LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
Tập 115 


BỘ KINH SỞ 
I 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


CHÚ KINH NHÂN 
BẢN DỤC SANH 


SỐ 1693 —› 1704 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


Lời Giới Thiệu 


Ngày nay, có thể nói, đại đa số Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đêu 
nhận thấy, một bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Việt là nhu câu hết sức bức 
thiết, vì hai lý do: 

Thứ nhất, hầu hết các nước Phật giáo châu Á, kể cả Lào và 
Campuchia, đều đã có Đại T ạng Kinh riêng của họ, lẽra Phát giáo Việt Nam 
cũng đã phải có từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa: điều này chứng tỏ 
Phát giáo Việt Nam đã thua kớm Phật giáo các nước bạn rất xa. Đó là điễu 
mà giới Phật giáo Việt Nam, đặc biệt giới xuất gia, cần quan tâm suy nghĩ. 

Thứ hai, khả năng học tập, nghiên cứu Phật giáo trực tiếp qua Đại 
Tạng Kinh chữ Hán, có thể sẽ mỗi ngày một sút giảm dần: như vậy, nêu 
không có được bộ Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh và gấp rút, thì e các 
thế hệ học Phật tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu, học 
hỏi; và về lâu về dài, sự phát huy tinh thần Phật pháp ở Việt Nam cũng sẽ 
bị ảnh hưởng, nếu không nói bị hạn chế. 

Chúng tôi nhắn mạnh, “Đại Tạng Kinh chữ Việt hoàn chỉnh”, có 
nghĩa là trước nay ở Việt Nam tuy cũng đã có một số lớn kinh điển Hán 
văn được dịch sang chữ Việt TỒi, nhưng số đó còn rời rạc, lẻ tẻ, chứ chưa 
được tô chức thành hệ thống hắn hoi cho đúng với danh nghĩa Đại Tạng 
Kinh như tạng chữ Hán, để truyền trì cho đời sau. Hơn nữa, “hoàn chỉnh” 
còn có nghĩa là Đại Tạng Kinh chữ Việt phải gồm đủ Kinh, Luật, Luận và 
những tác phẩm chú thích, sớ giải v.v... của các bậc Tổ sư tiền bối cũng 
như của các học giả cận đại. 

Nay, chúng tôi được biết, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh Tiến sĩ Triết 
học— hiện đang ở bên Đài Loan, phát nguyện đứng ra tổ chức phiên dịch và 
ân hành Đại Tạng Kinh chữ Việt. Hòa thượng đã hoạch định một chương 
trình phiên dịch và ấn loát quy mô, công việc đang được tiến hành một cách 
thuận lợi và đều đặn. Chúng tôi vô cùng hân hoan và xin nhất tâm tùy hỷ. 

Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao, công đức cũng vô lượng, không phải 
sức của một người có thể chu toàn được, mà phải cân sự hỗ trợ của nhiều 
người. Cái khó trước kia là ở chỗ đã chưa có ai đề xướng và đứng ra gánh 
vác trách nhiệm, cho nên dù có người muốn hỗ trợ cũng không biết hướng 
về đâu. Thì nay đã có Hòa thượng Tịnh Hạnh, tương đối đủ năng lực và 


điều kiện, đứng ra cán đáng công việc to lớn này, nên chúng tôi chí thành 
tha thiết thỉnh cầu chư tôn Hòa thượng, chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử Việt 
Nam trong và ngoài nước, hãy phát đại tâm hộ trì Phật pháp, giúp đỡ Hòa 
thượng Tịnh Hạnh bằng hai cách: 

— Tích cực tham gia công trình phiên dịch, hiệu đính, chứng nghĩa, góp 
ý MM 

-Hỗ trợ tài chính, tùy theo khả năng, cho công trình ấn loát, xuất bản 
VN, 

Đây là việc chung, có ảnh hưởng tất lớn đối với tiền đồ Phật giáo 
Việt Nam, chúng tôi ước mong quí vị sốt sắng tham gia, để phúc quả to tát 
này mau được viên mãn. 

Sự nghiệp phiên dịch và xuất bản Đại T\ ạng Kinh chữ Việt, khi được 
hoàn thành, sẽ góp phân quan trọng trong việc phát triển nên văn học Phật 
giáo Việt Nam, đồng thời, giúp nâng cao địa vị của Phật giáo Việt Nam lên 
ngang tâm địa vị của các nước Phật giáo trên thể giới. 

Nguyện cầu chư Phật, Bô-tát, Thánh tăng, Hộ pháp thiện thân gia bị 
cho Hòa thượng Tịnh Hạnh và toàn thể quí vị Mạnh thường quán hộ trì 
Chánh pháp mau thành tựu đại nguyỆn. 

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ-tát tác đại chứng mình. 


Sài Gòn ngày l6 - 12 - 1998 
Hội đồng Chứng minh 


Lời Nói Đầu 


Ba tạng giáo điển là kho tàng của trí tuệ Bát-nhã, là chìa khóa của sự thành 
tựu đạo nghiệp. Hơn mười ba thế kỷ trước, thấu triệt lẽ này, Đại sư Huyền Tráng 
đã phát đại hùng tâm phiên dịch kiện toàn ba tạng giáo điển, giúp Trung Quốc 
hồng phước sở hữu Trung văn Đại Tạng Kinh. 

Trải năm mươi năm ấp ủ một hoài bão tương tự, mãi đến ngày nay, chúng 
tôi, mới tạm hội đủ nhân duyên để thực hiện bộ Việt tạng; thành tựu ấy chăng thể, 
chẳng phải đo một cá nhân: nó là thành quả của một công đức cộng đồng, do nhiều 
trái tim, bộ óc hợp lại. 

Xưa kia, sự hiện điện của Hán tạng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp 
nâng cao đời sông văn hóa, tâm linh của Trung Hoa, giúp nước này đủ sức 
mạnh gốc rễ đề đứng vững trước bao phong ba, thử thách. Nhận định về 
điều này, ông Phùng Hữu Lan, giáo sư Viện đại học Bắc kinh đã viết: 

“Vào thời đại Nam Bắc triều, giới tư tưởng Trung Quốc lại có sự chuyên 
mình lớn lao. Bởi vì lúc đó tư tưởng Phật giáo truyền vào Trung Quốc có hệ thống, 
người Trung Quốc đối với Phật giáo cũng thâm nhập hiểu được những huyền diệu 
sâu xa. Từ đó cho đến thời sơ điệp nhà Tống, những người có tư tưởng lỗi lạc nhất 
của Trung Quốc đều là những người nghiên cứu tư tưởng đạo Phật (khoảng năm 
sáu trăm năm). Tư tưởng Phật giáo vốn là sản vật của Ấn Độ nhưng được người 
Trung Quốc giảng giải, phần nhiều đem tư tưởng đó thâm nhập vào khuynh hướng 
tư tưởng người Trung Quốc, biến thành tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc.” 

Sự hiện diện của Việt tạng đối với dân tộc ta đương nhiên cũng là như 
thế. 

Về mặt nội dung, Việt tạng tiếp nạp cả Đại tạng Bắc truyền và Đại 
tạng Nam truyền. Về phần Đại tạng Bắc truyền, quan trọng nhất được chọn 
từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Tục Tạng Kinh...; thêm vào những 
sắc thái đặc biệt của Đại tạng Tây Tạng, Nhật Bốn; những văn bản tư tưởng 


* Irung Quốc Triết Học Sử, trang 661, xb. 1970 tại Đài loan: 

“Nam Bắc triều thời, Trung Quốc tư tưởng giới hựu hữu đại biến động. Cái ư thị thời Phật giáo 
tư tưởng hữu hệ thống đích du nhập, nhi Trung Quốc nhơn đối chi diệc năng hữu thậm thâm 
liễu giải. Tự thử dĩ hậu, đĩ chí Tống sơ Trung Quốc chỉ đệ nhất lưu tư tưởng gia, giai vi Phật 
học gia. Phật học bổn vi Án Độ chỉ sản vật, đản Trung Quốc nhơn giảng chỉ, đa tương kỳ gia 
nhập Trung Quốc tư tưởng chỉ khuynh hướng, dĩ sử thành vi Trung Quốc chỉ Phật học.” 


Phật giáo của các vị Cao tăng học giả Đông, Tây cận đại và hiện đại: tất cả 
vào khoảng một ngàn tập, mỗi tập dày một ngàn trang khổ 17 x 24 cm, như 
qúy vị đang có trước mắt. 

Chỉ nói sơ qua, đã mường tượng được công việc thực hiện Việt tạng 
là khó khăn như thế nào. Thử liếc nhìn qua nước Nhật Bổn chăng hạn: chỉ 
mỗi phần việc biên tập tu đính dành cho bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng 
Kinh (vì toàn bộ Đại Tạng Trung văn và Đại Tạng Nhật Bồn đã hoàn thành 
từ lâu), do hai học giả Phật giáo lỗi lạc của Nhật Bản là Cao Nam Thuận 
Thứ Lang (Junjiro Takakusu) và Độ Biên Hải Húc (Watanabe) chủ trì, cùng 
với Sự cộng tác của nhiều học giả Phật giáo và Đông phương học mà phải 
cống hiến ròng rã mười ba năm trí tuệ tâm huyết, mới tạm gọi là hoàn chỉnh. 

Việc đã đành là khó, ngàn khó vạn khó, nhưng lẽ nào thấy khó mà 
không làm. Tự lượng sức mình có hạn, nhưng vì mỗi chút lòng thao thức 
cho sinh mệnh, tiền đồ của Phật giáo và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã 
mạo muội đứng lên khởi xướng, những mong một gọi nghìn thưa: mỗi Phật 
tử người Việt, xin ý thức trách nhiệm của mình, tự nguyện góp phần công 
đức vào sự nghiệp thực hiện bộ Việt tạng này, chẳng những là một phương 
tiện thù thắng đê hoằng dương Chánh pháp, mà còn là đối với nền văn hóa 
dân tộc được cống hiến vô cùng sâu rộng, cũng xứng đáng là một tôn giáo 
đã có mặt trên đất nước Việt Nam ngót hai ngàn năm lịch sử. 

Hôm nay Việt tạng bắt đầu xuất bản, vì là lần đầu, mặc dầu chúng tôi 
cố gắng đến mức tối đa, nhưng chắc cũng khó tránh khỏi những khuyết 
điểm về hình thức lẫn nội dung; hy vọng những vị cao kiến chỉ dạy đề kịp 
thời sửa lại trong những tẬp sau cũng như lần tái bản. Ở đây chúng tôi xin 
ghi ơn những vị tiền bối đã âm thầm góp sức, cũng như nhiều vị phụng hiến 
trí tuệ và mô hôi qua sáu năm và những ngày sắp tới vào công việc gian lao 
này. Sau hết, không quên cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua, 
đã dành cho chúng tôi nhiều sự dễ dàng trong khi thực hiện Đại Tạng Kinh 
chữ Việt. 

Kính chúc Quý vị vô lượng cát tường. 


Viết tại chùa Pháp Bảo Quận THỦ ĐỨC 
Ngày 06 tháng giêng năm Canh thìn 
P.L: 2544 (2000) 

Sa môn THÍCH TỊNH HẠNH 


NHỮNG QUY ƯỚC THÓNG NHÁT TRONG 
LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 


I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
___ 3. Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đẳng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
___.2. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bồn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

5; Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chủng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pàli) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-n1-sa, Xá-lợi-phất. - 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhấn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Pali) 

ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 

V- Số: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tôt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “ï”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, l¡ t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 


%a môn THÍCH TỊNH HẠNH 


MỤC LỤC 


BỘ KINH SỚ 1- T115 
5U 109355610 1a46256ã015a00ãalc5832880-08-đx6cnlbiád9i 6200666 luiaesuage 3 
CHÚ KINH NHÂN BÓN DỤC SANH ...................................-- -< s2 s< s2 ssssssEsesssessssers 3 
SÚT. 00116 ;/0122n896900m 0001206208021 8jintfa(t00idiinsdsb6cassesdtgtodt6cnÐeẻ 57 
CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP ......................................-<-2-s% 29 99295295 99360529895909903666s96 57 
QUYEN THƯỜNG cát 126 61oC taxdowdNiuftistasexsattusulvvddusaki 57 


QUYÉN HẠ 


LVA  NIÀ TT ĐÃ aataas3sáysÀ01000wsxix080090i05644831253ax0weubiasbaesgloliaslatSQs 149 
CN 22 1c tao xa sgitrfta 08g ctftsisertra0bis 149 

L NÓI VỀ LỜI TỰA TÔNG CHỈ CỦA KINH........................--- 2 2+2 se¿ 155 

II HIẾN LỘ THÉ TÍNH CỦA KINH ........................ 2-2 +22 £+E+£E2x+Eszxzxez 157 

II. LÀM SÁNG TỎ THẮNG ĐỨC CỦA KINH.......................- 5-5255 ss2 159 

IV. GIẢI THÍCH BÓN VĂN KINH..................... 2 -©s SE cESEeErrerkrree 163 

QUYEN 7 tá 03g 0i060030920653660560a0a 0 6tta5122cduiaad4 226 
O1 EẠN Ä  vn2506Ag09890-alagkeava82sBi0Agxsxukowgiliaviabiiaesaaul 295 

SỐ 1 E00 zg 6168 xÂkc0:gásxcatdautsli68160vi8anga6iBiÀ6 6u 8cayNdousexaesi 375 
ĐXTEHAM DỤ n0 0neoAckeassaoeddtiOiaoedkbaaaedebefnioansbi 375 

f6 s119)5 0h7-9u1siE PP. mm n1 ng .ốẽẽ.ẽ 376 

Í THONG: TIẾT 0 hen dao ksinbdbsabesbineodliesdedsonbdltitbeblsseedbstlkxkeb 387 

TÌ TT TH Cao t0 sàn C0 OAESAf00000)6001050001013066 20000700300 0580009N 393 

TV. BÁT NHÀ BỘ ĐẲNG:..6cc2 600A 046 0u và 0a 00 tà si Äay Ủng 401 

11A 8901R 351818810 1n n.n....ố..ốẽốẽố 403 

SÓÍ bồ Tag ,A5i 8u in 6 taxcaiAosddtfdbdserdfstuilosddetufuscgdtsfscaslatstdiek vai 407 
ĐẠI TUẾ ĐÓ KINH TỔNG YÊU ¡c0 52662 tốn 060662448, x l2. cong 407 
M00 8572908 2M... .. 407 
tliển:T1: TÙNG KTNEE cv ná9x2aá c6 lv 64A nà sxuagicleulaonseA/Asaes 409 

Phân III: GIẢI THÍCH TÊN KINH...................................- 22 2225 S2 22222 3 32227.05ce2 419 

Phần IV: NHÂN DUYÊN THUYÉT KINH ......................... 5-2 +2s+xe+E+zxzxecez 428 

Eliển. 1 GIÁO Tá xe: 20y011g26lAAYecojb6 ti nenks AEobe tôn 20 Vv soi gà hàn 434 

SỐ) TS line tissi000218Anl6tx64802284846148x0dauisata00112 8G dissxixae 443 
KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ..................................-- 5< 5° e<©s° cesEse SssEsessEsesssessee 443 
GIẤT THÍCH ĐỂ KINH::.: 21000200600 S0 g0 1 012g b0 sb sa dg toa 443 

SỐ) 1000 toi: 144 660x630 10x00 A0inv54 126 ct000dien0 si 04006 66%60104:00 402284112 499 


810 ú 00h D09 c1 6n ẽn  nớãnớẽnẽnnẽnnẽn. ....n n6 499 


KIM CANG BÁT NHÃ KINH TỰ...........................--- 2 + +2 e+E+2ke+ESEEevrsrkerrsei 499 
| ÿ51684519A90 5181831117 fSSBe.Ẻ. nh... rẽ. 500 
Í, BÁT NA N07 TT soy2xss:1465s015012/9046u)A/4l9intw 9Ä Alngaệi 511 
TH,KEPRAT HỮTP 12a 642061 A660 6AS 0a 6\0NIAEBAL(0USGSGSAS i03 Rasv s6 514 
IV. HAI KINH TRƯỚC SAU............................-- 2-2 + E+E+2kEE+ESEEeEEEESEEEkrrerkrree 516 
Ñ I1 Ác 41201 0000920000026009109009/0009 090520020099 520 
NT: KINIEIIANH 22166: 0094s601setvcnoe0Gseel sô pvfsites 6 Mi xe4 525 
7408 §'4 ga p8 m7... 538 
VIII ỨNG NGHIỆM.........................-- G56 SE S321 111187115 111711E 1171 1e 1x1 cxeE 539 
ƒC HƯỚNG ĐÓ ÂN G0115 06060680 Ei6s0iee RouGhttiodbilsviitesieo 539 
GIẢI THỊ TC NHI LẠ an si sbtaEinAnndlsiosbnddlsMsk 547 
(ÌUYT.N 2 01020/0100000s0Guả tt nifbistynisa6isai8niftsaendasiftsboddfNbiee 571 
QUÁ T2 ca 201611á61140A4000050n0/600%64sgo16((0015518 8004828085888 624 
UV NA là 011x022 xsaotaástc0i0i0xsestiaxstsxätriubdaesbdsbutsarsmasidbdai 679 
NÓ EU s2 366a x4 012000886 08u200200/601 k0 i1800i0816y2efixoiboaobba 747 
KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬTT...............................-- 5-5 s52 se5se=seesss 747 
OUYEN THƯƠNG 12002) a0asktesi 00082860286 1uddduáue 747 
TT 11624... e6 2 741 
lÍ NI NI FT): s1 s n6 diell,ksesbesabksbesedbislkk sen voablsnedbstlkvksd 748 
II, BAN YN (KT: se 10a e0 a5x0x1a4ezagossacf2 006 n6 v0. 0027 a0 752 
'8)18 4 8N ¡P.1  ớớớ ớ ".... ốc 840 
SỞ TÚ Eöaaai bá 028x620 giGỆ hot txodbisotketdhiasai line luwakastiblaaotwoasdasi 929 
KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ LUẬN TOÁN YÊU..............................-° 5< << 929 
OUYEN THƯỢNG cà nhe b02xex(Gifxàos6iSussg set 929 
QUYÉN HẠ 

NÓ: Ý TU 5á 0g 0g 0hatctaefuindG00g002561A/iangdixJudantasdcsnadoruoa 
KIMCANGKINH TOÁN YÊU SAN ĐỊNH KÝ TỊNH TỰ....................... 1031 
250/072 T770.7 Tờ... 6 Tổ ốc 1033 
KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ .............................-----5° 5< cs<csess 1033 
OĐY ĐỀN Ha vá táo 062x096 6x0A0508 8013100086080 /8084006001006551ãn666 1968 jssasố 1033 
UY EN T0 1121066 08060001860607.0006/00161466905/066500nd0 đua 1090 
QUY Tây 2A22g0Agu980 ae not anasbipeitoiavakowaiiawabiiaa gai 1153 
QUY lá 66650 t6 qua tua Àd v80 AitagdlbuadldsitsdauBidauaduadkae 1208 
ÔUYPN 50 xzbá0À0xuxeokdAixesobdlleisuedgeieoenbedAtisxeialtofuuiaay 1273 
QUY EN E2 bax066i706/20teag0/n i0nslxcbdbesdbsgstd4eslaiseuidtasoasiAes 1338 
NGHI TÌNH MƯỜI BÓN.......................--- 5-52 2+ SE S E111 7111 11111. te. 1338 
UY N Tan la48052sk0ikanainlkotseiisef6Obataka0los»ieuodltASnurav 1369 


TH15 - MỤC LỤC 


XxII 
SỐ T701 55x6x6ngi000ả0as6sluaagtstlSasliadtAtbbrdailauftldbsaseobipkadi 1409 
KIM CANG BÁT NHÃ LA MẬT KINH CHÚ GIẢI..................................---5- 1409 
NÓI: Ï 7 cua tua 00B AsiaulEdesltánuietbilkaoutitfiadbsggeuktdsae tua 1473 
LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA........................... 1473 
QUYÊN THƯƠNG c6 01606 80 bànxu tu d0 gisbkdsetsobendssa 1473 
UY NIỊT gi 20 6255615402206860366/880808đ26018a8o9¿zgfldwnudidsi 1522 


+ 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


CHÚ KINH NHÂN 
BẢN DỤC SANH 


SỐ 1693 —> 1704 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1693 
CHÚ KINH NHÂN BỎN DỤC SANH 


Tác giả: Đời Đông Tắn, Sa-môn Đạo An. Chú giải kinh 
"Phật thuyết nhân bồn dục sanh". Hán dịch: Đời Hậu 
Tán, Sa-môn An Thể Cao. 

Tôi Nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Câu Loại, đi đến 
xứ pháp trỊ của nước Câu Loại. 

Hiển giả A-nan ghi nhớ nơi chốn nghe thánh 
giáo: Vương thành xứ pháp trị. 

(Chữ không In đậm là nguyên văn, chữ in đậm 
là lời chú giải của Sa-môn Đạo An) 

Bấy giờ, Hiên giả A-nan một mình tĩnh tọa nơi 
thanh vắng, khởi lên ý nghĩ như vây: "Thật chưa 
từng có, chính ý nây là nguôn gốc của sự vi diệu, 
sanh tử cũng vi diệu, nhưng trong vi diệu ây, lại 
phân minh dễ thấy". 

Hiện đang nói về cái thấy biết của A nan. Đảo 
câu "Là gốc vi diệu của ý". 

Trời vừa sáng, Hiền giả A-nan liền đến chỗ đức 
Phật. Sau khi đến nơi, Hiền giả lạy dưới chân đức 
Phật, rồi đứng qua một bên và bạch: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con ở một mình tại nơi 
thanh văng, tĩnh tọa, khởi lên ý nghĩ như vây: 


"Thật chưa từng có! (Chính ý nây ý là nguồn) gốc 
của sự vi diệu”. 

Góc si, do tứ để soi sáng mà chúng ta hiểu được 
si. Tứ để là gì? Đó là; khổ đề tập đề, diệt đề và đạo 
để 

Sanh tử cũng vị diệu. 

Sanh tư là chỉ cho, ngọn cành một khi. Đề lý 
sáng soi, thì thông suốt được ngọn và cành Trong 
vi điệu. 

Trong là giữa gốc và ngọn, dùng để lý soi, cũng 
rất vi diệu. 

Nhưng lại phân minh dễ thấy. 

Cái thấy đang tạo tác, cho răng dùng tứ để 
chiếu quán mười một nhân duyên rõ ràng phân 
minh dễ hiểu. 

Phật bảo này A-nan! Chớ nên nói việc ấy là 
phân minh dễ biết, dễ thấy, ví nó rât sâu xa vi điệu. 
Này A-nan! Từ sốc hữu mà có sanh tử. Này A-nan! 
Từ nguồn gốc của nhân duyên sanh tử ây, nêu ai 
không biết, không thây, không hiểu, không thọ trì, 
mới khiến cho thê gian nây rồi loạn như khung cửi, 
huyện náo qua lại. 

Ý nói do người không biết mới tạo ra Các VIỆC 
ác. Từ đó phải chịu cảnh luân hôi sinh tử., rât sâu 
xa, rất vi diệu. Lại nói dễ thây được sao? Từ lúc có 
s¡ đến nay, trải qua nhiêu kiếp nhiêu thân, chăng có 
Tỳ- kheo nào hiểu rõ về mặt trái của đề lý này, nếu 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 5 


có đi nữa thì vạn người chăng được một thế mà nói 
là "Phân minh rõ ràng” sao? 

Từ đời nây qua đời sau, từ đời sau đến đời nây, 
chịu khổ ở thế gian, làm cho họ không lìa thế gian 
được. 

Đoạn nây nói về khô của sanh tử, là khô đế, 
thân kiếp nây chết thì thân kiếp sau sanh. Sông và 
chết như ngày và đêm, kẻ ngu vì không vô đề lý 
nên có sanh nên có tử, thành khổ. 

Nhân duyên như vậy, Này A-nan! Nên biết là 
sâu xa vi diệu biết rõ từ gốc hữu đến sanh tử cũng 
vi điệu. 

Do sanh mà có tử, cho nên nói là "nhân duyên. 
Sống, chết từ kiếp nây qua kiếp khác, cho nên nói 
là "chịu khô". Thông suôt nhân duyên trong ba đời. 
Quá khứ hiện tại và tương lai. Phải biết nhân quá 
khứ làm duyên sanh tử hiện tại. Nhân hiện tại làm 
duyên sanh tử cho mai sau., cho nên nói là "vi 
diệu". Đoạn này kết thúc về khổ đề. 

Nếu có người hỏi: "Có nhân duyên của lão tử 
không". Hỏi như vậy thì nên đáp: "Có nhân 
duyên”. "Này A-nan! Nhân duyên của lão tử là 
øì?". Nên đáp: "Vì có sanh”. 

Nhân của tử là sanh. Tập sanh gồm CÓ HmưỜi. 
Đoạn trên nói về Khổ, đoạn nây nói về Tập. 

Nếu hỏi: "Sanh có nhân duyên không?". Hỏi 
vậy, liền đáp: "Có nhân duyên". "Nhân duyên của 


sanh là g1?". Nên đáp: "Vì có hữu nên có sanh”. 

Nhân của sanh là ba hữu. Nếu hỏi hữu có nhân 
duyên không? 

Liên đáp hữu có nhân duyên? Nhân duyên của 
hữu là gì? Vì có thọ 

Nếu hỏi: "Thọ có nhân duyên không?", thì đáp: 
"Thọ có nhân duyên”. "Nhân duyên của thọ là g1?". 
Đáp: "Tìm câu ái là nhân duyên của thọ". 

Ỹ nói, do thân kiếp trước tập tám ái, cho nên 
trung âm có bốn thọ. Bốn thọ đã thọ nhận thì có 
thân của kiếp nây. Vì hiện hai đời mà lược bớt 
chăng? Thường thì tập để trọn đủ ba đời mười hai 
nhân duyên. Người sĩ mê không biết kiếp nây kiệp 
sau, khiến tâm bị buộc vào ba đời. Vì để khiến 
người biết luân hôi, hiểu tứ đề, cho nên nÓI người 
s¡ mê so tính, so tính gốc ngọn nên lấy gốc ngọn 
làm thuốc, thuốc tức là tứ đê ây. 

Như vậy, Này A-nan! Từ nhân duyên tìm câu 
ái nên có thọ, từ nhân duyên thọ nên có hữu, từ 
nhân duyên hữu nên có sanh, từ nhân duyên sanh 
nên có lão tử, ưu bi khổ, không vừa ý, áo não sanh 
ra, như vậy là đầy đủ khổ ấm to lớn. 

Năm việc như vậy, lần lượt cùng làm nhân cho 
nhau, gọi là tập. Biết khô của năm việc ây øọI là 
khổ để, yêu xa cách khổ, ở trong thai khổ, sanh, 
lão, ưu bị, thật là khô tụ. 

Từ đó tập khởi. 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 7 


Câu đảo, ý nói từ tập mà có khổ ấy. 

Này A-nan! Nhân duyên của sanh là lão tử, cho 
nên nói: "Do cái nây có nên cái kia có". 

"Cho nên nói”, lời Phật thuyết. Từ s1 sanh ra 
hành đức mới có lão tử ấy. 

Này A-nan! Từ đó phải phần biệt rõ ràng phân 
minh sanh là nhân duyên của lão tử. 

"Phân minh" hiểu biết rõ ràng về để lý của tập 
khởi Các nhân duyên đều là tập. Vì muôn ngược 
lại hết, cho nên mở rộng tập rôi gộp lại. 

Này A-nan! Nêu không có sanh thì không có cá 
và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, 
rồng và loài rông, thân và loài thần, quỷ và loài 
quỷ, người và loài người, các thứ chủng loại như 
vậy. 

Giả sử nêu không có sanh thì năm đường từ đâu 
mà có? 

Nêu như không có hữu, cũng sẽ không có sanh. 

Hiểu tận đề lý tâm chân như thì không có sanh, 
cũng không thể sanh ra hữu. 

Này A-nan! Tất cả đều không có sanh, vậy có 
lão tử không? A-nan bạch Phật: 

- Thưa không! 

Không có sanh thì không có tử. Lời ấy đúng 
thay! 

Đức Phật liền bảo Tôn giả A-nan: 

- Theo nhân duyên ấy nên biết, là từ đó làm căn 


bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên nên lão 
tử nhờ sanh mà có. Này A-nan! Nhân duyên của 
lão tử là sanh. 

“Theo nhân duyên â ấy" ' là từ nhân duyên ấy mà 
phát ra, sanh ra, nêu hiểu vô sanh thì không CÓ Cái 
khô của lão tử. Nêu người không hiểu vô, thì từ 
bốn tập sanh liên có khô. Bôn tập đó cùng dứt, đều 
ái thì khác. Từ đây về sau là những câu kết, đều 
nhắc đi nhắc lại mà thành. 

Này A-nan! Nhân duyên của sanh là lão tử, 

Là kết từng lớp. 

Nếu có người hỏi: "Sanh có nhân duyên 
không?". Nên đáp: "Sanh có nhân duyên". "Nhân 
duyên của sanh là gi?". Đáp: "Nhân duyên của 
sanh là hữu". Này A-nan! Từ nhân duyên nây mà 
biết, mạng sống từ đó mà có, nhân duyên của hữu 
là sanh. 

Đầu thai vào ba hữu (Ba cõi. Dục giới. Sắc ĐIỚI 
và vô sắc giới) mới có sanh mười hai nhân, suốt 
liên trong một kiếp. 

Này A-nan! Nêu không có nhân duyên của hữu 
thì làm gì có cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi 
và loài muỗi, rông và loài rông, thần và loài thân, 
quỷ và loài quỷ, người và loài người, các thứ chủng 
loại như thê. 

Hiểu được một cách rốt ráo nếu không có hữu 
thì không có năm đường. 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 9 


Vậy nên có hữu hay không có hữu? Nếu không 
có hữu thì không có gì hết. Này A-nan! Tất cả đêu 
không có hữu, vậy có sanh chăng? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Được chân như đề, thì tương ứng với hữu mà 
không có hữu, cũng lại là hữu. Đã không có cái hữu 
đòi mời, thì hữu cũng xem như không có hữu, tất 
cả đêu không có hữu, vậy có sanh chăng? Chất vân 
lại A- nan. A-nan đáp: "Không có”. 

Cho nên, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, 
sanh nhờ hữu mà có. Này A-nan! Nhân duyên của 
hữu là sanh. 

Vì làm bốn tập ây, cho nên sanh lấy hữu làm 
gốc. 

Nếu có người hỏi: "Có nhân duyên của hữu 
không?". Nên đáp: "Có". "Cái gì là nhân duyên của 
hữu?". Đáp: "Thọ là nhân duyên của hữu”. Như 
vậy cần phân biệt rõ ràng thọ là nhân duyên của 
hữu. 

Nhân ở bốn thọ mà có ba hữu. 

Này A-nan! Giả sử nhân duyên của thọ không 
có, cũng không có thọ hữu. Này A-nan! Tất cả 
không có thọ, vậy có hữu chăng? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 


Không có nhân duyên của thọ thì không hiện ra 
thọ đang thấy, tất cả đều không có thọ, có thể thây 
được chăng? 

Này A-nan! Như vậy từ đó phát sanh, từ đó làm 
căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên nây khiên 
có thọ. Này A-nan! Nhân duyên của hữu là thọ. 
Này A-nan! Nhân duyên của hữu chính là thọ. 

Nếu không đạt vô, liên theo với bốn tập. Câu 
"Khiến có thọ" phải nói là "Khiến thọ có". 

Này A-nan! "Do nhân duyên gì có thọ”. Hỏi 
như vậy nên đáp: "Ái làm nhân duyên cho thọ". 
Này A-nan! Từ nhân duyên nây, nên biết, nhân 
duyên của thọ là ái. 

Có tám cái tâm ái thì thọ thai. 

Này A-nan! Nêu không có ái thì cũng không có 
thọ, cũng không có cái đang thọ. Này A-nan! Tất 
cả nếu không có ái, vậy có thọ chăng? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Hiểu vô thì không có ái, không có thọ và không 
có cái đang thọ. 

Chất vẫn nhiêu lân, là điều thường gặp của văn. 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên nây, 
nhân duyên của thọ là ái. Này A-nan! Nhân duyên 
của Thọ chính là Ái, như vậy, này A-nan! Do nhân 
duyên ái mà có mong câu, do nhân duyên mong 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 11 


cầu mà có lợi, do nhân duyên lợi mà có mưu tính, 
do nhân duyên mưu tính mà có dục lạc, do nhân 
duyên dục lạc mà phát khởi cầu mạng, do nhân 
duyên ái ở trước mới không muốn xả bỏ, keo kiệt, 
do nhân duyên không xả bỏ, keo kiệt mới có gia 
đình, do nhân duyên có gia đình mới có chấp thủ. 

Không hiểu rõ tức từ có cái nầy mà có cái kia, 
là kết từng lớp. 

Do chấp thủ làm căn bản, này A-nan! Liên có 
dao gậy, vì có dao gậy liền có tranh giành, lời qua 
tiếng lại, hiếp đáp lừa phỉinh, hai lưỡi trái lẽ, đưa 
đến toàn pháp tệ ác. 

Pháp tệ ác trái với lẽ đạo bắt đầu khởi từ thủ, là 
một trong tám ái. 

Này A-nan! Nếu từ gốc đã không có, thì cũng 
không có cái để ôm giữ, cũng không có thủ. Này 
A-nan! Tất cả đều không có ôm giữ mà có dao gậy, 
tranh giành, lời qua tiếng lại, hiếp đáp lừa phỉnh, 
hai lưỡi trái lẽ, đưa đến toàn pháp tệ ác đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu hiểu rõ diệt, không ôm giữ ở sắc, thì đâu 
có dẫn đến những tệ ác đó. 

Không hỏi để rõ lý. Không có cái bảo hộ nên 
không có cái ôm g1ữ. Hai chữ "cũng không” ở dưới 
là câu trùng hợp. 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 


làm căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó liên 
có dao gậy, vì có dao gậy liền có tranh giành, lời 
qua tiếng lại, hiếp đáp lừa phỉnh, hai lưỡi trái lẽ, 
lắm điêu sai trái, đưa đến toàn pháp tệ ác. 

Hai lý cùng thủ và không thủ đã hiện, muốn 
đưa thân bốn tập hợp làm thủ. 

cho nên, này A-nan! Do chấp thủ liền có dao 
gây, tranh giảnh, lời qua tiếng lại, hiếp đáp lừa 
phỉnh, hai lưỡi trái lẽ, lắm điêu sai trái, đưa đến 
trăm pháp tệ ác. Như vậy, chỉ toàn là khổ, từ năm 
âm tập khởi tạo ra. 

Không thủ là không hiểu rõ sắc mà thủ lây, dao 
gây chắng phải là một ác, tức biết khô để là đại 
khổ. Tư duy mười hai nhân duyên, trải mười hai 
VIỆC, mỗi mỗi đều có bỗn đề. Các tập để suy từ 
nguôn gốc thì chắng phải là một mối, không căn cứ 
vào mười hai mà thôi, mười sáu vô, thì tập vô lậu 
tận hai, tuệ năm. Suy từ gốc thì tám ái đều có bốn 
tập. từ đó suy ra thì biết. Lại nữa, ái là biển nhơ 
nhớp, nơi các ác đều quy về, mà chỉ có tám thôi 
sao? tám là nói chung, dục giới lộn xộn, sao 
không? 

Do nhân duyên gia đình mà có thủ cho nên mới 
nói như vậy thể không từ nơi các tệ ác mà sanh 
theo đó mà biết. Này A-nan! Do nhân duyên gia 
đình nên có chấp thủ. 

Do có vợ mà có cái thủ cửa đóng then cài, kích 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 13 


øõ mõ canh. Nêu nghỉ ngơi ở bờ cao thì cần øì kích 
øõ mõ canh, cho nên nói những lời trên vậy. 

Nếu không có nhân duyên gia đình liên không 
có thọ, vậy nhân duyên gì mà có gia đình? Tất cả 
nhân duyên gia đình đã không có, thì có gia định 
không? Thì có dao gậy..., toàn pháp tệ ác không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Không thọ sắc thân con người thì không có 
duyên có gia đình, không có duyên có gia đình thì 
có thủ liên có dao gậy... đại khổ tập không? 

Như vậy, này A-nan! Từ đó có hữu, từ đó làm 
căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó khiến có 
chấp thủ. Vì có chập thủ nên mới có gia đình, này 
A-nan! Khiến có tâm chấp giữ. 

"Từ đó có” trên là từ gia đình khởi có thủ giữ. 
Lấy gia đình làm căn bản tập khởi, kết thủ giữ gia 
đình nhân thành nhân của thú giữ gia đình, cũng là 
tướng điên đảo. 

Vì do nhân duyên khó xả bỏ, keo kiệt mới có 
gia đình. Do nhân duyên nây mới có như vậy, phải 
theo nhân duyên nây mà biết. Này A- nan! Vì nhân 
duyên khó xả, keo kiệt nên có gia đình. 

Nhân của phiên não là sự ham muôn về sắc, 
nhớ nghỉ không xả, do đó mà thành gia đình, cho 
nên nói "duyên cái ấy có cái kia". 

Này A-nan! Nếu không có sự khó xả bỏ, keo 


kiệt mà không có, cũng không có thọ. Đã không có 
thọ, vật có cái keo kiệt, khó xả bỏ chăng? Này A- 
nan! Tất cả sự keo kiệt, khó xả bỏ đã không có, vậy 
có gia đình chăng? 

A-nan bạch Phật: 

- Dạ, không. 

Không có thọ thì không xả thọ, đã không có thọ 
mà có sự keo kiệt khó xả. Sự keo kiệt khó xả đã 
không có thì có gia đình hay không? 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên đó 
khiến cho có gia đình, keo kiệt, khó xả bỏ, cho nên 
này A-nan! Khiến cho có gia đình. 

Ây là tâm tham tiếc. 

Do nhân duyên thọ ở trước, này A-nan! Khiến 
có keo kiệt, khó xả bỏ, vì thê mới nói như vậy, cũng 
do nhân duyên nây mà có điều ây. Như vậy, nên từ 
nhân duyên nây, này A-nan, có thể hiểu, từ đó phát 
sanh ra thọ, do thọ nây mà keo kiệt khó xả. 

Tức kia ưa cừu thù, làm nhân cho sự tham tiếc 
nên nói thọ ở trước, khiến có khó xả bỏ, cho nên 
trên nói, từ ở trước có sự keo kiệt ây. 

Này A-nanl Nếu sự phát sanh ra thọ không có, 
thì làm sao có thọ, cũng làm sao có nhân duyên nào 
để có thọ ở trước? Tât cả, này A-nan! Không có 
phát sanh ra thọ, vậy có sự keo kiệt, khó xả bỏ 
chăng? 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 15 


A-nan bạch Phật: 

- Dạ, không. 

Hiểu không có phát sanh ra ở trước, thì không 
có thọ cùng đên kia, đã không thọ ở trước, sao có 
keo kiệt trên gốc ngọn. 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, ... Khiến có keo kiệt khó xả, phát 
sanh ra thọ ở trước, đông thời cũng phát sanh ra 
nhân duyên hữu. Vì vậy này A-nan! Do thọ nên có 
keo kiệt khó xả bỏ. 

Từ phát, tập phát, rồi đến không xả bỏ. 

Này A-nan! Do nhần duyên dục tham, khiến 
cho hữu phát sanh nên mới nói như vậy. Này A- 
nan! Nên từ nhân duyên nây mà biết, từ nhân 
duyên dục tham khiên cho phát sanh. 

Sự ham muôn ở trong có đủ thì phát sanh mà 
thích hợp với trụ. 

Này A-nan! Nếu dục tham không có, đã không 
có nhân duyên, vậy nhân duyên nào sẽ có dục 
tham? Này A-nan! Tất cả dục tham đã không có, 
vậy có hữu phát sanh không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu người hành đạo hiểu dâm tham không có 
nhân duyên, sao có sự dâm tham? Đã không có tâm 
tham, thì sao có thọ ở trước. Ở trên hễ nói "Không 
có", nghĩa là nhân không có. Tất cả những điều 


dưới đây, nhân và duyên đều không có. 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ nhân duyên nây 
khiến phát sanh có tham dục. Cho nên, này A Nan, 
từ dục tham khiến cho các pháp trước phát sanh. 

Câu đảo, "Khiến phát thành có dục tham". 

Đã phát sanh theo các phát sanh trước, khiến có 
dục tham, nên nói phải theo nhân duyên nây mà 
biết là từ các pháp trên phát sanh nên khiến có dục 
tham 

Những phát sanh ở trước đó so tính, tham dục 
cùng nhau tạo ra. Âm trì nhập gọi là nguyện, mong 
đắc được các tướng ở trước, chính là kế chấp thứ 
ba. "Vì vậy mới nói" là "cho nên”. Ý đoạn trên là 
nhân ở tính toán mà sanh ra tham. 

Này A-nan! Nếu không có các pháp ở trên phát 
sanh, cũng không có nhân duyên khiến cho các 
pháp ấy phát sanh, thì này A-nan, tất cả đã không 
phát sanh, vậy có tham dục không? 

A-nan thưa: Dạ, không. 

Giả sử hiểu vô, nhân của vô trú, thì sự bám víu 
vào tham dục có sanh ra hay không? 

Như vậy, này A-nan! Từ đó mà có, từ đó làm 
căn bản, từ đó tập khởi... khiến có tham dục. 

Hiểu "vô" như trên. Nếu không hiểu thì bị tập 
khởi như trên. 

Đây đều là những câu kết. Nhắc lại mây lần 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 17 


những chữ "phát sanh ở trước”. 

Vì từ tài lợi ấy, này A-nan, khiến kéo theo 
những phát sanh ở trước, từ nhân duyên ây mà biết, 
do nhân duyên của tài lợi khiến phát sanh ở trước. 

Hám tài lợi quá thì cứ nhớ nghĩ. Những điều 
nói trên, phải hiểu tài lợi là duyên trước. 

Này, A-nan! Nêu không có lợi thì không có 
mong câu, thì nhân duyên gì CÓ Sự mong câu. Này 
A-nan! tất cả đã không có, thì lợi có phát sanh 
không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Đã hiểu biết về lợi, thì không có cái lợi để mong 
câu, thì cái gì làm nhân duyên cho sự mong câu? 
Đã không có lợi, há lại có sự phát sanh sao? 

Như vậy, này A-nan! Từ có ây, từ sốc ây, từ 
tập khởi ây, từ nhân duyên â ây mà phát sanh lợi, vì 
lợi nên phát sanh mong câu, từ nhân duyên mong 
cầu khiển cho có lợi. Vì vậy nói "cải ây từ nhân 
duyên â ây" nên biết khiến từ nhân duyên của câu 
mà có lợi. 

Đó là tám ái. Hoặc nói "Cô thuyết" (Vì thê mà 
nói) hoặc nói “Thị thuyết" (Cho nên nói), ý nghĩa 
giông nhau. Dựa vào mạch văn trên thì hiêu được 
hai từ ây, "Có vân" (Vì thế), "Thị có" (Cho nên), là 
lời mở đâu. 

Này A-nan! Nếu nhân duyên mong câu không 


có, cũng không có nhân duyên nào để mong câu, 
cũng không từ nhân duyên nảo để mong câu, tật cả 
đã không có mong câu, vậy có thấy lợi dưỡng 
không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu rõ được sự mong câu, vốn nó không có 
nhân duyên, cũng không có cái gì để cầu, không 
câu gì cả, thì có thấy lợi không? 

Như vậy, này A-nan! Từ có ây, từ gốc ây, từ 
tập ấy, từ nhân duyên â ây mà có lợi, mà có cầu. Này 
A-nan! Vì có cầu nên khiến có lợi. 

Hoặc viết "Phát", hoặc viết "Sanh", hoặc viết 
"Khởi", hoặc viết "Hữu", nghĩa đồng những văn 
khác. 

Từ phát nên khiến có câu, cho nên nói, nên từ 
đó mà biết, khiến từ ái cầu, trong tâm ái không cầu, 
thì sanh ra do đâu. 

Này A-nan! Nếu không có ái, cũng không có 
câu, cũng không có nhân duyên để câu, cũng không 
có ái, này A-nan! Tất cả ái không có, thì có câu 
không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Về các nhân duyên, chỉ câu nây nói ngược với 
trên kia. Trong ái thọ nếu không có áI, đoạn dưới 
nói hai, trước "tât cả” đêu nói vê nhân, sau từ "tât 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 19 


cả” nói cả nhân và duyên. 

Như vậy, này A-nan! Từ có Ấy, từ gốc ây, từ 
tập khởi â ây, từ nhân duyên â ây mà có ái, cho nên 
khiến có câu, vì có cầu khiến có ái. 

Ái sanh sôi thành tám. 

Này A-nan! Dục ái và hữu ái, cả hai đều là 
thông. (thọ) cùng nhau tương hội. 

Hết đoạn văn suy rộng về áI nây. Dục ái là sắc 
ái khác với hữu ái. Kinh nói: Tâm có thể bắt chước 
là dục”. Hai áI, thọ nây làm gốc căn bản, làm tập, 
làm nhân duyên. Từ thông (thọ) phát sanh hiểu rõ, 
nếu hữu thì vô. Từ "tương hội" (cùng nhau hội họp) 
giông từ "tương nhân" (cùng nhau làm nhân). 

Này A-nan! Có pháp làm nhân duyên cho 
thông (thọ) không? Nếu ái hỏi như vậy, liên đáp: 
"Có". "Cái gì làm nhân duyên của thọ?". Đáp: 
"Cánh (xúc) là nhần duyên của thọ". Từ nhân 
duyên đó, này A-nan cũng nên biết chánh cánh 
(xúc) là nhân duyên của thông (thọ). 

Giả hỏi đáp để dạy bảo. Có sáu cánh (xúc) cho 
nên ba thống (thọ) sanh ra. 

Này A-nan! Nếu mắt không tiếp xúc (cánh) 
cũng không có cái phải tiếp xúc, thì mặt cũng 
không thể tiếp xúc được. Này A-nan! Tất cả mắt 
đã không tiếp xúc, thì có nhãn xúc không? Cũng 
như có sự kiện mắt làm nhân duyên để phát sanh 
lạc, khổ, không lạc, không khô không? 


A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Mắt đã không tiếp xúc tất cả, có nhân duyên 
nhãn xúc sanh ra ba thống (thọ) hay không? 

Như vậy, này A-nan! Từ có ây, từ gôc ây, tỪ 
nhân duyên ây, khiến có nhãn xúc thọ (nhãn cánh 
thông). Này A-nan! Do nhân duyên cánh (xúc) của 
mắt, nên khiến mắt biết thông (thọ); tai, mũi, lưỡi, 
thân cũng như vậy. Tâm không cảnh (xúc), này A- 
nan! Cũng không có cái làm cánh (xúc), cũng 
không có nhân duyên cánh (xúc) khiến cho tâm 
cảnh (tiệp XÚC), Này A-nan! Tâm không tiệp xúc 
với tất cả, vậy có nhân duyên để tâm tiếp xúc thâu 
nhận vào khiến sanh ra thống không? Khiến sanh 
ra lạc không? Khiến sanh ra khổ không? Khiến 
sanh ra không khổ, không lạc không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Như vậy A-nan, ây là hữu, ấy là gốc, ấy là tập, 
ây là nhân duyên đề thông (thọ) làm phát sanh cánh 
(xúc). Này A-nan! Cánh tâm (tâm tiếp xúc) làm 
nhân duyên khiên có thông (thọ). 

Cánh (xúc) phát sanh ba thông (thọ), gọi A-nan 
nhiêu lần để so sánh, làm rõ tướng điên đảo. 

Nếu có người hỏi: "Cánh (xúc) có nhân duyên 
không?". Đáp là: "Có”. "Những gì là nhân duyên 
của cảnh (xúc)?"”. Đáp: "Nhân duyên là danh tự 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 21 


(danh sắc)". 

Này A-nan! Theo đó nên biết chính từ nhân 
duyên của danh tự (danh săc) nên có cánh (xúc). 

Cánh vốn phải là sáu nhập, nhưng nay là danh 
tự, sáu nhập cùng xuất ra sáu cánh, sáu cánh nây 
cùng xuất ra sáu tình, gốc của sáu tỉnh là danh tự, 
cho nên tưởng gọi là danh sắc cũng phải xuất ra, 
trải qua nhiều thời đại làm mắt đi thứ tự của chúng. 

Nếu theo sở xứ hữu, cũng theo sở xứ ưng thọ, 
khiển danh thân tụ hội mà hiện hữu. 

Câu đảo là: "Tại sở xứ bốn thân hiện hữu". "Sở 
xứ” nghĩa là ba hữu, muốn nói vô sắc, nên nói thọ 
đó cho hữu. Có thọ có hữu mới có danh sắc. 

Này A-nan! Nếu theo sở xứ hữu cũng theo sở 
xứ ưng thọ đều không có, thì có cánh (xúc), có 
danh tự (danh sắc) không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu hữu biết không thọ đó cho hữu, há lại có 
cánh (xúc) làm nhân cho danh tự (danh sắc) sao? 

Này A-nan! Nếu các pháp mà theo đó có hữu, 
cũng theo đó cần phải thọ đêu không có, thì danh 
và thân trong hiện tại có hay không? Vậy phải có 
đối tượng của cánh hay không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nhắc đi nhặc lại để làm rõ vân đê. Câu trên ý 


nói: Có nhân của cánh và danh tự không? Ý câu 
nây là: Có danh tự và đôi tượng của cánh làm nhân. 

Này A-nan! Tất cả danh tự cũng như sắc thân 
đêu không có, vậy có cánh (xúc) không? Vậy từ đó 
có cánh không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Trên đây hỏi ba lần, ý câu hỏi nây là: Đêu 
không có danh sắc, từ đâu có cánh (xúc)? Tục ngữ 
Thiên Trúc nói: "Khi hỏi chăng hiềm hỏi cho kỳ 
hết". 

Như vậy, này A-nan! Từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, 
từ cánh đó khiến theo danh tự ây. Này A-nan! Do 
nhân duyên danh tự (danh sắc) khiến có cánh 
(xúc). 

Trước nói: Nhân duyên ây thì có kia, thứ đến, 
không có cái ây thì không thủ. Sau nói, từ phát tập 
nhân duyên liên thành. Câu trên, từ cái ây thì có cái 
kia, cho nên đều như vậy. 

Này A-nan! Giả sử có người hỏi: "Có nhần 
duyên của danh tự (danh sắc) không?". Liên đáp: 
"Có". "Nhân duyên của danh tự là gì?". Đáp: 
"Thức làm nhân duyên nên có danh tự”. Từ nhân 
duyên đó, này A-nan, phải hiểu rõ nhân duyên của 
thức là danh tự. 

Dâm thức của trung ấm nhập thai mà có năm 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 23 


âm. 

Này A-nan! Nếu thức không vào trong bụng 
mẹ, vậy danh sắc nây có theo tỉnh để thọ thai 
không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu không có dâm thức của trung ấm thì có 
nương vào tỉnh mà trụ thành danh sắc không? 
Danh sắc là đời sau, đến hữu là đời nây, thức trước 
là đời trước. Ba đời thành mười hai nhân duyên. 

Này A-nan! Nếu thức đã ở trong bụng mẹ mà 
không lưu trú, vậy có danh tự không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Này A-nan! Thức là căn bản. Nếu thai nhi trai 
hay gái đã hư, đã chết, khiến không có hình dạng, 
vậy có danh tự khiến cho nó lớn lên, khiến cho đây 
đủ không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Dù trung âm đã theo tinh nhập vào thai, hoặc 
một, hoặc hai hoặc bảy ngày mà chết, làm sao có 
thân nây? Hoặc đã thành căn traI, gái và mệnh liên 
hư sấy thai, thì có được thân ấm nây không? Mới 
nhập vào bụng mẹ là dâm thức, hoặc một, hoặc hai, 
hoặc bảy hoặc mười bốn ngày đã thành danh tự gái, 
trai đó. 


Này A-nan! Như vậy, từ đó phát sanh, từ đó 
làm căn bản, từ đó tập khởi, từ đó làm nhân duyên, 
do thức mà có danh tự. Này A-nan! Do nhân duyên 
thức mà có danh tự. 

Cứ mỗi lần đến câu kết thì lặp lại: Danh sắc từ 
thức rót vào, thức làm nhân duyên của danh săc. 
Lời lặp lại. 

"Thưa Tôn giả A-nan, thức có nhân duyên 
không?". Nếu ai hỏi như vậy liền đáp: "Có". Do 
nhân duyên gì có thức?". "Do nhân duyên danh tự 
mà có thức". 

Này A-nan! Phải theo nhân duyên nây mà phân 
biệt, biết rõ nhân duyên của danh tự là thức. 

Căn bản của thức đáng là hành, mà nay nói 
danh tự và năm đại gọi là thức, chính là sáu đại s1. 
Có tâm sáu đại s1 làm dâm hành, trong dâm hành 
có thức, cộng thành sáu đại, là danh tự cả. 

Này A-nanl Nếu thức không được danh tự dựa 
vào, vì thức đã không được dựa vào, vậy (thai nh1) 
có được sự hỗ trợ, đề được tăng trưởng và có sanh, 
tử, khô tập hợp đề có thể hiện hữu hay không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Lược bớt văn, giông như trên, theo vọng thức 
nhập vào thai, thọ có danh tự, thân hoặc bảy ngày 
hoặc ba, căn trai, gái đã thành mà hư thai, thì có 
sinh trưởng thành mười hai duyên không? Nếu 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 25 


đúng vậy, so với trên không đủ. Lại nữa, đây nói 
không có danh tự là thuyết vô thường, chăng phải 
là lời nói tận để lý, mà nay bị thiêu hàng, văn lại 
lộn xộn, tựa như là khi xuất bản kinh, chưa được 
bố khuyết đã cho lưu hành. Rắng: Kẻ không tin thì 
không sĩ, há dám vọng hành và vọng thức không? 
Do vạn thứ tối tăm đêu chứa ở SI, Vạn điều sáng 
sủa đêu năm ở tuệ, cho nên kinh nây lấy si làm căn 
bản, lây đê lý làm đôi. 

Như vậy, này A-nan! Từ đó đưa đến. 

"Đưa đến" tức là "sanh ra", từ sáu đại sanh ra 
vọng thức. 

Từ đó làm căn bản. 

Vọng thức lây sáu đại làm căn bản. 

Từ đó làm tập khởi. 

Từ các s¡ đề thành thức. 

Từ nhân duyên ây 

Nhân s1 mà có duyên thức. 

Hai mươi sự trên thật có mười tám đều như thê 

Thức làm cho có danh tự, do nhân duyên danh 
tự làm cho có 

thức. 

Hết mười hai sự. 

Như vậy, nhân duyên của thức chính là danh 
tự, nhân duyên của danh tự chính là thức. Đừng nói 
danh, đứng nói xứ, đình chỉ nguôn gôc tranh giành 
hiện tại, phải theo trí tuệ chớ có thọ. 


Gọi danh tự nhiêu lần rồi hết, nói "chỉ thị" 
(dừng) là mười hai việc chấm dứt, là nói xứ của 
danh tự. 

"Đối chỉ thị" là đối lại những điều nói trên. 

"Tranh cãi về bổn kiến" là thân kiên, đọa da 
kiên thì mất chánh quán, chánh quản. trí tuệ, hiện 
đương kiến, nên gọi là "Tranh cãi về bốn", kiến 
phải theo trí tuệ, đừng thọ nhận. 

Này A-nan! Có bao nhiêu nhân duyên chấp 
thông (thọ) chính là thân? 

A-nan thưa: 

- Pháp ây vôn từ Phật, pháp ây sốc ở Phật, Phật 
là chỗ các pháp hướng, mong đức Phật nói cho. 
Con nhờ theo Phật nghe dạy, nghe xong thọ trì, 
hiểu rõ mà được lợi ích. 

Đức Phật dạy: 

- Hãy lắng nghe, này A-nan! Lành thay! Lành 
thay! Hãy thọ trì và nhớ cho kỹ, Ta sẽ dạy: 

Hiên giả A-nan thưa: 

- Xin vâng, con xin nghe theo Phật. Đức Phật 
đạy: 

- Này A-nan! Nếu có người xem thống (thọ) 
nây là thân. 

Ba cánh (xúc) mà ngu, đọa thành thân. 

Hoặc có người xem cảm thọ nây, châp chăng 
phải là thân, chỉ vì thây pháp cánh (xúc), thông 
(thọ) của thần chính là thân. 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 27 


Trên hai chữ "chỉ vì" nói thông (thọ) nhưng lại 
không có, đó gọi là "thân tiếp xúc thọ pháp” giông 
với lậu phân bố thành "ba thọ thân tiệp xúc biết". 
Ba thông (thọ) trên cũng đều gọi là xúc biết, khác 
với thân tiếp xúc. 

Hoặc thấy toàn thân là cảm thọ đó, không phải 
là thân, cũng không phải là pháp cảm thọ, thây 
pháp cảm thọ chấp không phải là thân, chỉ vì thấy 
thân nây là thân. 

Trên hai chữ "chỉ vì" cũng nói hai việc trên là 
không có. Hiểu sau khi thây gọi là bất giác. Rồi sau 
đó hỏi đáp ba việc cũng gọi là kiến. Nghĩa của giác 
và kiến là giông nhau, chỉ có hữu là khác nghĩa. 

"Bất bất giải" (không không hiểu) gọi là giác 
ngộ. 

Lậu phân bố gọi là ba thọ tâm xúc biết, tựa 
giông nhưng không phải vậy, nên gọi là "ba thọ 
giác do thân”. 

Trên nói ba thọ xúc do thân, như sáu giác, sáu 
xúc vậy, dưới đây nói rộng ra là ba thọ bệnh. Lời 
văn bị mất mát thiếu sót mà. lại sai lâm. 

Sau được giải thích lại về tâm tuệ hiều rõ ba sự, 
là nói sau, ở đây không bàn. 

Này A-nan! Hoặc là ngay tại thông (thọ) này 
chấp cho là thân. 

Do thông (thọ) mà tu thân. Đây chính là những 
lời văn ở đoạn sau ghép lẫn lộn vào đây. 


Nên đối lại mà nói. 

Ý nghĩa của văn nây là: trên chấp thông (thọ) 
là thân, muốn gạt bỏ sự chấp đó. Đoạn dưới giảng 
lại về sắc, đoạn văn nây không xứng hợp ngữ pháp 
chủ ngữ, tân ngữ. 

"Này Hiên giải Thông (thọ) nây có ba loại, có 
lạc thọ, có khổ thọ, có bất khô bất lạc thọ. Này Hiền 
giả! Đôi với ba thọ nây, thấy thọ nào là thân?". Này 
A-nan! Khi lạc thọ, lúc đó hai thọ kia là khô và bất 
lạc bất khô thọ đã diệt, lúc đó chỉ là lạc cảnh (xúc). 
Này A-nan! Lạc thọ là vô thường. Nêu khô đã diệt, 
này A-nan! Lạc thọ đã diệt, lìa thân, không chấp ở 
trong thân. 

Muốn tỏ vô thân, cho nên nói, thông (thọ) có 
ba mà thân chỉ có một. Sao đúng với thân? Như nói 
lạc thọ là thân, đang lúc lạc thì không có ba thọ 
không khô cũng không lạc không khô, mà nay chỉ 
một lạc, rõ ràng chăng phải là thân. Thân chết hư 
diệt, lấy đề lý chiếu soi nó, rõ ràng chăng phải là 
thân. 

Như vậy, ngay lúc đó, này A-nan! Lúc khô thọ 
có mặt, bây giờ hai thọ đã diệt. Vậy là lạc hay khô? 
Lúc đó chỉ là tiếp xúc với thọ khổ nây. Này A-nan! 
Khô thọ là vô thường, là pháp khổ tận. Này A-nan! 
Lúc khô thọ đã hết, thân không còn biết xúc nữa. 
Lúc đó, này A-nan, 

Cùng nghĩa với lạc thọ, không giải thích thêm, 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 29 


trong câu "Lạc hay khổ?" trên chữ khô thiêu ba 
chữ, phải nói là: "Lạc hay bất lạc bất khổ?", tiện 
chữ hợp theo là xúc. 

Cũng không khổ, cũng không lạc, không tiếp 
xúc với thọ đó nữa. Bây giờ hai thọ đã diệt, vậy thọ 
cũng tức là khổ, chỉ vì lúc đó không khô, không 
lạc, xúc là thọ. Này A-nan! Không khổ không lạc 
thọ là vô thường, khi khổ tận thì cảm thọ không 
khố, không lạc, này A-nan, cũng đã tận, vậy lẽ ra 
phải là không có thân? Tự vị ây chấp trước. Này 
A- nan! Hoặc có người hành đạo. 

Cũng giống với hai nghĩa trên, trong câu "thọ 
cũng tức là khô" nên viết là "Lạc cũng tức là khổ". 

Đôi với thọ là pháp vô thường, cho đó là thân, 
này A-nan, hoặc có người hành đạo. 

Kiến giải chấp trước thân, khi thường quán ba 
thọ. 

Buông lung với lạc thọ, khô thọ, tự thấy là thân. 
Này A-nan! Do nhân duyên như vậy không nên 
cho thọ là thân, thống (thọ) đó là thân. 

Đắc được minh tuệ quán thì nhân duyên ba thọ 
mãi mãi bị dập tắt, không còn cho nó là thân nữa. 

Này A-nan! Nếu có người hỏi: "Nếu không 
chấp thọ, thây là thân, thì xúc và thọ chỉ là pháp 
của thân chăng?". Nên đáp lại: "Này Hiền giả! Nếu 
không có thọ và xúc, cũng không thây cái bị xúc, 
vậy cân có nó không?”". 


Ở trên, xúc thọ chấp làm thân. Đức Phật dạy 
“Đã không chấp thọ làm thân, lẽ nào còn có thân 
xúc để tu thân nữa sao?". Thân xúc pháp và nơi 
chốn tiếp xúc, cả hai đều không thấy tựa như diệt 
tận. G1Iả hỏi đề đôi lại với chập chăng phải thân, thì 
còn cân øì pháp cánh (xúc) ấy. 

Lúc đó, này A-nan! Vị Tỳ kheo thây không có 
cảm thọ chấp chắng phải là thân, vậy có nên xem 
pháp xúc và thọ này cũng là thân chăng?". 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Đã dạy là không có thọ xúc, không có duyên để 
tu thân, lại còn hỏi ngược lại A-nan, kiến chấp 
không có thọ thì chắng phải thân. 

Như vậy, này A-nan! Do nhân duyên nây 
không thể nào châp xúc và thọ là thân. Cũng không 
thể khiên cho một người hoàn toàn không có chấp 
cảm thọ là thân, mà chỉ thấy là xúc và thọ của thân. 
Này A- nan! Vì không chấp thọ là thân, cũng 
không thấy thọ â ấy chắng phải là thân, cũng không 
thây xúc và thọ của thân đối với pháp cảm thọ cũng 
không thấy, không chấp là thân mà chỉ thây vì chấp 
ngã nên bất giác cho thân nây chính là thân. 

Giác kiến, biết ba thọ cho là thân, øọI là bất giác 
giác. 

Có thể đáp: "Này Hiện giả! Tự chấp tất cả điều 
ây là thân mà không có xúc và thọ, vậy có thể có 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 31 


thân không)". 

Đó là nói, tự biết thân là thân, không có xúc và 
thọ. Lại nữa, không có thọ, cho là thân, đủ cả ba 
danh chắng lẽ là thân riêng biết chính là thân hay 
sao? Trong ba thọ trên, thọ nào là thân? 

Bây giờ, vị Tỳ kheo không chấp thọ là thân, 
thân cũng không có xúc thọ, thấy pháp cảm thọ 
cũng không phải là thân, có thân chỉ vì thân không 
tỉnh thức mà thôi, quán thần như vậy, vậy có thân 
chăng? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Ý nói, ba việc cùng bày, sao chỉ độc có thân 
thôi. Ở trên bày ra hỏi đáp, đây hỏi thăng A-nan. 

Này A-nan! Do nhân duyên như vậy, không 
nên cho không có thọ là thân, cũng không nên cho 
thân là xúc, cũng không nên cho pháp là thần, cũng 
không nên cho không biết thân là thân. Này A- nan! 
Như vậy tất cả thọ là pháp tác động lên thân rôi, 
thây cảm thọ hiện lên thân. 

Sự không có đến tác động lên thân. 

Này A-nan! Có bao nhiêu nhân duyên hoặc là 
hành đạo, không bị cảm thọ tác động, vậy thấy hay 
không thấy thân? 

A-nan thưa: 

Pháp nây vốn do Phật dạy, cũng do Phật nói, 
cúi mong Phật vì con tuyên thuyết. Sau khi Phật 


dạy, đệ tử sẽ thọ trì, làm cho lời dạy đó được hiểu 
rõ, đạt lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Hãy lăng nghe, thọ trì rồi nhớ mãi những điều 
đã thọ trì, Ta sẽ vì ông mà nói. 

Như vậy, Hiển giả A-nan nghe pháp do Phật 
nói. Đức Phật liên dạy: 

- Này A-nan! Có Tỳ kheo không cho pháp là 
thân, cũng không thây thọ là thân. 

Hành giả đặc bốn vô thường, hiểu hết cả để tuệ, 
chăng châp ba thọ mà có thân, đã không chấp ba 
thọ thì không thích cái thấy về thọ mà chấp trước 
thân tưởng. 

Cũng không phải là sự xúc chạm của thân, cũng 
không có pháp cảm thọ chấp là thân. 

Chia pháp của thọ rôi, nên hợp pháp của thọ lại. 
ba thọ trên cũng chỉ là sự tiếp xúc của thân, biết sự 
tiếp xúc của tâm thì khác. 

Cũng không thấy thân kiến là thân. 

Kiến là giác. Trên là sự tiếp xúc của thân (thân 
cánh), đây là sự giác biết của thân (thân giác) hai 
cái khác nhau. 

Cũng không theo, hoặc cho có thân nây, cũng 
không theo cái thây â ấy thây là thân, rôi thấy như 
vậy không trở lại thế gian, khiến cho không còn thọ 
thê gian. 

"Có thân nây" là vì trên chấp thọ mà có thân 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 33 


nây. Rút hai trong ba sự là đã quả bản, thì không 
đến thọ thế gian nữa. "Trí" là "đến" chí). 

Đã không còn trở lại thê gian nữa thì không còn 
ưu sâu, đã không 

ưu sâu nữa liên được giải thoát thê gian và tự 
biết: "Ta đã châm dứt sanh, lão, bệnh, tử, ưu sâu. 

Hết thân ba thọ thì không trở lại, không thọ 
mười một khô. 

Việc cần làm đã hoàn mãn, đã làm xong, không 
còn trở lại thế gian nữa". Đến đây, này A-nan! Nêu 
là người hành đạo thì không châp thọ là thân, tự 
làm phương tiện, cũng không thấy kiến là thân. 

Ki. tức là "chí" (đến). Đến thân nây là thân 
cuối cùng, thân thì chấm dứt ở đây, không thọ thân 
nữa, cho nên nói, không trở lại thế gian. 

Này A-nan! Có bao nhiêu nhân duyên để kẻ 
hành đạo lây sắc làm thân? 

A-nan thưa: 

- Pháp vốn do Phật dạy, từ Ngài mà lưu xuất, 
cúi mong Ngài vì con mà nói. Sau khi Ngài dạy, đệ 
tử sẽ thọ trì, khiến cho lời dạy ây được hiểu rõ, đạt 
lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Hãy lắng nghe, thọ trì, khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ 
nói. 

Như vậy, Hiên giả A-nan nghe Phật nói. Đức 
Phật liên dạy: 


- Này A-nan! Có người hành đạo cho sắc hành 
nhỏ hẹp là thân. 

Là ít ham muốn thêm này nên không ân cân. 
Tham sắc của thân 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho 
không phải sắc hành nhỏ hẹp là thân, sắc hành 
không hạn lượng là thân, chỉ cho không có sắc 
hành nhỏ hẹp là thân. 

"Chỉ cho" nên đặt ở trước từ "Sắc không hạn 
lượng". Không hạn lượng nghĩa là ân cần tham sắc 
trong ngoài. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo cũng 
không cho là sắc hành nhỏ hẹp, cũng không cho 
sắc hành không có hạn lượng, cũng không cho là 
không có sắc hành nhỏ hẹp làm thân, mà chỉ cho 
không phải sắc hành không hạn lượng là thân. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho sắc 
hành nhỏ hẹp là thân hiện tại. Này A-nan! Có 
người hành đạo cho sắc hành nhỏ hẹp là thân, khi 
thân hoại mạng chung nhận thây có một ảnh tượng 
(ngã) của thân. Như vậy, quan niệm hai yếu tô (sắc 
hành nhỏ hẹp là thân và ảnh tượng của thân) như 
thê là không đúng, từ quan điểm đó đưa đến suy 
nghĩ như vậy. 

Hiện tại, giống như kế chấp, tham vướng. Kế 
chấp sự nhỏ hẹp, tham VưỚng vào sắc nhỏ hẹp mà 
khởi, tuy thân chết vẫn cứ tham thân, nhớ nghĩ ảnh 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 35 


tượng chăng biết bị s¡ trói buộc mà hành đạo, 
không nên chung cùng nó, nhưng kẻ ngu vẫn hẹ 
hai yêu tố ấy, khiến cho thân nây trở lại. "Đôi 
xứng" nghĩa là đêu, "tê" nghĩa là đến. Chết mà 
không hiểu vô thường. 

Này A-nan! Có người hành đạo cho sắc hành 
nhỏ hẹp là thân, rồi tự mình có quan niệm như vậy. 
Từ đó, nảy A-nan! Có người hành đạo cho sắc hành 
nhỏ hẹp là thân, nên bị kiết sử ràng buộc. 

Tự chấp phương tiện, phương tiện tham sắc khi 
mạng chung không dứt tuyệt. Không tự phòng 
ngừa, cho nên bị ràng buộc thân kiết, thân sử. Ở 
trên là tự kế chấp phương tiện, nếu qua được thì 
không mặc điều ây, đó là bệnh mà người hành đạo 
cần phải biết. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo không 
cho sắc hành nhỏ hẹp là thân, chỉ cho sắc vô hạn 
lượng là thần. Hiện tại, này A-nan! Hoặc có người 
hành đạo cho sắc vô hạn lượng là thân, khi thân 
hoại mạng chung khiến lại hiện ảnh tượng (ngã) 
của thân, như vậy, quan niệm hai yếu tô (sắc hành 
không có hạn lượng là thân và ảnh tượng của thân). 
Như vậy là không đúng, từ quy định đó, đưa đến 
suy nghĩ như vậy. Này A-nan! Hoặc có người hành 
đạo, chấp thân là sắc vô hạn lượng, cũng vậy, này 
A-nan! Hoặc có người hành đạo cho sắc vô hạn 
lượng là thân rồi bị kiết sử trói buộc. 


Này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho, 
chăng phải sắc nhỏ hẹp, c cũng chăng phải sắc vô 
hạn lượng, nhưng chấp chỉ có niệm nhớ nghĩ đến 
sắc nhỏ hẹp mới là thần. Hiện tại, này A-nan! Hoặc 
có người hành đạo cho không phải sắc nhỏ hẹp là 
chấp thân, khi đã thân hoại mạng chung, nhận thây 
có ảnh tượng (ngã) của thân. Hai quan điểm trên 
như vậy là không đúng, từ quan điêm đó đưa đến 
suy nghĩ như vậy. Này A- nan! Hoặc có người hành 
đạo cho không phải sắc nhỏ hẹp tự chập là có thân. 
Cũng vậy, này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho 
không phải sắc nhỏ hẹp khiến thân bị kiết sử ràng 
buộc. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho cũng 
không phải sắc nhỏ hẹp, cũng không phải sắc 
không có hạn lượng, cũng không phải không có sắc 
nhỏ hẹp, cũng không phải không có sắc vô hạn 
lượng, mà là thân bị ràng buộc trong các hành. 
Hiện tại, này A-nan! Hoặc có người hành đạo cho 
cũng không phải sắc nhỏ hẹp, cũng không phải sắc 
vô hạn lượng, cũng không phải là không có sắc nhỏ 
hẹp, cũng không phải không có sắc vô hạn lượng, 
mà là thân bị châp thủ ràng buộc, khi thân hoại 
mạng chung, nhận thây có ảnh tượng của thân, hai 
quan điểm như vậy là không đúng, từ quan điểm 
đó đưa đến suy nghĩ như vậy. Này A- nan! Hoặc 
có người hành đạo cho không phải sắc vô hạn 
lượng tự chấp là có thân. Theo đó, này A-nanl 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 37 


Hoặc có người hành đạo mà chập như vậy, khiến 
chăng phải sắc trói buộc sai sử. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo tự mình 
có những quan điểm đưa đến chấp trước về thân. 
Vậy thân có bao nhiêu nhân duyên? Này A- nan! 
Đề người hành đạo cho sắc không phải là yêu tô 
tác thành thân? 

A-nan thưa: 

- Pháp nây vốn do Ngài dạy, cũng từ Ngài mà 
lưu xuất, mong Ngài vì con mà nói. Khi Ngài nói 
xong, đệ tử sẽ thọ trì, khiến cho lời nói ây được 
hiểu rõ và đạt lợi ích. 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Hãy lắng nghe, thọ trì kỹ, nhớ mãi, Ta sẽ nói. 

Như vậy, Hiển giả A-nan theo Phật để nghe 
pháp. Đức Phật dạy: 

- Này A-nan! Có người hành đạo, không lây sắc 
làm thân. 

Kế đến chấp tứ đại làm thân tướng. 

Cũng không cho chấp sắc là thân. 

Là "sắc nhỏ hẹp" bị sót một chữ "nhỏ hẹp". \4 
nói: Người hiểu hành đạo, không khởi sắc nhỏ hẹp 
làm thân vướng mắc. 

Cũng không cho sắc không có hạn lượng. 

Lượng là nhiều, trước nhiêu tứ đại. Ở đây nghĩa 
là nhiều sắc. 

Cũng không cho sắc nhỏ hẹp. 


Dưới chữ "vi" thiếu chữ "vô". "Không có sắc 
nhỏ hẹp” phản lại điều thứ nhất, đây cũng là kiết 
SỬ. Trong mười báo không có sắc nhỏ hẹp, bên 
ngoài thây sắc nhỏ đoan nghiêm. 

Cũng không vì sắc không có hạn lượng mà 
chấp làm thân. 

Dưới chữ "vi" cũng thiếu một chữ "bât". Ở đây 
phản lại với điều hai, hành để cũng. Trong mười 
báo, không niệm, không hướng đoan chánh, bên 
ngoài thấy săc không thú hướng sắc đoan chánh. 

Này A-nan! Người hành đạo không cho sắc nhỏ 
hẹp là pháp tác thành thân, cũng không cho sự chấp 
là thân. 

Nếu người hành đạo hành để lý, đặc được tuệ 
nây thì quên sự chấp trước sắc nhỏ hẹp của bốn đại. 

Hiện tại, này A-nan! Người hành đạo ây không 
cho sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không cho sự đọa 
xuống là thân. Sau khi thân hoại mạng chung lại 
không còn thấy ảnh tượng (ngã) của thân nây. 

"Hiện thị" giống với chữ "Thị thời" (Bây giờ) 
là khi hành đạo không tham sắc nhỏ, thây thân vô 
thường, diệt tận hết, mãi mãi dứt tuyệt tưởng chấp 
trước vào sắc của thân kiếp nây. 

Không hành theo sự đi đôi ấy, như vậy là không 
có đến. 

Sau thân nây, không có thân nương vào. 

Cũng vậy, này A-nan! Người hành đạo cho 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 39 


không phải sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không chấp 
là thân nây. Cũng vậy, này A-nan! Người hành đạo 
cho không phải sắc nhỏ hẹp là thân thì không bị 
trói buộc. 

Ý nói, đạt đến tướng không có thân thì không 
còn tham bảy kiết chín sử của thân. 

Này A-nan! Hoặc có người hành đạo không 
cho sắc không có hạn lượng là thân, cũng không 
cho sắc tác động là thân. Hiện tại, này A- nan! 
Người hành đạo không cho sắc không có hạn lượng 
là thân, cũng không chấp đó là thân, khi thân hoại 
mạng chung khiến cho không còn thây lại ảnh 
tượng của thần tướng nữa. Như vậy không phải là 
đối tượng, như vậy chính là chắng có thân đó. 
Cũng vậy, này A-nan! Kẻ hành đạo không cho sắc 
không có hạn lượng là thân, cũng không rơi vào sự 
chấp vào thân. Cũng như vậy, A-nan! Nếu có 
người hành đạo cho không phải sắc không có hạn 
lượng là thần thì không bị trói buộc. 

Này A-nan! Hoặc người hành đạo không cho 
không phải sắc nhỏ hẹp là thân, cũng không rơi vào 
chấp thân. Hiện tại, này A-nan! Người hành đạo 
cho không phải sắc nhỏ hẹp là thân cũng không TƠI 
vào chấp thân. Sau khi thân hoại mạng chung tôi, 
khiến cho không còn thấy lại hình tượng của thân 
tướng nữa. Như vậy, đó chắng phải là đối tượng, 
như vậy đó chính là chăng có thân đó. Cũng thê, 
này A-nan! Kẻ hành đạo không cho răng chăng 


phải săc nhỏ hẹp là thân, cũng không rơi vào châp 
thân. Này A-nan! Người hành đạo như vậy không 
cho không phải sắc nhỏ hẹp khiến người ấy không 
bị trói buộc. 

Này A-nan! Hoặc là có người hành đạo không 
cho không phải săc không có hạn là thân, cũng 
không rơi vào sự chấp thân nây. Bấy giờ, này A- 
nan! Người hành đạo không cho không phải sắc là 
thân, cũng không rơi vào kiên chấp cho là tác thành 
thân, sau khi thân hoại mạng chung, thần như vậy 
khiến không còn thấy kiến chấp â ây nữa, không cho 
là đối tượng như vậy, như vậy nên không có thân 
đó. 

Cũng vậy, này A-nan! Người hành đạo không 
cho không phải sắc không có hạn lượng là thân, 
cũng không rơi vào sự chấp đó là thân. Này A-nan! 
Người hành đạo như vậy không cho là không phải 
sắc không có hạn lượng, cũng khiến thân không bị 
trói buộc. 

Cũng vậy, hoặc có người hành đạo không cho 
không phải sắc không có hạn lượng là thân. Này 
A-nan! người hành đạo như vậy không cho là 
không phải sắc không có hạn lượng, cũng khiến 
cho thân không bị trói buộc. 

Cũng vậy, hoặc có người hành đạo không cho 
không phải sắc không có hạn lượng là thần, cũng 
chẳng tác thành thân, cũng không rơi vào sự chấp 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 4I 


đó là thân. Này A-nan cũng có bảy chỗ khiến cho 
thức được an trú, cũng có hai thọ hành, theo đó 
được giải thoát. 

Trong ba đường thì Dục giới là năm chỗ, cõi 
trời ba giới (chỗ, nơi ở của chín thân chia ra Sắc và 
Vô sắc giới hợp với Dục giới thành một chỗ, cộng 
lại là bảy chỗ. Còn về năm đường, vì trôi nỗi chịu 
khô, cho nên gọi tắt là ba đường ác. Còn chín chỉ 
là nói về những kẻ có thể hoăng giáo, thọ nhận ba 
quán, không bị ba khô. Một thọ là tinh, thô cùng 
theo, pháp quán không khác, cả hai thọ đều ở quả 
vị xong xuôi đây đủ, cho nên gọi là giải thoát. 

1. Đối với loài có sắc, theo đó có nhiều thân, 
nhiêu tư tưởng, ví như ở cõi người hay ở cõi trời. 
Đó là chỗ an trú thứ nhất của thức. 

2. Đối với loài có sắc, theo đó có một thân 
nhưng nhiêu tư tưởng, như cõi trời tên là Phạm 
thiên ở đó được trường thọ. Đó là trú xứ thứ hai 
của thức. 

3. Đôi với loài có sắc, theo đó có một thân 
nhưng nhiều tư tưởng, ví như cõi trời tên Minh 
Thanh. Đó là trú xứ thứ ba của thức. 

4. Đối với loài có sắc, theo đó có một thân, một 
tư tưởng, như cõi trời tên Biến Tịnh. Đó là trú xứ 
thứ tư của thức. 

5. Đối với loài không có sắc, theo đó có chúng 
sanh từ tật cả sắc tướng vượt qua nhiêu tướng diệt, 


là vô hữu lượng không, dùng không tuệ để tâm an 
trú, như cõi trời tên Không Tuệ Hành (Không Vô 
Biên Xứ Thiên). Đó là trú xứ thứ năm của thức. 

6. Đối với loài không có sắc, theo đó có chúng 
sanh tu tập tất cả từ không rốt ráo vượt đến thức vô 
hạn lượng, từ tuệ mà an trú tâm, ví như cõi trời tên 
Thức Tuệ (Thức Vô Biên Thiên). Đó là trú xứ thứ 
sáu của thức. 

7. Đối với loài không có sắc mà theo đó có 
chúng sanh từ tất cả thức tuệ vượt qua vô hữu 
lượng, bất dụng, theo tuệ đó an trú tâm, ví như cối 
trời Bất Dụng Tùng Thị Tuệ (Vô Sở Hữu Xứ 
Thiên). Đó là trú xứ thứ bảy của thức. 

Này A-nan! Thê nào là "Cũng có hai thọ hành, 
từ đó được giải thoát?". 

Có người hành đạo theo nhân duyên của sắc 
khiến cho không còn tư tưởng như cõi trời tên Bất 
tư tưởng (Vô Tưởng Thiên). Đó là thọ hành theo 
đó được giải thoát thứ nhật. 

Có người hành đạo theo nhân duyên vô sắc, 
không thọ dụng theo tất cả nên được độ. Vì thọ 
hành an trú ở cảnh giới không có tư tưởng mà cũng 
có tư tưởng (Phi hữu tưởng phi vô tưởng), như cõi 
trời tên Bât tư tưởng diệt hữu tư tưởng. Đó là thọ 
hành theo đó được giải thoát thứ haI. 

Này A-nan! Chỗ trú xứ thứ nhất của thức là 
hành đạo từ nhân duyên sắc hành, nhiều thân, 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 43 


nhiêu tư tưởng ví như cõi người cũng đông một xứ. 

Sắc thân là hữu, hình hài có dục, nên gọi là sắc. 
Từ thân Dục giới mà thực hành đạo đế, nên øọI là 
hành đạo. Dưới cõi trời thứ sáu, hình sắc khác 
nhau, nên gọi là nhiều, tâm cũng mới khác, cho nên 
gọi là nhiều tưởng. 

Này A-nan! Nêu người hành đạo đã biết chỗ an 
trú của thức nây 

Biết cõi trời Dục và thân ấm trì nhập của cõi 
người là gốc căn bản. 

Cũng biết chỗ tập khởi của thức nây. 

Tập khởi của thức cõi trời và người không thê 
xả bỏ. "Tri" (biết) nghĩa là "tuệ". 

Cũng biết từ đó mà diệt mắt. 

Chữ "một" (mất) nghĩa là "tận" biết rốt ráo gọi 
là tận. 

Cũng biết sự yêu thích của nó. 

Kiết sử của bảy xứ gọi là "muội". Ham thích 
thân người, trời gọi là lạc, biết nó là tận (diệt mắt). 

Cũng biết khô xúc của nó 

Do từ nơi thân người, trời mà chịu khô, biết khô 
là tuệ. 

Cũng biết còn đường thoát khỏi nó (xuất yếu) 
khi đã biết như vậy rồi. 

Xuất yêu, kinh Pháp Cú nói: "Đắc yếu sanh 
tận" (đặc được xuất yêu thì không còn sanh nữa) vì 
thê kinh Thất Xứ nói: "Ở Dục giới thì có thế trị sửa, 


có thê bỏ, có thê độ thoát. Tận để có bốn việc, 

"xuất yêu" là một trong bốn việc đó. Hễ là sáu sự 
đều gọi là "tri", thực hành tuệ của đạo để. sáu sự 
đều gọi là "thị", là thức nương dựa vào thân dưới 
cõi trời thứ sáu xuống đến cõi người. 

Kinh Thất Xứ Tam Quán nói: Thứ nhất đêu biết 
một trong năm âm, mà ấm thì có sáu tình, mỗi mỗi 
đêu biết âm, ấm có ba tập khởi, bốn tri, người hành 
đạo thì diệt được cái ân 

Lại nói, cũng biết sự mê muội của sắc, cũng 
biết con đường thoát khỏi sắc, đó là bảy xứ. ba 
quán là, quán sắc của thân, quán năm âm, quán sáu 
tình (căn). ba quán chính là mỗi âm nhập thứ nhật 
của bảy xứ, nghĩa là lấy đạo đề, tận đề, khô xuất 
yếu đế, để quán âm nhập và lạc. Kinh Năm â âm xác 
cái, cho ba quán là, năm ấm, năm tập tận, con 
đường thoát khỏi khô mê muội ở bảy xứ. Lời văn 
tuy có khác nhưng ý nghĩa thì giông nhau. Trong 
ba kinh nói về thân, chỉ có Kinh Thất Xứ Tam 
Quán có đạo đề, hai kinh kia chỉ nói về bảy sự mà 
thôi, nhưng đêu nói hành đạo cũng là đạo đ, đều 
nói trí cũng là để, như "cái biết cùng cực” hoặc 
"Nếu biết được gốc căn bản của cái biết, chắng 
phải là đề hay sao?" tri và quản cùng một nghĩa. 
Cửu cửu chỉ tức lây thân của cõi trời làm quán địa, 
tập những tập khởi của cõi trời. Thân trời sẽ diệt, 
mê muội trong cái vui, thích cải vui cối trời thì phải 
có khố, có thê chặt đứt cái tham của cõi trời, mới 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 45 


gọi là sống đạo, cho nên nói là con đường thoát 
khỏi (xuất yếu), đêu là tứ để quán để quán chín xứ, 
điều ấy được gọi là tinh vi nhưng rõ ràng, tóm lược 
nhưng đây đủ, mười báo nhưng chỉ dùng ba quán 
âm, tập. tận mà dứt. 

Khi đã biết như vậy rồi, này A-nan! Người 
hành đạo đôi với chỗ an trú của thức có nên mong 
cầu, có nên mở tưởng, có nên trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Nếu thực hành đạo tuệ, lây tứ để quán, quán 
thân người, thì có tham câu mong tưởng nơi trú ấn 
đó không? Đáp: Không. 

Này A-nan! Chỗ thức dừng nghỉ thứ hai là từ 
nhân duyên tu tập săc hành, nhiều thân nhưng một 
tưởng, như cối trời tên Phạm thiên, được sông lâu 
đệ nhật ở tại đó. 

Khởi đầu tu hành sanh vào ở cõi thiền thứ nhất 
là trời Tứ Phạm tên là Phạm Tiểu Phạm Vô Lượng, 
Đại Phạm, Phạm Bồ. Thân không cùng loại, nên 
gọi là nhiêu thân, do sự ưu kém của người đó. Tâm 
chưa thuân nhất, nên gọi là phi nhất (chăng phải 
một). 

Này A-nan! Nêu người hành đạo đã biết chỗ an 
trú của thức ây, cũng biết thức ấy, cũng biết chỗ 
tập khởi của nó, cũng biết từ đó mà diệt mất, cũng 
biết sự ưa thích của nó, cũng biết khô xúc của nó, 


cũng biết con đường thoát ra khỏi nó. Vậy thì, này 
A-nan! Người hành đạo đối với trú xứ của thức có 
nên mong câu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Này A-nan! Chỗ trú thứ ba của thức là từ nhân 
duyên tu tập sắc hành một thân nhưng nhiêu tưởng, 
như cõi trời tên là Minh. Này A-nan! Nêu người 
hành đạo đã biết chỗ trú của thức ấy, biết chỗ tập 
khởi của nó, cũng biết từ đó mà diệt mắt, cũng biệt 
sự ưa thích của nó, cũng biết khô xúc của nó, cũng 
biết con đường thoát khỏi nó. Đã biết như vậy rồi, 
này A-nanl Người hành đạo đối với chỗ trú của 
thức ây có nên mong câu, mơ tưởng và an frụ Ở 
trong ây không. 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Tiên thêm hành nhị thiên, biết nuôi dưỡng sự 
điềm đạm, ø1ữ niệm ở âm. Sanh ở cõi trời tứ minh 
đó, thân phát sáng, tâm vẫn còn chưa mất, cho nên 
gọi là nhiêu. 

Này A-nan! Chỗ trú thứ tư của thức, từ nhân 
duyên tu tập sắc hành một thân, một tư tưởng như 
cõi trời tên Biến Tịnh. Này A-nanl Nếu người hành 
đạo đã biết chỗ trú của thức ấy, cũng biệt, chỗ tập 
khởi của nó, cũng biết sự từ đó mà diệt mất, sự ưa 
thích của nó, khổ xúc của nó, cũng biết con đường 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 47 


thoát khỏi nó. Đã biết như vậy rôi, nảy A-nan! 
Người hành đạo đôi với chỗ trú của thức có nên 
mong câu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Đây là cõi trời thứ ba, phải gọi là trời Tịnh 
Thiên, ánh sáng rực rở bao trùm cả tứ thiên như 
nhất tâm đó, an vui điễm đạm, luôn hành thiên tứ, 
nên gọi là nhất. 

Này A-nan! Chỗ dừng trú thứ năm của thức, là 
từ nhân duyên tu tập không có sắc hành, do đã vượt 
qua mọi sắc, từ sắc được độ, địa tưởng không còn, 
vô lượng không, tu tập an trú vào không tuệ, như 
cõi trời tên là không không tuệ. Này A-nanl Nêu 
người hành đạo đã biết chỗ trú của thức ây, cũng 
biết chỗ tập khởi của nó, cũng biết từ đó mà diệt 
mất, cũng biết sự ưa thích của nó, khô xúc của nó, 
và con đường thoát khỏi nó. Vậy thì, này A-nanl! 
Người hành đạo đôi với chỗ trú của thức có nên 
mong câu, mơ tưởng và an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Địa là sân giận đã diệt, tâm như đất, tưởng đã 
diệt mất, dứt bặt mong câu, tất cả đều không. 

Này A-nan! Chỗ trú thứ sáu của thức là nhân 
duyên tu tập không có sắc hành, tất cả từ không tuệ 
vượt đến an trú thức vô hữu lượng thọ tuệ hành, 


như cõi trời tên Thức tuệ. Này A-nan! Nếu người 
hành đạo đã biết chỗ trú của thức nây cũng, biết chỗ 
tập khởi của nó. Cũng biết từ đó biến mất. Cũng 
biết chỗ ưa thích của nó, khô xúc của nó, cũng biệt 
con đường thoát khỏi nó, đã biết như vậy, này A- 
nan! Người hành đạo đối với chỗ trú của thức ấy, 
có nên mong cầu, mơ tưởng và an trụ trong đó 
không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Không thức định, quán đối tượng không của 
thức vốn không có xưa và nay đến hay đi 

Này A-nan! Đối với chỗ trú thứ bảy của thức là 
từ nhân duyên tu tập không có sắc hành tất cả từ 
Thức tuệ vượt đến vô hữu lượng bất dụng đã xả bỏ 
thọ tuệ hành, như cõi trời tên Bất dụng thọ tuệ hành 
(Vô sở hữu xứ thiên). Này A-nan! Nêu người hành 
đạo đã biết chỗ trú của thức nây, chỗ tập khởi của 
nó, cũng biết sự biến mất của nó, sự ưa thích của 
nó... có nên an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Biết Sắc giận vừa sanh, thì lập tức diệt trừ, 
không để kéo dài, chăng cầu quán rôi mới biết, nên 
gọi là bât dụng quán (không cân quán). 

Này A-nan! Thọ hành mà theo đó được giải 
thoát thứ nhất, có người theo nhân duyên tu tập sắc, 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 49 


không có tưởng cũng không thọ, như cõi trời tên 
Bất Tư (Vô Tưởng Thiên). Này A-nan! Nếu người 
hành đạo đã biết nó từ thọ, cũng biết nó từ thọ tập, 
cũng biết tự biên mất của nó, sự ưa thích của nó, 

sự khô xúc của nó, cũng biết con đường thoát ra 
khỏi nó. Đã biết như vậy, này A-nanl Người hành 
đạo đối với thọ hành mà theo đó được giải thoát có 
nên mong câu, mơ ước, an trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Bắt tư vô kiết ái thiên là cõi trời thứ tư của Tứ 
A-na-hàm. Tứ A- na-hàm yêu thích thân, sanh 
thiên thứ tư. bốn cõi trời ở trên tầng thứ hai của sáu 
tăng, đó là đệ tứ thiền giới hạn của vô lậu, trời thứ 
sáu của tứ thiền tên là Ái thăng, là trời vô tư cùng 
ở trên một cối trời. 

Này A-nan! Thọ hành theo đó được giải thoát 
thứ hai, có người do nhân duyên tu tập không có 
sắc, tất cả đều không thọ dụng theo tuệ, đạt đến an 
trụ trong cảnh giới không có tư tưởng, cũng chắng 
tư tưởng thọ hành (xa lia vô sở hữu xứ, Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng). 

Là định Chánh thọ. 

Tức là cõi trời Vô hữu tư tưởng giải (Phi tưởng 
phi phi tưởng xử). Này A-nan! Nếu người hành đạo 
đã biết từ thọ hành nây được giải tho- át, chỗ tập 
khởi của nó, cũng biết sự biến mất của nó, sự ưa 


thích của nó, sự khổ xúc của nó, cũng biết con 
đường thoát ra khỏi nó. Đã biết như vậy thì này A- 
nan! Người hành đạo đối với thọ hành theo đó 
được giải thoát nầy có nên mong cầu, mơ ước, an 
trụ trong đó không? 

A-nan thưa: 

- Dạ, không. 

Vô tưởng là, chế ngự tâm không cho vọng 
tưởng khởi lên tám an trú ở trên đều như vậy, phải 
biết tám xứ đó, cũng phải biết sự tập khởi của tám 
xứ đó, cũng nên biết sự diệt mất của tám xứ đó, 
biết sự yêu thích, sự khổ, con đường thoát ra khỏi 
tám xứ, ý nghĩa giống nhau, lời dạy giông nhau 
không khác. 

Này A-nan! Nếu kẻ hành đạo biết như vậy, thấy 
như vậy, nói là không biết, không thấy, nêu có kiệt 
sử nây, bấy giờ, nên nói là thường, hay nên nói là 
vô thường, 

Bà-la-môn gọi là kiến thường đoạn diệt. 

Bấy giờ, nên nói thê gian có bản thể (ngã) hay 
nên nói là thế gian c HỆ có bản thê. 

"Bán" tức là "yếu", có yêu hay không có yếu. 

Bây Ø1Ờ, nÊn nói, đắc đạo rồi, chết sanh trở lại, 
hay nên nói đắc đạo không còn chết nữa? 

Hoặc thấy bảy lần sông chết, nên nói chết rôi 
lại sanh, hoặc đến cõi trời Ni duy tiên, cho nên nói 
là không chết. 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 51 


Vậy có hay không có. 

Hoặc nói có độ thế hay nói không có độ thế. 

Sự thoát khỏi sự chết ở thế ø1an từ sự trói buộc 
nây phải không? Lúc đó, này A-nan! Người hành 
đạo đối với bảy chỗ trú của thức và hai thọ hành 
đặc giải thoát như vậy, như đã thây rõ băng trí tuệ, 
theo tâm ý đã thông tỏ mà được giải thoát. Đó gọi 
là này A-nan, bậc tu tập Vô sở trước (A la hán), 
nhờ tuệ mà được giải thoát. 

Gọ1 ngược lại đắc đạo không chết được, là năm 
kiết sử chăng. Hành giả trải qua chín an trú ây, lấy 
bốn để để quán thành A la hán. 

Này A-nan! Cũng có tám giải thoát xứ. Những 
øì là tám? Đó là: 

1. Bên trong có sắc, quán sắc. Đó là giải thoát 
xứ thứ nhất. 

Quán hai sự. Việc trong ngoài của thân 

2. Nội quán sắc, không quán tưởng ngoại sắc. 
Đó là giải thoát xứ thứ hai. 

Vì châp một cách thiên lệch thân ngoài. 

3. Quán ba mươi sáu vật bất tịnh trong thân, tu 
tập quán chiêu nên được chỉ. Đó là giải thoát xứ 
thứ ba. 

Chấp khắp thân mình, quán ba mươi sáu vật, từ 
thiên thứ nhật đến thiền thứ tư, đều là ba quán. 
Bệnh của loài người thì khác nhau, hoặc tham thân 
mình, hoặc tham sắc ngoài, cả trong, ngoài đều 


tham, cho nên có ba quản, bốn quán J chỉ cũng lại 
như vậy. Riêng, về thiên yêu thì chỉ có ba quán mà 
thôi, biến chuyên thành bốn thiên. 

4. Tất cả từ sắc tưởng mà được vượt qua. 

Đã vượt qua được cối thiền thứ tư thì, gân VỚI 
không. 

Diệt địa tưởng. 

Diệt tâm sân giận như đất bụi, nên gọi là như 
địa. 

Nhiều tưởng, không nhớ nghĩ đến vô hữu lượng 
không tuệ đã thọ rồi, gọi là trời không tuệ Đó là 
giải thoát xứ thứ tư. 

Giống với lời chú giải tứ không định, không 
cần chú giải thêm. 

5. Từ không tuệ đã vượt qua tất cả, đã thọ vô 
hữu lượng thức tuệ, gọi là trời thức tuệ. Đó là giải 
thoát xứ thứ năm. 

6. Từ nơi thức tuệ (Thức vô biên) vượt qua 
được tất cả, được vô sở hữu, không dùng thọ tuệ 
hành, gọi là trời Bất dụng vô sở dụng tuệ hành. Đó 
là giải thoát xứ thứ sáu. 

7. Tât cả từ bất dụng tuệ được vượt qua vô hữu 
tư tưởng diệt bất vô hữu tư tưởng (Phi tưởng phi 
phi tưởng) rồi, đình chỉ thọ hoàn toàn, gọi là trời tư 
tưởng. Đó là giải thoát xứ thứ bảy. 

8. Tất cả từ vô hữu tư tưởng rồi được vượt qua. 

Đã sắp xong tứ không, gân với diệt định. 


SÓ 1693 —- CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH 53 


Đến chỗ diệt tư tưởng và giác ngộ hoàn toàn, 
thân đã tịnh chỉ xúc và thọ hoàn toàn. Đó là giải 
thoát xứ thứ tám. 

Dứt bặt trong nháy mắt dòng trôi của tâm, giữa 
sự sanh diệt, nâng đỡ nghi biêu của vũ trụ. Sự trở 
lại của thân đều nhờ nơi hạnh. Hạnh từ định, diệt 
tâm tưởng, thân như gốc cây, tâm như tro tản. Sám 
sét không thể làm lay chuyên ý ý niệm ấy, núi băng 
chăng thê thương. tốn ý kia, trong sáng ngang bằng 
với hư không, điềm nhiên cùng chơi với tạo hóa, 
ây gọi là diệt định. 

Này A-nan! Nếu người hành đạo đối với bảy 
chỗ an trú của thức, hai thọ hành từ đó được giải 
thoát và tám giải thoát xứ nây, nếu như có trí tuệ, 
theo đó mà thây, từ bỏ không thọ dụng ngã, thì liên 
được giải thoát. Như vậy là gốc phước cho thân 
mình nhờ pháp môn định chỉ nây. Này A-nan! Đó 
gọI1 là hành đạo Vô sở trước, nhờ hai thọ hành mà 
được giải thoát. 

Đức Phật giảng nói như vậy, Tôn giả A-nan tín 
thọ phụng hành. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


CHỦ KINH ẨM TRÌ NHẬP 
SỐ 1694 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1694 
CHỦ KINH ẨM TRÌ NHẬP 


Hán dịch: Đời Hậu Hán, Sa-môn Án Thế Cao Chú giải: 
Trân Tuệ Ngô 


QUYÊN THƯỢNG 


Đối tượng hành của Kinh Phật là chỉ dạy, răn 
dạy. 

Sư nói: Đối tượng hành là những điều nên thi 
hành, giáo hóa quân sanh, chỉ bày sự chân chính, 
răn bảo, khiến phá tan tà hạnh, tránh được tai họa 
cho chính mình. 

Đêu do ba phân hợp lại mà thực hiện. 

Ý nói sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hợp tác 
với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm. 

Ba phân ấy là gì? 

- Một là, năm âm. 

Thân thức vi diệu, qua lại không dâu vết, đến 
đi âm thầm, ra vào không gián đoạn, chẳng thây 
hình bóng, nên gọi là âm. 

- Hai là, sáu bồn. 

Bồn là căn gốc, hôn linh lây sáu tình làm căn 
bản. Thân con người thọ nhận do cây giáo pháp, 
luân chuyên không ngừng nên gọi là âm. 


- Ba là, sở nhập. 

Sáu thể là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm là nơi 
nhập vào của sắc, thanh, hương, vị, xúc, tà niệm 
(pháp), nên gọi là nhập. 

Năm âm gồm những gì? 

- Một là sắc. 

Bốn đại là đất nước gió lửa có thê thây được, 
gọi là sắc. 

- Hai là thống (thọ) 

Đau thương sợ hãi làm lao nhọc tình ý, gọi là 
thống (thọ). 

- Ba là tưởng. 

Tưởng là hinh bóng, ngày đêm nhớ nghĩ nơi sự 
thèm muôn, như đã thây hình bóng của sự thèm 
muốn ở trước mắt, nên gọi là tư tưởng. 

- Bốn là hành. 

Đã tưởng tượng đến mức đó rồi, tâm cứ bị cuÕn 
hút chạy theo mãi, nghĩ thiện nhớ ác, XOay vân 
mười phương, bị cuỗn xoáy chắng dứt, nên gọi là 
hành. 

- Năm là thức. 

Thức là biết. Đến lúc thây được tâm sở hành 
liền biết đây, nên gỌI là thức. 

Đó gọi là năm âm, sắc âm là mười hiện sắc 
nhập. 

Sư nói: Mười hiện sắc nhập là trong, ngoài 
cùng nhập, không mất nhau, vì nhìn có thể thấy 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 59 


được, nên gọi là hiện. 

Hỏi: Âm thanh không có hình bóng, sao gọi là 
sắc được? 

Đáp: Lấy tai để nghe, tai có thể nghe thấy nên 
gọi là sắc, hơn nữa, vì âm thanh nhân ở bốn đại 
phát ra, mà bốn đại là sắc, còn sự mong muôn thì 
khác với sắc, ray rứt đau xót, đồng nghĩa với sáu 
tình. 

Mười hiện sắc nhập là gì: 1. Nhãn; 2. Sắc; 3. 
NH1; 4. Thanh; 5. Tỷ; 

6. Hương: 7. Thiệt; 8. VỊ; 9. Thân; 10. Lạc. Đó 
là mười hiện sắc nhập, còn gọi là sắc chủng. 

Lạc là ái (thích), chủng là trồng bôi, ý nói sáu 
dục hưng phát thì thân sanh, tùy theo hành tức là 
sự tạo tác mà thọ nhận hình hài, các loài sinh vật 
hiện có, đêu do hành khiến cho như vậy, nên gọi là 
chủng. 

Thống chủng là những gì? Thông chủng là sảu 
thông (thọ) của thân. 1. Nhãn trị thông; 2. Nhĩ tri 
thông: 3. Tý tri thông: 4. Thiệt tri thông; 5. Thân 
tri thông; 6. Tâm tri thống. Đó là sáu thông (thọ) 
của thân, gọi là thông chủng. 

Tư tưởng chủng gôm những gì? Tư tưởng 
chủng là sáu tư tưởng của thân: 

1. Sắc tưởng. 

Nghĩa của sắc giống trên. 

2. Thanh tưởng. 


3. Hương tưởng. 

4. VỊ tưởng. 

5. Cánh (xúc) tưởng. 

6. Pháp tưởng. 

Tâm niệm nghĩ vẻ thiện thì pháp thiện hưng 
khởi, niệm ác sanh thi pháp ác hưng khởi. Tâm là 
gốc của các pháp. Kinh Pháp Cú nói: "Tâm là gốc 
của các pháp" là đó vậy. 

Đó là sáu tư tưởng của thân, gọi là tư tưởng 
chủng. 

Hành chủng là gì? Hành chủng là sáu cánh 
(xúc) của thân: 

Nơi để tâm đến, liền tiếp xúc lây, nên gọi là 
cánh (xúc) 

1. Sắc sở cánh. 2. Thanh sở cánh. 3. Hương sở 
cánh. 4. VỊ sở cánh. 

5. Xúc sở cánh. 

"Thông thân" nghĩa là sáu tình (căn) chấp trước 
thông cả toàn thân, nên gọi là thông. 

Sáu pháp sở cánh (đôi tượng được tiếp xúc) là 
Sáu Sự tiếp xúc của thân, gọi là hành chủng. 

Thức chủng là gì? Thức chủng là sáu thức của 
thân: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, tâm thức, đó là sáu thức của thân, gọi là thức 
chủng, gọi là năm ấm chủng. 

Sư nói: Năm âm chủng là thân, thân có sáu tình, 
tình có năm âm. Tập khởi với mắt thành ra có ba 


U 1694 - CHÚ KINH ẤM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 61 


sắc: Hảo sắc chuyền, tung sắc chuyển và Ô sắc 
chuyển. Sắc có năm âm, cùng tập hợp lại thành 
mười tám sự. Sáu tình mỗi tình cũng như vậy, cộng 
thành 10 tám kiết. Diệt ở đây, sanh ở kia, cũng 
giông như hạt lúa, sau khi hư nát ở dưới đất, mới 
thọ nhận thân cây ở trên đất. Lại giông như nguyên 
khí, mùa xuân sanh, mùa hạ trưởng, thu héo, đông 
khô, như trăm loài cỏ cây, tuy chết ở trên đất, 
nhưng nguyên khí vẫn tiêm ấn, thân ấn tàng ở dưới 
đât, đến tiệt mùa xuân, là lúc âm dương thái hòa, 
nguyên khí chuyên mình ở dưới đất, thân cây vươn 
lên trên đất. Hồn linh của các loài có thức và mâm 
non của cây cỏ cùng bao hàm với nguyên khí, 
thăng giáng phế hưng, chết rồi lại sanh, luân 
chuyền trong ba cõi, không bao giờ ngừng nghỉ, 
cho nên gọi là chủng. 

Phải biết, từ đâu mà biết những cái đó là phi 
thường (vô thường), khô, không, phi thân (vô ngã). 
Từ đó biết, có 2 thứ biết, một là tuệ tri, hai là đoạn 
tri. Từ tuệ mà biết những gì là phi thường, khô, 
không, phi thân, đó là từ tuệ tri, từ đoạn mà biết thế 
nào là ái dục đã đoạn dứt, đó là đoạn tr1. 

Vũ trụ thì có chung, thủy, quân sanh thì có 
hưng, phế, có thành thì phải có hoại, thịnh ắt phải 
suy, gọi là phi thường (vô thường). 

Sanh lão bệnh tử, làm ác chịu tội, gọi là khô. 

Quân sanh chưa có nó vốn tự không, nay có 


thân cuối cùng cũng thành không, gọi là không. 

Thân xác là bỗn đại, chết thì mỗi đại đều quay 
về với nguôn gốc của chính nó, thân chăng phải là 
đồ quý báu thường hằng của ta, gọi là phi thân (vô 
ngầ). 

Thây một cách sâu xa giêng mối của bốn việc 
ây, lòng dục đó phân biệt tìm nơi quy, hướng mà 
luân chuyển trong ba cõi, bỏ thân xác nây, lấy thân 
xác kia, chứa khô vô sô. Giữ chí ở chánh quán thấy 
ba cõi rồng không, lòng dục bắt dính với cái vốn 
không ây, thì các khổ được tịch diệt, đó øọI là tuệ 
tr1. 

Kinh Minh Độ nói: "Người s1 cho vô thường, 
khô, không, vô ngã là thường, lạc, hữu, thân. Minh 
Độ làm thay đôi quan niệm ây, nên gọi là Đại 
Minh". 

Âm căn là gì? Tích chứa thành âm căn, đầy đủ 
thành âm căn. 

Tích chứa là tụ tập. Y nói tâm âm thầm tích tụ 
năm âm, chứa đây đủ các khô của sáu tình. 

Thí như loài vật gọi là vật chủng, loài cây gọi 
là mộc chủng, loài lửa gọi là hỏa chủng, loài nước 
gọi là thủy chủng, tất cả năm âm cũng đêu như vậy. 

Vật, cây, lửa, nước đêu có tên gọi của nó, cây 
tự có tên gọi là cây, lấy đó làm thí dụ cho năm âm, 
tên gọi của sáu tình cũng vậy. 

Có mười tám bồn trì. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 63 


Sư nói: "Tâm là gốc chủ tất cả" nắm giữ các sự 
thèm muốn, nên gọI là trì. 

Mười tám bốn trì là những gì? 

1. Nhãn; 2. Sắc. 3. Thức. 

Nhãn với sắc hợp lại, thức phân biệt sự xâu đẹp, 
nghĩa của sáu tình cũng vậy. 

Kinh Lão Mẫu nói: "Mắt thấy sắc chính là ý, ý 
chính là sắc". Đức Phật nói: "Mặt theo sắc khiến 
cho thức sanh ra". Ý nghĩa cũng giống nhau. 

4. Nhĩ; 5. Thanh; 6. Thức; 7. Tỷ; 8. Hương; 9. 
Thức; 10. Thiệt; 

11. VỊ; 12. Thức; 13. Thân; 14. Cánh; 15. Thức; 
l6. Tâm; l7. Pháp; 18. Thức. Đó là mười tám bồn 
trì, đã biết. Từ đâu mà biết là vô thường, khô, 
không, vô ngã. Từ đó mà biết, biết ấy cũng có 2 
thứ: một là từ tuệ mà biết, hai là từ đã đoạn mà biết. 

Từ tuệ biết là những gì? Phi thường, khổ, 
không, phi thân, đó là từ tuệ mà biết. Từ đoạn mà 
biết là những gì? Ái dục đã đoạn, đó là từ đoạn mà 
biết. Kia là đầy đủ, đây đủ là những gì? Hoặc gọi 
là đầy đủ không còn sót. 

Sư nói: "Kia" (bị) là người tu hành kia. Các dục 
đã đoạn dứt. Ba mươi bảy đạo phẩm liên hiện, đã 
đủ hạnh cao, tâm hướng về tà đêu hết tận, không 
còn sót lại. 

Đã không còn sót khiến cho nhãn minh kiến 
minh. 


"Minh nhãn" là tuệ minh, "kiên minh" là thiên 
nhãn. "Đạo minh" tức là đủ, đạo nhãn đã đủ tôi thì 
không gì không thây. Mục Liên nói với Ma: "Ta 
lây đạo nhãn xem trong, thiên nhãn nhìn ngoài, 
trong ngoải thanh tịnh trong suốt hơn cả lưu ly ở 
cung trời. Chăng có vi trân nào mà chắng thây". 
Cho nên nói nhãn minh kiến minh. 

Nhất hành giả thuyết thị, đã chặt đứt nhãn bốn, 
nhĩ bồn, biến thuyết như vậy. 

"Nhật" là đạo. "Thị" là ba mươi bảy đạo phẩm. 
"Bồn" là gốc của sáu dục. "Biên" là các. 

Người đạo hạnh nói, đã đắc tịnh hạnh của ba 
mươi bảy phẩm. 

Các dục của sáu bồn năm âm đều dứt đoạn. 

Tốt (thì) gọi là bốn trì. 

"Tốt" nghĩa là bèn, thì. "Trì" nghĩa là sáu tình 
cùng trÌ giữ lây sắc, thanh, hương, vỊ, xúc và những 
điêu khiên tâm ưa thích (pháp). 

Ví như người đó bị phát sốt (đa nhiệt) như vậy 
gọi là biến. 

"Đa nhiệt", ví như khi bệnh nặng, nóng sốt cả 
người. Do người đó đã bị mười tắm bồn trì khiến 
thân thức luân chuyên, tiếp xúc với các nhập, năm 
âm, sáu bổn, tụ hỢp các khổ, lo, buôn, khô, phiền 
não vì không như ý, gọi là túc. 

Thí dụ đó gọi là "đầy đủ", cũng có mười hai 
nhập. Những gì là mười hai nhập? Tự thân có sáu 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 65 


nhập, bên ngoài có sáu. Sáu ở tự thân øôm những 
øì? Một là nhãn. 

Sư nói: Mắt thấy sắc gồm có ba sự, sáu tình đều 
vậy. Tâm ý thức làm căn bản, một là niệm, hai là 
tác, ba là mong câu. Niệm thuộc về tâm, tác thuộc 
về ý, cả hai đều không thuộc về hành vi của thức. 
Tất cả những thiện, ác đều năm trong phạm vi của 
ba sự đó. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân, tâm, đó là sáu nhập của tự 
thân. Bên ngoài có sáu là những øì? sắc, thanh, 
hương, VỊ, XÚC, pháp, đó là mười hai nhập. Theo 
đâu mà biết tất cả là phi thường, khổ, không, phi 
thân? Theo đó mà biết. 

"Tất cả" tức là mười hai nhập, phải từ đâu mà 
biết đấy? Ý nói nếu có thể trả về cho năm ấm thì 
biết được bốn sự vô thường, biết được sáu tình ở 
bên trong thọ nhận sáu dục ở bên ngoài. 

Cũng có hai thứ biết: Một là từ tuệ mà biết; Hai 
là từ đoạn mà biết. Từ tuệ mà biết là những gì? Là 
phi thường, khổ, không, phi thân. Đó là từ tuệ mà 
biết. Từ đoạn dứt mà biết là gì? Ái dục đã được 
chặt dứt, đó là từ đoạn mà biết. Nhập giải là gì? Từ 
đó mà khiến cho phát sanh, gọi là nhập. 

“Nhập” nghĩa là mười hai nhập, từ sáu cái bên 
trong, dẫn đến sáu cái bên ngoài, phải làm thê nảo 
để biết? Hăng ngày phải lây bốn vô thường để quán 
chiếu. 


Từ chỗ nhập mà hiểu, ví như từ kim (vàng) mà 
nhập thì gọi là kim địa, từ ngân (bạc) mà nhập thì 
gọi là ngân địa. Như vậy mỗi mỗi đều như thí dụ 
đó, từ chỗ nhập. 

"Từ chỗ nhập” là mỗi thứ đêu theo với phạm VI 
(địa) của nó. Mắt tự nhập vào sắc, sáu tình đều vậy. 

Từ cái đó mà có cái kia như vậy, từ chỗ ý niệm 
nghĩa là một khi ý khởi lên thì thành nghiệp. 

Chỗ ý niệm là ý, ý nghĩ nhớ về sắc liền thành 
hành, có tội. Có tội thành ra hiện diện đủ sự có khổ. 

Có các pháp hành, tội, khổ như vậy. 

Có làm hạnh ác thì chịu tội, ví như kẻ hành đạo 
thì đặc đạo. 

Theo chỗ đạt đến ấy gọi là theo đó nhập. 

Theo chỗ đạt đến, ví như sáu tình theo với sự 
nhớ nghĩ của ý mà biến thành sáu dục. Nhập là tả 
nhập vào sáu tình. 

Cũng có tùng thị nhập, thí như vua có nhập tất 
cả các tên gọi cổ như vậy. 

Cũng như vậy” ý là đưa thêm một thí dụ nữa 
để nói về sáu 

tình. 

"Vua có nhập”, các quân hầu thuộc các quận 
huyện, đều lấy tên 

đất mình được phong làm tên mình, đều công 
nhập cho vua, chỗ nhập của sáu tình cũng vậy. 

Có bốn đề: khó, tập, diệt, đạo. Cái chính yếu 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 67 


của khổ là thân và niệm. 

Sư nói: Thân là gốc rễ của các khổ, khô của 
thân và phiên não của thân, chính yếu ở hai cái đó, 
nên gọi là "yêu". 

Cái chính yêu của tập là do s¡ và yêu thích thế 
ø1an. 

Sống chết hàng vạn lần, cực khổ vô cùng, mà 
kẻ ngu lẫy đó làm vui gọi là tập. Tập đó là do sĩ và 
á1, do không biết đó chính là khô. 

Cái chính yêu của tận (diệt) là tuệ và giải thoát. 

Người sáng, thấy bốn vô thường, thì diệt sỉ ái, 
si ái đã dứt thì giải thoát khỏi các kiết sử. Kiết sử 
là dục ái, sân giận hữu ái mạn vô minh, tà kiến và 
nghi chỉ là dừng mọi vỌng niệm. G1Iữ tâm an tỉnh. 
Quán là quán sát rõ rằng. Kẻ kiết sử đã giải thì 
thoát khỏi ba cõi, là quán sát rõ ràng thấy được cửa 
đạo, họa phước đều hết. 

Cái chính yêu của đạo để là chỉ và quán. 

Si ái đã dứt sạch, tâm tĩnh lặng, chỉ quán thấy 
ba cõi rỗng không, trả về bồn vô, gọi đó là đạo. Chỉ 
và quán là sự chính yếu của đạo. 

Và có ba mươi bảy phẩm kinh pháp. 

Ba mươi bảy phẩm là minh pháp để giải thoát 
thế gian. 

Bốn ý chỉ (tứ Niệm xứ), bỗn ý đoạn (Chánh 
cần), bỗn thân túc, năm căn, năm lực, bảy giác ý, 
tám loại đạo hạnh của Hiền ø1ả, cộng lại là ba mươi 


bảy phẩm kinh pháp. Phật quá khứ cũng có những 
thứ ây, Phật hiện tại cũng có những thứ ây, Phật vị 
lai cũng có những thứ ây, Phật Bích Chị cũng từ đó 
mà đặc đạo vượt khỏi thế gian, đệ tử Phật cũng từ 
đó mà thành tựu đạo vô vi vượt khỏi thế Ø1an. 

Sư nói: Ba mươi bảy đạo phẩm là minh pháp 
chánh chân vô thượng. Đức Phật đã thấy và đem 
dạy lại, các đệ tử theo đó mà hành. Kinh Tuệ Ấn 
nói: "Irong Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, đức Phật 
là nhất, chỉ có Ngài mới có thể thuyết bảy giác ý 
cho những kẻ biêng trễ khiên pháp chưa hiện ra. 
Tam muội đó không thể tận. Phật nhờ ở tịnh định 
của bảy giác mới chứng đắc sự sáng suốt vô tận, 
chứng đăc tất cả nguyện. Bô-tát hàng ngày hành 
theo lời dạy đó, không phạm ba mươi bảy phẩm, 
những việc làm của các bậc đại sĩ cũng từ gôc đó, 
cho đến tuệ vô cực. Thê Tôn, Duyên giác, Ứng 
nghi (A-la-hán), nhờ đó mà đắc đạo, có thê nói là 
tuệ vô thượng. 

Bồn ý chỉ (Niệm xứ) là những gì? Hoặc có Tỳ 
kheo, tự thân, thân thân cùng quán hành chỉ. Ngoại 
thân, thân thân cùng quán hành chỉ. Nội ngoại thân, 
thân thân cùng quán hành chỉ. 

Sư nói: Tự thân là thân mình, ngoại thân là thân 
của người khác, nội ngoại thân là thân của cây cỏ. 
Thân mình, thân người, thân cây cỏ, đều vô 
thường, hành giả chiếu soi rõ ràng, an trú ý vảo 
đạo, cho nên gọi là hành chỉ. Kinh An Ban giải 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 69 


thích: Hơi thở từ bên trong thở ra, trong hơi thở có 
đủ bốn đại, mà tâm ở bên trong, gọi đó là nội thân. 
Hơi thở từ bên ngoài vào, bốn đại cũng vậy. Người 
tu thiên lây hơi thở làm thân, buộc ý ở tại hơi thở, 
đừng khiên cho có tưởng tượng về thân (thân 
tưởng). 

Tận ý niệm đề đây lùi, bất tiện cho tâm sĩ của 
thê gian. 

"Tận" là dứt hết tâm. Không làm tiện lợi cho 
các tà. Người tu hành dứt hết tâm, khiến đạo lực 
lớn mạnh, phải dùng để đây lùi chúa giặc s1 của ba 
cõi, tâm mình lâm lạc khiến cho khổ, là báu vật của 
ba hoạt. 

Nói cách khác, sỉ uế đây lùi tâm đạo, tâm sáng 
tỏ không tiện cho sĩ uễ, cho nên øọI là "bất tiện". 

Tự thống (thọ), thông thống cùng quán hành 
chỉ. 

Tâm vui gọi là dương, tâm lo gọi là thông. 
Người tu hành được sáu dục thì không vui mừng, 
mật cũng chắng lo buôn. Kinh Pháp Kính nói: 
"Không bị lay động do lợi, suy, hủy, dự, xứng, cơ, 
khô, lạc", hết nhơ thì bên trong sạch, tâm tĩnh lặng 
rỗng không, nên gọi là thông dương (thọ) chỉ. 

Ngoại thông (thọ), thông thống cùng quán hành 
chỉ. Nội ngoại thông, thống thống cùng quán hành 
chỉ. Tận ý niệm đề đây lùi, bất tiện cho tâm si thế 
g1an, tự ý, ý ý cùng quán hành chỉ. 


Tưởng là hình bóng. Ý lưu giữ lại gọi là tư, 
phảng phât như thây hình bóng của nó ở trước mặt 
øọI là tƯỞng,. Tự quán, ý mình, quán ý của người 
khác, lại quán cây cỏ, đều nhân ở bốn đại làm thể, 
gọi là những loại, thấy chúng chăng phải là của ta 
tâm liên không còn mong muôn gì nữa. KỆ nói: 
"Ƒa, người và thọ mệnh, cũng không chấp có hình 
bóng nây, ý không nghĩ đến hữu và vô". Người trí 
tuệ phải xa lia, đó mới gọi là người đã ngừng chỉ ý 
tư tưởng. 

Ngoại Ÿ, ý ý cùng quán hành chỉ. Nội ngoại ý, 
ý ý cùng quán hành chỉ. Tận ý nệm để đây lùi, làm 
bất tiện tâm sĩ của thế gian. Tự pháp, pháp pháp 
cùng quán hành chỉ. Ngoại pháp, pháp pháp cùng 
quán hành chỉ. Nội ngoại pháp, pháp pháp cùng 
quán hành chỉ. Tận ý niệm đề đây lùi, làm bắt tiện 
tâm si của thế gian. 

“Pháp” là pháp mười hai nhân duyên. Tâm đã 
tưởng thi thành hình bóng như đã tưởng. Lây pháp 
để quán pháp, pháp đó là một, nhưng lây tâm sĩ tạo 
tưởng vô lượng thì có thân săc thông dương (thân 
sắc thọ) vô tận. Tư tưởng ý dừng thì sanh tử ý cũng 
dừng, sanh tử ý đã dừng rồi thì thức tĩnh lặng 
không còn tưởng qua lại nữa. 

Kính An Ban nói: "Niệm nhân ở có mà chia ra, 
niệm đã tận thì không có, cái rỗng không â ây không 
mong muốn, không có tưởng tượng, chắc chắn 
hướng đên môn Niêt-bàn"”. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 71 


Kinh Tuệ Ấn nói: "Rỗng không, không vướng 
mặc vào đâu, ây là Niết-bàn". Pháp sanh tử đó đã 
dừng. 

Những gì là bốn ý chính đoạn? Hoặc có Tỳ 
kheo nêu chưa sanh pháp ý tệ ác, phát phương tiện 
khiến không sanh ra, khiến ý không xả bỏ phương 
tiện hạnh. 

Sư nói: ngăn chặn bốn ý Hoặc nếu như. Pháp 
tức là pháp sanh tử của mười hai nhân duyên. 

Khiến gốc tà sâu rộng không sanh trở lại, phải 
sớm phát đạo lực tiến ý, lây đức giữ đạo, không hè 
biếng nhác. 

Tinh tân thâu giữ ý, xả bỏ ý xâu tán, đó là đoạn 
ý thứ nhất. 

Ý nói, người tu hành tinh tấn tâm chí, thâu giữ 
sáu tình (căn), xả bỏ các dục, làm tan các niệm ác, 
tiễn lên thành tựu các căn lực. 

Nếu như đã sanh ra ý tệ ác, thì phải phát khởi 
pháp thanh tịnh để đoạn dứt ý tệ ác đó, khiến ý y cầu 
phương tiện, hành tinh tân thâu giữ ý, xả bỏ ý xâu 
đó là đoạn ý thứ hai. 

"Pháp thanh tịnh” là chỉ quán. 

Nghĩa là Chế ngừng tà niệm, chặt đứt sốc dục, 
quán bốn vô thường, gọi là pháp tịnh. 

Nếu chưa sanh pháp thanh tịnh thì khiên ý phát 
phương tiện, khiến sanh hạnh, tinh tấn thâu giữ ý, 
xả tán ý xấu, đó là đoạn ý thứ ba. 


Đã sanh ra pháp thanh tịnh rồi, khiến cho 
không quên hạnh tinh tấn, khiến pháp đó không bị 
thuyên giảm 

"Chỉ" là kiêm chế, ngưng lại. 

Tịnh hạnh tình không quên đó, đừng khiến cho 
hạnh bị giảm. 

Khiến cho hạnh bắt thí (nhiêu), khiến cho hạnh 
túc. 

"Bắt thí" là nhiêu, "túc" là đây. 

Phải tiên đức hạnh, thành tựu ý vô tận, khiến 
cho đạo được đây 

đủ. 

Phát hạnh phương tiện, tinh tân thâu Ø1ữ ý, Xả 
tán ý xấu, đó là 

chánh đoạn thứ tư. 

Những gì là bỗn thân túc? Hoặc có Tỳ kheo, vì 
muốn định chặt đứt sanh tử tùy hành, tăng thêm 
thân túc. 

Sư nói: Muốn ý được định đề dứt đoạn sanh tử, 
thì theo hành mà tiễn, làm tăng thêm đạo chí, đề 
thành thân túc. 

Ghét THĐH y sanh tử. 

"Nương y” nương y vào mười hai nhân duyên, 
luân chuyên không ngừng, người tu hành ghét đây. 

Đẩy lùi lòng muốn nương dựa, dứt tận sự 
nương vào. 

"Dục”, sáu dục. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 73 


Khiến lia bỏ đi những ý sanh ra từ bất tiện. 

Mười hai nhân duyên là cội nguồn của các hạnh 
xâu, chăng tiện cho mình. Người tu hành phải 
khiến nó bỏ đi, đừng để nó làm lụy mình, nên gọi 
là khiến. 

Đó là tính tân định, thần túc thứ nhất. 

Sư nói: Định tức là chúng ta phải thục hành sâu 
xa. Tinh tân ø1ữ tâm ở nơi đại định 

Đoạn sanh tử, tùy theo hành, tăng thêm thân 
túc, ghét nương sanh tử, đây lùi lòng muốn nương, 
dứt tận sự nương vào, khiến lìa bỏ đi những ý sanh 
ra từ bất tiện. Đó là thần túc thứ hai, định đoạn sanh 
tử. 

Sư nói: Đồ kị, sân giận, nghi ngờ đã diệt, ý liền 
văng lăng, gọi đó là ý định. 

Tùy theo hành, tăng thêm thân túc, ghét nương 
sanh tử, đây lùi lòng muốn nương, dứt tận sự 
nương vào, khiến lìa bỏ những ý từ bất tiện sanh 
ra, đó là thân túc thứ ba, giới định đoạn sanh tử. 

Tùy hạnh tăng thân túc, ghét nương vào sanh 
tử, đây lùi lòng muốn nương, dứt tận sự nương vào, 
khiến lìa bỏ những ý từ bất tiện sanh ra, đó là thân 
túc thứ tư. 

Bốn ý chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, như vậy 
đã nói đủ. 

Sư nói: bên trong s¡ đã dứt hết thì sự sáng suốt 
được thịnh vượng. Mắt thây suốt cả vũ trụ, tai nghe 


suốt khắp, thân có thể bay, biên hóa vô cùng, tâm 
biết những. chuyện từ xa xưa đến nay, cho đến lời 
nói, tâm niệm, sự tiếp xúc thân của chúng sanh, đều 
biết rõ ràng. Đức Phật Duyên giác, Ứng nghỉ (A- 
la-hán), bôn thân đã đủ, không thây mà được 
hưởng dụng, nên gọi là thân túc. 

Năm căn là những gì? Tín căn, tính tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó gọi là năm căn. 

Sư nói: Cây mà chăng có gốc rễ thì không sanh, 
đạo mà chăng tín thì không thành. Tín là gốc rễ của 
đạo, đạo đức, tín căn lập, đạo mới thành. Do đó tín 
làm đâu. Tinh tấn. tại hành, siêng năng giữ thân, 
như dứt niệm tà ué, tập chí ở tịnh định, quán bốn 
vô thường, nhập ba hoạt môn. Kinh Tuệ Ấn nói: 
"Là đưa tuệ nhập vào môn tuệ, môn tuệ tức là môn 
ba hoạt”. 

Căn đó là nghĩa gì? Gốc rễ là nghĩa của căn, 
thuộc là nghĩa của căn. 

Căn là đạo căn, thuộc là thuộc đạo. 

Lá, cành, đốt, hoa, trái, năm sự tuy khác nhau 
nhưng đều thuộc sốc rễ. năm đức, tín, tinh tấn, 
niệm, định, tuệ đều thuộc về đạo, cho nên øọI là 
thuộc. 

Đáng vui (khả hý) là nghĩa của căn, không là 
đồng sự là nghĩa của căn. 

"Khả" là căn gốc được lập nên. "Hỷ" là vui. 

"Không đông sự" là chảy theo dòng thác. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ẨM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 75 


Người tu hành chứng đắc được năm căn thuộc 
đạo, vui vẻ để vun trồng đức độ, khác với người 
phàm tục, từ đầu tiên cho đến cuỗi cùng đều chảy 
theo dòng chảy khác, vui vẻ mà tự thích hợp, do đó 
øọI1 là căn khả hý. 

Đó gọi là nghĩa của căn. năm lực là gì? Tín lực, 
tinh tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Đó là năm 
lực. Lực nghĩa là gì? Không có gì làm hư hoại nó 
được là ý nghĩa của lực. 

Sư nói: Đã đặc được bốn ý chỉ, năm căn liền 
lập nên, năm căn đã lập thi đạo lực liền thành. 
Thiên nữ đẹp đẽ không thể làm loạn mắt ây, âm 
nhạc du dương không thể làm hại đến tai ấy. Mùi 
vị ngọt bùi là sự tôn quý của Ma vương, phi hành 
bay lượn là sự vẻ vang của Ngọc đề, sáu tình chăng 
làm mê, chí như hư không, không thê lay động, gọi 
đó là lực. 

Có ích là nghĩa của lực. 

Đạo hạnh gọi là giáng, đức thắm nhuân cả quân 
sanh gọi là ích. 

Có can đảm là nghĩa của lực. 

Ức tám ngàn vạn Ma vương không thể làm 
động một sợi lông của Bồ-tát. Đạo lực giáng 
xuống, hàng phục Ma vương, gọi là đảm (can 
đảm). 

Có thể nương dựa vào được là nghĩa của lực. 

"Nương dựa vào", nương dựa vào hạnh không, 


bốn biến không thể nhận chìm, nhờ nương vào 
thuyên vượt biên. 

Đó là nghĩa của lực. Có bảy giác ý, bảy giác Ý 
là gì? 

1. Niệm giác ý 

Sư nói: Giác là biết được thiện và ác, niệm ác 
sanh thì diệt, niệm đạo sanh thì thâu giữ, gọi là 
niệm giác ý. 

2. Pháp phân biệt quán giác ý. 

- Pháp là pháp thiện, ác. 

- Quán là quán tịch đề. 

Phân biệt là phân biệt thật, giả, chọn lây pháp 
tịnh thi có thê tránh được ba cõi. Kinh An Ban nói 
là "Trạch pháp giác ý". 

3. Tinh tiến giác ý. 

4. Ái khả giác ý. 

Kẻ ngu thì yêu thích sáu tà, cho đó là quý. Ở 
trên đã nói mười hai thân chiêu đó, tât phải họa. 
Chuyên tâm để thọ nhận đạo, lây hạnh cao của ba 
pháp. Kinh Mười Diệu Pháp nói: "Lây hạnh trực 
làm tiêu tan hạnh tà” là ý nghĩa như vậy. 

5. Y giác ý. 

—_ Kẻ trí thường lây ý nương tựa và bốn ý chỉ, bốn 
âm săc, thọ, tưởng, hành khởi lên liên giác biệt diệt 
đi, gọi là y giác ý. 

6. Định giác ý. 

Đắc được chỉ đoạn, thần túc, căn, lực. Ý liền 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 77 


vắng lặng mà an trú trong định. Ở những chỗ tâm 
để ý đến, phân biệt trừ uê, giữ đạo, hạnh tĩnh cứu 
xét. Bậc có đức cao, tiên tâm giữ lây đạo, tiếng sâm 
sét nhưng tai chắng nghe, nên gọi là định. 

7. Hộ (Xả) giác ý. 

Ý rộng lớn khó xả, nó vi diệu khó chế TỰ. Nếu 
hành ở dục thì phải cần thận hộ trì, khiến ra khỏi 
dục, nếu ở tại sắc, ở tại vô sắc cũng phải hộ trì như 
vậy, nên gọi là hộ giác ý. 

Đó gọi là bảy giác ý. Người đắc đạo có tám loại 
đạo hạnh. Tám đạo hạnh gôm những gì? 

1. Trực kiên (Chánh kiến). 

Thây ba cõi chăng thực, đều là huyền hóa, chỉ 
có đạo mới là thường hăng, tinh tân giữ lấy ý đó 
cho nên gọi là trực kiến. 

2. Trực hạnh. 

Nếu chăng phải là hạnh trong sạch của ba ngôi 
(Phật-Pháp- Tăng.) thì cuôi cùng cũng không hạnh. 

3. Trực ngữ. 

Nếu chăng phải là lời Phật dạy thì không nói. 

4. Trực trị. 

Lây không dục làm trị. 

5. Trực lợi. 

Lấây đạo trong sạch làm lợi. 

6. Trực phương tiện. 

Chư Phật lây ba mươi bảy phẩm làm phương 


tiện giải thoát thế gian. 

7. Trực ý. 

Ý xa ba cõi, ra thắng mười hai môn, không còn 
bị tà lay động, gọi đó là trực ý. 

Š. Trực định. Đó gọi là tắm đạo hạnh. 

Định là định tại ba mươi bảy phẩm và ba hoạt, 
cộng lại là bỗn mươi phẩm, là sự tôn quý của Phật. 
Kinh Thuân Chân nói: "Tâm nhập Niêt-bàn từ bôn 
gốc, vốn tịch mà lại tịch, vì vậy mà quý báu". Lại 
nói: “Tâm hợp với ba mươi Dảy phẩm, dùng để giải 
thoát các khổ, như thế là quý báu". Quý báu là nói 
theo thế sự. 

Tám loại đạo hạnh vì rơi hợp thành ba chủng 
loại. 1. Giới chủng. 

2. Định chủng. ba. Tuệ chủng. 

Tóm lược ba mươi bảy phẩm thành tám đạo 
hạnh, hợp thành giới, định, tuệ. GIới tịnh đề độ 
thoát Dục giới, định tịnh để độ thoát Sắc giới, tuệ 
tịnh để độ thoát Vô sắc ĐIỚI. Ở giới định tuệ mà có 
mong tưởng, gọi là câu uế, nhận chịu thức dục sắc 
của ba cõi, không thoát ra đó được. 

Trực ngữ, trực nghiệp, trực trị gọi là giới 
chủng. Trự phương tiện, trực niệm, trực định gọi là 
định chủng. Trực kiến, trực hạnh, gọi là tuệ chúng, 
đều từ giáo gIỚI, khiến nhiều (bất thí) giáo ĐIỚI, 
khiến nhiêu giáo ý, khiến nhiều tuệ giáo giới. 

"Bắt thí" là nhiều. Người tu hành nhờ trì giới 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ẨM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 79 


nhiều kiếp, tích chứa hạnh không thiếu, vì vậy 
khiến cho giới nhiêu. Tu thiên lâu dài, do đó làm 
cho ý hạnh vượt qua bốn thiên, nhập sâu vào các 
định. Học ở chư Phật, hiểu tuệ vô lượng nhưng vẫn 
không cho là đủ, phải tiên thêm ĐIỚI, định, tuệ đó 
cho đến lúc đặc đạo, vì vậy mà gọi là "bất thí" 
(nhiêu). 

Tỳ kheo đó lây giới chủng để nhồ dứt sân giận 
và gốc ác, làm tán kiết sử sân giận. 

"“Tán” là khiên, lấy sự khoan thứ để nhô độc sân 
giận, làm tan các oán, giải cởi các kiết sử, hưng 
khởi từ, bi, hý, hộ (xả), tế độ khắp quân sanh. 

Vì để hợp sân sanh. 

Sân độc hưng khởi làm nguy thân mạng, gọi là 
sang (nhọt), sân giận đã diệt thì sang nhọt hợp. 

Vì để biết khổ thọ, vì để độ thoát Dục giới. 

Khổ là thân, thân đau đớn vì sanh lão bệnh tử, 
hành giả soi chiếu nó, nhàm chán sự đau khô của 
thân, chặt đứt lòng dục, diệt sân giận, độ thoát Dục 
ĐIỚI. 

Tỳ kheo đó, lây định chủng đề nhỗ gốc keo kiệt, 
để tán dục kết, để hợp dục sang, để biết lạc thọ, để 
độ thoát Sắc giới. 

Định tức là chỉ, nghĩa là dừng mọi vọng niệm 
những thứ mong muốn của sáu tình gọi là lạc, mất 
những thứ đó thì não, gọi là thông (thọ) đang lây 
giới mà cầu đạo, nhưng lại âm thâm thích cái vui 


của chư Thiên, do đó là gốc của phúc họa, cửa ngõ 
của lạc khổ, hạnh tịch lặng, chiêu xa xôi, biết con 
đường ây sau tất sẽ khổ, nh sự keo kiệt của sáu 
dục, diệt các tưởng về săc thân, định ở tại bốn chỉ, 
không thọ nhận niềm vui, gọi đó là độ thoát sắc. 

Tỳ kheo đó lây tuệ chủng để nhô gốc s¡ xâu, 
đến tán sĩ kết, để hợp không muốn sang, để biết bất 
lạc bất khô thọ, để được độ thoát Vô sắc giới. Đó 
là ba chủng. 

"Bắt khổ bắt lạc" nghĩa là ý chưa khởi được đều 
thiện, cũng chưa ở tại ác, ở khoảng giữa mong lung 
sau đó mới thọ nhận cái thân khổ não, thân đó tiệp 
xúc với khổ, đó là thống (thọ). Người tu hành, ý tại 
không, nhưng không thê không không, vui thích 
cái không của cõi trời vô sắc, tâm kết mắc tại đó, 
trên đời có Phật nhiều như cát sông Hằng, nhưng 
mình không học hỏi được, hết phước nhập vào ba 
đường ác, tiếp xúc với các khổ não, đó gọi là thông 
(thọ). Kẻ trí tuệ lây phi thường, khô, không, phi 
thân, mắt quán ba cõi, chẳng có nơi nào ấn núp đề 
tránh được chết không chịu khô, lìa niệm nghĩ về 
không, diệt mọi nguyện VỌNg, thành tựu định vô 
tưởng, nhập vào ba hoạt môn (tuệ môn). Kinh Tuệ 
An nÓI: "Rông không, chăng vướng mắc vào đâu, 
ây là Niết-bàn". 

Tỳ kheo lây định chỉ đề nhồ bật gốc ba ác, tiêu 
tan ba ác sử, hợp bỗn thứ ung nhọt, biết ba thông 
(thọ), độ thoát ba cõi. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng §1 


Ba ác tức là ba độc. 

Bồn sang (ung nhọt) là: 1. Dục sang; 2 kiến kiết 
sang; 3. Giới nguyện sang; 4. Thân kiêt hành sang. 

Tâm là nhân của ba độc, thọ nhận bôn sang đó, 
sử của nói khó xét nên gọi là sử. 

Ba thống (thọ) là ba cõi thần. Thức thân chịu 
khô vì bị trôi chảy không có bờ bến. Hành giả nên 
ngay ở ba độc, tích chứa đức không ngừng nghỉ 
cho đến lúc đạt Niết-bàn. Kinh Minh Độ nói: "Nêu 
Bỏ-tát bên trong khiến nhập vào pháp sâu xa thì 
phải hành không, vô tưởng, vô nguyện, vô thức, 
không sanh diệt, cho đến Niết-bàn thì thôi". 

Những gì là mười hai chủng? 

Mười hai chủng là nhân duyên, chia làm ba 
phân hành, bốn nhân duyên trên thuộc quá khứ, 
bốn nhân duyên giữa thuộc vị lai. 

Từ câu, đúng như câu đăng sanh. 

Từ (tùng) là từ s1. 

"Như" là như sự mong câu, như điều mong câu. 
"Đăng" là đều. 

Nghĩa là, thức vốn trong sạch, từ khi chưa cầu 
uế, liên được như điều mong muốn. 

Mười hai nhân duyên lần lượt cùng một lúc đều 
sanh cho nên gọi là đắng sanh. 

Từ nhân duyên si khiên cho có hành. 

Sĩ là u tôi. 

Hành nghĩa là thần thức của quân sanh bị chìm 


đăm trong sĩ tôi, như người vui không biết sự an 
nguy, bỏ phước lấy họa. Thức thần vốn si, vui thích 
với cái khô của thân, không biết chính nó là tôn 
quý, lại muốn hướng vào đó, rồi nương đó mà thọ 
nhận thân. Kinh Trung Tâm nói: "Vốn từ trong si 
đến, nay làm người lại si" là ý đó. 

Từ hành khiên có thức. 

Thức là biết. 

Hôn linh thọ nhận thân, liên biết xấu đẹp, rồi 
có tâm thương ghét. 

Từ thức khiến có danh tự (danh sắc). 

"Tự" là sắc, thọ, tưởng, hành thức là "danh". 
Địa, thủy, hỏa, phong có thể thây được, gọi là sắc. 

Từ danh tự khiến có sáu nhập. 

Do năm âm thọ thân, khiễn sáu tình (căn) sanh 
mà có sáu tà nhập. 

Từ sáu nhập khiến có trí (xúc). 

Sáu tình đã đầy đủ liên dẫn đến sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, chúng niệm. Kinh Liễu Bồn nói: 
"Cánh lạc (xúc), mắt tiếp xúc với sắc, tâm vui theo 
đây", gọi là cánh lạc (xúc). 

Từ trí (xúc) khiến có thống dương (thọ). Từ 
thống dương (thọ) khiến có ái. 

Già đến thân bệnh, mệnh chung đau đớn, tâm 
sỉ thương yêu quyền luyến, lời nói nghẹn ngảo, gọi 
là ái. 

Từ ái khiến có thọ (thủ). 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 83 


Vì ái cho nên năm âm hiện bày mãnh liệt, thọ 
nhận vô lượng thân kiếp sau. 

Từ thọ khiến hậu hữu. 

Do có thọ nên các âm đây đủ, khiến có thân sau, 
tai họa nỗi tiếp nhau, triền miên chắng dứt. 

Từ hữu khiến có sanh. 

Đã có đây đủ âm, thức thân nhờ ở cha mẹ, thọ 
nhận thân xác lại sanh. 

Từ sanh khiến có lão, tử, ưu bi, khổ, không vừa 
ý khiến bị phiền não, như vậy đã đây đủ các khô 
chủng làm thành tập. 

Bốn đại khô héo gọi là lão, mạng hết thân dời 
gỌI là tử, ray rứt bên trong gọi là ưu, sụt sịt thở dài 
gọi là bi, không thích mà tự đến, muốn lìa xa nhưng 
không tránh được, tâm đây nội kiết gọi là não. 

Thức là hạt giỗng sanh ra mười hai nhân duyên, 
khiến khô có đủ, nhưng lại không cho là khổ, lâu 
dân nó quen (tập). Sanh tử lây khổ tập làm gốc, đạo 
lây tận làm nên, nên đã dựng lập đạo chăng thành 
được sao? 

S1 đã tận thì hành tận, hành đã tận thì thức tận, 
thức đã tận thì danh tự (Danh săc) tận, danh tự đã 
tận thì sáu nhập tận, sáu nhập đã tận thì thì trí (xúc) 
tận, trí (xúc) đã tận thì thông dương (thọ) tận, thông 
dương (thọ) đã tận thì ái tận, ái đã tận thì thọ (thủ) 
tận, thủ đã tận thì hữu tận, hữu đã tận thì sanh tận, 
sanh đã tận thì lão tử tận, lão tử đã tận thì ưu bị, 


khô, tâm sâu não liên tận, những khổ chủng đây đủ 
như vậy liên được tận. 

Mười hai nhân duyên tận tức là Niết-bàn. 

Si, vì không biết bốn đề như có. 

Đé, đề có khổ, tập họa hoạn, mình đã bị khốn ở 
đó nhưng lại không biết, ngưng dứt mọi dục vọng, 
đoạn trừ mọi phiên não, quán tịnh đặc đạo, an sang 
không hoạn nạn, nhưng mình lại không thọ nhận, 
thực hành, gọi là s1. 

Không hiểu, không thấy, không tương ưng, 
không thọ nhận, không cởi, không mở căn, đó gọi 
là s1. 

Đạo thì chánh nhưng tâm của quân sanh thì tà, 
trái với lời Phật dạy gọi là bất ưng. 

S1 đó làm nhân duyên cho hành. Hành là gì? Là 
sáu vọng thọ. sáu vọng thọ là gì? Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là sáu vọng thọ của thân, đó 
øọI là hành. 

Sáu tình mong ước sáu tà, rồi tâm thọ nhận mà 
thành pháp. 

Hành đó làm nhân duyên cho thức, thành sáu 
thân thức: Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm, đó là sáu 
thân thức. 

Sáu thức hưng khởi liên gieo thành hình bóng 
của thân, do đó gọi là sáu thân thức. 

Thức đó làm nhân duyên cho danh tự. “Tự” là 
"Sắc". Bốn bất sắc ấm (vô sắc âm), thống (thọ), 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 85 


tưởng, hành, thức gọi là danh. 

Bất tức là vô. 

Nghĩa là, thọ, tưởng, hành, thức không có hình 
bóng đề thấy, nên gọi là bất sắc (vô sắc). Sắc là gốc 
của bốn đại, øôm địa, thủy, hỏa, phong. Bồn thứ 
trước (thọ, tưởng, hành, thức) là danh. Bôn thứ nây 
(địa, thủy, hỏa, phong) là sắc. Hai thứ ây liên kêt 
với nhau chung thành danh săc. 

Chất cứng của thân xác là địa, ướt mềm là thủy, 
âm nóng là hỏa, hơi thở là phong, bốn đại ây có thể 
thây được gọi là sắc, thức thần vì danh sắc đó mà 
ở ba cÕI. 

Danh tự đó làm nhân duyên cho sáu nhập thọ 
của thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm là sáu nhập 
thọ. 

Sáu nhập đó làm nhân duyên cho sáu tư vọng 
của thân; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm là sáu tư 
VỌnG. 

Tư vọng đó làm nhân duyên cho sáu thông 
(thọ) của thân; nhãn, nhI, tỷ, thiệt, thân, tâm gọi là 
thân sáu thông. 

Sáu thông (thọ) đó làm nhân duyên cho sáu 
thân ái, sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp 
á1, đó gọi là sáu thân ái. 

Ái đó làm nhân duyên cho thọ (thủ) gồm bốn 
thọ (thủ): 

1. Dục thọ (thủ). 


Nghĩa là ở Dục giới, thọ nhận dục thân. 

2. Kiến kiết thọ (thủ). 

Cõi trời sắc thây được sắc thân, tâm kiết thọ 
chịu sanh tử. 

3. GIới nguyện thọ. 

Người tu hành giữ giới là để câu đạo, nhưng lại 
thích hưởng phước ở cõi trời, mong được thăng 
thiên, sống thọ ở đó, gọi là nguyện thọ. 

4. Thân kết hạnh thọ. 

Tâm kết tác hạnh thích thành thân, thành thân 
do kết hạnh. Nêu được chỉ bảy thì giải mở kết mắc, 
vì ngu nên cho bắt tịnh là tịnh, khiến thọ nhập vào 
vực dục. Cho khô là vui, khiến thọ nhập vào vực 
hữu. Cho phi thường là thường, khiên thọ nhập vào 
vực kiến. Lấy phi thân làm thân, khiến thọ nhập 
vào vực bất minh, bốn thọ, bốn vực, ý nghĩa tương 
đương. 

Đó gọi là bốn thọ (thủ), thọ (thủ) đó làm nhân 
duyên cho hữu, gồm ba hữu: 1. Dục giới; 2. Sắc 
giới; 3. Vô sắc giới. Đó là ba hữu. 

Ba hữu có thân sanh tử trong ba cõi. 

Hữu đó làm nhân duyên cho sanh, là sáu trì sáu 
nhập của năm ấm đã nói trên. 

"Trên" nghĩa là ba phân đã nói trên, đã có ba 
phân thì thức luân chuyên thọ sanh. 

Đã có như hữu. 

"Đã có" là đã có ba phân tà thức thần trên, nhân 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng §7 


đó mà tác hành, như thế mà gieo hữu mới có thân 
ảnh, nên gọi là như hữu. 

Sanh trụ. 

Nhà sĩ tụ tập năm âm, sáu nhập, cùng dựa vào 
bốn đại mà sanh thì có sự sanh tử trong năm đường. 

Đã vãng đọa trí phân biệt căn (đã đến mức rơi 
vào khiến các căn chia ra khác nhau). 

"Vãng" là đi đến chỗ ba phân. "Đọa" là rơi vào 
hành ba phân. "Trí" khiên dẫn đến sáu tình. "Phân" 
là phân biệt các căn khác nhau. 

Đã nhập thì đắc hữu. 

Căn của sáu tình đã có đủ, sắc thì nhập nhãn, 
năm tình khác đều như vậy. 

"Đắc" là sáu tà được sáu tình, sáu tình không 
thây được, cho nên gọi là đắc. 

Có hữu thì có sanh lão bệnh tử, ba cõi đã sẵn 
đủ các khổ hoạn. 

Đó gọi là sanh tử. Những gì gọi là người người, 
SỞ tại, ở tại sở vãng, đã vãng thì hoại, đã quá. 

"Người người" tức là quân sanh. "Sở tại" tức là 
chỗ ở. "Sở vãng" nghĩa là nơi đi đến của thân thức 
thì khác nhau. "Hoại" là hư hoại. "Quá" là đi qua. 
Chỗ đến để thọ thân, không có chỗ nào là chẳng hư 
hoại, mạng sông rôi cũng sẽ qua đi. Kệ nói: 

"Không có nơi chỗn nào Thoát chết không 
nhận khổ Dù ở trong không, biển Hoặc ở giữa đá 
núi”. 


Là ý nghĩa đó. 

Khi chết, thị mệnh, căn đã bề tắc. 

TThỊ" là quân sanh. "Mệnh" là hơi thở. "Căn" 
là sáu căn. 

Quân sanh khi chết, hơi thở dứt, thân xác lạnh, 
căn của sáu tình đều bề tắc, rôi hồn linh theo đi, ØỌI 
là tử. 

Trước khi chết, đã già, sau đó mới chết, do đó 
øỌI1 là lão tử. 

Kệ nói: "Vừa sanh liên bệnh, sau đó già chết", 
Như ý nghĩa ây. 

Tướng của sĩ là gì? Là thây tôi trong bóng tối. 

Thức thân vốn chìm trong vực thắm tối tăm của 
năm âm ba độc, lại vì sáu tình hấp thu sáu tà để tự 
che lấp, gọi là "thấy tôi trong bóng tối". Kinh Đạo 
Địa nói: "Thí như người nhắm mắt đi trong đêm 
khuya tối thì lúc nào mới thây sáng", đó là tướng 
Của SI. 

Như có kẻ không hiểu. 

"Như" là tôi tăm. Thân linh bỏ thân nây nhận 
thân kia, tùy theo hạnh mà chịu quả báo, việc đó 
có thật mà kẻ ngu không hiểu. Kinh Trung Tâm 
nói: "Không biết sanh từ đâu đến, chết linh hôn đi 
về đâu, gọi là sĩ". 

Từ đó khiến xúc rơi vào hành tưởng xứ. Hành 
tướng là gì? Là khiến cho kiếp sau lại có, từ trên 
đó mà phát khởi. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 89 


"Trên" là si. Từ si mà phát khởi, rồi đến hành 
tướng, cho nên nói "từ trên đó mà phát khởi". Kinh 
Pháp Cú nói: "S1 là mẹ của mười hai nhân duyên”. 

Từ đó khiến xúc rơi vào thức xứ. Thức tướng 
là gì? Là biết vật, biết sự việc, là thức tướng. 

Thức phân biệt sự vật, gọi là sáu thức tướng. 

Từ đó khiến xúc rơi vào xứ danh tự. Tướng 
Danh tự là gì? Là đều nương dựa vào. 

Nghĩa là hành tướng của năm âm nương dựa 
vào đê thành các 

SỬ. 

Đó gọi là tướng danh tự. Từ đấy khiến xúc rơi 
vào sáu nhập xứ, 

Tướng sáu nhập là gì? Là phần biệt căn, đó là 
tướng sáu nhập. Từ đó khiến xúc rơi vào xứ tư 
vọng. Tướng tư vọng là gì? Là tương hội cánh 
(xúc) sinh (cùng tiếp xúc hội họp với nhau mà sanh 
ra), đó là tướng tư vọng. 

Mắt hội với sắc, thức thân vui đấy, gọi là 
"tương hội cảnh” (cùng tiếp xúc hội hợp với nhau). 
Kinh Liễu Bồn nói: "Cha, mẹ, thức, cả ba hội hợp 
tiếp xúc". 

Từ đó khiến xúc rơi vào thông (thọ) xứ. Thống 
(thọ) tướng là gì? Là tiếp xúc biết, đó là tướng của 
thông (thọ). Từ đó khiến xúc rơi vào xứ ái. Tướng 
Ái là gì? Là sự phát đi, đó là tướng áI. 

Tình bên trong ham muốn, rồi tâm phát đi. 


Từ đó khiến xúc rơi vào thọ xứ. Tướng Thọ là 
øì? Là sự thọ trì, đó là tướng thọ. 

"Thọ" là nhận các dục, rồi tâm giữ lẫy không 
xả bỏ. 

Từ đó khiến xúc rơi vào xứ hữu. Tướng Hữu là 
gì? Khiến đọa nơi nhiều chỗ đó là tướng hữu. 

Đã có thọ thì có thân, thọ thân ở nhiều chỗ, 
nghĩa là chắng thọ thân một nơi. 

Từ đó khiến rơi vào sanh xứ. Tướng Sanh là gì? 
Là đã có năm âm, đó là tướng sanh. 

Sanh tức đã thọ thân thì hiện ra năm âm. Đó là 
sanh tướng. 

Từ đó khiến xúc rơi vào xứ lão. Tướng Lão là 
øì? Là chuyên thành chín, đó là tướng lão. Từ đó 
khiến xúc rơi vào xứ tử. Tướng Tử là gì? Là mệnh, 
căn dứt tận, đó là tướng tử. Từ đó khiến xúc rơi vào 
xứ khô. Tướng Khổ là gì? Là thân gấp vội, đó là 
tướng khô. 

Ý nói: Thọ mệnh dứt tận, bốn đại phân tranh 
với nhau, đau đớn vô cùng, cho nên nói: "Thân gấp 
vội là khổ". 

Từ đó khiễn xúc rơi vào xứ bất khả. Tướng Bất 
khả là gì? Là tâm ý gấp, đó là tướng bất khả. 

"Xứ Bắt khả" là xứ lão bệnh tử. Mệnh bị nhiễu 
loạn, gọi đó là gập vội. Tuy tâm không thích, 
nhưng đã hội hợp tât phải đi đên đây. Trưởng giả 
Duy Ma Cật nói: "Hết thân nây đến thân khác, vì 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 91 


đạo hợp với lão tử" Ý nghĩa cũng như vậy. 

Từ gốc đó khiến rơi vào lo âu áy náy. Tướng 
áy náy là gì? Là năm âm âu lo. 

Năm âm là gốc, mười tám hành là cành. Kinh 
Phí Ca Sa nói: "Chặt đứt sốc cành, triệt bỏ sốc TẾ, 
không còn sanh lại nữa". Là ý đó vậy. 

Từ đó khiến rơi vào Xứ sâu não. Tướng bi sâu 
là gì? Miệng phát ra tiếng, khiến áo não buôn bã. 
Buôn bã vì áo não, áo não cũng vì buôn bã. 

"Phát ra tiếng", người bệnh khi sắp chết, tâm 
phát ra tiếng buôn bã đề từ biệt những người thân 
á1. 

Chín tuyệt xứ là nơi tật cả các hạnh ác hội hợp 
lại. "Chín tuyệt xứ" đúng ra câu nây phải năm ở 
đoạn sau. Từ lưu hành. 

Sĩ lưu hành đến sanh tử, chảy về ba cõi, nên ØỌI 
là lưu. 

Thành ra có hai gốc. Từ hữu kết thành tội, là 
gốc ba ác và bốn đảo của hữu. Hai gốc tội não đó 
là gì? Một là s1, hai là rơi vào hữu áI, gỌI. là hai gốc. 
Ba gôc là gì? Một là tham dục, hai là sân giận, ba 
là si hoặc. Đó gọi là ba gốc ác. Bốn đảo thuộc hữu 
là gi? Phi thường cho là thường. Đó là tư tưởng 
đảo, là ý đảo, là kiến đảo, cho khô là lạc, phi thân 
là thân, bất tịnh là tịnh. Tư, tưởng, ý, kiên đảo đã 
nói như trên. Đó gọi là bốn đảo, si gọi là không 
hiểu về bốn đề, bất tuệ. 


Ngược với bốn đề, theo bốn điên đảo gọi là 
không hiểu 

Bất kiến. 

"Bất kiến" là không thây Phật. 

Bắt tương ưng, bất giải, thọ nhận là ác, đó là s1. 

"Bắt giải (không hiểu)", không quy hướng về 
Tăng, không thọ nhận pháp thâm diệu của Phật, ác 
đó rât lớn, gọi là s1. 

Hữu ái đó là gì? Dục ở thể gian cứ phát đi 
không xả, là hữu ái. Đó gọi là hai gốc. 

"Không xả": Nghĩa là luôn hiếu thảo không 
giây phút nào xả bỏ. 

Gốc dục tham đó là gì? Là chủng tham nơi sở 
tạI. 

"Chủng" là gieo trông. "Sở tại" là ở trong năm 
đạo, ø1eo trồng sự ham muốn tại nơi ở. 

Vì châu báu kia, vì tài sản kia, vì tiện nghi kia 
mà có sự đồ kị, ganh tị với kẻ khác. 

Chữ "kỳ" là kia, người kia. bộ nói, quân sanh 
thấy những đồ vật mình ham muốn, nhưng không 
có, sanh tâm tham lam, đỗ ky, ghen ghét đôi với kẻ 
kia, nên nói là "Tật tại kỳ”. 

Tham cái mình ham muốn, đi đến tướng áI, 
tướng thương yêu, đến không xả bỏ, đó là gốc tham 
ác. 

Người ngu, tham cái mình ham thích, tà và dục 
cùng hấp thu nhau, kia và đây cùng yêu nhau, ngu 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 93 


và ái cùng thương nhau, bắt đầu có chúng sanh cho 
đến nay, truyền mãi không ngừng. Kinh nói: 
"Người đạo hạnh, vì đạo mà cùng tụ hội, cùng nhau 
so1 sáng. Còn phàm phu thì lại cho tà là chánh, cho 
nhơ nhớp là sạch sẽ, tụ hội với nhau vì những điều 
sai trái, gọi đó là gốc ác. 

Góc ây là gì? Là tất cả tham, là những việc làm 
phi pháp của thân, là những lời nói phi pháp của 
khâu, là những ý nghĩ phi pháp của tâm, các nhân 
duyên khác đều cùng liên hệ với các loại ác, ý niệm 
là gôc pháp, do đó gọi là gôc tham ác. 

"Ai" là Hỏi: Xin cho biết các pháp đó là ai? 
Đáp: Do những việc làm phi pháp của thân khẩu 
tâm. Các nhân duyên khác cũng như vậy. 

"Gốc pháp" là gốc của chánh pháp, chân tuệ. 
Tà tuệ gọi là gốc ác. 

Gốc phạm giới sân giận đó là gì? Là tại người 
khác, là tại hành, cùng nhau sân giận. 

Hành, tại người, tiêu nhân ham muôn sáu tà, chỉ 
muốn có riêng cho mình mà thôi, thấy người ta có 
thì sanh ganh ty, ganh ty nhiêu thì sân giận phát 
sanh. Thánh Hiên rộng lượng, làm việc nhân nghĩa 
bố thí cho người, còn tiêu nhân vì ích riêng cho 
mình mà làm việc độc hại cho người sự sân giận 
của mình đưa đến cho người thì người liên trả lại 
băng sự sân giận, cho nên gọi là "cùng nhau sân 
giận”. 


Không nhẫn, không thức. 

Kẻ ngu, vô minh, vì danh sắc làm cuồng loạn, 
không thế lây đạo lực nhẫn hàng phục tâm tà, vì 
ngu, làm điều sai trái không biết hoạn nạn, vì tham 
mà sanh ra đồ ky, nên nói là không thức. 

Nhân duyên sân giận phát sanh bình phẩm. 

Sân hận uất ức ở trong, tiết hơi ra ngoài thành 
lời chê trách người 

khác. 

Niệm bất khả (nghĩ không đúng), thuyết bất 
khả (nói không đúng), 

cái được nghĩ đến và cái được nói ra không tốt, 
khiến ý lại nhập vào hành ác. 

Chắng phải là Phật, Pháp, Tăng mà để tâm, 
niệm nghĩ đây, gọi là niệm không đúng (niệm bất 
khả), chăng phải là mười hai bộ kinh pháp mà cứ 
trình bày, nói ra, gọi là thuyết bất khả (nói không 
đúng). Không đáng để nghĩ, nói mà cứ nghĩ và nói, 
gọi đó là "không tôt", khiên tâm lại nhập vào hành 
ác. 

Đó là gốc phi pháp của sân, gốc đó là gì? Là 
sốc phi pháp, là tội của thân, là tội của lời nói, là 
tội của tâm, chúng cùng liên hệ với ý niệm, là sốc 
của pháp đó, do đây thành sân, gọi là gốc phi pháp. 
Vì sao người, ây bị sĩ hoạt gôc phi pháp? Vì họ 
không biết "bôn Hiên giả đế" như có. 

"Bốn Hiên giả đế" nghĩa là bôn đề của Hiên giả, 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 95 


Phật và mười hai vị Hiên giả, với trí tuệ sáng suốt 
vô lượng thây thật có bốn để, nhưng kẻ ngu lại 
không biết, nên nói là bất tri. 

Không hiểu, không thấy, không tương ưng, 
không rõ thọ phi pháp, hoặc tùy thuận hoặc thọ 
nhận, hoặc tại hoặc không biết, hoặc sỉ tối, tại u tôi 
bị che lâp khiến cho u tối, khiên cho không có mắt, 
khiến cho tuệ bị hư hoại, sự nhận biết bị diệt tận, 
không thể đạt đến vô vi đề độ thoát thế gian. 

"Sĩ tối" tức là tâm. 

"Tại u tôi" tức là ở năm ấm. 

Ý nói: Tâm vốn sỉ lại ở năm âm, lại bị năm cái 
che lấp, khiến mắt mù, tuệ hư hoại, sự hiểu biết bị 
dứt tận, chìm đắm trong bốn vực, trôi dạt trong các 
biển khổ, luân chuyền trong ba cõi, không đắc 
được đạo vô vi giải thoát thế Ø1an. 

Góc hành phi pháp của sỉ hoặc đó, gốc ây là gì? 
Là hoặc phi pháp, thân hành tác, khâu hành tác, 
tâm hành tác, và các tướng chung trợ gi- úp cho phi 
pháp, y niệm nghĩ về phi pháp, đó gọi là gốc phi 
pháp của Hoặc. 

Ý nói, mười ác trợ giúp cho những sai trải của 
thân khâu ý, thành gộc phì pháp. 

Người đó phải biết về điên đảo, và phải biết về 
nơi chôn điên đảo, phải biết từ chỗ điên đảo, phải 
biết như vậy. 

Chữ "bỉ" là người tu hành đó. 


Người tu hành phải biết, tâm thế gian nhiễu 
điên đảo, trái ngược với tâm đạo, đó gọi là biết chỗ 
điên đảo là rất nhiêu chỗ 

"Nơi chỗn điên đảo" là chăng phải chỉ có một 
đảo. 

“Tùng sở đảo” tâm ngu vô minh theo với nhân 
duyên tà mà thọ nhận điên đảo và nghịch đảo, kẻ 
sáng suốt phải biết đấy. 

Người tu hành có đảo thứ nhất, từ đảo thứ nhất 
thành đảo thứ tư, rồi từ các đảo đã có thành đảo thứ 
ba. Đảo thứ nhất là gì? Là đôi hoặc là cho: phi 
thường là thường, khô là lạc, phi thân là thân, bât 
tịnh là tịnh, đó là đảo thứ nhât. Đảo thứ tư là gì? 
Tất cả những thân thông (thọ), ý pháp, đó là đảo 
thứ tư. Đảo thứ ba là gì? Một là tưởng ý, hai là ý, 
ba là kiến, đó là đảo thứ ba. 

Trong một tưởng thấy có bốn đảo, ý và kiến 
cũng như vậy. Trong khoảng thời gian ngăn như 
búng một ngón tay ý chuyền lần, nên nói là "sử". 

Những ý căn của người đó cùng liên hệ. 

Hai chữ "liên hệ vướng mặc" nghĩa là tưởng về 
tà đảo, tưởng trước tưởng sau cùng nằm trong một 
phạm vị, gọi là "liên hệ”. 

Như sắc, như hình bóng thành thọ tưởng, đó là 
dục tưởng. 

Ý si thây hình bóng đẹp, liên chấp giữ, tìm 
kiếm thành dục, nên øọI1 là dục tưởng. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 97 


Vì có dục tưởng cứ theo mãi không dứt. 

Từ khi có chúng sanh cho đến nay, tâm hạnh 
tà, hoặc ngược với tịnh, hướng vỀ Sỉ vọng, đã có từ 
xa xưa cho đến nay vẫn không dứt. 

Tại ý niệm, đó là là niệm chủng, những tưởng 
kia phân biệt mà thọ, đó gọi là tưởng đảo. 

"Phân biệt" Nghĩa là sáu tình, mỗi tình đều có 
những thọ riêng biệt, thanh và sắc đi riêng. Kinh 
Trung Tâm nói: "Mắt chỉ thấy, không thể nghe" là 
nghĩa đó vậy. 

Hoặc ý ấy không như có thọ, chỗ tùy theo 
không nên thọ, hiểu, đó gọi là ý đảo. 

"Như" là thật, thật có bốn đề nhưng người ngu 
đó, tâm bị mê hoặc mà không thọ nhận. 

"Chỗ tùy theo": theo với các điên đảo không 
phủ hợp với đạo hạnh lại thọ nhận sáu tà, gọi đó là 
ý đảo. 

Do đó, thọ nhận tại ý không xả, niệm tại sắc. 

"Không" là không xả bỏ các ý tưởng điên đảo 
lưu giữ ở tại ý. "Tại sắc" là sắc thân, ở thân cũng 
lưu g1ữ. 

Bất tịnh, ý cho là tịnh, nghe theo (thính) nhớ 
nghĩ hợp ý, chỗ thấy thích mắt nên đến thọ nhận 
(thọ vãng), đó là kiến đảo. 

Chữ "Thính" là theo. 

Chữ "thọ vãng” là vãng thọ, là đến thọ nhận. 

Theo với những điều tâm ngu cho là đúng, 


siêng năng nhớ nghĩ về nó, thây được những điều 
thích mắt liền đến thọ nhận các dục, đó gọi là đảo 
kiến tức là cái thây điên đảo. 

Những thứ mà người đó thấy, đã là tướng phân 
biệt, phải là mười hai đảo. mười hai đảo là g1? Tại 
thân có ba, tại thông (thọ) có ba, tại ý có ba, tại 
pháp có ba. Có bốn tướng đảo, ý đảo cũng có bốn, 
kiến đảo cũng có bốn. Cũng là tại nhập nhân duyên 
tương hợp với sắc. 

“Tại nhập” nghĩa là sắc không nhập vào mắt, 
mà mắt đi tìm câu sắc, đó là nội săc. 

Khiến thành mười hai đảo, thân ba, thông (thọ) 
ba, ý ba, pháp ba hợp thành mười hai đảo. 

Tại thân có ba là: 1l. Tưởng đảo; 2. Ý đảo; 3. 
Kiến đảo. Trong đảo đó có bốn đảo. Bốn đảo là lây 
bốn vô thường làm thường là bỗn đảo. 

Cứ như vậy làm sáu. 

Đã có mười hai nhân duyên thì có sáu nhập. 

Thành bảy mươi hai đảo, băt đầu khởi từ nhân 
duyên đã được, tùy theo nhân duyên nhiều ít, 
không có hạn lượng. 

Tuy có bảy mươi hai đảo, tùy theo nhân duyên 
mà khởi thì đảo đó không có hạn lượng số. 

Không thể đến, ở tại người không có số, không 
có số đảo. 

Ý khởi lên ở tại người, tức là đảo. 

Năm ấm đó là bôn thân hữu. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền thượng 99 


Bốn thân là: thân, thống (thọ), ý, pháp. Tưởng 
âm và hành âm hợp thành pháp thân. 

Từ tất cả sắc âm là thuộc thân. 

Sắc ấm là thân, thông (thọ) ấm là thân, ý ấm là 
thân. 

Từ có thống (thọ) ấm là thuộc thống (thọ) thân, 
từ có thức ấm là thuộc ý thân. 

"Thuộc ý thân" là thức âm thuộc ý. 

Từ có tưởng ấm và hành âm là thuộc pháp thân. 

Pháp thân nghĩa là sáu phân pháp trong thân, 
cũng có nghĩa là thọ nhiều pháp sanh tử. 

Từ có năm âm ấy khiến thọ bốn thân nhân 
duyên hữu. 

"Bốn thân" là bốn thân kế trên. "Nhân duyên" 
là mười hai nhân duyên. 

Đã có năm âm thì có bốn thân, khiến có đủ 
mười hai nhân duyên. 

Thân đó bất tịnh cho là tịnh, đó là thân đảo. 

Thống (thọ) khổ đó cho là lạc, đó là thống (thọ) 
đảo. Ý đó phi thường cho là thường, đó là ý đảo. 
Pháp đó không là thân lại cho là thân (vô ngã), đó 
là pháp đảo. Vì muốn tu sửa bốn đảo đó, Phật mới 
thuyết bốn ý chỉ (Niệm xứ), phân biệt đó là thân, 
thân tướng. Quán hành chỉ cho những kẻ ý niệm 
bắt tịnh, ý niệm tịnh thì đảo được giải. 

Phật thấy tâm quân sanh bị chìm đắm trong vực 
thăm u tối, vì để cải chính các đảo, do đó đã phân 


biệt thuyết về bốn ý chỉ, khiến cho thây Đồ vật đã 
dư thì thật khó bảo toàn, giúp đỡ kẻ sáng phải thức 
tỉnh, trả sỰ nhơ uê cho ba cõi, làm sạch tâm đó mà 
nhập "vô' „ ĐỌI đây là từ đảo mà được giải. 

Đó h thống (thọ), thông (thọ) cùng quán VỚI 
nhau, khổ lại cho là lạc, đảo ây được giải. Ý và ý 
cùng quán với nhau, phi thường lại cho là thường, 
đảo ấy được giải. Là pháp, pháp cùng quán, phi 
thần cho là thân, đảo đó được giải. U tối trong u 
tối, nhưng có bất giải, đó là tướng sĩ khiến đọa vảo 
nhiều nơi điên đảo, muốn đi đến đó, đấy là tướng 
ái, khiến từ đó mà thọ nhận sắc thành thân, do đó 
khiến khi đôi (khi kỳ), đó là tướng tham, khiến rơi 
vào chỗ không cho mà lây. 

"Kỳ" là họ, nó. 

"Không cho mà lây là ăn cắp. 

Vì có thân nên liên khinh khi người khác, gọi 
là "khi kỳ”. Sắc không đến cho mắt, mà mắt âm 
thầm đến lây sắc, sáu tình đều đến nên gọi là không 
cho mà lấy. 

Những điều ưa thích lại không như ý, đó là 
tướng sân hận, khiến đọa vào xứ sát, vì không hiểu 
rõ sự. Đó là tướng si hoặc, khiến thọ nhận tà, rơi 
vào xứ tà. Vì làm những pháp hành đó mà không 
từ khước thọ tướng. 

Nghĩa là, ý không từ bỏ các điêu ác, cứ theo với 
những việc làm ấy do đó thọ nhận tướng ác. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 101 


Đó là khiến rơi vào tưởng hữu thường, không 
biết thân. 

Bốn đại gọi là thân. 

- Khu. 

Khu là thê, sáu tình gọi là thê. 

- Vật. 

Vật là ba mươi sáu vật ở trong thân. 

Vì tướng cánh (xúc), tướng hội khiến cho là 
tướng lạc, thành thân xứ, vì không hiêu rõ. 

Nghĩa là ý không nhập vào ba mươi bảy phẩm 
đề hiểu rõ nó. 

Những pháp tướng ây thành có thân tưởng, 
khiên đọa. Đó là những chô của ta, thành bị đọa, 
thọ nhận sắc tướng, khiên cho đó là tịnh tưởng, 
khiên từ đó mà đọa không thâu g1ữ căn xứ. 

Nghĩa là không thâu giữ căn của sáu tỉnh. 

Đó là chín phẩm đã phân biệt, đã nói là tất cả 
không thê hành bạn phi pháp. 

"Bạn", bạn của sáu tình. Mắt với sắc là bạn, sáu 
tình cũng như vậy 

Vì vậy, kẻ đa văn mới có thể lý giải. 

Nghe nhiều thấy rộng, mới có thể hiểu được đó. 

Không đa văn tốt thì không hiểu. 

"Tốt" rồi thì không nghe nhiêu, lại không thấy 
rộng, thực hành rời rạc nên không hiêu. 

Người có trí tuệ thì hiểu, người không có trí tuệ 


thì không hiểu. 

Nghĩa là, người ngu si không học rộng biết 
nhiêu, mới nghe qua thì không hiểu. 

Thực hành thì có thê hiểu. 

Nghĩa là thực hành thì có thể hiểu được, không 
thực hành thì cuối cùng cũng không hiểu rõ. 

Không thực hành theo thì không lý giải. Có 
chín tuyệt xứ khiến cho tất cả các pháp tịnh tụ họp. 
chín tuyệt xứ đó là gì? 1. Chỉ. 2. Quán. ba. Không 
tham. bốn. Không sân. năm. Không sĩ. sáu. Vô 
thường. bảy. Khô. tám. Phi thân (vô ngã). chín. Bất 
tịnh. Đó là chín tuyệt xứ. 

Sư nói: Tuyệt, nghĩa là đoạn tuyệt với các ý ác, 
đặc được hạnh chỉ quán, không tham các sự ham 
muốn ở thế gian, không có tâm sân giận, ngu sĩ, 
biết rõ các đề là phi thường, khổ, không, phi thân, 
bất tịnh. 

Chỉ đó gọi là ý chỉ, tại xứ có thể chỉ, đã chỉ, 
đang chỉ, thâu tóm chỉ, không mắt chỉ, không dốc 
sức chỉ, tâm tĩnh lặng trong sáng, nhất nhất hướng 
đến niệm, øọI là chỉ. 

Sư nói: Nghĩa là có thể chỉ ở tại xứ, tại thống 
(thọ), tại ý, tại pháp liên có thê chỉ. "Bắt chí" là ý. 
"Đang chỉ" là bốn ý chỉ. "Thâu tóm" là thâu tóm 
sáu tình tĩnh lặng đạt được định ý. "Nhất hướng 
niệm” như sáu tình trong an ban (niệm hơi thở), nơi 
đầu cũng một tướng. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 103 


Quán là gì? Quán gọi là biết rõ về âm. 

Thức thân vi diệu, các âm khó xét, phải hiểu rõ 
thâu suốt lý, quán trong một hơi thở có năm âm. 
Nghĩa là, khi mới bắt đầu đếm hơi thở là hơi gIÓ 
gọi là. sắc âm, nhớ đếm hơi thở e bị sai, là thông 
(thọ) â âm. Có hai niệm Ấy, là tưởng âm, từ hơi thở 
đến tưởng là hành âm. Ý đã biết hơi thở, là thức 
âm. Đó là trong một hơi thở có năm âm, phân biệt 
biết năm âm, đó là biết rõ về âm. 

Là hiểu rõ trì. 

Tổng trì sáu tình. Giữ tất cả cho sáu tình 

Là hiểu nhập. 

Phải từ khước sáu tà, không để cho sáu tà nhập 
vào sáu tình. 

Hiểu danh tự (danh săc), hiểu từ gốc sanh. 

Bốn ấm vô sắc là danh, bốn đại là tự. "Từ sốc 
sanh" là nói: Vốn từ mười hai nhân duyên mà khởi. 
Năm ấm, sáu bốn từ chỗ nhập mà sanh. 

Hiểu đã sanh từ pháp gốc. 

"Pháp" là pháp sanh tử, phải biết rõ về nó. 

Hiểu rõ khô, hiểu rõ tập, hiểu rõ tận (diệt), hiểu 
rõ đạo hạnh. 

Nghĩa là người hành đạo phải hiểu rõ, biết khổ, 
tập. tận, đạo, là hiểu rõ về bôn đề. 

Hiểu rõ thiện ác từ pháp đó sanh. 

Phải hiểu rõ thiện từ diệt trừ mọi nguyên nhân 
của khô và con đường của khô sanh ra ác là từ sự 


khô và nguyên nhân sự khổ sanh ra, người tu hành 
phải thực hiểu rõ chúng. 

Hiểu tăng thêm lại tăng thêm. 

Một khi hiểu rõ được nguyên nhân của cái thiện 
và ác, mà tu hành theo đó, lại tăng thêm đạo hạnh. 

Hiểu trăng đen. 

Đạo là trong trăng, thê gian là đục đen. "Đen" 
tức là u tối. 

Hiểu cái ấy có thể theo. 

Nghĩa là biết được đạo hạnh thì có thê theo. 

Không thể theo. 

Nghĩa là tà hạnh thì không thể theo, phân biệt 
biết những trắng đen đó. 

Như có phân biệt. 

Phân biệt một cách đúng đắn về những trắng 
đen. 

Là kéo. 

Kéo, kéo đi, đạo có thê hành. Tức là chúng ta 
phải làm theo đạo 

Không kéo. 

Tà dục thì không thê hành. Biết đó là tà thì 
chúng ta không thê làm theo 

Là hạ. 

Giánh nặng dục dưới. 

Phục hạ. 

Phục hạ là nhớ về đạo ở dưới, nhớ không quên. 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 105 


Là niệm. 

Từng niệm từng niệm đêm hơi thở (sô tức). 

- Phục niệm. 

Tinh tân hành đạo một cách triệt để gọi là phục 
niệm Kinh An Ban viết: "Niệm giác chủng ý" là do 
nghĩa đó. Là tư quán. 

Thường nhớ nghĩ các điêu đã quán. 

Là thức. 

Thức, nhớ, thường nhớ biết những điều đã thực 
hành. 

Là tuệ. 

Không có gì là không biết. 

Là nhãn. 

Nhãn, đạo nhãn, đã đắc được tâm đạo, mặt 
không có gì là không thây. 

Là mưu. 

Mưu, giỏi quyên biến một cách từ bị. 

Là đây đủ. 

Quán đã đây đủ hạnh. 

Là hiểu rõ. 

Hiểu biết chỗ sâu xa của đạo, thoát khỏi ba cõi. 

Là tuệ v1 minh. 

Hiểu rõ điều sâu xa của đạo, độ thoát ba cõi, 
đặc được không có gì là không biết, thành nhất 
thiết kiên. Còn gọI là tuệ minh, nghĩa là hạnh đó là 
tuệ trong tuệ, cái sáng suốt lớn trong sáng suốt. Tuệ 


chính 

Là dục. 

Dục, dục đạo là muốn đạo, tâm thường vuI1 đạo 
hạnh. 

Là ánh sáng. 

Hành đã đây đủ, tuệ giải, vui với tâm sáng, từ 
bi rải khắp, hào quang trùm khắp mười phương, 
quân sanh được ân triêm công đức gọi là quang. 

Là dám không ha. 

Một đã hiểu rõ, không dám không lìa xa các sự 
cầu uế của thế gian. 

Là quán pháp. 

Pháp là pháp ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

Là giác ý. 

Từ tự giác, đạt được không có øì là không biết. 

Là trực kiến. 

Trực, tám trực, thây đạo. Một cách sáng suốt 

Là đạo chủng. 

Hành ba mươi bảy phẩm, là ĐIeO đạo chủng. 

Đó gọi là quán, cũng có nhiều cặp đối quán. 

Ý đã thấy biết, là đã gIcO đạo chủng, nên gọi là 
quán. "Nhiêu cặp đối quán' _nghĩa là đạo thì sanh 
tịnh, đời thì như thế, nhiều sự việc nên gọi là từng 
ây. 

- Một là quán tịnh. 

Nơi văng vẻ tịch tĩnh, quán ba mươi bảy phẩm, 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 107 


là quán tịnh. 

- Hai là quán bất tịnh quán. 

Quán ba phân hành là quán bắt tịnh. 

- Ba là quán thanh tịnh. 

Ý niệm ngưng (chỉ) là thanh, hết câu uề là tịnh, 
øọI1 là thanh tịnh. 

- Bốn là quán bất thanh tịnh. 

- Năm là quán hắc. 

- Sáu là quán bạch. 

- Bảy là quán khả hành. 

"Khả hành" là pháp tịnh có thể hành, quán 
nghiệp là thực. 

- Tám là quán bất khả hành. 

- Chín là quán tội hành. 

"Tôi quán hành”, quán làm việc tà, thì nhập vào 
ba cõi ác, tâm mê hoặc. 

- Mười là quán họa phước. 

Quán biết hạnh nảo thuộc họa phước. 

- Mười một là quán tró1 buộc. 

Quán biết thức thân bị trói buộc tại mười hai 
nhân duyên. 

- Mười hai là quán giải thoát. 

Biết xả bỏ mười hai nhân duyên sẽ được giải 
thoát. 

- Mười ba là quán hữu sở ích. 

Đã đắc giải thoát là có những ích lợi. 


- Mười bốn là quán thất vô sở ích. 

"Thất" là mất đạo hạnh, vô ích cho ta. 

- Mười năm là vãng quán. 

"Vãng quán ' là sáu tình đến với sáu điên đảo, 
nghe theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhiêu niệm. 

- Mười sáu là quán hoàn. 

"Hoàn" là quán lại thân. 

- Mười bảy là quán thọ tội. 

Tạo mười hai nhân duyên là thọ tội. 

- Mười tám là quán trừ tội. 

Quán đoạn dứt mười hai nhân duyên là trừ tội. 

_ Đó gọi là quán. Có hai nhân duyên khiến thuyết 

vê chỉ, vì tât cả người trong thiên hạ có hai bệnh. 
Là hai nhân duyên gì? Đó là hai bệnh: Một là sĩ, 
hai là ái. Do đó Phật thuyêt hai phương thuôc, là 
những gì? Một là chỉ, hai là quán. Nếu dùng hai 
phương thuốc ã Ấy thì hai bệnh kia sẽ lành. Chỉ, quán 
là hai thứ thuốc. Sĩ và ái là hai bệnh. Đức Phật lây 
chỉ quán để trị hai bệnh, gọi là lành bệnh. 

Khiến cho tự chứng. 

Chỉ diệt ái, quán diệt s1. S1 diệt thì chứng đắc 
đạo. 

Tham ái dục, không lại tham. 

Chỉ quán thì đạo được đây đủ. S¡ ái liên diệt, no 
đủ ở đạo, không đói khát ở tục, gọi là "Không lại 
tham". 


SÓ 1694 - CHÚ KINH ÂM TRÌ NHẬP, Quyên thượng 109 


Niệm ý được giải thoát, sỉ đã giải, khiến từ tuệ 
được giải thoát. Đạt được trực tịnh bỗn vô thường, 
liền không còn để tâm ở ba cõi, 

øọI là giả1 thoát. 


CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP 
QUYÊN HẠ 

Phương thuốc trị bệnh ái dục là gì? Là chỉ. 

Ái đã giải thì ý cũng giải, ý đã giải thì bệnh liên 
lành. 

Bệnh ái, phương thuốc chỉ. 

Phương thuốc trị bệnh sĩ là gì? Là quán. 

S1 đã trừ bỏ, từ tuệ mà giải thoát, là lành bệnh. 
Phật thuyết giảng như vậy. Hai pháp như vậy, phải 
biết một là tự, hai là sắc. Hai pháp phải xả bỏ, một 
là s1, haI là ái. 

Si và ái, nghĩa là bôn ấm là tự, bốn đại là sắc, 
hợp ở trong thân, chỉ có sĩ ái danh và tự. Người tu 
hành phải lây chỉ quán để tiêu trừ hết. 

Hai pháp phải tự biết, một là tuệ, hai là giải 
thoát. Hai pháp đáng hành, một là chỉ, hai là quán, 
đã thực hành chỉ đó, khiến biết được sắc, đã biết 
được sắc rồi thì ái được xả bỏ. 

Biết bốn đại gọi là thức (biết) sắc, ý liền không 
còn bị nhiễm sắc nữa, không nhiễm sắc thì không 
bị rơi vào vọng, nên nói: "Thức sắc khiến ái được 


aT† 


Xãâ 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên hạ 111 


Ái đã giải thì ý liền được giải thoát, tự mình 
chứng biết, chỉ đã thực hành đây đủ, liên được bỏ 
S1. 

Thực hành pháp chỉ đây đủ, liền được bỏ sĩ. 

S¡ đã được xả bỏ, liền từ tuệ được giải thoát, tự 
mình chứng biết. Nếu Tỳ kheo lây hai pháp đó, trỊ 
biết tự và sắc, lẫy hai pháp để xả sĩ và ái, cùng lúc 
như vậy liền dứt hết mọi chấp trước, đã xong. 

Nghĩa là, chỉ quán trừ sĩ và ái, là việc làm đã 
xong. Muôn độ thê, đó là còn sót lại (hữu dư) vô vi 
chưa độ. Nghĩa là đã Niết-bàn nhưng chưa nhập 
Niết-bàn. 

Đã vô vi xong. Là đã đắc Niết-bàn. Mệnh đã 
XONØ XUÔI. 

Nghĩa là không còn chịu sanh tử thọ mệnh nữa. 

Liên hết khô, khiến sau nây không còn khổ, 
người đó vÌ có âm nây, vừa trì vừa nhập, đã ngưng 
chỉ hết, tịch nhiên lặng lẽ, sau nầy không có âm đề 
giữ đề nhập, không có liên hệ, không khởi lại nữa. 

Nghĩa là ý ác đã diệt, không còn khởi sanh tử 
nữa. 

Đó là vô dư (không còn sót lại). 

Đã đắc vô vi vượt qua thế gian rồi. Đó là hai 
loại vô vi. Người đó không tham thanh tịnh bốn. 
Thanh tịnh bốn là gì? Là chăng thủ đắc, chăng 
mong câu trong ba cõi. 

Người đã đắc ba định, sáu tình không còn có 


những tìm cầu trong ba cõi nữa, gọi là gốc thanh 
tịnh. 

Đó gọi là không tham thanh tịnh bốn. Bốn đó 
là gì? Là không tham thân thanh tịnh, lời thanh tịnh 
và những pháp thanh tịnh liên hệ khác, chỗ niệm 
của ý là bôn. 

Nghĩa là không còn những niệm tà khởi nữa, ở 
tại ba mươi bảy phẩm kinh. 

Đó là không tham gốc thanh tịnh, cũng có gốc 
thanh tịnh bổn, đức Phật thuyết thành tám loại 
hạnh, là gốc thanh tịnh đó là ba đạo chủng thanh 
tịnh, đó là không tham bồn. Những gì là ba? Một 
là trực phương tiện trị, hai là trực niệm, ba là trực 
định, đó là ba đạo chủng sốc thanh tịnh, do đó gọi 
là không tham gốc thanh tịnh. 

Không sân không phạm pháp. bồn là gì? 

Nếu nhẫn những hành, sau nây sẽ không xuất 
ra nhân duyên sân, phẫn thành không sân, không 
sân thì không bị họa, không nhuế thì không có sân 
cũng không sân. 

Có nhuế (giận dữ) thì sân đến, nên không có 
giận dữ thì không có sân. 

Không oán cũng không tưởng oán, đó là không 
nhuề không phạm pháp bồn, nên gọi là không giận 
dữ, không phạm pháp bồn. Cũng có ba đạo chủng 
thanh tịnh. 

1. Không giận dữ thì không phạm pháp bổn là 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 113 


chánh ngữ. 

2. Chánh nghiệp. 

3. Chánh trí lợi. 

Nghĩa là người đắc đạo làm lợi lạc, từ trên thân, 
ý lấy tám đạo hạnh, cũng có nghĩa là: từ phát ý chỉ, 
cho đến đắc đạo, là trí lợi. 

Đó là ba đạo chủng thanh tịnh, nên gọi là không 
giận dữ, không phạm pháp bốn. 

Không mê lầm về thanh tịnh bốn là gì? Là từ 
tuệ thây bốn đề như có, như có thì phải thọ nhận 
thanh tịnh, không ngu, không hoặc, không tủy hoặc 
cũng không rơi vào hoặc. 

Đã đắc ba mươi bảy phẩm thì sẽ không rơi vào 
các việc của hoặc đó. 

Tuệ minh minh tương kiến tuệ sáng tỏ cùng 
thây. 

Ba độc đã trừ là tuệ minh, thông cả tám trực 
đạo là cùng thấy. 

Từ pháp thanh tịnh đó thành không hoặc, thanh 
tịnh bốn. Bốn ây là gì? Là không hoặc, thanh tịnh, 
những thân hành, những ngôn hành, những tâm 
hành và những pháp thanh tịnh cúng liên hệ, là ý 
tư duy cùng niệm những pháp bốn. 

"Pháp bồn" là ba mươi bảy phẩm pháp. 

Cũng là từ hai đạo chủng thanh tịnh thành 
không hoặc bôn, một là trực kiên, hai là trực hạnh, 
đó là từ hai đạo chủng thanh tịnh bồn, nên gọi là 


không hoặc, bốn thanh tịnh. Đó là ba thanh tịnh 
thành tám chủng đạo đã “phần” tại những "tùy 
ứng". 

Âm như chữ phận của từ bộ phận, tùy ứng, tùy 
Phật giáo ứng với ba mươi bảy phâm hạnh. 

Phi thường là như vậy, tưởng phi thường đó là 
øì? Tất cả những hành là tưởng phi thường, chấp 
những tưởng là biết, đó là thọ. 

Đã chấp có tưởng liên tự biết, rồi làm không 
ngừng thành thọ. 

- Đó là tưởng phi thường, theo đó có tám pháp 
thê gian. Tám pháp gì? Có lợi. 

Người tu hành được cúng dường lợi lộc, tâm 
không vui. 

Không có lợi. 

Tu đức nhưng lại hao tốn, gọi là không có lợi. 

Danh tiếng. 

Đức thịnh tiếng thơm bay xa, gọi là danh tiếng. 

Không danh tiêng. 

Hạnh đủ đức cao, thành ra đám tả ngăn cấm, 
gọi là không danh tiêng. 

Có luận nghị. 

Thanh tịnh đạm bạc, tà đảng vu khống, chê bai, 
øọI là luận nghị. 

Không có luận ngh1. 

Đức cao ngăn cấm sự chê bai, không đề kiêu 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 115 


ngạo. 

Nếu khổ. 

Lập chí giữ đạo nhưng hoạn nạn liên tiếp, hoặc 
cháy nhà, hoặc tủ tội, gọi là khổ. 

Nếu vui. 

Được vinh dự của vua trời, thỏa lòng mãn 
nguyện, gọi là vuI. 

Là ý không đọa, không thọ. 

"Đọa" là lạc, được vinh không kiêu, hạnh 
không đọa lạc. Lấp lánh đẹp đếẽ, sáu tình không 
nhận. Lợi không lấy làm vui, hao cũng chắng buôn. 
Kinh Pháp Kính nói: "Lợi, suy, hủy, dự, xưng, CƠ, 
khổ, lạc, không thể lay động" nhờ ở lực của định 
tịnh. 

Từ những tư không thọ, chỉ hộ trì cho quán, tư 
ác được ngừng dứt. Hộ trì quản không khiến mất 
sự thích nghi, chỉ khiến ngừng thọ nhận những tư 
tưởng trên, thực hành hai ý đó, nên ác ngừng dứt. 

Đó gọi là tưởng phi thường, tưởng khổ đó là 
gì? Là tât cả hành thê gian. Đó là những tưởng của 
khố, biết thọ. 

Nghĩa là, biết khổ đã xong, cho nên thọ. Hành 
giả phải biết vừa diệt. 

Đó là tưởng khổ, từ đó mong gì? Mong tưởng 
khổ, là đã tập, đã tăng, những niệm đã nhiêu. 

Tât cả các khô, từ tập mà tăng thêm nhiêu. 

Là tham đã đủ. 


Tham từ vạn vật sanh, mong từ nguy nan sanh, 
sân từ đồ ky sanh, s1 từ u tôi sanh. Tham vọng, sân 
giận, ngu sanh đó là đủ. 

Là không rơi vào tham. 

Nghĩa là, người vì tham vọng mà già lão, vì sân 
giận mà bệnh, vì ngu s1 mà tử, nhờ phước đức mà 
sanh. Hành giả đã đắc ba mươi bảy phẩm diệu hạnh 
thì không rơi vào tham. 

Vì ý không thọ, không đọa, cùng khiến không 
đọa. 

"Khiên" là "nỗi liên". Đạo và ý cùng liên với 
nhau không khiến bị đọa nơi sanh tử. 

Bắt niệm. 

Không niệm ác. 

Nhiều ý hộ trì quán thành tị (đức), ác (lục tình) 
đặc chỉ. 

"Tị" là đức. "Ác" là sáu tình. "Đắc chỉ" đắc chỉ, 
quán. 

Từ tư vọng đó dẫn đến mong ước. Tưởng Phi 
thân đó là gì? Là tật cả pháp không kế chấp thân, 
không rơi vào thân. 

Ý nói, tất cả pháp bốn đại, không chấp là thân, 
vì bỗn đại vô thường nên thân cũng là vật vô 
thường, người sáng suốt không đọa vào nơi sự 
mong câu của thân 

Là tưởng biết tưởng thọ, đó gọi là phi thân 
tưởng. Từ đó là gì? Mong dẫn đến tưởng phi thân, 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 117 


đã thành niệm thành tư, thành rôi càng thêm, khiến 
tự cho đây chính là ta. 

"Thị thị" là ý nói tự kế chấp đây là thân ta. 

Vì vậy, vì ý không thọ, xả bỏ nhiêu trạng thái. 

"Trạng thái" là tám mươi bốn trạng thái. Y nói 
đã giác tám mươi bốn trạng thái, liên xả không thọ. 

Không thọ trú làm quán uế ác, đặc chỉ. 

Không chấp chặt vào bất cứ một nơi nào không 
ngừng quán hơi thở, cho nên có thể từ khước tám 
mươi bôn trạng thái, chính từ đó thấy được chân 
tướng của các việc ác mà, chứng đắc chỉ. 

Đó là từ yếu dẫn đến. 

Yếu là tạo tác tưởng phi thân thành ra phải dẫn 
đến. 

Ác đó, tưởng Bắt tịnh là øì? Là tất cả hạnh thê 
gian, là tưởng bât tịnh, tự biết thọ, đó gọi là tưởng 
bất tịnh, từ tưởng ây thành những gì? Mang dẫn 
đến tưởng bất tịnh, đã thành niệm thành tư, là đã 
tăng, khiên ý từ bỏ năm lạc của thê gian, ý không 
khiên, không thọ, không bị đọa lại, nhiều niệm đã 
được hộ trì, làm cho s1 ác ngừng lại. Đó là từ trí 
chính yêu ấy. 

Yếu trí là tác ý tưởng phi thường. 

Đó là bỗn tư tưởng niệm hạnh. 

Bồn tư tưởng, tư tưởng bốn thiên. Niệm đã dứt 
đoạn, không còn hành nữa. 

Vì sao? Vì khiến biết năm âm. 


Nghĩa là vì đắc tứ thiên liên biết chỗ khởi của 
năm âm. 

Cho nên Phật thuyết giảng như vậy là phân biệt 
để thây tưởng bất tịnh hạnh làm cho sắc âm từ đó 
được giải. 

Nghĩa là, bỗn đại đều thuộc sắc, người tu hành 
luôn xem xét nhơ uê trong thần đề trừ bỏ sắc dục, 
nên nói là "từ đó mà được giải". 

Tưởng Khô hạnh khiến thống (thọ) ấm từ đó 
được giải. 

Hành gia rõ biết khô thống (thọ) ấm của thân, 
thông (thọ) âm liên diệt. 

Tưởng Phi thân hạnh, tư tưởng âm và hành âm 
từ đó được giải. Đạt được ý niệm phi thân thì hai 
ân tượng và hành đều diệt Tưởng Phi thường hạnh 
đó, khiến thức âm từ đó được giải. "Thức" biết vạn 
vật vô thường, ý không tham vướng, nên nói: 

"Thức giải". 

Từ chỉ hạnh đó. 

Chú giải "chỉ" là thâu tóm, thâu tóm sáu tình trả 
về cho ý, không thọ nhận nữa, đó là tưởng chỉ. 

Khiến ái từ đó được giải. Từ quán hạnh ấy, 
khiến si được giải. Từ không tham đó thành xả bỏ 
tham. 

Xá bỏ tham ý không còn sót lại một tí nào cả. 

Từ không giận dữ đó mà xả giận dữ, từ bất hoặc 
đó mà xả si, từ tưởng phi thường đó khiến giải hữu 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 119 


thường, từ tưởng khô đó mà giải tưởng lạc. Từ 
tưởng phi thân đó mà giải tưởng thân, từ tưởng bất 
tịnh đó mà giải tưởng tịnh, từ chỉ thâu tóm mà ý 
được trả về, đó là tưởng chỉ, khiến từ đó chỉ thiên. 

"Chỉ" là trú, dừng lại, dừng ý ở bốn thiên. 

Từ tất cả pháp tĩnh lặng đó, thọ được giải khiến 
chỉ, trú nơi nhất 

tr1. 

Từ quán và phân biệt rõ biết được tất cả pháp. 
Đạt được pháp tĩnh 

lặng nên ở nơi nhất thiết tri. 

Từ dục có thể trả về lại cho tưởng, đó là tướng 
không tham, khiến trả về lại cho "bất dữ thủ" chỉ. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, tà niệm, gọi đó là 
"bất dữ thủ" (không cho mà lấy), hành gia đã đắc 
bốn thiên, trả về lại sáu tình, không còn thọ nhận 
sáu dục bên ngoài, nên nói: "Trả về cho bất dữ 
thủ". 

Từ đó về sau không còn sanh ra sĩ nữa, đó là 
không có tưởng giận dữ, khiên từ sát trả về mà đặc 
được chỉ, biết sự và vật, đó là tướng bất hoặc, khiến 
đặc chỉ, làm dừng lại những hành vi thế gian, 
những pháp có thể thọ tướng. Đó là tưởng phi 
thường, khiến biết từ đâu mà sanh ra và từ đâu mà 
diệt. 

Từ đâu sanh là từ tham dục sanh. Hành giả biết 
từ đâu sanh thì biết nơi có thê diệt. 


Thức là xứ đó. 

Thức, biết là nơi ba độc.(Tham sân si) 

Là hạnh thế gian, tiếp xúc với thê gian, những 
thức tưởng. Đó là khô, thành những tư tưởng, đó là 
thông(thọ) chủng xứ, tất cả những pháp tưởng 
không trú, đó là tưởng phi thần. Đó là phi thân 
tưởng xứ. Đã thấy xác thân hư hoại, phình trướng 
là thọ tướng đó. 

Đoạn trên đã nói, thọ tướng tử. Bởi vì tham sân 
sĩ mà thọ thân tướng. Từ nơi thân tướng mà có 
tướng tử tức là tướng thân hư hoại, chêt. phình 
tướng.... 

Đó là tư tưởng bất tịnh. 

Tư tưởng niệm nói trên là bất tịnh. 

Từ đó thành hôi lỗi, từ khước, khiến chỉ tĩnh 
lặng. Đó là chín phẩm xứ, đã phân tích ở đoạn trên. 

Hiện cắt đức chín phẩm 

Là tật cả bộ vô vi. 

Là định bộ bạn. 

Nói đây đủ đó là gì? Kẻ đa văn thì nhận biết, 
kẻ thiêu văn thì không thành tuệ. Không có tuệ thì 
ý không thường tại kinh. Vì ý tưởng liên tiếp sanh, 
vì từ bât quán phân biệt, khiến không đắc tưởng 
phi thường, không thọ tưởng phi thường, khiến từ 
đó rơi vào năm lạc, bị năm lạc che lấp, từ chỗ hành 
sai đó, khiến không rõ tưởng khố, khiên rơi vào 
năm ấm thọ nhập, khiến ý kế chấp thân nây là 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 121 


nhiêu gốc, chắng phải một gốc, bất xả, bất quán, 
khiến không được vào tưởng phi thân, vì ý vui tại 
màu sắc đẹp đẽ, nên cho thân nây là tịnh, khôn 
cho đó chỉ là da dẻ bê ngoài, khiến không được bất 
tịnh tưởng, không trú thọ. 

"Không thọ nhận” người ngu bị vọng tưởng 
làm điên đảo. 

Hãy ngừng lại, tưởng đó bất tín, khiến không 
có tưởng, không thọ hý, vì từ đó bỗn chủng đã mất. 

Bốn chủng là bốn vô thường. 

Rơi vào chủng xứ vô vI. 

Đức Phật thuyết, Tỳ kheo muốn thấy biết trí 
căn, phải cầu tại bốn thánh chủng, là pháp thanh 
tịnh. 

Thực hành sáu thứ an ban, đặc hạnh thành 
thanh tịnh mới rơi được vào bốn ý chỉ. 

Không xả bỏ tướng phương tiện, đề được thanh 
tịnh. Từ thanh tịnh phát khởi mà đắc được bốn ý 
chỉ. Đức Phật nói: Tỳ kheo có tinh tân căn muốn 
thây biết, phải tại bốn ý đoạn, dứt những xúc quá 
khứ. 

Tiếp xúc với bốn ý chỉ. 

Cùng không quên niệm, từ không quên đó mà 
được bốn ý chỉ. 

Đức Phật thuyết: Niệm căn, Tỳ kheo muốn thấy 
biết, phải quán tại bỗn ý chỉ, thành một ý tưởng. 
Đó là định từ bất hoặc mà khởi, khiên được rơi vào 


xứ bốn thiên. 

Đức Phật thuyết: Tỳ kheo ấy muốn biết định 
căn phải biết tại bốn thiên. 

Hơi thở làm cho thần và ì ngừng. Tiếp. đến 
ngưng ở nơi ý. chỉ là ý ý chỉ, quán là ý niệm về các 
pháp điều ngưng là bôn thân đã dứt thì năm âm liên 
dứt Đó là trả về, trả về tịnh là ứng với tứ thiên. 

Từ hiệu kế đó thành tuệ, như có khả năng giữ 
vững được. 

"Trì" là năm giữ sáu tình. 

Từ đó phát khởi được vào đề. 

Nhờ đại trí thâu giữ sáu tình, khiên cho ý được 
vào bốn đề. 

Đức Phật thuyết: Tỳ kheo muốn thây tuệ căn, 
phải tại bốn để, gồm có bốn luân: Là hảo quận 
huyện cư luân, y tuệ nhân luân, tự bốn chính 
nguyện luân, tức mệnh hữu phước luân. 

"Luân" là dụ chiếc xe, có thể chuyên chở đồ 
vật, ý nói, người có bốn xe ấy, cũng có thê chuyên 
chở người trên đường đạo. Bốn luân ứng với bốn 
đề, bôn thiền thuộc đạo hạnh, trăm pháp và bốn 
luân đồng nghĩa. 

Cùng ở với những người đạo đức, là hảo quận 
huyện cư. Nương dựa vào người hiên, nhờ đó mà 
được đạo đức, là y tuệ nhân. Từ đó được vào xứ 
chánh nguyện, mà đắc được tướng chánh nguyện, 
đó là thân chánh nguyện, khiến được vào xứ 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 123 


phước, từ hạnh thanh tịnh có chỗ tướng nhập, đó 
øọI1 là phước, khiến đi vào năm xứ lạc. 

Năm căn là năm xứ lạc. 

Đó là mười một bổn giới pháp. Một là sắc trì 
không hối. 

Sắc thân, thân trì giới không phạm bảy ác. Hai 
là đã không hôi, khiên đắc được ý hỷ. Thân không 
phạm ác, cho nên ý được vui vẻ. Ba là đã có hỷ 
khiến ái sanh. 

Bốn là ý đã đặc được ái, thành ra thân được 
nương. Năm là thần đã được nương, liên đắc lạc. 

"Nương", nương vào bốn ý chỉ. "Lạc" là đắc 
đạo an lạc. 

Sáu là ý đã an lạc liền đặc chánh chỉ. Bảy là ý 
đã đặc chánh chỉ, liên biệt như có. Tám là đã biết 
như có liên tịch nhiên. Chín là đã tịch nhiên liên 
được xa la. 

Lìa sự tôi tăm của năm ấm. 

Mười là đã đắc xa lìa liền đắc giải thoát. Mười 
một là đã đắc giải thoát liền thấy tuệ. 

Đã hiểu phi thường, khổ, không, phi thân là có 
tuệ. 

Có tuệ liên biết sanh tử đã hết. 

Mười hai nhân duyên diệt thì hết sanh tử. 

Đạo hạnh đã hoàn tất, việc làm đã xong, không 
còn chịu khô lại 

nữa. 


Đắc được ba hoạt (tuệ) gọi là xong. Đây đủ 
hạnh trong sạch, ý 

hết lậu gọi là cánh (xong). Nhập thắng Niết- 
bàn, không trở lại ba cõi chịu khổ. 

Giới tướng là gì? Trì giới cho đến chết, do vậy 
mà không có hỗi hận. Thân không tăng tội, vì 
không có hôi hận, do vậy mà hoan hỷ, khiến đắc 
xứ hỷ, tướng vừa ý thành hý, khiến dẫn đến xứ ái, 
tướng vui đủ thành xứ. 

"Túc" là đầy đủ. 

Khiến dẫn đến có y xứ. 

"Y", nương, nương ba mươi bảy phẩm. 

Từ hành vi, đó là đắc y tướng, khiến dẫn đến 
xứ lạc, đã không có não là tướng an lạc, khiến từ 
đó dẫn đến xứ định. 

"Dẫn đến xứ định" nghĩa là tại chỗ đắc định. 
Nói cách khác, diệt mọi ý ác, dẫn đến nơi mà ý 
thiện trước lấy. 

Ý tùy theo đó khiến không quên, là tướng định. 

Đạo lực chế phục được ý, khiến cho không 
quên. 

Khiến như có chỗ tuệ không, hoặc như có sự 
tùy theo, đó là xứ tịch nhiên. Nêu biết phi thân đó 
là tướng tịch nhiên. 

Đắc phi thân, niệm ý liên văng lặng 

Khiến từ đó dẫn đến chỗ xa nhau, không gần 
gũi là xa nhau. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 125 


Ý tịnh thì lìa xa với nhơ uê. Đức sâu dày không 
gân gũi với ác. 

Từ đó mà giải thoát, đã là phi pháp hạnh, không 
chịu họa. 

Nêu được bất thối chuyển và Thánh đạo thì 
không còn chịu họa cũ ở Thái sơn. 

Đó là giải thoát tướng, khiên dẫn đến tuệ kiến 
giải thoát. 

"Tuệ kiến cái thấy sáng suốt ở nơi bốn đề 

Thành ra có bỗn địa đạo đức. Thế nào là bỗn? 
Là bốn hạnh, phước đó nếu như trí có biết. 

Người thế gian chỉ biết sáu nhập, người tu đạo 
còn biết bốn ý chỉ. 

Đó là kiến địa, là chứng đắc đạo tích. 

"Đạo tích" là Tu-đà-hoàn. 

Đó là đắc được phước của đạo, người đó nếu 
như có biết, đó là trừ bỏ ác. 

"Như có biết", như sự hành biết ba mươi bảy 
phẩm, đã biết ba mươi bảy phẩm thì ý đó thanh tịnh 
liên ghét những thọ nhận của sáu tình lia ba cõi. 

Đó gọi là Bạc địa, vì phước có vãng lai. 

"Vãng lai" là trú địa của Tư-đà-hàm. Ba độc 
mỏng Ít, theo nghĩa của kinh An Ban. 

Người đó vì ghét mà từ khước, thành ra không 
câu. 

"Ghét" là ghét thân nây. "Không cầu", không 
câu vinh hoa của thế gian. 


Đó gọi là địa tương ly. Kia đã la xa nhau, đó 
là phước không trở 

lại. 

"Không trở lại", A-na-hàm, sinh lên cõi trời, 
không trở lại nhân gian, gọi là Bất hoàn. 

Đó là muốn thành tựu địa Vô sở trước. Hành 
giả phước nghĩa là gì? 

Hỏi ý nghĩa như thê nào. 

Đệ tử của đạo, có tám loại hạnh. 

Bồn loại người kể trên, øIeo đạo hạnh thanh 
tịnh, đêu đắc nhập đạo hạnh. 

Đó gọi là hành giả, vì là phước ấy, nên gọi là 
hành giả phước. Vì sao? Vì hạnh thanh tịnh thành 
tên, đó là phước thanh tịnh, đó là đạo đức. Có tám 
loại thanh tịnh đạo hạnh, vì phước ây, nên gọi là 
phước thanh tịnh. Người đó đáng đắc đạo tích (Tu- 
đà-hoàn). Vì sao? Vì đã thực sự tương ưng với đạo. 

Đã đắc đạo tích (Tu-đà-hoàn) là tương ưng với 
bốn đê. 

Đệ tử liên dứt ba kiết phược, ba kiết phược đó 
là gì? Một là biết thân chăng phải thân. Hai là 
không nghi. Ba là giới hạnh không mua bán. 

Người trì giới để lấy tuệ, yên ỗn ở trong định 
không còn vọng tưởng, cứu độ ba cõi, không lây 
giới đó để mua bán trao đôi sự vinh dự vui sướng 
trên cõi trời. 

Đã đoạn dứt ba kiết phược ây liên rơi vào đạo 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 127 


tích (Tu-đà-hoàn), không còn đọa vào cõi ác, hoàn 
tật đạo phải bảy lần trên trời và nhân gian đã xong, 
tại chỗ vãng lai liên dứt khổ, từ khô mà đắc giải. 

Nghĩa là bậc Thánh bảy lần chết, bảy lần sanh 
mới đắc được ứng nghi. 

Đó gọi là kiến địa, vì đắc phước đạo tích (Tu- 
đà-hoàn phước). 

Kiến địa là chỗ thấy rốt ráo ở nơi đạo. 

Người đó vì sao khiến ý ý đọa vào thân đó và biết 
thân đó. Hỏi: Hành gì khiến tâm mê hoặc mà có 
thân, vì hữu sao? Đáp: Năm âm làm mê hoặc. 

S¡ là vì không học, vì người thế gian không gặp 
Phật, cũng không thọ nhận giáo giới từ những 
người có học, cũng vì người có học chưa phân biệt 
rõ chánh pháp, vì ý cho sắc ấy là thân, thây khắp 
sắc là thân, sắc ấy cũng là thân, sắc cũng là thân ta, 
thông (thọ), tưởng, hành, thức, đã nói như trên. Đã 
đặc quán như vậy, liên thọ nhận năm lạc. 

"Đặc quán" Nghĩa là người ngu tà kiến, do năm 
âm làm thân, liền thích năm dục, cho là Sướng. 
Kinh Liêu Bôn nói: “Vì ở trong nghi, nghi khiên 
phải như vậy”. Phật nói vì s1, là nghĩa đó. 

Khiến phải chịu thân ấy. 

Người ngu lây năm lạc làm vinh, vui sướng khi 
nhận được thân, cứ như vậy xả bỏ thân rồi thọ nhận 
thân, luân chuyên và chịu khô mãi 

Vì rơi vào thân. 


"Đọa" là chìm, ý chìm ở tại thân. 

Khiến ý cho ta là đây. 

"Đây" là thân, ý nói những điêu ta thấy thật là 
chân chính, đúng với chân lý. 

Ta vì đó mà bị vướng mắc với nhau, không 
được tự tại, bị lôi kéo theo như vậy, mới có những 
sự nhân nhục. 

Kẻ ngu tự cho ý chí mình là nhất, là đó nên bị 
trói buộc với đời, trôi theo dòng sanh tử, cam chỊu 
tội lỗi chăng biết nhục khô. 

Những thứ vừa ý, cho là có thể thọ nhận, đã thọ 
nhận rồi, kiến theo với hạnh. 

“Những thứ vừa ý", những điêu thích của tâm 
ngu, tìm kiếm rôi nhận lấy, tâm làm chủ muôn 
hạnh 

Đó là tà kiến, nhận lấy thân nây. 

"Tà kiến" thây thân năm âm, cho là ta. 

Người đó vì thây năm tà ấy khiến rơi vào nghi 
không có. 

Nghĩa là, không có Phật, Pháp, Tăng, không có 
tội lỗi phước báo. 

Năm tà kiến là gì? Nêu vì những sắc thành kiến, 
là thân như trên. 

"Như trên" là đoạn trên đã nói về năm âm. 

Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy, đó là năm tà 
kiên khiến cho không có kiếp sau, mười lăm tâm 
còn lại rơi vào thường. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 129 


Không chỉ tưởng phi thường mà rơi vào tưởng 
thường. 

Tà kiên như vậy, khi thân nây đã dứt, liên cho 
sáu tà kiến đã xả bỏ. 

Cho mình đã đắc đạo, năm âm đã dứt, sáu mươi 
hai tà kiến liền diệt. 

Không rơi vào chấp thường, phi thường, đã bỏ 
thường và phi thường, bèn nói "Đệ tử không có 
điên đảo, tà kiến, chỉ là độ thế". 

Năm ấm diệt thì các niệm đều lặng hết, không 
có tưởng về phi thường và thường. Kinh Đại Minh 
Độ nói: Ngươi vô niệm, nay thây Minh độ". Minh 
độ nghĩa là độ thế. 

Trực kiến là gì? Khiến không rơi vào tà kiến về 
thân, nêu đệ tử tu đạo vì văn. 

"Văn" đắc độ là nhờ được nghe học và hành 
theo ba mươi bảy đạo phẩm. 

Nhờ trực kiến, thây thông cả kinh gia. 

Như Tôn giả A-nan thông mười hai bộ Kinh 
Phật. 

Vì đã thọ nhận độ thê vô vi, vì đã hiểu pháp độ 
thế. 

Hiểu ba mươi bảy phẩm, giải thoát khỏi pháp 
thế gian. 

Không còn kiến, sắc nầy là thân, thây khắp sắc 
là thân, sắc ây cũng là thân sắc, sắc cũng là thân ta, 
thông (thọ), tưởng, hành, thức đã không thây như 


vậy. 

"Như vậy” như trên đã nói, cái hại của năm âm 
được bốn ý chỉ, rồi thì năm ấm liền diệt, ba kiết 
dưới đây đêu được giải. 

Liên giải ba kiết sử. 

Sử, khiến nhanh chóng thay, vô số. 

Ba kiết sử gì? Một là không cho là thân. Hai là 
không giận dữ. Ba là không nghi. Đã như vậy, đệ 
tử tu đạo thành ra không có nghi. 

Hết nhơ thì sáng tỏ, các nghi ngờ đều được giải. 

Tại Phật cũng không ngh1. 

Tại Phật, Phật là đắng Chí Tôn, đã thành tựu vô 
lượng tịnh hạnh. 

Đệ tử cũng không nghị, cho nên kệ nói: 

“Đã không chốn lại, Đầu không nghi không 
chuyên” như nghĩa đó vậy. 

Thành tín, thành hỷ, thành Phật. Như vậy, Như 
Lai Vô sở trước chánh giác tuệ hạnh đã đủ thành 
lạc. 

Sanh tử không còn cảnh giới Niết-bàn hiển 
hiện. gọi đó là lạc. 

Vì thế gian đã giải. 

Ý nói, giáo hóa thế gian đã xong, cái đáng độ 
đã độ, không còn dư sót. 

Không có lỗi, pháp nầy ngự pháp tùy, làm thây. 

"Ngự” là chỉ. Cho ở nơi pháp tùy pháp hành. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên hạ 131 


Làm giáo, trên trời dưới trời Phật là tôi thượng, 
là đáng tín không nghi, vì theo pháp hạnh nây là tại 
pháp, không nhơ không nghị, thành tín thành hỷ, 
Phật thuyết pháp nây rõ ràng, có thể học, có thê 
dẫn đến. 

Ý nói, có thể đến với đạo. 

Rõ ràng tự thấy. 

Vì các việc thiện ác Phật đều đã thây, nên cũng 
dạy cho người thấy. 

Đã giải, thành tuệ, vì những đói khát kê cận ấy 
đã dứt. 

Tình người đói khát sáu món, người đạo hạnh 
đã dứt trừ chúng. 

Tùy theo đã dứt. 

Nghĩa là không tùy theo sáu tỉnh. 

Không, không nơi nào là không ứng hợp. 

- Tâm rỗng lặng, bên trong tịnh, thì tai họa không 
đên, cho nên nói: bât ưng, không ứng với tà. Đáng 
chịu không chịu, không chịu họa. 

Ái đã hoại. 

Hư hoại hết, ái dục đã hết. 

Đã lìa đã hết. 

Lìa ái tức hết sự mong muốn, không để tâm ở 
ba cõi. Đó gọi là định bất nguyện. 

Là vô vI. 

Cái mong cầu và không mong cầu đều tĩnh 


lặng, không có mong muốn nơi ba cõi. Kinh Pháp 
Kính nói: Không có ý mong câu ở Niết- bàn, 
huống nữa lại có nhọc tưởng thay" là chỉ cho vô vi. 

Vì vậy không có kiết thứ hai. 

Kiết thứ nhất là đói khát, thứ hai là cùng kéo 
dài, so ra kiết thứ hai là không có, không có kiết 
năm âm, mười hai nhân duyên. 

Không có ngh1. 

Nghĩa là, kiết đã giải thì không còn nghi ở 
chánh pháp. 

Đắc pháp tùy pháp hạnh. 

Pháp” là pháp. bốn ý chỉ. lÙy, là tùy theo 
pháp mà hành Là đông học tụ, vì khiến kiết không 
nghị, đã có thọ có hỷ. “Thọ”, thọ nhận đạo phẩm 
đó. 

Đệ tử đắc đạo, vì học mà tụ hội. 

Tụ là hội, nghĩa là tụ hội với những người cùng 
chí hướng đều còn ở ba cõi muốn học để trở về với 
bồn vô. 

Chánh thọ hạnh là như phải nên thọ. Giới đã 
được lập, định đã định, tuệ đã đắc, giải thoát đã 
thành, giải thoát tuệ đã hiện, đã đến. 

"Chánh thọ hạnh” là giữ và làm theo những 
pháp chân chánh "Như” như thọ nhận những thứ 
tương ưng ở dưới, như giới, định, tuệ, giải thoát, 
độ tri kiến, hành giả chánh thọ. 

Đó là hành giả đệ tử Phật, tụ thành bốn người, 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 133 


theo hàng bốn đôi, gọi là tám người đạo hạnh. 

Bốn đôi tám người (Bốn hướng Bốn quả) là 
người đã đặc Hướng ứng nghĩ (A-]a-hản) và đạo 
ứng nghi. Người đã đặc Hướng bất hoàn (A-na- 
hàm) và đạo bất hoàn, đã đặc Hướng Tân lai (Tư- 
đà-hàm) và đạo tân lai, đã đặc Hướng câu cảng 
(Tu-đả-hoàn) và đạo câu cảng, gọi là bốn đôi tám 
người (Bốn hướng Bốn quả). 

Là sự tôn trọng của thê Ø1an. 

Nghĩa là, tám người đó là những người sảng 
suốt ở trong thê gian được tôn trọng kính yêu. 

Là không có gì so được, đáng cúng dường, 
đáng thờ, đáng cung, là phước địa không lỗi, là sự 
tôn thờ của người và trời. 

Tế thần đề cầu phước, không bằng cúng dường 
tám Thánh đó, phước ấy rất lớn 

Đó là thứ ba. 

Thứ ba là Tân lai (A-na-hàm) 

Đã là pháp vô nghi. 

An ban giải: Tân lai (A-na-hàm) ở trong dục 
quả, đã xả bốn điên đảo lớn, không còn dư sót lại 
nghi kiết. 

Tùy pháp hành tất cả hạnh là khổ. 

Ương họa hành là khổ. Làm những việc mà 
gieo mầm móng tai họa là khô. 

Đã không có nghi kiết, đã thọ đã hỷ, từ ái thành 
tập. 


Tin lời Phật thì kiết được giải, thọ nhận pháp 
hỷ, thích đó không thôi lâu ngày chất chứa thành 
tập. "Tập" đạo tập, đạo, đắc đạo. 

Khô cũng từ ái tập. 

Khô do ái dục sanh ra, không biết khô đó là 
khổ, vì cái tập đó đã thành quen. 

Đã không có nghĩ kiết, đã thọ, đã giải, đã hý, 
đã hết ái, đó là hết khô, liên không nghĩ, không 
kiết, đã đắc thọ đó liên đặc hỷ, đã hết ái là hết khô, 
không nghi, kiết, đã giải thọ liền đắc hý, làm thành 
tám loại đạo hạnh. Từ thọ hạnh đó khiến hết khổ, 
liên không, nghi, không nghĩ thì không kiết lại, rơi 
vào giải đắc được hỷ, nêu vốn có nghi thì không 
giải, không hiểu ở Phật, không hiểu ở pháp, chỉ tụ 
ở các hạnh. 

"Vôn" (bồn), kiếp trước, có nghĩ ở nơi Phật, 
Pháp, Tăng. Nay đêu đã được lý giải, hiêu rõ, 
không còn nghi nữa. 

Nếu vốn có nghi tại khổ, tại tập. tại tận, tại đạo. 

Kiếp trước, hoặc có ý nghi tại bốn đề, nay đều 
đã được lý giải, hiểu rõ. 

Thực hành những điều mê lầm, những điều 
không hiểu, để tâm theo với những điều nghi hoặc, 
là như vậy. Sang (mụt nhọt) là gì? Vì là đã giải, 
sốc đã đứt cây không còn đứng vững. 

"Sang" là mụt nhọt, mụt nhọt là chỉ cho mầm 
móng của bệnh tật, nghi hoặc cũng như thê. Nghĩa 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyên hạ 135 


là năm ấm sáu suy (trần), ba độc. 

Kinh nói: "Sáu suy hướng đến, lại nhận lây nó, 
liền bị ba trăm ỗ trùng, nhưng người lại không biết, 
trong thân một người, đều có một ngàn tám trăm Ổ 
trùng". Nghĩa là, mắt thọ nhận sắc, mệnh thân bị 
khô, là tội của mắt, sáu tình (căn) đều như vậy, gốc 
của vô số năm âm như vậy đã được giải mở, chặt 
đứt, thí như cây đã đỗ, không còn dựng đứng nữa. 

Đã tan không còn hiện lại nữa. 

Năm âm sáu suy đã tiêu tan, không còn hiện lại 
nữa. 

Từ nay pháp ấy không còn sanh lại nữa. 

"Pháp" năm âm không còn sanh lại nữa. 

Người đó hành trì giới chuyển thành buôn bán 
trao đối vì hai thứ: 

1. Vì rơi vào khát ái; 2. Vì không biết giữ gìn 
mà hành trì giới chuyên thành buôn bán trao đồi. 

Phải lây giới để hành đạo, mà chuyền ý trao đối 
với cõi trời, vì vậy mà nói là: "Không hiểu sự giữ 
gìn". Kinh An Ban lại giải ải: "Chuyển giới bản 
nguyện, phải lây gIỚI để câu đạo, lại mong câu sự 
vinh lạc trên cõi trời". Đó gọi là chuyền giới. Vốn 
nguyện cầu đạo, mà thành phản đạo sao? Cái hạnh 
bât hoàn (A na hàm) không còn có nữa, cho nên 
nói là hết. 

Vì ý nghĩ, từ chỗ thâu giữ giới hạnh ây, từ đó 
đáng được làm cõi trời và hơn cả cõi trời, đáng 


được những ngọc nữ trên cõi trời, ngọc nữ đó tên 
là... ngọc nữ phải vì đó cùng vui sướng ở chung 
với nhau. Mong như vậy, được như vậy. 

Được, được ngọc nữ trên trời cùng ở chung thọ 
VUI. 

Suy tư ý muốn gặp nhau như vậy, đó là khát áI, 
tuy hành trì giới mà thành ra mua bán, người đó vì 
không hiểu trì hành giới mà chuyền thành mua bán. 
Là vì sao? Người giới hạnh thành ra chuyển bán 
ĐIỚI, chuyên bán vì những gì: Vì sanh khởi ý cho, 
từ giới đặc được tịnh, từ giới đắc giải thoát, từ giới 
đặc xuất yếu, vì khổ lạc đắc độ. 

"Khổ lạc đặc độ" không còn khổ lạc vì tội 
phước. 

Hoặc sanh khởi ý cho, từ nguyện đặc độ. Đó là 
không hiểu hành trì giới, chuyên thành bán buôn. 

Đã hành giới thì phải chuyển lên thực hành ba 
mươi bảy phâm, nhưng lại dừng hăn sự câu mong 
độ thoát thế gian của giới nguyện vì vậy nói là 
"không hiểu". 

Nhân duyên gì làm cho không hiểu chuyển 
thành bán buôn? Ý sanh ra từ bị phục. 

"BỊ phục”, ba pháp y của Tỳ kheo. 

Thuyết khác nói, là y phục trên cõi trời. 

Và từ mong cầu được độ thoát thê ø1an, được 
khước lìa khổ lạc. 

Từ khước, xa lìa khổ và vui. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 137 


Vì từ hai nghiệp bị phục và nguyện làm khuôn 
mẫu đó. Khuôn mẫu là gì? Vì kế chấp vảo hai giới 
bị phục và nguyện ý đó, cho từ ây được giải thoát, 
từ ây được xuất yêu, từ ấy được vượt qua Ì khô lạc, 
từ khổ lạc ây đặc được vô vi, từ kế châp bất chính 
pháp đó. 

"Kê chấp Bắt chính" là cho tà chính. 

Không từ đó được giải thoát, mà ý lại cho từ đó 
được giải thoát, bất chánh lại cho là chánh, theo 
với hạnh ấy mà có như vậy. 

Theo với các hạnh trên, như vậy liên có sanh 
tử. 

Nhẫn, đúng với ý mong, kiết thành kiến. 

"Nhẫn", "sanh tử", "ý", ý thích sự sung sướng 
cõi trời như vậy thành kiết kiến, chăng phải chân 
kiến. 

Là từ đó làm hiểu. 

Từ thấy hợp với sự mong muốn vọng tưởng cho 
là đã hiểu 

Đó là không hiểu trì giới chuyên bán buôn, đó 
là hai kiết, đệ tử đắc đạo đã xả bỏ. 

Ý nói, người đã đắc, xả bỏ những hạnh bán 
buôn. 

Thành không có, gốc đã dứt. 

Không còn gốc giới nguyện nữa. 

Cây đã nhố, không còn hiện lại nữa, sau nây 
không còn sanh lại pháp ấy nữa liền đã thành tịnh 


giới. Nêu đắc đạo thì giới tùy hạnh nhưng không 
bị phá. 

Người đã đặc đạo, gọi là trì giới không phá bỏ 
thiểu sót. 

Không bị xuyên thủng. 

"Thủng” là rò ri, nghĩa là mình đã có đủ ba 
mươi bảy phẩm hạnh đó không bị rõ rỉ. Kinh An 
Ban giải "Tình tân tại hạnh, đầu đuôi cùng liền, tà 
niệm không thể nhập vào giữa đó, gọi là không rò 
rỉ" là ý đó. 

Không mất mát, không hối hận, chỉ có tăng như 
tuệ là đúng. 

Ý nói, tuệ thì được. 

Không øì có thể đoạt được. 

Nghĩa là, hành như pháp, không có gì có thê 
đoạt mất chí đó. 

Là được từ ây đưa đến định. Đó là ba sự trói 
buộc, đệ tử tu đạo đã chặt đứt, theo với đạo tích 
không còn bị rơi vào pháp ác, tất độ thoát thế gian 
sau khi đã hoàn tất kỳ hạn bảy lần vãng lai trên cõi 
trời và trong loài người. 

Nghĩa là, câu cảng (Tu-đả-hoàn) bảy lần sanh, 
bảy lân chết. Vãng lai nơi cõi trời, cõi người, bả 
lần như vậy mới đắc ứng nghi (A la hán) hoàn tât 
thời gian vãng lai sanh tử. 

Liên được ra khỏi khổ. 

"Xuất khổ" ra khỏi ba cõi, lìa các khổ. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 139 


Có bốn tương ưng. bỗn tương ưng là gì? Một là 
đã lý giải tương ưng. 

Đã giải khổ, ý nói, câu cảng (Dự lưu) đã đắc 
đạo. 

Hai là đã đoạn xả tương ưng. Ba là tự chứng 
tương ưng. Nghĩa là bắt hoàn (không trở lại), ý nói 
khổ đã hết, đã dứt. Bốn là tăng đầy tương ưng. 

Nghĩa là hạnh ứng nghi (hạnh A-la-hán) đã đây 
đủ. Đệ tử đạo đức đó từ khổ thành là đã lý giải 
tương ưng. Từ khô đã giải là ưng giải khô đề. 

Từ tập thành là đã đoạn xả tương ưng, từ tận 
thành là tự chứng tương ưng. 

"Tận, tự chứng" là chứng năm âm, sáu SUY, 
mười hai hai nhân duyên đã dứt tận. 

Từ đạo thành là tăng tương ưng, ấy là chỉ quán 
đều tùy hành. 

Nghĩa là, bốn đề chỉ quán, tật cả đêu cùng hành. 

Một xứ, một thời, một ý. 

"Xứ", lặng sáng, không CÓ ý. 

Xưa nay vôn có cái ây, có ý, khiến làm thành 
bốn sự. Bốn sự øì? Một là khổ, từ khô đã lý giải 
làm cho tương ưng với khô. Hai là tập, từ tập đã 
đoạn xả làm cho tương ưng với tập. Ba là tận, từ 
tận tự chứng làm cho tương ưng với tận. Bốn là 
đạo, từ đạo tăng đây khiến cho tương ưng với đạo. 
Vì sao? Từ khô đã lý giải mà tương ưng. Vì sao? 
Từ tập đã đoạn xả mà tương ưng. Vì sao? Từ tận 


đã tự chứng mà tương ưng. Vì sao? 'Từ đạo đã tăng 
đây mà tương ưng. 

Nghĩa là, thuyết hết bôn đề rôi, mãn tương ưng. 

Là có thí dụ, như bọt trôi trong nước. 

Nước nâng đỡ bọt khiến độ. 

Từ đâu chí cuỗi là có bỗn hạnh, từ bờ bên nây, 
dẫn qua bờ bên kia, qua xong, dứt mạch. 

"Dút mạch", dứt mạch nước. 

Ây cũng như vậy, đôi chỉ, quán đều cùng hành. 
Một xứ, một thời, một ý, từ đầu chí cuối. 

Nghĩa là, người tu hành lây hai thanh kiếm chị, 
quán, chặt đứt mạch mười hai nhân duyên, cùng 
ngăn dòng lây đạo. "Một xứ" là Niễt-bàn, một thời 
một ý cũng như vậy. 

Làm thành bốn sự. Thí như mặt trời mọc lên 
cho đến cùng, làm bôn việc, làm cho sáng, phá tan 
bóng tối, hiện rÕ sắc màu, hiện rõ xong. 

Bồn việc nây là dụ cho bốn đề, nghĩa giống với 
An ban. 

Thí như đưa thuyên, xả bỏ bờ bên nây, đưa qua 
bờ bên kia. 

Nghĩa là, hạnh Bô-tát làm như người đưa 
thuyên, đưa người và vật qua bờ bên kia, sự cứu độ 
của Bô-tát cũng như vậy. 

Đưa vật, dứt mạch, chỉ quán cũng như vậy, phát 
hành song đôi. 

"Phát hành" đều hành. 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 141 


Là một xứ, một thời, một ý. Từ đấu chí cuối là 
làm bốn sự, để lý giải khố, như ưng tương ứng là 
đoạn tập, như ứng tương ưng là tận, tự chứng, như 
ưng giải tương ưng là hành đạo yếu, như ưng tương 
ưng. Vì sao? Vì khổ từ cánh giải tương ưng, tập từ 
đoạn giải tương ưng, tận từ tự chứng giải tương 
ưng, đạo từ hành yêu giải tương ưng. Chỉ quán 
cũng như vậy, là một đôi cùng liên nhau mà hành, 
một xứ, một thời, một ý. Từ đầu chí cuối là thực 
hành xong bốn việc, là khô cánh, là tập đoạn, là tận 
tự chứng, là hành đạo mãn. 

Thí như thắp đèn sáp, từ đầu chí cuối là làm 
bốn việc: Là làm sáng, là xua tối, là hiện rõ sắc 
màu, là từ khước nghi. 

"Dút trừ" tiêu tan, ý nói, tiêu tan sự nghi ngờ 
không hiểu, lửa có thể làm tiêu tan cái đó. 

Chỉ quán cũng như vậy, là làm bốn việc, là biết 
khô, là dứt tập. Đã đắc ba mươi bảy phẩm, là biết 
không còn thọ nhận đây nữa. Là tận tự chứng, là 
hành đạo mãn. 

Thí như thắp đèn, từ đầu chí cuối có bốn nghĩa, 
là hiện sáng, là xua tan bóng tối, là hiện rõ sắc màu, 
là hết bắc dâu. 

Chỉ quán cũng như vậy. 

Bệnh của đời, chỉ khỗ và tập, cái vui của đạo, 
là chỉ và quán, như thắp đèn dâu, cho đến hết dâu. 

Hành theo đôi. Một xứ, một thời, một ý, chỉ đến 


cùng là làm bốn sự, là biết khô, tương ưng với khô, 
là đoạn tập, tương ưng với tập, là tận tự chứng, 
tương ưng với tận. Là hành đạo mãn, tương ưng 
với đạo. Vì sao? Vì biết khô, tương ưng với khô. 
Vì sao? Vì đoạn tập, tương ưng với tập. Vì sao? Vì 
tận tự chứng, tương ưng với tận. Vì sao? Vì hành 
đạo mãn, tương ưng với đạo. 

Nên làm theo pháp nào? Là theo chỉ quán, nên 
làm những øì? Nên trì như thế nào? Ỷ buộc quản 
đã xong, ý buộc quán, liên thấy năm âm khổ. Nơi 
mà ý buộc, đó là chỉ, đã thây năm ấm là khổ, đó là 
quán. 

Đoạn trên là phân biệt sự thành hoại của tứ đề. 

Nơi đó là kề cận với năm ấm. 

Năm ấm cùng nương kê với sáu tình (căn). 

Có thê phát đi dục trước, mong được cùng đi, 
không xả chỗ tập, là đã đoạn, đã tận. Chỉ quán đạo 
cũng như vậy, khiến đạo đức tứ đề ấy. Một xứ, một 
thời, một ý, từ đầu chí cuối là khiến tương ưng với 
tứ để. Như vậy, đệ tử đạo đức đã làm pháp ây rồi, 
tương ưng VỚI pháp, đó gọi là kiến địa. 

Thây đạo tích (dâu vết của đạo). 

Đã đắc được đạo mạch, đến trú nơi đạo tích, 
làm lại chỉ quán. 

Lại quán lần nữa, tăng thêm thực hành chỉ. 

Khiến lại trừ bỏ thêm lần nữa những trói buộc 
sai khiến do dục sân, làm cho ái dục hết chỗ sai 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 143 


khiến. 

Đệ tử đặc đạo, nhờ hạnh ây đủ, đã từ vãng laI, 
liên hủy hoại sốc khổ, đó là Bạc địa. Đã xong 
phước vãng lai, đã đến đặc được chỉ tại đức. 

Chỉ ở tại đạo đức. 

Lại tăng thêm chỉ quán khiến xả bỏ hết những 
kiết sử của ái dục sân, dục giận dữ chưa xả hết. 

"Chưa xả hết" vì kiết sử động, liên trở lại nhập 
vào trong sự u tối của năm ấm. 

Làm hết sử kết, đã hết, là đệ tử đặc đạo, liên 
giải năm kết dưới, đã hết. năm kết dưới là những 
øì? Một là thấy thân là vô ngã. Hai là giải nghĩ. Ba 
là không mê lâm, không bán giới. Bốn là không 
mong. Năm là không giận (nhuê). Đó là năm kiết 
đã hệt. Đệ tử đắc đạo, không còn trở lại thế gian, 
đệ tử đó đã độ thế, không còn trở lại thể gian nây 
nữa. Đó gọi là khước địa, đã đạt đến phước chỉ bât 
hoàn. 

"Khước địa" là từ khước các địa ác. 

"Bất hoàn" nghĩa là người đó đắc đạo, không 
còn trở lại thế Ø1an đề chịu thân khô nữa. 

Lại tăng thêm cánh cho chỉ quán khiến làm sự 
giải bỏ cho năm kiết trên. năm kết trên là những 
øì? Một là sắc dục. Hai là Bất dục sắc. Ba là si. Bốn 
là không muốn. Năm là bất giải. 

Đã đủ năm hạnh trên, là đã xả bỏ năm kết, liền 
vô sở trước, đã độ thê vô hữu lậu, đã xong, từ chánh 


đặc giải thoát, đó là Tất địa. 

Ý nói: Ứng nghi (A-la-hán) xử đời như hư 
không cho nên nói: 

"Vô sở trước". năm kiết trên đều đã tiêu, nên 
nói "Giải thoát hết". 

Vô sở trước còn có diệu vô vi, xả bỏ hết rồi. 
Mệnh căn thế gian hết, khô thê gian cũng hết, 
không còn nỗi khô sanh trở lại nữa, vì người đó đã 
hết âm trì nhập. Tịch nhiên không có âm trì nhập, 
không còn liên nhau nữa, không phát lại. 

Trên kinh nây đã giải thích, "không còn liên 
nhau nữa" nghĩa là tuyệt với năm ấm, sảu nhập. 
"Không phát lại", không phát khởi lại năm âm sáu 
nhập, đó là tịch nhiên, cho nên gọi là "bất phục 
phát”. 

Đó gọi là đã xong vô vi, là đã thuyết về chỗ 
tương ưng với đề, và thuyết vì tương ưng với phận. 

"Phận" là bộ phận nơi tứ đê. 

Và thuyết về địa. 

Bốn tiên là địa. 

Và thuyết phước, thuyết đoạn. 

Đoạn các ác. 

Thuyết tội, thuyết lìa, thuyết hai vô vi, là tất cả 
như vậy thuyết, đức Phật đã độ thê rôi, nều người 
muốn độ thê phải thực hành điều ã Ấy. 

Chín chánh định thứ đệ tư duy gồm những gì? 
Là tứ thiên, tứ định vô sắc và định dĩ tận tất, là chín 


SÓ 1694 —- CHÚ KINH ÁM TRÌ NHẬP, Quyền hạ 145 


định thứ đệ. 

Thiền thứ nhất, đã xả bỏ năm loại, theo năm 
loại chánh. Đã xả năm loại là những gì? Là năm 
cái. 1. Ái dục. 2. Sân giận. ba. Thùy miên. bốn. Bất 
liễu hối (trạo hồi). năm. Là nghĩ (nghĩ pháp). Đó là 
năm loại. Thiên trên đã xả cái ái dục ây là những 
gì? Ái vướng năm dục lạc, bị cuốn hút theo những 
điêu mong câu, không xả bỏ được, gọi là ái dục cái. 
Sân hận cái là gì? Phát ra tướng não, giận dữ những 
pháp trái tình, gọi là sân nhuê cái. Thùy miên cái 
là gì? Thủy là thân ngừng, là ý ngừng, làm thân 
ngừng, làm ý dừng. 

Nghĩa là thân, ý ngừng, không còn theo, là năm 
cái (ngăn che). 

Làm thân sĩ, làm ý sĩ, làm thân nặng nê, làm ý 
nặng nẻ, làm thân không tiện, làm ý không tiện, 
làm thân không sai khiến, làm ý không sai khiến, 
đó là thùy minh. Vì sao? Vì ý theo nhau khiến cho 
minh động theo với nhau. 

Chưa xả xong, vì kết sử nặng nê, cùng nhau 
động khiến thành vô minh. 

Khiến không làm việc, đó là minh. Đâu tiên vì 
thùy (ngủ nghĩ sau thành ra minh (tôi), cộng lại 
thành cái thùy minh. 

"Cái" vì mô mạc che mắt, khiến mắt không thấy 
nên gọi là cái. 

Cái không liễu hôi là gì? Vì thân không dừng 


lại ở hôi hận. Vì sao? Vì nghĩ đúng, chăng có gì 
đáng hối hận, đó là ban đầu vì không hiệu, sau 
thành ra hồi, cộng lại gọi là cái không liễu hồi. 

Cái Nghi là gì? Nếu không tin Phật, không tin 
Pháp, không tin hành giả tụ. 

"Hành giả tụ" là Tỳ kheo tăng. 

Không hiểu khổ tập tận đạo, tỷ kiết sử. 

"Tỷ" số có kiết sử, "tý" cũng là thứ bậc. 

Và phát khởi theo, đó gọi là nghi cái, cũng có 
năm nghi, có quận huyện ngh1. 

Quận huyện nhiều nĐưỜi, thuyết đạo khác 
nhau, ý hành giả nghi. 

Có nghi phát giáo, có nghi đạo phân biệt. 

Lời dạy khác nhau, cho nên ngh1. 

Có nghi dục hạnh định, có nghì đắc đạo phước. 
Như vậy đó là nói về định nghi, đó là năm cái. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


¬ THUẬT TÁN 
VÉ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÀ CỦA KINH 
ĐẠI BÁT NHÀ 
BA LA MẬT ĐA 


SỐ 1695 
(QUYÊN 1 ->3) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1695 


THUẬT TÁN VÉ PHẢN LÝ THÚ 
BÁT NHÃ CỦA KINH ĐẠI BÁT NHÃ 
BA LA MẠT ĐA 
Sa môn Cơ ở Chùa Đại Từ Ân soạn 
QUYÊỂN 1 

Cúi lạy lìa tướng tính Lời tâm vốn rỗng lặng 

Thường trú Tam Bảo chân Và giáo tôn chính 
con Pháp sâu thăm lý thú 

Con chăng giải thích được Nay nương trí huệ 
Phật Sức gia trì nên nói 

Quyền thứ tám mươi hai luận Du Già nói: 

Các Sư thuyết pháp Sắp muốn mở bày Trước 
phải khen Phật Hoặc lược hoặc rộng 

Từ năm loại tướng mà lược tán Đức Phật: 

Một là Diệu sắc Đủ ba mươi hai 

Tướng đại trượng phu Viên mãn trang nghiêm 
Tám mươi vẻ đẹp Trang sức cơ thê 

Ánh sáng chiếu rọi Như núi vàng lớn. Hai là 
vên tỉnh 

Đoan nghiêm thù diệu Các căn nhàn rỗi Tâm 


đó an nhiên 

Đã khéo đặc được Điều thuận trên hết Rốt ráo 
lặng dừng Đã khéo đến được Bậc nhất điêu thuận 
Lặng dừng bờ kia Khéo léo mật hộ Hàng phục các 
căn Là rông trượng phu Không còn lầm lẫn 

Ngưu vương trượng phu Nên ngự đại chúng 
Ngựa lành trượng phu Tâm điều thiện vậy Sạch sẽ 
không gợn 

Như hồ suối trong Là vĩnh viễn nhô Tập khí 
phiên não Ba là thắng trí 

Là ở ba đời 

Chắng phải pháp thê Không ngại không mặc 
Bồn là chánh hạnh Sáu độ bôn nhiếp Hành lợi mình 
người Thảy đều viên mãn Năm là oai đức 

Của các Như Lai Thần thông diệu dụng Oai 
đức lẫy lừng! 

Lại có sáu khen ngợi: Công đức tràn đầy Xa lìa 
nhiễm ô Không có uê trược Không øì so sánh Duy 
lợi hữu tỉnh 

Lấy đó làm nghiệp Có sức kham nỗi 

Với nghiệp dụng này. 

Tán thán rộng thì vô biên nhưng cũng đều nói 
như thê. 

Đã tán thán Phật rồi và phải thành tựu mười 
pháp mới gọi là thầy nói pháp. Mười pháp đó là: 

1. Giỏi về nghĩa pháp: là phải khéo hiểu được 
sáu pháp mười nghĩa. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 151 


2. Có thể giảng rộng ra: nghĩa là nghe học 
nhiều, nhớ kỹ, sự học nghe đó phải được tích tập. 

3. Có đây đủ sự vô úy; tức không sợ hãi, khi 
tuyên thuyết chánh pháp phải là người hơn hết 
trong đại chúng; tiếng không khàn, nách không 
chảy mô hôi, niệm không quên mắt. 

4. Ngôn từ khéo hay, lời nói tròn đây. Thành 
tựu tám chi, dùng từ đây đủ, ở chúng thuyết pháp. 

5. Khéo léo tìm cách nói: Dùng hai mươi loại 
phương tiện thiện xảo đề tuyên thuyết chánh pháp, 
như dùng thời, ân, trọng. ... 

6. Thành tựu đây đủ việc pháp tùy pháp hành . 
Không xem sự học hỏi là mục đích cuôi cùng, mà 
phải thực hành những điều đã học hỏi được. 

7. Oai nghi đây đủ: nghĩa là khi thuyết pháp, 
không động chân múa tay, đâu không lắc lư, mặt 
không đối sắc, mũi không đổi khác, đi đứng qua 
lại, thê thái oai nghi. 

8. Dũng mãnh tinh tiến; là thường thích học 
hỏi, theo những pháp chưa nghe, khi đã nghe xong, 
chuyển khiến cho thông tỏ; không bỏ Du già, 
không xả bỏ tác ý, tâm không xả lia nội xa-ma-tha. 

9. Không biểu hiện mệt mỏi: Phải vì tứ chúng 
rộng nói Diệu pháp, thân tâm không mệt mỏi. 

10. Đầy đủ nhẫn lực: Nếu có ai chửi mắng, 
trách cứ. Quyết không trả đũa; nếu bị khinh 
thường, không sanh tức giận... 


về người nghe pháp: Khi tô chức thuyết chánh 
pháp, thây thuyết pháp phải sắp xếp chỗ ở cho họ, 
khiên họ trụ tâm cung kính, không đảo ngược sự 
nghe học. 

Nghĩa là do từ một hoặc cho đến mười nguyên 
nhân: 

I. Cung kính nghe pháp: Trước mắt có thế 
chứng được lợi ích an vui. Ở đây có bốn trường 
hợp, như được thuyết trong pháp xứ của Bồ- tát 
địa. 

2. Khéo kiến lập tất cả pháp xa lìa các lỗi lầm, 
có đủ nghĩa lớn. 

- Người nói người nghe, đều có thắng quả. 

3. Vì có thể khiến chúng sanh xả bỏ nẻo ác; đắc 
được nẻo thiện. 

- Có thể mau chóng nhiếp dẫn vào nhân của 
Niết-bàn. 

Ba việc như trên phải từ sự cung kính nghe 
pháp mới đắc được. 

4. Vì có thể thông qua đó mà thấu đạt kinh điển. 

- Chánh pháp như vậy, có thê khiến chúng sanh 
xả bỏ các điêu bất thiện, nhiếp thọ các điều thiện. 
Nếu có người khéo nghe, thì có thể thọ xả. 

- Do có sự xả thọ mà xả lìa được các nổi khổ 
sau này phải chịu do nhân ác hiện nay. 

- Mau chóng chứng được Niết-bàn. 

3. Lầ: 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền I 153 


- Ta nay sẽ nghe những pháp chưa được nghe. 

- Nghe xong nghiên cứu. 

- Sẽ chặt đứt lưới ngh1. 

- Vứt bỏ các kiến. 

- Ta phải nhờ tuệ để thông hiểu tất cả các nghĩa 
sâu thăm. 

Năm điêu trên biểu hiện ba Tuệ. Hai điêu đầu 
biểu hiện cho Văn; hai điều tiếp theo là Tư; điều 
sau cùng là Tu. 

6. Là: 

- Vì muốn kính báo ân ơn đức của đại sư. Nghĩa 
là: Phật vì ta mà thực hành vô lượng khổ hạnh khó 
hành mới cầu được pháp, bây giờ sao ta lại không 
nghe! 

- Quán xét nghĩa, lợi mình. 

- Là cứu cánh để có thể lìa tất cả phiền não. 

- Khéo thuận chánh nghi. 

- Dễ hiểu dễ thấy. 

- Những người thông tuệ biết được nhờ nội 
chứng. 

7. Là: Ta phải tập bảy loại chánh pháp; biết 
pháp biết nghĩa, và rộng thuyết cho có trên dưới 
những sai biệt của các pháp. 

Š. LÀ: 

- Vì pháp Phật dễ đặc, ngay đến Chiên-đà-la mà 
Phật cũng khai thị chỉ bày. 


- Vì dễ học; đi, đứng, ngôi, nằm, đều tu được. 

- Có thể dẫn dặt phát sinh quả tăng thượng, 
quyết định thăng quả. 

- Sơ thiện. 

- Trung thiện. 

- Hậu thiện. 

- Cảm hiện lạc quả (cảm được niềm vui kiếp 
này). 

- Dẫn đến niềm vui kiếp sau. 

_9. Là: Có thể giải thoát khỏi chín loại bức ép ở 

thê gian: 

- Có thể ra khỏi nhà tù lớn sinh tử. 

- Chặt đứt mãi mãi sự trói buộc tù túng của 
tham vọng. 

- Vứt bỏ bảy tải bần; dựng xây bảy tài phú. 

_- Siêu độ thiện hạnh, nghe chánh pháp kiệm 
(cân kiệm) dựng xây thiện hạnh, nghe chánh pháp 
phong (vượng thịnh, to lớn). 

- Diệt bóng tối vô minh, khởi ánh sáng trí huệ. 
~ Vượt qua bốn dòng nước xiết, tiễn lên bờ 
Niêt-bàn. 
- Chữa trị rột ráo bệnh phiên não. 
- Giải thoát tất cả lưới tham ái. 
- Có thê đi qua được rừng thâm u bát ngát sinh 
tử từ vô thủy. 
10. Là: cung kính nghe pháp đắc được sức tư 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 155 
trạch, nhờ đó nhận được. lợi lạc lớn khi ¡nghe pháp. 

Tóm lại: Như pháp câu tài, không câu phi pháp. 
Nghe pháp sẽ thây được sâu xa những lỗi lầm tai 
họa mà biệt cách thọ dụng; cho đến lý do thứ mười 
là có thế dẫn dắt tất cả thê gian, xuât thê gian tới 
chỗ tĩnh lự, giải thoát, đăng trì, đăng chí.... nói chi 
tiết như kinh trên. 

Với người nói pháp cũng như người nghe pháp 
trước hết phải trụ thượng pháp mới có thế nói và 
nghe. Nêu không trụ như thế thì uống công vô ích, 
cuôi cùng cũng không có thành quả lớn. 

Lược nói về Tán kinh văn, sẽ dựa theo bỗn 
phân để giải thích. 

1. Lời tựa tông chỉ của kinh. 

2. Thể tính của kinh 

3. Làm rõ thắng đức của kinh 

4. Giải thích bổn văn kinh 

IL. NÓI VÉ LỜI TỰ TÔNG CHÍ CỦA 

KINH 

Khoảng chín trăm năm, sau khi Đức Phật diệt 
độ, có một Đại sĩ ứng chơn tên là Thanh Biện. 
Thân tuy là thầy số Luận nhưng chăng dính mắc 
vào băng đảng như hàng ngoại đạo; tâm ở nơi chân 
lý Thích Ca; tính chí không nghiêng lệch. Người 
thời â ây gọi ông là Bô-tát Diệu Cát Tường, thánh 
đức thân thông của ông, nhiều không kế xiết. Ông 
việt cuôn "Chưởng trân luận" có ý nói: "Phàm cảnh 


biết được, gồm có hai loại: Một là hữu vi, hai là vô 
vị. Vì những người ngu, hiểu biết không đúng đăn 
rốt ráo về lý của thăng nghĩa đề, tính của hữu vi vô 
VI, chăng khác nhau; vọng chấp, cho răng tự tính 
của các pháp là khác nhau, làm tăng thêm hàng loạt 
mạng lưới tà kiến". Ví như ở đời, nêu có một họa 
sĩ không có trí, vẽ ra hình con ma Dược nhẫn dễ sợ 
hoặc hình cô gái, kẻ mắt lòa ý loạn thì cho là thật 
CÓ; VÌ chấp thật có nên sợ hãi; hoặc sanh tham 
nhiễm với cảnh giới kia mà sinh nhiêu tính toán, 
tăng trưởng thêm mạng lưới phân biệt các kiến. 
Nếu hiểu biết thật sự chân lý thắng nghĩa, hữu vi 
và vô vi không có tính điên đảo. Lúc bấy giờ, nếu 
đời có một họa sĩ trí huệ, không chấp đó là tự tính 
chân thật, cũng chắng như người họa sĩ kia cho, 
cảnh giới hữu vi vô vi là sai khác, tự trói buột mình 
như tăm ở trong kén. Vì điêu kia chắng có, cho nên 
huệ vô phân biệt, thú nhập hạnh thành, rồi chứng 
trí vô phân biệt xuất thê gian. Cần phải tích chứa 
mới có thê làm hư hoại tất cả màng mắt tà kiên. Vô 
đảo quán không mà an lập vị thuốc Thiên na cứ! 
Như vậy mà tích tập vô đảo quán không; muốn có 
tự tĩnh văn tuệ đề trừ tật cả sở duyên thì cần phải 
nghe kinh thâm sâu Bát-nhã này; nương vào những 
điều được nói ra đây làm tông chỉ. Về mặt chân 
tính, thì hữu vi là không, như huyễn vì là duyên 
sinh; vô v1 là không có thật, không khởi, tựa như 
hoa đến trong không trung: trong đó, thê tục còn 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 157 


có một ít, nễu dựa vào thăng nghĩa, thì tất cả đều 
không. Thí dụ về sự sợ hãi và tham nhiễm của họa 
sĩ có trí và không trí là dụ cho Phật, Bô-tát và tật 
cả phàm phu. Nghiệp là do mình tự chiêu cảm mà 
lại sinh ra thương ghét; kẻ trí biết tranh vẽ đều ở 
bình đăng, không sinh sợ hãi, dính mắc!. Bài tụng 
Trung Biên ngài DI Lặc có nói: 

Hư vọng phân biệt có Ở đây hai đều không 
Trong đây chỉ có không Ở kia cũng có đây 

Cho nên nói: Tất cả pháp chăng không, chăn 
bất không. Vì có vô mới có hữu, đó chính là khế 
so trung đạo. Ở đây lây "Vô sở chấp hữu vi vô 

" làm tông chỉ. 

II. HIẾN LỘ THẺ TÍNH CỦA KINH 

Có năm loại Bát-nhã: 1. Thật tướng; 2. Quán 
chiếu; 3. Văn tự; 4. Cảnh giới; đó là chân để, và 
tục đề; 5. Quyền thuộc; đó là tất cả phước trí, như 
đã nói trong phân mở đề. 

Thể kinh gôm có: Văn và Nghĩa. 

- Văn tự là văn; bốn loại còn lại là nghĩa. 

- Thật tướng là tính của Bát-nhã. 

Quán chiếu là tướng của Bát-nhã Văn tự là 
nhân của Bát-nhã Cảnh giới là cảnh của Bát-nhã 
Quyến thuộc là bạn của Bát-nhã 

Cho nên năm loại đó đều gọi là Bát-nhã. Thả 
Long Mãnh giải thích: "Với thăng nghĩa đề thì tất 
cả đêu không”. Giáo đã không có giáo, không có 


gì là không giáo, thể cũng không có thê, không có 
øì là không thê. Ở trong tục đề cũng có thê nói có. 
Câu, lời, chương luận, tiếng là giáo thê. Rộng nói 
như trong cuôn Báảt-nhã đăng của ngài. Thanh Biện 
. Thây Hộ Pháp giải thích "Giáo thể có bốn: 
1. Nhiếp tướng quy tính thể: Bát-nhã luận nói: 
"ứng hóa chăng chơn thật, Phật cũng chăng thuyết 
pháp". Thuyết pháp cũng không hai, lây vô thuyết 
lia tướng của lời nói. Phần sau của kinh này nói: 
"Vì tất cả hữu tình và pháp đều chính là chơn như". 
Bát-nhã Ba-la-mật đa sâu xa cũng tức là chơn như. 
Ngài Vô Cấu nói rằng: "Lìa tính văn tự, không có 
văn tự, đó chính là giải thoát". Tướng của giải thoát 
chính là các pháp; vả lại; "Tất cả pháp cũng là 
như". Cho nên biết rằng thể tánh của Tánh GIáo 
tức là chơn như. 

2. Nhiếp dư quy thức thê: (thu nhiếp những 
thức dư sót quay về với thể của thức) kinh Thập 
Địa HỘI: “Tam giới duy tâm, nhị thập duy thức 
ngôn", nghĩa là: Thức dư sót tương tục khác nhau, 
khiến cho thức sai biệt dư sót tương tục sinh ra, rôi 
lần lượt cùng nhau làm duyên tăng thượng; cho nên 
tâm của người nói và người nghe là Thể của giáo. 

3. Nhiếp giả tùy thật thể: Luận Đôi pháp nói: 
"Thành sở dẫn thanh là chư thánh sở thuyết" nên 
biết chỉ lẫy âm thanh làm thể của giáo. Đó là gồm 
thâu những tên giả tùy thuộc theo âm thanh tiếng 
nói thật. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 159 


4. Tướng dụng biết luận thể: Người thuyết 
pháp, lây âm thanh, tên gọi câu văn đã được hiện ở 
trên thức, làm giáo thể, lây giả và thật làm giáo thê. 

Luận Thập Địa có nói: "Người nói và người 
nghe đều dùng hai thứ mà được sự rốt ráo: Một là 
âm thanh tiêng nói; Hai là chữ". Hiện ra là do sức 
huân tập, sức biến hóa của duy thức; nó tụ tập Ở 
trên tâm thức của người nói pháp, như đã nói riêng 
ở phân khác; ở đây không cân nói thêm. 


HI. LÀM SÁNG TÔ THNG ĐỨC CỦA 

KINH 

Kinh này gọi tắt là: Bát-nhã lý thú. Gọi đúng 
nghĩa còn có mười bốn tên khác như sau: 

1. Nhất thiết pháp thậm thâm, vi diệu thanh tịnh 
pháp môn. Xong, tin tưởng, thọ nhận thì đắc được 
tám thắng quả: 

- Thậm chí vừa ngôi vào tòa Diệu Bô-đẻ, thì tất 
cả các cái, các chướng đêu không thê nhiễm. Nghĩa 
là phiên não chướng, nghiệp chướng, pháp chướng 
tuy tích tập nhiêu nhưng không thể nhiễm. 

- Tuy đã tạo nhiêu thứ ác nghiệp nặng, nhưng 
vẫn dễ dàng tiêu diệt. 

- Không đọa ác thú. 

- Nêu luôn thọ trì, hàng ngày đọc tụng, siêng 
năng không ngừng; như lý mà suy nghĩ thì người 
đó, trong kiệp này, chắc chắn đắc được Nhất thiết 
pháp bình đắng tính kim cang đăng trì. 


- Được tự tại ở tất cả các pháp. 

- Thường thọ nhận tất cả niễm vui diệu thăng. 

- Sẽ trải qua mười sáu đời đại Bô-tát, nhất định 
đặc Như Lai chấp kim cang tính. 

- Mau chóng chứng vô thượng chánh đắng Bỏ- 
đê. 

2. Tịch tĩnh pháp tính hiện đăng giác môn: 

Nếu có người nghe rôi, tin, hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, thì sẽ đặc hai thăng quả: 

- Suốt cho đến lúc ngôi tòa Diệu Bô-đề, tuy tạo 
tất cả ác nghiệp nặng, vẫn có thể vượt khỏi tất cả 
ác thú. 

- Mau chóng chứng vô thượng chánh đắng Bỏ- 
đê. 

3. Điều phục chúng ác phô thắng pháp môn: 

Nếu có người nghe rôi, tin, hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, thì sẽ đắc được bốn thắng quả: 

- CIả SỬ giết hại tất cả hữu tình trong ba cõi, 
nhưng không vì lý do đó mà đọa vào địa ngục, 
bàng sinh, quỷ giới; vì ác có thê điêu phục tất cả ác 
nghiệp phiên não và tùy phiền não. 

- Thường được sinh ở nẻo thiện, được niềm vui 
thăng diệu. 

- Tu hành các hạnh của đại Bô-tát. 

- Mau chứng vô thượng chánh đăng Bô-đê. 

4. Bình đăng trí ấn thanh tịnh pháp môn: 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 161 


Nếu có người nghe rôi, tin, hiểu, thọ trì, đọc 
tụng, tu tập, thì người đó đặc ba thắng quả: 

- Tuy ở trong tham, sân, s1; khách trần phiên 
não nhơ nhớp tích tụ, mà vẫn như hoa sen, không 
bị nhiễm bởi khách trần nhơ nhớp và những lỗi 
lầm. 

- Thường tu tập được thắng hạnh của Bô-tát. 

- Mau chứng vô thượng chánh đăng Bô-đê. 

5. Quán đỉnh pháp môn đắc hai thắng quả. 

6. Như Lai trí ân kim cang pháp môn, đắc năm 
thăng quả. 

7. Ly chư hí luận Luân tự pháp môn đắc hai 
thăng quả. 

8. Nhập Quảng đại luân bình đăng tính pháp 
môn; đắc hai thăng quả. 

0. Chân tịnh cúng dường vô thượng pháp môn; 
đặc hai thăng quả. 

10. Năng thiện điều phục trí tàng pháp môn; 
đặc sáu loại quả. 

11. Tính bình đăng, tính tối thắng pháp môn; 
đặc ba thắng quả. 

12. Nhất thiết hữu tình trú trì biên mãn thắng 
tạng pháp môn; đặc hai thăng quả. 

13. Vô biên vô tế cứu cánh lý thú kim cang 
pháp môn; đắc ba thắng quả. 

14. Thậm thâm lý thú tôi thăng pháp môn. 

Người thọ trì sẽ có được mười tám thắng đức: 


1. Diệt tất cả chướng. 

2. Thành tựu theo tâm mình muốn. 3. Là mẹ 
chư Phật. 4. Người hay trì tụng diệt được tật cả tỘI. 
5. Thường gặp chư Phật. 6. Đắc trí túc trí. 7. Nếu 
loài hữu tình, chưa trồng thiện căn, ở chỗ Phật; 
phát nguyện đã lâu mà với pháp môn tối thăng là 
Bát-nhã Ba-la-mật đa lý thú sâu xa, lại chưa được 
giảng nghe, sao chép, đọc tụng, thọ trì, cung kính 
cúng dường, tư duy tu tập... thì phải ở nhiêu chỗ 
Phật, trông các giống Bô-đè, phát đại nguyện lâu 
dài, mới có thê được nghe một câu một chữ cũng 
pháp môn tôi thắng lý thú sâu xa này huống nữa là 
đủ, đọc tụng, thọ trì, trọn cả kinh này; 8. Nếu các 
hữu tỉnh, cung kính cúng dường, tôn trọng, khen 
ngợi tắm mươi vô số câu kỳ na dữu đa Phật, mới 
có thể nghe trọn được lý thú sâu xa, Bát-nhã Ba- 
la-mật đa này;... 

13. Chư Thiên thường theo ủng hộ. 

14. Không chết ngang trái hay đột ngột. 

15. Không gặp hoạn nạn oan uông. 

16. Chư Phật Bô-tát đều cùng hộ trì, khiến mọi 
lúc thiện tăng ác giảm. 

17. Tùy nguyện qua lại ở các cõi Phật. 

18. Không đọa thú cho đến lúc chứng Bô-đề. 

Các loài hữu tình mà thọ trì kinh này, sẽ được 
vô biên thăng lợi công đức. Tôi nay lược nói ít 
phân như vậy. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 163 

IV. GIẢI THÍCH BÔN VĂN KINH 

Kinh nói: Như thị ngã văn: 

Thuật rằng: Ở trong kinh, gồm có ba phân: Bắt 
đầu từ chữ "Như thị",... viên mãn, thanh bạch 
phạm hạnh; là phân tự. 

"Bấy giờ; thế tôn vì các Bô-tát thuyết nhất thiết 
pháp sâu xa vi diệu... lược nói ít phần như vậy": là 
phân chánh tông. 

"Thời Bạc già phạm cho đến phụng hành”; là 
phân lưu thông. Xưa nay cứ như vậy mà luận 
thuyết. Nay giải thích ba phân: 

1. Phần nguyên do đầu văn. 

2. Phân ứng cơ nói rộng ra. 

3. Phần cảm ngộ tu hành. 

Ba phân này, tên gọi xưa nay có khác, nhưng 
nghĩa đều giông nhau. Ở trong phân đâu, theo bài 
kệ trong Thế Thân, thì chia làm sáu phân; đó là ba 
phân đâu là minh đệ tử, ba phân sau là chứng sự 
thuyết. 

- Thứ nhật: "Như thị" là niêm tin của đệ tử. Lời 
nói như vậy nay nói không dối. 

- Thứ hai: "Ngã văn" là tỏ rõ, chắng phải là 
truyện thọ. 

- Thứ ba: "Nhất thời" là có thời gian nghe pháp. 

Trí Độ Luận nói: "Nói thời gian, không gian, 
con người, để người nghe sinh ra niềm tin". 


- Thứ tư: Chủ. 

- Thứ năm: Xứ. 

- Thứ sáu: Cơ. 

Dựa theo Phật địa luận, thì phân đầu có năm 
phân: 

- Thứ nhất: Bày tỏ là đã nghe; "Như thị ngã 
văn" 

- Thứ hai: Thời. 

- Thứ ba: Chủ. 

- Thư tứ: Xứ. 

- Thứ năm: Cơ. 

Nay theo kinh này, chia làm sáu phần; năm 
phân đâu giống như luận Phật địa. Phân thứ sáu 
khen Pháp có mười thắng đức, tuyên thuyết chánh 
pháp. Đầu, giữa, cuỗi đều thiện như nhau. Cách sắp 
đặt lời tựa, ghi chép những lời Phật dạy đều là Phật 
thuyết. Kinh Tập Pháp có nói: ÀA Nan hỏi bốn việc: 
-Lây aI làm thây; nương pháp øì trụ; làm sao sửa 
người ác tính; đầu kinh nói lời g]”. Phật đáp: "GIới 
có thê răn bảo, lấy đó làm thầy. Niệm xứ phá đảo, 
nương đó mà trú. Dùng pháp Phạm đàn (một trong 
các pháp trị Tăng Ni xâu tính) im lặng đê chê phục 
người xấu kia". Phân đâu, của tất cả kinh đều nêu 
lên sáu việc; đầu tiên là chánh hạnh: tiếp đến là 
chánh giải; phần sau là biện trị những duyên làm 
chướng ngại tu hành. Tuy nhiên, với ba phần này, 
tất phải nương theo lời Phật dạy. Với câu hỏi về 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền I 165 


bốn việc, không thêm không bớt. Luận Trí Độ nói: 

A-nậu-lâu-đà bảo A-nan hỏi. Kinh Đại Bi thì nói 
là Ưu-ba-ly bảo. Hiện nay thì cho răng cả hai người 
cùng bảo A-nan. Lại nữa, trong chuyện nhân duyên 
kết tập, có những cách sao chép khác. Như chân đề 
thì nói: "Vi tế luật minh, khi A-nan thăng tòa xuât 
pháp tạng, thân như chư Phật đủ các tướng tốt". 

Nay tra lại "Tập tạng truyện", cũng nói như thế; 

"khi xuống tòa trở lại hình dáng như cũ". Chúng 
Tăng có ba nghĩ: 

1. Nghi là Phật từ bi, từ Niết-bàn khởi thuyết 
thêm diệu pháp. 

2. Nghi là có Phật từ phương khác đến trú ở đây 
thuyết pháp. 

3. Nghi là A-nan chuyển thân thành Phật, vì 
chúng thuyết pháp. Cho nên đâu kinh nói: "Như thị 
ngã văn" là khiến cho tin tưởng. 

Từ "Như thị"; Pháp Hoa chú rằng: Đó là điềm 
cảm ứng. “Như” là thuận cơ ; thị là không SaI1 trái. 
Chúng sinh lây sự không sai trái làm cảm, Như Lai 
lây sự thuận cơ làm ứng. Người truyền kinh dùng 
danh giáo xuất từ sự cảm ứng: cho nên nói là "Như 
thị". Đó là lời giải thích của Triệu Công (Tăng 
Triệu). Với lại trong lời chú kinh vô lượng nghĩa 
có ghi: Thánh nhân thuyết pháp chỉ là hiến lộ 
NHƯ; chỉ có NHƯ là đúng (phải), cho nên nói là 
"Như thị". 


Dao công cũng nói: "La năm báng gọi là như 
thị. Bốn trường hợp trước lìa các báng tăng ích. 
Trường hợp thứ năm, theo kinh nảy là chăng phải 
phi hữu chăng phải phi VÔ; gọi là hý luận báng. 
Trường hợp thứ tư gọi là ngu s1 báng”. 

Sư Quang Trạch nói: "Như thị là đem truyền 
những điều được nghe, là đưa ra một tiền đề: chính 
tôi nghe được từ Đức Phật cả bộ kinh nghĩa như 
vậy". 

Lương Võ Đề nói: "Như thị; là nói như thể, là 
Phật đã thuyết như thê; cho nên nói là: Như thị". 

Năm cách giải thích trên, là lời dẫn giải của Cát 
Tạng pháp. sư. Chân đề và Trường Nhĩ đều nói: 
"Như thị có ba nghĩa: 

I. Với Phật; thì chư Phật ba đời cùng thuyết 
không khác, gọi là Như. Vì thuyết giống nhau, cho 
nên gọi là Thị; từ đó có thể tin, vì thuyết giống 
nhau. 

2. Với Lý Sáng: thì thật tướng các pháp, xưa 
nay không khác, cho nên gọi là Như. Cứ Như Như 
mà thuyết, cho nên gọi là thị. Đã xứng lý, ngôn, 
không tăng không giảm, nhất định đáng tin, cho 
nên gọi là Như thị. 

3. Với người; vì A-nan mong giáo pháp Phật 
được truyền không khác, cho nên gọi là Như; 
không có saI trái gọi là ThỊ". 

Ba cách giải thích trên là dẫn giải của nhóm 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 167 


Tịnh pháp sư. 

Lại có cách giải: từ "Như thị" nêu ra một phân 
Huyễn tông, chính là hai để chân và tục. Chân là 
Như; tục là Thị. Vì muốn lộ rõ những lời giải thích 
không khác về hai đó. Lại nữa, những lời thuận lý 
øọI1 là Như, ngăn chặn hư vọng đó là Thị. Lại muỗn 
tỏ rõ ở khía cạnh hai trí vi giáo là nhân của hai trí. 
Như tính sở hữu là như, hết tính sở hữu là thị. Cho 
nên về sau nói: "Nhất thiết trí đạo tướng trĩ, Nhất 
thiết tướng trí vậy. Vả lại, nêu phước trí để tỏ rõ là 
nhân của hai nghiêm; Phước là nhân, trí là Thị. Lại 
nữa, giáo thuận với lý là như, nương theo giáo tu 
hành là thị. Cảnh là như, trí là thị. Sở thừa và năng 
thừa, thật tướng quán chiếu là để nêu ra đầu. Lại 
nữa, Như thị là lời nói tốt lành, muốn hiền lộ phân 
đâu kinh đều dẫn lời đó. Khác với ngoại đạo, tất cả 
đâu kinh của họ đều bắt đầu bằng hai chữ "A-ưu". 
Tám cách giải thích trên, đều được giải thích và 
lưu truyền do các tiên đức ở phương này. 

Lại nữa, chữ "Như thị" nương theo bốn nghĩa 
mà có sự chuyển 

đôi: 

1. Nương theo thí dụ: Như có người nói: "Phú 
quý như vậy; như tỳ 

sa môn”. "Pháp được truyền, được nghe như 
vậy”. "Như Phật đã nói: Định làm nhân phương 
tiện lợi lạc". "Như tôi đã nghe”, hoặc "đã nói những 


câu văn như vậy”. 

2. Nương theo lời dạy bảo: Như có người nói: 
"Con phải đọc tụng kinh luận như vậy”. "Như thị 
là như vậy” , trong đó, xa tức là lời dạy của Đức 
Phật; gân là lời dạy của người truyền pháp. Hoặc 
khi bảo chúng phải như vậy, phải nghe những điều 
tôi đã nghe xưa kia. 

3. Nương theo sự hỏi đáp: "Tôi nghe như vậy", 
"diễn nói như vậy”, nghĩa là: Sẽ có người hỏi: "Ông 
sẽ nói những điều mà xưa kia ông đã nghe phải 
không?" Cho nên mới đáp: "tôi nghe như vậy!". 

4. Nương theo sự đồng ý: Như có người nói: 
"Ta phải vì ngươi, như vậy mà suy nghĩ, như vậy 
mà làm, như vậy mà nói”; , nghĩa là, khi kết tập, các 
chúng Bô-tát sẽ CÓ lời thỉnh câu: "Ông nghe sao thì 
phải nói như vậy". Bô-tát truyền pháp tỏ lời đồng 
ý; như vậy phải nói: "Như tôi đã nghe”; hoặc lời 
đáng tin: "việc đó như vậy”; nghĩa là; pháp như 
vậy, xưa tôi đã từng nghe. "Việc này như vậy, nói 
ở đây nhất định không có khác". 

Bốn giải thích trên, là giải thích của Bồ-tát 
Thân Quang trong Phật địa luận. 

Lại nữa: Như thị là từ chỉ sự tín thuận; cho nên 
Trí độ luận nói: "Như thị ngã văn sinh tín; Tín thọ 
phụng sinh trí. Tín là năng nhập; trí là năng độ. Tín 
là nên tảng đâu tiên để nhập pháp; Trí là huyện 
thuật rốt ráo. Tín thì lý của những lời nói ra đều 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 169 


thuận; thuận thì đạo thây trò thành. Nhờ tín nên 
những pháp được nói ra đều thuận theo. Nhờ thuận 
nên người nói và kẻ nghe, tư cách thầy trò được 
dựng lập. 

Trong chữ tín này, gồm mười giải thích; khiến 
sinh tín. 

1. Thành Duy Thức nói: Tín như hạt châu Thủy 
thanh có thể làm trong sạch nước đục, có thể trị bât 
tín, trị tự tính vẫn đục; cho nên tín không thể bỏ. 

2. Du-già nói: Tín là muốn, nương theo ước 
muốn làm chỗ nương cho tĩnh tân, cho nên ý muốn 
là căn bản để ` nhập nhất thiết pháp. Tác ý ở chỗ sinh 
ra, xúc ở chỗ tập khởi, thọ ở chỗ dẫn nhiệp. Định 
làm Huệ tăng thượng tuệ, làm tôi thắng, giải thoát 
làm cho kiên cố, Xuât ly làm hậu biên, vì tín đã là 
chỗ nương của dục (muốn) ; đó là lý do phải nói 
đâu tiên. 

3. Người học Phật Pháp như volI Đại long, lây 
tín làm tay, lây xả làm ngà, lấy niệm làm cố, lây 
tuệ làm đâu, hai vai gánh vác thiện pháp. Những 
điều ây nói trong Đại Tỳ Bà Sa. 

4. Pháp là tay của chư Phật, Tín là tay của 
chúng sinh, cho nên Câu-xá nói: "Kéo chúng sinh 
ra khỏi bùn lây sinh tử". Phần Chánh tông đã là tay 
Phật, thì phân tựa sanh tín là tay chúng sinh, hai 
tay tiếp nỗi nhau nên được kéo lên bờ kia, ra khỏi 
bùn sinh tử. Hai giải thích sau, là ý trong kinh Tối 


thăng quân vương. 

5. Trôi trong biến cả thì phải nhờ tay chèo 
thuyên mới vượt qua sông sinh tử, cần tín để phát 
tuệ. 

6. Đi trong đồng hoang bát ngát, tay cầm gậy 
chế ngự bọn giặc. ĐI trong cánh đồng sinh tử, nhờ 
tín đó, mà tay cầm đao trí huệ, chế ngự bọn giặc 
phiên não. 

7. Thây tiền bạc ngọc báu thì dùng tay đề lượm; 
nghe pháp bảo, thì nhờ tín mà đắc. 

8. Tín là sự sơ khởi cho tài bảo của chư Thánh; 
cho nên đầu tiên phải khiến cho khởi tín. Hiến 
Dương nói: Bảy tài sản của Thánh là: Tín, giới, 
văn, xả, tuệ, tàm, quý. Cho nên khởi đầu khiến phải 
sanh tín. 

9. Tín là bậc thang lên Thánh vị, cho nên bốn 
mươi tâm lây tín làm đầu, có tín căn, tín lực. Có tín 
căn, nên vạn điều thiện nhờ đó sinh ra; có tín lực, 
nên bốn ma không thê khuất phục. 

10. Các luận nói: Tín nghĩa là: Vượt được 
đường ác; lìa nhân nghèo khổ, cho nên có bốn tín 
bất hoại. 

Do các nghĩa ấy, tất cả đầu kinh, đều nói: "Như 
thị" là để khiến sinh tín. Nói Tôi nghe (Ngã văn) 
có nghĩa là: Bô-tát truyền pháp, tự chỉ chính mình. 
Pháp là như vậy, chính tôi nghe Phật nói; nên nói 
là "Tôi nghe". "Tôi" là cái giả của năm uân thế tục. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 171 


Ngã (cái tôi) gồm có ba: 

1. Ngã do vọng chấp: ngoại đạo và phàm phu 
chấp Ngã lớn như hư không bầu trời hoặc nhỏ như 
hạt cải. 

2. Ngã do giải bày: là thường, lạc, ngã, tịnh, là 
trong vô ngã giả bày là ngã để dẫn dắt hàng nhị 
thừa xả bỏ vô ngã quả của tiêu thừa. Như kinh nói: 
"Chư Phật có lúc thuyết ngã hoặc có lúc thuyết vô 
ngã, trong thật tướng chư pháp thì không có ngã 
cũng không có gì chăng phải là ngã (vô ngã vô phi 
ngã)" nghĩa là vì Thanh văn mà thuyết vô thường, 
vô nøã,... để trừ bỏ bốn khái niệm sai lầm cho là 
thường, ngã,. . khi còn phàm phu. Còn khi thuyết 
không có ngã 'hữu tình nhưng pháp có Nhân, cho 
nên về sau đức Phật vì Bô-tát mà thuyết, thường, 
lạc, ngã,... là để trừ bỏ bốn sai lầm khởi lên khi 
còn là Nhị thừa. Do đó bồn tính của chư pháp là ly 
ngã, vô ngã mà thuyết là có ngã, cho nên đó là giả 
bày ra vậy. 

3. Ngã lưu bô ở thế gian: là cái ngã hơn truyền 
trên thế gian, họ Trương họ vương,... tên Thiên 
Thọ,... Nay ở đây người truyền pháp thuận theo 
thế gian. Tự chỉ mình nói là "Tôi", nó khác với hai 
thứ ngã trên. Nó chăng phải là Ngã vọng chấp, 
cũng chắng phải là Ngã giả bày, mà thể của nó tức 
chính là Ngã của vô ngã. 

Hỏi: Chư Phật thuyết pháp vốn đề trừ ngã chấp; 


vì sao A-nan không xưng tên, lại xưng là "tôi"? 

Đáp: Theo Lý mà nói, thì nên xưng tên. Nói 
chung xưng “Tôi”, vì có ba ý: 

I. Để Tông không trái tục: Tông là để hiển 
chơn, nhưng lời không ngược đời. Tuy không có 
ngã, nhưng vẫn đặt tên "Ngã", vì muốn tỏ rõ răng 
chơn đề không lìa tục đề. 

2. "Ngã" nghĩa là chủ tẾ tự tại. A-nan nghe 
nhiêu nhớ kỹ, tích chứa nhiều điêu đã nghe. 

A nan lại có ba Tuệ đây đủ, văn nghĩa đều nhớ: 
Tổng trì tự tại ở trong Thánh giáo. Nếu nói: "A- 
nan nghe pháp như vậy”; tuy đúng là mình, nhưng 
không đắc nghĩa, tự tại trong pháp. Muốn hiển bảy 
rõ pháp; thành tựu được tự tại nên nói “Tôi nghe” 
mà không xưng "Khánh Hỷ". 

3. "Ngã", nghĩa chính là mình: Thế gian cũng 
nói: "Tôi nghe thây vậy"! Ý là chính mình chứng. 
Nếu chỉ nói chung là lời A-nan nghe có thể chắng 
phải chính mình nghe, có thể do người khác nói lại. 
Nay để tỏ rõ là chính mình đã nghe đức Thê Tôn 
nói, chăng phải nghe người khác nói lại; cho nên 
nói là "Tôi". 

Do ba nghĩa đó, không xưng "Khánh Hỷ” (A- 
nan), mà nói là "Tôi nghe”. “Nghe” nghĩa là chính 
nhĩ căn phát Thức (biệt, ghi nhận hết thảy những 
lời đã nói. Nay bỏ tai riêng biệt, lấy "Tôi" để gọi 
chung; nên nói "Tôi nghe”. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 173 


"Nghe" gồm những phân gì? Mỗi thuyết khác 
nhau. Nay dựa theo Đại thừa; hòa hợp ba thứ; căn, 
thức, tâm sở, cảnh đến, mới gọi là nghe. Mà năm 
nghĩa của căn trội hơn các phần khác, cho nên gọi 
là "văn" Đối Pháp và ngài Long Thọ đều nói như 
vậy. 

Nếu chỉ nghe âm thanh thì chỉ ở tai; nhưng 
thông với các duyên. Danh, chữ, lời... thì ở trong 
ý. Do đó chỉ một minh ý thôi mới gọi là nghe. Du- 
già nói: Nghe là tI lượng (so sánh), tai là người 
nghe; chính mình nghe âm thanh cùng với ý làm 
cửa. Người nghe lời dạy bảo là do tai nghe được 
cho nên có nhiều thứ tạo thành nghe, gọi chúng là 
nghe. Nhờ ở tai mà được; cho nên tai gọi là Nghe. 
Nhưng tai không thể tự chính nó nắm lẫy các thứ 
pháp có tên gọi khác nhau. Nói nghe gồm những 
thứ tạo thành, là nói theo phương tiện. Khi cái nghe 
đã thành rôi, thì cùng gọi là "tai nghe". Như "Quán 
tháng hai, thấy vòng lửa xoáy..." hay "Vua Tỳ lưu 
ly giết dòng họ Thích"... đều là ngôn ngữ chỉ ý 
thức. Vì chính tai không có dính dáng gì! 

Hỏi: A-nan lúc đó, chính mình thây Phật 
thuyết, cũng chính mình giác, biết Phật thuyết. Vì 
sao không nói: tôi thấy, tôi giác, tôi biết như vậy, 
mà chỉ nói là tôi nghe? 

Đáp: Có ba nghĩa: 

1. Muôn chứng lý sâu, muốn ngộ Đạo lý phải 


nương vảo nøhe giáo. Thây, giác, biết... chăng phải 
là sự khởi đâu để đạt lý, tuy cũng thây thật, nhưng 
chỉ được nói là tôi nghe; 

2. Thê giới ta bà lây âm thanh làm Phật sự, 
muốn tỏ khác với quốc độ của chư Phật khác, cho 
nên chỉ nói nghe. Các quốc độ khác; hoặc lây ảnh 
sáng, hương thơm mùi thơm... để làm Phật sự. Đầu 
kinh vẫn có thê nói được là tôi thây, tôi giác, tôi 
biết, nhưng để khác kia, nên chỉ nói "nghe"; 

3. Muôn tỏ TỐ trí giác Bồ-đê thì phải nhờ huân 
tập mới đắc. Nêu không nghe hiệu chánh pháp, thì 
ba tuệ nhờ đầu mà sinh? Nên đâu kinh nói "nghe", 
là muốn khiến cho sự huân tập tăng trưởng hữu lậu 
vô lậu; rôi cùng tăng trưởng sinh quả thế gian, xuất 
thê gian, nên chỉ nói "nghe". 

Hỏi: Trong Đại Bát-nhã, Phật nói: "Ta từ lúc 
thành đạo cho đến khi Niết-bản, suốt trong thời 
gian đó, chăng nói một chữ". Vì sao Khánh Hỷ (A- 
nan) chê bai Phật thuyết pháp, tự xung "Tôi nghe”; 
lại nữa đức Phật năm một năm lá Nhiếp Ba lên dụ 
cho kinh nói; Những pháp đã nói, như lá trong tay; 
những pháp chưa nói, như lá trong rừng. Rõ ràng 
pháp Phật thuyết mà nay nói "tôi nghe"; lại nói 
"không thuyết", sao trái ngược vậy? 

Đáp: Luận Phật Địa có nói: Như Lai có nghĩa, 
bồn nguyện từ bi, duyên lực tăng thượng, trên thức 
người nghe, tướng văn nghĩa sinh, tướng văn nghĩa 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 175 


này, tuy nương chính minh, tự nơi căn lành của 
mình mà khởi, lai gặp duyên hay, gọi là Phật 
thuyết. Do sức nhĩ căn, tự tâm biến hiện, nên nói 
"Tôi nghe". Ý của Sư đó nói: Phật có ba pháp là 
Định, Trí, BI. Ba pháp làm thể, thật không thuyết 
pháp. Do trong bốn nhân, nguyện lợi lạc sinh, nên 
thường khởi đại bi. Chúng sinh tu lâu, nghiệp lành 
được gặp Phật, nay là lúc thành thục, từ trên thức 
tâm mình, nghe Phật thuyết pháp, biến tựa giáo 
sinh, mà thật ra là không thuyết. Ví như mẹ Tăng 
Sâm căn đầu ngón tay; Tăng Sâm nhói tim, biết mẹ 
ĐỌI về. Mẹ thật sự không nói, nhưng ý nhớ con, 
mây gió cùng cảm làm người con tim nhói, biến 
tựa như tướng của mẹ gọi mau mau quay về; quả 
đúng mẹ gọi! 

Nay Phật như mẹ, chúng sanh dụ Sâm, có nói 
không nói, cũng giỗng như vậy. Cũng như có nữ 
nhân, mời thây thuyết pháp, chỉ riêng thây đi: thật 
ra không vì thuyết mà nữ nhân đắc đạo! Nói là nhờ 
ơn thây; vì thây Tỳ-khưu được xem là duyên tăng 
thượng, tâm đã chán sinh tử, bèn chứng được quả. 
Chúng sinh lây Phật làm duyên tăng thượng, tự tâm 
biến đối cho giông khởi giáo ba thừa, rồi từ duyên 
hay đó luận bàn gọi là Phật thuyết; chứ Phật thật 
không nói. Ở đây nói "Tôi nghe" là nghĩa đó vậy! 
Thiện căn của người nghe cọng thêm bốn nguyện 
đức Phật lực tăng thượng duyên làm cho trên thức 
Như lai. Tướng văn nghĩa sinh ra. Tướng văn nghĩa 


này, là Phật lợi tha, đã khởi do thiện căn, gọi là 
Phật thuyết. Tâm thức người nghe, tuy không 
chính mình đắc, nhưng giộng tướng kia; thuyết TỐ 
rằng, nên gọi "Tôi nghe”. Ý sư đó nói: Phật có năm 
uấn, mười tám giới,... Phật có thuyết pháp, làm 
việc lợi người, tuy không phân lợi, không khởi 
phân duyên, luôn vận dụng mọi thời, tùy CƠ thuyết 
pháp. làm lợi lạc lớn, như ngọc Ma mi, như trông 
vua, Trời tuy không có tâm, cũng làm mưa đủ loại 
báu. Và vì vua trời, có lúc thuyết hay không 
thuyết? Nghiệp thiện của vua trời, chiêu cảm lực 
kia, nên trông chuyến tiếng vang, vua trời nghe 
đây, mà tự nghiêm ,phòng. Nay Phật cũng thế, vô 
tâm phân biệt, thuyết và không thuyết, nghiệp thiện 
chúng sinh, nhân nghe pháp đã thành thục, được 
Như Lai nhậm vận, hiện ra việc thuyết pháp. 
Trong đó thuyết pháp, thí như người huyễn vì 
người huyền mà thuyết pháp. Lìa tính danh tự, 
không có văn tự; đó tức là giải thoát; chăng phải 
như vọng chấp, cho răng danh nhất định thuộc 
pháp và vọng chấp cho răng, thực sự là có năng 
thuyết, năng thinh, sở thuyết, nên Phật nói răng: 
"không thuyết một chữ". Bởi người thuyết pháp, 
không nói, không bày. Như huyễn sĩ, vì người 
huyền mà thuyết, tức là phi vô. Nên kinh cũng nói: 
"thuyết pháp phi hữu diệc phi vô". Nhân duyên đối 
đãi, nên các pháp được lập. Phật đã thuyết pháp, 
chính Khánh Hỷ (A- nan) nghe, nên nói: "Tôi 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 1717 


nghe". Trong hai cách giải thích đó; giải thích đầu 
là của các sư Long Quân; Vô Tính,... giải thích sau 
là của Hộ pháp Thân Quang. Nói "Tôi nghe như 
vậy" là ý muôn tránh lỗi lầm thêm bớt, sai khác; 
nghĩa là pháp như vậy, tôi nghe từ Đức Phật, chẳng 
phải do người khác nói lại. Biểu thị cho người nghe 
có khả năng gánh vác được, những gì nghe được 
đêu không nói thêm bớt, sai khác hay lâm lẫn. 
Chăng phải như kẻ ngu, không thể gánh vác nỗi 
những điều được nghe, bàn thêm bớt sai khác. Khi 
kết tập người truyền lại lời Phật dạy, nương theo 
lời dạy đức Như Lai, đâu tiên phải nói câu đó, để 
khiến chúng sanh cung kính tin nhận lời mình nói: 
Pháp như vậy, tôi nghe từ Phật. Văn và nghĩa chắc 
chắn không có sự thêm bớt. Vì vậy người nghe sau 
khi nghe xong, phải theo lý mà suy nghĩ, luôn 
chuyên cân tu học. 

Kinh nói: Nhật Thời 

Thuật viết: Phần thứ hai phân thời gian thuyết 
giáo, tức là thời gian giáo hóa, ngây giờ đức pháp 
vương khải hóa và đại chúng tụ hội, đây là sát na 
tương tục nhau không ngừng, thuyết và nghe rốt 
ráo xong xui, tùy theo giai đoạn thời gian đó mà 
gọi chung là "Nhất thời". Chăng như chữ "Nhĩ" 
(bấy giờ) thời gian thuyết và nghe khác nhau. 

- Vì sao gọi là "Nhất"? 

Trong đó, không nhất định dựa vào một sát na 


nào; cũng không nhất định dựa theo một sự tương 
tục nào; không nhất định dựa vào bốn, tám hay 
mười hai thời hợp lại mà xong việc thành đạo. 
Khoảng thời gian nào đó gọi là "nhất thời". Đó là 
lúc hai bên thuyết và nghe cùng gặp nhau. Thuyết 
và nghe cho đến hết gọi là "Nhất thời". Người năng 
thuyết, nhờ đặc đà la ni, chỉ thuyết một chữ "thời", 
thì tất cả những thời gian khác đều đã diễn nói. 
Hoặc người năng nghe đạt được nhĩ căn thanh tịnh, 
thì tất cả những thời khác đều có thê hiểu rõ. Hoặc 
người năng thuyết đã qua nhiêu sát na hoặc đã 
thuyết đi rôi trở lại thuyết nhiều kiệp; Và người 
năng nghe đó, cũng hoặc cho đến nhiêu kiếp được 
nghe; cho nên không thê định chắc thời gian của 
nhiêu kiếp trong một niệm. Do bởi căn cơ của 
người nghe trong hội có người bén nhạy hay chậm 
lụt! Thần lực của Như Lai kéo niệm ngắn thành 
kiếp dài, co rút kiếp dài thành kiếp ngăn. 

Đề phân biệt chữ "thời"; có hai cách giải thích: 

1. Chữ "Thời" này là giả lập một gia1 đoạn trên 
pháp hữu vi. Gọi là thời đạo lý ngũ uân của người 
nghe thuyết và người nghe. Các hành sinh diệt theo 
từng sát na không có nhất định một thê thời gian 
nào, có pháp giả hiện tại do những pháp trước kia, 
dẫn sinh ra, tức là pháp được dẫn dinh ra từ những 
pháp trước kia, giả gọi chung là đời quá khứ và đời 
hiện tại, pháp giả ngủ uẫn của người nói và người 
nghe, khi sự việc thuyết và nghe đã xong xuôi, giả 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 179 


gọI là "Thời". Cho nên gỌI chung là "Nhất thời". 
Chung là "Nhất thời"; ví như những người tính 
toán số sách cũng đều từ một hột con toán, qua các 
vị trí khác nhau, mà có sô I số 10, 100, 1000, 
10000... thật ra chỉ một hột toán thôi, nhưng vị trí 
ngang dọc khác nhau, mà có sự khác nhau. Pháp 
năm âm hiện ra của người nói người nghe đó, từng 
có cái tên của kiếp trước, sẽ có cái tên của vị lai; 
nay có cái tên của kiếp này, tức gọi là "Thời"; nói 
là ba đời. Nay, những việc đầu tiên và cuỗi cùng 
của ba đời đó gọi chung là một thời. 

2. Trên tâm thức người nói và nghe khi ấy biên 
đối làm thành hành tướng. Thể của ba thời quá khứ, 
hiện tại, vị lai khởi lên; đó chính là thức thời gian, 
gọi đó là một Niệm hoặc là suốt nhiều kiếp mà từ 
đâu đến cuối giả gọi là "Một thời”. Ví như người 
trong Mộng, mơ thây nhiêu kiếp sông chết, gọi là 
ba đời dời đối; tỉnh dậy, chỉ còn một tâm hư vọng, 
biết không ba đời! Nay theo lý mà nói, thê của thời 
gian cũng vậy. Chỉ có tâm hư vọng biên đối tựa 
như ba đời, sự việc suốt từ đầu đến cuối, øọ1 chung 
là "Một thời". Về mặt nghĩa lý, chỉ có ý duyên với 
hành uẫn, gồm thâu trong pháp xứ, pháp giới. 

Hỏi: Vì sao không nói một giờ nào đó trong 
mười hai giờ? Như ở những xứ Tịnh Thổ mà uê 
thổ, ngày đêm khác nhau, các phương khác nhau 
chăng nhất định, cho nên ở trong thời gian chỉ gọi 
chung là "Nhất". 


Hỏi: Trong xứ có nhơ và sạch không nhất định, 
sao chỉ nói "Một"? Các nơi chốn và thời gian khác 
nhau, sao chắng xác định cụ thể đề nói? Phàm phu 
thây nhơ nhớp, biết là có tịnh độ của chư Thánh ở; 
sao không xét đên chỗ đó? Thời đã xác định đúng 
lúc thì mới biết những lúc khác. 

Đáp: Hoặc một sát na, hoặc trải qua nhiều kiếp, 
không thê nói chắc. Bởi không hiểu một cách chính 
xác; do từ tướng chung đó mà chỉ nói là "Một thời". 
Số kiếp kéo dài, rút ngăn hoặc chỉ do ở thức. Hoặc 
do sở chấp, là song manh hoặc y tha; vì vọng pháp 
hay thật tính; vì bình đăng hay thánh lực, vì sự gia 
trì, cho nên có sự kéo dài và rút ngắn. Chăng cân 
nghì ngờ gì nữa, sự giải thích đã đúng với nghĩa lý! 

Kinh nói: Bạc Già Phạm Thuật viết: 

Từ đây trở xuống là phân thứ ba nói về giáo 
chủ. Muôn khen ngợi người nói ra pháp; thì pháp 
đó đặc biệt thù thắng. 

Trong phân nói về giáo chủ, gôm có hai phân: 
phân đầu nêu tên gọi; phần sau ca ngợi công đức. 
Phân này là phân nêu tên. 

Xưa gọi là Bà-già-bà, ý nghĩa như hiệu của Thê 
Tôn; nhưng nếu dịch nghĩa thì bị thiêu sót, cho nên 
không dịch nghĩa mà chỉ phiên âm. Quyên thứ tám 
mươi ba luận Du Già có nói: "“Thản nhiên an tọa, 

tòa diệu Bồ-đê, nhậm vận tự nhiên đây lùi tất 
cả ma quân; vì có thế lược lớn nên øọI là Bạc già 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 181 


Phạm". 

Luận Phật địa cũng nói: Từ ngữ Bạc già phạm 
dựa theo sáu ý nghĩa: Tự tại Bừng chảy, đoan 
nghiêm, tên gọi, cát tường và tôn quý. Sáu loại 
nghĩa khác nhau như vậy, gọi chung là Bạc Già 
phạm. Trong đó Ý muốn nói: người nào được xưng 
gọI là Bạc Giả phạm tật có đủ những đức đó. Như 
vậy, tất cả Như Lai đều có đủ, đều không lìa xa tất 
cả các loại. Do đó, Như Lai gỌI là Bạc Già Phạm; 
có nghĩa là; các Như Lai mãi mãi không bị trói 
buộc lệ thuộc các phiên não, nên đủ nghĩa tự tại. 
Được nấu luyện do lửa trí huệ hừng hực, cho nên 
có nghĩa là bừng cháy. Được trang sức bởi ba mươi 
hai tướng trượng phu, nên có nghĩa đoan nghiệm. 
Tất cả công đức thủ thăng đây đủ, không có gì mà 
không biết, nên đầy đủ nghĩa danh xưng. Có đây 
đủ nghĩa cát tường, vì tất cả thế gian đêu thân cận 
cúng dường, khen tụng. Có nghĩa là tôn quý, vì đủ 
tật cả đức, thường khỏi phương tiện, làm lợi ích an 
lạc cho tật cả hữu tình, không biết mỏi mệt, hoặc 
có thể phá hoại bốn oán ma, cho nên gọi là Bạc Giả 
Phạm. Bốn oán ma là: Ma phiên não, ma uân, tử, 
ma tự tại thiên ma. Phá tan những việc tu thiện của 
hữu tình gọi là Ma khi nhập. Vào kiếp thứ ba phá 
ma phiền não; ma tử khi sắp đạt đến tâm kim cang, 
phá cả Thiên Ma, khi khởi đạo giải thoát phá ma 
uấn. Nếu xét về tướng, khi tâm kim cang thì phá 
ma phiên não. Khi dưới gốc cây Bôồ-đề, phá tự tại 


thiên ma, khi xả bỏ thọ phân thứ năm nhập vào vô 
dư diệt, thì phá uấn ma đó. Lại thêm ba tháng phá 
ma chết kia. Nêu theo thật nghĩa thì phiền não Bồ- 
tát, đêu gọi là phiên não; hai chướng, đều đủ khi. 
Tâm kim cang khởi, phá tan vĩnh viễn ma phiên 
não. Vì có hạt giống hai chướng, nên khi đạo giải 
thoát khởi lên, sẽ phá tan vĩnh viễn ma uân và ma 
chết. Đó là luận theo "cái chết thứ hai". Về VIỆC 
chế phục thiên ma, chăng thây bài văn nào viết. 
Nay dựa theo "Nhất nghĩa", thì Bồ-tát thập tín, tám 
tướng thành đạo rôi thì sẽ chế phục thiên ma. Hoặc 
tâm thứ sáu của thập trụ, mới bắt đầu chế phục 
thiên ma. Trong đó, mãi mãi lìa xa sinh tử, ra khỏi 
ba cõi cho nên có thể chế phục được thiên ma. 
Hoặc vào sơ địa cũng chế phục được thiên ma. 
Theo Luận Phật địa; thì từ sơ địa trở lên luận xa la 
bốn ma thô, theo tình mà thủ-xả; cho nên phá bốn 
ma gọi là Bạc Già Phạm. 

Hỏi: Phật đủ mười hiệu. Tại sao đầu kinh Phật 
lại bảo Khánh Hỷ (A-nan) gọi tên này? 

Đáp: Bởi tên gọi đó, người đời tôn trọng, các 
ngoại đạo cũng đều xưng thây mình là Bạc Già 
Phạm. Lại nữa một tên đó mà gồm thâu cả các đức, 
tên khác không được vậy; cho nên đầu kinh đều 
gọi tên này. Tuy nhiên, đầu các kinh vẫn nêu tên 
giáo chủ, nhưng mỗi kinh mỗi khác. Như cuốn 
kinh tán dịch: Xưng tán Đại thừa công đức. Kinh 
Trụ pháp giới tạng là hành của chư Phật. Trong 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 183 


vùng pháp tính, điện đại công đức được trong trí 
băng các báu vật, chính là nói về pháp thân. Chỗ 
kinh Phật địa đó, được trang trí bằng bảy báu, hào 
quang tối thăng, cho đến rộng. nói, trong cung điện 
lớn được vua Đại Bảo Hoa xây dựng, trong mười 
tám tịnh độ viên mãn đó là chỗ báo thân thiết. Đầu 
kinh đó, tuy nêu ra thật đức của Phật, nhưng hơi 
khác các kinh khác: chỗ ở chính là trong cung của 
vua trời Tha Hóa Tự Tại, nơi điện Mạc Ni; do Hóa 
Thân thuyết. Tuy vùng đất pháp tính chỉ Phật ở, 
nhưng cũng nói răng, đức Nghiêm Hoa Bô-tát cũng 
ở tại hội đó. Trong tịnh độ này, tuy chỉ có chư Bỏ- 
tát nhưng trong kinh còn nói có cả các trời, rông. 
Kinh đó, tuy chỉ nói các chúng của tha hóa cung, 
nhưng còn nói cả các đại Bô-tát tròn đây mười địa. 
Những điều đó, nói lên một ý: cùng là một, nhưng 
cái thầy thì khác nhau! 

Luận Kim Cang nói: "Ứng hóa chăng thật, Phật 
cũng chăng thuyết pháp”. Thuyết và pháp không 
hai, vô thuyết ly ngôn tướng suy cho vùng thì lây 
pháp thân làm thân, các thân khác chăng phải là 
thân, lấy pháp thân làm thuyết, hai thuyết (SỞ 
thuyết và năng thuyết) thì chắng phải thuyết; thể 
nghĩa là trụ, gọi chung là thân. Pháp thân làm chỗ 
nương tựa cho thân thuyết, làm gôc căn bản cho 
thân thuyết. Hai thân vừa khởi, thì đó chăng phải 
là thân thường và chắng phải là thuyết thường! 
Bát-nhã chỉ lấy pháp tính làm tông, ý ở ngay đó, 


quên mất tướng. Vì hai thân, hai thuyết đều có 
tướng, cho nên gọi là phi thân, thuyết. Thực ra hai 
thân đó cũng có thân phi thuyết. Muôn tỏ danh và 
nghĩa sâu xa của Đại thừa, phải chứng cái lý hai 
không, mới có thể biết thuyết. Cho nên nương diệu 
thê là để tỏ rõ sự sâu xa của kinh. Trong Pháp tánh 
thổ mà thuyết: "Xưng tán Đại thừa công đức", thực 
ra theo lý, thì Nghiêm Hoa chỉ ở tịnh độ không Ở 
pháp tịnh độ. Trong pháp tịnh độ không có thân, 
không có thuyết thì Bồ-tát do đâu mà có sự nghe 
học? Vả lại để hiển lộ chánh trí bên trong chứng 
chân không, nên gọi là ở pháp tánh thổ. Hậu trí 
khởi từ bi do hóa độ nên gọi là hư ở tịnh độ, cũng 
chẳng lỗi lâm gì. Thiên long bát bộ cũng thây ở hóa 
thổ. Kinh Phật địa đó muốn tỏ cái tướng Của mưỜi 
tám cõi tịnh độ viên mãn. Nói về năm pháp thật 
đức của Như LaI, ký gởi tịnh độ là để tỏ sự sâu xa 
của kinh, nhưng thật ra chánh trí của Bô-tát khê 
hợp với chân lý cũng ở tại pháp tính; thiên long 
nghe pháp cũng ở tại Hóa thổ. Bát-nhã này quán 
chiếu chứng thật tướng: tất cả Bô-tát và Như Lai 
lây vọng mật tướng làm gốc; thật sự đều ở tại pháp 
tính; nhưng thân hiện ở tại cõi tịnh độ, nhưng lại 
nói là cư ở Hóa độ, là để hiện TỐ từ bĩ sâu dày, tán 
thán đức của báo thân. Nói về những người nghe 
pháp, cũng chỉ để nêu người có thắng đức tương 
xứng với thật đức của chư Phật. Gởi vào thô hóa là 
để đưa ra ý khác, sẽ nói ở sau. Nay nói về Bạc Giả 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 185 


nghĩa. là ba thân đều có thê thuyết pháp, đô chúng 
đêu có trú tam thô. Chỉ nếu đức của báo thân, thê 
nhưng không thấy lời kinh nói cư tại Báo độ; đức 
và xí của Phật biệt Phật độ. Nay ở đây chữ Bạc C1à 
Phạm là dựa theo những đức sau đây. Đó chính là 
nơi ở của thực đức báo thân; đó chính là hóa thổ 
nêu thăng thân, là để tỏ pháp thắng. nêu Hóa xứ là 
đề hiển tỏ sự sâu xa của kinh. Muôn tỏ rõ bi và trí 
đều là sự pháp tu sanh thì không nói thân độ của 
pháp tính vậy! 

K¡nh nói: 

1. Diệu thiện thành tựu nhất thiết Như lai Kim 
cang trú trì bình đăng tính trí, chủng chủng hy hữu 
thù thắng công đức. 

2. Dĩ năng thiện hoạch nhất thiết Như lai quán 
đánh bảo quan Siêu quán tam gIới. 

3. Dĩ năng thiện đắc nhất thiết Như lai biến 
Kñm cang trí đại quán tự tại 

4. Dĩ đắc viên mãn nhất thiết Như lai quyết 
định như pháp đại diệu trí ân. 

5. Dĩ thiện viên chứng nhất thiết Như lai tất 
cánh không tịch bình đắng tính ấn. 

6. Ư chư năng tác sở tác sự nghiệp giai đắc 
thiện xảo thành biện vô dư. 

7. Nhất thiết hữu tình chủng chủng hy nguyện 
tùy kỳ nô tội g1a1 năng mãn túc 

8. Dĩ thiện an trú tam thế bình đăng thường vô 


đoạn tận quảng đại biến chiếu. 

9. Thân ngữ tâm tính do như kim cang đăng chư 
Như lai vô động vô hoại. 

Thuật viết 

Chín câu trên là ca ngợi đức của Như Lai, dựa 
theo các kinh luận; tóm lược lại có ba cách giải 
thích: 

Cách giải thích thứ nhất: Theo sự giải thích của 
chính các kinh văn: 

- Câu thứ nhất ca ngợi chung Như Lai kiêm 
luôn cả các đức dưới. 

Tám câu còn lại tán thán từng đức khác nhau. 
Phần chánh tông dưới đây, có mười bốn đoạn đề 
hiển hiện mười bôn thật đức của Thế Tôn. Câu đầu 
là nói chung các đức, riêng từng câu còn lại thuộc 
các pháp môn công đức. Câu "Km cang trú trì bình 
đăng tánh trí" là nêu ra thứ tự hai đức quán đảnh 
bảo quan siêu quá tam giới; tức là đoạn thứ ba 
trong mười bốn đoạn đó, điều phục chúng ác phô 
thăng pháp môn, cũng là chỗ hiển hiện của pháp 
môn thứ năm Pháp Vương Quán Đảnh trí tạng. 
Nêu ra một đức và hai loại pháp môn; câu "Chủng 
chủng hy hữu thủ thăng công đức” là chỉ chung 
những thăng đức của bảy câu còn lại, những pháp 
môn trong mười hai đoạn lại, ở đây chăng thể giải 
thích từng thắng đức từng pháp môn, ở đây chỉ giải 
thích chung mà thôi. Nếu giải thích riêng: "Diệu" 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 187 


Ax¬att 


là công đức vi tế. "Thiện" có nghĩa là ngoài Phật 
chăng ai đo lường nỗi! Lại nữa, nội đạo không hiểu 
gọi là diệu; ngoại đạo không biết gọi là thiện. Trí 
sâu khó lường gọi là diệu, phước nhỏ không thế 
biết gọi là thiện. 

Nói "Thành tựu” là tự tại nhậm vận, có khả 
năng hiện tiên. Lại nữa, gặt hái viên mãn cũng gọi 
là thành tựu. 

"Nhất thiết Như Lai"; là muốn tỏ rõ đức của 
Phật, vì cùng chung là chư Phật. Bởi sự chung cùng 
đó, đức của Phật mới đáng tôn quý, đó là đức chân 
thật, tiếng Phạm gọi là Đạt tha yết đa, cô gọi là: Đa 
đà a giả độ; ở đây gọi là "Như Lai". Kinh Bô-tát 
địa nói: "không có hư vọng, nên gọI là Như Lai”. 
Kinh Niết-bàn nói: "Như Phật quá khứ thuyết các 
khế kinh, không có thay đôi, cho nên gọi là Như, 
từ ba mươi bảy phẩm Ba-la-mật, mười một không 
thâu đến Niết-bàn, nên gọi là Lai". Ý nói răng: Như 
là ngang băng chư Phật, nên thuyết diệu pháp: từ 
tu vạn hạnh đến thấu Niết-bàn; nên lời nói không 
hư dôi; đó là nghĩa Như Lai. Lại nữa, nói lời không 
hư giả, thường thực hành lời nói chân lý đến thấu 
địa vị Phật, nên gọi là Như Lai. Luận Du Già nói: 
"Trong mười hiệu, hiệu đâu tiên là hiệu chung. Nếu 
trụ sinh tử, nhờ thực hành diệu hạnh, đi đến Phật 
vị, gọi là Tô-yêt-đa; hiệu là Thiện Thệ, cô gọi là: 
Tu-già-đà. Nêu trụ bờ kia, nhờ Như mà thành Phật, 
hiệu là Như Lai. Nhất-yết-đa nói: nghĩa thông cả 


đến và đi. Như nói: "Mật đa" là nghĩa thông cả sự 
tách lìa và đến với. Ở đây cũng như vậy; "Km 
cang” là dụ. Trí mang tính bình đắng, có khả năng 
điều điều phục các ác, hàng phục phiền não, phố 
thăng tất cả, gọi là kim cang. Vì kim cương có khả 
năng phá vỡ. Nói "trụ trì" là đã đến địa vỊ pháp 
vương, có khả năng làm chủ thắng ở tất cả ba giới. 
Tất cả thăng pháp của thế gian, đều do trí đó trụ trì; 
làm cho chúng không hư hoại gọi là “Trụ”; giúp 
cho chúng sinh trưởng gọi là trì. Lại nữa, trí bình 
đăng đó là kho chứa của các trí; tất cả phước trí lây 
đó làm nhân, cái đó có khả năng trú trì tất cả đức 
của Phật, có khả năng diệt các hoặc, gọi là kim 
cang trú trì; đó là tác dụng của trí tính bình đăng, 
bên trong có khả năng trú trì, bên ngoài có khả 
năng bẻ gảy hủy hoại. Trí bình đẳng chắng phải là 
trí tánh bình đẳng thứ hai trong bốn trí. Trí có khả 
năng chứng được pháp tính bình đăng rốt ráo rỗng 
lặng, gọi là "bình đăng tính trí", tức là trí không 
phân biệt, có khả năng chân chí F: chặt đứt mê 
hoặc, làm cho đạo không gián đoạn; nó giống như 
kim cương tức chánh trí trong trí diệu quán. Làm 
sốc của sự trú trì chúng đức, làm căn bản để phá 
hủy; Trí tức là bình đăng tính trí. Nên có khả năng 
phá huỷ được sự dính mắc vào sinh tử và Niết-bàn, 
trú nêu ở chỗ không có chỗ trú; thì đó chính là bình 
đăng tính trí đã thành từ thức thứ bảy. Nếu phá hủy 
được tất cả phiên não thuộc nhị thừa dị sinh, trú ở 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 189 


công đức từ bi lợi tha, đó chính là những tác động 
của bình đăng tính trí tạo thành. Nay theo chánh 
nghĩa, thì trong các trí, tùy theo sự sở ưng của 
chúng mà chứng tính bình đăng, đều có thể hủy 
hoại được sự phân biệt và hai chướng. Gốc của các 
đức gọi là kim cang trú trì binh đăng tính trí, là sự 
mong câu của tất cả các Bồ-tát như Bảo quan (mủ 
báu) của Quán đánh vị. Tánh là vô lậu; lìa sự trói 
buộc của ba cõi, vĩnh viễn vô phân biệt. Phân này 
là đức thứ nhất đã nói XONE. Tiếp theo dưới đây là 
các đức còn lại, chăng giống nhau, nên gọi là 

"chúng chủng” (các loại); từ vô thủy chưa đắc được 
gọi là "hiễm có" (hy hữu); chỉ có Phật mới thành 
được; cho nên gọi là "thù thắng". Sức tích chứa đạo 
mới thành, gọi là "công đức”; những cái đó phân 
sau có nói, tất sẽ biết. 

- Câu thứ hai nói: "Đã khéo thu được nhất thiết 
Như Lai Quán đảnh bảo quan siêu quá tam giới 
tức trong mười bốn đoạn, sau, khi nói về pháp môn 
thứ ba điều phục chúng ác phố thăng pháp môn và 
là chỗ hiện hiện của pháp môn thứ năm Quản đảnh 
trí tạng. Phần sau kinh giải thích: Nếu lây quán 
đảnh vị của thế gian để bê thí; thì sẽ được quả quán 
đảnh vị xuất thê. Thái tử dòng Sát đề lỊ của thê gian 
ở Tây vực, khi sắp nhận ngôi vua; trước tiên phải 
mời các Bà-la-môn có đức đề làm sư phụ, CỞI VOI 
ngàn dặm lây nước của bốn biến lớn; rôi lây cỏ cát 
tường nhúng vào nước biến đó, rảy lên đảnh đâu 


của thái tử, khiến cho sạch sẽ, làm đại cát tường, 
làm cho bôn phương quy phục; rôi mới nhận ngôi 
vua. Xưa phiên dịch là: "Nước Sát lợi tưới đầu 
vua”; nay tâm dịch là: "Dòng Sát đề lợi chủng quán 
đảnh đại vương", thân của vua tức là dòng Sát để 
lợi, mời Bà-la-môn làm sư phụ là để tưới rảy đánh 
đầu mình, bởi dòng họ Bà-la-môn chuyên giữ tịnh 
giới, tu phạm hạnh, nên Sát đề lợi thỉnh mời. Rảy 
đỉnh đầu cho mình, đó là nghi lễ khi nhận ngôi vua. 
Đó là Bô-tát ở địa cuối cùng thứ mười sinh ra ở 

cung Đại tự tại trên cõi sắc, sắp khởi Kim cang 
định, thọ nhận ngôi vị Phật trong đài Hoa; hơn cả 
các Bô-tát, là bậc tôn quý trong hàng các Bô-tát. 
Con trai trưởng của Phật gọi là thái tử, chư Phật 
trong mười phương là sư phụ của thái tử đó; mỗi 
vị Phật đều đưa cao tay huệ với cánh tay phải dùng 
nước pháp trong sạch của Phật ba đời ráy tưới đỉnh 
đâu. "Đảnh" nghĩa là đỉnh của tâm và là đỉnh của 
đâu. Rảy tưới đỉnh đầu là để trừ những nhơ nhớp 
của hai chướng, ô nhiễm hữu lậu dính mắc từ vô 
thủy đến nay; làm cho ngôi vua được tràn đây sự 
thanh tịnh vô lậu, trắng tính thủ thăng. Thái tử ở 
thế gian đã tưới đánh đầu rôi, sắp nhận ngôi vua, 
đội mũ vua, mặc áo vua, ở cung điện của vua. Thái 
tử của Pháp Phật cũng lại như vậy; cũng sẽ nhận 
ngôi vua Pháp, chúa Pháp, đội mũ Phật, là Nhất 
thiết trí, Nhất thiết chúng trí, đó là đội lên đảnh đầu 
tâm Phật tức là quán chiếu Ba-la- mật đa, pháp 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 191 


công đức đó quý báu chân thật; gọi đó là huệ tài 
trong bảy tài sản của bậc Thánh; mũ đó vì thế gọi 
là Bảo quan. Áo pháp công đức Phật, tức là loại áo 
của sự hồ thẹn, nhụ hòa, nhãn nhục. Mũ trí huệ đó 
là Đại trí tạng; vì tất cả pháp Thiện nhần đó mà 
sinh; ở bảo điện rỗng lặn của như Phật mười 
phương. Nhờ đội những mũ áo như vậy, từ vô 
thượng bạn xâu đã lấy nước phiên não rảy trên đỉnh 
tâm kia, dùng mũ xâu xí ngu si đội trên đầu tâm 
sinh tử, trong vòng sinh tử đã mặc những áo xấu 
không biết hỗ thẹn, không biết mắc cỡ, cứng rắn 
gay gắt đây giận dữ; đều được tiêu diệt, vứt bỏ vĩnh 
viên. Mãi mãi không còn vào nhà tù ba cõi; cho 
nên gọi là "Hàng phục chúng ác phố thăng pháp 
môn cũng gọi là: "Quán đảnh trí tạng pháp môn” 
do vậy thành chúa của ba cõi; thoát khỏi sự trói 
buộc của sinh tử hữu lậu, vượt khỏi ba cõi. Tự thể 
vô lậu ĐỌI là "biến" khắp, phân sau sẽ nói. "Nếu thí 
bỏ ngôi quán đánh của thể gian, thì sẽ đắc quả vị 
pháp vương xuất thê gian. 

- Câu thứ ba nói: "Biên Kim cang trí đại quán 
tự tại"; tức pháp môn "Tất cả hữu tình trú trì biến 
mãn thắng tạng” nói ở đoạn mười hai trong mười 
bốn đoạn dưới. Đó là Phật chứng tất cả hữu tình 
đều Như Lai tạng. Bởi tự thể của Phố Hiền Bồ-tát 
là biến khắp, có thê chứng được Như Lai tạng khắp 
cả các hữu tình. Trí năng, chứng đó, gọi là Biên kim 
cang trí. Nó hủy diệt tất cả chướng của sinh tử 


nhưng do BI, n quán thân, lời nói, tâm, hạnh của 
các hữu tình, kẻ nào có thê cứu vớt thì ứng hiện mà 
cứu vớt; nên các hữu tình đêu là kim cang tạng. Vì 
được tây rửa bởi kim cang tạng, nên đều là chánh 
pháp tạng. Tất cả chánh ngữ đều tùy chuyển nên 
đều là Diệu nghiệp tạng; tẤt cả sự nghiệp đều 
nương gia hạnh. Do quán hữu tình mà khởi ba 
nghiệp, cho nên gọi là quán tự tại. Với những kẻ 
nhớ nghĩ cầu mong, nêu cân phải làm cho lợi lạc, 
thì không sai thời, xứ, pháp, khí,... cho nên gọi là 
Đại quán tự tại. Ví như chuyện hiển hiện của Ty- 
khưu mi bậc Thánh ở nước Quy Từ. 

- Câu thứ tư nói: "Quyết định các pháp Đại diệu 
trí án"; tức là giác môn thứ hai Tịch tĩnh pháp tính 
Bát- nhã lý thú hiện đăng (pháp tính yên lặng, lý 
thú Bát-nhã hiển hiện ngang bằng) trong mười bốn 
đoạn dưới. Nói chung, tất cả các pháp không quá 
hai thứ: Một là trí; hai là Cảnh. Trí đó là trí Kim 
cang; cảnh đó là Nhất thiết pháp. Lại có hai loại: 
một là năng thuyên, hai là sở thuyên. Năng thuyên 
là pháp, sở thuyền là nghĩa. Nay hiển hiện Thế Tôn 
quyết định ngộ giải không có nghi hoặc trong hai 
loại các pháp; biết được trí đó, øọI là Đại diệu trí 
ân. Trí ân đó quyết định hai hai loại pháp, lìa các 
lưới nghi. Những kẻ phàm ngu chắng thể đó đo 
lường được, gọi đó là "Diệu". Thần dụng khó 
lường, gọi đó là "Đại"; tức là Quán có trí ân, định 
các pháp, không có nghi hoặc. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 193 


- Câu thứ năm nói: "Nhất thiết Như Lai, tất 
cánh không tịch, bình đẳng tính ấn": tức là pháp 
môn thứ năm trong mười bốn đoạn sau. Pháp môn 
thứ nhất: "Tất cả các pháp thâm sâu vi diệu thanh 
tịnh". Pháp môn thứ tư: "Bình đăng trí ấn thanh 
tịnh". Pháp môn thứ bảy: "Lìa các hý luận Luân 
tự”. Pháp môn thứ tám: "Nhập vào bánh xe pháp 
rộng lớn tính bình đẳng". Pháp môn thứ mười một: 
"Tính bình đăng tính tôi thăng". Nghĩa là: Xưa kia 
vọng tưởng cho rắng các pháp là có; bây giờ đã lia 

vọng tưởng, trừ bỏ mãi mãi sự chấp trược cái chấp 
đã không còn, những điều chứng được cũng đã 
đây, các vọng đã vứt bỏ vĩnh viên; gọi là thanh 
tịnh. Thể của các vọng tưởng đó rốt ráo rỗng 
không, các pháp thê ` gian và xuât thê gian, nhiêm ô 
và thanh tịnh đêu rỗng lặng, Thể tính của sự rỗng 
lặng chính là chơn như, chính là tính bình đẳng của 
Nhất thiết pháp. Lý đó quyết định chăc chắn trong 
khắp các pháp, gọi đó là Ấn (khuôn dâu). Phật đắc 
được cái Như đó; tất cả đều tròn đây, cho nên gọi 
là "khéo chứng". 

Luận Trung biên khi giải thích [rỗt ráo không] 
trong hai mươi thứ không là: "Vì thường làm lợi 
ích cho hữu tình mà quán không, nên gọi là rốt ráo 
không". Ý đó nói răng: Vì hữu tình, cho nên quán 
riêng nơi không, hoặc quán những điều làm cho 
hữu tỉnh là không, quán hữu tình đó rốt ráo bắt khả 
đặc, rốt ráo tức không, gọi là rốt ráo không. Rốt ráo 


rông lặng này trong tật cả hữu tình, tất cả pháp tính 
ân của chủ nhân và pháp bình đăng chư pháp, định 
lý tất cánh không bởi vì kế sở chấp Tiay lý nhị 
không đều là tất cánh không. Cách giải thích đó, 
chính là ý y nghĩa to lớn của pháp môn thứ nhất: "Tất 
cả pháp sâu xa, vi diệu, thanh tịnh". Bốn pháp môn 
còn lại, đều nói ở phần sau, e văn rườm rà cho nên 
không giải thích ở đây. 

- Câu thứ sáu nói: "Ư chư năng tác sở tác sự 
nghiệp giai đặc thiện xảo thành biện vô dư": Đây 
là cái đức được nói trong pháp môn thứ mười 

"năng thiên điêu phục trí tạng". Cái được điều phục 
là những lỗi lâm nhơ nhớp, phẫn hận, nghĩa là Thế 
Tôn đã tự điều phục được những lỗi lầm phần hận 
đó. Cũng có thể điều phục được những sai lâm nhơ 
uế của tât cả hữu tình. Những triên câu khởi lên bởi 
những chuyện thiện ác lớn nhỏ đó, Như Lai đều 
khéo léo điều phục được, thành biện trí đó, tất cả 
đều hết không còn dư sót, cho nên chư Phật Thê 
Tôn, tự trí viên mãn, chế phục được mọi ác nạn và 
cũng có thể điều phục được các triên cầu, các hoạn 
nạn của các loài hữu tỉnh; cũng làm cho họ đến 
được Bô-đê; đó gọi là thiện xảo thành biên vô dư. 
Chính khả năng điều phục những triền câu, mà 
những phương tiện có được đều thành biện, nên 
gọi là thiện xảo thành biện vô dư. Trí tuệ thiện xảo 
gọi là "Năng tác sự nghiệp : những thứ phẫn hận 


Ax¬!! 


được chế phục, gọi là "sở tác sự nghiệp". Lại nữa, 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 195 


phương tiện trí huệ gọi là "Năng tác sự”. Nghiệp 
thân-khẩu- ý được chế phục, khiên xa lìa triền câu, 
gọi là "sở tác sự”. Đó là khen ngợi đức Thế Tôn có 
đủ phương tiện trí, khéo léo điều phục được những 
phần hận của mình và người; tật cả đều không có 
dư sót. 

- Câu thứ bảy nói: "Đêu thỏa mãn được hết thảy 
mỌI sự mong cầu của tất cả hữu tình, nêu không có 
tội". Đó là pháp môn thứ mười bốn: "Thậm thâm 
lý thú tối thăng", trong mười bốn đoạn dưới. Có 
nghĩa là: Chư Phật Thê Tôn, do đủ Bát-nhã Ba-la- 
mật đa phương tiện thiện xảo, mà thành lập được 
thắng trí; khéo làm tròn tât cả sự nghiệp thanh tịnh, 
khiến cho các hữu tình đều được thanh tịnh. Vả lại, 
lây tham đề điều phục thê gian, phố biến khắp mọi 
nơi, mọi lúc; cho đến khi các hữu tình đều được 
thanh tịnh tự nhiên sẽ điều phục. Những cái tham 
lớn thì sẽ đắc được tài sản lớn, niêm vui lớn thanh 
tịnh, tự tại trong ba cõi, thường luôn được kiên cô, 
nhiêu ích cho hữu tình, do Đà-la-n1 đó. 

Dùng ngôn từ bí mật thuyết thần chú đó; người 
hay thọ trì diệt được tất cả chướng, tùy theo tâm 
mong muốn, đêu được thành biện. Lại còn nói rõ: 
Nếu ai lia xa phiền não, nghiệp ác; thì các điều 
mong muôn trong thê gian, hoặc xuất thế g1an, 
trong hiện tại hoặc sau này; bởi không có tội, đều 
được thỏa mãn. Còn nêu khởi những căn bản ác 
nghiệp phiên não, là có tội; như vậy các điều mong 


muốn đều không ban cho. Cho nên nói: Thế Tôn 
không đoạt tất cả các điều mong muôn của hữu 
tình, nhưng không phải đêu ban cho khắp. Chủ yếu 
không có tội! Nếu khỏi phiền não và mong nguyện 
xâu, thì dù có chí thành đi nữa, cũng chắc chắn 
không ban cho! Như ngọc như ý, nêu phát những 
nguyện tốt, thì tất cả đều được. 

- Câu thứ tám nói: "Đã khéo an trụ ba đời bình 
đăng thường không đoạn tận, Quảng đại biến 
chiêu", Đó là pháp môn thứ mười ba: Vô biên vô 
tế cứu cánh lý thú kim cang trong mười bốn đoạn 
sau. Ý này nói chung vê Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
hoặc thể, hoặc dụng, rộng lớn, sâu xa, không khác, 
tối thắng. Do đó Như Lai là vô biên vô tế, một vị 
rốt ráo thông suốt. Có thể quán thể dụng quảng đại 
của Bát-nhã... là cho nên vô biên. Có thể biến 
chiếu cho nên là vô tê. Do không đoạn nên chi là 
nhất vị. Do vô tân nên cho là tối thắng. Cho nên 
năng quản trí, khéo biết ba đời, biết đời quá khứ vị 
lai giông như hiện tại, nên gọi là bình đẳng. 

Vả lại, Quán Chiêu Trí vô biên vô tế nhất vị 
cứu cánh là có thể quán cả ba đời cả lý, cả sự, mọi 
VIỆC TÕ rằng đêu khéo léo liễu đạt, cho nên gọi là 
bình đăng. Về lý. nhất tướng, cũng gọi là bình đăng. 
Nếu lý hay sự đều liễu đạt được; cho nên nói bình 
đăng tức thông cả lý sự. 

"Thường không đoạn tận, quảng đại biến 
chiếu" là dụng của trí. "khéo an trụ": trí năng quán. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 197 


Diệu đạt ba tế øọI là khéo an trụ. 

Trong lý và sự đều không saI loạn, gọi là khéo 
an trụ. Với mọi thời, trí dụng rõ khắp là ý đó vậy. 

- Câu thứ chín nói: "Thân, Ngữ, tâm tính giống 
như kim cương, ngang băng chư Như Lai, không 
lay động, không hư hoại”. coi là pháp môn thứ sáu: 
"Như Lai trí ân kim cang" trong mười bốn đoạn 
dưới. Hiển hiện đoạn thứ chín là pháp môn chơn 
tịnh cúng dường cao thượng. Phật nhiệp thọ đủ hết 
thảy Như Lai kim cang thân ân thì năng chứng hết 
tháy pháp thần của chư Phật. Phật nhiệp thọ đủ ngữ 
ân kim cang của chư Phật thì với tật cả pháp đêu 
được tự tại chuyền. 

Nhiếp đủ tâm ân kim cang của chư Phật, thì 
năng đắc tự tại VỚI tật cả định. 

Nhiệp đủ trí ân kim cang của chư Phật, thì năng 
đặc vô thượng diệu thân ngữ tâm; giỗng như kim 
cương, không động, không hoại, không bị lung lay 
vì phiên não, không bị ngoại đạo Ma vương phá 
hoại; khiến ba nghiệp bị động hủy hoại. Vì ba 
nghiệp của Phật lấy trí làm người dẫn đường đi 
trước, nên lìa được lỗi lầm, không khởi lỗi lầm, cho 
nên gọi là không động hoại. Không động hoại 
nghĩa là củng VỚI công đức của tất cả chư Phật là 
không sai biệt; cho nên gọi là ngang bằng. Ngang 
băng với Như Lai chính là diệu nghĩa của tât cả 
pháp môn mà Như Lai đã nói; nó như kim cương 


không thể động hoại; nó là ba nghiệp thù thăng. Do 
nhân xưa ba nghiệp đã như pháp cúng dường chư 
Phật; đã vì pháp cúng dường, cho nên đạt đến ngôi 
Phật, đắc quả Phật. Chơn tịnh cúng dường thì quả 
báo đạt được là không thể động hoại. Nghiệp đó 
chẳng bị lay động bởi bạn ác ngoại đạo; chăng bị 
phá hoại bởi bọn tà thiên ma; cho nên nói giông 
như kim cương, phá diệt được tất cả ba nghiệp sinh 
tử. Tính của ba nghiệp chính là thể của ba nghiệp, 
không có nghĩa nào khác. 

Chín câu trên hiển hiện về chư Phật Thế Tôn, 
với mười bỗn đoạn kinh sau là để tỏ rõ công đức 
Phật. Nay ca tụng công đức Phật là để khiến cho 
chúng sanh biết Phật có đủ đức, mà khởi tâm tôn 
trọng, tôn kính nghe nhận; hoặc nghe TÔI sẽ phát 
khởi thăng tâm, mong cầu chứng đặc; hoặc để tỏ 
rõ Thế Tôn có đủ các đức đó, siêu vượt tất cả. Do 
đó nghĩa lý sâu xa này là thù thăng nhất, có thể 
nương theo đó mà học. 

Cách giải thích thứ hai: 

Theo như trong kinh nói: Phật có đủ hai mươi 
mốt đức; biệt phối ngang băng chín câu trên. Lời 
kinh: "Kim cang trụ trì bình đẳng tính trí". Đó là 
hiện hành không hai của chư Phật; là công đức thù 
thăng một mực không chướng ngại; là hiển hiện sự 
đạt được mau lẹ tính bình đăng của tất cả chư Phật; 
là đạt được sự nghiệp thù thắng công đức tương tự 
với tất cả Phật. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 199 


Ở câu thứ nhất: Hiền bày chung hai đức; nghĩa 
là chư Phật Thế Tôn đã lìa xa sự hiện hành sinh tử 
khởi tạp nhiễm của hàng phàm phu trụ trong sinh 
tử. Đã lìa sự hiện hành Niết-bàn, một mực chỗi bỏ 
những việc làm lợi lạc cho người khác của hàng 
nhị thừa trụ trước Niết-bàn. 

Thê Tôn không có hai chướng hiện hành đó. Do 
đó gọi là hiện hành không hai (Bất nhị hiện hành). 
Vì bi và trí biên khắp; sinh tử và Niết-bàn cả hai 
đều không trụ, nên mới gọi là bình đăng. Vì có thê 
phá được hai chướng trên, nên giả dụ là kim cương. 
Trụ ở chỗ không có chỗ trụ, không trụ Niết-bàn cho 
nên gọi là trụ trì. Trụ trì trí bi, cho nên mau chóng 
đạt được tính bình đắng của tật cả chư Phật. Nghĩa 
là cải lý sở chướng ngang băng với trí năng chứng, 
ngang bằng với cái thần được thành tựu. Nghiệp 
của ý và hạnh của bi đều ngang bằng nhau. Từ sự 
bình đẳng đó, có thể làm hư hoại được sinh tử, cho 
nên gọi là kim cang, bình đăng làm sự nương theo, 
có thê giữ được các đức; cho nên gọi là trú trì. Ở 
đây chỉ nêu ra một thứ bình đăng, sự ngang bằng 
đó là rất nhiều, cho nên gọi là chủng chủng công 
đức thù thăng". 

Ở câu thứ hai kinh nói: "Quán đảnh bảo quan, 
vượt qua ba cõi, tức là ba công đức của Phật”. Một 
là cái trí chánh đáng cần câu của tất cả chư vị Bồ- 
tát; hai là cùng cực ở pháp giới; ba là sở hành vô 
ngại. Trong đó công đức đâu là thù thăng, thành 


tựu hạt giỗng Phật không dứt đoạn phương tiện; 
nghĩa là chư Bồ-tát vì khiến cho hạt giỗng Phật 
không bị đứt tuyệt, cho nên siêng tu thêm hạnh, 
chăng phải như nhị thừa. Do đó, chỉ có trí của Phật 
mới chính là cái đáng mong cầu của chư Bồ-tát. 
Với pháp Quán đảnh này, ngôi vị con vua cũng chỉ 
ở địa thứ mười. Đội mũ báu Phật, nối ngôi vị của 
Phật, chắng phải như nhị thừa; nghĩa là phải làm 
cho chúng sanh câu nghe Bát-nhã, là loại kinh điển 
sâu xa, đê thành tựu được chủng giác, cũng tức là 
tiếp nỗi được ngôi vị Pháp vương. Do đó, nếu các 
chướng phá diệt chúng sanh, không cho tu học kinh 
điển Bát-nhã, tức làm đoạn tuyệt hạt giông chư 
Phật. Ở câu thứ hai này là chứng. đắc tướng của quả 
công đức thù thăng: nghĩa là đắc được pháp ĐIỚI 
thanh tịnh cùng cực. Pháp giới cực tịnh đó, là kết 
quả của tu đạo, mà trong tâm thường hiện tiên sự 
quán chiếu; cho nên mới dụ là mũ báu đội ở trên 
đâu. Mũ báu là đồ trang sức của thân ở trên cao. 
Pháp giới cũng là gôc rê của công đức; cho nên dụ 
là mũ báu. 

Trong câu thứ ba: "Hàng phục ma oán công đức 
thù thăng". Nghĩa là những đó làm nhiễu loạn tâm, 
cho nên chướng ngại những việc thiện, gọi đó là 
ma oán. Chư Phật Thê Tôn tâm đã khéo an trụ cho 
dù ý cảnh ý vô cùng khoái vui thì cũng không thể 
loạn động được. Tất cả công, đức rât khéo thành tựu 
tròn đây. Tât cả cảnh giới xấu không thể làm ngăn 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 201 


ngại. Vì có thê chế phục tất cả cảnh giới; vì tất cả 
sự thực hành không bị ngăn ngại, lại lia pháp trói 
buộc dính mặc; cho nên đạt đến ngôi Phật, vượt 
qua ba cõi. Đó là đức của Thế Tôn ở trong câu thứ 
hai. Từ vô thủy không thành, bây giờ mới bắt đầu 
đặc được, gọi đó là sự thu gặt. 

Ở câu thứ ba: Trí kim cang biên khắp, đại quán 
tự tại, tức là ba đức của Phật: I. Không thể chuyền 
pháp; 2. Trụ ở ngôi Phật; 3. Với tất cả hạnh, thành 
tựu đại giác. 

+ Công đức đâu là công đức thủ thăng, hàng 
phục ngoại đạo, nghĩa là tât cả ngoại đạo không thê 
làm chuyền lui chánh pháp của Phật. Hàng phục 
ngoại đạo rôi, hiển bày chánh đạo của chính mình. 
Vì đã thành tựu trí kim cang củng khắp, thuyết 
pháp sâu xa, hàng phục được ngoại đạo. Nhờ thành 
tựu trí biễn khắp các pháp, nên có thê thuyết pháp 
sâu mà hàng phục ngoại đạo; cho nên nói trí đó dụ 
như kim cang. Nói biến trí, đó là Nhất thiết trí biến 
các pháp. 

+ Công đức thứ hai là công đức thù thắng quán 
sở hóa sinh, nghĩa là trụ đại bi, ngày đêm sáu thời 
quán sát thê gian. 

+ Công đức thứ ba, với hết thảy thừa sở hóa 
hữu tình; là có thể tùy theo sở ưng của các hữu tình 
mà thị hiện công đức thù thắng của tự thân; nghĩa 
là hiểu rõ tính hạnh khác nhau của tất cả hữu tình, 


đúng như những sở ưng đó mà hiện tự thân; cho 
nên là đại quán tự tại. Vì nếu quán tâm hạnh khác 
nhau của hữu tình mà không được tự tại, thì không 
thê tùy loài mà hiện thân; do đó phải năng tùy ứng 
mà hiện. Từ đó mới biết Phật đủ trí biến khắp đại 
quán tự tại. Lại nữa, câu đầu nói: Trí kim cang 
khắp là trí của hai mươi mốt công đức; là câu tổng 
quát về tôi thanh tịnh giác; đó là sự khai mở tánh 
giác chân chánh đôi với những cảnh của tất cả hữu 
VI, VÔ VI SỞ ưng giác; vì khai mở tánh giác chân 
chánh là tịnh diệu tròn đây. Khai mở tánh giác chân 
chính với tật cả tánh, đến tận tất cả tánh; cho nên 
gọi là trí kim cang khắp. Hai đức bây giờ đã hiển 
bày, gọi đó là đắc. 

Ở câu thứ tư: "Quyết định các pháp đại diệu trí 
ân": nghĩa là trí này đến phân địa thứ mười đã đắc 
được một phân; bây giờ đã hiển bày sự đây tràn, 
hiển hiện hai loại đức: Một là không có nghi trệ và 
nhất thiết Pháp trí. Hai là không. có một tí nghĩ hoặc 
nào với các pháp trí, Ở đây, câu đầu là công đức 
thù thắng đoạn dứt tất cả sự nghi ngờ; nghĩa là đối 
với các pháp đã đắc, trí quyết định đoạn trừ tất cả 
nghi hoặc; cho nên câu hai năng khéo léo liễu đạt 
tật cả pháp trí", để có thể tùy theo đôi tượng thích 
hợp mà luôn dạy bảo công đức thù thăng. Vì kẻ 
còn nghi hoặc các pháp, thì không có năng lực đề 
tùy theo đó mà dạy bảo. Chỉ có chư Phật Thế Tôn 
là chứng thấy các pháp với trí khéo quyết định, mới 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 203 


có thể tùy theo đối tượng thích hợp mà dạy bảo 
không ngừng nghỉ. Nếu không có những quyết 
định chắc chăn với các pháp; lý tât không được như 
vậy. Vả lại đắc được ba pháp ân: 

1. Các hạnh vô thường hữu vi biệt ấn. 

2. Niết-bàn vắng lặng vô vi biệt ấn. 

3. Các pháp vô ngã nhị pháp biên â ân. Ba diệu 
lý ấn này quyết định các pháp, là ân của sự tôn 
xưng. Phật đắc được trí ấy, gọI đó là Trí ấn. 

Câu thứ năm: "Rốt ráo rỗng lặng, bình đắng 
tính ân": là hiển bày hai loại đức: Một là đắc "Phật 
vô nhị, trú thăng bỉ ngạn”. Hai là chứng vô trung 
biên, Phật địa bình đăng". Trong câu thứ nhất là 
công đức thù thắng phân tự tính thân, Phật vô nhị 
trú tức là chơn như pháp thân làm thể, không có 
tướng sai biệt. Ở trong ấy, tất cả sự phân biệt về 
hai tướng đều không hiện hành; mà duyên với 
thắng định kia để thường trú ở trong ây. Cho nên 
gọi là trú; tức trú không hai, gọi là thăng bỉ ngạn. 
Phật đã đến nơi, nên gọi là đắc. Chư Phật cùng với 
pháp thần đó, tính nó bình đăng. Chủ yêu phải trừ 
hai ngã, quán hai ngã là rồng lặng, mới bắt đầu viên 
chứng. Câu thứ hai là công đức thù thắng chứng 
chơn như tướng. Nghĩa là: Tướng chơn như xa lìa 
tật cả tướng hữu vi, vô vi, mé giữa; xa lìa tướng 
trên dưới nơi chốn, tức là pháp tính bình đăng Phật 
địa. Từ sự chứng ấy, mới biết khắp các pháp, ở 


trong các pháp nhưng không nhiễm, lý chơn như 
đó, ân với các pháp, khế hợp với rốt ráo rông không 
mới chứng hiểu được chư Phật đều là viên chứng. 

Câu thứ sáu: "Đối với các năng tác, sở tác sự 
nghiệp đều thành biện một cách khéo léo không dư 
sót". Đó là hiển bày hai loại công đức của Thế Tôn: 
Một là; thân Phật trải khắp tất cả thê giới. Hai là; 
những điều được thành lập thì bất khả tư nghì. Câu 
thứ nhật là công đức thù thăng hiện xuống từ cung 
trời Đồ Sử Đa, có nghĩa là hóa thân hiện khắp tất 
cả các châu các đảo của thế giới, rồi cùng lúc nhập 
vào bụng mẹ; đó tức là tám tướng, thị hiện thành 
đạo; đó chính là những sự nghiệp Thế Tôn đã làm 
đêu được thiện xảo. Hóa thân đủ như vậy; những 
báo thân cũng sẽ tùy đối tượng thích hợp mà hóa 
hiện, lý nó cũng như vậy. Với câu thứ hai, đó là 
công đức thủ thăng an lập pháp giáo. Nghĩa là Phật 
đã an lập tất cả pháp giáo, vượt qua tất cả cảnh tâm 
tư. Nên gọi đó là sự nghiệp đã làm và đã đạt được 
thiện xảo. Phật nhân ba kiếp tu, vốn là vì hữu tình 
nên hiện thân thuyết pháp, làm lợi ích lớn. Nay đã 
viên mãn, cho nên gọi là đã thành tựu một cách 
khéo léo không dư sót. 

®) câu thứ bảy: Các loại hy vọng mong muốn 
của tất cả hữu tình, tùy theo sự vô tội của họ, đều 
được thỏa mãn. Đó là hiển bày hai loại công đức 
của Thế Tôn: Một là hướng tới pháp vô tướng. Hai 
là không xen kẻ nhau. Như Lai giải thoát, diệu trí 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 205 


rốt ráo. Trong câu đâu là nêu công đức thù thắng 
về phương tiện điều phục. Pháp vô tướng chính là 
Niễt-bàn. Phật khéo biết rõ các hữu tình trong ba 
thừa, cả những thứ mà họ có thể kham chịu được, 
rÔi dùng phương tiện mà điều phục. Vì họ mà 
thuyết như thật, khiến cho họ hướng tới, chứng 
được pháp vô tướng. Ý nói: Là tất cả hữu tình, 
mong câu ra khỏi sinh tử, đều đặc được Niết- bàn. 
Những mong nguyện tốt đẹp của ba thừa, nhờ vô 
tội, Phật đều có thể làm thỏa mãn. Công đức thứ 
hai là công đức thù thăng thọ dụng phân thân. 
Nghĩa là thân thọ dụng, không xen kẻ lẫn nhau; vì 
mỗi thân thể mà tất cả Như Lai thọ dụng đều khác 
nhau. Diệu trí của Như Lai có thê khiến cho tất cả 
hữu tỉnh được giải thoát; gọi là Như Lai diệu trí 
giải thoát. Phật đôi với trí đó, đã đạt được sự rốt 
ráo. Trí đó của Như Lai không xen tạp nhau. Hiện 
thân thọ dụng ở cõi Phật, cũng không xen tạp nhau. 
Trong hội đại tập, hiện các loại thân để hưởng dụng 
pháp lạc với các Bô-tát, cũng không xen tạp nhau. 
Như Lai với những thân những trí đã hiện ra đó 
đêu đạt đến chỗ rốt ráo. Ý này nói: Trí của Như Lai 
và các thân đã hiện từ trí ấy, đều là cứu cánh. Tùy 
theo sự mong muỗn, sự vui thích vô tội của các hữu 
tình; Phật đều có thể vì họ mà hiện phương tiện đề 
cứu họ lìa khỏi sanh tử; cho nên gọi là thỏa mãn. 
Ở câu thứ tám: "Đã khéo an trụ ba đời bình 
đăng (quá khứ, vị lai, hiện tại ngang băng) thường 


không đoạn dứt hết tận mà rộng lớn chiêu khắp". 
Đó là ba loại công đức của Thê Tôn: Một là, dạo 
chơi với pháp tính ba đời bình đắng. Hai là; tận cả 
tính hư không. Ba là; cùng tận bờ mé vị lai. Công 
đức đâu là công đức thù thắng riêng biệt ghi nhớ 
ba đời; nghĩa là hiện nay ghi nhớ phân biệt từng 
việc trong kiếp trước, kiếp sau, không bị trở ngại. 
Ví như ký biệt Tăng Bát-nhã ở phương Đông Bắc, 
khi mới bắt đâu thì bị diệt, nhưng cuối cùng sẽ 
hưng thịnh. Cho đến các việc như khi chánh pháp 
đã bị diệt tận; ký biệt rắng pháp sẽ bị diệt ở nước 
Thiên Ba. Như việc, khi chánh pháp đã bị tiêu diệt, 
kinh thường rông nói về tướng. Lại còn ký biệt 
răng: nêu khi thân của Bồ-tát Nhị Thạch bên cây 
Bồ-đề diệt tận, thì chánh pháp sẽ diệt, cho đến nay 
vẫn chưa nghiệm. Việc ghi nhận A-thu-glà làm 
Luân Vương thì đã chứng rõ. Hai công đức sau là 
công đức thù thắng tự lợi lợi tha vô tận. . Nghĩa là 
như hư không, trải qua hoại kiếp, tính vẫn thường 
vô tận. Tất cả công đức chân thật của Như Lai cũng 
lại như vậy là thường vô đoạn tận. Cho đến suốt cả 
vị lai sau này, thường làm những việc lợi ích an lạc 
cho tất cả hữu tình, cho nên gọi là chiêu khắp rộng 
lớn; tức là không bao giờ dứt đoạn sự chiêu dụng 
của công đức chân thực. 

Ở câu thứ chín: "Thân, ngữ, tâm tính giống như 
kim cương, ngang băng với chư Như Lai, không 
động, không hoại”. Đó là nói hai loại công đức của 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 207 


Thế Tôn: Một là đến nơi vô ngại. Hai là không thể 
phân biệt những thân hiện ra. 

+ Công đức đầu là công đức thù thắng đã tu tất 
cả kiết sử chướng ngại đôi trị. Nghĩa là đã tu tập 
tật cả hai chướng đổi trị với Thánh đạo; đã đến nơi 
chốn mà tất cả chướng được giải thoát; làm chỗ 
nương dựa, chỗ ở; cho nên gọi là nơi chốn (xứ). Do 
vậy tât cả ba nghiệp của Như Lai đều là thiện vô 
lậu; giống như kim cương trước tất cả chư Phật mà 
chẳng có một tí lay động, hư hoại nào cả! 

+ Công đức thứ hai là có thể nhiếp thọ một cách 
chân chánh công đức thù thăng tự thân vô nhiễm; 
nghĩa là tự thân Phật chắng phải là sự phát khởi do 
hư vọng phân biệt; không có sự tạp nhiễm sinh ra 
bởi phiên não; thân Như Lai chắng phải do sự tạp 
nhiễm phân biệt khởi lên; nên không thê phân biệt. 
Ba nghiệp của Phật, bởi đã xa lia sự lỗi lâm, nên 
không lay động, không: hư hoại, giỗng như kim 
cương, ngang băng với tất cả chư Phật. 

Trong chín câu trên, nói chung đều khen ngợi 
hai mươi mốt đức, phân giải thích là dựa vào cuỗn 
"Phật địa sơ thích". Sợ văn rườm rà, nên không sao 
chép thêm lời trích dẫn các bậc thầy sau này như 
các Luận Nhiếp Đại thừa, ở đây không thể mỗi mỗi 
đêu nêu ra. 

Cách giải thích thứ ba: 

Trong chín câu trên, bốn câu đầu là ca ngợi báo 


thân; cụ thể là câu thứ nhất ca ngợi chung về bốn 
trí vi diệu viên mãn; là thật đức của báo thân chăng 
kế pháp giới. Câu thứ hai ca ngợi Đạo hơn cả ngôi 
vua. Câu thứ ba ca ngợi BI sâu trí khắp, hai quả 
đêu tròn trịa. Câu thứ tư ca ngợi đức rộng lớn trí 
tuệ; nói chung ký biệt tất cả có-không- lý- sự và 
chứng không sai lầm. Câu thứ năm ca ngợi chiếu 
tịch đoạn đức, tức là ca ngợi pháp thân. Bốn câu 
tiếp theo ca ngợi về Hóa thân; cụ thê là câu thứ sáu 
ca ngợi về ơn đức khéo thành. Câu thứ bảy ca ngợi 
chung về thân thông luân có thê làm mãn nguyện 
lành. Câu thứ tám ca ngợi về tâm ghi nhớ luân 
chuyên VÌ người mà thuyết pháp. Câu thứ chín ca 
ngợi về lậu tận luân; có thể hiện rõ việc lìa nhiễm, 
truyền dạy răn bảo. 

Ở câu thứ nhất: ca ngợi chung về sự vi diệu 
viên mãn của bốn trí trong thật đức báo thân của 
Phật. Nói kim cang là tông dụ cho bốn trí, là chỗ 
nương, dựa của chơn như. Tính nó có thê làm hư 
hoại nên cùng tên với kim cang; nhưng chắng phải 
vì vậy mà có tác dụng làm hư hoại. Nói trú trì tức 
là viên kính trí, tức là chứng sự trú trì của chơn như 
kim cang, đó là gộc căn bản của các thiện trong thế 
gian và xuất thế gian, lại còn làm căn bản cho các 
trí khác, cho nên gọi là trú trì. Dựa theo kinh Phật 
địa, có chín thí dụ về cương tròn: Dụ thứ nhất là 
nhờ vào tắm kính tròn mà các hình ảnh hiện ra; là 
dụ cho gương trí Như LaI, các hình ảnh xứ, cảnh, 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 209 


thức đều hiện rõ; do đó mà gọi là Nhất thiết trí. Các 
đức của thân Phật đều trú trì ở đó. Lại nữa, do 
gương trí tự dư tương tục nên các xứ, cảnh, thức 
thiện của thế và xuất thế đều nương vào như gương 
trí để được sinh ra, vì vậy mà gọi là trú trì. Dụ thứ 
hai là gương tròn thì không lay động. Chúng sinh 
quán sát sự được mắt của tự thân là vì muốn giữ lại 
đức, xả bỏ các lỗi lầm, nên lây gương trí Như Lai 
treo trên cờ hiệu pháp giới là dụ cho sự không gián 
đoạn, chắng lay động. Vô sô chúng sanh quán về 
tịnh, nhiễm, là vì muốn lưu giữ tịnh, xả bỏ các 
nhiễm. Dụ thứ ba là như gương sáng sạch thì ánh 
sáng soi khắp; dụ cho trí Như Lai đã lìa nhơ nhớp 
của hai chướng, nhờ sự mài giũa, nhiệp trì do định 
mà sảng sol làm các việc lợi ích lớn, gọi là ảnh sảng 
chiếu khắp. Dụ thứ tư là như gương phải nương 
vào bản chất đồ vật mà có nhiêu loại hình tướng 
sinh khởi. Dụ cho gương trí Như Lai là phải luôn 
nương vào duyên để cho ảnh, tướng của trí cùng 
sinh. Dụ thứ năm là mặt gương trong suốt, làm chỗ 
nương khởi cho các hình ảnh ở mọi nơi chỗn; dụ 
cho gương trí Như Lai là chăng dứt, là vô lượng 
thiện hạnh trong sạch, làm nơi nương duyên cho 
các hình ảnh của trí trong ba thừa. Dụ thứ sáu là 
các hình ảnh núi, sông, cung điện, nhà cửa trong 
gương, nhưng diện tích của ảnh trong gương không 
lớn băng các cảnh thật, là dụ cho hình ảnh mười 
địa hiện ra trên gương trí Như Lai, tật cả hình ảnh 


của thế gian và xuất thế gian đều hiện ra, nhưng trí 
thì khác với phân lượng kia. Dụ thứ bảy là như 
gương tròn chăng hiện những hình ảnh không phải 
là vật chất. Dụ cho gương trí Như Lai là chăng hiện 
khởi ảnh trí của chúng sanh bị chướng ngại vì theo 
những giáo điều không đúng chánh pháp. Dụ thứ 
tám là gương ở chỗ tôi thì không hiện hình ảnh. Dụ 
cho gương sáng Như Lai là chăng hiện khởi ảnh trí 
những chúng sanh ngu muội thích ác; vì ngu muội 
nặng nê, dù có ruộng tốt Tam bảo sinh ra tất cả 
pháp thiện, nhưng lại không muốn nghe nhận, 
không thích quy y, lại tin vào ngoại đạo, ngu s1 quá 
nặng che lấp, cho nên gọi là phi khí (phi khí). Dụ 
thứ chín là gương tròn thi chăng hiện các hình ảnh 
của các đồ vật ở xa bị che lấp. Dụ cho gương trí 
Như Lai là chăng, hiện những ảnh trí của các chúng 
sanh không có niềm tin, do kiếp trước đã phỉ báng 
kinh chánh pháp, vô lượng kiếp đã không nghe 
chánh pháp, bị chướng bởi nghiệp của chính mình 
hoặc vì không có tánh, không tin nhân duyên chắng 
phải là pháp khí của bậc Thánh, cho nên chăng 
duyên với họ. 

Từ chín thí dụ đó, khéo làm nhần duyên với 
những đôi tượng thích hợp thân mình và người, có 
tánh hay không có tánh, vì là nhân duyên với thê 
gian và xuất thế gian; cho nên gọi là trú trì. 

Trí Tính Bình Đắng: đó là mười bình đắng: 

1. Pháp tính bình đăng với các tướng vui thích 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 211 


tăng thượng. Nghĩa là sinh vui thích với các tướng 
tốt đẹp; bây giờ đã chứng được pháp tính nên thảy 
đều ngang băng. 

2. Pháp tính bình đăng với tất cả sự lãnh thọ 
duyên khởi; nghĩa là duyên khởi cả bên trong lẫn 
bên ngoài. 

3: Pháp tính bình đăng với sự xa lìa các dị 
tướng và phi tướng. Các hiện tượng thay đối hư 
hoại khác nhau của các sắc, gọi là dị tướng; xa lìa 
các hiện tượng riêng biệt khác nhau đó, gọi là cộng 
tướng. Cộng tướng như vậy là lấy phi tướng làm 
tướng, tức là tính bình đắng của pháp; cho nên kinh 
có nói: "Tất cả các pháp đều đông một tướng, đó 
gọi là phi tướng”. 

4. Pháp tính bình đắng hoăng tế đại từ. Từ có 
ba loại: 

- Một là hữu tình duyên; lấy sự duyên theo với 
hữu tình làm cảnh; đó là cảnh tu của Bô-tát mới bắt 
đâu phát tâm. 

- Hai là pháp duyên; duyên với chánh pháp làm 
cảnh; đó là pháp tu hâu hết của Bôồ-tát chánh hạnh 
bởi duyên với giáo mà sinh. 

- Ba là vô duyên; Lấy duyên với chơn như làm 
cảnh; đó là pháp tu của Bô-tát vô sanh nhẫn. Từ 
này tuy có cái để duyên vào nhưng vì duyên với 
pháp giới; nên cũng gọi là vô duyên, vì không phần 
biệt. Chư Phật đều có đủ phước nghiệp bình đăng, 


mãi không gián đoạn ân trọng vô dư; cho nên gọi 
là hoằng tế. 

5. Pháp tính bình đăng, đại bi không có sự đối 
đãi. Cái bị của nhị thừa không nhô hết tất cả, chỉ 
nhồ dục  pIớI tạm thời mà chuyên. Còn Như Lai thì 
nhồ khắp, duyên theo khắp cả ba giới, thường 
chuyền, không có chỗ xem xét đối đãi, thường cứu 
không xả bỏ, nhồ ba khổ của hữu tình, xem tất cả 
hữu tình như con một không sinh phân biệt đó là 
con mình hay chăng phải là con mình mà cứu hay 
không cứu. Như Lai chứng đắc đại Bồ-đề thường 
nghĩ: "Ta luôn an lập căn bản các thiện của tất cả 
hữu tình, nếu kẻ nào chưa ngộ, ta sẽ khai ngộ”. Đó 
là ba loại từ đã được nói tới. 

6. Tùy theo sự vui thích của chúng sinh mà thị 
hiện Pháp tính bình đăng. Như Lai tuy ở ngôi 
không có hý luận, nhưng bởi lực tăng thượng của 
Trí bình đăng, nên đại viên cảnh trí tương ưng với 
tịnh thức mà hiện rõ các sắc thân vi diệu trong suốt 
như lưu ly, khiến cho thiện căn của các hữu tình 
thành tựu, tự tâm biến tựa như là thân tướng; có 
nghĩa là tự tâm thấy bên ngoài thân Như Lai. 

7. Tất cả hữu tình kính cần thọ nhận Pháp tính 
bình đẳng đã thuyết. Tùy theo sự vui thích của 
chúng sanh, ngữ nghiệp như vậy, mà phát sinh 
hoan hỷ. Như Lai tức hiện, do vì bi nguyện cho nên 
thuyết ắt xứng với cơ, không uống phí. Tuy có 
chúng sanh không thuận theo lời Phật, đó là hóa 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 213 


tác hoặc sẽ có ích, sau này tất tin nhận. 

8. Thế gian tịch tĩnh đêu đồng một vị Pháp tính 
bình đắng. Năm uân Hữu lậu gọi là thế g1an, ngay 
đó ngừng diệt gọi là tịch tĩnh, sinh tử và Niết-bàn, 
cả hai đêu bình đẳng, nên gọi là một vị. Lại nữa, 
cái mà thế gian chấp bốn tánh không có, nên gọi là 
tịch tĩnh, ngay cái đó hiển bày NHƯ không có sai 
biệt cho nên gọi là một vỊ. 

9. Các pháp thế gian khô vui một vị Pháp tính 
bình đăng. Thế gian có tám sự: Lợi, SUY, hủy, dự, 
xưng, ky, khô, lạc. Đạt được việc vừa ý gọi là lợi; 
mất đi việc vừa ý gọi là suy; chê bai sau lưng gọi 
là hủy; khen ngợi sau lưng gọi là dự; khen ngợi 
trước mặt gọi là xưng; chê bai trước mặt gọI là ky; 
bức não thân tâm gọi là khổ; thân tâm sướng thích 
gọi là lạc. Thánh nhân ở trong đó mãi thường một 
vị, được lợi không tự cao, gặp suy không hạ thấp, 
cho đến gặp khố không lo, được lạc chăng yêu 
thích. Ưng như hư không, bình đắng một vị. 

10. Tu thực vô lượng công đức, rốt ráo bình 
đăng Pháp tính. Công đức tức là Bô-đề phần. Huân 
trồng, nuôi lớn, thành thục, giải thoát, gọi là tu 
thực. 

Đủ cả mười đức trên gọi là Trí tánh bình đẳng. 

Lại còn có hai thứ bình đăng: Tất cả hữu tình 
bình đăng và chư Phật bình đăng. Theo "Nhiếp Đại 
thừa" giải thích: chuyển đệ thất (thức mà) đắc. 


Nhân xưa kia có ngã. Đây và kia không ngang 
băng; nay đã lìa Ngã, cho nên gọi những điều đó là 
bình đắng. 

Câu "Nhiêu loại công đức thù thắng hiếm có" 
chính là Trí diệu Quán và Trí thành sự. Mỗi trí đều 
có mười nhân: 

Mười loại nhân của Trí Diệu Quan Sát là: 

1. Nhân Kiến lập: Trí này trú trì tất cả Đà-la-ni- 
môn, Tam-ma- địa-môn, biện thuyết vô ngại 
những diệu pháp của chư Phật, ngang bằng với 
mười lực. 

2. Nhân Sinh khởi: Trí này có thể bất chợt khởi 
tật cả những cái biết vô ngại diệu trí, chủng chủng 
vô lượng nhân duyên, tướng, thức. Nghĩa là Nhât 
thiết trí có thê bất chợt biết rõ tất cả cảnh tướng: tất 
cả cảnh tướng bất chợt khởi sinh ra nhân. 

3. Nhân Hoan hý: Trí này rất đáng quý, trang 
nghiêm cho Ba-la- mật đa; pháp Bô-đê phân; thập 
lực, vô ly, mười tám pháp bất cộng của Phật; rât 
được yêu thích. 

4. Nhân Phân biệt: Trí này trở lên lấy sự suy 
thịnh nhân quả của Thế và xuất thế, ba thừa viên 
chứng, vô dư. Quán sát diệu sức gián liệt; thế gian 
thì lây cõi dữ cõi lành làm nhân quả suy thịnh, xuất 
thê lây nhị thừa Đại thừa làm nhân quả suy thịnh. 
Còn có một giải thích khác như ở Phật địa thứ năm. 

5. Nhân Thọ dụng: Trí này giúp trí bình đắng 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 2i5 


làm duyên tăng thượng, kích phát gương trí, tương 
ưng với tịnh thức hiện rõ thân thọ dụng, ở nhiều 
hội chúng, oai đức hừng hực, mưa những cơn mưa 
pháp lớn, làm cho chư đại Bôồ-tát thập địa thọ nhận 
niềm vui đại pháp; cũng trợ giúp thành trí, hiện 
thân biến hóa và làm cho địa tiền sở hóa thọ dụng 
niềm vui pháp. 

6. Nhân Thú sai biệt: Trí này trở lên nhần quả 
vô biên, năm sai biệt, hiển hiện đầy đủ. 

7. Nhân Giới sai biệt: Trí này trở lên nhân quả 
vô biên, ba cõi sai biệt, đều hiển hiện đầy đủ. 

Š. Nhân của mưa các cơn mưa pháp lớn: Trí 
này trở lên, được dẫn dắt do oai thần của chư Phật 
Bỏ-tát; có thể đạt được giáo pháp thâm sâu rộng 
lớn. 

0. Làm nhân cho sự hàng phục oán địch: Trí 
này trở lên tất cả thiên ma, ngoại đạo, di luận 
không thể làm lay động, giáo pháp có thê đắc được 
pháp giới thầm sâu. 

10. Làm nhân đoạn dứt tất cả nghi: Trí diệu 
quán sát không bị ngu bởi sự vây nhiễu của tất cả 
tự tướng, cộng tướng, trong đó nó quảng biện rõ 
thể của tự vả cộng tướng. 

Mười thứ nhân trên, tướng của chúng được nói 
rộng trong "Luận Phật địa". 

Mười thứ nhân của Trí Thành Sở Tác. Đó cũng 
là ba nghiệp hóa: 


1. Hóa độ băng thân nghiệp: gôm có ba loại: 

- Hóa độ băng hiện thần thông: Nhờ đó mà Như 
Lai thị hiện nhiêu loại công xảo để chế phục các 
chúng sanh ngạo mạn; nhờ sức phương tiện hay 
khéo đó, mà dẫn dắt chúng sanh nhập vào thánh 
giáo, thành thục giải thoát. 

- Hóa độ băng hiện thọ sinh: Nhờ đó mà Như 
Lai đên những nơi sinh sống của các loài chúng 
sanh; thị hiện cùng loài, ở ngôi tôn quý do sự thị 
hiện cùng loài đó, cho nên nhiếp phục tất cả chúng 
sinh khác loài. 

- Hóa độ băng hiện nghiệp quả: Nhờ đó Như 
Lai thị hiện lãnh nhận những bốn sự bồn sanh, khó 
tu, khó thực hành. Trong "Khế kinh” nói: Như Lai 
kiếp trước, thời đức Phật Ca Diếp, đã mắng răng: 
"Nơi Sa-môn cạo bỏ râu tóc là có đại Bôồ-đề sao? 
Vô thượng Bồ-đê là rất khó được. Do ác nghiệp mà 
nay phải chịu quả khô khó thực hành như vậy! "lời 
nói đó là để chặn đứng những hành vi xâu, hiện 
hóa sở tác. Nếu không như vậy làm sao một đời hệ 
thuộc! Bô-tát đã từng chính mình phụng sự vô 
lượng Như Lai, trồng các gốc thiện, tánh nhớ được 
kiếp trước, mà còn nói những lời không nay. Phải 
biết lời nói đó, là vì muốn hóa độ, muôn cho kẻ 
nghe lời đó được độ: vì muốn được ở chỗ Phật để 
lìa lời nói đó. 

2. Hóa độ bằng ngữ nghiệp: cũng có ba loại: 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 217 


- Hóa độ bằng lời khánh úy: Nhờ đó mà Như 
Lai tuyên thuyết những pháp tùy theo sở thích, lời 
và nghĩa hay khéo, chúng sanh trí nhỏ, mới nghe 
còn tin, nghĩa là âm thanh lời nói của đức Phật đủ 
sáu mươi đức, phàm phu ngu huệ, mới nghe qua đã 
tin hiểu, huỗng nữa là những người thông minh tuệ 
trí. 

- Hóa độ băng lời phương tiện: Do những lời 
ây mà Như Lai lập nên học xứ chân chánh, chê bai 
sự phóng túng, khen ngợi sự không buông thả. Lại 
còn kiến lập tùy pháp hành cho những người tùy 
tín hành. Tât cả đêu do đại bị. Vì các hữu tình mà 
an lập học xứ, chế phục các điều ác, tu các điều 
lành ở thế gian, an lập thánh đạo, chia ngôi vị khác 
nhau; làm cho các loài hữu tình nhập vào chánh 
đạo, ra khỏi ba cõi. 

- Hóa độ băng lời biện yết: Nhờ đó mà Như Lai 
chặt đứt vô số nghi hoặc của các chúng sanh. Nghĩa 
là trí hành sự; tùy theo ý ưa thích khác nhau của 
các chúng sanh mà hiện hóa ngữ nghiệp, nói nhiều 
loại nghĩa lý, chặt đứt các nghĩ hoặc. Đó là phát ra 
một âm thanh mà biêu đạt tât cả nghĩa lý, làm cho 
các hữu tình được ích lợi tùy theo loài của mình. 
Phật lẫy một âm thanh mà diễn thuyết các pháp, 
chúng. sanh tùy theo mỗi loài đều hiểu được; được 
như vậy là do lực bắt tư nghì dẫn ra từ bốn nguyện 
của Như Lai. Nếu là hóa thân, chỉ một chất, mà mỗi 
loài mỗi thây khác nhau, làm thành sự lợi lạc. 


3. Hóa độ băng ý nghiệp: có bốn thứ: 

- Hóa độ băng ý Quyết trạch: Nhờ đó mà Như 
Lai chọn lựa một cách chắc chắn trong tám vạn bôn 
ngàn tâm hạnh khác nhau của chúng sanh. Nghĩa 
là tám mươi bốn ngàn bụi trần tâm hạnh khác nhau 
của chúng sanh, làm chướng ngại cho tắm mươi 
bốn ngàn Ba-la-mật đa, Đà-la-n-môn, Tam-ma- 
địa, ... như trong kinh Hiển Kiếp đã nói về các 
tướng của chúng: Từ lúc bắt đầu tu tập “hành pháp 
Ba-la-mật đa" cho đến lúc cuối cùng "Phật thể Ba- 
la-mật đa" chia làm ba trắm năm mươi phân, mỗi 
phân đều có sáu đáo bỉ ngạn; như vậy tông cộng có 
hai ngàn một trăm. Đối trị tham, sân, s1 và tắm 
ngàn bốn trăm tâm hành khác nhau của các hữu 
tình; trừ bỗn đại chủng và sáu lỗi lầm đã sinh bởi 
vô nghĩa, chuyển mười lần, hợp với số tám vạn bốn 
ngàn. Bởi tu tập ở đó, sau này được thành tựu tám 
vạn bốn ngàn Đà-la-ni-môn, Tam-ma-địa, v.v... đó 
chỉ là tóm lược, suy rộng ra thì vô lượng. 

- Hóa độ bằng ý tạo tác: Nhờ đó mà Như Lai 
quán những hạnh mà chúng sanh thực hành; thực 
hành hay không thực hành, đức hay là lỗi lâm; để 
khiến lấy hay bỏ, mà tạo các pháp đối trị. Nghĩa là 
quán sát hành vĩ của tất cả hữu tình. Nếu là các 
hành vi xấu, thì không làm là có đức mà làm thì có 
lỗi. Nếu là các hành vi tốt; làm thì có đức, không 
làm là có lỗi. Quán sát như vậy vì muốn khiến họ 
lây đức mà bỏ lỗi lâm. Với đức thì tạo tác sự giữ 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 219 


gìn, với lỗi lầm thì tạo tác sự xa lìa. 

- Hóa độ băng ý phát khởi: Nhờ đó mà Như Lai 
tuyên thuyết khi muốn đối trị kia, cho nên nói 
những câu mà họ thích. Nghĩa là tùy theo những 
điều mà chúng sanh thích, thuyết các pháp khiến 
họ phát khởi sự yêu thích mà phát sanh đối trị. 

- Hóa độ băng ý thọ lãnh: Nhờ đó mà Như Lai 
với định hay không định, hỏi ngược lại để phi nhớ, 
làm thành sự ghi nhớ riêng về kiếp trước kiếp sau. 
Cho nên tùy theo những sở ưng đó mà thọ lãnh 
nghĩa. của quá khứ, vị lai, hiện tại. Bốn thứ hóa độ 
băng ý nghiệp này; một mực xưa nay vẫn phân biệt 
phản vấn ghi nhận bốn loại luận thuyết. Nghĩa là 
ruộng phước Tam Bảo ngang băng với sự hóa độ 
băng ba nghiệp trên; cũng chính là ba thân biến, 
nghĩa là thân thông ghi nhận ba loại: thuyết, giáo, 
giới. Từ ý nghĩa đó, cho nên gọi chư Phật Thê Tôn 
là Đại Thánh Trí Dược (thuốc trí của đại thánh), có 
thể trừ tật cả bệnh phiền não. 

- Trí Diệu quán sát và Trí Thành sở tác; mỗi trí 
đêu có mười nhân, cho nên gọi là "chủng chúng hy 
hữu công đức”. Câu này hiển bày chung về thật đức 
của báo thân cho nên lây bốn trí làm phân chú thích 
đâu tiên, còn đức của các hữu tình ở cõi sắc và phi 
sắc, đều nhiếp ở các loại phẩm của bốn trí. 

Ở câu thứ hai: "Quán đảnh mũ báu vượt qua ba 
cõi". Câu đó ca ngợi Đạo hơn cả ngôi tôn quý. Ra 


khỏi địa thứ mười, với ngôi quán đảnh, đã đội mũ 
báu của Phật, diệu trí thù thăng, thân tịnh vô lậu; 
đã lia sự trói buộc, chắng bị nhiếp bởi các g1ới; øỌ1 
là vượt qua; do đó mà ngôi nhị thừa, dị sinh ngoại 
đạo đều thập kém hơn. "Thập địa” nói: "có cõi Tịnh 
độ vượt khỏi ba cõi, Bô-tát địa thứ mười sẽ sinh ra 
ở trong ấy. Nơi chỗn ấy không lìa ba cõi, vì đã lìa 
sự trói buộc; nên gọi là siêu vượt, chắng bị ở kia 
gôm thâu. Thân Như Lai cũng lại như vậy, chăng 
phải hữu lậu nên gọi là vượt qua, chăng phải lìa ba 
cõi sinh ra ở nơi khác. 

Ở câu thứ ba: "Trí kim cang khắp, đại quán tự 
tại" là ca ngợi bi sâu trí rộng, hai quả đều tròn đây 
trong nhân tu hành lợi mình lợi người. Bi trí làm 
nhân, đạo quả thành mãn. Quả đã thành, biết rõ các 
pháp, gọi là trí kim cang khắp. Năng chứng trí 
khắp, Năng diệt hai chướng nên dụ là kim cang: 
hoặc đã phá được hai chướng kiên cô khó hư hoại 
cũng dụ là kim cang. Năng chứng Biến, phá, giống 
như kim cang. Sở tri phiên não nhờ diệu trí chân 
thực; gọi là trí kim cang khắp. Đắc trí giác đó, có 
thể từ bi cứu vớt tất cả hữu tình. Lợi mình làm trí 
tròn đây, lợi người làm bi đây đủ gọi là Quán tự 
tại. Tùy theo chúng sanh đó, với ba nghiệp mong 
cầu mà thương xót cứu vớt ngay không bỏ sót, gọi 
là Đại quán tự tại. Hiển bày các đức của Phật không 
ngoài hai thứ trên. 

Ở câu thứ tư: "Quyết định các pháp, đại diệu trí 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền I 221 


ân” là ca ngợi sự rộng lớn của Tuệ và đức của Trí. 
Ấn chung tất cả có-không-sự-lý, thì chứng không 
sai lâm. Trí có hai loại. Hai loại vô tri đã dứt hết, 
cho nên đặc được hai trí. Trí hữu vi có thể biết hữu 
vi nhất định là vô thường. Trí vô v1 có thể biết vô 
vi nhật định là vắng lặng. Hai vô ngã đó, ấn định 
pháp như thé, tất không còn do dự! Xử dụng rộng 
lớn, cho nên gọi là Đại diệu trí ân. Nêu không có 
trí đó, thì đối với pháp không thê khởi trí quyết 
định. 

Ở câu thứ năm: "Rốt ráo rồng lặng, bình đắng 
tính ân": là ca ngợi sự chiếu soi tịch lặng, đoạn dứt 
các đức. Là ca ngợi pháp thân, phải dứt hai 
chướng, mới chứng hai không. Lý của hai không 
ân định các pháp. Các pháp bình đăng đều do hai 
không, do hai không môn mà chứng pháp tính đó, 
gọi là tính bình đắng. Còn rốt ráo không chỉ có thê 
nhập môn, chăng phải là tính bình đăng. Tính bình 
đăng là thê của chân như, phi không phi hữu; nay 
theo phương tiện mà nói là rốt ráo không; bởi 
chứng đắc được từ quán hữu tình là rốt ráo không. 
Phật đã đặc trọn, cho nên øọI1 là chứng. 

Ở câu thứ sáu: "Với các năng tác, sở tác sự 
nghiệp đều làm được một cách hay khéo, không có 
dư rớt". Sau bốn câu ca ngợi hóa thân; câu này ca 
ngợi ân đức khéo thành. Nghĩa là chư Phật Thế Tôn 
VỚI SỰ nung nâu bởi đại bi, vì lợi ích cho hữu tình 
mà hiện phương tiện báo thân hóa thân; như thuyết 


pháp thích hợp làm lợi lạc cho cả hàng Bôồ-tát và 
nhị thừa. Trí bình đăng đó kích phát trí gương, vì 
chư Bôồ-tát mà hiện tha báo thân, dùng trí Diệu 
quán sát thuyết pháp ở trong đó, để chặt đứt các 
lưới nghi. Trí thành sở tác kích phát trí gương khởi 
thân biến hóa vì nhị thừa mà hiện hóa thần ngữ; ở 
trong ấy, dùng trí diệu quán sát thuyết pháp, để 
chặt đứt các lưới nghị. Trí thành sở tác thị hiện sự 
hóa độ băng ba nghiệp, gồm mười loại. Mười loại 
đó được giải thích như những đức chung trong câu 
đâu. Trí thành sự này và trí tính bình đăng gọi là 
năng tác sự nghiệp. Những việc làm của trí bình 
đăng trong mười thứ hóa độ là sở tác sự nghiệp. 
Thế Tôn đối với năng tác và sở tác đều thành tựu 
khéo léo không dư sót; tật cả đêu được đây đủ hay 
khéo. 

Ở câu thứ bảy: "Những hy vọng mong muốn 
của tất cả hữu tình, tùy theo sự vô tội của họ đều 
được thỏa mãn”; là ca ngợi sự luân chuyền thân 
thông của Phật có thể thỏa mãn những mong 
nguyện tốt lành của chúng sanh. Do Phật có đủ oal 
lực thân thông; tật cả hữu tình ở thế và xuất thế, 
những điều mong nguyện vô tội, đều có thể thỏa 
mãn; nhưng không đêu cho; nên nói là "có thê"; 

e ngại các hữu tình tăng thêm á ác nghiệp. Nghĩa là 
thấy người nghèo thường câu mong tiền bạc, đáng 
phải nên cho, nhưng, được tiên rôi thì họ lại tăng 
thêm ác nghiệp; vì vậy mà không cho. "Nhiếp Đại 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 223 


thừa" có nói: "Thà thiêu thốn về tiên bạc mà xa lìa 
các hành vi xấu, lìa được cõi dữ". Đừng khiến họ 
khởi các căn lỗi lâm thác loạn mà cò thê cảm ứng 
quả báo khô ở kiếp sau như là các căn khí bị khiếm 
khuyết! Suy đó mà biết! Nếu cầu trí tuệ, phước tuệ 
vô tội, thì đều cho. Như Mạc Lợi phu nhân mong 
nguyện làm vương phi, sau được quả Thánh; như 
năm trăm Thánh chủng mong thấy thân Phật nói 
chuyện về bốn sanh; như vợ chông Ca Diệp mong 
thành tâm đạo mà quyên thuộc vợ chông VỀ Sau 
đêu đặc được Thánh quả. Như con gái vua ÀA Dục 
mong muôn có tiên đề bồ thí, sau được làm con gái 
vua. Những thứ đó đều là mong muốn vô tội, đều 
có thê thỏa mãn. Khác với các bậc làm cha mẹ; 
thường cho và làm thỏa mãn những điều mong 
muôn có tội của các con; nhưng lại không thể cho 
và thỏa mãn những điều mong muôn vô tội! Lại 
nữa, hiện thân thông là tùy vào việc nên hiện, thì 
Phật liên hiện để thỏa mãn những mong cầu của 
họ. Như chuyện hiện thân thông vì ba vị: Uu-Lâu, 
Tân-Loa, Ca-Diệp, là để điều phục bọn kiếp tỷ nô, 
khiến cho họ nhập đạo, đều là thỏa mãn nguyện 
lành. 

Ở câu thứ tám: "Đã khéo an trú ba đời bình 
đăng, thường không đoạn tận, quảng đại biến 
chiêu": là ca ngợi tâm ghi nhớ của chư Phật Thê 
Tôn để có thê vì đối tượng mà thuyết pháp. Thiên 
nhãn thông biết rõ kiếp hiện tại như biết chuyện bò 


sinh nghé ở nhân gian. Trí sanh tử biết tương lai 
kiếp sau; như biết chuyện vị lai, bọn Bà-la-môn sau 
khi phi báng sẽ tự bại. Nhờ trí túc trú mà biết người 
ăn xin phát thiện căn đã lầu đời. Vì người ây mà 
thuyết pháp, cứu vớt làm lợi ích thêm. Ghi nhớ 
riêng ba đời để thuyết pháp; thực hành những 
chuyện làm lợi lạc, không sai khác chênh lệch; cho 
nên gọi là bình đăng. Có thể quán trí đó cùng nhau 
tương tục hiện rõ ngay đó, thường không đoạn tận, 
không gì không biệt, chiêu khắp rộng lớn. 

Ở câu thứ chín: "Thân, ngữ, tâm tính giống như 
kim cang ngang bằng chư Như Lai không động 
không hoại”; là ca ngợi lậu tận luân, có thể hiện rõ 
sự la nhiễm để răn dạy truyền thọ; hoặc và nghiệp 
trong ba thân đều tận; cho nên chư Phật ngang 
băng và giống với kim cang Ở điểm không bị tât cả 
ngoại đạo thiên ma, bạn bè xấu của sinh tử làm loạn 
động hay hủy hoại khiến khởi lên những ác nghiệp; 
do trong ba nghiệp, tật cả lậu đã tận, cho nên có thê 
dạy dỗ truyền thụ cho chúng sinh, nên gọi là lậu 
tận, như Sớ giải thứ nhất của Luận đối pháp. 

Lại có cách giải thích thứ tư: 

Trong chín câu đó: câu thứ nhất ca ngợi chung 
về bôn trí; pháp thân báo thân. Câu thứ hai và thứ 
ba ca ngợi ngôi tôn quý đức rộng lớn. Ba câu thứ 
bốn, năm, sáu ca ngợi riêng về ba đức. Ba câu sau 
cùng ca ngợi riêng vệ ba thân biến. Nói chung là 
muôn khiên cho chúng sanh nghe được công đức 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 1 225 


của Phật mà sinh sự hoan hỷ đặc biệt, tôn trọng 
nghe pháp, khởi sự mong câu, Phật có đủ những 
đức đó; đâu kinh ca ngợi là để biết những điều Phật 
thuyết trong kinh là những điều thăng diệu nhất. 
(Sở giải phân Bát-nhã lý thú). 


THUẬT TÁN KINH ĐẠI BÁT NHÀ 
BA LA MẬT ĐA PHÁN LÝ THÚ BÁT NHÃ 


QUYÊN 2 

Kinh viết: "Thị Bạc Già Phạm trụ đỉnh dục giới 
trong cung trời tha hóa tự tạt" 

Tán răng: 

Từ đây trở xuống là phân thứ tư, nói rõ về giáo 
xứ. Ở trong hóa độ, tóm nêu bốn đức, đề hiển bày 
sự đặc biệt của kinh. Nói về Hóa thắng xứ (nơi đặc 
biệt để hóa độ) đề biểu thị Báo thân và Pháp thân, 
độ cũng bao hàm là thật đức. 

- Đặc biệt thứ nhất là xứ Tôn; vì ở tại cung Tha 
Hóa của trời dục 

Cực. 

- Đặc biệt thứ hai là Đồng cư; vì đó là điện báu 
lớn, nơi chư Phật 

du hội. 

- Đặc biệt thứ ba là Nghiêm lệ; vì có đủ các 
ngọc Mạt mi vô giá và các báu. 

- Đặc biệt thứ tư là Ái trọng; vì là nơi vu1i sướng 
của hiên thánh thiên tiên. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 227 


Ở đây nói về xứ thứ nhất là Tôn Thăng. 

- "Thị Bạc-già-phạm" : là chỉ cho giáo chủ, 
người năng thuyết. 

- "Trú" : có nghĩa là chỗ ở, nơi dừng lại, nương 
tựa. 

- "Dục" : là tham ái, tức là tham về dâm, về ăn 
uống. 

- "Giới" : nghĩa là chủng tộc, nòi giỗng, cương 
lãnh, phạm trù. 

Giới do dục sinh ra, năng sinh ở dục, nên gọi là 
"Dục giới". 

- "Đỉnh" : là đỉnh đầu, chỗ cao chót vót, nơi cao 
nhất trong cõi trời lục dục thuộc cõi dục, gọi là 
"Đỉnh dục GIỚI. Tuy nói là thăng xứ. Nhưng vẫn 
chưa rõ tên, vì chỉ hiển hiện tên của trời. Phân tiếp 
theo của kinh nói về phước lực của chư Thiên ở cõi 
trời Tha Hóa; cân muốn điều gì, liền theo ý muốn 
mà hiện ra. Nghiệp của cõi trời thứ năm đã thù 
thăng: nhưng cũng không tủy theo ý muốn mà vật 
hóa ra, phải dùng lực biên hóa của mình biến ra các 
đồ vật cân dùng. Nghiệp của cõi trời thứ sáu này 
càng thù thăng hơn, vừa có các đồ dùng tuỳ theo ý 
muôn hiện ra, lại cũng có thể tự mình biến hóa các 
đồ vật khác dù mình không thọ dụng: hoặc chủ yếu 
đợi các trời khác biến làm nhạc cụ, rồi tự mình mới 
thọ dụng; vì nghiệp lực hơn. Do có nghĩa như vậy, 
nên gọi là "cõi trời tha hóa". Ở trong cõi trời đó, có 


sự sang, hèn. Vua tôi riêng biệt. Thê Tôn ở tại nơi 
tôn quý của cõi trời đó, chắng phải ở nơi thập hèn 
nhơ uê; cho nên kinh nói "trong cung vua trời; 
điều này muốn hiển bày là pháp đức Phật thuyết 
nương ở chỗ cực kỳ tôn quý chắng phải ở chỗ thấp. 
Như khi đã chứng Bô-đề thì ngôi tòa kim cang: 
thuyết thắng pháp thì phải ở cung trời Tha Hóa; 
như "y thắng xứ" trong kinh "Thập Địa" vậy! Đó 
là biểu thị báo thân trú trong Tịnh độ vô lậu; đồng 
thời cũng là biểu thị cho pháp thân trụ ở pháp giới 
thanh tịnh, nơi lia tham dục cực kỳ rốt ráo. Người 
chứng được pháp đó có thể làm những việc lợi cho 
người khác. Cũng vì lợi cho người khác, mà ở nơi 
Tình độ và pháp tính, trí vô phân biệt và trí Hậu 
đặc thần dụng vô phương gọi là tự tại. Đó là cung 
thât của chư vị pháp vương của các cõi trời từng Ở. 
Cho nên các kinh còn nói: "lây sự rốt ráo rỗng lặng 
làm nhà ở" vì ba thân làm lợi cho vật, mỗi cách đêu 
có sự khác nhau, cho nên nơi ở của quốc độ cũng 
khác nhau, ở tại cung trời là ý nói ở nơi tôn quý có 
pháp hơn hết. Nói ở nơi đỉnh của giới, là để nói sự 
sâu xa của diệu lý. 

Kinh viết: "Nhất thiết Như Lai tăng sở du xứ 
hàm cộng xưng mỹ đại bảo tàng điện” 

Tán răng: Đó chính là sự đặc biệt thứ hai "Đồng 
cư” củng Ở. 

- "Thường" là từng 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 229 


- "Du” là du chơi 

- "Xứ" là chỗ nghỉ ngơi. 

Nơi chỉ có một vị Phật ở, các vị Phật khác 
không ở; thì chắng phải là nơi tốt. Nay nói, chư 
Phật quá khứ hiện tại trong mười phương đều đã 
từng ở cung trời Tha Hóa Tự Tại để du chơi an 
nghỉ; chư Thánh đêu cùng đến; cho nên biết là nơi 
đặc biệt. Giả sử sau này chư Phật hiện, nhưng 
không ở, thì cũng luôn khen ngợi cung đó là đẹp 
đề. 

- "Xưng” là xưng danh, là ca ngợi. 

- "Mỹ" là khen đẹp. 

Trong cung vua trời có vô số phòng, nay Phật 
Đại Bảo tàng Điện của cung trời đó, là nơi được 
tạo thành do các đô trân quý, nên gọi là "Báu", lẫy 
báu làm chỗ chứa, nên gọi là "Bảo tảng". Bảo tảng 
chính là tên của cung điện, gọi là "Bảo tàng điện". 
Điện đã cao rộng, lại còn được trang trí băng những 
thứ quý báu, nên gọi là "Đại bảo". Phật trú ở trong 
cung điện Đại Bảo Tàng của trời. Ý đó là biểu thị 
chung về trí vô phân biệt và trí hậu đắc của báo 
thân và pháp thân, ơ nơi mà chư Phật quá khứ và 
hiện tại đã từng ở, đều đã khen ngợi cái đẹp của 
cung điện Đại Bảo Tàng, đồng thời cũng đề hiển 
Dày nơi Cùng Ở, củng khen ngợi của chư Phật; cho 
nên biết đó là nơi đặc biệt. Thân thọ dụng của đức 
Phật trú ở Báo thổ, và Trí Hậu Đặc phân biệt nghĩa 


lý của pháp tính, gọi là "Du". Trí vô phân biệt trú 
ở đất pháp tính, diệu dụng như lý gọi là "Xứ". Bởi 
vùng đất thọ dụng có đủ mười tám đức, vùng đất 
của pháp tính bao hàm vạn điêu lành; do đó chư 
Phật thường cùng ca ngợi hai vùng đất đó, cho nên 
nói là "cộng xưng mỹ”. "Xưng" là xưng dương; 
nghĩa là không gì băng, không nơi nào bằng. "Mỹ" 
là ca ngợi, khen ngợi, mượn lời đề nói về thật đức. 
Rộng như pháp giới gọi là "Đại". Tạo thành bởi 
vạn đức, gọi là "Bảo". Dung chứa bao gồm cả các 
thiện gọi "tảng". Cái phòng của sự rỗng lặng øọI là 
"Điện". Báo thân và pháp thân; Sơ trí và Hậu trí 
thường ở chỗ đó, thuyết pháp. lợi người. Chư Phật 
cùng ở, là nói lên cùng đên mà ở. 

Kinh viết: "Điện đó được tạo thành do ngọc 
Mạt ni vô giá cùng nhiêu loại trân châu trang trí 
xen tạp” 

Tán rằng: Đấy là đặc biệt thứ ba: sự trang 
nghiêm. Trong đó gồm có ba: một là nói rõ về sự 
trang nghiêm chung. Hai là liệt kê về những trang 
nghiêm riêng. Ba là những sự trang nghiêm còn lại. 

- Về trang nghiêm chung: tiếng Phạm gọi là Ma 
NI. Trung Hoa gọi là Như ý. Điện đó được tạo 
thành bởi ngọc thân Như ý vô giá; còn gia thêm 
bốn báu: Đê thanh, Đại thanh, Thạch tàng, Ngỗ 
tàng cùng với bôn mảu sắc, bảy thứ ngọc trân, Dảy 
ảnh sáng trang nghiêm xen lẫn, với những màu 
sáng đỏ tía lấp lánh. Ý này biểu thị chung về cung 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 231 


điện của pháp tính nó giống như ngọc Như ý, được 
trang nghiêm băng vạn đức vô 

vi. Cung điện thuộc vùng đất thọ dụng, lây Bát- 
nhã làm thể, giông với ngọc Ma mi kia. Còn các 
thiện thuộc hữu vi là dụ cho những đồ trân quý 
trang trí xen lẫn ở trong cung điện đó. Hai cung 
điện lớn là chỗ ở của hai thân; như ngọc Như ý, tật 
cả đêu đắc được theo ý muốn của mình. Ngọc Ma 
ni vô giá còn trang trí thêm các đồ trân quý, là trí 
phải trang nghiêm thân vạn đức; đó là sự trang 
nghiêm chung. 

Kinh viết: "Các màu sắc lấp lánh, phóng ánh 
sáng lớn” 

Tán răng: Đây là phần thứ hai nói về sự trang 
nghiêm riêng. Trong đó gôm có mười bôn thứ 
trang nghiêm riêng. Ở đây có hai thứ trang nghiêm: 
Bảy loại ngọc xen lẫn, cho nên nhiêu màu sắc lập 
lánh. Bốn sự soi sáng huy hoảng, nên phóng ánh 
sáng lớn. Vả lại chính đỏ tía tương tạp mới nói đến 
lập lánh; chính màu vàng tinh khiết thoát ra lìa khỏi 
chất mà phóng ánh sáng lớn. Ý này là biểu thị 
chung vê pháp tính không có sự dính mặc các 
duyên. Niêt-bàn phân tứ thí như tiếp nhận sự lấp 
lánh của các vật đề thành các màu săc. Lại trí phân 
biệt được chơn và tục tợ như nhiêu màu sắc lập 
lánh; cả hai cái đó cùng hợp lại thành, như màu sắc 
phóng ánh sáng vậy. Vừa có cải công chiêu sảng 
lại còn kiêm luôn cả cái sức phá tan bóng tối. Hai 


câu đó chính là sự trang nghiêm thứ hai. 

Kinh viết: Chuông lắc báu, chuông rung vàng 
treo bày khắp nơi, gió hiu hiu thôi lay, xuất ra tiếng 
hòa nhã” 

Tán răng: Ở đây có bốn thứ trang nghiêm: Một 
là treo chuông lắc báu, hai là bảy chuông rung 
vàng, ba là gió hiu hiu thối lay và bốn là âm thanh 
phát ra hòa nhã. 

Đã leng keng thành tiếng thì nên quản nghe để 
sáng tâm. Chuông lắc báu cũng giông như ý vận 
lục thông. “Chuông rung vàng" làm chân hãi phi 
hồ tứ biện. "Khắp nơi"; nghĩa là tùy cơ đem lợi lạc 
đến cứu vớt chúng sanh thương xót mà tuyên 
dương chân lý. Còn nói “Treo bảy” là kén chọn chỗ 
hiển hiện. Nếu không có, ngọn gió đại bi thôi quạt, 
thì âm thanh của bảy biện không phát ra. Nên biết 
là đạo cảm ứng thành thì phải đầy đủ cái đức kia 
của Trí và BI. Nói bảy biện là: Biện luận ngay tức 
khắc; biện luận nhanh chóng: biện luận thích hợp; 
biện luận không sai sót; biện luận không đoạn tận; 
biện luận trong khi diễn thuyết, để bảo vệ nghĩa; 
biện luận đặc biệt hay nhất trên tất cả thế gian. Các 
ý nghĩa về lục thông sẽ giải thích sau. 

Kinh viết: "Lọng lụa, hoa-cò-phướn lụa; tràng 
hoa phất ngũ sắc, châu báu; chuỗi ngọc; trăng bán 
nguyệt; trăng tròn đây" 

Tán răng: Ở đây có tám thứ trang nghiêm: Lọng 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 233 


che tròn viên lụa dây; cờ phướn gió thôi cong lên 
giống hình cầu vòng; "Trảng hoa" như ngàn mây; 
"Phất ngũ sắc" kéo lê dưới đât; "ngọc báu” lấp lánh 
như những VÌ SaO; chuỗi ngọc trong suốt hơn cả 
sương vàng: vâng thúy cùng nâng ánh trăng bán 
nguyệt; ngọc xanh treo trang nghiêm như ôm nét 
đẹp trăng tròn. Đó chính là sự trang nghiêm đẹp đẽ 
của Hóa thổ sở cư thiên cung. 

Ý trên là sự hiển bày chung về hai vùng đất của 
Pháp thân và báo thân. Bốn vô lượng tâm như cái 
lọng lụa hoa che chở cho quân sinh. Bốn tông trì 
như cờ phướn lụa để chuyền các ác. Ba Tam-ma- 
địa dụ cho tràng hoa kia, vì được trang sức bởi trăm 
ngàn công đức. Bồn loại nhiếp sự là dụ cho Phất 
ngũ sắc, bởi rủ xuống khắp các loài phủi sạch bụi 
trần, Bốn tông trì, ba tam muội, sẽ giải thích phân 
sau. Bốn vô lượng và bỗn nhiếp sự thì chúng ta đã 
biết. Ba niệm trụ là " ngọc báu” vì mọi lúc đều bình 
đăng. Bốn hoăng thệ nguyện là chuỗi ngọc, vì nó 
hỗ trợ cho các hạnh. Vô úy là trăng bán nguyệt" 
vì có thể phá ngoại đạo, tiêu trừ ác. Mười lực là 
"trăng tròn đây", vì có thể phá thiên ma, trừ bỏ các 
ác. Lây lục độ làm "ngọc báu”, vì gồm thâu suốt cả 
vạn hạnh. Ba niệm trụ; một phần là khen ngợi 
nhưng không. ưa thích; một phân là chê bai nhưng 
không sanh sân giận. Ổ trong một hội, nữa chê nữa 
khen, cũng không yêu không ghét; trong ba niệm 
đó, chỉ trụ niệm đại xả gọi là niệm trụ. Bốn hoăng 


thệ nguyện là: 

1. Chưa lìa khô, nguyện lìa. 

2. Chưa đắc lạc, nguyện đắc. 

3. Chưa phát tâm tu đoạn, nguyện phát tâm tu 
đoạn. 

4. Chưa thành Phật, mong sớm thành Phật. 
Mười lực vô úy phân sau sẽ biết. Trên đây là sự 
trang nghiêm đặc biệt thứ hai. 

Kinh viết: "Nhiều loại trang sức khác dùng cho 
sự trang nghiêm)”. 

Tán răng: Đây là trang nghiêm đặc biệt thứ ba 
khác. Ngọc Ma ni đã trang nghiêm đại diện đẹp đề 
như vậy, còn trang trí thêm những chi tiết khác như 
của số, nóc, mái, lan can, có đủ chính là hiển Dày 
sự giải thoát thăng xứ, biến xứ, vô tránh, nguyện 
trí, vĩnh viễn dứt bỏ tập khí, tất cả diệu trí, trăm 
ngàn công đức. Những thứ đã trang nghiêm cho hai 
vùng đất hữu vi vô vi; lý nó là như vậy. 

Kinh viết: "Là nơi mà Hiền Thánh Thiên tiên 
đều ái lạc" 

Tán rằng: Đó chính là sự đặc biệt thứ tư Bảo 
trọng. Phàm phu thuộc năm thừa gọi là Hiển; 
chứng quả ba thừa gọi là Thánh, cõi cao nhất đrong 
năm cõi gọi là “Thiên” - Người có đức của thân gọi 
là ” Tiên". Quý mà trọng gọi là Ái. Khao khát mong 
cầu gọi là Lạc. Phàm hay thánh trong ba thừa đều 
rất ưa thích mong chứng được vùng đất hóa đó, gọi 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 235 


là Ái lạc. Đó là nói về hai thân pháp và báo tùy ưng 
với vùng đất đó. 

Kinh viết: "Cùng đủ tám mươi ức đại Bô-tát" 

Tán răng: Phân thứ năm dưới đây là nói về chỗ 
giáo hóa những căn cơ kia. Trong kinh này là nói 
cho cả phàm lẫn thánh như kinh nói sau đây: "Chư 
đại Bồ-tát kim cang thủ đắng và dư thiên chúng, 
nghe Phật thuyết, đều tin nhận phụng trì". Kim 
cang thủ đăng là chúng Thánh Nhân. Dư thiên 
đăng là chúng phàm phu. Nên biết là hội này gồm 
cả phàm lẫn Thánh. Lại nữa xứ Hóa này ở cung 
Tha hóa; về lý hiển nhiên hiện rõ chỗ ở vùng đất 
hóa. Thiên cung chăng phải là tịnh độ. Nếu theo 
kinh Thập Địa thì chư đại Bô-tát phải ở Hóa xứ, 
không nói là Thiên cung. Nay lại nói thiên cung là 
nói phàm phu đêu ở "uê thô". Ở đây chỉ nói chúng 
Bồ-tát tụ hội, vì giáo lý quá sâu thăm, người ngu 
không thê đo lường được nên chỉ đưa ra hàng Bô- 
tát, thích hợp cho sự thông suốt căn cơ. Nêu sự đặc 
biệt của Hóa xứ, mà nói thiên cung, vì muốn nói 
lên sự tôn quý của thính chúng, nên chỉ nói là Bồ- 
tát, chứ không phải Thế Tôn chỉ giáo hóa cho Bỗ- 
tát mà thôi. 

Trong phân căn cơ kia, thế văn có bốn: 1. Nói 
về số; 2. Trình bày đức; 3. Liệt kê tên gọi; 4. 
Chương quỹ. 

Câu nói về số này chỉ số lượng. "Dữ" nghĩa là 


cùng và hội. Một ức là mười vạn, tám mươi ức là 
tám trăm vạn. Chữ "Đại" lược nói có bốn nghĩa: 

- Số nhiều: vì có tới tám trăm vạn Bô-tát tập hội 
để nghe pháp. 

- Đức lớn; vì đều có đủ tổng trì các công đức 
lớn. 

- Nghiệp lớn: vì đều có đủ biện tài hay khéo, 
thuyết pháp làm lợi cho chúng sinh. 

- Danh lớn: Như kim cang thủ ngang băng 
mười địa đầy đủ tên gọi. 

"Bồ-tát câu": là hiển hiện giáo lý thâm diệu, đủ 
đủ căn cơ thượng thặng vì muôn làm cho hữu tình 
đặc được pháp hiểm có, siêng năng cô gắng, tin 
nhận. thực hành. 

Kinh viết: "Tất cả đều đủ các môn Đà-la-ni: 
môn Tam-ma-địa, vô ngại diệu biện”. 

Tán rằng: Dưới đây là trình bày về Đức; gồm 
có hai phân: phân đâu liệt kê tên gọi, phần sau là lệ 
chỉ. Nói về tên "Đà la ni"; Trung Hoa gọi là tông 
trì, lây niệm tuệ làm tính. Gồm có bốn thứ: Pháp- 
nghĩa và Minh-chú; có thể đắc được Bồ-tát nhẫn. 
"Pháp" nghĩa là năng thuyên; bởi ở trong một 
Danh, trì cả các danh. "Nghĩa" là sở thuyên; ở 
trong một nghĩa, trì các nghĩa. "Chú"; như nói dưới 
đây: có thê đặc Bồ-tát nhẫn; nghĩa là, có một chú 
mau đắc Bô-tát vô sinh pháp nhẫn. Di Lặc Bô-tát 
thuyết: "Nhất chi mật chỉ cát chỉ tư săn Để Bác Đà 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 237 


NI 5a ha". 

”“Fam-ma-địa", Trung Hoa gọi là đăng trì, xưa 
dịch là Tam muội. Nghĩa là các định hữu lậu vô 
lậu, đêu có thê bình đẳng trì tâm ở cảnh gọi là Đăng 
trì, nghĩa là ngang băng với Đại không, ngang băng 
với ba tam muội. 

"Vô ngại diệu biện" nghĩa là; lời pháp, nghĩa 
biện thuyêt vô ngại. 

Hai đức đầu là hạnh lợi mình, đức thứ ba là 
hạnh lợi người. Ba thê tính đó là y xứ, tu pháp, đắc 
vị. Nhất thiết nghĩa môn sẽ nói ở đoạn khác. 

Kinh viết: "Những loại như vậy, vô lượng công 
đức; giả sử trải qua nhiêu kiếp, thuyết cũng không 
thế hết". 

Thuật viết: Đây chỉ là Lệ. "Kiếp" là chỉ khoảng 
thời gian. Bô-tát tu Nhân, thời gian và hạnh đều to 
lớn; cho nên khen ngợi công đức trải qua nhiêu 
kiếp không cùng; nghĩa là vô sinh Nhẫn chuyển 
pháp luân, e văn rườm rà nên chỉ nói qua. Vì sao 
cần phải khen ngợi công đức của Bô-tát? Vì để xả 
bỏ tâm khinh mạn của chúng sanh; có người nói 
răng: “Các chúng Thanh văn tu phạm hạnh lâu, các 
chúng Bô-tát phải kính lễ": lại còn khiến cho chúng 
sanh khởi tâm thanh tịnh. Bồ- tát một mực có công 
đức như vậy, huộng chi là Như Lai. Cho nên các 
hữu tỉnh phải hết lòng đem thân quay về cùng 
nguyện đê mau chứng. 


Kinh viết: "Tên chư vị Bồ-tát đó là: Bô-tát Ma 
ha tát Kim cang thủ; Bồ-tát Ma ha tát Quán Tự Tại, 
Bồ-tát Ma ha tát Hư Không Tạng, Bô-tát Ma ha tát 
Km Cang Quyên, Bồ-tát Ma ha tát Diệu Cát 
Tường, Bô-tát Ma ha tát Đại Không Tạng, Bộ- tát 
Ma ha tát Phát tâm liên chuyên pháp luân, Bồ-tát 
Ma ha tát Diệt hết tật cả oán ma" 

Thuật viết: Đây là phân liệt kê tên, gồm có tám 
vị. Nêu các đặc biệt của nó. 

Nói "Bồ-tát Ma ha tát"; có nghĩa Bô-đề là giác, 
tức là Nhật thiết trí. Tát đỏa là hữu tình; tức những 
hữu tình câu Bồ-đề, đó là những người thông cả ba 
thừa. "Ma ha” là Đại tát đóa. Đại gọi tắt của Ma ha 
tát. Lại nữa, Bồ-đề là cầu quả trí cảnh. Tát đỏa là 
cứu vớt hữu tình bị cảnh; chính là hai đức lợi mình 
lợi người. Lại nữa, Tát đỏa; nghĩa là mạnh mẽ, vì 
tinh tấn dũng mãnh câu đại Bô-đề, nên gọi là Bồ- 
tát. Hai giải thích sau, thông cả phàm lẫn thánh. 

"Km cang thủ”. Nghĩa của chữ thủ (tay) là lấy, 
là nắm, câm bởi thường đưa tay tín lây các công 
đức, đưa tay trí tuệ câm và nhận pháp tính vôn là 
kim cang. Lại nữa, vì hai tay Tín và Trí giống như 
kim cang, kiên cô khó hoại, chắng bị bọn tà ác có 
thể làm cho hư hoại. 

"Quán tự tại" tức Quán Thê âm. Quán là quán 
sát; quán thân, ngữ, tâm tính của các hữu tình, khi 
chịu khô hoặc khi cầu nguyện, thì ứng thời đến cứu 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 239 


vớt, gọi là Quán tự tại. Vì thân dụng của ngài khắp 
nơi, đêu đặc tự tại. 

“Hư không tạng. lây hư Không làm kho tàng, 
chứa các đồ quý giá. Khi thây các hữu tình nghèo 
không có tiền của, từ trong hư không mưa các loại 
báu vật cho các người nghèo khổ thiêu thốn. 

"Kim cang quyên": Quyên là năm tay, có khả 
năng đâm nát, phát khởi quả đấm trí tuệ kiên cô 
đâm phá tan nghiệp sinh tử phiên não; ví như dùng 
quả đâm kim cang đấm tan các vật vậy mà đặt tên! 

"Diệu cát tường” chính là Văn Thù Sư Lợi, 
trước kia gọi là "Diệu Đức". Diệu nghĩa là khéo; 
do khéo làm những việc phước lợi nhiêu ích cho 
hữu tình, nên gọi là Diệu cát tường. 

"Đại không tạng": Đại không chính là đầy khắp 
cả pháp giới. Lý không của chân như lẫy đó làm 
kho chứa; vì các hữu tình mà thuyết pháp Đại 
không; nhờ sự bô thí pháp, khiến cho các hữu tình 
đêu thu gặt được nhiêu loại của cải thuộc Thánh 
pháp gọi là Đại không tạng. 

"Phát tâm liên chuyên pháp luân": Luận nghĩa 
là đùa đấy, di chuyển. Pháp nghĩa là giáo pháp. 
Pháp luân là theo như pháp mà luân chuyên VIỆC 
nói pháp cho Bồ-tát từ lúc mới bắt đầu phát tâm, 
cho đến lúc đạt địa thứ mười; tât cả hành vi thuộc 
nghiệp của thân ngữ ý đều vì hữu tình mà thuyết lý 
thâm diệu, chuyển đại pháp luân, làm việc lợi ích. 


"Bồ-tát diệt hết tất cả ma oán": Ma nghĩa là bốn 
loại ma như đã nói ở phân trước. Bốn ma đó, có thể 
phá các việc thiện của chúng sanh, là kẻ thủ của 
chúng sanh. Đại Bô-tát đó phải trụ tâm kim cang. 
Lìa xa sự phân đoạn tử và các phiền não nên có thể 
diệt hết tất cả ma oán. 

Trong tám tên gọi ở trên: Kim Cang thủ trí lây 
thiện làm tên gọi. Quán tự tại lấy bi cứu khổ, làm 
hiệu. Hư không tạng giúp nghèo làm tên gọi. Kim 
Cang quyên là phá ác . Diệu cát tường là tác thiện. 
Đại không tạng là hiển chơn . Chuyên pháp luân là 
thuyết pháp làm lợi. Đây lùi các ma oán- hại giặc 
là có ích. Hoặc trí tuệ và từ bi làm thành một đối; 
hoặc hiển chơn và hiển vọng làm thành một đồi. Vì 
năm tay (quyên) như là vọng pháp; hoặc hiển hữu 
vi, vô vi thiện pháp thành một đôi, hoặc tấn thiên, 
phá ác thành một đôi. Tùy theo đối tượng thích ứng 
của chúng mà đúng với tên gọi và biết được ý nghĩa 
của chúng. 

Kinh viết: "Như vậy làm thượng thủ, có tám 
trăm vạn đại Bô-tát vây quanh trước sau" 

Tán nói: Đây là phần (vây quanh) chương quỹ. 
Tám trăm vạn là tám mươi ức (6 triệu). Nói trước 
sau là vì lây phương hướng làm đâu, cho nên có 
trước sau. Đêu thấy Thế Tôn ngôi ở trước nói pháp. 
Đã không cùng hướng làm sao có trước sau. Như 
các sao đều cùng hướng về trăng sáng; như dùng 
núi vàng để nói núi Diệu cao; như chúng Phạm vây 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 241 


quanh Phạm vương, cũng tựa chư Thiên vây quanh 
vua trời. Phải tôn người và trọng đạo, khát khao 
pháp lợi ích hiểm có, một lòng chăm chú nghe để 
tới được chỗ sâu xa. 

Kinh viết: "Tuyên thuyết chánh pháp; đâu, 
giữa, sau đều là thiện; văn nghĩa hay khéo, thuần 
nhất viên mãn; phạm hạnh trong sạch". 

Tán nói: Đây là phân thứ sáu khen ngợi đức 
hơn hắn của Pháp. Tuyên thuyết chánh pháp là câu 
nói chung: san định thành quy tắc, lìa sự phân biệt 
lệch lạc, gọi là chánh pháp. Tuyên là hiển hiện 
những điều chưa được nghe là cái trí mới bắt đầu 
mở; thuyết là làm rõ cái lý đã có từ xa xưa, là người 
ngộ đạo đã lâu. 

Bài kệ thứ tám mươi ba của Luận Du Cà Sư, 
viết rằng: 1. Sơ thiện; 2. Trung thiện; 3. Hậu thiện; 
4. Văn xảo; 5. Nghĩa diệu; 6. Thuần nhất; 7. Viên 
mãn; 6S. Thanh tịnh; 9. Tươi sáng; 10. Phạm hạnh. 

Luận đó giải thích rằng: Sơ thiện; nghĩa là sau 
khi nghe sinh ra hoan hỷ; do pháp thù thắng nên 
mới được nghe đã sinh vul vẻ. 

Trung thiện; là khi tu hành, không gian nan khó 
khăn, xa lia nhị biên. Nương dựa vào trung mà thực 
hành đề câu xuất thế, nên øọI1 là trung thiện. 

Hậu thiện là cực kỳ rột ráo, bởi lìa các câu uề 
và tất cả cứu cánh lìa dục vì bờ sau. Nghĩa là lời 
Phật dạy; về lý cực kỳ rốt ráo, về tính lìa các cầu 


uế, có thể hiện rõ Niết-bàn. Người nương vào đó 
mà tu hành thì có thể lìa dục. 

Văn xảo; nghĩa là lời văn hay khéo biên tập rõ 
ràng. 

Nghĩa diệu; nghĩa là có thê dẫn phát để đạt 
được những lợi lạc đặc biệt. 

Thuân nhất; nghĩa là khác với tất cả ngoại đạo, 
những giáo lý Phật thuyết giảng, chỉ có đức Phật 
mới thuyết được, còn các ngoại đạo không thể 
thuyết được. Pháp được đức Phật thuyết không xen 
tạp các pháp tà ác của ngoại đạo. 

Viên mãn; nghĩa là vô hạn lượng, đặc biệt quý 
giá nhất, y: nghĩa thầm sâu vô lượng, người tu học 
pháp đó công đức vô lượng, cho nên rất đặc biệt 
tôn quý. 

Thanh tịnh; vì tự tính đã được giải thoát, cho 
nên thuyết pháp dủ trong một sát na, cũng không 
lầm lỗi nào; lìa được ba độc căn bản, lìa các sự trói 
buộc; cho nên tính giải thoát chắng có ba độc mà 
khởi thuyết pháp. 

Tươi sáng; sự trói buộc đã được giải thoát; thì 
chăng phải chỉ một niệm không bị mặc lỗi lầm, mà 
những niệm liên tục vẫn lìa xa sự lỗi lầm. Lại nữa, 
pháp thê thanh tịnh trước đã lìa khỏi sự lỗi lầm, sự 
tươi sáng ở trong đó, khiến cho thân của cái giác 
cũng được tươi sáng. 

Phạm hạnh; là tám chi Thánh đạo, xuất ra thể 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 243 


của phạm hạnh. Nên biết, đạo ây là do thuần nhất, 
bình đăng với những hiển hiện của bốn loại diệu 
tướng được thuyết. Tám thánh đạo tên gọi là Phạm 
hạnh. Nêu nương theo cách giải thích đó, thì không 
giông cách giải thích xưa: chín đức trên là hiển bày 
chung những cái hơn hết của kinh. 

Kinh viết: "Bấy giờ, đức Thê Tôn vì các Bô-tát 
thuyết Nhất thiết pháp thậm thâm vi diệu Bát-nhã 
lý thú thanh tịnh pháp môn. Môn đó chính là cú 
nghĩa Bồ-tát". 

Tán răng: 

Dưới đây là nói về phân thứ hai ứng cơ quảng 
thuyết. Trong đó gồm có mười bôn đoạn kinh, chia 
làm ba phân. Sáu đoạn đầu nói rõ cảnh của Bỏ-tát; 
sáu đoạn tiếp nói rõ hạnh của Bỏ-tát; hai đoạn sau 
củng nói rõ quả của Bỏ- tát. Nghĩa lý của tật cả Đ1áO 
pháp của đức Phật đều năm trong ba phân đó. 

Trước hết thuyết về cảnh, là để biết được pháp 
nhiễm hay tịnh; nhân quả thiện hay ác; cái đáng 
thích hay đáng chán; cái đáng tu hay đáng bỏ. Tiếp 
đó, thuyết về Hạnh đề nương vào cảnh mả khởi sự 
tu hành pháp dứt bỏ. Sau cùng thuyết về quả, để 
biết mà thực hành, hạnh sẽ đắc được cái tướng của 
quả thù thăng. 

Sáu đoạn đầu nói về cảnh, lại chia làm ba phân: 
Hai đoạn đầu nói về cảnh của thể. Thứ nhất là thậm 
thâm vi diệu thanh tịnh pháp môn; tức là thể của 


cảnh đôi vọng hiển chơn, chơn như thật tướng. 
Đoạn thứ hai là tịch tĩnh pháp tính hiện đăng giác 
môn; tức là trừ ám tối, hiên bày thể của cảnh quán 
chiếu chánh trí. Chơn như là tính, chánh trí là 
tướng. Nói có trước có sau, đều là chuẩn nên biết. 
Hai đoạn kế tiếp nói về cảnh của hạnh. Đoạn thứ 
ba là Điều phục chúng ¿ ác phố thăng pháp môn. Do 
quán thật tướng mà chế phục được các điều ác. 
Đoạn thứ tư là bình đẳng trí ân thanh tịnh pháp 
môn. Do quán, quán chiếu trí tuệ được chiêu sáng. 
Hai đoạn sau cùng nói về cảnh của quả. 

Đoạn thứ năm là pháp vương quán đánh Trí 
tảng pháp môn; hiển bày do hai hạnh đặc quả tài 
vị. Thứ sáu Như Lai trí ấn kim cang pháp môn. 
Hiển Dày do hai hạnh mà đặc quả tự thể. Đoạn sáu 
đoạn tiêp nói về hạnh, lại chia làm ba phân; hai 
đoạn đầu nói về nương vào thật tướng, tướng của 
tu đoạn. Thứ Dảy Ly chư hý luận luân tự pháp môn; 
bởi nhờ ở quán vô tướng, mà đoạn dứt phân biệt. 
Thứ tám nhập Quảng đại luân bình đắng pháp môn, 
bởi nhờ ở quán. bình đăng mà tu chứng chơn. Hai 
đoạn tiếp nói về nương vào Quản chiêu, tướng tu 
đoạn. Thứ chín chơn tịnh cúng dường vô thượng 
pháp môn; bởi do nương vào quán chiêu tu chơn 
cúng dường. Thứ mười, năng thiện điều phục trí 
tạng pháp môn; bởi do nương vào quán chiều có 
thê trừ sân hận. Hai đoạn sau cùng nói về nương 
vào tướng biên tu của hai pháp. Thứ mười một; 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 245 


tính bình đăng, tính tối thăng pháp môn; bởi do tu 
quán thật tướng, tật cả người và pháp bình đăng, 
đây khắp. Thứ mười hai, hữu tỉnh trụ trì thăng tạng 
pháp môn; bởi do tu quán, quán chiêu khắp các 
pháp và người, đều là thiện duyên. Do trước quán 
sáu cảnh mà khởi sáu hạnh. 

Hai đoạn sau cùng nói về đắc quả. Thứ mười 
ba vô biên vô tế cứu cánh pháp môn; bởi khi đắc 
quả thứ hai, vì sâu rộng thông suốt một vị, cực kỳ 
thù thăng, cho nên là đức của quả tự lợi. Thứ mười 
bốn thậm thâm lý thú vô thượng pháp môn; đã đặc 
hai quả rôi; thì lợi mình lợi người là chúa của ba 

cối tùy theo những mong nguyện của các hữu tình, 
đều chứng được đức của quả lợi người. 

Ở đoạn một, "Thậm thâm vi diệu thanh tịnh 
pháp môn", tức là đôi vọng hiên chơn, thê của cảnh 
thực tướng chơn như, trong đó chia làm ba; phân 
đâu nói vê tên gọi pháp môn mà đức Thế Tôn 
thuyết phân tiếp là nghĩa về Lý thú mả Thế Tôn 
thuyết. Phân sau là Thế Tôn thuyết về đức. Đây là 
nói về hiệu của pháp môn. 

"Bấy giờ" là mở đâu, ở cung trời, mây tụ tập, 
sở hóa cơ cảm, pháp vương ứng hiện, ở hội thuyết 
pháp nghe pháp, cho nên bảo là "Bây giờ". 

"Thế Tôn" là giáo chủ năng thuyết, vì các Bồ- 
tát đã đủ cơ sâu. 

Thuyết Nhất thiết pháp, các sự thê pháp hữu vi 


VÔ VI. 

"Thậm thâm vi diệu, pháp tính chơn như”; kẻ 
phàm phu chăng thể đo lường được gọi là "thậm 
thâm". Nhị thừa chắng biết nỗi, gọi là "vi diệu". 

"Bát-nhã lý thú” chính là lý của Pháp thâm sâu 
vi diệu. Đó là cái đạo lý, nghĩa lý của pháp tính. 

"Thú" nghĩa là cái chỗ hướng đến của ý, chỉ 
cái thú. Ý nói: Văn Bát-nhã thâm thúy, quán chiếu 
Bát-nhã, thu nhận được ý nghĩa lý thú. 

Tự tính trong sạch gọi là “Thanh”; lìa các nhơ 
nhiễm gọi là "Tịnh". 

"Môn" là con đường thông suốt hướng vảo, tức 
là do từ đó mà hiến chiêu hội chứng lý hội chứng. 
Muốn chứng nhị không phải nghe giáo lý đó, 
nương đó tu học, mới có thể hội chơn; chắng biết 
phải gọi tên gì, gượng gọi là "Môn". Môn đó là gì? 
Môn chính là Bồ-tát cú nghĩa. Ba ý nghĩa về Bồ- 
tát đã giải thích như trên. Nói các nghĩa; thì cú 
nghĩa là sự khác nhau âm thanh của năng thuyên; 
không gọi là "văn" mà gọi là "cú". Vì "cú” có đủ 
cả ý nghĩa của lời dạy. "Nghĩa"; là sự sai biệt khác 
nhau của pháp được giảng ra, không nói là "Tự thể" 
mà chỉ nói là "Nghĩa", vì nghĩa của pháp tròn đủ 
chăng phải là tự thể. "Cú" đã là năng thuyên, thì sở 
thuyên chỉ là nghĩa; muôn hiển bày giáo lý đó, tất 
cả năng thuyên đều phải tròn đây; bởi vậy cho nên, 
tất cả sở thuyên cũng phải có đủ. Mở rộng năng 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 247 


thuyền và SỞ thuyền { thì văn, danh, thẻ, pháp đêu đã 
gôm thâu trong ây. Ở loài hữu tình, muôn cầu Bồ- 
đề thì khởi trí đại bi để tu học và cần cầu Bồ-đè. 
Phát tâm một cách dũng mãnh gọi là Bô-tát. Nay 
trong lý thú đó, chỉ dạy của năng thuyên chính là 
cú của Bô-tát năng thuyên. Lý của sở thuyên chính 
là nghĩa của Bô-tát sở thuyên. Nếu nương vào sự 
chỉ dạy đó mà thực hành nghĩa đó, chứng lý đó, thì 
gọi là Bồ- tát. Sau này, khi đạo đã tràn đây, thì gọi 
là Phật; rôi xả bỏ cái gọi là Nhân. Bồ-tát nói ở đây, 
øôm có ba thứ vị: 1. Sơ phát tâm; 

2. Tu chánh hạnh; 3. Chứng pháp tính. Ba thứ 
vị trên đều cân phải nương vào đó mà tu học, mới 
có thê đắc chứng, cho nên bảo là "Môn". 

Kinh nói: Sao gọi là Bô-tát cú nghĩa? 

Tán răng: Phân hai dưới đây theo thứ tự Phật 
thuyết về nghĩa của lý thú. Trong ây có ba phân: 
Phần đầu đức Phật tự hỏi; phân tiếp Phật nói vê 
nghĩa; phân sau cùng khuyến khích sự tu học. Đây 
là phần hỏi đầu tiên. 

Kinh viết: "Là Cú nghĩa tột cùng diệu lạc thanh 
tịnh là cú nghĩa Bô-tát". 

Tán rằng: Sau đây nói về nghĩa ấy. Nó bao gồm 
hai phân: Phân đầu giải thích nghĩa; phần sau nói 
về nguyên do. Theo Ngài Thanh Biện thì; đôi với 
thê tục còn có thê có, nhưng đối với thắng nghĩa 
thì đều là không. Đoạn này kinh nói về chánh nghĩa 


rỗng lặng. Nếu theo Ngài Hộ Pháp thì giải thích 
như sau: Gồm có bốn mươi mốt cú nghĩa. Riêng 
phân giải thích về cú nghĩa Bô-tát, thì chia làm hai 
phân: 

- Phần đầu có mười môn, nói vê Bồ-tát tụ quả 
thanh tịnh cú nghĩa, để hiển bày tất cả cú nghĩa mà 
Bồ-tát có được; phân hai, ba mươi mốt môn sau 
phân sắc uân rồng lặng" là dựa vào bốn tính chư 
pháp và cho do cú nghĩa không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, để hiển bày tật cả cú nghĩa Bô-tát có được. 

Trong mười môn đầu Bồ-tát tu quả thanh tịnh 
cú nghĩa để hiển Dày tất cả cú nghĩa Bồ-tát, lại chia 
làm năm phân; mà Bồ-tát tu gôm có năm loại: 1. 
Tập tông tu; 2. Vô tướng tu; 3. Vô công dụng tu; 
4. Sí thịnh tu; 5. Võ hỷ túc tu. 

- Tập họp tật cả, gom tụ lại thành một, tu tập 
cái chính yêu. Người mới bắt đầu tu hành; các ác 
đêu đoạn dứt, các thiện đều tu tập, các chúng sinh 
đều độ thoát. Hoặc quán tật cả là xương cốt, hoặc 
quản thân xác này từ đâu đến chân chỉ là máu mủ; 
gọi đó là Tập tông tu. 

- Ở trong chân pháp giới, lia mười tướng khiến 
sự sai khác mà tu tập; nên gọi là vô tướng tu. 

- Người tu hành tuân tự nên quán vô tướng để 
khiến cho sự tu đó được thuân thục tự tại, không 
cần công sức mà vẫn hiện tiền nhậm vận; gọi là vô 
công dụng tu. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 249 


- Tuy tu không tôn sức nhưng vẫn có sự hơn 
kém; và để tăng thêm cái hơn kia nên gọi là Sí thịnh 
tu (bừng bừng). 

- Hoặc tuy bừng bừng, nhưng sợ có một Ít sở 
đắc, bèn vui vẻ thỏa mãn, cho như vậy là đủ TÔI, 
cần gì đạt đến quả Bô-đề, cho nên gọi là vô hỷ túc 
íu. 

Nay nói về Bỏ- tát trước khi đặc chuyền y, địa 
vị đó gọi là ích lực tốn năng chuyền. Do tập hô thẹn 
và hiệu biết đặc biệt; cho nên tăng ích cho thánh 
đạo lực; hao tôn năng lượng của hai chướng, cũng 
có thê chia quả của năm tu, mười địa, chánh chứng, 
chánh hạnh, năm tu. Ở đây, mười cú này hiển bày 
quả của năm tu, với văn nên biết như vậy. 

Đây tức là thuận thanh tịnh phần thứ nhất vô sở 
phân biệt. Vô tướng hiện hành, tương lai thành 
Phật quả, gọi là Thanh tịnh phân; cái đó dẫn đến 
cái kia, nên gọi là thuận. Như Phật Luân Vương, 
các uấn trong trăng không có chỗ phân biệt, vô 
tướng hiện hành là nhờ đặc được thuận thanh tịnh 
phân vô phân biệt. Tỏ ngộ cực diệu lạc tức trí vô 
lậu, trên địa chánh chứng, trước địa được phân. 
Nếu có sự phân biệt, không thuận theo với thanh 
tịnh, thì bị quả xâu khô. Nay nhờ vô phân biệt, 
thuận thanh tịnh phân cho nên mới cực ky diệu lạc, 
quả khô mãi mãi không có; bởi tiếp xúc với cái lạc 
vô tướng; sự cực diệu lạc đó, chăng phải do sự 
phân biệt dẫn sanh cho nên gọi là thanh tịnh. Năng 


thuyên câu đó, cầu đó sở thuyên chính là cú nghĩa 
Bồ-tát. 

Kinh viết: "Các kiên giải mãi mãi tịch lặng 
thanh tịnh cú nghĩa là Bồ-tát cú nghĩa, vi diệu vu 
duyệt thanh tịnh cú nghĩa là Bồ-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Hai cú nghĩa đó; tức trong năm quả 
lìa các loại tưởng, đắc cái vui vườn pháp, do kiến 
đả mãi mãi lặng yên, cho nên lia được các tướng; 
các tướng phân nhiêu do các kiến sinh, mà đã đạt 
được cái vui vườn pháp; cho nên vi diệu vui duyệt. 
Các kiến là năm kiến. Trước địa trên địa đều hàng 
phục, chặt đứt không dư sót, cho nên bảo là mãi 
mãi tịch lặng. Lây pháp gIỚI làm vườn, vui chơi 
sung sướng trong đó, gọi là cái vui vườn pháp. 
Chứng hiểu gọi là đắc. Như sung sướng vuIl chơi 
trong vườn ngự uyền ở cung điện nhà vua. Pháp 
ĐIỚI cũng vậy; cầu chứng, chánh chứng đều sanh 
Ta SỰ VUI Sướng. 

Kinh viết: "Khát ái vĩnh tức, thanh tịnh cú 
nghĩa là Bồ-tát cú nghĩa. Thai tạng siêu việt, thanh 
tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Chúng đức trang 
nghiêm, thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Trong ba cú nghĩa trên: Khát ái là 
tham dục, tham dục do khát ái sinh ra, nên gọi là 
khát ái. Ví như con nai khát nước, từ xa nhìn ánh 
phản chiếu của mặt trời, tưởng là nước, tham muôn 
chạy đến chỗ đó. Loài hữu tình cũng vậy! Do khát 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 251 


phiền não, thấy vật bất tịnh, tưởng là tịnh, rôi khởi 
tham câu, nên gọi là khát áI. Càng ngày càng thấm 
sâu, lây ái làm đầu tạo ra các nghiệp. Mọi phiền 
não đêu lấy tham làm đâu. 

Trước địa lần đầu chế phục, trên địa có thê trừ 
được; cho nên bảo là vĩnh viễn ngừng (vĩnh tức). 
Do nhân đã diệt, nên quả khổ không sinh, do đó 
thai tạng cũng có thể siêu việt. Nói một thai sinh là 
vì ý đã lìa sự phân đoạn, ở vào chỗ biến dịch. Đó 
là nhân quả sinh tử đã hết, đã đắc được biên dịch 
đị thục thù thắng; cho nên ở trước địa, trồng các 
nhân tướng tốt sẽ hóa thành tám tướng, đến ngôi VỊ 
thập địa thì đắc đủ các tướng tốt, thanh tịnh công 
đức, trang nghiêm thân đó. Ác pháp đã mắt, thắng 
quả đã khởi, tức là niệm niệm làm tiêu tan, tất cả 
những vật nặng nê bám dính thân thể hữu lậu. Bám 
dính vào bản thức làm cho bất an, gọi là nặng nê. 
Ví như những ung nhọt. Ba khổ bức bách thì không 
được an ôn! Nêu ở trước địa nhờ nghe Bát-nhã tu 
hành vô tướng, khiến cái nghe được huân tập tăng 
làm tiêu tan những sự nặng nê bám trên bản thức; 
cũng như vị thuốc hay sẽ làm tiêu trừ các khối 
bệnh. Nếu đạt đến thập địa, thì có thể chặt đứt được 
nó, gọi là tiêu tan. Sự năng nê đã diệt, nên khát á ảI 
tặt. Thai tặng được siêu việt thì không còn nặng nê. 
Chúng đức trang nghiêm, ái năng nhuận phát. 
Trong phân sau, phần "Duyên sinh" sẽ nói rõ. 

- Về thân thai tạng, luận Du già nói: thai tạng 


có tám vị: 

- Đã ngưng kết loãng ở bên trong, gọi là yết 
thích lam vỊ. 

- Bê ngoài như máng sữa chưa thành thịt, gọi là 
Án Bộ đàm vị. 

- Như đã thành thịt nhưng vẫn rất mêm; gọi là 
Bê thi vị. 

- Nếu đã dày cứng gọi là Kiện nam vị. 

- Khôi thịt chuyển tăng trưởng, hiện rõ hình 
dáng, gọi là Bát la xa khu vỊ. 

- Sau đó lông, tóc, móng, răng sinh, gọi là mao 
phát trảo xI vỊ. 

- Rồi các căn hình thành đây đủ gọi là căn vị. 

- Y xứ phân minh hiển danh hình vị. 

Do bởi nghiệp kiếp trước và những nhân duyên 
xâu của mẹ, có thể làm cho thai tạng đó hoặc tóc, 
hoặc sắc, hoặc da hay tay chân biến đối một cách 
khác lạ lúc sinh ra; hoặc do nghiệp hoặc do mẹ ăn 
nhiêu vị mặn làm cho lông tóc lưa thưa; hoặc do 
nghiệp, do mẹ thường ở nơi móng, khiến cho sắc 
đen tôi; ở gân chỗ lạnh sẽ khiến màu da trăng bạch; 
ăn nhiều đồ nóng sinh sắc da rất đỏ. Hoặc do 
nghiệp hoặc do mẹ quen thói dâm dục nên da hay 
bị ngứa hoặc nỗi chẻ lở. Do nghiệp hoặc do mẹ 
thường quen chạy nhảy, bị té làm cho tay chân bị 
khuyết thiêu. Nữ thì ở bên trái hông, dựa lưng, 
hướng bụng. Nam ở bên phải hông, dựa lưng, 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 253 


hướng lưng. Khi thai đã đủ tháng, mẹ không chịu 
nỗi sức nặng của thai, nội phong khởi làm mẹ đau 
đón; với lại nghiệp báo sinh phân cùng phong khởi 
lên, khiến cho đầu hướng xuông dưới, chân hướng 
lên, bọc thai hướng vệ cửa sản môn. Khi đang ra, 
bọc thai vỡ. Khi sinh gọi là chánh sinh vị. Lúc ấy, 
người mẹ đau đớn vô cùng, thai nhi cũng vậy. 
Đoạn trên được nói trong quyền thứ năm trăm tám 
mươi chín của kinh Đại Bát-nhã. Thân thai tạng đó 
được tạo thành do ba mươi sáu vật bất tịnh: lông, 
tóc, móng, răng, da... đã sinh trưởng TÔI, tiếp đó 
khởi sáu xúc, tiễp nữa là tùy theo cái học thế gian, 
rồi dựng vợ gã chông, rÔi tạo nghiệp, rôi thọ nhận 
các cảnh giới khổ lạc thuộc sắc giới, rÔi theo cái 
nghiệp đã tạo mà thọ nhân thân này. Bồ-tát thì 
không như vậy! Tùy theo nguyện mà thọ sinh, dù 
nhập thai mẹ, đến Bát la xa khư vị, tự thân không 
có ác nghiệp; cũng không làm cho mẹ tiếp cận 
duyên xâu để tự hư tốn tóc... cũng không làm cho 
mẹ thọ các khô não. Đã sinh trưởng TÔi, cũng 
không bị những lỗi lầm xâu như đã nói trên. Chỉ 
lây Bi và Trí thọ sinh thành nghiệp cho nên gọi là 
Siêu Việt. Không có chuyện thân bị biên đối. Đủ 
cả ba mươi hai tướng, tắm mươi vẻ đẹp tự nhiên 
cho nên bảo là chúng đức trang nghiêm. Bởi bị trí 
huân tu mới được thân như vậy. 

Kinh viết: "Ý cực ý thích thanh tịnh cú nghĩa, 
là Bồ-tát cú nghĩa; đắc đại quang minh thanh tịnh 


cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Hai cú nghĩa đó chính là có thể hiểu 
biết chính xác rõ ràng đại pháp quang minh là vô 
lượng vô phân hạng tướng; vì đã đặt được pháp 
giới mười phương vô biên vô phân lượng tướng. 
Cực ý thích hiển bày chiêu hạnh nên gọi là pháp 
quang minh. Đã có thể quảng đạt khế hội với pháp 
tính; chứng được cái lý chân diệu; ý cực ở thích, là 
có thể hiểu được trí đó hiển chiêu: TÕ ràng; gọi là 
pháp quang minh. Cả hai đều ly câu, cho nên gọi 
là thanh tịnh. 

Kinh viết: Thân khéo an lạc thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát của nghĩa; Ngữ khéo an lạc, thanh 
tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa, Ý khéo an lạc 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa. 

Tán răng: Ba cú nghĩa đó, tức phân thứ năm, là 
khiến cho pháp thân viên mãn thành biện để có thể 
nhiếp thọ đúng hậu thắng nhân sau này. 

Địa thứ mười gọi là viên mãn. Tại Phật địa gọi 
là thành biện; cảm được cái nhân đó, là thù thăng 
nhất; gọi là Thăng Nhân. Tức là trong đó, mang ý 
nghĩa ba nghiệp an lạc thanh tịnh. Chánh là do ý 
nghĩa của địa vị trước, khéo an lạc hai nghiệp ngữ 
và thần, trợ giúp cho sự an lạc. Hậu pháp thân sau 
đó viên mãn thành biện. Ba nghiệp bất tịnh bức 
bách hiện tiên, thì không có an lạc; hậu pháp thân 
sau đó cũng không được thành biện. Mười cú nghĩa 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 255 


trên nói về Bô-tát tu quả thanh tịnh cú nghĩa, hiển 
này tật cả cú nghĩa của Bô-tát, trong đó thanh tịnh 
nêu bị nhiễm, thì lìa bỏ sự thanh tịnh. Nếu người 
khéo tu tập thanh tịnh, thì cú nghĩa Bồ-tát không 
lia, cho nên địa tiên phần đắc, địa thượng được 
chánh chứng; cho nên lực chuyền sự lợi ích ở tại vị 
địa tiên. 

Kinh viết: "Sắc vẫn không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa. Thọ, tưởng, hành, thức 
uấn thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa. Nhãn 
xứ không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú 
nghĩa; Nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý xứ không tịch thanh 
tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa. Sắc xứ không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa; Thanh, 
hương, vị, xúc, pháp xứ không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa. Nhãn giới không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa; Nhĩ, tỉ, 
thiệt, thân, ý giới không tịch thanh tịnh cú nghĩa, 
là Bô-tát cú nghĩa. Sắc giới không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa, Thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp giới thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa. 
Nhãn thức giới không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là 
Bỏ-tát cú nghĩa, Nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý thức giới 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa." 

Tán rằng: Sau đây là phân thứ hai, ba mươi mốt 
môn nương vảo bản tính các pháp và đã do không 
tịch thanh tịnh cú nghĩa để hiện bày tât cả cú nghĩa 
của chư Bồ-tát. Ở đây chia ra hai phân; phần đầu 


có hai mươi sáu môn, nêu rõ thê tục thắng nghĩa 
pháp, Sở y Sở tòng bản tính không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa, để hiện bày tất cả cú nghĩa của Bồ-tát. 
Phân thứ hai gồm năm đồi dưới thiện phi thiện, 
thông cả những sai biệt nhiễm pháp và tinh pháp 
bản tính không tịch thanh tịnh cú nghĩa, để hiển 
bày tất cả cù nghĩa của Bô-tát. 

Trong phân đầu chia làm ba: Chín môn đâu tiên 
chỉ nói về thế tục pháp sơ y bản tính không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, để hiển bày tất cả cú nghĩa của 
Bồ-tát. 

Tiếp đến gồm mười sáu môn, chỉ nói về thắng 
nghĩa pháp sở tòng bản tính không tịch cú nghĩa, 
để hiền bày tất cả cú nghĩa của Bỏ-tát. Sau cùng có 
một môn, nói tông quát về pháp thế tục và thăng 
nghĩa sở y bản tính không tịch thanh tịnh cú nghĩa, 
đê hiên bày tât cả cú nghĩa của Bô-tát. 

Trong chín môn đầu thì chia ra làm chín; trong 
đó có ba cú nghĩa tức ba khoa pháp. Lại như phàm 
phu biến kế sở chấp các pháp sắc uân. Bồn lai 
không tịch; không tịch tức thanh tịnh. Bởi chỉ có 
vọng tâm, chứ cảnh đều không có! Nương vào môn 
khác mà có, bản tính cũng không! Kinh tự nói: Sắc 
như tụ nước bọt; thọ dụ là bọt nước nổi; tưởng 
giông với bóng nắng (dương diễm); hành tựa Ba 
tiêu; Thức như các việc Huyễn hóa. Sắc như tụ 
nước bọt, bởi mau tăng mau giảm, bởi do nước sinh 
ra. Vì nghĩ đến chuyện ăn uống do nước sinh; 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 257 


không thể bóp nặn, chăng như cục đất sét mà có 
thế bóp nặn, tạo ra các đồ vật khác! Lại nữa, thực 
ra chắng phải tụ mà tựa như tụ, hiển hiện cho đến 
khi có thê phát khởi cái hiểu hữu tình. 

Thọ dụ cho bọt nước nỗi; bởi ba thứ hòa hợp 
mà sinh, đứng yên không lâu, tương tựa pháp. 
Nghĩa là, ở dưới có nước, ở trên có mưa gió kích 
động, mới có bọt nước sinh ra. Ba thứ hòa hợp làm 
duyên sinh; thọ cũng như vậy. Các pháp tâm sở 
tiếp xúc với nhau không nói là vì duyên; lại lên 
xuông mau chóng không đứng yên. Tưởng giống 
với dương diễm, vì có tính chât động nhanh chóng: 
vô lượng các loại tướng biến đối khác nhau sinh ra; 
khiến cho sở duyên phát sinh điện đảo, khiến các 
cảnh giới đó hiễn hiện rất rõ ràng. Do sự phân biệt 
đó, mà các tướng nam nữ, thành ra có khác biệt! 

Hành như cây Ba tiêu; vì nó không chắc thực; 
cành lá tuy to lớn nhưng hư hoại mau chóng. Như 
người mắt sáng cầm dao bén vào rừng, chặt lây cây 
Ba tiêu có thân trụ thắng, vứt bỏ cảnh lá, rễ, vỏ cây, 
trong lòng cây chăng có gì cả! Làm gì có thực! 
Nghĩa là đệ tử Thánh, lẫy con dao diệu Tuệ ở trong 
rừng năm nẻo, chặt lây cái ngã kiến gọi là trụ gốc. 
Chặt đứt gốc nó là đoạn ngã kiến; chọn lựa kỹ càng 
gọi là lột bỏ cành lá; thì chỉ còn có các pháp sai 
biệt, các loại hành như là tư v. v.... làm gì còn cái 
ngã thường hăng nào; cho nên gọi là như cây Ba 
tiêu. 


Thức giống như Huyễn sự. Ví như nhà ảo thuật, 
đứng ở ngã tư đường, ảo hóa ra bốn thứ chuyện. 
Nói nhà ảo thuật; là dụ cho tùy phước phi phước 
bất động hành thức . Ở ngã tư đường, là trụ vào 
bốn thức trụ. Bốn chuyện ảo hóa, đó là voi ngựa 
V.V.. . những thứ đó, tuy là thấy được, nhưng không 
thực là voi, ngựa v.v... như vậy nên biết, tùy theo 
phước mà thức trụ ở thức trụ; tuy có cái tướng của 
ngã tác thọ, nhưng không có được cái tính ngã chân 
thực. Lại nữa, ở trong thức uẫn chứa thật tính, bên 
ngoàải hiện ra những tướng khác lạ giỗng như hình 
ảnh ảo. Cho nên biết y tha cũng là tính rỗng lặng. 
Pháp huyền ảo ở trên không có tính tự nhiên, cho 
nên gọi nó là không. Theo thật lý, thể viên thành 
thì phi không bất không; nương vào hai môn 
không, mới có thể hiển chứng, để cũng có thể gỌI 
là không. Cho nên ba loại pháp đều là không. Ở 
trên là giải theo Ngài Hộ Pháp. Ngài Thanh Biện 
thì giải thích: 

Lại nữa, thế tục VỌnØ nÓI, sắc có thê có thăng 
nghĩa, nhập vào chân sắc thì đều là vô, cho nên vốn 
rồng lặng, như thắng thứ hai vọng | hữu tức chân vô, 
cho nên vôn đều rông lặng; các rồng lặng sau đây 
đêu chuẩn với cái biết đó; nhưng chỉ giải pháp 
không giải lý. Thuyên không tịch cú, là đã hiển 
hiện không tịch, tức là cú của năng thuyên Bô-tát. 
Nghĩa của sở thuyên, nương đó chứng đó gọi là 
Bồ-tát. Cho nên gánh vác gom tụ lại là uẫn nghĩa; 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 259 


sinh ra là xứ nghĩa; nhân chủng tộc dòng họ là gIỚI 
nghĩa; biến ngại gọi là sắc; lãnh nạp gọi là thọ; giữ 
lây hình bóng gọi là tưởng: tạo tác gọi là hành; hiểu 
biết gọi là thức. Hai pháp thọ, tưởng trong tâm sở 
hỗ trợ riêng cho tâm cường mạnh, tu thiền vô sắc 
đặc biệt dùng hai thứ đó. Ngoại đạo cho là nhân 
của sanh tử, cho nên có tên riêng là uấn. Bởi uân 
chỉ øôm thâu hữu vi vô vI, chắng tụ; cho nên sinh 
ra gọi là xứ; căn không hoại cảnh hiện tiên có thể 
sinh ở thức; cho nên căn và cảnh đều được øọI là 
xứ. Thức được sinh ra không khai mở thành xứ, 
nên cũng thông với vô vi. Vì cảnh sinh thức sảu 
căn có thủ, mỗi căn tự dùng cảnh riêng của mình 
cho nên đặt tên riêng. Sáu cảnh làm thành căn, mỗi 
cảnh đều thủ riêng, cho nên tên có khác nhau. 
Nghĩa của tính, của nhân gọi là giới, cho nên mở 
rộng sáu thức, lập thành mười tắm giới, cũng thông 
với vô vi. Để phá cái chấp phiên não thức của hữu 
tình mà thuyêt ba khóa đó cho ba căn cơ thượng, 
trung, hạ. Ba khóa đều thông với hữu lậu vô lậu. 
Các ý nghĩa khác, cũng giỗng như những điều đã 
nói trong các luận. 

Kinh viết: "Nhãn xúc không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là cú nghĩa Bồ-tát. Nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý xúc 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là cú nghĩa Bô-tát. 
Nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là cú nghĩa Bô-tát. Nhĩ, tỉ, 
thiệt, thần, ý xúc làm duyên sinh ra các thọ không 


tịch thanh tịnh cú nghĩa, là cú nghĩa của Bồ- tát". 

Tán rằng: Trong hai cú nghĩa đó, ở trong tâm 
sở, hai thứ đó làm đâu; vì có ba vị, năm vị khác 
nhau. Khi các căn sinh, vì gân cận nên thắng: vì có 
thể sinh tâm sở xúc mạnh mẽ. Xúc nghĩa là xúc 
đối, tức là xúc số, khiên cho tâm, tâm sở cùng xúc 
với cảnh gọi đó là xúc. Xúc do căn, cảnh, thức hòa 
hợp mà sinh có thê hòa hợp ba thứ lại với nhau, 
cho nên các kinh luận gọi là Tam Hòa. Do căn biến 
dị khi dẫn đến xúc khởi, thì thức, cảnh là hơn hết, 
cho nên gọi là nhãn xúc cho đến ý xúc. 

Kinh viết: "Địa giới không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa. Thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới không tịch thanh tịnh cú nghĩa là 
Bồ-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Pháp môn đó chính là sáu giới thành 
chúng sinh; nên biết là bốn đại. Cái đã gọi là không 
chính là cái sắc của không giới trong nội thân. 
Thức nghĩa là tám thức. Trong đó chỉ nói ba loại 
căn bản; nghĩa là: sắc chỉ nương vào tứ đại. Hành 
động chỉ nương vào không giới; vì trong thân nêu 
không có cái sắc của không giới đó, thì không thể 
cử động được. Tâm sở chỉ nương vào thức. Vì chỉ 
xét về căn bản, nên chỉ nói sáu căn; tích tụ thành 
hình cho nên nói là tứ đại; có thể khởi phân biệt 
cho nên gọi là thức. Có thể có các nghiệp chuyên 
động qua lại cho nên nói là rỗng lặng, không tăng 
không giảm. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 261 


Kinh viết: "Khô Thánh đề không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa, là Bồ- tát cú nghĩa. Tập, diệt, đạo Thánh 
đế không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú 
nghĩa". 

Tán rằng: Pháp môn đó chính là Tứ đề; vì nhị 
thừa mà an lập sai biệt, nên gọI là Thê tục. Khổ 
nghĩa là bức bách không an ôn, không vui, tức là 
pháp hữu lậu, tất cả đêu như vậy. Vì tất cả hữu tình 
và đồ vật trong thê giới đều là khố; vì khổ nghiệp 
phiên não đều là khô. Quả khổ có ba loại hoặc tảm 
loại. Ba loại gôm: Hành khổ, khô khổ, hoại khô. 
Tám loại gồm: Sinh khổ, lão khô, bệnh khổ, tử khô, 
chét mà Ấp khổ, yêu mả xa khổ, cầu mà không 
được khổ, gôm thâu ngủ thủ uấn khê. Sinh khổ có 
hai nhân: 1. Các khổ bức bách; 2. Các khô khác 
nương vào. Nghĩa là khi ở trong bụng mẹ, bị đủ các 
thứ bât tịnh bức bách khô. Khi thai đang sinh ra, 
lại bị thân thể tay chân bức ép đại khô. Vì có sinh 
ra, cho nên có các lão, bệnh, tử khổ... lão khổ là cái 
khô của từng phút từng giây biến đôi hư hoại... 

Đề là thật nghĩa. Khô đúng thật là khô, càng 
không có cái khổ nào khác, cho nên gọi là Đê. 
Phàm phu không biết, chỉ có bậc Thánh mới biết. 
Đề của bậc Thánh cho nên gọi là Thánh đế. 

Tập nghĩa là Nhân, nghiệp phiền não có khả 
năng tập nên sinh ra khổ. Khô gôm thâu cả hữu lậu, 
tập trừ quả khô. 


Diệt là trạch diệt, tức là Niết-bàn; có bốn loại. 

Đạo là Thánh đạo, con đường thông vận, tức 
chư Thánh thực hành hữu vi vô lậu; hai để đầu là 
hữu lậu; hai để sau là vô lậu. Bốn diệu lý đó, Thể 
là một chơn như; do nương vào thuyên mà phần 
làm bôn loại, cho nên tính thanh tịnh. 

Kinh viết: "Nhân duyên không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa. Đăng vô giáng duyên, 
sở duyên duyên, tăng thượng duyên không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Chính mình có thể biện thể, sinh 
trưởng các pháp, gọi tên là Nhân. Lấy nhân làm 
duyên, nên gọi là Nhân Duyên. Duyên là duyên 
tịch, gọi chung cho bốn duyên; tức ngoài Phật quả 
ra, ở địa vị nhân, thức thứ bảy kiến tướng phân. . 
có thê luân chuyền gọi là nhân duyên. Chủng tử 
thông cả các địa vị, tự loại tương sinh và hiện sanh 
đều gọi là nhân duyên, vì đêu chính nó biện thê mà 
sinh quả. 

Đắng vô gián tức tâm, tâm sở; mỗi tự thức tụ, 
trước vọng về tâm sở sau thành vô gián duyên. Chữ 
Đăng có hai nghĩa: Một là tương tựa gọi là đẳng: 
trong tâm sở, tâm sở trước cũng một thọ, tâm sở 
sau cũng một thọ, vì thể nó đăng, cho nên gọi là 
tương tự. Hai là lực ngang băng, gọi đó là đăng: 
hoặc niệm trước một pháp ngang với một pháp sau 
thành vô gián duyên. Niệm trước tất cả đăng có thể 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 263 


cùng với một pháp sau, thành vô duyên gián; cho 
nên bảo là Đăng vô gián duyên; là nghĩa khai đạo. 
Như niệm trước, nhãn thức tụ với tự nhãn thức sau, 
thành vô gián duyên, chắng thê ngang bằng VỚI 
Nhĩ, hoặc đều cùng sinh nhưng nhiêu ít đều có sự 
không ngang băng. 

Sở duyên duyên là cảnh có thể, pháp có khả 
năng sinh các tâm, gọi đó là duyên. Các tâm trước 
mang theo cảnh tướng đó, các cảnh mang theo đó, 
øọI1 là sở duyên, cả hai thứ đó có sự khác nhau. 

Tăng thượng duyên là nghĩa oai thế; với oai thê 
đó khiến sinh đăng. Đắng vô gián duyên thể chỉ là 
tâm và tâm sở, còn sở duyên duyên thì thông luôn 
tật cả pháp. Hai duyên trên chỉ đợi tâm và tâm sở 
làm quả. Cái thể của nhân duyên, thông tất cả hữu 
VỊ, quả của nó cũng vậy. Còn tăng thượng duyên, 
thể và quả đêu thông hết tất cả pháp. 

Kinh viết: "Vô minh không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa. Hành, thức, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ, áI, thủ, hữu, sinh, lão, tử không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa". 

Tán rằng: Trong mười duyên khởi đó, vô minh 
lây si làm thể, phát cái hoặc của nghiệp. Hành thì 
thông cả ba nghiệp; phước và phi phước là nghiệp 
bất động: hai chi này đều thông với hiện hành 
chủng tử. Thức là bản thức. Danh sắc thông ngũ 
uân. Lục xứ là lục căn. Hai pháp xúc, thọ là tính dị 


thục. Đương thể làm thể. Năm chi sau thức là 
chủng tử. Ái là tham ái, lây tham làm tự thể. Thủ 
thông với tất cả phiền não, làm tính; hai chi đó 
cũng thông với hiện hành chủng tử. Hữu; thể dùng 
chung, sáu chi làm thể; nghĩa là ái và thủ đã tràn 
đây, thì sáu chi kế từ chỉ Hành sẽ thành quả mà 
hiện khởi, Quả hậu Hữu (Hậu hữu là thân kiêp sau) 
sinh ra gọi đó là Hữu. Hữu chỉ là chủng tử. Từ ngôi 
vị Trung Hữu đến ngôi vị Bốn Hữu thì chưa ,suy 
biến, đến lúc có ngũ uân đều gọi là chi sinh. Tất cả 
ngũ uân từ suy biến vị đến lúc mạng chung gọi là 
lão, tử. Nghĩa là do vô minh tạo hạnh thiện ác, hun 
tập với bản thức, đã cùng nhau để lại những tương 
cảm với thức. Ái và thủ hợp vào đó làm mạnh 
thêm. Sáu chi trước, có thế ngay nơi đó sinh quả, 
gọ! là hữu; hướng đến chỗ cùng nhau sinh khởi gọi 
là sinh. Suy biến, mệnh chung gọi là tử. Mười hai 
chi Hữu thể chỉ là hữu lậu, như duy thức đã nói rõ 
về các tướng của chúng. 

Kinh nói: "Bố thí Ba-la-mật đa không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa. Tịnh giới, 
an nhẫn, tinh tiên, tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la- mật đa 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Dưới đây là phân thứ hai, có mười 
sáu môn nói rõ Thắng nghĩa pháp là do bản tính 
không tịch cú nghĩa. Đề hiển bày tất cả cú nghĩa 
của Bô-tát, trong đó chia ra ba phân: 1. Nói về 
hạnh, có sáu môn; 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 265 


2. Nói về vị, có hai môn; 3. Nói về đức, có tám 
môn. 

Trong hạnh có ba: 1. Hạnh tổng lục độ; 2. Hạnh 
sở quán lý; 3- Hạnh biệt tu khởi. Đây chính là địa 
thứ nhất. 

Thí gồm có ba loại: Tài, pháp, vô úy; ở đây 
dùng không tham và từ không tham đó khởi hai 
nghiệp làm tính. 

Giới gồm có ba: Luật nghi, nhiếp thiện, nhiêu 
ích hữu tình. Nó lây ba nghiệp khi thọ Bô-tát giới, 
lây ba nghiệp làm tính. 

An nhãn có ba loại: An thọ khổ, nhịn chịu sự 
oán hại, ĐỀ sát pháp: trong đó theo thứ tự lẫy 
không sân, tinh tiên, thâm tuệ và ba nghiệp đã khởi 
lên ở đó làm tính. 

Tình tiên có ba: Che chở, nhiếp thiện, lợi lạc. 
Ba tính tiên đó lấy động và ba nghiệp đã khởi lên 
ở đó làm thê. 

Tĩnh lự có ba: An trú, dẫn phát, biện sự. Ba tĩnh 
lự đó chỉ làm tính. 

Bát-nhã có ba: G1a hạnh, chánh trí, hậu trí. Ba 
Bát-nhã đó đều lây trạch pháp làm tính. 

Những điều trên chỉ nói về tự tính. Nếu thực 
hành theo tất cả quyến thuộc của mỗi thứ, thì lây 
tất cả công đức cùng theo nó làm tính. 

Vì sao sáu thứ trên gọi là đến bờ kia? Vì chúng 
được nhiếp thọ bởi bảy tối thăng: 


1. An trú thắng: Chủ yếu có Bô-tát tính. 

2. Y chỉ thăng: phải có tâm đại Bồ-đề. 

3. Ý lạc thắng: phải thương xót hữu tình. 

4. Sự nghiệp thăng: phải đủ tất cả hạnh. 

5. Xảo tiện thăng: phải nhiếp bởi vô tướng trí. 

6. Hỏi hướng thăng: phải hôi hướng Bồ-đê. 

7. Thanh tịnh thắng: không bị xen tạp bởi hai 
chướng. 

Đủ bảy nghĩa gọi là đến bờ kia; không như vậy 
thì chắng phải! Do vậy mà những thí đêu có bốn 
trường hợp: 

1. Thí phi Ba-la-mật không có đủ bảy thăng. 

2. Ba-la-mật phi Thí ; thấy người khác thực 
hành thí tự mình đủ bảy thăng. 

3. Diệc thí diệc Ba-la-mật; tự mình thực hành 
bố thí lại có đủ bảy thắng. 

4. Phi thí phi Ba-la-mật: tự mình không hành 
bô thí, thầy người khác thực hành bô thí, lại không 
sinh tùy hỷ. 

Tu lục độ đó, có năm cách: 

1. Y chỉ nhậm trì tu. 

2. Y chỉ tác ý tu. 

3. Y chỉ ý lạc tu. 

4. Y chỉ phương tiện tu. 

5. Y chỉ tự tại tu. 

- Thứ nhất y chỉ nhậm trì tu: có bỗn 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 267 


1. Nương theo nhân mà tu; nghĩa là nương theo 
lực của chủng tính mà tu tập chính hạnh. 

2. Y chỉ báo tu; nghĩa là do thăng thân và tu tập 
chính hạnh. 

3. Y chỉ nguyện tu; nghĩa là do bốn nguyện mà 
tu tập chính hạnh. 

4. Y giản trạch tuệ tu tập chính hạnh. 

- Thứ hai Y chỉ tác ý tu cũng có bốn: 

1. Nương vào hiểu biết đặc biệt, càng hiểu thêm 
đối với tất cả khế kinh tương ưng. 

2. Nương vào sự thích thú; càng thích thú một 
cách sâu xa các thăng công đức. 

3. Nương vào sự tùy hý, thân sinh tùy hỷ đối 
với tất cả hữu tình đã thực hành sáu độ. 

4. Nương ý lạc tu; đôi với thắng phẩm lục độ 
tương lai của mình và người, thân sinh nguyện lạc. 

- Thứ ba Y chỉ ý lạc tu gồm có sáu: 

1. Ý vui không chán; ví như người bồ thí không 
bao giờ chán, nghĩa là Bôồ-tát trong một sát na, lây 
bảy báu trong ba ngàn đại thiên thê giới bồ thí cho 
một hữu tình. Lại lây vô số thân mạng bồ thí. Bỗ 
thí như vậy trụ trong nhiều kiệp với một hữu tỉnh. 
Cứ như vậy cho đến tất cả cõi hữu tình cũng đêu 
bồ thí như vậy, khiến cho mau chóng thành tựu Bỏ- 
đề. Bồ- tát bấy giờ vẫn không chán; gọi là ý vui 
không chán. 

2. Thí ý lạc rộng lớn; Bồ-tát cứ như vậy mà tiễn 


triển liên tục không có sát na nào thối lui hay đứt 
đoạn; cho đến lúc cuối cùng được ngôi tòa Bồ-đề:; 
gọi là Thí ý lạc rộng lớn. 

3. Hoan hý ý lạc; khi Bô-tát thực hành bó thí 
như vậy, người đên xin được đại hoan hý. Người 
đến xin tuy được đại hoan hỷ, nhưng không băng 
Bỏ-tát; nên gọi là Thí hoan hỷ lạc ý. 

4. Ấn đức ý lạc: khi Bô-tát thực hành bô thí như 
vậy, quán người đến xin kia có đại ân đức với 
mình; không thây mình có ơn với người. Nhờ đó 
mà trợ giúp vô thượng Bôồ-đề cho mình, nên gọi là 
thí ân đức ý lạc. 

5. Vô nhiễm ý lạc. Bồ-tát được phước thí như 
vậy với vô lượng các hữu tình, nhưng không câu 
mong báo ơn ở kiếp sau, nên gọi là thí vô nhiễm ý 
lạc. 

6. Thiện hảo ý lạc. Bồ-tát như vậy, lây sự fu 
hành tích tụ việc bố thí rộng lớn, đã đắc được dị 
thục mà thí cho các hữu tình, không tự vì mình, lại 
lây phước đó, cùng chư hữu tình hồi hướng vô 
thượng chánh đăng Bồ-đê; gọi đó là thí thiện hảo 
ý lạc. Năm độ còn lại như đôi pháp. 

- Thứ tư y chỉ phương tiện tu: nghĩa là nhờ trí 
vô phân biệt, quán sát ba luân đều là thanh tịnh, 
nhờ đó mà mau thành những điều tu hành. 

- Thứ năm Y chỉ tự tại tu, øôm có ba: 

1. Thân tự tại: nghĩa là tự tính thị dụng thân. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 269 


2. Hạnh tự tại: các thân biến hóa, thị hiện chư 
hữu tình tất cả loài vì cùng pháp hạnh. 

3. Thuyết tự tại: thuyết lục độ Nhất thiết chủng 
sai biệt không bị trệ ngại. 

Kinh viết: "Chơn như không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Pháp giới, pháp tính, bất 
hư vọng tính, bất biển dị tính, bình đắng tính, ly 
sinh tính, pháp định pháp trú thực tế, hư không 
giới, bất tư nghỉ giới không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán rằng: Đây là phân thứ hai Hạnh sở quán lý. 

Tám tên gọi trên, Thể của chúng cùng một chơn 
như. Chơn: nghĩa là chơn thực hiển bày, chăng 
phải là hư vọng. Như: nghĩa là như thường không 
có biến đổi; tức là nghĩa trạm nhiên không hư 
vọng; ngăn chân vọng, hiển bày thường gọi là chơn 
như. 

Pháp giới là nơi nương tựa diệu pháp của ba 
thừa. Pháp tính là bản thể chơn thực của tất cả các 
pháp. 

Bất hư vọng tính là lia vọng điên đảo, không 
tính vọng. Bất biến dị tính nghĩa là tất cả thời đều 
không thay đổi. Bình đăng tính là các pháp có 
khắp. 

Ly sinh tính; Sinh nghĩa là sinh ngạnh, ví như 
sinh thuộc; đó chính là các pháp hữu lậu; la được 
sinh ngạnh đó là tính của sự kiên cường. Lại nữa, 


sinh là sinh diệt, lìa thê sinh diệt gọi là Ly sinh tính. 

Thực tế; là không điên đảo sở duyên. Thực là 
không điên đảo; chỗ đó rốt ráo, nên bảo là Tê. Vượt 
qua tính vô ngã, vì không có chỗ mong câu. 

Ở đây, chỉ tóm lược nêu ra tám tên gọi. Trong 
hội thứ nhất có mười hai tên gọi. Trong các đôi 
pháp có sáu tên gọi. Thể là nhất Như, tên gọi thì có 
khác nhau, tùy theo sự đối trị và sự giáo hóa mà 
thành nhiêu loại khác nhau. 

Kinh viết: "Bón tĩnh lự không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa là Bô- tát cú nghĩa. Bốn vô lượng: bốn vô 
sắc định không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát 
cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân ba: Hạnh biệt tu khởi. 
Trong ây có bốn: 

1. Thiền vô sắc Hạnh; 2. Bồ-đề phân hạnh; 3. 
Giải thoát môn hạnh; 4. Biệt trí đồi trị. 

Đầu tiên là Tĩnh kỳ tâm chuyên nhất lự, Định 
tuệ ngang nhau, công đức thù thăng, được gọi là 
Tĩnh lự. Lìa các pháp bắt thiện, những thèm muốn 
xâu xa, có tầm có tư, lìa sinh hỷ lạc; gọi là sơ tịnh 
lự (sơ thiên). Thứ hai là lìa tầm, tư, hỷ tĩnh lự (nhị 
thiền). Thứ ba là đã lìa hỷ lạc tĩnh lự (tam thiên). 
Thứ tư là đã lìa tầm tư hỷ lạc, xả niệm thanh tịnh 
tĩnh lự (tứ thiên). Những thứ đó, nói chung là sơ, 
nhị, tam, tứ để làm tên riêng; chắng có tên nào 
khác. Chỉ ở tại săc địa thông cả hữu lậu và vô lậu. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 2Ì 


Bốn vô lượng là từ, bi, hỷ, xả. Cho niềm vui ØỌI 
là từ, là tính không sân. Bạt khổ øọI1 là bi ; không 
hại là tính ; không lìa lạc là hý, lây thiện căn và 
không đồ ky làm tự tính khiến cho lợi ích là xả ; xả 
thiện căn là tính. 

Thông cả hữu lậu, vô lậu ; có khắp ở bốn thiền 
: cảnh hạnh đều rộng rải, cho nên gọi là vô lượng. 

Bốn vô sắc là: không vô biên, thức vô biên, vô 
sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, những cái 
đó thông cả hữu lậu, vô lậu. Cả ba thừa đều khởi. 

Kinh viết: "Bốn niệm trụ không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa là Bô- tát cú nghĩa. Bôn chánh đoạn; bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy đăng giác chị, tám 
thánh đạo chi không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là 
Bỏ-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân thứ hai : Hạnh Bồ-đề 
phân. Bồn niệm trụ là: Thân, thọ, tâm, pháp. Lấy 
tuệ làm tính. Tuệ nhờ niệm tương ưng, trụ trong 
bốn cảnh đó: øọI là niệm trụ. Bốn chánh đoạn là: 

1. Luật nghi đoạn: nghĩa là đã sinh ra pháp xâu, 
nhưng phải khiến cho đoạn dứt, nên lấy đó để cô 
găng cảnh giác. 

2. Đoạn đoạn: nghĩa là chưa sinh pháp ác, 
nhưng vì khiến cho đừng sinh, cho nên phải cảnh 
giác cô găng. 

3. Tu tập đoạn: nghĩa là pháp thiện chưa sinh 
mà muốn cho nó sinh nên cảnh giác tâm, gìn giữ 


tâm. 

4. Phòng hộ đoạn: nghĩa là pháp thiện đã sinh 
và muốn cho nó trụ nên sách tâm trì tâm. 

Bốn loại đó lấy tinh tấn làm thể, cô gắng phát 
triển ở tuệ, thì tự nó dần dân điều phục, nên gọi là 
chánh đoạn. 

Bốn Thân túc là; muốn siêng năng tâm quán, 
phải nhờ bốn cái đó dẫn đến định. Bồn thân túc lây 
định làm thể. Vận chuyền tối thăng tự tại là Thân 
do định mà có thê đắc, có thể chứng gọi là thân túc. 

Năm căn là: tín, niệm, định, tuệ sinh ra pháp 
xuất thế, năm điêu đó làm đầu, cho nên øọ! là căn. 
Nhờ năm căn đó mà sinh ra những hiểu biết đặc 
biệt thù thăng trong pháp xuất thê. 

Thanh tín khó chế phục gọi là lực. Vì các thiên 
ma ngoại đạo và các sa môn không thể chế phục. 
Năm cái đó tùy theo tên gọi, mỗi cái tự nó làm thể. 

Bảy đăng giác chi là trạch pháp, tinh tiền, hỷ, 
khinh an, định, xả và niệm. Bảy thứ đó là vô lậu, 
khởi lên ở kiến đạo vị. Giác là trạch pháp. Chi là 
chi phân. 

Trạch pháp giác, giác đó cũng là giác chi ; còn 
các giác chi khác chắng phải giác, như tự danh của 
nó, tức làm thê của nó. Bảy cái đó có thể quán khắp 
các pháp, cho nên gọi là Đắng. Đăng có nghĩa là 
khắp. 

Tám Thánh đạo chỉ là; Chánh kiến, chánh tư 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 273 


duy, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mệnh, chánh niệm và chánh định. Ngữ, 
nghiệp, mệnh thuộc về ba ĐIỚI uân; các thể còn lại 
như tên gọi, khởi lên ở tu đạo vị. Chư Thánh bậc 
Hữu học do tám chi nhiếp hạnh tích. Chánh đạo 
không thể dư sót, đoạn dứt tật cả phiên não, có thế 
chứng được giải thoát rốt ráo. Do đó, tám thứ đó 
gọI là Thánh đạo chị. Hợp lại là ba mươi bảy đạo 
phẩm, đều lây mười một pháp làm tự thể. 

1. Tuệ: tức các chi của bốn niệm trụ, tuệ, căn, 
lực, trạch pháp, giác, chánh kiến. 

2. Tinh tiễn tức bôn chánh đoạn tỉnh tiễn, căn 
lực tinh tiến, giác chi chánh tinh tiến. 

3. Định: tức bốn thần túc định, căn lực định, 
giác chi chánh định. 

4. Tín: tức tín căn lực. 

5. Niệm: tức niệm căn lực, niệm giác chi, chánh 
niệm. 

6. Dục: tức bốn thân túc. 

7. Hỷ thọ: tức hỷ giác ch1ị. 

S. Khinh an: tức an giác ch1ị. 

0. Xả: tức xả giác ch1. 

10. Tầm: tức chánh tư duy, thực thể tức là tuệ. 

11. Sắc: tức vô biểu giới, chánh ngữ, nghiệp 
mệnh. Trong đó; giả thực, tu pháp, phê lập, khai 
hợp, học nhiếp, thể chị, đối biện; thì cũng như các 
chú thích khác. 


Kinh viết: "Không giải thoát môn không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Vô tướng, 
vô nguyện giải thoát môn không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba: Hạnh giải thoát 
môn. Quán không, vô ngã, gọi là không. 

Quán diệt, lìa tướng, gọi là vô tướng. 

Quán khô, tập, đạo, các pháp hữu vi không sinh 
ra nguyện câu gọi là vô nguyện. Nhờ ba thứ đó mà 
có thê nhập được Đề lý gọi đó là môn. Thể là pháp 
vô lậu, lại có khả năng chứng giải thoát cho nên 
øỌI là giải thoát. 

Nếu chỉ nói không, vô tướng, vô nguyện, tức 
thông cả ba tuệ: định và tán, thông hữu lậu, vô lậu. 
Nếu nói tam muội tức chỉ tu tuệ; chỉ có định chắng 
có tán, thông hữu lậu, vô lậu. Nói giải thoát môn 
tức chỉ tu tuệ; chỉ có định chắng có tán, không 
thông hữu lậu. Ba thứ đó hoặc chung hoặc riêng, 
duyên với đề như các chỗ khác đã nói. Lại nữa, trừ 
kiên nói là không, lìia ái gọi là vô nguyện, lìa vô 
minh gọi là vô tướng. Kinh viết: "Tám giải thoát 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa là Bỏ- 

tát cú nghĩa. Tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 
mười biến xứ không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là 
Bỏ-tát cú nghĩa". 

Thuật răng: Đây là phân thứ tư: Hạnh đối trị 
riêng biệt. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 275 


- Tám giải thoát là: 
. Nội có sắc quán các săc. 
. Nội không sắc quán các sắc. 
. Tịnh giải thoát, thân tác chứng. 
. Không xứ. 
. Phức xứ. 
. Vô sở hữu xứ. 
. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
. Diệt tận giải thoát. 
Nghĩa là các bậc Thánh, có thể thuận vô lậu, có 
thê lìa các chướng; gọi là giải thoát. 

- Tám thắng xứ là: 

1. Nội có sắc quán ngoại sắc ít, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc hơn hoặc kém. Với các sắc đó, thăng tri 
thăng kiến, đắc như thật tướng. 

2. Nội có sắc, quán ngoại sắc nhiều, như ở trên 
đã nói. 

3. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc ít. 

4. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc nhiêu. 

5. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại các sắc; nêu 
xanh thì xanh hiện, xanh hiện thì ánh sáng xanh. 

6. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc vàng. 

7. Nội vô sắc tưởng, quán ngoạI sắc đỏ. 

$. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc trăng. 
Thăng phục sở duyên, gọi là thắng xứ. 

- Chín thứ đệ định gôm bốn tĩnh lự, bỗn vô sắc 


 ¬l Œ—œA CÀ + C©) t 


và Diệt tận định. 

Lần theo thứ tự thô và tế, trên và dưới. 

- Mười Biến xứ: Địa, thủy, hỏa, phong, xanh, 
vàng, đỏ, trắng, không vô biên xứ, thức vô biên xứ. 
Quán khắp tật cả, lượng, của nó rộng lớn, gọi là 
Biến xứ. Sự tăng giảm về thể tánh của những thứ 
đó, do ở vô lượng nghĩa môn, như đã nói ở những 
nơi khác. 

Kinh VIỆt: "Cực hỷ địa không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa là Bồ-tát cú nghĩa. Ly câu địa, phát quang 
địa, diễm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, 
viễn hành địa, bất động địa, vân vô pháp thiện tuệ 
địa không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bôồ-tát cú 
nghĩa". 

Tán rằng: Đây là phần thứ hai, nói về thắng 
nghĩa. vị. Trong đó có hai phân; phân đâu đại thừa 
VỊ, phân sau tam thừa vị. Đây là phân đầu. Chỉ nói 
về mười địa Bô-tát trong nhân: 

I. Cực hỷ địa; bắt đầu gặt được tánh thánh, 
chứng đủ hai không; có thể làm lợi ích cho mình 
Và người, nên sinh ra vui lớn. 

2. Ly câu địa; có đủ tịnh giới; xa lia những khả 
năng khởi hủy phạm vi tế phiền não cấu. 

3. Phát quang, địa; thành tựu thắng định, tông 
trì đại pháp, có thê phát vô biên diệu tuệ quang. 

4. Diễm tuệ địa; an trú tôi thắng Bồ-đề phân 
pháp, đốt rụi củi phiền não, tuệ thêm sáng. 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 271 


5. Cực nan thắng địa; Hai trí chơn và tục, hành 
tướng của chúng trái ngược nhau hợp chúng lại 
khiến cho tương ưng với nhau là điều cực kỳ khó 
khăn. 

6. Hiện tiền địa; Trú vào trí duyên khởi, dẫn 
Bát-nhã tôi thắng vô phân biệt, khiến cho hiện tiên. 

7. Viễn hành địa; Đến vô tướng trụ, công dụng 
ở bờ sau, vượt ra ngoài đạo nhị thừa của thể ø1an. 

8. Bất động địa; Trí vô phân biệt, nhậm vận liên 
tục; phiên não không thê lay động. 

9. Thiện tuệ địa; Thành tựu vi diệu bốn vô ngại 
giải, có thê khéo thuyết pháp khắp mười phương. 

10. Pháp vân địa; Mây trí đại pháp, ngậm nước 
nhiêu đức, tệ như không, thô trọng sung mãn pháp 
thân. 

Những địa trên, đều lấy tất cả công đức của hữu 
vi, VÔ v1 làm tự tánh; cùng với sự tu hành làm cho 
sự nương giữ càng đặc biệt, khiến được sanh 
trưởng, nên gọi là địa. 

Kinh viết: "Tịnh quán địa không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa là Bô- tát cú nghĩa. Chủng tính địa, đệ bát 
địa, cụ kiên địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, Độc 
giác địa, Bồ-tát địa, Như Lai địa, không tịch thanh 
tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân thứ hai; nói về tam thừa 
vị. Irong hai địa đầu, có hai cách giải thích: 

- Cách giải thích thứ nhất là: Tịnh quán địa ở 


tại giải thoát phân vị và ba thiện căn trước. Chủng 
tính địa chỉ ở tại pháp thế đệ nhất; cho nên Bà Sa 
nói: có thuyết cho răng chủng tính địa pháp, cũng 
có thê nói có sự thôi lùi. 

- Cách giải thích thứ hai là: Tịnh quán địa ở tại 
giải thoát phần vị, chưa là đế quán. Chủng tính 
chưa định; chỉ tịnh tu tâm, quán thân, thọ v.v... cho 
nên gọi là tịnh quán. Chủng tính địa thông ở bôn 
thiện căn. Trong đăng vị, chủng tính mới định, 
không thể chuyền đổi. 

- Đệ bát địa là Dự lưu hướng. Vì từ A-la-hán 
hướng số trước, tức trú kiến đạo mười lăm tâm 
trước. 

- Cụ kiên địa là quả Dự lưu, vì vị đó có đủ mười 
sáu tâm. 

- Bạc địa là nhất lai; vì đã đoạn đứt sáu phẩm 
trong chín phẩm hoặc của dục giới. 

- Ly dục địa là bất hoàn; vì quyết định đã lìa hết 
các hoặc dục 

ĐIỚI. 

- Dĩ biện địa là A-la-hán; vì ta đã hết sinh, việc 
làm đã xong. Ba 

địa còn lại, theo tên gọi mà giải thích ý nghĩa. 
Trước chỉ đạt một thừa, nay thông cả thây trò, hay 
đở mà nói; cho nên có mười địa khác nhau. 

Kinh viết: "Tất cả Đà la ni môn không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa là Bôồ-tát cú nghĩa. Tất cả Tam 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 279 


ma địa môn không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ- 
tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân ba, nói về sở thành đức. 
Vì nương vào hạnh mà nhập vị, thành đức đó. 
Trong â ầy có tảm đức, đây là đức thứ nhất, dẫn sinh 
các đức. Một là tông trì môn; hai là đăng trì môn. 
Ở bài tựa kinh này, trong phân đức của Bồ-tát đã 
có giải thích qua, đều là do hai loại dẫn sinh các 
đức. 

Kinh VIẾt: Ngũ nhãn không tịch thanh tịnh cú 
nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Lục thân thông không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa”. 

Tán răng: Đây tức phân thứ hai về quán chiêu 
hóa sinh đức. 

Ngũ nhãn là: Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, 
pháp nhãn và Phật nhãn. Có nghĩa chiếu rõ dẫn 
đường gọi là nhãn. 

Lục thân thông gôm thân cảnh thông: thiên nhĩ 
thông; tâm sai biệt thông; túc trụ tùy niệm thông; 
tử sinh thông: lậu tận thông. Vận chuyền tự tại gọi 
là thân. Việc không bị làm chướng ngại gỌI là 
thông. Thế tánh của hai thứ đó như kinh đã nói và 
đã được giải thích như đối pháp thứ năm mươi bốn 
và đối pháp thứ sáu mươi chín trong Du già Luận 
quyền thứ mười bốn. 

Kinh viết: "Như Lai thập lực không tịch thanh 
tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Bốn vô sở úy, bôn 


vô ngại giảI, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tắm 
pháp bất cộng không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là 
Bôồ- tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba về Hàng phục bất 
cộng Đức. 

- Mười lực là: 

1. Xứ phi xứ trí lực. 

. Tự nghiệp trí lực. 

Tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đăng chí trí lực. 
. Căn thăng liệt trí lực. 

Chủng chủng thăng giải trí lực. 

. Chủng chúng giới trí lực. 

. Biến thú hạnh trí lực. 

. Fúc trụ tùy niệm trí lực. 

0. Tử sinh trí lực. 

10. Lậu tận trí lực. 

Lo cho sự lợi ích mà sinh công đức tương ưng, 
cuỗi củng thăng phục tất cả ma oán. Có đại oai dực 
nên gọi là lực. Nói chung đều lấy năm căn gôm: 

.. làm tánh. 

- „Bồi vô úy là: I. Chánh đăng giác vô úy; 2. 
Lậu tận vô úy; 3. Chướng pháp vô úy; 4. Xuất khổ 
đạo vô úy. Ở trong đại chúng chính là sư tử hồng; 
Sa-môn ma phạm không thê làm khó; cho nên gọi 
là vô úy. 

- Bốn vô ngại giải là: 1. Pháp vô ngại giải; 2. 


©œ ~I Œ th G2 kÓ 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 281 


Nghĩa vô ngại giảI; 

3. Huấn từ vô ngại giải; 4. Biện tài vô ngại giải. 
Thông đạt vô ngại, gọi là vô ngại giả. 

- Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là duyên khắp ba 
cõi, trùm cả bỗn loài; hạnh và cảnh rộng rãi, cho 
nên gọi là đại. Còn các tướng từ bị đã nói như trên. 
Bốn vô lượng cảnh kẹp ở tại dục và sắc; thông ở 
ba thừa; gôm thâu giá thực quán. Những điều đó 
chỉ có đức Phật là đủ cảnh và hạnh, rộng khăp, 
thông ở ba cõi; chỉ có như vậy mới thật quán. 

- Mười tám pháp bất cộng của Phật là: 

1. Thân không bị sai lầm. 

2. Không chết bạo kêu la. 

3. Không quên; nhớ lâu những việc đã làm. 

4. Vô bất định tâm, thường ở tại định. 

5. Không có các tướng sinh tử Niễt-bàn. 

6. Vô bất trạch xả lợi lạc. 

Sáu thứ trên do sở tri chướng mà có tập đó. 

7. Ý muốn không bao giờ thôi lui. 

8. Tinh tiến không thối lui. 

9. Niệm không thôi lui. 

10. Định không thối lui. 

11. Tuệ không thôi lui. 

12. Giải thoát không thôi lui. 

Sáu thứ trên nương sở tr1 chướng tu đoạn; trong 
tật cả các việc đó đều không thoái giảm. 


13. Thân nghiệp, lấy trí đi trước dẫn đường. 

14. Ngữ nghiệp, lây trí đi trước dẫn đường. 

15. Ý nghiệp, lấy trí đi trước dẫn đường. 

16. Biết quá khứ. 

17. Biết vị lai. 

18. Biết hiện tại không sai biệt, vô ngại. 

Sáu thứ trên cũng do có tập của sở tr1 chướng 
đó. Mười tám pháp trên chỉ đức Phật mới có. Nhị 
thừa không thê, cho nên gọi là bât cộng. Còn sự 
phế lập, tăng giảm các thể nghĩa môn khác thì như 
Du già luận đã nói. 

Kinh viết: "Ba mươi hai tướng không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Tám mươi 
tùy hảo không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát 
cú nghĩa". 

Tán Tăng: Đấy là phần thứ tư nói về đức và 
tướng tốt đặc biệt khác lạ. Nay dựa theo quyền ba 
trăm tám mươi mốt của kinh đại Bát-nhã Ba- la- 
mật đa: Phật nói: Này Thiện Hiện! Ba mươi hai 
tướng đại sĩ của Như Lai ứng Chánh đăng giác là 
øì? Này Thiện Hiện! Dưới chân Thế Tôn có tướng 
ngang đây. Khéo léo đứng yên như đáy hộp, mặt 
đât tuy gô ghê, nhưng khi đạp lên mặt chân đều 
tiếp xúc ngang băng với đất đó là tướng thứ nhất... 
Thiện Hiện! Đó là ba mươi hai tướng Đại sĩ. Này 
Hiển Thiện! Tám mươi tùy hảo của Như Lai ứng 
Chánh đăng giác là gì? Này Thiên Hiện! Móng tay 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 283 


của Thê Tôn thuôn dài mỏng bóng láng sạch sẽ 
tươi tắn như hoa hông đỏ; đó là tùy hảo thứ nhất... 
Thiện Hiện! Đó là tám mươi tùy hảo. Này Thiện 
Hiện! Như Lai ứng Chánh đăng giác, vì thành tựu 
các tướng đẹp như vậy, nên tùy ảnh hào quang của 
thân, có thể chiếu khắp ba ngàn đại thiên thê gIỚI, 
không nơi nào là không có. Nếu khi tác š, là có thể 
chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới; nhưng 
vì thương xót các hữu tỉnh, nên nhiếp thu lại ánh 
sáng chỉ còn một tâm. Vì nếu buông thả ánh sảng 
của thân, thì tất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng đều 
không hiện rõ, các loài hữu tình sẽ không biết ngày 
đêm, năm tháng, ngày giờ; và những việc làm của 
hữu tỉnh sẽ cũng không thành. Âm thanh của đức 
Phật tự nhiên có thê biên khắp cả ba ngàn đại thiên 
thê giới; nêu khi tác Ý, thì có thê tràn khắp vô lượng 
vô biên vô sô thê giới, nhưng vì lợi lạc cho các hữu 
tình, cho nên âm thanh tùy theo lượng của mỗi 
chúng sanh mà không giảm không tăng. Thiện 
Hiện! Công đức thù thắng như vậy, trước kia khi 
ta còn ở Bô-tát vị, tu hành Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
đã có thể thành biện; cho nên nay tướng tốt tròn 
đây trang nghiêm, tất cả hữu tình thấy được đêu 
hoan hỷ, đều thu gặt được lợi ích thù thăng an lạc. 
Như vậy, Thiện Hiện! Khi Bôồ-tát Ma ha tát thực 
hành Bát-nhã Ba-la-mật đa sâu xa, thì có thể lây 
hai loại là tài và pháp. bồ thí để gôm thâu các hữu 
tình; đó là pháp rất hiếm có và kỳ lạ. 


Kinh viết: "Pháp không quên mắt không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Thường trụ 
tánh xả không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú 
nghĩa". 

Tán răng: Đây là phân thứ năm nói về đức 
thường ghi nhớ bình đăng. Nghĩa là chư Như Lai 
thường tùy theo sự ghi nhớ vê những chuyện, 
những nơi chốn, thời g1an,... có những việc gì đều 
tùy chánh niệm, phô biến ¡khắp tật cả những sự việc 
đã làm; phố biên khắp tất cả nơi chôn khác nhau; 
phô biến khắp tất cả những phương tiện đã làm; 
phô biến khắp tất cả giờ giâc khác nhau; nhớ nghĩa 
đêu không quên, thường trú chánh niệm, gọi là 
không quên niệm. Thường trú tánh xả, nghĩa là 
pháp trú sáu hằng: đối với sáu căn môn, không lo 
không mừng, chỉ khởi tánh xả, bình đắng quán 
cảnh. 

Kinh viết: "Nhất thiết trí không tịch thanh tịnh 
cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Đạo tướng trí, Nhất 
thiết tướng trí không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là 
Bỏ-tát cú nghĩa". 

Tán: Đây là giác liễu thứ sáu không hữu đức. 
Quán Trí tánh không trí gọi là Nhất thiết trí; tức 
chánh thể trí trong quán hữu trí chia ra làm hai: một 
là quán vô lậu đạo; và một là quán sở dư pháp 
tướng. Tướng là tướng khác nhau của tướng trạng 
tức là hậu đặc trí. Trí quản vô lậu đạo; đây gọi là 
đạo tướng trí. Quán sở dư pháp gọi là Nhất thiết 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 285 


tướng trí; vì Nhất thiết chủng trí chia làm hai. 

Kinh viết: "Tất cả hạnh đại Bô-tát không tịch 
thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Vô thượng 
Chánh đắng Bồ- đề của chư Phật không tịch thanh 
tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là hai môn thứ bảy, thứ tám, nói 
về nhân quả vị nhị mãn tổng đức. (Đức chung nhân 
và quả vĩ cả hai đã đây). Các công đức đã nói trên, 
nếu ở tại nhân vị gọi là hạnh của Bỏ- tát, Nếu ở tại 
quả vị thì gọi là Bỏ-đề của Phật. Bô-đề nghĩa là 
giác. Trí Bộ- đề đó và Bồ- đề đoạn dứt tất cả, gọi 
chung là Bô-đề, cho nên tất cả công đức tùy ưng 
hữu vi và vô vi đều nhiếp ở hai thứ đó. 

Kinh viết: "Tất cả pháp đị sinh không tịch thanh 
tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. Tất cả pháp Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác, Bô-tát, 
Như Lai không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bồ-tát 
cú nghĩa". 

Tán răng: Đây là phần thứ ba, nói chung về thê 
tục thắng nghĩa pháp nương vào bồn tính không 
tịch cú nghĩa; để hiển bày tât cả cú nghĩa có được 
của Bô-tát. 

Tất cả đị sinh chỉ ở tại phàm vị. Vì nghiệp phiền 
não mà phải luân hôi sáu cõi, bậc dị thánh sinh ra, 
cho nên gọI là dị sinh. Tất cả Dự lưu đều cùng là 
Thánh vị. Dự lưu hướng hay quả, đều gọi chung là 
Dự lưu; không bị gián đoạn, lần lần vượt qua ba 


cõi, kiến đạo, hết các phiền não. Mười lăm tâm đến 
đều gọi là Hướng: tâm thứ mười sáu gọi là Quả. 
Dự dòng Thánh nên gọi là Dự lưu; từ đó tiến 
Hướng, kiến hoặc ba cõi đêu đã dứt hết. Tu đạo ở 
dục giới, tận hết năm phẩm trước; gọi là Nhất lai 
Hướng. Khi hết sáu phẩm gọi đó là quả. Người đó 
ở dục giới chỉ có một kiếp. Nêu sinh làm người tu 
đặc quả thứ hai; thì khi xả thân này rôi, sẽ sinh vào 
trong cõi trời; sau khi chết ở cõi trời lại đến sinh 
trong cõi người, liên đắc vô học; cho nên gọi là 
Nhất lai. Ngay đó tiên hướng đã đoạn kiến hoặc 
dứt hết. Ở dục giới tu hoặc, đoạn dứt Dảy, tám 
phẩm, gọi là Bất hoàn hướng. Ở dục giới tu hoặc 
đều phải đoạn dứt hết, tâm không còn sinh lại ở 
dục giới; cho nên gọi là Bắt hoàn. A-la-hán, gọi là 
ưng: 1. Ưng hại vĩnh viễn giặc phiên não; 2. Ưng 
kiếp sau không còn thọ sinh phân đoạn; 3. Ưng thọ 
diệu cúng dường. Kiến hoặc ba cõi đều cùng dứt 
hết. Từ sơ định trở lên, tất cả tu hoặc có được nhiêu 
hay ít, cho đến phẩm tám phi tưởng, phẩm chín giải 
thoát, trước vô gián, có thể đoạn dứt hết, gọi là A- 
la-hản hướng. Kiến, tu trong ba cõi đều cùng đoạn 
tận, gỌI là A-la-hán quả. Những quả, hướng, vô 
gián, giải thoát trên đều đúng VỚI thuyết này. 
Quán để lý này; nêu suy tư về gió lay động cây, 
ngộ mười hai nhân duyên khởi, không nhờ thiện 
hữu mà tự đặc được Bôồ-đề. Hoặc lân giác, hoặc 
chúng xuất, gọi là Độc giác. Đã qua mười địa địa 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 287 


gọi là Bồ- tát. Sau pháp vân địa, gọi là Như Lai. 
Đó cũng là hai mươi sáu môn ban đâu, nói rõ vê 
thế tục thắng nghĩa pháp, chỗ nương theo bồn tính 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa, để hiển bày tất cả 
cú nghĩa của Bô-tát. 

Kinh viết: "Tất cả pháp thiện và phi thiện 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa là Bô-tát cú nghĩa. 
Tất cả pháp hữu ký vô ký, pháp hữu lậu vô lậu, 
pháp hữu vi vô vi, pháp thế gian xuất thế gian 
không tịch thanh tịnh cú nghĩa, là Bô-tát cú nghĩa". 

Tán răng: Thuận lý ích vật, gọi đó là thiện, 
thông, hữu vi vô vị. Trái ngược với đó gọi là phi 
thiện. Bất thiện vô ký, tự thể thù thắng, và có quả 
đáng để ký riêng, gọi đó là ký. Tức thiện bất thiện 
ngược lại với đó gọi là vô ký. Tăng trưởng, tương 
ưng, tương tạp, tương tùy với lậu phiền não gọi là 
hữu lậu. Lậu nghĩa là rò chảy; chảy ra ở cửa sáu 
căn, cho nên hủy hoại, gọi là Lậu. Vô lậu thì ngược 
lại. Vì đó mà nói, làm cũng gọi là sinh, có làm có 
sinh, gọi là hữu vi, ngược lại gọi là vô vi. Thẻ, 
Dụng hiển hiện, dời đối gọi là Thê. Rơi vào trong 
hư giả gọI là vì g1An; ngược lại với đó, gọi là xuất 
thế gian. Những sai biệt đó nương vào bốn tính 
chơn như không tịch thanh tịnh cú nghĩa, để hiển 
bày tật cả cú nghĩa của Bô-tát, vì vọng tức chơn, vì 
tánh tức tướng. 

Kinh viết: "Nguyên do là gì?" 


Tán răng: Đây là phân thứ hai của toàn văn, giải 
thích nguyên do. Trong đó có hai phân; trước hỏi 
sau giải thích. Đây là phần hỏi, có nghĩa là: Cú 
pháp thanh tịnh cú nghĩa đó, tức là tất cả cú nghĩa 
Bỏ-tát, nguyên do nghĩa đó là sao? 

Kinh viết: "Vì tất cả pháp, tự tính là không, tự 
tính viễn ly" 

Tán rằng: Phân sau sẽ giải thích nguyên do Như 
Huyễn. .. thế tục vọng có thắng nghĩa. Biết không, 
cho nên nói các pháp không tịch cú nghĩa, chính là 
tật cả cú nghĩa có được của Bô-tát. Cho nên nói các 
pháp tự tính không, để giải thích nguyên do trên. 
Vì muốn hiển phát Bát-nhã tôn thắng: nên lấy tự 
tính không để giải thích những viễn ly, bởi thăng 
nghĩa của các pháp, tự tính không, vô tính đó; cho 
nên lìa xa tướng điên đảo hư vọng. 

Kinh viết: "Do lìa xa, cho nên tự tính tịch tĩnh. 
Do tịch tính, cho nên tự tính thanh tịnh; do thanh 
tịnh, cho nên Bát-nhã Ba-la-mật đa sâu xa tôi thăng 
thậm thâm". 

Tán rằng: Sinh tử hiểu phiền, chơn như tịch 
tĩnh, cho nên đều do ở viễn ly. Tự tính cũng tịnh. 
Phiên não có nhiễm tính không thanh tịnh, cho nên 
nhờ tịch tĩnh mà hiên bày thể thanh tịnh. Ý đó nói 
chung là do tất cả pháp tự tính không, cho nên 
không tịch cú nghĩa, là tất cả cú nghĩa của Bô-tát. 
Các pháp đã là không, cho nên lìa hư vọng; lìa hư 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 289 


vọng, thì thể không lay động, cho nên tính tịch tĩnh. 
Đã không có lay động, tự tính không tịch, nên 
không ô nhiễm, tự tính thanh tịnh. Tự tính thanh 
tịnh thì hiển bày Bát-nhã tối thăng thanh tịnh. Quán 
chiếu Ngộ thì bôn tính đó thanh tịnh, chân tướng 
tự thể xưa nay vốn thanh tịnh. Cho nên văn tự 
ngang bằng với sự thậm thâm của Bát-nhã tối 
thăng thanh tịnh. Hai Ngài Thanh Biện và Hộ Pháp 
đều giải thích là tùy ứng. 

Kinh viết: "Nên biết Bát-nhã Ba-la-mật đa như 
vậy, tức là Bồ-tát cú nghĩa. Các chúng Bô-tát đêu 
nên tu học” 

Tán răng: Đây là phân. thứ ba, kết khuyên tu 
học. Văn tự Bát-nhã tức Bồ- tát cú nghĩa. Câu cái 
đó, học cái đó, gọi là cú. Bốn Bát-nhã còn lại gỌI 
là Bô-tát nghĩa. Vì sự dạy dỗ khuyên bảo của Bồ- 
tát là bốn thứ Bát-nhã đó. Đã thành Bô-tát là nhờ ở 
năm thứ Bát-nhã ây. Năm thứ Bát-nhã cây tức là 
nghĩa năng thuyền và sở thuyên của Bôồ-tát. Chư 
Bô- tát ở hạ vị và trung vị, mong tiễn lên thượng vị 
phải siêng năng tinh tân học năm thứ đó. 

Kinh viết: "Phật thuyết pháp thanh tịnh Bồ-tát 
cú nghĩa Bát-nhã lý thú như vậy rồi". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba kế về đức của 
pháp môn Phật đã thuyết. Trong ây gồm có hai: 
Phân đâu tóm kết nghĩa trên để phát khởi đầu kinh; 
phân sau bảo cho biết đức của những điều được 


thuyết. Đây là phân đâu. 

Kinh viết: "Nói với Bồ-tát kim cang thủ: Nêu 
có người nghe được "Nhất thiết pháp thậm thâm vi 
diệu Bát-nhã lý thú thanh tịnh pháp môn” này mà 
tín thọ sâu xa, cho đến đang ngôi ở tòa diệu Bô- đề, 
thì tất cả chướng phiền não đêu không thế nhiễm! 
Nghĩa là, tuy tích tập nhiều phiền não chướng, 
nghiệp chướng, pháp chướng nhưng không thê 
nhiễm. Tuy đã tạo nhiều loại ác nghiệp cực nặng, 
nhưng vẫn dễ tiêu diệt, không bị đọa cõi ác". 

Tán răng: Trong đó lại chia làm hai phân; phần 
đầu nói về quả thọ nhận khi nghe kinh và tin sâu. 
Phần sau nói về các quả khi siêng năng thọ trì. Sở 
dĩ chỉ nói kim cang thủ là vì muôn cho hữu tình 
nhậm trì đại trân báu của tất cả chư Phật. 

Văn nghĩa là nghe. Tín nghĩa là thuận theo. Thọ 
nghĩa là lãnh nhận. Trân trọng cúng dường cung 
kính gọi là thâm . Ý đó là hiển bày chung về nghe, 
tin, nhận, trân trọng, bắt đầu từ hôm nay cho đến 
Bôồ-đê, ba chướng và năm cái đều không thể nhiễm. 
Cái là ngũ cái; đó là tham muốn về lạc khi ở xuất 
Ø1a VỊ; sân nhuế về giác khi ở tà hạnh vị; hôn trâm 
thụy miên trạo cử làm ác và cùng nghi cái đối với 
chỉ, cử, xả vị; có thể che lấp tâm, gọi đó là cái. 

Chướng là chướng ngại, là chướng đạo chắng 
sinh, ngại diệt chắng chứng, những thứ ấy có ba 
loại kinh văn ghi chép; trong tiêu thừa cho phiền 


SỐ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 291 


não khó chế phục, khó trừ bỏ; gọi là phiền não 
chướng. Các tội ngũ nghịch như giết cha,... gọi là 
nghiệp chướng: hợp cả ba cõi ác, cõi người Bắc 
châu cho đến cõi trời vô tưởng; gọi là dị thục 
chướng: nhưng lại không thây nói về pháp chướng. 
Nay ở đây giải thích rằng những Hoặc làm chướng 
ngại giải thoát gọi là phiên não chướng. 

Kinh Tát Già Ni kiền Tử cho răng: Phá hoại 
chùa tháp... thành tội ngũ nghịch. Kinh Tượng 
Pháp Quyết Nghi thì nói có bảy tội nghịch, nhưng 
không khác với năm loại mà Kinh Ni Kiên đã nói 
và gọi là nghiệp chướng. Nói về pháp chướng thì 
DỊ thục chướng ở trên cũng gọi là pháp chướng 
cảm mà để lại pháp nghiệp, gọi là pháp chướng. 
Hoặc kiếp trước làm chướng ngại chánh pháp, ảnh 
hưởng đên người khác tu định, không trồng các hột 
giỗng nghe pháp, cho nên kiếp này với pháp, 
không nghe, không tin, không ngộ, gọi là pháp 
chướng. Tập nghĩa là làm; tích nghĩa là tích tạo. 
Tuy tích tập nhiêu nhưng không bị nhiễm gọi là do 
hiểu được pháp không, không vui với sinh tử. Tuy 
khởi phiên não, nghiệp nặng chướng pháp; nhưng 
nhờ oaI lực của kinh mà không bị nhiễm. Nhiễm là 
nhiễm ố; làm cho cảm với quả khổ, gọi là nhiễm. 
Lại nữa, tuy làm nhiêu thứ ác nghiệp cực nặng; 
nhưng do thế tánh của nó là không, phiên não cũng 
không kiên cố, nên dễ tiêu diệt, cho nên không rơi 
vào CỐI ác. Nghiệp đã dễ mất thì quả ác làm sao mà 


khởi! Do pháp tánh không, thể hội thật lý các pháp, 
SOI rọ1, ba chướng mới bị tiêu diệt. 

Kinh viết: "Nếu có thể thọ trì, ngày ngày đọc 
tụng chuyên cần không gián đoạn, như lý tư duy; 
thì người đó kiếp này, chăc chắn đạt được tính bình 
đăng của tật cả pháp, kim cang đăng trì, đối với tất 
cả pháp đều đắc tự tại, thường thọ nhận tất cả thăng 
điệu hỷ lạc". 

Tán răng: Đây nói về các quả siêng năng thọ 
trì. Nói thọ trì là yêu thích, trần trọng, lãnh nhận ở 
nơi tâm, g1ữ gìn chăng quên. Ví như nhớ con, thì ở 
tâm không thê nào quên. 

"Ngày ngày đọc” là đọc văn. "Tụng"” là nói 
thầm. 

Tỉnh là chuyên tỉnh. Cân là thân tâm cô gắng 
ngày đêm sáu thời không gián đoạn. Như lý thú đó 
mà tư duy đúng đăn, thì người đó trong kiếp này, 
hiện rõ báo quả; chắc chăn đạt được tính bình đăng 
của tât cả pháp và lý chân như. 

Kim cang đăng trì: Đăng trì là định; kim cang 
là dụ. Có thê phá những phiên não, phân biệt chập 
trước tướng: đó là quán tất cả pháp đều bình đăng, 
tính chơn như, lý không; tất cả đắng trì (định) có 
thể phân biệt phá tan các chấp tướng điên đảo, gọi 
là kim cang. Lại nữa, lý chân như cũng gọi là kim 
cang. Duyên với định đó, gọi là kim cang đăng trì. 
Nghĩa là có thể thọ trì. Tâm, tâm không quên, ngày 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 2 293 


ngày đọc tụng, tinh cần tư duy pháp tính như vậy, 
nên đắc được định đó. Phải khởi thăng tuệ, phá các 
phân biệt điên đảo chấp trước về tướng; thời nay 
chứng kim cang đăng trì đó. Văn tự trong vị tương 
ưng với định. Ở đây có năm loại pháp hạnh: Nghe, 
thọ trì, đọc, tụng, tư duy. Ngoài ra năm pháp: Ghi 
chép, cúng dường, cho người khác, khai diễn, tu 
hành; cũng góp phân hỗ trợ việc hiển bày, nhưng 
không nói ở đây. Thật ra thực hành mười pháp 
hạnh đó cùng đặc được quả Ấy. Đọc tụng còn đắc, 
huống nữa là có thê diễn thuyết và tu hành! Với tất 
cả pháp đều đắc tự tại; chưa là thể chơn không thì 
lý sự đêu bị che lập. Thể hội với chơn, soI xa với 
lý đã thông, nên đắc tự tại. Tự tại nghĩa là vô ngại. 

“Thường thọ nhận tật cả thắng điệu hỷ lạc”; 
nghĩa là châp trước pháp thì có âu lo có hờn giận; 
đôi với chơn thì hiểu không, đôi với tục thì thể 
vọng. Đã không còn lo âu sợ hãi, nên thường được 
thọ nhận diệu hỷ lạc; vì đã nghe được pháp tính, 
vui mừng chân thực, chưa từng đặc được! Kinh 
viết: "Sẽ trải qua mười sáu đời đại Bồ-tát, thì nhất 
định đắc 

Như Lai, nhậm trì kim cang tính, mau chóng 
chứng Vô Thượng Chánh Đăng Bô-đề". 

Tán răng: Thế Tôn tự thuyết, người khéo tu 
thần túc có thể trú một kiếp hoặc hơn một kiếp. 

Bồ-tát mười sáu đại sinh; tức phải mười sáu 


kiêp. 

Kim cang tính; là chơn như tính, có thể phá tan 
lỗi lầm sinh tử, gọi là kim cang. 

Thể của các pháp gọi là tính. 

Chấp nghĩa là thọ nhận; chính mình nhậm trì 
nó nên gọi là chấp; tức là chính thê trí có thê duyên, 
với không: hoặc chấp giữ tính của kim cang chính 
là chơn như; vì phải trải qua mười sáu đời mới đắc 
chơn tính đó. Bởi thực hành các pháp hạnh của 
kinh này nên có thê vượt khỏi sinh tử, không cần 
phải trải qua tăng kỳ kiếp, chỉ qua mười sáu kiếp, 
liên nhập sơ địa. Vì cái lý về thật tướng trong kinh 
này nói, có đại thân nghiệm, nghe pháp này, nên 
siêu sinh tử vô biên kiếp lượng; đã vậy, cho nên có 
thể mau chóng chứng Vô thượng Bô-đê. Trong đó 
nói: Hiện tại chắc chắn đắc kim cang đăng trì; đôi 
với pháp được tự tại; thọ nhận sự hỷ lạc đặc biệt; 
những chướng kiếp sau đêu không thể nhiễm; 
không đọa cõi ác; đặc tính kim cang: mau chóng 
đắc Bô-đề... đều là nhờ ở lực của kinh. 

Bát-nhã Lý Thú phân sớ. 


THUẬT TÁN PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ 
CỦA KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẠẬT ĐA 


QUYỂN 3 


Kinh viết: "Bấy giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng biến chiếu Như Lai". 

Tán rằng: Phân trên là phần thứ nhất nói về 
thực tướng cảnh pháp. 

Dưới đây là phân thứ hai nói về Tịch Tĩnh pháp 
tính hiện đẳng giác môn. Tức là quán chiêu chánh 
trí thể cảnh chơn tính của các môn trước. Ở đây nói 
về tướng của trí; trong đó cũng có ba phân: Phân 
đâu Phật thuyết danh hiệu của pháp môn; môn này 
cũng có hai phân: Phân đâu nói rõ chỗ nương vào 
tướng của Như Lai; phân sau trình bảy tên gọi các 
pháp môn đã nói. Đây là phân đâu vậy. 

Các môn trước nói về tính, pháp của bản thê 
chăng gọi là tướng, những môn sau là nghĩa; do đó 
mà gọi là tướng. Tổng thế Như Lai là biệt hữu đa 
năng. Nay nương vào một nghĩa, chính là tướng 
của biến chiếu Như Lai. Tướng là tướng của nghĩa, 
tướng của thê, tướng trạng; chăng phải là cái tướng 
của sự phân biệt có tướng. Nay đối với pháp của 


vô tướng, sau sẽ nói cái tướng của nghĩa tướng. Do 
Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí đoạn dứt mê 
hoặc, du quán hai chủng trí, nên với tất cả pháp đều 
có thể hiểu biết, gọi là Biến chiêu. Cái Trí của sự 
Biến chiếu, tức là tướng Như Lai. Nay dựa vào 
tướng của thể đó mà nói với pháp môn, cho nên gọi 
là nương vào tướng của Biên chiếu. 

Kinh viết: "Vì chư Bô-tát mà tuyên thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật đa. Nhất thiết Như Lai tịch tĩnh 
pháp tính, thậm thâm lý thú, hiện đắng giác môn". 

Tán rằng: Đây là sự trình bày về tên của pháp 
môn đã thuyết. Nhất thiết Như Lai tịch tĩnh pháp 
tính thậm thâm lý thú; tức ở trên đã nói thật tướng 
diệu pháp là lý thú thăm thắm pháp tính yên lặng 
của tât cả chư Phật. 

Hiện đăng giác môn: Hiện là biểu hiện, hiện 
tiền, rõ ràng, chính mình tự chứng. Đăng là nghĩa 
của Biến khắp. Giác là nghĩa của chiêu. Ý này là 
hiển bày Trí vô phân biệt rõ ràng, chính mình có 
thể biên chiêu pháp tính. 

Hiện đắng giác thể tức trí vô phân biệt. 

Môn nghĩa là con đường nhập vào. Vì có thể 
nói các pháp nhờ đó thành con đường đề nhập vào 
pháp tính. Trí vô phần biệt, nhờ giáo lý sâu xa đó 
làm con đường nhập vào Hiện đẳng giác. 

- Kính viết: "Gọi là kim cang binh đẳng tính hiện 
đăng giác môn là vì đại Bô-đê rât kiên cô, thật khó 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 297 


bị hư hoại như kim cang vậy". 

Tán răng: Đây là phân hai, có bốn môn. Thứ 
nhất có thê chặt đứt sanh tử vì tính cứng rắn, ngang 
với tính chất của kim Cương. Hiện đắng giác là 
năng phá sinh tử. Cải giác của hiện đẳng giống như 
kim cương. Bởi vì pháp tích Bô-đề, sở chứng của 
trí, kiên cô chân thực khó có thể phá hoại như kim 
cương. Cho nên cái trí năng chứng gọi là trí kim 
cang. Kim cang Bát-nhã, gọi là kim cang, nghĩa 
cũng như vậy. Bởi vì sở chứng tính như kiên cố 
chắc chăn, cho nên cái trí năng chứng cũng như 
kim cang có thê phá sanh tử. 

Kinh viết: "Nghĩa Bình đăng tính, Hiện đăng 
giác môn bởi Đại Bồ-đề:; nghĩa của nó là một”. 

Tán răng: Đây là trí thứ hai, quán sát Trí sở 
thuyên. Tất cả các nghĩa hữu vi vô vi đều bình 
đăng: vì pháp bồn tính chơn như Bồ-đê nghĩa đó là 
một, cho nên tính không có sai biệt. 

Kinh viết: "Pháp Bình đăng tính, Hiện đăng 
giác môn vì đại Bô- đề tự tính tịnh". 

Tán răng: Đây là trí thứ ba, Quán Sát Năng 
thuyên Trí. Vì cái lý sở chứng, tính đại Bô-đê, tính 
thanh tịnh; đối với giáo lý năng Huyên, ngộ nó là 
bình đăng. 

Kinh viết: "Tất cả pháp bình đắng tính Hiện 
đăng giác môn; vì đại Bồ-đề đối với tất cả đều 
không phân biệt". 


Tán răng: Đây tức trí thứ tư, thông chứng chư 
pháp trí. 

Tất cả pháp nghĩa là trong các pháp hữu vi, vô 
vi đêu Hiện đăng giác vì bồn tính pháp ở trong các 
pháp, đều không có phân biệt. Cho nên bồn tính 
pháp cũng tính bình đẳng. Giỗng như mây mù 
trong bầu trời; giống như các hình vẽ trên tắm bình 
phong: bâu trời và bình phong đều không phân 
biệt, mây và hình vẽ hiện khởi đủ thứ tướng. 

Kinh viết: "Phật thuyết Tịch tĩnh pháp tính, 
Bát-nhã lý thú, hiện đăng giác] như vậy rôi". 

Tán răng: Từ đây là phân kết thứ ba khen ngợi 
Đức của pháp . 

Đây là phân kết vậy. 

Kinh viết: "Nói với nhóm Bô-tát kim cang thủ 
răng: Nếu có người nghe được bốn. loại Bát-nhã lý 
thú hiện đăng giác môn như vậy tôi, tin hiểu, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập; cho đến đang ngồi tòa diệu Bỏ- 
đề tuy tạo tất cả ắc nghiệp cực nặng, thì vẫn có thê 
vượt khỏi tất cả cõi ác, mau chóng chứng Vô 
thượng Chánh đăng Bồ- đề". 

Tán răng: Đây là ca ngợi về Đức. Theo trong 
kinh thì có mười pháp hạnh. Ở trên chỉ nói có sáu 
pháp hạnh: 1. Nghe; 2. Tin hiểu; 3. Thọ trì; 4. Đọc; 
5. Tụng; 6. Tu tập. Bắt đầu từ hôm nay, nếu thực 
hành mười pháp hạnh suốt đến tương lai, ngôi tòa 
Bỏ-đề thành Phật, tuy tạo tất cả ác nghiệp cực 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 299 


nặng: nghĩa là tà kiến trong kiến, ý nghiệp trong 
nghiệp phá hòa hợp tăng... đêu đã tạo, nhưng nhờ 
ngộ giải cho nên không bị nhiễm, mà còn có thể 
vượt khỏi tật cả các cõi ác. Bởi nghe kinh và hành 
các đại oai thân lực; nên các ác nghiệp đó không 
tăng trưởng, nên không đọa ba đường ác, mà còn 
mau chứng Vô thượng Bồ-đề. Các công đức đó 
giống VỚI Các công đức trước; nhưng để nói lên sự 
thăng dụng riêng của kinh, cho nên nhắc lại. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng của Thích Ca Mâu NI Như Lai, điều phục tật 
cả ác pháp”. 

Tán răng: Dưới đây là phân thứ hai của hai 
đoạn kinh nói về thực hành cảnh pháp. Trong hai 
đoạn â Ấy: đoạn đầu là điều phục chúng ác phố thăng 
pháp môn; do quán thật tướng nên có thê chế phục 
các ác. Đoạn sau là bình đắng trí ấn thanh tịnh pháp 
môn; do quán quán chiêu trí huệ chiếu minh. 

Đây là đoạn đầu; trong ấy có ba phân: Phần đầu 
nói về danh hiệu của pháp môn được thuyết. Trong 
ây lại có hai: Phân đầu nói chỗ nương vào tướng 
Như Lai. Ở đây là phần đâu. 

"Tất cả ác pháp”; là nhị chướng phân biệt; là 
nhân quả phân biệt; là nhiễm tịnh phân biệt; đều có 
thể trừ. 

- Thích Ca nghĩa là năng. 

- Mâu NI nghĩa là tịch mặc. 


Có khả năng điều các ác, lìa các huyên động: 
pháp huyện động là pháp sinh tử, cho nên gọi là 
tướng Như Lai năng tịch mặc. Nương vào Tướng 
Như lai năng tịch, điều phục tất cả ác pháp, đó mà 
thuyết pháp môn này. 

Kinh viết: "Vì chư Bồ-tát mà tuyên thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật đa, nhiếp thọ tất cả pháp bình đăng 
tính thậm thâm lý thú phổ thăng pháp môn" 

Tán răng: Đây là phân trình bày tên gọi NT 
môn được thuyết. 

Nhiếp thọ tất cả pháp bình đăng tính; nghĩa là 
nhiếp tất cả nhiễm tịnh, nhân quả đêu nhập hết vào 
trong pháp giới tính bình đẳng. Vì vậy mà phổ 
thăng các ác; do đó pháp môn này gọi là pháp phô 
thăng. 

Kinh viết: "Nghĩa là tính của tham dục không 
có hý luận, cho nên tính của sân nhuế cũng không 
có hý luận; tính của sân nhuế không có hý luận, 
cho nên tính của ngu s1 cũng không hý luận. Tính 
của ngu si không hý luận, cho nên tính do dự cũng 
không hý luận. Tính của do dự không hý luận, cho 
nên tính của chư kiến cũng không hý luận. Tính 
của chư kiến không hý luận, cho nên tính của kiêu 
mạn cũng không hý luận". 

Tán răng: Dưới đây là nói phân hai; nói về 
chánh thuyết pháp môn; trong đó có ba phân: Phần 
đâu nói riêng về tính của các pháp hoặc nghiệp sinh 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 301 


tử, không có hý luận. Phân hai nói tính của các 
pháp nhiễm và tịnh không hý luận. Phân ba nói 
Bát-nhã cũng không hý luận, kết quy về thâm thú. 
Trong phân đâu lại có ba: 1. Nói phiên não tính 
không hý luận; 2. Nói về nghiệp; 3. Nói về quả. 
Trong phân phiền não lại có hai phân: Phân đâu nói 
về căn bản phân sau nói về tùy hoặc. Đây là phân 
căn bản, căn bản có sáu; do sáu thứ đó làm gôc rê 
cho nên tất cả phiền não đều tăng trưởng. 

Câu: "Nghĩa là tính tham dục không có hý 
luận", nghĩa là tính của pháp nhiễm vọng tức chơn 
như. Pháp thể của chơn như thì không có hý luận. 

Hý luận nghĩa là tướng của phân biệt, tướng 
của lời nói, tướng của tầm tứ. Do hý luận, cho nên 
có những phân biệt chấp trước nhiễm và tịnh. Vì 
phân biệt cho nên sinh ra sinh tử. Biết không có hý 
luận, thì nhiễm và tịnh đều mắt; nhiễm tịnh mắt thì 
tính vô phân biệt; vì vô phân biệt cho nên sinh tử 
diệt; và có thể trừ ác. Phân sau cũng giải thích như 
vậy ba phân. Ba thứ đầu là ba độc. Do dự là nghĩ. 
Chư kiên là năm kiến tức là Da thôi Độ. Kiêu là 
kiêu dật. Mạn là bảy mạn; Ở mình khinh người gọi 
là mạn. Sáu căn bản đó bản tính chơn như, tính 
không hý luận; tính không hy luận, cho nên có thể 
lia phân biệt, khê hợp bồn tính đó thì lìa phân biệt, 
không hý luận, tất cả ác pháp đều được hàng phục. 

Kinh viết: "Tính của kiêu mạn vô hý luận, cho 
nên tính của các Triền cũng vô hý luận. Tính của 


các Triên vô hý luận, cho nên tính của phiền não 
cầu cũng vô hý luận". 

Tán răng: Đây là nói về tùy hoặc. 

Triên là số, số tăng thịnh, hiện tiền ràng buộc 
nơi tâm, nên gọI là triền; gồm có tám thứ: Hôn 
trâm, Thùy miên, làm chướng ngại chỉ (Định). 
Trạo cử ác tác, làm chướng ngại cử. Tật san (keo 
kiết đồ ky) làm chướng ngại cho xả. Không mặc 
cỡ, xâu hồ, làm chướng ngại giới cho nên chỉ lập 
tám thứ. 

Cấu có sáu thứ: Hại, hận , não, siễm, cuông, 
kiêu; những thứ này làm nhơ nhớp chúng sanh, cho 
nên gọi là câu. Sáu tướng thô đó rất đáng chê trách, 
lây tên là cầu. 

Kinh viết: "Tính của phiên não câu không có 
hý luận cho nên tính của ác nghiệp cũng vô hý 
luận. Tính của các ác nghiệp vô hý luận, cho nên 
tính của các quả báo cũng vô hý luận". 

Tán: Các Hoặc ở trên vô hý luận thì nghiệp quả 
cũng như vậy. Tóm lại, tính của các pháp sanh tử 
vô hý luận. Chứng không có hý luận đó cho nên lìa 
được tất cả ác pháp của sinh tử. 

Kinh viết: "Vì Tính của các quả báo không có 
hý luận, nên tính của pháp tạp nhiễm cũng không 
hý luận. Tính của pháp tạp nhiễm không hý luận, 
nên tính của pháp thanh tịnh cũng không hý luận. 
Tính của pháp thanh tịnh không có hý luận; nên 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 303 


tính của tất cả pháp cũng không hý luận". 

Tán răng: Đây là phần thứ hai, nói về tính của 
các pháp nhiễm và tịnh không hý luận. 

Tạp nhiễm là gôm thâu hết tất cả pháp hữu lậu 
bị nhiễm tạp. 

Thanh tịnh là gồm thâu hết tất cả pháp vô lậu 
Nhất thiết pháp là tổng gồm thâu tất cả hữu lậu, vô 
lậu, hữu vi vô vi, sanh tử luân hồi. Trước nhiễm, 
sau tịnh; trước riêng sau chung, vì theo nghĩa thứ 
đệ. 

Kinh viết: "Tánh Nhất thiết pháp vô hý luận, 
nên phải biết Bát- nhã Ba-la-mật đa cũng không có 
hý luận". 

Tán răng: Do tính của cảnh sở quán không có Ÿ 
luận nên trí của năng quán cũng không hý luận; vì 
biết như thật. Do cảnh, trí đó đều không có hý luận, 
cho nên lia tật cả ¡ phân biệt trong sinh tử; hàng phục 
tật cả ác pháp, tật cả pháp á ác đều hết tận. 

Kinh viết: "Phật thuyết điều phục SN ở ác Bát- 
nhã lý thú phô thắng môn như vậy rôi" 

Tán răng: Từ đây là phân ba ca ngợi ý đức của 
kinh này. Đây là câu đã kết ở trước. 

Kinh viết: "Bảo với Bồ-tát Kim Cang Thủ 
v.v... răng: Nếu có người được nghe Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm lý thú như vậy mà tín giải, thọ 
trì, đọc tụng, fu tập. Giả sử có sát hại tất cả hữu tình 
trong ba cõi, nhưng không do vậy mà bị đọa ở địa 


ngục, Dảng sanh, quỷ g1ới; vì có thể điêu phục được 
tât cả ác nghiệp phiên não và tùy phiên não" 

Tán răng: Nhờ oai lực của kinh nên có thể điều 
phục các ác, cho nên tội sát ấy điều được tiêu trừ. 
Do ngộ pháp tính khởi thắng hạnh ấy, cho nên tội 
lớn đó không chiêu cảm quả ác. Vì nhờ oal lực của 
kinh, khéo điều phục được tất cả ác nghiệp phiên 
não và tùy phiên não, nên dù có làm các tội ây cũng 
không chiêu cảm quả ác. Tướng trói, trói buộc 
chúng sanh, cũng do sự thô trọng trói buộc cái 
thiện. Sau này dùng song tu chỉ quán mới được giải 
thoát. Tất cả ác nghiệp từ phiên não sinh ra; tất cả 
phiên não từ phân biệt mà khởi lên! Nay lìa hý 
luận, đoạn dứt các phân biệt. Phần biệt đã hết thì 
nghiệp hoặc cũng mất, cho nên tội lớn đó, nhờ 
nghe kinh, tin hiểu chắc chăn được tiêu diệt. 

Kinh viết: "Thường được sinh ra ở cõi thiện, 
thọ nhân thăng diệu lạc, tu hạnh đại Bồ-tát mau 
chứng vô thượng chánh đăng Bỏ-đề." 

Tán rằng: Phân trên thì có thê trừ ác; phân dưới 
thì có thể nhiếp thiện. Trong hai quả ây: một là quả 
của thế gian, một là quả của xuất thê gian. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thể Tôn lại nương vào 
tướng của tính tịnh Như Lai; vì các Bồ-tát mà 
tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa, Nhất thiết pháp 
Bình-đăng-tính, Quán-tự-tại-diệu-trí-ân-thậm- 
thâm-lý-thú- hanh-tịnh-pháp-môn.” 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 305 


Tán rằng: Đây là đoạn thứ tư; do Quản quán 
chiếu trí tuệ chiếu minh; đề hiển bày hạnh cảnh 
giới trong văn có ba phần, cũng giông øgiảI thích ở 
trên. 

Do trí năng quán, chứng hội các pháp bồn tính 
thanh tịnh; cho nên trí, tướng phân biệt đều lìa, ĐỌI 
đó là tính tịnh, nay gọi là đắc thanh tịnh. 

"Nhất thiết pháp bình đắng tính chính là chơn 
như quán tự tại là bi hạnh. Diệu trí ân là trí hạnh. 
Lại nữa, vì quán tự tại tức diệu trí ân là ân nhất 
thiết pháp bình đăng. Các câu văn còn lại có thể 
hiểu rõ. 

Kinh viết: "Nghĩa là tật cả tham dục bốn tánh 
thanh tịnh cực chiếu minh; cho nên khiến cho thế 
gian sân nhuế thanh tịnh. Tất cả sân nhuê bổn tính 
thanh tịnh cực chiếu minh; cho nên có thể khiến 
cho thế gian ngu si thanh tịnh. Tất cả ngu si bốn 
tính thanh cực chiếu minh; cho nên có thê khiến 
cho thế gian nghi hoặc thanh tịnh. Tất cả nghĩ hoặc 
bồn tính thanh tịnh cực chiếu minh cho nên có thế 
khiến cho thế gian kiến thú thanh tịnh. Tất cả kiến 
thú bốn tánh thanh tịnh cực chiêu minh; cho nên có 
thể khiến cho thể ø1an kiêu mạn thanh tính." 

Tán rằng: Đoạn trên gồm ba phân, như trên đã 
nói. Đoạn trước là cảnh; đoạn này là trí; vì chiêu 
minh trước. Nghĩa là đôi với tham dục cực chiếu 
minh trong cảnh bốn tính chơn như thanh tịnh. 


Năng chiêu sáng chính là trí; vì tham dục là gốc 
sinh ra sân. 

Kinh viết: "Tất cả kiêu mạn bồn tính thanh tịnh 
cực chiếu minh; cho nên có thê khiến cho triên và 
kết sử thuộc thế gian thanh tịnh. Tất cả triền và kết 
sử bổn tính thanh tịnh cực chiếu minh, cho nên có 
thể khiến cho cấu uê của thế gian được thanh tịnh." 

Thuật răng: Đây nói về tùy phiền não bốn tính 
thanh tịnh cực chiếu minh. Nghĩa của triền cấu giải 
thích như trên. Đã nói kết tức là chín kết sử: Ái, 
nhuế, mạn, vô minh, kiến, thủ, nghi, tật đỗ, keo 
kiết. Kết là kết buộc; có thê hòa hợp khổ, khó có 
thê giải mở cho nên gọi là kết. 

Kinh viết: "Tât cả cấu uê bốn tính thanh tịnh 
cực chiêu minh; cho nên có thể khiến cho ác pháp 
thê gian được thanh tịnh. Tất cả ác pháp bồn tính 
thanh tịnh cực chiếu minh; cho nên có thê khiến 
cho sinh tử thế gian thanh tịnh." 

Tán răng: Phân trên nói về Hoặc. Đây nói về 
nghiệp quả. Vì nghiệp sinh tử bức bách nghiệp quả, 
nên gọi là ác pháp. Nói sinh tử là quả dị thục, tức 
các quả khô của ác nghiệp trước. 

Kinh viết: "Tất cả sinh tử bốn tính thanh tịnh 
cực chiều minh; nên có thê khiến cho thê ø1an các 
pháp thanh tịnh." 

Tán răng: Các pháp thê gian tức các pháp tạp 
nhiễm, gồm thâu cả hữu lậu. Dưới đây là phân hai, 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 307 


tổng nhiếp các pháp. 

Kinh viết: "Vì tất cả pháp bốn tính thanh tịnh 
cực chiếu minh, cho nên có thê khiến cho thế Ø1an 
hữu tình thanh tịnh." 

Tán răng: Vì có pháp hữu lậu mà thành hữu 
tình; cho nên sau khi nói hữu lậu, rồi mới nói về 
hữu tỉnh. 

Kinh viết: "Vì tật cả hữu tình bốn tính thanh 
tịnh cực chiêu minh, cho nên có thê khiến thế gian 
nhất thiết trí thanh tịnh." 

Tán răng: Trong xuất thê gian, nhất thiết trí là 
sốc. Trí ấ ây gôm thâu hết các pháp thanh tịnh khác. 
Ba thừa tông quán các trí vô ngã, gọi là Nhất thiết 
trí. 

Kinh viết: "Vì nhất thiết trí bồn tính thanh tịnh 
cực chiếu minh; cho nên có thê khiến cho thế Ø1an 
thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa tôi thắng thanh 
tịnh." 

Tán răng: Đây là phân ba Bát-nhã thanh tịnh. 
Do có thê chiêu sáng tât cả pháp tính bôn tính thanh 
tịnh; cho nên trí năng quán tối thắng thanh tịnh rất 
tương ứng với cảnh sở duyên. 

Kinh viết: "Phật thuyết pháp thanh tịnh bình 
đăng trí ấn Bát-nhã lý thú như vậy rồi." 

Tán rằng: Từ đây trở đi là đoạn thứ ba nói về 
thăng đức của kinh. Bình đăng trí ân nghĩa là tất cả 
pháp tính vô hý luận. Trí của năng quán gọi là bình 


đăng trí ấn. 

Kinh viết: "Nói với Kim cang thủ Bô-tát v.v... 
biết răng: Nếu có người nghe được Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thanh tịnh lý thú như vậy mà tín ,BIảI, thọ 
trì, đọc tụng, tu tập; thì dù có ở trong tụ câu uê của 
tật cả tham sân si khách trần phiền não cũng vẫn 
như hoa sen, không bị nhiễm bởi những lỗi lầm 
nhơ nhớp của tật cả khách trân." 

Tán răng: Do trí năng quán, quán pháp nhiễm 
tịnh bốn tính thanh tịnh; cho nên trú ở phiên não 
nhưng không bị nhiễm ô. Vì ngộ bốn tính nên ở 
đây nói là lìa lỗi lầm. 

Kinh viết: "Thường có thể tu tập thắng hạnh 
của Bỏ-tát, thì mau chứng Vô thượng chính đắng 
Bô-đề." 

Tán răng: Đây là giải thích về sự đắc quả thiện. 
Do khởi pháp hạnh, ngộ ở chơn trí, cho nên thường 
tu tập thăng hạnh của Bô-tát, cho đến cuỗi cùng 
mau chứng Bô-đề. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng Như Lai thắng chúa của tất cả ba cối.' 

Tán rằng: Trong sáu phân nói về cảnh, từ đây 
là phần ba, có hai đoạn kinh nói về cảnh pháp quả. 
Trong hai đoạn ấy; đoạn đâu là pháp VƯƠng quán 
đảnh trí tạng pháp môn, do hai hạnh mà đặc tài vị 
quả. Đoạn sau là Như Lai trí ấn kim cang pháp 
môn, do hai hạnh mà đắc tự thể quả. Ở đây là đoạn 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 309 


đâu, trong ấy có ba phân như những đoạn trên. 
Phần đâu nói về tên gọi của pháp môn; trong nảy 
lại có hai phân đâu nói về nương vào tướng của 
Như Lai, phân sau nói tên của pháp môn đã thuyết. 
Ở đây là phân đâu. 

Căn nhà ba cõi! Quấy nhiễu bất an, phiền não 
trùng thú, ngọn lửa khô não, bức bách không 
lường, nhiều thứ sợ hãi, khiến cho hữu tình sống 
trong nguy nan. Nhờ chư Phật Thế Tôn, như một 
đại trưởng g1ả thương xót các con, ra tay cứu giúp; 
cho nên chư Phật Thế Tôn được xưng là chúa của 
ba cõi. Phật là vua pháp, cho nên gọi là thăng chúa, 
theo địa vị tôn quý đó mà thuyết pháp môn. 

Kinh viết: "Vì chư Bô-tát mà tuyên thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật đa. Tất cả Như Lai hòa hợp cùng 
quán đánh thậm thâm lý thú trí tạng pháp môn." 

Tán răng: Đây nói về tên hiệu của pháp môn đã 
được tuyên thuyết. Khi nói đến địa thứ mười, sắp 
thọ nhận ngôi vua pháp Như Lai. Tất cả Như Lai ở 
mười phương hòa hợp cùng tưới rửa đỉnh đâu đó. 
Như phép nhận ngội vua của giai cấp quý tộc Sát- 
đế-lợi vậy. Nay Bô-tát đó nhận ngôi vị Phật tôn 
quý thì lây nước pháp gì để tây rửa đỉnh đâu họ, 
khiến cho họ được an lành? Đó là nước pháp trí tuệ 
có trí thù thắng của hết tháy chư Phật. Sinh ra các 
đức, ôm chứa các đức, ví như kho chứa lây nước 
trí đó, tưới đỉnh đâu của Bỏ-tát, khiến cho hai 
chướng câu từ vô thủy đến nay đều hết sạch; công 


đức tốt lành của tật cả Như Lai đều đã viên mãn. 
Nay thuyết pháp đó, để nương vào đó mà thú 
hướng nhập vào. Vì vậy gọi là Môn. 

Kinh viết: "Nghĩa là nêu lây ngôi quán đỉnh của 
thế gian đem thí cho; thì sẽ đắc quả là ngôi vua 
pháp của ba cõi. Nếu lấy nghĩa vô thượng của xuất 
thê gian để thí; thì sẽ thỏa mãn được tật cả bị 
nguyện hiểm có. Nếu lây pháp vô thượng của xuât 
thê gian để thí; thì ở nơi tât cả pháp sẽ đạt được tự 
tại. Nếu lấy tiền bạc, đồ ă ăn của thê gian đề thí, thì 
sẽ được niêm vui của tật cả thân, lời, tâm ý. An lạc 
nếu lây nhiêu loại tài pháp để thí; thì có thể khiến 
cho bô thí Ba-la-mật mau đắc viên mãn." 

Tán răng: Từ đây là phân hai; hiển bày pháp 
môn đã thuyết. Sáu độ việt thành sáu đoạn. Trong 
bô thí có nêu: 1. Thí ngôi vị; 2. Thí nghĩa; 

3. Thí pháp; 4. Thí tiền của; 5. Tổng thí vô úy. 
Thực ra cả năm thí, mỗi thí đều đặc nhiều quả. Ở 
trên chỉ nói năm quả tương tự. 

Nếu xả bỏ ngôi vị tôn quý mà tu chánh pháp, 
thì sẽ được thành Phật, làm vua pháp của ba cõi. 

Do thí nghĩa thuận với lý, cho nên những sở 
nguyện trong tương lai sẽ thỏa mãn. 

Nhờ thí pháp nên có thể hiểu rõ tất cả Phật 
Pháp. 

Nhờ thí tiền bạc, đô ăn uỗng làm cho ba nghiệp 
được ích lợi đây đủ, nên tương lai sẽ đạt được niềm 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 311 


vu1 của ba nghiệp. 

Nếu lấy nhiều loại pháp đề thí, nghĩa là lây tài 
pháp đề nhiếp thủ chúng sanh, khiến cho họ không 
sợ hãi thì gọi là vô úy thí. 

Kinh Bôồ-đề Tâm nói: "Nguyện thực hành pháp 
bồ thí tiền bạc phải có năm thứ: 1. Chí tâm; 2. Tín 
tâm; 3. Theo thời; 4. Tự tay mình; 

5. Như pháp". 

Như có bài tụng nói: Người cho thù thắng, đầy 
đủ niềm tin, cung kính đúng lúc, tự tay cho. 

Lại có tụng nói: Lợi người thêm hạnh với hữu 
tình chắng kế có lực hay không lực; ở tất cả mọi 
lúc, tất cả sự thí cho, tùy vào khả năng của mình 
mà thuyết pháp làm lợi ích. 

Không nên cho cũng có năm: Tiên phi lý chăng 
nên cho, vì tiên đó bât tịnh. Rượu và chất độc 
không nên cho, vì làm loạn sinh mạng. Lông, bây, 
lưới máy không nên cho, vì làm não hại sinh mạng. 
Dao, gậy, cung tên không nên cho, vì làm hại sinh 
mạng. Âm nhạc, nữ sắc không nên cho, vì làm hư 
hoại tịnh tâm. 

Thí có năm lợi: 1. Thường gần Hiên thánh; 2. 
Chúng sinh thích gặp; 3. Hòa nhập vào chúng sinh 
và được tôn kính; 4. Tiếng tốt Vang xa; 

5. Làm nhân cho Bô-đề. Bồ-tát Vô trước nói 
răng. 

Tu sáu loại ý lạc: 1. Rộng lớn; 2. Lâu dài; 3. 


Hoan hỷ; 4. Mang ơn; 5. Chí lớn; 6. Thuân thiện. 
Trong sáu đêu đó, khởi lên ba ác ý: 1. Ái trọng, 2. 
Tùy hý; 3. Vui vẻ. Nghe sáu loại đó chỉ cần có thê 
khởi một niệm tín tâm còn có thể phát sinh vô 
lượng phước tụ, các nghiệp chướng ác cũng sẽ tiêu 
diệt; huống chỉ là Bô-tát. 

Kinh viết: "Thọ trì nhiều loại thanh tịnh cấm 
ĐIỚI, CÓ thể khiến cho tịnh giới Ba-la-mật đa, mau 
đắc viên mãn. Đối với tất cả tu học an nhẫn có thể 
khiến cho an nhẫn Ba-la-mật đa mau được viên 
mãn. Với tất cả sự việc mọi lúc, tu tập tình tân có 
thể khiến cho tinh tân Ba-la- mật đa mau được viên 
mãn. Đối với tất cả cảnh, tu hành tĩnh lự, có thể 
khiến cho tĩnh lự Ba-la-mật đa mau được viên mãn. 
Đôi với tật cả pháp thường tu diệu tuệ có thê khiến 
cho Bát-nhã Ba-la-mật đa, mau được viên mãn". 

Tán răng: Ba loại giới pháp đều có thể viên 
mãn. Cỏ kết thành hạt châu thiên nga mà có khả 
năng không bị hoại. Ba giới chăng phải là một, nên 
gọi là nhiều loại (chủng chủng). Sự sự (mọi 
chuyện) đêu nhẫn nhịn được; tất cả mọi lúc đều 
siêng năng vì không mệt mỏi biếng nhát, ở tất cả 
cảnh đều có thể tĩnh lự không tán loạn tâm. Với tật 
cả pháp tu huệ đều có thê chọn lựa. Thực hành sáu 
độ đó thì đặc được sáu quả báo: 

1. Phú quý: 2. Đại sinh; 3. Đại bằng hữu quyến 
thuộc; 4. Đại nghiệp thành tựu. 5; Không dính mắc 
phiên não; 6. Đạt ngũ minh. Có thê làm những việc 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 313 


nghĩa lợi, như trong luận nhiếp Đại thừa đã nói rõ. 

Kinh viết: "Phật thuyết quán đảnh pháp môn 
Bát-nhã lý thú trí tạng pháp như vậy rôi. Nói với 
kim cang thủ Bô-tát răng: Nếu có người nghe được 
Quán đảnh thậm thâm lý thú trí tàng pháp môn như 
vậy; rôi tín giải, thọ trì, đọc tụng, tu tập sẽ mau đạt 
được đây đủ các hạnh Bỏ-tát, mau chứng vô 
thượng chánh đăng Bô-đê". 

Tán rằng: Nhờ nghe lục độ mà hạnh Bồ-tát 
thành tựu. Cầu Bồ-đề cũng mau chứng đắc. 

Kinh VIẾt: "Bấy giờ, Thế Tôn lại nương vào Trí 
Ấn của tất cả Như Lai, trì pháp môn bí mật của tật 
cả Phật. Vì các Bồ-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba- 
la-mật đa nhất thiết Như Lai trú trì trí ân thậm thâm 
lý thú kim cang pháp môn”. 

Tán răng: Đây là đoạn thứ hai nói về Như Lai 
trí ân kim cang pháp môn; hiển bày do hai hạnh mà 
đặc tự thể quả. Về văn gồm ba phân như trên; đây 
là phần một nêu tên gọi của pháp môn đã nói. Dùng 
diệu trí ấn nhậm trì pháp thậm thâm của tất cả Phật 
thê tính pháp thậm thâm của Phật khó biết, gọi là 
bí mật. Dùng một trí ân nhậm trì pháp của chư 
Phật; pháp của tât cả Phật đêu nhập vào đó, cho 
nên gọi là nhậm trì. Nay thuyết pháp đó, khiến cho 
siêng năng lý thú nhập vào, nên gọi là Môn; có thể 
phá hoại tất cả sinh tử. Thể của trí chắc chắn, cho 
nên gọi là kim cang. 


Kinh viết: "Nghĩa là nhiếp thọ đủ kim cang thân 
ân của tất cả Như Lai, sẽ chứng pháp thân của tật 
cả Như Lai. Nếu nhiếp thọ đủ kim cang Ngữ ân của 
tật cả Như Lai, thì sẽ đắc tự tại trong tất cả pháp". 

Tán rằng: Do ở trong Nhân, thực hành riêng 
biệt Nhân, Án ba nghiệp của Như Lai; nên khi đặc 
quả, thì đắc quả như kim cang pháp thân. 

Kinh viết: "Nêu nhiếp thọ đủ kim cang tâm ấn 
của tất cả Như Lai; thì sẽ đắc tự tại ở tất cả định. 
Nêu nhiếp thọ đủ kim cang trí ân của tất cả Như 
Lai; thì có thể đắc tối thượng diệu thân ngữ tâm, 
giông như kim cương không lay động không hư 
hoại”. 

Tán răng: Do ở trong Nhân, thực hành đủ ba 
nghiệp kim cang trí ấn, khi đắc quả, có thể đắc tối 
thượng diệu thần ngữ tâm. Nghĩa là như kim cang, 
không sợ bạn xâu làm lay động, không bị sinh tử 
phá hoại. Ý nói, thực hành riêng nhân của ba 
nghiệp thù thắng mà đặc riêng ba quả. Thực hành 
đủ tất cả thắng nhân của ba nghiệp, chỉ đặc chung 
một quả. Ba nghiệp cứng chắc như kim cang không 
thê lay động, hư hoại. 

Kinh viết: "Phật thuyết: Như Lai trí ân Bát-nhã 
lý thú kim cang pháp như vậy rôi; nói cho các kim 
cang thủ Bô-tát biết răng: Nếu có người nghe được 
trí ân thậm thầm lý thú kim cang pháp môn như 
vậy, rôi tín giải, thọ trì, đọc tụng, tu tập; thì tất cả 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 315 


sự nghiệp đều có thê thành biện, thường hòa hợp 
với tật cả thăng sự, ý muốn tu hành tất cả bon trí 
và các thắng phước nghiệp đều mau viên mãn" 

Tán rằng: Từ đây là phân ba, ca ngợi đức của 
kinh này. 

Tất cả sự nghiệp đều đắc thành biện nghĩa là 
các việc đều thiện, thuận với lý, không có tội. 

Thường hòa hợp với tất cả thắng sự là kiếp này, 
kiếp sau thường hòa hợp tương ưng với thăng sự; 
những sự việc suy giảm đều lìa xa; những phước 
tuệ tu hành đều mau viên mãn. Đó là nói về những 
lợi ích đắc được ở Nhân vị. 

Kinh viết: "Sẽ đắc tôi thăng, tịnh thần, ngữ, 
tâm, như kim cang không thê phá hoại, mau chứng 
vô thượng chánh đăng Bô-đề". 

Tán rằng: Đây nói về đắc quả vị thù thắng trong 
tương lai. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vảo 
tướng của Như Lai tật cả vô hý luận; vì chư Bô-tát 
mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba- la-mật đa thậm thâm 
lý thú. Luân tự pháp môn" 

Tán răng: Sáu đoạn kinh trên đã nói về thắng 
cảnh. Tiếp theo sẽ có sáu đoạn nói về thắng hạnh. 
Lại chia làm ba phân: Hai đoạn đâu, hiến bảy việc 
nương vào tưởng của thuộc tướng đoạn tu. Hai việc 
tiếp nói về VIỆC nương vào tướng của Quán chiếu 
đoạn tu. Hai đoạn cuối nói về việc nương vào 


tướng Nhị pháp biến tu. 

Ở hai đoạn đầu, nương tướng của thuộc tướng 
đoạn tu; trong đó có hai phần: Phân đầu, Ly chư hý 
luận luân tự pháp môn. Nhờ quán chơn như mà 
đoạn dứt phân biệt; sau đó nhập vào Quảng đại 
luân bình đắng tính môn. Nhờ quán bình đăng, tu 
chứng nhơn. Dưới đây là đoạn đâu, mạch văn có 
ba phân: phân đâu nêu tên pháp môn được thuyết; 
trong đó lại chia làm hai; phân đâu nói về tướng 
của Như Lai nương vào; bởi pháp tính chơn như 
lia các phân biệt, lìa văn tự lời nói. Vô hý luận 
chính là nương ở tướng của pháp thân. 

Luân tự pháp môn: Luân có hai nghĩa, nghĩa 
tròn trịa và nghĩa hủy hoại. Do quán chơn như tính 
vô hý luận, khắp tật cả pháp, cho nên gọi tròn trịa. 
Nhờ quán ây cho nên lìa chấp phân biệt. Tất cả 
chấp trước trong sinh tử, cho nên gọi là hủy hoại. 
Giải tật cả pháp môn của lý luận đó gọi là luân tự 
pháp. Giáo có thể giải rõ nên gọi là môn; nhờ nghe 
giáo đó bèn khởi luân hành. Khởi luân hành rôi, 
đặc luân quả; đặc luân quả rôi, lại vì người khác 
mà chuyền, cứ như vậy mà xoay chuyên. 

Kinh viết: "Là vì tất cả pháp không, không có 
tự tính; nên tât cả pháp vô tướng, lìa các tướng: nên 
tất cả pháp vô nguyện, không có sở nguyện". 

Tán rằng: Đây là phân thứ hai; phân chính đã 
nói; trong đó có bốn: phân đâu là ba cảnh giải thoát 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 317 


môn. Biến kê sở chấp tât cả đều không, viên thành 
vô tướng, y tha vô nguyện. Lại nữa, ba loại đó đêu 
thông cả ba tính. Với lại chỉ có hai thứ là vọng và 
chơn. Chơn và vọng đêu thông cả ba loại. Chăng 
phải ta có gọi là không: lìa mười gọi là vô tướng: 
không mong câu gọi là vô nguyện! 

Kinh viết: "Tất cả pháp viễn ly vì vô sở trước. 
Tât cả pháp tịch tĩnh vì mãi mãi tịch tĩnh". 

Tán rằng: Đây tức là phân thứ hai; lìa chấp 
trước, lia sinh. 

Kinh viết: "Tất cả pháp vô thường, vì tính 
thường không có. TẤt cả pháp vô lạc, vì phi khả 
lạc. Tât cả pháp vô ngã, vì chăng tự tại. Tất cả pháp 
vô tịnh, vì lìa tướng tịnh”. 

Tán rằng: Đây tức là phần ba; lia bốn chấp điên 
đảo. 

Kinh VIỆT: "Tất cả pháp bất khả đắc, VÌ suy tìm 
tính của nó bât khả đặc. Tât cả pháp bât tư nghì, vì 
tư nghì tính ây vô sở hữu. Tất cả pháp vô sở hữu, 
vì các duyên hòa hợp lại là giả xếp bày. Tất cả pháp 
vô hý luận, vì bôn tính không tịch lìa lời nói. Tât 
cả pháp bốn tính tịnh, vì Bát-nhã Ba-la-mật đa sâu 
thắm bồn tính tịnh". 

Tán răng: Đây là phân tư, lìa các chập : trước. Vì 
không có cái như sở chấp mà có cái sở đắc. Vì cái 
tâm tâm tư, lời bàn của ngôn thuyết bất khả tư nghì. 
Pháp giả xếp bày vì không thực có, vì pháp tính lìa 


lời nói, không hý luận cho nên pháp tính vốn tịnh. 
Vì thật tướng Bát-nhã bốn tính tịnh. Những cái đó 
đã là pháp tính; mà các pháp đều theo với bản thê 
cho nên đều là không. 

Kinh viết: "Phật thuyết Ly chư hý luận Bát-nhã 
lý thú Luân tự pháp như vậy rô; nói cho Kim cang 
thủ Bô-tát biết rằng: Nếu có người nghe được pháp 
môn Vô hý luận Bát-nhã lý thú, luân tự này; Tôi fín 
giải, thọ trì, đọc tụng, tu tập thì sẽ đặc vô ngại trí ở 
tất cả các pháp, mau chứng vô thượng chánh đăng 
Bôồ-đê". 

Tán rằng: đây là phân ba; ca ngợi thăng đức của 
kinh đạt pháp tính không: cho nên đặc vô ngại trí 
đối với các pháp. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng của Như LaI, nhất thiết Như Lai luân nhiếp; 
vì các Bô-tát; tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
nhập quảng đại luân thậm thâm lý thú bình đăng 
tính môn". 

Tán răng: Đây là phân thứ ha1; nhập quảng đại 
luân bình đăng tính môn. Do quán bình đăng, tu 
chứng chơn. Trong đó có ba. Đây là phân nêu tên 
pháp môn được thuyết. Phân trước chỉ nói Luân tự, 
chưa nói rõ pháp nhiếp. Nay nói Các pháp đều 
nhiếp bởi chơn; tròn đây, viên mãn, vì lìa chấp 
trước; cái đó đây khắp, nên gọi là Quảng đại; 
không có pháp nào mà không nhiếp nên gọi là bình 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 319 


đăng, bồn thể của các pháp, nên gọi là tính. 

- Kính viết: Nghĩa là vì nhập Kim cang bình 
đăng tính, nên có khả năng nhập Nhât thiệt Như 
Lai tính luân. Vì nhập nghĩa bình đăng tính, nên có 
khả năng nhập nhất thiết Bồ-tát tính luân. Vì nhập 
pháp bình đăng tính, nên có khả năng nhập Nhất 
thiết pháp tính luân". 

Tán răng: Dưới đây là phân hai, là phân trình 
bày chính; trong đó có ba phân; phân đâu nói riêng 
tính luân; phân Sau nói chung vê tính luân. {rong 
phân nói riêng tính luân, gôm có ba; phân đầu nói 
vê tính luân của bậc Thánh; phân hai nói về tính 
luân của pháp; phân ba nói về tính luân của Hữu 
tỉnh. Trong phân đầu lại có ba; phần đâu nói về tính 
luân của Phật. Bốn tính pháp thân có thê phá sinh 
tử, vÌ cứng răn khó bị hư hoại như kim cang. Pháp 
của Bôồ-tát nương theo sở thuyên của giáo để thực 
hành tu chứng. Nghĩa bình đăng gọi là Bô-tát tính. 
Phật cũng là nghĩa bình đăng tính. Vì lìa nghĩa của 
năng thuyên cứng chắc, nên gọi riêng là kim cang, 
không gọi là nghĩa. Bô-tát chứng tới đó, chưa đặc 
kim cang viên mãn pháp tính; nên chỉ gọi là nghĩa. 
Hai năng thuyền đó, gọI chung là pháp. Pháp nghĩa 
là giáo pháp; vì muôn hiển bày thắng pháp nhân 
quả sở thuyên, nên giáo của năng thuyên đêu cùng 
nhiếp vào với pháp tính luân. Tùy thuận mà nói 
riêng, thực ra tính cũng đều là chơn. 

Kinh viết: "Nhập uẫn bình đắng tính, vì có thể 


nhập vào tất cả uẫn tính luân. Nhập xứ bình đăng 
tính, vì có thể nhập vào tất cả xứ tính luân. Nhập 
giới bình đăng tính, vì có thể nhập vào tất cả giới 
tính luân”. 

Tán rằng: Từ đây trở đi là phân hai; nói về pháp 
tính luân, trong đó có ba: Đầu là biệt pháp; tiếp đến 
là thông pháp; sau cùng là vị pháp. Trong biệt pháp 
có bảy, thì đây là ba khóa đâu. Nói riêng về nghĩa 
là ba thế chơn pháp tính. 

Kinh VIỆT: "Nhập đề bình đắng tính, có thể nhập 
vào tất cả Đề tính luân. Nhập duyên khởi bình đắng 
tính, có thể nhập vảo tât cả Duyên khởi tính luân. 
Nhập Bảo Bình đắng tính, có thê nhập vào tất cả 
Bảo tính luân. Nhập thực bình đăng tính, vì có thể 
nhập vảo tất cả thực tính luân". 

Bốn Biệt pháp này: Đề là bồn Đề. Duyên khởi 
có mười hai. Bảo là ba Báu, thực đó là bốn thực: 
Đoạn thực, Xúc thực, Tư thực và Thức thực. Ba 
tên hương, vị, xúc gọi là Đoạn thực. Xúc đó là xúc 
số, câu với thức thứ sáu. Tư thực đó là Tư sô, tức 
đệ lục câu. Thức thực đó là thức uấn tức chỉ đệ bát 
thức. Tùy duyên mà thuyết bốn nhiếp quy về pháp 
tính. 

Kinh viết: Nhập thiện pháp bình đăng tính, vì 
có thể nhập tât cả thiện pháp tính luân. Nhập phi 
thiện pháp bình đắng tính; vì có thê nhập tất cả phi 
thiện pháp tính luân. Nhập hữu ký pháp bình đăng 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 321 


tính, vì có thể nhập tất cả hữu ký pháp. tính luân. 
Nhập vô ký pháp bình đăng tính, vì có thê nhập vào 
tật cả pháp vô ký tính luân. Nhập hữu lậu pháp bình 
đăng tính, vì có thê nhập tất cả pháp hữu lậu tính 
luân. Nhập vô lậu pháp bình đăng tính, vì có thể 
nhập tất cả pháp vô lậu tính luân. Nhập hữu vI.. 
nhập vô vI.. . nhập thê gian pháp... nhập xuất thế 
gian pháp ... 

Tán k Đây là phân thứ hai, nói về các thông 
pháp nhập pháp tính luân; trong đó có năm; nghĩa 
nó như văn. Năm thông đó ở tại hai loại nhân, 
pháp. 

Kinh viết: "Nhập dị sinh pháp,... nhập Thanh 
văn pháp,... nhập Độc giác pháp,... nhập Bô-tát 
pháp... nhập Như Lai pháp... ". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba, nói về các vị 
pháp nhập vào pháp tính luân; trong đó có năm: 
Một phàm pháp và bốn Thánh pháp. 

Kinh viết: "Nhập hữu tình bình đắng tính, vì có 
thê nhập vào tất cả hữu tình tính Luân". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba nói về hữu tình 
nhập bốn tính luân. 

Kinh viết: "Nhập tất cả bình đắng tính; vì có 
thê nhập tất cả tính luân". 

Tán rằng: Đây tức phân thứ hai, nói chung về 
tính luân. Thánh hay phàm, nhân hay pháp, tật cả 
đêu nhập vào bồn tính luân. Muốn hiền bày tất cả 


đều quay về nhiếp với Bồn Tánh Quảng Đại Luân. 

Kinh viết: "Phật thuyết nhập Quảng Đại Luân 
Bát-nhã lý thú bình đẳng tính như vậy rôi, bảo với 
kim cang thủ Bô-tát răng: Nếu có TƯỜI nghe được 
luân tính thậm thâm lý thú bình đăng tính môn như 
vậy; rôi tín giải, thọ trì, đọc tụng, tu tập; thì có thể 
khéo ngộ nhập các bình đẳng tính, mau chứng vô 
thượng Chánh đăng Bồ-đê". 

Tán răng: Đây là phần thứ ba, ca ngợi thắng 
đức của kinh. Nhờ nghe pháp môn đó, mà kiếp này, 
kiếp sau có thể khéo ngộ nhập các bình đăng tính. 
Học ngộ, chứng ngộ đêu khéo ngộ nhập, cho đến 
cuối cùng mau đắc Bô-đề. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai, Nhất thiết quảng thọ cúng 
dường chơn tịnh khí điền; vì các Bồ-tát mà tuyên 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa, nhất thiết cúng 
đường thậm thâm lý thú vô thượng pháp môn”. 

Tán rằng: Hai đoạn dưới đây nói về Hạnh; hiển 
bày việc nương vào tướng quán chiếu tu đoạn. 
Đoạn đâu là chơn tịnh cúng dường vô thượng pháp 
môn; do nương vảo quán chiêu mà tu cúng dường. 
Đoạn sau là khéo điều phục được trí tàng pháp 
môn; do nương quán chiếu trừ những phần hận. 
Đây là đoạn đâu, trong đó có ba: đầu nêu ra tên gọi 
của pháp môn. 

Quảng thọ cúng dường chơn tịnh khí điển; là 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 323 


do Phật thực hành đủ các hạnh cúng dường chơn 
thực, vì có thể thực hành tất cả pháp hạnh chơn 
thực, nên khi thành Phật, thì tất cả đều đây đủ; ba 
nghiệp thuân tịnh, có thể nhận được sự cúng dường 
rộng lớn của chúng sinh; làm pháp khí chơn thật, 
làm tịnh điền chơn thật cho các chúng sanh; cho 
nên gọi là vô thượng. Còn các nhị thừa, tuy là 
ruộng phước chơn thực nhưng chắng phải vô 
thượng. 

Kinh viết: "Đó là phát tâm vô thượng Chánh 
đẳng giác ở nơi các Như LaI, rộng Dày cúng dường 
nhiệp hộ chính pháp. Các Như Lai rộng bảy cúng 
dường, tu hành tật cả Ba-la-mật đa. Ở nơi các Như 
Lai rộng bày. cúng dường, tu hành tất cả Bô-đề 
phân pháp. Ở nơi các Như Lai rộng bày cúng 
dường, tu hành tất cả đắng trì tổng trì. Ở nơi các 
Như Lai rộng bày cúng dường, tu hành hết thảy 
năm nhãn sáu thông. Ö nơi các Như Lai rộng Dảy 
cúng dường, tu hành tất cả tĩnh lự giải thoát. Ỏ nƠI 
các Như Lai rộng Dảy cúng dường, tu hành tất cả 
Từ bi hỷ xả. Ở nơi các Như Lai rộng bảy cúng 
dường, tu hành tất cả pháp bất cộng của Phật. Ở 
nơi các Như Lai mà rộng bày cúng dường". 

Tán răng: Dưới đây là phân chính nói về trong 
Nhân do thực hành đúng đắn cúng dường, sau này 
sẽ làm nhân tịnh. Trong ây có ba: Đầu là tu tập 
Hạnh, phân tiếp là quán sát Hạnh, phân sau cùng 
là hành pháp Hạnh. Đây là phân đâu; trong phân 


này lại có ba: đâu là phát tâm hạnh; thứ là nhiếp hộ 
hạnh; sau cùng là tu tập hạnh. Trong mọi sự cúng 
dường, lấy pháp cúng dường là tối thăng. 

Hội Thiên Vương có nói: "Hai người lìa xa vua, 
giặc không thể xâm nhập kho báu lớn". Trăm ngàn 
vạn kiếp khó nghe được pháp nay được nghe, 
chẳng trì, chắng thí. Tâm đại Bô-đề hộ trì chánh 
pháp; như giáo tu hành, tâm tịch tĩnh; lợi mình lợi 
người, tâm bình đắng. Đó chính là chân thật cúng 
dường Phật. 

Đại Bồ-đề tâm, là như Phật đã nói: Các Bô-tát, 
khi mới bắt đầu phát tâm, phước đức quả báo của 
một niệm thâp kém; trăm vạn kiếp nói còn không 
hết, huông nữa là trải qua nhiêu kiệp! Thí như Biển 
lớn, khi mới bắt đầu khởi dân dân dâng lên, thì đã 
làm nơi chốn của vô số châu báu, vì tất cả châu báu 
đêu do biến sanh ra. Ba ngàn đại thiên thế giới khi 
mới bắt đầu khởi, liên làm nơi y chỉ của tật cả 
chúng sanh hai mươi lăm Hữu. Bô-tát phát tâm 
cũng lại như vậy, Khi mới bắt đầu khởi đã làm nơi 
y chỉ cho tất cả vô lượng chúng sanh. Bồ-tát phát 
tâm, lấy từ bi làm đầu. Ví như hư không, không nơi 
nào là không bao phủ. Hư không vô lượng, cho nên 
chúng sanh cũng vô lượng. Chúng sanh vô lượng, 
cho nên Bôồ-tát phát tâm cũng lại như vậy. Vì như 
vậy mới có thể che chở cho tât cả chúng sanh trong 
tật cả thế giới. 

Bồ-tát thân cận thiện tri thức, cúng dường chư 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 325 


Phật, tu tập thiện căn, chí cầu thắng pháp, tâm 
thường nhu hòa gặp. khô nhẫn được, từ bị thuân 
hậu, thâm tâm bình đăng, tín lạc Đại thừa, câu Phật 
trí tuệ. Người nào có đủ mười pháp như vậy, mới 
có thể phát tâm vô thượng Chánh đăng chánh giác. 
Như kinh rộng nói: 

Nhiếp hộ chánh pháp: Nhiếp là nhiếp thọ, nhiếp 
trì, tức là thăng hộ nhiếp thọ chánh pháp. Hộ là ủng 
hộ, Hộ niệm; tức là hộ niệm việc chánh pháp phó 
chúc. Nhiếp thọ; ủng hộ là vì pháp mà làm thành 
lũy, không tiếc thân mạng thiêt bày cúng dường. 
Ba-la-mật đa. Dưới đây là hạnh tu tập. Trong ây có 
bảy: Tổng trì là Đà la ni, đăng trì là Tam ma địa. 
Tịnh lự đó là bốn tịnh lự. Giải thoát đó là tám giải 
thoát. Từ-bi-hý- xả tức bốn vô lượng bất cộng pháp 
của tất cả Phật là Bô-tát địa thuyết. Chư Phật Thế 
Tôn có một trăm bốn mươi bắt cộng Phật Pháp: Đó 
là ba mươi hai; tám mươi tùy hảo; bốn nhất thiết 
chủng thanh tịnh; mười lực; bốn vô sở úy; ba niệm 
trú; ba bất hộ; đại bi; vô vong thật pháp; vĩnh hại 
tập khí và nhất thiết chủng diệu trí của chư Như 
Lai. Đó gọi là bất cộng pháp của tật cả chư Phật. 

Bồn nhất thiết chủng thanh tịnh là: 

1. Nhất thiết chủng sở y thanh tịnh, là phiền 
não, tập khí thô trọng đều vĩnh tận; vả lại ở trong 
tự thể, đúng như những điều mình muốn; trong thủ, 
trú, xả, đều tự tại mà trú. 


2. Nhất thiết chủng sở duyên thanh tịnh: Đó là 
với nhiêu loại dù hóa hay biến, hay hiến hiện; tất 
cả SỞ duyên đều tự tại chuyền. 

3. Nhất thiết chủng tâm thanh tịnh: vì lìa vĩnh 
viễn các tâm thô trọng, nên tất cả thiện căn đều 
được tích chứa. 

4. Nhất thiết chủng trí thanh tịnh: vì lìa vĩnh 
viễn vô minh thô trọng, vả lại trí biến sở tri và trí 
vô chướng ngại đều tự tại chuyền. 

Ba niệm trú là: Các Như Lai ở trong đêm dài 
đêu có ý muốn như vậy. Phải làm thế nào để các 
loài hữu tình như thật tùy trú vào trong pháp hạnh 
không điên đảo Tỳ nại gia mà ta đã khéo thuyết 
giảng. Như vậy, trong đêm dài, muốn làm vui lòng 
chúa pháp, khi hóa ngự chúng; nếu những đều 
mong muôn thành hay không thành đều không sinh 
ra tạp nhiễm. Ba niệm trú chỉ trình bày sơ lược, vì 
ba niệm trú đó lại do ba chúng khác nhau. 1. Toàn 
bộ chánh hạnh; 2. Toàn bộ tà hạnh; 3. Một phân 
chánh hạnh, một phân tà hạnh. Đức Phật không 
sanh tâm vui buôn, chỉ sinh tâm đại xả. 

Ba bất hộ: Đó là ba nghiệp của Như Lai, thanh 
tịnh hiện hành. Tập khí vĩnh tận; nghĩa là tập khí 
đều đoạn đứt không còn dư sót; 

nghĩa là chư Như Lai đi đứng năm ngôi tựa như 
có phiên não, nhưng những nghiệp đã làm đa phân 
không có hiện hành. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 327 


Nhất thiết chủng diệu trí là tóm chung các pháp 
vô điên đảo trí. 

Các Phật Pháp còn lại như đã giải thích trên. 

Kinh viết: "Quán tất cả pháp, thường hay vô 
thường đêu bất khả đặc; đêu rộng bày cúng dường 
với các Như LaI. 

Quán tất cả pháp lạc hay khổ đêu bắt khả đắc, 
đều rộng bày cúng dường với các Như Lai. 

Quán tất cả pháp ngã hay vô ngã đều bất khả 
đặc, đêu rộng bày cúng dường với các Như Lai. 

Quán tất cả pháp tịnh hay bất tịnh đều bất khả 
đặc, rộng Đảy cúng dường với các Như Lai." 

Tán răng: Dưới dây là phần thứ hai quán sát 
hạnh tướng: trong đó có ba: 1. Hạnh lìa bốn điên 
đảo; 2. Hạnh ba môn; 3. Hạnh lìa chấp, trước sinh 
diệt. Đó là phân đâu. Dị sinh đa số chập thân thọ 
nhận và tâm pháp là tịnh, lạc, ngã, thường. Đề phá 
những thứ đó, nên thuyết lý tứ đế. Đã vô thường, 
vô lạc, vô ngã, vô tịnh, thì sẽ khiến chán sinh tử, 
hướng câu nhị thừa. Nhị thừa bèn chấp chơn thực 
hữu với bốn thứ, vô thường, vô lạc,... kia; đã có 
phá chấp, lại nương bám vào tiêu quả, không muốn 
Đại thừa, sau đó Thế Tôn thuyết kinh Đại Bát Niết- 
bàn, thường lạc ngã tịnh, khiến cho họ xả tiểu quả, 
hướng câu Đại thừa. Họ nghe xong bèn chán phét 
xả bỏ, liên đặc Phật quả. Cả hai thứ đó đều là 
phương tiện dẫn nhiếp, chăng phải là đạo lý chơn 


thật; các pháp thực ra chẳng phải những thứ đó; 
cho nên có thuyết nói: Chư Phật có khi thuyết là 
ngã, có khi thuyết là phi ngã. Trong thật tướng của 
các pháp, không có ngã cũng không có phi ngã! Ba 
cái kia cũng vậy. Nay quản thật tướng để lây đó 
thiết lập sự cúng dường; cho nên quán các pháp 
thường hay vô thường đêu bất khả đặc. 

Kinh viết: "Quán tất cả pháp; không hay bất 
không đều bắt khả đắc; lấy đó cúng dường cho các 
Như Lai. 

Quán tật cả pháp; hữu tướng hay vô tướng đều 
bất khả đắc; lây đó cúng dường cho các Như Lai. 

Quán tất cả pháp; hữu nguyện hay vô nguyện 
đều bất khả đắc; lây đó cúng dường cho các Như 
Lai.” 

Tán răng: Đây là phân thứ hai, nói về ba hạnh. 

Nếu là nhị thừa; quán khô là không, tức là hạnh 
không vô ngã; quán tập, đạo toàn khô đề phân ít là 
Hạnh vô nguyện; quán diệt đề là hạnh vô tướng; 
thành ra có chuyện yêu ghét. Còn Đại thừa thì quán 
biến kế sở chấp thực ngã pháp là hạnh không, Quán 
y tha khởi là hạnh vô nguyện. Quán viên thành 
thực là hạnh vô tướng. Lại nữa, cả ba đêu không: 
không, vô tướng, vô nguyện đêu là để phá những 
cái chấp vọng tưởng, phân biệt ngã, pháp của phàm 
phu. Cho nên, bất không là cái chấp của phàm; hữu 
nguyện, hữu tướng cũng đều như vậy! Các hạnh 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 329 


không.... đó đêu là môn của phương tiện để thú 
nhập. Theo lý thì thật tướng chắng phải không hay 
bất không, chăng phải hữu nguyện, hay vô nguyện, 
hữu tướng hay vô tướng. Nay bởi quán thật tướng 
cho nên bất khả đắc. Vì suy từ một pháp mà thông 
đạt tật cả pháp; cho nên luận thuyết nói: gọi đó là 
tính không vì pháp tính chăng phải là không, chắng 
phải là tính của không, thuần nhược Đa. 

Kinh viết: "Quán tất cả pháp; viễn ly hay không 
viễn ly đều bất khả đắc, cúng dường cho các Như 
LaI. 

Quán tất cả pháp tịch tịnh hay không tịch tịnh 
đều bất khả đắc, cúng dường cho các Như Lai." 

Tán răng: Phàm phu vọng tưởng, vui dính với 
sinh tử, tính không được tịch tịnh; nên có sự bất 
viễn ly và bất tịch tịnh. Để phá những cái đó, cho 
nên thuyết là viễn ly và tịch tịnh. Nương vào môn 
viễn ly và tịch tịnh đề phá bệnh đó. Nhờ nhập với 
chơn, nên gọi là viên ly và tịch tịnh. Theo thê của 
thực pháp thì phi viễn, bất diễn, phi tịnh, bắt tịnh. 
Vì tịnh, bất tịnh đều là cửa vào, chắng phải la pháp 
tính; bởi Thể của thực tướng tuyệt đường danh 
ngôn; dứt đường tâm tư; cho nên những thứ như 
viễn ly... đều bất khả đắc. 

Kinh viết: "Với Bát-nhã Ba-la-mật đa: Ghi 
chép, nghe, thọ trì, đọc, tụng, suy tư, tu tập, vì 
người khác tuyên thuyết, lưu hành rộng rãi; hoặc 


tự mình cúng dường: hoặc thí cho người khác cúng 
dường các Như LaI". 

Tán răng: Đây là hạnh thứ ba, hạnh pháp hành. 

1. Ghi chép; 2. Nghe; 3. Thọ trì, yêu thích, trần 
trọng không lìa ở tâm, sinh tử oai nghi, nguyện 
cùng theo; 4. Đọc; 5Š. Tụng; 6. Tư duy; 7. Tu tập 
thực hành; 8. Vì hữu tình tuyên thuyết lưu hành 
rộng rãi; 9. Tự cúng dường; I0. Thí cho người 
khác. Mười cái đó gọi là thực hành hạnh pháp 
hành; đều do chính mình làm, dạy cho người khác 
tụng vuI vẻ tủy hý. Trong cúng dường, nói tự mình 
là để đối lại với thí cho người, nên lại nói là tự; 
thực ra thì tự cúng dường và dạy người khác ca 
ngợi tùy hý vui vẻ đều cùng đắc cúng dường. 
Những chuyện thí cho người chì chép, cho đến dạy 
cho người, thí cho người sự ca ngợi đều gọi là pháp 
hạnh gọi là cúng dường vì người thực hành mười 
pháp hạnh thì phước tụ vô lượng cho nên vô tận; 
bởi nhiếp người khác không ngừng nghỉ, như trong 
Luận Trung Biên đã nói. 

Kinh viết: "Phật thuyết chân tịnh cúng dường 
thậm thâm lý thú vô thượng pháp như vậy rôi, bảo 
cho kim cang thủ Bô-tát răng: Nêu có người nghe 
được pháp môn vô thượng cúng dường Bát-nhã 
Ba-la- mật lý thú như vậy, rôi tín giải, thọ trì, đọc, 
tụng, tu tập; thì có thể mau chóng làm viên mãn 
các Bồ-tát hạnh, mau chứng vô thượng chánh đăng 
Bồ-đê". 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 331 


Tán răng: Đó tức là phân thứ ba, ca ngợi thăng 
đức của kinh. Lây pháp cúng dường tức Bồ-tát 
hạnh, cho nên hạnh Bô-tát mau viên mãn. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai tất cả đều có thể khéo điều 
phục; vì các Bồ-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la- 
mật đa, nhiếp thọ trí mật, điêu phục hữu tình thậm 
thâm lý thú Trí tàng pháp môn”. 

Tán răng: Nương vào tướng của Quán chiếu tu 
đoạn. Đây là pháp môn thứ hai, Năng thiện điều 
phục Trí tàng pháp môn. Nhờ nương vào Quán 
chiếu để trừ sự phẫn hận. Đây là phân tổng quát 
nói về tên gọi của pháp môn. 

Năng thiện điều phục; nghĩa là có khả năng trừ 
được phẫn hận, gọi là thiện điều phục. 

Nhiếp thọ trí mật điều phục hữu tình; nghĩa là 
trí quán chiêu vi diệu, gọi là Mật. Trí đó làm kho 
chứa, có thể nhiếp thọ tất cả công đức của tật cả 
Phật Pháp, gọi là nhiếp thọ; cũng còn gọi là trí tàng. 
Nhờ trí tàng đó, mà có thể trừ được sự phẫn hận 
của mình và người; nên gọi là điều phục. Môn này 
tỏ rõ do trí quán chiêu đạt đến bộn tính của pháp, 
cho nên các pháp ác phân hận đêu có thê bị điêu 
phục. 

Kinh viết: "Nghĩa là, tính bình đắng của tất cả 
hữu tình chính là tính bình đăng của sự tức giận". 

Tính điều phục của tất cả hữu tình, chính là tính 


điều phục của sự tức giận. Tính chơn pháp của tất 
cả hữu tình, chính là tính chơn pháp của sự tức 
giận. 

Tính chơn như của tất cả hữu tình, chính là tính 
chơn như của tức giận. 

Tính pháp giới của tất cả hữu tình, chính là tính 
pháp giới của sự tức giận. 

Tính Ly sinh của tất cả hữu tình, chính là tính 
Ly sinh của sự tức giận. 

Tính Thực tế của tất cả hữu tình, chính là tính 
giận. 

Thực tế của sự tức Tính Vốn không của tất cả 
hữu tình, chính là tính Vốn không của sự tức giận. 

Tính Vô tướng của tất cả hữu tình, chính là tính 
Vô tướng của sự tức giận. 

Tính Vô nguyện của tất cả hữu tình, chính là 
tính Vô nguyện của sự tức giận. 

Tính Viễn ly của tật cả hữu tình, chính là tính 
Viễn ly của sự tức giận. 

Tính tịch tịnh của tât cả hữu tình, chính là tính 
tịch tịnh của sự tức giận. 

Tính Bất khả đặc của tất cả hữu tình, chính là 
tính Bất khả đắc của sự tức giận. 

Tính vô sở hữu của tất cả hữu tình, chính là tính 
vô sở hữu của sự tức giận. 

Tính nan tư nghì của tật cả hữu tình, chính là 
tính nan tư nghì của sự tức giận. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 333 


Tính vô hý luận của tất cả hữu tình, chính là 
tính vô hý luận của sự tức giận. 

Tính như kim cang của tất cả hữu tình, chính là 
tính như kim cang của sự tức giận. 

Tán rằng: Cả đoạn này gôm hai phân: Phần đầu 
nói về mười bảy thực tướng tức thực tướng của tức 
giận; phân sau giải thích nguyên do. Đây là phần 
đâu; phân này chia làm năm: 

lỆ Lây ba loại thực tướng bất nhị, trừ đoạn vô 
biến. Ở ngay sự tức giận. Khi người ta tức giận thì 
mình phải tác niệm như thế này: Pháp đã là bình 
đẳng, sao lại có sự sân giận? Pháp đã là lìa nhiễm, 
tức giận làm sao điêu ta. Pháp đã là vô biễn, tính 
tức giận cũng vậy; thì cân gì mà phân biệt! Thây 
người fa nội giận mà khởi lên giận hờn làm gì! 
Quán như vậy rôi, thì trừ diệt được tất cả Hoặc. 

. Lấẫy bốn loại thực tướng: Thuộc thường, đức 
tính, diệt phá, chân cảnh đề ngay ở sự tức giận. 

3. Lấẫy ba loại thực tướng: Phi hữu, ly tướng, 
bất cầu, để ngay ở sự tức giận. 

4. Lây hai loại thực tướng: Đoạn nhiễm pháp, 
ly sinh đê ngay ở sự tức giận. 

5. Lấy năm loại thực tướng: Vô đắc, hư ngụy, 
thâm diệu, ly ngôn, kiên thật, đề ngay nơi sự tức 
giận. 

Mỗi mỗi phôi hợp theo thứ tự đó. Những pháp 
môn đó đã giải thích ở trên kia rôi; cho nên ở đây 


không giải thích. Trong các phiên não sân nhuế là 
nặng nhất; cho nên ở đây mới đặc biệt nêu ra; thực 
ra nó thông với tật cả các nhiễm khác. 

Lấy sự tức giận để ngay nơi chơn, thì gốc biết 
hết nhiễm. Khi hữu tình khởi lên sự tức giận, thì 
bồn tính của sự tức giận chính là bốn tính của hữu 
tình. Bốn tính của người và pháp đều là thực tướng, 
vì không chia hai; đã biết vậy rôi thì không thây 
tức giận; cho nên không còn sinh những lỗi lầm 
của phiên não! 

Kinh viết: "Vì sao? Vì tính chơn điều phục của 
tật cả hữu tình chính là vô thượng chính đắng Bồ- 
đề; cũng là Bát-nhã Ba-la-mật đa; cũng là trí nhất 
thiết trí của chư Phật". 

Tán răng: Dưới đây là phân hai giải thích 
nguyên do. Vì hữu tình bốn tính điều phục, thực 
tướng tức là pháp thân vô thượng chính đẳng Bồ- 
đề. Thực tướng vốn tính Bô-đề nói ở đây cũng là 
pháp tính và pháp tướng của năng quán quán chiều 
Bát-nhã; thể của chúng không khác; ví như dao và 
sự sắc bén của dao, thê của chúng không khác. Do 
đó mới biết, bổn tính của tức giận cũng là trí Nhất 
thiết trí của chư Phật. Có nhiều giải thích về chơn 
trí và tục trí. 

Giải thích thứ hai là Nhất thiết trí là Phật, trí là 
cái trí mà Phật thành tựu. Bồn tính Bát-nhã đó, tức 
là trí của Phật. Vì sự tức giận chính là chơn như, 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 335 


cũng chính là trí của Phật; cho nên tính của phiền 
não tức là giác phân vì không còn gì khác! Lại nữa, 
giác tri là phiên não cho nên vĩnh viên không khởi 
lên, pháp tính vốn giống nhau vì cái dụng không 
khác. Lại nữa, tính điều phục tức là thực tướng. 
Bỏ-đề cũng là thực tướng. Bát-nhã cũng là bồn tính 
của trí chư Phật. Bồn tính gọi là trí, vì là gốc của 
trí. Bốn tên gọi tuy có khác nhau, nhưng thể của 
chúng là một, cho nên tương tức. Trí và trí xứ đều 
gọi là Bát-nhã, vì ý nghĩa của chúng giống nhau. 

Kinh viết: "Phật thuyết, năng thiện điều phục, 
thậm thâm lý thú trí tàng pháp môn như vậy, rôi 
bảo cho kim cang thủ Bô-tát biết rằng: 

Nếu có người nghe được pháp môn điều phục 
Bát-nhã lý thú trí tàng như vậy rôi, tín giả, thọ trì, 
đọc tụng, tu tập; thì có thể tự mình điều phục những 
lỗi lầm của tức giận; và cũng có thể điêu phục cho 
hết thảy hữu tình". 

Tán rằng: Đây là phân thứ ba ca tụng thăng đức 
của kinh. Những tạp nhiễm đó mất đi sự tức giận, 
nghĩa là thông suốt các nhiễm vậy. 

Kinh viết: "Thường sinh cõi lành, nhận được 
các diệu lạc, kẻ oán địch trong kiếp này đều khởi 
từ tâm". 

Tán rằng: Đây là phân hai thăng quả ở thế gian. 
Sự tức giận chỉ khởi từ bất thiện tật đưa đến khô. 
Nay lìa các tức giận, cho nên được sinh vào cối 


lành, thọ nhận quả thăng lạc, do không có sự tức 
giận. Vì không bực bội với người khác, cho nên 
oan gia kiếp này cùng nhau từ tâm. 

Kinh viết: "Khéo tu hành các hạnh Bồ-tát, mau 
chứng vô thượng chánh đăng Bô-đê". 

Tán răng: Đây là quả thắng thiện của xuất thế. 

Kinh viết: "Bấy giờ, Thể Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai; tât cả có thê khéo kiên lập tính 
bình đăng pháp, vì các Bô-tát mà tuyên thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật đa Nhất thiết pháp tính thậm thâm 
lý thú tối thắng pháp môn” 

Tán răng: Trong phần r nói về Hạnh, tổng cộng 
có sáu đoạn. Hai đoạn cuối cùng dưới đây, nói vê 
VIỆC nương vào tướng của hai pháp, biến tu. Đoạn 
này nói về tính bình đăng tính tôi thăng pháp môn; 
vì tu quán thật tướng nhân pháp bình đăng đều đầy 
khắp. Đoạn sau nói về hữu tình trú trì ¡ thắng tạng 
pháp môn; bởi tu quán quán chiêu biến khắp các 
nhân pháp đều là thiện duyên. 

Trong đó có ba, đây là phần thứ nhất, nêu tổng 
quát tên gọi của pháp môn; có thê khéo léo kiến lập 
tính bình đăng pháp nghĩa là tính bình đăng pháp 
đó là chơn như biên khắp cả với nhân pháp, gọi là 
tính bình đăng. Tính chơn thực đó không thê diễn 
bày băng ngôn từ phân biệt; TAY lại diễn bày thành 
tính bình đăng pháp, nên gọi là kiến lập. Pháp tính 
chơn thực, nên gọi là tôi thắng pháp; khiến thú 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 337 


nhập nên gọi là môn. 

Kinh viết: "Nghĩa là tật cả hữu tình, tính bình 
đăng, nên Bát-nhã Ba-la-mật đa thậm thâm cũng 
tính bình đắng. 

Tât cả pháp, tính bình đăng; nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm, cũng là tính bình đăng. 

Tắt cả hữu tình tính điều phục, nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm, cũng tính điều phục. 

Tất cả pháp, tình điêu phục, nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm, cũng tính điều phục. 

Tất cả hữu tình, có thật nghĩa, nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm, có thật nghĩa; nên Bát-nhã 
Ba-la-mật đa thậm thâm, cũng có thật nghĩa. 

Tất cả pháp, có thật nghĩa, nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm, cũng có thật nghĩa". 

Tán răng: Dưới đây là phân chánh thứ hai gôm 
sáu phân: Phân thứ nhất, lây ba thứ nhân pháp biến 
mãn là Ly, nhiễm, chơn lý Bát-nhã, đêu giông pháp 
môn trước. Tên gọi phân thứ ba pháp môn trước là 
Vô biến; đây gọi là chơn lý; nghĩa là trước gọi chơn 
pháp, đây gọi là thật nghĩa. Thế và xuất thế gian 
đêu chăng quá hai loại; một là hữu tình, hai là pháp 
ngộ, hai loại này tức là trí của Bát-nhã Ba-la-mật 
đa quản chiêu. Bốn tính của hai loại tức thành thật 
tướng Bát-nhã Ba-la-mật đa, cho nên đều tương 
tức. 

Kinh viết: "Bởi tất cả hữu tình tức chơn như; 


cho nên Bát-nhã Ba-la-mật đa thậm thâm cũng tức 
chơn như. 

Tât cả pháp tức chơn như; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức chơn như. 

Tất cả hữu tình tức pháp giới; nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm cũng tức pháp giới. 

Tất cả pháp tức pháp giới; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức pháp giới. 

Tất cả hữu tình tức pháp tính; nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thâm cũng tức pháp tính. 

Tất cả pháp tức pháp tính; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức pháp tính. 

Tất cả hữu tình tức thật tế; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức thực tế", 

Tán rằng: Thứ hai là lây bốn loại thật thường, 
đức tính, pháp thể, chơn cảnh của nhân và pháp dĩ 
tức Bát-nhã. 

Kinh viết: "Tất cả hữu tình tức bốn không; nên 
Bát-nhã Ba-la- mật đa thậm thâm cũng tức bốn 
không. 

Tât cả pháp tức bốn không: nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức bốn không. 

Tất cả hữu tình tức vô tướng: nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thầm cũng tức vô tướng. 

Tất cả pháp tức vô tướng: nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức vô tướng. 

Tất cả hữu tình tức vô nguyện; nên Bát-nhã Ba- 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 339 


la-mật đa thậm thâm cũng tức vô nguyện. 

Tất cả pháp tức vô nguyện; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức vô nguyện". 

Tán răng: Thứ ba là lấy ba thứ: Phi hữu, ly 
tướng, bât câu của người và pháp đề tức Bát-nhã. 

Kinh viết: "Tất cả hữu tình tức viễn ly; nên Bát- 
nhã Ba-la-mật đa thậm thâm cũng tức viễn ly. 

Tât cả pháp tức viễn ly; nên Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thậm thâm cũng tức viễn ly. 

Tất cả hữu tình tức tịch tĩnh; nên Bát-nhã Ba- 
la-mật đa thậm thầm cũng tức tịch tĩnh. 

Tất cả pháp tức tịch tĩnh; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng tức tịch tĩnh”. 

Tán răng: Thứ tư là lẫy hai thứ: Ly nhiễm, ly 
sinh của nhân pháp đê tức Bát-nhã. 

Kinh viết: "Tất cả hữu tình bất khả đắc; nên 
Bát-nhã Ba-la-mật đa thậm thâm cũng bất khả đắc. 

Tât cả pháp bất khả đắc; nên Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thậm thâm cũng bất khả đắc. 

Tất cả hữu tình vô sở hữu; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng vô sở hữu. 

Tât cả pháp vô sở hữu; nên Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thậm thâm cũng vô sở hữu. 

Tât cả hữu tình bất tư nghì; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng bất tư nghì. 

Tât cả pháp bất tư nghì; nên Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thậm thâm cũng bất tư nghì. 


Tất cả hữu tình vô hý luận; nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng vô hý luận. 

Tât cả pháp vô hý luận; nên Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thậm thâm cũng vô hý luận". 

Tán răng: Thứ năm là lây bốn thứ: Vô đắc, hư 
ngụy, thâm diệu, ly ngôn của người và pháp để tức 
Bát-nhã. 

Kinh viết: "Tất cả hữu tình vô biên tế, nên Bát- 
nhã Ba-la-mật đa thậm thâm cũng vô biên tế. 

Tắt cả pháp vô biên tế, cho nên Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm cũng vô biên tế. 

Tất cả hữu tình có nghiệp dụng, cho nên phải 
biết Bát-nhã Ba-la- mật đa thậm thâm cũng có 
nghiệp dụng”. 

Tán răng: Thứ sáu lấy hai loại: Quảng đại và 
tác dụng của Nhân và pháp để tức với Bát-nhã. Vì 
trí quảng đại của cảnh cũng như vậy, cảnh có đủ 
nghiệp dụng lưu chuyển; Bát-nhã cũng có tác dụng 
đoạn trừ khi quán chiêu cảnh giới. 

Kinh viết: “Phật thuyết tính binh đăng, tính 
thậm thầm lý thú tôi thắng pháp như vậy rôi; bảo 
với kim cang, thủ Bô-tát răng: Nếu có người nghe 
được pháp. môn bình đắng Bát-nhã lý thú tôi thắng 
như vậy; rôi tín giải, thọ trì, đọc, tụng, tu tập; thì 
có thê thông đạt bình đắng pháp tính thậm thâm 
Bát-nhã Ba-la-mật đa". 

Tán răng: Phân thứ ba ca ngợi Đức. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 341 


Tính Bình đăng, tánh nghĩa là chơn như thực 
tướng, thể tính bình đăng: là bốn tính của Nhân và 
pháp; cho nên gọi là tính Bình đăng tính, tức có thể 
thông đạt được bình đăng pháp tính do nghe, tu... 
nhờ lực oai thần của tính bình đăng đó, cho nên có 
thê thông đạt pháp tính bình đăng. 

Pháp tính bình đắng tức Bát-nhã Ba-la-mật đa 
thâm sâu. Nghĩa thâm sâu của Bát-nhã Ba-la-mật 
đa gồm hai loại. Một là thực tướng, hai là Quán 
chiêu. Nay đạt thật tướng là nhờ quán Bồn tính 
biến khắp cả nhân và pháp, những sở tức Bát-nhã 
thâm sâu ở trên chính là quán chiếu. Nêu không 
vậy, thì thực tướng Bát-nhã sao cũng có nghiệp 
dụng. 

Kinh viết: "Với các hữu tình, tâm không quái 
ngại, mau chứng vô thượng chính đăng Bồ-đê". 

Tán răng: Sở y pháp tính năng thông đạt, Lý 
của năng y nhân pháp cũng vô ngại. 

Quái là chướng, Ngại là câu ngại. Thông đạt 
người và pháp cũng không có chướng ngại. Vì sở 
y đạt, cho nên năng y cũng đạt. 

Kinh viết: "Bây gIỜ, Thê Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai, tật cả trú trì tàng pháp. Vì chư 
Bồ-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la- mật đa Nhất 
thiết hữu tình trú trì Biến mãn thậm thâm lý thú 
thăng tảng pháp môn” 

Tán răng: Đây là đun thứ hai, Hữu tình trú trì 


thắng tạng pháp môn. Nhờ tu quán chiếu biên khắp 
các nhân pháp đều là thiện duyên. Trong văn kinh 
có ba, đây là phân thứ nhất; nêu tên ĐỌI của pháp 
môn đã nói; trong đó lại có hai phân: phân đầu nói 
nương vào tướng; phân Sau nói về tên gọi của nó. 

Trú nghĩa là trú chỉ, là Như Lai tạng, mà hữu 
tình từ vô thủy đều nương vào đó trú. Hoặc cái đó 
trước tiên trú trong các hữu tình. Trì nghĩa là trú 
trì, là Như Lai tạng trú trì hữu tình. Vì hữu tình vôn 
cũng có thể trú trì tất cả chủng tử của Phật Pháp. 
Tạng pháp nghĩa là Như Lai tạng, tức trong vô v1 
hàm chứa vô biên Phật công đức, cho nên gọi là 
tạng. 

Nhất thiết Hữu tỉnh trú trì biến mãn; nghĩa là 
Như Lai tạng đầy khắp, thân tâm của hữu tỉnh 
nương trụ vào đó, có thê trì giữ tất cả công đức của 
pháp Phật; đó tức là kho báu của tất cả sự thù 
thăng, thuyên giải giáo pháp đó, gọi là pháp môn. 
Nghĩa của Như LaI tạng là tên gọi căn bản, cho nên 
không nói các kim cang tạng khác. 

Kinh viết: "Nghĩa là tất cả hữu tình đều là Như 
Lai tạng Phô Hiện Bô-tát, tự thể biến khắp". 

Tán răng: Dưới đây là phân chính thứ ha; trong 
đó có bốn phân; đây là phân thứ nhất. 

Tât cả hữu tình đều là Như Lai tạng: Như Lai 
tạng tức tên gọi của chơn như tại triên. Khi ra khỏi 
sự vây bọc gọi là pháp thân. Tạng nghĩa là kho 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 343 


tàng, kho chứa. Tất cả công đức có được của chư 
Phật đều ở trong đó, gọi là Như Lai tạng. Vì công 
đức hiện hành chưa có thể khởi được, cho nên 
không gọi là pháp thân. Vả lại, chơn tính chính thật 
trong Như Lai tạng tại triển (Như Lai đang bị vây 
bọc) gọi là Như Lai tạng. Tất cả chúng sanh đều có 
chơn lý, cho nên kinh Thăng Mạn có nói: "Ôi sinh 
tử là Như LaI tạng!" 

Phố Hiện Bồ-tát tự thê biến khắp: Hiện, nghĩa 
là hiền thiện, Thê biến khắp ba nghiệp vì tật cả đều 
hiền thiện, cho nên gọi là Phố Hiên. 

Bồ-tát chứng được cái lý hiền thiện phố khắp 
này. Lại nữa, tự thể của nó phô khắp đều hiện tiên. 
Các pháp ba nghiệp, tật cả đều hiên. Do chơn lý sở 
chứng của Bồ-tát và các pháp tự thể hữu vi năng 
chứng. Tất cả đều thuận, đều cùng hiên thiện. Lại 
nữa, do tính thê đó biên khắp ba nghiệp, có thể làm 
cho ba nghiệp đều hiền thiện, cho nên gọi là Phô 
Hiên. Thê nhưng, nay vì bốn tính phô hiên của Bỏ- 
tát, tức là Như Lai tạng; cho nên nói tự thể của Phô 
Hiền Bô-tát biến khắp thể của hữu tình. Hữu tình 
đêu là Như Lai tạng. Bỏ dụng, hiến bày thê gọi là 
phô hiện biên khắp. 

Kinh viết: "Tất cả Hữu tình đều là Kim Cang 
tạng; vì được kim cang tạng tưới rửa”. 

Tán rằng: Đây là phần thứ hai; tất cả Hữu tình 
đêu Kim cang tạng tức Như Lai tạng, cứng răn khó 


hư hoại, có cái đức phá tan sinh tử, gọi là Kim cang 
tạng. Bồ-tát Kim cang tạng có thê chứng được Lý 
Kim cang tạng đó; cũng có thể thu được trí Kim 
cang tạng, nên gọi là Kim Cang tạng. Thế nhưng, 
nay thì cả bản thể của tất cả hữu tình đêu là Kim 
Cang tạng, tất nhiên lây giáo lý Bát-nhã Kim Cang 
tạng tưới rửa thân tâm thì sẽ được sự cứng chắc, 
phá tan được pháp sinh tử kiên cố; vì thế mà biết 
hữu tình đều là Kim Cang tạng. Tưới có nghĩa nhập 
vào thân tâm. Rửa là phá nghiệp sinh tử; vì khi 
được tưới rửa dân dân bởi giáo lý Kim Cang tạng 
đó thì phá được sinh tử. 

Kinh viết: "Tất cả hữu tình đều là chánh pháp 
tạng; vì tất cả đều theo chánh ngữ mà chuyền". 

Tán răng: Đây là phân thứ ba. 

"Tật cả hữu tình đêu là chánh pháp tạng: Chánh 
pháp tức là chơn giáo Bát-nhã, Tạng là kho chứa; 
Tât cả hữu tình đều là kho chứa của chánh pháp. 

Vì các hữu tình đều có thê tùy thuận chánh ngữ 
mà chuyên: Chánh ngữ là lời nói thuận lý, tức là 
khế kinh. Nghĩa là các hữu tình đều có thể tùy 
thuận theo chánh ngữ mà chuyển. Chuyến là 
chuyền động. Có thể thực hành theo pháp Thánh 
giáo chánh ngữ mà đắc pháp kiên thật. Tính và 
tướng của hữu tình gộp lại gọi là hữu tình. Từ các 
hữu tình mà phát khởi chánh ngữ, cho nên các hữu 
tình gọi là Chánh pháp tạng”. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 345 


Kinh viết: "Tất cả hữu tình đều là Diệu Nghiệp 
tạng: là nơi nương gia hạnh tất cả sự nghiệp". 

Tán răng: Đây là phân bốn; Tắt cả hữu tình đều 
là Diệu Nghiệp tạng. Diệu nghiệp tức là tất cả các 
thiện ba nghiệp tạng của Bôồ-tát. Nghĩa giỗng với 
trên. Tât cả hữu tình đêu là kho chứa diệu nghiệp 
của Bô-tát. Bồ-tát muôn khởi các sự nghiệp lành, 
đêu là vì hữu tình, hoặc vì chứng bồn tính hữu tình 
kia; hoặc vì muốn nhỗ bỏ khô não sinh tử của họ 
mà phát khởi gia hạnh, cho nên, hữu tình là nơi 
nương của gia hạnh. Chỗ nương đó tức là tạng; vì 
từ hữu tình mà khởi diệu nghiệp. Bồn loại kê trên: 
Thứ nhất là pháp thê bàn xét bốn tạng. Thứ hai là 
pháp dụng phá sinh tử. Thứ ba là giáo nương vào 
sốc bốn gốc vô đảo. Thứ tư là đức nương vào, căn 
bản của đức. Nếu không hiểu được thì sẽ có sự trái 
ngược với những điều đó! 

Kinh viết: "Phật thuyết pháp về hữu tỉnh trú trì 
thậm thầm lý thú ¡ thắng tạng như vậy rôi; bảo với 
Kim Cang thủ Bồ- tát răng: Nếu có người đã nghe 
được pháp môn Biến mãn Bát-nhã lý thú thăng 
tạng như vậy rôi; mà tín giải, thọ trì, đọc, tụng, tu 
tập; thì có thê thông đạt thăng tạng pháp tính, mau 
chứng vô thượng chánh đẳng Bô-đê!" 

Tán răng: Từ đây trở xuống là phần ba, ca ngợi 
thăng đức của kinh. 

Thăng tạng pháp tính là bốn loại thăng tạng của 


Như Lai tạng, là bồn tính của pháp; nhờ nay đã 
nghe được, nên sau này thông đạt. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thể Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai, pháp cứu cánh vô biên tế, vì 
các Bô-tát mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la- mật đa 
cứu cánh trú trì pháp nghĩa bình đăng kim cang 
pháp môn". 

Tán răng: Dưới đây là hai đoạn của phân thứ 
ba, nói về thực hành đắc quả. Trong đó chia làm 
hai: đoạn đâu là vô biên vô tế cứu cánh pháp môn. 
Khi đắc quả thứ hai, là một vị sâu rộng cực kỳ thù 
thăng. Cho nên là đức của quả lợi mình. Đoạn sau 
là thậm thâm lý thú vô thượng pháp môn. Đã đắc 
quả thứ hai rồi tự lợi lợi tha, làm chúa của ba cõi, 
sẽ tùy theo các điêu mong nguyện của hữu tình đó 
là đức của quả lợi người. Đây chính là đoạn đầu. 

Văn trong đoạn đầu nảy phân làm ba phân; đây 
là phân thứ nhất; nêu tông quát tên hiệu của pháp 
môn được thuyết. Trong phân này lại có hai; đầu 
nói về chỗ nương: sau nói về tên hiệu đó. Cứu cánh 
là tối thăng nghĩa, đệ nhất nghĩa, vô thượng nghĩa, 
cùng cực nghĩa. 

Vô biên là rộng, vô tế là sâu. 

Ý nói: Thân Phật tối thăng, là pháp sâu rộng. 

Cứu cánh trú trì pháp nghĩa bình đắng: cứu 
cánh như giải thích trên. Trú là nương ở. Trì là trú 
trì. Pháp là giáo lý văn tự của năng thuyên. Nghĩa: 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 347 


Ý nghĩa lý thú sở thuyên. Bình đẳng là tương tự 
nghĩa không khác nghĩa. Km cang là nghĩa chắc 
chắn, cứng rắn, nghĩa có thế phá những cái khác. 
Đó là nơi y chỉ tôi thắng, gìn giữ giáo lý bất dị, phá 
tan sinh tử. Pháp môn là pháp và nghĩa đều có thế 
vô bờ bến. 

Lại nữa, cứu cánh trú trì; là trú trì tất cả các 
Phật Pháp. Pháp và nghĩa bình đắng, cùng thuận 
với nhau không hai. Kim cang pháp là pháp môn 
chắc thật có khả năng phá sinh tử. 

Kinh viết: "Thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa 
vô biên; cho nên tật cả Như Lai cũng vô biên". 

Tán răng: Dưới đây là phần chính thứ hai; trình 
bày điêu đã nói. 

Trong pháp môn tính bình đẳng, tính tôi thắng 
ở trên, nói tất cả hữu tình vô biên; cho nên thậm 
thâm Bát-nhã cũng vô biên. Bát-nhã đã thông thật 
tướng, năm thức quán chiếu văn tự, ba thân Như 
Lai theo đó cũng vô biên. Lý của thật tướng là pháp 
thân vô biên. Trí của quán chiêu là báo thân vô 
biên. Nương vào hai loại hóa thân đó mà ứng vật 
tùy duyên. Tức hiện nghiệp dụng vô biên. Vô biện 
là rộng lớn khó dò, tướng tốt các căn, mỗi mỗi đều 
vô biên, được sinh ra bởi những căn lành vô hạn. 

Kinh viết: "Thậm thậm Bát-nhã Ba-la-mật đa 
vô tế; cho nên tất cả Như Lai cũng vô tế". 

Tán rằng: Vô tế là thâm diệu khó biết; đắc được 


nhờ tu trong ba kiếp nạn. Thâm Bát-nhã gọi là vô 
tế. Cái thành ba thân đó cũng gọi là vô tế. Hàng nhị 
thừa, phàm phu, thập địa Bô-tát không thê biệt 
được. 

Kinh viết: "Thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa 
một vị, cho nên tất cả pháp cũng một vị". 

Tán rằng: Sự quán chiếu của năng quán và Lý 
phương tiện của sở quán ngang băng với năm pháp 
đêu là một vị, cho nên gọi là bình đăng. 

Một vị có nghĩa là một tướng. Đó là nghĩa 
không có tướng hòa hợp, nghĩa không phân biệt. 
Lại nữa, một vị nghĩa là cứng răn, cho nên lia 
tướng khô lạc không có mừng lo. Tất cả pháp đó; 
giáo hay nghĩa đêu cũng một vị. Tùy cả hai Bát- 
nhã không có chướng ngại. Kinh Phật Địa nói: 
“Thí như cõi trời thứ ba mươi ba chưa nhập vào 
rừng tạp; thì cuối cùng cũng không thọ dụng sự hòa 
hợp ngã và ngã sở đôi với sự hay với thọ". Nếu 
nhập vào rừng tạp, thì không phân biệt, tùy ý thọ 
dụng. Bởi rừng tạp có cái đức như vậy, khiến cho 
chư Thiên nhập vào rừng đó. Cái quả báo của cõi 
trời, về sự hay về thọ, không, có sự tư duy hòa hợp 
thọ dụng. Như vậy, Bô-tát nếu chưa chứng đắc vô 
sinh pháp nhẫn thì cuỗi cùng cũng không thê đắc 
cái tâm bình đăng, cái xả bình đăng, chăng khác gì 
tật cả Thanh văn Duyên giác. Vì có hai tướng, họ 
không thể trú vào trí sự thọ dụng hòa hợp một vị. 
Nếu đã chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, làm tan hai 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 349 


tưởng, nên đặc bình đăng tâm; thì khác với Thanh 
văn Độc giác. Nhờ bình đẳng tâm mà có thể trú xả, 
thọ dụng hòa hợp trí sự một vỊ. 

Luận có nói: Cối trời ba mươi ba có một rừng 
tạp, nơi chư Thiên hòa hợp, do cảm bởi phước lực; 
khiến cho chúng chư Thiên không ở trong cung 
điện của rừng đó. Sự khổ và thọ lạc hơn kém khác 
nhau. Có sự thọ dụng khác nhau giữa ngã và ngã 
sở. Nếu ở trong rừng đó, sự hay thọ đều không có 
hơn kém, đều đồng với thượng diệu; không có ngã, 
ngã sở thọ dụng hòa hợp; nhưng có thể khiến cho 
bình đẳng hòa hợp thọ dụng, nên gọi là rừng tạp. 
Đó là bởi mỗi chư Thiên đều tu bình đăng hòa hợp, 
Sức tăng thượng phước nghiệp; khiến cho bồn thức 
của các chư Thiên đó biến hiện cùng một xứ, cùng 
một lúc, cùng một pháp tướng. Bởi tăng thượng lực 
của rừng tạp đó, khiến cho chuyên thức kia cũng 
cùng biên hiện, tuy mỗi vị môi thọ dụng nhưng 
không saI khác. Bồ-tát địa tiền, địa thượng. Sai biệt 
và không sai biệt cũng lại như vậy, Vì sinh dẫn bởi 
tướng và vô tướng, chưa đắc vô sinh mà sai biệt. 
Cho nên kinh đó nói: "Lại ví như nhiêu dòng chảy 
lớn nhỏ khác nhau; khi chưa nhập vào biến lớn thì 
chỗ nương của mỗi con sông đều có sự khác nhau: 
nước khác nhau, nước nhiêu ít, nước có tăng giảm. 

. tùy theo nghiệp của nước đó mà có tác dụng khác 
nhau, một ít sinh mệnh các loài thủy tộc được nuôi 
dưỡng. Nếu đã nhập vào biến rôi thì chỗ nương 


giông nhau, nước không sai biệt, nước không hạn 
lượng, nước không tăng giảm, và tác dụng thì rộng 
lớn, nuôi dưỡng sinh mạng rất nhiêu loài thủy tộc. 
Bồ-tát cũng vậy; nêu chưa chứng biển lớn pháp 
giới thanh tịnh của Như Lai, thì môi vị đều có chỗ 
nương khác nhau. Trí khác nhau, Trí nhiều hay ít, 
Trí có tăng hay giảm, tùy theo nghiệp của Trí mà 
việc làm môi cái có khác, chỉ làm chỗ nương trú 
cho một số ít chúng sanh căn lành thành thục. Nếu 
đã chứng nhập vào biến lớn pháp giới thanh tịnh 
của Như Lai, thì chỗ nương không còn phân biệt, 
Trí vô hạn lượng, Trí vô tăng giảm, thọ dụng hòa 
hợp một vị sự trí, là nơi nương trú của vô lượng 
chúng sanh thành thục thiện căn. Luận kia còn nói: 
Chỗ nương khác nhau của nước là Địa phương nơi 
chôn khác nhau; chỗ nương của Bồ-tát hoàn toàn 
khác với chỗ nương của Như Lai. 

Nước khác nhau là dòng nước trong, đục, đẹp 
xâu khác nhau; mỗi vị Bôồ-tát có mỗi trí khác nhau, 
do bởi tu mà thành những thăng giải khác nhau. 
Thí dụ về những pháp còn lại thì cứ theo nghĩa mà 
biết. Bô- tát là vậy; cho nên khi tu thành ngôi Phật 
thì ba thân vạn đức đều chỉ là một vị" 

Kinh viết: “Thậm thâm Bát-nhã Bữ: lm mật đa 
rÔt ráo; cho nên tất cả pháp cũng rốt ráo" 

Tán rắng: Quán chiếu đó và năm thứ Bát-nhã, 
cảnh, văn tự, là tối thăng đệ nhất; øọ1 là cứu cánh; 
các pháp và nghĩa theo Bát-nhã cũng vậy. Trong 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 351 


đó ý nói: Do nhân vị Bát-nhã, văn tự Bát-nhã, 
quyền thuộc Bát-nhã, cảnh giới Bát-nhã, vô biên 
vô tê Bát-nhã là một vị rốt ráo. Hạnh đã thực hành 
đặc quả ba thân. Nghĩa của pháp đã thuyết ra, tùy 
theo thân cũng vậy. Bồn tính của các pháp có Bát- 
nhã sâu xa; bồn tính đã một vị rốt ráo; cho nên pháp 
cũng vậy. 

Kinh viết: "Phật thuyết về vô biên vô tế cứu 
cánh lý thú kim cang pháp như vậy tôi; bảo với 
Km Cang Thủ Bồ-tát rằng: Nếu có người được 
nghe cứu cánh Bát-nhã lý thú kim cang pháp môn 
như vậy; rôi tín giải, thọ trì, đọc, tụng, tu tập; thì 
tất cả pháp chướng đều được tiêu trừ, chắc chăn 
đặc được "Như Lai châp kim cang tính”, mau 
chứng vô thượng chánh đắng Bô-đê". 

Tán răng: Đây là pháp thứ ba, ca ngợi thăng 
đức của kinh. Đã nghe Bát-nhã và tất cả pháp, 
nghĩa, vô biên tê,... của ba thân Phật thì tất cả pháp 
chướng đều tiêu trừ, chắc chắn đắc được tính Như 
Lai châp kim cang. Nghĩa là lãnh nhận pháp giới 
chơn như, bốn tính chơn thực, phá được sinh tử, 
mau chứng vô thượng chánh đăng Bồ-đề; trong đó 
có đủ hai thắng đức diệt ác và nhiếp thiện. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn lại nương vào 
tướng của Như Lai Biến chiếu; vì chư Bồ-tát mà 
tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa, đắc được pháp 
tính bí mật của chư Như Lai và tính vô hý luận của 
tất cả pháp, đại lạc kim cang, bất không thần chú, 


kim cang pháp môn, đầu, Ø1ữa, sau, tối thăng đệ 
nhất, thậm thâm lý thú vô thượng pháp môn". 

Tán: Đây là đoạn thứ hai về thậm thâm lý thú 
vô thượng pháp môn. Đặc nhị quả rôi, lợi mình lợi 
người, làm chúa ba cõi, đều tùy theo mong nguyện 
của hữu tình, mà đắc quả lợi người. 

Biến chiếu trí là Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng 
trí như tỉnh giác mộng, như hoa sen nở. Thông đạt 
các pháp, có thể làm lợi mình và lợi người; gọi là 
biến chiếu. 

Đắc pháp tính bí mật của chư Như Lai: 

Đắc là chứng được, nghĩa là pháp môn đó có 
thê đắc được các bí mật. Đảng quý đảng trọng gọI 
là Bí. Thầm kín khó biết, gọi là mật tức là tât cả 
các pháp u tế thù thắng thuộc hữu vi, là Bồ-đề đó! 

Tính vô hý luận của tất cả pháp tức là chơn 
pháp giới, vì lài các danh ngôn và phân biệt. 

Đại lạc: là đắc vô lậu lạc. Lạc có năm loại: I1. 
Nhân lạc; 2. Thọ lạc; 3. Khô đôi trị lạc; 4. Đoạn 
thọ lạc; 5. Vô não hại lạc. Trong đó còn có bốn: 1. 
Xuất ly lạc; 2. Viễn ly lạc; 3. Bồ-đề lạc; 4. Niết- 
bàn lạc. Nay đắc năm lạc đó và bốn lạc sau, cho 
nên bảo là Đại lạc. Đây khắp pháp giới cũng đều là 
lạc. 

Kim cang có nghĩa là năng phá; vì tất cả pháp 
chướng đều phá được. 

Bất không là hiển bày diệu pháp đó; chắng phải 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHẢN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 353 


là rỗng không, không có quả; tất phải có linh 
nghiệm, DỊ quả thù thăng gọi là Bất không. 

Thân chú: Thân là thánh đức, lý và sự tự tại. 
Chú là tống trì; nghĩa là chư Phật mười phương 
cùng có Thánh đức, gọi đó là Thân. Nói chung có 
đủ Thánh đức được tật cả Phật Pháp; thì phá diệt 
tật cả oán địch trong sanh tử. Bao gôm các đức, cho 
nên gọi là Tổng trì; ở đây gọi là chú. 

Kim cang pháp tính; Bát-nhã của chư Phật làm 
chắc thật các pháp, đó là đệ nhất; cho nên gọi là 
pháp tính. 

Trước là pháp môn sở thuyên và Hạnh sở đắc; 
sau đó là pháp môn năng đắc. 

VỊ trí đầu, giữa, sau đó là ba bậc thuyết trong 
kinh này: sơ thuyết, trung thuyết, hậu thuyết. Hoặc 
phát tâm tu hành ba bậc chứng đặc. Hoặc nghe mà 
tu hành ba bậc hy dục. Đấy là pháp hạnh tối thăng 
vô nhị, đệ nhất vô thượng. Do pháp môn đó là tôi 
đệ nhất; cho nên chứng được các pháp tính bí mật 
của Như LaI. 

Kinh viết: "Các Đại tham.... tôi thăng thành 
tựu; khiến cho Đại Bô-tát đại lạc tối thăng thành 
tựu”. 

Tán rằng: Dưới đây trở đi là phân chánh thứ hai 
trình bày, những sở thuyết trong văn có hai: Phần 
đâu thuyết về Bô-tát hạnh, lợi quả đặc được do các 
nhân trong thập ác nghiệp đạo. Phần sau thuyết về 


Đà La NI. Trong phân đâu có ba lần "Lại nữa". 
Trong phân "Lại nữa" đầu có hai phần, phần đâu 
nói về các lợi quả đặc được do các tham... - trong 
ác nghiệp đạo làm Nhân. Phân sau nói về các lợi 
quả đặc được do Bát-nhã trong thiện nghiệp đạo 
làm nhân. Trong phân nói vê tham làm nhân, đầu 
nói về quả tự lợi; sau nói về quả lợi tha. Trong phân 
nói về quả tự lợi; do tham làm nhân, dân dân đắc 
bốn loại quả: 1. Do tham làm nhân, đắc đại lạc; 2. 
Đại lạc làm nhân, đắc Đại giác; 3. Đại giác làm 
nhân, đặc khả năng hàng phục được bốn ma; 4. 
Hàng phục bỗn ma làm nhân, đắc tự tại. 

Sao nói các "Đại tham, tối thăng thành tựu”, có 
nghĩa là Bồ-tát ở trong nhân đó, lật ngược sinh tử, 
thập ác nghiệp đạo, tự thực hành mười ác nghiệp 
đạo xuất thê: 

1. Sát sinh: Chặt đứt dòng trôi chảy sinh tử của 
chúng sanh; chặt đứt nghĩa là sát. 

2. Không cho mà lấy: không có kẻ cho, tự nhiên 
øom lây; nghĩa là không có mong cầu khác, tự 
mình nhiếp lấy sự ích lợi! 

3. Dục tà hạnh: Biết rõ dục là tà, mà tu ở chánh 
hạnh. Như cảnh giới dục hay phân biệt dục, biết 
thật nó chỉ là tà. Như có tụng nói: 

Phật thuyết tham nhuê S¡ Đều từ phân biệt khởi 
Tịnh bất tịnh điên đảo Ấy cũng là duyên sinh! 

Tịnh và bất tịnh điên đảo làm duyên mà có, 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 355 


nghĩa là tự tính kia đều không có; cho nên hiển bảy 
phi chơn thật. 

4. Vọng ngữ: Nếu ở trong vọng, năng thuyết là 
vọng. Như có tụng nói: Tất cả pháp hư vọng pháp 
Thế Tôn như thật thuyết Ở trong pháp hư vọng Các 
hành hư vọng nhất 

5. Ly gián ngữ: Bối thú ni là gì? Là thường ở 
tối thắng không. Nói Bồi thắng ni là tên bê ngoài 
Ly gián ngữ, mật nghĩa hàm ý là tối thắng không. 
Bối là thăng, Thú là không, Ni là thường. Nay lây 
mật nghĩa. 

6. Thô ác ngữ: Ba lỗ sư là gì? Là khéo an trú 
cái biết bờ bên kia. Ba lỗ sư đó, tên bên ngoài thô 
ác ngữ, Mật giải là Trú bờ kia. Bờ kia tức là Nhất 
thiết trí. Đức Phật khéo an trú trong đó, gọi là Ba 
lỗ sư. 

7. Ý gián ngữ (lời thêu dệt): Ví như chánh 
thuyết pháp, phẩm loại khác nhau. 

8. Tham dục; Luận nhiếp Đại thừa nói: "Nếu có 
số sô Dục, tự chứng đắc vô thượng tính lự" Ý đó 
nói từ tán dẫn sinh, chỉ gọi là tham dục định; đó là 
khởi Đại tham muốn, muốn vô thượng Bô-đề. 
Tham ở sinh tử đi độ thoát hữu tình; gọi là tham 
dục. 

9. Sân nhuế: Nếu với tâm ây, ghét tất cả phiền 
não, đã đoạn đã diệt, là ý nghĩa của ghét. 

10. Tà kiến: Nêu ở tật cả xứ, tính tà hạnh biến 


khắp, đêu như thật kiến; tức là thây được tất cả hư 
vọng, phân biệt tà loạn là tính. 

Tuy các Bồ-tát mật hành thập ác nghiệp đạo, 
nay chỉ đưa ra đại tham thuộc nghiệp ý làm đâu; 
theo thật thông hạnh thì lấy ba nghiệp làm nhân; 
nhờ đó mà Bồ-tát tôi thắng thành tựu. Thực hành 
mười nhân đó, cho nên cảm được năm loại lạc trên, 
hơn cả các vui thú của bậc phàm, cho nên gọi là tối 
thăng. Lại nữa, Đại lạc nghĩa là năm quả tu, la các 
tướng, đắc pháp uyên lạc (niêm vui vườn pháp) 
như trên đã nói. 

Kinh viết: "Đại lạc tối thắng thành tựu, khiến 
cho Đại Bồ-tát tất cả Như Lai Đại giác tối thăng 
thành tựu”. 

Tán răng: Chứng đắc năm lạc, pháp uyên lạc, 
nên có thể đặc đại giác. Biết mỉnh và biết người, 
như lý như sự. Bồ-tát vị đắc tật cả Phật nhân, Phật 
VỊ, øọI là đắc Đại øliác viên mãn. 

Kinh viết: "Tất cả Như Lai, đại giác tối thắng 
thành tựu; khiến cho Đại Bồ-tát hàng phục tất cả 
đại ma, tối thăng thành tựu". 

Tán rắng: Do biết được sự và lý, tà và chính của 
mình và của người; cho nên có thể chặt đứt vĩnh 
viễn bốn loại đại ma. 

Kinh viết: "Hàng phục tất cả Đại ma, tôi thắng 
thành tựu, khiến cho Đại Bồ-tát phô đại ba cõi tự 
tại tôi thăng thành tựu". 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 357 


Tán răng: Do hàng bốn ma, vượt qua ba cối, 
đặc quả ở ngôi tôn quý; cho nên phố khắp ba cõi, 
không bị bốn ma sinh tử phá hoại, nên gọi là tự tại. 
Tự tại gồm mười loại: 1. Thọ tự tại; 2. Tâm tự tại; 
3. Chúng cụ tự tại. Ba nhân đó làm cho bỗ thí Ba- 
la-mật được viên mãn; 

4. Nghiệp tự tại; 5. Sinh tự tại, do giới Ba-la- 
mật viên mãn; 6. Thăng giải tự tại, do Nhẫn Ba-la- 
mật viên mãn; 7. Nguyện tự tại, do Tĩnh tân Ba-la- 
mật viên mãn; 8. Thân lực tự tại, do định Ba-la- 
mật viên mãn; 9. Trí tự tại; 10. Pháp tự tại, do Bát- 
nhã Ba-la-mật viên mãn. Như quyên thứ chín của 
Nhiếp luận có nói: Mười tự tại đó, theo tông mà 
nói, thì gọi là Quả tự lợi. Khi chứng đặc cũng có 
phân vị, cho nên Phật tự tại rộng khăp ở ba cõi; vì 
vậy có tụng nói: 

Cõi trời đất này, nhà Đa văn; 

Cung Thệ cõi trời mười phương không. Trượng 
phu, ngưu vương, đại Sa-môn, Tìm đất do rừng 
khắp không băng. 

Cho nên chư Phật Thế Tôn phố đại khắp ba cõi. 
Nói tóm lại, được trang nghiêm là nhờ hai loại 
phước đức và trí tuệ. Pháp giới thanh tịnh đại nên 
mãn là Đại viên cảnh trí, Bình đăng tánh trí, Diệu 
quán sát trí, thành sở tác trí; vì vậy mà tôi thăng! 

Kinh viết: "Phố đại khắp ba cõi, tự tại tôi thắng 
thành tựu; khiến cho Đại Bô-tát có thể cứu vớt hữu 


tình không bỏ sót, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu 
tình; rốt cùng được đại lạc tối thăng thành tựu". 

Tán răng: Trước nói tự đợi, sau nói lợi tha; trong 
đó có hai: Phân đầu nói về tâm đệ nhất quảng đại, 
hạnh lợi người. Vì sao vậy? Vì phân sau sẽ nói; 
thường tâm, bất điên đảo tâm, Hạnh lợi người. 

"Có thê cứu vớt giới hữu tình không bỏ sót”, 
tức là tất cả chúng sanh. Chúng sanh bao gøôm 
trứng sanh, thai sanh, âm ướt sanh, hóa sanh; hoặc 
hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu 
tưởng, phỉ vô tưởng; tất cả đều được bạt khổ cho 
vui không có một chúng sinh nào là chắng phải 
cảnh của Bi trí; vì vậy mà không bỏ sót. Sót nghĩa 
là sót lại, rơi lại rơi lạc mất. Dư là thừa lại, vét 
không hết. Bạt là cứu vớt, cứu vớt các hữu tình, 
không có một hữu tình nào bị rơi lạc, thừa sót mà 
không cứu vớt! Ý vui lạc đầy khắp cả ba cõi mười 
phương, bốn loài năm nẻo; cho nên bảo là Quảng 
đại tâm. 

"Làm lợi ích an lạc, cuối cùng được đại lạc, tối 
thắng thành tựu": Lợi ích có mười Lợi, theo Bồ-tát 
địa nói: 1. Thuân lợi; 2. Cộng lợi, 3. Lợi ích chủng 
loại lợi; 4. An lạc chủng loại lợi; 5. Nhân nhiếp lợi; 
6. Quả nhiệp lợi; 7. Kiêp này lợi; §. Kiêp khác lợi; 
9. Rốt ráo lợi; 10. Không rốt ráo lợi. An lạc øôm 
có năm loại, như trên đã nói. Lại nữa, nhiếp thiện 
cũng gọi là lợi ích. Lìa ác gọi là an lạc, øôm mười 
đối như giải thích của Duy Thức Sớ. Tất cánh Đại 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 359 


Lạc là Niết-bàn. Kinh Kim Cang nói: "Ta luôn 
khiến cho nhập vào vô dư Niết-bản", đều thông cả 
ba thừa, nên chỉ nói là Niễt-bàn, không nói øì khác. 
Nay lây Bồ-đề và niềm vui Niết-bàn, chính là tất 
cả công đức vô lậu của hữu vi và vô vi; khiến cho 
các hữu tình đêu thuận, thích hợp, không trái 
ngược. Không có sự bức não, nên gọi là Đại lạc; 
tức đệ nhất tâm. Muốn làm cho hữu tình trú vào 
nƠơI CỰC thăng, nên gọi là đệ nhất. 

Kinh viết lý do: "Vì sao? Cho đến sinh tử lưu 
chuyền trú xứ; kẻ có thắng trí ngang với đó thường, 
lây pháp không øì băng, làm lợi ích cho hữu tình, 
không nhập tịch diệt". 

Tán răng câu lý do: "Vì sao?": nguyên do vì sao 
lại có thể cứu vớt hữu tình không bỏ sót, dẫn đến 
cõi Niết-bàn. 

Câu "cho đến sinh tử lưu chuyền trú xứ là có 
thê tâm thôi vị lai vô hạn, có thê theo thời gian lưu 
chuyển sinh tử của tật cả hữu tình trong mười 
phương: thời là thời tiết. Cái chỗ trú ở trong cả thế 
giới mười phương là ý muốn hiên bày không gian 
và thời gian rộng lớn. 

"Kẻ có thăng trí": nghĩa là cùng lìa ngã và ngã 
sở, lìa chập người và pháp; gọi là kẻ có thăng trí. 
Hai trí sinh và pháp đêu đã viên mãn, tức ý nói tâm 
không điên đảo, gọi là thắng trí vì lìa hai chấp. 

"Ngang băng đó, thường lấy pháp không gì 


băng, làm lợi ích cho hữu tình, không nhập tịch 
diệt”: Ngang VỚI gIỚI xứ mười phương, ngang với 
bờ mẻ vỊ lai, thời gian của sinh tử; thường lây loại 
pháp không có gì bằng, tối thắng đệ nhất đó, làm 
lợi lạc cho hữu tình, vì hữu tỉnh thì vô hạn, thời 
gian nhập vào Niết-bàn thì không thể củng tận; nên 
kẻ thăng trí, tùy theo các hữu tình mà không nhập 
tịch diệt. Vì sao vậy? Vì không còn cái châp về 
pháp và cái chấp về hữu tình, không có tướng mình 
và tướng người; làm lợi cho hữu tình thường vô 
cùng tận. Ví như bậc làm cha mẹ trên thế Ø1an, cứu 
vớt con cái của chính mình, tâm sinh thương xót, 
không có các tướng mình và người Vì không ngại 
khó nhọc, nên có thể sinh ra ý thương cứu dài lâu. 
Bồ-tát cũng vậy, nên gọi là thường tâm. Bốn tâm 
trong Nhân đã viên mãn ôi, vì vậy, đến ngôi Phật 
thì có thể làm ích lợi cho hữu tình thời hạn vô tận. 
Thường có thể cứu vớt mười phương pháp ĐIỚI, 
đêu được độ thoát hết; chính là nhân của bôn loại 
tâm kim cang đắc bốn quả. 

Kinh viết: "Lại lây phương tiện thiện xảo của 
Bátnhã Ba-la-mật đa, thành lập thắng trí; khéo 
làm tất cả các sự nghiệp thanh tịnh, có khả năng 
khiến cho các hữu tình đều đắc thanh tịnh". 

Tán rằng: Trong "Lại nữa! ' phân đâu ở trên, từ 
đoạn "Lấy tham làm nhân mà đặc quả lợi", đến đây 
thì lây Bát-nhã làm nhân mà đắc quả lợi. 

Phương tiện: là do sức của trí tuệ, tùy bệnh của 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 361 


hữu tình mà hành; cơ khí ý lạc ứng thời, tức làm 
các việc hiển hiện như thuyết pháp.... nên gỌI là 
phương tiện. Ví như đi trên đường, gặp người đuôi 
thỏ, họ hỏi có thây hay không? Ngôi xuông đáp: 
tôi thực không thấy, vì tránh sự giết chóc, nên hiện 
ra tướng ngôi, nói: tôi không thây. Vì chăng phải 
lúc đứng, tôi không thây! Vậy là không phạm vọng 
ngôn, mà được việc tránh giết chóc. Bô-tát cũng 
vậy; muốn khiến chúng sanh xả ngụy nhập chơn; 
với pháp không có danh tự nhưng lại lây danh tự 
đề thuyết, thích hợp với sự nặng nhẹ, thời lúc, ứng 
cơ mà thuyết, khiên họ nhập đạo. Lấy hình tượng 
để biểu thị cái không hình tượng, lây lời nói đề bảy 
tỏ cái không có lời nói; nó không xứng với chơn, 
cho nên gọi là phương tiện. Khéo được mục đích, 
ứng vật theo thời, xử sự khoảng giữa, cũng không 
mặc lỗi lầm, vì vậy gọi là thiện xảo. 

Thành lập thắng trí là nhờ sự thiện xảo đó làm 
nhân, được quả là thắng trí. Thắng trí chính là gồm 
cả hai trí phương tiện thiện xảo Ba-la- mật. Sự sai 
biệt của trí có hai loại: 1. Hồi hướng: 2. Cứu vớt 
hôi hướng đó. Cuỗi cùng đều quay về với Nhất 
thiết trí. 

“Khéo làm tất cả các sự nghiệp thanh tịnh", đó 
là ba loại gôm: Thân thông, ký tâm (tâm nhớ kiếp 
trước, biết kiếp sau) và lậu tận. Hai nhân, phước và 
trí; hai lợi; lợi mình và lợi người; tất cả việc thiện 
đều khéo làm, khiến cho các hữu đều đắc thanh 


tịnh. Ba hữu, chín hữu, nhần quả đều mất; nhiễm Ố 
sinh tử đều tiêu tan; nên øọI là thanh tịnh; tức tật 
cả ác đều đã trừ diệt, cái tham làm nhân trước đầy, 
tuy có hai lợi, nhưng cái chính là ở chỗ lợi người. 
Khởi bốn loại tâm, ở đầy lây. Bát-nhã làm nhân đề 
tu thiện, trừ ác. Tâm Bồ-đề gồm có ba loại, thì quả 
lợi đắc được cũng có ba thứ. Tuy pháp môn trước 
nói lây tham làm nhân, nhưng thê chính là Bát-nhã. 
Nói cách khác, tất cả đều lây Bát-nhã làm tính. 
Trên đây là giải thích cho phân "Lại nữa" đầu. 

Kinh viết: "Lại lẫy tham để điều phục thê gian, 
biến khắp lâu dài cho đến lúc chư hữu đều thanh 
tịnh, tự nhiên điều phục". 

Tán răng: Dưới đây là giải thích lại phần thứ 
hai, quả lợi đặc nhờ tham. Trong đó có hai: Phần 
đầu nói về lợi tha; phân sau nói về tự lợi. 

Ở đây là nói về lợi tha. 

"Lấy tham đề điêu phục thế gian": nghĩa là chư 
Phật Bô-tát quán các hữu tình đa phân bị sự keo 
kiệt che lấp. Tuy có tiền bạc của cải nhưng không 
tu phước, cũng không biết dùng. Ví như cắt thịt ở 
thân thì sanh đau tiếc thông thiết! Bồ-tát biết đó là 
bởi keo kiết che lấp, nó làm nhân để tăng trưởng 
ác nghiệp, nên thường đọa cõi ác, không có kỳ ra; 
bèn khởi đại tham, gom giữ tài bảo đó. Khiến cho 
xả bỏ keo kiết thì không khởi ác nghiệp. Thực ra ở 
Bồ-tát là trong trí hậu đắc trí, với tâm đại bi, khởi 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 363 


lên tham đó, không phải vì mình hay vì danh lợi, 
hay để được bà con cung kính. Vì vậy, khởi lên 
một tham, mà tăng thêm trăm ngản thiện. Cũng 
như Thiện Tải khi đi tìm câu thiện tri thức, gặp một 
vị vua trói giết, đánh đập vô lượng chúng sinh. 
Thiện Tài đau lòng không hiểu. Vua nói: Các 
chúng sinh đó, ngu độn dữ dăn, nếu không khô sở 
hoàn toàn không thể điều phục, nên ta làm khổ họ. 
Thiện Tài mới hiểu. Như vua nước Tiên Dự, giết 
năm trăm Bà-la-môn, mà lại tăng thêm công đức; 
ở đây cũng giống vậy. Tất cả nghiệp đạo thập ác, 
đêu suy từ đó mà biêt. Cho nên khi khởi tham mà 
Bỏ-tát đại lợi là vậy! 

Kinh viết: "Lại như hoa sen, hình sắc bóng 
loáng, không bị tất cả vật chướng làm nhiễm. Như 
vậy, tham mà làm lợi ích cho thế gian, trú quá, hữu 
quá, thường không thê nhiễm". 

Tán răng: Đây là nói về hạnh tự lợi của tham. 
Thâm tâm của Bô- tát, khởi lên tham đó, hình sắc 
sáng Đóng, không bị ô nhiễm bởi tật cả vật uễ phiên 
não; cho nên lưu giữ phiên não trợ giúp cho nguyện 
thọ sifili tác đại tự tại; lây tham đó để làm lợi ích 
cho hữu tình. Giả sử trú vào tâm lầm lỗi phiền não, 
trú vào tâm thiện vô ký, hữu lậu khác, gọi là hữu 
quá. Quá nghĩa là lậu, với ba tính đó, trong tất cả 
thời, đều không thể nhiễm ô. Như hoa sen, tuy từ 
bùn ra, nhưng không nhơ vì bùn! Tâm của Bô-tát, 
cũng lại như vậy! 


Kinh viết: "Lại nữa, Đại tham có thể đắc thanh 
tịnh, đại lạc, đại tài, ba cõi tự tại, thường vững chắc 
có thê làm lợi ích cho hữu tình". 

Tán rằng: Đây tức là phần "Lại nữa" thứ ba, 
giải thích lại. "Lại nữa, Đại tham”: nghĩa là ngã 
tham. Tham là ham thích. E sợ thân tạo ác, sẽ đọa 
sinh tử. Ham thích tự thân tu đạo lìa khổ, cho nên 
Duy Ma nói: "Thà khởi ngã kiến to như núi Tu-di, 
chăng khởi không kiến nhỏ như lông tóc”. Vì tà 
kiên không thì không có tu đoạn. Nếu tham có ngã, 
e tăng thêm tiêng xâu, liên tăng thêm tu đạo. Lây 
tham làm nhân, thì đắc quả đại lạc, được Dảy loại 
tài sản cõi Thánh, châu báu của pháp giới; làm 
chúa ba cõi; không bị nhiễm bởi lậu hoặc, đắc 
mười tự tại. Ở mọi thời, mọi nơi, mọi sự, kiên cô 
làm ích lợi cho mọi hữu tình. Hữu tình được ích, 
tức là cái lợi của Bô-tát. Trong ba loại đó, do trong 
nhân xưa hoặc ở quả hiện tại, đã lây tham làm nhân 
mà tu tập. Vì vậy, ở quả vị hiện tại đặc quả vô biên. 
Đâu tiên là thật hạnh, vì ngược với ác; nên thuyết 
về tương tựa tham. Thứ hai là do sự bức bách của 
Đại Bi mà thuyết tương tựa tham. Thứ ba là vì câu 
lợi kỹ mà thuyết tương tựa tham. Nhưng hạnh chân 
chánh khởi thì ác nghiệp phiên não sinh tử đều diệt; 
vì vậy mà các nhiễm tham, tất cả đều mất làm sao 
khởi được! 

Kinh viết: "Bấy giờ, Như Lai liên thuyết thân 
chú: Na Mô Bạc Ca Phiệt Đề (1), Bát Thích 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 365 


Nhưỡng Ba La Nhị Đa Duệ (2), Bạc Đề Phiệt Sát 
La Duệ (3), Yếm Bi Lí Nhị Đa Lâu Nô Duệ (4), 
Tát Phuộc Đát Tha Yết Đa Bỏ Lý Bồ Thị Đa Duệ 
(5), Tát Phuộc Yết Tha Đa Nô Nhưỡng Đa Nô 
Nhưỡng Đa Bật Nhưỡng Đa Duệ (6), Đát Điệt Tha 
(7), Bát Thích Hê Bát Thích Hê (8), Mô Ha Bát 
Thích Hê (9), Bát Thích Nhưỡng Bà Sa Yết Li 
(10), Bát Thích Nhưỡng Lộ Ca Yết Lệ (11), An Đạt 
Ca La Tỳ Đàm Mạt Nê (12), Tất Đệ (13), Tô Tất 
Đệ (14), Tất Điện Đô Mạn Bạc Ca Phiệt Đề (15), 
Tát Phòng Ca Tôn Đạt Lệ (16), Bạc Để Phiệt Sát 
Lệ (17), Bát Thích Sa Lý Đa Hát Tất Đề (18), 
Tham Ma Thấp Phuộc Sa Yết Lệ (19), Bột Đà Bột 
Đà (20), Tất Đà Tất Đà (21), Kiêm Ba Kiếm Ba 
(22), Chiết La Chiết La (23), Hạt La Phuộc Hạt La 
Phuộc (24), A Yết Xa A Yết Xa (25), Bạc Ca Phiệt 
Đề (26), Ma Tỳ Lạm Bà (27), Sa Ha (28)".Thân 
chú nây, chư Phật ba đời đều cùng tuyên thuyết, 
cùng hộ niệm. Người thọ trì được thì tất cả chướng 
đêu diệt; những điều tâm muôn đều được thành 
biện, mau chứng vô thượng chánh đăng Bô-đề. 

Bấy giờ, Như Lai lại thuyết thần chú: 

Na Mô Bạc Ca Phiệt Đề (1), Bát Thích Nhưỡng 
Ba La Nhị Đa Duệ (2), Đát Diệt Tha (3), Mâu Ni 
Đạt Mê (4), Tăng Yết Lạc Ha Đạt Mê (S), Át Nô 
Yết Lạc Ha Đạt Mê (6), Tỳ Mục Đề Đạt Mê (7), 
Tát Đạt Nô Yết Lạc Ha Đạt Mê (6), Phệ Thất Lạc 
Mạt Nô Đạt Mê (9), Tham Mạn Đa Nô Bả Lý Phiệt 


Thích Đát Na Đạt Mê (10), Lâu Nô Tăng Yết Lạc 
Ha Đạt Mê (11), Tát Phuộc Ca La Bả Lý Ba Thích 
Na Đạt Mê (12), Sa Ha (13).Thần chú này là mẹ 
của chư Phật, người năng tụng trì, diệt được tật cả 
tội, thường gặp chư Phật, đắc trí túc trụ, mau chứng 
vô thượng chánh đăng Bô-đề. 

Bấy giờ, Như Lai lại thuyết thần chú: 

Na Mô Bạc Ca Phiệt Đề (1), Bát Thích Nhưỡng 
Ba La Nhị Đa Duệ (2), Đát Diệt Tha (3), Thất Lệ 
Duệ (4), Thất Lệ Duệ (5), Thất Lệ Duệ (6), Thất 
Lệ Duệ Tế (7), Sa Ha (8).Thân chú này có đủ uy 
lực, người năng thọ trì, tiêu trừ được nghiệp 
chướng; chánh pháp đã nghe thì nhớ hết không 
quên, mau chứng vô thượng chánh đăng Bô-đê". 

Tán: Dưới đây là đoạn thứ hai, ba lần thuyết 
chú. Chú thứ nhất, ca ngợi đức như lời văn. 

Miệng chư Phật đồng thuyết, tâm đều cùng hộ 
niệm. Hộ là gia trì, nệm là ghi nhớ. Tâm của chư 
Phật gia trì không quên. Theo những điều mà tâm 
muôn, trừ những mong muốn xấu ra, còn những 
mong muốn tốt đều theo sở nguyện. 

Chú thứ hai; trong phân ca ngợi đức; sinh ra 
chư Phật gọi đó là mẹ; vì đó là gốc sinh ra tất cả 
chư Phật. 

Trí túc trụ; nghĩa là những xứ sinh ra, đều đắc 
diệu trí; biết những chuyện của những kiếp trước; 
những nhân quả thiện ác đều biết rõ, tức trí túc trụ. 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 367 


Chú thứ ba; trong phần ca ngợi đức; đủ đại oai 
nghĩa là chúng đức trang nghiêm, tất cả đêu kính 
nề. Lực; là có khả năng chế phục tất cả. 

Chánh pháp đã nghe, nhớ hết không quên; 
nghĩa là đắc được nhờ trì ý nghĩa của pháp; niệm 
huệ ghi nhớ rõ ràng, nên mãi mãi không quên. Còn 
những câu khác thì có thê theo nghĩa mà hiểu. 

Kinh viết: "Bây giờ, Thế Tôn thuyết chú ây rôi, 
nói với Kim Cang thủ Bô-tát rằng: Nếu các hữu 
tình vào buồi sáng hàng ngày, chí tâm nghe tụng 
pháp môn tôi thăng, Bát-nhã Ba-la-mật đa thậm 
thâm lý thú, không gián đoạn; thì các nghiệp 
chướng xâu đêu được tiêu diệt, các thắng thiện lạc 
thường hiện rõ ngay tại chỗ". 

Tán răng: Dưới đây là phân ba ca ngợi thắng 
đức của kinh; trong đó chia làm hai phân: phân đâu 
ca ngợi riêng một đoạn pháp môn nảy; phân hai 
tông ca ngợi đức của cả cuôn kinh. Ở phân đâu 
gôm ba phân: phân đầu ca ngợi đức diệt ác nhiếp 
thiện. Phân hai là trồng nhân mới gặp được đức. 
Phần cuối ca ngợi đức ứng tại chỗ. Trong phân ca 
ngợi chung vê đức của đoạn ác đặc thiện là phân 
đâu; phân sau ca ngợi riêng về những đức sinh ra 
các thiện. Ở đây là phần đâu. 

Kinh viết: "Đại Lạc kim cang bất không thân 
chú, hiện thân tất đắc cứu cánh thành mãn Kim 
Cang bí mật của tất cả Như Lai, tôi thăng thành 


tựu, không lâu sẽ đắc đại chấp Kim Cang và tính 
Như Lai". 

Tán răng: Đây là ca ngợi riêng về đức làm sinh 
ra các thiện. Trong đó có ba: 1. Thành mãn đại lạc 
kim cang chú; 2. Thành tựu mật pháp kim cang 
mật; đó là giáo hạnh và lý pháp bảo hiện tiền tât 
đặc; 3. Đắc tính Như Lai chấp kim cang: đây là ở 
tại ngôi Phật đại chấp kim cang: là chơn trí của 
Phật. Tính Như Lai tức là pháp thân, quả là pháp 
bảo. 

Hai quả sau đó nhân vị bất thành, cho nên bảo 
sẽ đắc khi đã đến ngôi Phật. 

Kinh viết: "Nêu loài hữu tình chưa trồng chúng 
thiện căn ở nhiêu chỗ Phật, chưa phát đại nguyện 
dài lâu đối với pháp môn tối thắng, Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm lý thú này; thì không thể nghe, 
eh1 chép, đọc, tụng, cung kính cúng dường, tư duy, 
tu tập". 

Tán rằng: Đây là phân hai; trồng Nhân mới gặp 
được Đức. Hề tu tập thì Hạnh và Nguyện tất phải 
øôm đủ; nếu đầu tiên mà không có hai thứ đó, thì 
không thể khởi mười pháp Hạnh. Trên đó đã có 
bảy pháp hạnh: 1. Nghe; 2. Ghi chép; 3. Đọc; 4. 
Tụng; 5. Cung kính cúng dường; 6. Tư duy. 7. Tu 
tập. Ba pháp hạnh còn lại cũng như vậy: đó là Thí 
người, thọ trì, khai diễn. Trong pháp Hạnh "ghi 
chép" phải nhờ Nhân mới gặp, huống nữa là các 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÂN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyên 3 369 


pháp Hạnh thọ trì... Điều đó nói rõ là không có 
Nhân thì không gặp. 

Kinh viết: "Chủ yếu là phải ở nhiều chỗ Phật, 
trông. nhiêu thiện căn, phát Đại nguyện lâu dài mới 
có thê nghe được pháp môn tôi thăng thậm thâm lý 
thú dù chỉ nghe một câu một chữ huông nữa là đọc, 
tụng, thọ trì đây đủ cả". 

Tán rằng: Đây là nói về có Nhân mới gặp; cứ 
theo lời văn thì 

hiểu. 

Kinh viết: "Nếu các hữu tình, cung kính cúng 
dường tôn trong 

tán thán nhiêu tới tám mươi khắc ca sa câu Na 
đu đa Phật, mới có thê nghe đầy đủ Bát-nhã Ba-la- 
mật đa thậm thâm lý thú". 

Tán răng: Đoạn trên nói nghe được một câu 
một chữ còn phải nhờ Nhân trước. Đoạn này nói từ 
đâu chí cuối, chuẩn bị đầy đủ nhiều hạnh. Bốn sự 
đều đủ gọi là cúng, dường. Ba nghiệp thành khẩn 
gọi là cung kính. Ấn cân đội trên đâu gọi là tôn 
trọng, trước bàn bạc không ngừng, gọi là tán thán. 
Khắc ca là tên vị thần sông Hãng. Đăng: là tương 
tự. SỐ Phật ngang bằng và giông VỚI SỐ cát, trong 
sông Hăng chỉ có cát không có đá, cũng giông như 
sông Vị Thủy, chỉ có cát không có đá. Câu chi là 
số triệu. Na Du Đa là số trăm triệu. Một hạt cát là 
một Câu Chi Na Du Đa. Phật bảo cúng dường 


ngang VỚI sỐ trăm triệu Phật của tám mươi triệu số 
cát sông Hăng mới nghe được đây đủ kinh sâu xa 
này. Nêu không được vậy thì không thể nghe được 
nghĩa thâm sâu. Vì lý thâm sâu của kinh người tiêu 
trí ngu muội không thê hiểu nổi; cho nên phải nhờ 
nhân lớn, nay mới tu ngộ. Vui thay! Nay may măn 
gặp linh văn. 

Kinh viết: "Nếu ở phương khác lưu hành kinh 
này thì tât cả người, trời, A tô lạc,... đêu phải cúng 
dường. Như những linh miễu thờ chư Phật. Nếu đặt 
kinh này, ở nơi thân hoặc tay, thì chư Thiên, nhơn 
cũng đều phải cung kính đảnh lễ". 

Tán rằng: Đây là phần ba, đức được tôn trọng 
tại chỗ. Đức ở tại chỗ nào, thì chỗ đó được tôn 
trọng, ở nơi người nào thì người đó được quý 
trọng, cứ theo lời văn thì hiểu. 

Phật chế Đa; xưa gọi là chị đề, tức tháp miễu. 
Tháp miễu chỉ là nơi cất giữ xương cốt của hóa 
thân đề lại mà còn phải nghiêm kính; huông nữa là 
pháp thân sao lại không cúng dường! 

Kinh viết: "Nếu loài hữu tình thọ trì kinh này 
nhiêu kiếp câu chi thì đắc trí túc trú, thường siêng 
năng tinh tiên tu các thiện pháp; ác ma ngoại đạo 
không thê ngăn cản. Tứ Đại Thiên Vương và chúng 
Thiên khác luôn theo ủng hộ, không lìa bỏ, không 
bị chết dữ, không bị hoạn suy oan uông; chư Phật 
Bồ-tát thường cùng hộ trì, khiến cho mọi thời mọi 


SÓ 1695 - THUẬT TÁN VẺ PHÀN LÝ THÚ BÁT NHÃ... Quyền 3 371 


lúc thiện tăng ác giảm; tùy nguyện văng sinh ở nơi 
đât Phật; cho đến lúc đắc Bô-đề, không đọa cõi ác" 

Tán răng: Đây là ca ngợi chung, thăng đức của 
cả quyền kinh. Trong đó có hai phân: Phân đầu ca 
ngợi riêng, phân Sau ca ngợi tông kết. Đây là phân 
đâu; trong đó có mười đức: 1. Đắc trí túc trú nhiều 
kiếp; 2. Chỗ được sinh ra thường tinh tiễn tu thiện; 
3. Các ma không làm trở ngại; 4. Chư Thiên 
thường hộ vệ; 5. Không chết dữ; 6. “Không bị hoạn 
nạn oan uống; 7. Được Phật và Bô-tát thường hộ 
niệm; §. Khiến cho ác diệt, thiện sinh; 9. Tùy 
nguyện mà sinh ở cõi Phật; 10. Từ đây cho đến lúc 
được Bôồ-đề không bị đọa vào cõi ác. Cõi ác nói Ở 
đây kế cả ba loại xấu trong loài người, đó là: vô 
hình, hoàng môn nhị hình, nữ nhân. 

Kinh viết: "Các loài hữu tình, thọ trì kinh này, 
chắc chăn gặt hái được vô biên thắng lợi công đức. 
Ta nay chỉ nói qua một phân nhỏ như vậy". 

Tán răng: Đây là ca ngợi tổng kết. Chơn tướng 
SỞ thuyền cùng thấu sự thậm thâm của bồn tính. 
Giáo môn năng thuyên, là nhân cực diệu của huyện 
tông. Người thọ trì, gặt hái được sự lợi ích vô biên, 
không thê nói ra hết; cho nên bảo là một phân nhỏ! 
Người tu hành muốn chứng được đức đó, phải 
siêng tu học, cuỗi cùng sẽ thủ chứng: mới biết là 
kinh này đặc biệt lợi ích vô cùng. 

Kinh viết: "Lúc Bạc Già phạm thuyết kinh này 


rôi, các kim cang thủ, các đại Bồ-tát và thiên chúng 
khác được nghe Phật thuyết, đều vô cùng hoan hỷ, 
tín thọ phụng hành". 

Tán rằng: Đây là phần ba cảm ngộ tu hành. Các 
Đại Bô-tát là những thượng Nhân tập hợp ở Báo 
thổ và các chúng Trời khác đã cùng hội với Đại sĩ 
hóa thân; đêu cảm được lời nói của Như Lai, ngộ 
được hồng tông của tịch chỉ, thâm tâm thuận lãnh 
tu hành, rôi giải tán. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


ĐẠI PHẨM DU Ý 
SỐ 1696 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1696 
ĐẠI PHẨM DU Ý 


Đời Tùy, Ngài Cát Tạng Soạn 
Đạo ây vu v1, sâu xa khó lường, vô ta1 vô chiều, 
vô danh vô tướng, lý tuyệt trăm phi, đạo vong trí 
cú, ngôn ngữ chăng thê bàn, tình thức chăng thê 
suy, tuy lại nhật tướng nhưng vô tướng, vạn dụng 
chăng hao, rất lặng rât không, đạo quang pháp giới. 
Cho nên khi khởi đầu khai mở tông chỉ của kinh, 
lây bất trú làm pháp trú, sau cùng biện về nghĩa lý 
thì lấy vô đắc làm đặc, do đó tuyệt tướng thì ăt 
mượn lời để tuyên, vô danh thì phải do giáo mà 
hiển. Ma Ha Bát-nhã Ba-la-mật Kinh. Ma Ha, Hán 
dịch là Đại, Đại là rộng lớn, bao trùm, là đâu tiên. 
Bát-nhã; cuốn luận giải răng: như đồng lửa lớn, 
bốn bề chăng thể tiếp xúc, chạm vào nó đều bị 
cháy, ý này là chánh pháp Bát-nhã phiên dịch hay 
chăng phiên dịch ra, đêu bất khả đắc. Ba-la-mật, 
Hán dịch là Độ bí ngạn. Kinh: là dạy pháp dạy 
thường. Thánh hiên xưa nay sau này đêu chăng thế 
sửa đôi nó, cho nên gọi là thường, làm khuôn phép 
cho tâm thức của người thực hành, gọi đó là pháp, 
nên gọi là kinh. 


Nghĩa Bát-nhã có năm lớp: 1. Thích Danh; 2. 
Tông thể; 3. Hội Giáo; 4. Duyên khởi; 5. Bộ đảng. 

I. THÍCH DANH 

Có năm phân: 1. Ma Ha; 2. Bát-nhã; 3. Ba-la- 
mật; 4. Tu Đa La; 5. Tự. 

1. Ma Ha: Là Ma ha ma hê ưu ba. Hán gọi là 
Đại. Ngài Long Thọ nói răng: Ma Ha có ba nghĩa, 
là Đại, Đa, Thăng. Đại nghĩa là rộng lớn, bao trùm, 
đâu tiên, như trong Đại kinh đã nói. Sư Niết-bàn ở 
Chiên Đề khi chú thích nghĩa trang nghiêm nói 
răng: nghĩa của chữ Đại có mười thứ: 1. Cảnh; 2. 
Người; 3. Thể; 4. Dụng: 5. Nhân; 6. Quả; 7. Hướng 
dẫn; 

8. Lợi ích; 9. Đoạn kết; 10. Diệt tội. Cảnh khắp 
cả pháp giới cho nên gọi là Cảnh Đại. Người hiểu 
pháp này, gọi là Nhân đại, cho nên cuôn Thập Nhị 
Môn luận nói rằng: những đại sĩ như: Thế Âm, Thê 
Chí đã thừa pháp này, gọi đó là đại. Thật tướng 
Bát-nhã là gôc của vạn hạnh, bao trùm vạn phâm, 
gọi là Thể Đại, cái đó gọ! là trăm hoa khác màu 
đêu thành một âm, vạn phẩm thê riêng đều về Bát- 
nhã. Bát-nhã đều thành một âm, Vạn phẩm thể 
riêng đều về Bát-nhã. Bát-nhã có thể soi chiêu đệ 
nhất nghĩa không, dụng của nó tối thắng, cho nên 
gọi là Dụng đại. Câu trên là chỉ về Trí Năng, câu 
này là chỉ về tác dụng khác nhau. Bồ Tát tu vạn 
hạnh, gọi là Nhân đại. Nhân đã quảng đại, sở đắc 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 377 


to lớn, nên gọi là quả đại. Nhị thừa dẫn dắt, hướng 
dẫn, duy chỉ có ba, Bô-tát thì dẫn dắt khắp cả vạn 
hạnh nên gọi là Đạo đại, đã là dẫn dắt vạn hạnh, lợi 
công tôi thắng, cho nên gọI là lợi ích đại. Nhị thừa 
chỉ đoan chánh sử kiên đế, chăng đoạn được tập 
khí vô minh, duy chỉ Bô-tát kiêm đoạn cả hai, cho 
nên gọi là Đoạn kết đại, cho nên kinh Đại phẩm nói 
rằng: một niệm tương ưng với tuệ, đoạn vô lượng 
phiên não và tập khí. Nhị thừa chỉ diệt tội nhẹ, 
chăng thể diệt bốn tội nặng năm tội nghịch. Kinh 
A Hàm nói răng: Vua A Xà Thê đọa vào Đại ngục 
Bạt Thiệt. Bồ-tát đốn diệt, cho nên gọi là Diệt tội 
đại. đại phẩm nói rằng: Nếu nghe kinh này, tức diệt 
bệnh lở loét, cuôn Thích luận quyền năm mươi 
chín chú chích phẩm pháp xứng nói răng; bệnh lở 
loét là tội tứ trọng ngủ nghịch, nên kinh nói: Thế 
Vương diệt tội, là nghĩa đó. Ngài Long Quang khi 
chú thích nghĩa của ngài khai Thiện nói răng: Đại 
có sáu loại; Nhơn, Cảnh, Thẻ, Mc Nhân, Quả, 
bốn loại sau; dẫn dắt, diệt tội,. . gom vào trong 
Dụng Đại. rồi nói răng: đó đều SO VỚI Tiểu mà gọi 
là Đại, chứ chưa sáng tỏ. Nay nếu dựa theo Hoành 
môn mà chú thích, vê nghĩa cũng được nhưng lời 
thì giống nhau mà ý chỉ thì khác nhau. Nay ở đây 
chỉ dùng hai loại Đại; Thể đại và Dụng đại. Vì sao? 
Vì nghĩa của chúng chăng ra ngoài Trung và Giả. 
Hai nhà trên nêu ra mười loại nghĩa hay sáu loại 
nghĩa của "Đại". Theo trong nghĩa chữ đại có ba 


nghĩa: 1. Đối đãi với Tiểu gọi là Đại, nghĩa là nhân 
duyên lớn nhỏ, nhỏ lớn. 2. Đối lập với Tiêu mà gọi 
là Đại. đây là phá căn bệnh hẹp hòi của Tiểu thừa, 
dùng chữ rộng lớn để tỏ tướng nhân duyên, dùng 
câu đó vì nghiêng về trừ bệnh mà thôi. 3. Xưng tán 
øọI là đại, như câu "Pháp tuyệt ly như Đại hỏa tụ”. 
Mà câu "Đại Thắng Nghĩa luận” là dùng chữ Đại 
để xưng tán bốn gôc của nó, nó chắng đại chăng 
tiểu, gượng øọI1 là Đại mà thôi. 

Hỏi: Nếu phi đại phi tiểu, gọi đó là Đại thì đúng 
phải chăng lệnh chắng giữa cũng gọi là Trung, vì 
sao phi Hữu phi vô lại gọi đó là Trung? 

Đáp: nghĩa có sai biệt. Vì sao? Nếu những thứ 
tương nhiếp với nhau để tỏ rõ như phi Hữu phi vô 
gọi là Đại, phi Đại phi Tiểu gọi là trung. Còn thứ 
hồ tương tránh nhau, hề tương mâu thuẫn nhau, cái 
này có nên cái kia sinh, là sao? Phật thường thực 
hành Trung Đạo, vì chúng sanh mà có lúc thì 
thuyết là Hữu (có). Có lúc thì thuyết là vô (không 
có). Hữu và vô đó, chắng phải là bảo chúng sanh 
chấp giữ lây, nghĩa của nó ở tại trong và ngoài, cho 
nên kinh Thập Đại nói răng: "Lấy hữu và vô làm 
phương tiện để nhập vào phi Hữu phi vô". Do vậy 
ngay tại phi Hữu phi vô, gọi là trung. Vì muốn 
khen ngợi cái lý cùng cực, nên gượng là Ma Ha. E 
có TEƯỜI trở lại chấp nên lại nói răng phi Đại phi 
Tiểu gọi là Đại. 

2. Bát-nhã: Danh và nghĩa Bát-nhã, kinh luận 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 379 


g1ả1 thích khác nhau. Nay lược nêu sáu loại: 1. Bát- 
nhã; 2. Ban Nhược; 3. Bát-nhã; 4. Bát la Nhã; 5. 
Mạn Đa la; 6. Ma Ha Mạn Đa La, hoặc gọi là Tỳ 
Đàm, ở nước Hán gọi là vô tỉ pháp (pháp không có 
øÌì so sánh được). Ở đây phiên. dịch khác nhau. 

Thích luận quyên mười tám nói răng: Bát-nhã là trí 
tuệ. Quyền bốn mươi ba nói răng: Bát-nhã là trí 
tuệ. Kinh Lục Ba-la-mật nói răng: Bát-nhã là trí 
tuệ, pháp sư Đạo An viết cuốn chiết nghi luận dẫn 
kinh phâm vô giản nói: Bát-nhã là Giác Viễn ly, 
pháp sư Duệ nói: Bát-nhã là Thanh Tịnh, còn ngài 
khai Thiện thì chú thích răng: là viễn ly, thanh tịnh. 

Đêu là cái Dụng trong Bát-nhã, chắng phải là nghĩa 
chính của Bát-nhã. Như trong không Tuệ có nhiều 
Dụng như kị, Đạo,.. quyên thứ mười tám nói: Bát- 
nhã là Tuệ. Nay hiểu chăng vậy. Vì sao? Phần đầu 
kinh này nói: Bát-nhã chắng ngu chăng trí. Luận 
răng: Bát-nhã thì sâu nặng, trí tuệ thì nhẹ mỏng, 
cho nên chăng thể phiên dịch, cho nên chánh pháp 
Bát Nhã, đừng dùng một nghĩa mà phiên dịch. Ba 
đời pháp sư khi nói về vẫn đê này, một cho răng: 

đừng dùng từ "trí tuệ” thuộc cấp dưới để phiên dịch 
Bát-nhã thuộc cập trên. Một cho răng: Thuyết đó 
không đúng, chăng đủ để y theo. Theo thuyết của 
phẩm Thế Đề cuốn Thành luận. Là sao? Phẩm kia 
nói răng: Tâm duyên với Thé Đề thì cạn cợt, duyên 
với Đệ nhất nghĩa Đề thì thâm sâu, cho nên không 
thể dùng chữ "Trí Tuệ” cạn cợt để phiên dịch Bát- 


nhã thầm sâu. Nay hiểu rằng: Chánh pháp Bát-nhã, 
chăng ngu chăng trí, những pháp như Trí Tuệ,... là 
tác dụng ngọn của nó. Cho nên không thế dùng tác 
dụng ngọn của nó mà phiên dịch cải thê Đôc của 
kia. Chánh pháp là nguôn suối cải nó, vẫn truyền 
trao cho cành Bát-nhã. Trí Tuệ là ngọn. 

Pháp sư Duệ và pháp sư Thập ở Trường An, 
khi đối chiếu phiên dịch kinh Đại phẩm. Bài tựa 
VIỆt rằng: Âm tiếng Hồ bị sai thì chỉnh bằng â âm 
tiếng Thiên trúc. Âm tiếng Tần (Hán) bị nhằm thì 
định băng nghĩa của chư, những từ không thê phiên 
dịch thì để nguyên âm. Do vậy mà có nhiều danh 
từ khác nhau, những từ nữa tiếng Hồ nữa tiêng Hán 
thì phải chú thích rõ ràng. Còn trong kinh luận, chỗ 
thì gọi là Trí, nơi thì gọi là Tuệ. Đó là muốn nên ra 
một nghĩa để cho chúng sanh tin tưởng vui theo, 
chẳng phải, là chánh phiên dịch như vậy. Kinh Đại 
phẩm nói rằng: Bát-nhã là chủ chúng sanh, Tỳ Bà 
Sa Na là Thanh Văn, Duyên giác, Xà na là Phật 
Bồ- tát. Cuôn Thành luận giải thích đoạn văn trên 
rằng: Người phàm phu y theo giáo lý mà chuyền 
đối căn si, sinh ra căn Thiện Vô Si, cho nên gọi tên 
là Bát-nhã. Người Nhị thừa thây bốn Chơn Đề, 
thây được một phân ít tánh không, cho nên gọi là 
thấy cành. Bôồ-tát soi chiếu cảnh quyết đoạn, cho 
nên gọi là Trí. Nay hiểu răng: phàm phu, Nhị thừa, 
Bỏ-tát đều thấy cái dụng của chánh pháp, phảm 
phu chỉ có cái tâm thú hướng đến mà không có 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 381 


khởi tâm dung đạo, cho nên vẫn dùng tên gọi thuộc 
bồn Thể. Còn hai điều sau thì giải thích như phân 
trên. 

Lại nữa kinh răng: nói Trí và Trí xứ đều danh 
là Bát-nhã. Sư Thành Luận nói rằng: Đó là giáo, 
hành, cảnh. Là sao? Giáo có thể mở mang Trí. Trí 
có thê soi chiếu cảnh, cảnh có thể phát trí. Đó đều 
là Duyên của Bát-nhã, cho nên gọi chung là Bát- 
nhã mà quản chiêu Bát-nhã thật ra là Trí Tuệ, do 
vậy mà có thể soi chiêu cảnh. Đệ nhất nghĩa không 
là duyên của trí, cho nên gọi đó là Thật Tướng Bát- 
nhã. Là sao? Tâm ta ngộ lý liên sinh ra hiểu biết rõ 
ràng, trí lại liên sinh ra mê hoặc, cho nên ba loại đó 
tướng và tính chất của chúng khác nhau. Nay giải 
thích chăng như vậy. Vì sao? Nêu có sự khác biệt 
giữa cảnh và trí thì cảnh chăng sinh ra Trí, Trí 
chăng soi chiêu Cảnh, tức là Tính nghĩa chẳng la 
đoạn và thường vậy. Nay giải thích răng: Cảnh có 
thể phát trí, trí có thể soi chiêu cảnh, cảnh trí trí 
cảnh, cảnh trí là không, cảnh trí tức phì cảnh phi 
trí, bình đăng vô nhị, đó là tông có cái sở biện. Bất 
nhị này được khai mở bởi vật, tức gọi là giáo hành 
Bát-nhã, khai mở mà chăng thiếu, tức gọi là chánh 
pháp Bát-nhã. Đã là không cảnh không trí, do vậy 
nói Trí thì chăng mất cảnh, nói cảnh thì chăng mât 
Trí. Vì vậy mới biết cuốn Thành Luận cho răng 
cảnh và trí là khác. Lại nữa cuỗn Thành Thật Luận 
nói răng: cái dẫn dắt để đoạn (dứt) Hoặc, duy chỉ 


cần Không tuệ (trí tuệ tánh không). Vì sao? Vì đã 
trái với cái đã chấp. Còn theo nghĩa của ngài khai 
Thiện, khi ở Đông Sơn thì nói răng năm phương 
tiện đều duyên với lý giả (giả trong Trung đạo 
quán), cho nên đệ Nhât pháp chăng làm Tập Nhân 
cho khô nhẫn. Khi trở về Dương Châu thì nói răng: 
năm phương tiện đều duyên với Chơn. Vì vậy mà 
khi duyên với giả để giải mở đối thì thối chăng 
phục, tiễn chăng Đoạn. Còn khi chết thì nói răng; 
những điều nói trước kia nghĩa là đắc, là gì? Cuôn 
Thành Luận phẩm Tứ vô ngại nói rằng: Cái gì cận 
pháp trú Thê Đề trí? Luận chủ đáp; là Chủy Đỉnh. 
Nay giải thích rằng: có bốn trường hợp; giả phục 
trung đoạn, Trung phục Giả đoạn, trung giả đều 
đoạn, trung giả đều phục, như trong nghĩa của 
Đoạn và phục đã nói đầy đủ. Thành Luận Sư nói 
rằng; từ vô thủy đến nay, những phiền não đã 
nhiễm, tùy tâm thành tựu, như bóng theo hình, do 
vậy khi tu hành mười ĐỊa, dân dân đoạn dứt các 
kết sử. Nay đây chăng vậy, để tâm tạo không, tức 
øọI là Đoạn Hoặc, không có thành tựu, như bóng 
theo hình, mà mê đắc ngộ. Cho nên kinh nói răng: 
Vô minh liên biến thành ra là minh, mà điên đảo 
vốn không tịch rỗng rang, đi chăng có chỗ đến, do 
vậy kinh nói; Minh và vô minh chơn tính vô nhị 
(không có hai khác). Nhưng mà Phật quả đoạn 
Hoặc và bất đoạn Hoặc, đến nay vẫn có hai. Ngài 
Khai Thiện nói răng: Phật Địa tức hoặc. Nghĩa đó 


SÓ 1696 - PHẦM ĐẠI DU Ý 383 


khó hiểu. Vì sao? Nếu khi tâm Phật khởi thì phiền 
não diệt, thì đúng phải là hoặc thuộc về Phật Địa. 
Trang Nghiêm nói răng; diệt Hoặc sinh giải, như 
Nhân diệt thì quả sinh. Cho nên Phật Địa chẳng tức 
hoặc. Nêu vậy phiên não tự diệt, giải chăng khai 
mở. GIải răng: Thường bức ép phục thì sức Hoặc 
chuyển yêu, SỨC giải chuyên mạnh, mới có thời 
sinh, do vậy tuy chăng tương can nhau nhưng có 
tôn có vong, lý sô như vậy. 

Về nghĩa Bát-nhã, cuỗn Thích Luận đưa ra tám 
nhà: Nhà thứ nhất nói răng: Vô lậu là Bát-nhã. 
Thành luận chủ sử dụng nghĩa này. Nhà thứ hai nói 
răng; Hữu Lậu là Bát-nhã. Số gia, sử dụng nghĩa 
này. Vì sao? Bởi vì thây có người đặc đạo. Nhà thứ 
ba nói rằng: tả Hữu lậu và vô lậu hợp lại là Bát- 
nhã. Nhà thứ tư nói rằng: Trí Tuệ trong Nhân là 
Bát-nhã, do vậy kinh tại nhân gọi là Bát-nhã, tại 
Quả gọi là Tát Bát-nhã. Nhà thứ năm nói rằng: Vô 
lậu, vô vi, chăng thể thây, không có đối đãi gọi là 
Bát-nhã. Nhà thứ sáu nói rằng: ly tứ cú Hữu vô là 
Bát-nhã. Nhà thứ bảy nói răng: là gộp chung cả sáu 
nhà trên. Nhà thứ tám nói rằng: trong sáu nhà trên, 
thuyết giải của nhà thứ sáu là đúng. Long Thọ Bô- 
tát chỉ đưa ra tám nhà mà thôi, chăng bình luận nhà 
nào đúng nhà nào sai. Nay giải răng: Nếu như cái 
chấp của năm nhà trước thì chỉ là một mảnh trong 
Bát-nhã đó chắng phải là nghĩa chính của Bát-nhã. 
Nhà thứ bảy hợp chung cả sáu nhà gọi là Bát-nhã, 


đó là nêu ra thời dụng (sử dụng tác dụng theo thời). 
Thuyết của nhà thứ sáu chính là Thê của Bát-nhã. 

Về lý do thuyết về Bát-nhã, các sư có hai giải 
thích: Một giải thích rằng: Sơ giáo là để phá Hữu 
pháp không có các lợi ích, cho nên lập chánh Nhân 
quả để phá những cái chấp đó. Đã lập ra nhân quả 
thì phải dùng Hữu Tướng làm tông, nhưng lại chưa 
tỏ rõ bôn ý, do vậy mà có lân thứ hai thuyết Bát- 
nhã (đệ nhị giáo). Đó là điều mà pháp sư Tuệ Quán 
đã trình bày. 

Một giải thích rằng: Sơ giáo (giáo đầu tiên) 
cũng thuyết về vô tướng, cho nên thấy không mà 
đặc đạo. Mà giáo ngôn tướng là từ đa luận mà thế. 
Giáo thứ nhất đã là thuyết một cách tóm tắc, cho 
nên giáo t thứ hai là rộng thuyết Vô tướng Bát-nhã, 
mà rôi cuôn Thích Luận dùng mười chín lần "Lại 
nữa" để phân tích một cách chỉ tiết. Nhưng không 
có một phần "Lại nữa" nào được giải thích nguyên 
nhân. Nay tóm lược như sau: lân ' lại nữa" thứ nhất 
là vì DI Lặc mà rộng thuyết về Bô-tát hạnh, cho 
nên thuyết Bát-nhã. Lân “Lại nữa" thứ hai là để 
đoạn dứt lưới nghi tà kiến. Lần "Lại nữa" thứ ba là 
phá tà kiến, khiến cho tin tưởng nhập vào Trung 
đạo. Lần “lại nữa" thứ tư là đoạn dứt hai kiên hữu 
vọ, khiến tiến vào Trung Đạo. Lần "Lại nữa" thứ 
năm là khiến tin chánh pháp, lần "Lại nữa" thứ sáu 
là thuyết về Tứ tật đàn, do vậy mà thuyết Bát-nhã, 
lần thứ bảy là để phân biệt giữa Đại thừa và Tiểu 


SÓ 1696 - PHẦM ĐẠI DU Ý 385 


thừa, cho nên thuyết Bát-nhã. Những "Lại nữa" 
còn lại, như trong cuốn Luận kia đã nói. 

3. Ba-la-mật Ba La, còn gọi là Ba Già. Ba La, 
tiếng Hán gọi là Bỉ Ngạn (bờ bên Kia). Mật nghĩa 
là độ (vượt qua). Kinh Hiển Kiếp nói răng: Ba là 
ngạn (bờ). Mật là cứu cảnh. Trong cuôn Thích 
Luận ngải Long Thọ đã thuyết chi tiết về Bờ nảy, 
Bờ kia và độ. Nay lược nêu ra ba điều để tỏ rõ 
tướng của chúng. 

1. Tiêu thừa là Bờ nảy, Đại thừa là Bờ kia. Là 
sao? Bỉ người Tiểu thừa mà ủy khúc truyên trao 
giáo, chưa đạt đến sâu xa, gọi là Thứ ngạn (Bờ 
này). Vì người Đại căn mà thuyết Đại thừa mãn 
giáo gọi là bí ngạn (Bờ Kia). Đàn Ba-la-mật là 
Trung lưu (giữa dòng sông) từ đây thực hành cho 
đến khi đạt quả, gọi là Độ. Mà ngài Long Thọ thì 
nói rằng: ở trong biển gọi là Độ, đã đến bờ kia gọi 
là Đáo, cũng là tên gọi khác nhau của nhăn mắt. 

2. Đôi thứ hai là: Ma là bờ này. Phật là Bờ kia. 
Trung lưu (giữa dòng) là như trên. 

3. Đôi thứ ba là: Thế gian là bờ này, Niết-bàn 
là Bờ kia, Thọ là giòng sông sinh tử, Bát chánh hoa 
là giữa dòng. Thành Luận Sư; Hữu tướng là bờ 
này, vô tướng là bờ kia. Sinh tử là Bờ này, Niết- 
bản là bờ kia, chúng hoặc là bờ này, Chủng Trí là 
Bờ kia. Đây giống với ba giải thích trên, nhưng thật 
thì hơi khác. Nhờ cậy xác chết giả xả bỏ này qua 


kia là độ bí ngạn. Nay thì chăng vậy, không có một 
pháp nảo từ đây đến kia, chỉ có viễn ly ngã, vô ngã, 
bất nhị gọi là Độ. Độ là vượt qua sông. 

4. Tu Đa La: Trong ba nghĩa, có một phân gọi 
là kinh, những øì là ba? Một là miệng Phật thuyết 
ra, hai là Thân nhãn thây, ba là quang minh, như 
ngôi trong chúng, đệ tử sở thuyết, gọi là phóng 
quang. Nêu vào rừng sâu, khi chánh tạo ra luận, 
Phật phóng hào quang, là biểu tỉ kẻ có nghĩ ngờ 
liền nhập vào Tu Đa la. Nếu thiêu ba nghĩa này, 
tuy có cái Đức của bậc Thánh minh cũng chăng 
nhập vào kinh nghi. Cho nên Phật tại Xá-lợi-phất 
thì tạo A Tỳ Đàm, tại ngài Ca Chiên Diện thì tạo 
Ty Lặc Luận. Đàm Ma trần Na Tỳ Khưu nI cũng 
tạo luận, đều øọI1 là Luận. Như ngoại điển do thánh 
nhân thuyết, gọi là kinh. Hiền nhân nói Da gọi là 
Thủ. Tu Đa La, lược có ba tên: là Tu Đa La, Tu 
Lam Lâm, Tu Đa lại, mà kinh luận phiên dịch khác 
nhau. Nhân vương kinh thì dịch là pháp Bồn. Đại 
kinh và tạp tâm thì gọi là khê kinh. Cuỗn Thành 
Luận thì gọi là Trực thuyết Thánh Ngôn, hoặc kinh 
gọi là kinh, có lúc nói răng; phân tích sự khác nhau 
của kinh luận, như Thánh thuyết thì gọi là kinh, dị 
nhân thuyết thì gọi là Thư, chăng phiên dịch Tu Đa 
La. 

5. Phần Tự: Tự có nghĩa là do tiệm. Nếu chắng 
đúng thời, chắng đúng nơi chốn, chăng đúng người 
thì chánh giáo không do từ đâu đến. Do vậy, 


SỐ 1696 - PHẢM ĐẠI DU Ý 387 


nguyên nhân, gọi đó là Tự (phân tựa). Mà phân Tự 
có ba: 1. Ốc; 2. Thư; 3. Vương. Thiên Tử ngôi giữa 
Đại lực điển: các quan đồng hội, bên trái là Dương, 
bên phải là Tự. Nếu đi theo vua, thì phải theo thứ 
tự mà đi, không được đi thăng đến. Khi thuyết 
pháp, ắt phải nhân ở năm sự, chẳng thể thuyết 
ngay, cho nên lấy phẩm Tự làm phân mở đâu, để 
tăng thêm nghĩa Thánh mà thôi. Đã có thời gian 
phương chốn, con người thì giáo tự nó mở bày, ban 
bảo băng phân Tự là lúc chánh hành giáo. Gọi là 
vương (vua), là văn, là đi đến, những việc vua ban 
mệnh lệnh thì việc làm thông suốt, những việc 
chăng ` lệnh làm thì chăng nên thực hành. Chữ 
"Bạt cư", Hán gọi là "Phẩm", nghĩa loại bất đông 
gọi đó là "Phẩm". Nếu gọi cho đủ thì phải gọi là 
Phật đà bàn Già Ma ha Bát-nhã Ba-la-mật. Hán gọi 
là Tu Đa La. Hễ thuyết pháp có năm: 1. Phật; 2. Đệ 
tử; 3. Chư Thiên; 4. Tiên nhân; 5. Hóa nhân. Vì 
lược bớt tên các Thánh, nên nói là Phật thuyết. 
Những Kinh bàn từ Hỗ đến, kinh có tên kinh đêu 
đê ở đầu kinh. Duy chỉ pháp sư Đạo An. Trúc pháp 
Chơn, vì muôn dễ dàng mà đề bên trong. 


II TÔNG THẺ 
Có năm lớp: 1. Thể; 2. Tông: 3. Nhân quả; 4. 
Trường đoản; 5. Viễn cận. 
1. Thể: Có bốn giải thích: 
- Nhà thứ nhất nói rằng: lấy lý làm Chánh kinh. 


Là sao? Như Đà Đa Đa La trưởng giả, lây ngũ Âm, 
Thập nhỊ nhập, Thập Bát giới. Kiêm ma thuyêt về 
Âm, Thập Tam Nhập, Thập cửu giới, cho nên lý là 
chánh. Lời kinh là Bảng. Như ngài Long Quang 
nói rằng: Lý là năng Án, văn là sở Án. 

- Thứ hai là pháp sư Thật ở Chùa Linh vị nói 
răng: giáo và lý tương hợp nhau, nhân thành giả đó 
là kinh. Vì sao? Văn và lý cùng hợp nhau thành ra 
kinh, thiên lệch tức chẳng phải là kinh, cho nên 
ngoại đạo có giáo nhưng không có lý, như sâu ăn 
gô cây. Mà cuôn Thành Luận nói răng: DỊ pháp 
nhất thời, đều gọi là Nhân thành giả. Nếu giải thích 
như vậy thì rõ là nhân thành giả. 

- Thứ ba là pháp sư Thịnh chùa Linh Diệu nói 
răng: Văn là Văn Kinh, Lý là lý kinh. Giáo và lý 
đêu là kinh mà thô. Vì sao? Văn có thể giải thích 
bày tỏ lý, lý là cái được bày tỏ, giáo và lý gộp lại 
là kinh. 

- Thứ tư là pháp sư Tông ở chùa Thái Sáng và 
pháp sư yếu pháp ở chùa Bạch Mã, cho giáo là 
Kinh, đây là sư của chùa khai thiện. Sư khai thiện 
nói rằng: Trong mười bốn loại sắc, hai trân sắc và 
thanh là thể của kinh. Về sau pháp sư Doanh gia 
thêm Xúc. Vì sao? Trong Dóng tôi khi rờ mò bia 
đá, liên biết chữ nghĩa, cho nên Thanh và Xúc đều 
là thể của kinh. Cuôn Thành Luận nói rắng: là tính 
âm thanh, năm trong pháp nhập. Trong năm trần, 
duy chỉ là pháp trần. Vì sao? Vì cái công để biện 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 389 


bạch có Hành mới đặc, do vậy thuộc về pháp trần. 
Nay giải rằng: vạn pháp không có pháp nào chăng 
phải là kinh. Vì sao? Sắc biểu có sắc, tâm biểu là 
tâm, chư pháp như vậy, cho nên Duyên giác ngộ 
Duyên, thế mà đắc đạo, há lại có giáo sao? Phương 
nào cân øì, thứ ây là chính, cho nên ở cõi Phật 
Hương Tích, hương thơm làm Phật sự, ở Hóa Thô 
của Đức Phật Thích Ca, lây âm thanh mà tác sự, đó 
là vì hóa duyên khác nhau. Trong cuốn Luận Tỳ 
Bà Sa, ngài A Nan dùng bảy nghĩa để nói về Tu Đa 
La (kinh: 1. Phát; 2. Thiện ngữ; 3. Tú xuất; 4. Kinh 
cường; Š. Suối nguồn; 6. Mực thước; 7. Khâu may. 
Phàm là Phật lời Phật, ắt có cái thật của lời trình 
bày, lời nói của ngoại đạo không có lý. Phật thì có 
thật chất khai mớ, gọi đó là trưng phát, lời nói tuyệt 
điệu, gọi đó là thiện ngôn. Khai phát diệu lý, gọi 
đó là tú xuất. Giáo và lý khai mở cho nhau, gọi đó 
là kinh cường Nam bắc là kinh, đông tây là cường. 
Ciảng giải bảy tỏ lý vô củng, gọi đó là suối nguôn. 
Ngay ngăn thăng thắn, gọi đó là mực thước, lấy 
giáo năm giữ lý, như chỉ may áo, dọi đó là khâu 
may. Hơn nữa ở tây vực thây có chợ bán tợ lụa, gọi 
đó là Tu Đa La. A Tỳ Đảm dùng năm nghĩa: I. 
Xuất sinh; 2. Hiến bày; 3. Suối nguôn; 4. Mực 
thước; 5. Kết mạn theo trên thì rõ. 

2. Tông 

Thành Luận Sư giải thích: Nếu lây thanh sắc 
làm thể của kinh thì Thể khác với Tông, nêu lây 


những điều được giải bày làm thê Kinh thì Thể 
chính là Tông, mà lây thứ được bàn làm tông. 

Xét về Tông gôm có ba nhà: I. Pháp sư Diệu ở 
Tâm An nói răng: lây cảnh và Trí làm tông. Vì sao? 
Chăng phải cảnh thì không có thứ gì để sinh ra trí. 
Chắng phải Trí thì không có thứ gì để hiểu rõ cảnh. 
Cảnh và trí xen hợp, đó là Thánh nghĩa, cho nên 
lây cảnh và Trí, hợp lại làm Tông của kinh; 2. Pháp 
sư Niễu nói răng: Quyên Trí và Thật Trí. Hai trí 
làm tông, pháp sư này chỉ giữ bỗn thời, do vậy kinh 
Bát-nhã và Duy Ma hợp tại thành thời thứ hai, do 
vậy mà lây, hai trí làm tông; 3. Pháp sư Đạo ở Trị 
thành nói răng: chỉ Thật Trí là Tông. Vì sao? Đệ 
nhất nghĩa không là gốc của chư pháp, Thế Đề là 
ngọn, cho nên lây chiêu nhất chơn trí làm tông. 
Nay (giải rằng); cảnh và trí của kinh đều từ Bất Nhị 
mà khởi, cho nên phi cảnh phi trí (chăng phải cảnh 
chăng phải trí), đó là Tông của kinh. 

3. Nhân Quả 

Trang nghiêm nói: Bát-nhã duy chỉ ở Nhân. 
Chắng thông nói quả. Do vậy Kinh nói răng: Bát- 
nhã ở tại Nhân, đạt đến quả là Tát Bát-nhã. Còn nói 
rằng: Bát-nhã có Phật pháp, có nhị thừa pháp đó là 
Bồ-tát pháp. Lại nói: muốn đắc nhất thiết chúng trí 
quả, nêu học Bát-nhã Ba- la-mật. Mới biết duy chỉ 
ở Nhân. Ngài Khai Thiện nói rằng: Bát-nhã thông 
cả Nhân và Quả, nguyên nhân thông cả Nhân Quả 
là vì Đại Kinh nói răng: pháp đê giải thoát cùng 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 39] 


chăng phải là Niết- bàn, Ma Ha Bát- nhã cũng 
chắng phải là Niết-bàn. Lại nữa Kinh Thắng Man 
nói răng: Minh Phật Trí sở đoạn, Phật Bồ-đề Trí sở 
đoạn, La Hán ngộ Bát-nhã là hô ngộ, cho nên biết 
răng Trí thông cả Nhân và Quả. Nay hiểu rằng: 
Bát-nhã chắng phải là Trí, chăng phải là Nhân 
chăng phải là Quả. Cho là nhân rô1 tưởng tượng đó 
là Nhân, cho là Quả rồi tưởng tượng đó là Quả, thê 
cho nên ở tại Nhân thì gọi là Bát-nhã, đạt đến quả 
thì gọi đó là Tát Bát-nhã. Tại Nhân thì gọi là Thập 
Địa, tại Quả gọi là Pháp Giới. Tại Nhân thì gọi là 
Phật Tích, tại Quả thì gọi là Niết-bàn, đó đều là tùy 
theo chỗ biện nói, chắng có pháp nào khác, mà có 
kẻ mê thì gọi là sinh pháp, s1 thì có đoạn, chỉ tranh 
tụng mà thôi. 

4. Thọ Mệnh Trường Đoản 

Thành luận sư nói khác nhau: Răng sơ giáo thì 
Phật thọ 80 tuôi đệ nhị giáo thì Phật thọ vô lượng. 
Do đó cuốn thích luận bản về tuổi thọ của Đức Phật 
có hai thứ: 1. Thân thể do cha mẹ sinh ra, tức là 
thường thân Phật trong kinh; 2. Thân pháp tính thì 
thọ mệnh vô lượng, quang minh vô lượng, tức là 
Đặc tôn Phật ở trong kinh. Lại nữa kinh Đại Phẩm 
nói rằng: Muốn đắc thọ mệnh, phải học Bát-nhã 
Ba-la-mật. Lại nữa; cuỗn Thích Luận, phân Bà GIà 
phạm tử; chúng sanh của cả một thôn, thọ mệnh 
còn đài lâu, huông nữa là Phật độ vô lượng chúng 
sanh, cho nên Phật thọ mệnh vô lượng: 3. Bảy trắm 


A tăng kỳ; 4. Như trong kinh Pháp Hoa đã thuyết; 
5. Thường trú. Sơ giáo và Đệ nhị phẩm là tám mươi 
tuôi. Nếu vậy sao lại thị hiện Đặc Tôn Phật? Giải 
răng: tám mươi tuôi tức là hiệu Đặc tôn Phật, chăng 
có đức Phật nào khác. Theo nghĩa của sư Huệ 
Quán; từ đệ nhị giáo đã tỏ về Thường. Nay giải 
hiển chắng vậy. Vì sao? Kinh thuyết không có nhất 
định hoặc nói bảy mươi chín tuổi, hoặc nói tám 
mươi lăm tuổi. Lại nữa Kinh A Hàm nói răng. Phật 
thọ vô lượng, còn có tịnh thổ khác, chỉ hiệu dư báo 
mà thôi. Nêu vậy sao lại định báo? Cứ theo đó mà 
xét thì thời sơ giáo Phật thọ 80 tuổi, thời đệ nhị 
giáo Phật thọ vô lượng, đó là phương tiện dài ngắn, 
cho nên nói; dải chắng mắt ngắn, ngắn chắng mất 
đài, là nhân duyên. 

5. Viễn Cận 

Thành Luận Sư nói răng: Thời sơ giáo đã nói 
rõ thành đạo, chăng nói những hạnh kiếp trước. 
Cho nên Kinh Di lặc nói rằng: A Dật Đa này đủ 
phảm, vị lại sẽ đoạn dứt chư lậu, là ý đó vậy, Bắt 
đâu từ đệ nhị giáo, Phật đạo dài lậu, cho nên Đại 
phẩm quyền thứ tám nói răng; ở thành Hoa 
Nghiêm, nơi Phật Nhiên Đăng, chắng lìa sáu Ba- 
la-mật, vì Vô sở đắc. Lại nói, Di Lặc đã tu sáu Ba- 
la-mật, vì vô sở đắc. Nay ở đầy chẳng vậy, chỉ là 
phương tiện cận viễn, cận nhưng chắng tạm thời, 
viên nhưng chăng lâu dài, há lại có sự khác nhau 
giữa viễn và cận ư! Có lẻ do chấp cận viễn chấp 


SÓ 1696 - PHẦM ĐẠI DU Ý 393 


cận thì mất viễn, trù giữ Viễn thì mất cận, do vậy 
mà đọa vào Hữu Sở đặc đoạn và thường. Nay hiểu 
răng; vô ngại pháp môn là nghĩa gì? Chăng lẽ dài 
và ngăn chắng thể nhất định? Y như đang nói. 


HI. HỘI GLÁO 


Thành luận sư nói răng: Phật giáo chăng ngoài 
ba giáo: 1. Đôn giáo, nhị Đại thừa Hoa Nghiêm;... 
2. Thiên phương bất định giáo. Như Thắng Man, 
Kinh Quang Minh, Phật tạng kinh;... 3. Tiệm giáo, 
như Tứ A Hàm và Niết-bản. Trong Tiệm giáo có 
hai giáo: một là chư pháp sư chia ra làm bốn giáo: 
A Hàm là giáo đâu tiên. Bát-nhã, Duy Ma, Tư ích, 
pháp cô, lăng già là giáo thứ hai. Pháp Hoa là giáo 
thứ ba,. Niết-bàn là giáo thứ tư. Nguyên do kinh 
Bát-nhã và Kinh Tư ích hợp thành giáo thứ hai là 
vì Kinh Đại phẩm chư thiên tử nÓI Tăng: thây pháp 
luân thứ hai. Kinh Tư ích nói rằng; thây pháp luân 
thứ hai. Có sư chia ra thành năm giáo, cả hai nghĩa 
vốn do sư Tuệ Quán nói, một nhà nói răng: A Hàm 
là đầu tiên. Thiền kinh là thứ hai. Bát-nhã, Duy 
Ma, Pháp Cố, là thứ ba. Pháp Hoa là thứ tư. Niết- 
bản là thứ năm. Một nhà nói rằng: A Hàm là kinh 
đâu tiên. Duy Ma, Tư Ích, Pháp Cổ là kinh thứ hai. 
Pháp Hoa là thứ ba. Bát-nhã là thứ tư. Niết- bàn là 
thứ năm. Sở dĩ Bát-nhã thứ tư là vì cuốn Thích 
Luân nói rằng: Tu Bô-đề nghe pháp Hoa, cử tay 


cúi đâu đều thành Phật Đạo. Do đó nay hỏi thôi hay 
chăng thôi. Vì vậy mới biết Pháp Hoa là sau. Pháp 
sư Đại Lượng ở Quảng Châu nói răng: Năm thời; 
A Hàm là đâu tiên, ly tam tạng là thứ hai, như Kinh 
Ưu Bà tắc. Bát-nhã, Tư Ích, Pháp Cô là thứ ba. 
Pháp Hoa là thứ tư. Niết-bàn là thứ năm. Pháp sư 
Tuệ Quán nói răng: A Hàm là đầu tiên. Bát-nhã là 
thú nhỉ Duy Ma, Tư Ích,.. là thứ ba. Pháp Hoa là 
thứ tư. Niêt-bàn là thứ năm. Hai kinh cùng nói: 
Thây pháp luân thứ hai, thứ nhất là Tiểu trung, thứ 
hai là Đại Trung. Đó là chủ thích của chùa Khai 
Thiện. Nay hiểu rằng: hai giáo Bán và Mãn. Vì 
sao? Trong kinh chỉ thuyết hai xứ Bán Mãn. Lại 
nữa cuốn Thích Luận quyên một trăm nói rằng: 
Pháp vân Bát-nhã là Hiền hiện giáo. Pháp Hoa 
Niết- bàn là Bí Mật giáo. Nếu vậy Duy Ma, Bát- 
nhã,... vẫn còn cạn hơn Pháp Hoa ư? 

Thứ đến là xét về năm nhà, vị tương sinh nhau. 
Nhà thứ nhất nói răng: Thập Nhị Bộ Kinh phối với 
A Hàm. Tu Đa La phối với Thiên kinh, vì sao? Vì 
Định có thể phát trí, nên lây Tu Đa La phôi với 
Thiền kinh Phương Đăng phôi với Bát-nhã, Tư Ích. 
Bát-nhã phối với Pháp Hoa. Đề Hồ phối với Niết- 
bàn. Sở dĩ sư Tuệ Quán ghép Thập Nhị Bộ Kinh 
với A Hàm là vì A Hàm phân biệt theo sự. Tứ Đề 
lý phối với Thập Nhị Bộ là vì phận biệt pháp tính. 
Thứ hai vô tướng giáo gọi là Tu Đa la, thuyết của 
họ là nhị để thể sinh hành nhân, lý không là gốc 


SÓ 1696 - PHẦM ĐẠI DU Ý 395 


của vạn pháp, cho nên lý không được đặt tên là 
pháp Bồn. Thứ ba gọi là Phương Đắng, đặt tên theo 
giáo, sửa đối sự hẹp hòi của tiêu thừa, cho nên gỌI 
là Phương Đăng. Thứ tư gọi là Bát-nhã, có thể 
khiến cho chúng sanh thọ lượng như Phật, bình 
đăng đại tuệ, như luận trong phẩm Đa Bảo Phật 
vậy. Thứ năm gọi là Đại Niết-bàn, vĩnh trừ sinh tử, 
như Đề Hôỏ, thể tính mát mẻ, cho nên gọi là Niết- 
bàn. Nay giải rằng: Tiểu giáo gọi là Thập Nhị Bộ 
Kinh, như Đề Vị,... tam quy, ngũ giới, Tu Đa La 
phối với Tiểu thừa chữ Bán. Gï là chữ mãn, là thứ 
làm gốc (bồn). Phương Đắng phối chung chữ Mãn, 
Bát-nhã phôi riêng với Bát-nhã. Vì sao? Phương 
Đăng tuy rộng nhưng Bát-nhã làm chính yêu, bởi 
nó thứ chủ yêu đê đặc Quả. Đã có cái Nhân năng 
đặc thì phải có cái quả SỞ đắc, cho thứ năm là phôi 
riêng với Tánh Quả, mà Niết- bàn và Bát-nhã là tên 
øọi khác nhau của Nhãn mắt. Do vậy trong các Đại 
thừa đều phôi với nó, chăng phải như ngài nói giáo 
thứ năm Niết-bàn là quả cùng cực, trước đó đều 
chăng phải là cùng cực. 

Về phân chia giáo năm thời và bốn thời, Tông 
và mật cũng khác nhau. Sư Tuệ quán, Sư Tân An 
thì cho là Đại thừa để cải chính Tiêu Thừa. Sư 
Doanh ở Trang nghiêm nói rằng: từ giáo thứ hai đã 
tỏ rõ là Thường Trú. Vì sao? Kinh Nhân Vương 
nói rằng: Siêu độ thê đệ nhất nghĩa, nhất chuyển 
Diên giác thường trạm nhiên. Lại nữa, kinh Đại 


phẩm, Đàm vô yết Bồ-tát phẩm nói răng: pháp thân 
vô lai vô khứ. Kinh Tịnh danh nói rằng: cái thân 
kim cang, Phật thân vô vị, chắng đọa chư giáo, đã 
tỏ rõ là thường trú rôi vậy. Chùa Khai Thiện nói 
răng: bốn thời giáo trước, chỉ tỏ về vô thường, vô 
lượng quang minh và bội số, cuối cùng quy về hủy 
diệt, cho nên đều là vô thường. Mà kinh Nhân 
Vương nói rằng: "Vừa chuyên diệu giác", Kinh nói 
tam đề có nhiêu thứ, hoặc là ngay ở Nhân và Quả 
mà thuyết nhị để, hoặc là ngay ở quả và thật mà tỏ 
về Nhị để. Cho nên cuỗn Thành Thật Luận nói 
răng: Sắc,... và đất là chơn đề, tứ đại ngũ căn là 
Thê đề, khi nhị đề này đã nhập vào chơn để thật thì 
giống với lý, càng không có thôi chuyền. Cho nên 
nói là "Trạm nhiên", chứ chắng phải ý nói là không 
có sinh diệt. Nay giải hiến răng: thường và vô 
thường, phi thường phi vô thường là nghĩa Tích. 
Kinh Nhân Vương nói, "Siêu độ thê đê, đệ nhât 
nghĩa đế" là ngay ở lời nói, đó tức phi hữu phi vô. 
Nghĩa là ngay ở Diệu giác có đủ cả hai Đề. Do đó 
có thê nói răng, từ Hữu và vô làm phương tiện, 
nhập vào phi Hữu phi vô cũng là năm thời tên gọi 
khác nhau. Sư Tuệ Quán nói rằng: Sơ giáo (giáo 
đâu tiên) gọi là Tướng giáo. Giáo thứ hai gọi là 
Thông giáo, VÌ Bồn không chưa chuyền, là Thông 
giáo thủ lây quả tam thừa. Cho nên kinh nói: muôn 
đặc quả Bô-tát, cho đên muốn đắc quả Thanh Văn, 
phải học Bát-nhã Ba-la-mật. Cáo thứ ba. Duy ma 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 397 


gọi là Biến Giáo. Giáo thứ tư gọi là Đông Quy 
Cáo. Giáo thứ năm là Thường Trú. Nhóm Khai 
Thiện nói răng: dùng giáo thứ nhì phá để phá giáo 
thứ nhất, nghĩa đó chăng vậy. Chăng lẽ Phật tự phá 
lời Phật? Sơ giáo (giáo thứ nhất) gọi là Tam Thời 
Biệt giáo. Vì sao? Vì thuyết riêng từng quả vị của 
Tam Thừa. Giáo thứ nhì là Vô Tướng giáo. Còn 
gọi là Tam Thừa Thông giáo. Thông, chắng phải là 
Quả Nhị Thừa, gọi đó là thông. Chỉ thủ lây pháp 
mà mình đã học, gọi là Thông giáo. Vì sao? Muốn 
đặc Bô-tát quả cho đến tu quả, thường nên học Bát- 
nhã Ba-la-mật? Cho nên biết rằng điều được 
khuyên bảo là Thông. Hơn nữa, trước kia khuyến 
khích Tam thừa, về sau liên chê bai. Cho nên kinh 
nÓI: "Pháp của thượng nhân". Giáo thứ Ba là tức 
đương giáo, hủy diệt Tiểu Thừa. Kinh nói: Nơi cao 
nguyên đồng bằng chắng sinh ra hoa sen, nơi âm 
thập bùn lầy mới sinh ra hoa sen. Lại nữa, nhập 
chánh pháp lau ngày, rôt cuộc chắng phát A Nậu 
Tam Bô-đê, khởi Ngã kiên như núi Tu Di, chăng 
thể phát Bỏ-đề. Giáo thứ tư gọi là Đồng Quy giáo. 
Còn gọi là Thiện pháp giáo. Vì sao? Vì kia nói 
răng: điều mà các ông, đã thực hành, là Bồ-tát Đạo. 
Lại nói: dơ tay cúi đầu đêu thành Phật đạo. Lây 
giáo làm tên gọi. Giáo thứ năm gọi là thường trú, 
tức như trên. 

Về thọ mệnh khác nhau, như đã nói trong phân 
Tông Thể. Còn về câu nói thọ bảy trăm, Kinh Duy 


Ma, Tư ích,... không có lời nói đó. Chỉ có kinh 
Thủ Lăng Nghiêm nói: "Đông phương Trang 
nghiêm vương Phật, bảy trăm A Tăng Kỳ nhập 
Niết- bàn, đó tức là thân ta". Sở đĩ dị kinh bị sót 
mất. Giáo thứ ba, lý tự nó phải vậy. Vì sao? Sơ giáo 
thọ 80, giáo thứ nhỉ thì vô lượng, giáo thứ tư lại 
tăng gấp bội, giáo thứ năm thường trú. Nếu vậy, 
tuổi thọ bảy trăm đúng phải là giáo thứ nhì. Cho 
nên nói bảy trăm A lãng Kỳ. Nay giải hiểu rằng: 
đó đều là tùy cơ mà nói, chắng có sự khác nhau 
giữa tám mươi và bảy trăm À Tăng Kỳ. Cho nên 
kinh răng: "Mười phương chư Như Lai cùng chung 
một thân". Đã lây chánh pháp làm Thẻ, há lại có sự 
khác nhau giữa vô thường và thường, giữa dài và 
ngăn hay sao? 

Hiền hiện và bí mật, có hai loại: 1. Pháp; 2. Sự 
ây thây được. Kinh Tịnh Danh nói răng; pháp 
chuyên pháp luân ở đại thiên, luân ấy xưa nay vôn 
thường thanh tịnh, trời người được ích, ây làm 
chứng vậy, gọi đó là Hiên THỊ, „, về Hiễn thị và bí 
mật, cuôn Thích luận quyên một trăm nói răng: 
Pháp Vân Bát-nhã là. hiển hiện, Pháp Hoa, Niết- 
bàn là bí mật. Còn cuỗn Thành Thật luận nói rằng; 
Năm thời Bát-nhã trong Kinh Đại Phẩm chỉ giải 
mở những sự việc cạn cợt bên trong quả, chăng 
phải là những sự việc khó hiểu, cho nên gọi đó là 
Hiển hiện giáo. Nguyên do là sao? Kinh Nhân 
vương nói răng: ngoài Tam giới còn có chúng 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 309 


sanh, đó là thuyết của ngài Đại Hữu chăng phải là 
thuyết của Dảy vị Phật. Kinh Pháp Hoa kiểm cả 
những sự việc thâm sâu bên trong bên ngoài, cho 
nên chăng dê thây biết, gọi đó là Bí Mật. 

Nay, hiểu chăng vậy; kinh Pháp vân... là phát 
chấn, đôn khai bôn kinh, cho nên gọi là Hiển giáo, 
kinh Pháp Hoa, Niết-bàn, trước tiên là sửa đôi chấp 
trước, sau đó hiển tỏ chánh pháp, cho nên gọi là Bí 
Mật giáo. Hiến hiện và Bí mật có dị thánh cứu 
cánh, như thường nói vậy. Thành Luận sư nói rằng: 
mười hai năm đêu thuyết Tiểu Thừa, về sau thuyết 
Đại thừa. 

Nay hiểu chẳng vậy; có bốn trường hợp: IỆ 
Trước và sau đêu thuyết Đại thừa; 2. Trước và sau 
đều thuyết Tiểu thừa; 3. Trước thuyết Đại thừa, sau 
thuyết Đại thừa; 4. Trước thuyết Tiêu thừa sau 
thuyết Đại thừa là sao? Trong kinh Niết-bàn, than 
răng mười hai năm đồng tử Ca Diệp hỏi ba mươi 
sáu câu hỏi đêu không có gì khác. Cho nên biết 
Phật sơ thành đạo đã thuyết Niết-bàn. Nhưng 
Thành Thật Luận Sư nói răng, đó là kinh Hoa 
Nghiêm. Kinh Niết-bàn đã vậy, những kinh khác 
đúng phải vậy. Vì sao? Cuôn Thích Luận nói rằng: 
Tu Bô-đê nghe Pháp Hoa, cử tay CÚI đâu đêu thành 
Phật đạo. Nay hiểu chăng vậy; Nếu nói răng dựa 
vào đâu mà nói chắc này trước Pháp Hoa đã thuyết 
Bát-nhã. Hơn nữa chư Phật hóa độ chúng sanh, 
đúng phải có duyên liền thuyết, sao về sau mới 


thuyết Đại thừa ư? Cho nên biết có bốn trường hợp. 

Tiếp nữa là nói về ý nghĩa của Đản và Bất Đản. 
Đản có nghĩa là trú, nghĩa là bất hành (chăng hành 
chăng đi). Nêu là Phật giáo Đại thừa Tiểu thừa đều 
là nghĩa vô ích. Cho nên nói Hữu mà chăng trú 
Hữu, nói không mà chăng trú không, nhưng vừa đi 
đến liền khai mở. Tiểu thửa chỉ là Đản. Đại thừa là 
Bất Đản. Vì sao? Tiểu thừa là Thiên hành nhân 
(người thực hành cạn cợt), thí cho pháp môn nhân 
quả tứ để, gọi đó là Đản. Đại giáo là Đại sĩ, Đức 
Phật khai mở pháp môn Bắt trú, để chỉ bày chư 
pháp vô ích (không có dấu vết), đó là Bất Đản. Hai 
Thừa Đại và Tiểu đã có hai Trí thì người cũng có 
hai, là sao? Người Tiêu thừa bảo thủ kinh Điảo xưa 
kia, gọi đó là Đản. Người Đại thừa như huyễn hóa, 
không có đi hay ở, gọi đó là Bất Đản, cho nên nhân 
và pháp Đản, Bất Đản là nghĩa Đản bất Đản. Nếu 
theo những cú (trường hợp) trên, đúng phải có trí 
cú (bốn trường hợp). Hai cú trước như trên, cú thứ 
ba là Đản, Bât Đản đều là Bất Đản. Cú thứ tư là 
Đán, Bất Đán đều Đản, như chỗ chấp của Thập Địa 
Luận, Thành luận đêu tôn lưu tướng của Đại và 
Tiểu, gọi đó là Đản. Nếu như nay nói; Đại Tiêu đêu 
vô tích, gọi là Bất Đản. Nếu nói theo hai pháp: đi 
theo giáo lý Phật Thích Ca là Đản, theo giáo lý 
Phật Xá Na là Bất Đản. Nhưng giáo lý của Phật 
Thích Ca có Đản và Bất Đản. Vì sao? Vì thuyết 
cho những chúng sanh khó hóa độ. Phật Xá Na duy 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 401 


chỉ một Đại thừa, không có Đản Bất Đản, vả lại 
Kinh nói: Kinh Hoa Nghiêm chắng vào tay nhị 
thừa, vì Nhị thừa còn châp trước, vì Thánh giáo 
chăng nhập chăng xuất, đều chắng nghe thây. Kinh 
Đại Phẩm, phân thứ nhất Phật thuyết năm phẩm là 
bất động, phân. thứ hau truyền giáo Tu Bôồ-đề 
thuyết Thiện phẩm là cộng thuyết. 


IV. BÁT NH BỘ ĐẢNG 

Cuôn Thích Luận nói răng: có hai loại Bát-nhã: 
l. Cộng: 2. Bắt cộng. Có hai giải thích: 1. Cộng là 
Tam thừa Thông giáo. Bất cộng là riêng hành địa 
thứ mười mới nghe Bát-nhã, hành Địa thứ chín 
chăng nghe được Báảt-nhã; 2. Chỉ ngay trong kinh 
Đại phẩm cũng có cộng và Bất cộng, là sao? Kinh 
nói; muôn đắc Bô-tát quả cho đến Thanh văn quả 
đều nên học. Đó là cộng Bát-nhã. Lại có những thứ 
đối đáp của Bỏ- tát, gọi đó là Bất cộng. Nay thì 
(hiểu răng) không có phân biết Bát-nhã, chỉ phần 
Nhị thừa cũng được nghe thì gọi đó là cộng. Thứ 
của Bô-tát khác với nhị thừa thì gọi đó là Bất cộng. 
Đó là dựa theo Hữu phương tiện và vô phương tiện 
mà chia ra thánh cộng và bất cộng, không có phân 
biệt Bát-nhã. 

Lại có 3 loại Bát-nhã: I. Thượng: 2. Trung: 3. 
Hạ. Thượng là Quang Tán Bát-nhã. Nêu phiên dịch 
cho đủ thì đúng phải năm mươi quyên, nhưng vì 


lâu ngày bị mất một ít, chỉ phiên dịch mười quyên, 
là phân do ngài Trúc pháp Hộ dịch. Trung là Đại 
phâm, sô quyên chăng định, hoặc là hai mươi bảy 
quyền, pháp sư Cưu Ma La Thập dịch. Phóng 
Quang Bát-nhã là hai mươi bảy quyền, là bộ kinh 
do chu Sĩ Hành lây ở nước Vu Điện, tức là Đại 
phẩm. Hạ là Tiểu phẩm, có bảy quyền, tức là tùy 
hành. Lại có loại Bát-nhã, đó là Thượng, Trung, 
Hạ và kim cang Bát-nhã. Có thuyết nói là Thượng, 
Trung, Hạ và Bất cộng Bát-nhã. Lại có chia ra năm 
loại Bát-nhã; Đó là Ma Ha Bát-nhã, Thiên Vương 
Vấn Bát-nhã, Quang Tán Bát-nhã, Nhân Vương 
Bát-nhã. 

Từ Thiên Vương Vấn Bát-nhã, xuất ra năm 
Bát-nhã: 1. Tu Chơn Thiên Tử Vẫn Bát-nhã, có 
Dảy quyên: 2. Pháp phương Thiên tử vấn Bát-nhã, 
có ba quyên; 3. Tứ Thiên Vương vân Bát-nhã, có 
một quyên; 4. Văn Thù Sư Lợi vần Bát-nhã; 5. Tư 
Ích Phạm Chí Vẫn Bát-nhã. 

Từ Quang Tân Bát-nhã chia ra hai Bát-nhã: 

I. Thành Cụ Bát-nhã. 

2. Quang Tịnh Bát-nhã, hoặc gọi là Kim Cang 
Bát-nhã. Bản gốc chỉ có một quyên, đó là phẩm 
Hiện lượng công đức mà sao chép thành một kinh 
riêng. Một thuyết nói răng. Trong năm thời Bát- 
nhã là cùng một một thời thuyết. Nếu dựa theo 
pháp của kinh Nhân Vương thì Kim Cang Bát-nhã 


SÓ 1696 - PHẨM ĐẠI DU Ý 403 


là thời thứ nhì. Nhưng có thuyết nói răng: Kim 
Cang Bát-nhã, theo lý phải là thời thứ nhất. Vì sao? 
Vì ba nghĩa, có thể nghiệm. 1. Theo chúng; 2. Có 
những sự như khất thực...; 3. Trong kinh có văn. 
Là sao? Kinh Đại phẩm, chúng là năm ngàn người. 
Chúng kim cang là một ngàn hai trắm năm mươi 
người. Sao trước nhiều sau lại thành ít? Hơn nữa 
trong kinh Đại Phẩm, chắng SỐ Địa, tuy địa chỉ bốn 
thôn, kinh Kim Cang đủ sô về Địa, vả lại trong kinh 
nói răng: sở đắc Tuệ nhãn, chưa từng được nghe. 

Với ba nghĩa tên thì nó chăng phải là thời sau. 
Hoặc nói răng: như cách sắp xêp trong kinh Nhân 
Vương. 

DUYÊN KHỞI 


Thời Ngụy, sa môn Chu Sĩ Hành, khi chú thích 
kinh Tiêu phẩm, bèn biết năm nghĩa chưa hết. Do 
đó niên hiệu cam lộ năm thứ sáu, ở nước Vu Điền, 
gặp được bản kinh Đại Phẩm, nhưng danh tăng 
nước đó chỉ tin Tiểu Thừa. Khi Chu Sĩ Hành sắp 
vỀ nước, Vị tăng kia bạch với vua rằng: Người Hán 
này bỏ chánh giáo của Đức Phật, chỉ trì giữ kinh 
Bà La Môn đem về nước mình mà tuyên ba. Vua 
nay đừng cho. Vua liên nghe lời, ngăn lâm không 
cho. Bấy giờ Chu Sĩ Hành bèn bạch với vua răng: 
tôi nay chăng kế thân mạng mà đến, chính chỉ vì 
kinh. Vua nêu chăng cho kinh này, nên xét một 
nguyện, bèn phát lời thê răng: Nêu kinh này có 


duyên ở nước Hán, ném vào lửa, lửa phải tặt. Lời 
thê tức là Ma Ha Bát-nhã Ba-la-mật Kinh. Ấy Đạo 
u vi, sâu xa khó lường, vô tri, vô chiếu, vô tướng 
vô danh, lý tuyệt trăm phi, đạo vong tứ cú, chẳng 
thể bày tỏ băng ngôn ngữ, lý tuyệt nhị biên, tình 
thức vô phương, nhất tướng vô tướng. Vạn dụng 
vô khuy, chí tịnh chí không, đạo quang pháp giới. 
Cho nên khi bắt đầu khai mở tông, thì lây Bất trú 
làm pháp trú, cuối cùng khi biện về nghĩa thì lây 
vô đắc làm đắc. Do vậy tuyệt tướng ăt mượn lời 
tuyên, vô danh phải nhờ giáo hiển. Ma Ha Bát-nhã 
Ba-la-mật: Ma Ha dịch là Đại, Đại nghĩa là quảng 
bác, là bao trùm, là không có gì trước nó. Bát-nhã 
là: cuỗn Thích Luận nói răng: như đống lửa lớn, 
chăng thể chạm vảo, chạm vào đều bị cháy thiêu. 
Phiên dịch ra hay chẳng phiên dịch ra đêu bất khả 
đặc. Nhưng theo tác dụng thì có thể phiên dịch ra. 
Ba-la-mật là Đáo bỉ ngạn. Kinh là dạy pháp dạy 
Thường. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH 
TÔNG YÊU 


SỐ 1697 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1697 
ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 


Tân La Thích Nguyên Hiểu soạn 
Thuyết Kinh này chia ra làm sáu phân riêng 
biệt giải thích: 1. Đại ý; 2. Tông kinh; 3. Tên kinh; 
4. Duyên khởi; 5. Giáo; 6. Văn. 
Phân I: ĐẠI Ý: 


Bát-nhã là chí đạo, vô đạo phi đạo, vô chí bất 
chí. Trồng vắng không chỗ nảo là không vắng lặng; 
rỗng rang không chỗ nào không đến. Mới biết thực 
tướng vô tướng, nên không chỗ nảo là chắng 
tướng, chơn chánh thì không có sự sáng nên không 
có gì là không sáng, Không có cái sáng, không có 
cái gì là không sáng: thì ai diệt si tối mà đắc tuệ 
sáng. Không có tướng, không CÓ Cái gì chăng phải 
là tướng; sao chẳng phá cái danh giả để thuyết về 
thực tướng. Ấy tuy giả danh vọng tướng nhưng đều 
là chơn tính. Nhưng bốn biện thì không thê nói 
tướng đó. Thực tướng Bát-nhã huyện bí lại càng 
huyện bí thêm. Tham nhiễm sĩ tôi đêu là tuệ sảng 
nhưng năm nhãn không thê thấy soi sáng của nó. 
Quán chiếu Bát-nhã làm giảm bớt càng giảm bớt 
sự tham nhiễm si tôi. Kinh này lây Bát-nhã làm 


tông. Vô thuyết, vô thị, vô văn, vô đắc, là cách nói 
dứt tuyệt mọi hý luận. Vì không có cái bảy tỏ nên 
bày tỏ được tất cả. Vì không có cái đắc, nên đắc 
được tất cả. Sáu độ vạn hạnh được tròn đây viên 
mãn ở đó; năm nhãn vạn đức từ đây mà sinh ra; 
thành kho tàng chính của Bồ-tát, thành mẹ chơn 
thật của chư Phật. Sở di vô thượng pháp vương khi 
sắp nói kinh này, vì tôn trọng Bát-nhã, chính mình 
tự trải tọa cụ mà ngôi trời mưa bốn loại hoa để cúng 
dường, mặt đất chân động sáu cách để báo hỷ; đại 
sĩ mười phương ở nơi cực xa đều đến; chư thiên 
hai giới từ phương xa hạ hào quang đến hâu. 
Thường để bảy tuổi, đứng thăng, chắng màng vết 
thương xương tủy! Thiên hà một tòa, nghe đó liền 
được thọ ký Bồ-đề. Đến như đường ngu là vua 
thiên hạ, châu không là chúa quân tiên mà vận do 
chư thiên bày giáo, không dám làm trái với. Lây đó 
mà suy, thì họ còn thua xa vậy! Sao có thể cho là 
ngang mặt trời nay chơn diễn Bát-nhã của pháp 
vương ta chư thiên mà tính ngưỡng không dám trải 
với lời phạt dạy phụng thờ hàng mà luận được! 
Ngươi đã tin nhận tứ cú, phước lớn như hư không, 
xả bỏ thân mạng nhiều như cát sông Hằng còn 
chẳng hề huống mời là; khởi lên một niệm Dáng 
bồ, thành tội nặng ngũ nghịch; đọa ngục vô giản 
ngàn kiếp cũng chắng đên bù lại được! 

Ma ha Bát-nhã Ba-la-mật là tiếng Ấn Độ: 
Trung Hoa dịch là đại tuệ độ. Do không có cái đề 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 409 


biết, nên không có cái gì là không biết; gọi đó là 
tuệ. Vì không có chỗ đên, cho nên không chỗ nào 
là không đến, gọi đó là độ. Bởi như vậy, nên không 
có gì mà không thể làm được; có thê sinh ra đại 
nhân vô thượng, có thể hiển bày được quả lớn vô 
biên. Bởi nghĩa đó, cho nên gọi là đại tuệ độ. 

Kinh nghĩa là Thường, là pháp. Vì thường tính 
vô sở hữu, cho nên làm phép tặc thường hằng cho 
tiên Hiên Hậu Thánh. Vì pháp tướng rốt ráo không, 
cho nên làm nguyên tắc chơn thật cho người ngược 
dòng về nguồn. 

Kinh này có sáu trăm mười sáu phân. Lây bốn 
trăm phân trước làm phân đầu; trong phân đâu có 
bảy mươi tám phẩm; trong đó, trước hết, nói về 
duyên khởi kinh, cho nên đặt tên phẩm thứ nhất là 
phẩm duyên khởi. 


Phần II: TÔNG KINH: 

Kinh này lẫy Bát-nhã làm tông. Nói tóm lược 
thì Bát-nhã gôm có ba thứ: 1. Văn tự Bát-nhã; 2. 
Thật tướng Bát-nhã; 3. Quán chiếu Bát- nhã. Kinh 
này lấy hai thứ Bát-nhã sau làm tông. Vì sao? Vì 
văn tự đã là giáo năng thuyên. Hai thứ Bát-nhã sau 
là ý chỉ sở thuyên của nó. 

Nay muốn hiển bày ý nghĩa của tông đó; lược 
chia làm ba phân: 1. 

Thật tướng: 2. Quán chiếu; 3. Hợp chung hai 


thứ Bát-nhã. 

I1. Thật Tướng: (Tướng Thật Của Tướng Bát- 
nhã) 

Về thật tướng của chư pháp, có nhiêu thuyết 
khác nhau 

Nói về tướng, Bát-nhã là thực tướng của các 
pháp; có nhiêu thuyết khác nhau: 

- Có thuyết cho răng: Y tha khởi biến kế sở 
chập trên tự tính. Tự tính mãi mãi không có, cái 
hiển bày chơn như, đó là thực tướng, bởi cải tính y 
tha khởi, thật chắng rông không. 

Du già luận nói: Nếu cái thức được kiến lập do 
tưởng bị huân tập bởi các ngôn từ, thức đó duyên 
theo sự tướng của các sắc; rôi kê chấp cho răng, đó 
là tính của các sắc; thì nên biết rằng, tính đó chăng 
phải là vật thật có, chăng phải là thắng nghĩa có; 
mà chỉ là biến kế sở chấp tự tính; nên biết là giả có. 
Nếu thức được kiến lập do tưởng bị huân tập bởi 
ngôn từ; nếu sự tướng các sắc của nó duyên với 
tính lìa ngôn thuyết; thì nên biết tính đó là vật thật 
có, là thăng nghĩa có. Cứ thê mà rộng nói.. 

- Có thuyết nói: Tính y tha là không, "an như 
cũng không; như vậy mới là thực tướng của các 
pháp. Như đoạn văn dưới đây: Sắc vô sở hữu bất 
khả đặc; thọ - tưởng - hành - thức vô sở hữu bất 
khả đắc; cho đến như pháp tính thật tế vô sở hữu 
bất khả đắc. Lại nói; thực tướng của các pháp làm 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 4II 


sao có, các pháp không có gì cả! Như vậy có sự 
việc đó mà không biết, gọi là vô minh... 

- Hoặc có thuyết nói: Tính y tha khởi cũng có 
cũng không bởi thế tục cho nên có; bởi thắng nghĩa 
cho nên không; không tức chơn như; chơn như bất 
không; như vậy gọi là thực tướng của các pháp. 
Như đoạn văn sau: Vì pháp thế tục cho nên nói có 
nghiệp báo; trong đệ nhất nghĩa thì không có 
nghiệp, không có báo. Du Già Luận nói: Bởi ở trên 
thăng nghĩa nên càng không có thắng nghĩa nảo 
nữa. 

- Hoặc có thuyết nói: Pháp Môn Nhị Đề chỉ là 
giả nói, chăng phải thực tướng; phi chơn phi tục, 
phi hữu phi không, như vậy mới gọi là thực tướng 
của các pháp. Như đoạn văn sau: Hữu sở đắc và vô 
sở đắc đêu bình đăng, đó gọi là vô sở đắc. Luận 
nói: Bởi nếu điên đảo mà có thật một chút, thì đệ 
nhất nghĩa để cũng phải có thực! 

Hỏi: Những điều các sư thuyết, cái gì là thật? 

Đáp: Các sư thuyết đêu là thật. Vì sao? Vì đều 
là thánh điển, nó không trái ngược nhau; vì thực 
tướng của các pháp là dứt tuyệt các hý luận; không 
có cái đúng, nên không có cái gì là không đúng. Ví 
như Thích Luận nói: "Tất cả thật, tất cả chắng thật 
và tât cả thật cũng chẳng thật. Tất cả chẳng thật 
chăng không thật. (Nhât thiệt thực, nhât thiệt phì 
thực và nhất thiết thực diệt phi thực, nhất thiết phi 


thực phi bất thực.) Đó gọi là thực tướng của các 
pháp. 

Theo trên có thể nói tứ cú là thực tướng, thứ tự 
của tứ cú giỗng như bỗn thuyết đã nói ở trên. Bởi 
lia chấp trước mà nói thì đều nên; nếu có châp 
trước, nói mà thủ thì đêu phá hoại; cho nên chắng 
phải là thực tướng. Lìa hắn tứ cú thì không thê phá 
hoại; như vậy mới gọi là thực tướng các pháp. Như 
bài tụng sau đây trong Bách luận: 

Hữu, phi hữu, đều phi Các tông đêu tịch diệt 
Trong đó muôn thắc mặc Rôt ráo chăng thê trung. 

Hoặc có thuyết: Nương theo kinh Đại Bát-nhã 
này, lây Như Lai tạng làm thực tướng Bát-nhã, như 
trong phân lý thú dưới đây đã nói: 

"Bấy giờ, Thế Tôn lại nương vào tướng của 
Như Lai. Nhất thiết trú trì tạng pháp; vì các hữu 
tình mà tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật đa; nhất 
thiết hữu tình trú trì biến mãn thậm thâm lý thú 
thăng tạng pháp môn". Nghĩa là, tất cả hữu tỉnh đều 
là Như Lai tạng, vì tự thể của Bỏ- tát. Phố Hiển 
biến khắp. Tất cả hữu tình đều là kim cang tạng; vì 
được kim cang tạng tưới rửa. Tất cả hữu tình đều 
là chánh pháp tạng; vì đêu chuyền theo chánh ngữ. 
Tất cả hữu tình đêu là Diệu nghiệp tạng; vì tất cả 
sự nghiệp đều nương vào đó mà gia hạnh. Đức Phật 
thuyết "Trú trì thậm thâm lý thú thắng tạng pháp" 
như vậy rôi; nói với kim cang thủ Bồ-tát: Nếu có 


SÓ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 413 


người nghe được pháp môn "Thắng Tạng Lý thú 
Bát- nhã đầy khắp" như vậy, rôi tín giải, thọ trì, 
đọc, tụng, tu tập; thì có thê thông đạt pháp tính của 
thắng tạng mau chứng vô thượng chánh đăng Bỏ- 
đè. li 

Như Bảo Tính Luận nói: "Từ vô thủy kiếp đến 
nay, Tính làm nơi nương trụ cho các pháp: nương 
vào tính mới có các Đạo vả chứng quả Niết-bàn". 
Trường Hành giải thích răng: "Kệ đó nói rõ nghĩa 
øì? "cái Tính từ vô thủy kiếp đến nay". Câu đó như 
trong kinh nói; chư Phật Như Lai nương vào Như 
Lai tạng mà thuyết; các chúng sanh không có bồn 
tế, không thê biết được." Cái được gọi là Tính, như 
các bậc thánh, thì kinh Thắng Man nói: "Thê Tôn 
Như Lai tạng là kho chứa pháp giới; là kho chứa 
pháp thân. xuất thế gian; là kho chứa thượng 
thượng xuất thế gian; là kho chứa pháp thân tự tính 
thanh tịnh; là kho chứa Như Lai tự tính thanh tịnh” 
Theo năm câu đó Nhiệp Đại Thừa Luận và Phật 
tính luận đã dùng năm ý nghĩa này để giải thích vô 
tướng. Luận nói: "Cái được gọi là Tính tự nó có 
năm ý nghĩa: 1. Nghĩa về Tự tính chủng loại; 

2. Nghĩa của nhân; 3. Nghĩa của sinh; 4. Nghĩa 
bất hoại; 5. Nghĩa bí mật. Nay kinh này nói: "Tật 
cả hữu tình đều là Như Lai tạng, vì là tự thể biến 
khắp của Phổ Hiền Bô-tát": nghĩa là ý của Bô-tát 
đó, làm cho tất cả hữu tình thành một pháp giới duy 
nhất, không có hữu tình nảo riêng khác do. Nhờ 


đạo lý đó, huân tu lâu ngày do đó tự tâm đối khác 
khắp các hữu tình lấy đó làm tự thể. Bồ-tát như 
vậy, tùy phân quản tâm mà còn được như vậy; 
huông nữa là các Như Lai đã đầy đủ quán tâm. Do 
đó các hữu tình đêu là Như Lai tạng sở nhiếp trọn 
gọi là Như Lai tạng; Như Lai tạng, được giải thích 
như vậy. Phật tính luận nói: Tất cả chúng sanh đều 
ở trong Như Lai Trí; đều được các Như Lai nhiếp 
trì. Nói "sở nhiệp chúng sanh là Như Lai tạng”; bởi 
những thứ thuộc về Như Lai đều gọi là Như Lai 
tạng. 

"Vì được kim cang tạng tưới rửa"; nghĩa là tất 
cả đại viên cảnh trí có được ở Phật địa tương ưng 
với những thứ thuộc về Tịnh thức. Chúng tử biến 
dị thành các hữu tình, vì thành quả Đăng lưu, cho 
nên gọi là được tưới rửa. 

"Bởi đều chuyên theo chánh ngữ": nghĩa là Phố 
Hiền Bồ-tát biến thành các hữu tình, thời tùy tự 
chánh ngữ biến dị sinh, cho nên hữu tình đều là 
chánh pháp. 

"Đều là Diệu nghiệp tạng”; nghĩa là nhờ lực 
huân tập từ bên trong Như Lai tạng, cho nên sinh 
ra hai loại nghiệp của các hữu tỉnh, đó là trảnh khổ 
và câu lạc. Với các sự nghiệp thiện, tất cả gia hành 
thiện tâm đêu nương dựa vào hai nghiệp đó mà 
sinh, cho nên nói: "Tất cả sự nghiệp nương vào đó 
mà g1a hành”; do đạo lý đó, nên gọi là Diệu nghiệp. 


1, 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 415 


2. Tướng Của Quán Chiếu Bát-nhã: 

Luận thuyết có nói: "Các Bô-tát từ khi bắt đầu 
phát tâm, thì câu nhất thiết chủng trí." Trong 
khoảng giữa thời gian từ lúc sơ phát tâm đến lúc 
đặc nhất thiết chủng trí; các Bôồ-tát biết răng tuệ 
thực tướng của các pháp là Bát-nhã Ba-la-mật. Nói 
chung là thế, nhưng trong đó có sự khác nhau, như 
luận văn dưới đây nêu các thuyết bất đông. Nay lây 
trong những luận đó, rút ra bôn nghĩa: 

I. Có người nói: vô lậu tuệ nhãn là tướng của 
Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì trong tất cả tuệ, tuệ 
đứng đầu có tên gọi là Bát-nhã Ba-la- mật; căn của 
tuệ vô lậu là đệ nhất. 

2. Có người nói: Bát-nhã Ba-la-mật là tuệ hữu 
lậu. Vì sao? Bô-tát đắc đạo dưới gốc cây mới đoạn 
dứt kết sử, trước tuy có đại trí huệ, có vô lượng 
công đức, nhưng các phiên não chưa đoạn dứt; vì 
vậy Bô-tát Ba-la-mật là trí tuệ hữu lậu. 

3. Có người nói: Trí tuệ hữu lậu hay vô lậu của 
Bộ- tát đều gọi chung là Bát-nhã Ba-la-mật. Vì sao? 
Bồ-tát quán Niết-bàn, thực hành Phật đạo; vì 
chuyện ây, phải là vô lậu. Vì chưa đoạn kết sử, sự 
lại chưa thành biện cho nên phải gọi là hữu lậu. 

4. Có người nói: Tướng của Bát-nhã Ba-la-mật 
là bất khả đắc; hoặc hữu hoặc vô, hoặc thường hoặc 
vô thường, hoặc không hoặc thật, là Bát-nhã Ba- 
la-mật; không nhiếp bởi các giới, nhập, phi hữu vi, 


phi vô vi; phi pháp, phi phi pháp; không thủ, không 
xả; không sinh, không diệt; ra ngoài tứ cú hữu vô: 
chính là vô sở trước. Thí như lửa nóng, bỗôn bề 
không thê tiếp xúc, vì sẽ cháy tay. Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng như vậy, không thể tiếp xúc vì sẽ đốt 
cháy tay tà kiến. 

Hỏi: những người trên nói về Bát-nhã Ba-la- 
mật, cái gì là thật? 

Đáp: có người nói; mỗi mỗi đêu có lý, đều là 
thật cả! Như kinh nói: "Năm trăm tỳ khưu, mỗi 
người đều nói về nghĩa của nhị biên và trung đạo, 
Đức Phật nói: Đều có đạo lý." 

Có người nói: lời đáp sau cùng là thật. Vì sao? 
Vì không thê phá, không thể hoại. Nếu có pháp, dù 
cái có đó nhỏ như tơ hào thì đều có lâm lỗi; có thể 
phá. Nếu nói không có, cũng có thể phá. Trong 
Bát-nhã Ba-la-mật đó, có cũng không, không cũng 
không có, chăng có chăng không cũng không: lời 
nói như vậy cũng không; đó gọi là tịch diệt vô ngại 
vô Hý Luận pháp. Do đó không thể phá, không thể 
hoại, nên gọi là chơn thật Bát-nhã Ba-la-mật, tối 
thăng không lỗi lầm. Như vua chuyên luân hàng 
phục kẻ địch, nhưng không tự cao. Bát-nhã Ba-la- 
mật cũng vậy; năng phá tât cả ngôn ngữ hý luận, 
nhưng cũng không có đôi tượng phá. Ra ngoài thứ 
mười một đó tức trung. 

Nói theo trên đây, thì nghĩa của ba thuyết trước 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 417 


là nương theo vết tích để hiển bày thật. Lấy cả địa 
tiền địa thượng, theo nghĩa hữu lậu vô lậu của Bát- 
nhã mà nói. Nghĩa của thuyết thứ tư là chỉ hiển bảy 
trí vô phân biệt thuộc phân địa thượng. Chứng hiểu 
thực tướng, dứt các hý luận, vượt qua tứ cú, lia xa 
năm tướng; cho nên cho cách nói sau cùng là thật. 
Đó là cách nói tối thắng, nhưng chẳng nhiếp hết tất 
cả trí tuệ, cho nên nói "các thuyết đêu có đạo lý”; 
như đoạn văn sau: Bát-nhã Ba- la-mật nhiếp hết tất 
cả trí tuệ. Vì sao? Khi Bô-tát cầu Phật đạo, phải 
học tất cả pháp, đắc tất cả trí tuệ, đó gọI là cầu trí 
tuệ của thanh văn, Bích chi Phật, và Phật. Trí tuệ 
đó có ba loại: Học Vô học, phi học phi vô học, phi 
phi học phi phi vô học. Trí là như càn tuệ địa, bất 
tịnh, an ban, dục giới hệ, tứ niệm xứ, noãn pháp, 
đảnh pháp, nhẫn pháp, thê đệ nhất pháp... 

3. Nói Chung Hai Loại Bát-nhã 

Do phi nhất (chắng một), cho nên giả nói là có 
hai loại: Nhưng lìa cả năng và sở, rôt ráo không 
khác. Nguyên do là vì khi Bồ-tát tu hành Bát-nhã, 
suy câu tính, tướng của tất cả các pháp. Hoặc ngã 
hoặc vô ngã, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc 
sinh hoặc diệt, hoặc có hoặc không; như vậy tất cả 
đều vô sở đắc; không đặc tất cả tướng sở thủ; 
không khởi tất cả kiến năng thủ; bấy giờ lìa xa tất 
cả tướng, kiến, bình đẳng, chứng hiểu thực tướng 
các pháp là không hai không khác, không đầu 
không cuối, không sinh không diệt: phi hữu phi 


không. Vượt qua tất cả con đường ngữ ngôn, vĩnh 
viễn dứt tật cả xứ của tâm hành. VÌ sao trong đó có 
hai loại Bát-nhã? Chỉ vì tật cả pháp, không có pháp 
nào là không giỗng như thê; vì vậy cượng gọi là 
thực tướng các pháp. Lìa tất cả mọi phân biệt, vì 
vậy cũng gọi là trí vô phân biệt. Vô trí nhưng chăng 
phải thực tướng; vô thực tướng nhưng chẳng phải 
trí Như luận thuyết nói: "Bôồ-tát quán các pháp 
chăng phải thường, chăng phải vô thường, chăng 
phải ngã chăng phải vô ngã, chăng có chăng 
không: cũng không có ấy đó là danh Bồ-tát thực 
hành Bát-nhã Ba-la-mật." Nghĩa đó là xả tất cả 
quán; diệt tất cả ngữ ngôn; lìa tật cả tâm hành; từ 
xưa đến nay vốn không sanh không diệt, như tướng 
Niết-bàn. Các pháp cũng như vậy, đó gọi là thực 
tướng các pháp. 

Hỏi: Quán chiếu Bát-nhã như có ba phân, phải 
không? Nếu có kiến phân, sao nói vô kiên? Nếu 
không có kiên phân, sao gọI quản chiếu? Có tự 
chứng phân đề chứng tự thể thì thể trí đó khác với 
thực tướng; sao lại nói là không hai không khác? 
Nếu không có kiên phân cũng không có tự chứng, 
thì đồng với hư không, không được gọi là tuệ. 

Đáp: Có giải thích cho răng. Trí đó không có 
tướng, không có kiên, chỉ có tự chứng, chứng ở tự 
thể. Có người nói; nếu ở phạm trù, Hữu mà chia 
phân riêng biệt thì ba phân đều là vô. Nêu nương 
vào phạm trù không khác mà giả nói ba phân, thì 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 419 


ba phân đều hữu; tức là ở trong sự bình đăng đó thì 
vô tướng làm tướng, vô kiến làm kiến. Không có 
cái tự chứng riêng khác, cũng chăng phải là không 
tự chứng. Tự chứng như vậy thì không có gì là 
không chứng; vì thực tướng của các pháp, không 
có gì là chẳng tự có; cho nên cái tự chứng đó, đều 
là kiến. Kiến thực tướng là vô sở kiến; vì hữu SỞ 
kiến thì bất kiến thực; cho nên kiến phân đó đều là 
thực tướng. Như vậy ba phân vẫn chỉ là một vị. 
Nếu nói như vậy; thì hữu kiến hay bất kiến đều vô 
chướng vô ngại tức chính là giải thoát. Nếu lưu giữ 
cái năng kiến, tức rơi vào mé hữu, nếu không có 
kiên phân, tức Tơi vào mẻ vô. Vì không la mé, tức 
bị trói buộc mắc dính. Như luận kệ nói: 

Nếu người kiến Bát-nhã Đó tức là bị trói buộc. 
Nếu bất kiến Bát-nhã Tức cũng gọi bị buộc. 

Nếu người kiến Bát-nhã Đó là đắc giải thoát. 

Nếu bất kiến Bát-nhã Thì cũng đắc giải thoát. 

Tât cả phân trên là phân hai, hiển bày tông kinh. 


Phần HI: GIẢI THÍCH TÊN KINH 
Ma Ha là đại; Bát-nhã là tuệ; Ba-la-mật là đến 
bờ kia, như luận đã nói. Như vậy ở phân này chia 
làm ba phân theo ba ý trên để giải: 1. Đại; 2. Tuệ; 
3. Đến bờ kia. 
1. Đại: Nói Đại là cách nói chung. Phàm tất cả 
những chuyện lớn, pháp lớn; tật cả oai đức, thân 


lực bất khả tư nghì, đều là do Bát-nhã mà thành 
biện. Vì nghĩa đó mà gọi là Đại. Như đoạn văn sau 
đây: 

"Bát-nhã Ba-la-mật vì đại sự mà khởi; vì bất 
khả tư nghì sự mà khởi; vì bất khả xưng sự mà 
khởi; vì vô hữu lượng sự mà khởi; vì vô đăng đắng 
sự mà khởi." Vì sao? Vì trong Bát-nhã Ba-la-mật 
bao gồm cả năm Ba-la-mật, bao gôm nội không, 
cho đến hữu pháp vô pháp không. Bao gồm bốn 
niệm xứ cho đến tám thánh đạo phân. Trong Bát- 
nhã Ba-la- mật thâm sâu đó, còn bao gôm Phật thập 
lực cho đến nhất thiết chủng trí. Ví như vua Quản 
Đảnh, bậc tôn quý trong quốc độ, việc nước. đều 
giao phó cho các đại thân, còn vua thì nhàn rỗi vÔ 
sự. Cũng như vậy, này Tu Bồ-đê! pháp của thanh 
văn, Bích chị Phật; hoặc. pháp Bô-tát hoặc pháp 
Phật tất cả đều ở trong tất cả Bát-nhã Ba-la- mật. 
Bát Ba-la- mật có thê thành biện mọi chuyện đó.. 
tách riêng mà luận thì còn rất nhiêu điều phải nói. 
Nay ở đây chỉ tóm lược giải thích bỗn nghĩa: vì có 
thăng lực; vì đặc đa văn; vì sinh ra đại nhân; vì cho 
đại quả. 

VỊ có thăng lực nên gọi là đại: nghĩa là các Bồ- 
tát học được Bát- nhã Ba-la-mật đa, cho nên có 
thân lực thù thăng bất khả tư nghì, Như kinh nói: 
Muốn lây một sợi lông nâng các núi Tu DI trong 
ba ngàn đại thiên thế giới dòi qua vô lượng A tăng 
kỳ các quốc độ khác mà không làm nhiễu loạn 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 421 


chúng sinh ở trong đó thì phải học Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

- Vì được đa văn, nên gọi là đại: 

Nghĩa là các Bồ-tát học Bát-nhã; cho nên các 
lời dạy của tất cả chư Phật thời quá khứ, vị lai, đã 
thuyết sẽ thuyết đêu nghe biết được. Như kinh nói: 
chư Phật quá khứ đã thuyết, chư Phật hiện tại đang 
thuyết, chư Phật vị lai sẽ thuyết; muôn được nghe, 
để nghe rôi làm lợi mình và cũng làm lợi cho người 
khác, thì phải học Bát-nhã Ba-la-mật đa. 

Luận nói: Bồ-tát có tam muội, øọI1 là tam muội 
quán ba đời chư Phật, nhập vào tam muội đó sẽ gặp 
chư Phật ba đời, nghe các ngài thuyết pháp. 

Hỏi: Vì âm thanh của chư Phật ở thời quá khứ, 
vị lai đến với hiện tại nên Bô-tát nghe được? Còn 
nếu nói âm thanh không đến với hiện tại, nhưng do 
lực tam muội nên nghe được, vậy khi âm thanh đã 
diệt mất hoặc chưa sinh ra thì sao? Nêu âm thanh 
đó đến với hiện tại, thì tại sao âm đã bị diệt lại còn 
sinh ra ở hiện tại? Vì sao âm thanh ở vị lai chưa 
sinh ra, lại hiện ra trước ở hiện tại? Nếu âm thanh 
đó không đến với hiện tại, thì âm thanh đó đã diệt, 
chưa sinh; chưa sinh ra, đã bị diệt tức là không có 
âm thanh; không có âm thanh mà nghe được sao?! 

Đáp: Âm thanh quá khứ vị lai, tuy không đến 
hiện tại, nhưng nghe được là nhờ lực tam muội. 
Cũng như sắc cảnh bên ngoài bị vật cản, ngăn cách 


nhưng vẫn thấy được là nhờ lực thiên nhãn. Nên 
biết âm thanh quá khứ vị lai cũng vậy. Tuy thời 
gian có ngăn cách nhưng vẫn nghe được. Nghe 
được âm thanh đã từng có và sẽ có, chứ không phải 
nghe âm thanh đã diệt và chưa sinh. Nêu nhờ ở lực 
của chư Phật quá khứ vị lai, mà âm thanh đến với 
hiện tại và nghe được; thì phàm phu, nhị thừa đều 
nghe được cả, chắng cần nhờ ở lực tam muội của 
Bát-nhã. Cho nên kinh này mới nói: "Đã thuyết, Sẽ 
thuyết", Sẽ thuyết tức là cái âm thanh sẽ có; đã 
thuyết tức là cái âm thanh đã từng có. 

Hỏi: Bồ-tát hiện tại có thể nghe được âm thanh 

từng có và sẽ có. Phật lại chăng thê làm cho âm 
thanh đến với hiện tại sao? Nay, nếu như chư Phật 
có thê làm cho âm thanh đến thì giống với câu hỏi 
trước; vi âm thanh sinh lại thì thành nghịch lý 
không đúng lý? 

Đáp: Ai nói chư Phật không thê làm cho âm 
thanh đến, chỉ nói nghe đến chứ chưa phải là nhờ 
lực Bát-nhã! Nên biết, âm thanh pháp luân của chư 
Phật, khắp cả ba đời không thờ nào là không đến. 
Chủ thể đến và đôi tượng đến đều không thế năm 
bắt. Cho nên kinh Hoa nghiêm có nói: Thí như văn 
chương chữ nghĩa sở nhập tất cả số đều là sở nhập, 
vô sở nhập. Pháp luân cũng vậy, Như Lai chuyển 
pháp luân, ba đời không nơi nào thời nào là không 
đến. Cái sở chuyên, vô sở chuyền câu thì bất khả 
đắc. Tuy âm thanh quá khứ vị lai đến với hiện tại, 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 423 


nhưng chăng phải sinh ra lại, cũng chăng nghịch 
lý. Vì sao? Phật biết sự lâu dài của kiếp ba đời 
chính là khoảnh khắc cực ngắn của một niệm; 
nhưng không làm kiếp co ngăn lại, cũng không làm 
niệm kéo dài ra! Vì vậy nên biết âm thanh đó đến 
hiện tại không phải là sanh lại, nghịch lý hay lầm 
lỗi... như kinh kia có nói: "Vô lượng vô sô kiếp 
tức là khoảnh khắc một niệm cũng không khiến 
cho kiếp lại. Vân đề này dừng ở đây, giải thích tiếp 
về bốn ý nghĩa. 

- V] sinh ra đại nhân, nên gọi là đại: 

Bởi bốn loại đại nhân đều từ Bát-nhã mà sinh 
ra. Như luận thuyết có nói: trong tất cả thê gian, 
chư Phật ba đời trong mười phương là đại thứ nhất; 
tiếp đó có Bồ-tát, Bích chi Phật, thanh văn; đó là 
bốn đại nhân, đều do Bát-nhã Ba-la-mật sinh ra; 
cho nên gọi là đại. 

- Vì cho quả lớn nên gọi là đại: 

Vì có thể cho tất cả chúng sanh, quả vô biên vô. 
Như luận thuyết nói: "Lại nữa, có thể cho chúng 
sanh quả báo lớn, vô lượng vô tận, thường không 
biên hoại. Quả đó là Niết-bản, nên gọi là đại. Năm 
quả khác không gọi là đại. Theo bôn ý nghĩa trên, 
Bát-nhã goi là đại. 
hiểu ì rõ tắt cả cảnh giới mà mình biết. Nghĩa VÔ trI 
là nghĩa của tuệ, vì hữu sở tri là không biết thực 


tướng. Nghĩa phả: hoại là nghĩa hoại của tuệ, vì hoại 
tất cả pháp để gọi là tánh tướng có thể noi. Nghĩa 
bất là nghĩa của tuệ, vì giả danh mà chứng thực 
tướng. Nghĩa viên ly là nghĩa của tuệ vì vĩnh viễn 
lìa tất cả tướng thủ trước. Nghĩa bất ly là nghĩa của 
tuệ, vì chứng hiểu tướng của tất cả pháp. Lại nữa, 
nghĩa vô ly, vô bất ly là nghĩa Bát-nhã, vì ở tật cả 
pháp đêu hoàn toàn vô sở ly, vô sở bất ly. Nghĩa 
của vô hoại, vô bất hoại là nghĩa của Bát-nhã; vì ở 
tật cả pháp mãi mãi là vô sở hoại, vô sở bất hoại. 
Nghĩa vô tri, vô bất tri là nghĩa của Bát-nhã; vì do 
đắc được vô sở tri, vô sở bất tri. Nghĩa vô nghĩa, 
nghĩa vô phi nghĩa là nghĩa của Bát-nhã; vì không 
đạt được tất cả nghĩa, không đắc phi nghĩa. Những 
nghĩa như vậy, đã được giải thích chi tiết ở trong 
luận. 

Mười nghĩa của Bát-nhã như vậy; nêu dựa theo 
nghĩa cảnh, trí chăng phải một thì. Quán chiêu gọi 
là tuệ, là giải thích theo trì nghiệp. Thật tướng gọi 
là tuệ, là giải thích nương theo chủ. Nếu dựa theo 
môn của năng và sở không hai, thì cùng một thật 
tướng Bát-nhã, cũng là giải thích theo trì nghiệp. 

Hỏi: Nếu Bát-nhã kia được phiên dịch là tuệ; vì 
sao trong luận nói hai chữ đó không xứng? Như 
đoạn văn sau nói: "Bất diệt xưng" là xưng danh trí 
tuệ; thực tướng Bát-nhã thậm thâm cực trọng: trí 
tuệ thì mỏng nhẹ, vì vậy không thể xưng gọI. Lại 
nữa, Bát-nhã thì nhiễu, trí tuệ thì ít, cho nên không 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 425 


thể xưng gọI. Lại nữa, chỗ lợi ích của Bát-nhã thì 
rộng lớn, chưa thành thì có thể cho quả báo thế 
gian, thành rôi thì cho quả báo đạo. Lại nữa, vì cứu 
cánh tận tri, cho nên gọi là xưng. Bát-nhã Ba- la- 
mật không thê xưng, biết. Hoặc thường, hoặc vô 
thường, hoặc thực hoặc hư, hoặc hữu hoặc vô, với 
những nghĩa không thể xưng gọi như vậy; phải 
biết! 

Đáp: Luận văn đó, ý chính muôn nói là danh từ 
trí tuệ không xứng với Thể của Bát-nhã; chăng 
phải đó là xưng gọi Bát-nhã, không đúng với tên 
gọi trí tuệ. Vì sao? Vì câu văn "xưng danh trí tuệ”, 
ý nói có thể xưng danh là trí tuệ. "Bát-nhã thậm 
thâm cực trọng” là nói về thể của Bát-nhã. Lầa ngôn 
từ dứt tư tưởng. “Trí tuệ mỏng nhẹ” là nói tên gọi 
trí tuệ không lia ngôn từ tư tưởng. Vì vậy mà tên 
gọi đó không thể xưng gọi là thê. Lại nữa, "Bát- 
nhã thì nhiêu, trí tuệ thì ít", bởi thể của Bát-nhã vô 
lượng vô biên, những cái biết, cái chứng thì vô hạn 
lượng; còn tên gọi trí tuệ thì có hạn lượng, có thế 
xưng, có thể biết, duy chỉ một tên gọi mà thôi. Vì 
vậy tên gọI cái ít không thể đặt tên cho thê nhiều; 
tiếp đến nói về "chỗ lợi ích của Bát-nhã thì rộng 
lớn" là nói thể của Bát-nhã phạm trù lợi ích rộng 
lớn, cái tên trí tuệ thì sở bất năng thuyên; nên nói 
không thể xưng. Thứ nữa là câu: "cứu cánh tận trị, 
nên gọi là xưng, N nói cái thể của trí tuệ, tên gọI 
cho sự tận tri biết hết; nhưng thể Bát-nhã đêều là vô 


Sở tri. Đó là thường, vô thường, hư, thực, hữu, vô, 
như vậy tất cả bất khả đắc; do đó mà nói không thể 
xưng. Lại nữa, vì biết hết cả thê tướng, nên có thế 
lây danh đề đặt tên cho thể tướng đó; nhưng tướng 
của Bát-nhã thì không thê biết. Vì thường, vô 
thường... . bất khả đặc; do đạo lýâ ây cho nên không 
thế xưng. Lấy bốn nghĩa đó giải thích cho "bất khả 
xưng" là tỏ rõ danh và thê không tương xứng. 

Hỏi: Thể của Bát-nhã là vô sở tri, cho nên danh 
từ chỉ cho sự tận tri (biết hết) không thê đặt tên cho 
nó, tức như lời giải thích trước. "Nghĩa vô tri là 
nghĩa của tuệ" thì danh từ vô tri đó có thể đặt tên 
cho thê của Bát-nhã? 

Đáp: Danh từ vô tri cũng không thể đặt tên cho 
thể; vì sự thuyết minh so đôi, không khả năng biểu 
thị. Chỉ so đôi với tr1; chớ chăng biêu tỏ ở vô. 

Hỏi: Nếu vậy, Nói "thâm thâm cực trọng” là nói 
cho cái thể đó, cho nên có thể biểu thị; mà đã có 
thể biểu thị được thì chăng phải là "bất khả xưng" 
(không thể đặt tên). Nêu từ "thâm sâu" cũng không 
xứng: sao lại lây từ đó để nêu thể? 

Đáp: chữ "thâm sâu" cũng là thuyết minh so đôi 
mà thôi, vì chỉ so đỗi với sự cạn cợt không được 
thâm sâu. Vì vậy từ đó cũng không xứng với thể; 
nhưng ý hướng của luận chủ là ở nơi thê Bát-nhã 
mà nói lời đó; ở nơi tên Bát-nhã mà nói từ "Mỏng 
manh": để hiển bày ý đó, cho nên nói là "nêu thê". 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 427 


Chứ chắng phải là chữ "thậm thâm" (thâm sâu) mà 
có thể gọi cho thê của Bát-nhã. 

Hỏi: Nếu như vậy, thì ở trên lây mười nghĩa để 
giải thích tên Bát- nhã, đều không xứng với thê của 
Bát-nhã; cũng không xứng với nghiệp của Bát-nhã; 
sao lại nói là giải thích theo tài nghiệp? 

Đáp: Bát-nhã chăng thế, cho nên không đúng 
với các tên; nhưng chắng không thê, cho nên có thể 
đúng với các tên. Lại nữa, lẫy nghiệp giải thích, chỉ 
là giả nói, chăng phải là thực vậy, cho nên không 
trái nhau. 

3. Nghĩa của đến bờ kia: nghĩa của đến bờ kia 
rất nhiều. Căn cứ vào kinh luận này, lược ra bốn 
nghĩa: 

1. Từ bờ sinh tử này đến bờ Niết-bàn kia; nên 
gọi là đến bờ kia. Như luận giải thích: Người của 
ba thừa nhờ Báảt-nhã này mà đến bờ Niết-bàn kia, 
diệt tất cả lo khổ. Vì nghĩa đó cho nên gọi là Ba- 
la-mật. 

2. Từ bờ hữu tướng này đến bờ vô tướng kia, 
gọi là đến bờ kia. Như luận giải thích: Bát-nhã Ba- 
la-mật này dùng hai pháp sắc và tâm suy cầu phá 
hoại, không được chắc thật vì nghĩa đó, gọi là Ba- 
la-mật. 

3. Từ bờ trí này chưa mãn, đến bờ trí kia đã rột 
ráo; cho nên gọi là đến bờ kia. Như luận giải thích: 
Bờ kia gọi là tận nhất thiết trí, tuệ biên trí, gọi là 


tướng không thê phá hoại. Tướng không thể phá 
hoại chính là như pháp tính thật tê. Vì nó thực cho 
nên không thể phá hoại. Ba sự đó nhiếp nhập trong 
Bát-nhã, cho nên gọi là Ba-la-mật. 

4. Từ bờ này có bờ kia đến bờ không có này 
kia. Vì không có chỗ đến (vô sở đáo), cho nên gọi 
là đến bờ kia. Như đoạn văn sau đây: Bờ này bờ 
kia chắng độ qua, cho nên gọi là Bát-nhã Ba-la- 
mật. Kinh kim cổ nói: "Sinh tử, Niễết-bàn đều là 
vọng kiến, năng độ vô dư, nên gọi là Ba-la-mật." 

Trong bốn nghĩa trên; nghĩa thứ nhất và nghĩa 
thứ ba là trong nhân mà nói quả, là giải thích theo 
hữu tài. Nghĩa thứ hai và thứ tư là thuyết ở giai 
đoạn đã đến, là giải thích theo trì nghiệp. Nếu lây 
tên gọi đại tuệ độ này làm năng thuyên thì giải 
thích nương theo chủ. 


Phân IV: NHÂN DUYÊN THUYÉT KINH 

Theo như luận thuyết đã viết: 

Hỏi: Phật vì nhân duyên gì mà thuyết kinh Ma 
ha Bát-nhã Ba-la- mật? Pháp của chư Phật không 
vì vô sự và nhân duyên nhỏ mà tự phát ngôn. Thí 
như vua núi Tu Di không vì vô sự và nhân duyên 
nhỏ mà rung động. Nay phải có những nhân duyên 
lớn gì Phật mới thuyết kinh này? Đáp: Có rất nhiều 
nhân duyên; nay tóm lược thành sáu nhân: 1. Rộng 
bày Bô-tát hạnh; 2. Vì không trái với lời thỉnh câu 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 429 


của chư thiên; 3. Vì muốn đoạn dứt sự nghi ngờ 
của nhiều người; 4. Vì muốn trị các bệnh của 
chúng sinh. 5. Vì muốn thuyết đệ nhất nghĩa đề; 6. 
Vì muốn chế phục những luận nghị của các sư. 

I. Vì muốn rộng bảy Bô-tát hạnh: Như luận 
thuyết nói: Phật đã trích dẫn nhiều thí dụ trong ba 
tạng, vì thanh văn mà thuyết pháp, nhưng lại không 
thuyết Bôồ-tát đạo. Duy chỉ trong bốn nghiệp của 
Trung a hàm, Phật thọ ký DI lặc sẽ được làm Phật; 
nhưng cũng không thuyết nhiêu loại Bô-tát hạnh. 
Nay muốn vì Di lặc mà thuyết các Bô-tát hạnh; vì 
vậy mà thuyết kinh này. 

2. Vì không trái với lời thỉnh của Chư thiên: 
Luận thuyết nói: Bây giờ, Bồ-tát dưới cây Bô-đề, 
hàng phục được ma chúng, đắc vô thượng giác. 
Lúc ây, phạm thiên vương chúa của ba ngàn đại 
thiên thế giới, tên là Thi Khí và chư thiên cõi sắc 
như Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên cõi Dục đều 
đến chỗ Phật, xin chuyển pháp luân. Bởi nhớ đến 
bồn nguyện và đại từ bi; cho nên nhận lời thuyết 
pháp. Các pháp thậm thầm chính là Bát-nhã Ba-la- 
mật. Vì vậy mà thuyết kinh này. 

3. Vì muốn đoạn dứt sự nghi ngờ của người 

Có người nghi Phật không đắc nhất thiết trí. Lý 
do vì sao? Các pháp là vô lượng vô số, làm sao một 
người mà có thể biết được tất cả pháp? Phật trụ 
Bát-nhã Ba-la-mật, thực tướng thanh tịnh như hư 


không, trong vô lượng vô SỐ pháp, tự phát lời thành 
thật: "Ta là người Nhất thiết trí". Đề đoạn dứt sự 
nghi ngờ của chúng sanh, vì vậy mà thuyết kinh 
này. 

Theo những lời trên; _ phát lời thành thật” nghĩa 
là không vọng ngữ, vì có tướng lưỡi đài. Vì như ở 
đời ai cũng biết sách thê gian nói: "người có lưỡi 
dài đến mũi tức không vọng ngữ. Do đó Như Lai 
có Nhất thiết trí, từ đó đoạn trừ sự ngh1 ngờ của 
chúng sanh. 

4. Vì muôn trừ các bệnh của chúng sanh 

Luận nói: Tất cả chúng sanh do phiên não nên 
đã có những bệnh kết sử. Từ vô thủy đến nay, 
không có ai trị được; thường bị lầm đường vì thây 
xâu ngoại. đạo. Ta nay xuất thê làm là đại y VƯƠng, 
tích tập các thuốc pháp, các con nên uống. Vì vậy 
mà thuyết kinh này. 

5. Vì muốn thuyết đệ nhất nghĩa đề 

Luận nói: Phật muốn thuyết tướng của đệ nhất 
nghĩa Tất Đàn, cho nên thuyệt kinh Bát-nhã Ba-la- 
mật này. Có bốn loại Tất đàn: l. Thế giới Tất đàn; 
2. VỊ nhân Tất Đàn; 3. Đối trị Tất đàn; 4. Đệ nhật 
nghĩa tật đàn. Bỗn Tất Đàn đó gồm thâu tất cả 
mười hai bộ kinh, tám vạn bốn ngàn pháp tạng; đêu 
chân thật, không trái ngược nhau. 

- Thể giới tât đàn: là pháp từ duyên hòa hợp mà 
có, nhưng không có tính riêng (của các duyên). Ví 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 431 


như xe do trục, bánh, thùng hòa hợp lại, nên có xe, 
mà xe thì không mang tính riêng biệt của từng phụ 
tùng. Người cũng như vậy, năm chúng hòa hợp nên 
có người, nhưng không có tính riêng biệt (chỉ các 
đại hòa hợp lại mà thôi). 

Hỏi: "Như kinh nói: Một người xuất thê nhiều 
người được độ”. Lại nữa, trong kinh Phật Nhị Dạ 
có nói: "Phật từ đêm đắc đạo đến đêm Niết-bàn. 
Trong khoảng thời gian giữa hai đêm đó, những 
kinh giáo đã thuyết, tất cả đều thật, không điên 
đảo." Nếu thật không có người, sao lại nói là 

“người?” 

Đáp: Người; đứng về mặt thê giới thì có. 
Nhưng với đệ nhật nghĩa thì không có. Như như 
pháp tính, đứng về mặt thực tế thế giới thì không 
có. Với đệ nhất nghĩa thì có. Con người cũng vậy; 
với đệ nhất nghĩa thì không; với thế giới thì có. Vì 
sao? Vì có năm chúng nhân duyên cho nên có con 
người. Chứ chắng như một người không có cái đầu 
thứ hai, cánh tay thứ ba ... từ nhân duyên đó mà có 
giả danh; các tướng như vậy, gọi là thế giới Tất 
đàn. 

- Vị nhân tất đàn: Quán tâm hành của người, để 
thuyết pháp. Ở trong một việc; hoặc nghe hoặc 
không nghe, như trong kinh nói: "Vì tạp báo 
nghiệp mà tạp sinh thế Ø1an, đắc tạp xúc, tạp thọ:. 
Kinh khác lại nói: "Không có người đắc xúc, 
không có người đắc thọ". Trước là vì người vì 


Đoạn kiến mà thuyết, sau là người Thường kiến; 
các tướng như vậy gọi là vị nhân Tất Đàn. 

- Đôi trị Tất Đàn là gì? Có pháp đối trị tức là 
hữu mà thuyết thực tính thì vô (không có). Như Bất 
tịnh quán đôi với bệnh dục là thiện đối trị; nhưng 
đối với bệnh sân thì không gọi là thiện; chắng phải 
là pháp dối trị. Cũng vậy, tâm từ đôi trị bệnh sân là 
thiện, đôi với bệnh tham dục thì chắng thiện. 
Những tướng như vậy gọi là đối trị. 

- Đệ nhất nghĩa tật đàn là gì? Tất cả pháp tính, 
tật cả luận nghị, tất cả phải trái đúng sai, nhật nhất 
đều có thể phá. Các pháp chơn thật mà chư Phật, 
Phật Bích chi, A la hán đã thực hành thì không thể 
phá, không thể hoại. Những cái không thông trong 
ba tật đàn trên, thì trong tật đàn này đêu thông. 

Tóm lại trong tất cả giáo môn chăng ngoải hai 
tông đó là nhị đề, (thế đề và chơn đề ) nhưng vì thê 
đề có nhiêu sai biệt cho nên trong đó chia làm hai 
loại. Ngoài hai loại này ra đều thuộc về Tất đàn thư 
nhất. Hai Tất đàn ở giữa có gì khác nhau? Nói 
chung vị nhân Tât đàn đêu là đôi trị Tất đàn đối trị 
tật đàn cũng là vị nhân tật đàn mà ở trong cùng một 
sự có lúc thuyết là hữu, có lúc thuyết là vô (không 
có) khác nhau là do vì thuyết cho những người 
khác nhau cho nên gọi tên là vị nhân tất đàn, chăng 
do bệnh khác nhau mà cho thuốc khác cho nên gọi 
là đôi trị, chăng phải là ở trong cùng một sự vì mà 
vì người thuyết khác, cho nên trong đó chắng gọi 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 433 


là vi nhân. Ngoài hai loại đó ra mà thuyết VỀ sự 
việc thê tục thì thuộc về thê giới Tất đàn. Hỏi: Chư 
Phật thuyết pháp đều vị nhân, đều để đôi trị bệnh 
chúng sanh, vì sao hai loại tất đàn đầu và cuối 
không gọi là vì người, không gọi là đôi trị? 

Đáp: Thông tướng mà nói, có hỏi Như Lại cũng 
chỉ Dày nếu có người đến hỏi; vì để là tỏ thăng thê 
tục giả danh, hay là hiển bày thăng thực tướng 
thăng nghĩa. Vì hai thứ nây là do để lý khác nhau; 
không do người khác nhau, cũng chăng do bệnh 
khác nhau; cho nên lập riêng hai tất đàn; đầu và 
cuối là vậy. 

Hỏi: Nếu nói con người, đối với thế đề là có, 
chắng phải không có như cái đâu thứ hai của một 
người; thì trong uấn, giới, xứ thì lây pháp øì để 
nhiếp? Lại nữa, nếu có người, tức là có ngã, thì 
chăng khác gì thuyết của Độc tử bộ? 

Đáp: Tát-bà-đa tông nói: Không có người, 
không có pháp để nhiếp uân, giới, xứ. Còn Độc tử 
bộ thì nói: thật có TBƯỜI, có pháp. Bất tức bất ly, 
tuy không nhiếp uần, giới, xứ; nhưng ở tại tạng thứ 
năm bất khả thuyết. 

Nay Đại thừa nói vì nhân duyên cho nên có, 
nhưng không có tính riêng biệt, các pháp sắc và 
tâm cũng, đều như vậy. Nêu cho là thật có người, 
thì bị chấp vào mé tăng ích; nêu cho hoàn toàn 
không có người, thì bị chấp vào mé tốn giảm. Đại 


thừa thì không như vậy. Vì từ duyên mà co cho nên 
lia mé tổn giảm, vì không có tính riêng biệt cho nên 
lia mé tăng ích. Trong uân, giới, xứ; pháp øì nhiễp? 
Nhiệp trong, tâm bắt tương ưng hành uân, trong hai 
mươi bốn giới xứ, chúng sinh cùng chia nhau mà 
nhiếp. Phải biết là được nhiếp do pháp gIỚI, pháp 
xứ. Vấn đề này ngừng ở đây. Còn phải nói phân 
khác. 

6. Vì muốn hàng phục chư luận nghị sư 

Luận nói: Vì muốn cho các đại luận nghị sư 
như phạm chí trường trảo, sinh tín tâm trong Phật 
pháp; nên thuyết kinh nảy. Nếu họ không nghe 
được pháp đệ nhất nghĩa, ly tuyệt tứ cú, Bát-nhã 
Ba-la-mật; thì niềm tin nhỏ còn chăng đắc được, 
huồng chi là đắc đạo quả! Ở đây chỉ đưa ra một lý 
do về phạm chí trường trảo; các lý do khác ở trong 
luận đã có nói. Như vậy là đã lược thuật phần nhân 
duyên thuyết kinh. 

Phần V: GIÁO 

Nói về Phật giáo thì chia giáo lý đức Phật thì 
các thuyết khác nhau. Nay lược ra hai thuyết để xét 
phải trái. Có người nói, về phân hóa giáo, không 
ngoài hai lỗi: 1. Đỗn giáo; 2. Tiệm giáo. 

Trong niệm giáo có năm thời: 1. Tứ để gĐiảO; 2. 
Vô tướng giáo; 3. Ức dương giáo; 4. Nhất thừa 
giáo; 5. Thường trú giáo, từ cạn đến sâu, theo thứ 
tự mà thuyết. Nay kinh này là Bát-nhã giáo, thuộc 


SÓ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 435 


thời thứ haI; gọi là vô tướng giáo. 

Hoặc có thuyết nói: phần giáo xuất thế, không 
ngoài ba phẩm: Đó là ba loại pháp luân như trong 
kinh Giải Thâm Mật đã nói: Bô-tát thăng nghĩa 
sinh nói với Đức Thê Tôn: Đầu tiên ở thời thứ nhất, 
trong rừng Thị Lộc, nơi Tiên nhân Ba-la-nê-tư bị 
đọa. Thế Tôn chỉ vì người phát thú thanh văn thửa, 
đã lây tứ để để chuyên pháp luân. Tuy pháp luân 
ấy rất kỳ lạ rât hiểm có, nhưng vẫn còn có cái trên 
nó, bao trùm nó; pháp luân ây vẫn chưa liễu nghĩa, 
là chỗ đứng cho các sự tranh luận. Trước đây, trong 
thời thứ hai, Thế Tôn chỉ vì người phát thú hướng 
tu đại thừa, nương vào tất cả pháp không, vô tự 
tính, vô sinh, vô diệt, tự tính Niêt-bàn xưa nay rông 
lặng; nên đã lẫy tướng ân mật để chuyền chánh 
pháp; nhưng pháp luân â ây vẫn còn có cái trên nó, 
vẫn chưa liễu nghĩa, là nơi đứng chân cho những 
sự tranh luận. Nay ở thời thừa ba; Thê Tôn vì 
những người phát thú hướng nhất thiết thừa, nương 
vào tât cả pháp không vô tự tính, vô sinh vô diệt, 
xưa nay tịch lặng, tự tính Niết-bàn, không có tính 
tự tính; nên đã lấy tướng hiển Dày rõ ràng để 
chuyển chánh pháp, không còn cái gì trên nó, 
không có gì bao trùm được nó. Đó là liễu nghĩa; 
chăng làm chỗ đứng cho những tranh luận. Nay 
kinh Đại phẩm này cùng các Bát-nhã đều đã được 
nhiếp trong pháp luân thứ hai. 

Hỏi: Hai sư đó thuyết, cái nào là thật? 


Đáp: Hai loại giáo môn, ba loại pháp luân cùng 
ở một lối, một mục đích, cũng đều có đạo lý của 
nó. Nhưng họ nói kinh Đại phẩm này đêu thuộc 
thời thứ hai thuộc pháp luân thư hai lý ây không 
đúng; vì trải với kinh luận. Như trong luận này, khi 
giải thích phẩm Tất Định, đã có nói: "Tu Bỏ-đề 
nghe kinh pháp Hoa thuyết: Nêu ở chỗ Phật, làm 
một công đức nhỏ, cho đến vui cười đùa bợt xưng 
một tiếng nam mô Phật, sẽ làm Phật." Lại nghe 
trong phâm A-ty-bạt-trí, "có thối, bất thôi" như 
phâm tật định trong kinh pháp Hoa. Vẫn đề này 
nhất định, là các kinh khác thuyết, thì có thối, có 
bất thối. Vì vậy nay mới hỏi là Tất định hay là 
không tất định,... do đó biết răng, biết được khi 
thuyết kinh này là sau thời thuyết kinh pháp Hoa. 
Mà cho răng năm trong thời thứ hai thì không đúng 
lý! 

Hỏi: Nếu nói kinh này năm sau thời kinh pháp 
Hoa Như kinh nhân Vương nói: "Bấy giờ, đại 
chúng đều nói: Đại giác Thê Tôn, trước đây đã vì 
đại chúng chúng con mà hai mươi chín năm thuyết 
Ma ha Bát-nhã; Kim cang Bát-nhã; Thiên vương 
vân Bát-nhã; Quang tán Bát-nhã Ba- la-mật. Hôm 
nay, Như Lai phóng hảo quang lớn ấy là định làm 
chuyện gì? 

Đáp: Ma ha Bát-nhã, chăng phải chỉ có một, mà 
là rất nhiều, có lúc nói ở trước, lúc khi nói ở sau, 
như luận thuyết nói: Kinh này hai mươi hai ngàn 


SỐ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 437 


kệ, Đại Bát-nhã trăm ngàn kệ như trong Long 
vương cung, A-tu-la cung, Thiên cung thì ngàn 
ước vạn tÿ kệ; vì nghĩa đó, cho nên không trái 
ngược nhau. Luận đó lại còn nói: "Lại nữa, có hai 
loại thuyết pháp: I1. Tránh xứ; 2. Vô tránh xứ. 
Tránh xứ là như các kinh khác. Nay muốn nói vô 
tránh xứ, cho nên thuyết kinh Ma ha Bát-nhã Ba- 
la-mật này. Từ đó chứng minh; kinh này cùng thời 
với thời thứ ba hiến liễu pháp luân; chăng phải là 
nơi đứng cho các sự tranh luận. Nhưng nếu nói 
kinh này ở trong pháp luân thời thứ hai, thì kinh 
này phải làm chỗ cho sự tranh luận; điều đó không 
đúng, vỉ luận nói là vô tránh. Lại nữa, kinh nảy nói: 
Muôn câu Bồ-đê ba thừa, phải học Bát-nhã Ba-la- 
mật. Lại nói; trong Bát-nhã Ba-la-mật, tuy không 
có pháp øì có thể đắc, nhưng có giáo của ba thừa. 
Như trong kinh Giải thâm mật cũng nói; tật cả 
Thanh văn, Độc giác, Bồ-tát, đều là một Đạo Diệu 
thanh tịnh, phải biết kinh này cùng thời thứ ba, vì 
những người phát tâm hướng đến Nhất thiết thừa. 
Lây tướng hiển liễu rõ ràng để chuyên xe chánh 
pháp; nhưng trong pháp luân thứ hai đó nói, chỉ 
những người phát tâm hướng đến đại thừa, thì làm 
sao thuộc thời thứ hai đó được! Lại nữa, Hóa phẩm 
của kinh nảy nói: Nếu pháp có sinh diệt là Như 
Hóa; nêu pháp không sinh không diệt, cái đó gọi là 
vô cuống. tướng Niết-bàn, pháp này chăng biến 
hóa. Tu Bô-đề nói: Như Phật đã nói, tật cả các pháp 


tính không, chắng phải là Thanh văn tạo ra, cho 
đến chăng phải chư Phật tạo ra; vậy thì một pháp 
Niết-bàn sao lại chăng phải là Như Hóa? Phật nói: 
Đúng vậy! Đúng vậy! Tánh tất cả pháp thường 
không: nêu Bô-tát ¡ phát ý, mà nghe tật cả pháp đều 
là tính không, cho đến Niết-bàn _CŨng đêu Như 
Hóa, tâm liên sợ hãi! Vì những Bôồ-tát mới phát ý 
đó, mà phân biệt cho họ. Sinh diệt là Như Hóa, 
không sinh diệt là không Như Hóa. Tu Bô-đê nói: 
Thưa Thế Tôn! Làm sao khiến cho Bồ- tát mới phát 
ý biết là tính không? Phật bảo Tu Bồ-đê: chư pháp 
trước có nay lại không sao? 

Với đoạn văn trên, đã chứng minh kinh này nói: 
Pháp Niết-bàn cũng là vô tự tính; nhưng trong pháp 
luân Thứ hai kia lại nói; tất cả các pháp không sinh 
không diệt, xưa nay tịch tĩnh, tự tính Niết-bàn; đâu 
có nói Niễt-bàn tánh không tự tính. Trong pháp 
luân liễu nghĩa thứ ba nói: Tât cả các pháp không 
sinh không diệt cho đến Niết-bàn cũng không có 
tính tự tính; vì vậy mà biết tông của kinh này vượt 
qua thời thứ hai, cùng thời thứ ba. Lại nữa, kinh 
Hoa Nghiêm nói: sinh tử và Niết-bàn, cả hai đều 
hư vọng. Ngu và trí cũng như vậy; cả hai đều 
không chơn thực. Nay ở đây, kinh này nói: sắc, thọ, 
tưởng... như huyễn như mộng, cho đến Niết-bàn 
cũng như huyền như mộng. Nếu có pháp nào hơn 
cả Niết-bàn, ta cũng lại thuyết như huyễn như 
mộng. Nên biết kinh này cùng kinh Hoa Nghiêm 


SÓ 1697 - ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YÊU 439 


là vô thượng, vô dung không có gì trên nó. Không 
có gì bao trùm nó cứu cánh liễu nghĩa. Chỉ có 
những phân giáo môn thì mỗi kinh mỗi khác. Phân 
năm nói về giáo là như vậy. 


Phần VI: Nói về văn thì theo sự giải thích trong 
luận. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


KIM CANG BÁT NHÃ 
KINH SỚ 


SỐ 1698 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1698 
KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỞ 


Đời Tùy, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thuyết 
GIẢI THÍCH ĐÈ KINH: 

Bát-nhã u huyện, vi diệu khó lường, mượn dụ 
này để tỏ thâm pháp. 

KÌM có ba nghĩa: I. Trong các châu báu, vàng 
là hơn hết, chắng bị rỉ sét; 2. Lợi Dụng tự tại, bẻ 
gảy các vật; 3. Trong ngoài trong sáng, ảnh hiện rõ 
ràng. 

CANG nghĩa là kiên, cứng, đó là Thân, Mệnh, 
tài. Thân tức là pháp thân, mệnh tức là Tuệ Mệnh, 
Tài tức là pháp tài. Công đức trợ đạo, dùng dụ cho 
ba loại Bát-nhã: I. Thật Tướng Bát-nhã- Lý tính 
thường trú; 2. Quán chiếu Bát-nhã-phá ngũ trú 
hoặc; 3. Văn Tự Bát-nhã-giải thoát tự tại. Ba pháp 
như vậy, chăng ngang chắng dọc, chăng chung 
chẳng không, thành Bí mật Tạng. Phật ba thứ 
Thân, cũng lại như vậy. Thật tướng Bát-nhã tức là 
pháp Thân, như phẩm kim cang thân trong Đại 
phẩm kinh. Quán chiếu Bát-nhã tức là Báo thân, 
như kim cang tam muội phá các phiên não. Văn Tự 
Bát-nhã tức là ứng thân, tùy cơ lợi ích, phố hiện vô 


biên. Xưa giải thích răng Kim Cang là dụ cho tâm 
sau cùng của Thập Địa, là khi đạt đến giai đoạn 
Nhân viên mãn. Nay nói răng từ tâm đầu tiên cho 
đến tâm cuôỗi cùng, có sáu loại Kim Cang. 

THỂ: "Nếu thây chư tướng phi tướng, tức thấy 
Như Lai", đó là chánh Thể của kinh. 

TÔNG: là dựa theo cái Tuệ của Thật tướng, 
hành Bồ thí vô tướng. Như người có mắt, ánh trời 
SOI sáng thì sẽ thấy nhiêu thứ đồ vật, đó là Nhân 
thây. "chư tướng phi tướng" là quả. Nhân và quả 
này, cùng dựa theo Thật tướng. 

DỤNG: có tác Dụng phá chấp, mọi sự che lấp, 
dính mặc gọi chung là chấp, phá mê hoặc bởi các 
tướng, tỏ rõ công năng, tự nó không trở ngại, tức 
là lực Dụng. 

GIÁO TƯỚNG: Có năm loại: 1. Ma Ha Bát- 
nhã; 2. Kim Cang Bát-nhã; 3. Thiên Vương Vẫn 
Bát-nhã; 4. Quang Tán Bát-nhã; 5. Nhân "Vương 
Bát-nhã. Quảng và lược tuy khác nhưng cùng gọi 
là Bát-nhã. Bộ Ma Ha Bát-nhã thuyết chỉ tiết từ sắc 
tâm cho đến Chủng Trí, đều là Ma Ha Diễn. Đoạn 
văn trên lược nói về Kim Cang làm Dụ. 

Tiếp đến là giải thích chỉ tiết: gọi là Kim Cang 
Bát-nhã là hủy Vạn Hữu ở Tánh không, rốt ráo 
không có một vật nảo cả, rất kiên rất bén, gọi là 
kim cang. Trí gọi là quyết đoán, tuệ gọi là giải trì, 
vạn tượng fuy phân, vật ngã vô tướng. Hữu vi ây 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 445 


tuyệt, lặng lễ soi chiêu, cho nên giả danh là Bát- 
nhã. Tiếng tây Trúc gọi là Bạt Xà La, còn gọi là 
Chước Ca La, Hán dịch là kim cang, gọi là sắt bén, 
còn gọi là phá cụ (đô dùng để đục phá). Dẫn cuỗn 
Đại (phẩm) kinh nói răng: "Phật bảo Ca Diếp, ông 
nay quyết đoán, giông như cang đạo”. Lại nói: 
"Thời khởi kiếp hỏa, tất cả đều tan chảy”. "Sắc 
bén”; là ở tại dưới, đó gọi là Kim Cang Tế. Còn nói 
răng: thời cô xưa, xá lợi của chư Phật biến thành 
kim cang như ý châu. Nay thường lây kiên cứng 
sắc bén làm dục. Xưa nói răng; Thê thì kiên, Dụng 
thì bén. Thể kiên thì chúng hoặc chăng xâm phạm, 
Dụng bén thì chặt đứt vạn vật. 

Nay hỏi: Thể chỉ kiên cứng chăng sắc bén, 
Dụng chỉ là sắc bén chăng kiên cứng, như vậy thì 
Thể chăng sắc bén, Dụng chắng kiên cứng, đó là 
chăng kiên cứng chăng sắc bén, sao lại gọi là sắc 
bén kiên cứng. 

Cuôn Bách Luận nói răng: Mắt chẳng biết, ý 
chăng thấy, riêng biệt nhau thì chăng thây, hai thứ 
hợp lại sao lại thây? Nay theo cuôn Trung Luận mà 
đáp câu hỏi trên thì thôi vậy. 

Nay nói rằng: cứng bén là chắng cứng chăng 
bén, giả nói là cứng bén. Như nói khô là lây chăng 
khổ làm nghĩa, vô thường là lây thường làm nghĩa, 
không thì lây bất không làm nghĩa, chuỗi lời nói 
trên có thể tùy ý sử Dụng chăng e sợ những câu hỏi 
như trên. 


Bát-nhã như đồng lửa lớn, bốn bê chăng thế 
tiếp xúc, há lại có thể làm Thể làm Dụng sao? Thế 
Dụng nhân duyên bất nhất bất dị (chăng cùng một, 
chăng hai khác). Thể cứng thì Dụng cũng cứng, 
Dụng bén thì Thể cũng bén, đã là bất nhất, mượn 
danh nghĩa mà bàn. Nêu nói Thể kiên (cứng) tức là 
nói Dụng bén, đó là mượn danh nghĩa mà nói về 
một góc độ. Lìa Dụng thì không có Thẻ, lìa Thể thì 
không có Dụng, Dụng tức là tịch lặng, tịch lặng tức 
là Dụng. Không phân biệt có hay không có cái Thế 
của Dụng, mà chính là ở Dụng, không phân biệt có 
hay không có cái Dụng của Thể, mà chính là ở Thể, 
chăng cùng một cũng chăng hai khác. Vì có nhân 
duyên cho nên cũng có thê nói là cùng một (nhất) 
hay nói là hai khác (DỤ). Vì để phá nhât mà thuyết 
là DỊ, vì để phá đị mà thuyết là Nhất, vì khiên cho 
chúng sanh ngộ phi nhất phi dị mà gọi nhân duyên 
đó bât nhất bât dị, ly hý luận Đoạn và thường. Hý 
luận chắng thể xâm nhập vào được, gọi đó là kiên 
(ứng), có khả năng phá đoạn thường tức là bén. 

Hỏi: Bát-nhã là gì mà lại cứng bén như thế? 

Đáp: Thắng tiến tánh không, đó là Bát-nhã, 
Tánh không bât đoạn bất thường, bất nhất bất dị, 
tất cánh không, đó là Bát-nhã, chắng có một tướng 
nảo cả, đều là thanh tịnh, cuôn Đại Luận nói răng: 
Bát-nhã có ba loại; Thật tướng Bát-nhã, Quán 
chiếu Bát-nhã, văn tự Bát-nhã. Thật tướng Bát-nhã 
tức là lý cảnh đệ nhất nghĩa Đề. Quán chiêu Bát- 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 441 


nhã tức là Trí tuệ của người thực hành. Trí tuệ soi 
Thật Tướng đó, trí và Trí xứ đêu gọi là Bát-nhã. 
Văn tự có khả năng giải thích trình bày, cũng là 
Bát-nhã. Cho nên nói rằng: "Không lia văn tự, 
thuyết về giải thoát" một Thể mà ba tên gọi đều 
cùng là Bí Mật Tạng. 

Hỏi: Có phiên dịch hay không có phiên dịch. 
Đáp: dịch ra là Trí Tuệ. 

Hỏi: cuỗn Đại Luận nói: Trí tuệ nhẹ mỏng, Bát- 
nhã sâu dày, làm sao phiên dịch? Bộ thích luận 
quyền bảy mươi giải thích. Ngài Tu Bỏ- đề xưng 
tán năm điều, chăng thể xưng gỌI, chắng thê đo 
lường, không gì so băng, không có bờ mé, giống 
như bầu trời. 

Đáp: Câu "chắng thế xưng” răng: Xưng danh 
trí tuệ. Câu đó là đo lường bô thí Ba-la-mật, chứ 
chăng phải là Trí tuệ chăng thê đo lường. Cho nên 
gọi là Trí tuệ Bát-nhã định thật tướng, ở đây giải 
thích về câu "chắng thê đo lường; "Chắng thê đo 
lường" là ý gì? Đó là muốn tỏ răng: Bát-nhã mà 
Đức Phật đã đắc, soi sảng thật tướng thâm sâu cho 
đến đáy bờ mé, trí tuệ của Bô-tát khi còn trong giai 
đoạn Nhân chắng thê đo lường nối Bát-nhã trong 
giai đoạn Phật quả. Đó là Trí Tuệ mảy manh trong 
giai đoạn Nhân chăng thê đo lường nối Bát-nhã của 
giai đoạn Quả. Sao lại dẫn chứng sai lâm cho răng 
không thể phiên dịch? Đại kinh nói răng: Bát-nhã 
có ba loại, Bát-nhã, Tỳ Bà Xá Na, Xà Na. đều cùng 


là một loại khí, tùy theo trên gọi mà bàn. Dựa theo 
Nhân (con ngườ!) thì Bát-nhã thuộc về chúng sanh, 
Tỳ Bả Xá Na thuộc về tật cả Thánh Nhân, Xà Na 
thuộc về chư Phật Bỏ-tát. Nói theo pháp thì Tỳ Bà 
Xá Na là Tổng Tướng (tướng chung), Bát-nhã là 
Biệt tướng (tướng riêng). Xà Na là phá tướng 
(tướng phá). Tỳ Bà Xá na phiên dịch là Chánh Tri 
Kiến. Đây tức là Tổng Tướng tri Kiến. Bát-nhã 
dịch là xuất ly Tuệ tức là Bát-nhã thuộc về chúng 
sanh, vì có Tuệ số Xà Na là thuộc về chư Phật Thập 
Địa Bô-tát, có nghĩa là quyết đoán cùng chung một 
VỊ (g1ai đoạn) mà thôi. 

Ba-la-mật, còn gọi là A La Mật, Ba La G"à.... 
dịch là Độ Bỉ Ngạn, còn gọi là Bỉ Ngạn Đáo, còn 
dịch là Độ Vô Cực, đó là giả danh vô độ làm Độ 
mà thôi. Đức Phật đã độ Trí tuệ độ, gọi là Nhất 
Thiết Trí, Bô-tát chưa độ nên cũng chắng gọi là 
Độ, khi đang độ cũng chắng gọI là Độ, vì chăng lia 
đã Độ, chưa độ. Mà nay nói đã độ, đó là giả danh 
nói là Độ. 1. Hạnh độ; 2. Thời độ; 3. Quả Độ. Khéo 
tu đây đủ lục độ gọi là Hạnh độ, đủ ba Tăng kỳ là 
Thời Độ. Đắc đại bi là Quả độ. Bỉ Ngạn (bờ kia) 
Sinh tử là Bờ này, Niết-bàn là Bờ kia, phiền não là 
Trung lưu (giữa dòng sông). Bát chánh là thuyền 
bè. Lại nữa, tham lam keo kiệt là Bờ này, Phật quả 
là bờ kia, Bồ thí là giữa dòng, chánh cân là thuyền 
bè. Lại nữa, Thủ tưởng là Bờ này, vô tướng là Bờ 
kia, Trí tuệ là giữa dòng, tính tấn là thuyên bè, 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 449 


thăng tiễn như vậy. Lại nữa, tức sinh tử Niết-bàn 
đều là bờ này, phi sinh tử Niết-bàn đều là bờ kia, 
cho nên nói răng: Viễn ly Bờ này Bờ kia mới gỌI 
là Ba-la-mật. Lại nữa, đôi sinh tử và Niếễt-bàn, 
chăng phải là Trung Đạo, đó gọi là Nhị, trung Đạo 
phi sinh tử phi Niết-bàn, đó gọi là bất Nhị. Nhị và 
Bất Nhị đều là bờ này. Phi nhị phi bất nhị là bờ kia, 
viên ly Nhị Biên cho đến Trung Đạo, gọi đó là Ba- 
la-mật. 

Tu Đa La, dịch là Khê Kinh, chữ của kinh là 
dạy pháp, dạy Thường, do từ tâm khẩu của Thánh 
Nhân. Về bộ trụ (thứ tự bộ kinh); Bộ thứ nhất là 
mười vạn kệ (Bộ thứ nhì là hai vạn kệ, cả hai bộ 
đêu chăng đến trung Hoa. Bồ thứ ba một vạn tám 
ngân kệ, tức là Đại phẩm, còn gọ! là phóng Quang. 
Bồ thứ tư tám ngân kệ, tức là Tiểu phẩm, còn gỌI 
là Đạo Hành. Bộ thứ năm bốn ngàn kệ, tức là 
Quang tán. Bộ thứ sáu hai ngàn năm trăm kệ, tức 
là thiên vương vẫn. Bộ thứ bảy có sáu trăm bài kệ, 
tức là bộ Văn Thù Vấn Bát-nhã. Bộ thứ tám có ba 
trăm kệ, tức là bộ Kim Cang Bát-nhã này. Sư Duệ 
nói: Đêu là Như Lai tùy cơ mà thuyết, Bát-nhã 
chăng phải là xưng lường, vượt quá sô lượng, há 
chỉ là một hay nhiêu bốn năm loại đề thuyết. 

Tiếp nữa là phân biệt trước và sau. Nói về kim 
cang trước hay sau: Sư Triệu chú thích răng: Năm 
loại Bát-nhã, Kim Cang Bát-nhã được thuyết đầu 
tiên nhất, vì Kim Cang số chúng là một ngôn hai 


trăm năm mươi người. Kinh Đại phẩm thuyết sau, 
sô người nhiều hơn, năm ngàn người, cho nên Ma 
Ha (Kinh Đại Phẩm Đại Bát-nhã) là ở tại sau. Nếu 
Km Cang ở tại sau là như kinh Nhân Vương nói 
răng: Đầu tiên là Ma Ha, tiếp đến là Kim Cang, lại 
nữa phân hộ niệm phó chúc và đắc Huệ nhãn chưa 
nghe kinh này tựa như ở tại sau, đều có chứng cứ, 
do người sử Dụng mà thôi, đối cơ mà bày giáo, dải 
hay ngắn khác nhau. Từ đêm đắc đạo cho đến đêm 
nhập Nê Hoàn (Niệt- bàn) thường thuyết Bát-nhã, 
tỏ về lý nhật đăng. Nếu theo kinh Quang tán Bát- 
nhã thì Như Lai mười chín tuổi xuất gia, ba mươi 
tuổi thành đạo, đến bốn mươi hai tuôi ngày rắm 
tháng hai, sau khi ăn xong, vì chư Bô-tát thuyết 
Bát-nhã. 

Về người dịch kinh: Pháp sư La Thập dịch vào 
đời Tân, niên hiệu Hoăng Thủy, năm thứ ba, tức là 
Tân An Đề năm thứ mười một, Cuối đời Hậu 
Nguy, Ngài Bồ-đề Lưu Chi dịch cuốn Luận Bồn 
gôm tảm mươi bài kệ. Ngài DI lặc làm kệ, ngài 
Thiên Thân giải thích kệ băng văn trường hàng, 
giải thích gồm ba quyên, chia văn mười hai phân: 
l. Tự phân; 2. Hộ niệm phân; 3. Trú phân; 4. Tu 
hành phân; 5. Pháp thân phi thân phân; 6. Tín giả 
phân; 7. Hiệu lượng hiển thắng phân; §. Hiên tảnh 
phân; 9. Lợi ích phân; 10. Đoạn nghi phân; 11. Bất 
trú đạo phân; 12. Lưu thông phân. 

Nay chia kinh này ra làm ba đoạn: Tự, Chánh, 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 451 


Lưu thông. Tự là duyên khởi, trước khi thuyết giáo, 
ặt có nguyên do; khất thực, phóng hào quang, mưa 
hoa, dâng hiện lọng... nguyên do đã khởi thì chánh 
giáo nên tuyên thuyết. Duyên và ø1áo cùng cảm với 
nhau, giông như hình bóng, tiếng vang, cho nên có 
phân chánh thuyết. Lại nữa, chắng phải là chỉ trong 
một thời gian ngăn, mà còn muôn truyện bá dài lâu 
trong thời vị lai, cho nên có phân lưu thông. Ba 
đoạn mỗi đoạn chia làm hai phần; Đoạn Tự có 
phân Thông, phân biệt, đoạn chánh thuyết có hai 
phân trước và sau. Lưu thông có phân phó chúc và 
phân phụng hành. 

"Như Thị Ngã Văn... Thiên Nhị Bách Ngũ 
Thập Nhân Câu" là phân thông tự, chia làm năm 
phân 

Như Thị: khi Phật thuyết kinh Bát Nê Hoản 
(bát Niết- Dàn), thị giả thỉnh hỏi, Phật đáp răng: 
khởi đầu của tất cả kinh đều băng hai chữ "Như 
Thị". 

Ngã văn: là chính mình nghe từ miệng của Đức 
Phật, sự việc chăng sai lầm. 

Nhất Thời: là lời ắt đúng lý, lý cũng như lời, 
đương lý đặc thời, khiến cho người nghe được khai 
ngộ, Thánh chăng uống thuyệt, lời ất hội với cơ, 
cho nên nói là "Nhất Thời". 

Phật: Là tên gọi của Đại Sư, Phật có nghĩa là 
Giác. Vì khác với phàm phu, cho nên là tự giác. Vì 


khác với Nhị Thừa, cho nên là giác tha, vì khác với 
Bồ-tát, cho nên là Giác Mãn. 

Tại Xá Vệ: Pháp vương vận hành, ứng với vật 
mà du tại Xá Vệ thành. Ở nước Kiêu Tát La, Xá 
Vệ gọi là Văn vật Quốc, nhiều sản vật đặc biệt 
vang danh các nước, nên gọi tên là văn vật. Còn có 
tên là Xá Bà Đề; xưa kia có hai vị Tiên, người em 
tên là Xà Bà, tiếng Hán gọi là ấu tiểu (bé nhỏ), 
người anh tên là A Bạt Đề, hán gọi là Bắt Khả Hại, 
hợp tên hai vị Tiên đó mà đặt tên thành. 

Kỳ Thọ Cấp Viên: là vườn của ngài Tu Đạt thị, 
ngài Kỳ Đà thí cây. Cùng nhau lập Tinh-xá, xuất 
hiện nhiều ở các kinh khác. 

Dữ Đại Tỳ Khưu: Thánh nhân khi hóa độ 
không có giữ bí mật, nghe ắt có nhiều người cùng 
nghe, đáng tin cậy vậy, đúng thì phải có bỗn chúng, 
lược bớt chắng øhi. 

Tỳ Khưu: Nghĩa là Bố Ma, khất sĩ, phá ác. 

Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân: là ba vị Ca 
Diếp gồm một ngàn người, Mục Liên thân tử hai 
trăm năm mươi người. 

Nhĩ Thời Thế Tôn... là phân Biệt tự. Phân trên 
là Thông tự, để làm chứng cho niềm tin. Nay biện 
về Biệt tự để phát khởi, có đủ mười danh hiệu, cho 
nên gọi là "Thế Tôn". "Thực Thời": là khi thức ăn 
đã nâu xong, người ta đều có tâm thí để sinh. 
"Trước Y": là áo Tăng Già Lê. Phật quán thấy 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 453 


những thửa ruộng tốt chia ra từng ô, mới bảo 
những người xuất gia mặc áo đó. "Trì Bát"; là ôm 
bát do Tứ thiên vương dâng cúng. “Nhập Xá Vệ 
Khất Thực"; pháp thân không có tiếp đãi, cần gÌ 
khất thực, Trời người diệu cúng, ngày đây trăm vị, 
tự mình hành phân vệ để làm phước cho chúng 
sanh, khất thực có mười điều lợi ích: 1. Thấy tướng 
tốt; 2. Trừ bệnh tật; 3. Trừ kiêu mạn; 4. Vì nữ nhân 
giám hộ; 5. Thiên long theo; 6. bát của Tứ Thiên 
Vương; 7. Nghèẻo giàu bình đăng: 8. Bất tạp; 9. 
Dập tắt phỉ báng; 10. Thường tại tam muội, thật ra 
là chăng ă ăn. Ngôi thành này diện tích một ngàn hai 
trăm do tuân, chín ức nhà. Nước ở phía nam, thành 
ở phía Bắc, Tinh-xá ở tại đây, từ bèn ngoài vào, 
cho nên gọi là "Nhập khi ăn là ăn như pháp, chúng 
sanh có thắng trí này, cơ duyên sắp phát, để bảy tỏ 
Bát-nhã. "Trước y trì bát”; y là áo giáp hoăng thệ, 
là tâm từ bị. Bát là hành Bát, Bát có thê đựng cơm, 
Hành có thể hướng đến lý, tức là chỉ cho giải thoát. 
Thành; là ngôi Hành pháp tảnh Niết-bàn. Quán 
ngôi nhà Ngũ Âm thảy đêu không tịch, bất động 
như ngôi thành, để biểu tỏ pháp thân. 

Thứ Đệ Khất Thực: chắng bỏ nghèo giảu, 
chắng bỏ tiện theo quý, đại từ bình đắng, cho nên 
nói là "Thứ Đệ". Tức là bày tỏ Bô-tát thứ đệ hành, 
thứ đệ học, thứ đệ đạo. Hành hạnh nhân duyên. 

Hoàn Chí Bồn Xứ: Bồn xứ tức là Nhất Thiết 
Trí Xứ, trải sắc tâm, quán đạt đến Nhất Thiết Trí. 


Phạn Thực Nsật, Thu Y Bát: Đây là biểu tỏ, sau 
khi đã đắc quả, không còn nguyện hạnh nữa, Vô 
thệ nguyện, cho nên thu y, không tiễn hành nữa. 

Tây Túc Dĩ: Tức là biểu tỏ Tuệ không còn bị 
nhơ nhớp, vĩnh viễn dứt bỏ cát bị vô minh. Rửa 
nước trong sạch, cho nên nói là "Tây túc". 

Phô Tòa: tức chư pháp không, đó là tòa. Tứ vô 
úy xứ, đây thuyết Bát-nhã. Phân biệt tự đã giải 
thích xong. 

Từ "Thời Trưởng Lão Tu Bô-đề..." Phần thứ 
nhất, đoạn chánh thuyết. Văn chia ra hai phân, từ 
đầu đên "Quả Báo Bât Khả Tư Nghị". Gọi là Thật 
Trí Đạo. Từ câu: "Trừng bạch Phật..." là phương 
tiện đạo. Hoặc vì đời sau, hoặc vì mười độn cắn, 
hoặc có thể trí độ thiện quyền vì Bồ-tát phụ mẫu, 
như kinh Đại phẩm chia hai đoạn văn thành hai đạo 
Bát-nhã và phương tiện. Kinh này lược thuyết cũng 
lại giống như vậy. Trong đoạn đâu, trước tiên là 
hỏi, tiếp đó là đáp. Trong phân hỏi; trước tiên là 
thuật tán, tiếp đó là chánh vẫn. 

"Trưởng Lão Tu Bồ-đê" là đối dương chủ, có 
cái đức của trưởng nhân. Bởi lẽ chuông lớn tuy 
tiếng vang, nhưng chăng gõ thì chắng kêu, bậc 
Thánh thì chắng cô ứng, có hỏi có đáp. Tu Bô-đê, 
Hán dịch là không sinh, còn gọi là Thiên Cát, hoặc 
gọi là Đông phương Thanh Long Đà Phật. 

"Tòng Tòa Khởi" là nghi lễ khi thỉnh hỏi. Khi 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 455 


thỉnh hỏi đạo thì trên phải rời khỏi chỗ ngôi. 

"Đản Hữu Kiên” Theo phép nước cho răng thây 
áo lộ vai là tỏ sự kính trọng, còn biểu thị là vị đệ 
tử. 

"Hữu Tất Trước Địa" co gối phục tòng, biểu thị 
không có sự chống trái. 

"Hợp Chưởng”; nghiêm túc, bày tỏ tôn sư trọng 
đạo, cực kỳ chuyên nhất cung kính. 

"Bạch Phật Ngôn" thuật tán. 

“Hy Hữu” Phật từ đời trước tảm vạn bốn ngàn 
năm đêu là ngôi vị luận vương, đến thân Thích 
Tôn, nếu chăng xuất gia thì sẽ hai ngàn năm trăm 
năm làm kim luân vương, mà có thể xả bỏ ngôi vị 
xuất gia khất thực, đó là hy hữu, đây là tán thán 
thân mật. Lại nữa, đây là thuật tán giải thích ý trong 
kinh Đại Phẩm. "Hộ niệm" tức là Bát-nhã thật Đạo, 
như người mẹ có khả năng hộ niệm. "Phó chúc” 
tức là phương tiện quyên đạo, như người cha có 
khả năng dạy dỗ. 

"Thế Tôn, Thiện Nam Tử..." Tiếp theo phần 
trên, khởi hỏi. "Phát Bồ-đề Tâm" là Nhất Thiết Trí. 
Nêu chung ý chỉ quy vê. 

Phiên dịch là Vô Thượng chánh biến tri giác. 
Tâm muốn hướng đến chánh giác. Tiếp đến là hỏi 
về Trú "Ưng Vân Hà Trú":; nhập lý Bát- nhã, gọi là 
Trú, đây tức là Thật Trí. Tiếp đến là hỏi về hàng 
"Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm”; phương tiện tức là 


Quyên trí. Như Thiện Tài đông tử nói: Ta trước đã 
phát Bô-đề tâm làm thế nào tu hành? Làm thế nào 
học đạo? 

Từ câu "Phật Ngôn Thiện Tai..." là phần thứ 
hai, Phật đáp. Đâu tiên là chấp nhận, tiếp đó là rộng 
đáp, trong phân (lược) chấp nhận có 3 phân: 1. 
Thuật; 2. Giới; 3. Nguyện văn. Từ "thiện tai..." là 
thuật hứa, "như nhũ sở thuyết" là nghi thức khen 
ngợi câu hỏi đương lý hội cơ, tận thiện tân mỹ, 
đúng như những điều ông đã nói. Câu "Nhủ kim để 
thính" là bảo lăng nghe. Nếu chẳng lắng nghe thì 
sẽ sót lời thiếu lý, nhắc nhở lăng nghe, lời và lý 
chăng hư dối. 

"Duy Nhiên..." là tiếp nhận ý chỉ của Phật, 
mong nguyện lắng nghe, kính cân nghiêng lòng. 

"Phật cáo..." là phân hai rộng đáp, chia làm ba 
phân. Phân đầu là tỏ rõ Thê của Bát- nhã là không, 
là vô sở hữu, từ câu "Vân hà danh..." là phân hai, 
danh không, vô sở hữu. Từ câu " Nhẫn Nhục..." là 
phân ba, lực Dụng không vô sở hữu. Trở lại phân 
thứ nhất có ba đoạn: 1. Thể tướng không: 2. Tín 
ø1ả hành thâm; 3. Tín thọ phước trọng. Trúc tâm là 
dựa theo Hạnh, đều là vô sở hữu, đó là Nhân vô 
tướng. Pháp thân vô sắc là quả vô đắc. Trong phân 
lược hứa (lược chấp nhận) trước là trú, sau là Hàng. 
Trong phân đáp. Trước tiên là Hàng, thứ đến là trú, 
hồ tương trước sau. Bát- nhã nhiêu hàm nghĩa, 
chăng phải là cùng một dấu vết. Nếu theo phát tâm 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 451 


thì trước nguyện sau hạnh, rộng phát thệ nguyện, 
quyên dẫn ở trước, tiếp đến là nhập Thật tướng 
bằng vô trú pháp trú ở Diệu lý. Nếu dựa theo tu 
hành thì cần phải trước tu thật tuệ, tiếp đến là Dụng 
quyên đạo, cho nên có hai quán thứ tự trước trú sau 
hàng. Nếu ngay khi chứng thì trong quyên thật nhất 
tâm, ngộ chăng còn trước sau nữa. 

Nay ở phân Thệ nguyện, có bốn tâm: 1. Quảng 
đại; 2. Đệ nhất; 3. Thường tâm; 4. Bất điên đảo. 
Bồ-tát phát nguyện phô tê vạn vật, rộng lớn vô 
biên, cho nên gọi là đại tâm. Mong muôn cùng với 
Niết-bản tịch diệt cực lạc, cho nên gọi là Đệ Nhất. 
Sinh tử đường dài, chúng sanh tánh nhiêu, nhưng 
dạy người chăng mỏi mệt, gọi đó là thường tâm. 
Chăng thây năng và Sở, gọi là bất điên đảo. Giải 
thích về Đại tâm; là ngang dọc tứ sinh, kiên cùng 
tam giới. Tứ sinh là năng trú tam giới làm chỗ sở 
tại. Nương theo vỏ là "Noãn” (trứng), hàm tảng gọi 
là "Thai". Nhờ mượn nhuận ướt gọi là "Thấp", 
diêm hiện gọi là “Hóa”. "Nhược Hữu Sắc" tức là 
hai giới; Dục giới và sắc giới. "Vô Sắc" tức là 
không xứ. "Hữu Tưởng. là Thức xứ. "Vô Tưởng” 
thì chăng dùng xứ. "Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng" tức là Tôi thượng thiên. 

Từ câu "Ngã giai linh nhập...” là giải thích Đệ 
Nhất Tâm. Pháp chăng tự khởi. Vì nhân duyên mà 
sinh. Nhưng nhân duyên tự tính đều không, thuận 
với lý là giải (cởi, mở, hiểu), trái với tông, thành ra 


là Hoặc. Hoặc tức là sinh tử, lưu chuyển thọ nhận 
thân tâm khổ. Giải tức là khô lụy diệt tận, tịch 
nhiên vĩnh lạc. Gọi đó là diệt độ. Tiểu Thừa cho 
răng Niết-bàn thân tàn diệt trí là "vô dư". Đại thừa 
cho rẵng hết mọi hệ lụy, viên mãn mọi đức, gọi đó 
là vô dư. Sinh diệt quan tại, gọi là Hữu dư. 

Từ câu "Như thị diệt độ..." là giải thích về 
Thường Tâm. Nêu có Năng và Sở thì sẽ lười nhát 
ngừng nghỉ. Vì không mệt mỏi, không ngừng nghỉ 
cho nên gọi là Thường tâm. 

Câu "Độ vô lượng vô biên thật vô độ”: Kinh 
Đại Phẩm, phẩm Độ không nói rằng: "Độ chúng 
sanh như độ hư không", l nói chúng sanh không 
có một tí gì khả đắc, chỉ giải hiểu chúng sanh bồn 
lai vô sở hữu, tức là Ngô. Ngộ tức gọi là Độ. Nêu 
có chúng sanh khả độ thì Phật Bồ-tát sẽ bị tội sát. 
Xét theo lẻ ở một thân thì thật ra không có chúng 
sanh, chúng sanh điên đảo vọng chấp cho là Hữu 
(có). Nay Phật Bồ-tát thương xót thuyết pháp khiến 
Ngộ vôn vô sở hữu, gọi ngộ này là Độ. Thật không 
có chúng sanh khác lý mà độ trước trong Niết-bàn. 

Từ câu "hà dĩ cô..." là giải thích tâm thứ tư, bất 
điên đảo, lấy thất (xuấp để tỏ đắc. Nếu có Ngã và 
nhân mới có thê nói là có diệt nhưng chỉ là giả danh 
rồi chấp là Người và Ta. Chấp ngã là phi (trái). 
Vọng ngã (quên ta) là thị (phải). Thị và phi đã khởi 
thì Đắc và Thất rõ vậy. Trong kinh Đại phẩm nói 
về mười sáu Tri kiến: 1. Ngã; 2. Chúng sanh; 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 459 


3. Thọ giả; 4. Mệnh giả; 5. Sinh giả; 6. Dưỡng 
dục; 7. Chúng số; §. Nhơn giả; 9. Tác giả; 10. Sử 
giả; II. Khởi giả; 12. Sử khởi giả; l3. Thọ giả; 

14. Sử thọ giả; 15. Tri giả; 16. Kiến giả. Ở trong 
kinh này chỉ lược nói về bốn tri kiến mà thôi. 

Từ câu "Phục thứ..." là phần thứ hai, đáp trú. 
Phân hỏi chia ra ba phần: 1. Biện về hành; 2. Nêu 
Dụ đo lường; 3. Kết khuyên. Trong phân biện về 
hành, hai cầu đâu là nêu lây vô trú làm gốc, nương 
theo gốc vô trú mà hành ở bồ thí, tức là trú trong 
Bát-nhã. Ở thế giới Sa Bà nên dùng Bồ Thí để bao 
gôm cả sáu Ba-la-mật. Nuôi dưỡng sự sống và thực 
về thí. Vô úy thuộc về giới, pháp Nhẫn nhiếp cả 
Ba-la-mật sau. Chỉ nêu ra một Bồ thí Ba-la-mật, 
tức là nhiếp hết cả sáu sáu Ba-la-mật. Tâm xả bỏ 
không có keo kiệt, gọi đó là Bồ thí, không có một 
tướng nào để giữ lại thì còn có gì mà keo kiệt. Thí 
là đứng đầu lục độ. Trần là cái cơ sinh ra pháp, cả 
hai pháp đều không, với gì mà chăng tận. 

Từ câu "Bô-tát Ưng Như Thị Bồ Thí..." là kết 
thành nghĩa trú cho và nhận đều bất khả đắc, bất 
trú tướng. Với hư tận mà thí, phước chẳng thể 
lường. Lý đã vô lường thì tâm chắng nên bị hạn 
chế. Xứng với lý mà thực hành bồ thí thì phước đó 
rộng lớn. 

Từ câu "Đông phương hư không..." là phần 
hai, nêu dụ cách lượng, lý và hành đã tỏ rõ, như 


thuyết mà hành thì phước đó rất nhiều, ngay với 
không gian vũ trụ. 

Câu "Đản ưng như sở giáo trú" là phân ba, kết 
khuyến. Lời Thánh không sai, lý chắng thể vượt, 
như Phật đã dạy, an tâm trú thật tướng. 

Từ câu "Khả dĩ thân tướng biến bất..." là tỏ về 
Nguyện hạnh đều vô tướng làm nhân, pháp thân vô 
sắc làm quả vô đắc. Bôồ-tát phát tâm có ba nghĩa: l. 
Hóa chúng sanh; 2. Tu vạn Hạnh; 3. Hướng Bô-đề. 
Hàng phục là Hóa Vật (Hóa chúng sanh), Biện trú 
là chỉ tu hành. Như Lai thân tướng tức là Bỏ- đề quả 
thể, nếu hiểu pháp thân, mới đăng Bồ-đề. Nếu cho 
Tính là thật thì Bồ-đề xa vậy. Ở đây nêu ra pháp 
thân là tỏ rõ Bồ-đề 8m 

Từ câu "Bất dả..." ngài Thiện Cát (Tu Bỏ- đề) 
biết mộc cách thâm sâu pháp thân, cho nên nói răng 

"chăng thể bằng thân tướng mà thấy", Hoặc một 
thân sâu pháp thân, cho nên nói răng: "Chăng thể 
băng thân tướng mà thấy". Hoặc một thân một trí, 
hoặc nói chơn ứng, hoặc nói pháp bảo ứng, đều là 
tỏ về quả. Nếu đạt đến quả thì lý bất sinh, bất sinh 
mà Bát-nhã sinh, lý bất sinh. Bắt sinh tức là pháp 
thân bất khả thuyết. Hai quả tập và báo bất sinh, 
bất sinh tức là Báo thân bất khả thuyết. Từ bi thệ 
nguyện bất sinh, bất sinh tức ứng thân bất khả 
thuyết. Như vậy ba thân đều bất khả thuyết thì làm 
sao lấy thân tướng mà thấy Như Lai, bởi nhờ nhân 
duyên, nếu người đắc đạo, nghe thuyết liền ngộ, 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 461 


được thây Như Lai. Nếu nghe chẳng ngộ, tuy 
thuyết "thân tướng tức phi thân tướng" mà chắng 
thể thấy. 

"Phật cáo Tu Bồ-đề, phàm sở hữu tướng giai 
thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tắc 
kiến Như Lai": phi nhân phi quả, vì có nhân duyên 
nên có thê nói là Nhân, cũng có thể nói là quả, cũng 
như câu "chắng phải ngọn lửa đầu chắng phải ngọn 
lửa sau, chăng lìa ngọn lửa đâu ngọn lửa sau" là ý 
đó vậy. Nay chỉ lây Tướng làm phi tướng, chứ 
chăng phải nói bỏ Tướng còn có không một phi 
tướng khác. Nếu có khả năng như vậy tức thấy Như 
LaI. 

Từ "phả hữu..." là phần thứ hai nói về Tín giả 
hành thâm. Văn chia làm ba phân: 1. Hành thâm; 
2. Giải thích; 3. Dẫn chứng. Phần thứ nhất có hỏi, 
đáp: 

Hỏi: "Phả hữu nhân năng tín bất?" 

Đáp: "Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuê, hữu 
trì giới tu phước giả, phi nhất Phật nhị Phật đa 
tích". 

Người tin kinh này, xuất ø1a trÌ g1ới, tại tục tu 
phước. "Hậu ngũ bách tuế"; từ sáu trăm cho đến 
một ngản năm cũng gọi là năm trăm năm sau cùng 
mới bắt đầu có tên gọi Phật pháp. Người có khả 
năng sinh tín chăng phải chỉ gặp một hai vị Phật. 
Đúng phải sau khi Như Lai diệt là khi đắc đạo, như 


nhân duyên của ngài Ưu Ba Quật, nếu suy tìm đến 
bồn gốc thì chăng phải là một hai vị Phật. "Tịnh 
Tín" là niềm tin vô sở đắc. "Vô tướng. là tịnh tín. 
Năm trăm luận sư chăng phải trì giới chẳng tin Đại 
thừa tứ y, vì lâu đời gieo trồng nên mới có khả năng 
tin mà thôi. Đã đắc thật tướng tịnh tín, Như Lai biết 
băng chủng trí, Như Lai thấy băng Phật nhãn, thây 
một niệm tịnh tín kia, đắc vô lượng phước, như một 
người dùng hoa tự mình cúng Phật, một người 
dùng hoa cho người khác cúng Phật, phước đức mà 
họ đắc được. 

La hán chăng thể thấy hỏi DI Lặc, DI Lặc nói 
rằng: tự mình hết khổ đặc Bích Chi cho người khác 
đặc thành Phật, vì đó là Bô-tát tâm cho nên Như 
Lai tri kiến (biết thấy). Bát-nhã là mẹ Phật, Phật 
thường nhãn quán. Kinh này đến người thọ trì, 
phước ngang băng với hư không (bầu trời) hạng 
dưới chẳng thể lường nồi, duy chỉ có Phật mới thây 
biết mà thôi. 

"Hà dĩ cỗ? Thị... chúng sanh tướng thọ giả 
tướng. là phân hai, nêu nhị không để thích thành. 
Tín giả tướng có ba phân; tiêu, thích, kết, trong 
nảy, văn ngầm có túng thích, phản thích, truyền 
thích. Trong phần một; tiêu (nêu), kệ ra sinh 
không, cÓ bốn; Ngã là tên của tự tại, nhân là tên 
của chủ tế, "Chúng Sanh” là thủ lây sự kế tục trước 
kia. Thọ giả là năng lực tiếp nối sau này, cả bốn 
thứ trên cùng là Nhân ( người). Chấp theo Dụng 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 463 


mà lập bỗn tên øọ1, rộng tức là mười sáu tr1 kiến, 
thủ trước kiến đó thì chăng tin Bát-nhã. 

Tiếp là kê ra pháp không; "Vô pháp tướng diệc 
vô phi pháp tướng”; chỉ có hai cú; pháp và phi 
pháp. Nay nói răng: pháp là Ngũ âm không, đó là 
pháp. Ngũ âm tướng là phi pháp, tức là lây Âm 
không là dược (thuốc) gọi là pháp. Âm có là bệnh, 
gọi đó là phi pháp, bệnh Âm đã trừ thì được không 
cũng bỏ, phi pháp đã rụng thì tại pháp cũng mất. 
Lại nữa, Trì giới là pháp, phá giới là phi pháp, thứ 
nữa, vừa trì vừa phạm là phi pháp, phi trì phi phạm 
là pháp, đó là nghĩa của Trung Đạo. Tín này đạt 
Trung Đạo, ly nhị biên Hữu và Vô mới có thể tin 
kinh này mà thôi. 

"Hà dĩ cố thị chư chúng sanh... ưng xả hà 
huông phi pháp”: "Dĩ thị nghĩa cô... như phiệt dụ 
giả" phân ba, dẫn chứng. Tín giả hành thâm có sảu 
phân: 1. Nêu kinh làm chứng; 2. Nêu Bồ-tát chánh 
hạnh; 3. Nêu Bô-tát biến hành; 4. Nêu sự việc thời 
xưa; 5. Nêu Tịnh Phật quốc Thổ; 6. Nêu dụ sơn 
VƯƠNG. 

I. Làm chứng, dẫn kinh làm chứng: ví như 
muỗn qua sông, kết bè tự chèo, đã lên bờ kia, bỏ 
bẻ mà đi. Muốn độ sinh tử, mượn dùng vạn hạnh, 
đã đến Niết-bàn, Vạn thiện đêu xả, Đạp pháp còn 
xả, huồng nữa phi pháp. Đầu tiên dùng thiện xả ác, 
về sau đều xả bỏ. 


2. "Tu Bô-đề ư ý vân hà Như Lai..." Nêu Bỏ- 
tát chánh hạnh làm chứng: Phật hỏi: có ó Bồ- đề để 
đặc? Có pháp để thuyết hay không? Đáp: không có 
định pháp danh là Bô-đê, cũng không có định pháp 
Như Lai khả thuyết. Vô định tức là tánh không, giải 
hiểu cho tận cùng thì tướng hết, đó _gọI là Bô-đề. 
Vì vô tướng cho nên (bất hữu) chẳng có, vì giả 
danh cho nên (bất vô) chắng không, Chăng có 
chăng không thì có cái gì thật để có thể đặc? Có gì 
nhất định để có thể thuyết? (Phật) ứng hóa thì 
chẳng hải là Phật chơn thật, cũng chăng phải là bậc 
thuyết pháp. (Phật. chúng hóa đã chắng thuyết thì 
Phật chơn thật cũng lại như vậy. Lìa chơn Phật thì 
không có ứng Phật, chơn và ứng bất đồng, nguyên 
vôn chơn Phật chắng thuyết, ứng Phật thuyết, 
thuyết tức chăng thuyết, chăng thuyết mà thuyết. 
Nếu biết Như Lai thường bắt thuyết, đó gọi là cụ 
túc đa văn, từ câu "Hà dĩ cố..." là giải thích Bô-đề 
không có tướng để có thê thủ lầy. Chư pháp không 
bất khả thuyết, phi pháp tức bất hữu, phi phi pháp 
tức bất vô, cho nên bất khả thuyết. Hữu và vô đêu 
không có, đó là cùng cực của lý, nguyên đo là sao? 
Lý không có sinh diệt, gọI đó là vô vIị, lý của vô vI, 
chúng Thánh đồng giải, giải hiểu vô vi, kết hết đạo 
thành, cùng một giải thoát, cùng một pháp tánh. Vô 
vi tuy cùng một giải, nhưng có sáng có tôi có cạn 
có sâu khác nhau. 

Từ câu "tam thiên thật bảo..." là so lường, trên 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 465 


đã nêu hư không, đó há lại bất tận. Nay một niệm 
tín giải, lại thêm một lần so sánh. Châu báu nhiều 
mà công đức mỏng, tứ cú ít mà phước lại dày. 
Vàng ngọc ba ngàn chỉ để nuôi thân, một kệ tuy ít 
diệu kỳ dưỡng thần. Nhận công đức Phật, bảy trí 
chưa quên, diệu trước khó giác, nên phải hư tâm. 
Bảy báu là sự thiện duyên nhân, quả báo trời người, 
chăng động, chắng xuất. Cho nên dùng Tuệ của 
động và xuất, mà dẫn dắt đặc thành Bô-đề. Một 
niệm viên tín có khả năng dẫn dắt hiểu điều thiện, 
tâm này là thăng. Thật tướng có thể xuất ra chư 
pháp, Phật tức phi pháp, chư pháp chăng sinh, Bát- 
nhã sinh. 

3. Từ "Tu Đà Hoàn..." nêu Bô-tát Biển hành: 
phân đầu là nêu ra bỗn quả, phân tiếp là ngài Thiện 
Cát tự trình bày. "Tu Đà Hoàn"; Hán gọi là tu tập 
vô lậu, còn gọi là nghịch sinh tử lưu (ngược dòng 
sinh tử), còn gọi là nhập đạo lưu (nhập vào dòng 
đạo). Chăng nhập sắc trần, đó là ngược dòng. Xét 
cho cùng thì khi đang tại quán, không có nghịch 
(ngược) không có nhập. Nói chắng nhập sắc; tức là 
lục trần; bị mê hoặc bởi vô minh thời quá khứ. Vô 
minh chắng thật thì lục trần đã cảm sao lại là thật? 
Chúng đã chăng thật thì sao còn nhất định chấp 
chặt sáu mươi kiến thuộc Hữu và Vô, vì chăng có 
tính nhất định cho nên gọi tên là bất nhập (chăng 
nhập). Biển cả là xuyên của những dòng sông Bồ- 
để là vực của thân cực, vừa hội vô sinh ắt tận 


nguôn. Lý thì không có trái hay thuận thì sao lại có 
Nhập. Vì trái với lý, cho nên nhập lục trần ngược 
với trần tức là hội ở lý. Những quả vị sau cũng giải 
thích giống như vậy. 

"Tư Đà hàm”; Hán gọi là trú Bạc, còn gọi là 
Nhất vãn lai. Chín phẩm Tư Hoặc cõi Dục gIỚI, đã 
đoạn dứt sáu phẩm, còn lại ba phẩm. Cho nên nói 
là "Bạc" (mỏng), sinh lên cõi trời một lần, sinh về 
cõi người một lần rôi thành la hán, cho nên gọi là 
Nhất văn lai, mà thật ra thì không có văn lai, vì đã 
đặc hai không: sinh không và pháp không. 

"A Na Hàm" Hán gọi là Bất Hoàn, còn øọI là 
Bất lai. Kết thuộc Dục giới đã hết, giới trên chứng 
vô học, nên gọi là Bắt lai, lược dùng chữ vô kiêm 
luân chữ "Bât". 

"La Hán”: tiếng Hán gọi là Vô trước, còn gọi là 
Bất sinh, hết sinh ra trong tam gIỚI, việc làm đã 
XOng, La Hán xưng là Đạo. Ba vị trên đều là Quả, 
quả thật ra thông cả bốn vị; mà riêng ở đây xưng là 
Đạo, đó là vì đã đắc hai trí; tận trí và vô minh trí, 
cùng cực của Đạo Thanh văn, cho nên dùng chữ 
Đạo để đặt tên. 

"Thế Tôn, Phật thuyết..." là phân hai, Ngài Tu 
Bỏ-đề tự trình bày. Theo chỗ hiểu của mình, 
nghiệm lý chăng hư dối. Tâm không, hằng tĩnh 
lặng thì tranh cải từ đầu mà khởi. "Lan Na" là hạnh 
tịch tĩnh, tĩnh lặng, bên ngoài tướng hết, bên trong 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 467 


tâm dứt, trong ngoài đêu lặng, lúc nào chắng tỉnh, 
được gọi là chăng hư, ắt xưng là Thật. "Lan Na"; 
tiếng Hán gọi là vô sự, nêu tự cho mình là ly dục, 
tức là hữu sự, sao gọi là vô sự. 

4. Từ "Tích tại Nhiên Đăng... ' nêu những sự 
việc thời xưa để làm chứng: tiếp nữa tỏ về Bô-tát 
giải hiểu cũng như vậy. Như Lai tại chỗ Phật xưa, 
khi hành Bát-nhã, chăng những đối với giả danh, 
chăng nhập săc, hương.... Cũng chăng nhập Niết- 
bàn, cũng chắng nhập trung Đạo, do đó đắc thành 
Bô-đê. Người một niệm tín, hàng phục kì tâm, 
không có tướng ngã... 

5. Từ "Tu Bồ-đề ư ý vân hà Bồ-tát trang 
nghiêm... ưng vô sở trú nhi sanh kì tâm”: Tịnh 
Phật quốc thố: một niệm tịnh tín, biện về ưng trú, 
dùng vô sở trú, trú ở Bát-nhã mà thủ lây Phật Thổ, 
tức là bỗn thứ trang nghiêm. Nếu tự mình nghiêm 
tịnh tức là tịch quang, nếu xét theo Hóa Tha tức đủ 
bốn thể, Tướng làm mê hoặc thì Thổ ô uê. Rỗng 
không, tong sáng thì Quốc tịnh. Cái nghĩa của 
nghiêm quốc cũng ở tại hư tâm. Nghiêm tịnh thô 
như vậy, phải hành bồ thí,.. để sinh thanh tịnh tâm, 
chăng trí săc hương, tâm ấy vô trú, Ba phen pháp, 
phi pháp đẳng. Một niệm định tâm, trú của vô trú, 
tức là phi nhân mà nhân mà hàng và trú đăng. 

6. Từ "Thí như..." là phần sáu phân Tu Di Sơn 
Vương: Đây tức là phi quả mà quả. ”Pu DI”; dịch 
là An Minh, do bôn báu tạo thành, là một trong 


mười núi: l. Tuyết sơn; 2. Hương Sơn; 3. Kha lê 
la sơn; 4. Tiên Thánh Sơn; 5. Do Càn Đà Sơn; 6. 
Mã Nhĩ Sơn; 7. NI Dân Đà La Sơn; 8. San ca la 
sơn; 9. Túc tuệ sơn; 10. Tu DI Sơn. Nhân đại cho 
nên quả đại, đặc pháp tính thì ngũ ấm thành tựu 
pháp thân, cho nên nói là lớn như Tu DI. Tu Di là 
để dụ cho sắc pháp tính. Sắc đại cho nên Bát-nhã 
đại, cũng như núi lớn thì thần núi cũng lớn. Tập 
quả đã viên tròn thì Báo quả cũng đây mãn. Pháp 
thân phi thân cho nên nói là Đại thân. 

Từ câu "Hằng Hà..." là phần ba, tín giả phước 
trọng, văn có bốn bậc: I. Phước nhiêu; 2. Xứ trọng; 
3. Nhơn tôn; 4. Tổng kết ' Hãng hà”; là tên của vị 
thân. Sông này dài tắm ngàn do tuần, rộng bốn 
ngàn do tuân, rất sâu. voi qua sông. đều chìm, cát 
nhỏ như miên nước trắng như sửa. Đầu tiên nói tam 
thiên đại thiên chăng tức Hãng hà, từ ít đến nhiều, 
một Hãng hà làm gôc. Rôi tính cả các hăng Hà, số 
cát của các hằng Hà, con sô ba lớp. Xả châu bách 
nhiêu mà phước ít, trì kinh ít mà phước nhiêu, một 
hăng hà làm gốc, TÔI tính cả các Hăng Hà, số cát 
của các Hăng hà, con số ba lớp. Xả châu bách 
nhiêu mà phước ít, trì kinh ít mà phước nhiêu, đó 
là tác Dụng đặc biệt của kinh. 

Từ câu "Phục thứ..." là nói về xứ trọng. Câu 
"Tật cả thê gian" là tỏ chung về xứ quý. "Thiên, 
Nhân, Tu La" là lược tỏ về ba thiện đạo. "Cúng 
dường như tháp": Tháp, tiếng Hán gọi là phương 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 469 


phân, còn gọi là Linh Miễu. Vì tôn trọng pháp thân 
mà kính Tháp, vì trọng kinh mà quý nơi thuyết 
kinh. Kinh Đại phẩm; "Xá Lợi khởi Tháp chăng 
băng Bát-nhã". Vì sao nơi thuyết như Tháp, nghĩa 
đó thật vậy, chỉ vì người đời tôn kính Tháp, cho 
nên khiến nơi thuyết như Tháp. 

Từ câu "Thị nhân thành tựu tối thượng..." là tỏ 
nhân tôn pháp diệu thì người khen, lý vôn nên vậy. 
"Hy hữu cho pháp" là Bô-đề thành tựu thì người 
tôn trọng, như kinh Pháp Hoa tuyết sự việc thật 
nhất tức là pháp tôi thượng đệ nhất nghĩa đề. 

Từ câu "Nhược thị kinh điển..." là tỏ chung nơi 
kinh sở tại tức là nơi có Phật hoặc đệ tử tôn trọng. 
Người có khả năng hoăng pháp tức là người có 
pháp dùng pháp để thành tựu người tức là pháp có 
người, nơi chốn của pháp và người theo lý là nơi 
đáng tôn quý vậy. Phi quả mà quả tức là có Phật, 
phi nhân mà nhân tức là tôn trọng đệ tử, nghĩa là 
ngài Phố Hiên, Văn Thù,... chương đầu đã giải 
thích xong. 

Từ câu "Đương hà danh thử kinh..." là phần 
thứ hai, biện về Danh không vô sở hữu. Bởi vì rạc 
thì khó hiểu, cùng một sốc thì để tìm, muốn lỉnh 
hội được tông chỉ thì phải danh chánh. Văn có bốn 
đoạn; 1. Danh tự không: 2. Thọ trì phước nhiêu; 3. 
Tín Thọ hành thâm; 4. Phật kế. Trong phần thứ 
nhất có vấn đáp, hỏi danh hỏi trì, tuân theo tu hành 
là phụng, nhậm hoăng là trì, tại tam thành phạm, 


thỉnh hỏi quy tắc. Từ câu "Phật cáo..." là đáp vê 
Danh, đáp về Trì. Tên của kinh đề ở đầu kinh, 
nghĩa đã đây đủ vậy, Cảnh và Tuệ theo nhau gọi 
tên là Bát-nhã. Đâu cân tách biệt, quy về thanh tâm, 
đặt tên kinh, bao hàm nghĩa. Danh chánh thì lý tỏ, 
phải nên tu tập. Từ câu "sở dĩ đã hà... " là giải thích. 
Tên chăng đạt sai, ắt đúng sự thật, kim lang đến 
đâu, vật đêu tan vụn. Tuệ này soi chiếu, pháp pháp 
đều không, tức phi Bát-nhã Tục không. Cảnh diệt, 
Tuệ vong, tướng nào mà chăng tận. Ý chỉ của 
hoăng trì chính là ở đó. Trong phân giải thích: 1. 
Vô sở hữu; 2. Cũng là vô sở hữu nhưng ÿ khác. 
Cho nên tỏ về chăng vô sở hữu, đó là để phân biệt 
ý nghĩa của tính không; ý nghĩa thứ nhât là Tính 
không tự (nó) không. Y nghĩa thứ hai là phá tính 
mà nói là không (phá tính thuyết không). h? nghĩa 
trước hữu sở vô không. (cái không thuộc về Hữu sở 
vô). Y nghĩa sau là vô sở Hữu không (cái không 
thuộc phạm trù vô sở hữu). Kinh Đáp Phẩm nói: 
"Chư pháp vô sở hữu, Như thị Hữu, như thị vô sở 
Hữu, thị sự bất tri danh chi vô minh". Hữu sở vô là 
xét theo giáo lý trước kia, vô sở hữu là xét theo 
giáo ly sau này. Nghĩa về Tính được thuyết trong 
Tam tạng trước kia đều phá, tức là thuộc vê phá 
tính thuyết không, mà nghĩa về Tính đó vào thời 
kỳ trước kia, nghĩa đó làm cái duyên, cái Hữu, 
ngày thảy đều là vô, cho nên nói là Hữu sở vô. 
Còn nói Vô sở hữu là nhìn theo giáo lý sau này tỏ 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 471 


răng chư pháp vô sở Hữu mà lại Hữu, nghĩa là bất 
vô sở hữu (chẳng vô sở hữu), tức là Như Thị Hữu. 
K¡nh nói: "chẳng biết sự đó gọi là vô minh". Đó là 
phá tính thuyết tính không. Xét theo chiêu ngang 
thì đó là phá bệnh; tất cả tháy đều tây rửa sạch sẽ, 
cái tân ấy cũng tận luôn, cái sạch sẽ ấy cũng sạch 
sẽ luôn, xét theo chiêu dọc là nhập đạo; tận lại còn 
có nghĩa bất tận. Đây là xét theo Đạo, tức là ngay 
ở tận và tịnh (sạch sẽ) này là Đạo. Đạo có tác Dụng 
đôi phàm thành Thánh, nó khác với vô sở Hữu vê 
cái đầu thứ hai và cánh tay thứ ba, vừa lại có nghĩa 
là bất vô sở hữu, tức là nghĩa Như Thị Hữu, nêu vô 
sở hữu trước một mực vô sở hữu, vô sở hữu cũng 
lại vô sở hữu thì sau tỏ rằng vô sở hữu tức là bât 
vô sở hữu. Vô sở hữu, danh tuy đồng mà ý có khác. 
Ngay trong phân trước, đâu tiên nói răng như 
không, tiếp đó nói răng Như bất không. "Sở dĩ giả 
hà, Phật thuyết Bát-nhã tức phi Bát- nhã, đây là 
Như không. Đã cho Tính không là Bát-nhã thì Bát- 
nhã tức phi Bát-nhã. Tính không, Như cũng vậy. 
"Như Lai hữu sở thuyết pháp bát?" cảnh và Tuệ 
đều không, còn gì để thuyết, Thuyết và Bất thuyết, 
Như và bât như, cả hai trí đều không. 

Từ câu "Tam Thiên..." là phân hai, Thọ trì 
phước nhiều. Bất vô sở hữu cũng có hai phân: ll 
Vi trần bất vô sở hữu; 2. Thân tướng bất vô sở hữu. 
"Phật thuyết vi trần tức phi vi trần thị danh vi trân" 
đó là vô sở hữu, như thị hữu. Kinh Đại phẩm nói 


răng: "Bất tri danh vô minh". Nay đã hiểu rõ điều 
đó, Như Thị Hữu tức là Trí tuệ. Rời rạc là vi trần, 
hợp lại thành thế giới. Vì thế giới vô tính, cho nên 
phi, giả danh tức là Hữu. Từ câu: khả dĩ tam thập 
nhị tướng..." là phần hai. Thân tướng bất vô sở 
hữu: phi tướng giả danh thân tướng, ngay ở thân là 
phi thân chứ chăng phải ngoài thân còn có riêng 
phi thân, cũng chăng phải là ngoài tướng còn có 
riêng một vô tướng, tướng và vô tướng chăng cùng 
một chắng hai khác. 

Từ câu "Hăng hà sa thân mệnh..." trong phân 
thuyết về tên kinh đã một phen SO sánh TÔI, trước 
là lây việc bô thí tiền tài đề tỏ sự hơn hăn, nay lấy 
việc bố thí thân mệnh để tỏ nhiều. Y báo để xả, 
chánh báo khó hao, từ để đến khó, biểu thị hóa dân 
dân. Thân mệnh bô thí chẳng tránh khỏi còn có 
sinh ra, hoăng trì tự cú, khổ lụy diệt, đạo thành. 

Từ câu "Văn thuyết thị kinh thâm giải..." là 
phân ba, Tín Thọ hành thâm có bốn: 1. Tu Bô-đề 
chưa nghe; 2. Người khác nghe tin; 3. Ngài Thiện 
Cát nghe dễ; 4. Người khác nghe khó thâm giải. 
"Bi khấp" là Han mình ngộ trễ, vừa thương cho 
mình chưa từng nghe vì thương xót cho tật cả 
chúng sanh chăng biết pháp này, cho nên Bi, vì 
nghe pháp này mả vui mừng, cho nên bi, buôn cho 
Tiểu thừa, ô hô tự trách, cho nên Bi chắng khéo 
quán, uống danh là đăc Huệ nhãn, cho nên Bi. 
Trước kia tuy nghe nhưng chưa nghe: Hàng phục” 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 473 


và "Ung trú" như vậy. 

Từ câu "Nhược phục hữu nhân đắc văn..." là 
phân hai, người khác nghe tin: "Thật tướng” tức là 
phi tướng, nêu có một ít tướng tức, chắng phải thật 
tướng, cho nên lây vô tướng làm thật tướng. Như 
Lai thuyết điều đó mà người ta tin được, há chẳng 
phải là hiếm có bậc nhất hay sao? Mà nói "sinh thật 
tướng”, đó là vô sinh sinh. Kinh Đại Phẩm nói: Vì 
sắc bất sinh, cho nên Bát-nhã Ba-la-mật sinh. Nếu 
giải (hiểu) sắc vô sinh tức là vô sinh quá trí khởi, 
cho nên Bát-nhã sinh. 

Từ câu "Ngã kim đắc văn..." là phần ba; ngài 
Thiện Cát tin dễ, gặp Phật thì đạo Phật, chứng 
Thánh mới tin, khó gì! Sinh ra gặp Phật tại thê, 
chính mình đắc giải ngộ, vì giải cho nên tin nó dễ. 

Từ câu "Nhược đương lai thê...": là phần bốn, 
người khác tin khó, sinh ra chăng gặp Phật mà có 
thể tin pháp vô tướng như vậy há lại chăng khó ư? 
Văn còn chia ra bốn phân: 1. Tín giả hy hữu; Thời 
mạt pháp mà tin được là đáng khen ngợi nhất; 2. 
Từ câu "hà dĩ cố..." là giải thích người tin do 
không có ngã tướng mới có thể tin kinh Tây. Nếu 
chỉ có một tí ít tướng ngã, nhân tức là chắng tin; 3. 
Từ câu "sở dĩ giả hà...” là giải thích ý vô tướng; 
"Ngả tướng tức là phi tướng", vì không có một tí 
tướng nào đề có thể đắc. Họ chắng điên đảo, ngã, 
nhân..., vẫn không có một tướng nào để đắc. Thế 
của chúng vôn vô tướng, tức là hy hữu, đó là phản 


giải thích; 4. "Hà dĩ cô, ly nhất thiết chư tướng tức 
danh chư Phật”; tướng tận giải cực tức là làm Phật. 
Có khả năng ly Hữu vô, tật cánh thường trú, trước 
nói răng "nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến 
Như LaI". 

Trì "Phật cáo..." là phân bốn; Như Lai thuật 
thành. Nếu ngải Thiện Cát tự nói thì còn có thê là 
chưa chắc chăn, nói rằng "không có Ngã và Nhân 
(ta và người) tức là Phật", Phật nay ấn định rằng 
"như ông đã nói", do đó chắng phải là hư dối, sửng 
SỜ gọi là "Kinh". tâm đởm khiếp TRE øọI là 
"Bố", thâm ô sự việc trước kia gọi là "úy". Lại nữa, 
"Kinh" là thủy hành, "Bố" là nhị tiện, mÚy" là 
ngoại đạo. Lại nữa, "Kinh" là thủy hành, "Bố" là 
nhị thừa, "Úy" là ngoại đạo. Lại nữa, l. Nghe kinh 
chăng kinh; 2. Suy ngâm nghĩa lý chăng bố; 3. Tu 
hành chẳng Ủy. Đệ nhất tức là Bát-nhã, nó là đệ 
nhất trong các độ, lục tòng hậu sỐ cũng là đệ nhất. 

Từ "Nhẫn nhục..." là phân thứ ba; Bát-nhã 
công Dụng vô sở hữu, chư pháp chắng ngoài Thể, 
Danh, Dụng. Nay đều vô sở hữu. Văn còn chia ra 
ba phân: l. Lực Dụng vô sở hữu; 2. Có khả năng 
giải hiểu như vậy, mong tham cứu Phật tuệ. 3. 
Phước nhiêu. Trong phần một lại có năm phân: 1. 
Thể vô sở hữu; 2. Công Dụng; 3. Khuyên răn; 4. 
Dẫn chứng: 5. Nêu thí dụ. 

1. Thể: An chịu gọi là Nhẫn, hủy hoại, chê bai 
gọi là Nhục, đã không có Ta và người thì ai làm 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 475 


nhục ai nhẫn nhục, cho nên phi nhẫn là nhẫn, nhẫn 
là phi nhẫn, là Thể của Bát-nhã, từ câu "Hà dĩ ví..." 
là phần 

2. Công Dụng của Bát-nhã: lây phi Nhẫn làm 
Nhẫn, có đại lực Dụng: 1. Một đời nhẫn; 2. Nhiều 
đời Nhẫn. "Ca Lợi Vương": Hán gọi là Ác sinh 
vương. VÌ sao "Nhẫn tức phi nhân", nhẫn sự việc 
để làm chứng. Có khổ mà có khả năng nhãn được, 
có nhãn thì không có khô. Đã không có Ta và 
người thì nhãn chịu sự cắt xẻ từ đâu mà sinh ra? 
Nếu có người ta thì ắt sinh ra phần hận mà lại điềm 
nhiên vô ngã, sảng suốt lắm vậy. Từ "Hựu niệm 
ngũ bách thê..." tức là nhiều đời Nhẫn. Bô-tát biết 
thân xác là vô sở hữu, xả bỏ chăng mây khó, nếu 
hữu (có) thân này thi xả bỏ đại khó. Thì Tỳ Đại 
Cáp Do là sự nhẫn trong Tam Tạng, trên kia đã nói 
có nhãn thì không có khổ, nay tỏ rằng không có 
khô thì có lạc, vì có từ bi cho nên không có hận, 
không có hận tức là Lạc. Từ "ưng ly nhất thiết 
tướng..." là phần 

3. Khuyên rắn: Đây là trung tâm của Bảt-nhã, 
cho nên cân phải tính giải, văn có hai phân; a- 
Khuyên. b- Răn bảo. Văn và cú xen kẻ nhau. Đâu 
tiên là khuyên phát tâm, tiếp đó là khuyên ưng trú, 
sau cùng là khuyên tu hành. Trước là răn bảo ly 
tướng, sau là răn bảo đừng nhiễm tâm mà thí. Nay 
tức là phần trước, khuyên ly tướng, phát tâm Bồ- 
đề lây tướng tận làm cực điểm, do vậy nên lấy vọng 


hoài mà kỳ tâm, từ "bất ưng.. ." tức là phân răn bảo, 
"bắt ưng trú sắc" chẳng nên trú sắc, trong tâm lìa 
tt cả tướng, chắng trú thanh, sắc. "ưng ưng vô 
sở trú tâm” tức là phân hai, khuyên nên trú Bát- 
nhã. Bát-nhã không có tướng để có thể duyên với 
tâm thì trú chỗ nào? Nếu tâm có trú tức đó là phi 
trú, vì trú tướng tức tâm động, cho nên phi trú. "Thị 
cô..." là phân sau. Răn bảo, bảo đừng trú lục trần 
mà hành bồ thí, trở lại nêu tông chỉ ở phân trên, hội 
hợp lại để thành nghĩa lý vô trú, nên vọng tâm mà 
thí, chăng trú sắc, không có tài vật. "Bô-tát vì lợi 
ích..." tức là phân khuyên sau cùng. Vì lợi ích mà 
hành thí, thí chẳng mong bảo, lợi ích ặt sâu. Từ 
"Như Lai thuyết Nhất thiết chủ..." là phần 

4. Dẫn chứng: trong phân dẫn chứng có ba 
phân: I. Nêu Phật thuyết làm chứng: chư tướng 
đều vô (không có chắng thấy người thí cho. "Ta 
thuyết tất cả tướng tức phi tướng", chăng nên trú 
tướng sinh tâm hành thí, còn nói răng "tất cả chúng 
sanh tức phi chúng sanh", người thọ nhận cũng 
không có. Không nên hóa chúng sanh mà thọ độ. 
Từ "Như Lai thị chơn ngữ giả..." là phân; 2. nêu 
người năng thuyết làm chứng: "Chơn" là chăng 
nguy, "Thật" là không hư dối, "Như" ắt đương lý. 
"bất cuỗng" là chăng phải vọng. "bất dị" là trước 
sau như một, lời thánh chăng nhâm, nên tu hành. 
Từ "Vô thật vô hư" là phần; 3. Nêu pháp sở đắc đề 
làm chứng, tỏ thật bằng phi hư. Có thật gì để có thể 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 411 


đặc sao? Nếu nghi ta thuyết pháp sai trái và người 
năng thuyết cũng sai trái, nay pháp mà ta đã chứng 
đặc chỉ tự Như, tâm này thật tác chứng nảy, bắt thật 
và bất hư cả hai đêu xả bỏ, vô sinh và vô diệt... 
cũng vậy cho nên những điều đã thuyết như điều 
sở đắc, chăng phải là lời hư dối. 

5. Từ câu "Bô-tát tâm tú pháp..." là phần (5): 
Nêu thí dụ tỏ tướng trú, như sáng và tối. Trước nêu 
Hữu đắc là phi (saI, trái), sau nêu vô đặc là Thị 
(đúng, phải). Nếu trú sắc, hương,... hành bồ thí thì 
chăng thê thấy được chư pháp. Nêu chắng trú pháp 
hành thí thì như người có mắt có ánh sáng mặt trời, 
có thê thấy được sắc, ba sự chăng Hoặc, tức là bất 
trú tướng. Tuệ thấy, đó là mắt, lú cảnh là mặt trời. 
Vạn hạnh rõ ràng là chủng chúng sắc. Chư pháp 
bồn lai không, Bô-tát quán tâm biệt chúng là vô sở 
hữu mà hành bồ thí, tức là cái Thấy rõ ràng. Trong 
đó, trước là pháp, sau là Thí dụ, trực thuyết về thí 
dụ mà thôi. 

"Đương lai chỉ thê... tất kiên thị nhân" là phân 
hai, có thể giải hiểu như vậy tức là cùng dự với 
Phật thuyết, thời tương lai nêu năng thọ trì thì đều 
được Phật biết thấy, đêu đắc thành tựu vô lượng vô 
biên công đức, sở kiến của Như Lai, lý và Dụng 
chẳng nhâm, người đời sau nên cô găng siêng tu. 

"Tu Bồ-đê.... Vị nhân giải thuyết" là phần ba, 
phước nhiều. Nếu người tin được như vậy còn hơn 
cả người ba thời trong một ngày dùng hằng hà sa 


thân mệnh bố thí. Chia một ngày thành ba phân, 
cho nên nói là sơ, trong, hậu. Bồ thí hậu trọng lại 
nhiêu, công đức rộng lớn. Nếu với kinh này, sinh 
tâm chăng trái thì phước hơn cả bố thí trên. Thí thì 
có hạn, Tín tâm thì vô cùng, huồng nữa là sao, trì, 
đọc, thuyết, chỉ nói về niềm tin, huông nữa là 
hoằng trì. 

Từ "Dĩ yêu ngôn chỉ..." là đáp phần vô sở Hữu 
trên kia. Có những sự việc bất khả tư nghị như vậy 
(Như. thị Hữu). Biết chư pháp bốn lai vô sở hữu mà 
lấy vô sở hữu làm hữu, tức là bất khả tư nghị. Văn 
này có mười phân: 

1. Kinh bất khả tư nghị: lý thì viên tròn, đạo thì 
cùng cực, lời thì tân mỹ, nêu tông để tỏ thật, nói 
một cách tóm tắc. Vật chăng thể dò đoán, là bất tư 
nghị". Con số chắng nói lên được là "bất khả xưng 
lượng", mênh mông không có bờ bên là "vô biên”. 
Tóm lại thành ba cú trên vậy. Văn và lý bình đắng, 
vô sở hữu là như thị Hữu, phi Bát-nhã là Bát-nhã, 
phi thân tướng là (hoặc là làm) thân tướng (hoặc 
có thể hiểu răng lây vô sở hữu làm Như thị Hữu, 
lây phi Bát-nhã làm Bát-nhã, lây phi thân tướng 
làm thân tướng) đều bắt tư nghị. 

2. Thuyết cho hàng Đại thừa, thuyết cho hàng 
Tối thượng thừa. Kinh này khởi đâu đã vì Đại thừa 
chứ chăng vì Tam thừa mà thuyết rộng vận không 
bờ bến, gọi đó là "Đại thừa". Vượt hơn tam thừa, 
gọi đó là "Tôi thượng thừa". Tự mình chăng phải 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 479 


là những người đó thì chắng thuyết nhâm vậy. Bao 
hàm, gọi là "Đại", không có gì hơn gọi là "Tôi 
thượng". "Như Lai tất tri kiến" là nhân (người) cao 
Đạo rộng, duy chỉ Phật thây được. "gánh vác Bô- 
để" ngàn năm chăng đọa. Do ở con người hoăng, 
nhậm trì vận hành, đó là nghĩa của "Hà đảm" (gánh 
vác). Lưng gánh vai vác, phi thần mà thân, thật 
tướng pháp thân, phi nhần phi quả, tức là hai vaI. 

3. Từ câu "Hà dĩ cô..." ba thừa chăng kham 
nối, nghe chắng tin nhận; vui thích với tiêu pháp 
đó là Nhi thừa. Dính mặc cái ta (ngã) là phàm phu. 
Dính mắc với cái thây của mình (kiên giải) là 
Ngoại đạo, chăng thể đọc tụng, đó là lây cái mất để 
giải thích cái đắc. 

4. Từ "Tại tại xứ xứ..."; Địa là vô tri, vì là nơi 
pháp (pháp xứ) cho nên quý. Tuy lại bỏ lời dứt 
nghĩa nhưng xứ ấy (nơi ấy) thường có Thiên long 
nhiễu quanh giỗng như nơi ở của Đề vương. Người 
đêu tôn trọng, thiên nhân cúng dường, nơi ây là 
Tháp. Cung kính túc lễ, rải hoa thơm. 

5. Chuyển chướng: vốn có chướng nặng, tập 
học Bát-nhã, nêu đời trước tội nặng thì đời hiện tại 
chịu nhẹ, chỉ bị người khinh tiện, quá khứ tội nặng 
liên được tiêu diệt. Tội khởi do ở Hoặc, phước sinh 
do ở giải. Phước giải đã tích chứa, tai ương kiếp 
trước sẽ diệt vậy. 

6. "Đương đắc Bô-đề", tức là thọ ký. Khô lụy 


diệt thì giải sinh, Bồ-đề có thê đăng, cho nên Phật 
huyện ký. 

7. "Ngã niệm quá khứ..." là tỏ rõ rằng người trì 
kinh đặc được phước đức còn hơn hắn những hạnh 
mà Phật đã thực hành xưa kia. Vào thời Phật Nhiên 
Đăng, mới bắt đầu được vô sinh Nhẫn, nay người 
có khả năng với tâm vô sở đắc mà trì kinh thì được 
phước hơn ta, ở A tăng kỳ số chỗ Phật gặp tám 
trăm bốn ngàn vạn ức na do tha Phật cúng dường, 
"Vô không quá giả" là phước đức kế chăng xiết, 
tâm hạn hẹp thì phước ít, ý rộng thì công đức nhiều. 

§. "Ư mạt thê..." Nếu ta nói đầy đủ những 
phước đức mà người trì kinh với tâm vô sở đặc sẽ 
đặc được thì người thời ấy nghe sẽ cuông loạn hồ 
nghi chăng. tin, người thông giải đức rộng lớn ặt 
không bờ bên. Cuôn loạn chăng tin thì chắng đủ để 
tỏ về Đạo. 

0, Nghĩa bất khả tư nghĩ: Vạn hạnh uyên thâm, 
nghĩa ai có thể dò đoán được. Lấy vô sở đắc, vô sở 
hữu, như thị Hữu, Như thị Vô, sở hữu làm nghĩa. 
Vì lấy phi Bát-nhã làm nghĩa Bát-nhã, cho nên bất 
khả tư nghị. 

10. Quả báo bất khả tư nghị: Bồ-đề diệu quả há 
lại có tâm để mà nghị bàn. Như kinh Hoa Nghiêm 
đã tỏ rõ rằng: Sơ phát tâm liền thành chánh giác, 
cùng với vi trần pháp giới chúng sanh làm quyên 
thuộc. Cho nên biết rằng quả báo bất khả tư nghị. 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 481 


"Tu Bồ-đề vấn...." Lần thứ hai thuyết lại Bát- 
nhã, hoặc là vì người sau này, hoặc là vì người độn 
căn. Văn cũng chia ra ba đoạn: 

1. Từ vấn hỏi cho đến "phước đức đa" là tỏ về 
Thể. 

2. Phật khả dĩ sắc thân kiến... trước bài kệ" là 
biện về Danh. 

3. Như Lai bất dĩ cụ túc tướng cô... Thọ giả 
kiến" là tỏ về Dụng cùng với vô sở Hữu. 

Trong phân Thẻ, biện về ba giả: 1. Thọ giả; 2. 
Danh giả; 3. Pháp giả. Thọ là Nhân (người), người 
tức có Danh, người này cùng với Danh, có cái pháp 
năng thành. Ba giả là lập pháp. Vì sao đem ba giả 
để giải thích vô sở hữu. Ba giả vừa là lập pháp cũng 
vừa là hoại pháp. Nay vì muốn tỏ rõ vô sở hữu, cho 
nên cần phải đem chúng sanh ra để giải thích. Nếu 
xét theo bề ngang là phá bệnh thì thật ra không có 
một tÍ gì cả. Nếu xét bề dọc là vọng Đạo tức là vô 
sở Hữu mà bất vô sở Hữu. Ba giả này cũng vậy, 
vừa Năng thành vừa Năng phá. Đã nói là giả hữu 
(giả có) thì còn sở hữu gì nữa? Đã nói là giả hữu 
thì vì gì mà bất hữu: 

1. Dựa theo Thích Ca Nhân vô sở Hữu; 2. Dựa 
theo Như Lai Quả vô sở hữu; 3. Dựa theo Bô-tát 
hóa tha mà tỏ rõ vô sở hữu. Trong phân một, phân 
Nhân chia làm ba phân: 1. Từ "Phật cáo..." là giải 
thích Nhân vô sở hữu; 2. Từ "Nhiên Đăng...." Là 


dẫn chứng. 3. Từ "Như thị, Như thị..." là Phật kê 
lại. 

Trong phân một phân giải thích lại có ba phân: 
I Đắc; 2. Thât; 3. Giải thích đặc và thất. 1. Đắc: tỏ 
răng "phát tâm muốn độ chúng sanh, khởi hoăng 
thệ nguyện; ta sẽ diệt độ tất cả chúng sanh, thật 
không có chúng sanh đặc diệt độ". Đó là tỏ răng 
Bỏ-tát biết chúng sanh là Như, có Bì để diệt. Nếu 
thật có chúng sanh để có thê độ thì cuôn Thích luận 
nói răng: Bô-tát bị tội giết chúng sanh. Lại nữa, 
kinh Đại phẩm phẩm, Như Lai Hóa nói: Phật hỏi 
Tu Bô-đề; chư pháp vốn có, nay không có hay sao? 
Đó tức là tránh Tu Bồ-đêề. Ý rằng chúng sanh chắng 
phải là thời xưa kia có, thời nay không có, cần gì 
ủy dụ người mới bắt đầu hành Bô-tát. Vốn tự vô 
sinh, nay có gì để diệt; 2. Từ "Hà dĩ cố..." tỏ về 
thật. Nêu Bồ- tát có những tướng ngã, nhân.. , tỨC 
chắng phải Bô-tát. Lây thât đề tỏ đắc, lý có thể biết 
vậy; 3. Từ "Sở dĩ đả Hà..." là giải thích đặc thất. 
Mười vô phát tâm, cho nên ì biết vô ngã, tức (ngay 
tại) hành nhân là không. Chấp ngã thì có Hoặc, cho 
nên phi Bô-tát (chăng phải Bô-tát). 

Từ ai "Ư ý vân hà..." là phân hai, dẫn chứng. 
Trong chứng có hỏi đáp: l. Hỏi: dẫn chuyện xưa 
kia mình đắc thọ ký để làm chứng cho lời trên. 2. 
Đáp: không có pháp đặc Bô-đê. Thánh tâm khó dò 
đoán, nghĩa suy có thê biết. Đặc thọ ký do ở vô 
tướng, bên trong vô tướng, tức vô sở đắc. 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 483 


Từ "Như thị như thị ..." là phần ba, Phật thuật 
kể, như điều ô ông nói. Vì khi tại Nhân đã tự vô sở 
hữu, cho nên vô sở đặc Bô-đè, Phật thọ ký cho ta. 
Nếu thấy có pháp thì trái với Bô-đê, sao được thọ 
ký? Vô pháp đắc Bô-đề, do đó Phật Nhiên Đăng 
thọ ký. Vô pháp thì hội lý, hội lý thì hướng cực. Vì 
hướng cực cho nên đặc thọ ký. 

Từ "Hà dĩ cô..." là phần hai, Quả vô sở hữu. 
Có ba nghĩa: 1. Như; 

2. Chứng; 3. Thí dụ, ngay đó Quả ấy người ấy 
đồng là Như. Vì đồng là Như cho nên Vô sở hữu. 
Chư pháp tính không, lý không có trái khác, gọi đó 
là Như. Hội Như thì giải cực, cho nên gọi là Như 
LaI. 

Từ đoạn "Nêu có người nói Như Lai đắc Bồ- 
đề...". Câu "Nhược hữu thuyết Như Lai đặc Bỗ- 
đê": lời nói của người đó là lời nói thê gian, là lời 
nói phí lý. Thật không có pháp đặc Bô-đê. 

Bôồ-đề Đạo. "Vô thật vô hư" là Thị và phi. Đã 
tận thì hội Bô-đê, bên trong Bô-đề, chắng thấy thị 
phi. "Phi Thật” tức là vô thị, "phi hư” tức là vô phi. 

Từ "Thị có Như Lai thuyết Nhất thiết pháp..." 
là phân hai, chứng Như Lai vô sở hữu. Vì Như Lai 
ở tại tất cả số. Phàm phu trái Tgược tất cả pháp là 
tà. Thánh nhân thuận với tất cả pháp là chánh, 
chánh tức là giác ngộ, cho nên "đều là Phật pháp" 
vậy. 


Từ "Thí như thân trường đại..." là phân ba, phi 
Quả mà quả. Nêu thân người để so với chư pháp. 
Vì Duyên giả nên mới trương 2 đại to lớn. Vô tính 
tức phi thân. Đã lây phi Bát-nhã là Bát-nhã thì sao 
lại chăng lấy phi thân làm thân? 

Từ "Bô-tát tác thị ngôn..." là phân ba, Bô-tát 
hóa tha vô sở hữu: I1. 

Hóa thân; 2. Dẫn Phật thuyết làm chứng: 3. 
nghiêm thổ. 

- Câu "Diệt độ chúng sanh bất danh Bồ-tát"; 
vốn không có chúng sanh, vọng thây chúng sanh, 
thây tức là trái với đạo, chăng phải Bồ- tát. Từ câu 
"Hà dĩ cô..." đã giải thích; Bồ-tát vốn tự không có 
thì sao có chúng sanh? 

- Từ "Thị cô Phật thuyết... " là dẫn chứng; 
không có Bô-tát cũng không có chúng sanh. Tất cả 
pháp đều không có ngã không có nhân. 

- Câu "Nhược Bô-tát ngôn trang nghiêm Phật 
thô" là hư tâm tiên đạo, nghiêm thô tế vật. Cái hạnh 
tế vật là phương tiện Tuệ. Giải không vô tướng, gọi 
đó là Tuệ. Nếu nói rằng Ta trang nghiêm quốc thổ, 
chúng sanh có thể hóa là kiên Hoặc (bị mê hoặc 
bởi kiến giải, cái thây biết của mình) trái với Đạo 
thì làm sao gọi là Bô-tát ở "Hà dĩ cỗ? Như Lai 
thuyết phi trang nghiêm thị danh trang nghiêm” 
không có tồn ở Hóa mà Thổ tự nó trang nghiêm. 

Phân trên là đã giải thích xong phân ưng trú; 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 485 


Thọ giả. 

Từ câu "Nhược Bô-tát thông đạt vô ngã pháp.." 
là phân hai, Danh giả vô sở Hữu. Văn chia ra hai 
phân: 1. Thông đạt vô ngã. Đã nói răng tật cả pháp 
đêu vô sở hữu sao lại còn danh là Bỏ- tát. Nay thật 
không có tất cả chư pháp mà nay nói răng Bô-tát 
chỉ có cái Danh. Nay tỏ răng cái Danh đó cũng vô 
sở hữu. Vì sao gọi đây là Bô-tát? Vì thông đạt chư 
pháp không có những tướng ngã, nhân,... cho nên 
gọi danh là Bỏ-tát. Vì là chơn Bô-tát, cho nên có 
thể thông đạt vô ngã; 2. Lập chơn GIẢI: thông đạt 
phi ngụy, là chơn để Bồ-tát, đã giải thông xong 
phân giả Danh. 

Từ "ngũ nhãn..." là phần ba, pháp giả Vô sở 
hữu, tức là phân "Như Lai tất tri kiến thị nhân" ở 
trên. Văn chia ra ba phân: 1. Tỏ về trí Tuệ. 2. Tỏ 
về tâm. 3. Tỏ về công và trí tuệ. Vì tâm là Thể của 
chúng sanh, cho nên là không. Đó là phân một, tỏ 
vê trí tuệ không, Trí tuệ tuy nhiêu loại nhưng 
không ngoài năm nhãn. Xưa nói Tăng: Nhục nhãn 
thấy chướng nội, Thiên nhãn thây chướng ngoại, 
Tuệ nhãn thây chơn, pháp nhãn thấy tục, Phật nhãn 
thông tri cả Nội pháp và ngoại pháp, nay nói rằng: 
chỉ là một trí tuệ mà tách riêng để nói, cho nên mới 
có năm nhãn mà thôi. Cuỗn Thích Luận nói răng: 
pháp nhãn biết pháp của Thanh văn, Duyên GIác,.. 
cho nên gọi là pháp nhãn. Đó là biết tục nên gọi là 
pháp nhãn. Mà trong đây vẫn tỏ trí tuệ không mà 


nói về Ngũ Nhãn, chăng nói cái không của nó, là 
vì sẽ hiện ở phân sau, phân sau đã đưa ra trí thế tâm 
không thì Trí sao lại chăng không. Phân sau tỏ răng 
công đức không thì Trí ở phân trước há lại chăng 
không. Trên kia đã tỏ là trí Hữu (có), sau tỏ răng 
công đức vô (không có). Vô và Hữu tuy khác nhau 
nhưng trí chăng trái. 

- Fừ "Hằng Hà trung... " là tỏ vỆ tâm vô sở hữu. 
Nêu ra sô cách sông Hăng là muốn so sánh Thủ 
tâm mà tỏ răng nó không. Như Lai thuyết tâm đêu 
là phi tâm, chỉ lây phi tâm làm tâm, ở đay cùng VỚI 
phân trên kia chăng khác. Năm nhãn soi chiêu lý, 
đều là chu toàn, nêu sắc tâm mà thu cảnh tận vậy, 
tam thê (ba đời, Quá khứ, hiện tại, vị lai) bất khả 
đặc, nói rằng phi tâm gọi là tâm. 

Vì sao? Vì tam thê tâm (tâm quá khứ, tâm hiện 
tại, tâm vị lai) không có tính để có thê đắc, có thể 
theo tư duyên mà sinh tâm. 

- "Nhược hữu nhân mãn tam thiên... đắc phước 
đức đa" là tỏ về công đức vô sở hữu. Phước có thật 
thì tức là có lượng, há lại được nhiều sao? Vì lấy 
vô phước làm phước cho nên nhiêu. Vì Vàng ngọc 
vô tính (không có tính) cho nên có thê tích chứa 
đây cả tam thiên. Phước đức không có thật thì có 
thê rộng rải bố thí mà lại nhiêu. Vô tính của tâm. 
Hoặc đã diệt thì giải sinh ra. Đã giải thích xong 
phân pháp giả. 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 487 


Từ "Phật khả dĩ sắc thân kiến ..." là phân hai, 
kinh Danh: 1. Danh; 

2. Hạnh. 

Trong phân Danh có ba phân: 1. Thân tướng: 
2. Thuyết pháp; 3. 

Phước Đa. 

- Thân tướng: pháp thân như mặt trăng, sắc 
thân như bóng trăng trên nước. Sắc ở thế gian, 
không có thật để có thể thấy, tìm gốc thật của nó 
tức là pháp thân. Tuệ làm chủ vạn thiện, Thí làm 
đầu chúng hạnh. Gom chung lại thành một trượng 
sáu, riêng thì nhiêu tướng. Rắng: Ta Bà tùy hiện 
thì thành là tướng, há lại có thê một phương tận 
Cực. 

- Thuyết pháp: từ "Ngã đương hữu sở thuyết 
pháp..." chia ra hai phân: 1. Chánh đối với danh 
ở phần trên. Đạo thành thì ứng xuất thuyết pháp 
hóa người. Đặt điều chê bai Thánh gỌI là "“Báng 
Phật". Vì "Vô pháp khả thuyết đo gọi là thuyết 
pháp”, cho nên truyền ý hướng của thuyết pháp gọi 
là vô thuyết chứ chắng phải im lặng chẳng nói 
năng gì, chỉ vô tôn mà thuyết thì thuyêt khắp cả 
thiên hạ mà chăng mắc lỗi trái với lý pháp; 2. Tập 
ứng: từ "Phật đắc Bô-đê....". Có hỏi đáp. Trước là 
ứng, sau là tập. Phật và con người. Bô-đề Đạo. Bởi 
Phật đắc đạo, cho nên thuyết để chỉ bày cho người, 
mà lại nói răng "vô pháp khả thuyết" chắng biết có 


đặc đạo hay không? . trong phân đáp ".... Vô hữu 
thiêu pháp khả đắc": , tướng tận (hết) hư (hư không, 
hư vô) thông, gọi đó là Bô-đề. Bồ-đề vô tướng, có 
gì khả đắc. Tịch diệt vô đắc, đó là chí cực của Đạo 
vậy. Từ câu "Thị pháp bình đẳng... " là kết thành 
nghĩa của Bồ- đề. Con người không có quý hay 
tiện, pháp không có đẹp hay xâu, bình đăng là 
nghĩa Bô-đề. "Vô ngã, vô nhân, tu nhất thiết thiện” 
tức là nghĩa của “tu”. Bởi vì hình dáng ngay ngăn 
thì ảnh bóng thăng thắn, tiếng hòa thì tiêng vang 
thuận. Quyên ta quên người mà tu Nhân ăt sẽ đặc 
Bôỏ-đề vô tướng. Cái gọi là "Thiện pháp", người đã 
chăng có thì Thiện thật có sao? Thiện là tên gọi của 
sự lia ác, pháp là nghĩa của quỷ trì (giữ đúng quy 
luật, đi theo quy tắc). 

- Phước đa: từ câu "Tam Thiên thế giới tạng, 
Sơn Vương thất bảo..." tụ bảo thì có hạn, Diện giải 
thì vô cùng. Một bài kệ pháp bảo thì hơn cả vô 
lượng của báu, từ câu "ngã đương độ chúng 
sanh..." vì Bô-đêề vô đắc làm quả, cho nên lây vong 
ngôn (quên lời) mà thuyết đừng cho răng Như Lai 
thây chúng sanh khả độ, nêu thây có chúng sanh 
tức bị ngã kiến thì làm sao gọi là Như Lai, chỉ 
thuyết ngã của giả Danh mà thôi, chắng phải là Ngã 
thật, nhưng hàng phảm phu nghe thuyết giả danh 
ngã, chắng thông đạt ý chỉ của lời nói, tưởng răng 
là thật ngã Như Lai thuyết ph phàm phư. là vì 
phàm phu chăng thật, cho nên khả hóa mà thành 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 489 


Phật. 

Từ câu "khả dĩ tam thập nhị tương quán Như 
Lai..." là phân hai, biện về Hạnh: văn có năm 
phân: HỆ Chánh quán vân; 2. Tà đáp; 3. Phật nạn 
(vẫn nạn); 4. Linh giải; 5. Phật nêu chánh nghĩa để 
giải thích. 

1. Dùng câu hỏi để hỏi người nghỉ ngờ: nghĩa 
là chúng sanh là có khả hóa mà thành Thánh, pháp 
thân chăng vô (chăng không có) có thể nhìn băng 
điệu tướng, cho nên đặt câu hỏi vậy. 

2. Tà đáp: Người nghe thật vậy dùng ba mươi 
hai tướng thây Như 

LaI. 

3. Nạn vẫn: "Luôn vương là Phật", tức là lây Sự 
việc gần chất vấn 

để khiến tự giải hiểu. 

4. Tín giải: "bất ưng" tình bây giờ cho rằng vậy, 
tôi hiểu chăng 

vậy. 

5. Phật nêu chánh nghĩa để giải thích: năm sắc 
lóc mắt mà phi 

hình (chắng phải là hình) tám âm đây tai mà phi 
thanh. Sa! lệch là tà, tà ngu ".: cách chăng thây. 

Từ câu "Nhược tác niệm..." là phân ba, tác 
Dụng vô sở Hữu, tức là có nghĩa bất đoạn diệt. Có 
nhân có quả, tất cả ẻo Tàng tức là tác Dụng phương 
tiện Bát-nhã. Luận nói răng: Đắc Bát-nhã khí phân 


cho nên có cái Dụng cư ở không mà thiệp qua Hữu, 
chẳng còn bị trệ ngại. 

Từ đoạn này đến "bất thuyết chư pháp đoạn 
diệt), đoạn văn này có hai phân: 1. Quả; 2. Nhân. 
Nghĩa của phạm trù Hữu tuy nhiêu, nhưng không 
ngoải Nhân và Quả. Trong phân nói về Quả, có hai 
phân: 1. Răn; 2. Hữu. "Hữu Mạc tác thị nệm" là 
căn bảo. Đừng nói răng, chư pháp cứ một mực là 
vô sở hữu, cho nên nói rắng chắng VÌ cụ túc tướng 
mà đắc Bô-đề. Chẳng thiên về sắc thanh, cho nên 
nói là "phi", chăng phải là bất thân tướng, cho nên 
nói là ”ThỊ'". 

Từ câu "Phát A Nậu..." là phần hai. Nhân: 
Nhân cũng có hai phân: 

1. Răn bảo; 2. Hữu: Đừng khởi đoạn diệt, tướng 
tận tịch diệt cho nên bất hữu. Vì đạo đến mười 
phương, cho nên chăng thể nói là Vô. Ứng hết mà 
chết, tức là bất thường. Cảm đến tùy hiện cho nên 
bất đoạn, thể hợp trung đạo, theo đúng quy luật của 
vật. Nếu chỉ giới hạn ở một phương thì há chăng 
sai lâm lắm thay! 

Từ câu" Nhược Nhân mãn hăng hà sa thất 
bảo..." là phân kết, Bát-nhã thành Nhẫn, đoạn văn 
lại chia làm ba phân: 1. Tỏ rõ Hành của Thể đạo 
thành Nhẫn là vô sở Hữu; 2. Tỏ rõ người (nhân) 
thể đạo chứng nhẫn là vô sở hữu; 3. Tỏ rõ tác Dụng 
của thể đạo hành nhẫn là vô sở hữu. Bởi Hành mà 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 491 


thành Nhân (con người). Vì là con người cho nên 
có tác Dụng, tỏ rõ là vô sở hữu. 

Trong phần Nhẫn hành có: 1. So sánh với bố 
thí trần bảo; 2. Từ "nhược phục hữu nân..." là tỏ rõ 
cái hành thành Nhẫn là vô sở hữu. Vong ngã (quên 
ngã) thì Nhẫn thành, siêu xuất, cho nên là thăng, từ 
(bạch Phật..." là phân hai tỏ rõ con người (nhân) 
thể đạo chứng Nhẫn là vô sở Hữu. Đâu tiên là tỏ rõ 
con người thuộc Nhân chăng thọ (bất thọ), sau đó 
tỏ rõ con người thuộc Quả bất thọ, trong phân đều 
tỏ về Nhân, có vẫn có đáp, nói răng: "bât thọ cũng 
bất thọ". Thọ nhận cái báo chúng tử của nó cũng 
đã gọi là tham trước. Không có tôn . g1ữ ngã và nhân 
thì tà nhiễm làm sao sinh ra? Tiếp đến là từ câu 

“nhược lai nhược Khứ...” là tỏ vê con người thuộc 
quả bắt thọ. Nếu nói rằng đến từ trong Chơn Như 
thật tế. Đức Thiện Thệ (Đức Phật) từ lúc giáo hóa 
người cho đến khi nhập bát Niết-bàn, đó là không 
giải hiểu những nghĩa mà Phật đã thuyết. Như Lai 
là chủ của bóng mát Đạo cả. Thê giới là ngôi nhà 
Quyên ứng, chúng sanh là đứa con từ dục, nên ba 
sự trên trì đại chỉ rõ vậy. Vô lai vô khứ, cho nên 
gọi là Như Lai. Giải (hiệu) cực hội Như, thể không 
có phương chốn, duyên đến thì vật hiện, chắng từ 
đâu đên, cảm hết thì thành ấn, chăng đi về đâu. 

Từ câu " Nhược tam thiên toái trân..." là phần 
ba, tỏ có tác Dụng của Thê đạo hành Nhẫn; có bốn 
phân: 1. Toái trần Dụng: 2. Toái giới Dụng; 3. Toái 


hợp tướng Dụng; 4. Toái chư kiến Dụng. (Toái: 
đập vụn, đập tan). 

Với vi trần mà thành Thế giới Hữu hợp, vì thê 
giới hữu hợp cho nên khởi kiên. Kiên tức là Thất, 
nghĩa là có bốn vọng tưởng đó. Đắc; là phi kiến 
làm kiến... phi trần làm trần, là Đắc. Bốn loại này 
đều là Bát- nhã Dụng. Trân, Giới... là y báo, kiến 
là chánh báo, hợp thông sắc tâm, ngay dưới đó là 
Toái Trân Dụng. Thiện nam tử đêu là đại hạnh. 
Giông như trong kinh Hoa Nghiêm nói: "Phật 
thuyết phi vi trần là vi trần". 

Từ "Tam thiên..." là tỏ về thành thế giới Dụng: 
vi trần chắng thật, cho nên có thể đập vụn mà thành 
nhiêu. Thế giới chắng có (phi hữu) thì có thê giả 
mượn mà thành. 

Từ "Nhất hợp tướng..": lấy phi hợp làm hợp, 
cho nên điêu ây là bất khả thuyết, chỉ nói lặp lại là 
Hợp, sự lặp lại này chăng phải là lặp lại, do đó giả 
mượn danh mà nói Hợp. Vì sao mà phi Hợp? Vì 
lấy phi Hợp làm hợp thì còn có gì là Hợp nữa? Tử 
cú của Đại kinh đêu là bất khả thuyết, có nhân 
duyên cho nên cũng có thể thuyết. Nay cũng vô 
hợp mà giả thuyết là Hợp mà thôi. Cuốn trung luận, 
kinh Đại phẩm đều là phá Hợp, nên biết vô hợp 
(không có hợp. Nay trong kinh nói Hợp là thuận 
với thế tục giả, thuyết mà thôi, phàm phu tham 
trước sự đó, chăng biết sự tức là lý, lý vô sở hữu 
tức là Sự vô sở hữu. Vì sao "phi thế giới danh thê 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 493 


giới, vì nêu là thật có thì đúng phải cùng một tính 
hợp chắng thê phân chia, giả mượn danh gọi là 
chúng sanh, nó không có một Hợp nào để có thể 
đặc, giả danh không có thể, chắng thể thật thuyết. 
Nghi hoặc thì phàm phu, vì tham trước cho nên cho 
là thật. 

Từ " Phật thuyết ngã kiến..." là phân tỏ rõ phá 
chư kiến Dụng. Phàm phu cho rằng chư kiến quyết 
định là kiến. Nay Phật nói răng chăng phải là kiên 
(phì kiến) bởi bồn lai vô sở hữu, chư kiến chắng 
Thật, vì có thể sửa đôi thành chánh, chúng sanh hư 
giả, cho nên có thể từ phân đạt đến Thánh. Phần 
chánh thuyết đã XOng. 

Từ "Phát Bỏ- đề.. " là Đoạn thứ ba, lưu thông; 
chắng chỉ lợi ích gần đương thời mà còn truyền xa 
ngàn năm. Văn chia ra hai phân: 1. Phó chúc; 2. 
Phụng hành. Phân phó chúc lại chia thành ba phần: 
l1. Chánh phó chúc; 2. So sánh; 3. Phương pháp. 

I. Chánh phó chúc: Thủy chung đã xong, cho 
nên chỉ rõ tông chỉ để khuyên người; phảm muốn 
phát tâm thành Phật, tịnh quốc thô, hóa chúng sanh 
thì nên như lý đã thuyết trên mà sinh tri kiến. "Như 
thị tín giải; lý thâm sâu chưa hiểu rõ, suy tín làm 
giải hiểu mà thôi. "bất sinh pháp tướng”; chỉ là hư 
giả, chăng thật pháp. "Như Lai thuyết phi pháp 
tướng thị danh pháp tướng”, tướng cùng lý tận, tỏ 
rõ duy chỉ Như Lai nói là chắng thật, cho nên phải 
theo niềm tin vậy. 


l. Từ "A Tăng kỳ thât bảo...." Là so sánh lưu 
thông: thật bảo thì có hạn, tứ cú thì vô cùng, tỏ rõ 
răng với tâm vô sở đắc mà trì một bài kệ của kinh 
thì phước còn hơn cả bố thí Hữu sở đắc kia. 

3. Từ câu "vân hà vi nhân..." là phương pháp: 
đâu tiên là nêu, tiệp đó là giải thích. trong phân giải 
thích, có chỉ có Quán. Người hoăng thông kinh 
này. Nếu vì phương pháp thì cần phải chăng thủ 
pháp tướng, cân phải như chơn như. Trên thì trí 
như vậy, dưới thì cảnh như vậy. Tâm và cảnh phù 
hợp mà đắc bất động, bắt động những pháp không, 
hữu.... từ câu "Hà dĩ cô..." một bài kệ, tử về quán, 
quán chư pháp mộng huyễn. ... Mà vì người thuyết 
cú, kệ có chơn thật và có giả hữu (giả có) này. Đại 
phẩm nêu mười dụ: 1. Huyễn; 2. Diễm'; 3. Trăng 
dưới nước; 4. Hư không; 5. Tiếng vang; 6. Càn 
thành; 7. Mộng; S§. Bóng; 9. Ảnh trong gương; l0. 
Hóa. trong kinh này nêu sáu dụ. Cuôn Luận bốn 
nói tỏ chín dụ. Mà lược thông phương pháp chắng 
ngoài chỉ và Quán, cho nên nay lược nêu. Tức chỉ 
là quán, cho nên thấy tật cả đều không, mộng 
huyền. Tức quán mà chỉ (ngay ở Quản mà chỉ), cho 
nên tât cả mộng... . thảy đêu Như Như. 

Từ câu "Phật thuyết thị kinh...." Là phân hai, 
phụng hành lưu thông. Đã tín thọ, lại hành như 
thuyết, người thuyết như pháp, người thọ nhận đắc 


! Ánh lửa 


SỐ 1698 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ 495 


giải hiển, pháp Bát-nhã chơn chánh chăng phải là 
pháp hữu sở đắc đoạn thường... . ba sự đây đủ, 
người thuyết là Phật, pháp mà tất cả người trí đã 
thuyết tức là trung đạo chánh pháp, pháp Bát-nhã 
vô sở đặc. Người thọ nhận là những người tôi 
thượng thừa, đã trồng nhiêu kiếp, trì giới tu phước, 
ba đức đây đủ, nghe chăng kinh bó, thì sẽ tín giải, 
do đó "Hoan hỷ”. đạo tích góp tâm thánh, đợi nây 
nở rực rỡ, cảm duyên xưa xây đắp, chắng dự tính 
mà tu tập, cùng nghe đông ngộ, pháp hỉ tâm thanh 
thản, nhớ kỹ tuân theo, mãi mãi bắt hủ. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


KIM CANG BÁT NHÃ SỞ 
SÓ 1699 
(QUYÊN 1 -> 4) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1699 
KIM CANG BÁT NHÃ SỞ 


Hồ-Cát Tạng Pháp Sư Soạn 


QUYÊN 1 


KIM CANG BÁT NHÃ KINH TỰ 

Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật Kinh: Đây mới là 
hư minh của tam quán, uyên thâm của Nhất thật. 
Xưa trong vườn Tiên Nhân chưa bày tỏ Ma NI này, 
nay trong vườn trưởng giả mới tưới rảy cam lô ấy. 
Do người tiểu chí mà trước kia khi mở pháp cởi dÊ 
naI, nay đại tâm bắt. đâu phát mới cởi trâu trắng 
này. Đây là khuôn mẫu của chánh giáo, lời dạy của 
tát Đỏa chăng phải mây bay chăng phải mưa mà 
đức thắm nhuân cả tứ sinh, chắng phải mặt trời 
chẳng phải mặt trăng mà sOI sáng cả tam gIỚI. Gom 
vạn hạnh như biển Thương Hải thu nạp mọi giòng 
sông, quét tả dị như sương đông làm điều tàn trăm 
cả. Nêu đầy đủ như bản tiếng phạm thì phải nói là: 
Bạt Xà la Bát-nhã Ba-la-mật Tu Đa La. Ở nước này 
(Trung Hoa) phiên dịch là Kim Cang Trí Tuệ Bỉ 
Ngạn Đáo Kinh. Không có khỗ lụy, chăng bị bẻ 
gảy, gọi là Kim Cang. Không có cảnh nào mà 


chẳng soi chiếu, gọi đó là Bát-nhã. Vươn lên Bỉ 
thử, gọi là Ba-la-mật. Kinh; là dạy pháp, dạy 
Thường. 

Chia ra mười phân đề giải thích kinh: 1. Phần 
tựa thuyết về ý kinh; 

2. Bao nhiêu bộ loại; 3. Khai hợp; 4. Trước sau; 
5. Tông kinh; 6. Đề kinh; 7. Truyền dịch; 8. Ứng 
nghiệm;. 9. Chương đạo; 10. Chánh văn. 


L THUYET VÉ Ý NINH 


Hỏi : Phật vì nhiều nhân duyên khác nhau mà 
thuyết kinh Ma Ha Bát-nhã, nay vì những nghĩa gì 
mà thuyết kinh này? 

Đáp: Kinh Ma Ha Bát-nhã (Đại Bát-nhã). Vì 
Bồ-tát mà rộng thuyết Bô-tát Hạnh. Còn kinh này 
là vì chữ Đại Nhơn mà lược thuyết Đại pháp. Bởi 
như kinh nói: "Phật cáo Tu Bồ-tát: Thử kinh vị 
phát Đại thừa giả thuyết, vị Tối Thượng Thừa giả 
thuyết. 

Hỏi: Vì sao vì chư đại nhơn thuyết đại pháp? 

Đáp: Phật pháp vô lượng, lược thuyết Nhân quả 
thì bao gôm tât cả. Nhân; đó là Đại nguyện chơn 
thật, Đại hạnh chơn thật của Bô-tát. Nói Đại 
Nguyện là; như Kinh nói: Bồ-tát trú trong tâm Bát- 
nhã, muốn độ khắp tất cả chúng sanh nhập vô dư 
Niết-bàn mà thật vô sở độ. Nói Đại Hạnh là; như 
kinh; "Bô-tát bất trú ở pháp mà hành Bồ thí,... tất 
cả chư hành mà vô sở hành". Nếu chắng lây tâm 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 1 501 


Bát-nhã mà phát nguyện thì nguyện chăng thành 
nguyện. Nếu chắng lây tâm Bát-nhã để tu hành thì 
Hành chăng thành hành. Do đó, Bồ-tát muốn tu 
nguyện tu hạnh cân phải có Bát-nhă. Đó gọi là 
nghĩa của Nhân. Cái gọi là Quả: Vì Bô-tát hành cái 
Nhân có Bát-nhã. Đó gọi là nghĩa của Nhân. Cái 
gọi là Quả: vì Bồ-tát hành cái Nhân vô sở đắc, cho 
nên đắc cái quả vô sở đắc. Quả vô sở đắc tức là 
Như Lai thật tướng pháp thân. Như kinh nói: 

"chẳng thể băng chư tướng được thây Như Lai, nếu 
thây chư tướng phi tướng thì thấy Như Lai vô VI 
pháp thân". Nay muốn thuyết cho chư đại nhơn về 
Nhân quả đó mà thuyết kinh này. Lại nữa, vì hiện 
tại vị lai tất cả chúng sanh, phân biệt một cách chơn 
thật về lợi ích công đức, cho nên thuyết kinh này, 
như Kinh nói: "Sau khi Phật diệt độ, năm trăm năm 
sau, trong Bát-nhã, năng sinh một niệm tịnh tín, 
ngoài được chư Phật hộ niệm, trong đắc vô biên 
công đức, hơn cả bố thí trân DảO đại thiên, cũng 
hơn cả bồ thí hăng sa thân mạng”. Lại nữa, vì muôn 
thuyết Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn, cho nên thuyết 
kinh này. Đệ Nhất Ngha Tât Đàn nghĩa là thật 
tướng của chư pháp diệt tật cả hý luận, quá tất cả 
ngôn ngữ, cũng vô sở quá, cũng vô sở diệt, thí như 
đông lửa lớn, bốn bê chẳng thế tiếp xúc, VÔ SỞ ÿ 
chỉ, như kinh nói: "bất khả thủ, bât khả thuyết", 
nghĩa là chắng thể thủ tâm hành đoạn, chăng thể 
thuyết ngôn ngữ diệt, tức là Đệ Nhất nghĩa tật Đàn. 


Lại nữa, vì thọ thỉnh thuyết pháp. lòng Đại bi tâm, 
cho nên thuyết ¡nh này. Như kinh Pháp Hoa nói: 
Trong ba bảy hai mươi mỗt ngày, tư duy việc như 
vây; chúng sanh chư căn độn, vui đăm lạc thú, mù 
mờ bởi si, ta thà chăng thuyết pháp, mau nhập 
Niết-bản. Bây giờ phạm vương cúi đầu khuyến 
thỉnh; chúng sanh căn tính có Thượng, trung, hạ, 
nguyện khai cam lỗ môn vì họ mà diễn thuyết 
pháp”. Vì vậy mà Như Lai liên đến Lộc Uyên 
thuyết về Tứ Đê, rôi đến Kỳ viên diễn về Bát-nhã. 

Hỏi: Xưa kia, tại Lộc Uyễn, thuyết Tứ Đề, có 
thể đó là vì phạm vương, nay tại kỳ viên, diễn về 
Bát-nhã, sao lại thiểu phân thọ tỉnh? 

Đáp: Phạm Vương thỉnh câu, chắng chỉ Tiểu 
pháp, Như Lai thọ thỉnh, vốn vì Đại sư. Đại sư; là 
cái g0 là Bát-nhã Ba-la-mật. Lại nữa, vì Phật 
muôn tập hợp các phương thuốc pháp, trị lành bệnh 
nan y, cho nên thuyết kinh này. Nguyên do là sao? 
Tất cả chúng sanh, có hai loại bệnh; 1. Thân bệnh 
đó là lão bệnh, tử; 2. tâm bệnh; là Tham, sân, s1. Vì 
Từ khi có sinh tử đến nay chăng đắc được thuốc 
Bát-nhã, không có người có khả năng trị bệnh này, 
Phật dùng Bồ-tát Kim Cang đập tan hai bệnh, cho 
nên thuyết kinh này. Lại nữa, Phật muốn tăng 
cường niệm Phật Tam Muội của chư Bồ- tát mà 
thuyết kinh này. Tât cả chúng sanh tuy muốn niệm 
Phật, chắng biết Như Lai, thì thường rơi vào tà 
quán. Như kinh: "Dùng săc thất ta, âm thanh câu ta 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 503 


thì đọa tà đạo, chăng thê thấy pháp thân". Pháp 
thân; nghĩa là lấy chánh pháp làm thân, gọi là pháp 
thân. Kinh Hoa Nghiêm nói răng: “Chánh pháp 
tính viễn ly tất cả con đường ngôn ngữ, tất cả thú 
và phi thú thảy đều tịch diệt tướng". Chánh pháp 
tính tức là Thật tướng, kinh này tỏ rõ Thật tướng, 
tức là tỏ rõ pháp thân. Cho nên quán thân thật 
tướng, quản Phật cũng vậy. Quán ấy øọI là chánh 
Quán, khác với quán ây gọi là tà quán. Lại nữa, vì 
muốn hiền thị rõ trung Đạo, nhồ bỏ Nhị Biên kiến 
mà thuyết. kinh nảy, như Kinh nói: "Người phát 
Tam Bô- đê tâm, với pháp chăng thuyết đoạn diệt 
tướng". Bô-đề tâm tức là Đạo tâm. Đạo là chánh 
Đạo, pháp chánh Đạo tâm, há lại rơi vào Đoạn và 
Thường, nêu rơi vào Đoạn Thường tức là phát 
Đoạn Thường tâm, đó ặt chăng gọi là pháp Chánh 
Dạo tâm. Nay muốn khiến chư Bồ-tát phát Chánh 
Đạo tâm, dập tắt Đoạn Thường quán, cho nên 
thuyết kinh này. Lại nữa, vì muốn thuyết pháp môn 
khác, niệm xứ khác cho nên kinh này. Xưa kia, 
thuyết Thiện môn, bất thiện môn, ký môn, vô ký 
môn, những Niệm xứ thường, vô thường, khô, 
lạc,... Nay muốn thuyết Phi Thiện môn, phi bất 
thiện môn, phi ký môn, phi vô ký môn, phi Thường 
Niệm Xứ, phi vô Thường Niệm Xứ, như kinh nói: 
"Pháp còn nên xả, hà huông phí pháp”. Lại nữa, vì 
muôn chuyền những chướng sâu nặng, của chúng 
sanh mà thuyết kinh này, phân sau nói rằng: "Đúng 


phải đọa Ác Đạo, nhờ thọ trì kinh mà ba Ác Đạo 
tiêu diệt, sẽ đặc tam Bỏ-đề. Những Nhân duyên 
như trên đêu căn cứ theo văn của kinh và theo cuôn 
Đại Luận của ngài Long Thọ mà nói về nhân duyên 
thuyết Bát-nhã. 

Hỏi: Kinh này thuyết cho người thuộc giai vị 
nào? 

Đáp: Có người nói răng: Bát-nhã là sở hành của 
những vị đã đạt gia1 vị cao, chúng ta g1a1 vị phàm 
phu há lại vào sự ấy, cho nên nhìn bờ mà tự tuyệt. 
Nay nói chăng vậy: người. kia lại là tự mình tạo ra 
chướng ngại trong pháp vô ngại, đáng thương lắm 
thay: Nếu nói Tăng Bát-nhã ặt tại Cao VỊ, người đạt 
Ø1a1 VỊ cao, vôn tự chăng đọa Ác Đạo, sao còn đợi 
tu tập thực hành mới đặc ly? Nay kinh nói răng: 
“Muôn chăng đọa Ac Đạo, chăng sinh nhà ti tiện, 
muốn đời đời sanh cởi người, cõi trời, cõi Tịnh Độ 
thọ hưởng lạc thú, cho đên cứu cánh Đại Niết-bàn, 
cần phải học Bát-nhã". Ý nói rắng người đúng phải 
bị đọa Ac Đạo nhưng nhờ thực hành Bát-nhã mà 
chăng đọa. Do vậy, từ Bạc ĐỊa phàm phu trở lên 
cho đến Thập Địa trở về đêu cần ¡ phải học Bát-nhã. 
Lại nữa, có sở truyền của ngải Bỏ-đề Lưu Chị; Kim 
Cang Tiên luận sư đệ tử của ngài bà Đầu Bàn Đậu, 
chú thích kinh Bát-nhã cũng nói về duyên khởi khi 
thuyết Bát-nhã nguyên do thuyết Bát-nhã là vì 
đoạn chúng sanh mười loại chướng. Mười loại 
chướng là: I. Vô vật tướng chướng; 2. Hữu vật 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 505 


tướng chướng: 3. Phi hữu tựa hữu tướng chướng; 
4. Báng tướng chướng: 

5. Nhất Hữu tướng chướng: 6. DỊ Hữu Tướng 
chướng; 7. Thật Hữu tướng chướng: 8. DỊ DỊ tướng 
chướng; 9. Như Danh nghĩa tướng chướng; 10. 
Như Nghĩa Danh tướng chướng. Mười chướng 
này, chướng ngại Bát- nhã. Tám bộ Bát-nhã, trong 
mỗi một bộ đều mười chướng. 

I. Vô vật tướng chướng: Chúng sanh từ nhiêu 
kiếp đến nay, dính mắc ngã và ngã sở, thường mặc 
bệnh Hữu, do vậy mà Như Lai huyết "tất cả pháp 
đêu tất cánh không", nhưng người vâng theo giáo, 
khi nghe tất cánh không, bèn khởi Tà kiến, cho 
răng không có Nhân quả, đánh mất nhị Đề. Đoạn 
kiến này, chướng ngại Bát-nhã, vì chướng đó mà 
Phật thuyết kinh này, như kinh này: "Bô-tát bất trí 
Nhất thuyết pháp hành ư. Bồ thí đăng nhất thiết 
chư hành, vì lây vạn hạnh làm Nhân, pháp thân làm 
chủ, cho nên tuy tất cánh không mà Nhân quả 
chẳng mắt. 

2. Hữu vật tướng chướng: trước kia là Đoạn 
kiến. Nay là Thường kiến. Người vâng theo giáo, 
đã nghe Bỏ-tát hành Nhân mà đặc Quả bèn cho 
răng Nhân là Năng cảm, Quả là năng thủ (báo trả), 
có người năng hành, có hạnh sở hành, thê là Vô 
kiến (vô kiến; kiến chấp rằng không có gì cả, 
không có nhân không có quả) tuy mất, niệm hữu 
lại sinh, gọi đó là chướng, vì chướng này mà thuyết 


Bát-nhã để trị nó, như kinh nói: "Nếu Bồ-tát có ngã 
tướng nhơn tướng thì phi Bồ-tát", thấy có pháp 
tướng hay phi pháp tướng cũng phi Bô-tát, tuy lại 
hành Thí những cả ba sự vẫn không. Nhân quả rõ 
ràng mà chưa từng cảm ứng, giống như trông cây 
trong hư không, cũng giông như dệt lưới trong bầu 
trời, há lại nghe Hữu bèn khởi Thường kiến. 

3. Phi Hữu tựa Hữu tướng chướng: Người vâng 
theo giao khi nghe trên nói "Bồ- tát chăng trước 
Hữu Vô", bèn sinh di kiên; Nếu Hữu và vô đều bất 
khả đắc thì sao lại có vạn pháp tác dụng khác nhau, 
như tục trần khác độ, Tứ Đại tương phản. Vì có tác 
dụng của vạn pháp cho nên biết là bất vô. Hỏi: Sao 
øọI1 là Phi hữu tựa Hữu? Đáp: Ví như Dương Viên 
(những áo giác thường xảy ra khi đi dưới ánh năng 
mặt trời gay gắt trong sa mạc) là phi Hữu tựa Hữu 
( chắng phải là có mà tựa như có), chúng sanh thấy 
cái Hữu của vạn dụng, cái Hữu đã thấy đó là phi 
Hữu tựa Hữu, cho nên gọi đó là chướng. Làm thê 
nào trị chướng đó? Vẫn dùng thí dụ mà phá, thí dụ 
như Dương viên, tuy lại tựa Hữu nhưng thật thì phi 
Hữu. Hữu được thây đó vốn tự nó phi Hữu. Như 
kinh nói: "Nhất Hợp tướng thì bất khả thuyết, 
nhưng người phàm phu tham trước sự ấy", những 
dụ sau; mộng, Huyễn, bào, ảnh cũng là phá chướng 
này. 

4. Báng tướng chướng: hoặc là nghe chướng 
thứ hai trên, Hữu vật tướng chướng, pháp thể là 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 1 507 


không, tiếp đó nghe chướng thứ ba; vạn pháp Dung 
không, bèn cho răng sinh tử và Niết-bàn, chúng 
sanh và Phật tánh tất cả đều không, tạo tác không 
kiên này, bèn báng bô Phật tính. Nguyên do là sao? 
Nay xét về không: sinh tử hư vọng, khả đắc là 
không, Phật tính phi vọng (Phật tính chăng phải là 
VỌNÿ,), do vậy bât không (chẳng không). Vì kinh 
nói răng: "Không là hai mươi lăm Hữu, Bắt không 
là Đại bát Niễt-bàn". Văn phần sau của kinh này 
nói rằng: "Diệc phi vô tướng" (cũng phi vô tướng) 
phi vô tướng chính là pháp tính, chắng phải là 
không có tính tướng. 

Hỏi: Kinh Niễt-bàn có nói đến Phật Tính, kinh 
Bát-nhã đầu có nói Phật tính? 

Đáp: "Kinh Niết-bàn tỏ rõ Phật tính, kinh Bát- 
nhã chưa tỏ Phật tính”, đó là thuyết của môn nhân 
Ha Lê. Nay đệ tử của Bà Tâu tỏ răng, Bát-nhã và 
Phật tính chỉ là tên gọi khác nhau của Nhãn mắt 
(cùng chỉ cho một thứ). Do vậy, kinh Bát-nhã cũng 
tỏ rõ Phật tính. 

5. Nhất Hữu Tướng Chướng 

6. DỊ Hữu Tướng chướng: Đây tức là nhất và 
DỊ tương đối nhau, nhất và dị này thông cả hai kế 
chấp Nội và ngoại, đủ sẵn tất cả chư pháp như tăng 
Khư cho là Nhất (cùng một), Thê Sư cho là Dị (hai 
khác), Ni Kiên Tử cho là diệc Nhất diệc Dị, Nhã 
Đề Tử cho là Phi Nhất Phi DỊ, bốn thứ chấp này 


đều đều chướng Bát-nhã. Lại như người học Phật 
giáo; hoặc có người nói răng Hai Đề là cùng một 
thê, Hai Đề là hai thể khác nhau, hoặc nói răng, vì 
tương tục giả cho nên là Nhất (cùng một), vì thật 
pháp diệt, cho nên là Dị, chấp chặt như vậy cũng 
chướng Bát-nhã. Làm sao trị nó? Như Văn sau nói: 
"Như Lai thuyết nhất hợp tướng tắc phi Nhất hơn 
tướng" cũng nên nói thêm câu: "Như Lai thuyết Dị 
tán Tướng tắc phi Dị Tán tướng" (Như Lai nói 
Tướng rời rạc khác nhau thì chắng phải là tướng 
rời rạc khác nhau). Câu “Đản phàm phu tham trước 
kiên Nhất :.Hợp Tướng” (nhưng phảm phu dính mắc 
cho là nhất hợp Tướng), cũng nên thêm câu "Phàm 
phu tham trước kiến dị tán tướng". (phàm phu tham 
dính cho là Tướng rời rạc khác nhau). Chư Phật 
Bô-tát khi xét về Nhất Dị đó, rốt cuộc chăng lây 
theo Danh để phá Nhất DỊ. 

7. Thật Hữu Tướng Chướng. 

$. DỊ DỊ tướng chướng: Hai chướng này là chấp 
giáo chập tướng, thành ra một đôi, sáu chướng sự 
trên đều lây không mà phá trừ. Người (mê) Hoặc 
bèn nói răng. Nêu đã là vô, thì vì sao Phật lại 
thuyết, vì Phật đã thuyết, cho nên biết là bất vô, 
giông như sắc pháp, nêu nó là vô thì không nên nói 
là sắc, vi nói là sắc cho nên biết là phi vô. Vì châp 
lời Phật thuyết mà nói răng pháp là thật hữu (thật 
có). Cho nên gọi đó là chướng, làm sao trỊ nó? Như 
văn sau nói: "Bôồ-tát chắng nên trú sắc sinh tâm, 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 509 


chẳng nên trú thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh 
tâm". Nếu có lục trân, sao lại bất trú? Vì bắt trú, 
cho nên biết là không có (vô) lục trần. Như Lai tuy 
nói có lục trần nhưng chỉ là mượn danh tự, sao lại 
chấp ở giả danh bèn nói là thật có (Thật Hữu), Về 
DỊ DỊ tướng chướng, Người (Mê) Hoặc nói Tăng: 
Nếu chư pháp chỉ có cái giả danh, không có thật 
thê thì sao chư pháp mỗi một pháp đều có tướng, 
Nếu thây con chim Thiên nga thì biết là có hỗ 
nước, thây khói thì biết có lửa, đó gọi là Tiêu 
tướng. Cô nhỏ, mớp thô, đây băng, bụng lớn, đó là 
thế tướng của chiếc bình. Sừng nhọn, thùy hỗ, đó 
là thể tướng của con trâu. Đã có những tướng đó 
thì chăng chỉ có giả danh, người tạo châp này, tức 
gọI là chướng. Làm sao trị nó? Như kinh nói: “Ly 
nhất thiết tướng, tức danh chư Phật”, nếu thật có 
tướng thì làm sao ly nỗi, vì ly được cho nên biết là 
võ tướng. 

0. Như Danh nghĩa tướng chướng. 

10. Như nghĩa danh tướng chướng: Nói về Như 
Danh Nghĩa Tướng Chướng, Người Hoặc cho 
răng; nêu chư pháp danh tên lửa đê gọi lửa thì lửa 
đến, nước chăng. đến, dùng tên nước gọi nước thì 
nước đến, lửa chăng đến, cho nên biết có Danh để 
biểu về pháp thì, pháp thể bất vô, người cho như 
vậy tức gọi đó là chướng. Mà chương thứ chín này 
khác với chướng thứ bảy kê trên. chướng thứ bảy 
vì chấp lời Phật dạy mà sinh ra mê dính, còn 


chướng thì xét ngay tướng, danh mà nói là có vật 
thể, cho nên là khác. Làm sao trị nó? Như phân sau 
kinh nói: "Thuyết vi trân tắc phi VI trân ”, như tụ tập 
vi trần lại nới nhau thì thành tế sắc, tụ tê sắc. 
thành thế gIỚI. Tuy có cải danh thê giới nhưng thật 
không có cái Thể của nó,. - tuy có cái Danh của Vì 
Trân nhưng thật không có cái thể, đã không có Thê 
thì sao lại có Danh như ngài Triệu Công nói: "Danh 
không có dái công đề đặc vật, vật t không có cái thật 
để ứng danh". Danh không có công đặc vật tức là 
phi Danh. Vật không có cái Thật đề ứng với Danh, 
tức là phi vật. Phi danh, phi vật thì Danh và vật ở 
tại đâu. 

10. Như nghĩa Danh Tướng chướng: Người 
Hoặc nói rằng: Nếu chư pháp vô thê thì làm sao 
chúng sanh thọ dụng vạn pháp, đã thọ dụng thì có 
thể của vạn pháp, vì có cái Thể của vạn pháp thì 
phải có cái Danh của vạn pháp, lây thê để chứng 
Danh, nên gọi đó là bị chướng. Làm sao trị nó? 
Như phẩm sau kinh nói: "Nhất thiết hữu vi pháp 
như mộng huyễn bào ảnh”, nội tâm và ngoại cảnh 
đều vô sở hữu thì sao lại nói có pháp thê, lấy thể 
để chứng danh? 

Hỏi: Mười chướng trên, Bát-nhã trị chúng, nay 
nên dùng giải thích trên hay chăng dùng giải thích 
trên? 

Đáp: Nếu ät phải nói có (Hữu). Hoặc là năng 
chướng, giải là Năng Biệt, vẫn là sinh diệt quan 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 511 


(quan điểm), nghĩa tức là chướng thì cần phải phá 
nó. Nếu nói Bát-nhã là à năng phả, chướng là sở phá, 
vì kiến mà phá, vì bất kiên mà phá, vì độc (một 
mình) mà phá, vì bạn mà phá, cứ như vậy mà kiếm 
trách thì chăng thấy cái Hoặc để phá, chắng thấy 
cái giả sinh, đó tức là phi giải phi Hoặc, vô sinh vô 
diệt. Nếu sự này liễu ngộ thì mới gọi là Bát-nhã. 


H. BÁT NHÃ NHIÊU ÍT 

Hỏi: Có mây loại Bát-nhã Ba-la-mật? 

Đáp: tìm cả nam bắc, kiếm khắp kinh luân, số 
bộ khác nhau: 

[. Có hai loại: Xuất ở cuốn Đại Trí Luận, quyên 
41 và quyền 99 nói: Bát-nhã có hai loại: 1. Thuyết 
chung cho cả Thanh văn. 2. Chỉ thuyết cho chư Đại 
Bỏ-tát Thập Địa, những giai vị dưới Thập Địa 
chẳng nghe. Các bộ Bát-nhã hiện nay đa phân là 
thuyêt chung cho cả Thanh văn. 

2. Có ba loại: ba loại là, cuỗn Thích Luận, 
quyền 67 nói: Bát-nhã bộ loại có nhiều có ít, có 
Thượng, trung, hạ. Đó là Quang tán Bát-nhã, 
phóng quang Bát-nhã, Đạo hành Bát-nhã, Thuyết 
củ nói: bộ Quang Tán có năm trăm quyên, ở Trung 
Hoa chỉ có mười quyền rời rạc, hoặc chia thành 
mười hai quyền, có ba mươi bảy phẩm, tức là 
Thượng phâm, bộ Phóng Quang Bát-nhã là Trung 
phẩm. Đạo Hành là Hạ Phẩm. Bộ Phóng Quang 


Bát-nhã có hai mươi quyên, là cô Đại phẩm, do 
Đạo An Pháp Sư giảng, bản tâm định hiện nay có 
hai mươi bảy quyên, hoặc là hai mươi bốn quyền. 
Đối Tiểu phâm là Đại phẩm. Ba bộ trước đúng phải 
là Trung phẩm. Bộ Đạo Hành Bát-nhã tức là Tiêu 
phẩm, có mười quyên, có bản tâm định bảy quyền. 
Cuôn Thích Luận quyền 79 nói: Bát-nhã, nghĩa là 
vô biên nhưng sô quyền có hạn: Đó là Tiểu phẩm, 
phóng quang, Quang tán đã kê trên, hai bộ còn lại 
giông trên nhưng lây tên Tiêu phẩm thay cho Đạo 
Hành, cho nên biết Đạo Hành tức là Tiêu phẩm. 

3. Có bốn loại Bát- nhã: Ở trường Am Duệ Pháp 
sư viết bài tự cho bộ Tiểu phẩm. nói răng: Kinh này 
chánh văn gồm có bốn loại; nhiêu thì mười vạn kệ, 
ít thì sảu trăm kệ. Đại phẩm ở đây chỉ là trung 
phẩm của Ngoại quôc mà thôi, tùy nghĩ mà nói thì 
đâu đủ để cho là nhiêu hay Ít, tuy nêu tên bốn bộ 
nhưng chăng kê số. Có người nói: nên lấy kinh 
Kim Cang Bát-nhã thêm vào ba bộ trên thành ra là 
bốn bộ, nhưng Kim Cang chỉ có ba trăm mây kệ. 
Duệ Công nói: Ít thì sáu trăm kệ. Cho nên biết chưa 
chắc dùng Kim Cang để bồ túc cho đủ sô. 

Tiếp theo là nói về năm thời Bát-nhã, xuất ở 
kinh Nhân Vương đâu kinh nói: "Thích Ca nhập 
Đại tịch Định, chúng nói với nhau, Đại giác Thế 
Tôn trước kia đã vì đại chúng chúng ta hai mươi 
chín năm thuyết ma Ha Bát-nhã Ba-la-mật, kim 
cang Bát-nhã, Thiên vương vẫn Bát-nhã, Quang 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 513 


tán Bát-nhã, nay lại phóng quang để tác sự gì". Đã 
kê ra bốn loại ở trước, loại thứ năm sau cùng thuyết 
kinh Nhân vương Hộ quốc Bát-nhã. Lại nữa phân 
ký ở cuối kinh. Đại Bi Tỳ kheo Ni Bốn Nguyện, 
hoặc tại phần ký ở cuối kinh Nhân Vương ghi răng: 
Năm thời Bát-nhã; đó là Phật trong ba mươi năm 
thông hóa người tam thừa: l. Phật tại vương xá 
thành, thuyết Đại phẩm Bát-nhã, Tiêu phẩm xuất 
ra từ trong đó; 2. Phật tại Xá Vệ Kỳ Viên tịnh xá, 
thuyết kim cang Bát- nhã, bản có tám quyền, ở 
Hoài Nam bị thiêu sót chỉ có một phẩm hiện lượng 
công đức, làm thành riêng một quyên, tên bản gôc 
tôn lại cũng gọi là Kim Cang; 3. Phật tại Kỳ Hoàn 
thuyết Thiên Vương Vẫn Bát- nhã, đại bản chăng 
đến đất Hán (Trung Hoa), nước này chỉ có Tu 
Chơn Thiên Tử vân Bát-nhã (7 quyên), pháp tài 
vương Tử Vấn Bát-nhã (3 quyền), Tứ Thiên 
Vương Vấn Bát-nhã một quyên, đều xuất ra từ 
trong này; 4. Phật tại Vương Xá thành, thuyết 
Quang tán Bát-nhã, bộ thành cụ, Bộ Đạo Hành, bộ 
Quảng tịnh, ba bộ này xuất từ '†rong Quang tán; 5. 
Phật tại vương xá thành, thuyết Hộ quốc Bát- nhã. 
Tiếp nữa, Ngài Lưu Chi Tam tạng nói răng: 
Bát-nhã đúng thì có § bộ: bộ thứ nhất có mười vạn 
kệ. Bộ thứ hai có hai vạn năm ngàn kệ, hai bộ này 
còn ở tại ngoại quốc. Bộ thứ ba có hai vạn hai ngàn 
kệ, tức là bộ Đại phẩm. Bộ thứ tư có tám ngàn kệ, 
tức là Tiêu phâm. Bộ thứ năm có bốn ngàn kệ. Bộ 


thứ sáu có hai ngàn năm trăm kệ. Hai bộ này cũng 
chưa truyền vào đất Hán. Bộ thứ bảy có sáu trăm 
kệ, tức là Văn Thù Sư lợi Bát-nhã. Bộ thứ tám ba 
trăm kệ, thức là bộ kim cang Bát-nhã này. Còn nói 
răng: có Quang tán, Đại không, Đạo Hành. Ngài 
Lưu Chi Tam Tạng nói: Đó đều là một phẩm trong 
Bát-nhã mười vạn kệ, chắng phải là bộ riêng. Nay 
căn cứ theo cuốn Thích Luận để xét nghiệm thì 
khác với thuyết của ngài Lưu CHỊ. Cuôn Thích 
Luận nói răng: "Niễt-bàn bộ loại có nhiêu có ít, có 
thượng trung hạ”, sao lại nói Quang Tán, Đạo 
Hành, chắng phải là những bộ riêng biệt? lại nữa, 
cuỗn Đại Luận quyền một trăm nói: "Như vậy, 
Trung Bát-nhã hoặc có hai vạn hai ngàn kệ. Đại 
Bát-nhã có mười vạn kệ. Chư Long Thiên cung có 
ngàn ức vạn kệ, vì thọ mệnh họ dài lâu, niệm lực 
(trí nhớ) kiên cường nên nghe được nhiêu thuyết. 
Thọ mệnh con người ngăn ngủi, trí nhớ yêu kém, 
chỉ có một ít văn tự". Nếu vậy chăng hạn tại năm 
thời hạn mà hiện tám bộ. 


HII. KHAI HỢP 

Hỏi: Kinh khác không có tái thuyết, vì sao chủ 
bộ kinh Bát-nhã lại vô lượng? 

Đáp: Phật kinh vô lượng, kinh đến nước Hán, 
sô chăng đáng nói, nhưng nay chỉ thấy Bát-nhã 
nhiêu bộ, chưa thây kinh khác, có nhiêu bộ, nay 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 515 


luận về vấn đề Bát-nhã nhiều bộ: chúng sanh nhập 
đạo phải do từ Bát-nhã, nguyên do là sao? Tất cả 
hàng phàm phu chưa đặc đạo đêu do bởi Hữu sở y 
trước (có chỗ nương dựa, có chỗ dính mắc, có chỗ 
chấp trước, có lẻ dịch đúng nhất là dính mắc vào 
chỗ Hữu. Vì Hữu và Vô là hai phạm trù khác 
nhau,...) Bát-nhã chánh phá cái Hữu sở y trước 
(nương dính vào phạm trù Hữu) của chúng sanh, 
cho nên thuyết pháp, Vô y trước (y trước vào phạm 
trù vô, có người hiểu là pháp không có y trước, 
pháp không có chỗ nương dựa). Bát-nhã là chơn 
thật sám hôi. Các kinh Đại Thừa khi biện về sám 
hối chơn thật đều y theo Bát-nhã, nương vào Bát- 
nhã. Như kinh Phô Hiên nói: "Tất cả biển nghiệp 
chướng, đều sinh từ vọng tưởng, nêu người muôn 
sám hôi, đoan loa niệm thật tướng. Kinh Đại Niết- 
bản cũng nói: "nễu nghe vô ác, vô thọ, trong tội 
Của Vương, ăt đắc trừ diệt". 

Hỏi: Chư kinh mỗi kinh thuyết pháp vô sở đắc 
đều diệt tội nặng, sao đây chỉ nói chủ kinh diệt tội 
đều y theo nương theo Bát-nhã? 

Đáp: Chư Đại thừa kinh tuy đều là vô y, vô đắc, 
nhưng chỉ có kinh Bát-nhã tạo tác nhiều thuyết vô 
y, vô đặc, chánh phá căn bệnh y, đặc của chúng 
sanh, kinh khác chăng vậy, đến như kinh Niết-bàn 
chính yếu nói về Thường, vô thường, kinh Pháp 
Hoa tỏ về pháp "Hội tam quy nhất", kinh Hoa 
Nghiêm nói chì tiết về Bồ-tát nhân quả đức hạnh, 


chăng biện rõ về vô _y VÔ đặc. Do vì nghĩa trên, 
chúng kinh thuyết đặc đạo cùng với Diệt tội đều 
cân Bát-nhã, do vì Bát-nhã có nhiêu bộ khác nhau, 
nên chị chỉ lấy yếu chỉ chính của chúng. Chúng 
sanh thường có căn Dệnh ' M đắc", nên Như Lai 
thường thuyết pháp "v ô y vô đặc". Như kinh Nhi 
Da nói: "Phật từ đêm đắc Đạo cho đến đêm Nê 
Hoàn (Niết-bàn) thường thuyết Bát-nhã". Năm 
thời và tám bộ đâu có øì nhiều. 

Hỏi: Niết-bàn năm thời thành ra năm bộ, Hoa 
Nghiêm tám hội sao lại chắng thành tám bộ? Tám 
Hội đã hợp thành một bộ, sao năm thời chắng hợp 
lại thành một bộ? 

Đáp: Xét chung thì đều cùng loại như nhau. 
Nay chăng vậy, Hoa Nghiêm tám hội, nó mang ý 
nghĩa là trước sau tương thành cho nhau, như trước 
nói; Thập Tín, Thập Trú, Thập hạnh, Thập hôi 
hướng, Thập Địa và Đại Tiêu Tướng hải, đó tức là 
cạn và sâu, thứ tự nhân quả tương thành cho nhau, 
cho nên có thể hợp lại thành một bộ. Còn Năm thời 
Bát-nhã chăng phải là cạn, sâu thứ tự trước sau 
tương thành nhau, cho nên khai ra thành năm bộ. 


IV. HAI KINH TRUỚC SAU 

Hỏi: Kinh Ma Ha Bát-nhã và kinh Kim Cang 
Bát-nhã, kinh nào thuyêt trước? 

Đáp: Khai Thiện pháp sư, Hội khê cơ pháp sư, 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 517 


Cô Tô Hoa Sơn Nhan Pháp Sư, Đại lãnh Sư đều 
nói: "Như Kinh Nhân Vương đã Hệt kê; trước 
thuyết Ma Ha, tiếp đó thuyết kim cang”, còn dùng 
hai nghĩa để chứng thực điều trên: I- Cuốn Đại Trí 
Luận nói: ” Trước kia chưa thuyết Bô-tát Hạnh, 
nay mới bắt đầu muôn vì Di Lặc.. . thuyết Bồ-tát 
hạnh, cho nên thuyết (Ma Ha) Bát- nhã". Nêu trước 
kia đã thuyết Kim Cang ăt đã thuyết Bồ-tát Hạnh 
thì chăng nên nói là "chưa thuyết". 2- Phân đâu 
kinh Kim Cang Bát-nhã nói: "Thiện hộ niệm chư 
Bỏ-tát, thiện phó chúc chư Bô-tát". Chưa thuyết 
kinh Ma Ha Bát-nhã thì chưa có Bô-tát thì làm sao 
phó chúc hộ niệm? Thuyết kinh Ma Ha Bát-nhã 
xong, rồi mới có Bô-tát, kinh Kim Cang Bát-nhã là 
thuyết sau thì mới có thê nói "Hộ niệm phó chúc 
Bồ-tát". 

Lại có người nói: Trước thuyết kinh Kim Cang, 
sau thuyết kinh Đại Phẩm (Kinh Ma Ha Bát-nhã, 
còn gọi là Đại Bát- nhã). Căn cứ vào đâu mà biết 
điều đó? Có ba nghĩa và ba văn để chứng thực. Ba 
nghĩa là: 

1. Kim Cang là tên gọi của phá tướng. Trong 
mười hai năm gọi là Hữu Tướng giáo, những người 
thụ giáo, sinh tướng phân biệt, chấp. chặt khó trừ, 
Phật đầu tiên khai mở kinh này, tỏ về đạo lý thâm 
sâu của vô tướng đề phá tướng kia trước dính tâm, 
vì vậy mà mượn Km cang dụ cho không giải. 

2. Khi thuyết kinh này chỉ tập hợp ngàn hai 


trăm năm mươi Tỳ kheo, chăng rộng, rải tập hợp 
Thiên nhơn Bô-tát, chính vì sắp nói về thậm thâm 
không lý để hóa độ những chúng sanh trước tướng, 
khiến cho những đệ tử thân cận sớm được ngộ giải, 
nhờ đó mà tiện cho việc truyền giáo, tiện cho việc 
Thanh Văn giúp Phật hoăng dương giáo hóa. trong 
lý Bồ- tát cận Phật sự tích cảng xa hơn. Lại vừa 
muốn khiến Bồ-tát chuyên giao, để Thanh Văn 
vọng ngạn mà thối, cho nên trước tiên vì những 
người thường. theo Phật mà thuyết kinh này. 

3. Hình tiểu mà có Đại. trước kia thuyết kinh 
này (kim cang) rất tóm lược, chưa nói chi tiết về 
Bỏ-tát vạn hạnh, gọi đó là Tiểu, về sau diễn nói 
phóng Quang Bát-nhã, kinh này mới trở lại nói mở 
rộng chi tiết về vô tướng giải vạn hạnh sai biệt, 
danh là kinh Ma Ha Bát-nhã, suy từ nghĩa trên mà 
biết Kim Cang Bát-nhã là thuyết vào thời thứ nhất, 
tiếp theo là Ma Ha Bát-nhã tại thời thứ hai. 

Văn chứng cũng có ba: 

1. Phần sau kinh này (kim cang) "Tu Bô-đề hỏi 
Phật: có chúng sanh nào khi nghe ngôn thuyết 
chương cú như thế, sinh thật tín hay không?" Nêu 
trước kia đã thuyết Đại phẩm TÔI, VÔ lượng chúng 
sanh đắc tín giải ngộ, chuyển giáo thuyêt pháp, 
Thiện Cát (tu Bô-đê) ở Đại Phẩm (¡nh Đại Bát- 
nhã) giáo môn chưa từng có nghĩ ngờ nảy, đợi cho 
đến kinh này (kim cang) mới trở lại nghi hỏi, nghĩa 
thật khó hiểu! 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 519 


2. Ngài thiện cát giải ngộ nói: "Tôi từ xưa nay 
SỞ đắc tuệ nhãn chưa từng được nghe kinh như 
vậy", Nếu vậy trước kia Phật thuyết Đại phẩm, 
(trước kia Tu Bô-đề đã nghe rồi) há lại chăng thể 
thuyết kinh chuyển giáo, đâu thể nói là "chăng 
nghe thâm kinh". Nếu đã nghe mà chưa ngộ thì là 
làm sao có khả năng chuyền giáo. 

3. Thiện Cát đáp Phật: "Chắng nên lây ba mươi 
hai tướng thấy Như Lai". Nếu trước kia đã nghe 
Đại phẩm tôi thì sao lại còn chấp sắc tướng là Phật. 
Nếu sinh châp đó thì chắng gọi là " giải không. 
Mới biết Tăng vì chấp chặt Tướng giáo ngày xưa 
mà cho săc thân là Phật. Về ngài khai Thiện nêu ra 
hai nghĩa để làm chứng, Nay cân giải thích chúng: 
[. Đại Trí Luận nói: “Trước thời thuyết Ma Ha Bát- 
nhã, chưa nói về Bồ-tát Hạnh". Đó là chưa nói chỉ 
tiết về Bồ-tát Hạnh mà thôi, chứ chắng phải chăng 
đã lược thuyết Kim cang; 2. Vì chưa thuyết Đại 
phẩm nên chưa có "Bồ- tát thiện phó chúc”. Việc 
này chăng vậy. Nay nói răng: Phật sơ thành đạo, 
lây Tam thừa độ người, há lại không có Bỏ- tát phó 
chúc, DI lặc tức là người ây, căn cứ theo văn và 
nghĩa mà suy nghĩ thì biết Tăng kinh Kim Cang 
được thuyết trước. Nay tỏ răng: Hai giải thích đó 
chưa thể chính xá, lời nói tùy nghi thì sao lại có thể 
định chúng là có trước hay sau, hoặc có cùng một 
thời thuyết đủ cả nhiều bộ, hoặc có thê cùng một 
bộ mà trải đủ cả nhiêu thời, đợi đến trong Đại phẩm 


sẽ giải thích ngọn ngành hơn. 


V. KINH TÔNG 

Hỏi: Kinh này lây gì làm Tông? 

Đáp: Người giải thích khác nhau, có người nói: 
lây vô tướng cảnh làm tông. Vì sao? Khi thuyết 
kinh này chính là để quét sạch vạn tướng tỏ rõ lý 
vô tướng, cho nên lây cái lý của vô tướng làm tông 
của kinh này. 

Có người nói: kinh này lây Trí tuệ làm tông, tự 
có hai thuyết: một thuyết nói; Tuệ có hai loại: 1. 
Trí tuệ trong Nhân; 2. Trí tuệ trong Quả. Nay chính 
là lây trí tuệ trong Nhân làm tông của kinh này. Có 
bốn văn làm chứng: Ì. Phân đâu Kinh Đại phẩm 
nÓI: 'muôn đắc Nhật Thiết chủng trí, nên học Bát- 
nhã". Ý nói: muốn đắc Phật Địa trí tuệ thì phải tập 
trí tuệ trong Nhân; 2. Phẩm khuyến học "Thông 
khuyên tam thừa học Bát-nhã". Kinh này chưa 
thuyết Nhị thừa làm Phật mà khuyên khiến học 
Bát-nhã, chứng Bát-nhã chỉ ở tại trong Nhân chứ 
chẳng phải là Quả; 3. Phần đầu của cuốn Thích 
Luận nói: "Vì DI Lặc,... thuyết Bồ-tát Hạnh, cho 
nên thuyết Bát-nhã", mới biết là Bát-nhã hành ở 
trong Nhân, đến quả thì đối tên là vạn Đức; 4. 
Thích luận quyền 49 nói: "Trong Nhân thì tên gọi 
là Bát-nhã, khi Bô-tát thành Phật thì chuyền tên gọi 
là Nhật Thiết Chủng Trí", cho nên Bát-nhã chăng 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 521 


thuộc Phật, chỉ thuộc Bô-tát. Lại nói: khi thành 
Phật, Bát-nhã chuyên tên gọi là Tát Bát-nhã, Phật 
trí cực kỳ cứng bén, tức là kim cang tát Ba Nhã, 
nay đã thuyết Ba Nhã, cho nên biết chỉ tỏ về thập 
Địa Vô Lậu. do vậy chính là Bát-nhã trong Nhân 
làm tông. 

Có người nói: từ sơ địa trở lên cho đến rốt cùng 
Phật quả, đều bình đăng, thảy đều làm Thể của 
kinh. Đây là Nhân và Quả đều làm Tông kinh, tức 
ngài Khai Thiện cựu dùng trong Nhân Tuệ. Lại có 
hai thuyết: có người nói; chỉ lây vô tướng thật tuệ 
làm tông kinh, kinh Thắng Man nói: Kim Cang là 
dụ cho Đệ nhất nghĩa trí. Có người nói: Thật trí và 
phương tiện trí đều là Tông của kinh, cho nên kinh 
Đại Phẩm thuyết hai vòng đã nói đây đủ về hai 
Tuệ. Có người nói: Cảnh và trí hợp lại làm Tông 
kinh. Dao pháp sư nói" nói về kinh tông, cực thì 
lây thật tướng làm tông, nói về Thánh Tâm thì lấy 
Diệu trí làm chủ. Do vậy, Trí và Cảnh hợp làm kinh 
tông. 

Hỏi: Những thuyết trên, thuyết nảo là thật? 

Đáp: Có người nói: đều có đạo lý, đều là Phật 
ngữ. Có người nói: các thuyết như trên thảy đều 
đánh mất ý Bát-nhã. Lại có người nói: chỉ có giải 
thích của tôi là đúng, những giải thích khác đều sai. 
Như Trang Nghiêm nói: Nhân gọi là Kim Cang, 
quả chăng phải Kim Cang, vì trong Nhân thì đoạn 
Hoặc, còn Quả ĐỊa thì chăng đoạn. Khai Thiện nói: 


Nhân và Quả đều là Kim ang, Nhân và Quả đều 
đoạn Hoặc, cho nên nói răng: Phật trí đoạn Phật, 
Bỏ-đề trí đoạn. Nay tỏ rằng Bát-nhã không có một 
tướng nào nhất định, như đồng: lửa lớn, bốn bê 
chăng thế tiếp xúc, há lại có thê hấp chặt, nhật định 
một tướng nào đó. Nay sẽ trách từng thuyết một: 
Nếu nói Cảnh là Bát-nhã, nhưng nay Bát-nhã ở ông 
chính là trí tuệ, sao lại biện về Bát-nhã chăng lây 
Bát-nhã làm Tông mà lại lây chăng phải Bát-nhã 
(phi Bát-nhã) làm tông? Tránh hỏi tiệp theo là: Nếu 
lây trí Tuệ làm tông. Đại trí Luận nói: "Bát-nhã thì 
thâm trọng (sâu nặng), Trí tuệ thì khinh bạc (mong 
nhẹ). Nay đã thuyêt thâm trọng Bát-nhã, vì sao 
chăng lấy Bát-nhã thâm trọng làm tông mà lại lây 
Trí tuệ khinh bạc làm Tông? Thánh vân tiếp nữa 
là: Nếu thủ lấy tri tuệ trong Nhân, cho đó là Bát- 
nhã, đó cũng chăng đúng! Vì sao? Trong kinh có 
nhiêu thứ thuyết, hoặc nói: "Nhân gọi là Bát-nhã, 
Quả gọi là tát Bát-nhã", hoặc nói: "Nhân quả đều 
gọi là Bát-nhã, nhị Đại Kinh nói: "Trong ba Đức, 
có Đức Bát-nhã", cho nên biết Bát-nhã cũng là tên 
gỌI Quả Quả, chắng nên thiên chấp. Câu hỏi tiếp: 
Nếu nói bắt đầu từ sơ địa, cuối cùng đến Phật quả 
đêu thông thủ Nhân Quả làm Tông, điều đó cũng 
chăng đúng. Thích Luận nói: "Có người nói: Lậu, 
vô lậu tuệ đều là Bát-nhã. Có người nói: chỉ vô lậu 
Trụ trí là Bát-nhã" Long Thọ không có phê phán. 
Vì nhân duyên gì mà ông thiên chấp? Lại hỏi: Nếu 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 523 


nói Bát-nhã thông cả Nhân quả thì vì sao cuỗn 
Thích Luận lại nói là Nhân? Đó tức là đắc thông 
mất cái (riêng) biệt (được cái chung mà lại mất cái 
riêng). Trách hỏi tiếp: Nếu nói Cảnh và trí hợp làm 
Tông thì cũng phải Cảnh Trí làm Bát-nhã. Trong 
nghĩa của ông, Trí là Chánh Bát-nhã, cảnh là tương 
tông Bát-nhã (Bô-tát theo cùng, Bát-nhã phụ) thì 
cũng đúng phải trí là chánh Tông, cảnh là tương 
tòn Tông, thuyết này và thuyết trên có khác gì đầu! 
Câu hỏi tiếp: Nếu nói cả bảy nhà đều đúng, ấy 
chăng biết đặc thất mà thôi, như người mù ngu SI 
chắng biết con đường thông hay chăng thông, đều 
nói là con đường. Cho nên trở lại thành ra là thât. 
Câu hỏi tiêp” nêu nói ngài trang nghiêm là đúng, 
ngài khai Thiện là sai. Khai Thiện cũng cho khai 
thiện là đúng, trang nghiêm là sai. Này cũng một 
đúng một saI, kia cũng một đúng một sai, rốt cuộc 
a1 đúng? Như Đại Phẩm nói: "Kiến này là Thật, 
ngoài ra đều là vọng ngữ mà thôi”. 

Hỏi: Sơn Môn giải thích giống hay khác với 
người khác? 

Đáp: Nếu câu do đầu mà có nhiêu giải thích thì 
cÒn có thể hỏi giông hay khác với nghĩa hiện nay. 
Câu còn bất khả đắc thì còn giông hay khác với a1? 
Năng như vậy, bất đồng bất dị, bất tự bất tha, vô y 
vô đắc, nhất vô sở trú, tức là Huyền Tông của Bát- 
nhã, những giải thích trên hữu sở y trú (có chỗ 
nương trú, hoặc là nương trú vào phạm trù hữu) 


đêu chăng phải Tông của Bát-nhã. Nay tỏ răng: 
Bát-nhã không có định tướng (tướng nhất định, 
tướng quyết định), tùy duyên thiện xảo, nghĩa nào 
cũng thông. Mà chánh Bát-nhã chưa từng cảnh với 
bất cảnh, Trí và bất trí, cho đến Nhân với bất nhân, 
quả với bất quả. Phương tiện tùy duyên, tại Nhân 
gọi là Nhân, tại quả gọi là quả, tại Cảnh gọi là 
Cảnh, tại trí gọi là Trí, cho nên Quả, Nhân, Cảnh, 
trí tất đắc, danh đều đặc. Như triệu sư nói: người 
vôn năng Cảnh, trí, Nhân, Quả, há lại là sở năng 
của cảnh trí Nhân quả, thà lây phi cảnh phi trí, năng 
cảnh năng trí, phi Nhân phi quả, năng Nhân năng 
uả mà thôi. Nhưng nay theo văn mà xét, vẫn nói 
răng: Bát-nhã phi nhân phi quả, chính lây Nhân 
quả làm tông. 
Hỏi: Với nghĩa gì mà biết nhân quả là Tông? 
Đáp: Kinh và luận văn đều nói như thế. Kinh 
nói: phát Bô-đê tâm, trú Bát-nhã cho đến vô trú 
tướng bồ thí, Đại nguyện, đại Hạnh, như vậy tức là 
nghĩa của Nhân, tiếp đó đắc Như Lai vô vi pháp 
thân tức là những Quả. Còn luận văn thì trong 
chương chí Tín giả nói: " thuyết Nhân quả thâm 
nghĩa, vào thời ác thê kia, bất không ắt Hữu thật". 
Mới biết khi đã nói xong về Nhân quả, sau đó mới 
nói về Tín Thọ, vì vậy mà biết Nhân quả là chánh 
tông của kinh này. 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 525 


VI. KINH DANH 

Chia ra năm phân để giải thích: 1. Phật thuyết; 
2. Kim cang; 3. Bát-nhã; 4. Ba-la-mật; 5. Kinh. 

1. Phật Thuyết: kinh viết: Kim cang Bát-nhã 
Ba-la-mật. Giải thích răng: Đề Kinh có hai loại: Ì. 
Đây đủ; 2. Chăng đây đủ. Nêu đây đủ thì phải nói 
"Phật thuyết kim cang Bát-nhã. Nếu chắng đây đủ 
thì chỉ nói "Kim Cang Bát-nhã”. 

Hỏi: Kinh khác vì nhân duyên gì chăng đề 
"Phật thuyết" 

Đáp: Tât cả chư kinh, Phật khẩu tự thuyết đêu 
phải đê là "Phật thuyêt”, mà không đê là vì lược 
bớt. 

Hỏi: Vì sao kinh này đề là "Phật thuyết"? 

Đáp: Đại trí Luận nói: có năm loại người 
thuyết: 

1. Phật khâu thị thuyết. 

2. Đệ tử thuyết. 

3. Chư Thiên thuyết. 

4. Tiên Nhân thuyết. 

5. Hóa nhơn thuyết. Kinh này là Phật khẩu tự 
thuyết, chăng phải người khác thuyết, vì vậy mà đề 
" Phật thuyết". 

Hỏi: Kinh khác cũng là Phật khẩu tự thuyết, 
chăng phải loại người khác thuyết, vì sao chắng nói 
là "Phật tự thuyết"? 


Đáp: Đã nói như trên, đáng lẻ phải đề, vì để 
lượt bớt. Lại nữa, như kinh Đại phẩm.... Phật bảo 
Tu Bồ-đề ` thuyết, chắng phải Phật tự thuyết. Do vậy 
chăng thể đề là "Phật thuyết". Chỉ đề "Ma-ha Bát- 
nhã" Bát- nhã kiêm cả Sư (Phật) và đệ tử thuyết. 
Kinh này chăng vậy. Tuy đối (đáp) Tu Bồ Đề 
nhưng Phật tự thuyết chứ chắng bảo Tu Bồ-đề 
thuyết. Lại nữa, theo lý mà nói thì nên đề "Phật 
thuyết", nguyên do là sao? Các ngoại đạo lục sư 
cũng đều thuyết kinh, nay e rơi vào tà kiên, muốn 
tách biệt rõ ràng với lục sư nên đề "Phật thuyết" 
khiến người tín thọ nhận pháp. Lại nữa, Đạo chăng 
cô vận, ăt phải do người hoăng, pháp tuy là Thây 
của Phật, cần phải do Phật thuyết thì pháp mới có 
thế hoảng. Do vì nghĩa đó mà đề người Năng 
thuyết và pháp sở thuyết thì đầy đủ về nghĩa. 

2. Kim Cang: 

Hỏi: "Kim Cang” là tên gọi thí dụ hay là tên gọi 
pháp? 

Đáp: Có người nói: Kim Cang, như trong thê 
gian, Km Cang bảo (Kim cang) vừa cứng mà lại 
vừa bén, thí như Bát-nhã. Thế cứng Dụng bén, nay 
cho răng chắng vậy. Vì sao? Vì ông sinh hai kiến 
về Dụ và Pháp. hai kiến đó là Kim Cang chỉ là Dụ 
chứ chắng phải pháp (phi pháp). Bát-nhã chỉ là 
pháp mà chăng phải Dụ, thế thì Dụ bị ngại ở pháp, 
chẳng thể cho dụ là pháp, pháp ngại ở Dụ chăng 
thể cho pháp là dụ. Lại nữa, nếu nói mượn kim 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền I 527 


cương thế gian để dụ cho Bát-nhã thì cũng phải 
mượn trí tuệ thế gian dụ cho Bát-nhã. Nếu nói Bát- 
nhã tự nó có trí tuệ chứ chăng phải trí tuệ thế gian 
thì cũng phải tự nó có kim cang, chăng phải kim 
cương thê g1an. Lại nữa, nếu nói Kim Cang là Thí 
Dụ thì tên gọi ma ha" cũng phải là thí dụ. Nếu nói 
Thể của Bát-nhã rộng lớn là "Ma Ha" thì cũng phải 
nói Thể cứng bén mủ Bát-nhã là Kim Cang. 

Hỏi: Ông nay vì sao lại nạn vẫn như vậy? 

Đáp: Bát-nhã gọi là pháp chơn thật, vô sở y chỉ, 
chăng thể nói Đại, chăng thê nói Đại, chắng thể nói 
tiểu, chăng thể nói là pháp, chăng thể nói là Dụ, 
vượt mọi ngôn ngữ, diệt mọi quán hành, chắng tiểu 
chăng Đại, khen ngợi là Đại, phi Kim Cang, phi 
bất kim cang, khen ngợi là kim cang, phi tiêu phì 
đại, mượn đại để tuyên (dương) nó Đại đã là pháp. 
Phi kim cang phi bât kim cang, mượn kim cang đê 
tuyên (dương) nó (thì) kim cang cũng có thê là 
pháp. Mượn kim cang để đặt tên cho nó (thì) kim 
cang đã là Dụ. Mượn Đại để đặt tên cho nó (thì) 
Đại cũng là Dụ. Do vậy, lây Dụ mà gọi nó thì tất 
cả đều là Dụ, lây pháp mà gọi nó thì tất cả đều là 
pháp. Lại nữa, kim cang là Dụ, Bát-nhã là pháp; 
Kñm cang là Dụ, phi Dụ làm Dụ, cái lý sở dụ, phi 
lý làm lý, (đã là) phi lý làm lý (thì) tuy là lý mà (lại 
là) sự. Phi Dụ làm dụ (thì) tuy (là) sự mà (là) lý. Vì 
tuy lý mà sự, cho nên biết phi lý, vì tuy sự mà lý 
cho nên biết phi sự, do vậy Bát-nhã chưa từng lý, 


sự, chỉ trong vô danh tướng, mượn Danh tướng mà 
thuyết, vì vậy, Kim Cang là sự, Bát-nhã là Lý, hai 
thứ này là nghĩa bất Nhị. Vì chúng sanh, mượn 
danh tướng mà thuyết là nhị (hai), há lại định chắc 
là nhị (ha1) sao? 

Hỏi: Kim cang là gì? 

Đáp: Đại Trí Luận nói: tiếng ngoại quốc gọi là 
"Việt Độ". Tiếng hán gọi là Kim ang, lại nữa, kinh 
Hoa Nghiêm gọi đó là chước gia la, tiếng Hán dịch 
là Kim Cang VI Sơn. Lại nữa, tương truyền củ gọi 
đó là bạt Đô la. Ngài Chơn Đề tam tạng thì gọi là 
bạt Đồ la Xa la. 

Hỏi: xưa dịch "Bạt Đô la" là Kim Cang, xuất từ 
văn của kinh nào? 

Đáp: Kinh Hiên Ngu quyền thứ hai, Xú nữ của 
vua Ba Tư Nặc tên là Bạt Đồ la, tiếng Tần (tiếng 
hán) gọi là Kim Cang. 

Hỏi: Ông lây Kim Cang đề dụ cho Bát-nhã, đó 
có ý nghĩa gì? 

Đáp: Như châu báu ở thế gian, kim cang 
(cương) là đệ nhất, châu báu của xuất thế gian thì 
Bát-nhã là đệ nhất. Lại nữa, như báu kim cương, 
tất cả người đời chăng thể giá nỗi, mọi công đức 
do pháp bảo Bát-nhã sinh ra thì mọi người đời 
chắng thể lường nổi. Lại nữa, như bảo Kim Cang 
nêu đặt nó trên đỉnh núi hay đặt nó tại đất băng, nó 
một mực đêm thăng xuông không gì làm trở ngại, 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 529 


cho đến vùng đất Kim Cang, đồng tính chất với nó 
mới dừng lại. Bát-nhã Kim Cang cũng lại như vậy, 
đặt nó ở đỉnh núi phước hay đặt nó tại đất bằng tội, 
xuyên qua không có gì làm trở ngại, khi đến thật 
tướng chư pháp, phi tội phi phước, phi hữu phi vô, 
đông tính với nó, thì mới (dùng) trú. Lại nữa, như 
bảo kim cang ở thế gian, lấp lánh trong suốt, nên 
La Thập (Cưu Ma La Thập) nói; "Phương thôn 
Km Cang, soI mây chục dặm, vật đều hiện rõ, Bát- 
nhã cũng vậy, soi nước Thật Tướng, thông suốt 
thanh tịnh”. Lại nữa, như bảo Kim Cang, ngoài Na 
la Diên ra, mọi chúng sanh (còn lại) đều chắng thể 
cầm giữ, Bát-nhã cũng vậy, ngoài những người tín 
ngộ vô y vô đắc đại lực quán ra, còn những chúng 
sanh thích tiểu pháp, và trước kiến thì chăng thể tín 
trì, như Kinh nói: "Vì những người phát Đại thừa 
mà thuyết, vi những người phát tối thượng thừa mà 
thuyết", nếu những người vui thích với tiểu pháp 
và những người châp dính cái thây cái biết hiểu của 
mình thì chăng thể tín trì. Lại nữa, ví như trượng 
phu nuốt tiểu Kim Cang thì suốt đời chăng tiêu 
hóa. Bát-nhã cũng vậy, nêu liễu ngộ được thì chắng 
thể hư diệt, sẽ đắc làm Phật. Lại nữa, nếu có chúng 
sanh đắc bảo Kim Cang, viễn ly tất cả bần cùng 
khôn khổ, thụ hưởng an lạc. Nếu đắc Bát-nhã thì 
sẽ viễn ly nối khổ sinh tử, đắc đại Niết-bàn. Lại 
nữa, như bảo kim cang, chỗ nó sở tại có khả năng 
tiêu trừ ác quý và trùng độc. Bát-nhã cũng vậy, chỗ 


Bát-nhã sở tại, thiện ma ngoại đạo ác quỷ chăng 
thê làm gì được. Lại nữa, như bảo Kim Cang có thê 
đập tam mọi vật mà Kim Cang â ây chẳng bị sức mẻ, 
Bát-nhã cũng vậy, đập tan mọi phiên não mà chăn 
sức mẻ. Lại nữa, tất cả mọi vật chắng thể đập bê 
Kim Cang, Bát-nhã cũng vậy, tật cả luận giả và chư 
phiên não chăng thể đập phá Bát-nhã. Lại nữa, như 
báu Kim Cang dưới ánh mặt trời thì sắc chăng nhất 
định, Bát-nhã cũng vậy, ở trong đại chúng, cũng 
chăng (nhất) định, hoặc gọi là Nhân, hoặc gọi danh 
là Quả, ở trong người tiêu tâm thì gọi danh là Tiểu, 
ở người Đại tâm thì gọi danh là Đại tại cảnh thì 
danh là cảnh, tại Trí thì danh là Trí, mà Bát-nhã â ấy 
không có một tướng nào nhất định, cho nên kệ nói: 
"Bát-nhã là một pháp, Phật thuyết nhiều thứ danh, 
tùy lực của chúng sanh, vì họ (mà) đặt tên khác”. 
Lại nữa, như báu Kim Cang tuy có nhiêu thứ thắng 
dụng như vậy nhưng chưa từng có tâm tự nói ta 
thăng hơn, Bát-nhã cũng vậy, tuy có vô lượng 
chủng chủng công đức nhưng chưa từng có tâm. 
Do đó, Bát-nhã bât khả tư nghị. 

Hỏi: Kim cang xuất xứ ở đâu? 

Đáp: Tỳ Bà Sa nói: "Như từ khoáng xuất vàng, 
từ vàng xuất Kim Cang". 

Mới biết Tinh năm trong vàng gọi danh là kim 
cang. 

Hỏi: Kim Cang và Thiên Như ý châu (hạt châu 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 531 


như ý ở cõi trời) là khác nhau hay giông nhau? 
Đáp: Đại Trí Luận nói: "Đề Thích tay cầm Kim 
Cang đâu với Tu La, vở vụng rơi xuống Diêm phù 
để biên thành Như ý châu". Tỳ Bà Sa nói: Kim 
Cang có thể phá phả lê Sơn và Như ý Châu" cho 
nên biết là khác nhau. Lại nữa, ở đây tỏ Bát-nhã 
giông với Km Cang nhưng Bát- nhã này siêu tuyệt 
kim cang, chăng thê thí dụ. Kim Cang là vật thế 
gian, Bát-nhã thì phi thế gian. Kim cang ở thê gian 
khi mất thì buôn, khi được thì vui. Người đắc Bát- 
nhã thì vô ưu vô hỉ. Kim Cang là vật vô tri, còn 
Bát-nhã vô tri mà không có chỗ nào chăng tri. Vô 
lượng công đức nay lược nói mà thôi. Lại nữa, có 
người nói: Trong Thanh văn pháp, từ Giả Danh 
không suất cho đến cuỗi cùng là La Hản đều gọi 
chung là Kim Cang. Trong, Bồ-tát pháp, từ Tam 
Thập Tâm cuối cùng đạt đến Phật tuệ gọi chung 
danh là kim cang. Nếu riêng mà xét thì từ Sơ Địa 
trở lên rốt đên Phật tuệ mới gọi là Chơn Kim Cang. 
Vì sao? Vì người Tam Thập Tâm (ba mươi tâm; 
Thập tín tâm,...) chỉ là học vọng, chưa đắc chơn 
vọng, chỉ là phục Hoặc, chưa đắc đoạn Hoặc, 
tướng còn nhập (vào) Thể. Cho nên chưa thê gọi là 
chơn kim cang. Còn đặc hương tòng gọi là kim 
cang, Sơ Địa trở lên, đắc ở chơn vọng giải chánh, 
có thể đoạn Hoặc, tướng chắng nhập thể, đó là 
chơn kim cang. Cựu cho răng cái tâm Học cùng 
cực là dụ cho kim cang. Theo nghĩa của khai 


Thiện; phục hoặc đã khắp. Hoặc của vô minh 
nguyên phẩm, Hoặc này khó phục hât, chỉ cái tâm 
học cùng cực này mới có thê phục nó, đên Phật 
quả, khởi Phật trí mà đoạn nó, do ở nghĩa đó mà 
tạm học củng cực gọi là Kim Cang. Lại nữa, có 
người nói: Tâm học cùng cực là năng đoạn hoặc, 
cho nên gọI là Kim Cang. Những thuyết như vậy 
đều nói là có (cái). Hoặc để mà Đoạn (sở đoạn), có 
(cái) Giải năng đoạn, vì nghĩa này cho nên gọi là 
Hữu sở đặc. Vì là Hữu sở đắc, cho nên chăng thể 
đoạn Hoặc, không có kim cang, như trong kinh nói: 
"Người Hữu sở đắc, chăng từ một địa đến một địa". 
Lại nữa, ông nói khi chưa đoạn (dứt) Hoặc thì có 
Hoặc mà không có giải. Khi đoạn hoặc thì có giải 
không có Hoặc, thê thì Hoặc là vốn có mà nay 
không có, giải là vốn không có mà nay có. Đó là 
sinh diệt quan, như trong kinh nói: "Chư pháp vốn 
có, nay không có". Lại nói: "Nếu chư pháp trước 
kia có, sau đó không có thì chư Phật Bỏ- tát ặt có 
tội quá". Nay điều muốn nói là: biết Hoặc vốn bất 
hữu, nay cũng bắt vô. Giải vô bất vô, nay cũng bất 
Hữu, do đó chư pháp bất Hữu bất vô, bất sinh bất 
diệt, phi phược phi giải, vô quán vô duyên, mới gọi 
là Bát-nhã. 

Hỏi: Nếu vậy, vì sao kinh nói: "Một niệm tương 
ưng (với) Tuệ thì đoạn phiên não và tập". 

Đáp: Nếu thây có sinh diệt thì chắng thể đoạn, 
vì liễu chư pháp bất giải bất Hoặc, phi đoạn phi bất 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 533 


đoạn, cho nên phiền não đoạn. 

Hỏi: Kim Cang chỉ dụ cho Bát-nhã hay còn dụ 
cho những pháp khác? 

Đáp: Mượn Kim Cang để dụ cho nhiều thứ 
khác nhau. Đại kinh khi dụ pháp thân thì gọi là 
Kñm Cang Thân. Lại dụ tam muội gọi là Kim Cang 
Tam Muội, đó là dụ cho Định là kim cang. Nay ở 
đây dụ trí tuệ là Kim Cang. 

Hỏi: Kim Cang là bảo ở trên cối trời hay là bảo 
ở trong loài người? 

Đáp: Cõi trời và cõi người đều có, như Kim 
Luân của Chuyên Luân Vương là bảo kim cang, vì 
vậy nó đụng vào vật gì cũng đều tan vụn. Còn Đề 
Thích cầm kim cang đấu với Tu La, Kim ang đó 
tức là bảo ở cõi trời. 

3. Bát-nhã: 

Bát-nhã là tiếng ngoại quốc, cuốn Thích Luận 
có hai văn: "Bát-nhã tiêng tân, cuốn Thích Luận có 
hai văn: 

1. "Bát-nhã tiếng tân, tiếng hán gọi là trí tuệ". 
Khai Thiện dùng từ ngữ đó. 

2. "Bát-nhã thì sâu dày, trí tuệ thì cạn mỏng, 
chẳng thể dùng trí tuệ cạn mỏng đề gọi cho Bát- 
nhã sâu dày”. 

Trang nghiêm pháp sư nói: Bát-nhã gồm năm 
nghĩa, trí tuệ chỉ là một trong năm nghĩa đó, chắng 
phải là chánh phiên dịch, nhưng khi giải thích hai 


chữ trí tuệ thì kinh luận giải thích khác nhau. Kinh 
Tịnh Danh tách hai chữ trí tuệ ra làm hai mà giải 
thích; "Biết chúng sanh tâm niệm như ứng thuyết 
pháp thì khởi ở Trí nghiệp. Bất thủ bất xả, nhập 
Nhât tướng môn thì khởi ở tuệ nghiệp”. Cực chú 
thích đoạn văn trên răng: "Trí là Hữu giải, Tuệ là 
không giải, trí là Hóa tha, tuệ là tự hành". Đại phâm 
nói răng: "Đạo tuệ, Đạo chủng tuệ, Nhất thiết trí, 
nhất thiết chủng trí", thê thì Danh từ trí tuệ thông 
cả không và hữu. Lại nữa, tại Nhân thì gọi là Tuệ, 
tại quả thì gọi là trí, như tại Nhân thì gọi là Đạo 
Tuệ, Đạo chủng Tuệ, tại Quả thì gọi là trí, như tại 
Nhân thì gọi là Đạo Tuệ, Đạo chủng tuệ, tại quả thì 
gọi là Nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Lại nữa, 
danh từ "trí" thông cả Nhân và Quả, như nghĩa của 
ba trí. Nhất thiết trí của Thanh Văn, Đạo chủng trí 
của Bô-tát, Nhất Thiết chủng trí của Phật. Lại nữa, 
danh từ “Tuệ” thông cả Nhân và Quả. Kinh pháp 
Hoa nói: "Chư Phật bình đăng đại tuệ". Cuỗn 
Thành luận hợp cả hai chữ trí và tuệ mà giải thích 
răng: "Chơn Tuệ gọi là Trí”. Và nói: "Tuệ gọi là 
người trí", lại nói: "Về nghĩa của Tuệ, trong, kinh 
nói Trí giải thoát là nghĩa của Tuệ”, cho nên trí 
giông như Tuệ. 

Đại trí Luận cũng có hai văn: "Bát-nhã, tiếng 
Tân gọi là Tuệ" và "Tiếng Tân gọi là trí tuệ". 

Hỏi: Vì sao Kinh luận cuốn thì nói xuất, cuốn 
thì nói một lúc hợp lúc khai, chắng một mực phần 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 535 


minh rõ ràng chỉ bày cho người khác, khiên cho họ 
hiểu một cách rõ ràng? 

Đáp: Thích nhân chắng phải chăng một mực 
phân minh rõ Tảng chỉ bày cho người khác, mà nay 
CÓ nÓI xuất, nói một đó là có thâm ý. Vì chúng sanh 
xưa nay vốn có tâm thủ trước. Vì nhân duyên đó 
mà hệ thuộc với ma. Sinh tử chăng dứt duyên, như 
bánh xe thường chuyền, chăng ngộ trung Đạo Phật 
tính chánh quán Bát-nhã. Nay lại cứ một mực nói 
thật thì sẽ càng tăng thêm tâm dính mặc kia, cho 
nên xuất một chắng nhất định, lay động căn thức 
sinh tử, khiến cho quay trở lại ngộ chánh pháp, cho 
nên thuyết một cách chăng (nhất) định là điều có 
ích lợi thâm sâu vậy! Nếu người học định chấp vào 
một lời văn nào đó của kinh luận để thành nghĩa 
của một nhà, một phái thì đêu là người hệ thuộc 
Ma mà thôi. Hơn nữa, chúng sanh chăng phải cùng 
một quốc thô, cùng một căn tính, cùng Thiện tri 
thức, vì vậy mà chư Phật dùng nhiều thứ thuyết 
pháp. 

Hỏi: Đã biết về tên Bát-nhã, Thể của Bát-nhã 
là gì? 

Đáp: Địa luận Nhơn nói: có hai loại Bát-nhã: 1. 
Chơn tu Bát-nhã, tức là Đệ Bát Thức; 2. Duyên tu 
Bát-nhã, tức là đệ thất thức. 

Thành Luận Sư nói: Duyên chơn Đề tâm, vong 
hoài tuyệt tướng, cho tâm giải đó, là Thể của Bát- 


nhã. 

A Ty Đàm Sư nói: Duyên Tứ Đề lý, vô lậu tuệ 
tướng, đó là Thể của Bát-nhã. 

Cả ba giải thích trên rất thịnh hành thời đó, đều 
cần phải tây phá. Đến Đại phẩm, phân Huyễn trung 
thì nói một cách chi tiết, nhưng thời đó thường tụng 
kinh đó, nay ở đây chỉ nói những câu chính yêu, đê 
trợ giúp cho quân tử tham cứu huyên cơ, lãnh hội 
ngoài ngón tay chỉ. 

Hỏi: Nay ở đây cho øì là Bát-nhã? 

Đáp: Nếu người hành, liễu ngộ điên đảo, hoát 
nhiên ngộ giải thì đó giả gọi là Bát-nhã. 

Hỏi: "Hoát nhiên ngộ giải: này là phi tâm 
(chăng phải tâm) sao? 

Đáp: Giải ngộ này phi tâm, phi ly tâm. 

Hỏi: Thế nào là phi tâm phi ly tâm? 

Đáp: Đã nói là Tâm ngộ giải, thì há lại là ly 
tâm? Tâm ngộ này rốt ráo chắng khởi Hữu tâm nay 
vô tâm thì hả lại là tức tâm? 

Hỏi: Nếu nói tâm ngộ thì vẫn là Tức tâm. Nêu 
nói ngộ tâm này, bất đặc tâm Hữu hay vô thì là ly 
tầm. 

Đáp: Còn nói Tức và Ly thì vẫn là bất ngộ, nêu 
đã đặc ngộ thì còn có Tức, ly gì nữal 

Hỏi: Đã chắng tức, ly thì đúng phải chắng mê, 
ngộ. Đáp: vì mê nên nói tức, ly, vì ngộ nên hiểu 
không có tức, ly, đã chăng tức, ly thì còn có gì mê, 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 537 


ngộ? Hãy hiểu ý đó, đừng dính mặc lời nói đó. 

4. Ba-la-mật 

Ba-la-mật, tiếng Hán gọi là Bỉ ngạn Đáo. Theo 
phong tục của ngoại quốc, hề làm một việc gì đã 
xong xuôi thì gọi là Ba-la-mật. Nay người ngộ đạo, 
tuy đã tích chứa công đức nhiêu kiếp. Nếu chăng 
đặc Bát-nhã thì Hạnh chắng thành, nếu ngộ Bát- 
nhã thì vạn hạnh đều làm xong xuôi, cho nên gọi 
là Ba-la-mật. 

Hỏi: Đã có Bỉ ngạn (Bờ kia). Vì sao lại còn có 
Thử ngạn (bờ này) và trung lưu (giữa dòng)? 

Đáp: Thánh nhân mượn thăng danh ngôn mà 
thuyết Bi ngạn, khiến họ nhờ đó mà ngô nhập, đều 
cân phải tạo ra bờ này bờ kia hay giữa dòng? Đại 
kinh nói: “uy không có bờ này nhưng lại có bờ 
kia”, tức là sự đó vậy, ăt cần tác giả. Đại trí luận 
nói: "Hữu kiến và vô kiến là Thứ ngạn, trí tuệ phá 
Hữu kiến và vô kiến là Bỉ ngạn, Đàn (bố thí) là 
Trung Lưu". 

5. Kinh 

Kinh có ba loại: hoặc văn là Kinh, hoặc lý là 
kinh, hoặc văn lý hợp lại là Kinh. Địa luận sư nói: 
Người trước (khi đên giai đoạn) Tam, Thập tâm 
(Thập Tín...) thì văn là kinh, người Tam Thập tâm 
thì văn và lý là kinh. Sơ ĐỊa trở lên thì dùng lý làm 
K¡nh. 

Nay cho răng vì văn lý nhân duyên cho nên là 


kinh. Vì nhân ở văn mà ngộ đạo, lấy văn năng biểu 
làm kinh. 

VII. TRUYÊN DỊCH 

Hỏi: phân ký cuối Kinh Đại Bi Tỳ kheo Ni Bồn 
Nguyện nói: Bản Kim Cang Bát-nhã có tám quyền, 
nay chỉ có một phẩm cách lượng công đức, việc đó 
là sao? 

Đáp: nghĩa chăng phải vậy. Vì sao? Một quyền 
kinh này vốn có ba người phiên dịch: 1. La Thập 
Pháp Sư, niên hiệu Hoằng Thủy, năm thứ tư, Ở 
Tiêu Dao Viên, chánh phiên dịch một quyền, nếu 
có tám quyên sao chắng phiên dịch cho luôn; 2. 
Lưu Chị tam Tạng phiên dịch lại ở đát Hản. Kinh 
cùng với luận, hợp lại có ba quyền, mà kinh dài có 
một chương tín giả. Luận giải thích đầu đuôi sự và 
nghĩa đã xong xuôi. Phân đâu là nói về duyên Ì khởi 
của kinh, nghĩa của quy kính, phân cuối nói về tùy 
hỷ tán thán công đức. Nếu có tám quyên thì vì sao 
chỉ giải thích một phẩm; 3. Chơn Đệ Tam tạng, Ở 
Linh Nam, dịch lại kinh này, văn tiêu mà ý rộng, 
chăng nói có tám quyên. Hơn nữa, kinh này có đủ 
ba phân; Tư, chánh, lưu thông, sao lại có thê nói là 
một phẩm. 

Hỏi: Phân kýở cuối Kinh Đại Bi Tỳ Khưu Ni 
Bồn nguyện còn nói: Đầu tiên là thuyết Đại Phẩm, 
Tiểu phẩm xuất ra từ trong đó, về sau thuyết Quang 
tán, Đạo Hành Xuất từ trong đó. Việc này là sao? 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền I 339 


Đáp: Điều ấy cũng chăng đúng! Đạo Hành vốn 
là tên gọi khác của Tiêu phâm. Cuốn Đại trí Luận 
phân trước thì liệt kê là Quang Tán, Phóng Quang, 
Đạo hành, về sau lại liệt kê là Tiêu phẩm, phóng 
quang, quang tán, cho nên biết Tiêu phẩm tức là 
Đạo hành gọi tên khác nhau mà thôi. Duệ Công 
viết bài tự cho tiểu phẩm. nói: kinh này ba mươi 
chương, xuyên quán nó bằng Đạo, cho nên gọi là 
Đạo Hành, thì biết Đạo hành là Tiểu phẩm. 

VIII. ỦNG NGHIỆM 

Hỏi: Tụng trì Bát-nhã, có nghiệm ích gì? 

Đáp: Kinh này lư hành ở nước Hán hơn hai 
trăm năm. Người tụng được ích chăng thê kế xiết. 
Xưa kia tại núi, tăng tụng kinh này, đàn chỉ trong 
không, hương thơm đây phòng. Lại nữa, khai thị 
pháp sư tụng, kéo dài tuổi thọ thêm Dảy năm. Lại 
nữa, chi sĩ Hành ném kinh Đại phẩm vào dòng lửa, 
lửa tắc mà kinh chăng cháy, quáng ích vô lượng, 
chăng thê kê hết. 

IX. CHUƠNG ĐOẠN 

Kinh này văn ước lược, lý huyễn vi, người chú 
thích ít người hiểu hết ý kinh, khiến cho chia đoạn 
mù mờ lẫn lộn, làm cho trời trăng Bát-nhã bị che 
mờ chẳng sảng tỏ. Nay liệt kê ý của các sư để tỏ sự 
đặc thất của họ. Vốn bởi Đại Thánh, tùy duyên 
thuyết giáo, ý khiếu ngoài nôm ngộ thật, ý chì ặt 
chắng ở tại văn tư, mong được ý, linh hội được yêu 


chỉ của nó mà quy về, đó là điều đã được truyền 
đạt vậy. 

Từ đất bắc tương thừa nhau, Lưu Chi Tam tạng 
chia kinh ra thành mười hai phân để giải thích: 1. 
Tự phân; 2. Hộ niệm phó chúc phân; 3. trú phân; 
4. Tu Hành phân; 5. Pháp thân phi hữu vi phân; 6. 
Tín giả phân; 7. Cách lượng phân. 8. Hiển Tính 
phân; 9. Lợi ích phân; 10. Đoạn nghĩ phân. 11. Bất 
trú Đọa phân; 12. Lưu Thông phân. 

Đại Thánh thuyết pháp, ặt có nguyên do, nên 
có Tự phân. Sắp thuyết Đại pháp, ắt vì chư Bô-tát, 
những vị đã ngộ thì cân gia bị, những người chưa 
ngộ thì phó chúc cho người đã ngộ, cho nên có 
phân hai, Hộ niệm phó chúc. Đã Hộ niệm phó chúc 
để cho họ trú trong Bát-nhã, cho nên có phân thứ 
ba, trú phân. Tuy đã có thê trú lập nhưng còn phải 
tiên chư hạnh hơn nữa, cho nên tiệp đến có phân 
thứ tư, tu hành phân. Do bởi tu cái Nhân vô đặc, 
cho nên đắc cái giả vô vi, vì vậy mà tiếp đó là nói 
về Pháp đàn phi Hữu vi phần. Thuyết nhân quả 
nảy, ắt có người trú thọ, cho nên tiếp đến cân tỏ về 
Tín giả phân. Tín Trì thì công đức vô biên, cho nên 
cần tỏ về cách lượng phân. Người trì thuyết, sở dĩ 
công đức vô biên là do từ Phật Tính, nêu chẳng biết 
Phật tính thì chăng có công đức đó, cho nên có 
Hiển Tính phân. Bởi y theo Phật Tính mà tu công 
đức thì lợi ích vô cùng, cho nên cần nói về Lợi ích 
phân. Qua một vòng thuyết pháp trên, người lợi 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 541 


căn thì đã ngộ, người trung căn hạ căn thì chưa liễu 
ngộ, càng lại sinh nghi, cho nên có phân thứ mười, 
Đoạn nghĩ phân. Nghi tâm đã trừ thì vô sở y trú. 
Cho nên có phân. thứ mười một, bất trú Đạo phân. 
Đại pháp nảy chắng những ích lợi ngay hiện tại, 
mà còn lợi ích cho vị lai, cho nên có phân mười 
hai, lưu thông phân. Tuy chia ra mười hai phân, 
nhưng chăng ngoài Nhân và Quả, gom cả đầu đuôi; 
gôm có bốn vòng. Từ Họ Niệm phó chúc phân đến 
Tu Hành phân, đó là nói về Nhân. Pháp Thân phi 
hữu vi phân là biện về Quả ích. Đó là vòng thứ nhất 
tỏ về Nhân quả. Tiếp đến là từ Tín giả phân đến 
cách lượng phân, đó là vì Nhân mà cảm được quả 
Hiến Tính, đây tức là vòng thứ hai tỏ về Nhân quả. 
Đã rõ Phật Tính, Mi theo Tính mà tu hành, tức là 
nghĩa của Nhân, có Nhân cho nên đắc quả, tức là 
lợi ích phân, đó là vòng thứ ba tỏ Nhân quả. Đoạn 
nghi làm Nhân, bất trú Đạo làm quả, tức là vòng 
thứ tư tỏ Nhân quả. 

Giải thích trên thịnh hành ở đất bắc, đời đời 
tương thừa trải qua nhiêu năm mà người học Phật 
đều tin theo. Tôi nghiền ngâm thâm nhập đã nhiều 
năm, ý cho giải thích trên chăng. đúng. Nay xin hỏi 
răng: mười hai phân trên là xuất ở văn kinh Bát- 
nhã hay là xuất ở văn kinh Bát- nhã hay là xuất ở 
luận chú thích của Bà Tâu? Nay xem hết kinh luận 
đêu không có ý trên, đó là nhân tình tự xuyên tạc 
mà thôi, phân chia lẫn lộn mù mờ thêm hại mà thôi. 


Hỏi: Chia văn như vậy, có lỗi lầm gì mà ông 
cho là sai trái? 

Đáp: phương hại rất nhiêu, chăng thể kế xiết. 
Nay nêu ra mây lỗi để cho thông suốt. Một là chia 
văn như vậy, vì chắng biết thông và biệt của kinh. 
Vì sao? Đến như Tự phân là phân thông tự cả cuỗn 
kinh, mười phần như Hộ niệm phó chúc phân... đó 
là Biệt đoạn (Đoạn riêng biệt) năm trong phân 
chánh Thuyết. Sao lại lây phần Thông văn của kinh 
mà xếp thành Biệt đoạn của phân chánh thuyết ấ ây 
là sai lâm lớn vậy. Hơn nữa, ông nói: từ "Đại Thiên 
trân bảo..." cho đên "Xả hăng Sa Thân mệnh.. 
gọi là Cách lượng phân, đó là vì chưa hiểu thủy 
chung của kinh, cho nên mắc s¡ lâm đó. Nguyên do 
là sao? Trong cách lương, gôm có Nội thí và ngoại 
thí; ngoại thí thì có Tam Thiên và Hăng Sa, frong 
Nội thí cũng có hai loại: l. Xả thí hăng. sa thần; 2. 
Một ngày ba thời xả thí Hắng sa thân, đến đây mới 
hết phân cách lượng, ông vì cớ sao chỉ lấy ba phân 
trước làm phân cách lượng, ông vì cớ sao chỉ lây 
ba phân trước làm phân cách lượng, mà chắng lây 
“Ba thời xả thân” làm cách lượng phân, đó là sai 
lầm. Hơn nữa, luận nói rằng: từ "pháp thân phi Hữu 
vi phần" trở lại đều là phần Đoạn nghi, ông vì sao 
chỉ lấy từ "Tu Bô-đề trùng vấn..." trở đi làm Đoạn 
nghi phân. Hơn nữa, kinh này thuyết có hai vòng, 
kinh luận đều chia như. vậy, ông vì sao lại lây 
thuyết của vòng trước, rôi chia ra nhiều phân, lây 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 543 


thuyết của vòng sau hợp thành một phân, ép đại 
thành tiêu, cực kỳ hại vậy! 

Lại nữa, phân lưu thông thật ra là đại chương, 
ông lại xếp theo tiêu đoạn, cũng là điều chăng thê, 
trong đó còn chia vụn chương cú, thế rôi dị ngôn 
ngữ mục, làm cho kinh luận đều HẺ tạp. đến phân 
câu sau sẽ nói đây đủ rõ ràng hơn. 

Lại có người nói: chia kinh ra mười hai phần 
thì khó hiểu, lây chỗ để thây của kinh mà chia ra 
thành sáu chương, sáu chương là: 1. Tự phân; 2. 
Hộ niệm phó chúc phân; 3. Trú phân; 4. Tu hành 
phân; 5. Đoạn nghi phân; 6. Lưu thông phân. Cách 
chia đó do bởi người học quá kém cõi, vân mặc lỗi 
như trên mà tại hại hơn nữa. Vì sao? Nếu nói phân 
sau đồng là Đoạn nghi phân thì trong Đoạn nghĩ 
phân chăng cân chia ra phần khác nữa, những phần 
kèm theo ở trước cũng là chăng phải Đoạn nghĩ 
phân thì trong chăng Đoạn nghi cũng chẳng nên 
chia ra phân khác, trong những phần chẳng Đoạn 
nghi, có nhiều loại nghĩa, đã chia nhiều phân thì 
trong Đoạn nghi. Vì sao chỉ lây một phần, nếu vậy 
thì "Đồ hành khất thực" cũng phải là một phân. 
Nếu cho răng: Đi hành khất thực" đã thuộc về tự 
phân nên chẳng tách ra, thế thì "Hộ niệm phó chúc” 
thuộc về phân chánh Thuyết cũng phải chăng tách 
ra. Lại nữa, nguyên trước giải thích và sau đó chú 
thích đều chắng biết đại thê của luận văn. Vì sao? 
Luận chủ chỉ giải thích những câu văn khó, bỏ 


những câu văn dè”. Vì sao người đời sau lại giải 
thích của luận bèn lấy đó làm phân đoạn". 

Lại có người chú thích Kim Cang Bát-nhã, chia 
ra ba môn: từ "Như thị Ngã văn... Nguyện lạc dục 
văn” là nhân duyên môn, nghĩa là có đủ những 
nhân duyên đó nên thuyết Bát-nhã. Từ "Phật cáo 
ưng như thệ hành phục... kiến chư tướng phi 
tướng" là Bát-nhã Thể Môn. Từ "Bạch Phật, phả 
hữu chúng sanh...” là công đức môn. Cách giải 
thích này, nghĩa cũng chăng tận, phân lưu thông 
thuộc vê môn nào? vòng sau thuyết lại thì thuộc vê 
môn nào? 

Có người nói: Chia ra thành ba đoạn: I. Tự 
thuyết; 2. Chánh thuyết; 3. Lưu thông thuyết, Đại 
thánh thuyết pháp, ặt có nguyên do, cho nên có tự 
thuyết. Tự thuyêt đã xong, chánh tông nên khai, 
cho nên có chánh thuyết. Chăng chỉ ích lợi cho 
đương thời mà còn làm ích lợi cho mai sau, cho 
nên có lưu thông thuyết. Nay cho răng chia kinh 
thành ba thuyết chăng phương hại gì về lý, nhưng 
nhóm khai Thiện chăng biết ba thuyết khởi tận, cho 
nên lại thành ra thật bị. Vì sao? Đên như văn phân 
Tự, lẫy phân hỏi của ngài Thiện Cát (Tu Bô- đề) 
làm Thán Thỉnh Tự, còn phân đáp của Như Lai mới 
thuộc về chánh kinh. Điều đó là sai lầm Vì tật cả 
kinh hoặc hỏi hoặc đáp thảy đều là chánh, sao lại 
cho Hỏi là Tự, cho Đáp là chánh. Kinh Đại Niết- 
bàn, thời hội hiến cúng là Tự, Thuân Đà thỉnh thọ 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 545 


vấn nạn, tức cho là chánh. Kinh này "Đô hành khất 
thực” cho đó là Tự thì ngài Thiện Cát phát vẫn tức 
phải là chánh. Kinh Đại phẩm cũng vậy, phần 
"Như Lai quảng hiện thân biến" là tự. "Cáo Xá-lợi- 
phất" tức là chánh, việc này dễ hiểu, chăng nên lạm 
dụng. Hơn nữa, ba thuyết vô định; tuy là Tự thuyết 
nhưng chăng ngại có chánh, tuy chánh thuyết 
nhưng chăng ngại có Tự. Lưu thông cũng vậy. Vì 
sao? Vì Tư là đối với chánh, cho nên gọi đó là tự. 
Vì chánh là đối với Tự, cho nên gọi đó là chánh. 
Chánh thuyết ngộ đạo đã có thể là chánh, tự thuyết 
ngộ đạo cũng có thể là chánh. 

Nay chia kinh thành a ba phân khác nhau, trong 
ba phần này, mỗi phần đều chia thành hai đoạn. 
Phân tự có hai: 1. Thông tự; 2. Biệt tự; Phân chánh 
văn có hai; vòng thứ nhât là quảng thuyết, vòng thứ 
hai là lược thuyết. Phân Lưu Thông có hai: 1. Tự 
Phật đã thuyết xong kinh. 2. Thời chúng hoan hỷ 
phụng hành. Hai đoạn trong phân tự gôm có bốn 
đôi: l. Thông. 2. Biệt. "Thông" có nghĩa là giỗng 
nhau. Các kinh sáu sự thảy đều giông nhau, cho 
nên gọi là Thông Tự. "Biệt" với nghĩa là khác 
nhau, các kinh mỗi kinh mỗi khác, hoặc là cha mẹ 
cho sách, hoặc là Trưởng giả hiện dâng lọng, hoặc 
là Trời mưa bôn hoa, hoặc là đô hành khât thực. 
Cho nên gọi là Biệt tự. Đôi thứ hai là " chứng Tín 
Tự" và "phát khởi tự": có sáu sự này khiến cho 
người sinh Tín, cho nên gọi là Chứng Tín Tự. Đồ 


hành khất thực, phát khởi chánh kinh, gọi là phát 
khởi tự. Đôi thứ ba là "DI giáo Tự” và "Hiện Tiên 
Tự": Như Lai sắp nhập Niễt-bàn, A Nan tâm buôn 
rầu chắng nói năng øì. A Nê lâu Trì nói với A Nan. 
Ông là người trì giữ pháp tạng của Phật, điều ô ông 
nên hỏi thì cân phải KỊP thời hỏi ngay, thê rôi A 
Nan hỏi bốn câu hỏi, câu hỏi cuối cùng là: "Đầu tất 
cả kinh để những lời gì? Phật nói: "Đâu tất cả kinh 
nên nói: "Như thị ngã văn” lời di ngôn bảo sáu sự 
như vậy, cho nên gọi là "DI giáo Tự”. Khi hiện 
thuyết kinh tức có những sự như khất thực... gọi 
là Hiện Tiền Tự. Đôi thứ tư là "Kinh Tiền Tự" và 
"Kinh Hận Tự": Thuyết kinh xong rôi mới có sáu 
sự như vậy thì gọi là "Kinh Hậu tự”. Trước khi 
thuyết kinh có những sự khất thực thì gọi là Kinh 
Tiên Tự. 

Hỏi: Phật vì nhân duyên gì mà phân đầu tất cả 
kinh đều bảo sắp xếp sán sự? 

Đáp: Vì để chứng tín. Đại Trí Luận nói: 
Thuyết thời gian, nơi chốn, con người, để cho 
người ta tin tưởng". Lại nữa, tất cả ngoại đạo đều 
lây Cát pháp đặt tại đầu kinh, cho nên cuốn Bách 
Luận nói: "Chư sư tác kinh giản sơ đều thuyết cát". 
Nay vì muốn khác với ngoại đạo, cho nên dùng sáu 
SỰ. 

Hỏi: Nếu an đặt sáu sự để khác với ngoại đạo 
thì ngoại đạo cũng nói an đặt sáu sự đó thì sao phần 
biệt được? 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 347 


“Đáp: tỏ rằng đây là sáu sự Bát-nhã, cho nên, lây 
phân chứng tín để tách biệt khác với ngoại đạo. 
Bát-nhã Tín: Đó là niềm tin của Vô y vô đắc, cho 
nên Đại phẩm. nÓI: "Chắng tin tật cả pháp ØỌI đó là 
Tin Bát-nhã, tất cả pháp bất sinh, gọi đó là Bát-nhã 
sinh". Vì chẳng tin tất cả pháp, nên gọi là tin Bát- 
nhã. 

X.GIẢI THÍCH CHÁNH VĂN 

NHƯ THỊ NGÃ VĂN: Là Tông tự, có 6 sự: 

I. NHU THỊ: là pháp sở văn (pháp đã được 
nghe). 

Hỏi: Phật là người Nhất Thiết Trí, vô sư tự ngộ, 
chắng nghe từ người khác, vì sao lại nói "Như thị 
ngã văn". Nếu nói "Như Thị Ngã văn” tức là nghe 
từ người khác, chăng phải người Nhất Thiết Trí? 

Đáp: Như giải thích trên, đó chắng phải Phật tự 
xưng "Như Thị ngã văn", đó là sắc lệnh cho thị giả 
bảo xưng là "Ngã văn". Lại nữa, Đây là sắc lệnh 
cho thị giả bảo xưng là "Ngã văn". Lại nữa, Đây là 
Đại đệ tử A Nan tự xưng "Như thị ngã văn”. Như 
trong Tập pháp tạng kế: "A-nan đăng cao tòa, Đại 
Ca Diệp hỏi: Thuyết pháp lần đâu tiên ở đâu? A 
Nan châp tay hướng về như vây, Phật lần đâu tiên 
tại vườn Lộc Uyễn vì năm Tỳ kheo thuyết pháp". 
Do đó, chẳng phải Phật tự xưng. 

Chơn Đề tam Tạng chú thích cuốn Thích Luận 
của Bà Tâu nói rằng: A Nan sắp tụng xuất pháp 


tạng, đăng vô úy tòa, biến thân như Phật ba mươi 
hai tướng tám mươi vẻ đẹp. Bây giờ đại chúng sinh 
ba loại nghĩ: I. Thích Ca tuy trước kia đã diệt rồi, 
nay lại trùng xuất, vì ta mà thuyết pháp; 2. Cho 
răng Thích Ca tuy đã diệt, đây là Phật ở phương 
khác đến; 3. Cho rắng Thích Ca tuy đã diệt, A Nan 
là đệ tử của Phật, nay đã thành Phật, thay Phật 
thuyết pháp. Vì có ba loại nghĩ trên, cho nên A Nan 
bẻn giải thích mối nghi nói răng: "Như thị ngã 
văn”, ý nói Như Lai đã diệt như vậy, tôi nghe được 
từ bên Phật, chắng phải là ba việc trên. 

Về cú "Như Thị", có hơn hai mươi sư giải thích 
cú này, nay lượt bớt chăng nêu ra: 

1. Theo giải thích của Long Thọ: Phật pháp đại 
hải, Tín là năng nhập, trí là Năng độ, "Như Thị" 
tức là Tín. Nhờ có niêm tin cho nên nói việc này là 
như vậy. Nếu chăng tin thì nói việc này chắng như 
vậy. Nay phải do từ nơi Tín mới đặc nhập Phật 
pháp, do vậy đâu kinh đặt lời "Như thị". Bát-nhã là 
Tín, ý nói rằng Bát-nhã vô y vô đặc, vô hý luận, tất 
cánh thanh tịnh, chơn thật đáng tin, Nhân ở niềm 
tin này mà đặc nhập Bát-nhã. 

2. Giải thích của Bà-tâu-bàn-đậu: "Như thị" có 
ý nghĩa là quyết định, lược nêu hai loại: 1. Giáo 
như thị; 2. Lý Như thị. 

- Về giáo như thị, gồm có mây nghĩa: 

a. Như mức độ của lời Phật dạy, cho nên nói là 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 549 


"Như Thị", nguyên do là sao? Tam thê chư Phật, 
hoặc quảng thuyết pháp, hoặc xử ở trung mà 
thuyết, hoặc lược thuyết pháp. Nay A Nan truyền 
chánh pháp, vẫn như Phật, quảng hay lược, chắng 
tăng chắng giảm, cho nên nói là "Như thị". 

b. Như chư Phật, thứ đệ mà thuyết, nguyên do 
là sao? Tất cả thuyết pháp, gồm có 6 sự: 1. Phát 
khởi; 2. Nêu Tông; 3. Giải thích; 4. nan; 5. Thông: 
6. Lưu thông phó chúc. A Nan nay theo thứ đệ mà 
tụng trì lợi Phật, cho nên nói là "Như Thị”. 

c. Như tên của kinh, cho nên nói là "Như Thị”; 
truyện trì Phật kinh, cần phải biết tên kinh, nêu 
chăng biết tên kinh thì làm sao hiểu nghĩa. Nguyên 
do là sao? Là vì để tên của kinh, cho nên nói là 
"Như thị”; truyền rì Phật kinh, cần phải biết tên 
kinh, nêu chăng biết tên kinh thì làm sao hiểu 
nghĩa. Nguyên do là sao? Là vì đề tên của kinh là 
thâu tóm tông quát y nghĩa của cả cuốn kinh, như 
kinh Đại phẩm tuy có 90 chương, gọi chung là Ma 
Ha Bát-nhã, lây tên Ma-ha thâu tóm nghĩa của cả 
90 chương, vì vậy mà cân phải biết tên của kinh, A 
Nan theo đúng như tên kinh mà tụng trì cho nên 
øọI1 là "Như thị". 

d. Nhân duyên Như thị: Tam thê chư Phật 
thuyết kinh nhân duyên, gôm đủ bốn nghĩa: 1. Bi 
tâm rồi mới thuyết pháp; 3. Vì để báo ân chánh 
pháp mà sau đó mới thuyết pháp. 4. Quyết định 
chứng tín. 


Về quyết định chứng tín phải có bốn yêu tô: 1. 
Biết thuyết kinh có thời; 2. Biết nơi chỗn thuyết 
kinh; 3. Biết người năng thuyết, tức là Như Lai; 4. 
Biết có chúng nghe kinh. Thời gian, nơi chốn, 
người nghe, người thuyết đúng như vậy, như lời tôi 
nói, thật đáng tin nhận cho nên nói là "Như thỊ". 

Về Lý Như Thị: Nói Lý là Hữu thì gọi là Hữu 
kiến. Nói Lý là vô thì gọi Tà Kiến. Nói Lý là Diệc 
Hữu, diệc vô (vừa có vừa không có), đó gọi là 
Tương vi kiên (kiến giải trái ngược nhau). Phi Hữu 
phi vô, thì gọi đó là Ngu sĩ kiến. Cái Lý được nói 
ra, nêu rơi vào trong bôn trường hợp trên thì chăng 
gọi là "Như thị". Nay ly bốn báng này, vô sở y chỉ, 
(không có nương chính chỗ nảo cả), cho nên gọi là 
"Như thị". 

2.NGÃ VĂN: Là Người Năng văn. 

- NGÃ: Những nguyên do A Nan tự xưng mình 
là Ngã”: I. Vì muôn chứng thực chính mình nghe 
từ bên Phật, chứ chăng phải truyền nghe. Nguyên 
do là sao? Là vì chính tôi nghe từ Như Lai cho nên 
xưng là Ngã, 2. Vì muôn tỏ rõ nguyên , hạnh đời 
quá khứ của AÁ Nan đã thành tựu, cho nên xưng là 
"Ngã tôi". A Nan từ vô lượng kiếp đến nay đã tu 
tập đa văn, nhờ lực Bồn nguyện mà đắc Đà La Nị, 
vừa qua tai thì mãi mãi không bị bỏ sót mãi mãi 
chăng quyên, chưa từng hỏi lại, thí như đỗ nước 
vào một ái tách khác, cho nên kinh pháp Hoa nói: 
"Ta và A-nan ở chỗ Phật Không Vương, đông thời 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 551 


phát tâm, ta thích tính tiễn mà rôi tâm Phật, A Nan 
thường vui với Đa Văn, cho nên trí nhớ pháp tạng 
của ta". Lại như kinh nói: "Thích Ca xưa kia làm 
sa di cho Phật Ca Diếp. Ư (Phật Ca Diếp) ra hạn 
định ngày phải tụng kinh ngàn lời, kiêm luôn việc 
khât thực cho sư, e tụng kinh chắng thuộc, lòng đây 
âu lo, A Nan thời ây làm trưởng giả trên đường đi 
thây săc mặt âu lo của Sa Di, bèn hỏi nguyên do, 
Sa Di kê lại việc trên, trưởng giả nói với Sa dI, ngày 
ngày cho chú thức ăn, khiên an tâm tụng kinh, 
đừng âu sâu nữa, trưởng giả phát nguyện rằng: 
"Nêu Sa Di thành Phật, ta sẽ làm pháp tạng đệ nhât 
đệ tử”. Vì nguyện xưa đã mãn túc, cho nên xưng là 
"Ngã; 3. Vì tự tại, cho nên xưng là "ngã": như Đại 
kinh nói: A Nan đây đủ đa văn trí tuệ, tất cả chúng 
sanh chắng thể nhât thời linh đây đủ lời Phật, dù 
có thể lãnh nhận đây đủ lời Phật, nếu không có lực 
Đà la mi thì chăng. thể nhớ mà chăng quên, tuy có 
nhớ mà chăng quên nhưng cũng chắng thể có đủ 
ba tuệ ở trong văn pháp ( pháp nghe), chăng thê tự 
tại, chắng gọi đó là "Ngã". "Ngã" là nghĩa tự tại. 
Nay A Nan có thê nhất thời kinh nhận đây đủ lời 
Phật, cũng có thể nhớ mãi chăng quên; 4. Phát sinh 
đây đủ ba Tuệ ở trong văn pháp mà đắc tự tại, do 
đó xưng là "Ngã". 

Hỏi: Phật pháp vô ngã, vì sao xưng "Ngã"? 

Đáp: Trong thật tướng chư pháp, phi Ngã, phi 
vô ngã, vì muôn dẫn dắt chúng sanh nên giả danh 


X1! 


nói Ngã . Do đó không có lỗi. 

- VĂN: Sở dĩ xưng là “Văn”, cũng øôm đủ mây 
nghĩa: 1. Muốn hiểu rõ Đức của người sở văn; sở 
văn của A Nan chăng nghe từ ngoại đạo và đệ tử 
Phật, Tiên nhân, Hóa nhân, Chư thiên, nay sở văn 
là nghe từ bên người Nhất Thiết trí; 2. Muốn hiểu 
rõ pháp sở văn (pháp đã được nghe) là tôi thắng, 
Phật pháp danh, cú, vị xảo diệu, nghĩa lý thầm tịnh, 
pháp ngoại đạo chỉ có ngữ ngôn, không có thật 
nghĩa. Nếu nghe Phật pháp, gọi đó là chánh văn 
(chánh nghe); 3. Lý đã được bảy tỏ là tối thắng: 
Phật pháp chánh đạo, viên mãn cụ túc, không có 
điên đảo, như lý mà thuyết, gọi là chánh thuyết. 
Như lý mà văn, gọi là chánh văn; 4. Vì Hành tối 
thắng, cho nên gọi là chánh văn: y theo chánh giáo 
mà tu hành, tức là tối thăng trong Hành, cho nên 
gọi đó là chánh văn; 5. Vì tu hành đắc chánh quả, 
nên gọi đó là chánh văn, chánh quả là; cái được gọi 
là Đại Bát Niết-bàn. 

Hỏi: Là dùng thân văn (nghe) hay là dùng thức 
văn, hay là dùng căn mà văn, hay là Hòa hợp văn? 
Nếu dùng thân văn (nghe) thì vi sao Thân dùng tai 
văn (nghe) chăng dùng mắt văn? Nếu dùng thức 
văn, cũng nạn vân như trên. Nếu dùng căn đê nghe 
thì khi không có thức, căn rỗng không cũng phải 
nghe. Nêu mỗi một thứ riêng lẻ chăng thể nghe thì 
hòa hợp chúng lại cũng chăng thê nghe. Với những 
nghĩa như vậy thì thảy đều không có văn (nghe). 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 553 


Đáp: Nay ở đây nói "văn” là nhân duyên văn. 
Nhân duyên văn là bắt văn, văn mà vô sở văn. Là 
vì kinh nói: Người â ây thuyết pháp vô vô thuyết vô 
th\, người ây nghe pháp vô văn vô đặc, Như Lai 
thuyết VÔ SỞ thuyết, A nan văn vô sở văn, thuyết 
và nghe như vậy mới có thê tương thành cho nhau. 

3. NHẬT THỜI 

Đây là thời của thuyết giáo, như Chuyên Luân 
Vương xuất thế là Thời có thể đắc bảo vật. Như 
Như Lai xuất thời, đó là thời có thể đắc pháp bảo. 
Cho nên nói là "Nhật thời". 

Hai là, tật cả chúng sanh cuông điếc khi nghe 
Như Lai thuyết, thời đặc tỉnh ngộ, cho nên gọi là 
"Nhất thời". Lại có chánh sư thời, có chánh giáo 
thời, có chánh học thời, cho nên nói là "Nhất thời". 
Có đủ ba thời đó, chúng sanh đắc đạo. Trung Quán 
Luận nói: chơn pháp, người thuyết, người nghe, 
thật là khó đắc. Nếu đủ ba loại đó thì sinh tử hữu 
biên, nêu chắng đủ ba loại đó thì sinh tử vô biên. 
Lại nữa, chúng sanh nếu khi chưa, trông xuông 
niềm tin thì chăng gọi là "nhật thời", nay thuyết 
Bát- nhã là lúc trồng xuống, niêm tin (hạ tín chúng), 
nếu khi đã trồng xuống niêm tin, đó là lúc chánh 
quán tăng trưởng, nếu khi chánh quán đã tăng 
trưởng thì đó là lúc thiện căn thành tựu, cho nên 
nói là "Nhất thời". Lại nữa, A Nan nhất thời có thể 
lãnh nhận đây đủ Phật thuyết cho nên nói là "nhật 
thời". Vì sao? Chư Phật thuyết pháp, quảng và lược 


khác nhau, sở dĩ thuyết Bát-nhã, đó là vì tạm dừng 
một chút căn duyên vậy. Lại nữa nên biết răng đó 
là Bát-nhã Nhất thời. Bát-nhã nhất thời là chắng 
thời mà giả nói là Thời, chăng Nhất mà giả nói là 
nhất. 

4. PHẬT 

"Phật" là nêu chủ của thuyết giáo. Trên kia tuy 
đã tỏ ba sự nhưng tà và chánh chưa phân, sự thứ tư 
nêu "Phật" mới hiểu rõ đắc thất. Nguyên do là sao? 
Vì tuy nói "ngã văn", nhất thời chưa biết là nghe từ 
ai, do đó nay mới nghe từ "Phật", chắng phải người 
khác. Mà luận nói: Bà Gà là Năng Đoạn phiên não, 
có đại công đức, cho nên gọi là bà Già Bà (Phật). 

“Trú”: có hai loại: I. Ngoại trú; 2. Nội trú. 

- Ngoại trú gồm có 4 trú: 1. Vương hóa xứ trú; 
nghĩa là Thích Ca trú tại Sa bà; 2. DỊ Tục trú; nghĩa 
là trú ở bên trong tất cả Tăng già lam (chùa); 3. Oal 
nghi trú; nghĩa là đi, đứng ngôi, năm đêu gọi là trú; 
4. VỊ xả Thọ phân trú; nghĩa là Như Lai chưa nhập 
Niết-bàn. 

- Nội trú có bốn loại: 1. Thiên Trú, trú thí, ĐIỚI; 
2. Phạm trú; trú tứ vô lượng tâm; 3. Thánh Trú: trú 
không, vô tướng, vô nguyện; 4. Phật trú; trú trong 
thật tướng chư pháp . đó là Bát-nhã vô trú, vô bât 
trú, vì chúng sanh mà giả danh gọi là "trú”. 

5. XÁ VỆ QUỐC 

"Xá vệ quốc" là tỏ về trú xứ ( nơi ở). Xứ có hai 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 555 


loại: I. Thông xứ; 

2. Biệt xứ. Xá Vệ quốc tức là thông xứ (xứ 
chung) Kỳ Hoàn Tình-xá tức là biệt xứ (xứ riêng). 

Hỏi: vì nhân duyên gì mà Đức Phật đa phân trú 
tại Vương xá thành và Xá vệ quốc tức là thông xứ 
(xứ chung). Kỳ Hoàn Tình-xá tức là biệt xứ (xứ 
riêng). 

Hỏi: Vì nhân duyên øì mà Đức Phật đa phân trú 
tại Vương Xá Thành và xá vệ quốc? 

Đáp: Trước kia, Đức Phật đã thọ nhận lời cầu 
thỉnh của Tân Bà Sa La Vương, cho nên trú Vương 
xá thành, sau đó thọ nhận lời thỉnh cầu của Tu Đạt 
Đa mà trú Xá vệ quốc. Lại nữa. Vì muốn báo ân 
pháp thân mà trú Vương xá thành. Vì báo ân sinh 
thân mà trú Xá vệ quốc. Nguyên do là sao? Phật 
đặc đạo tại Vương xá thành, Ma Già Đà quốc, do 
đó, để báo ân pháp thân mà trú Vương xá thành. 

Hỏi: Đức Phật sinh ra tại nước Ca Tỳ La vệ ở 
Trung Thiên trúc, Xá Vệ quốc là nước ở Đông 
Thiên Trúc, nay vì sao lại nói vì báo ân sinh thân 
mà trú ở Xá Vệ Thành? 

Đáp: TỔ tiên của Đức Phật vốn ở tại Đông 
Thiên trúc, Xá Vệ quốc. Về sau đến Trung Thiên 
Trúc, Ca Tỳ la thành. Nay theo gốc là lập danh, cho 
nên nói báo ân sinh thân mà trú Xá vệ quốc. Lại 
nữa, Vương Xá Thành và Xá vệ quôc nhiêu nhân 
vật, cho nên Phật muốn ở nơi nhiêu người để giáo 


hóa chúng sanh, như kinh nói: Xá Vệ Quốc có chín 
ức nhà. Như Kinh Hiển ngu nói: có mười tám ức 
người. Lại nữa, vì hai nước nảy sinh ra nhiêu người 
trí huệ và hạng lục sư, do đó đức Phật đa phân trú 
ở Thành này. 

Hỏi: Vì sao gọi tên là Xá Bà Đề? 

Đáp: Có vị luận sư ở đất Bắc nói: vào thời kiếp 
sơ xưa kia, có hai anh em Tiên nhân, người em tên 
là Xà bà, hán dịch là Ưu Tiểu. Anh thì là A-bà-đê, 
Hán dịch là Bất khả hại. Hai người trú ở xứ đó để 
cầu đạo, nhân vậy mà lây tên người đặt tên cho 
thành. Tên người em bỏ bớt chữ "bà”, tên anh bỏ 
bớt chữ "“A”, gộp chung hai tên, nên gọi là "Xá Bà 
Đê". Ngài Chơn Đề Tam Tạng nói: Nước đó chánh 
âm phải gọi là Xa la ma Tử Đề. Hán gọi là Hảo 
Danh Văn Quốc. Xưa kia, có vị Tiên Nhân có danh 
tiếng tốt trú ở trong xứ ây. Từ vị Tiên nhân mà đặt 
tên, cho nên gọi là Hảo Danh Văn Quốc (nước anh 
tiếng tốt). Còn nói răng: Nước này có đây đủ 4 
nghĩa: 1. Nhiêu của báu; 2. Người trong nước ấy 
đa phân thọ hưởng thú vui ngũ Dục; 3. Có chư 
phép đức; 4. VỊ lai sẽ đắc quả giải thoát. Có 4nghĩa 
trên, danh tiếng vang xa đến các nước khác, cho 
nên gọi là Hỏa Danh văn quốc. Trước kia phiên 
dịch là văn vật quốc, nước này sản xuất nhiêu các 
sản vật quý tốt, danh tiếng vang xa các nước cho 
nên gọi là văn vật quôc. Kinh Thập Nhị Do nói: 
Không có vật nào mà chắng có, hơn hắn các xứ 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 557 


khác. 

Hỏi: Đức Phật trú ở nước Xá vệ bao nhiêu 
năm? 

Đáp: Kinh nói: Trú ở Xá vệ quốc hai mươi lăm 
năm, có chín ức nhà, ba ức nhà gặp nhưng chăng 
nghe pháp, ba ức nhà gặp Phật nghe pháp, ba ức 
nhà chăng gặp Phật chăng nghe pháp. Ngài Chơn 
Đề Tam Tạng nói: trú ở Xá Vệ trước sau bảy năm, 
trú ở vương xá thành bốn năm. Nay chưa rõ rệt. 

Hỏi: Vương Thành và Xá vệ, trú nơi nào trước? 

Đáp: Đức Phật trú ở vương xá thành trước, về 
sau ở Xá Vệ. 

6. KÝ THỌ CẤP CÔ ĐỘC VIÊN: Đây là loại 
thứ hai, gọi là Biệt xứ. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà xây dựng Kỳ Viên 
Tình-xá này? 

Đáp: Như những kinh Thập Nhị Do, Kinh Niết- 
bàn, kinh Hiên Ngu... đã kế chỉ tiết. Như kinh Hiện 
Ngu quyên 9 nói: Xá Vệ quốc chủ, vua Ba Tư Nặc 
có một đại thân tên là Tu Đạt, là người giảu có, của 
cải vô hạn, thích bộ thí, cứu ø1úp người nghéo, và 
những người già yếu cô đơn. Người thời ây, nhân 
việc ây mà đặt danh hiệu là Câp Cô Độc. Bây giờ 
trưởng giả Cấp Cô Độc sinh bảy nñĐưƯỜI CON traI, 
tuổi đêu đã trưởng thành, cưới hỏi cho con, theo 
thứ tự cho đến người con thứ sáu, còn lại người con 
trai thứ bảy, đoan chánh khác thường, đem lòng 


thương yêu, muốn cưới cho con thứ bảy một người 
vợ dung mạo đẹp đẻ, đoan chính tướng tốt, bèn nói 
với các Bà la môn răng: nhà aI có con gái tướng 
mạo song toàn, tôi sẽ câu hôn cho con tôi, chư Bà 
La Môn bèn vì ông mà để ý tìm kiếm, lần hôi đến 
trong Vương xá thành, có một đại thần tên là Hộ 
Trân, cực kỳ giàu có, tín kính Tam Bảo. Bấy giờ 
Bà la môn đến nhà vị đại thân để khât thực, theo 
phép nước kia, khi người thí cho thức ăn thì phải 
bảo đồng nữ đem thức ăn, ra bố thí, trưởng giả Hộ 
Trân bấy giờ có một người con gái, nghi dung đoan 
chánh, nhan sắc thù diệu, đem thức ăn ra thí cho 
Bà la môn. Bà la môn vừa thấy cô con gái, tâm đại 
hoan hỷ, người mà ta tìm chính là đây vậy! Bèn hỏi 
CÔ gái răng: có người nào đến cầu hôn cô chưa? Cô 
gái đáp: chưa có. Còn hỏi thêm cô gái răng: Cha cô 
có ở nhà hay không? Cô gái đáp: có Bà la môn nói: 
Có thể bảo cha cô ra đây cho tôi gặp mặt cùng bản 
chuyện được không? Bây giờ cô gái vào trong nhà, 
bạch với cha rằng: bên ngoài có khách đến muôn 
được gặp cha. Người cha bên đi ra. Bây giờ Bà la 
môn sau khi hỏi thăm xả giao XOng, nói VỚI trưởng 
giả rằng: Ở vương quôc Xá vệ có một đại thân, tên 
là Tu Đạt, làm Quốc phụ. Ngài có quen biết vị đó 
không? Đáp răng: chưa gặp người ây, chỉ nghe 
danh. Nói răng: có biết người ấy là đệ nhất phú quý 
ở nước Xá Vệ kia hay không? Ngài cũng là phú 
quý đệ nhất ở nước nảy. Tu Đạt có người con trai 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 559 


đoan chính thủ diệu, đa tài lỗi lạc, muốn cưới con 
gái ngài có được hay không? Đáp: được! Bấy giờ 
Bà la môn chưa thể tự trở về, gặp lúc khách buôn 
đến Xá vệ quốc, luôn tiện gởi thư báo cho Tu Đạt, 
trình này hết sự việc. Tu Đạt nhận được thư rất 
hoan hỷ, bèn đến gặp vua Ba Tư Nặc cầu xin nghĩ 
phép một thời gian để cưới vợ cho con. Vua liền 
chấp thuận. Thế rồi chở đây trân bảo đến Vương 
xá thành, trên đường đi, cứu giúp người nghèo khó 
cho đên vương xá thành, đên nhà trưởng giả Hộ 
Trân cưới vợ cho con. Trưởng giả Hộ Trần hoan 
hỷ nghĩnh đón Tu Đạt, sắp xếp nơi nghĩ ngơi qua 
đêm, bẻn trong nhà thì đang lao xao làm đô âm 
thực. Tu Đạt nghĩ rằng: Nay VỊ trưởng g1ả này Dày 
cóng thứ gì? Muốn làm việc gì? Phải chăng muôn 
thỉnh quôc vương thái tử, trưởng giả đại thân hay 
là lễ hội hôn nhân? Bèn hỏi Tăng. trưởng giả đêm 
nay tự mình chỉ huy Sự VIỆC bảy biện đô cúng 
dường như vậy, có phải là muôn thỉnh mời quôc 
vương thái tử đại thân? Đáp răng: không phải. Lại 
hỏi: muốn mở lễ hội bà con hôn nhân ư? Đáp: 
không phải. Lại hỏi: thế để làm gì? Đáp răng: ngày 
mai muôn thỉnh Phật và Tỳ kheo tăng. Tu Đa vừa 
nghe danh Phật, lăng, tỏ lòng cung kính, như Hữu 
sở đắc, tâm tình vui vẻ, hỏi lại rằng: sao gọ! là 
Phật? Mong được giải thích. Trưởng giả đáp răng: 
ngài chăng nghe sao? Con trai của vua Tịnh Phạn, 
tên gọi là Tât Đạt, ngày Ngài sinh ra, trời giáng 


điềm ứng, Thiên thân hộ vệ, liên đi bảy bước, 
xướng răng: "Trên trời dưới trời chỉ ta là tôn”. Tu 
Đạt nghe kế những chuyện như vậy, hoan hỷ vui 
mừng, cảm niệm kính tín, muốn gặp Phật ngay 
đêm nay, thế là trời chưa sáng đã ra đi, nữa đêm ra 
ngoài, thấy Thiên tử bèn lễ bái, bỗng quên mất tâm 
nhớ nghĩ vê Phật, thế rôi sáng trở lại càng tối hơn, 
tự nghĩ rằng: đêm nay tôi quá, nếu ta cứ đi thì sẽ bị 
ác quỷ mảnh thú làm hại, hay là trở về thành, đợi 
sảng sẽ đi. Bây giờ có vị Thiên trong bầu trời thấy 
ông muốn hỗi lùi, bèn xuống nói răng: cư sĩ đừng 
hối lòng, Tôi là Bà la môn Mật Kiên, là thiện trì 
thức của ông kiệp trước, nhờ nghe pháp mà được 
sinh ra trong CỐI trỜi, ông đến gặp Phật, sẽ đắc vô 
lượng lợi ích, dù cho ngày nay được trăm xe trân 
bảo, cho đến được trân bảo đây cả Tứ thiên hạ, 
chăng băng cử chân đi đến chỗ Thế Tôn lợi ích ông 
đặc d, hơn trăm ngàn lần, ông hãy đi đi đừng thôi 
lùi. Tu Đạt nghe thiên nói như vậy, càng thêm kính 
niệm, thế rồi ngay tại đêm tối, trở lại được sáng tỏ, 
bèn tìm đường đi đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ, Phật 
biết Tu Đạt đến, bèn ra ngoài đi kinh hành. Lúc ấy, 
Tu Đạt xa thây Thê Tôn như ngọn núi vàng, tướng 
đẹp oai dung,.. Tu Đạt thây Phật, tâm vui vẻ, chăng 
biết phép lễ, chăng hỏi han Cù Đàm khởi cư ra sao, 
Thê Tôn liên bảo ngồi. Lúc â ấy, Thủ Đà Hội Thiên 
ở xa thấy Tu Đạt tuy thấy Thế Tôn nhưng chăng 
biết cách lễ chân Phật, chư Thiên liền hóa thành 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 561 


bốn người đi thành hàng mà đến chỗ Thế Tôn, làm 
lễ chân Phật, quỳ xuông hỏi han, nhiễu phải ba 
vòng, rôi đứng một bên. Bây giờ, Tu Đạt thây họ 
như vậy, bèn rất ngạc nhiên mà tự nghỉ răng: phép 
cung kính là phải như vậy! Bèn đứng dậy, rời chỗ 
ngôi, làm phép. lễ kính, thăm hỏi khởi cư, nhiễu 
phải ba vòng, rôi đứng một bên. Bây ĐIỜ. Thê Tôn 
liền vì họ thuyết pháp; Tứ Đề vi diệu, khổ, không, 
vô thường, Tu Đạt nghe pháp, lòng hoan hý, liên 
chứng quả Tu Đà Hoàn. Và rồi bạch Phật: Duy 
nguyện Như Lai rủ lòng từ bi đến trong tại thành 
Xá vệ, vì chúng sanh trừ là tựu chánh. Thê Tôn bảo 
rằng: phép của người xuất gia có khác với tục, nơi 
chốn ở cũng phải có khác, xứ kia chăng có Tinh- 
xá làm sao đên được! Bây giờ Tu Đạt bạch Phật 
răng: Thế Tôn! Đệ tử có thể xây dựng Tỉnh-xá, 
mong Thế Tôn chấp thuận cho? Thế Tôn im lặng. 
Khi Tu Đạt xin cáo từ ra về, luôn tiện bạch Phật 
răng: về đến bốn quốc, sẽ xây Tinh-xá, chắng biết 
cách xây, duy nguyện Thế Tôn, sai một đệ tử cùng 
đi để chỉ bày. Thế Tôn suy nghĩ; Bà la môn trong 
thành Xá Vệ, tin tà đảo kiến, người khác ởi, ắt 
chẳng có khả năng biện luận, chỉ có Xá-lợi- phất là 
chủng Bà la môn, thời niên thiếu đã thông minh, 
kiêm đủ thân thông, đi ắt có ích. Bèn bảo ngài Xá- 
lợi-phất cùng đi với Tu Đạt. Thê rồi về đến thành 
Xá vệ cùng VỚI Xá-ÌỢI- phât đi xem xét các vùng 
đất, nơi nào bằng phăng rộng rải để xây Tinh-xá, 


xem khắp chắng nơi vừa ý. Chỉ có mảnh vườn của 
thái tử Kỳ Đà, mảnh đất â ây bằng phăng, cây cối 
tươi tốt, chăng xa chăng gân trung tâm thành phô, 
chính là đắc xứ sở. Bấy giờ Xá-lợi-phất bảo Tu Đạt 
răng: Ở đất vườn này nên khởi Tinh-xá, nếu xây 
dựng ở xa thành phó thì khó khất thực, nếu gân thì 
ôn ào náo nhiệt khó cho hành đạo. Tu Bô-đê hoan 
hỷ đến chỗ Thái tử, nói với Thái Tử răng: Tôi nay 
muốn vì Như Lai khởi xây Tinh-xá, chỉ có vườn 
đât của Thái tử mới thích nghĩ xử dụng, mong Thái 
tử bán cho. Thái tử cười nói: Tôi thiêu gì đâu! 
Vườn đó tươi tốt, sẽ dùng làm chỗ vui chơi, sao lại 
bán được? Tu Đạt năn nỉ chăng thôi, Thái tử nói 
đùa răng: Nếu sanh lót vàng che đất khiến chắng 
có khoản trồng nào cả thì sẽ bản cho, Tu Đạt cung 
kính đông ý Ÿ chở vàng trải đất. Thái Tử nói: tôi nói 
chơi, đâu có bán! Tu Đạt bạch răng: phép làm thái 
tử, chăng thê nói đùa, nay nói vỌng ngữ thì chăng 
xứng đáng kế vị ngôi vua. Bèn cùng thái tử đi đến 
chỗ người chuyên phụ trách phán quyết Sự VIỆC 
phải trái. Bây giờ, Thủ Đà Hội Thiên sẽ vì Phật mà 
khởi xây Tĩnh- xá, e đại thân chuyên trách phán 
quyết sự việc thiên về thái tử, bèn hóa thành người 
chuyên trách phán quyết sự việc, nói với Thái Tử 
răng: làm một vị thái tử thì chăng thể vọng ngữ, 
nay đã nói đùa hứa bản thì chăng nên nữa chừng 
lại hỗi tiếc! Thế rôi căt bán vườn cho Tu Đạt. Tu 
Đạt hoan hỷ bèn sai người dùng voI ngựa chở vàng 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 563 


trải đầy §0 mẫu đất, một hôi sau, sắp trải xong, chỉ 
còn sót lại một ít đất, Tu Đạt đang suy nghĩ nên mở 
rương hàm vàng nào để vừa đủ trải xuông miễng 
đât đó. Thái tử Kỳ Đà hỏi: Hiêm mua giá cao à? 
Đáp răng: đang nghĩ cần phải rương vàng nào đủ 
đề trải miệng đất đó! Thái tử Kỳ Đà thâm nghĩ: 
Phật ất có đại đức mới khiến cho người này xem 
nhẹ tiên tài đến vậy, bèn nói răng: thôi ngang đây 
ngừng vậy, đừng đem vàng ra nữa. Vườn thuộc 
sanh, cây thuộc ta, ta tự vì Phật tạo lập cửa lầu. Tu 
Đạt hoan hỷ bèn trở về nhà, chuẩn bị thi công. 
Lục sư nghe chuyện, bèn đến bạch vua, trưởng 
giả Tu Đạt mua vườn Thái tử, muốn vì Cù Đàm, 
tạo lập Tình-xá. Cho phép tôi củng với họ đấu thứ 
đạo thuật, nếu họ thắng tôi thì mới cho xây dựng. 
Vua bèn gọi trưởng giả hỏi: Nay lục sư nói: Sanh 
mua vườn của Kỳ Đà để xây Tinh-xá cho Cù Đảm, 
họ xin cùng đệ tử Sa Môn đâu đạo thuật, nếu sa 
môn đệ tử thăng thì mới được phép xây dựng Tỉnh- 
xá, nếu thua thì chăng thê xây dựng. Trưởng giả về 
nhà, mặc áo nhơ xâu, sâu não chăng vui, thân tử 
(Xá-lợi- phât) ngày mai, mặc áo ôm bát, đến nhà 
trưởng giả, thấy trưởng giả chắng vul, bèn hỏi: Vì 
sao mà vậy? Trưởng giả đáp: xây dựng Tình-xá, e 
chăng đắc thành. Vì vậy mà buôn. Thân tử (Xá-lợi- 
phát), nói: Có sự cô gì? Đáp: chư Lục sư đến vua, 
xin đầu đạo thuật với tôn giả, nêu tôn giả ‹ đặc thăng 
thì mới cho phép xây dựng, nêu chăng băng họ thì 


chăng cho phép, mà nhóm lục sư này xuất gia đã 
lâu, chuyên học pháp thuật, chẳng CÓ a1 bằng họ, 
chăng biết tôn giả có khả năng cùng họ đâu đạo 
thuật hay không? Xá-lợi- phất đáp: Dù cho nhóm 
lục sư đầy đủ cả Tam Thiên thế giới nhiều như 
rừng tre cũng chăng thê động đến một sợi lông của 
ta, muốn đến thuật thì chỉ tùy theo ý họ. Trưởng 
giả hoan hỷ, thay mặc áo mới, đến bạch vua rằng: 
Lục sư muốn đấu thì cứ tùy theo ý ý họ. Vua bèn bảo 
lục sư tuyên bố với người cả nước: bảy ngày sau, 
ở ngoài thành, lục sư sẽ cùng sa môn đắc đạo thuật. 
Trong nước có mười tắm ức người, thời bấy giờ, 
theo pháp nước kia, đảnh trồng triệu tập dân chúng, 
nếu đánh trồng đồng thì triệu tập mười hai ức 
người, nếu đánh trông bạc thì triệu tập mười bốn 
ức người. Nêu đánh trông vàng thì tật cả đêu tập 
họp. Bảy ngày đã qua, đánh trông tật cả đều triệu 
tập. Chúng lục sư có ba ức người. Bây giờ, nhân 
dân tháy đều vì vua và lục sư mà phê tòa, trưởng 
giá vì Xá-lợi- phât mà thi tòa. Bấy giờ, Xá-lợi-phât 
ngôi dưới một gôc cây, tịch nhiên nhập định, du 
các Thiên môn, thông đạt vô ngại, tác niệm răng: 
trong hội này, đại chúng tập tà đã lầu, kiêu mạn tự 
cao, nhóm quân sinh này sẽ dùng đức gì mà hàng 
phục họ, tư duy vậy, rôi, bèn lập thê răng: Nêu trong 
vô số kiếp, ta từ hiên phụ mẫu sa môn, Bà la môn 
thì nay ta nhập chúng sẽ khiến cho tất cả mọi người 
vì ta mà trú lễ. Bây giờ, chúng lục sư đã tập họp, 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền I 565 


chỉ riêng Xá lợi tử chưa đến, bèn bạch vua rằng: 
Đệ tử Cù Đàm tự biết mình không có đạo thuật, sợ 
hãi chắng đến. Vua bảo trưởng giả: Thây ô ông nay 
ở đâu? Tu Đạt bèn đến chỗ Xá-lợi-phắt, bạch răng: 
Đại chúng đã tập họp, mong đến dự hội. Bấy ĐIỜ, 
Xá-lợn- phất từ Thiền định đứng dậy chỉnh y áo, an 
tường mà đi đến như vua sư tử đến với đại chúng. 
Bây giờ Đại chúng và các Lục sư thây hình dáng 
của ngài, đều bỗng nhiên đứng dậy, như gió thôi 
cỏ, bât giác mà làm lễ. Bấy giờ Xá Lợi Tử bèn 
thăng lên tòa do Tu Đạt đã phô, trong chúng lục sư, 
có một đệ tử tên là Lao-độ-sal, gl1ỏI biết huyễn 
thuật, đứng trước đại chúng, đọc chú thành cây đại 
thụ, bóng mát che cả đại chúng đều nói răng: đó là 
Lao- độ-sai làm. Bấy giờ, Xá-lợi- phât dùng Thân 
lực tâm trận gió Tỳ Lam thối bức gôc cây đồ nhào 
xuông. đất, tan vụn ra như bụi trần. Chúng nói Xá- 
lợi- pht thăng. Lao-độ-sai lại đọc chú làm một hồ 
nước, bốn bên là Dảy báu, trong nước sinh ra hoa 
sen, mọi người nói là do Lao-độ-sa1 tạo ra. Xá-lợi- 
phất làm ra một con voi trắng sáu ngà, trên ngả có 
hoa, trên hoa có ngọc nữ, con voi đó đi từ từ đạp 
tan hồ nước, bẻ hoa. Chúng nhân đều nói Xá-lợi- 
phất thăng. Lao-độ-saI lại làm ra một ngọn núi, 
trang nghiêm băng bảy báu, hoa quả sum xuê, 
chúng nhân nói là do Lao-độ- sai làm ra Xá-lợi- 
phất lài ra kim cang lực sĩ, dùng chảy kim cang đập 
tan vụn ngọn núi, chúng đều nói Xá-lợi- phất thăng. 


Lao-độ-sa1 lại làm một con rồng có mười cái đầu, 
ở trong hư không, mưa nhiêu loại bảo điện, sâm sét 
rung động đất, chúng nhân đều nói là Lao-độ- sa 
làm Xá-lợi-phất làm một con chim Kim Xí Điều 
Vương, bèn bửa nức ra rôi ăn con rồng đó chúng 
nhân đều nói Xá-lợi-phất thắng. Lao-độ-saI lai làm 
một ngưu vương, thân thế mập to, sừng lớn nhọn 
hoặc xông đến, Xá-lợi-phất hóa làm vua sư tử xé 
nát con trân mà ăn, chúng nhân đều nói Xá-lợi- 
phất thăng. Lao-độ-sai lại biến thân làm một Dạ 
Xoa quỷ, hình thê to lớn, lửa cháy trên đâu, mắt đỏ 
như máu, miệng bốn răng nanh, mắt phun lửa xông 
đến. Bây giờ Xá-lợi-phât lại hóa làm Tỳ Sa Môn 
VƯƠng, Dạ xoa sợ hải, bèn muốn thôi chạy, bốn bẻ 
lửa nối, chăng có chỗ đi, chỉ có bên Xá-lợi- phât là 
mát mẻ không có lửa, bèn khuất phục đảnh lễ, lửa 
liên diệt tắt. Chúng, nhân đều nói Xá-lợi- phất 
thăng, Lao-độ-sai chắng băng. Bấy giờ thân của 
Xá-lợi-phât bay lên hư không. hiện mười tám biến 
và tám tự tại. Bây giờ Hội thấy thần lực của ngài, 
đều ôm niêm hoan hỷ. Xá-lợi-phât bèn vì họ mà 
thuyết pháp, tùy theo phước hạnh của mỗi người 
mà đắc mỗi đạo tích khác nhau. Lục sư đệ tử ba ức 
người xuất gia học đạo ở chỗ Xá-lợi-phất. Đấu kĩ 
thuật XOng, bốn chúng, trở VỆ chỗ ở của mình, 
trưởng giả và Xá-lợi- phât trở về vùng đất định xây 
Tinh-xá, tay tự mình cầm một đầu dây, Xá-lợi-phât 
vui vẻ mỉm cười. Trưởng giả hỏi: Tôn nhân sao lại 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 567 


cười? Đáp: Mới vừa muốn kinh địa (đo đất?) Sáu 
Thiên cung đã thành, liên mượn đạo nhãn, trưởng 
giả tháy đều thấy. Trưởng giả bèn hỏi Xá-lợi- phât; 
trong sáu cõi Trời Dục Thiên, cối nào là tối thăng 
nhật? Xá-lợi-phất nói: Trong cối Thiên thứ tư, 
thiêu Dục tri túc, thường có Nhất Sinh Bồ Xứ Bỏ- 
tát đến sinh ra ở trong cõi ây. Tu Đạt nói: Tôi sẽ 
sinh ra ở trong cung trời thứ tư. Trưởng giả nói ra 
lời ây rồi thì năm cung trời còn đại đêu mất, chỉ 
còn cung trời thứ tư, vân vậy chăng biến. Khi căn 
dây tiếp, Xá-lợi-phât vẻ mặt buồn bả. Tu Đạt bèn 
hỏi: Tôn nhân sao lại buôn bả? Đáp: ông thây con 
kiến trong khoảng đât này không? Đáp: đã thây 
Xá-lợi-phất nói: Vào thời quá khứ Ty Bà thi Phật, 
ông cũng khởi xây Tình-xá cho Phật kia ngay tại 
đất này, thời đó con kiên này sinh ra ở đây, cho đến 
ngày nay đã là chín mươi mốt kiếp. Vẫn cứ thọ 
nhận thân xác loài kiến, chăng. được giải thoát, sinh 
tử dài lầu, duy chỉ phước là điều quan trọng, chăng 
thế chăng siêng năng cô gắng. Vì vậy mà Xá-lợi- 
phât buôn bả, trưởng giả thương xót. Trưởng giả 
xây Tỉnh-xá, dùng diệu Chiên Đàn làm Hương Nê, 
biệt phòng trú ở ngàn hai trăm người, gồm một 
trăm hai mươi xứ. Muốn đến thỉnh Phật, lại nghĩ 
răng; trên có quốc vương, phải báo cho vua biết, 
nếu chăng phải bạch thì e sẽ hờn giận, mới đến 
bạch Vua Ba Tư Nặc; Tôi vì Phật đã khởi xây 
Tình-xá xong, mong Đại vương sai xứ thỉnh Phật. 


Vua nghe xong, sai sứ giả đến Vương xá thành 
thỉnh Phật và tăng đến Xá vệ quốc. 

Bây giờ, Thế Tôn và bốn bộ chúng trước sau 
nhiễu quanh, phóng quang động địa, đến Xá Vệ 
quốc, gần đến thành, tất cả đại chúng, đem những 
vật cúng dường đến nghinh đón Thế Tôn. Khi Thê 
Tôn đến nơi rôi, phóng đại quanh minh, dùng ngón 
tay án vào Tam Thiên thê giới thảy đêu chân động. 
Ca nhạc chẳng gảy mà tự vang, tật cả những người 
khuyêt tật đều được cụ túc đây đủ. Tất cả người 
dân thấy Phật liền hoan hý. Mười tám ức người dân 
đêu đến tụ tập ở chỗ Phật Thế Tôn bấy g1ờ tùy theo 
bệnh mà vì họ thuyết pháp được đều đắc đạo tích. 
Chuyện Tu Đạt xây dựng Tình-xá, nhân duyên là 
như vậy. 

về Kỷ Đà": Ngài Chơn Đề Tam Tạng nói: 
Tiếng ngoại quôc thì gọi: Cưu Ma La Kỳ Đà. Tiếng 
Hán gọi là: Đông Chơn Thái Tử. Lại nói rằng: Kỳ 
Đà. Tiếng Hán nghĩa là chiến thắng. Xưa kia có 
binh giặc muốn phá Xá vệ, vua Ba Tư Nặc đem 
binh phá tan giặc, lúc ây chung nhân vào bẩm rằng: 
vừa sinh ra Thái tử! Do vậy đặt tên Thái tử là chiên 
thăng. 

"Tu Đạt Đa": tiếng Hán gọi là: Thiện dữ (khéo 
cho). Cha mẹ không con, bèn câu thâm xin con, 
trong mộng được con trai, cho nên gọi tên là Thiện 
Dữ. Nước nảy từng có thời bị hạn hán trong suốt 
mười hai năm không mưa, mà Tu Đạt là nhà cự 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 1 569 


phú, chân tế cứu giúp người nghèo, cho nên gọi tên 
là Cấp Cô Độc trưởng giả. 

"Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên": Đây là nêu ra cả 
hai tên gọi Quân và Thân, Thông và Biệt. Kỳ Đà là 
đệ tên của quân, Cấp Cô Độc tức là tên của thân. 
Thọ là biệt sở, Viên tức là thông xứ. Lại nữa, vì Kỳ 
Thọ là môn xứ, cho nên đứng trước. Viên là Tìĩnh- 
xá, cho nên đứng sau. Lại nữa, Kỳ Đà là tên gốc, 
Cấp cô là tên ngọn. Ngài Chơn Đề Tam tạng nói 
răng: đã xây dựng Tình-xá cho Đức Phật đệ tứ ưu 
Lưu Thôn Đạt thời quá khứ ở ngang, trên mảnh đất 
này. Thời ấy, mảnh đât này rộng bốn mươi dặm. 
Phật và con người tuổi thọ bốn vạn tuôi. Tu Đạt 
thời đó tên là Tỳ Sa trưởng giả, dùng vàng tâm trải 
lên mặt đất, dùng áo báu đậy lại, cúng dường Phật. 
Vào thời Đức Phật đệ ngũ Câu Na Xá Mâu ni, con 
người và Đức Phật thọ ba vạn tuôi, bấy giờ Tu Đạt 
tên là Đại gia chủ trưởng giả, dùng bạch trải đây 
mặt đất, dùng con trai của Nhũ Ngưu (bò sửu) để 
cúng dường. Thời ây đất rộng ba mươi dặm. Thời 
Đức Phật đệ lục (thứ sáu) Phật Ca Diệp, COn nĐười 
thọ mệnh ba vạn tuổi, Tu Đạt thời ấy tên là Đại 
Phiên Tất trưởng giả, dùng bảy báu trải đất, đất 
rộng hai mươi dặm, làm thê để cúng dường. Thời 
Phật đệ thất Đức Phật Thích Ca, con người thọ 
trăm tuôi, đất rộng mười dặm, dùng vàng trải mặt 
đất xứ ấy để cúng dường. Vào thời tương lai Đức 
Phật Di Lặc xuất thế mảnh đất trở lại rộng bốn 


mươi đặm, dùng bảy báu trải mặt đất để cúng 
dường. Phật và con người thọ tắm vạn tuổi. Tu Đạt 
thời ây tên là tương Khư Vương (vua Tương Khư). 
Tương Khư Vương tiếng Hán gọi là Loa Vương 
(vua ôc), sắc trắng như con Ốc. Xuất gia đặc thành 
La Hán. Lại nữa, cần biết răng: xứ này là Bát-nhã 
Xứ, là Bát-nhã ` quả, nó giông như Di Lặc Lâu 
Quán, cũng giông như pháp Thương Hương 
Thành. 


KIM CANG BÁT NHÃ SỚ 
QUYÊN 2 


"Dữ Đại Tỳ Khưu Chúng”: Đây là sự thứ sáu, 
tỏ về chúng cùng nghe. 

Hỏi: Vì sao cần phải có sáu sự? 

Đáp: Có đủ sáu sự, nghĩa mới trên đủ. Vì sao? 
"Như Thị' là pháp sở văn. "Ngã Văn” là người 
Năng Văn, "Nhất thời" là thời thuyết kinh. "Phật" 
là chủ diễn giáo. "Kỳ viên" là xứ nơi thuyết giáo. 
Nay là chúng đôn văn (chúng cùng nghe), cũng tức 
giáo là để dạy cho con người, vì con người, đây 
cũng có thể là người chứng kinh, cũng có thể gọi 
là người nghe kinh. Nếu nói theo những người 
thiện hữu kiếp trước đồng hạnh với Thích Ca thì 
đa phân là người chứng kinh, chứng những điều 
Như Lai thuyết là đáng tin, chứng những điều A 
Nan đã nghe là không sai lầm. Nếu là người nghe 
kinh thì đa phân là thật hành. 

Hỏi: Đại Trí Luận nói: Đầu kinh Bồ-tát, có 
Thanh Văn Chúng, có Bô-tát chúng. Đầu kinh 
Thanh văn, chỉ có Thanh Văn, không có chúng Bồ- 
tát. Nếu vậy, nay đây là kinh Đại thừa vì sao lại có 


chúng Thanh Văn mà chẳng có chúng Bô-tát? 

Đáp: Kiểm điểm tất cả kinh Đại thừa, có bốn 
trường hợp khác nhau: Ì. Đầu kinh Đại thừa chỉ có 
Bỏ-tát chúng, không có Thanh Văn chúng, tức là 
kinh Hoa Nghiệm, Thất Xứ, Bát Hội; 2. Đầu kinh 
Đại thừa chỉ có Thanh Văn chúng, không có Bồ- 
tát chúng, tức là kinh này; 

3. Đầu kinh Đại thừa có đủ cả hai chứng Tiêu 
Thừa và Đại thừa, tức như Kinh Niết-bàn, kinh Đại 
phẩm; 4. Đầu kinh Đại thừa không có hai chúng 
tức như kinh Kim Quang kinh, kinh Thắng Man.. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì, kinh Đại thừa này chỉ 
có Thanh Văn chúng? 

Đáp: Trong kinh này thật ra là đủ cả hai chúng, 
sao lại biết vậy? Văn phân sau, phân Lưu Thông 
đã rộng kê ra các chúng. Nay ở đầu chỉ kê chúng 
Thanh Văn là để chỉ rõ Bát-nhã này là môn tóm 
lược chính yếu. Lại nữa, đúng phải đủ cả bốn 
chúng nhưng chỉ nêu ra Ty kheo là vì: l. Thích Ca 
xuất thế, Tỳ kheo là những vị đầu tiên nhất nhập 
đạo; 

2. Tâm và hình, cả hai đều thấy hơn. Hình (hình 
dáng), thì hơn những người đang tại thế tục, tâm 
thì thăng hơn Tỳ kheo mi. Vì vậy mà chỉ kê ra Tỳ 
kheo. Lại nữa, chư Tỳ kheo là nội quyến thuộc của 
Như LaI, cùng ở chung với Phật, thường ở bên 
Phật, còn ba chúng kia thì không vậy. Lại nữa, 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 573 


chúng Tỳ kheo có khả năng thọ nhận chánh pháp, 
có khả năng thuyết chánh pháp, giúp Phật dương 
hóa, do đó chỉ kê ra Ty kheo. Sở dĩ chắng kê hàng 
Bồ-tát là vì Bồ-tát là khách đến, cho nên chăng kê. 
Thanh Văn là chúng củ, cho nên chỉ kê Thanh Văn. 
Lại nữa, vì để tỏ rõ trong giáo, oai nghĩ của Thanh 
Văn hơn hắn Bô-tát. Bô-tát hình không nhất định, 
phản thường mà hóa. lại nữa, nay chính là muốn 
phá kiến châp tà vạy của người Thanh Văn, khiến 
cho họ tin nhận Bát-nhã. Do đó chỉ kê Thanh Văn, 
Bỏ-tát thì chăng vậy, cho nên chăng kê. 

"Đại Tỳ kheo tăng - tiếng ngoại quốc phải là: 
Ma Ha Tỳ kheo tăng. "Ma Ha”; hoặc là Đại, hoặc 
là Thắng, hoặc là Đa. Nói "Đại" là vì có đủ đại giới, 
là vì có đủ đại đức, là vì có danh tiếng lớn. Nói 
"Đa" là vì con số lên đến một ngàn È hai trăm năm 
mươi người. Nói "Thắng" là vì tôi thắng trong các 
chúng. Khi luận nghị đã thăng chín mươi sáu loại 
ngoại đạo. "Tỳ kheo" gọi là khất sĩ, xin thức ăn từ 
người thế tục để nuôi thân. Xin pháp từ chư Phật 
để luyện thân. "Tăng": Theo kinh phước điền nói: 
"Chư Hữu ngũ tịnh Đức Danh viết phước Điền" 
(những người có năm tịnh đức gọi đó là phước 
điền) 1. Phát tâm lìa tục. Vì để mãi mãi theo đạo; 
2. Hủy hình đẹp, vì để ứng với pháp phục; 3. Cắt 
bỏ người yêu thân thích, vì để không có Đích mạc; 
4. Vức bỏ thân xác. Vì đề tích tập thiện pháp; 5. 
Chí cầu Đại thừa, vì muốn độ người. 


“Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân”: Phật mới 
bắt đầu thành đạo, Trước tiên là độ năm người, tiếp 
đó là độ Ưu Lâu tân Loa Ca Diếp, Ma Ha Ca Diệp, 
được năm trăm người. Tiếp nữa là độ cho nên anh 
em Na Đề Ca Diếp. Già Da Ca Diệp hai người, mỗi 
người có hai trăm năm mươi đệ tử, hợp thành một 
ngàn người. Tiếp nữa là độ cho Xá-lợi-phất, Mục 
Kiên Liên, lại được hai trăm năm mươi người, hợp 
lại có một ngàn hai trăm năm mươi lăm người. Nay 
chỉ nêu con sô chính, là lây những hàng có danh 
tiếng, chính là nói "Ngàn hai trăm năm mươi". 

Từ "Nhĩ Thời Thế Tôn..." Là phân hai, Biệt tự. 
Trong phân Biệt tự, chia làm hai phân: 1. Trở về 
Như Lai đồ hành khất thực; 2. Tỏ về Như Lai trải 
tòa mà ngôi, nhập vào tam muội. 

Trong hai phần này, mỗi phân đều chia ra làm 
hai đoạn. Hai đoạn của phân đầu là: 1. Tỏ về vãn 
sự; 2. Tỏ về Hoàn sự. Hai đoạn của phân sau là: 1. 
Tỏ về phô tòa (trải chỗ ngôi) tức là phương tiện 
trước khi nhập định; 2. Một cú "Nhị tọa" là phân 
hai, chánh nhập tam muội. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà trước tỏ về khất thực, 
rôi sau là nhập tam muội? 

Đáp: Vì muốn khiến cho chúng sanh sinh 
phước đức cho nên trước là nói về khất thực. Vì 
muốn cho chúng sanh Trí tuệ cho nên nhập tam 
muội rồi thuyết pháp. Lại nữa, trước là vì lợi ích 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 575 


cho chúng sanh tại 81A, sau là lợi ích chung cho cả 
các đại chúng xuất gia và tại gia. Còn nói răng: 
trước là lợi ích cho bạch y, tức là biệt ích. Vì sao? 
Vì chỉ khất thực ở người bạch y, chăng khất thực ở 
Tỳ kheo, Ty kheo mi, cho nên gọi là Biệt (riêng). 
Sau là vì Tứ chúng thuyết pháp, tức là Tông ích 
(lợi). Lại nữa, trước là cho chúng sanh những lợi 
ích thuộc thê gian, sau là cho chúng sanh những lợi 
ích thuộc xuât thế gian. Lại nữa, trước tỏ Phật là 
phước điện, tỏ Như Lai là vị đáy cúng dường. Sau 
tỏ Phật là Thí chủ, dùng pháp Báảt-nhã thí cho 
chúng sanh, tức là người Thích Ca Như Lai Chánh 
Biến Tri. Lại nữa, đêu là trung tiên lợi ích chúng 
sanh, sau là trung hậu lợi ích chúng sanh. Lại nữa, 
đâu là Thân nghiệp ích vật, sau nhập tam muội là 

ý nghiệp ích vật, tiếp nữa thuyết Bát-nhã là khẩu 
nghiện ích vật. Lại nữa, trước là muốn khiến cho 
sinh thân được trú lâu dài, sau là muốn khiến cho 
pháp thân được trú lâu dài, sau đó thuyết Bát-nhã, 
tức là ích về pháp thân, nhờ có hai trú này mà khiến 
cho chúng sanh được sự ích lợi của hai thân. Lại 
nữa, khất thực là biêu thị cho hạnh thiểu dục tri túc 
của Như Lai. Thuyết pháp là biểu thị cho giải triển 
vi diệu của Như Lai. Lại nữa, khất thực là tỏ về Từ 
BI của Đức Phật, thuyết pháp là tỏ về Trí Huệ của 
Đức Phật. Lại nữa, khất thực là chỉ cho pháp tắc 
thân của chúng sanh thời Mạt Thé, hợp lại khiến 
cho tất cả chúng sanh tâm y Bát-nhã. Lại nữa, 


khiến cho Đệ tử từ người tục mà khất thực để nuôi 
thân, từ Như Lai mà thọ nhận Bát-nhã đề luyện 
tâm, cả hai sự liên đủ. Lại nữa, khất thực phá kiêu 
mạn tâm, thuyết Bát-nhã phá ngu sĩ tâm. 

Hỏi: Đại kinh (nói) nhân ở thực (ăn) mà khai 
mở, kinh Niết-bàn kinh này có gì khác nhau? 

Đáp: Kinh kia nhân ở thực (ăn) mà khai mở 
Như Lai pháp thân, Thường Thân, chứ chăng phải 
là Tạp thực thân. Kinh này nhân ở khất thực mà tỏ 
rõ những nghĩa như trên. Lại nữa, hai kinh cũng 
giông nhau, đâu tiên là khât thực để tỏ răng đồng 
với phàm phu nhị thừa, tiếp đó là thuyết pháp là tỏ 
răng chăng thể lây thân tướng để thấy được Như 
Lai, do đó Như Lai thân chăng phải là thực thân 
(thân ăn uống, thân xác). Luận nói: ba tướng khác 
thể, cho nên ly kia là Như Lai. Cần phải trước là 
đồng (giống). Rồi sau đó là Dị (khác). Đây là muộn 
khiên cho phàm phu và nhị thừa đều phát tâm câu 
Phật thân. 

Hỏi: Nay thuyết Bát-nhã, vì nhần duyên gì mà 
trước là tỏ vê khât 

thực? 

Đáp: Người Chí Nhân, khi động thì không có 
phi thòi, những điều người ấy làm thảy đều là ích 
vật, vì vậy chăng nên trách chỗ do đâu. Lại nữa, 
lây gồm để tỏ rõ xa, cho nên trước kia sắp thuyết 
Bát-nhã thì tỏ về khất thực. Lý do là sao? Thê gian 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 571 


âm thực vốn là để nuôi thân dưỡng mạng, còn Bát- 
nhã pháp thực là để nuôi pháp thân, dưỡng Huệ 
mệnh. Lại nữa, khất thực là chủng của Tứ Thánh. 
Bát-nhã là gốc của chúng thánh. Lại nữa, Đạo xa 
lăm thay! Thể đạo tức là Thần, do đó âm thực 
chẳng lia Bát-nhã, nếu năng liễu thực thanh tịnh, 
tức là Bát-nhã. 

Trong văn kinh, gồm có năm cú: I. Người 
phước vật; 2. Thời tiết khất thực; 3. Nghi dung khát 
thực; 4. Xứ sở khất thực; 5. Phương pháp khất 
thực. 

1. "Nhĩ Thời Thế Tôn": Nêu người phước vật. 
Thành Thành Luận nói: có đủ chín danh hiệu trên, 
gọi là Thê Tôn. 

2. "Thực Thời": Là tỏ thời tiết khất thực. Đây 
là sự việc thô ở thế gian mà biểu thị xa Phật pháp 
có hai lợi ích, mà tự và tha vô não. Cư sĩ ở thê gian, 
ăn thì có thời giờ nhất định; sáng sớm thì chưa nâu 
ăn, quá buổi trưa thì đã ăn xong, nay là thời dúc) 
thức ăn mới nấu chín, đúng thời ấy thì đi đến, có 
thể øọI là đắc thời. Thánh Nhân tâm tuy tòn đạo, 
thân nhờ vào thức ăn. Nay bên trong không có nỗi 
khô lụy vì tích chứa, bên ngoài có cái công của 
phước vật, khi khât thực nêu đắc thời thì người và 
ta đều đặc ích, khất nêu thất thời thì mình và người 
cả hai đều não. Cho nên nói là "Thực Thời". Vì biết 
thời, cho nên gọi là Đại Pháp Sư. Tín thay! Lời nói 
thành tín! 


3. "Irước Y Trì Bát”: Nghi dung khất thực. "y" 
có ba loại; "Trước" cũng có ba thời. Nếu bình 
thường nằm ngôi thì mặc áo năm điều, gọi là An 
Đà vệ, tiếng Hán gọi là Hạ phẩm y. còn gọi là áo 
mặc trong. Nếu vào chúng, pháp sự thì mặc áo bảy 
điều, gọi là Uất Đa La Tăng, tiếng Hán gọi là Trung 
phẩm V. nếu vào Tụ Lạc 00 quốc vương trưởng 
giả thì mặc tăng Già Lê, tiêng Hán gọi là Đại y, còn 
gọi là chánh Trước ì (áo mặc chánh). Từ chín điêu 
trở lên đến hai mươi lăm điều, chia thành ba phẩm. 
Trong mỗi phẩm có ba, hợp lại thành chín loại: 

Ba loại Hạ phẩm là: 9 điều, 11 điêu, 13 điều, ba 
loại Trung phẩm là; 15 điều, 17 điều, 19 điều. Ba 
loại Thượng phẩm là: 21 điều, 23 điều, 25 điều. Đó 
là tùy theo thân hình lớn hay nhỏ mà chế lá điều 
nhiêu hay ít. Thân của Phật cao một trượng sáu, CÓ 
thể mặc 25 điêu. Người ngày nay chỉ có thê 15 điều 
mà thôi, tiếng ngoạI quốc gỌI là Cà Sa, tiếng Hán 
gọi là ly trần phục. Nêu màu đỏ màu tía rực rỡ thì 
tăng vật làm nhiễm tâm. Nay ba loại sắc thì tham 
tâm chăng khởi. Hai gọi là Tiểu Sâu Y: Người nhập 
đạo, thân mặc áo này thì phiên não rơi rụng. Ba gọi 
là li. Hoa Phục, đây là mượn dụ mà đặt tên Thể 
trong sạch, lia nhơ nhớp, hơi giống hư hoa phù cự. 
Bốn gọi là Gián Sắc Y: ba màu sắc xen kẻ nhau 
cùng thành một y. Chơn Đề Tam Tạng nói: Xích 
Huyết Sắc y, tiếng ngoại quốc. gọI là Cà Sa. Tuy có 
năm Bộ khác nhau, nhưng đều mặc áo màu xích 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 579 


(đỏ đậm). 

Hỏi: Thường nói là ba loại hoại sắc. Sao lại nói 
"đều là màu 

xích). 

Đáp: Thường giải thích răng: Y mới, trước hết 
là nhuộm xanh, tiêp 

đó thì nhúng nó vào trong bùn, tiếp nữa là lấy 
mủ nhựa cây mà độ nó, gọi là Mộc Lan. Cho nên 
nói là: hoặc xanh, hoặc bùn, hoặc Mộc lan. Tam 
Tạng nói: Người Trung quốc đều không có phép 
ây. Nói ba loại hoại sắc là: trong ba màu sắc, tùy 
dùng một sắc để điểm ân áo. Nếu xứ có màu xanh 
thì dùng màu xanh đề điểm, nếu xứ không có màu 
xanh thì dùng đất bùn để điểm. Nếu xứ (nơ) không 
có bùn thì có thể mài nước sắt mà điểm nó, đều chỉ 
nên dùng một màu là đủ. Chỉ vì thời đại, xứ sở mỗi 
thời mỗi khác, một sắc thì chăng đài lâu, e chư Tỳ 
kheo sinh ra nghĩ hối, cho nên nói ba loại màu, tùy 
dùng một màu sắc. Nghĩa của I8 Bộ tuy khác nhau 
nhưng màu sắc của y áo là cùng một màu như nhau. 
Cho nên Đại Kinh nói: Thây đệ tử ta mặc y màu 
xích, gọi đó là máu. Chỉ vì điểm khác nhau mà có 
các Bộ khác nhau. Như Tát Bà Đa bộ thì điểm ở 
nơi hiển hiện rõ. Thượng tọa Bộ thì tiết nào cũng 
đêu điểm. Còn Chánh Lượng Bộ thì chỉ điểm bốn 
sóc. Tam tạng còn nói: ngoại quốc cũng không có 
Năm Bộ mặc năm loại y. chỉ (có) Phật giải mộng 


cho vua Ba Tư nặc, truyền ký răng thời Mạt Thế 
có Ác Tỳ kheo phá pháp ta, chia thành năm Bộ. 
Người tục ở vùng đất kia, có năm họ, cho nên mặc 
áo năm màu sắc để biêu thị cho năm loại Thành 
khác nhau. 

Hỏi: Khi Phật nhập Niết-bàn, ba y ở tại đâu? 

Đáp: Có nhiêu thuyết khác nhau. Nếu theo Thai 
kinh nói: Phật sắp nhập Niết-bản, tay tự mình xếp 
ba y đặt vào trong quan tải băng vàng đề liệm Phật 
thân. Nếu theo thuyết của kinh Ma Da: Ma Da từ 
Đao Lợi Thiên xuông, chăng còn thây Phật, chỉ còn 
thấy tăng giả lê và Tích trượng của Phật mà tự buôn 
than răng: "Con ta tại thế, mặc và cầm những đồ 
vật này để dùng độ người, nay trông rỗng không có 
vai Từ đó mà suy ba y vẫn còn. Ngài Tam Tạng 

ói: "Áo năm điều của Phật thì ở tại nước Di Thi 

tr Áo bảy điều thì ở tại nước Bán Già Thi. Đại y 
và Tích Trượng thì ở tại nước Kế Tân. Ni Sư Đàn 
thì ở tại nước Ca Tỳ La". 

"Trì Bát”: 1. Tùy thuận theo pháp pháp ba đời; 
2. Vì để phá ngoại đạo tay tự ôm thức ăn; 3. Hiểu 
rõ oal nghi, lợi vật, khác với những người ăn xin 
hạ tiện; 4. Để bày tỏ đồ chứa công đức. Kinh Vô 
Lượng Thọ nói: "Trữ công đức là biểu thị cho 
phước điên. Mặc áo cà sa biêu thị cho phước điên”. 
Trong luật nói: Phật và A Nan đến nước Nam Sơn, 
nước ây có nhiêu ruộng tốt, chia ra từng ô đẹp mắt, 
bèn lệnh truyền giông như thê mà chế y áo, biểu 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 581 


thị cho người xuất gia làm ruộng phước cho đời, 
có thê khiến cho hạt giống tâm bô thí gặt hái vô 
lượng quả báo, rải trông vào ruộng tốt thì sẽ gặp 
hái gầp vạn lần vậy. Lá điều của Ÿ gân giống như 
những thửa ruộng. Cho nên kinh nói: "Biểu thị cho 
phước điên". 

"Bát Đa la": tiếng Hán gọi là ứng lượng khí, tức 
là biểu thị cho Thể của người xuất gia có đủ trí để 
đoạn dứt những tương ưng nội ngoại, tức là đờ 
chứa (khí) đề thọ nhận vật do trời và người cúng 
dường. Phật đầu tiên là thọ nhận cháo` sửa của hai 
cô gái thì dùng đồ băng vàng để đựng, rộng một 

tâm, đây là đồ vật đựng thức ăn khi chưa thành đạo. 
Đến khi thành Đạo rồi thì thọ nhận Đề VỊ Ba Lợi 
trưởng giả bố thí đô đựng gọi là Quả, hoặc gọi là 
Siêu. Thời bây giờ chưa có Bát, tự nghĩ; Tam thê 
chư Phật không có pháp tay ôm thức ăn. Thế rồi 
Tứ thiên vương phụng cúng bốn bát, Phật dùng tay 
ân xuống hợp thành một bát, mà bốn lớp văn ân 
hiện rõ. Lại nữa, Tam tạng nói: Tịnh cư Thiên vẫn 
đem bốn chiếc Bát Đá của Tứ Thiên vương thời 
quá khứ để trả cho Tứ Thiên Vương, Bốn vương 
mỗi vương dùng bát mình cúng cho Phật. Bát này 
nay đang ở tại nước Kê Tân, có Tháp để đặt nó. 
Đên thời tượng pháp diệt, Tứ Thiên vương sẽ đem 
trả cho Tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên đợi cho đến 
lúc Phật Di-lặc xuất thế, sẽ báo Tứ "Vương tặng cho 
Di-lặc. Về bát lớn hay nhỏ thì có ba phẩm khác 


nhau: Thượng phẩm thì chứa được ba bát cơm của 
người, một bát canh của người phân còn lại để ăn 
thức ăn là nữa bát canh. Hạ phẩm thì chứa một bát 
cơm và nữa bát canh của người khác, phân còn lại 
để ăn thức ăn là nữa bát canh. Nêu bát lớn hơn bát 
nhỏ, nhỏ hơn bát lớn thì gọi là bát trung phẩm. Bát 
Tha là tiếng ngoại quốc, tiếng Hán gọi là Lục tịch 
khí. Thượng phẩm bát thì đựng ba đâu, có thê chứa 
hai đầu bảy tịch thức ăn. Cân có phân không ở trên 
là ba tịch để biểu thị cho sự Thiếu dục. Hạ phẩm 
bát thì chứa được một đầu rưởi, có thể đựng một 
đầu hai tịch thức ăn, cân phân rỗng không ở phân 
trên là 3 tịch, tức là một đầu hai tịch, dung tích năm 
giữa hai phẩm trên thì gọi là Trung phẩm bát. Cuỗn 
Đại trí Luận nói: nói vê Bát thì có § loại: không 
cho phép đệ tử cất giữ bát làm bằng vàng và bạc, 
vì e sinh tham. Không cho phép cất giữ bát băng 
gố, vì để bị nhơ nhớp, chỉ cho phép cất giữ hai loại 
bát, đó là bát băng sắt và Bát gôm. Đức Phật thì 
Bát Đá. 

Hỏi: Có khi nào Phật chăng mặc Cà Sa, chăng 
dùng Bát hay không? 

Đáp: Có, cuốn Đại Luận nói: "Thiên Vương 
Phật tác bạch y oal ngh1". 

4. "Nhập Xá Vệ Đại Thành Khất Thực": là nói 
về xứ sở khất thực. Cựu giải thích rằng: Vườn cách 
thành một ngàn hai trăm bước, hoặc có người nói 
là bốn dặm. 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 583 


Như Lai thọ thực, pháp thọ thực có ba: 

1. Ngôi đợi nhật thời, gọi là Thiện tự chí (thức 
ăn tự đên). 

2. Bên ngoài đến thỉnh Phật. Về thỉnh Phật thì 
có hai: 

a. Phật và chúng tăng đều đi; 

b. Tăng đi nhưng Phật chăng đi, khiến người 
thỉnh Phật. Sở dĩ chăng đi là vì có năm sự: 

- Vị nhập định. 

- Vì thuyết pháp cho chư thiên. 

- VỊ thăm những Ty kheo bệnh. 

- Vì án hành phòng xá. 

- Vì muốn chế giới. 

3. Như Lai tự mình đi khất thực, pháp đi khất 
thực có ba: 

a. Bay trên không mà đi. 

b. Chân lìa mặt đất bỗn thôn mà dâu chân hiện 
trên mặt đất. 

-c. Chân đạp hoa sen, hoa sen động mà chân 
chăng động. 

Phật sở dĩ đi bộ khất thực, theo kinh Anh Lạc 
Nữ thì vì có 10 sự: 1. Như Lai vào thành khất thực, 
chúng sanh thấy Phật ba mươi tướng như Tu Di 
Sơn Vương mà phát Bồ-đề tâm, ắt sẽ câu mong 
Như Lai thân; 2. Trong thanh có những người mù, 
điếc, tật bệnh, cho đên những người bị trăm khổ 
chăng thê đến chỗ Như Lai, vì vậy mà Như Lai vào 


thành, phóng quang chiếu họ, chúng khổ hiển 
ngừng nghĩ, bèn phát Bồ-đề tâm; 3. Vì những Xát 
Lợi Bà la môn, những trưởng giả hào quý tự ỷ vào 
chủng tính của mình, chăng sinh kính tâm, thấy 
nghi dung nghiêm nghị, oai đức của Như Lai đặc 
biệt khác lạ với đời, vì vậy mà tâm kiêu mạn tắt 
ngâm mà phát Bô-đê tâm; 4. Vì thủ hộ nữ nhân bị 
ba thứ giám sát và năm trở ngại nên chăng thê gặp 
Phật, lại còn vì những người lười biếng nhát nhớm 
tuy Ở gân Như Lai mà chăng thể đến. Vì vậy mà 
Phật vào thành khiên họ nhờ thế mà được lễ bái hỏi 
han, do vậy mà phát Bồ-đề tâm; 5. Như Lai vào 
thành, Tứ: vương Bát bộ thảy đều theo hầu, mỗi 
vương mỗi bộ đều mang hoa hương ca vịnh để 
cúng dường, người trong thành thây thê bèn sinh ý 
niệm răng: chư Thiên còn xả bỏ niềm vui thú cõi 
trời, cúng dường cho Phật, chúng ta sao lại chắng 
cúng dường lễ bái! Nhờ vậy mà phát Bồ-đề tâm; 6. 
Như Lai âm bát do Tứ vương phụng cúng, thật là 
một bát có bỗn viên ngân, rõ rảng khác lạ. Người 
trong thành thây vậy hiêm có, vì vậy mà phát Bỏ- 
đề tâm; 7. Vì hai hạng giàu và nghèo; Nêu để cho 
người giàu có thây Như Lai bát không thì sẽ thí 
nhiêu. Nếu gặp người nghèo sẽ thây Như Lai bát 
đã đây thì sẽ thí ít, đều sinh hoan hỷ, do đó phát 
Bỏ-để tâm; 8. Trong bát của Như Lai, thọ nhận 
thức ăn trăm vị, thảy đều chăng lẫn lộn nhau. Vẫn 
như những chén bát khác đựng thức ăn, tẤt cả 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 2 585 


chúng tăng, chư chúng sanh, tùy ý mà tán rải, 
chẳng tăng chăng giảm, thấy vậy hoan hỷ, đều phát 
tâm; 9. Vì đệ tử chư Tỳ kheo thời vị lai, nay hành 
khât thực để làm mô phạm cho họ, chăng tích chứa 
của cải Hữu vị; 10. Thân của Như Lai, thường tại 
Tam Muội, thân ngài chăng ă ăn, chỉ vì lợi ích chúng 
sanh mà hiện hành khất thực. Với những nhân 
duyên trên cho nên nói răng: "Nhập thành khất 
thực". 

5. "U Kỳ Thành Trung Thứ Đệ Khất Thực": Là 
tỏ về phương pháp khất thực. Có luận sư nói: Ở 
ngoải quốc (Thiên trúc). bốn họ hào tộc đêu ở trong 
thành, dân thường,. đồ tê,.. đều ở ngoài thành. Nêu 
khi vào thành thì đêu đi rIÊng, chăng xen tạp nhau. 
Nay ở đây nói "Thứ đệ khất thực" là do từ trong 
bốn họ ở bên trong thành, chăng lựa chọn giàu 
nghèo, theo thứ đệ mà khất thực. Lại nữa, như Ngài 
Thiệt Cát bỏ nghèo giàu (chăng khất thực nhà 
nghèo chỉ khất thực nhà giàu) vì ngài cho răng 
những nhà giàu trong kiếp này tuy thọ nhận quả 
báo giàu có nhưng không có øgIeo nhân cho thời vị 
lai kiếp sau, nay muôn cho họ tu Nhân thời vị lai 
để nghiệp quả được tương tục, do đó mà bỏ nghẻo 
theo giàu. Ngài Ca a Diệp thì bỏ giàu theo nghèo, vì 
ngài thương xót nỗi khô bức thiệt của những người 
nghẻo khó, vì họ kiếp trước chắng bố thí nên kiếp 
nảy sinh ra nghèo khó, nay nêu chắng hành bố thí 
thì kiếp sau lại nghèo nữa, nghèo cứ tương tục 


chăng bao giờ thoát khỏi, do đó mà bỏ giàu theo 
nghèo. Hai người này tuy có từ bi nhưng chăng thể 
bình đắng. 

Vì vậy mà bị ngài Tịnh Danh (Duy Ma Cật) 
khuất phục. Nay Như Lai muốn hiểu rõ Đạo bình 
đăng.., cho nên "thứ đệ khất thực". 

"Hoàn Chí Bồn Xứ...": là phần thứ hai, tỏ sự 
việc sau khi đã đắc thức ăn. Nhưng cần phải biết 
đại ý của Bát-nhã, đây là đi mà chẳng đến, quy về 
chỗ không có chỗ vê, thọ mà chăng nạp, thực mà 
chăng ă ăn. Trong đoạn này cũng có bốn cú: Cú thứ 
nhất là tỏ về "Hoàn Chí Bốn Xứ" Bát đã đầy cần 
phải trở về chỗ trú ở để đợi trúng thời (giữa 40a). 
Lại nữa, vì lợi vật mà ởi, lợi xong thì trở vê, cho 
nên bát đã đầy thì vẻ, chăng thể vừa được thức ăn 
liên ăn ngay. Gồm có hai việc: 1. Cúng dường sư 
trường; 2. Kiên giúp người già bệnh. Như Lai đặc 
thực, chia làm ba phân: một phân bồ thí cho chúng 
sanh ở trên đất, một phân bô thí cho chúng sanh ở 
trong nước, một phân tự mình ăn, nếu có người g1à 
bệnh thì cũng chia ra mà thí cho. "Phạm Thực 
Ngật" là cú thứ hai, tỏ về sự VIỆC ăn uống đã xong. 
"Thu Y Bát: là cú thứ ba, tỏ về nhiếp dung ngÌ. 
"tậu Túc Dĩ" là cú thứ tư, cũng có năm: l. Tây trân 
lụy, đi bộ hành khất, tuy cách mặt đất bốn thôn 
nhưng thị hiện có bụi nhơ, cho nên tây rửa; 2. Biểu 
thị lòng tôn kính Bát-nhã nên cân phải thân sạch sẽ 
mới thuyết; 3. Vì để giữ gìn ngọa cụ của Tăng: 4. 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 587 


Vì đề chư thiên xuống lễ kính đôi chân; 5. Vì biểu 
thị phiên não của chúng sanh cần phải sạch sẽ 
thanh tịnh. 

Hỏi: Phật ngày đi mây dặm? 

Đáp: Anh Lạc Nữ Kinh nói: Tuy tỏ khất thực, 
vì mười sự, nay ở đây còn có nghĩa nào khác 
không? 

Đáp: Phật muốn phá những người xuất 1a vào 
thời Ác thê, tham danh lợi, cao ngạo, đa phân tham 
tích tụ, cho nên Như Lai tự mình hành khất thực. 
Lại nữa, vì để dập tắt những lời chê bai của ngoại 
đạo nói răng: Sa môn Thích tử thường thích vuI an 
lạc, Do đó mà hành khất. Lại nữa, vì để tỏ rõ Như 
Lai thiểu dục tri túc, chắng thọ nhận sự cúng dường 
của nhân thiên, tự mình hành khất. Lại nữa, có hai 
ngoại đạo: l. lạc hạnh; ngôi mà thọ nhận cúng 
dường: 2. Khổ hạnh: quá thời mà khất, sở dĩ quá 
thời, chính vì cho răng hoặc đắc hay chắng đặc 
(thực phẩm) là khô hạnh. Nay Như Lai vì phá hai 
sự; Phật tự mình đi khất thực là phá ngoại đạo 
trước lạc, vì ngài đi khất thực đúng thời là phá 
ngoạI đạo khô hạnh. 

"Phô Tòa Nhi Tọa..." là phân hai, vì sắp thuyết 
Bát-nhã cho nên trước tiên phải nhập tam muội. 
Văn cũng có hai: 1. "Phô Tòa” là phương tiện trước 
khi nhập định; 2. "Nhi Tọa" là chánh nhập tam 
Muội. Sở dĩ tự mình phô tòa là vì Bát-nhã gọi là 


mẹ của chư Phật, nay muỗn tỏ lòng tôn kính, cho 
nên tự mình phô tòa, hai là vì tùy thuận theo giáo 
giới của chư Phật, nêu chăng tự mình phô tòa ngọa 
cụ thì đặc tội Đột kiết La. Lại nữa, đó là biểu thị 
cho thiêu dục tri túc, chẳng sai người khác phô trải. 
Nói "Nhi Tọa" là phân hai, Chánh Nhập tam Muội. 
Luận và kinh thường có kết già phu tọa, tọa này 
hơn hăn trong các cách ngôi (tọa), người thấy sẽ 
hoan hỉ, thân được an Ổn, tâm được đoan trực. Sở 
đĩ nhập tam muội: là vì Như Lai tịnh và tán là vô 
nhị, thật thì không có xuất nhập, mà nay làm mô 
phạm cho những người thuyết pháp, bởi thuyết 
thâm pháp ăt cần tĩnh tâm, nêu chẳng tĩnh tâm thì 
chẳng biết căn duyên, cũng chắng TỐ pháp tướng. 
Do đó Như Lai trước nhập tam muội, rôi sau thuyêt 
pháp tức là soi sáng vê căn duyên, xét rõ pháp 
tướng. Luận Tỳ Bà Sa nói: Theo Sách Tướng, thiện 
pháp là biểu thị cho tướng người thông minh. 
Tướng người thông minh là khéo nói những điều 
mình nói, khéo làm những điều mình làm, khéo suy 
ngắm những điều mình suy ngắm. Do đó Như Lai 
nhập định tư duy, rôi sau đó mới thuyết. Lại nữa, 
vì để làm phép tặc, mô phạm cho những chúng 
sanh bồng bột, hời hợt. Có người mới đắc một ít tri 
kiến, kiến thức, người ta vừa hỏi liền đáp mà chăng 
øì cả. Như Lai chăng vậy, tư duy kỹ càng rồi mới 
thuyết. 

"Thời Trưởng lão Tu Bồ-để" Nêu theo ngài 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 589 


khai Thiện thì đây vẫn thuộc về Tự phần, Câu văn 
trên gọi là Thán tỉnh tự. Nay cho rắng chăng phải 
vậy. Như trên đã nói, Thiện át (Tu Bô-để) Chánh 
vân, Như Lai Chánh đáp. Cũng. như kinh Hoa 
Nghiêm, ngài Phố Huệ hai trăm câu hỏi, ngài Phố 
Hiển hai ngàn câu đáp. Sao lại cắt phân hỏi làm 
phân tự, cắt phân đáp làm phân chánh. Luận sư đất 
bắc nói răng: Câu văn trên thuộc về phân I Hộ niệm 
phó chúc trong mười hai phân. Điều đó vẫn chăng 
đúng! Như phân trên đã nói. Ngài Thiện Cát (Tu 
Bỏ-đề) có thán có thỉnh, thán tức là Hộ niệm phó 
chúc. Thỉnh tức là phát hỏi về Tứ cú. Nếu cho rằng 
Thán là phân Hộ niệm phó chúc thì cũng phải cho 
văn thỉnh là phân Thỉnh Vân. Nếu nói rằng Vì luận 
giải thích vê Hộ Niệm phó chúc nên cho Hộ niệm 
phó chúc là phân, chăng giải thích về Thỉnh vẫn 
nên thỉnh vẫn chắng phải là phân. Thể thì luận cũng 
chắng giải thích vê Thông tự và Biệt tự, nên không 
có tự phần. Đó là vì chưa thây ý của luận gia khi 
chế tác luận. Vì vậy mà sinh ra sai lầm đó mà thôi. 
Đó là vì để nên luận gia chắng giải thích, vì khó 
nên phải giải thích, đâu phải giải thích và chắng 
giải thích mà chia ra phân và chăng phân! 

Nay văn này thuộc về phần thứ hai, chánh 
thuyết Bát-nhã phần. Nếu dựa theo ba nghiệp để 
phận chia kinh thì khất thực là Thân nghiệp lợi ích 
phân. Nhập tam muội là ý nghiệp lợi ích phân. Nay 
phân này là khẩu nghiệp lơi ích phần. Nếu lấy 


phước và tuệ để chia thì phân trên là sinh vật phước 
Đức Môn. phân này là sinh vật trí Tuệ Môn, cũng 
có thê phân trên là lợi ích tại gia môn, phân này là 
Tông ích Nhất thiết môn. Đủ thì như mười số đối 
thuyết trên kia, cũng chăng thể chuyên chia ra hai 
phân; Tự phân và chánh phân. Ý kinh vô tận, lời tỏ 
chăng hết, chia đoạn thì đánh mất ý chỉ, Ÿ hiểu rõ 
ở đây. Nay tạm mượn một danh từ để nói là Tự, 
Chánh, Lưu Thông mà thôi. 

Phân Chánh thuyết này chia ra làm hai vòng: 
vòng thứ nhất là rộng thuyết Bát-nhã cho người lợi 
căn. Vòng thứ hai là lược thuyết Bát- nhã cho 
người Trung căn và hạ căn chưa ngộ. Viết ra lời 
văn này để cảnh giác cho những điều thường nghe. 
Nay dẫn đây đủ sự và nghĩa để chứng thực sự khởi 
tận đó. 

Hỏi: Vì sao lại biết trước là thuyết một vòng, 
sau đó lại thuyết một vòng nữa? 

Đáp: Nay sẽ dùng mây nghĩa để nghiệm điều 
đó. Một là kinh tự có văn, Thiện cát (Tu- bô- đề) có 
tiền vẫn và hậu vấn, tiên vân và hậu vân gần giống 
nhau, Như Lai thì tiền đáp hậu đáp, hai đáp tương 
tựa nhau. Vì vậy mà biết là thuyết hai vòng. Lại 
nữa, lời kinh khó rõ, nay lây luận làm chứng; Luận 
giải thích xong bốn câu hỏi ở phân trước kinh, rÔi 
sau đó thứ tự sinh khởi giải thích về Huyện nghĩ 
phục nan, liên nỗi với nhau mà đến. Cũng vậy, giải 
thích xong những hậu vấn thì thứ đệ sinh khởi giải 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 591 


thích những huyền nghi phục nạn, tương tiếp nhau 
mà đến, vì vậy mà biết là hai vòng. Đây là hai 
chứng cứ của kinh và luận, đầu có hư câu! 

Hỏi: Thánh nhân chế tác, lý thì cực kỳ huyền 
viễn, từ thì xảo diệu, hoặc lại một cuỗn kinh mà có 
hai vòng dài dòng phiền toái sao? 

Đáp: Tuy gọi là hai vòng, nhưng ý chỉ mỗi 
khác, chăng phải là dài dòng phiên toái. Nguyên 
do là sao? Giống như hai vòng của kinh Đại phẩm 
(Đại Bát-nhã) vòng trước nói về thật tuệ, còng sau 
nói về Thiện quyên. Hai vòng của kinh này, về 
nghĩa cũng có khác. Vòng trước thì tịnh về Duyên, 
vòng sau tức là tận vê quán, mà cần phải duyên 
tịnh, quán tận, bất duyên bắt quán, VÔ sở y chỉ, mới 
có thê ngộ về Bát-nhã. Vì vậy mả Triệu Công nói: 
"Pháp thì không có số của Hữu vô, Thánh thì 
không có trí của Hữu vô" Pháp không có số thuộc 
Hữu vô thì vô số ở ngoại (bên, ngoài), Thánh 
không có Trí thuộc về Hữu vô thì vô tâm ở Nội 
(bên trong). Ở bên ngoài thì vô số, ở bên trong thì 
vô tâm, kia đã tịch diệt mới bước lên sự kỳ diệu đó. 
Ảnh công nói rằng: Vạn hóa chắng phải là không 
có Tông (vạn hóa đều có Tông), Tông của chúng 
là Vô tướng. Hư tông chắng phải là không có khê, 
cái khế với nó là vô tâm, cho nên người. chí Nhân 
thì lấy Diệu Tuệ của vô tâm mà khê với Hư tông 
của vô tướng kia. Đây tức là nội và ngoại cả hai 
đều manh, Duyên và trí đều tịch, há lại còn Danh 


và sô ở giữa chúng sao! Lời của hai ba vị trên là 
hội với kinh, tin mà hiểu cổ, còn nói øì khác được 
saol 

Hỏi: Vì sao mà biết được vòng trước là tận 
duyên, vòng sau là tận quán? 

Đáp: Kinh có văn rõ ràng, Luận có thuyết thành 
thực, phân trước kinh nói thăng răng: tuy độ chúng 
sanh mà võ sô chúng sanh khả độ, chính là khen 
Bồ-tát y theo Bát-nhã mà tác Vô sở đắc phát tâm, 
cho đến vô sở đắc tu hành mà ý của kinh tuy trở lại 
Duyên và Quán đêu dứt, nhưng văn của kinh thì 
chưa nói rõ phá về Quán chủ, do đó người độn căn 
do từ lời nói mà cho răng có Bồ-tát khéo độ chúng 
sanh, có Bồ- tát khéo tu hành. Vì vậy mà văn kinh 
vòng mới dứt bốn tâm, không có người phát tâm, 
không có kẻ tu hành, mả vòng trước chính là 
khuyên sinh bỗn tâm, vÒng sau thì nói răng bốn 
tâm cũng dút, há chăng vậy sao! Bài kệ của luận 
nói răng: "Ở nội tâm tu hành, cho ta là Bô-tát, ấy 
ăt chướng ở tâm, trái với đạo bất trú", nhờ vào 
nghĩa đó mà biết, đoạn văn này chính là dứt quán 
cho đến tận cả quán chủ. Văn nghĩa rõ ràng, không 
còn nghi ngờ gì nữa. 

Hai vòng ở đây chăng chỉ là đại ý của một kinh, 
mà là ý chỉ của những kinh Phương Đẳng quy về 
đến diệu thuật năm trong cõi con người. Lại nữa, 
vòng trước là Hội trước, vòng sau là Hội sau, phân 
sẽ sẽ nói thêm về điều này, ngay văn của vòng 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 593 


trước chia ra hai phân: 

1. Thiện Cát hỏi. 

2. Như Lai đáp. 

Trong phân Hỏi lại chia ra hai phân: ll Phân Tự 
của kinh gia, nghĩ dung của người Năng Vẫn; 2. 
Phát ngôn chánh vân. Trong phân một, phân tự lại 
chia làm hai phân: 1. Phân tiêu (nêu) chủ của đối 
dương. 2. Phân tự, nghi thức thỉnh pháp. 

"Như Thời": Đây là Thời của Như Lai Thiện 
Cát, cũng là thời hội, thời của phát ngộ, cho nên 
nói là "Nhỉ thòI". 

Hỏi: Ý nghĩa "Gia cho" của kinh này có gì khác 
với kinh Đại Phẩm? 

Đáp: Kinh Đại phẩm thì có đủ cả hai gia; khẩu 
gia và ý gia, phát ngôn bảo thuyết thì gọi là khâu 
gia, cho trí tuệ biện tài thì gọi là À§ 814. Nay kinh 
này chỉ cho trí tuệ biện tài, đó là ý gia, chăng ra 
lệnh bảo thuyết, không có khẩu gia. Mà văn phân 
sau cũng có ý nghĩa của đối dương nhưng không 
rõ ràng bảo thuyết, cho nên khác với kinh Đại 
phẩm. 

"Tu Bô-đề": Bồn tích của người này, sự việc đó 
khó biết! Ngài Tam tạng nói: Ngài vốn là Đông 
phương thê giới Thanh Long Đà Phật ảnh hưởng 
Năng Nhân vì Đệ tử hóa, cũng giống nhưng 
chuyện của Ngài Văn Thù vậy, hoặc có kinh nói: 
Đây là Hóa Nhân. Cuốn Nhiếp Đại thừa Luận nói 


răng: Thân Tử (Xá-lợi- -phất) là Hóa nhân. Thiện 
Cát (Tu Bồ-đề) cũng giỗng như vậy, có kinh nói: 

là con trai của một trưởng giả ở Xá vệ quốc, ngôi 
vị đạt đến Di Nhan. Di Nhan là pháp thân Bỏ-tát, 
vượt hơn cả gia1 vị A Tỳ lại nói: trong nước Xá Vệ, 

có Bà la môn, tên là Cưu Lưu, Câu lưu không con, 
cầu đảo Thiên thân, Thiên Thân nói: Nhà ông đại 
phú, chắng thể sinh con, nhân thây một đại đức 
thiên, hạ xuống thác sinh vào nhà đó, khi con trai 
đã trưởng thành, bảo cha mẹ thỉnh Phật vào nhà, 
sau đó tiễn đưa Phật trở về Kỳ Hoàn, liên đắc La 
Hán quả. Lại có Kinh nói: Xưa kia là người bạch 
y, thấy Sa Môn khất thực chăng được thức ăn, ôm 
bát không mà quay về, vì vậy mà đem thức ăn cho 
vị Sa Môn đó. Về sau suốt mười kiếp thường sinh 
ra trong cõi trời, do đó người này phước đức sâu 
dày không gì sánh nồi. Lại nói: là Thái tử của Vua 
Tịnh Âm Hưởng. Những thuyết như trên, đa phân 
xuất ở kinh Phước Báo tạp Thí Dụ. "Tu Bồ-đề"; 

dịch là Thiện nghiệp, còn gọi là Thiện Học, cựu 
dịch là Thiện Cát. Hoàn cảnh sinh ra Thiện Tài và 
Thiện Cát khác nhau. Là sao? Khi Thiện tài sinh ra 
bảy báu vọt hiện, vì vậy mà gọi là Thiện tải, Tu 
Bôồ-đề khi sinh ra, cả phòng đêu rồng không, cha 
mẹ lây làm lạ, thỉnh hỏi thây tướng, thây tướng nói: 

dung Thiện Duy Cát, cho nên gọi là Thiện Cát, còn 
gọi là Không Sinh, tức là thọ nhận tên gọi từ khi 
sinh ra, người này bên trong ngâm ấn Bồ- tát Hạnh, 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 595 


bên ngoài hiện rõ dáng Thanh văn, ngôi vị cao 
đáng sùng kính cho nên gỌI là "Trưởng Lão". 

“Tức Tùng Tọa Khởi.. ": phần hai, nghi dung 
thỉnh pháp. Trong. này gồm có năm cú: l. "TỊ Tịnh 
Tu Kính" (Rồi chỗ ngồi tu kính) phép nghi lễ củ đệ 
tử, đã là tôn người trong năm pháp thì chăng thê 
ngang nhiên mà ngôi. Vì sắp muốn thỉnh đạo, cho 
nên rời chỗ ngôi; 2. "Thiện Đản Hữu Kiên": đã bày 
tỏ lễ nghi giữa thây và trò, biểu thị tướng cúi mình. 
Lại vừa là tùy theo phép nước, cho nên tu kính 
nghiêng vai; 3. "Hữu Tất Trước Địa": Đây là tỏ cúi 
mình phục tòng, biểu thị cho giữa thây và trò 
không có tướng mạo chống trái; 4. "Hợp Chưởng 
Hướng Phật": Đây là thu liên làm nghiên túc dung 
mạo, chuyên tâm thọ nhận Đạo; 5. "Nhi Bạch Phật 
Ngôn : Bồn cú trên là phân Tự về Thân nghiệp. Cú 
này là Tự về khẩu nghiệp. 

"Hy Hữu Thế Tôn": Từ đây về sau là phần hai 
chánh tỏ về phát hỏi. Phân này gôm hai phân: L. 
Xưng thán; 2. Thỉnh vấn. Nói "Hy Hữu Thế Tôn"; 
như Kinh Trung A Hàm quyền 24 nói: Đại vương 
thời xưa là thân ta vậy. Ta từ con đến con, từ cháu 
đến cháu, từ tộc đên tộc, tám vạn bốn ngản Chuyển 
Luân Vương, đều là cạo bỏ râu tóc, xả gia hướng 
đến phi gia. Lại nữa. Tăng Nhật A Hàm quyên 2l 
nói: Nếu Như Lai chắng xuất gia thì sẽ hai ngàn 
năm trăm năm làm Chuyển Luân Vương, nay bỏ 
ngôi Chuyển Luân Vương thì có thê vi vật mà độ 


hạnh khất thực, cho nên là "Hy Hữu”. Lại nữa, 
Thiện Cát biết Bát-nhã là vô tướng vô mạo, niệm 
tướng quán trừ, ngôn ngữ cũng diệt, nhưng trong 
vô danh tướng, vì chúng sanh mà tác danh tướng 
thuyết, tuy tác danh tự nhưng chăng thương tốn gì 
đến vô danh, cho nên đó là "Hy Hữu” thí như KIỆp 
tận, lửa lớn thiêu cả thế giới cháy rực, có người 
gánh một bó cỏ khô mà từ trong lửa vượt qua 
nhưng chăng cháy một ngọn lá cho nên đó là "Hy 
Hữu". 

"Thiện Hộ Niệm Chư Bỏ-tát Thiện Phó Chúc 
Chư Bồ-tát": là Thán (ca ngợi, khen ngợi). 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà có lời thản này? 

Đáp: Lời thán này xuyên suốt cả trước sau. Như 
Lai sở dĩ đồ hành khât thực, chính là vì Đại Từ Đại 
BI, hộ niệm phó chúc chư Bồ-tát. Lại nữa, nay 
thuyết Bát-nhã cũng là vì để hộ niệm phó chúc chư 
Bồ-tát. Lại nữa, thán về Đô hành khất thực trên, 
cho đó là "hy Hữu", tức là thán thần nghiệp của 
Phật, nay thán Hộ niệm Bồ-tát là thán VỀ Ý ý nghiệp 
của Như Lai. "Thiện phó chúc chư Bồ-tát" tức là 
thán về khẩu nghiệp. Như Lai đã ba nghiệp lợi vật, 
cho nên Thiện Cát đêu thán cả ba nghiệp. 

Hỏi: Sao gọi là "Thiện Hộ niệm”? 

Đáp: Muốn khiến cho nội đức của họ kiêm cô, 
gọi đó là "Hộ niệm”, khiến cho ngoại đức của họ 
thành tựu, gọi đó là "phó chúc”. 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 597 


Hỏi: Chư Phật Như Lai thường niệm lục đạo, 
vì nhân duyên gì chỉ niệm Bô-tát? 

Đáp: Tuy thường niệm lục đạo nhưng vì Bồ-tát 
thọ nhận nối Bát- nhã, vì có cái Nội Nhân (nhân 
bên trong), vì vậy mà bên ngoài được chư Phật hộ 
niệm. 

Hỏi: Chư Phật Hộ niệm có lợi ích gì? 

Đáp: Giỗng như cá con, cá mẹ niệm thì thành, 
chăng niệm thì hư hoại, Bô-tát cũng vậy, Phật nếu 
hộ niệm thiện căn thì thành, nêu chăng hộ niệm 
thiện căn thì sẽ hư hoại. 

“Phó Chúc”: lây vô thường pháp bảo trao cho 
chư Bô-tát, vì chư Bô-tát thiện năng vấn đáp, như 
vậy pháp bảo sẽ được trú lâu dài vô lượng ngàn 
đời, cho nên gọi chung đó là "Thiện". Nếu hộ niệm 
phó chúc Thanh Văn thì bắt thiện, nay vì hộ niệm 
phó chúc Bồ-tát, cho nên gọi đó là "Thiện", như 
kinh Đại Phẩm nêu ra thí dụ giỗng như phó chúc 
cho người già yếu Và nÐười trẻ trung vậy. Căn cứ 
theo giải thích của luận thì luận nói răng: "Xảo hộ 
nghĩa ưng tri, gia bỉ thân đông hạnh" đó là giải 
thích về Thiện hộ niệm. Thiện là tên gọi khác của 
xảo, cho nên nói là "Xảo hộ nghĩa ưng tri". "Gia bỉ 
thân đông hành" là hộ niệm, tức nghĩa là gia thêm 
cho, đó là gia thêm cho hai lực: 1. Gia thêm lực trí 
tuệ khiến cho thành tựu Phật pháp, đây tức là gia 
thêm tự hạnh, cho nên gọi đó là "Thân". Thân tức 


là tự thần; 2. Gia thêm lực giáo hóa chúng sanh, 
tức là gia thêm lực hóa tha, khiến cho những người 
thọ nhận giáo hóa đồng với hạnh của họ. Cho nên 
nói là "Đông hạnh". 

"Bắt thối đắc vị đắc, thị danh thiện phó chúc", 
nữa bài kệ này là giải thích nghĩa của phó chúc. 
Luận nói: Thiện hộ niệm là nói theo Bồ-tát căn gốc 
đã chín mùi. Thiện phó chúc là nói theo Bô-tát căn 
sốc chưa chín muôi. Những Bô-tát căn đã nói chín 
muôi thì mới kham nổi ø1a thêm cho hai loại lực tự 
hạnh và hóa tha, như trên đã nói. Nay đem những 
Bồ-tát căn chưa chín muôi phó chúc cho những 
Bồ-tát căn đã chín muôi, khiến cho cái chưa chín 
muỗi được chín muỗi. 

Câu "Bắt thôi đặc vị đắc" là: Đã đắc công đức 
thì khiến cho bất thối, những thứ chưa đặc mà 
khiển cho đắc thứ đó, cho nên nói là "bất thôi đắc 
vị đặc" 

Hỏi: Luận giải thích điều trên và cựu giải thích, 
giông nhau và khác nhau ở chỗ nào? 

Đáp: Luận đem người phó chúc cho người, gọi 
là Thiện phó chúc, cựu giải thích đem pháp bảo 
phó chúc cho người, gọi là Thiện phó chúc. 

Tuy hai lời khác nhau nhưng đều hội quy về 
một, bởi vì đem người phó chúc cho người, chung 
quy là khiến cho đắc ngộ pháp, tức nghĩa là phó 
chúc pháp. Đem pháp phó chúc cho người, chung 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 599 


quy là để hóa người, tức là phó chúc người. Còn 
một nghĩa nữa là phòng bị chúng ma, đó là Hộ 
niệm, thuyết Đạo pháp khiến cho như thuyết tu 
hành, đó là phó chúc. 

Hỏi: Căn chín và chưa chín là dựa theo gi1a1 vỊ 
nào? 

Đáp: Luận Sư đất bắc nói rằng: Bồ-tát căn chín 
muôi tức là người Nội phàm tập chủng tính, ắt sẽ 
có khả năng đạt đến Sơ Địa, gọi đó là căn thục (căn 
chín muôi). Nếu là Ngoại phảm thì chưa thể nhập 
vào Sơ ĐỊa, gọi đó là VỊ thục (chưa chín muôi). 

"Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhơn Phát Bồ-đề 
Tâm": Đây là phân hai, chánh phát vấn. Nêu căn 
cứ theo kinh do la Thập pháp sư dịch thì chỉ có ba 
vân (hỏi): Vẫn thứ nhất là "Bô- đề tâm". Vân thứ 
hai là "Vân hà ưng trú”. Vấn thứ ba là "Hàng 
phục". Nhưng giải thích ba vẫn này thì nhiêu sư 
giải thích khác nhau. 

Sư thứ nhất nói răng: Vấn tuy có ba nhưng 
chăng ngoái nguyện và hạnh. Vấn về Bồ- đê tâm 
tức là vôn vê Nguyện. Vấn về hàng phục, vẫn về 
trú, tức là Vấn Hạnh. Đạo của Bô-tát chăng ra 
ngoải hai môn Nguyện và Hạnh. Hạnh lấy thiệp 
hạnh làm nghĩa, Nguyên lây kỳ vọng làm chỉ. Hành 
nếu không có nguyện thi hành không có chỗ ngự. 
Nguyện nêu không có Hành thì nguyện ăt chắng 
quả. Chúng giông như hai cánh của con chm, hai 


bánh xe vậy, do vậy hạnh là ngay ở sự việc mà thực 
hành nguyện là mong cầu chưa đặc. Nay nói về 
nghĩa của Hạnh nguyện, thật ra là như những. điều 
đã nói. Nếu chỉ cho Bồ- đề tâm là Nguyện, việc đó 
chưa đúng. Nay cho răng phát chánh Đạo tâm gọi 
là Bô-đề Tâm, há lại có thê chỉ có nguyện suông 
mà không có hành được sao? 

Lại có Sư nói: Đúng là ba vấn: 1. Vẫn Bồ-đề 
Tâm tức là vấn Bình đăng không: 2. Vẫn Vân hà 
ưng trú" là vẫn đề Thật pháp không; 3. Vấn "Vân 
hà hàng phục" là vân đề Giả Danh không. Mà thứ 
tự của Quán môn, đúng phải từ cạn đến sâu, nhưng 
nay lại là từ sâu đến cạn. Đó là thuyết Môn, chẳng 
phải là hành môn. Vì người hỏi chỉ hâm mộ đề ỳ 
đến sự thâm sâu nên trước là hỏi thâm sâu. Nay nói 
răng điều đó cũng chắng đúng. Ba không là xuyên 
thông cả Đại thừa và Tiểu thừa, nay đang nói vê 
hạnh của Bô-tát, hơn nữa trong phân hỏi, không có 
từ ngữ của Ba không, Phật đáp cũng không có ý 
của ba không, phân đáp đầu tiên là tỏ về Bô-tát 
thành tựu tâm quảng đại, khắp độ chúng sanh mà 
vô sở độ, chắng phải là chỉ nói về giả Danh không. 
Nếu chỉ tỏ vê Giả Danh không thì đúng phải chỉ 
biện về vô chúng sanh, đây cũng tức là nghĩa vô 
độ, cũng tức là nghĩa vô quảng đại tâm, nhưng nay 
lại tỏ rõ răng Đại tâm mà vô độ, vô độ mà đại tâm, 
đầy lại là nghĩa của Vô độ độ, nghĩa của Độ Vô 
Độ, cả hai tuệ đều có đây đủ, sao lại chỉ là giả Danh 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 601 


không. Lời đáp thứ hai để trả lời câu hỏi về trú 
cũng chăng phải là Thật không! Nếu là Thật không 
thì phải tỏ rõ răng không có chư pháp, không có tu 
hành. Nay lại tỏ rõ răng với tt cả pháp vô sở y trú 
mà tu vạn hạnh Bồ thí... há chỉ là Thật không sao? 

Nay căn cứ theo Luận và kinh, gồm có bốn câu 
hỏi: 1. Hỏi "Vân hà phát Bồ-đề tâm": 2. Hỏi "Vân 
Hà Ung Trú"; 3. Hỏi "Vân hà tu hành"; 4. Hỏi 
“Vân hà hàng phục”. Sở đĩ có bốn câu hỏi này, vì 
hề là Bô-tát t cân phải phát Bồ- đề tâm, cho nên 
đâu tiên là hỏi về phát tâm. Nếu chẳng y theo Bát- 
nhã mà phát tâm, tức là trú điên đảo, chăng trú Bát- 
nhã. Nay y Bát-nhã phát tâm, tức là trú Bát-nhã, 
chẳng trú điên đảo. Cho nên câu hỏi thứ hai là trú 
Bồ-đê tâm. Vì đã đắc trú lập mà tu hành vạn hạnh, 
do đó câu hỏi thứ ba là hỏi về tu hành. Vì nhờ tu 
cái hạnh vô sở đắc mà cái tâm điên đảo hữu đắc bị 
chiết phục chắng khởi lên, do đó tiếp đó là hỏi câu 
hỏi thứ tư, hỏi về hàng phục. 

"Phật Ngôn Thiện tai..." từ đây về sau là phần 
hai, Như Lai trả lời câu hỏi. Chia ra hai phân: 1. 
Đáp hỏi về Duyên khởi; 2. Chánh đáp. Đáp hỏi 
Duyên Khởi lại chia làm hai phần: 1. Khen lời thán 
thỉnh; 2. Hứa trả lời câu hỏi. 

Phật khen ngài Thiện Cát là vì lời tán thán của 
ngài Thiện Cát đắc được thời nghi, câu hỏi của ngài 
lai hội với Đạo, cho nên Phật khen ngài. Lại nữa, 
vì Thiện Cát là người Thanh văn, nay lại có thể hỏi 


về việc của Bô-tát, đó là điêu hy hữu hiễm có, do 
đó lại khen ngài. Lại nữa, Thời hội e đạo Bồ-tát 
sâu, trí Tiểu Thừa cạn, câu hỏi dễ bị sai lâm, do 
vậy mà ấn chứng khen ngài, để cho chúng tôn 
người trọng pháp. 

"Nhủ Kim Đề Thính....". đây là phân thứ hai, 
Hứa trả lời câu hỏi. Đoạn văn này chia làm hai 
phân: I- Chánh văn bảo Hứa đáo. 2- Thọ nhận ý 
chỉ, nguyện nghe, hai phân này dê hiểu, điều như 
văn đã nói. 

"Phật Cáo Tu Bô-đê..." là phần hai, Như Lai 
chánh đáp. Trong phân chánh đáp này, nếu theo sự 
phân chia của Luận thì phải chia làm hai phân: 1. 
Trả lời bốn câu hỏi. 2. Từ "U ý vân hà khả dĩ thân 
tướng kiến Như Lai.... Hết kinh" đều là đoạn nghi. 
Cho nên luận chủ phân chia chương này, từ "Vân 
hà...." Là phân đoạn sinh nghi tâm trong tất cả Tu 
Đa Ta. Phân đầu, trả lời bốn câu hỏi, gọi là phân 
lược thuyết Bát-nhã. Phân sau, đoạn chúng nghị, 
tức là quảng thuyết Bát-nhã. 

Nay chọn lọc ý của luận, dựa theo cả cuốn kinh, 
chia ra làm ba phân: 1. Bát-nhã Thế Môn; 2. Tín 
Thọ Môn; 3. Cách lượng môn. 

Nói về ba môn này; Đã xưng là Bát-nhã Ba-la- 
mật kinh thì trước hết là nói về Thể của Bát-nhã, 
đã tỏ về Thể của Bát- nhã xong thì ặt có người tín 
thọ (tin nhận), do đó tiếp đến là Tín Thọ Môn. Tín 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 603 


trì thì gặt được phước vô tận, do đó tiếp nữa là tỏ 
về Cách Lượng Môn. Lại nữa, trước tiên là ngày Ở 
Nhân quả mà thuyết Bát-nhã, tức là pháp môn tiếp 
đó, ngay ở Tín Thọ môn mà thuyết Bát-nhã, tức là 
Nhơn Môn. Sau cùng, ngay ở công Đức Môn mà 
thuyết Bát-nhã, tức là Nhơn hành pháp mà đắc 
công đức. 

Trong môn thứ nhất, chia ra hai phần: 1. Đáp 
bốn câu hỏi, tức là tỏ về Nhân Môn; 2. Đoạn chúng 
nghi, tức là biện về Quả Môn. Nhân thì vô y, vô 
trú. Quả thì vô tướng, vô vi. Bát-nhã chưa từng 
Nhân quả, vì chúng sanh mà đạt tên Nhân và quả 
để thuyết. 

Trong phần Nhân Môn, đáp bốn câu hỏi, chỉ có 
hai chương Văn kinh, do vì cựu giải thích; chương 
đầu chắng phải là trả lời cầu hỏi về về Bồ-đề tâm 
mà là trả lời câu hỏi về Hàng phục tâm. Chương 
tiếp theo là trả lời câu hỏi về trú. Sau cùng là nêu 
Phật quả, trả lời câu hỏi Bồ-đề tâm. 

Nay cho răng đều chăng đúng! Nếu nói rằng 
trong đó ' "Khắp độ bốn sinh" chắng phải là trả lời 
câu hỏi về Bồ-đề tâm thì ông cho pháp 8Ì là Bồ-đề 
tâm? Lại nữa, trong vòng hai ở sau, ngài Thiện Cát 
còn phát ba câu hỏi, Phật đáp phát Bô-đề tâm là 
"Đương sinh như thị tâm, Diệt độ nhất thiết chúng 
sanh nhị vô diệt độ”, đó tức là lắp lại cầu hỏi Bỏ- 
đề tâm mả giải. thích nó, sao lãi nói Trăng chăng phải 
là trả lời vê Bồ-đề tâm? Nay tỏ rằng kinh tuy hai 


chương nhưng đều cùng trả lời bốn câu hỏi; 
chương đầu kinh trả lời câu hỏi về trú, tức là đáp 
câu hỏi về Bồ-đề tâm. Chương tiếp theo là đáp câu 
hỏi tu hành, tức là đáp cầu hỏi ê ê hàng phục tâm. 

Hỏi: Vì sao đáp câu hỏi về trú tức là đáp về Bô- 
đề tâm? 

GIải răng: do phát Bỏ- đề tâm mà đặc trú Đại 
thừa pháp. Nếu chắng phát Bồ- đề tâm thì chăng trú 
Đại thừa. Do đó luận nói rằng: "Lợi ích thâm tâm 
trú, thừa này công đức mãn”. 

Văn kinh phân đâu, lại chia hai phân: 1. Đói với 
Thiện Cát, tổng khuyên Bô-tát phát Bồ-đề tâm; 2. 
Chánh tỏ về nghĩa của phát tâm. Phần một thì như 
văn. 

Hỏi: Nay chánh biện về Bô-đề tâm, sao lại nói 
"Như thị Hàng phục kỳ tâm”? 

Đáp: Vì nhờ phát Bồ-để tâm mà chăng khởi 
phàm phu tâm và Nhị thừa tâm, tức là Hàng phục, 
đâu là tỏ "khắp độ chúng sanh", cho nên khác với 
Nhị Thừa tâm. Sau là tỏ "Độ vô sở độ:, tức là hàng 
phục phàm phu tâm. Hàng phục nhị thừa tâm tức 
là lấy Tha mà hàng tự. Hàng phục phàm tâm tức là 
lây vô mà hàng Hữu. Vì Nhị thừa không có Từ Bi 
tâm, Bô-tát có Từ Bi tâm, đó là lây Hữu mà hàng 
Võ, trở lại lây vô mà hàng Hữu, như nói ở phân 
trên. lại nữa, trong đó tỏ về Đại Từ Đại BI, tức là 
hàng phục tham sân phiên não, cho nên gọi là Hàng 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 605 


phục. Lại nữa, "Bỗ-tát tuy độ chúng sanh, thật 
không có chúng sanh để độ", tức là hàng phục 
chúng sanh kiến. Lại nữa, "Bô-tát nêu nói có chúng 
sanh đề độ" tức là thường kiến. Nếu nói không có 
chúng sanh để độ, tức là Đoạn Kiến. Nay tuy độ 
chúng sanh, thật vô sở độ, đó là hàng phục Thường 
kiến. Tuy vô sở độ mà thường độ chúng sanh, đó 
là hàng phục Đoạn kiến. 

"Sở Hữu Nhất Thiết Chúng Sanh Chỉ Loại.. 
Đây là phân hai, chánh tỏ vê phát Bồ-đề tâm. Luận 
kệ nói răng: "Quảng đại đệ nhất thường, kỳ tâm bất 
điên đáo, lợi ích thâm tâm trú, thử thừa công đức 
mãn". Do đó mà dùng bốn tâm để giải thích đoạn 
văn kinh này. Bốn tâm là: l. Quảng đại tâm; 2. Đệ 
Nhất tâm; 3. Thường tâm; 4. Bất điên đảo tâm. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà lập ra bốn tâm. 

Đáp: Hê là Bô-tát thì khác với phàm phu, Nhị 
thừa tự điêu tự độ. Nay nói khắp độ tam giới lục 
đạo, gọi là Quảng Đại tâm. Tuy khắp. độ chúng 
sanh, nhưng nếu khắp cho chúng sanh niềm 'VỤI của 
CỐI người cõi trời thì gọi đó là Hạ tâm. Nêu khắp 
cho chúng sanh niêm vui của Nhị thừa thì gọi đó là 
Trung tâm. Nay khắp cho chúng sanh niềm vui Đại 
Niết-bàn, gọi là Đệ Nhất Tâm. Bô-tát tuy khắp cho 
chúng sanh niềm vui Đại Niễt-bàn nhưng hoặc có 
khi dừng nghĩ, đường sinh tử dài, tính chúng sanh 
nhiêu, làm sao có thể khắp độ họ khiến họ đắc được 
thường lạc, do vậy mà ở trong sinh tử, khởi tâm 


mệt mỏi nhàm chán. Nay nói rõ ràng sinh tử biên 
như hư không, chúng sanh tính biên cũng như hư 
không, trong ây không có sinh tử văn lai cũng 
không có kẻ giải thoát. Do đó Bồ-tát thường độ 
chúng sanh, dạy dỗ mà chắng mệt mỏi, gọi đó là 
Thường tâm. Tuy độ chúng sanh mà chăng thây 
chúng sanh để độ, đó gọi là Bồ-tát bất điên đảo 
tâm. Nhờ xây lên bốn tâm này mà trú Bồ-tát Đạo, 
đắc đại lợi ích, do đó. Luận nói: "Lợi ích thâm tâm 
rú". Là vì xây dựng lên bốn tâm này thì Bô-đề tâm 
mãn túc, do đó luận nói: “Thử thừa công đức mãn". 
Tuy có bốn tâm nhưng chăng ra ngoài Từ Bi và 
Bát-nhã. Ba tâm trước là Từ Bi tâm, một tâm sau 
cùng là Bát-nhã tâm, ba tâm trước là công đức, tâm 
sau là trí huệ, ba tâm trước cũng là phương tiện, 
tâm sau gọi là Thật Huệ, do đó phát tâm tức là đủ 
cả phước và Huệ, cũng tức là đủ cả hai Huệ. Như 
Đại kinh nói: "Phát tâm và tất cánh, cả hai thứ 
chẳng sai biệt". nếu theo nghĩa của ngài Khai Thiện 
thì Giả Danh không, chỉ là không tâm, chỉ đắc một 
trong bốn tâm, hơn nữa trong hai Huệ, chỉ đắc được 
thật Huệ ý mà thôi. 

Hỏi: Vì sao gọi là Quảng Đại Tâm? 

Đáp: Từ câu "Sở hữu nhất thiết chúng sanh chỉ 
loại" đến câu "phi hữu tưởng phi vô tưởng" là tổng 
nhiếp cả chúng sanh, gọi đó là Quảng Đại tâm. 
Trong đó có hai cú: "Sở hữu nhất thiết chúng sanh 
chỉ loại" là tổng nhiếp chúng sanh. "Nhược Noãn 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 607 


sinh..." phần này có ba cú, biệt nhiếp riêng từng 
loài chúng sanh , gọi đó là Nhất sinh môn, cú thứ 
hai dùng hai môn Hữu Sắc và vô sắc để nhiếp 
chúng sanh. Dục gIỚI và sắc giới, øỌI đó là Hữu 
sắc. Vô sắc giới gọi là vô sắc. Cú thứ ba dùng ba 
môn đề nhiếp chúng sanh, "Vô Tưởng” là vô tưởng 
Thiên trong sắc gIỚI đệ tứ thiên. "Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng” là cõi Thiên sau củng của vô sắc 
giới. Một cú "Hữu tưởng” là thông cả ba gIới. 
Ngoại trừ hai xứ kế trên. 

Hỏi: Vì sao chăng dùng lục đạo để nhiệp chúng 
sanh? 

Đáp: Lục đạo chăng nhiếp trung Âm. Bốn sinh 
thì tất cả nhiếp. “Ngã Giai Linh Nhập Vô Dư Niết- 
bàn”. Đây là phân hai tỏ về Đệ 

nhất tâm. Ở đây nói "Vô Dư", chăng phải là Vô 
Dư của Tiêu Thừa thân tro tàn diệt trí. Ấy là không 
có lụy nào mà chẳng hết, không còn sót lại một lụy 
não cả. Không có Đức nào mà chăng viên tròn, 
không còn sớt lại mộ Đức nào cả, cho nên nói là 
"Vô Dư”. 

Hỏi: Đó là giáo ý của kinh Niết-bàn, sao lại 
dùng nó để giải thích văn Bát-nhã? 

Đáp: Câu hỏi này là giáo ý cảu cả năm thời, 
chẳng phải thuyết của kinh luận. Cuôn Bát-nhã 
luận nói: Kinh này chính là biện về vô v1 pháp thân, 
có khác gì với Kinh Đại Bát Niễt-bàn đâu. 


"Như Thị Diệt Độ Vô Lượng Vô Biên Chúng 
Sanh": Đây là phân ba, gọi là Thường tâm. 

Hỏi: Bát-nhã Luận nói: "Chăng thấy chúng 
sanh khác với Bô-tát, thường chăng lìa tâm ấy, gọi 
đó là Thường tâm”, ý này là sao? 

Đáp: "Thường tâm” ở đây, có thê có hai nghĩa: 
l1. Thường chăng lia chánh quán tâm, gọi là thường 
tâm, tức là ý của luận, "Chăng thấy chúng sanh 
khác với Bô-tát". Vì chăng thây Bỏ- tát khác với 
chúng sanh, cho nên chúng sanh và Bô-tát đều là 
Tât cánh tịnh. Thường tác quán này, danh là 
Thường tâm; 2. Dùng chánh quán tâm, thường độ 
chúng sanh, chắng ngừng chắng nghĩ, danh là 
Thường tâm. 

"Hà Dĩ Có... Nhược Bô-tát Hữu Ngã Tướng.." 
Đây là phần bốn, bất Điên Đao tâm. “Tuy thường 
độ chúng sanh vô chúng sanh khả độ”, gọi đó là bất 
điên đảo tâm. Nêu thây có c, tức là ngã kiến, phàm 
phu tự chắng thể độ thì làm sao độ được vật? 

"Phục Thứ Tu Bồ-đề Ư Pháp Ưng Vô Sở trú 
Hành Ư Bồ Thí..." Đây là kinh chương thú hai, 
đáp hai câu hỏi về Tu hành và Hàng phục tâm. 
Trước đây là tỏ vì nhờ sơ phát tâm mà đặc trú Đại 
thừa, chắng phát tâm thì chăng đắc trú Đại thừa, do 
đó hai sự; phát tâm và trú là tương thành cho nhau, 
vì vậy mà hợp lại mà đáp. Hai môn hiện nay cũng 
vậy, nhờ tu hành mà đắc hàng phục điên đảo, nếu 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 609 


chẳng tu thì chẳng đắc vạn hạnh. Nhờ có mà có 
hàng phục phiên não, do đó hai môn này tương 
thành cho nhau, nên cân phải hợp lại đề đáp. Lại 
nữa, thứ tự của bốn môn là: trước tiên cần phải phát 
tâm, phát tâm rôi mới đắc trú Đại thừa, trú Đại thừa 
rồi mới tu hành, tu hành nên phiên não được hàng 
phục. Mà kinh này, văn thì tóm lược, ý thì hàm súc, 
chăng thê một lời mà nói hết được. Nay còn cân 
phải dùng giáo nghĩa để giải thích rõ. Một là 
chương trước kia là chánh biện về phát Bô-đề tâm, 
nay chương này biện về Tu hành. Sở dĩ nói hai đều 
này là vì như kinh Hoa Nghiêm Thiện tài đồng tử 
ở chỗ mỗi một Thiện trị Thức đều tự xưng rằng: 
“Đã phát cái tâm Bỏ-đê, chưa biết làm sao tu hành 
Bồ-tát hạnh, Học Bỏ-tát Đạo". Mới biết cần phải 
phát tâm trước, rôi sau đó tu hành. Bô-đề tâm tức 
nghĩa là Nguyện. Nay chương nảy biện về nghĩa 
của Bồ- tát Hạnh. Đạo của Bồ-tát tuy có nhiều môn 
nhưng tông thể đại quy chẳng ngoài nguyện Hạnh, 
mà nguyện Môn tuy nhiều, lược thành là bốn 
hoăng thệ nguyện. Hạnh Môn vô lượng, lược thành 
là sáu Ba-la-mật. 

Bốn Hoăng Thệ nguyện là: 

1. Chưa độ khô hải, khiển cho đắc độ. 

2. Chưa thoát phiên não phược, khiến đặc thoát 
nó. 

3. Chưa đắc cái an của Đạo Đề, khiến cho đắc 


an. 

4. Chưa đắc Diệt Đề Niết-bàn, khiến đắc Niết- 
bàn. 

Chương trước tỏ rõ tất cả chúng sanh đêu đắc 
Niết-bàn, tức là trong bốn nguyền, lược nêu 
nguyên sau cùng. Chương nảy lược nêu hạnh đâu 
tiên trong sáu độ. Mà chương trước nêu ra nguyện 
sau tức là nhiếp được cả ba nguyện trước, chương 
sau nêu Hạnh đâu, tức nhiếp cả năm hạnh. 

Hỏi: Vì sao Nguyện sau nhiếp được những 
nguyện trước. Vì sao Hạnh đầu nhiếp được những 
hạnh sau? 

Đáp: Nguyện sau đã khiến cho chúng sanh đều 
đắc Niễt-bàn của Diệt Đề. Há lại chắng độ khổ đề, 
thoát tập Đề, kiến Đạo Đề hay sao? 

Tiếp theo là biện về Hạnh đầu nhiếp cả những 
hạnh sau: Luận nói răng: "Đàn nghĩa nhiếp ư lục, 
tư sinh vô úy pháp. 

Thử trong nhất nhị tam, danh vị tu hành trú". 

Bài kệ này ý nói lục độ đều gọi là nghĩa của 
Đàn, nhưng Đàn nghĩa có ba loại: l. Tư sinh Đàn; 
tức là Bồ thí, tư ích chúng sanh cũng là đem những 
đồ vật nuôi dưỡng sự sông để dùng bồ thí; 2. Vô 
úy Đàn; là Trì giới, nhẫn nhục. Trì giới thì chăng 
phạm tiền tài, chắng đoạt sinh mạng, tức là Thí vật 
vô úy. Nhẫn nhục thì chăng gia thêm báo ở vật, 
cũng là Thí vật vô úy, do đó hai độ này gọi là Vô 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 611 


úy Đàn; 3. Pháp Đàn: là ba độ Tinh tiến, Thiên 
Định, Trí tuệ. Nói pháp Đàn là dùng pháp mà thí 
cho vật, cho nên gọI là pháp đàn. Tinh Tiến thì 
thuyết pháp chắng có mỏi mệt. Thiền định thì biết 
tâm người khác mới năng thuyết pháp. Bát-nhã là 
Trí huệ, chánh Năng thuyết pháp. Do đó ba loại 
này gọi là pháp Đan. Nói "Nhất Nhị Tam" là 
"Nhất" tức là Tư sinh Đàn, "Nhị" là Trì giới Nhẫn 
nhục, "Tam là ba độ sau. Lại nữa, trong đó cho y 
Bát-nhã mà tu hành. Chỉ nói Bồ thí là vì như nhiếp 
năm phẩm, nói Đàn là nhiếp đủ cả năm. 

Lại nữa, lược nêu hạnh đâu tiên là vì Đàn là 
pháp yếu để nhiếp chúng sanh. Lại nữa, chương 
trước đã nói Bô- tát bên trong có Đại Từ Đại Bị, 
chương này tỏ răng Bồ-tát có phương tiện, bên 
ngoài có thể chó cứu. Vì sao? Bô-tát phát Bô-đề 
tâm, lẫy phó duyên, độ vật làm nghĩa vụ. Do đó 
kinh Đại phẩm nói rằng: Việc đại sư của Bô-tát là 
chắng xả bỏ tật cả chúng sanh. Mà độ chúng sanh 
ăt cần phải hai Sự: 1. Bên trong có từ bị; 2. Bên 
ngoải có phương tiện cứu tế. Chương trước nói 
khắp bạt nhồ nồi khổ sinh tử của chúng sanh, đó là 
nghĩa của Đại Bi tâm. Cho chúng sanh niềm vui 
Đại Niết-bàn, tức là nghĩa Đại Từ tâm. Tuy bên 
trong có cái tâm Từ Bi, chưa có cái sự của từ bi. 
Do đó nay biện về Bỏ- tát tu hành vạn hạnh như 
Bồ thí,... mà cứu vớt chúng sanh, khiến họ lìa khổ, 
khiến họ đặc lạc, tức là thành tựu nghĩa của từ bì 


kể trên. 

Hỏi: Phân trước nói về bên trong có từ bi, nay 
nói về bên ngoài có thể phó cứu, thì cân gì Bát- 
nhã? 

Đáp: Phân trước nói về bên trong có từ bi thì 
cần có Bát-nhã, nêu không có Bát-nhã thì từ bi 
chẳng thành. Cho nên Đại Luận nói: Từ Bi và Thật 
tướng hợp hành. Đại Bi tuy cứu vớt nôi khô nhưng 
thật thì không có cái được cứu vớt. Đại Từ tuy cho 
niềm vui nhưng thật thì không có cái được cho, cho 
nên từ BI chăng phương hại gì đến Tất Cánh 
không. Tất cánh không chăng phương hại gì đến 
Từ Bi tâm. Do đó tuy hành Tất Cánh không quán 
mà chắng xả bỏ Đại Từ Đại BI. Tuy hành Đại Từ 
đại bĩ mà chăng xả bỏ Tất cánh không Quán mới 
biết răng tức lây Tất cánh không. làm Từ Bi, tức lấy 
Từ Bi làm tất cánh không. Do vậy Từ bi chưa từng 
chắng không, không chưa từng chăng từ mi (Từ Bi 
mà luôn luôn không, không mà luôn luôn từ bị). 
Nay nói tu hành cũng với Thật tướng hợp hành, là 
vì tuy tu vạn hạnh mà thật thì vô sở hạnh, tuy vô 
sở hạnh mà thường tu vạn hạnh. Vì hành vô SỐ 
hành, do vô sở hành nên có đủ cả hai Huệ. Lại nữa, 
chương trước là chính nói về Bô-tát độ chúng sanh, 
hiểu chúng sanh tướng, hiểu độ tướng, biết độ vô 
sở độ mới là hiểu độ, biết chúng sanh vô chúng 
sanh mới hiểu chúng sanh, nay chương này chính 
biện về Độ nghĩa. Trước tuy hiểu Độ vẫn còn chưa 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 613 


chánh độ, cũng như tuy đã hiểu bệnh nhưng vẫn 
chưa cho thuốc. Nay chương này là chính nói về 
Độ nghĩa, tức là chánh trao cho được, cũng tức là 
chương trước chánh nói về hiểu bệnh, chương này 
chánh nói về hiểu thuốc. Chúng sanh tức là bệnh, 
nhờ Bát-nhã mà hiểu chúng sanh, tức là do từ Bát- 
nhã mà có thê có khả năng hiểu bệnh. Nay tu vạn 
hạnh đều là vì chúng sanh. Do đó vạn hạnh đều gọi 
là Dược, do từ Bát-nhã mà giải ngộ vạn hạnh, do 
nhờ Bát-nhã mới có khả năng hiểu được. Lại nữa, 
chương một chánh biện vê chúng sanh không. 
Chương này nói về chư pháp không. Vì chương 
trước nói tuy độ chúng sanh vô chúng sanh khả độ, 
đó là chúng sanh không. Nay nói tuy tu vạn hạnh, 
thật vô sở tu, tức là pháp không. 

Hỏi: Kinh Đại phẩm Khai tông thì nói: "Chăng 
thây Bô-tát và Bô-tát Tự". Kinh này khai tông, vì 
nhân duyên gì chỉ nói chăng thấy chúng sanh? 

Đáp: Kinh Đại phẩm; "chẳng thấy Bồ-tát" tức 
chăng thấy chúng sanh. Kinh này nÓi: "Chăng thấy 
chúng sanh" tức chăng thấy Bô-tát. Chỉ là hai kinh 
cùng nhau nên Năng và Sở khác nhau mà thôi. Lại 
nữa, Kinh Đại phẩm chánh khuyên Bỏ- tát học Bát- 
nhã, hoặc có người bèn cho răng có Bô-tát Năng 
Học và có Bát-nhã Sở Học. Vì nghĩa đó mà trước 
phá Bô-tát, nói rằng: "Chẳng thây Bồ- tát”. Kinh 
này nói Bôồ-tát phát Bồ-đề tâm muốn độ chúng 
sanh, bèn cho răng có chúng sanh để độ. Do đó nay 


phá; "Không có chúng sanh". 

Hỏi: Vì nhân duyên gì trước nói chúng sanh 
không. Nay nói pháp không. Cho đó là thuyêt Bát- 
nhã? 

Đáp: Bát-nhã chưa từng không và bất không, 
chỉ vì chúng sanh thường bị trệ ở bệnh Hữu, vì 
muốn phá Hữu mà nói là không, bệnh Hữu đã dứt, 
không ăt chăng lưu, như đồng lửa lớn bốn bê chăng 
thê chạm, chỉ khi Phật còn tại thê, chúng sanh căn 
lợi, vừa nghe thuyết không, chắng thủ tướng 
không, vô sở y chỉ, bèn liền đắc đạo. 

Chương này chia làm ba đoạn: l. Vô trú tướng 
đề tu hành; 2. Đắc quả vô sở đắc; 3. Kết khuyến. 

Phần một chia làm hai phần: 1. Chánh đáp câu 
hỏi về tu hành. 2. 

Đáp câu hỏi hàng phục tâm. 

Đây tức là phân một, nói: "Vô Sở Trú Hành Bồ 
Thí" tức là như kinh Đại phẩm đã khai tông "bất 
trú pháp, trú Bát-nhã, Vô sở xả, cụ Túc Đàn". Mà 
trong kinh này đã nói bắt trú lục trần, cũng tức là 
bất trú lục căn, lục thức. Nhưng vì văn tóm lược, 
chỉ nói "bất trú lục trần" mà thôi. Kinh Đại phẩm, 
vân trú phẩm nói "Vì bất trú Nhất thiết pháp, đó là 
Trú Bát-nhã". Kinh này nói "bất trú lục trân. Lục 
trân nhiếp kết cả pháp này. Mà Bồ-tát thân khẩu ý Ỹ 
nghiệp, tật cả những hành vi, đi đứng ngôi năm, 
cho đến cử động hành vi, sự việc sản nghiệp đều là 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 615 


vô y vô đặc. Nay kinh này chỉ nói "bất trú hành 
thí", há chăng phải là lược nêu một để làm lệ cho 
những thứ khác sao? Nếu theo Luận kinh thì có ba 
loại: 1. Bất trước tự thân mà hành Bỏ-tát: vì nếu 
trước tự thân thì tiếc ngoại vật mà chẳng hành bồ 
thí. Nay bất trước tự thân thì chăng tiếc ngoại vật 
mà có thê hành bô thí; 2. Một cú "Vô sở trú"; 3. 

Bất trú sắc thanh hương vị xúc pháp Bồ thí, tức là 
chẳng trước quả báo. Quả báo nghĩa là khoái lạc 
của cõi người cõi trời. Bồ-tát nêu trước báo ân và 
quả báo thì bỏ xa Phật đạo, do đó bất trước báo ân 
và quả báo. 

"Tu Bô-đề Bô-tát Ưng Như Thị Bồ Thí..." Nếu 
theo ý của Luận thì đây là đáp câu hỏi thứ tư về 
Hàng tâm. Mà cần phải tu hành thì tâm Hữu sở đặc 
mới hàng phục mà thôi, cho nên tiếp đó là tu hành, 
sau là hàng phục. bởi Bồ-tát chăng thây ba sự mà 
hành bồ thí, gọi đó là hàng phục. Nói ba sự là: 
Người cho, người nhận, tải vật. Vì chẳng thây tài 
vật cho nên đắc chư pháp không. Chăng thây kẻ 
cho kẻ nhận mà đắc chúng sanh không. Đắc hai 
không này tức là hàng phục Nhân kiến, pháp kiến. 
Mà luận viết ra ý đó, chính vì cho răng tu hạnh vô 
sở đắc tức là hàng phục tâm Hữu sở đắc, do đó hai 
câu hỏi tương thành cho nhau, hai đáp tương thành 
cho nhau. 

Hỏi: Kinh chương đầu có hỏi hàng phục, vì sao 
chăng đáp câu hỏi hàng phục, nay chương này mới 


đáp câu hỏi đó? 

Đáp: Có người giải thích răng: trước chỉ nói về 
chúng sanh không, chưa tỏ về pháp không. Vì sinh 
không và pháp không, hai không chưa đặc đủ nên 
chắng thể gọi là hàng phục. Nay đắc đủ cả hai 
không, sinh không và pháp không mới là danh 
hàng phục. Lại nữa, chương trước là tỏ về Bồ-đề 
tâm, chưa tỏ Bô-tát Hạnh, cho nên nghĩa hàng phục 
chưa thành. Nay nguyện và hạnh đêu thành, nghĩa 
Hàng phục mới hiệu rõ. 

"Nhược Bô-tát Bất Trú Tướng Bồ Thí..." Đây 
là phân thứ hai, nói về tu Nhân vô sở trú, đặc quả 
vô sở đặc. Sở dĩ có đoạn văn này là có hai nghĩa: 
l. Tức là nêu ra quả đề khuyên khích tu, nhờ tu 
nhân vô trú mà đắc phước vô biên. Vì vậy mà 
khuyên tu vô trú tướng bố thí; 2. Tức là giải thích 
môi nghi ngờ. Nghi ngờ rằng: Hữu trú bô thí mới 
có thê có phước đức. Vô trú Bồ thí thì phải không 
có phước đức. Do vậy mà giải thích răng: Hữu sở 
đặc thí thì công đức ít, vô sở đắc thí thì phước đức 
vô biên. 

Hỏi: Nay trì giới, hành đạo, viết kinh, tạo Phật, 
công đức có thể nhiêu sao lại cho rằng vô trú tâm 
mà làm phước ngang với thập lực, không, lời nói 
này cực kỳ sai lâm. 

Đáp: Tướng, lưỡi dài che cả mặt, lời nói há lại 
dối! Bạn nếu chắng tin, nay sẽ lược giải. Bởi Nhân 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 617 


của phước đức phù lý mà sinh ra, (cùng sinh với 
lý), cho nên khi chú thích giải thích chữ “Thiên” 
thì lấy phù lý (cùng sinh ra với lý) làm nghĩa. Bởi 
vô sở trú là cực kỳ phù lý, phước há lại chẳng 
nhiêu! Từ đó mà suy thì giải hiểu rõ ràng bởi tật cả 
Hữu sở đắc tâm tích chứa lâu đời nhiêu thứ tu hành, 
trÌ giới, tọa thiên đều là trái đạo, nên phước chăng 
nhiêu. Nay vì vô đặc thí tương ưng với Đạo nên 
phước nhiêu. Vì vậy mà tất cả công đức trước kia 
chắng băng dùng năm đóa hoa bồ thí phước nhiêu. 

Trong văn này chia thành ba phân: 1. Pháp 
thuyết. 2. Thí thuyết. 

3. Hợp thí. Phần một, pháp thuyết thì như văn. 

"Đông Phương Hư Không..." là phân hai, thí 
thuyết. Trong này có hai phân: 1. Nêu Hư không 
làm dụ; 2. Nêu chín phương Hư không làm dụ. Mỗi 
phân đêu có vẫn đáp như văn mà rõ. 

Hỏi: Vì nhần duyên gì mà mượn Hư không làm 
dụ? 

Đáp: Gồm có hai nghĩa: 1. Hư không thì vô 
tướng vô vi, còn vô trú tướng thí thì vô y vô đắc, 
vì vậy mà mượn nó làm dụ; 2. Hư không (bầu trời) 
thì bao hàm rộng lớn, vô trú tướng thì thì quả báo 
cũng lớn, vì vậy mà mượn làm dụ. 

"Tu Bồ-đê Vô Trú Tướng Bồ Thí Diệc Như 
Thị..." là phân ba, Hợp thí, như văn có thê hiểu rõ. 

"Tu Bô-đề Đản Ưng Như Sở Giáo Trú": Đây là 


chương thứ ba, kết khuyến. "Như sở giáo trú" là: 
như giáo (lý) vô sở đắc đã nói ở phần trên. Cân 
phải y theo đó mà trú, y theo đó mà tu hành. 

"Tu Bô-đề, Ư Ý Vân hà, Khả Dĩ Thân Tướng 
Kiến Như Lai Bất?" Nếu theo khai Thiện thì đây là 
nêu ra bình đăng không để đáp câu hỏi về Bồ-đề 
tâm. Nay nói hai nghĩa chăng vậy: l. Vì có lỗi điên 
đảo nên trước tiên phải phát Bỏ-đê tâm, rôi sau đó 
mới hành Bô-tát Hạnh, há lại trước đã nói về Bồ- 
tát hạnh xong, nay mới biện về Bô-đề tâm sao? 

2. Trong đây văn nói "Có thể dựa vào thân 
tướng mà thây Như Lai không? Nếu là bình đắng 
không thì không còn Như Lai, sao gọi là thấy Phật? 
Nay nêu năm nghĩa sinh khởi chương này: Nêu 
theo giải thích của luận, từ phần trên đến đây, là đã 
trả lời xong bốn câu hỏi. Từ đây về sau là chương 
thứ hai, đoạn sinh nghi tâm phân. Trả lời bốn câu 
hỏi, tức là phần lược thuyết Bát-nhã. Còn phân 
Đoạn Sinh tâm, tức là quảng thuyết Bát-nhã. Cho 
nên luận nói: ” Từ đây về sau là đoạn sinh nghĩ tâm 
trong tật cả Tu Đa La". Mới biết răng thuyết kinh 
đêu là vì để đoạn sinh nghi tâm. 

Nếu dựa theo Nhân và quả để chia ra Môn thì 
phân trên trả lời về bỗn câu hỏi, tức là biện về Vô 
sở Đắc Nhân (Nhân thuộc về phạm trù vô sở đắc). 
Từ đây về sau là phân hai nói về Quả của vô vi 
pháp thân. Nêu hành Hữu Sở đặc Nhân (nhân thuộc 
về phạm trù Hữu Sở Đắc) thì sẽ trở lại đắc Hữu sở 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 619 


đặc Quả (Quả thuộc về phạm trù Hữu sở đắc). Vì 
vậy mà Đại kinh (kinh Đại phâm): Hữu Sở đắc, gọi 
đó là vô minh. Hữu sở đắc gọI là Hai lăm Hữu. Nay 
vì vô sở đắc Nhân, cho nên đắc quả (thuộc về phạm 
trù) pháp thân vô vi. Cho nên Đại kinh nói: Võ sở 
đặc, gọi đó là Trí Huệ. Vô Sở Đắc gọI là Đại Niết- 
bàn. Lại nữa, kinh chương đâu nói vê phát Bô-đề 
tâm, kinh chương tiếp theo nói về Tu Bô-tát hạnh. 
Nay kinh chương này biện về đắc Phật Đạo. Ba 
điều đó tức là thứ đệ, đó là điều chính yếu của kinh 
này. Lại nữa, vừa thành nghĩa của Bỏ-đề tâm ở 
phân trên; phát Bồ-đề tâm, hạ độ chúng sanh, 
thượng càu Phật đạo. Phân Hạ độ chúng sanh thì 
đã nói về Tướng của chúng sanh mà độ vô sở độ. 
Nay là phân Thượng cầu Phật đạo thì cần phải h hiểu 
biết pháp thân, tức là câu vô sở cầu. Nếu chăng 
hiểu biết chúng sanh thì chăng thể độ chúng sanh. 
Nếu chắng hiểu pháp thân thì chăng thể thượng cầu 
Phật đạo. Nếu Hữu sở đắc phát tâm cầu Phật thì 
như ngài Tịnh Danh (Duy Ma Cậu) đã trách; tức là 
muốn khiến họ xả Bồ-đề kiên mà phát Bỏ-đề tâm, 
xả về Phật kiến mới thât pháp mà thôi, phân trên 
biện về chúng sanh cũng tức là biện về chúng sanh 
không, tiếp đó biện về tu vạn hạnh tức là biện vệ 
lục trần chư pháp không. Nay phân này nói về 
chăng thể dùng chư tướng. để thây được Như Lai, 
tức là chư Phật không. Thế nên chúng sanh vô sở 
Hữu thì tức là phi chúng sanh. Chư Phật vô sở hữu, 


đó tức là phi Phật. Vì phi chúng sanh, phi Phật, phì 
sinh tử phi Niết-bàn, cho nên chúng sanh và Phật 
bồn lai bât nhị. Mà vì phá Nhị kiến, cho nên nói là 
bất Nhị. Tại Nhị đã dứt, bất Nhị cũng trừ. Vì vậy 
mà kinh Hoa Nghiêm nói: "Bất trước bất Nhị pháp. 
Bởi vì không có Nhất hay Nhị". Nếu được như vậy 
mà ngộ thì tât cả chư kiên rốt ráo chăng khởi, mới 
là kim cang, gọi đó là Bát-nhã. 

Trong văn nảy cha ra làm ba ý: I. Như Lai dựa 
theo chúng nghĩ để hỏi Thiện Cát; 2. Thiện Cát đối 
Như Lai để giải thích mối nghi ngờ; 

3. Như Lai ấn chứng lời giải thích, kết thành 
đặc thật. Đây tức là ý thứ nhất. Cái gọi là Nghị; 
phân trên đã nói Bô-tát hành vô trú tướng mà Nhân 
viên trò, bây giờ chúng sanh nghỉ ngờ. Nhân nếu 
đã là vô trú Quả phải là vô vị. Nay thầy Quả là Hữu 
vi thì sao Nhân lại là vô trú. Vì sao lại vậy? Người 
Tiêu Thừa nói: Thân thể của Thích Ca, có đủ ba 
tướng; mới sinh ra ở Vương cung, tức là Sinh, tám 
mươi năm trú thê, tức là Trú. Nhập diệt ở rừng 
song lâm, tức là Diệt. Nay quả đã đủ cả ba tướng 
đó, sao lại nói Nhân là vô sở trú? Vì vậy mà Phật 
dựa theo chúng nghi để hỏi Thiện Cát "Có thể dựa 
vào thân có ba tướng mà thấy pháp thân Như Lai 
hay không? l 

"Tu Bồ-đề Ngôn: bất Dả? Thế Tôn": Đây là 


? Chăng vậy Thế Tôn 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 621 


phân hai Thiện Cát đối Phật giải thích môi nghi 
ngờ của Hội thời bấy giờ. 

Hỏi: Phật đúng phải tự giải thích, vì sao lại bảo 
Thiện Cát giải thích? 

Đáp: Muốn bảy tỏ răng có người đắc giải, cho 
nên bảo Thiện Cát giải thích, hơn nữa, Thiện Cát 
là người Tiểu thừa, nay muốn tiếp dẫn người Tiểu 
thừa khiến cho họ tin rằng Thân Như Lai là vô vi 
nên mới bảo Thiện Cát giải thích. Lại nữa, cũng 
như chim sẽ mẹ dẫn dät chim con, Thiện Cát cũng 
vậy, muốn dẫn dắt Thanh văn, khiên cho họ đông 
với Sớ giải (cái giải hiểu, cái giải ngộ) của mỉnh. 
Thiện Cát là Thanh Văn, đã biệt Thân của Như Lai 
là vô vi, chúng ta cũng là Thanh Văn, cũng cần 
phải biết thân Như Lai là vô vị, chăng bị tướng của 
ba tướng. Lại nữa. Thiện Cát muôn dẫn dắt Bô-tát, 
khiến cho họ cầu Như Lai pháp thân. Vì sao? 
Người Tiểu thừa còn biết thân Như Lai là vô vi thì 
sao Bô-tát lại nói Phật là Hữu vi. 

Hỏi: Kinh Niễt-bàn còn có thể nói Phật là vô 
vi, kinh Bát-nhã sao lại có thuyết như thê? 

Đáp: Người theo thuyết năm thời giáo mới có 
câu hỏi đó mà thôi. Nay trong Bát-nhã luận chính 
là để phá câu hỏi đó. Cho nên kệ nói: "Tam tướng 
dị thê cố, ly bỉ thị Như Lai". Đâu có thể trong thời 
Bát-nhã giáo Phật là Hữu vi được sao? Lại nữa. 
Nay nói về Bát-nhã chánh pháp, tức là pháp thân. 


Bát-nhã Phi Hữu vĩ phi vô vị, tức là pháp thân, phì 
hữu vi phi vô vi, nhưng vì để đôi lại thân của phàm 
phu, Nhị thừa là Hữu Vĩ mà nói là vô vi mà thôi, 
cũng chăng như luận sư đất bắc cho rằng: Như Lai 
thân nhất định là vô vi, Hữu vi và vô vi đều là công 
dụng của Bát- nhã. Câu "bất khả dĩ thân tướng kiến 
Như Lai" là chăng thê dựa theo ba tướng: sinh, trụ, 
diệt để thấy pháp thân vô vi của Như Lai. 

"Hà Dĩ Cô. Như Lai Sở Thuyết Thân Tướng... 
Bất giờ, trong hội lại nghi rằng: Nếu nói ba tướng 
chăng phải là Như Lai (phi Như Lai) thì vì sao xưa 
kia Như Lai nói có ba tướng” Trước kla nói rằng 
"Sinh ra tại nhà Tịnh Phạm Vương”, tức là nói có 
sinh tướng, về sau nói rằng "ba tháng sau sẽ nhập 
Niết-bàn", tức là Diệt tướng. "tám mươi năm trú 
thế" tức là trụ tướng. Do đó giải thích răng: "Như 
Lai sở thuyết hữu tam tướng giả, tức phi thân 
tướng”. Nói phi thân tướng, tức ý nói chăng phải 
là pháp thân vô vi tướng, đây là vô sinh sinh 
phương tiện, tức là sinh thân, cho nên có ba tướng. 
Nếu là sinh vô sinh phương tiện thì tức là pháp 
thân, không có ba tướng. 

"Phật Cáo Tu Bồ-đê...". Đây là phần ba, Như 
Lai thuật thành, kết luận về đắc thật. Sở dĩ cần phải 
thuật thành là vì Thời Hội bấy. giờ e cái giải hiểu 
của Thiên át chưa chắc đã là chăng. sai lầm. Do vậy 
mà Như Lai thuật thành sự giải hiểu đó của Thiện 
Cát. Trong văn này gôm có hai cú: í thứ nhất nói 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 623 


về Thất; phàm có danh tướng đêu là do nhớ nghĩ 
tưởng tượng mà có, thảy đều là hư vọng, há lại chỉ 
cho răng sinh trụ, diệt là chăng hư vọng sao? 

"Nếu thấy chư pháp tướng phi tướng” tức là cú 
thứ hai, nói về Đắc. Nếu thây tật cả chư tướng phi 
pháp thân tướng, tức là thấy pháp thân. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: "Nhất thiết pháp bât sinh, nhất thiết 
pháp bắt diệt, nhược năng như thử quán, chư Phật 
thường hiện tiên". 


KIM CANG BÁT NHÃ SỚ 
QUYÊN 3 


"Tu Bồ-đề Bạch Phật Ngôn Phả Hữu Chúng 
Sanh". Từ đây về sau là đoạn thứ hai, nói vê nghĩa 
của Tín thọ Bát-nhã. Sở dĩ nói về tín thọ là vì phân 
trên đã nói Bát-nhã tức là giáo của năng bị. Nay 
nói tín thọ tức là Duyên của sở bị. Đây tức là 
Duyên và giáo tương xứng với nhau. Nếu Duyên 
mà phi giáo thì Duyên với giáo đó ắt chắng xứng 
với duyên. Nếu giáo mà phí duyên thì giáo cho 
Duyên đó, Duyên đó chắng vâng theo giáo. Vì nay 
Duyên chính là giáo duyên cho nên Duyên này 
vâng theo giáo mà đắc ích. Vì giáo chính là Duyên 
thì giáo này chắng uông thuyết. Vì nhân duyên đó, 
cho nên Duyên và giáo tương xứng với nhau. Lại 
nữa, Phật dùng nhiều thứ Môn khác nhau để thuyết 
về Bát- nhã; phân trên đã dựa theo Nhân và quả mà 
thuyết Bát-nhã. Phân này là dựa theo Tín Thọ môn 
để thuyết về Bát-nhã. Do vì liễu ngộ vô y vô đắc 
nên gọi là Tín thọ, thuyết về tín của vô y vô đắc 
này gọi là thuyết nghĩa Bát-nhã. Trong môn này 
chia ra hai phân vẫn và đáp. Phần đầu tức là Thiện 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 625 


cát phát vấn, sở dĩ vẫn hỏi, là vì phân trên đã nói 
về Nhân, đã biện về quả, nghĩa đã tròn đây, vì vậy 
mà nay hỏi về người tín thọ. Mà nhân là nhân 
(thuộc phạm trù) vọ sở đắc. Quả là Quả (thuộc 
phạm trù) vô sở đặc. Nhân là nhân vô sở đắc, tuy 
hành vạn hạnh mà thật thì vô sở hành. Quả là quả 
vô sở đắc, tuy đặc Bô-đề mà thật vô sở đắc. Sự này 
khó tin. Nếu thật có vạn hạnh khả hành, thật có 
Phật quả khả đắc thì tin điều đó ät dễ. Nếu thật 
không có vạn hạnh khả hành, thật không có Phật 
quả khả đặc thì tin điều đó ắt dễ. Nếu thật không 
có vạn hạnh khả hành, thật không có Phật quả khả 
đặc thì tin điều đó cũng vẫn là dê. Nêu nói tục để 
tự có nhân quả (Hữu) chơn để tự không có nhân 
quả (vô), có và không có (hữu vô) khác nhau tin 
điều đó cũng dễ. Nay điều chăng vậy! Tuy tu vạn 
hạnh mà chăng thấy Bô-tát năng hành, chăng thây 
vạn hạnh khả hành, vô sở y chỉ mà tu vạn hạnh tế 
độ chúng sanh, sự này hy hữu, vì thế mà khó tin, 
như trông cây trong bầu trời, chăng nương ở đất 
mà tưới nước chăm bón cho có hoa thật, việc đó là 
khó. Cho nên nay hỏi có kẻ tin. Nếu nói Phật thân 
đồng với Nhị Thừa là sinh diệt pháp thì cũng dể 
tin. Nếu nói Phật thân là thường trú pháp, ngưng 
nhiên tại kim cang hậu tâm thì điều đó cũng dể tin. 
Nếu nói ứng thân tự nó vô thường, pháp thân tự nó 
là thường, thì điều đó cũng dễ tin. Nay nói Như Lai 
tuy sinh nhưng rốt ráo chăng sinh, tuy diệt nhưng 


rôt ráo chắng diệt, tuy vô sinh vô diệt mà sinh diệt 
phương tiện lợi ích chúng sanh thì sự việc đó rất 
hy hữu, cho nên khó tin mà hỏi. 

Hỏi: Đây là vẫn hiện tại tin hay là vấn vị lai tin? 

Đáp: Hiện tại chúng sanh phước huệ thâm hậu, 
tam đa cụ túc, tại vườn Kỳ Hoàn thọ nhận đạo, 
nghe ắt sinh tín, cho nên chăng hỏi hiện tại, chỉ sau 
khi Phật diệt độ năm trăm năm sau, nhập vào trong 
tượng pháp, thời ấy chúng sanh bạc phước độn cắn, 
tuy tin văn kinh, chăng thê thông hiểu, cho nên 
nghe mà chăng sinh tín. Đại Trí Luận, đoạn văn 
giải thích phẩm Tín Hủy nói rằng: Sau khi Phật diệt 
độ, năm trăm năm sau có năm trăm bộ, đều chấp 
lời Phật, chăng hiểu ý Phật. Vì để giải thoát, khi 
nghe Tât Cánh không, như dao đâu tim, cho nên 
biết vị lai người tin thì ít, mới biết đó là hỏi cho đời 
vị lai. Lại nữa, nêu vỊ lai có người tin, huông chị là 
hiện tại, vị lai là thời ác thế, bên ngoài thì không 
gặp Phật, bên trong thì bạc phước độn căn còn tin 
Bát-nhã, huống nữa là người thời hiện tại nghe mà 
chăng sinh tín sao? 

"Phật Cáo Tu Bô-đê..." Đây là chương thứ hai, 
Như Lai đáp. Văn chia hai phân: 1. Già vô đáp; 2 
Hữu tín đáp. Câu "Mạc tác Thị Thuyết" tức là già 
vô đáp. Ông đừng nói hiện tại có người tín thọ mà 
nói vị lai khởi tín thọ, cho nên nói "Mạc tác thị 
thuyết". 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 3 627 


"Như Lai Diệt Hậu, Hậu Ngũ Bách Tuế..." 
Đây là phân hai Hữu Tín đáp. Đoạn văn nảy chia 
ra bảy phân: 1. Thời tiết tín; 2. Người năng tín; 3. 
Pháp sở tín; 4. Chánh xuất tín tâm; 5. Nguyên do 
tín; 6. Lợi ích của tín; 7. Rộng giải nghĩa tín. Đây 
tức phần mội. 

Nói "Hậu Ngũ Bách Tuế": Có người nói; chánh 
pháp năm trăm năm là năm trăm năm đầu, tiếp đó 
tượng pháp năm trăm năm là năm trắm năm giữa. 
Tiếp theo năm trăm năm sau tượng pháp gọi là năm 
trăm năm sau (hậu ngũ bách niên), ở đây là nói năm 
trăm năm sau cùng, đó là thời tượng pháp sắp diệt, 
suy tàn, cũng có kẻ tin Bát-nhã, huông nữa là hai 
lần năm trăm năm trước không có người tin sao? 
Nay cho rằng điều trên chắng đúng! Nói "Hậu ngũ 
bách tuế" là như Đại Trí luận nói: "Năm trăm năm 
sau. Năm trăm năm đâu, người đặc đạo thì nhiều, 
kẻ chăng đặc thì ít, cho nên gọi là chánh pháp. Năm 
trăm năm thứ hai, người đặc đạo thì ít, kẻ chăng 
đặc thì nhiêu, cho nên gọi là tượng pháp. 

Chánh pháp đã diệt rồi, tiếp đó vào tượng pháp, 
gọ! là “Hậu Ngũ Bách Tuế". Trong đó tuy đa phân 
chăng tin, như năm trăm bộ, nhưng cũng có người 
tín thọ không Đại phẩm nói: Bát-nhã Ba-la-mật 
này, sau khi Phật diệt độ phương Nam chuyền đến 
phương bắc, trong đó Tứ chúng phải có người tín 
trì... cho đên cúng dường. Còn giải thích răng: Một 
ngàn năm sau khi Phật diệt. Vì đề đoạn nhứt mỗi 


nghi ngờ rằng: năm trăm năm đâu là chánh pháp 
cho nên nghe mà có tin. Năm trăm năm sau là 
tượng pháp cho nên nghe chăng tin. Nêu vậy năm 
trăm năm sau không có người tin Bát-nhã. Cho nên 
Phật đáp răng: Năm tăm năm sau cũng có người 
tin, chắng nên nói không có người tin. Thời đó 
cũng có n tin trì,... cho đên cúng dường. 

"Hữu Trì Giới Tư Phước Giả". Đây là phân hai, 
có người Năng Tín. Thập sư (sư Cưu Ma La Thập) 
dịch kinh chỉ nói rõ hai người: 1. Người trì giới; 2. 
Người tu phước. Người trì giới đa phân là xuất gia 
Bô- tát, người tu phước đa phân là tại gia Bồ-tát. 
Đại Trí Luận nói: xuất gia Bôồ-tát lây Thị La làm 
đâu, tại gia Bỏ-tát lây Đàn làm đầu, do đó văn ở 
đầy chỉ nói hai người. Mà hai loại người này thông 
cả Đại thừa Tiểu thừa. Nếu hai loại n thuộc Tiểu 
thừa Hữu sở đắc thì chăng tin Bát-nhã, cho nên 
phân văn sau nói: "Nếu người vui thích tiêu pháp 
thì chăng thể nghe nhận được đọc tụng kinh này”. 
Nếu hai loại người thuộc Đại thừa vui với vô sở 
đặc mới tin pháp nảy, cho nên phần văn sau nói: 
"Kinh này là thuyết cho hàng Đại thừa, là thuyết 
cho hàng tôi thượng thừa”. Nêu là luận kinh thì có 
ba loại người. Luận nói: "Bất không vì có thật, Bỏ- 
tát đủ ba đức loại người thứ ba tức là người trí tuệ. 
Hai loại người trước, gọi là Văn Tín. Loại người 
Trí huệ, đó là chứng tín. Lại nói: Người Năng tín 
đã là Thăng nhơn, mà nêu ra hai loại người thiện; 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyên 3 629 


chỉ Thiện và Hành Thiện, được người tôn quý để 
khen ngợi họ khiến cho đắc Tín thọ. Trì giới là chỉ 
Thiện, Tu phước là hành thiện. Hai loại này nhiếp 
hết mọi thiện, tức là Đừng làm điều ác, phụng 
hành điều thiện". Vì vậy mà nêu ra hai loại người 
nảy, nhiếp hết tất cả người. 

"Ư Thử Chương Cú": Là phân ba, pháp sở tín, 
tức là pháp môn Nhân quả đã nêu trên, gọi đó là 
"Chương Cú". 

"Năng Sinh Tín Tâm": Đây là phân thứ tư, Sinh 
Tín về kinh. "Dĩ Thử Vi Thật" tức là Thật Tín 
(thuộc phạm trù) vô sở đắc. Vì khác với Tín (thuộc 
phạm trù) Hữu sở đặc nên Tiểu thừa chắng tin. Nếu 
vọng theo Tín (thuộc phạm trù) vô sở đặc thì Tín 
trở lại thành ra là bất tin, cho nên kinh Đại phẩm 
có phẩm (nói về) Tín Hủy, phâm này muôn nói 
răng Hữu Sở Đắc Tín thì đó liên thành ra là Hủy. 
Nay ở đây là vô sở Đắc thật tướng chánh tín. Vì 
vậy mà nói "Dĩ Thử VI Thật”. Cũng tức là Tin Bát- 
nhã là Thật tướng của pháp, vì vậy mà nói "Dĩ thử 
vi thật”. 

"Đương Tri Thị Nhơn" Đây là phần năm, 
nguyên do Tín. Sở dĩ người nghe kinh mà tin là vì 
trông Nhân đã lâu cho nên tin thọ được, vì vậy mà 
kinh Niết- bản nói: phát Bô-đề tâm ở vô số chỗ chư 
Như Lai, rồi mới có thể hăn phi báng kinh này 
trong thời đại Ác Thê. Nay kinh nảy cũng vậy, đã 
lâu đời trồng nhân nên mới có thể tin mà chăng phỉ 


báng. Văn có hai cú: cú thứ nhất là "chắng phải 
trồng ở ít Phật, cú thứ hai là "Dĩ ư..." tỏ rẵng Ở 
nhiều Phật. 

"Văn Thị Chương Cú Nải Chí Nhất Niệm Sinh 
Tịnh Tín Giả..." là phân thứ sáu. Tín đặc lợi ích, 
gôm có hai lợi ích: 1. Bên "goi thì chư Phật thây 
biết; 2. Bên trong thì đắc vô biên công đức. Lợi của 
tin Bát- nhã khó mà nói hết, khó mà đo lường, Nay 
nên chỉ một niệm tin mà còn gặt được vô biên công 
đức, huỗng chi là trước sau đều tin thì lại càng khó, 
nói răng Như LaI soi thây tín hay Dáng đều biết, mà 
nay chỉ nêu ra người tin, gôm có ba nghĩa: Ï. 
Không này là Mẹ của chư Phật, được Phật thủ hộ. 
Nếu sinh niềm hy vọng hướng đến thì được Phật 
eh1 nhớ, cho nên kinh nói: "Phật thường dùng Phật 
Nhãn quán kinh quyền này. Nếu người nào thọ trì, 
thì được Phật hộ niệm, được ghi nhớ ở chỗ Như 
Lai, ngay cả được quen biết làm bạn với bậc tôn 
quý với Thiên vương ở thế gian, còn tự mình vui 
mừng hoan hỷ, huống nữa là được làm người thân 
yêu ở chỗ Như Lai. 2. Phước này ngang băng với 
hư không bầu trời, đất thấp chắng thể biết được, 
duy chỉ Phật là cùng tận bờ đáy. 3. Phật không có 
hai lời, nói ắt đáng tin. Nay nói tin thì được nhiêu 
phước, do vậy phước đó ăt nhiều. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì gọi là được thấy biết? 

Đáp: Luận nói: Như Lai biết băng nguyện trí 
lực, chứ chăng phải là biết băng Tỉ Trí. Thây băng 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 631 


Phật nhãn, chăng phải thây băng Nhục Nhãn. Lại 
nữa, Phật biết người đó hành Nhân Bô-đê, thây 
người đó đắc quả Bỏ-đề, cho nên nói là "thấy biết". 
- Hà Dĩ Cô..." Đây là phân bảy, giải thích rộng 
vê nghĩa của Tịnh Tín. Nêu theo luận sư giải thích 
thì phần trên là nói chung cả ba loại người tin. Đây 
là biện về loại người tin thứ ba, người Trí Huệ phân 
trên giải thích về Tín thì đắc phước vô biên, phân 
này giả1 thích lý do của sự vô biên đó. Nguyên do 
là đắc vô sinh tín (tín thuộc phạm trù vô sinh), cho 
nên phước đó vô biên. Nhưng Vô Sanh Tín tự nó 
có đủ hai loại: l. Văn Tín (tín nhờ nghe); 2. Chứng 
Tín (Tín nhờ chứng). Trong giải thích này có ba 
"Hà dĩ cố" (Vì cớ sao), chia ra ba phân: 1. Đắc; 2. 
Thất; 3. Khuyên bỏ Thất theo đặc. Đây là phần 
một, tự nó có hai cú: cú thứ nhất tỏ về chúng sanh 
không, cú thứ hai tỏ về chư pháp không. Sở dĩ nói 
về hai không đó là để giải thích nghĩa của Tín. Đại 
trí Luận nói: "Tri chúng sanh và pháp bất sinh, cho 
nên gọi là Vô Sanh Pháp Nhẫn". Tuy độ chúng 
sanh nhưng chúng sanh tât cánh bắt khả đắc, tức là 
vô chúng sanh, tuy hành vạn hạnh nhưng chư pháp 
tật cánh bât khả đắc, đó tức là vô sanh pháp nhãn. 
Do vậy nay biện về hai không này là để Vô Sanh 
Tịnh Tín. Lại nữa, vì chúng sanh không, nên không 
có cái hoạn bởi Quả. Vì chư pháp không, nên 
không có cái hoạn bởi Nhân, nguyên do là sao? Bởi 
vì hội pháp đã thành nhơn. Pháp là Nhân mà Nhơn 


(người) là quả, hai hoạn Nhân và Quả song ly, cho 
nên "Kỳ Phước vô biên". Lại nữa, vì không có 
Nhơn kiến, nên Siêu Vượt phàm phu địa, phảm phu 
trước ngã, chăng biết vô ngã, nay biện về vô ngã, 
tức là ly phàm phu địa. Lại nữa, Vì biết pháp 
không, nên ly Nhị Thừa Địa. Người Nhị Thừa chỉ 
đặc Nhơn vô ngã, chăng. đặc pháp vô ngã. Lại nữa, 
vì vô nhơn, nên ly phiền não chướng. Vì đã vô 
pháp cho nên ly khỏi Trí chướng. Siêu phảm vượt 
Thánh, kiêm cả hai chướng đều tận. Vì vậy mà "Kỳ 
phước vô biên” - Trong Ly Nhơn Kiến, có đủ cả 
không có mười sáu kiên, nay vì tóm lược nên chỉ 
nói là vô (không có) bỗn kiến. Trong Ngũ Âm khởi 
tâm Ngả, Ngã sở, gọi đó là "ngã", chăng đoạn, 
chẳng tuyệt tương tục nối liên nhau trú thê, gọi đó 
là “Chúng sanh". Kế cho răng có một căn Mệnh 
chăng đoạn, giỗng như có ngã, gọi đó là "Mệnh 
giả". Còn gọi là "Nhơn". Ngoại đạo cho là có thần 
ngã, khất ở đây, sinh ra ở kia, trải qua lục đạo, gọi 
đó là “Thọ giả”. Cú thứ hai là "Vô Pháp Tướng Vô 
Phi Pháp Tướng” tỏ về pháp không. Tuy chăng 
thây Ngã nhưng vẫn còn thây pháp của ngũ Âm, 
cho nên nay tỏ rõ răng cũng vô pháp tướng, pháp 
của ngũ Âm đã vô, ngũ âm bốn vô, gọi đó là ' phi 
pháp . Bệnh không cũng không, cho nên nói răng 
"vô phi pháp tướng”, đó đúng phải như ba loại thứ 
đệ của kinh Tịnh Danh (Duy Ma Cật) l1. Chăng 
thây Ngã, đó là chúng sanh không: 2. Chắng thấy 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 633 


pháp, đó gọi là pháp không; 3. Chắng thấy phi 
pháp, đó gọi là bệnh không cũng không, Sở đĨĩ tỏ 
rõ ba không này là vì; Ngã kiến là căn gôc của các 
kết, cho nên tỏ rõ về Ngã kiến, tiếp đó, Hữu kiến 
và vô kiên là gốc của Đoạn và Thường, rất trái với 
Đạo, cho nên nói về Hữu, vô kiến. Có người nói: 
dựa theo tu Thiện bỏ Ác thì Thiện là pháp, Ác là 
phi pháp. Lại có người nói: lây không đê trừ bỏ 
Hữu thì không là pháp, Hữu là phi pháp. Nếu theo 
Luận kinh thì trong Nhơn không, có bốn cú. Trong 
pháp không, cũng có bốn cú, cho nên luận kệ nói: 

"VY Bát Bát Nghĩa Biệt", nói "Bát Bát nghĩa" là; 

Nhơn có bốn, pháp có bên, gọi đó là một bát, phá 
bốn bệnh thuộc nhơn, phá bốn bệnh thuộc pháp, 
chắng còn tám bệnh đó nữa, đó là một bát, cho nên 
nói là "Bát nát". Nói "Bốn bệnh thuộc pháp" là: 1. 

Pháp tướng; 2. Phi pháp tướng; 3. Tướng; 4. Phị 
tướng. Bồn thứ này là bệnh. 

Hỏi: Ngoại đạo kế chấp ngã, có thê đó là bệnh. 
Nay khi thây pháp sanh (ra) thì đó là Hữu, khi diệt 
thì đó là vô, sao lại nói là bệnh? 

Đáp: Đặt câu hỏi này là vì chưa đọc kinh luận 
Đại thừa. Vì phá cú thứ nhất "pháp tướng” mà nói 
"phi pháp tướng", vì những pháp Âm, giới, nhập 
bất khả đắc, cho nên nói là "Vô pháp tướng". Đề 
phú cú thứ hai mà nói là "phi vô pháp tướng”, 
người (mê) Hoặc nghe Âm, Giới, Nhập là hư dối 
cho nên là không, bèn cho răng thật tướng của chư 


pháp cũng là không. Như Đại kinh nói: "Đã nghe 
sinh tử hư dối, cho rắng Niết-bàn cũng hư dối". Đề 
phá chấp. đó, sinh tử tự nó là hư dối không, thật 
tướng Niết- bản chẳng phải là không, cho nên nói 
răng: "Không là hai mươi lăm Hữu, bất không là 
Đại bát Niết-bàn". Vì để phá cú thứ ba mà nói là 
"Vô tướng”; người mê Hoặc cho răng Niễt-bàn thật 
tướng nếu chăng. thể không, bèn trở lại cho nó là 
đông với Hữu, Nếu chắng thể là Hữu thì trở lại cho 
nó phải là không. Vì vậy mà nay nói răng: Niết- 
bàn lại là Hữu tướng hay Võ Tướng. Thật tướng 
của Niết-bàn chắng thể nói là Hữu tướng hay vô 
tướng. Vì để phá cú thứ tư; người mê hoặc đã nghe 
Thật tướng chăng thê là Hữu hay vô thì phải là 
chăng thể nói ra được( bất khả đắc thuyết). Vì vậy 
mà nay nói rằng: tuy tuyệt cả Hữu và vô nhưng vì 
chúng sanh, cho nên vô thuyết là thuyết (không thể 
nói ra được nhưng vẫn nói) sao lại cho là bất khả 
thuyết (chăng thể nói ra)? Chỉ vì cựu văn kinh tóm 
lược, chỉ nói là "Vô phi pháp tướng”. 

"Hà Dĩ Cố? Nhược Tâm Thủ Tướng... " Đây là 
phân thứ hai, đôi VỚI Đắc mà nói về thất, cũng là 
nêu Thất mà hiểu Đắc. Phân này chia làm hai phân: 
1. Kế (cho) nhơn là Thất; 2. Kê pháp là Thất. Thât 
này tức là Thất của phân một; "Nếu tâm thủ tướng 
tức là thủ chúng sanh tướng” thì đồng với Ngoại 
đạo cho răng (kế) có ngã, nhơn. Do đó là Thật. 
"Nhược Thủ Pháp Tướng..." Đây là phân hai, kế 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓỚ, Quyền 3 635 


pháp là Thât, trong này có hai phân: 1. Thây pháp 
là thât; 2. Thây phi pháp là Thât. 

Hỏi: Nếu kế (cho là) pháp thì đó là Thất thì 
đúng phải nói là "Trước ở pháp tướng”, vì nhân 
duyên øì kế pháp là Thất lại nói là "Trước Ngã 
Tướng"? 

Đáp: Lý thật phải vậy! Kê Nhơn mà trước 
Nhơn. Vì kế pháp nên trước pháp. Nay ở đây, muốn 
tỏ rõ sự sai lâm đó rất nặng. Nhơn (người) kế pháp 
chẳng những khởi về pháp kiến mà còn khởi cả ngã 
kiến, bởi vì pháp là nhân duyên của ngã. Thành 
Thật Luận nói: "Tro than chắng tâm, cây tưởng vẫn 
sinh". Lại nữa, Số Luận: "Thủ tất cả Hữu tướng, 
chăng phải là bệnh, thủ ngã tướng, đó là bệnh”, 
Thành Thật Luận nói: "Có Nhị Đê thì chăng phải 
bệnh, chỉ có thủ ngã, nhơn mới là bệnh mà thôi". 
Nay nói rằng chăng phải vậy! Chỉ cần sanh tâm 
động viên thì lỗi đồng với Ngã, Nhơn. 

"Hà Dĩ Cố? Nhược Thủ Phi Pháp Tướng... 
Trước vào phi pháp, đó cũng là Thât. Đã nghe nói 
kế pháp là Thât, hoặc có người cho răng vô pháp 
là Đắc. Vì vậy mà nay nói: "Nếu kê phi pháp thì đó 
cũng là Thất". Nguyên đo là sao? Kê châp cho rắng 
có phi pháp thì ất sẽ khởi pháp kiến. Nêu có pháp 
kiến thì có Ngã kiến. Lại nữa, Nêu không có Ngã 
thì không có cái kế chấp đó. Vì có điều kê chấp đó 
mà biết là có ngã. Do vậy, kế chấp cho là phi pháp 
cũng trở lại trước ngã. 


"Thị Có Bất Ưng Thủ Phi Pháp... " Đây là phân 
ba, khuyên xả bỏ Thất theo Đắc. Văn này có hai 
phân: 1. Chánh khuyên xả bỏ thất. 2. Dẫn chứng. 
Đây là phân một, khuyên xả bỏ Thât. Pháp và phi 
pháp còn tự cân phải xả, kiến về ngã, Nhơn đi đâu 
chắng xả. Do đó nêu pháp để so Nhơn, chỉ khuyên 
xả pháp, chăng khuyên xả nhơn. "Dĩ Thị Nghĩa Cô 
Như Lai Thường Thuyết..." là phân hai. Dẫn 
chứng. Trong, kinh A Hàm, Phật vì Tỳ kheo, cho ra 
thí dụ về chiếc bè; ví như có người bị giặc truy 
đuôi, dùng cỏ lau làm bè để độ qua bờ bên kia. Đã 
đến bờ kia rôi thì phải bỏ bè, khởi đâu thì lấy bè để 
qua sông, đã đến bờ bên kia rồi thì sông và bè cả 
hai đêu xả bỏ, ý của thí dụ khởi đầu là dùng thiên 
để xả bỏ Ác, sau đó thì thiện và Ác đêu xả, cũng 
như vậ , sinh tử và Niết-bản vạn Thiện đều giống 
vậy. Nếu theo luận kinh thì đại ý giống nhau nhưng 
văn có hơi khác. Luận kinh cũng có ba “hà dĩ cô" 
thứ ba nói răng: "Bật ưng thủ pháp, phi bất thủ 
pháp”. Đây là nói về nghĩa của Lý và GIáo. Bởi vì 
khi đã. đắc Lý rôi thì quên giáo, khi đã đắc mặt 
trăng rôi thì xả bỏ ngón tay (chỉ mặt trăng), cho nên 
nói răng: "bất ưng thử pháp" (chăng phải là chăng 
thủ pháp), cũng như đã đên bờ bên kia thì bỏ bè, 
cho nên nói "chăng nên thủ lây bè". Vì muỗn qua 
sông cho nên "chăng phải là chắng thủ lấy bè". 

Hỏi: Thí dụ về chiếc bè là của kinh Tiểu Thừa, 
sao lại chứng cho? 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyên 3 637 


Đáp: Bẻ tại tiểu thừa thì gọi là Tiểu, tại Đại thì 
gọi là Đại. lại nữa, nêu ra Tiêu Thừa để so với Đại 
thừa, ở trong pháp Tiểu thừa còn nói là cả hai đêu 
xả bỏ, huồng nữa là ở trong pháp Đại thừa? Như 
trong cuôn Trung Luận đã dẫn cuôn Ca Chiên Diên 
Luận; đó là Tiểu thừa còn Xả 

Hữu Vô, huông nữa là Đại thừa". "Pháp còn 
phải xả, hà huỗng là phi pháp”, ý nói Hữu là sự an 
lập bởi vật và Tình, còn cân phải xả bỏ. Vô chắng 
phải lục tình sở đôi, há lại chấp được sao? 

"Tu Bô-đề, Ư ÝY Vân Hà..." Văn này sở dĩ đến 
là vì hai nghĩa: 1. Vì để chứng tín mà đến: phân 
trên đã nói về niềm tin thuộc về phạm trù vô y vô 
đặc, cho đến pháp và phi pháp đêu xả bỏ. Nay nói 
về tất cả Thánh hiền đồng tác ngộ này, vì vậy mà 
biết pháp này đảng để tin nhận; 2. Theo luận giải 
thích môi nghĩ mà đến; luận chủ khi giải thích đến 
chương này, giải thích ba mối nghi ngờ; đâu tiên là 
nêu ra pháp thân chăng phải là Hữu vi là giải thích 
mối nghi lây quả hỏi Nhân. Tiếp đó là chương Tín 
giải; giải thích mối nghi về Nhân quả, cho rằng 
thuyết pháp môn Nhân quả thì sẽ chăng CÓ người 
tin nhận, phân trên tỏ rõ răng "có người tin nhận”, 
tức là giải thích môi nghi ngờ đó. Nay ở đây kinh 
chương này là giải thích môi nghĩ lấy quả hỏi quả. 
Chương pháp thân phi hữu vi ở phân trên nói răng: 
"Vì tướng sanh, trụ, diệt chăng phải là vô vi pháp 
thân, nên chăng thê dùng ba tướng đó mà thấy pháp 


thân Như Lai". Người nghi nói rằng: "Nếu nói răng 
ba tướng chăng phải là Phật thì đúng phải Thích 
Ca cũng chăng Đắc Bôồ-đề, chắng vì vật mà thuyết 
pháp, nhưng nay Thích Ca dưới gốc, cây, thật 
chứng đắc Bồ- đê đi đên vườn Lộc Uyên. Vì vật 
thuyết pháp, nếu vậy thì đúng phải thật có sanh (ra) 
Ởở vương cung thật (có) diệt (mắt) ở giữa hai cây sa 
la, chăng nên nói là ba tướng chắng phải là Phật". 

Nay chính là phá mỗi nghi đó. Văn có hai phân: 1. 

Phật thừa theo chúng nghĩ để hỏi Thiện Cát; 2. 

Thiện Cát phụng đôi để phá chúng nghi. Nay ở với 
tức là phân một. Phật hỏi ý răng: "U ý vân hà,.. 

ông nói răng Phật ở dưới cây thọ vương, thật đắc 
Bôồ-đề sao? Năm mươi trú thê, thật để thuyết pháp 
sao? Trong phân Thiện Cát đáp, chia ra hai phân: 

l1. Chánh phá môi nghị về Thật chứng, thật thuyết, 

2. Phá thêm những mối nghi khác. Đây tức là phân 
một. 

Thiện Cát nói: không có thật đắc Bồ-đề, không 
có thật thuyết pháp. Luận kệ nói: "Ưng Hóa phi 
chơn Phật, diệc phi thuyết pháp giả. Về Phật thì 
có ba loại: 1. Pháp thân Phật, tức là lây chánh pháp 
làm thân; 2. Báo thân Phật, tức là tu Nhân đã mãn, 
Quả khởi đề đáp trả lại cho Nhân, gọi đó là Báo; 3. 
Hóa Thân Phật; Nay nói rằng không có thật chứng 
(Bô-đề), không có thật thuyết (pháp), Thích Ca tức 
là Hóa Thần Phật, chăng phải là Chơn Phật, tức là 
Hóa chứng, hóa thuyết, chăng phải là thật chứng, 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 639 


thật thuyết lấy đây mà ví với những điều trên thì 
Thích Ca tức là Hóa Sanh, Hóa diệt, chắng phải là 
thật Sanh, thật diệt. 

Do đó, Như Lai Thân là vô vi, cho nên nói răng: 
"Vô Hữu Định Pháp Danh Bồ-đề, Diệc Vô Hữu 
Định Pháp Như Lai Khả Tuyết" (không có pháp 
nhất định nào gọi là Bô-đê, cũng không có pháp 
nhất định nào Như Lai khả thuyếo. 

"Hà Dĩ Cô, Như Lai Sở Thuyết Pháp GI1ả". Đây 
là phân hai, phá mối nghĩ vê vô thuyêt. Hoặc có 
người nghe phân trên nói Thích Ca là Hóa Phật, 
không có thật chứng, không có thật thuyết, bèn cho 
răng không có Hóa chứng, không có Hóa thuyết, 
Do đó nay nói rằng: tuy không có thật thuyết mà 
có Hóa thuyết. Cho nên nói răng: "Như Lai Sở 
Thuyết Pháp Tức Thị Hóa Thuyết". Phân trên đã 
phá mối nghi cho là thật thuyết, phân này là phá 
môi nghi cho là không có Hóa thuyết. "Bất khả thủ, 
Bất khả thuyết". Câu này lại phá nghĩ, hoặc có 
người khi đã nghe nói với Hóa Thuyết là có, bèn 
cho răng có pháp khả thuyết. Phật nếu có thuyết thì 
người nghe ất sẽ có thủ. Vì có thuyết thì ngôn ngữ 
chăng đoạn (dứt), bởi người nghe có thủ thì tâm 
hành chăng diệt. Nay vì ngôn ngữ diệt, cho nên 
(Bất Khả Thuyết), vì tâm hành diệt, cho nên (Bắt 
khả thủ). Trí Luận nói: "Bát-nhã Ba-la-mật thật 
pháp bất điên đảo niệm tướng quán, đã trừ ngôn 
ngữ, pháp cũng diệt" tức là ý đó. " Phi Pháp, Phì 


Phi Pháp", câu này kết thành câu ý của câu "Bất 
khả thủ, bất khả thuyết" tên. Chư pháp thật tướng 
phi Hữu, phi vô. Vì phi Hữu cho nên "Phi pháp”, 
vì phi vô, cho nên "Phi phi pháp”. Đã ly Hữu, ly vô 
thì làm sao khả thuyết, đã ly Hưu ly vô thì làm sao 
khả thủ. Điều đó cũng như đã nói trong kinh Tịnh 
Danh (Duy Ma Cật) và kinh Nhân Vương. Cái 
thuyết pháp, đó là vô thuyết vô thị, cái nghe đó là 
vô văn vô đắc. "Nhất Thiết Hiền Thánh Giai Dĩ Vô 
Vị Pháp Nhi Hữu Sai Biệt”. Sở dĩ có văn này đến 
là vì đê thành nghĩa phi pháp, phi phi pháp, phi 
Hữu phi vô ở trên. Vì tât cả Hiên Thánh đêu thê 
ngộ vô vị, vô vi là không có Hữu, không có Vô, do 
đó mà biết chư pháp thật tướng phi Hữu phi vô, há 
thê thủ thuyết! Luận văn nói: "Phật sở dĩ năng 
thuyết thật tướng vô vI pháp là do vì đã tỏ ngộ vô 
vI¡ pháp, cho nên vô vi là Thuyết. Nhân”. Còn nói 
răng: "Những . điều sở chứng của tật cả Hiền Thánh 
còn chăng thể nói, người nghe há lại có thể thủ 
được sao!”. Trong đó chăng chỉ nêu ra Phật, cho 
đến rộng dẫn chứng Thánh. Chương này muốn 
chứng minh tất cả hiên Thánh đồng ngộ pháp này, 
nên biết pháp này ắt đáng tin nhận. 

Hỏi: Vì sao lại nói "Tất cả Hiền Thánh vô vi 
mà có sai biệt” 

Đáp: Vì để giải thích mối nghi. Trên đã nói là 
đồng ngộ vô vi" thì chúng Thánh sẽ không có khác 
nhau thì sẽ không có giai cấp mười Địa, sẽ không 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 3 641 


có sự cạn sâu của bốn quả Thánh. Vì vậy mà nay 
nói răng "Tuy đông ngộ vô vi, nhưng sở ngộ thì 
khác nhau. cho nên có ba Thánh khác nhau", ba 
con chìm thoát ra khỏi lưới, ba con thú vượt qua 
sông, mà bay lên bầu trời thì có con bay gân có con 
bay xa, vượt sông thì có cạn có sâu, tức là sự đó. 

Hỏi: Ba Phật là thuyết của Địa luận sư, ông nay 
sao lại dùng nghĩa ấy? 

Đáp: Đặt cầu hỏi đó là sai. Đó là luận thông 
phương. Nay một sư biện về không có một tí nào 
để có thê đắc thì tất cả đều là nghĩa, như Tư ích nói 
răng: Tất cả pháp chánh, tất cả pháp tài. Nêu tâm 
Hữu sở đắc thì chăng phải chỉ có ba Phật bất khả 
đặc mà một Phật, hai Phật thảy đều là Hý luận. Nếu 
với tâm vô sở đắc liễu ngộ thì tùy duyên sở thuyết 
một Phật, hai Phật, ba Phật, mười Phật, cho đến vô 
lượng Phật thảy đều vô ngại. Sao lại chỉ cho có hai 
thân mà nghi về ba Phật? 

Hỏi: Vì sao cân phải lập ba Phật? 

Đáp: Nghĩa phải có ba: Do có pháp (thân) Phật 
mà có Báo Phật, do có Báo Phật mà có Hóa Phật. 
pháp Phật là Phật Tính, phải do từ Phật tính mà tu 
Nhân, đã mãn thì thành Báo thân. Hai Phật trên tức 
là tự đức, rôi sau đó Hóa chúng sanh, tức là Hóa 
Tha Đức, cho nên có Hóa Phật. "Tu Bô-đề, Ư Ý 
Vân Hà, Nhược Nhơn Mãn Tam Thiên Đại Thiên 

Thế Giới Thất Bảo Bồ Thí... ". Đây là phần ba, 


so sánh để tỏ rõ sự vượt trội, xưng thán khuyến tu 
môn. Nêu dựa theo, phước và Huệ mà chia ra phân 
thì phân trên là dựa theo Trí Huệ Môn mà đã thuyết 
Bát-nhã. Nay phân này là dựa theo công đức Môn 
mà thuyết Bát-nhã. Bát-nhã chưa từng phước và 
Huệ. Vì chúng sanh mà đạt ra danh từ phước và 
Huệ để thuyết. Lại nữa, phân trên là dựa theo vô y 
vô đặc mà thuyết Bát-nhã, phần này là dựa theo 
xưng Thán Môn mà thuyết Bát-nhã. Lại nữa, phân 
trên là nói về Thể của Bát-nhã. Nay là nói về Dụng 
của Bát-nhã. Nhờ thọ trì mà sinh ra vô biên công 
đức, đó là Dụng, dựa theo trong Môn này, chia ra 
ba phân: 1. Nêu ngoại Thí để so sánh; 2. Nêu Nội 
thí để so sánh; 3. Nêu Nhân xưa kia của Thích Ca 
để so sánh. 

Trong phân một, nêu ngoại thì để so sánh, lại 
chia ra hai phân: 1. Chánh Nêu Ngoại thí để so 
sánh; 2. Giải thích kết thành ý so sánh hơn kém. 
Trong phân chánh so sánh, lại chia ra hai phân: b 
Chánh nêu hai loại tài thí để so sánh khen ngợi. 2. 
Biện về tên kinh. Trong phần một cũng chia thành 
hai phân: 1. Chánh nêu ra hai loại Thí để so sánh 
với thọ trì Bát-nhã một bài kệ bốn câu; 2. Xưng 
thán khen ngợi Bát-nhã "tại nơi nào thì nơi đó được 
tôn quý, tại người nào thì người đó được tôn quý”. 
Trong phân một, nêu ra hai loại thí để so sánh với 
thọ trì bôn cú, lại chia làm hai phân: I1. Nôu Tam 
Thiên Thê giới Thất bảo bồ thí để so với tứ cú; 2. 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 643 


Nêu Hăng sa giới thât bảo bố thí để so với tứ cú. 
Trong phần một lại chia ra hai phân: 1. Chánh nêu 
tài thí để so sánh; 2. Thích thành nghĩa so sánh. 
Nay ở đây tức là phần một. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà có văn này đến? 

Đáp: Lại ý của văn này, øôm có cận và viễn. 
Cái gỌI là viễn thì như nghĩa của Hướng SỐ, Cái ĐỌI 
là vận thì như Luận Sanh Khởi nói răng: Nêu chư 
pháp thật tướng là chẳng thể thủ, , chăng thê thuyết, 
còn văn tự thì có thê thủ, có thê thuyệt thì thọ trì 
đúng phải chăng, có công đức. Vì để giải thích mối 
nghĩ đó mà nói răng văn tự tuy là có thể thủ, có thể 
thuyết, nhân ở văn đó mà đắc ngộ Bát-nhã, đó tức 
là Nhân ở thuyết mà ngộ vô thuyết, do vậy người 
thọ trì thì phước vô biên, cho nên so sánh. Văn này 
chia làm hai phân: 1. Chánh nêu tài thí; 2. So sánh 
với Bát-nhã. Trong phân nêu tài thí, tự chia ra hai 
phân: I. Phật vân; 2. Thiệt Cát đáp. chia ra hai 
phân: 1. Chánh đáp; 2. Giảm trạch đáp. Phân chánh 
đáp thì như văn đã nói. ÀA Nê Lâu Đạt chỉ thí một 
bửa ăn mà hưởng thụ an lạc suốt chín mươi mốt 
kiếp, huồng nữa là nay thiên diệu bảo dùng để bố 
thí, phước ây chăng nhiêu sao! 

Hỏi: Thật có chuyện dùng Diệu bảo của Đại 
Thiên đề bồ thí hay không? 

Đáp: Cũng có thể nói là thật có chuyện đó, cũng 
có thể nói là giả thuyết. Nói thật có là Chuyên Luân 


Thánh Vương thông lãnh Tứ Thiên hạ, có thể lây 
diệu bảo trong khắp bốn Thiên hạ để dùng Bồ thí. 
Đại phạm: Thiên vương chủ lãnh Đại Thiên Thê 
giới, có thế dùng Diệu bảo của Đại Thiên để bô thí. 
Vì vậy mà biết rằng có thê là thật có. Nói giả thiết 
là nêu không có chuyện đó, giả thuyết nói có, cũng 
chăng băng thọ trì Bát- nhã, vì Phật muốn khiến 
người tôn trọng Bát-nhã, tuy không có sự việc đó 
mà mượn nó đề thuyết minh. 

"Hà Dĩ Cố? Thị Phước Đức Tức Phi Phước 
Đức". Đây là phân hai; Giản Trạch đáp. Có người 
nói: phước đức tức là Thế Đệ, tức phi phước đức 
tức là Chơn Đề, tỏ răng phước đức này hư giả tức 
chơn, đó danh là phước đức. "Đa" là Thế đế, cho 
nên nói là "Đa". Tât cả chư pháp chăng ngoài Nhị 
Đề, cho nên dựa theo nhị đề mà nói chúng. 

Nay nói rằng giải thích trên hình như không có 
thứ lớp, nay mới là giải thích nghĩa của “phước đức 
đa". Vì sao lại nói về nhị đề? 

Lại có người nói: Đây là phước đức phi phước 
đức, phi phước đức phước đức, đây là phước đức 
của Bát-nhã. Nhưng trong Bát-nhã có tài thí và 
pháp thí. Bát-nhã tài thí và pháp thí thật ra không 
có hạn kém, nhưng người thọ nhận tài thí thì một 
đời giàu có an vui, chưa thể diệt nối khổ bị sanh 
vào ác đạo trong thời VỊ lai. Người thọ nhận pháp 
thí thì có thể diệt quả báo sinh vào ba đường ác 
đạo, vị lai có thể sinh lên cõi trời sinh vào nhà tốt 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 645 


cõi người, cho đến làm Phật. Do đó Tài Thí chăng 
băng pháp thí. 

Nay nói rằng: Nếu dựa heo người thọ nhận thì 
thật là như thế, nhung đây là dựa theo người Năng 
thí, chăng dựa theo người thọ nhận, cho nên chắng 
giông với giải thích trên. Bồ thí thì có khác nhau; 
Hữu Đắc Tài thí chắng bằng Vô Đắc Pháp Thí. Đây 
là hỗ tương đôi nhau mà tự có; vô đắc tải thí thì 
thăng hơn Hữu đắc pháp thí, tự có vô đắc tài pháp 
thăng hơn Hữu Đắc tài pháp. 

Hỏi: Vô Đắc Tài Thí sao băng Vô Đắc Pháp 
Thí, Hữu Đắc Pháp Thí cũng hỏi như vậy? 

Đáp: tài và pháp bất nhị thì Vô Đặc Tài Thí và 
Vô Đắc Pháp Thí không có hơn kém. Nhưng trong 
nghĩa hơn kém của không có hơn kém thì pháp thì 
là thắng. hơn, tài thí là kém hơn. Hữu Đắc pháp thí 
cũng thăng hơn Hữu Đắc tài thí. Đại khái là như 
vậy. Nay y theo giải thích của luận. Luận nói: 
phước chăng thú hướng đến Bôồ-đề, đây là phân 
biệt phước của Bồ thí tuy nhiều, đây là Hữu lậu 
phước Đức. "Tức phi phước Đức" là phi vô Lậu, 
vô sở Đắc phước gọi là phước Đức. Luận kinh nói 
lặp lại hai lần phước đức phước đức, đây ý chia 
phước đức øôm có hai loại: I. Hữu Lậu phước đức; 
2. Vô Lậu phước đức. Do đó mà lặp lại hai lần 
phước Đức phước đức. 

Hỏi: Thiệt Cát chỉ nên đáp Phật về Bồ thí 


phước nhiều, vì nhân duyên gì bỗng nhiên phân 
biệt phước đức hữu lậu và vô lậu. 

Đáp: Thiện Cát linh giải được ý Phật, ý Phật 
muốn nói rằng phước của Bồ thí tuy nhiều nhưng 
là Hữu Lậu, vì vậy mà đáp Phật như tôi đã giải 
thích. "Bố Thí phước đa", đây là phước Hữu lậu 
nhiêu mà thôi, chăng phải là vô lậu. 

"Phật Ngôn..." phân hai, chánh nêu Tài Thí để 
so với pháp thí. Trong này có hai phân: 1. Trì kinh 
hơn Bồ thí; 2. Nguyên do hơn. Đây tức là phân 
một. 

Hỏi: "Tứ cú kệ" là gì? 

Đáp: Có người nói: đó là hai bài kệ bốn câu 
trong phần sau kinh này. 

Nay nói răng người đó chỉ đắc lời kinh, chắng 
đặc ý kinh. Nêu cho bài kệ sau là "Tứ cú kệ" thì từ 
đâu kinh cho đến phân này chăng phải là kệ, người 
thọ trì sẽ không có công đức, hơn nữa, khi Phật 
đang thuyết kinh đến đoạn này chưa có hai bài kệ 
sau, thì sao lại so sánh ngược? Có người nói: tất cả 
những bài kệ chín bỗn câu của kinh Đại thừa, như 
bốn câu của kinh Tuyết Sơn,.. tức là sự đó. Điều 
đó cũng chắng đúng! Nay chánh luận về kinh Bát- 
nhã, chẳng dính gì các kinh khác. Có người nói: hể 
là ngôn thuyết để thành tựu một nghĩa thì đó tức là 
kệ, cho nên kệ gọi là tâm hết nghĩa. Lây hết nghĩa 
của nó thì đó gọi là kệ. Nay nói rằng điêu đó cũng 


SỐ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 647 


chắng đúng. Kinh này tỏ rõ là "Tứ cú kệ”. Người 
kia nói tận hết nghĩa của nó thì cần gì nói bốn cú, 
tự nó có một cú cũng đã tận hết nghĩa. Nếu là Biệt 
kệ thì câu cú định mà ngôn (từ) bất định. Nếu là 
Thông kệ thì Ngôn định mà câu bất định, Biệt kệ 
câu định mà ngôn bất định là, cần phải có bốn câu, 
cho nên gọi là câu định. Hoặc là ngũ ngôn, hoặc là 
tứ ngôn, hoặc là Thất ngôn (bảy chữ) hoặc là lục 
ngôn (sáu chữ), cho nên nói là ngôn bất định (chữ 
không nhất định). Thông kệ thì ngôn định là; cân 
phải đủ ba mươi hai chữ, cú bất định là; ba mươi 
hai chữ hoặc một, ba, bốn câu chắng nhất định. 
Nay kinh này đã nói là "Bốn câu" tức là Biệt kệ, 
sao lại lây thông kệ để giải thích? Có người nói: Ba 
mươi hai gọi đó là một kệ. Điều đó cũng chăng 
đúng, đó chỉ là phép đếm kinh của ngoại quốc mà 
thôi, chăng liên quan gì đến "Tứ cú kệ". Có người 
nói: Hê là kinh luận có thể hiểu rõ Đạo thì đều gọi 
là Kệ. Điều này cũng chắng đúng! Kinh này rõ ràng 
là nói ”" Tứ cú kệ”, sao lại lấy chung những lời nói 
hiểu rõ đạo, hiểu rõ đạo thì cần gÌ bốn cú? Có người 
nói: giả danh tứ cú, như một giả Hữu, chăng thể 
định là Hữu, chắng thể định là Vô, điệc Hữu diệc 
Vô, phi Hữu phi Vô. Cũng có thê nói là Giả Hữu, 
tức Bất Hữu cho đến Giả Hữu chưa từng là Hữu 
hay vô, cho nên giả Tứ cú đó tức gọi là kệ. Nay nói 
răng xưa nay cũng không có thuyết đó, chỉ là luận 
một cách thông phương mà thôi. Có người nói: bất 


khả thủ, Bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp ở 
phân trên tức là một “Tứ cú kệ”. Nay nói răng điêu 
đó cũng chăng đúng! Nếu chỉ bốn câu trên là kệ thì 
những điều khác những câu khác chắng. phải là kệ. 
Có người nói: phần trước đáp. bốn câu hỏi của 
Thiện Cát, tức là “Tứ cú kệ”. Điều nảy cũng chăng 
đúng! Phân trước là đáp về bốn câu hỏi, đâu có liên 
quan øì đến kệ? Nay trong Thế tục, lây bôn câu làm 
thành một kệ, Phật tùy theo thế tục cũng lây bốn 
câu làm thành một kệ. Phật nói lên câu đó chỉ là 
nêu ra SỐ Ít để SO VỚI SỐ nhiêu mà thôi. "Một Tứ 

'„ lời nói ấy là tôi thiểu, nếu thọ trì một tứ cú thì 
hết đức vô biên, huống nữa là thọ trì cả đoạn, 
cả chương, cả phẩm, cả bộ kinh? Cho nên cần phải 
đặc ý của kinh, đừng trước vào ngữ ngôn. 

"Hà Dĩ Có..." Đây là phân hai, giải thích 
nguyên do thăng hơn. Người Chí Nhơn cực pháp 
là sinh ra từ kinh này, do đó trì kinh thì phước đức 
thăng hơn. Luận nói: "Nhị năng thú Bô-đê", tức là 
thọ trì tứ cú và diễn thuyết tứ cú. 

"Sở VỊ Phật Pháp Tức Phi Phật Pháp": Có 
người nói rằng: đây là khiến trừ chấp trước, câu 
trên nói từ kinh này mà xuất sinh ra những vị cực 
quả nhơn pháp, e răng vật (chúng sanh, người ta) 
chấp trước, cho nên cần phải khiến trừ là "tức 
không". Nay cho răng phải vậy! Phân trên nói "Tức 
phi phước đức” thì đúng phải cũng e sinh ra vật 
trước nên cân khiến trừ. Có người nói: "Phật pháp 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 649 


tức phi Phật pháp” là giỗng như dòng Trung, giả. 
Điều này cũng chăng đúng! E Tăng chưa trọn vẹn. 
Nay theo giải thích của luận: để thành tựu cái nghĩa 
trì kinh phước nhiều ở phân trên. Kệ nói: "Duy độc 
chư Phật pháp, phước đệ nhất nghĩa. "Sở Ngôn 
Phật Pháp": chỉ có Phật là pháp của vô lượng Bồ- 
đê. “Tức Phi Phật Pháp ; là ngoài Phật ra, Nhị 
thừa, Bô-tát không có pháp này, cho nên nói “Tức 
phi Phật Pháp”. Vi chỉ Phật mới có, cho nên pháp 
này là đệ nhất, nay trì kinh, phước có thể sinh ra 
pháp đệ nhật, do đó cái phước của trì kinh, phước 
ầy hơn hết. 

"Tu Bồ-đề, Ư Ý Vân Hà, Tu Đà Hoàn Năng 
Tác Thị Niệm... ": Đây là phân hai, giải thích thành 
nghĩa so sánh, chương này chia ra hai phân: 1. Nêu 
Nhân quả của Tiêu thừa để thích thành nghĩa của 
so sánh; 

2. Nêu Nhân quả của Đại thừa để thích thành 
nghĩa so sánh. Hai phần này, mỗi phân đều chia ra 
hai đoạn, hai đoạn của phân một là: 1. Nêu Nhân 
của Tiêu thừa để thành nghĩa so sánh; 2. Nêu quả 
của Tiêu thừa để thành nghĩa của so sánh, nay tức 
là đoạn một. 

Hỏi: Vì sao lại nêu nghĩa của Đại Tiêu thừa để 
thành cho so sánh? 

Đáp: Chương trên nói "những điều Như Lai 
thuyết đêu chắng thể thủ, chăng thê nói". Cho đến 


"tất cả Hiền Thánh đều thê ngộ thật tướng VÔ v1 mà 
có sai biệt", mà ý của những lời nói trên tức là nói 
răng ngộ cái nghĩa của Thật tướng vô y vô đắc. Vì 
ngộ vô y vô đặc, cho nên cân phải có Đại Tiêu thừa 
Hiền thánh khác nhau. Người nghĩ ngờ nói răng: 
Nếu nói chư pháp bắt khả thủ, bất khả thuyết, vô y 
vô đắc thì vì sao Tiêu thừa thủ lây thì đăc bôn quả, 
cho đến Đại thừa thì chứng đặc Phật? Vì đại, tiểu 
thừa đều có chứng đắc mà biết chăng phải là vô y 
vô đắc. Vì Đại Tiêu Thừa đều nói là có chứng đặc, 
cho nên biết chăng phải là bất khả thuyết. Nay để 
giải thích môi nghi đó mà nói răng Đại Tiểu thừa 
tuy có chứng đặc nhưng thật thì vô sở đắc, tuy Hữu 
SỞ thuyết nhưng thật thì vô sở thuyết. Do đó nên 
biết vô thủ, vô thuyết, vô y, vô đặc. Vì vậy mà nêu 
ra Đại Tiểu Thừa để giải thích thành nghĩa của "bất 
khả thủ, bất khả thuyết... cho đến" Đâu nhờ vô vi 
pháp mà có sai biệt" ở phân trên. 

Hỏi: Vì sao mà thành sự so sánh trên? 

Đáp: Chư pháp nếu là khả thủ, khả thuyết, hữu 
y, hữu đắc thì thọ trì không có công đức, lương do 
vì Bát-nhã vô thủ, vô thuyết. Do vậy mà thọ thì 
phước đức vô biên. 

Hỏi: Văn phần sau kinh này nói: thuyết cho 
những người Đại Thừa, nếu những người vui thích 
với Tiểu pháp thì chăng thê nghe nhận. Kinh Đại 
Phẩm nói: "Bát-nhã là Bô-tát pháp, chẳng thuộc 
Nhị Thừa", nay vì sao lại dẫn Tiểu Thừa để chứng 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 651 


thành? 

Đáp: Đó là nêu ra Tiểu để so sánh với Đại. Nói 
răng người Tiểu Thừa còn ngộ vô y vô đặc vô thủ 
vô thuyết thì vì sao Bô-tát lại chắng tin pháp (thuộc 
phạm trù) vô sở đắc? Như kinh Đại phẩm dẫn vị 
Ni xưa kia để làm chứng, vì người nghe nghe chư 
pháp tật cánh không, chăng tin nhận, vì vậy mà dẫn 
vị Ni xưa kia để làm chứng. Người Tiêu Thừa còn 
tin pháp không, nay người Đại thừa trong vô tướng 
pháp há lại chăng tin không hay sao? Lại nữa, nay 
là Tam thừa (thuộc phạm trù) vô sở đắc, đó là cái 
dụng phương tiện thiện xảo của Bát-nhã, đó là Tiểu 
thuộc Đại, chứ chăng phải Tiểu Thừa (thuộc phạm 
trù) Hữu sở đặc. Lại nữa, vì muốn dẫn dắt người 
Tiêu Thừa khiến cho họ nhập vào Đại pháp. Vì 
muốn tiêu thừa cũng cần phải học pháp nảy, như 
kinh Đại phẩm nói: "Chư Thiên Tử! Các ô ông muốn 
Tu Đà Hoàn quả cũng chăng lìa Nhẫn này". 

Hỏi: Nếu vậy, pháp này là thông cả ba thừa? 

Đáp: Như những người quán trung Đạo, có ba 
phẩm: Hạ Trí quán mà đắc Thanh văn Bồ-đê, 
Trung trí Quán mà đặc Duyên Giác Bô-đề Thượng 
Trí quán mà đắc Phật Bô-đè. 

Hỏi: Vì sao trong pháp Thanh Văn, lập ra bốn 
quả? Trong pháp Bồ-tát, chia thành mười Địa? 

Sư đáp: Nay cân phải mở ra con đường này, 
con đường này bị bí tắc đã lâu. Nay tỏ rằng vô ngại 


thông phương thảy đêu đắc, Thánh nhân thiện xảo, 
vì muôn Xuât Xử chúng sanh, tủy theo căn tánh mà 
khai mở ra Đại, Tiêu. Nhưng xét cho cùng thì chưa 
từng Đại, Tiểu. Nay đặt ra Đại, Tiểu là tùy theo căn 
duyên mà khai Đại, tiêu phương tiện, mà Đại, Tiểu 
bất đồng, là do bởi sự thông và Biệt. nếu xét theo 
mặt Thông, thì Đại hay Tiểu đều có thể gọi đó là 
Địa. Đại hay Tiểu đều có thể øọI là Quả, như Tam 
thừa công thập địa, Bát Nhơn Địa kiến Địa tức là 
Tu Đà Hoàn Quả, Bạc ĐỊa tức là Tư Đà Hàm Quả. 
Ly Dục ĐỊa tức là A Na Hàm quả. Dĩ Biện ĐỊa tức 
là A La Hán Quả. Trong Bồ-tát pháp, Dĩ Biện Địa 
thuộc về Phật Địa, vì vậy mà biệt Đại và Tiểu đều 
có thế gọi là Địa. Đại hay Tiểu đều gỌI là quả. 
Tiểu Thừa đã gọi là Tứ quả, Bồ-tát Thập Địa 
cũng gọi là Thập Quả. Kinh Đại phâm nói: "Hữu 
pháp là Bô-tát Đạo, Vô Pháp là Bô- tát Quả”. Nếu 
luận theo mặt Biệt; khai Ba Đại, Tiểu khác nhau 
thì quả địa cũng khác, Tiểu Thừa thì gọi là Nhân 
Quả, Bô-tát thì gọi là Thập ĐỊa. Dở dĩ Bồ-tát gọi 
là Địa là vì Bô-tát thì thăng trì hơn, phô độ rộng 
lớn hơn, Năng sanh, năng thành, có những ý nghĩa 
đó nên gọi tên là Địa. Thanh văn thì không có 
những ý nghĩa đó, nên chăng gọi là Địa. Người 
Thanh Văn chán ghét Lão, bệnh, tử, muốn nhập Vô 
Dư mà đoạn trừ phiên não, toại lòng nguyện vọng, 
nên gọi là Quả, Bỏ-tát không có những sự việc đó 
nên chăng gọi là Quả. Mà lại có ý nghĩa hồ tương 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 653 


cùng nêu ra, sự đó thường thông. Vì sao mà biết? 
Như ba loại đều là Thừa, ba loại đều là Đạo, ba loại 
đều là Địa, ba loại đều là Thánh Nhơn, còn Địa há 
lại chăng thông sao? Cho nên biết tùy nêu ra một 
nghĩa mà thôi. 

Hỏi: Theo nghĩa Tiểu Thừa, khi nói về Hoặc, 
chỉ có Kiến Đề tư duy đoạn Tam giới kiên Đề Hoặc 
thì đã lập Sơ quả. Đoạn tư duy cũng lập một quả. 
Nếu vậy đúng phải thì chỉ có Hai quả, sao lại có 
bốn quả? Nếu đoạn tam giới tư duy đã lập ra ba 
quả thì tam giới kiên Đề cũng phải lập ra ba quả. 
Lại nữa, nếu dựa theo Giới mà chia. Đã có Tam 
giới, thì Đoạn Tam giới Hoặc, đúng phải có ba quả. 
Vì sao đoạn trừ Hoặc của Dục giới, lập ra hai quả, 
Đoạn Hoặc của hai giới trên thì chỉ lập ra một quả? 
Nếu dựa theo tĩnh và tán mà chia thì Dục giới đã là 
Tám Địa, Đoạn hoặc của Dục giới, đúng phải chỉ 
lập một quả. Hai giới trên đã là Tĩnh Địa, Đoạn 
hoặc của hai giới cũng phải lập một quả. Nay vì 
nhân duyên gì chắng dựa theo các nghĩa đó mà lập 
Nhân quả? 

Đáp: Đó là Như Lai thiện xảo giả danh chế lập, 
không có tướng nhất định, xét theo mặt thông thì 
có đủ như câu hỏi trên. Nhưng nay chẳng vậy: 
Đoạn giới Kiến Đề Xuất khỏi Tam Đô (ba đường 
ác đạo) đó là Thánh nhân, cho nên lập người Sơ 
quả. Dựa theo Đoạn Tam giới tư duy mà lập ra 
thêm ba quả; Đoạn Dục giới tư duy, lập ra hai quả, 


Đoạn tư duy của hai giới trên thì chỉ lập ra La Hán 
quả. Vì sao lại vậy? Dục giới là khô Nan Địa, Địa 
này khó mà vượt qua, do vậy Đoạn trừ Hoặc của 
Dục giới, lập ở Hai Quả. Hai giới trên chăng phải 
là khô Nạn Địa, đã có nên tảng của giải thì Hoặc 
sẽ dể đoạn trừ. Do vậy Đoạn trừ Hoặc của hai giới 
trên chỉ lập ra A La Hán quả. Nói "Đoạn trừ Hoặc 
của Dục giới, lập ra hai quả là; Dục giới tư duy có 
chín phẩm, đoạn trừ sáu phẩm trước gọi là Tư Đà 
Hàm quả, đoạn đủ cả ba phẩm sau gọi là A Na Hàm 
quả. Sở dĩ đoạn trừ sáu phẩm trước lập Tư Đà Hàm 
quả là vì trong Tỳ Bà Sa, Hòa Tu Mật luận sư nói 
răng: phiên não của sáu phẩm trước có khả năng 
phát vô tác, làm nhuận cho ba đồ, do đó đoạn sáu 
này chế lập ra một quả, hơn nữa đã chia hoặc ra 
thành chín phẩm thì ba phẩm trước và giữa, những 
hoặc ây ắt nặng do đó đoạn trừ chúng mà lập thành 
một quả, ba phẩm sau thì nhẹ, đoạn trừ chúng mà 
lập A Na Hàm Quả. Trang Nghiêm Sư nói răng: 
Dục giới Tư duy chín phẩm phiên não làm nhuận 
cho nghiệp khá nhau: ba phẩm trước làm nhuận 
cho nghiệp biên địa bần cùng, ba phẩm tiếp theo 
làm nhuận nghiệp biên địa phú quý. 

Hỏi: Lập bốn quả này, xuất ở văn của kinh luận 
nào? 

Đáp: Ty Bà Sa dùng năm nghĩa mà lập: 1. Xả 
bỏ Tăng Đạo (con đường, Đạo đã từng theo) 2. Đắc 
VỊ tăng đạo; 3. Đắc Nhất vị giải thoát; 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 655 


4. Tu đủ mười sáu hạnh; 5. Tu đắc tám trí. Nay 
dùng đủ năm nghĩa để lập sơ quả. Ba Quả sau có 
thể có đủ ba nghĩa là; xả bỏ tăng Đạo, đắc vị tăng 
Đạo và nhất vị giải thoát. Những nghĩa như vậy đã 
giải thích chi tiết trong cuốn số luận. Chỉ biết đó là 
phương tiện giả danh, chẳng như Số luận giải thích 
theo phạm trù Hữu sở đặc, Số Luận chỉ đặc danh 
tự, chắng biết ý ý Phật. 

Trong văn nói về Sơ Quản có hai phân, trước 
hỏi, sau đáp. Trong. phân đáp có ba phân: 1. Chánh 
đáp: tỏ răng khi ngộ Sơ quả chăng thây Đắc và bất 
đặc, chứng và bất chứng, tức là thành nghĩa bất khả 
thủ, bất khả thuyết ở phân trên. Từ "Hà Dĩ Cô..." 
là cú thứ hai, giải thích nghĩa trên: “Tu Đà Hoàn”; 
đây nói về tu tập vô lậu, còn gọi là ngược dòng sinh 
tử. Dòng (lưu) có hai loại: I- Dòng sinh tử tức là 
phiên não; 2. Dòng Đạo, gọi đó là chánh quán. Nay 
trong này nói đủ cả hai dòng (lưu) gọi đó là Nhập 
lưu, tức là nhập vào Dòng Đạo, chắng nhập vào 
Dòng Đạo mà ngược dòng sinh tử, cho nên là Nhập 
Dòng Đạo. Mà nhập Dòng Đạo nhưng thật vô sở 
nhập, cũng vừa ngược dòng sinh tử nhưng thật thì 
vô sở ngược, cú thứ ba gọi là “Tu Đà Hoàn: là kết 
danh. Kinh khác nói là "Đắc Tu Đà", gọi đó là câu 
quyền đoạn hết. Trước kia Quán Dục giới khổ, 
đoạn Dục gIỚI khô hạ phiền não, tiếp đó quán 
Thượng giới khổ, đoạn Thượng giới khố hạ phiên 
não, trở lại quán Dục giới tập, tiếp đến quán thượng 


giới Tập cứ như vậy trên dưới khuât khúc tựa như 
câu quyên, cho nên gọi là câu quyền ‹ đoạn hết. Tam 
Tạng Sư nói: "Đắc Tu Đà Hoàn": tiếng Hán gọi là 
Chí Lưu, như phiên não dẫn dắt con người đên với 
dòng sinh tử, Bát chánh Đạo dẫn dắt con người đến 
Dòng Niết-bàn. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói "Bất Nhập Lục Trân". 

Đáp: Đã chắng nhập lục trần thì cũng chăng 
nhập lục tình, lục thức, tức là tỏ về pháp không, 
chăng thấy Tu Đà Hoàn, tức là Nhơn không. Vì 
nhập Đạo lưu vô sở nhập thì Niết-bàn bất khả đắc, 
ngược dòng sinh tử vô sở ngược, thì sinh tử bất khả 
đặc, cho nên bất nhơn, bất pháp, bất sinh tử, bất 
Niết-bàn mới go! là Bát-nhã Tu Đà Hoàn. Quả thứ 
hai cũng có vân đáp. Văn đến có thê biết rõ được. 

"Tư Đà Hàm": Tiếng Hán là Bạc Dâng Nộ S1 
(mỏng tham sân si). Còn gọi là Nhất Vãn lai. 
Người này còn cảm hai lần sinh ra ở Dục gIỚI, một 
lân sinh lên cõi Trời, một lần sinh trong cõi người, 
rÔi thành La Hán, cho nên gọi là Nhất Văn Lai. Còn 
gọi là Tân lai, vì trải qua thọ nhận lai lần sinh ra, 
nên gọi là Tân Lai. Quả thứ ba là "A Na Hàm, 
tiếng Hán gọi là Bắt Hoàn, còn gọi là Bắt Lai, Đoạn 
Dục giới kết tận, chắng sinh ra ở Dục giới, cho nên 
gọi là Bất Lai, mà thật vô lai. 

Hỏi: A Na hàm gọi là Bất lai, đã nói thật bất 
Lai Tư Đà Hàm gọi là Nhất Vãn Lai thì đúng phải 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyên 3 657 


nói là Thật Văn Lai. Trên nói Nhất Văn lai thật vô 
văn lai thì A Hàm gọi là Bất Lai cũng nên nói là 
Vô bất lai? Đáp: Thật thì nên vậy, chỉ vì văn hồ 
tương nhau mà hiện ý. Nhưng chăng vậy là vì A 
Na Hàm gọi là Bắt lai, mà nói Thật Vô lai, tên gọi 
Bất lai này mà ngữ lời vô đắc, nghĩa của chúng 
tương xứng nhau, cho nên dùng ngữ thuộc vô lai, 
trở lại giải thích Danh bắt sinh, sự khác nhau của 
tên gọi hai quả tên là ở đó, cho nên chăng gọi giỗng 
nhau. Lại nữa, ý thật nên nói là "Mà Vô Bắt Lai", 
nay thiêu một chữ "Bất", chỉ nói là "Vô lai". "Vô" 
tức kiêm luôn cả "Bất", vì lược bớt để khởi bị rườm 
lời. 

Hỏi: Bốn quả trong mười Trí, có đủ mây trí? 

Đáp: Sơ quả và Nhị quả, trong mười trí, ngoại 
trừ Tâm vô sanh trí và Tha Tâm trí. 

Hỏi: Phàm phu, ngoại đạo còn đắc Tha Tâm. 
Thú Nhơn hai quả vì sao chăng đắc? 

Đáp: Thánh nhơn chăng phải chăng đắc. Nêu 
đắc Tha tâm tức là đắc Tứ thiền đoạn Dục ĐIỚI, 
chắng còn sơ quả nhị quả nữa. Người đệ tam quả 
đắc tám trí, thêm tha tâm trí, đệ tứ quả có đủ mười 
trí. 

Từ Đệ tứ quả trở đi, tức là phân hai, nên quả 
của Tiểu thừa để thành nghĩa so sánh. Ba loại kế 
trên, tuy đều xưng là Quả, nhưng nếu vọng đến La 
Hán thì đều là Nhân. Trong văn này lại chia ra hai 


phân: 

I. Thông nêu La Hán; 2. Biệt tỏ về Thiện Cát, 
trong phân một cũng có 

Hỏi đáp. Trong phần đáp, có ba phân: 1. Trực 
đáp; 2. Thuận giải thích đáp; 3. Phản giải thích đáp. 

Hỏi: Bốn người đều xưng là Quả, vì sao ba 
người trước thì gọi là quả, La Hán thì gọi là Đạo? 

Đáp: Danh của Quả và Đạo, đều thông cả bốn 
người, nhưng vì La Hán thì Đức của họ đã cùng 
cực, để phân biệt với ba loại người trên, chỉ gọi là 
Đạo. Vì sao vậy? Kinh nói: Bô-đê gọi là Tận trí, 
Vô Sanh Trí "Bô-đê", tiếng hán gọi là Đạo. La Hán 
đã đắc hai trí đó, gọi danh là Đạo ba quả kế trên 
chưa đặc hai trí, chăng danh là Đạo. Phân hai, chỉ 
căn cứ theo sự ngộ giải của Thiện Cát để làm 
chứng: Thiện Cát vẫn còn là La Hán, nhưng nay là 
chủ đối dương. Lại nữa, Thiện Cát không đắc 
thắng Định, khác với người khác, lại tự dẫn mình 
để làm chứng, muốn khiến cho nghĩa được rõ ràng. 
Văn có bốn phân: I. Phật nêu những quả đã đặc; 2. 
Quả ây chẳng tác ý Đắc; 3. Nếu có ý đắc thì chẳng 
được Phật ân chứng; 4. Vì vô trước mà được Phật 
tán thán; "Nhơn trung tối vi đệ nhật", có ba loại đệ 
nhất: 1. Nhơn đệ nhât; 2. Ly đệ nhất, đó là ly hai 
loại chướng: a. Ly phiền não chướng, b. Ly Định 
chướng; 3. Đức đệ nhất, tức là đắc Vô Tránh Định 
và Trí đoạn phiên não chướng và trí đoạn Định 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓ, Quyền 3 659 


chướng. 

Hỏi: Gồm có ba nghĩa: 1. Xưa kia nghe Phật 
thuyết tam muội này có nhiêu thứ công đức, tâm 
tin mong đắc, nay thành La Hán, mà tu Định này, 
do nhờ Nhân xưa kia, bèn tu tập đắc; 2. Khi còn 
phàm phu, ở chỗ nhiều người, hay sanh khởi tránh 
mà chịu khô báo, nay đặc Vô Học, nhớ lại chuyện 
xưa, hôi hận mà tu Định này; 3. Muốn khiến cho 
nhiều người đặc quả báo hiện tại mà trở lại tu Định 
này. Đặc Định này rồi, trước tiên là tác phương 
tiện, thủ hộ tâm người khác, không có một chúng 
sanh nào khởi tranh cải với ta, rồi sau đó hiện thân, 
cho nên gọi là Vô tránh. 

Hỏi: Dùng pháp phương tiện nào để tu định 
này? 

Đáp: Trong tiền tán tâm, phát nguyện, tùy theo 
tâm nguyện, phải giới hạn gần xa, hoặc một vùng, 
một thôn, nhân vật, xứ sở, nguyện thây hình dáng, 
họ tên của họ và biết tâm sở của họ thủ hướng đên 
phát nguyện này tôi, nhập vào Đạt phân Tam 
Muội, nhưng những điều mình mong nguyện xưa 
đều thấy rõ ràng, sự nảy xong rôi, trở lại xuất tán 
tâm nhớ lại những điều thấy Ở trong Ì Định cũng như 
thấy trong mộng, tỉnh giâc mộng rồi nhớ lại, nhờ 
vào người đó mà có thể ngăn chặn Ác, sanh ra 
thiện, chắng phiền não người khác, cho nên gọi là 
Vô Tránh. Vô Tránh và Nguyện trí tương thành 
cho nhau, như trước kia nói. 


Hỏi: Võ Tránh là gì? 

Đáp: Có người nói: Từ tâm là Vô tránh, vì từ 
tâm chăng tránh với vật, có người nói: Đệ Tứ Thiên 
gọi là Vô Tránh. Vì Định này lìa khỏi tam tri, miễn 
bị tứ thọ. Có người nói: Không giải là Vô Tránh 
Định. Có người nói: Vô Tránh Trí là Vô Tránh 
Định. Nay y theo luận giải thích: Luận nói: “Theo 
Thiện Cát kia là người viên ly hai loại chướng, 
đoạn phiên não, mà đặc La Hán. Đoạn Tam Muội 
Chướng, đắc Vô Tránh Định". Mới biết Định này 
là Biệt (riêng), là phương pháp Định, chẳng phải là 
không Giải, cũng chăng Tứ Thiên, cũng chắng phải 
là Từ tâm. 

Hỏi: Văn nói "Ly Dục La Hán", là ly dục gì? 

Đáp: Chắng phải là Dục phiên não, mà là Thiện 
Cát thích Tu Hạnh A Lan Nhã, viễn ly những cảnh 
ngũ dục, ngũ trần, gọi đó là Ly Dục. "A Lan Nhã”; 
tiêng Hán gọi là vô sự, tức là thong dong tự tại, 
chẳng bị gò bó bởi trân lụy. Bốn đoạn văn khá dể 
hiểu, chăng cần xuất. 

"Phật Cáo Tu Bộ Đẻ, Như Lai Tích Tại Nhiêu 
Đăng, Phật Sở..." là phân hai, nêu Đại thừa nhân 
quả để giải thích thành nghĩa trên. Văn có hai phân: 
1. Nêu Nhân Đại thừa để giải thích thành nghĩa 
trên; 2. Nêu quả Đại thừa để giải thích thành nghĩa 
trên. Trong phân một nêu nhân Đại thừa, chia ra 
hai phần: 1. Thọ ký; 2. Nghiêm thô. Đây là phân 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 661 


một. Sở dĩ có văn này đến là do vì đoạn văn "Như 
Lai sở thuyết pháp bất khả thủ, bất khả thuyết" trên 
sinh ra. Nêu nói chư pháp bất khả thủ thì xưa kia 
khi còn Nho Đông Bỏ-tát đúng phải chăng được 
thọ ký. Nếu xưa kia khi còn là Nho Đông Bồ-tát 
bèn được thọ ký thì chư pháp khả thủ. Nếu nói chư 
pháp bất khả thuyết thì Nhiên Đăng Phật chăng r nên 
thọ ký cho Thích Ca, đã thọ ký cho Thích Ca "Ông 
vào đời sau sẽ được làm Phật" tức là khả thuyết. Vì 
thời Hội có môi nghi đó, Phật đẳng theo chúng 
nghi mà hỏi Thiện Cát. Cho nên nói rằng: "Nhự 
Lai ở nơi Nhiên Đăng Phật có pháp đắc Bồ-đề 
không?” Thiện Cát đáp: "Ở chỗ Nhiên Đăng Phật 
Thật vô sở đắc", ý nói chăng thấy Nhơn là Năng 
Đắc, không có thọ ký để khả đắc". Đây đủ như 
trong kinh Tình Danh (Duy Ma Cật) chương Di lặc 
thọ ký, vô đặc, vô bất Đắc như vậy mới gọi là Đắc 
thọ ký, Đắc này thật vô sở đặc. Người phương Bắc 
nói: gôm có bôn thời thọ ký: 

l. Thọ ký khi Tập chủng tính chẳng hiện tiên; 
2. Thọ ký khi Đạo chủng tính cũng chăng hiện tiên; 
3. Thọ ký khi Sơ Địa hiện tiền; 4. Thọ ký khi Bát 
Địa Đại Vô Sanh Nhẫn hiện tiền. Trong văn này 
nói khi Thích Ca còn là Tập chủng tính Bồ-tát, đã 
được thọ ký khi chưa đắc Sơ Địa, đã lên vô sanh 
pháp nhẫn. 

Nay Phật hỏi Thiện Cát rằng: "Ta vào thời ây 
đã chứng Sơ Địa Vô Sanh pháp Nhẫn Tam Bồ-đề 


ư?", Thiện Cát đáp rằng: "Như Lai thời ây chưa 
đặc Sơ Địa Vô Sanh pháp nhẫn Tam Bô-đê, cũng 
chưa đắc Kim Cang vệ sau thường trú tam Bồ-đề" 

Nay nói răng Luận không có nghĩa trên, hơn 
nữa điều trên chưa thấy kinh nói. Nêu theo nghĩa 
mà SUY, về lý thì chăng thể nào. trong văn này là 
nói vỀ nghĩa vô y vô đặc, phá mối nghi hữu y hữu 
đặc, thành ý bất khả thủ, bất khả thuyết đã nói ở 
phân trước, sao lại dùng hành vỊ cạn sâu giải thích. 
Vì vậy mà chăng đúng với nghĩa, trong kinh chăng 
nói không có Tam Hiền Thập Thánh. Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm cũng có văn nói về bốn loại thọ ký, 
chăng phải là chánh ý trong văn này. 

"Ư Ý Vân Hà, Trang nghiêm Phật Thổ Bắt.. 
đây là phân. hai, biện về nghiêm Thổ, thích thành 
nghĩa trên: Ý đến giộng như phân trên. Nếu nói chư 
pháp bất khả thủ, bất khả thuyết thì sao Bồ- tát lại 
thủ Tịnh Phật Thổ Hạnh? Đề giải thích mối nghi 
đó, cho nên có đoạn văn này đên. 

Hỏi: Nhân hạnh thì vô lượng, vì sao trước biện 
về thọ ký, nay nói về Tịnh Thổ? 

Đáp: Thọ ký là Bô-tát tự hạnh, nghiêm Thổ là 
Hóa Tha Hạnh. Tự Ngộ vô sanh mà được Phật thọ 
ký, đó là Tự hạnh. Những loài chúng sanh là Bồ- 
tát Phật Thổ, cho nên hành hạnh Nghiêm thô, tức 
là Hóa Tha Hạnh, Hạnh môn tuy nhiều, chắng 
ngoài hai thứ này. Vì vậy mà tỏ rõ. Lại nữa, trước 


SỐ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 663 


là luận về đắc thọ ký, tức là chánh giả, nay là luận 
về Nghiệm thổ, tức là y Quả. Lại nữa, Bô-tát sau 
khi đã đắc Vô Sanh, chăng còn một việc việc nào 
khác, duy chỉ thành tựu chúng sanh Tịnh Phật quốc 
thổ. Cho nên tiếp đó là cú thứ hai đến. Văn cũng 
có hai phân: 1- vấn. 2- Đáp. Ý của câu hỏi có thê 
hiểu được. Trong phân đáp có hai phân: I- Chánh 
tỏ về sự chơn và ngụy của Nghiêm Thổ. 2- Khuyên 
Tu Nhân Tịnh Thô. Nay tức là phần một. Nêu theo 
thuyết của kinh Đại phẩm thì trong văn này thủy 
chung viên thành một ý, tức là Bô-tát lây Vô Địa 
trang nghiêm làm trang nghiêm, tuy Đại trang 
nghiêm mà thật vô trang nghiêm. Nhưng theo giải 
thích của Luận thì trong văn này nói: "Tu Bô-đề 
Ngôn: Bất Dả! Thê Tôn!" 

Đây là tỏ rằng Như Lai pháp thân thật không 
có (vô) thất bảo hình tướng trang nghiêm, vì vậy, 
chẳng nên nói Bô-tát có thật bảo Tịnh Thổ để có 
thê thủ lây. "Như Lai Thuyết Trang nghiêm Phật 
Thổ"; Người nghĩ nói răng: Nếu hình tướng trang 
nghiêm chắng phải là chơn thô thì vì sao Phật lại 
nói lây bảy báu làm tịnh thổ, bảo Bồ-tát tu Nhân 
Tịnh Thổ, thủ quả Tịnh Thổ? Vì vậy mà nay giải 
thích răng: Như Lai lấy chánh pháp làm thân, vô 
thân, phi thân. Do đó vô thổ, nay nói hình tướng là 
tịnh thổ, đó là vì những người mới bắt đầu hành, 
khiến họ vứt bỏ sự ô uê của Đất cát mà thủ lây sự 
trong sạch của ngọc báu mà thôi, chắng phải là Đệ 


nhất nghĩa chơn Tịnh Thổ, cho nên nói "Như Lai 
Trang Nghiêm Phật Thô Tắc Phi Trang Nghiêm. 

"Thị Danh Trang Nghiêm"; Đây là Đệ nhất 
nghĩa chơn thật trang nghiêm, chính là lấy chư 
pháp thật tướng, không có Đức nảo mà chăng trọn 
sẵn, không có lụy nào mà chăng trong sạch, cho 
nên gọi là “”Irang nghiêm. Làm chỗ ngừng nghĩ 
cho bậc chí Nhơn cho nên nói đó là "Thô”. 

"Ung Như Thị Sanh Tịnh Tâm... ". Đây là phân 
hai, tỏ về Nhân của Tịnh Thô. Phần trên đã nói vê 
quả của Thổ thuộc Thê tục biệt tướng, tỏ rõ Đệ 
Nhật nghĩa chơn Tịnh Phật Thồ, cho nên nói về hai 
Thổ, chơn và ngụy khác nhau, phân nói về Nhân, 
có sự khác nhau giữa đắc và Thất. Văn chia ra ba 
phân: 1. Chánh khuyên tu về đắc; 2. Khuyên xả bỏ 
thất; 

3. Trùng khuyên tu về Đặc. Câu "Ưng Như Thị 
Sanh Thanh Tịnh Tín Tâm”. Đây tức là khuyên tu 
đắc. "Bất Ưng Trú Thanh Hương Vị Xúc Pháp 
Sanh Tâm". Đây là cú thứ hai, khuyên xả bỏ Thất. 
"Ung Vô Sở Trú...". Đây là cú (câu) thứ ba, 
khuyên tu đắc. 

"Tu Bô-đề, Thí Như hữu Nhơn, Thân Như Tu 
DI Sơn Vương...": Đây là phân hai, nói về quả của 
Đại thừa, làm chứng cho vô thủ, vô thuyết ở phân 
trên, thành nghĩa của so sánh. Văn này chia ra hai 
phân: 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SÓỚ, Quyền 3 665 


1. Phật vẫn; 2. Thiện Cát đáp. Đây là phần một. 

Hỏi: Người của Thành Luận giải thích răng: 
"Sơn vương rộng lớn là dụ cho Võ tướng Lý rộng 
lớn”. 

Đáp: Nay cho răng chẳng phải vậy! Chắng 
những nghĩa không có thứ lớp, vừa lại vân không 
có chỗ xuất, Nay y theo luận, phân này sinh khởi 
cũng vẫn là đề giải thích mối nghi ngờ. Nghi rằng: 
Nếu vô thủ, vô thuyết thì làm sao chư Phật thủ đặc 
Bỏ-đề mà vì người khác thuyết đặc Bồ-đề? 

Sở dĩ nêu ra Tu DI Sơn là vì Tu DI là ngọn núi 
lớn nhất trong mười bảo sơn để ví như Phật là lớn 
nhất trong mười Địa. " Tu Di"; tiếng Hán gọi là 
Diệu Cao Sơn, còn gọi là An Minh Sơn. Phân giải 
thích này, ý nói rằng: Như Tu Di Sơn tuy lớn nhất 
trong mười bảo sơn, cũng vô tâm nói lớn. Phật 
cũng vậy, tuy là lớn nhất trong chúng Thánh, cũng 
vô tâm nói là lớn, tuy đắc Bô-đề cũng vô tâm nói 
đặc. 

"Phật Thuyết Phi Thân, Thị Danh Đại Thân". 
Lại giải thích mỗi nghi. Nghi răng: nghe (nói) Tu 
Di vô tâm nói lớn (không có tâm cho mình là lớn) 
thì cho rằng Phật ngang hàng với Tu DI, tức đã là 
Hữu Vi, Hữu Lậu, cho răng Phật cũng là Hữu VI, 
Hữu lậu. vì vậy mà nay giải thích rằng: "Phật 
thuyết Phi Thân”; tỏ răng Phật khác với Tu DI, 
chăng phải là thân hữu vi hữu lậu, cho nên nói “Phi 


Thân Thọ Danh Đại Thân", tức là Thân vô vi vô 
lậu, mà nói rằng: "Thị Danh Đại Thân". 

Hỏi: Ở đây nêu ra vị Phật nào trong ba vị Phật? 

Đáp: Chánh nêu ra bảo Phật, bởi vì Báo Phật 
chính là tu nhân đã mãn, mà đắc Bỏ-để. Vì pháp 
Phật là Phật Tính, chưa đắc. Bỏ-đề, nên chăng nói 
pháp Phật. Đắc Báo Phật rồi, mới khởi ứng hóa, 
cho nên Hóa Phật cũng chăng đặc Bô-đề, vì vậy 
chỉ nêu ra báo Phật. 

"Tu Bồ-đề, Ư Ý Vân Hà, Như hằng hà Trung, 
Sở Hữu Sa Số... ". Đây là phân hai, nêu ra Trân bảo 
nhiêu như số cát trong những con sông hăng hà để 
bồ thí, so sánh với trì thuyết bốn câu kệ. Sở dĩ có 
đoạn văn này là vì có hai nghĩa: Một là phân trên 
nói Bồ Thí ít, tức là châu báu của Tam Thiên thê 
ĐIỚI (VÌ bố thí 1t) nên chăng băng trì kinh. Nay tỏ 
răng Bồ Thí nhiêu, nghĩa là những Hăng Sa Thế 
giới trân bảo thì đúng phải băng trì kinh, hơn nữa 
phân trên chỉ là Bồ thí cho chúng sanh, tức là 
phước điển thua kém. Nay là Hằng Sa trân bảo 
cúng dường chư Phật, tức là phước Điền thăng hơn 
thì đúng phải băng trì kinh. Nay tỏ rõ răng: tuy Bộ 
thí nhiều, phước Điển thắng hơn nhưng do vì Bỗ 
thí (thuộc phạm trủ) Hữu sở đắc, nên cũng chăng 
băng trì kinh. 

Hỏi: Trước nói Đại Thiên để so sánh, đã chăng 
băng trì kinh, vì sao ngay lúc đó chăng nói Hằng 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 667 


sa trân bảo để so với trì kinh? 

Đáp: Tăng con số để làm rõ nghĩa, từ ít đến 
nhiêu, thật ứng với thứ lớp, chỉ vì phân trên nghe 
nói Bồ thí Đại Thiên trân bảo chắng băng trì kinh, 
thời hội hoặc có người chưa hiểu vì sao chẳng 
bằng, vẫn còn cho răng Bát-nhã là khả thủ, khả 
thuyết, sao lại thọ trì tứ cú mà hơn hăn bố thí đại 
thiên trân bảo? Vì thế mà giải thích rộng về mỗi 
nghi trên, tỏ rằng: Vì Bát-nhã chăng phải là khả 
thủ, khả thuyết, cho nên tứ cú tuy ít, nêu trì nếu 
thuyết thì phước ắt nhiêu. Bồ thí tuy nhiêu nhưng 
vì đó là khả thủ, khả thuyết nên phước â ấy ặt ít. Giải 
thích mối nghĩ trên rồi, mới nói rõ nguyên do thăng 
hơn, do vậy mới càng so sánh thân. 

Trong đoạn văn này, chia thành hai phân: I. tài 
thí phước nhiêu; 2. So Sánh pháp thí. Phần một có 
hai phân. Hỏi và đáp, tức là hai ý: l. Số cát nhiêu; 
2. Phước đức nhiêu. Nay dựa theo vấn và đáp theo 
nhau mà chia ra bôn phân: 1. Nêu số cát để hỏi; 2. 
Xưng sự việc mà đáp; 3. Nêu tài thí để hỏi; 4. Bồ 
thí phước nhiều. Trong phân một. Hỏi, có ba Ý Ÿc 
Nêu một hăng sa làm gốc; 2. Dùng số cát làm số 
con sông; 3. Dùng ý: 

1. Thăng đáp là "Đa" (nhiêu); 2. Theo sau đó là 
phước đức. 

"Đán Chư Hãng Hà...", hiểu rõ nghĩa “Đa, 
(nhiêu). Số con sông đã là v vô biên, huống nữa là số 


cát trong số con sông đó thì làm sao mà đêm được. 

Hỏi: VÌ sao trong Phật thường nêu ra Sông 
hăng để làm dụ. 

Đáp: 1. Trong bốn con sông, sông Hắng lớn 
nhất, cát của sông này, lại nhiêu cho nên nêu ra làm 
dụ; 2. Ngoại đạo nói răng, con sông này là sông tốt 
lành, người vào trong. sông tắm rửa, tội lỗi sẽ được 
trong sạch, cho nên nêu làm dụ; 3. Tên của các con 
sông khác thường bị thay đồi, tên con sông này đời 
đời chăng đối. Lại nữa, năm nghiệp Thiên trúc ở 
bên bờ sông này, Phật đệ tử mắt thây, cho nên nêu 
ra làm dụ, tại đỉnh núi Hương, Sơn có hồ nước A 
Nậu Liên trì chảy ra bốn con sông, Hăng Hà tức là 
một trong bốn con sông đó. Có người nói, con sông 
này dài tám ngàn dặm, chỗ rộng đến bốn mươi 
dặm, chỗ hẹp thì mười dặm cát trong con sông này 
rất mịn như bột mì, nước có màu trăng như sửa, 
nơi sâu ngựa voi qua đều chìm. 

Tiếp đó là so sánh, văn có thể hiểu. 

Về tài thí chắng bằng pháp thí, có đủ nhiều 
nghĩa: 

1. Thời pháp thí, người Năng Thí đa phân là 
Thánh Nhơn Trí Nhơn, còn Tài Thí thì người năng 
thí chăng vậy, người ngu không có khả năng thực 
hành Bồ thí pháp, cho nên tài thí thì liệt kém, pháp 
thí thì thắng hơn. 

2. Người thọ nhận pháp thí cũng ăt phải là 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyên 3 669 


người trí mới có thể thọ nhận, người ngu và Súc 
Sanh chăng thê thọ nhận, do vậy mà nói pháp Thí 
là thăng hơn. 

3. Đắc phước hơn. Tài Thí thì chỉ người Năng 
Thí được phước, người thọ nhận thí thì chăng được 
phước, còn pháp thí thì cả hai người Năng và Sở 
đều đặc phước, vì vậy mà thắng hơn. 

4. Pháp thí thì Năng thí và Sở thí đều đắc mà 
chăng thất. Nếu tài Thí người thọ nhận bố thí đắc 
quả năm sự, người Năng thí thì thất. 

5. Tài Thí thì chỉ ích cho Nhục Thân, pháp thí 
thì ích cho pháp Thân. 

6. Pháp thí thì có thể đoạn Hoặc, tài thí chỉ là 
chế phục tính keo kiết. 

7. Pháp thí thì xuất ra Hữu pháp, tài thí thì Hữu 
Lưu. 

Š. Tài thí thì quả Hữu tận, pháp thí thì quả vô 
tận. 

9. Tài thì thì chăng nhất thời đắc, pháp thí thì 
nhất thời mà đắc. 

10. Pháp thí thì đủ cả bốn nhiếp, Tài thí thì chỉ 
một Nhiếp. 

Do đó, pháp thí hơn hăn tài thí. 

"Phục Thứ, Tùy Thuyết Thị Kinh...": Phần trên 
đã nêu ra hai việc tài Thí để so sánh bỗn câu kinh, 
từ đây là phân hai, khen ngợi nơi chốn và người 
thọ trì kinh. Kinh ở tại nơi nảo thì Nơi ấy được tôn 


quý, ở tại người nào thì người ây được tôn quý. 
Văn có bôn phân: l. Kinh tại nơi nảo thì nơi ây 
được trọng; 2. tại người nào thì người ây được tôn; 
3. Giải thích về người được tôn; 4. Giải thích về 
nơi được trọng. 

"Như Tháp”: Tiếng ngoại quốc là Tháp bả, còn 
gọi là Chi Đê. Tiếng Hán là phương phân (một 
phân). Vì tôn trọng pháp thân mà kính tháp, vì 
trọng kinh này mà cúng dường nơi kinh sở tại. 

Hỏi: Kinh Đại Phẩm nói: Trọng mười phương, 
Xá Lợi là một phân, kinh quyền là một phân. Phật 
hỏi Thiên Chủ: Trong hai phân, ý ý thủ lấy phân nào? 
Đáp: Thà thủ lấy kinh quyền Bát-nhã, vì có thể sinh 
ra Xá lợi và tất cả Phật pháp". Nếu vậy, nay sao lại 
nói là "Như tháp". Nơi kinh sở tại, nêu nói là "Như 
tháp" thì quyền Bát-nhã đúng phải như tháp xá lợi. 

Đáp: theo lý thì đúng thật phải hơn tháp, chỉ vì 
thê gian kính tháp, cho đó là cực kỳ tôn quý, nên 
nay chỉ mượn để dụ mà thôi. 

"Hà Huỗng Hữu Nhơn..." là phần hai, ở tại 
người nào thì người ấy được tôn quý. 

"Đương Tri Thị Nhơn..." là phân bốn, giải 
thích về nơi được tôn quý. Kinh này là mẹ của chư 
Phật, sinh ra chư Phật và Tam Thừa Thập Địa. 
Kinh Đại phẩm nói: Nơi Bát- nhã sở tại, mười 
phương chư Phật thường tại trong ây. Vì vậy muôn 
cúng dường Phật, nên biết cúng dường Bát-nhã. 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 3 671 


Bát-nhã và Phật, là không hai không khác, vì vậy 
mà nói "Tức "Cập Tôn Trọng Đệ Tử"; Nơi này có 
Văn Thù, Phố Hiên, chăng phải chỉ có Mục Liên, 
Xá-lợi-phât. Kinh Đại Phẩm nói: Chư thiên . hàng 
ngày ba thời lễ kính, những ngày lục trai thì lễ kính 
nhiêu hơn. Cho nên nơi kinh sở tại, bốn bê điều 
khiến cho thanh tịnh sạch sẽ. 

"Đương Hà Danh Thử Kinh....": Nếu theo khai 
thiện thị từ phần trên đến đây đều là nói về Thê của 
Bát-nhã. Còn chương này thì nói về Danh của Bát- 
nhã, tức là Danh thuyết. Nay cho răng Danh thuyết 
hay Thê thuyết đều chắng phải là không có nghĩa 
đó, nhưng phân văn này còn thuộc về đoạn so sánh. 
Trong phân so sánh trên chia ra hai phân: 

1. Chánh nêu ra hai loại tài thí để so sánh trên 
chia ra hai phần: 1. Chánh nêu ra hai loại tài thí đề 
so sánh và khen ngợi; 2. Biện về Danh của kinh. 
Sở dĩ biên về tên của kinh là vì phần trên đã nêu ra 
hai thí đề so sánh và khen ngợi; kinh tại nơi nào thì 
nơi ấy quý, ở tại người nào thì người ây tôn, thời 
chúng nghe nói kinh có những thăng đức như vậy 
đêu muôn thọ trì, nhưng chưa biết tên kinh, do vậy 
mà ở đây biện vê Danh vậy. Văn chia hai phân; 
trước hỏi, sau đáp. Trong phân hỏi có hai phân; Hỏi 
tên kinh. 

2. Hỏi về thọ trì. 

"Phật Cáo Tu Bồ-đề: Thị Kinh Danh Vi Kim 


Cang Bát-nhã... " là phân hai, đáp tên kinh, trên kia 
hỏi về tên kinh và thọ trì, nay trả lời cả hai điều. 
Chia ra hai phân: 1. Chánh đáp về tên kinh và thọ 
trì; 2. Giải thích thành ý trả lời câu hỏi. 

Nay trước tiên là đáp hai vấn đề, chia ra hai 
phân: 1. Đáp tên kinh; 

2. Đáp thọ trì. Nay là phần một, đáp tên kinh: 
"Kim Cang Bát-nhã": Bát-nhã chưa từng pháp thí 
(Du), phi thí (dụ) bất thí dụ), giả đặt danh là Thí 
(dụ), phi pháp, bất pháp, gượng đặt danh là pháp, 
phi Danh bắt danh, gương đặt danh là kinh cang 
Bát-nhã mà thôi. 

"Dĩ Thị Danh Tự..." là đáp trì kinh. 

"Sở Dĩ Giả Hà..." là phân hai thích thành ý đáp 
câu hỏi. Trong phân đáp có ba đoạn: I. Nêu tên là 
Kim Cang, tức là nói về cái nghĩa cứng bén; 2. 
Khiến trừ Thê cứng: 3. Khiến trừ Dụng bén, phần 
trên là đáp về tên, tức là đã nêu ra cái nghĩa cứn 
bén. Đây là phân tiếp theo, tức là khiên trừ thê 
cứng. Trong phân khiên trừ thể cứng, có hai cú: cú 
một: "Phật Thuyết Bát-nhã Tức Phi Bát-nhã" là ý 
nói răng tâm hành Đoạn, cú thứ hai là "Như Lai Vô 
Sở Thuyết", tức là tuyên ngôn ngữ. 

Hỏi: Câu "Bất khả thủ, bất khả thuyết" ở trên 
kia đã tỏ là tâm hành đoạn, ngôn ngữ tuyệt, nay vì 
sao lại còn nói tuyệt nữa? 

Đáp: Theo luận chia phần này thành hai cú: cú 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 673 


một tỏ rằng dưới có chỗ khác, cú hai tỏ rằng trên 
có chỗ đông. 

Hỏi: Vì sao dưới có chỗ khác, trên có chỗ 
đồng? 

Đáp: Dưới đồng với Nhị thừa, trên khác với 
chư Phật thì Bát-nhã chắng đủ để tôn kính thọ trì. 
Do vì dưới khác với Nhị Thừa, trên đồng với chư 
Phật, cho nên đáng tôn kính. Vì có ý khuyên vật, 
cho nên nói như thế. Dưới có khác: là vì phân trên 
đã nêu tên kinh là Kim Cang, nhưng Trí của Nhị 
Thừa dùng để Đoạn Hoặc cũng gọi tên là Kim 
Cang, chăng biết kinh này tên kim cang là loại Kim 
Cang nào? Do vậy mà giải thích răng: "Phật 
Thuyết Bát-nhã". Đây là Bát-nhã của Phật, Kim 
Cang của Phật. "Tắc Phi Bát-nhã", chăng phải là 
Trí Huệ của Nhị Thừa, chắng phải là Trí Huệ của 
Nhị Thừa, chăng phải là Kim Cang của Nhị thừa. 

"Tu Bô-đê, Ư Y Vân Hà... ". Người ta nói: phần 
trước là nói về 

Đoạn tâm hành. Phân này là nói về tuyệt ngữ 
ngôn. Nay căn cứ theo luận ý chăng vậy! Phân văn 
trên là nói về Dưới có khác. Cú nảy là nói về trên 
có chỗ đồng. thời hội nghi rằng: Chỉ có Thích Ca 
thuyết Bát-nhã này sao? Hay những vị Phật khác 
cũng thuyết Bát-nhã này sao? Phật điệp theo mối 
nghi ngờ của thời chúng mà hỏi Thiện Cát: "Như 
Lai Hữu Sở Thuyết Bất", câu hỏi này ý hỏi răng: 


Thích Ca riêng có thuyết này, những vị Phật khác 
chăng thuyết Bát-nhã này sao? Tu Bô-đê nói: "Như 
Lai Vô Sở Thuyết", dây ý nói; không có thuyết 
riêng lẻ, vẫn đồng với thuyết của mười phương tam 
thê Phật, lìa khỏi Tam thê Phật thuyết thì không có 
một thuyết riêng biệt cả, cho nên kinh Đại phẩm, 
vô tác phẩm nói: "Khi thuyết Bát-nhã này, mười 
phương môi phương đêu ngàn Phật hiện, đều 
thuyết kinh Bát-nhã này, những người nạn vấn đều 
tên là Thích Đề Viên Nhân, những người giải thích 
Bát-nhã đều tên là Tu Bồ- đề. Thiên chủ (hoặc là 
Thiên chúa) bèn hỏi: Chỉ hiện tại mười phương 
Phật tác thuyết này, vị lai chư Phật cũng tác thuyệt 
này sao? Phật đáp: đương lai DI Lặc cũng thuyết 
như vậy". Mới biết Thập phương tam thế Phật 
đồng thuyết như thê. Kinh Đại phâm là rộng, cho 
nên rộng nói về đồng, còn kinh này thì văn tóm 
lược nên lược nói về đồng. sở dĩ đồng là vì Bát- 
nhã chỉ là cùng một chánh quán, cùng một chánh 
Đạo há lại có khác sao? 

"Tu Bộ- đề, Ư Ý vân Hà..." đây là phần ba, 
khiến trì về Dụng bén. Bát-nhã đoạn trừ hai Hoặc, 
giả và thật, đắc hai giải, piả và thật, đó là Dụng của 
Bát-nhã. Nay tỏ răng hai cảnh giả và thật đêu là 
không, há lại có hai Hoặc để đoạn, hai giải Năng 
đoạn, đó là khiến trừ cái Dụng bén Họ nói răng: 
trong đoạn này chia làm hai phân: I. Nói theo quả 
là không: 2. Từ "Thân Tướng..." nói về chánh quả 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 675 


là không. Trong phần một lại có hai phân: 1. Nêu 
vi trần để tỏ răng Thật pháp không: 2. Nêu ra thê 
giới để tỏ là Giả danh không. Nay y theo luận, đây 
là phân hai, giải thích để thành so sánh hơn kém. 
Vì chúng nghĩ răng vì sao trì kinh ít mà nay giải 
thích răng: Bồ thí tuy nhiêu nhưng đó là Nhân quả 
của phiền não trần nhiễm, vẫn trở lại đắc cái quả 
điên đảo sanh tử. Thí như Đại Thiên thê giới vi trần 
tuy nhiêu nhưng vẫn trở lại thành cái quả thế giới 
trân thổ, tỏ răng: bỗn câu kinh tuy ít nhưng đó là 
cái Nhân bất điên đảo, vẫn đắc cái quả bắt điên đảo, 
vì vậy mà trì kinh tuy, ít nhưng đặc phước nhiêu, 
bố thí tuy nhiều mà đắc phước ít. Văn nói: "Chư 
Vì Trần": có hai loại vi trần: 1. Vi Trần thuộc về 
trần nhiễm; 2. Vi trân thành thê giới vô ký. Vì hai 
loại vi trân này lẫn lộn với nhau nên nay tách biệt 
cho rõ. "Chư Vị trần" là VI trân thành đât. "Phi Vi 
trần" là chăng phải vi trần trân nhiễm. "Thị Danh 
Vi Trần" là kết, đó là vi trần thành đất. "Như Lai 
Thuyết Thê Giới..." trên là tỏ về Nhân, đây là biện 
vê 
quả. Như văn (đã nói). Tiếp đó là nêu ra “Tam 
Thập Nhị Tướng, người ta nói: phân trên là y quả 
không, phân này là chánh quả không. Trong phân 
y quả không thì có thật và gia. Nay phân chánh quả 
không thì có vấn và đáp. Nay nói răng: phân trên 
đã nói "bật khả dĩ thân tướng kiến Như Lai" là đã 
tỏ rõ răng chánh quả không, phân này còn nói lại 


làm gì? Căn cứ theo luận thì vẫn còn năm trong 
phân giải thích để thành ý ý so sánh trên, ý nói răng; 
chăng những bố thí nhiêu như vi trần mà phước 
cũng chắng bằng trì kinh, ngay cả nghiệp tướng 
bảo cũng chăng băng trì kinh. Trì kinh phước còn 
hơn cả nghiệp tướng hảo, há lại chăng hơn bồ thí 
hay sao? VÌ vậy mà có đoạn văn này đến, trong 
phân này, tỏ rõ hai quả hơn kém, tức là hiểu rõ 
Nhai Nhân hơn kém. Quả pháp thân hơn hắn quả 
tướng hảo, tức là Nhân pháp thân hơn hăn Nhân 
tướng hảo, vì trì kinh là nhân của pháp thân, cho 
nên trì kinh phước thắng hơn nghiệp của tướng 
hảo. 

"Ư Ý Vân hà, Khả Dĩ Thân Tướng Kiến Như 
Lai Bãt?": có thể dùng thân tướng hảo thây pháp 
thân hay không? Hỏi như thê. Tu Bồ-đề đáp răng: 
"bất Khả Dĩ Thân Tướng Kiến Như Lai:' chăng thế 
với tướng hảo mà thây pháp thân. "Như Lai Sở 
Thuyết Thân Tướng Tặc Phi Thân Tướng", đây ý 
nói thân tướng nói đó chăng phải là pháp thân. "Thị 
Danh Thần Tướng”; đó là Thân tướng hảo. 

"Tu Bồ-đề, Dĩ Hàn? Hà Sa Thân Mệnh.. 
phân hai, so sánh Nội thí. Trong phân so sánh với 
ngoại thí ở trên kia thì có hai phân: l. Xả Tam 
Thiên thế giới thất bảo; 2. Xả Hăng sa thế giới thất 
bảo. 

Nay trong phân so sánh với Nội thí này cũng 
có hai phân: 1. Xả Hăng Sa thân mệnh; 2. Hàng 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÀ KINH SỚ, Quyền 3 671 


ngày ba thời Xả hãng Sa thân mệnh đề bô thí. Nay 
là phân một sở dĩ có phân văn này đến là vì phần 
trên nói về so sánh với ngoại thí, điều đó chưa đủ 
mà cho là dễ. Nay xả bỏ thân mệnh, mới cho đó là 
trọng. Lại nữa, trên nói Ngoại thí là so sánh với hạ 
thí, nay nói nội thí là so sánh Trung Thí. Vì sao biết 
điều đó? Cuôn Đại Luận chê ngài Ca Chiên Diễn 
cho răng Nội Thí là thượng. Nêu là Tri thí thì gọi 
là Hạ thí. Nội thí thì gọi là Trung thí. Nêu vô y vô 
đặc đề thí thì mới là Thượng thí. Sao ngài lại cho 
trung là Thượng? Vì vậy mà biết Nội thí là trung 
thí, từ hạ thí mà so sánh dân cho đến dùng Trung 
Thí mà so sánh. Văn này chia làm hai phân: 1. Nói 
về so sánh; 2. Lỉnh giải thích nghĩ phân một lại chia 
làm hai phân: 1. Xã hăng Sa thân; 2. So sánh. Đây 
là phân một, nói rằng: "Xả Hằng Sa Thân": kiếp 
sống hiện nay, xả bỏ một thân mệnh để bồ thí, kiếp 
sông sau đó lại xả bỏ một thân một thê bồ thí, cứ 
như thê xả hắng sa thân mệnh bồ thí. Trong thọ 
nhận bồ thí, .øôm có ba trường hợp: 1. Kẻ thọ nhận 
bố thí, chỉ cần thân xác, chăng cần mạng sông. Như 
chỉ cần ăn thịt. 2. Cân mạng chăng cân thân xác, 
như oai gia chỉ muốn được mạng: 3. Thân và mạng 
(hoặc mệnh) đều cần thông cả hai trường hợp trên. 
"Nhược Phục Hữu Nhơn... " là phân hai, chánh 
so sánh. Tri và thuyết đều đắc công đức, như văn. 


KIM CANG BÁT NHÃ SỚ 
QUYÊN 4 


"Nhĩ Thời Tu Bô-đề Văn Thuyết Thị Kinh.. 

Là phân linh giải, giải thích môi nghi. Văn chia r ra 
hai phân: 1. Linh giải. 2. Giải thích nghI. 

Trong phân lỉnh giải, chia ra hai phân: 1. Linh 
giải; 2. Phật thuật thành phần một. 

Lỉnh giải, chia thành bốn phân: 1. Tự mình lỉnh 
giải; 2. Người khác linh giải; 3. Mình lỉnh giải dễ; 
4. Người linh giải khó. 

Phần một lại chia làm hai phân: 1. Ngộ giải 
tướng mạo; 2. Chính nói về lỉnh giải. 

Phần một, tựa về linh giải tướng mạo có bốn 
phân: l. Nêu ra người linh giả; 2. Pháp được lỉnh 
giải; 3. Chánh nói về lỉnh giải; 4. Linh giải tướng 
mạo. 

Hỏi: được ngộ giải thì phải hoan hỷ, sao lại 
buôn khóc? 

Đáp: Tướng mạo khi giải ngộ có khác nhau, 
gôm có ba trường hợp: 1. Đắc giải ngộ bèn hoan 
hỷ, như kinh pháp Hoa, Xá lợi tử hân hoan vui 
mừng; 2. Đắc giải ngộ, buôn khóc, như đoạn văn 


này; 3. Đắc giải ngộ vừa vui mừng vừa buôn khóc, 
như Thiện tập Vương, buôn vui xen kẻ. Hỷ là vui 
mừng nay đắc ngộ, bi là buôn than xưa kia mê. Bi 
và Hỷ kiêm luôn cả hai sự. 

"Hy Hữu Thê Tôn...." Là phân hai, đắc giải. 

"Ngã Tòng Tích Lai Sư Đắc Duệ Nhãn Vị Tăng 
Đắc Văn": 

Xưa nay giải thích kinh, trước và sau khác 
nhau: Một nhà nói: Kinh này có trước kinh Đại 
phẩm, lấy văn này làm chứng. Đã nói là "chưa từng 
nghe Bát-nhã", vì vậy mà biết kinh này có trước 
kinh Đại Phẩm. Sư thứ hai nói: Kinh này thuyết 
sau kinh Đại phâm (kinh Đại Bát- nhà). Đã thuyết 
sau khi đã thuyết kinh đại phẩm thì vì sao Thiện 
Cát lại nói ` Xưa nay chưa từng được nghe”? Sư kia 
giải thích rằng: trước kia, trong kinh Đại phẩm, tuy 
Thiện Cát đã ngộ nhưng người trung căn, hạ căn 
chưa ngộ, nay đông với những người chưa ngộ, 
cho nên nói "chưa từng được nghe”. Vì người 
Trung, hạ căn nay đặc ngộ nên đồng với sự đắc tải 
của họ. Cho nên nói ” Nay mới được nghe” m 
thôi, sự việc này đã nói ở phân trên. Nay khai TM 
một ý nữa; phân trên đã so sánh với ngoại thí. Như 
Lai tự mình khen ngợi kinh, khuyên vật thọ trì. Vì 
vậy mà thây và trò cùng nhau khuyên duyên tín 
ngộ mà thôi. 

"Nhược Phục Hữu Nhơn Đắc Văn Thị Kinh..." 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 681 


là phần hai. Người khác (tha) đắc giải. 

"Tặc Sanh Thật Tướng": Người khác nói rằng: 
"Thế Đề sanh, Chơn Đề bắt sanh", bèn hỏi rằng: 
Thật tướng tức là Chơn Đề, đã sanh thật tướng thì 
sao lại chăng sanh Chơn Đế? Kia giải thích răng: 
chỉ sanh Huệ của Thật tướng mà thôi. Thật tướng 
chắng thể sanh, chỉ vì Huệ theo cảnh mà đặt tên ĐỌI 
là Thật Huệ. Cảnh theo Huệ mà đặt tên. Vì vậy, 
sanh Huệ nói là Sanh Cảnh mà thôi. Nay nói rằng 
hai Đề đều sanh và bất sanh, như trong nghĩa giải 
thích, văn ây tức làm chứng. Có một sư dùng nghĩa 
của Quán phát Trung, Trung phát Quán để chứng 

tỏ là sanh Thật tướng. Đó là Quán phát Trung; 
Chánh quán rõ ràng thì Thật tướng hiện tiền. Cho 
nên gọi là Sanh Thật tướng. Đó là dựa theo mê và 
ngộ mà nói: Với người mê thì chắng hiện tiền, ØỌI 
đó là Thật tướng đã vậy, Phật tính cũng vậy. Xét 
cho cùng thì thật tướng chưa từng sanh hay bất 
sanh. 

"Thị Thật Tướng Giả Tức Phi Thật Tướng”: 
Người ta vẫn dùng Nhị Đề để giải thích câu văn 
này, như Thường Đàn. Theo Luận giải thích: “Thị 
Thật Tướng”; là chỉ riêng Phật pháp Đại thừa có 
thật tướng này, cho nên nói là Thật tướng. “Tức 
Phi Thật Tướng”; Thiên ma, ngoại Đạo không có 
thật tướng, cho nên nói là Phi Thật Tướng. "Thị 
Danh Thật Tướng"; Luận kinh có một trường hợp, 
nói răng "Thật tướng thật tướng", câu này chia ra 


hai Thừa, Thật tướng có hai loại: I- Đại thừa Thật 
tướng. 2- Tiểu thừa thật tướng. Nay ở đây là Thật 
tướng Đại thừa, chăng phải là Thật tướng Nhị 
Thừa, cho nên nói " Thật tướng thật tướng”. Trường 
hợp trước là ngoại thật tướng, trường hợp này là 
nội thật tướng. Sở dĩ có hai loại này là vì chỉ Phật 
pháp mới có Thật tướng và chỉ Đại thừa mới có 
Thật tướng, sanh ra Huệ của thật tướng nói là Hy 
hữu mà thôi. 

"Thế Tôn! Ngã Kim Đắc Văn..." là phân ba, tự 
ngộ là việc dễ. Sở dĩ dể là vì: 1. Quá khứ đã giao 
nhân; 2. Hiện tại gặp Phật, có đủ cả Nội Nhân, 
ngoại duyên nên tín thọ là việc dễ. Lại nữa, xét theo 
phân này; Tu Bô-đề là Đại A La Hán. Như Kinh 
Đại Phẩm nói: "Bát-nhã thậm thâm, ai có khả năng 
tín giải? Đáp: Người chánh kiên đã thành tựu, lậu 
tận A La Hán có khả năng tín". Nay Tu Bồ-đề đã 
là La Hán, cho nên tín giải chắng khá. Nêu xét theo 
Bồn thì Tu Bôồ-đề nội bí Bô-tát Hạnh, hoặc có thể 
là Như Lai cô xưa đến, thị hiện đông với chúng mê, 
cho nên ngộ giải là điều dễ. 

"Nhược Đương Lai Thế..." Phân bốn, người 
ngộ là khó. Sở dĩ khó là vì sinh ra tai thời Mạt thê 
năm trăm năm sau. Duệ Pháp Sư nói: tiên năm trăm 
năm, người đắc đạo thì nhiều, người chăng đặc đạo 
thì ít. Hậu năm trăm năm, người chăng đắc đạo thì 
nhiêu, người đặc đạo thì ít. Tiền Năm trăm năm 
người tin vô sanh thì nhiêu, người chắng tin thì ít. 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 683 


Hậu năm trăm năm người chắng tin thì nhiều, 
người tin là ít. Tiền năm trăm năm gọi là chánh 
pháp, Hậu năm trăm năm gọi là Tượng pháp, trong 
thời tượng pháp mà tin, cho nên đó là điêu khó. Lại 
nữa, ý nói thời đại này chúng sanh chắng ø1eo nhân 
lâu dài, chăng gặp Phật, không . có nội Nhân ngoại 
duyên, trong thời đó mà sanh niêm tin thì đó là việc 
khó. 

“Hà Dĩ Cô..." Đây là giải thích ý tin là điều 
khó. Nếu nói có người Năng tín, có Bát-nhã sở tín 
thì đó là Nhơn kiến, pháp kiên, chắng gọi có người 
Năng tín, có Bát-nhã sở tín thì đó là Nhơn kiến, 
pháp kiến, chăng gọi đó là Tín. Tín đó cũng bắt ly. 
Tổ răng: Nếu chăng thấy ngã (ta) là năng tín, tức 
là Nhơn không, tức là không có Nhơn kiên, chăng 
thây Bát-nhã là sở tín, tức là pháp không, tức là 
không có pháp kiến. "Sở Dĩ Giả Hà, Ngã Tướng 
Tức Thị Phi Tướng", cho nên chắng thủ những 
tướng như; Ngã,.. - phi Hữu Ngã Tướng, do đó 
chắng thủ ngã tướng, vì thậi vô ngã nên vô sở thủ 
mà thôi, cho nên nói ngã tướng tức phi ngã 
tướng”. Lại nữa, Đạo lý nêu thật có tướng ngã, 
nhơn thì chắng thê la khỏi. Bởi vì Đạo lý thật 
không có Tướng ngã, Nhơn, chỉ vì chúng sanh 
vọng cho đó là có, cho nên ngã tướng có thể ly, 
Cho nên nói Tăng: "Ngã tướng tức thị phi tướng”. 
Kinh Đại Phẩm nói: Cái mà chúng sanh trước dính 
vào, nêu nó có một tí nào thật có thì chắng thể lìa 


(n6) nổi. Vì chỗ trước dính vào đó là vô (không có) 
nên có thể lìa nó được". Người ta nói răng: chỉ cái 
Ngã kiến sở vị (cái mà ta cho là Ngã kiên) là Vô 
mà thôi. Cái tâm Tăng vì (cái tâm cho răng) là Hữu 
(có), nó chắng vô, như Dương Viên Sở Vị (cái cho 
là Dương Viêm) là vô, cái Tâm năng vị (cải tâm 
cho là) là Hữu. Nay nói rằng: cái tâm năng VỊ là 
như Sở vị chẳng khác. Nếu theo luận giải thích thì 
đầy là tỏ răng Nhơn và Pháp cả hai đều không. 
Phân trước nói "Vô ngã nhơn tướng”, đó là Nhơn 
không, phân này nói răng "ngã tướng tức là phi 
tướng”, tức là pháp không. 

Hỏi: Nếu nói đây là nói về pháp không thì đúng 
phải nói là "pháp tướng tức là phi pháp tướng”, sao 
lại nói là "ngã tướng tức là phi tướng”? 

Đáp: Vô ngã có hai loại: l. Nhơn vô ngã; 2. 
Pháp vô Ngã. Nay ở đây là pháp vô ngã. 

"Hà Dĩ Cô. Ly Nhất Thiết Chư Tướng Tức 
Danh Chư Phật". Đây là lặp lại giải thích về 
nguyên do vô tướng. Nếu có tướng thì Phật đúng 
phải thấy được, vì ly tất cả chư tướng nên gọi đó là 
Phật, mới biết chư pháp không có tướng đó. 

Hỏi: (Hữu) có tất cả tướng tức là Hữu SỞ đặc, 
vô (không có) tất cả tướng tức là vô sở Đắc. Vì 
Hữu sở đặc là sanh tử phàm phu, vô sở đắc thì danh 
là Niễt-bàn, danh là chư Phật. 

"Phật Cáo Tu Bôồ-đề...." Là phân hai, Phật 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 685 


thuật thành. Phân linh giải trên có bốn phân, nay 
chỉ thuật phân thứ tư, người khác ngộ khó; nói răng 
từ vô thủy đến nay quen với Hữu sở đắc đã lầu, 
ngày xưa lại theo giáo lý Hữu sở đắc của tiêu thừa, 
nay bỗng nghe Bát-nhã Vô Nhơn Vô pháp, đa phân 
là sinh ra lòng bô úy sợ hải. Do vậy nay nói răng 
người chắng bồ ( úy sở hải, đó là điều khó. Cái gọi 
là "bất Kinh bất Bố": Kinh ngạc SỢ hải, gọi đó là 
"Kinh", trong lòng khiếp sợ, gọi đó là "Uy". Một 
mực thâm hét sự việc trước kia, gọi đó là "Bố". 

"Như Lai Thuyết Đệ Nhất Ba-la-mật": họ nói: 
Bát-nhã là đệ nhất trong lục độ, cho nên nói là "Đệ 
nhất". "Tức Phi Đệ Nhất" là Chơn Đề bác (bỏ) đệ 
nhất. Thị Danh Đệ Nhất" là Thế Đệ Giả danh 
(mượn danh) nói là Đệ Nhất. Theo luận giải thích: 
Kinh Bát-nhã này hơn hắn những Tu Đa La (kinh) 
khác, cho nên gọi kinh này là "Đệ Nhất Ba Ma 
Lật". "Phi Đệ Nhất Ba-la-mật": là những Tu Đa la 
(kinh) khác chăng phải là Đệ nhất, "Thị Danh Đệ 
Nhất": trở lại kết luận kinh này là Đệ nhất. Sở đĩ 
có đoạn văn này đến là vì có hai nghĩa cận và viễn. 
Cận là thành lời khen "Hy Hữu" trên, vì kinh này 
là đệ nhất cho nên tin kinh này, đó mới là "Hy hữu” 
mà thôi. Nêu kinh này chắng phải là Đệ Nhất thì 
tin kinh này cũng chăng đáng đê khen là "Hy Hữu". 
Viễn là thành những ý trên, phân trên nói răng Nội 
thí và ngoại thí chắng bằng trì bôn câu kinh, do vì 
kinh này là Đệ nhất pháp trong các kinh. 


"Tu Bồ-đề, Nhẫn nhục..." là phần hai, giải 
thích niệm nghi. 

Hỏi: Vì nhân duyên gì, tiếp Bát-nhã lại nói về 
Nhẫn Nhục? Theo số lục độ, trước sau đều chắng 
thứ lớp, nay theo thứ lớp gì mà sinh ra đoạn văn 
này? 

Đáp: Khai Thiện giải thích rằng: chia ra ba môn 
để thuyết về Bát- nhã. Hai môn trước là Thể Môn 
và Danh Môn đã nói xong, nay theo thứ tự là môn 
thứ ba, Công Dụng Môn mà nói, nói răng Bát-nhã 
công dụng vô cùng; sanh ra chư Phật, bày ra thê 
gian, đoạn dứt phiên não, lại còn có công dụng thâu 
nhiỆp, công dụng dẫn dăt, công dụng quên VONE, 
nhiêu công dụng khác nhau. Nay ở đây nói răng 
vong hoài là công dụng của Nhân Nhục, nhờ đắc 
được cái công dụng này mà gặp khô chẳng lo buôn, 
øặp Lục chăng vui mừng, công dụng của nó là cốt 
yếu, cho nên chỉ riêng nói về nó. Còn giải thích 
rằng: Nhẫn và Bát-nhã đều là Huệ, đồng một thê 
với Huệ, cho nên cùng nói về chúng. Nay nói răng 
cái ý của vô phương chăng hại 8Ì nghĩa đó. Nếu 
theo ý của luận, thì đây là do giải thích mỗi nghi 
ngờ mà đến. Chúng sở dĩ nghi ngờ là vì phân trên 
nói về xả thân mật để so sánh mà sinh ra, phân trên 
nói rằng: "Xá thân bố thí chăng bằng trì bốn câu 
kinh", nguyên do chăng băng là vì xả thân là cái 
khổ Nhân điên đảo (thuộc phạm trù) Hữu sở đắc, 
trở lại đắc cái khô quả (thuộc phạm trù), Hữu sở 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 687 


đắc, do đó chắng băng trì kinh. Chúng bèn nghĩ 
răng: Phật vào những kiếp xưa kia tu nhiều thứ khổ 
hạnh cũng đúng phải là cái Nhân điện đảo thì cũng 
phải đắc cái quả điện đào, chắng thể đắc Bô-đê. Vì 
vậy nay giải thích rằng: Phật xưa hành khô hạnh, 
đó là Vô Sanh Nhẫn tâm, tuy xả thân nhưng chăng 
khổ não, chăng những vô khô mà lại càng Hữu Lạc, 
cho nên Luận kệ nói: "Khổ Lạc hữu từ bi, Như thọ 
khổ hạnh quả”. Vì nhờ tu Vô Sở Đắc Nhẫn, cho 
nên Đặc Bô-đề. Cho nên nói: "Như Lai Thuyết 
Nhẫn Nhọc Ba-la-mật". "Phi Nhẫn Nhục"; đây là 
tho vô sở đắc, chăng thể đo lường. Cho nên luận 
ói: "Nhẫn nhục kia, bờ khó lường”. 

"Hà Dĩ Có, Ngã Ư Nhi Thời Vô Ngã Tướng". 
Câu này do hai nghĩa mà đến: 1. Phản giải thích 
nghĩa Vô Sân: Nêu có Ngã tướng thi đúng phải 
sanh ra Sân, vì không có Ngã tướng thì khiên cho 
ai sân, kẻ Sân là ai? 2. Nói vê nghĩa của Vô Nhân; 
tức là bât nhẫn, bất sân, đó là Nhẫn Ba-la-mật. Nếu 
có người Năng Nhẫn thì đúng phải sanh ra Nhẫn. 
Nay còn chăng thây người Năng Nhẫn thì đâu có 
tha (người) mà khởi sân họ. Đây là giải thích theo 
cách khoa tiết. 

"Ca Lợi Vương": Dẫn chuyện xưa để làm 
chướng. Nhân duyên kiếp trước, ca lợi vương tức 
là bản thân của Trân Như hiện nay. Kiêp trước từng 
giết hại một Tiên Nhân, Tiên Nhân phát nguyện; 
ngươi nay vô tội hại ta, khi ta đắc đạo, phải trước 


độ người”, như văn xuất ở luận Ty Bà Sa. 

"Thị Cô Tu Bồ-đề, Bô-tát Ưng Ly Nhất Thiết 
Tướng...": Sở dĩ có đoạn văn này là vì để thành 
nghĩa nhẫn nhục trên. Những Bô-tát vừa mới phát 
ý, khi đã nghe nói trải qua nhiêu đời nhiêu kiếp tu 
Nhẫn mới đắc Bô-đẻ, họ vì đã cho là có thân, tâm 
hoặc là đã sanh tâm thôi chuyên, như Thân Tử (Xá 
lợi- phât) sáu mươi kiếp hành hạnh Bô-tát, về sau 
nhân vì bỗ thí con mắt mà thôi lui thành Tanh Văn, 
cho nên nay khuyên răng: muốn chắng thôi lùi tâm 
Bỏ-đề thì phải ly tất cả tướng, phát tâm Bỏ- đề tâm. 

Hỏi: Từ đầu kinh đến đây có ba chỗ nói về Bất 
trú, chúng khác nhau ra sao? 

Đáp: Bất trú thứ nhất là để thành nghĩa của Đàn 
độ (Bô thí Ba-la- mật), khuyên hành Bồ thí vô sở 
đặc. Bất trú thứ hai là để thành nghĩa của Nhân 
Tịnh Thổ; Nếu tâm Hữu trú (có trú, trú vào hữu) 
thì tâm có uế, tâm uê thì Thổ uễ. Vì nhờ tâm vô sở 
trú, cho nên Tâm Tịnh, tâm tịnh thì Thổ Tịnh. Nay 
nói Bất Trú là để thành Bỏ-đề tâm, khuyên bất trú 
phát tâm. Nếu tâm Hữu trú thì trải với Chánh Đạo, 
há lại là Đạo tâm sao? Bô-đề là Chánh Đạo, nay 
phát Đạo tâm, nên gọi là Bồ-đề tâm mà thôi. 

"Nhược Tâm Hữu Trú Tức Vi Phi Trú"; Nêu 
tâm Hữu trú (trú vào Hữu) tức là trú điên đảo, tức 
là phi trú, chăng trú Bát-nhã. Như Kinh Đại Phẩm 
nói: "Chăng trú tất cả pháp, tức là trú Bát-nhã, 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 689 


chẳng tin tất cả pháp, đó gọi là tin Bát-nhã, nghĩa 
sanh cũng vậy". 

"Thị Cô Phật Thuyết Bôồ-tát Tâm Bất Ưng 
trú..." Trên là khuyên vô trú phát Bô-đề tâm, đây 
là khuyên vô trú tu Bồ-tát hạnh, như những lời nói 
của Thiện tài. 

Hỏi: Phần đầu của kinh đã nói về phát tâm tu 
hành. Nay còn nói làm gì nữa? 

Đáp: Trên kia là lập ra bốn tâm; như Quảng đại 
tâm,.. gọi đó là phát tâm, dùng cái nghĩa của Bất 
trú để nói về tu hành, ở đây là thông, dùng bất trú 
mà nói về phát tâm và tu hành, cho nên trước là 
tách ra mà nói, nay là hợp lại mà nói. Chỉ nêu ra 
"Bồ Thí", vì Bồ thí đứng đầu Lục Độ, lại vì nghĩa 
của Bồ thí thì nhiếp cả sáu. 

"Tu Bô-đề, Bô-tát Vi Lợi Ích Nhất Thiết Chúng 
Sanh": phân trên đã nói về Vô trú phát tâm, về trú 
tu hành, người ta bèn cho răng: Đã vô sở trú thì vì 
sao phát tâm, vì sao tu hành? Bèn giải thích răng: 
Vì lợi ích chúng sanh mà phát tâm tu hành. Lại 
nữa, vô trú tu hành mới có thê lợi ích chúng sanh. 
Hữu sở trú tu hành thì chăng thê lợi mình lợi người. 

"Như Lai Thuyết Nhất Thiết Chư Tướng..." 
Đây là vì để thành ý nghĩa tu hành và vì chúng sanh 
ở phân trên. Đã nói là tu hành thì phải có Hạnh đề 
tu, đã nói là lợi ích chúng sanh thì phải có chúng 
sanh để làm lợi, thì thành ra là Nhơn kiến, pháp 


kiến. Vì vậy mà nay nói răng "Như Lai nói tất cả 
tướng tức phi tất cả tướng”, tuy tu vạn hạnh mà 
không có hạnh để có thể tu, tuy lợi chúng . sanh, thật 
không có chúng sanh để lợi. Lại còn dẫn lời nói 
thành thật của Đức Phật; khuyên Bồ-tát như thuyết 
mà tu hành, Phật nói rằng chúng sanh và pháp đều 
bất khả đắc, Bồ-tát cũng cân phải như vậy mà học. 

"Tu Bồ-đề, Như Lai Thị Chơn Ngữ G1a..."; 
Đoạn văn này có ý gần xa; ý xa là thành nghĩa của 
so sánh hai thí Nội thí và ngoại thí ở phân trên là 
sao? Phân trước nói tuy xả nội thí và ngoại thí 
nhưng rôt cuộc vẫn chăng băng trì bốn câu kinh, 
người nghe vậy sinh nghi; chư pháp thật tướng là 
tuyệt ngôn ngữ, sao danh tự văn cú lại có thê bảy 
tỏ thật tướng? Mà thọ trì bỗn câu lại có phước như 
vậy sao? Vì vậy mà nay giải thích răng: Thật tướng 
tuy tuyệt ngôn, ngôn là Nhân của Vô Ngôn, vì là 
Nhân của vô ngôn nên có thê biểu đạt Vô ngôn, do 
vậy, thọ trì ngôn này thì công đức vô lượng. 

Hỏi: Đây là giải thích và ngôn ngữ có khả năng 
bảy tỏ Đạo, thế nào là giải thích văn năm chữ? 

Đáp: Vì ngôn ắt có khả năng biểu tỏ đạo, nên 
Phật nói: là thật do từ khả năng biều tỏ đạo cho nên 
thọ trì phước nhiêu. 

Ý gân là phần trên Phật nói "Nhất thiết chư 
tướng tức là phi tướng", nói "tất cả chúng sanh tức 
phi chúng sanh", khuyên Bồ-tát như thuyết mà 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 691 


hành. Nay giải thích lại nguyên do, cần phải tin 
Phật thuyết, bởi vì lời Phật chắng hư dối. "Chơn 
Ngữ”; là y theo chơn để mà nói ra. " Thật Ngữ" là 
V theo Thê Đề mà nói ra. Sở dĩ nêu ra hai ngữ là vì 
Như Lai thường y theo hai Đề mà thuyết pháp, điều 
ác là đồng với chư Phật "Bật Cuống Ngữ"; Phật 
chẳng lừa dối chúng sanh, Như Đại kinh (Đại 
phẩm) nói: Vì nhân duyên gì mà phải lừa dối, xem 
chúng sanh như con trai mình sao lại bảo con trai 
đọa địa ngục ° "Bắt Dị Ngữ là đề giải thích nghĩ 
ngờ mà có câu này, người nghĩ răng: Nêu chăng 
lừa dối chúng sanh thì vì sao lại cùng một vị Phật 
mà nói nhiều pháp khác nhau; mới đều thì thuyết 
Tam thừa là, về sau thì thuyết nhất thừa, cho đến 
Dây ø1ờ thì thuyết là thường, trước kia thì thuyết là 
vô thường? Vì vậy mà giải thích Jăng: Tu có chư 
thuyết khác nhau nhưng đều vì để cùng thành một 
Đạo, cho nên chăng khác nhau. Như kinh nói: "Kẻ 
trí sẽ chăng cho răng ta hai lời, ta cũng chăng nói 
hai lời với người ây". Kinh Pháp Hoa nói: "Tuy 
thuyết nhiều thừa khác nhau nhưng đều là cùng 
một thừa”. Tiếp nữa là căn cứ theo luận giải thích 
thì chỉ có bốn ngữ, cho nên kệ nói răng: "Thật trí 
cập Tiểu thừa, thuyết Ma Ha Diễn pháp, ký ư tam 
thê sự, thị danh tứ chủng ngữ” (Thật trí đên tiêu 
thừa, thuyết pháp Ma Ha Diễn, ký về tam thế SỰ; 
đó là bốn loại ngũ). Thật trí tức là “Chơn ngữ”; 

nghĩa là thuyết về Phật Bồ-đề. Cập tiêu thừa (đến 


với Tiểu thừa) thì thuyết về Tứ Đề, đó tức là (thật 
ngữ”. Thuyết pháp Ma Ha diễn (pháp Đại thừa) đề 
thành Bô-đê, tức đó là "Như Ngữ . Ký tam thê sự, 
tức là hợp hai ngữ sau "thật ngữ" và "Như ngữ” 
thành là "Bất DỊ Ngữ". Bốn ngữ nay bao hàm cả 
Tiểu thừa và Đại thừa, bao hàm cả lý và sự, bao 
hàm cả Nhân và Quả. "Chơn ngữ” là quả, "Như 
Ngữ" là Nhân, hai ngữ này là Đại thừa, "Thật Ngữ” 
là tiểu thừa, Ký tam thế là Sự, ba Ngữ là Lý. 

"Tu Bồ-đề, Như Lai Hữu Sở Đắc Pháp ; Có 
Văn này đến là vì từ trên đến đây gôm có ba văn 
dẫn lời Phật để khuyên tin, văn dẫn đầu tiên là 
"Như Lai thuyết r nhất thiết tướng tức phi tướng, 
Như Lai thuyết nhất thiết chúng sanh tức phi chúng 
sanh”, đây là khuyên Bỏ-tát xả bỏ Nhơn kiên và 
pháp kiến, khiến tin vào giáo lý vô sở trú. Tiếp đó 
là dẫn năm ngữ để chứng cho Phật ngữ là chăng hư 
dối, khuyên Bồ-tát tin vào giáo (lý) vô sở do Phật 
đã thuyết. Nay ở đây là văn dẫn thứ ba, pháp mà 
Phật đã chứng đắc, trở lại khuyên tin vào giáo (lý) 
vô sở trú, bởi vỉ chính Phật là người nương theo 
giáo đý) VÔ Sở trú mà chứng đặc Bô-đê, cho nên 
Bồ-tát cần phải tin vào giáo môn Vô sở trú. Luận 
kinh có một cú, đó là "Như Lai sở đắc pháp, Như 
Lai sở thuyết pháp". Như Lai sở đắc pháp thì đã 
giải thích như trên. 

"Như Lai Sở Thuyết Vô Thật Vô Hư". Ba văn 
dẫn trên đã khuyên tin, nhưng vì e người độn căn 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 693 


thủ lây lời nói mà trú, nên nay nói răng lời của Đức 
Phật là phi thật phi hư, bởi vì chánh đạo thì tuyết 
ngôn ngữ, nếu thủ ngôn thì mất đạo, cho nên nói 
răng "Tức phi thật”. Chăng phải là chẳng nhở ở 
ngôn ngữ biểu tỏ Đạo, cho nên nói răng "Tức phi 
hư", dụ về ngón tay chỉ mặt trăng, tức là sự việc 
đó. Đây là xuyên suốt cùng một ý Hóa, há lại chỉ 
là một chương sao? 

"Tu Bô-đê, Như Nhơn Nhập Ám": Theo cánh 
chia mười hai phân của Lưu Chi thì phân so sánh 
trên đã xong, đây là phần Hiến Tính. _Nay đưa ra 
ba điêu để bác ý của Lưu Chi: 1. Về phân Hiển 
Tính; Kinh luận không có văn nói về ê phân này, cho 
nên chẳng dùng. 2. Nếu dựa theo Bồ thí để nói về 
đặc và thất mà chia ra thành phân Hiển tính thì 
phân trên đã nói về tu hành Nhẫn Nhục cũng phải 
là một phân. 3. Trong phân so sánh Nội thí và 
Ngoại thí, mỗi thí đều có hai lớp so sánh, nay trong 
nội thí chỉ mộ chương là xong, còn một lần so sánh 
nữa, Sao có thể hợp lại lây phân so sánh sau làm 
phân Hiên Tính? Nay nói hai ý mà có văn này đến. 
Do nguyên do gân mà sanh ra đoạn văn này: từ đầu 
kinh cho đến đây, gôm có ba chỗ khuyên bất trú, 
xả bỏ trú, chưa biết Trú thì có gì thât (mất, sai lầm); 
bất trú thì có gì đắc mà khuyên tu bất trú, xả bỏ 
trú? Vì vậy mà nay là lân giải thích sau cùng về sự 
đặc và thât đó. Tâm Hữu sở đắc thì giống như bên 
ngoài không có ánh sáng, bên trong có đen tối, cho 


nên chăng thây chánh Đạo. Tâm vô sở trú thì giỗng 
như bên ngoài có ảnh sáng, bên trong có con mắt, 
có thê thây chánh Đạo. Vì đắc thất này mà có ba 
đoạn văn khuyên kế trên, y theo giáo Võ Trú thì 
giông như bên ngoài có ánh sảng, đặc quán giải vô 
Sở trú thì giông như bên trong có con mắt, người 
như vậy thì thây chánh Đạo. Sự sai lâm, mất mát 
của Hữu trú thì ngược lại điều trên, có thể tự hiểu 
vậy. Theo luận sanh khởi nói Tăng: "Tất cả mọi nơi, 
tất cả mọi thời, chơn như đều thường có. VÌ sao 
chúng sanh có người đắc Như, có người chăng đắc 
Như?” Luận sư nói răng: Chơn Như tức là Phật 
Tính, tất cả phàm Thánh chúng sanh đêu có Phật 
tính, vì sao Thánh thây mà phàm chăng thây? Bèn 
dùng văn của kinh để giải thích điều đó. Giống như 
tuy thường có một màu sắc, nếu bên ngoài có ánh 
sáng, bên trong có con mắt thì thấy màu sắc đó. 
Không có yêu tố bên ngoài và bên trong này thì 
chẳng thấy. Tuy thường có Chơn Như, Phật Tính, 
tâm vô sở trú thì thây, Hữu sở trú thì chắng thây. 
Lời nói về Hiển Tính chính là ở đó vậy. Nay tỏ 
răng ý đó cũng chăng sai về nghĩa. Đại Trí Luận 
nói: Hoặc gọi là Như, hoặc gọi tên là Thật Tướng, 
là pháp Tính (hay có người nói là pháp tánh), là 
Niêt-bàn, chỉ tùy theo chúng sanh ngộ hay mê mà 
có người đắc, có người chăng đắc. Xét cho cùn 
thì Phật Tính, Niết-bản, chưa từng đắc hay thất 
chưa từng ấn hay hiền. 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 695 


Hỏi: Theo Luận nói đó la Thấy Như và chăng 
thây Như, hình như điều này là chắng có thứ tự, 
tức là đoạn văn này sanh ra một cách trơ trọi sao? 

Đáp: văn này là tiếp nỗi phần văn Bồ thí đắc 
thât trên kia mà sanh ra: Hữu trú bỗ thí thì chăng 
thấy Như, vô trú bố thí thì sẽ thấy Như, do vậy, 
chăng phải là không có thứ đệ. Chỉ vì người giảng 
luận chăng thây nguyên do gân của nó bèn cho 
răng nó sinh ra một cách cô lập, trơ trọi, rồi chia 
nó thành ra là phân Hiền Tính mà thôi. Sư giảng 
kinh tuy thây nguyên do gân của Văn này là sự đắc 
và thất của hai loại Bồ thí, nhưng chăng thấy 
nguyên do xa là Nhân thí đặc thất của nó mà nói 
răng đêu có Phật Tính, vì Hữu phương tiện vả vô 
phương tiện mà có thấy và chắng thấy khác nhau. 
Nếu thủ cả hai nghĩa gân và xa thì kinh và luận đều 
thành. 

"Tu Bồ-đề, Nhược Đương Lai thế...": có phân 
này đến là vì trở lại thành cái nghĩa bỏ thất theo 
đặc ở phân trên. Bồ-tát nêu bỏ thất theo đắc thì cần 
phải thọ trì đọc tụng Bát-nhã. 

Hỏi: Ở phần Tín Thọ môn đã nói "Nếu sanh 
một niệm tịnh tín thì được Phật Trí thấy, đặc vô 
lượng công đức”, nảy vì sao lại nói lại "được Phật 
trí thây, đắc vô lượng công đức"? 

Đáp: Kinh Bát-nhã này có ba môn nói về công 
đức: 1. Tự Tín môn; 2. Tự thọ trì đọc tụng, trở lại 


thuyết cho người khác Môn; 3. Chỉ tự mình thọ trì 
đọc tụng môn, đâu tiên là nói "Một niềm tín, được 
Phật trí thấy, đặc vô lượng công đức", đó là Tự Tín 
môn nói về công đức. Từ Tam Thiên thất bảo bố 
thí đều Hắng Sa thân mệnh Bồ thí, đó là Tự hạnh, 
hóa tha môn tỏ về công đức. Nay chương này là 
nói về thọ trì đọc tụng Tự hạnh môn công đức, cho 
nên chăng phải là nói lặp lại. Ba môn này nhiếp tất 
cả kinh Bát-nhã khi nói về công đức. 

"Sơ Phật Phân..." là phân ha, công đức so sánh 
với Ba thời xả thân, phù này chia ra hai phân: 1. So 
sánh; 2. Khen ngợi, khuyên tu. Trong phân so sánh 
chia ra hai phân: [. Chánh nêu ra xả thân; 2. So 
sánh. khác với phân xả thân ở trên kia, vì có hai 
nghĩa: 1. Bố Thí: Bồ thí nhiêu; nghĩa là hàng ngày 
ba thời xả thân, đây là "phần đâu ngày” (Nhật SƠ 
phân), "Phân giữa ngày" (Nhật trong phân), "phân 
cuối ngày" (nhật hậu phân), chẳng phải là ba ngày 
chia ra thành ba phân; 2. Thời tiết lâu dài; nghĩa là 
vô lượng ngàn vạn ức kiếp thường hành VIỆC Xả 
thân. Tiếp đó là phân so sánh với Bát-nhã, nói răng 
Tín, tâm chăng trái nghịch thì phước đó đã hơn 
hắn, huông nữa là tự mình thọ trì đọc tụng, thuyết 
cho người khác nghe sao? Đây tức là so sánh 
chuyển cao hơn thì phước của Bát-nhã càng dày 
hơn. Lại nữa, văn này sở dĩ đến là vì trong phân 
Tín thọ môn ở trên, nói thắng Tín tâm thì được Phật 
trí thấy, đắc vô lượng công đức, còn chưa so sánh 


SÓ 1699 ~ KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 697 


Tín tâm công đức ít hay nhiêu, nay muốn so sánh 
tín tâm công đức ít nhiều nên có văn này đến. 

Hỏi: Vì sao cân phải so sánh Tín tâm công đức? 

Đáp: đã dùng ba môn để tỏ về công đức tức là 
ba môn để nói về so sánh. Phân trên đã có ba chỗ 
so sánh với tự hạnh công đức môn và hóa tha công 
đức môn; đó là Tam Thiên Bồ thí, Hằng Sa Bồ thí, 
Xả Thân Bồ thí, đêu là Tự Hạnh Môn và Hóa Tha 
Môn. còn chưa so sánh với Tín tâm Môn. Cho nên 
nay nói về điều đó. 

Hỏi: Vì sao lại còn so sánh với công đức của 
Tự Tín Môn, nhiều hơn công đức của tự hạnh môn 
và Hóa Tha môn ở trên hay sao? 

Đáp: So sánh với công đức của Tự Tín môn còn 
nhiêu như thé, huông chi là Tự Hạnh môn và Hóa 
Tha môn thì chắng thê đo lường, cho nên nay ở đây 
văn nói: Tín tâm chắng nghịch, phước đó hơn kia, 
huống nữa là thọ trì đọc tụng, thuyết cho người 
khác! Đoạn văn này đến là có ý chỉ thâm sâu, người 
muốn giảng, tụng phải y theo ý đó. 

"Tu Bô-đê, Dĩ Yếu ngôn Chi..." là phân hai, 
khen ngợi, khuyên tu. Chia văn ra thành bốn phân: 
I1. Khen ngợi pháp; 2. Khen ngợi Nhơn; 3. Lặp lại 
khen ngợi pháp; 4. Lặp lại khen ngợi Nhơn. Nay là 
phân một, khen ngợi pháp, phân so sánh trước đã 
xong, đã khen ngợi, nay so sánh xong, cũng khen 
ngỢi. 


"Như Lai Vi Phát Đại Thừa Giả Thuyết..." là 
phân hai, khen ngợi Nhơn. 

Hỏi: Đại thừa và Tối Thượng Thừa khác nhau 
như thê nào? 

Đáp: Xét chung thì chăng khác, chỉ là nhiêu thứ 
ca ngợi khác nhau mà thôi. Xét riêng thì Đại thừa 
có nghĩa là bao hàm quảng bác. Tôi Thượng Thừa 
là có nghĩa cao tuyệt thủ, siêu xuất nhị thừa. Bao 
hàm quảng bác là kỳ thủy (nghĩa), căn cứ theo 
Thiên hành nhơn. Tôi Thượng thừa là Kỳ Chung 
(nghĩa), căn cứ theo thâm hành nhơn. 

"Như Lai tất Tri Thị Nhơn": 

Hỏi: Trước đây đã có hai chỗ nói về tri kiến 
(Như Lai biết thấy). 

Rôi, nay lại còn nói nữa, có gì khác nhau sao? 

Đáp: "Tri kiến" nói lần thứ nhất là Tự Tín công 
đức, "Tri Kiến" nói lần thứ hai là tự mình) thọ trì 
đọc tụng công đức. “Tri kiến" nói lần này là thọ trì 
rồi lại thuyết cho người khác mà đắc công đức, cho 
nên ba lần nói về "Tri kiến" là khác nhau. 

"Ngược Lạc Tiểu Pháp GIả": Đây là nêu ra thất 
để tỏ rõ Đắc. Trong phân này nêu ra hai người: 
"Người vui với tiêu pháp"; đây là Tiểu thừa, 
"Người trước ngã kiến": đây là Ngoại đạo. Hai 
người này chăng thể nghe và thọ nhận. Người Tiểu 
thừa sở dĩ chắng thế nghe nhận là vì Hữu sở đắc, 
chăng tin vô sở đắc. Lại nữa, kinh nảy nói răng 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 699 


Như Lai pháp thân thường trú, người tiểu thừa cho 
răng Phật vô thường, rốt ráo diệt, cho nên chẳng 
tin. Cho nên Đại Trí Luận nói: "Năm trăm năm sau, 
chia ra năm trăm bộ, nghe pháp Đại thừa nói răng 
Tất Cánh không, như dao đâm tim”. Duệ pháp Sư, 
Dụ Nghi Luận nói răng: "ngoại quốc ba mươi sảu 
nước đều Tiểu Thừa học, chăng tin Đại thừa". 

Hỏi: Tiểu Thừa cũng nói không, Đại thừa cũng 
nói không, người Tiểu thừa sao lại chăng tin Đại 
thừa? 

Đáp: Đại Luận nói: “Không” có hai loại: l. Đản 
không (chỉ là không); 2. Bất Đản không (chăng. chỉ 
là không). Tiêu Thừa chỉ đắc Đản không, chăng 
đặc bất Đản không. Kinh này nói về Bất Đản 
không, cho nên chăng tin không. Lại nữa, người 
Tiểu thừa chỉ đắc sinh không, chăng đắc pháp 
không. Đại trí Luận nó: Sau khi Phật diệt, chia ra 
làm hai phân: 1. Tin chúng sanh không, chăng tin 
pháp không: 2. Tin cả hai đêu không. Nay kinh này 
nói răng cả hai đều không, cho nên người Tiểu thừa 
chắng tin. Còn về Ngoại Đạo trước dính Ngã Kiến 
nên chăng tin là điều dễ hiểu (chắng cân giải thích). 

"Tu Bồ-đê, tại Tại Xứ Xứ..." Đây là phần ba, 
tán thán lại về pháp. 

Hỏi: Lân này khen ngợi pháp có khác với với 
lần đầu không? Đáp: lần đầu là khen thăng về kinh 
pháp, lần này là khen chỗ pháp sở tại, cho nên là 


khác. 

Hỏi: Phân trên đã khen kinh tại xứ nào thì xứ 
đó quý, giỗng như Tháp Miễu, nay vì sao lại còn 
khen là như Tháp? 

Đáp: Trước là lược khen, nay là rộng khen. 
Trước kia trực tiếp nói là như Tháp miêu, cho nên 
là lược. Nay nói nhiều thứ cúng dường khác nhau 
cho nên là rộng. Trước là lược khen người, nay là 
rộng khen người (nhơn). Trước là lược khen xứ, 
nay là rộng khen xứ. Trước là khen nơi kinh sở tại 
thì nơi ây quý, nay là khen chắng những nơi kinh 
SỞ tại thì nơi ây quý, mà ngay cả người trì kinh này, 
nơi họ đi đứng ngôi năm đêu như Tháp Miếu, đêu 
nên cung kính cúng dường. Như kinh Pháp Hoa 
nói: Người trì kinh Pháp Hoa, họ ở tại đâu đêu nên 
tác lề, ý của luận khi việt ra giải thích này là "Đừng 
bất tín". 

"Phục Thứ, Tu Bô-đê, Nhược Thiện Nam Tử, 
Thiện Nữ Nhơn, Thọ Trì Thử Kinh, Nhược Vì 
Nhơn Khinh Tiện...". Đây là phân thứ tư, khen lại 
về người (nhơn). 

Hỏi: Nay khen người, khác với phân trước sao? 

Đáp: Trước là dựa theo Đặc Môn mà khen, nay 
là dựa theo Ly môn mả khen. Làm sao biết được 
điều đó? Văn trước nói răng: "trì kinh đắc vô biên 
công đức", nay nói răng: "trì kinh ly khỏi Ác Đạo", 
đây tức là Kim Cang đập tan các hoạn nạn, một ý 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 701 


nữa là do giải thích mối nghi mà đến, từ trên đến 
đây đều nói răng người trì kinh vô biên công đức, 
nay thấy người trì kinh bị các chướng ngại như tật 
bệnh, tù tội đánh đập, chửi măng, những VIỆC 
chăng như ý? Vì để giải thích mỗi nghi này mà nói 
răng người ấy kiếp trước tạo nghiệp tội phải đọa 
bát nạn, nhờ lực trì kinh mà kiếp này chia nhẹ. 

"Ngã Niệm Quá Khứ..." là phần ba, nên Nhân 
kiếp trước của Thích Ca đề so sánh, phần trước Nội 
thí và Ngoại thí đều nêu ra đời hiện tại, nay nói về 
Nhân xưa kia, đây là lấy đời quá khứ để so sánh 
đời hiện tại. Trước là nêu công đức sở Hóa đề so 
sánh, nay là nêu công đức hóa để so sánh, so sánh 
như vậy mới đạt tận cùng của sự so sánh. 

Hỏi: VÌ ý gì mà nêu ra công đức năng hóa và 
sở hóa để so sánh đêu chăng băng trì kinh? 

Đáp: Đó rốt cuộc vẫn là công đức Hữu sở đắc, 
chăng băng trì kinh. 

Hỏi: Vì sao biết được đều là nêu ra công đức 
Hữu sở đắc để so sánh? 

Đáp: Kinh luận đêu có chứng. Khi luận giải 
thích lân đâu Tam Thiên bô thí thì nói răng: "Nhị 
Năng thú Bỏ-đề, phước, bất thú Bỏ-đề" (Nhị đi đến 
Bỏ-đề, phước chăng đến Bồ- đè). "NhỊ: tức là tự 
mình thọ trì và thuyết cho người khác, hai thứ này 
có thê thú hướng đến Bô-đề, phước đức của Bồ thí 
là Hữu lậu, Hữu sở đắc chăng thể thú hướng đến 


Bỏ-đề. Về kinh chứng; là lấy Nhiên Đăng Phật 
tiền, bây giờ là Hữu sở Đắc nên chưa đắc vô sanh, 
cho nên biết là Hữu sở đắc thí. Lại một ý nữa; sở 
dĩ nêu ra Nhân xưa kia của Thích Ca để so sánh là 
vì ba môn công đức, phân trên đã so sánh hai môn 
công đức rôi, chưa so sánh với công đức tự mình 
thọ trì đọc tụng, nay khen ngợi, so sánh với công 
đực tự mình thọ trì đọc tụng, vì vậy mà có đoạn 
văn này. 

Hỏi: So với tự mình thọ trì đọc tụng, vì sao 
công đức chuyên trọng? 

Đáp: Tự mình thọ trì đọc tụng, phước đã trong 
như vậy, huống nữa là có đủ cả tự hành và hóa tha 
thì làm sao đo lường cho nồi! Đây là tỏ rõ sự sâu 
dày của công đức mà so với tự hạnh, người giảng 
tụng kinh này cân phải xem kỹ kinh, nêu chắng vậy 
thì chắng giác hiểu. 

Hỏi: ba môn so sánh công đức, ba môn có gì 
khác nhau? 

Đáp: Tự hành môn và Hóa Tha môn thì công 
đức tức là so sánh, đó là từ Tam thừa đến Hắng Sa 
thân. Tự tín môn và Tự thọ trì môn, hai môn này 
trước nói về công đức, sau là so sánh, cho nên văn 
có Khai và Hợp khác nhau. 

Hỏi: Ba môn công đức khác nhau ra sao? 

Đáp: tức là ba phẩm: Sanh Tín tâm la Hạ phẩm. 
Thọ trì đọc tụng, chắng thuyết cho người khác là 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 703 


trung phẩm. Thọ trì, thuyết cho người khác, là 
Thượng phẩm. Thọ trì đọc tụng, chăng thuyết cho 
người khác là trung phẩm. Thọ trì, thuyết cho 
người khác, là Thượng phẩm. Lại nữa, hai phẩm 
đâu là tự hành, phẩm sau là đủ cả Tự và Tha. 

"Tu Bô-để! Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhơn.. 
chương lớn thứ haI, chương lớn thứ nhất đã nói về 
so sánh. Nay nói về so sánh chỗ chăng thể so sánh, 
đến mức chẳng so sánh nổi, nêu cứ so sánh thì 
người ta chắng tin, cho nên nói là "Bất Tư Nghị". 

"Nhĩ Thời, Tu Bô-đê Bạch Phật ...": Trong hai 
VvÒng thuyết pháp, đây là vòng thứ hai. Theo luận 
sư, mười hai phân thì đây là phần thứ mười, đoạn 
nghi, nay chăng dùng, vì sao vậy? Luận nói; từ 
phân Như lai phi Hữu Vi trở về -Hàng phục tâm. 
Nay là đáp thứ hai, đáp câu hỏi về Bô-đề tâm. Nay 
nói rằng trên kia là đã đáp đủ cả bốn câu hỏi xong, 
sao lại ở đây mới đáp câu hỏi về Bô-đề tâm? Hơn 
nữa, đáp trước đáp sau không khác, sao lại trước 
chắng phải đáp Bô-đê tâm, nay mới là đáp? Người 
ây thây gần mà chắng thây xá Tiếp nữa, có người 
nói: trước là nói vê Nhân không, nay là nói vê quả 
không. Kia cho răng tu hành.... là Nhân, trước kia 
đã nói về Tu Hành không, đó là Nhân không. Bỏ- 
đề là Quả, nay nói rằng: "Thật Vô Bôồ-đề khả đặc", 
cho nên là Quả không, đó cũng chắng đúng: Trên 
đã nói cả Nhân và Quả thâm nghĩa, sao có thê nói 
trên là nói về Nhân không, đây là nói về quả 


không? Nay nói rằng đây là thuyết vòng thứ hai, 
do đâu mà biết? Vì bốn câu hỏi trước và sau đều 
giộng nhau, Phật đáp cũng giông nhau, cho nên 
biết đó là hai vòng thuyết. 

Hỏi: Hai vòng thuyết có gì khác nhau? 

Đáp: Vòng trước là rộng thuyết, nay là lược 
thuyết. Vòng trước là thuyết cho chúng hội trước, 
vòng sau là thuyết cho chúng hội sau. Cho nên Đại 
Trí luận giải thích Vô Sanh phẩm nói răng: "Hỏi: 
Trước đã thuyết Bát-nhã rồi, nay sao lại còn thuyết 
lại nữa? Đáp răng: Trước là tuyết cho chúng đến 
trước, sau là thuyết cho chúng đến sau". Như Hỗ 
nước thanh lương, người đến trước uông xong, 
người đến sau lại uông. 

Hỏi: Đại kinh nói: Vì chúng sanh đến sau, dùng 
kệ tụng đề thuyết, nay vì sao chăng làm kệ? 

Đáp: Thuyết pháp nhiều Thể, chăng thê cùng 
một thê, tự có hội trước thì dùng trường hàng, 
người đến sau thì dùng kệ, tự có cả hai đều dùng 
kệ, cả hai đều dùng trường hàng. Như Đại trí Luận 
nói, tức là làm chứng vậy. 

Hỏi: nay vì sao chăng dùng kệ? 

Đáp: Chư Bát-nhã đa phân ‹ chăng làm kệ, vì kệ 
xếp chữ có hạn, chắng thể tỏ hết thâm nghĩa. 

Ý thứ hai nói răng: Vẫn là cùng một Hội mà có 
hai vòng thuyết. Vòng đầu là thuyết cho người Lợi 
căn, người độn căn chưa ngộ, thuyết thêm một lần 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 705 


nữa thành ra là vòng sau. 

Hỏi: Thuyết trước và trước sau không khác, vì 
sao thuyết trước là vì người lợi căn, thuyết sau là 
vì người độn căn? 

Đáp: Đại ý là như nhau, trong đó chuyện đối 
hình thê nên người Độn căn nghe xong vẫn đắc liễu 
ngộ, cũng như cùng một loại nghĩa, dùng từ ngữ 
này để nói về nó nhưng chăng hiểu, đôi dùng cách 
khác giải thích nó thì ngộ hiểu giống như cùng một 
loại gạo, nấu một món thức ăn thì chăng ăn được, 
đối nâu món khác thì ăn được, tuy đó là sự việc 
gân, nhưng là đại thể khi Thánh Nhân chế tác. Bát- 
nhã là cùng một pháp, Phật thuyết nhiêu thứ danh 
từ, tùy lực của chư chúng sanh, vì họ mà đặt chữ 
khác tức là làm chứng điêu trên vậy. 

Ỹ tiếp theo là: Vậy trước tận duyên, vòng sau 
tận quán. Vòng trước tận duyên là: Chính là dạy 
cho Bô-tát vô sở đắc phát tâm phả Hữu sở đắc phát 
tâm, cho đến Vô sở đắc tu hành (tu hành trong 
phạm trù vô sở đắc) phá Hữu sử đắc tu hành, đó là 
tận duyên. Nay chương này nói rằng: Không có 
người phát Bô-đề tâm, cũng không có người tu 
hành, đó là Tận quán. Luận nói: Ở trong nội tâm tu 
hành còn tôn ta là Bồ-tát, đây tức là chướng ở tâm, 
trái với Đạo bất Trú. Viết ra kinh luận này, há lại 
nói suông ư! Vì vận duyên cho nên Vô Duyên, vì 
tận quán nên vô quán. Vô duyên vô quán, chăng 
biết lây gì đề đặt tên cho nó, khen ngợi pượng đặt 


tên là chánh quán. Chánh quán tức là Bát-nhã, tức 
là kim Cang. Lại nữa, vòng trước chính là nói về 
Quán hạnh, vòng sau là trừ quán chủ, cho nên Đại 
Trí Luận khi giải thích tập ưng phẩm nói: "Hỏi 
răng: trước đã nói về sinh và pháp cả hai đều 
không. Nay vì sao lại nói về sinh không? Đáp: 
Trước là phá hai bệnh sanh và pháp, nói răng Sanh 
và pháp cả hai đều không, nay là phá người quán 
không". Nếu vô mà luận thì kinh có mười lăm 
chương, nếu Hữu mà luận thì kinh gồm có mười 
sáu chương, có thêm một chương Tín Thọ. 

Hỏi: Thuyết vòng trước đã chia ra ba môn: l. 
Bát-nhã Thể Môn; 

2. Tín Thọ Môn; 3. Công Đức Môn. Nay vòng 
sau là hội sau cũng có thể chia ra như vậy được 
không? 

Đáp: Theo Luận, kinh cũng có thể chia ra như 
vậy, môn thứ nhất tức là Bát-nhã Thể Môn, Tín 
Thọ là môn thứ hai, từ "Tam Thiên Thế Giới Tu Di 
Sơn thất bảo tụ" trở về sau là công đức môn, nay 
xét hình thế thì có hơi khác với vòng trước, cho 
nên chăng chia ra ba môn, chỉ y theo mười lăm 
chương liên hoàn tương sinh nhau mà giải thích 
mỗi nghi và những câu hỏi, lây đó làm thứ đệ, 
chương một chia ra hai phân; trước hỏi, sau đáp, 
nêu dựa theo Hội sau đề xét thù ý hỏi giông VỚI 
trên: "Xưa nay chia y theo Bát-nhã, chăng thành 
phát tâm, tu hành, cho nên nay thỉnh hỏi nghĩa của 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 707 


phát tâm, tu hành". Nếu dựa theo không quán mà 
xét thì câu hỏi trước là để thành về phát tâm, tu 
hành. Câu hỏi sau là để mẫn (nhận chìm, dập tắt) 
phát tầm, tu hành. 

Hỏi: Câu hỏi trước là để thành về phát tâm, tu 
hành, câu hỏi sau là đề mẫn về phát tâm, tu hành, 
chúng chăng trái ngược nhau sao? 

Đáp: Rốt cuộc cũng để thành cùng một ý mà 
thôi. Do nhờ mãn phát tâm mà thành phát tâm vây. 
Nếu thấy răng có phát tâm thì chắng thành phát 
tâm, do vậy câu hỏi trước đến là đề thành phát tâm 
cũng tức là Mẫn phát tâm. Bây giờ Mẫn phát tâm 
tức là phát tâm. 

Trong phân Phật đáp, chia ra hai phần: phần 
đâu là lặp lại câu hỏi để tỏ răng phát tâm tức nghĩa 
là Duyên tận. Từ ” Vì cớ sao? Thật không có kẻ 
phát tâm" là tỏ về tận quán. 

Hỏi: Câu trả lời của Phật khác với câu trả lời 
trước như thế nào? 

Đáp: Trước chỉ là tận Duyên, nay Duyên và 
Quán đều tận, khác ở chỗ đó. Lại nữa, trước là rộng 
đáp cả bốn câu hỏi, nay là lược đáp, chỉ đáp về phát 
tâm, về phát tâm đã vậy, ba câu hỏi kia cũng thê. 
Vì để tỏ rõ răng vòng thuyết sau là lược thuyết, một 
ý nữa răng khi mới phát tâm thì Duyên và Quán 
đêu dứt, huông nữa là khi tu hành mà có Hữu sở 
đặc nữa sao? 


"Ư Ý Vân Hà? Như Lai Ư Nhiên Đăng Phật 
Sở... là chương thứ hai. Luận về sinh khởi, răng: 
Nếu đã không có Bồ-tát phát tâm thì nay đầu có 
Bồ-tát được thọ ký? Đã có người được thọ ký, ắt 
có kẻ đã phát tâm. Bởi thọ ký là Quả, phát tâm là 
Nhẫn, sao thể có quả mà lại không có Nhân? Đây 
thật ra là để phá Ngã kiến, Nhơn kiến thuộc Hữu 
sỡ đắc mà thôi. Trước đã phá Nhơn kiên về phát 
tâm, nay là phá Nhơn kiến về thọ ký. 

Đoạn văn này có tám Bỏ-đê, chia ra làm hai 
phân: 1. Có năm Bô- đê, dẫn chuyện thời xưa kia 
liễu ngộ không có Bô-tát được thọ ký để giải thích 
mối nghĩ ngờ; 2. Có ba Bô-đẻ, dẫn chuyện hiện tại 
Phật quả đặc Bô-đề đề giải thích môi nghi ngờ. 

Trong phân thứ nhất chia ra ba phân: 1. Phật 
hỏi; 2. Tu Bồ-đề đáp; 3. Phật thuật thành, phần một 
và phần hai thì như văn kinh đã nói. Trong phân 
ba, Phật kế để giải thích, có ba cú Bô-đê, chia ra 
làm bốn ý: 1. Nói thắng răng: lý thật vô tướng, cho 
nên là vô sở đắc; 2. Từ câu "Nhược Hữu Pháp... ”, 
đây là phản giải thích...", nêu Hữu Sở Đặc th 
chăng được thọ ký; 3. Từ "Thật Vô Hữu Pháp .. 
là thuận giải thích, vì vô sở đặc nên mới được thọ 
ký; 4. Từ "Hà Dĩ Cô..." là giải thích nghĩa vì vô sở 
đặc nên mới được thọ ký. Nói răng: "Vì sao vô sở 
đặc mới được thọ ký?" Giải thích răng: "Như Lai 
Giả, Tức Chư Pháp Như Nghĩa", vì thể Như cho 
nên gọi là "Như Lai". Cũng vì thể Như cho nên gọi 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 709 


là "Đắc Ký", ở trong Như, há lại có pháp để có thê 
đặc hay sao? Nếu có đắc thì chăng thê (hội) Như, 
chắng thê (hội). Như thì chắng gọi là Như Lai, 
củng chăng được thọ ký. Nghi răng: Nếu không có 
Bộ- tát được thọ ký thì hiện nay sao lại có Phật đặc 
Bô-đề? Vì hiện nay thật có Phật quả đặc Bô-đê, tức 
là Phật có Bồ-tát được thọ ký và phát tâm. Đây thật 
ra là từng cách một để phá ngã kiến, Nhơn kiến 
thuộc Hữu Sở Đắc mà thôi, cho nên kinh nói: "Bồ- 
để tâm kiến, thọ ký kiến, Phật kiến, Bồ-đề kiến, 
Đoạn kiên, Thường kiến", vẫn là cùng một nghĩ mà 
thôi câu “Thật không có Phật đặc Bô-đề": Khi mới 
phát i Bồ-đề Tâm và khi được thọ ký đã liễu ngộ Vô 
sở đắc, huống nữa là khi đạt đến Phật quả lại còn 
có Ngã Nhơn đắc Bỏ-đề nữa sao? Câu "Như Lai 
Sở Đặc Tam Bô-đê Vô Thật Vô Hư”; trước là phá 
Hữu kiến, nay là phá vô kiến, tỏ rằng Phật đắc Tam 
Bỏ-đề là lấy vô sở đắc làm đắc, sao lại chẳng đặc? 
Triệu sư nói: đạo huyễn ở tại tuyệt vực, chắng đắc 
mà đắc vậy", tức là nghĩa đó. "Vô Thật Vô Hư”; 
trước là chê trách Hữu kiến, vô kiến, nay cùng hợp 
lại kết luận là phi Hữu phi vô. Vì không có cái đặc 
thuộc về Hữu Đắc, cho nên nói là "Vô Thật", vì 
chăng phải không có cái Đắc thuộc vô Đắc, cho 
nên nói là "Vô Hư". Ý của luận là vậy. 

"Thị Cô Như Lai Thuyết Nhất Thiết Pháp Giai 
Thị Phật Pháp; Đây là thành nghĩa phi thật phi hư 
ở trên, hư dối chăng có mà thôi. Vì thê (hội) tất cả 


pháp là Như, cho nên gọi đó là Như Lai, cho nên 
tật cả pháp Như tức là Như Lai, cho nên nói rằng: 
"Nhất Thiết Giai Thị Phật Pháp" (tất cả đều là Phật 
pháp). 

"Tức Phi Nhất Thiết Pháp": Tất cả những pháp 
điên đảo, đó chẳng phải là sở chứng của Như Lai, 
cho nên nói răng: “Tức phi nhât thiệt pháp”. Vì tật 
cả Như, đó là Như Lai, cho nên "phi vô”. Vì tất cả 
điên đảo chăng phải là Như Lai, cho nên là "Phi 
Hữu". Vì vậy mà thành ' phi vô phi hữu" ở trên. Đó 
vẫn là nghĩa của Hữu sở vô và vô sở hữu trọng Đại 
mà thôi, bởi vì vô sở hữu gọi là Đại Niết-bàn, cho 
nên gọi là "Như Lai". Hữu Sở Vô là điên đảo sinh 
tử, cho nên là "Phi Như LaI1". 

"Thị Danh Nhất Thiết Pháp": trở lại kết luận 
"tất cả pháp Như". Hỏi: Hai câu trên đã đủ, sao lại 
còn dùng thêm câu sau để kết 

luận? 

Đáp: Câu (cú) đâu tỏ thắng răng tất cả pháp là 
Như Lai, hai câu 

tiếp theo là tách biệt về Hữu và Vô, câu đầu tỏ 
rằng vô (không có) tật cả mọi điên đảo, câu tiếp tỏ 
răng có (Hữu) tất cả pháp Như. 

Hỏi: Vòng trên nói về Nhiên đăng Phật, và 
vòng này nói về Nhiên Đăng Phật, có gì khác 
nhau? 

Đáp: Trước là do để thành nghĩa bất khả thủ, 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 711 


bất khả thuyết mà đến, nay là do đề thành nghĩa 
không có Bô-tát mà đến. Lại nữa, trước là lược nói 
vê nghĩa, từ đây về sau tám Bỏ-đề là rộng tỏ về 
nghĩa. Theo giải thích của luận, trong phân Phật 
đáp, kệ của luận nói răng: "Dĩ hậu thời thọ ký, 
Nhiên đăng hành phi thượng”, luận sư giải thích 
răng: có bôn thời Nhiên đăng, bốn thời thọ ký, đó 
là Tập chủng, Tính Chủng, Đạo chủng và Sơ Địa, 
Nhiên Đăng trước là Thời Tập chủng. Nay đây là 
Tính chủng và Đạo chủng hai thời Nhiên đăng. 
Trong đó chỉ là Danh tự thọ ký, chưa đắc chơn vô 
thọ ký, cho nên nói là "Vô hữu pháp đặc Bô-đê". 
Nếu ở thời này đặc đắc Chơn Vô Sanh ký thì thời 
Nhiên Đăng sau chăng còn cho thọ ký nữa, ở đây 
là giải thích cái Vô sở xuất. Luận nói thăng răng: 
"Dĩ hậu thời thọ ký, Nhiên Đăng hành phi thượng", 
lời nói đó tự nó khó hiểu, cũng không có bốn thời 
thọ ký, bốn thời Nhiên Đăng, hơn nữa dù cho có 
nghĩa như trên thì với văn nghĩa, tướng đều chăng 
thuận, cho nên ở đây chắng giải thích theo nghĩa 
trên. 

“Thí Như Nhơn Thân Trưởng Đại..."; Chương 
thứ ba, kinh luận không có phân sinh khởi. Xét 
đoạn văn nảy nêu ra Sơn Vương dụ cho 'pháp Thân 
để thành nghĩa Bô-đề phi hữu phi vô ở phân trên 
mà thôi, pháp thân thì không có tật cả hoạn nạn, 
cho nên là Phi Hữu. Có đủ tât cả công đức, cho nên 
là phi vô, mà Bô-đề đã là phi hữu phi vô, nên pháp 


Thân cũng phi hữu phi vô. 

Văn có hai phân: 1. Phật nêu ra Đại thân đề hỏi, 
như văn; 2. Tu Bô-đề đáp răng: "Như Lai Thuyết 
Nhơn Thân Trưởng Đại". luận nói răng: Phật lấy 
Chơn Như làm thân. Vì hai nghĩa mà gọi là Đại: 1. 
Khắp tất cả Xứ; 2. Đủ tất cả công đức. 

Hỏi: Pháp thân vì sao khắp tất cả xứ? 

Đáp: Kinh Hoa Nghiêm nói: "Vô tận Binh 
Đắng Diệu Pháp giới thảy đều tràn đầy thân Như 
Lai. Thân Như Lai chưa từng lớn hay nhỏ, khắp 
hay chăng khắp. Vì chúng sanh mà khen ngợi đó 
là Đại mà thôi. 

“Tức Phi Đại Thân”; vì không có mọi hoạn lụy. 
Luận nói: Viễn ly phiền não chướng và trí chướng, 
gọi là "phi thân”. 

"Thị Danh Đại Thân": đủ tất cả mọi công đứng. 

Cú (câu) đầu tỏ HiãNg là Đại thân, câu tiếp theo 
là vì không có hoạn lụy, cho nên là phi Hữu. Câu 
tiếp theo nữa là vì có chúng đức cho nên là phi vô. 

Hỏi: Khác với Sơn Vương ở phân trên như thê 
nào? 

Đáp: Trước là vì hội trước, sau là vì hội sau. 
Lại nữa, trên là thành giữa không có thủ thuyết, 
nay là để thành nghĩa Bô-đề phi hữu phi vô, trên là 
nói về Báo Phật, nay là nói vỆ pháp thân Phật, trên 
là người mê hoặc cho răng khi mới đắc Phật, cho 
răng có Bồ-đề đề có thể thủ, cho nên đó là Báo 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 713 


Phật. Nay nói thắng rằng Thê của pháp thân là phi 
hữu phi vô, cho nên đó là pháp thân. 

"Bồ- tát Diệc Như Thị... ", đây là chương thứ tư. 
Về vẫn đề nguyên do có đoạn văn Tây. Luận phân 
sinh khởi nói: Nếu phân trên đã nói không có Bồ- 
tát phát tâm, không có được thọ ký, vừa lại không 
có chủ Phật đắc vô thượng Bồ-đề, Nêu Nhân và 
Quả đêu bất khả đắc thì chúng sanh cũng chăng 
nên nhập Niết-bàn, cũng không có những sự việc 
Tịnh Phật Thổ thì Bô-tát vì sao lại muốn thành tựu 
chúng sanh khiến nhập Niết-bàn, tu hạnh Tịnh 
Thổ? Đáp thật ra là tâm Hữu sở đắc, trải pháp mà 
sin ra ngh1 ngờ, cho nên cũng trải theo từng pháp 
mà phá, vì phá chưa xong, cho nên sinh ra chương 
này. Câu "Bô-tát cũng như vậy”; đây là Bồ-tát 
thành tựu chúng sanh, Bồ-tát Tịnh Phật Thổ, cũng 
như Bỏ-tát phát tâm và thọ ký ở phân trên đều bất 
khả đắc, cho nên nói là "Diệc Như Thị" (cũng như 
vậy). Đây cũng là trên câu Bồ- đề pháp thân Hữu 
và Vô, bât khả đắc, cho nên câu Bồ-tát hữu vô cũng 
bất khả đặc, cho nên nói rằng "cũng như vậy". 

Trong đoạn này có ba cú kinh: 1. Phá Bô-tát 
thành tựu chúng sanh. 2. Phá Bô-tát Tịnh Phật Thổ; 
3. Kêt nghĩa Bô-tát chơn chánh. 

Hỏi: Trên đã có hai chỗ nói về Diệt độ chúng 
sanh, có gì khác với ở đây? 

Đáp: Kinh đầu tiên đã nói về Diệt độ chúng 


sanh là để trả lời về Bồ-đề tâm. Tiếp đó vòng thứ 
hai, đầu tiên là do để trả lời về Mẫn Bỏ- đề tâm. 
Nay ở đây là do vì để phá nghĩa Bô-tát thành tựu 
chúng sanh mới có đoạn văn này. 

Hỏi: Phần trên đã nói về Tịnh Thổ, có gì khác 
với Tịnh Thổ ở phân này? 

Đáp: Phân trên là để thành nghĩa vô thủ vô 
thuyết, ở đây là tỏ về Bồ-tát vô (không có) Tịnh 
Thô, cho nên khác. 

"Nhược Bô-tát Thông Đạt Vô Ngã Pháp GIả"; 
đầy là cú thứ ba, kết danh chánh Bỏ-tát, ý của câu 
văn này có gần CÓ Xa, ý gần là từ đâu vòng thứ hai 
đến đây, nói răng không có Bồ-tát phát Bô-đê tâm, 
không có Bồ-tát được thọ ký, cho đến ở đây nói 
răng không có Bỏ-tát thành tựu chúng sanh tịnh 
Phật thô, người nghe vậy sinh ra nghĩ ngờ; nếu vậy 
đúng phải đều không có Bỏ-tát. Vì vậy mà giải 
thích răng; do bới liễu ngộ không có Bồ-tát nên 
mới là Bô-tát, thấy có, Bô-tát thì chắng phải là Bồ- 
tát. Ý xa là xuyên suốt cả bộ kinh, kinh này thủy 
chung đêu tỏ rõ răng không có Bô-tát, phá cái kiến 
(châp) về Ngã và Nhơn, nêu liễu ngộ được không 
có Bồ-tát, mới là Bô-tát. Thấy có Bô-tát, thấy hữu 
(có) tức là phàm phu, Ngã kiến chắng phải là Bôồ- 
tát. 

Hỏi: Người liễu ngộ không có Bồ-tát (vô Bồ- 
tát), đó là biết không có ngã, Nhị thừa cũng ngộ vô 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 715 


ngã, vì sao chăng gọi là Bô-tát? 

Đáp: Luận nói răng: ngộ hai loại vô ngã mới 
gọi là Bô-tát, Thanh Văn chỉ ngộ Nhơn vô ngã, cho 
nên chăng gọi là Bô-tát. Lại nữa, Bô-tát biết Ngã 
và Vô ngã là bất nhị (chăng hai khác) cho nên gọi 
là Bô-tát. Nhị thừa thấy Ngã và Vô ngã là khác 
nhau, người bị hai kiến đó chắng phải là Bô-tát. 

"Ngũ Nhãn...." Là chương năm, nguyên do có 
văn này đến, có hai 

TQ 

1. Y gần là do từ đoạn văn chương bôn trên mà 
sinh ra, bốn chương 

trước đều chăng thấy Bồ- tát, thời hội bèn nghĩ 
răng: Nếu Như Lai nói răng không có cái bị thấy 
thì đúng phải không có mắt, nêu có mắt thì vì sao 
lại chăng thấy, cho nên nêu ra "ngũ Nhãn” (năm 
loại mất) để đáp. Nay nói "chẳng thây", chăng phải 
là không có mặt mà chăng thây, năm loại mặt đều 
thây rõ ràng nhưng mà không có cái bị thấy. Như 
kinh Tịnh Danh, chương A Na Luật nói răng: "Có 
Phật Thế Tôn đắc Chơn Thiên Nhãn, thường thây 
chư pháp, chăng nhờ vào hai tướng. Kinh Đại 
phẩm lại nói rằng: "Năm mắt ta còn chắng thây chư 
pháp, huông nữa là phàm phu không có mất mà nói 
là đắc Bồ-đề sao? 

2. nguyên do xa mà sinh ra; Kinh từ đầu đến 
đây đều tỏ răng vô đắc vô kiến, cho nên nay có 


phân văn này. Lại nữa, trên là phá Hữu kiến, cho 
nên nói Vô kiến. Nay phá vô kiến, cho nên Hữu 
kiến chưa từng kiên hay bất kiên. Nghĩa của Ngũ 
nhãn riêng biệt, cần phải giải thích, nhưng nay lại 
bày tỏ con số và ý. Mà năm nhãn là dựa theo năm 
loại người mà có năm nhãn, đó là: Người thì có 
Nhục Nhãn, Thiên thì có Thiên Nhãn, Nhị Thừa 
Kiến Tứ Đề thì có Huệ Nhãn, Bồ-tát Chiêu Tam 
Thừa căn tính, thuyết tam thừa pháp, có pháp 
Nhãn, Phật có Phật Nhãn. Tiếp nữa là dựa theo hai 
loại người; Người Nhân thì có bốn Nhãn, người 
quả có một nhãn. Người Nhân có bốn nhãn, như 
kinh Nhơn Vương tán thán Bô-tát đắc Tứ nhãn ngũ 
thông, người quả một nhãn, tức là Phật có Phật 
nhãn. Tiêp nữa là nói về một người có đủ cả năm 
nhãn. tức là Phật. 

Hỏi: VÌ sao cụ túc đủ cả ngũ nhãn? 

Đáp: Đây là tác dụng saI biệt của Vô sai biệt. 
nói chướng nội Cảnh là nói theo Phật trí, cho nên 
gọi là Nhục Nhãn, nêu chướng ngoại cảnh là nói 
theo Phật trí, cho nên gọi là Thiên Nhãn. Dựa theo 
Nhị Huệ ảnh, gọi là Huệ Nhãn. Kinh Vô Lượng 
Thọ nói: "Huệ Nhãn thây chơn cảnh, thây chơn 
cảnh gọi là Huệ Nhãn". Kinh Đại phẩm, trong 
phẩm Văn Sanh nói; "Huệ Nhãn không có pháp 
nảo chăng thấy", lại còn nói rằng “nhưng mà vô sở 
kiến". Đại trí Luận nói: "Đủ cả Tổng Tướng Huệ 
và Biệt Tướng Huệ,. Gọi là Huệ Nhãn”, vì vậy mà 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 717 


biết răng Huệ Nhãn có đủ cả hai Huệ. Pháp nhãn 
thì có thể biết được (chẳng cần giải thích thêm). 
Bốn Nhãn chắng liễu hiểu, Phật nhãn liễu hiệu, cho 
nên gọi là Phật Nhãn, cũng thấy Phật Tính cho nên 
øọI là Phật Nhãn. 

"Tu Bồ-đề, Hăng Hà Trung Hữu Sa": Chương 
này là để thành Ngũ Nhãn. Theo Luận sư sinh khởi 
đoạn văn này sinh ra là do vì có mối nghi cho răng; 
Năm Nhãn thì ít mà cảnh thì nhiêu, sao lại, có thể 
dùng năm nhãn để biết nhiêu cảnh? Cảnh đã là 
nhiêu thì đúng phải Nhãn cũng nhiêu, nhưng nay 
thì Nhãn lại Ít sao thê biết hết nhiêu cảnh? Vì môi 
nghi đó mà nay nói rằng Nhãn tuy ít nhưng có thê 
biết khắp tt cả mọi cảnh. Luận không có giải thích 
như thế, nay ở đây giải thích như thê cũng chăng 
hề hắn gì. Chỉ biết răng trên kia đã nói vê Ngũ 
nhãn, nay ở đây mới xuất ra cảnh sở chiếu. 

Hỏi: trước kia đã nêu Hằng Hà, nay tỏ Hăng hà, 
có gì khác nhau không? 

Đáp: trước kia là để thành so sánh với bốn câu 
kệ mà nêu Hăng hà, nay là những cảnh do Năm 
Nhãn soi chiêu mà nêu hăng Hà. 

Hỏi: Cảnh đã là nhiều, vì sao chỉ nói là tri tâm 
(biết tâm)? 

Đáp: Có hai ý: 1. Rộng và lược, trước kia đã 
nói răng vì Nhãn (thuộc) Năng chiếu là Rộng, cho 
nên tỏ đủ cả Năm Nhãn. Nay nói răng cảnh (thuộc) 


Sở chiếu là lược, cho nên chỉ nói tâm; 2. tâm không 
có hình, không có xúc chạm, khó biết nhất. Nay 
nêu ra cái khó biết của nó còn biết dê đề có thê nói. 

"Như Lai Thuyết Chư Tâm": Răng Như Lai 
thây tâm tất cả chúng sanh chỉ là Hành trong điên 
đảo, từ đó là "phi tâm" chắng hành ở trong chánh 
quán. 

"Thị Danh Vi tâm"; kết về tâm điên đảo. 

"Tam Thế Tâm": sở dĩ có đoạn văn nói về tâm 
trong ba đời (Quá khứ, hiện tại, vị lai) là vì để giải 
thích, kết thành nghĩa của tâm điên đảo. Vì sao gọi 
là tâm điên đảo? Vì ba thời cầu tâm bất khả đắc, 
nhưng chúng sanh lại thấy là tâm điên đảo? Vì ba 
thời câu tâm bất khả đắc, nhưng chúng sanh lại 
thây là có tâm đó là không có (vô) mà cho là có 
(Hữu), cho nên gọi là Điện đảo. 

"Tu Bồ-để, Mãn Tam Thiên Thế Giới Thất 
Bảo”; có đoạn văn này đến là vÌ để giải thích mối 
nghị, nghĩ răng phân trên nói răng Phật biết tâm 
chúng sanh đều là điên đảo thì tâm điên đảo làm 
những hành như Bồ thí,.. đều là điên đảo, nếu vậy 
thì đúng phải không có Nhân để thành Phật, đã 
không có Nhân đề thành Phật thì đúng phải không 
có quả Phật. Vì vậy mà giải thích môi nghĩ đó răng; 
Bồ thí,... băng tâm vô sở đắc tức là Nhân đề thành 
Phật, đã có Nhân Phật thì có quả Phật. 

Hỏi: Do đâu mà có "bất điên đảo"? Là do từ 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 719 


"Điên đảo" mà đắc "Bất điên đảo" hay là do từ "bất 
điên đảo" mà đặc "bất điên đảo", cả hai điều trên 
đều bị lỗi; nếu do từ "Điên Đảo" mà sinh ra "bất 
điên đảo" thì "Đảo" là Nhân của "bất Đảo". Nêu do 
từ "bất điên đảo" mà sinh ra "bắt điên đảo" thì "bắt 
điên đảo" (sẽ bị mặc lỗi) là không có Nhân. 

Đáp: Kinh Đại Phẩm, Tam Huệ phẩm, Phật đáp 
câu hỏi đó; "Chắng" do từ "Hữu Đắc" mà sinh ra 
"Vô Đắc", chăng do từ "Vô Đắc " mà sinh ra "Vô 
Đắc", vì "Hữu Đắc" và "Vô Đắc" là bình đăng, cho 
nên đó là Vô Sở Đắc", tức là sự đó vậy. 

Hỏi: Trên đã nói Tam Thiên Thế giới thất bảo, 
có gì khác với ở đây. 

Đáp: Thất bảo trước kia là so sánh với bốn câu 
kệ, Thât bảo ở đây là Nhân đê thành Phật. 

"Nhược Phước Đức Hữu Thật”; Đây là giải 
thích mối nghĩ. Nghi răng; phân trên là Tam thiên 
thât bảo, phân này cũng vậy. Vì sao đây lại là Nhân 
để thành Phật? Vì vậy mà giải thích răng; Nếu 
phước đức có thật thì ở đầy nói là "Hữu đắc phước 
đức", vì phước đức là Vô, nên ở đây nói rằng "Vô 
Đặc Phước Đức", cho nên đó là Nhân để thành 
Phật. 

"Tu Bồ-đề, Ư Ý Vân Hà, Phật Khả Dĩ Cụ Túc 
Sắc Thân...": là chương thứ sáu. 

Hỏi: Từ trên đến đây, có ba chỗ nói về Sắc thân, 
có gì khác nhau? 


Đáp: là đầu tiên nói về Sắc thân là để tỏ răng 
tường hảo thân khác với pháp thân. Tướng Hảo 
Thân thì có ba tướng. Pháp thân thì không có ba 
tướng. Lân thứ hai là đề thành nghĩa về hai Nhân 
hơn kém; hai quả của hai Thân đã là hơn kém thì 
hai Nhân của hai thân cũng phải là hơn kém, để 
thành nghĩa so sánh đó mà có đoạn văn lần thứ hai 
nói về sắc thân. Có đoạn văn lần này là để phá cái 
thây (kiến châp) cho răng hai thân là cùng một, là 
khác nhau (nhật và dị). Hai chỗ nói vê sắc thân ở 
phân trên là nói về sự khác nhau giữa hai thần. Suy 
theo dòng chảy của ngôn ngữ thì ý nói rằng: Tướng 
Hảo Thân (thuộc Hữu) khác với pháp thân đó, do 
từ ý nghĩa Như Lai bôn tích khác nhau, tam Phật 
khác nhau. Vì vậy mà chương này là để phá Nhất 
kiến (cho răng là hai thân cùng một như nhau) và 
DỊ kiên (cho răng hai thân là khác nhau). Luận có 
hai bài kệ; nữa phân trên của bài kệ đêu nói răng: 
"Pháp thân tật cánh thể, phi bí Tướng Hảo thân", 
đây tức là phá Nhất kiến về hai thân (cho hai thân 
là cùng một), ý nói răng Tướng Hảo Thân thì có 
tướng tốt, còn pháp thân thì không có tướng tốt, hai 
thân có khác nhau sau lại có thê nói là cùng một? 
Nữa phân trên của bài kệ sau nói rằng: "Bắt ly ư 
pháp thân, thử nhị phi bất Phật" (chăng lia khỏi 
pháp thân, hai thân đó chăng thân nào là chăng phải 
Phật), đây là phá DỊ kiến (kiên chấp cho răng hai 
thân kia là khác nhau), đầu có chuyện tách lìa khỏi 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 721 


tướng Hảo Thân mà có riêng một pháp thân khác 
nhau? Cho nên nói răng "Hữu Nhị phi bất Phật". 

Hỏi: Hai thân nhất định là cùng một (định nhất) 
hay nhất định là khác nhau (định DỊ), phi nhất phi 
đị sao? 

Đáp: chư pháp không có tướng nhất định, 
nhưng lại có đủ cả ba phương tiện; ngày xưa, Đức 
Phật nói răng Tướng Hảo Thân cũng sinh diệt, ngũ 
phân pháp thân cũng sinh diệt, cả hai thân đều cùng 
là sinh diệt, tức là mang h/ nghĩa của cùng một 
(Nhất). Tiếp đến là kinh này, hai chỗ ở phân trên, 
Đức Phật nói về sự khác nhau giữa hai thân; tướng 
Hảo Thân thì có sinh diệt, pháp thần vô v1 không 
có sinh diệt, đó nghĩa là khác nhau (DỊ). Nay ở đầy 
chương này phá cả hai; Nhất và DỊ, do vậy, Phật 
có đủ cả ba loại phương tiện. 

Hỏi: ngày xưa vì sao Đức Phật thuyết phương 
tiện "Nhật", đến nay ở đây vì sao lại thuyết "bất 
Nhất bất Dị"? 

Đáp: Ngày xưa (thời Phật mới đắc đạo) vì để 
phá Thường kiêm mà nói răng hai thân của Phật 
đêu là sinh diệt vô thường. Cho nên hai thân là 
Nhất (cùng một), người Nhị Thừa bèn cho răng là 
Nhất (cùng một), phân đâu của kinh này nói răng 
hai thân sinh và bât sinh là DỊ (khác nhau), thời hội 
bèn cho răng Tiêu Thừa hai thân là Nhất, Đại thừa 
hai thân là Dị, cho nên nay phân này phá cả Nhất 


và Dị. Người được ý thì cả ba đều hội đạo lợi vật, 
người chăng đạt thì đều là điên đảo hý luận, phá 
kiến giải về hai thân là Nhật là DỊ đã vậy, phá pháp 
thân là Hữu sắc, là vô sắc cũng như vậy. Luận nói 
răng: nó vừa Vô vừa Hữu, vì pháp thân thì tuyệt 
tướng nên chăng thê nói pháp thân có tướng hải. 
Vì lìa khỏi Thân tướng hảo thì chắng có một pháp 
thân nảo cả nên chắng thể nói là pháp thân không 
có tướng hảo. 

Cái gọi là "Cụ Túc Sắc Thân": duy chỉ Phật một 
người tận cả cái đẹp của hình tướng, cho nên nói là 
"Cụ Túc”. 

"Như Lai Thuyết Cụ Túc Tức Phi Cụ Túc". 
Đây là phá Nhật kiến (phả cái thây cho răng là cùng 
một), ý răng sắc thân chăng phải là pháp thân, sao 
có thê là cùng một. 

"Thị Danh Cụ Túc"; đây là phá DỊ kiến, đâu có 
chuyện lìa khỏi Tướng chung và tướng riêng của 
thân là khác nhau mà thôi. 

"Ư Ý Vân Hà, Như Lai Hữu Sở Thuyết pháp 
Bắt..." 

Đây là chương thứ bảy. Vì để phá. mối nghi 
pháp thân có thuyết pháp. Nghi rằng: Nếu Cụ Túc 
sắc thân chăng phải là pháp thân, thì sao lại nói 
Như Lai có chỗ thuyết pháp? Vì vậy mà Phật phá 
răng: "Tu Bô- đè! Ông đừng nói răng Như Lai pháp 
thân có sở thuyết, nếu nói Như Lai pháp thân có sở 


SỐ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 723 


thuyết tức là báng pháp thân. Vì pháp thân phi sắc, 
cho nên pháp thân phí thuyết. Vì sao lại thuyết một 
cú này. VÌ để phả môi nghi cho răng pháp thân vô 
thuyết. Nêu nói răng pháp thân chăng thuyết, tướng 
hảo thân thuyết, điêu nảy cũng chăng đúng! Phân 
tên tỏ răng chắng thể lìa khỏi tướng Hảo Thân mà 
CÓ riêng pháp thân, thê rồi bèn cho răng pháp thân 
không có tướng hảo. Cũng chắng thê lìa khởi 
Tướng hảo thân thuyết mà có pháp thân thuyết, rÔi 
bèn cho rắng pháp Thân không có thuyết. 

Hỏi: Vì sao biết kinh văn như vậy? 

Đáp: Kệ của luận nói rằng: "Như Phật, pháp 
cũng vậy” mới biệt nêu Phật đê ví cho pháp. 

"Vô Pháp Khả Thuyết Thị Danh Thuyết Pháp": 
đây là phá thêm vê môi nghi ngờ; người ta nghe 
nói pháp thân có thuyết pháp, bẻn cho răng có pháp 
để thuyết. Vì vậy mà nay giải thích răng: Tuy vẫn 
là thuyết pháp nhưng không có pháp để thuyết, giả 
danh gọi đó là thuyết pháp mà thôi. Trong luận, 
tiếp theo chương này còn có một chương nói về 
Tín Thọ. 

Hỏi: Phân trên đã nói về Tín, nay cũng nói về 
Tín, hai tín này có gì khác nhau? 

Đáp: Tín ở phân trên là Tín nhân quả tham 
nghĩa. Tín ở đây là tin rằng Như Lai tuy thuyết 
nhưng Vô Sở thuyết ở trên. 

Hỏi: Hạng người nào có thê tin được pháp này? 


Đáp: Luận kệ nói rằng: "Phi chúng sanh chúng 
sanh, phi Thánh phi bất Thánh": người này là phi 
phàm phu chúng sanh, cho nên nói là ' phi chúng 
sanh", mà là Thánh Thê chúng sanh, cho nên nói là 
"Chúng sanh”. Vì phi chúng sanh, cho nên là "Phi 
Thánh", đó là Thánh Thể chúng sanh, cho nên nói 
là "Phi bắt Thánh". 

Hỏi: Nêu nói rằng phảm phu chăng tin thì 
chăng. thể vì phảm phu mà thuyết, Thánh Nhơn tin 
thì chắng cần vì thánh nhơn mà thuyết kinh này, 
nay thuyết kinh này thật là vì hạng người nào mà 
thuyết? 

Đáp: Xét theo ý ở đây thì phàm phu có đủ điện 
đảo, Hữu sở đặc chắng thể tin hiểu nổi, đây là 
những chúng sanh quen với quán vô sở đắc mới có 
thể tin hiểu. Những chúng sanh đó là hạng người 
mong vọng về Hữu sở đắc, cho nên gọi là "phi 
chúng sanh". Vì chưa cụ túc liễu ngộ, nên là "phi 
bất chúng sanh". 

"Ư Ý Vân hà....": là chương thứ tám. Xét về 
sinh khởi là do từ chương thứ hai trên mà sinh ra 
chương này. Kinh chương thứ hai trên nói răng: 
"Phật không có Bồ-đề để đắc, nay vì sao lại có câp 
bậc, ngôi vị hạnh? Như nói răng do từ giai vị Thập 
Tín rồi đạt đến giai Vị Thập trú, từ Thập Trú đạt 
đến Thập hạnh, từ Thập Hạnh đạt đến Thập Hồi 
Hướng, Thập Địa. Đã có tiên hạnh cấp bậc thì đúng 
phải Hữu Sở Đắc. Do Văn gân sinh ra là; Tướng 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 125 


Hảo là xét về Thân nghiệp, vô sở thuyết là biện về 
khẩu nghiệp, nay phân nay đắc Bô-đê là nói về ý 
nghiệp, Phật đã vô sở thuyết thì đúng phải vô sở 
đặc, nay thật Hữu sở đặc thì đúng phải thật Hữu sở 
thuyết. 

Hỏi: Trong vòng đầu đã nói rằng Phật vô sở 
thuyết, vô đắc Bô-đê, khác với vòng này ra sao? 

Đáp: Hai Hội trước và sau là hai duyên lợi và 
độn, hai nghĩa này xuyên suốt cả mười lăm 
chương. Nhưng văn phân này và Văn phân trên có 
khác nhau vê khai hợp, có khác nhau vệ lai ý (ý 
đến). Khác nhau về lai ý là; vòng trên nói răng 
Thích Ca là Hóa Phật, là để phá môi nghi thật 
thuyết. Nay nói răng chăng thê nói răng pháp thân 
Hữu thuyết, pháp thân vô thuyết, để phá mối nghĩ 
về nghĩa của pháp thân Hữu thuyết, pháp thân vô 
thuyết. Trên là tỏ răng vô đặc Bộ- đê đê phá môi 
nghi Thật đắc, nay nói răng Vô Đắc là để phá môi 
nghi nêu ra Nhân hành câp bậc, chứng quả thật đặc. 
Lại nữa, phân trên nói răng Như Lai Hữu sở thuyết 
sao? Có Bô-đề đắc sao? Đó là đắc và thuyết, hẹ 
lại với nhau mà luận. Nay thì khai Đắc và Thuyết 
ra thành hai chương kinh; chương kinh nói về vô 
sở thuyết chương kinh này tỏ vê vô sở đặc. Văn 
chia ra ba phân: 1. Phật điệp lại nghi tình, phản vẫn 
ngài Thiện Cát; 2. Ngài Thiện Cát phụng đáp. Tỏ 
răng Phật không có tí pháp nào đắc Bô- đề, nêu có 
đắc một tí nào thì chắng đắc đạo; 3. Vì rốt ráo vô 


đặc, đó mới là đắc đạo mà thôi, về đắc quả, thật 
không có một pháp nào để có thể đắc, về Hành 
Nhân; thật không có một hạnh nào để có thê hành, 
bởi vô sở đắc mới đắc quả, bởi vô sở hành mới 
hành Nhân. Tiếp nữa, Phật nói về bốn nghĩa. để giải 
thích về vô thượng Bôồ-đề: 1. Bởi vô sở đắc, cho 
nên là vô thượng; 2. Vì thể ngộ nghĩa pháp ĐIỚI 
bình đắng, cho nên gọi là vô thượng Bô-đê; 3. Bởi 
vô Ngã Vô Nhơn nên đặc Bô-đêề; Thể của Bô-đề 
kia không có hại loại Ngã, gọi danh là vô thượng. 
Hai nghĩa trên là dựa theo Môn Đắc để giải thích 
vô Thượng Bồ-đê. Nay là dựa theo Môn Ly để giải 
thích: Nghĩa là Thể của Bồ-đề có Ngã có Nhơn thì 
chẳng phải là vô thượng. Vì Thể không có Ngã, 
không có Nhơn, cho nên gọi danh là Võ Thượng 
Bô-đê. 

"Tụ Nhất Thiết Thiện Pháp”; ba môn trên là 
dựa theo quả để giải thích vô thượng, đây là nghĩa 
thứ tư, dựa theo Nhân mà giải thích Vô Thượng: 
Vì có phương tiện vô thượng, tu tất cả chúng hạnh 
mãn túc, cho nên là vô thượng. Bô-tát khác tu Nhân 
hạnh chăng mãn túc, cho nên là Phi Vô thượng 
(chăng phải vô thượng). 

"Như Lai Thuyết Thiện Pháp tắc Phi Thiện 
Pháp"; giảm lược bớt nghĩa của tu thiện pháp ở 
phân. trên. Nay ở đây nói vê Thiện pháp thuộc vô 
sở đắc mà thôi. Đắc chắng phải là Thiện pháp 
thuộc phạm trù Hữu, cho nên nói là "Tắc Phi Thiện 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 727 


Pháp". 

"Thị Danh Thiện Pháp"; trở về kết luận, thủ 
những Thiện pháp thuộc phạm trù Vô sở đắc. 

"Tam Thiên Thế Giới Tu Di Thất Bảo..." Đây 
là chương thứ chín. 

Hỏi: Vòng trước đã nêu ra nội thí và ngoại thí 
để so sánh, nay vì sao lại còn nói nữa? 

Đáp: Phân trên đã nói răng thuyết vòng trước 
và vòng sau là vì chúng của hai hội, chăng nên hỏi. 
Lại nữa, trước đã nói về Bát-nhã Thể Môn và Tín 
Thọ Môn, nay thuyết kinh là công đức Môn. Lại 
nữa, theo luận sinh khởi, do từ văn phân trên "tu 
tất cả thiện pháp đắc Bồ-đề" mà sinh ra. Nếu nói 
"Tu Thiện Pháp Đắc Bồ-đề thì thọ trì chương cú 
kinh này chắng đắc Bồ-đề. Vì sao? Những người 
của các Bộ như Tát Bà Đa Bộ.... nói răng: Danh, 
tự, cú là pháp vô ký, vì phá mối nghi đó nên trùng 
nêu ra lại nói răng: Danh, tự, cú tuy là vô ký nhưng 
chúng có thể bày tỏ thật tướng, cho nên thọ trì tứ 
cú, công đức được vô biên. Lại nữa, trong pháp của 
ông nói chúng là vô ký, trong pháp ta nói rằng đó 
là Danh, tự, cúi Bát-nhã, há lại là vô ký, vì vậy mà 
thọ trì bỗn câu hơn Đại Thiên rộng thí. 

Hỏi: Đắng là phá mỗi nghi về Vô. Vì sao chăng 
nêu ra Hăng Sa Thất Bảo và nêu ra Hăng Sa thân 
mệnh? 

Đáp: Tam Thiên Bảo là thứ được nêu ra đầu 


tiên để so sánh, cho nên nêu ra ở chương đâu. Lại 
nữa, vì người hội sau cân phải lần lượt so sánh, 
chăng thể so sánh đột ngột bỏ qua nói ngay đến 
Hằng Sa. Lại nữa, Tam thiên tài bảo ở đây khác với 
ở trên, trên chỉ nói răng Tam Thiên tài bảo chăng 
băng trì kinh bốn câu. Nay ở đây nói răng Trăm 
phân chắng băng một. Theo luận kinh có bốn loại 
vượt trội (thăng). 

l. Trăm phân chăng bằng một, cho đến trăm 
ngàn phân chăng bằng mội: Đây là con số vượt 
trội, phước của trì kinh chăng thê đếm; 2. Ca La 
phân chăng bằng một. Đây là lược dụng thắng. Nói 
răng lực dụng của kinh hơn hăn lực dụng khi Bồ 
thí bảy báu; 3. Ưu Bà Ni Sa Đà phân chăng bằng 
một. Tiếng Hán gọi là Bất tương tựa sỐ thăng. Đây 
là số vi tế trong số, cho đến trì kinh số phước đức 
Íf OI chăng tương tựa với số đó, cho nên nói ta là 
Số Thăng: 4. Nhân quả thắng: Nhân quả của kinh 
này hơn hắn Nhân quả khác. 

"Tụ Bỏ- đẻ, Ư Y Vân Hà..." Là Kinh chương 
thứ mười. VỀ nguyên do có chương này đến. Luận 
nói răng: Là do từ "Bô-đề Vô Cao Hạ" ở trên mà 
sinh ra. “Vô Cao” tức là chư Phật chắng cao, Phật 
chăng phải là Năng Độ, nếu không có hạ thì chúng 
sanh chăng phải là hạ, chắng xuống độ chúng sanh 
nhưng Phật là Năng Độ cho nên Phật là cao. Chúng 
sanh là Sở Độ cho nên chúng sanh là Hạ, chắng 
nên "vô cao hạ". Lại nữa, do từ "VỊ Tha Thuyết Tứ 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 729 


Cú” ở trên mà sinh ra; thời hội đã nghe nói ”Vì 
người mà thuyết tứ cú thì công đức vô biên”, bèn 
cho rằng có chúng sanh đề vì, cho nên nay phá điều 
đó. Phần văn trước là ngăn chặn niệm nghị, tiếp đó 
“Hà Dĩ Cô ô" là giải thích ngăn chặn niệm nghi, cho 
nên nói răng "Thật Vô Chúng Sanh Khả Độ, Như 
Bất Ưng Niệm Phật Độ Chúng Sanh" (Thật không 
có chúng sanh đề độ, ông chăng nên nghĩ răng Phật 
độ chúng sanh). 

"Nhược Hữu Chúng Sanh Như Lai GI1ả"; Đây 
là phản giải thích; nêu thây có chúng sanh để có 
thê độ thì Phật bị lỗi là thủ Ngã. Vì chúng sanh thây 
chúng sanh nên chúng sanh danh là chúng sanh, 
chăng thê tự mình độ mình thì làm sao độ chúng 
sanh. Nếu Phật cũng thây chúng sanh thì Phật cũng 
danh là chúng sanh, chăng thể tự độ mình, sao thể 
độ chúng sanh. Phật nêu thây chúng sanh, Phật 
năng độ chúng sanh thì chúng sanh cũng thây 
chúng sanh, chúng sanh đúng phải năng độ Phật. 
Vì mặc lỗi lớn như vậy, cho nên Phật chắng nên 
thây có chúng sanh. 

"Như Lai Thuyết Hữu Ngã Tắc Phi Hữu Ngã”: 
Giải thích thêm về mối nghị. Nghĩ răng: Nếu 
không có chúng sanh để có thê độ thì trong miệng 
Phật sao lại tự xưng là "Ta (ngã)? Như nói răng: 
Ta vốn hành Bô-tát Đạo,... cho nên biết là có Ngã. 
Đáp răng: Như Lai tùy theo tục mà thuyết là có ngã 
mà thôi: Thật không có Ngã để nói, mà người 


phảm phu tưởng răng là có Ngã. Còn nghĩ ngờ 
răng; Nêu không có cái ta thì vì sao thê gian đêu 
nói tôi đến, tôi đi, tôi sinh, tôi chết,...? Bèn giải 
thích răng: Đó là người phàm phu ở trong không 
có Ngã cho răng là có Ngã mà thôi. Cho nên nói 
răng "phàm phu cho là có ngã". 

"Phàm Phu, Như Lai Thuyết Phi Phàm Phu". 
Luận kinh nói một cách đây đủ rằng: "Tu Bôồ-đê! 
Phàm Phu Sanh Giả, Như Lai Thuyết Phi Sanh, Thị 
Danh Mao Đạo Phàm Phu Sanh”, sở dĩ có lời nói 
này đến là vì ở trên nói rằng người phàm phu cho 
là có Ngã, cho nên nay giải thích nghĩa phàm phu. 
Sở đĩ nói răng, "Phàm phu sanh, Như Lai thuyết phi 
sanh" là vì chắng sanh ra Thánh quán, cho nên gọi 
là "Phi sanh". Sanh ra tâm phàm phu điên đảo, cho 
nên đó gọi là "Phàm phu sanh". 

Hỏi: Luận kinh vì sao nói "Mao Đạo phàm 
phu". 

Đáp: VÌ ngu s1 chăng giải hiểu một tí đầu lông 
Thánh pháp một số người riêng có phảm phu pháp, 
phàm phu tính. Phàm phu tính là phi sắc, phi tâm, 
bất tương ưng hành, vô ký pháp. Phàm phu pháp 
thì không cả Ngũ âm, thông cả tam tính. Nghĩa của 
cuôn Thành Luận thì cho răng không có phảm. phu 
tính, phàm phu pháp riêng lẻ, chỉ là vì không có Vô 
Lậu Thánh pháp, cho nên gọi danh là phàm phu 
pháp mà thôi. 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 731 


"Khả Dĩ Dĩ Tam Thập Nhị Tướng Quán Như 
Lai Bất...". Đây là kinh chương thứ mười mội. 
Nguyên do có ba chương trên, mỗi chương đều có 
nghĩa của nó. Nay chương này lại sinh ra là vì trong 
chương thứ ba trên tuy phá những kiến cho rằng 
Như Lai pháp thần là Hữu tướng, là vô tướng, là 
Nhất, là DỊ... nhưng những đệ tử còn bị dính mắc 
vào mắt, tai, đa "phân vẫn nói răng ba mươi hai 
tướng là Phật. Rôi trở lại sinh nghi cho răng tu ba 
mươi hai tướng nghiệp mới đặc ba mươi hai tướng 
Thân, có ba mươi hai tướng thân tức là có pháp 
thân, vì vậy mà biết răng pháp Thân phải có tướng 
hảo. Vì để phá mối nghĩ đó nên mới có chương này 
sinh ra. Lại nữa, vòng đầu nên hai lỗi để HỒI VỆ 
tướng hảo, vòng sau cũng nêu hai lỗi để tỏ về :. tướng 
hảo, niêm tin của Hai Hội cũng chắng thể đánh 
mắt. Lại nữa, tiếp cận với chương trước kia tỏ 
chung răng Chánh pháp bình đăng không có cao 
hạ, chương tiếp theo là tỏ răng không có chúng 
sanh để độ để giải thích về "Vô hạ". Nay ở đây là 
liễu hiểu Ba mươi hai tướng chẳng phải là Phật, 
giải thích ý nghĩa của "Vô Cao” 

Kinh chương này gôm có năm cú: 1. Phật Điệp 
lại nghi tình để hỏi; 2. Tu Bồ-đê đồng với người 
mê đê đáp; 3. Phật nêu ra Luân vương đê cùng phá; 
4. Tu Bô-đê ngộ giải; 5. Phật thuyết kệ chê trách. 

Hỏi: Kinh Quán Phật Tam Muội nói răng: "Nêu 
quán Phật sắc thanh thì đêu diệt trọng tỘI:, nay vì 


sao lại thây sắc, nghe thanh là hành tà Đạo? 

Đáp: Nếu đắc phương tiện Dụng của Bát-nhã 
thì thây sắc nghe thanh cũng là Phật, phi sắc thanh 
cũng là Phật, cho đến phi phi sắc thanh cũng là 
Phật. Nêu chăng đăn phương tiện Dụng của Bát- 
nhã thì năm cú đêu phi Phật. Cho nên Quán Bát- 
nhã kệ nói răng: Nếu người thây Bát- nhã, ây ăt đắc 
giải thoát. Nếu chăng thấy Bát-nhã, ây cũng đắc 
giải thoát. Nếu người thấy Bát-nhã, ấy ắt bị trói 
buộc, nếu chăng thầy Bát-nhã, ấy cũng bị trói buộc. 

"Nhủ Nhược Tác Thị Niệm...": Kinh chương 
thứ mười hai sinh ra. Luận về sinh khởi nói răng: 
Nếu nói chắng dùng Sắc tướng hảo đề thấy pháp 
thân thì tu tướng hảo nghiệp chăng đặc Bô-đề. Nếu 
vậy thì đúng phải không có Nhân của phước Đức, 
không có Quả của phước Đức. Vì để phá môi nghi 
đó, cho nên nói răng: "Ong đừng nói không có 
Nhân phước và quả phước, Phật có hai loại trang 
nghiêm; Nhân phước đắc quả tướng hảo, đó là 
phước trang nghiêm. Tu Nhân trí huệ đắc quả trí 
huệ, đó là Huệ trang nghiêm, Như Lai có đủ cả 
phước và huệ hai loại trang nghiêm, sao lại không 
có quả tướng hảo? Ông nêu tác niệm ây, Phật Bồ- 
đề tâm thì sẽ nói chư pháp đoạn diệt”. Lại còn nghĩ 
rằng: Bỏ- tát đắc vô sanh nhẫn, đắc trí huệ xuất thế 
gian, bấy giờ xả Nhục thân, thọ nhận pháp thân thì 
đúng phải không còn có Nhân phước đức quả 
phước đức. Vì để phá môi nghi đó mà tỏ rằng Bồ- 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 733 


tát đắc Vô sanh Nhẫn, đắc diệu trí huệ, đắc diệu 
phước đức, há lại đánh mất Nhân và quả phước 
đức, đọa vào trong đoạn diệt sao? 

Hỏi: Trong này nói "phát Bồ-đề tâm", sao lại 
giải thích là "Đắc vô Sanh Nhẫn"? 

Đáp: Sơ Đắc vô sanh nhẫn cũng danh là Sơ phát 
Bỏ-đề tâm. Lại nữa, trong này nói rằng do từ sơ 
phát tâm chắng quen tập Đoạn diệt quán, cũng 
chẳng khởi Thường quán, hậu tâm (những tâm sau 
đó) đêu vậy, cho nên Sơ (mới đâu) và hậu (sau đó) 
bất nhị (không hai khác). Như nói răng: "Phát tâm 
và tất cánh, cả hai chăng riêng khác". (Tất cánh có 
người là sau cùng, rốt cùng). Trước kia nói rằng 
Phật quả phi Hữu tướng phi vô tướng. Nay ở đây 
nói răng Nhân là phi đoạn phi thường, Có thể nói 
răng Nhân và quả đều là chánh quán, đều là ly đoạn 
và thường. 

Hỏi: Nếu vậy thì Nhân và Quả khác nhau như 
thê nào? 

Đáp: Vì Sáng và tối khác nhau, cho nên khai ra 
Nhân và Quả mà thôi. 

"Dĩ Mãn Hăng Hà Sa Thế Giới Thất Bảo Bồ 
Thí". Hỏi: Ở trên đã so sánh với Hàng sa, sao còn 
nói lại? 

Đáp: Vòng trước từ tam Thiên đến Hăng Sa, 
VÒng sau cũng vậy, nghĩa của hai hội chẳng bị đánh 
mất. Lại nữa, lại ý khác nhau; trước là để so với trì 


bốn câu kinh, nay là để so với Bô-tát Vô Ngã Nhẫn. 
Đây là Nhơn Vô Ngã và pháp Vô Ngã, cho nên gọi 
danh là Vô Ngã Nhẫn. 

"Bất Thọ Phước Đức": Vì chăng thọ hưởng 
phước đức, thuộc phạm trên Hữu sở đắc, cho nên 
Bồ-tát này vượt hơn Bô-tát trên kia. Bô-tát trước 
thọ hướng phước đức Hữu sở đắc nên chắng băng 
Bồ-tát sau. 

Tiếp đó là hỏi và đáp để tác bạch rõ nghĩa của 
bất thọ tham trước? 

Đáp: Bỏ-tát làm phước đức bằng tâm vô thọ, 
cho nên chăng sanh tham tâm, đa phân thường phi 
tác phước đức mà vừa lại chắng tham. 

"Nhược Hữu Nhơn Ngôn Như Lai Nhược Lai 
Nhược Khứ...": Chương thứ mười ba đến. Luận 
sinh khởi nói rằng: Bồ-tát đã chăng thọ nhận phước 
Đức thì chẳng thọ nhận làm vua loài người, làm 
vua Trời ở thê gian, thê thì làm sao qua lại lục đạo 
để lợi ích cho chúng sanh? Vì vậy mà nay giải thích 
răng Bô-tát tuy chăng thọ nhận quả ở thế gian 
nhưng hóa thân qua lại lục đạo làm vua người vua 
trời để lợi ích chúng sanh. Pháp Than thường trú 
thì không có qua lại khứ lai, đừng thây Hóa Thân 
qua lại khứ lai vật mà nói rằng pháp thân cũng có 
khứ và lai. Đừng thây pháp thân không có khứ lai, 
rồi cho răng sinh thân cũng không có khứ lai. 
Trong đây chính là tỏ rằng Hóa thân có khứ lai để 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 735 


mối nghi pháp thân có khứ lai. Vì vậy mà nói răng 
"Nếu nói Như Lai pháp thân có khứ lai thì chắng 
giải hiểu nghĩa của pháp thân". 

Hỏi: Nếu Hóa Thân có khứ lai, pháp thân 
không có khứ lai thì vẫn là nghĩa của Tòng lai mà 
thôi? 

Đáp: Đây là nghĩa của Bất Nhị và Nhị, cho nên 
khai ra hai thân; Võ khứ Lai khứ Lai và Hóa thân, 
Khứ Lai Vô Khứ Lai là pháp thân, đều là vì vật mà 
đặt ra tên gọi danh tự mà thôi. Xét cho cùng thì 
chánh Bát-nhã chưa từng Nhị hay Bắt Nhị, khứ lai 
hay bất khứ lai. 

"Tu Bô-đề, Dĩ Tam Thiên Thê Giới Toái Vi Vi 
Trân...": Kinh chương thứ mười bốn. 

Hỏi: Trước đã nói vi trần, nay lại nói, có gì khác 
nhau? 

Đáp: Giải thích có đông, có dị. Có đồng (giông 
nhau) là; đồng lây đó làm thí dụ. Có dị (khác nhau) 
là: trước nêu ra vi trân (thuộc) Hữu là dụ cho Bồ 
thí (thuộc phạm trù) Hữu Sở đắc do vì để thành cú 
nghĩa so sánh hơn kém mà đến, tỏ rằng Bỗ thí 
thuộc phạm trù Hữu Đắc, đó là Nhân của trân 
nhiễm, trở lại đặc quả trần nhiễm, do vậy chăng 
băng trì bốn câu kinh. Nay ở đây nêu ra dụ vi trần 
là để phá mối nghĩ cho răng pháp thân của mười 
phương Phật là nhất là DỊ. Cũng như Thể giới đập 
vụn thành vi trần chăng thê nói chúng cùng ở một 


(nhất) nhị. Vì tán rời đó cho nên cũng chăng ở khác 
nƠI (DỤ), đã không có thì làm sao có trú? Pháp thân 
mười phương Phật chắng thế cùng trú ở một xứ, 
chăng thể trú khác xứ, bởi vì chăng thể trú cùng 
một xứ, cho nên chăng phải là hồn lộn thành một 
pháp thân. Vì chăng thê trú khác xứ, cho nên chăng 
thê mỗi nơi có pháp thân. Vì vậy luận kệ nói răng: 
"Ở pháp, giới, xứ này, chăng Nhất cũng chẳng DỊ", 
đây là phá hai loại giải hiểu; hoặc nói rằng mười 
phương Phật bốn thành một pháp thân, hoặc nói 
răng mỗi vị Phật đêu có một pháp thân. 

Hỏi: Vì sao nêu dụ vi trần để phá môi nghi pháp 
thân là Nhất hay là DỊ? 

Đáp: Như vi trần tán điệt, nêu chắng thể nói là 
cùng một xứ hay là khác xứ, cũng như vậy mười 
phương Phật phiền não tận, chắng thê nói pháp 
thân cùng trú một xứ hay trú khác xứ. Cho nên luận 
kệ nói răng: "Vi trân tan thành bột, thị hiện phiên 
não tận". 

Hỏi: Vì nhân duyên gì mà phá môi nghi pháp 
thân là nhất hay là Dị? 

Đáp: Trên nói răng Hóa thân có khứ lai, pháp 
thân không có khứ lai. Vì pháp thân không có khứ 
lai nên thời hội sanh ra nghi ngờ răng mười Phật 
pháp thân đồng là không có khứ lai, hay là thành 
một pháp thân đồng một trú xứ, hay là mỗi một vị 
Phật đều có một pháp thân ở những xứ khác nhau? 


SỐ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 737 


Lại nữa, ở trên đã rộng phá kiến chấp hai thân là 
Nhất là Dị, khiến cho hiểu rõ chánh quả. Nay ở đây 
là phá kiến chấp về vi trần tụ tán, khiến cho hiểu 
rõ vỆ y quả. Vì để liễu ngộ nghĩa của tật cánh 
không, chăng chánh chăng y, nên có đoạn văn này 
đến. Trong, đoạn văn này, trước tiên là nhặc lại mỗi 
nghi kia, rôi nêu ra câu hỏi "Tam Thiên Thê Giới 
Vi Trân", muôn nói về nghĩa đồng và dị của mười 
phương tất cả Phật pháp thân. Đáp răng: "Thân 
Đa", là mười phương chư Phật nhiêu. " Thuyết Vi 
Trần": là nêu ra vi trân để làm dụ. Vì chỉ là giả 
danh vi trần, vô sở hữu, cho nên nói là "Phi Vi 
Trần". "Thị Danh Vi Trần": là trở lại kết luận 
chánh nghĩa của giả Danh. "Thế Giới Nhất Hợp 
Tướng”; : Nêu Vi Trân và thế giới củng đối nhau thì 
vi trần là dụ cho pháp thân mười phương chắng 
cùng một (bất nhất). Thế giới là dụ cho pháp thân 
mười phương chăng khác (bất Dị). Nhưng xét theo 
ý thì dùng vi trần đề dụ chung cho cả bất Nhất bất 
DỊ, dùng Thê Giới là để dụ cho bất Nhất. 

Hỏi: Vi trần trước là thông dụ cho bất nhất bất 
dị. Sao nay nói Thê giới là dụ riêng cho bất nhât? 

Đáp: người ta nghe nói pháp thân mười phương 
đều không có Lai khứ, không có đại tiểu, thì đúng 
phải là Nhất ( cùng một). Vi đa sô đêu có mối nghi 
là cùng một (nhất), cho nên chỉ phá Nhất củng một. 

"Nhất Hợp Tướng": là hợp nhiều vi trân lại với 
nhau thành thế giới. 


"Nhất Hợp Tướng, Bất Khả Thuyết"; Thánh 
nhơn liễu ngộ hợp vô sở hợp, như trong phẩm phá 
hợp, "Pháp ây chăng tự hợp, pháp khác cũng chăng 
hợp, pháp hợp và thời hợp, cái Hợp cũng đêu Vô”, 
cho nên không có hợp, chỉ vì phàm phu thây có thê 
giới mà khởi tâm tham trước nói là có thê giới mà 
thôi. 

"Nhược Nhơn Ngôn Phật Thuyết Ngã Kiến"; 
đoạn văn nảy tiếp cận văn trước mà sinh ra, nói 
răng sinh ra do vì "Phàm Phu Tham Trước Kỳ Sự". 
Phàm phu tham trước là do bởi Ngã kiến. Ngã kiến 
đã không có thì tham trước do đầu mà có? Lại nữa, 
ý xa là giải thích cả cuỗn kinh, trên kia đâu đâu 
cũng tán thán khen ngợi vô ngã, vô nhơn, nhưng 
chỉ vì phàm phu điên đảo khởi Ngã kiên, Nhơn 
kiên mà thôi. Thời hội bèn nghi răng: Phật nói 
phảm phu khởi Ngã kiến, vì vậy mà biết có Ngã 
kiến đề khởi, nếu không có Ngã kiến thì Phật chăng 
nên nói là phàm phu khởi Ngã kiến, đây là môi 
nghi thứ nhất. Lại nữa, người Nhị Thừa nói rằng: 
trước đã có Ngã kiến rôi đoạn dứt Ngã kiến mới 
đặc Trí Vô Ngã, đó danh là Đắc Đạo, đây là mỗi 
nghi thứ hai. Để phá mỗi nghĩ thứ nhất, nói rằng: 
Nếu người nói "thuyết Ngã kiến thì co Ngã kiến để 
có thê thuyết" thì chắng hiểu nghĩa Phật đã nói. Vì 
Phật muốn chứng tỏ rắng Ngã kiến là Vô, cho nên 
thuyết Ngã kiến mà thôi, chăng phải là thuyết ngã 
kiên bèn có Ngã kiên đề có thể thuyết. Cho nên bài 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 739 


kệ cuối cùng của cuốn Trung Luận nói: "tất cả ve 
pháp không, Thê gian những kiến thường.... 

nào vào thời nào, ai khởi các kiến ấy"? do vậy 
chăng những chánh kiến bất khả đắc, mà ngay cả 
Tà cũng bất khả đặc. Mới biết cửa Đạo chưa từng 
tà hay chánh. Kinh này sắp xong. Trên là phá xưa 
kia (khi Phật mới đặc đạo) chánh kiến thuộc Hữu 
sở đắc là bất khả đắc. Nay phá tà kiến cũng vô đắc, 
hiểu rõ chánh Bát-nhã chưa từng tà hay chánh. Tức 
là trả lời cho người Nhị Thừa cũng chăng thể nói 
răng, trước có Ngã kiến, đoạn Ngã kiên rôi mới đắc 
trí vô ngã. Nay lại tỏ răng Ngã vốn rốt ráo bất khả 
đặc thì đoạn dút cái gì mà nói là vô ngà? "Ưng Như 
Thị Tri"; trên nói rõ rằng Ngã kiên vốn bồn lai khả 
đắc, 

nay nói răng pháp kiên cũng bốn lai bất khả 
đắc. Vì vậy mả nêu Ngã để so với pháp; mà nói 
răng "Nên như vậy tri kiến, tín, giải, chắng tại pháp 
tướng”. 

"Sở Ngôn Pháp Tướng Giả, tắc Phi Pháp 
Tướng": Cũng như nghĩa về Ngã, "Phật thuyết ngã 
tức phi Ngã", thuyết pháp tướng cũng phi pháp 
tướng. 

Hỏi: "Như thọ Tri, kiến, tín, giải", có gì khác 
nhau? 

Đáp: Luận kệ nói rằng: Hai trí và Tam Muội; 
Tri là Trí Thế Đề, kiến là Trí Đệ Nhất nghĩa Đề, 


Tín giải là Tam Muội mà hai trí trên nương vào, y 
nương vào Tam Muội mà phát sanh hai Trí. 

Hỏi: Vì sao lại tỏ về Hai trí? 

Đáp: Bô-tát liễu Nhơn không và pháp không, 
cụ túc cả hai trí. Lại nữa, khi mới hành Bô-tát, chưa 
đặc vô sanh, liễu ngộ còn cạn, gọi là Trí Thê Đề. 
Thâm hành Bỏ-tát, đắc Vô Sanh Nhân liễu ngộ hai 
không, gọi là Trí Đệ Nhất Nghĩa Đề. Tam muội là 
chỗ nương dựa của hai trí. 

"Nhược Nhơn Dĩ Mãn Vô Lượng..." Đây là 
kinh chương thứ mười lăm. "Như Lai" ở phân trên 
là nói chung cả hai thân. Thí dụ vi trần là tách riêng 
pháp thân. Nay kinh chương này là tách riêng Hóa 
thân. Nghi răng: Hóa Phật đã có khứ lai, cúng 
dường Hóa Phật, trì những điều Hóa Phật đã 
thuyết, Sao bằng chơn Phật? Vì vậy mà nay nói 
răng nếu người phát tâm ở chỗ hóa Phật, thọ trì bốn 
câu kệ của Hóa Phật thì công đức hơn hắn Bồ Thí 
vô lượng A tăng kỳ thế giIỚI thất bảo. Làm thế nảo 
để diễn thuyết cho người khác? Để giải thích nghĩa 
vì người khác mà thuyết. Tó răng phân trên đã mây 
lần khuyên người thuyết pháp. Nay kinh sắp xong, 
chỉ bày phương cách thuyết pháp. “Đương Như 
Như Nhi Thuyêt" (nên Như Như mà thuyêt) chữ 
Như ở sau tức là Như của Như pháp tính, khuyên 
hành giả (người hành trì) nên Như giông như pháp 
tính mà thuyết, đừng sanh tâm động niệm. 


SÓ 1699 — KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 741 


Bài kệ sau tức là tỏ về những từ ngữ thuyết 
pháp. cũng như thuyết mười Dụ cho nên Kinh cư sĩ 
nói răng: Thuyết pháp là Vô thuyết Vô thị, thí như 
Huyễn sĩ thuyết pháp cho người huyễn (ảo). Thập 
pháp sư nói răng: Mười Dụ để dụ cho không, 
không ăt trì dụ đó. Mượn lời để hội ý, ý tận thì 
không có chỗ hội, đã ra khỏi lưới võng, trú ở vô sở 
trú này. Nếu theo luận kinh nói về điêu trên; kinh 
nói: "Làm thế nào vì người diễn thuyết mả chăng 
danh là Diễn thuyết, đó gọi là Diễn thuyết", Đây là 
giải thích nghĩa của Hóa Phật thuyết pháp. Hóa 
Phật thuyết pháp chắng tự xưng mình là Hóa, nếu 
tự xưng là Hóa thi chúng sanh chăng sanh niềm tin 
kính. Cho nên nói chắng danh là thuyết. "Thị Danh 
Vi Thuyết" chỉ thăng là Hóa Phật thuyết pháp. 

Bài kệ "Nhất Thiết Hữu Vi Pháp..." đến, là để 
giải thích thâm môi nghi, nghi răng. chư Phật 
thường vì chúng sanh thuyết, thì vì sao lại nhập 
Niết-bàn? Vì vậy mà tỏ rõ răng chư Phật Như Lai 
chăng trú Niết-bàn, chắng trú Hữu vi, do bởi chư 
Phật vì lợi chúng sanh, hóa thân thuyết pháp, cho 
nên chẳng trú Niễt-bàn. Vì quán Hữu vi như mộng 
huyễn, cho nên chăng trú thế gian. Luận kinh có 
chín dụ, nói răng: tật cả Hữu vi pháp như sao đêm, 
nhòa mắt, ngọn đèn, huyễn áo, sương mai, bọt 
nước, giãc mộng, điện chớp, mây bay. 

1. Như sao đêm: mặt trời chưa mọc thì hữu 
dụng, mặt trời mọc thì vô dụng. Mặt trời chánh 


quán chưa mọc thì vọng tâm hữu dụng, mặt trời 
chánh quán mọc thì vọng tưởng bất khả đặc. 

2. Dụ nhòa mắt: như mắt bị nhòa, thây bầu trời 
CÓ VÒng mao để có thể đắc. Mắt Huệ bị nhòa, 
không có lục trần mà vọng thấy lục trân. 

3. Như ngọn đèn: Là dụ cho Thức pháp năng 
kiến, như có Dầu, bắc, đồ chứa, cả ba pháp hợp lại 
mà có, cho nên nó là vô sở hữu, pháp cũng do hòa 
hợp mà có, cho nên nó cũng là vô sở Hữu, ngọn 
đèn niệm niệm diệt, thức cũng vậy. 

4. Dụ như huyễn ảo: cũng như huyễn ảo sư, làm 
ra nhiêu thứ vật nhưng vô thật. Chúng sanh nghiệp 
huyễn ảo mà thây nhiêu thứ quốc độ, cũng vô thật. 

5. Dụ sương mai: sương chỉ trụ được một thời 
gian ngăn, Thân xác cũng vậy. 

6. Dụ bọt nước: như trời mưa giọt thành bọt 
nước, trẻ con tưởng đó là hạt ngọc, tâm sanh ra 
tham dính. Chúng sanh ba thọ cũng vậy, do từ căn, 
trần, thức sanh cũng chăng thật. 

7. Dụ giấc mộng: Quá khứ pháp giống như đêm 
qua mơ thấy có, liễu ngộ thì không có. 

§. Dụ như Điện chớp: vừa hiện liền diệt, Hiện 
tại pháp cũng vậy. 

9. Dụ mây bay: Bầu trời trong sáng, bỗng nhiên 
mây sanh khởi, ngay khi ấy liên diệt. VỊ lai pháp 
cũng vậy, hốt nhiên mà khởi ngay khi ây liền tán 
diệt. 


SÓ 1699 - KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 4 743 


Những điều ủy khúc khó hiểu thì cần phải 
giảng nói, giải thích. 

Nay ở đây lược tỏ mà thôi. 

Phân thứ ba, phần Lưu thông, như văn ý... 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


KIM CANG BÁT NHÃ 
KINH TÁN THUẬT 


SỐ 1700 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1700 
KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT 


Đời Đường Đại sư Khuy Cơ soạn 
QUYÊN THƯỢNG 

Gồm ba phân: 

1. Nhân khởi. 

2. Niên chủ. 

3. Giải thích văn kinh 

I NHÂN KHỞI: 

1. Nhân khởi của Kinh 

2. Nhân khởi của Luận 

1. Nhân khởi của kinh: 

Nhân khởi của kinh tức là hai nhân: Không và 
Hữu. Chín trăm năm sau khi Phật nhập diệt, đại sĩ 
Vô Trước trên xI1n với đức Từ Tôn vì mở bày Trung 
Đạo mà thuyết luận Du gIà mười bảy địa, và luận 
Trung Biên Phân Biệt, đều do Bô-tát Di Lặc nêu 
giảng, như phần Quãng chương nói; có một ít sai 
biệt so với cách khác. 

2. Nhân khởi luận: 

Luận Nhiếp Đại thừa nói: Có hai loại Tạng: 
Tạng Thanh văn và Tạng Bô-tát, trong đó có ba: 


Tô đát lãm (Kinh), A ty đạt ma (Luận), Tỳ- nại-da 
(Luật). Nghĩa là kinh Hoa Nghiêm, Bát-nhã gọi là 
Tô đát lãm trong tạng Bô-tát. Kinh Giải Thâm Mật 
A Tỳ Đạt Ma gọi là tạng A tỳ đạt ma. Kinh Tỳ- 
Nại-Da Cù Sa gọi là Tạng thứ ba. Nhưng các kinh 
trên, nêu theo bản tiếng Phạm thì có nhiều bài 
Tụng, nhưng vì bị mất mát hoặc vì phiên dịch bỏ 
sót hoặc lược bớt. Như trong kinh A Tỳ Đạt Ma có 
phẩm Nhiệp Đại Thừa nêu: Phật sẽ gia trì cho Bồ- 
tắt thuyết giảng sau chín trăm năm Phật nhập diệt, 
Bồ-tát Vô Trước gom tất cả nghĩa trong các kinh, 
làm thành hai vạn bảy ngàn bài Tụng, gọi là Luận 
Đối Pháp. Tiếp theo có Bô-tát Phù Đà Tăng Hạ, 
Trung Hoa dịch là Giác Sư Tử, tạo sáu vạn ba ngàn 
bài Tụng để giải thích cùng với Sư trước tạo thành 
hai bản lưu hành riêng. Sau có vị Bô-tát hiệu là An 
Huệ, gom cả hai lại thành một bộ, gọi là Tạp Tập. 
tức là một chi trong mười chi của Luận Du Gñà. 
Duy Thức Tam Thập v.v. .. đều là một chi; như ba 
trăm năm sau Ca Chiên Diên tạo ra Luận Phát Trĩ, 
mà từ đó có các luận Lục Túc. 

H. NIÊN CHỦ: 

Kinh Kim Cang Bát-Nhã đời Diêu Tân, Tam 
tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán. 

1. Kinh: Kinh Bát-nhã này từ xưa đến nay gôm 
năm bản dịch, niên đại như trong Huyện Ký đã ghi. 
Năm Trinh Quán thứ mười chín (645), Tam Tạng 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên thượng 749 


khi mới từ Tây Trúc trở về, đầu tiên là phiên dịch 
Luận này. Đôi pháp làm đâu. Tới năm Trinh Quán 
thứ hai mươi ba (649), Tam Tạng Huyện Trang 
theo vua đến cung Ngọc Hoa. Tiên để rất sùng 
công đức, cùng việc dịch Tạng luận, độ cho năm 
người, và viết bài tựa cho kinh Bát-Nhã gọi là Tam 
Tạng Thánh Giáo Tự. Lúc đó, Thái tử cũng viết bài 
Hiển Dương Luận Tự. Vua cho phép dịch lại kinh 
và chú giải. Khi ây vua hỏi Tạng: Còn điều ØÌ CÓ 
thể sửa lại chăng? Tam Tạng đáp: Có thể cầm bút 
dịch Bát-Nhã. Vua chấp thuận và canh năm đêm 
ây liên dịch. Vua xem Xong; liền sai quan Ty viết 
lại một vạn bản; dù muôn dịch lại cũng không thê 
sửa một chữ nào. Sau đó, các bản dịch từ tiếng 
Phạm đều trao cho Tam Tạng. Xem lại các bản 
Phạm văn của nước Quy Tư tức bản do pháp sư 
Cưu Ma La Thập dịch giống với bản của Côn Lôn 
do Chân Đề dịch; nhưng văn dịch có khác nhau. 
Bản gốc thì tên kinh giông nhau, nhưng Tam Tạng 
dịch là Năng đoạn, bản luận của Bồ-tát Vô Trước 
cũng gọi là Năng đoạn. Ý nào đúng? Y đó nói Kim 
Cang có ba nghĩa: 

a. Nghĩa đôi tượng được phá trừ: Bản luận của 
Bồ-tát Vô Trước nói: Hành Chánh kiến, hành Tà 
kiến. Giải: Vì chánh, tà tuy khác nhưng tác dụng 
có giông nhau, nên phải thực hành hai loại kiến, 
tức dụ cho kim cang tuy một, nhưng Năng (chủ 
thể) và Sở (đôi tượng) khác nhau, tuy gọi là Kim 


Cang nhưng cũng có vật phá được nó, như sừng dê 
trăng phá được Kim Cang 

b. Nghĩa Chủ thê phá diệt: Bồ-tát Vô Trước 
nói: Một là vi đế, nhân của trí. Hai là cứng, không 
thế huỷ hoại. Chú giải nói: Hai loại tuệ là Văn và 
Tư có thê chế phục các thứ nhiễm, lần lần sinh ra 
tuệ Tu, nên gọi là Chủ thể phá trừ, tức nhân của 
Trí. Hai là cứng, tức là tuệ Tu. Đã là tâm Định tức 
có thê phá trừ chướng, nên gọi là cứng. Hoặc là 
trong Tu tuệ có hai loại Hữu lậu, Vô lậu riêng. biệt 
để phân thành vĩ tế, cứng chắc hoặc là trong vô lậu 
có chiết phục đạo, đàm hoặc đạo lây đó mà chia 
hai cũng được. Mà phiền não chướng thì thông cả 
lý, sự hai quản phục vì thích trên ghét dưới phụ cho 
nên sở ly trí chướng duy chỉ lý quân phụ. Theo luận 
Võ gián giải thoát, cũng chia ra vi tê và Cứng chắc 
cho đến quả vị Phật trong đạo giải thoát gọi là 
Đoạn. Trong ba loại đoạn, đoạn tánh, đoạn loại, tên 
gọi là Đoạn, nhưng chăng phải là Đoạn Dụng và 
Đoạn Thẻ, vì chăng phải là đối tượng được đoạn, 
nên không gọi là Đoạn Thể. Đã đoạn thì chăng phải 
đang chánh đoạn nên không gọi là năng đoạn. 

c. Rộng và hẹp: Luận Võ Trước nói: Như Kim 
Cang vẽ trên tranh lụa, hình của Kim Cang rộng ở 
hai đâu, giữa thì hẹp. Chú giải nói: Phật quả địa 
tiên dụ cho Rộng, thập địa dụ cho hẹp. Vì trong 
mỗi địa đều tu một hạnh làm đầu hoặc là bảy địa 
trước gọi là rộng, đều đúng với nghĩa. Nên biết ở 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 751 


đây, nếu sở phá gọi là Kim Cang. Bát-nhã của Kim 
Cang năng phá diệt gọi là Kim Cang. Kim Cang 
tức Bát-nhã. Có kinh gọi là Ban Thích Nhược là 
tuệ trong Nhân. Gọi là Tát-phiệt-nhược, Trung 
Hoa gọi là Nhất thiết trí, là Trí trong quả. Gọi là 
Ban Thích Thận Nhược, là tuệ đoạn hoặc; vì vậy ở 
trên đã gọi là Năng Đoạn. 

Hiện nay ở nước Đường có ba bản lưu hành: 

I. Do Thế Thân viết thành hai cuốn hoặc ba 
cuốn. 

2. Vô Trước viết, thành một quyền hoặc hai 
quyên. 

3. Kim Cang Tiên viết, tức người Ngô ở đất 
Nam, chắng phải là chơn Thánh giáo. Bộ đó gồm 
mười một quyền hoặc mười ba quyền. 

Nếu chỉ học Hữu, vì chẳng Không, nên tâm 
VỌng tưởng càng lớn mạnh. Nêu chỉ học Không, 
mà chăng Hữu, thì chơn trí không có nhân nên 
không sinh được! Diệt vọng tưởng ở cửa Không, 
khởi chơn tâm ở cửa Hữu. Không và Hữu là hai 
tâm Đương. Thuyết giáo có hai loại: l. Tuỷ cơ như 
Tứ Đề, lý Hai Không; 2. Hiển lý Như, mà thuyết 
vô tướng, thực tướng. Phật lây một âm để thuyết 
pháp, kinh Hoa Nghiêm nói: "Như Lai trong một 
lời mà diễn bày vô biên biển khế kinh". Pháp Hoa 
kinh chỉ nói Nhiếp Nhập đề tỏ rõ Nhất Thừa. Kinh 
Thăng Man thì thông cả xuất sinh và nhiếp nhập. 


Thế nhưng Pháp Hoa kinh lại nói: Nếu người thực 
hành năm ba-la-mật, không bằng người thọ trì, 
nghe văn kinh Pháp Hoa. Theo Bôồ-đề Niết- bản đều 
gỌI chung là Nhất thừa. Nên Xe Bò dụ cho Bồ-đề. 
Kinh nói: “Ta vì các ngươi mà tạo ra xe ấy "| Phải 
lây. đăng tâm cho từng thứ một, cho nên kinh 
Thắng man nói: "Thực hành sáu ba-la-mật không 
băng tay nắm giữ kinh": đó là căn cứ vào chơn như 
để làm Thừa; văn kinh đó đã hiển bày tướng chơn 
như. 

HI. BẢN VĂN KINH: 

"Tôi nghe như vây, một thời, Phật tại nước Xá 
Vệ, vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc" 

Kinh này, từ đầu đến cuối có ba phân: 

- Nguyên do dẫn đến. 

- Thỉnh xin rộng thuyết, bắt đâu từ Km: "Bầy 
giờ, Tu-bô-đê liên từ chỗ ngôi đứng dậy...' 

- Vui ngộ tu hành, bắt đầu từ câu: "Phật thuyết 
kinh này tôi..." 

1. Phần nguyên do dẫn đến: gồm hai phân: 


- Nguyên do chung. 
- Nguyên do riêng. Từ câu: "Bây giờ Thê 
Tôn..." . Trong nguyên do chung lại có năm phân: 


a, . Khiến cho người nghe sinh niêm tin, nói là 
đã nghe: “Tôi nghe như vậy... 
b. Giờ giâc cùng nhau gặp gỡ g1ữa người nói 


SÓ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 753 


và người nghe; thời gian không xác định riêng biệt, 
gọi chung là "Một thời" 

c. Khi giáo hóa: tật phải có người chủ thuyết; 
người. chủ thuyết nếu tôi thắng thì pháp mới quý, 
cho nền nêu là "Phật". 

d. Giáo hóa tất phải nhờ ở nơi chốn đặc biệt đề 
thuyết diệu pháp. Cho nên nói là "Nước Xá Vệ, 
vườn Kỳ thọ Cấp cô độc " 

e. Chỗ dạy phải đủ cơ, "là có đủ một ngàn hai 
trăm năm mươi người”. 

Thật ra cũng có chúng Bô-tát như Bà-già-bà 
nói: cũng có tám bộ chúng như phân lưu thông ở 
cuối kinh đã nói. Nay ở đây lược bớt cho nên chỉ 
nêu Thanh văn; ngoài ra, văn cũng đã rõ. Nơi 
thuyết là Phiệt Tô Hiến Khinh Hô Độ. Trước đây 
cho là Ngũ Thiên Trúc, là lầm vậy! Nay gọi là Hiển 
Độ. Trung Hoa dịch là Nguyệt Thị. Trong năm 
nước, nước đó có nhiêu hiên triệt, như mặt trăng 
chiếu sáng bóng tôi, năng trừ nóng bức làm cho 
mát mẻ, cho nên gọi là Nguyệt Thị, trước đây gọi 
Nguyệt Chị là sai. Nước Xá Vệ là sai, phải là Thất 
La Phiệt Tất Đề Bồ La. Dịch là thành Phong Đức. 
Nghĩa là cảnh đẹp nồi tiếng, sản vật dôi dào. Chúa 
thành là Bát Thích Ma Na Y Đặc Vương, dịch là 
Thắng Quân. Là tên của một thành phố ở Trung 
Ấn, tên nước là Kiều Tát La, vì phân nam nước 
Kiêu Tát La bị cắt riêng, bởi sông Hăằng. Vì vậy, 


mà tên thành riêng khác với tên nước. 

Kỳ Thọ là rừng cây của Thái tử Thệ-đa. Thệ Đa 
tiên hán gọi là Chiến Thăng. Vườn Cấp cô độc; Tu 
Đạt Ma mua được đất vườn của thái tử. Hợp lại mà 
thành tên. Chi tiết đầy đủ về phân duyên khởi này 
đều giỗng các bài sớ giải khác. 

"Cùng chúng đại Tỳ-khưu, đủ một ngàn hai 
trăm năm mươi người”. 

Đây là phần năm trong phần Nguyên do chung: 
"Chỗ dạy đủ sẵn cơ". Phật đến với hội gọi là cùng. 
Ngài Long Thọ giải thích: 

1. Cùng một chỗ ở thành Phong Đức. 

2. Vì cùng một thời gian, cùng một không gian, 
nói và nghe từ đầu đến cuối; nên gọi là một thời 

3. Vì đồng tâm cùng thủ một pháp vị. 

4. Vì cùng kiến, cùng chứng, một lý giải thoát. 

5. Vì đồng giới, mỗi vị đều riêng có giới giải 
thoát. 

6. Vì đồng giải thoát ba thừa, đồng ngôi giường 
giải thoát. Có đủ các nghĩa như vậy, nên gọi chung 
là cùng. 

- Đại có năm nghĩa: 

1. Danh xưng lớn: vì là chỗ tri thức của đại 
chúng đại nhân. 

2. Ngôi thứ lớn: vì đều trú quả Thánh chăng 
phải địa vị phàm phu. 

3. Công đức lớn: vì các lậu đã tận, chứng được 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 755 


Trí đoạn. 

4. Tu hành lớn: vì câu đại Bô-đê, tu nghiệp rộng 
lớn. 

5. Đô chúng lớn: vì có tới một ngàn hai trăm 
năm mươi người. 

Ngài Long Thọ giải thích: Có bảy báu thì vàng 
là tối đại, cho đến nơi không có vật quý, thì cuốc 
sắt trở thành tối đại! Như vậy, khi có tam bảo thì 
Phật là tối đại, cho đến sau này, thời mạt pháp thì 
tăng phá giới là tối đại! Cho nên kinh nói: Hoa 
Thiêm Bát Ca tuy khô héo vẫn còn hơn mọi hoa 
tươi tốt khác! Vì ác Tỳ-Khưu mà phá giới, ác hạnh 
vẫn còn hơn các ngoại đạo trì giới! Nay nói Đại là 
để đối lại với Hữu Học. (cái học trong phạm trù 
Hữu). 

- Ty-khưu ở đây có năm nghĩa: 

1. Làm cho ma sợ hãi, vì tâm mới xuất 1a, bốn 
loại ma đều sợ hãi... 

2. Tự nuôi sông thân mạng băng khất thực, giúp 
mình độ người. 

3. Tịnh mệnh; vì lia năm tà mệnh, làm chơn 
chính ba nghiệp. Năm tà mệnh là: a. Vì lợi dưỡng 
mà phô trương những điều kỳ lạ, hiếm có, như có 
người ngôi mà ổi, niệm châu; b. Vì lợi dưỡng mà 
tự khoe đức độ của mình; c. Vì lợi dưỡng mà chiêm 
bói, bốc quẻ, xem cát hung...; d. Vì lợi dưỡng mà 
lớn tiêng ra uy; e. Vì lợi dưỡng mà kê lễ những sở 


đặc của mình đề xao động lòng. 

4. Trì giới tánh; vì oai nghi không thể khiếm 
khuyết. 

5. Phá ác, nhờ tu đạo mà gặt hái thành quả, 
đoạn dứt phiên não. Tăng-già gọi là Chúng, vì 
chứng lý và pháp sự cả hai đều hòa. 

Một ngàn hai trắm năm mươi người là khi Phật 
thành đạo; trong thời thuyết pháp lần thứ nhất, độ 
nhóm Kiêu Trân Như năm người. Thời thứ hai, độ 
nhóm Da-Xá năm mươi người. Thời thứ ba, độ 
nhóm Xá-lợi- phất trăm người. Thời thứ tư, độ 
nhóm Mục-kiên- liên trăm người. Thời thứ năm, độ 
nhóm Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp năm trăm người. 
Thời thứ sáu, độ nhóm Già Gia Ca Diếp hai trăm 
chín mươi lăm người. Thời thứ bảy, độ nhóm Na 
Đề Ca Diệp hai trăm người. Như vậy tổng cộng 
một ngàn hai trăm năm mươi người; đó là nói các 
đô chúng thường theo hâu Đức Phật. Đúng ra cũng 
có các chúng Tỳ-khưu Ni, do vì lược bớt vậy. 
Nhưng với kinh A-hàm, chỉ vì những người phát 
tâm câu đạo lý thanh văn thừa mà thuyết. Bát-nhã 
Không giáo, chỉ vi những người phát tâm câu đạo 
lý Đại thừa mà thuyết. Cho nên kinh này về sau có 
nói: "Vì những người Đại thừa mà thuyết, vì những 
người Tối thượng thừa mà thuyết" là vậy! Còn như 
kinh Niết-bản, Pháp Hoa, Giải Thâm Mật là hoàn 
toàn vì những người câu đạo Nhất Thừa mà thuyết. 
Nói Hữu vị, Vô vị; gọi đó là Hữu; Ngã và ngã sở, 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 757 


thuyết là không. Cho nên nay liệt kê chúng Thanh 
văn chính là vì khiến cho họ phát tâm thú hướng 
Đại Thừa, còn Bô-tát thì đã quy hướng, cho nên ở 
đây không nói nữa. 

Phân trên là đã trình bày rõ nguyên do chung 
dẫn đền. 

"Bấy giờ là giờ thọ thực. Thê Tôn mặc y, mang 
bát vào đại thành Xá Vệ khât thực. Ở trong, theo 
thứ tự khất thực xong, Ngài về lại trụ xứ. Dùng ngọ 
thực xong, cất y bát, rửa chân, trải tọa cụ mà ngôi". 

Lời thuật: Đây là phần hai: Nguyên do riêng 
dẫn đến. Đoạn này có mười ý: 1) Hóa chủ là Thê 
Tôn. 2) Giờ biện hóa là giờ ăn. 3) Về y phục là mặc 
v.4) Chấp trì ứng khí là mang bát. 5) Vùng đất hóa 
độ là vào đại thành Xá Vệ. 6) Xin ăn là khất thực. 
7) Phố khắp đều đặn là ở trong thành, thứ tự xin. 
8) Nhiếp hóa, nghĩa là về lại bốn xứ. 9) Hiển bày 
sự rửa chân, là dùng cơm xong, thu y bát, rửa chân. 
10) An trú, nghĩa là trải tòa mà ngôi. 

Thế Tôn là người có đủ sáu đức, phá bỗn ma. 
Phật Địa Luận nói: Sáu đức đó là: 1. Tự tại nghĩa 
là mãi không còn bị trói buộc bởi các phiên não; 2. 
Xi thạnh, nghĩa là được tôi luyện từ ngọn lửa trí 
nóng hực; 

3. Đoan nghiêm, nghĩa là được trang nghiêm 
đủ các tướng đẹp; 4. Danh xưng, nghĩa là tật cả các 
công đức thù thắng đều viên mãn, không có gì là 


không biết; 5. Cát tường nghĩa là tất cả thế gian 
đều thân cận cúng dường, đêu xưng tán. 6. Tôn 
trọng nghĩa là đủ tất cả đức, thường khởi phương 
tiện, làm lợi ích an lạc tất cả hữu tỉnh không bỏ sót. 

GI1ờ ăn nghĩ là IỜ thọ trai, mỗi điều sau đó đều 
có sự biêu hiện riêng, cho nên kinh Vô Câu Xưng 
nói: "Đức Phật bảo A-nan-đà: Phàm các 0ai nghĩ 
đi đứng của chư Phật thảy đêu là Phật sự". Vì sao 
nay lại nói là giờ ăn? Đó là để hiển bày ăn Xong, là 
thuyết kinh. Mặt trời đứng ngay chính giữa bầu 
trời, biểu hiện cho lý của Đại thừa Vô tướng sắp 
được thuyết, xả lìa cái chập nhị biên Không và 
Hữu. Cho nên, giờ ăn là giờ giấc khác với giờ 
thuyết kinh. Đó là sự hiểu hiện: Muốn thuyết g1áO 
lý vô tướng, trước tiên phải nói cái lý của vô tướng. 
Cũng như muốn thuyết kinh Võ lượng Nghĩa, thì 
trước hết phải nhập vào tam muội Vô Lượng Nghĩa 
xứ, quán cái lý của Vô Lượng Nghĩa xứ. Phật lây 
tuệ làm mệnh, lấy vô tướng làm sự ăn. Muốn 
thuyết giáo về vô tướng trước tiên phải dùng tuệ 
quán diệu lý của vô tướng, sau đó mới thuyết, cho 
nên nói là "g1ờ ăn". 

Mặc áo là Sự. Áo có ba loại: Tăng già lê, Uất- 
đa-la, Tăng-an- đà-hội. Mặc Tăng-già-lê là để nhập 
vào vương thành, áo Uất- đa-la để mặc khi thuyết 
pháp cho đại chúng. Nay muốn vào thành thì phải 
hiển bày việc mặc áo Tăng già lê. Trong pháp cũng 
có áo: Một là áo Tinh tiến, cũng gọi là Giáp Khải 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 759 


(áo giáp); biểu hiện sự khuyên khích, tuyên thuyết, 
làm lợi lạc chắng ngại nóng rét, giống như mặc áo. 
Hai là áo Nhu hòa Nhẫn nhục, nghĩa là nhờ nhẫn 
nhục nên chống lại được oán hại ở bên ngoài, 
không cho chúng xâm nhập, giống như mặc áo thì 
nóng rét không xúc phạm được. Ba là áo Hồ thẹn, 
do co trọng sự hiên thiện, khinh tuyệt sự bạo ác, 
lây sự xâu hỗ làm tướng, nên như chiếc áo để che 
vậy! Nay Phật biểu hiện sự khuyên khích bằng 
những đức tính đó, để tuyên thuyết diệu pháp vô 
tướng, cho nên nói là mặc áo. 

- Mang bát, ôm bát là để ứng với đồ chứa: I1. 
Ứng với lượng thức ăn của chính mình. 2. Ứng với 
lượng bố thí thức ăn của đàn-na tín thí, không 
nhiều không ít, gọi là ứng lượng, biêu hiện cho Trí 
vô phân biệt chứng lý bên trong của Đức Phật, như 
bát nhận thức ăn. Tâm khởi ở Trí cho nên gọi là 
Trì. 

- Vào thành Xá vệ là biểu hiện cho việc muôn 
nhập đại thành chánh pháp, ăn thức ăn vô tướng, 
hoặc là chánh pháp như thành trì, cho nên ngài Vô 
Cấu xưng Thành Hộ Pháp; vì Bồ- tát như là người 
giữ thành, hoặc là chánh pháp giông như người 
trong thành. Bô-tát như Thành tức là Thành Hộ 
Pháp. Hoặc nhập vào Đại Thành pháp giới uông VỊ 
vô tướng. Vì muốn biểu hiện cho cái ây, nên nói là 
vào Đại Thành Xá-vệ. 

- Khát thực là để biểu hiện cho việc dùng Trí 


vô phân biệt, chứng cái lý bên trong của Vô Tướng. 

- Lân lượt khất thực nghĩa là đi từ con đường 
này đến một con đường khác; từ nhà này đến nhà 
khác; là để hiển Dày cho mỗi một pháp đều phố 
khắp, chứng đến cái lý của Vô Tướng. 

- Về lại bốn xứ là để biểu. hiện cho việc sắp 
thuyết giáo của vô tướng, còn cân phải khởi lên Trí 
Hậu Đắc đê vì người mà rộng thuyết. 

- Rửa chân là hiển bày sự nhơ bẩn nên ngoài, 
nhờ trừ rửa mà sạch. 

Bên trong tâm có nhiễm thì nghe pháp sẽ tự 
diệt. 

- Trải chỗ ngôi là muốn hiến thị cho nhữn 
pháp được thuyết là tôi thăng. Cho bên đức Thê 
Tôn tự mình trải tọa cụ, là để cho thấy ngôi vị tôn 
quý thì không để cho người khác trải tọa cụ cho 
mình! 

- Mà ngôi, theo Vô Trước Luận giải thích, là để 
hiển thị. Chỉ có sự tịch lặng ở pháp mới năng giác 
năng thuyết, cho nên ở đây hiển bày việc Thế Tôn 
ngôi ngay ngắn ‹ chánh niệm, là để biêu hiện cho sự 
bên trong có thể hiểu rõ chân lý, bên ngoài có thể 
thuyết vê pháp vô tướng. Năng đoạn Kim Cang 
nói: "Trú Bồi Diện Niệm". Bồi nghĩa là sơ viễn xa 
lạ; Diện nghĩa là quán hướng hướng xem xem mặt; 
đó là lây Trí để quán Lý, như dùng gương để soi 
mặt. Bồi nghĩa là ngược lại với sinh tử; Diện nghĩa 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 761 


là hướng về Niết-bàn. Bối nghĩa là xả phiền não; 
Diện nghĩa là chứng chân lý. Bồi nghĩa là lia Hữu 
và Không. Diện nghĩa là ở vào chỗ Trung Đạo. 
Như vậy thì nên biết. Hoặc khi nói đôi diện niệm 
nghĩa là ngắm nhìn. Là lây Trí để đạt lý, như ngắm 
nhìn mặt mũi mình vậy. 

"Khi ấy, Trưởng Lão Tu-bô-đề trong đại 
chúng, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trệch áo vai phải, 
quỳ gối phải xuống đất, cung kính chắp tay, bạch 
Phật". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thỉnh hỏi lân thứ hai. 
Trong phân thuyết minh, theo khóa văn của ngài 
Thế Thân, thì cả hai phần; nghĩa là từ cầu hỏi này 
cho đến câu “Quả báo cũng bất khả tư nghị" là 
vòng thuyết thứ nhất. Từ "Bây ĐIỜ, Tu-Bô-đề" đến 

phải trú thế nào" và cho đến "nên tác quán như 
vậy”, là vòng thuyết thứ hai. Nghĩa là, trong vòng 
thuyết thứ nhất, có ba câu hỏi dành cho những 
người chưa phát tâm, thì làm sao để có thê phát 
tâm, và dành cho những người đã tu hành, thì làm 
thể nảo để đoạn dứt chướng? Trong vòng thuyết 
thứ hai, nêu Bô-tát với sự tu hành ba loại của tự 
thân mà sinh ra lâm như Vậy: "Răng ta có thê phát 
tâm" cho đến câu "răng ta có thê đoạn dứt chướng ; 
là để trừ sự kiêu ngạo tăng thượng như vậy, cho 
nên thuyết vòng thứ hai; tức thuyết pháp vòng đâu, 
là để dạy cho những người chưa phát tâm nên phát 
tâm. Vòng thứ hai thuyết pháp, là để dạy cho 


những người đã phát tâm, nhưng lại tự cho rằng ta 
phát tâm được! 

Có giải thích khác đôi với hai vòng tu hành 
đoạn chướng: 

Giải thích cũ nói: Vòng thứ nhất vì sinh Thiện. 
Vòng thứ hai vì đoạn chướng. Chướng tức là Sở 
Trị. Vì vậy mà phân sau của Luận có nói: Đối với 
người tu hành nội tâm, mà trong tâm còn chấp chứa 
ý niệm, rắng Ta là Bô-tát tức là chướng Ư bất trú 
đạo nghĩa là Bô- tát không trú trong đạo, trong Trí 
vô phân biệt; có ngầm thấu chân lý, mới chứng đặc, 
vì vậy mà chăng khởi cái tâm răng ta có thê, Ta 
được. 

Lại có giải thích: Vì hai căn cơ lợi và độn; vì 
hai chúng trước và sau mà thuyết hai vòng. 

Trong vòng thuyết thứ nhất gồm có hai phân: 
Bắt đầu từ: "Nên hàng phục như vậy" cho đến câu 

"phải trú như giáo đã dạy” là phân chánh tông. Từ 
câu: "Có thê lây thân tướng để thấy Như Lai 
không?" trở về sau là phần đoạn nghi. Nghĩa là, 
Năng đoạn là Bát-nhã, Sở đoạn là hai chướng. 
Phần đầu chánh tông gồm có bốn đoạn: 1) Thiện 
Hiện (Tu-bô-để) thành kính xin hỏi. 2) Như Lai 
khen ngợi và chấp nhận. 3) Kính dạ, hiếm được 
nghe. 4) Tùy theo cầu hỏi mà trả lời. Trong phân 
thứ nhât lại có ba phân: Phân đâu biêu hiện sự 
thành kính; phân tiếp là sự khen ngợi; sau cùng là 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 763 


phân chính xin hỏi. Đây là văn phân đầu. 

Thê nhưng, Bồ-tát Vô Trước lại nói: Đã thành 
lập được bảy loại cú nghĩa rôi, thì Bát-nhã ba-la- 
mật đó liên được thành lập; đó là bảy loại chủng 
tánh bất đoạn. Trong bảy loại cú nghĩa đó, ba loại 
đầu theo kinh này, có ba đoạn văn; bốn loại cú 
nghĩa sau là các nghĩa nói tản mạn trong kinh này, 
chẳng có đoạn riêng biỆt. 

Ba đoạn văn đó là: 

1. Thiện Hiện tán thán, gọi là chủng tánh bất 
đoạn. 

2. Thiện Hiện xin hỏi, gọi là Phát khởi hành 
tướng, là phát câu hỏi về tướng của tu hành. 

3. Như Lai ấn đáp xong, đến câu "Nên quán 
như vậy”, gọi là Hành Sở Trú Xứ; nghĩa là nương 
theo nghĩa mà Phật đã thuyết trong cả bộ kinh này, 
để thực hành hạnh đó, tức là Hành Sở Trú Xứ. 

4. Về Đối trị, chắng có đoạn văn riêng biệt, tức 
ở trong Hành Sở Trú Xứ có sự đối trị giữa năng và 
sở, vì vây mà Luận nói: "Nên thực hành tướng như 
vậy”. Khi sắp thực hành các trú xứ, thì có hai loại 
đối trị. Nên biết đó là Tà Hạnh và cọng kiến chánh 
hạnh; các kiến trong đó, là phân biệt. Ở trong Trú 
Xứ thứ nhất, nếu nói "Bô-tát nên sinh tâm như vây: 
"Sở hữu các chúng sanh”; thì đó là đối trị tà hạnh. 
Sanh tâm như vậy là Bồ-tát tà hạnh. Còn nếu lại 
nói: "Bô-tát có tưởng chúng sanh", thí đó là đối trị 


cọng kiên chánh hạnh. Cái chấp phân biệt đó, Bồ- 
tát cũng nên đoạn dứt, vì sẽ có: "Ta nên độ chúng 
sanh"! Ở trong trú xứ thứ hai, nêu nói: "Nên thực 
hành bồ thí", thì đó là đối trị tà hạnh; chắng phải 
th bồ thí là Bô-tát tà hạnh. Nêu lại nói: “Trú ở 

" thì đó là đôi trị cọng kiến chánh hạnh, đó là 
in biệt chấp; Bôồ-tát cũng nên đoạn dứt, bởi vì 
phải thực hành bố thí. Trong đó có Năng Đôi Trị 
và Sở Đôi Trị, phải hiểu cho đúng. 

5. Không Mất, nghĩa là không mất chánh đạo, 
để ngăn chận cái chấp tăng và giảm. Chấp CÓ 1ĐƯỜI 
và pháp trong thực hành sở trú xứ, gọi là chấp tăng. 
Bác bỏ không có Diệu pháp Chân Như thì gọi là 
châp giảm. Nếu làm vậy, thì mất chánh đạo! Nay, 
để ngăn chận hai chấp, nên gọi là không mất. Cho 
nên trong Luận có nói: "Như Lai thuyết tính phước 
đức tức chăng phải tính phước đức" là để ngăn 
chận chấp biên tăng ích, bởi không có phước tụ, đó 
chỉ là tự tánh phân biệt. Nếu lại nói: "Vì vậy, Như 
Lai nói là phước đức Như Lai tụ”, là để ngăn chặn 
chấp biên tông giảm. Vì cái đó vốn không như 
ngôn từ có tự tánh mà có chuyện để nói; do vậy mà 
Như Lai nói chính là Phước đức tụ, cho đến câu 
nói: "Cái gọi là Phật pháp â ây tức Phi Phật Pháp". 
Những câu như vậy đêu đúng với sự giải thích, nên 
gọi là không mắt. 

6. Địa: Ở đây có ba loại: Một là Tín Hạnh Địa, 
là ngôi vị tu hành của phàm phu, bắt đầu từ "phát 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 765 


khởi xin hỏi" cho đến câu: "Đó gọi là Nhất thiết 
pháp. Hai là Tịnh Tâm Địa, là ngôi vị Thập Địa, 
bắt đầu từ sau câu: "Thí như thân trường đại”. Ba 
là Phật Địa, từ câu: "Nêu Bồ-tát tự cho răng Ta 
phải trang nghiêm cõi Phật" cho đến cuối kinh. 

7. Lập Danh; thì đã nói trong phân chú thích 
danh từ Năng đoạn ở trên có thê tự biết. Ở miễn 
Nam có cuôn Kim Cang Tiên chú thích, chia luận 
này ra làm mười hai phần, nhưng đó chỉ là những 
ý tưởng của kẻ phàm tình ở đất này, không thê lây 
đó làm chứng cứ được. 

- "Bấy giờ, Trưởng Lão": Ở Tây phương, 
những người cao tuổi được tôn xưng là Trưởng 
Lão, còn nhỏ tuổi mà có đức độ thì gọi là Đại Đức. 

- Gọi “Tu- bô-để" là lầm, đúng ra phải gọi là Tô 
Bồ Đề. Trung Hoa gọi là Thiện Hiện, là người hiểu 
về Không đứng bậc nhất trong các đệ tử của đức 
Thê Tôn; là ứng với đời của Phật. liên có thể xuất 
hiện; là khéo có thê ngay ở hiện tiên hiểu đạt được 
nghĩa Không. Hoặc là khi mới sanh ra cả phòng 
đêu trống lặng, các thây đoán tướng đặt tên là 
Thiện Hiện. Hiện là xuất ra, là khi sanh ra trong 
phòng tất cả đều trông rồng tịch lặng, biểu hiện khi 
lớn lên, khéo liễu ngộ về nghĩa Không, cho nên tên 
là Thiện Hiện. Cuôn Năng Đoạn mới dịch, thì gọi 
là Cụ thọ Thiện Hiện. Mệnh có hai loại: l. Mệnh 
xuất thê gọi là tuệ. 2. Mệnh thế gian là sự cùng 
nhau trì giữ liên tục giữa sắc và tâm. Nếu chỉ nói 


một mình Tuệ mệnh thì không nhiếp thê gian; nếu 
chỉ nói Thọ mệnh thì không thông với xuât thế; để 
hiển thị đủ cả hai, cho nên nói là Cụ thọ. Ngài 
Thiện Hiện có đủ cả hai thứ mệnh: Một là đặc tuệ 
mệnh của xuất thế; hai là được sống lâu ở thế Ø1an; 
cho nên cũng gọi là Trưởng Lão. 

- Liền từ chỗ ngôi đứng dậy là biêu hiện cho xả 
bỏ cái chẳng thật của Nhị thừa, mà một mực hướng 
đến cứu cánh của Nhất thừa. 

- Trệch áo vai phải là hiển thị cho tướng của sự 
kính trọng. Vì người. Án Độ ngày xưa cho bên phải 
là sự cát tường, là biêu thị cho Bát- nhã, có thê làm 
thành sự cát tường cho đại chúng. 

- Quỳ gối phải xuông đât để hiến thị cho sự 
hàng phục lỗi lầm của sinh tử, nghĩa là từ từ vô 
thủy. đến nay đã dùng tay và chân phải tạo nhiêu 
tội lỗi. Biểu thị cho pháp này là có thể hàng phục 
cái khổ của sanh tử. 

- Chặp tay để biểu thị tâm của người nghe, 
ngâm ứng hợp với pháp. 

- Cung kính là biểu thị cho pháp đáng tôn quý. 

Vô Trước Luận nói: Có sáu nhân duyên khiến 
Tu-bô-đê hỏi: 

1. Đoạn nghi: Nghĩa là chúng sanh từ vô thủy 
đến nay, vô minh ở tại thân, phiên não mê hoặc che 
lấp mà sanh nghi; đó là nghi ngờ pháp tứ đề và tam 
bảo, không sanh tâm tin tưởng; khi đã phát hỏi, tất 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 767 


cả sự nghi hoặc đều được đoạn dứt. 

2. Vì đề khởi tín giải, nghĩa là tuy tin các pháp 
ở các kinh, nhưng không biết khởi tín giải từ đâu, 
cho nên hỏi là để khởi tín giải ở Bát- nhã. 

3. Đề nhập vào sự thâm sâu; nghĩa là tuy đã 
sanh ra sự tín giải ở Bát-nhã, nhưng vẫn chưa hiểu 
nghĩa của sự thâm sâu. 

4. Vì đề được bất thôi chuyền; nghĩa là tuy đắc 
giải ngộ thâm sâu, nhưng ĐẤp các duyên muỗi 
mòng, đâu tránh, mệt mỏi, có khi lại bị thối 
chuyên; một lần vì đó mà phát hỏi, thì mãi mãi 
không thối lùi. 

5. Vì để sanh vui. Chúng sanh rơi vào sanh tử 
đã lâu, ôm âp các loại ưu khô vô lượng: một lần vì 
đó mà phát hỏi, thì ưu khổ được trừ bỏ mãi mãi; vì 
vậy mà sanh hoan hỷ. 

6. Vì để cho chánh pháp được trú lâu. Nếu 
không thuyết Bát-nhã như vậy thì chánh pháp sẽ bị 
diệt một cách mau chóng, không có người trú trì; 
vì vậy mà phát hỏi sẽ khiên cho chánh pháp được 
trú lầu đài. 

"Đức Thế Tôn. Thật hiểm có! Như Lai khéo hộ 
niệm các Bô-tát, khéo phó chúc các Bô-tát" 

Lời thuật: Theo sự phân chia của ngài Thế 
Thân, trong vòng đầu có hai phần: một phân là 
dương tông thỉnh thuyết. Phân hai là rộng nói để 
phá chúng nghi, từ câu: "Có thể dùng thân tướng". 


Trong phân một có bốn ý: 

1. Thành kính khen thỉnh. 

2. Vui thuận, đông ý trả lời. 

3. Kính dạ lắng nghe. 

4. Trả lời từng câu hỏi. 

Trong phân một có bỗn phân: 

a. Chỗ sở tại, là trong đại chúng. 

b. Hiền bày sự thành kính. 

c. Tán thán. 

d. Thỉnh hỏi chánh. 

Phần một và hai đã nói xong; đây là phân ba: 
Tán thán. 

"Đức Thê Tôn, thật hiếm có!": Cùng thời gian 
và không g1an trong trú kiếp có Phật xuât thê. Như 
trong ngàn Phật hiên kiếp đã có bốn Đức Phật xuất 
thế. Nghĩa là trong trú kiếp này, năm kiếp đầu 
không có Phật hiện thê. Trong kiếp thứ sáu, khi con 
người thọ 40.000 tuổi thì Phật Câu Lưu Tôn xuất 
thê. Trong kiếp thứ bảy, khi con người thọ 30.000 
tuổi, thì Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni xuất thê. 
Trong kiếp thứ tám, khi con người thọ 20.000 tuổi 
thì Đức Phật Ca Diếp xuất thế. Trong kiếp thứ chín, 
con người thọ 100 tuôi, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
xuất thế. Trong kiếp thứ mười, khi bắt đâu diệt 
kiếp, con người thọ 80.000 tuổi, đức Phật Di Lặc 
xuất thế. Đến kiếp thứ mười lãm, thì chín trăm chín 
mươi bốn vị Phật cùng xuất thế trong một kiếp. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 769 


Trong trú kiếp cuối cùng, có đức Phật Lâu Chí một 
mình xuất thế cả một trú kiếp. Từ đó về sau còn 
trải qua mười hai đại kiếp, mới có Đức Phật Đệ 
Nhật Nhật Quang xuất thê trong kiếp Tinh Tú. Từ 
đó về sau còn phải trải qua thêm ba trăm kiếp mới 
có các đức Phật khác xuất thê. Cho nên kinh Pháp 
Hoa nói: 

Chư Phật xuất thế rất hiểm hoi, xa xôi và khó 
Đặp. 

- "Khéo hộ niệm”: Theo ngài Thê Thân nói; là 
che chở thân cho những người đồng hành. Một là 
che chở thân mình, hai là che chở những người 
đông phạm hạnh với mình. Nghĩa là có Bô-tát đã 
từng phát tâm, gặp chư Phật, căn cơ đã chín mùi 
thì Như Lai hộ niệm cho người đó, che chở thân 
người đó, khiến cho tự lợi được tăng trưởng thiện 
pháp. Gia bị những người đông hạnh, nghĩa là 
những người có chung phạm hạnh với Bồ-tát, Như 
Lai khiến Bồ-tát dạy dỗ họ, che chở cho sự lợi tha 
đó. 

- "Khéo phó chúc" là dành cho các Bô-tát căn 
chưa chín mùi. Tuy đã phát tâm nhưng căn cơ chưa 
chín mùi, trong đó có hai loại: l1. Đã phát tâm 
nhưng chưa từng có công đức. 2. Đã phát tâm đã 
từng có công đức rôi, nhưng lại bị thối mật. Hai 
loại người đó được giao cho Bỏ-tát có căn đã chín 
mùi, để họ hướng dẫn dạy dỗ, khiến cho những 
người chưa đắc mà đã thối, làm cho họ đắc; người 


đã từng đắc mà thối thì làm họ được tiễn tu; cho 
nên gọi là phó chúc. Lại nữa, đắc bất thối là khiến 
cho không xả bỏ Đại thừa. Trước đây, đem những 
người căn chưa chín mùi, giao cho những người 
căn đã chín mùi, nay Thế Tôn lây pháp, giao cho 
những người căn chưa chín mùi, đê khiên cho họ 
không xả bỏ Đại thừa, muốn làm cho ho tiên hơn 
nữa trong Đại thừa, gọi là phó chúc. Đúng theo 
luận, thì phó chúc có hai nghĩa: Ngài Thể Thân thì 
giải thích: _lr0ng hàng Bồ-tát, có người đặc rồi mà 
thôi mất; có người chưa đặc mà thôi; đê họ không 
xả bỏ Đại thừa, làm cho họ tiễn hơn nữa; øọI1 là phó 
chúc”. Còn ngài Vô Trước thì giải thích có hơi 
khác ý trên, ngài chú thích răng: "Khi Như Lai mới 
thành đạo, có những Bồ-tát đã từng tích chứa căn 
lành, căn đã thành thục trong những kiếp trước. 
Đức Phật vì những người đó, mà thuyết hành Sở 
Trú Xứ. Ở trong trú xứ mà thuyết. thánh đạo là 
Năng Đối Trị; đê phân biệt là Sở Đôi Trị; lại còn 
thuyết về đoạn dứt và trừ bỏ hai chấp tăng và giảm, 
để không mất Chánh đạo; phàm phu tu, Bô-tát tu 
và Phật địa. 

Lại còn nói về sự thành lập danh Bát-nhã, như 
vậy gọi là khéo hộ niệm. 

"Khéo phó chúc là vì những Bồ-tát, căn chưa 
chín mùi, chưa thê phát tâm tu hành, vì vậy mà 
Như Lai khi sắp nhập diệt Niễt-bàn, dặn dò với các 
vị Bồ-tát đã được nhiếp thọ; bảo họ lây năm nghĩa 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 771 


đó làm sự chỉ bảy khiến cho những người đó thành 
thục Phật pháp. Đã được nhiếp thọ tức là những 
Bồ-tát có căn chín mùi. 

Hộ niệm có sáu nghĩa: l. Thời: Như Lai vì hai 
thời hiện tại và vị lai mà hộ niệm, nghĩa là được an 
lạc trong thời hiện tại; không làm ác trong hiện tại 
thì chắng chiêu cảm quả ác trong vị lai, gọi đó là 
lợi ích. Khác với mẹ hiền, vì muỗn con được vui 
trong hiện tại, ngược lại thành ra tạo ác. 2. Sa1 bIỆt: 
Biết cơ của chúng sanh khác nhau mà thuyết cho 
phù hợp, gọi là khéo hộ niệm. 3. Cao to: Bởi lây 
Bát-nhã đề nhiếp ¡ch hữu tình, không có gì hơn thê! 
4. Chắc chăn: nghĩa là tất cả đô vật trên thê gian 
đều bị hủy hoại, chỉ có Bát-nhã là kiên cô chắc 
chăn cho đến rốt cùng. 5. Phô biến: nghĩa là làm 
lợi ích cả mình và người; khác với Nhị thừa chỉ lợi 
mình. 6. Khác tướng: nghĩa là trong Tín Hạnh Địa, 
ngôi vị phàm phu có các nhiêu loại riêng biệt khác 
nhau, tùy theo từng sự saI biệt mà thuyết những 
pháp khác nhau. 

Về phó chúc cũng có sáu loại: 1. Nhập xứ: là 
cái chỗ để quay về. Xứ nghĩa là nơi an Ổn, có nghĩa 
là Phật dặn dò với những người căn chưa chín mùi: 
Sau khi Ta Niễt-bàn, hãy quay về với các Bô-tát và 
chư Phật khác, vì vậy mà lây các thiện hữu làm nơi 
quy về. 2. Đắc pháp Như thế: có nghĩa là những 
người căn đã chín mùi, ở những chỗ pháp như thê, 
họ sẽ có thể thành sự nhiếp những lợi ích, như mẹ 


đối với con. 

3. Chuyên giáo: có nghĩa là quyên và thuyết của 
pháp Bát-nhã thâm sâu được truyền thừa mãi 
không dứt. 4. Không mất: nghĩa là nhờ nhập xứ, có 
chỗ để quay về, nên chắng mất chánh pháp chánh 
đạo. 5. Bi, tức pháp là như thê, do có Bi cho nên 
có thê bắt chước pháp như thế mà nhiếp ích cho 
người. 6. Tôn trọng: tức chuyên trao, do tôn trọng 
Bát-nhã chư Phật nên có thê lần lượt chuyền trao 
và truyện thụ. 

"Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhân phát tâm a nậu đa la tam miệu tam Bồ-đề nên 
trụ như thế nào, làm sao để hàng phục tâm đó?" 

Lời thuật: Đây là phân thứ ba chính thức phát 
thỉnh. 

- Thiện nam tử tức là Ô ba sách ca (Ưu bà tắc), 
nếu không thọ nhận giới giải thoát riêng, thì không 
thê thân cận gần gũi đề thừa sự, cho nên không gọi 
là thiện. 

- Phát là sanh ra, là khởi lên. 

- A nậu đa la ở đầy gọi là Vô thượng. 

- Fam là chánh. 

- Miệu là Đẳng. 

- am còn gọi là chánh Bồ-đề, øọI1 là CGIác. Phải 
gọi là Võ thượng Chánh đẳng Chánh giác và Đăng 
chánh giác. Danh xưng dâu gọi chung là Giác, 
danh xưng sau là để phân biệt với tà giác của ngoại 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 773 


đạo; phân biệt với cái giác thiên lệch của Nhị Thừa; 
với cái giác thiểu sót của hàng Bô-tát. Nói cho đây 
đủ: Vô thượng Chánh đăng Chánh giác có nghĩa là, 
thê đó chính là pháp thân. Kinh Thắng Man nói: 
"Như Lai chính là pháp thân; pháp thân tức Niết- 
bản giới.". 

Nói phát tâm là một mực hướng ở Bát-nhã, nên 
gọI là phát. 

- Trú thế nào? Là hỏi trú ở tâm gì mà phát; 
nghĩa là an trú tâm đó ở nơi nào? Xứ nào mà phát. 
Tu hành phải như thế nào? Đã phát tâm rôi thì tu 
hành như thể nào? 

- Làm thế nào đề hàng phục tâm đó? Đã tu hành 
rồi, phiền não đã biết; làm thế nào đề dứt trừ? 

- Trú thế nào? là cái tâm nhớ chúng sanh sâu 
xa. 

- Tu hành ra làm sao? là cái tâm mong câu Bỏ- 
đề. Hàng phục ra sao? Là cái tâm chán ghét, xa lìa 
hữu vi. Vả lại, đoạn hết thảy ác, tức là hàng phục 
tâm đó vậy. Tu hết thảy thiện tức là cách phải tu 
hành vậy. Độ hết thảy chúng sanh tức đó là trú vậy! 
Lại nữa, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, 
nhiêu ích hữu tình giới đều cùng phôi hợp với 
nhau. Trên đây là giải thích theo ý của ngài Thế 
Thân. 

Ngài Vô Trước thì giải thích khác với ngài Thế 
Thân. Ngài Vô Trước giải thích: Nên trú có nghĩa 


là mong muốn; "muốn" là cái cầu mong chân 
chính, đó là chân chính cầu Phật. Nguyện mong là 
cái sở câu, làm cho tâm tư niệm, nghĩa là phát tâm 
chính nguyện, đoạn dứt tất cả các ác. Nên tu hành 
là tương ứng với Tam-ma-bát-đề. Tam-ma-bát- đề 
là Tam-ma-đề vô phân biệt. Nghĩa là, để đối trị 
phân biệt mà khởi tam-ma-đề vô phân biệt, để dẫn 
trí vô phân biệt. Y đó nói: Do có phân biệt, nên 
sanh ra thị phi, thị phi sanh cho nên phiên não khởi 
lên; phiền não khởi cho nên tạo ác nghiệp; tạo ác 
nghiệp cho nên sanh tử chuyển. Nay để đoạn dứt 
cái đó, cho nên khởi hạnh vô phân biệt. Phân biệt 
tức là chướng sở tri. Nên hàng phục là chế phục lúc 
tán. Chế phục lúc tán nghĩa là: tâm tam-ma-bát đề 
đó tán, thì chế phục, khiến cho trở về với trú. Ý đó 
nói: Nếu chế phục tâm phân biệt, không để cho tán 
loạn; thì gỌI là hàng phục. Chánh khởi Tam-ma- 
bát-để vô phân biệt gọi là tu hành. Hỏi: VÌ sao 
không nói, nếu Thiện nam tử đối với Bồ-đề tam 
thừa, nên trú như thế nào, mà chỉ hỏi Đại thừa? 
Như kinh Thắng Man nói: Gánh bốn gánh nặng, 
tức hữu tính và vô tính đều nhiếp ích. Đáp: Luận 
giải thích là nghĩa bất khả đắc. Vì Thiện Hiện (Tu 
Bỏ-đề) đã là Thanh văn, nếu hỏi trú hạnh của Đại 
thừa là bất khả đắc. Nếu hỏi trú hạnh của Nhị thừa 
thì chắng phải là việc khó, và Thế Tôn Sẽ không 
khen là "Lành thay!” Vả lại vì ba loại Bô-đề khác 
nhau, cho nên mới khéo hỏi, vì vậy mà chỉ hỏi phát 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 775 


hạnh Bô-tát thừa. 

"Phật nói: Lành thay! Lành thay! Này Tu-bô- 
đề, như ông đã nói, Như Lai khéo hộ niệm, khéo 
phó chúc đặn dò các Bô-tát; ông nay hãy lắng 
nghe; Ta sẽ vì ông mà thuyết. Thiện nam tử, thiện 
nữ nhân phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề 
tâm; nên như vậy mà trú, như vậy mà hàng phục 
cái tâm”. 

Lời thuật: Đó là phân hai: Lời khen ngợi, chấp 
nhận sẽ nói. Trong đó có ba ý: I. Khen; 2. An; 3. 
Hứa nói. Khen lành thay! Có nghĩa là: Nêu lời của 
Tu- bồ-đề chỉ hợp lý một chút ít thôi, thì Phật chỉ 
ân khả, chấp nhận, chưa chắc đã khen ngợi, vì cầu 
hỏi cực kỳ sâu sắc cho nên Phật mới khen lành 
thay! Án, là ân định lại lời nói đó. Hứa nói là sẽ 
tuyên thuyết. Đề là xét kỹ, Nghe, xét kỹ, thọ nhận 
gọi là lắng nghe. Cho nên kinh nói: "Kẻ nói người 
nghe chăm chăm như đói khát. Một tâm nhập vào 
trong nghĩa của lời, hăng hái nghe pháp, tâm vừa 
buôn vừa vui; người được như vậy mới vì họ mà 
thuyết". 

"Dạ vâng! Bạch Thế Tôn, con vui vẻ mong 
muốn được nghe" 

Lời thuật: Đó là phân ba: Kính dạ lăng nghe. 
Dạ là lời kính cần; vâng là lời đông ý việc đó. 

"Đức Phật bảo Tu-Bôồ-đề: Chư Bồ-tát Ma-ha- 
tát nên như vậy mà hàng phục Tâm đó. Hâu hết, tất 


cả các loại chúng sanh, hoặc từ trứng sanh ra, hoặc 
từ thai sanh ra, hoặc từ âm ướt sanh ra, hoặc từ sự 
chuyển hoá mà sanh ra, hoặc hữu sắc, hoặc vô sắc, 
hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi hữu 
tưởng, hoặc phi vô tưởng”. 

Lời thuật: Đây là phân bốn; tùy câu hỏi mà đáp 
riêng. Trong đó, phần đâu là trả lời câu hỏi trú như 
thế nào? Sau chữ "phục thứ" (lại nữa) là trả lời câu 
hỏi tu hành như thế nào? Phân sau cùng, từ câu: 
"Này Tu- bô-đề, Bôồ-tát nên như vậy"... là trả lời 
cho câu hỏi làm thê nào hàng phục? 

Trong phân đâu lại có bốn: 1. Nói về Quảng đại 
tâm. 2. Nói về Đệ nhất tâm. 3. Nói về Thường tâm. 
4. Nói về Tâm không điên đảo. 

Đây là phân đâu. Cách chia trên là của ngài Thê 
Thân. Còn theo ngài Vô Trước, tập trung phân thứ 
ba. Trong những trú xứ tu hành kia, nếu chia theo 
sự saI biệt, thì có mười tám trú xứ; chia theo địa thì 
có ba trú xứ. Có nghĩa là mười sáu trú xứ đâu là 
Địa tiên tư lương gia hạnh, hai ngôi phàm phu tu 
hành tức là Tín Hạnh địa. Trú xứ thứ mười bảy 
chứng đạo là Thập địa. Bồ-tát hạnh tức là Tịnh tâm 
địa. Thứ mười tám Thượng cầu địa tức Phật địa. 
Từ sau câu: “Ta trang nghiêm Phật độ”; chia theo 
trú xứ, thì có sáu: 1. Nhiếp trú xứ. 2. Ba-la-mật 
Tịnh trú xứ, tức ngang băng với hai trú xứ đầu của 
mười tám trú xứ. 3. Dục trú xứ, tức trú xứ thứ ba 
và bốn trong mười tám trú xứ, vì muốn đặc sắc 


SÓ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 7T1 


thân, pháp thân. 4. Ly chướng ngại trú xứ, tức 
mười hai trú xứ tiếp sau đó. 5. Tịnh tâm trú xứ, tức 
trú xứ thứ mười bảy chứng đạo. 6. Cứu cảnh trú 
xứ, tức trú xứ thứ mười tám, Thượng câu Phật đạo. 
Tổng cộng, tuy có tám trú xứ nhưng hai trú xứ sau 
không lìa sáu trú xứ trước, thông với tất cả trú xứ; 
vì vậy mà nói là có sáu loại trú xứ. Trong hai loại 
trú xứ đầu đã hàm chứa cả hai loại trú xứ Quảng 
Đại và Thậm Thâm. Trong loại trú xứ đó; thì bốn 
trú xứ đâu là Tín hạnh địa; hai trú xứ đầu là tư 
lương vị, hai trú xứ tiếp là gia hạnh vị. Ý của ngài 
Vô Trước khác với À của ngải Thế Thân. Trong 
mười tám sai biệt, mỗi mỗi đêu có sự giải đáp cho 
ba câu hỏi trước của Tu- bô-đề. Vì vậy mà luận nói: 
"Kinh nói, Bôồ-tát nên sanh tâm như vậy 'là đề hiện 
bày Bồ-tát nên trú Dục nguyện như vậy; nếu Bồ- 
tắt chuyền cùng với chúng sanh thì chăng phải là 
Bỏ-tát. Nên như vậy mà tu hành là hiển thị cho 
tương ưng với thời Tam Ma Bát Đé. Nếu Bỏ-tát 
khởi chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nhân tướng, 
thì không gọi là Bô-tát. Nên như vậy mà hàng phục 
tâm đó là hiển thị cho thời Nhiếp tán. Ngài Thê 
Thân thì lây hai phân sai biệt đầu trong mười tám 
sai biệt, để trả lời ba câu hỏi; ngài Vô Trước thì 
khác, mỗi sai biệt đều trả lời cho ba câu hỏi; đọc 
trong luận thì rõ. 

Trú như thế nào? là làm thế nào an xử tâm đó 
để mà phát. Có nghĩa là, những người tu hành 


muốn chứng Bôồ-đê, làm đại lợi ích, thì trước hết 
cần phải phát khởi tâm đại Bồ-đề, rồi mới hưng 
khởi chánh hạnh. Vì vật mà kinh nói: như chẻ tre, 
chẻ nứt đốt đâu thì những nốt sau liền nứt. Kiến 
đạo trừ chướng đầu, thì những chướng còn lại cũng 
dễ dàng nhanh chóng được trừ. Nêu phát Bô-đê 
tâm thì tất cả công đức tự viên mãn. Kinh nói: Thí 
như biến lớn, đầu tiên chỉ có một giọt thì cũng có 
thể vì các báu mà làm thành nơi y xứ. Ban đầu phát 
tâm cũng lại như vậy; thiện pháp của năm thừa đều 
nhân đó mà sanh. Lại như thế giới, dù mới bắt đầu 
lần lần khởi, cũng đã là cái nhân gánh vác cho các 
chúng sanh; tâm này cũng vậy, có thể làm nơi 
nương tựa cho vô lượng chủng loại trong năm cõi. 
Lại như không ĐIỚI, bao trùm tất cả, tâm đại Bồ-đêề 
cũng lại như vậy. Hữu vi khắp cả không đều chán 
lia, cho nên như không. Vì Bồ-đề đều cầu chứng 
cho nên tận không, chúng sanh đêu thâm niệm. Đó 
là phát tâm ban đâu, tuy chỉ là một nệm thập kém, 
nhưng phước tụ còn khó nói cho hết, huống chi là 
trải qua nhiêu kiếp, phát tâm tu hành lợi lạc công 
đức. Nhân đâu mà phát tâm? 1. Thấy nghe công 
đức thân lực của chư Phật; 2. Nghe thuyết Đ1áO 
tạng Bô-tát; 3. Thấy nghe Phật pháp sắp diệt, nhớ 
lời pháp trú có thể diệt khổ; 4. Mạt kiếp thấy nhiêu 
chúng sánh s1 mê, không biết hồ thẹn, keo kiệt, đồ 
ky, sâu khô, hành vi xấu, buông lung, biêng nhắc, 
không tín niệm. Đời ô trọc khởi nhiêu phiên não 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 779 


xâu như vậy. Nên ta phải phát tâm đề những người 
khác bắt chước ta khởi nguyện Bô-đề, nhờ đó liên 
phát Bồ-đề tâm. 

Muốn phát tâm, trước hết phải đủ mười đức và 
khởi ba diệu quán. 

Mười thăng đức là: 

1. Thân gân bạn tốt, nghĩa. là đồng tỉnh hợp đạo, 
tuy xa mà gân, nếu chắng gần chắng hợp thì tuy 
gần cũng chăng gọi là bạn tốt, vì vậy kinh Niết-bàn 
nói: "Thiện tri thức là như pháp mà thuyết, như 
thuyết mà thực hành": nghĩa là mình không sát 
sanh, thì dạy người khác không sát sanh, cho đến 
mình không tà kiến, thì dạy người khác không tà 
kiến; gọi là như thuyết mà thực hành. Lại nữa, 
thiện tri thức giông như trăng đâu tháng đến trăng 
răm, lần lần tròn trịa. 

2. Cúng dường chư Phật; là thực hành mười 
loại cũng dường hiện tiên và bất hiện tiên. 

3. Tu tập thiện căn, là những việc làm cùng tập 
thiện. 

4. Chí câu thắng pháp, là thích làm thăng thiện, 
thích nghe thăng 

pháp. 

5. Tâm như vậy, là tâm thường nhu hòa, tính 
không bướng bỉnh, 

giống như ngựa lành. 

6. Gặp khô nhẫn được, vì Bô-đê, không chán 


nản những nỗi khổ nóng lạnh. 

7. Từ bi đôn hậu, là cứu vớt tật cả. 

8. Tâm thâm sâu bình đăng, là thân hay thù đều 
không có, thích và ghét ngang nhau. 

0. Tin vui Đại Thừa. 

10. Câu trí tuệ Phật. Kinh Pháp Hoa thì chỉ có 
năm thắng đức. Lại nói, Phật tử tâm tịnh, nhu 
nhuyến và lợi căn, ở vô lượng chỗ Phật sẽ thực 
hành diệu đạo thâm sâu. 

Ba diệu quán là: 

I1. Chán lia hữu vi: Là quán các cõi ác tron 
sanh tử không bờ bến, luôn bị bức bách bởi các khô 
não; năm uấn bốn đại trong tự thân sanh ra ác 
nghiệp. Chín lỗ thòng chảy nước mủ hôi nhơ, là 
chỗ 'tập khởi của ba mươi sáu thứ bắt tịnh, vô lượng 
phiên não thiêu đốt thân tâm; như bọt nước từng 
niệm từng niệm dời đôi, bị si ám che lấp, tạo 
nghiệp luân hỏi trong sáu cõi. Suy tư xét kỹ, thâm 
tâm chán bỏ. 

2. Câu Bô-đề: là quán quả vị tướng tốt của Phật, 
công đức trang nghiêm, Pháp thân bốn tịnh có đủ 
các giới, lực, vô úy, vô lượng thắng pháp. Thành 
được hai diệu trí, thương xót chúng sanh, dẫn dắt 
những người mê muội, khiến họ đi vào con đường 
chánh; các loài hữu tình có cơ duyên hội ngộ đều 
được trừ bỏ phiền não, thấy công đức tu tập đó gọi 
là cầu; 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 781 


3. Nghĩ nhớ chúng sanh: Là quán chúng sanh 
bị mê hoặc do sĩ ái, chịu cực khô lớn, không tin 
nhân quả, tạo nhân của ác nghiệp, chán bỏ chánh 
đạo, tin nhận tà đạo, bị trôi chảy trong bốn dòng, 
bị rò rỉ trong bảy lậu, tuy sợ khổ não mà vẫn cứ 
làm ác nghiệp, thường tự thực hành sự lo buôn khô 
não, yêu nhau xa nhau khô, nhưng gặp thì vẫn cứ 
yêu; oán ghét nhau gặp nhau khô, đã biết vậy mà 
vẫn cứ oán; vì lòng thèm muốn mà khởi nghiệp, 
không chán chường cái khổ trong sinh; mong cầu 
sự vui thú mà phạm giới; lo âu mà vẫn phóng túng 
thả lỏng, làm thành nghiệp vô gián, bướng bỉnh 
không biết hồ thẹn, chê bai Đại thừa, si mê cô châp 
sinh ra kiêu ngạo; tuy thông minh lanh lợi nhưng 
lại tự chặt đứt gôc lành; mê vọng, tự cho mình là 
nhất, chăng chịu sửa lỗi, không tu trì theo lời Phật 
dạy, ngược lại còn tập theo nghệ tà, đắc diệu quả ở 
thê gian cho đó là chứng Niết-bàn, đến lúc hưởng 
thụ hết vui thú đó, vẫn trở lại sanh vào cõi xấu ác! 
Thây những người đó mà sanh tâm thương xót, nên 
đem tâm phát nguyện như vây: Nguyện, ta quyết 
định sẽ chứng Vô thượng Chánh đăng Bỏ-đề, làm 
nghĩa lợi cho tất cả hữu tình như Phật Thích Ca 
phát đại nguyện ban đầu, như Câu xá tụng, tu ba 
vô SỐ kiếp mới gặp Phật Thăng Quán Nhiên Đăng 
Bảo Kế. Ngài Bô-tát Vô Trước do đó mà nói: 
Thanh tịnh lực tăng thượng, tâm kiên cô thăng tiễn, 
gọi là Bô-tát sơ tu vô số ba đại kiếp. Trước hết phải 


khởi tin, tinh tân niệm định tuệ căn, hàng phục 
chướng nhiễm, tiếp đó là phát đại nguyện thường 
øặp bạn lành để làm thắng duyên, dù có gặp bạn 
xâu, hoàn cảnh trở ngại cũng không xả bỏ tâm Đại 
Bô-đẻ, thì những pháp thiện mà mình đã tu chuyên 
vận tăng trưởng, nhờ không thụt lùi khuất phục mà 
thiện pháp được phát triển. Có đủ đức tính như vậy, 
gọi là khởi đâu tu hành, đã nương theo lời dạy như 
trên nói là sơ phát tâm, tức gọi là thú nhập Võ 
thượng Bô-đề, dự bị sẵn ở chỗ chư Bô-tát Đại thừa, 
có hạn kỳ ở biển sanh tử, nêu dũng mãnh tu hành 
thì chăc chăn mau chóng đến được bờ kia. Quảng 
đại tâm ở đây; nghĩa là mười phương vô biên, thê 
giới vô biên, chúng sanh vô biên. Chúng sanh vô 
biên như vậy, ta từ vô thủy đến nay, đã khởi mười 
ác với họ; nay đã phát tâm rôi, với các chúng sanh 
đó sẽ cứu vớt nhiệp thọ, gọi là Quảng đại tâm; đều 
muốn độ thoát hết! Ngài Vô Trước luận răng: Hữu 
tưởng và vô tưởng ngang nhau, nhưng thuộc về 
cảnh giới khác nhau. Nên quán ba thứ đó làm cảnh 
ø1ớ1; Hữu tưởng là bảy hữu tưởng; vô tưởng là năm 
vô tưởng; phi tưởng phi vô tưởng là ngoài quán hai 
thứ trên. Đó là theo sự giải thích của Hữu tông. Đại 
thừa thì giải thích răng: Thức xứ là hữu tưởng, vô 
sở hữu xứ là vô tưởng. Vô thiểu sở hữu là phi tưởng 
thứ ba chứ chăng phải thức xứ trước; cho nên phi 
phi tưởng chắng phải là Vô thiêu sở hữu xứ trước. 
Còn những thứ khác thì như trong luận đã giải 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 783 


thích. 

Lại nữa, trong luận hỏi: Bốn thứ chúng sanh 
như trứng sanh, ..., thì làm sao nhập được vô dư 
Niết-bàn? Đáp: Có ba nhân duyên. Những chúng 
sanh sinh ra ở những nơi khó khăn thì cân phải đợi 
thời; nghĩa là những loài sinh ra từ trứng,... „ là 
những chúng sanh sinh ra từ những nơi khó khăn, 
cân phải đợi đến lúc ra khỏi những nơi khó khăn 
đó, mới khiến cho nhập Vô dư Niếễt-bàn, không 
phương ngại gì! 

"Ta đều khiến nhập vô dư Niết-bàn mà diệt độ 
cho họ". 

Lời thuật: Đây là tâm thứ nhật. 

Niễt-bàn có bốn nghĩa: l. Tự tính thanh tịnh; là 
tại triển, gọI là Như Lai tạng; 2. Hữu dư y, là hết 
nhân sanh tử; 3. Vô dư y, là hết quả sanh tử; 4. 
Không có trú xứ, nghĩa là chính mình chứng hai 
hạnh Đại bị và Bát-nhã, hoặc thêm một nghĩa 
phương tiện tịnh Niết-bàn nữa là năm; có nghĩa là: 
Bỏ- tát tạo ra ý lạc này, vô biên chúng sanh đều 
muốn đắc Vô dư Niết-bàn, cho nên gọi là Đệ Nhất 
Tâm. Luận của ngài Võ Trước nói: Vì sao không 
nói thắng là Niết-bàn? Nếu như vậy, thì nó chăng 
khác gì Niết-bàn phương tiện thuộc sơ thiền, nhị 
thiền... nghĩa là Niễt-bàn của sơ thiên, nhị thiên... 
là đạo của thế gian. Ly dục chỉ là quả của sĩ phu, ở 
đây là nói lìa quả trói buộc. Vì sao không thuyết là 


hữu dư Niễt-bàn giới? Bởi đó là quả chung, vì vô 
dư Niết-bàn là sự hiển bảy hết tận hoặc khô y, là 
không quả chung, lại chắng phải là một mực, nghĩa 
là chăng phải cứ một mực tận hết khổ y. VÌ sao 
không thuyết là Vô trụ Niết-bàn? - Vì để hiển bày 
ba thừa cùng thông cả với nhau. 

"Như vậy, Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên 
chúng sanh; mà thật ra không có chúng sanh nào 
được diệt đột" 

Lời thuật: Đó là hiển bày Thường Tâm; nghĩa 
là Bô-tát nhiếp trì người, cùng vì người độ, tức 
ngoài ta ra không có người khác, cho nên thường 
độ. 

"Vì sao? Này Tu-Bỏ-để! Nếu Bồ-tát có tướng 
Ta, tướng Người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, 
tức chăng phải là Bô-tát!" 

Lời thuật: Đây là Tâm thứ tư: Bắt điên đảo tâm. 

Nếu khởi bốn chấp: Ngã... tức là chướng phân 
biệt chưa trừ, vọng tưởng vì đó càng lớn. Sự điện 
đảo đó đã không có bốn chấp, : vì vậy mà gọi là Bất 
điên đảo tâm. Uống thuốc vốn để trừ bệnh, nếu 
thuốc giả thì lại càng tăng, VÌ vậy ngài Thế Thân 
nói: Xét chung quả báo sai biệt năm uân khác nhau 
trong ba đời, thấy cái Ta trong quá khứ liên tục đên 
hiện tại không hề dứt, gọi là tướng chúng sanh. 
Thây mệnh căn hiện tại không dứt trú, vì vậy gọi 
Mệnh ây là tướng. Thây mệnh căn bị đoạn diệt 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 785 


trong quá khứ, sau đó lại sanh ra trong sáu cõi, ØỌI 
là tướng thọ giả. Luận Bà G"à Bà nói: Nhân tướng 
ở đầy chính là Mệnh; còn ngài Vô Trước giải thích 
thì có hơi khác một chút. 

"Lại nữa, Tu-bô-đề! Bô-tát đối với pháp, nên 
vô Sở trú mà thực hành bồ thí. Nghĩa là : Không trú 
sắc mà bồ thí, không trú, thanh, hương, vị xúc mà 
bồ thí". 

Lời thuật: Theo ngài Thế Thân, đây là trả lời 
cho câu hỏi thứ hai. Nêu bố thí là có hai nghĩa: 1. 
Thuận với ba phước nghiệp của hàng tại ,B1A. Thí 
làm đầu trong sáu ba-la-mật của hàng xuất gia; 2. 
Vì Thể của bồ thí rộng lớn thông cả sáu. 

Ba phước nghiệp của hàng tại gia là Thí, Giới, 
Tu. Vì ba thứ đó có thê làm cho vui lạc ở kiếp này 
và kiếp sau; được các bậc hiền lương quân tử khen 
ngợi, nên gỌI là phước nghiệp. Hạnh đâu tiên là bố 
thí: Từ vô thủy. đến nay, chúng sanh bị trói buộc 
trong sanh tử đều vì tham tiếc; nay bảo thực hành 
bộ thí là để tập sự ban cho. Khi chưa được các thứ 
tiền bạc của cải, thì không sanh tham đăm; còn như 
đã có rôi, thì không khởi lòng bỏn xẻn, keo lẫn, đó 
gọi là Thí. CGIới: là dạy phải giữ gìn năm giới tắm 
giới,... Tu: là hành các việc thiện, tập thiền định... 

Sáu Ba-la-mật của hàng xuất gia ấy là sự tu 
hành. Người xuất gia tu hành, trước tiên phải thực 
hành bô thí Ba-la-mật, nghĩa là từ cạn đến sâu, từ 


thô đến tế, từ dễ đên khó; cho nên là "cứ thăng" của 
kinh. Cứ thăng của kinh, nghĩa là căn cứ tốt nhất 
của chúng Thánh, cho nên mỗi thứ đều nương vào 
một ÿ nghĩa, cũng không trái ngược với nhau. Thứ 
hai là Thể của bô thí rộng lớn, thông nhiếp cả sáu 
Ba-la-mật. Ngài Thế Thân nói: Đàn độ nhiếp cả 
sáu; Tư sanh (nuôi sông), vô uý, pháp thí. Trong 
đó một, hai, ba gọi là tu hành trú. Ỹ của ngài Vô 
Trước cũng giống như vậy. Đàn độ gôm có ba: l. 
Tư sanh thì có hai loại, bố thí nội tài và bô thí ngoại 
tài. 2. Vô úy, là làm cho lìa khổ được vui.. . không 
còn sợ hãi. 3. Pháp thí, là tuỳ cơ ứng bệnh mà 
thuyết pháp. Trong đó, Tư sanh bao gôm một, là 
Đàn độ; Vô úy bao øôm hai là Nhẫn độ và Giới độ. 
Đối với ai đã làm ác và chưa làm ác, thì khiển cho 
không còn sanh ra sợ hãi, cho nên Pháp thí gôm 
thâu cả ba độ là Tịnh Tiến độ, Thiên Định đô và 
Trí tuệ độ. Khi đang thuyết pháp không được mệt 
mỏi, vì vậy mới xét biết rõ cơ, chọn lựa đúng pháp. 
Luận Vô Tánh cũng nói như vậy. Trong tánh chất 
của bố thí hiện rõ sáu Ba-la-mật đa; vì đều được 
bao gôm trong Tài thí, Vô úy thí và Pháp thí. Về 
cách giải thích. Có người giải thích ba loại bô thí 
đó, mỗi loại bố thí đều øôm thâu cả sáu Ba-la-mật. 
Vì những ý nghĩa như vậy, cho nên đức Thế Tôn 
chỉ nói về bô thí. 

- "Không trú ở sự việc mà thực hành bỗ thí"; 
nghĩa là không chấp trước ở tự thân, khi thực hành 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 787 


bô thí, không cầu sự tốt đẹp cho chính mình, chỉ vì 
câu Bồ-đề mà thôi. 

- "Nên vô sở trú" là không dính mắc vào sự báo 
đáp, đền ơn. 

- Không trú sắc, thanh, hương...," là không 
dính mặc vào quả tăng thượng bên ngoài như tiên 
bạc, nô tì... mà hành bố thí. Vì vậy, luận nói: 
Không đăm vào tự thân vào báo ơn, quả báo; còn 
có mình thì không thí, vì sẽ phương hại đến việc 
khác! 

- "Tu-bô-đề! Bồ-tát nên như vậy mà bỗ thí, 
không trú ở tướng”. 

Lời thuật: Đây là phân trả lời cho câu hỏi thứ 
ba. Trong đó có hai phần: Phân đầu đáp cho câu 
hỏi nêu trước, phân sau là giải thích sự nghi ngờ. 
Đây là phân đầu. Đúng ra phải nói là: Không trú 
tướng tưởng. Tưởng là cái tướng của tâm phân 
biệt, là những cảnh đã dính mắc. Nói bắt trú là từ 
bỏ tâm phân biệt ở bên trong. Còn ở bên ngoài thì 
không dính mặc vào ngoại tướng, nghĩa là không 
thây người cho, kẻ nhận và đồ vật cho, mà vẫn tự 
nhiên thí cho. Nếu thây rỗng không mà không thí 
tức là chấp không. Nếu chỉ có thí mà không thấy 
rỗng không thì có bệnh, phải thấy không mà vân 
thí, mới quán thông với Trung Đạo, đắc thành Ba- 
la-mật-đa. Vì vậy, mà Duy Thức nói: Phải được 
nhiếp thọ bởi bảy tôi thắng mới có thể kiến lập Ba- 


la-mật-đa; đó là an trú, y chỉ, ý lạc, sự nghiệp, xảo 
tiện, hôi hướng và thanh tịnh. Có bảy tôi thăng đó 
mới có thê thành tựu việc kiên lập ba-la-mật-đa. 
Vô tướng ở đây chính là tối thăng thứ năm: Xảo 
tiện. 

Sau đây giải thích nghi ngờ; trong đó có bốn 
phân: 1. Nêu; 2. Đưa ví dụ; 3. Hợp; 4. Khuyên. 

Giải thích trên là dựa theo giải thích của ngài 
Thế Thân. 

Theo ngài Vô Trước thì từ câu: "Bất trú ở sự" 
trở về sau, là nói về Ba-la-mật thứ hai trong mười 
tám trú xứ; tương ưng với hạnh là trú xứ thứ hai 
tức tịnh tâm trú xứ trong sáu loại trú xứ. Văn trong 
đó có hai phần: Phần đầu cho đến không trú ở 
tướng tưởng, là phân chính nói về Tịnh tâm trú xứ. 
Phân sau, từ câu: "Không trú ở tưởng" trở về sau, 
là nói rõ việc đôi với sự bất kham đó, để khiến cho 
kham, nên phải hiển thị không trú, mà thực hành 
bồ thí. 

Lại nữa, luận nói: "Từ đây về sau, có năm loại 
tuỳ sở tương ưng mà giải thích cho ứng với cái biết. 
Nghĩa là từ trú xứ thứ hai trở đi. Năm loại là: I. Y 
nghĩa. Y là chỗ nương vảo, tức lây chỗ đối trị làm 
chỗ nương; 2. Thuyết tướng. Tướng là hình trạng; 
3. "Nhiếp trì: nghĩa là nương vào chỗ sở đắc quả 
Bô-đê tương lai, gọi là nhiếp trì; 4. An lập là chỗ 
an lập chân như diệu lý; 5. Hiến thị, là hiến thị 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 789 


tương ưng với Tam Ma Bát Đề và chế phục thời 
tán loạn. Ngay ở trong phân tịnh tâm trú xứ, mà nói 
là không trú ở sự, thì đó là y nghĩa, nương vào chỗ 
đối trị trú Hữu có thể đôi tri với bất trú. Hành bố 
thí là loại thuyết tướng cũng là Nhiếp trì, vì ước 
muốn quả Bô-đề tương lai. Không trú mà hành thí 
là loại thứ tư: An lập; nghĩa là không dính mắc vào 
ba việc: Tự thân, báo ân và quả báo; tức là An lập 
đệ nhất nghĩa; lấy đệ nhất nghĩa. làm vô trụ. Vì vậy, 
ngài Vô Câu nói: Vô trú tức vô bốn, nghĩa là khi 
hành bồ thí, an lập ở tâm, trú ở vô trú; cho nên mới 
nói: Không trú mà hành thí. Bất trú tướng tưởng, 
đó là loại thứ năm: Hiển thị; nghĩa là tương ưng 
với Tam Ma Bát Đề và tâm nhiếp sự tán loạn; hai 
thời đó không trú tướng tưởng. 

Sáu ba-la-mật có loại quả: I. VỊ lai; 2. Hiện tại. 
Như luận đã nói rằng: Bât trú ở sự, đó là không 
dính mặc vào quả vị là của bỗ thí Ba- la-mật. Còn 
nói: "Nên vô sở trú” đó là không chấp trước quả vị 
lai của năm Ba-la-mật còn lại. Nêu câu quả hiện tại 
mà hành bỗ thí, øọI1 là Trú sắc, thanh, hương..., mà 
hành thí. Nếu câu hiện pháp Niết-bàn mà hành bỗ 
thí, thì gọi là trụ pháp hành thí. Căn cứ vào đó, nên 
biết ưng vô sở trú là sót một chữ pháp. Đúng lý thì 
phải nói là: Vô sở trú pháp mà thực hành bố thí. 
Theo đó, sẽ tự hiểu rõ các câu luận văn khác. 

"Vị sao? Nếu Bô-tát không trú tướng bố thí thì 
phước đức không thê suy lường". 


Lời thuật: Phân trên kia là trả lời chính cho câu 
hỏi thứ ba theo giải thích của ngài Thế Thân. Từ 
đây về sau là giải thích sự nghi ngờ. Đoạn văn có 
bốn phân: 1. Pháp thuyết; 2. Dụ thuyết; 3. Hợp 
thuyết; 4. Khuyên tin. Đây là phân một. 

Có nghi ngờ răng: Nếu thể của cả ba sự đều 
không, thì người thực hành bồ thí làm sao thành 
phước của bố thí Đề giải thích sự nghĩ ngờ đó, 
Như Lai đáp: Nếu không trú tướng mà bồ thí, thì 
nhiêu phước đức nhất. Vì sao? Đức Phật nói với 
Tu-bô-để: Vì sao Ta bảo là vô trú tướng bồ thí? Vì 
hữu tướng thí là thuận theo sự bố thí của thê gian, 
bởi có thê hư hoại, có thể bị chê trách; bởi đặc quả 
thê gian không chắc chăn, nghĩa là có thể tư nghị, 
có thể đo lường. Còn vô trú tướng thí là thuận với 
xuất thê gian, không thể phá hoại, sẽ đắc quả Bồ- 
đê xuất thế, chắc chăn lâu dài, tư tưởng không thể 
suy tư, toán số không thể đo lường tính toán. Lại 
nữa, hữu tướng thí là có sự giới hạn, có sự câu thúc; 
vô tướng thí thì không CÓ Sự giới hạn, rộng rãi vô 
biên, không có câu thúc; vì vậy mà đắc phước đức 
nhiêu nhất, không thể lấy tư tưởng để suy tư, không 
thể lây con sô để tính toán nhiêu ít. 

"Tu-bô-đê! Ý ông thê nào? Hư không Đông 
phương đo tính được không? Bạch đức Thế Tôn, 
không được! Tu- bô-đề! Hư không phương Nam, 
Tây, Bắc, Tứ duy (Đông bắc, Đông nam...) và trên 
dưới có thể đo tính được không? Bạch đức Thế 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 791 


Tôn, không được!" 

Lời thuật: Đây là phân thứ hai: Nêu dụ. Trong 
đó, đầu tiên nêu hư không phương Đông, tiếp đó 
nêu chín phương còn lại; trong môi phương, đâu 
tiên là Phật hỏi, tiệp đó Thiện Hiện thuận theo Phật 
mà đáp. Y đó là các sự vật như sông, núi, đất liên, 
trăng, sao; đều có sự giới hạn lớn nhỏ, như là hữu 
tướng bố thí. Chỉ có hư không là không CÓ SỰ ĐIỚI 
hạn lớn nhỏ, cho nên dụ cho vô tướng bồ thí. Vì 
vậy mà có kinh nói: Chỉ có hư không mới có thể 
dụ cho Pháp thân. Hư không phương đều vô biên 
vô hạn, không thể đo tính, giống với vô tướng thí, 
nên phước đức nhiêu vô hạn, không thê lường tính. 

Ý của ngài Thế Thân; là đôi với các sự vật đó, 
có nhiều loại khác nhau, như trai như gái, như đẹp 
như xâu, như đây như kia... , đều do hữu tướng mà 
hành thí; vì vậy tất cả sự sai biệt của chúng có 
nhiêu giới hạn. Nêu lấy tâm khế hợp với vô tướng, 
với Lý vô sai biệt mà thực hành bô thí, thì phước 
đức không, thể hạn định được, sẽ thành Phật. Phước 
đó đây khắp, không có sự sai biệt giữa đây và kia, 
giữa mình và người. Lý vô sai biệt là Lý Không, 
Vô Ngã, vì phố biến khắp tất cả, như hư không. 

"Tu-Bô-đê! Bô-tát bố thí không trú tướng thì 
phước đức cũng lại như vậy; không thể đo tính". 

Lời thuật: Đây là phân thứ ba: Hợp thuyết. 

"Tu-bô-đê! Bô-tát chỉ nên an trú như lời Phật 


đã dạy". 

Lời thuật: Đây là phân thứ tư: Khuyên tin. 

Nghĩa là khuyên thực hành vô tướng thí, như 
những lời Phật dạy thì phước đức chắc chắn sẽ vô 
biên, không bao lâu sẽ thành quả rộng lớn- Ý đó 
muốn nói: Tuy các ngươi còn chưa hiểu, nhưng chỉ 
cần làm theo lời Phật dạy, sau này khi chứng quả, 
tự mình sẽ hiểu rõ. Trên đây là theo sự giải thích 
của ngài Thế Thân. 

Theo ngài Vô Trước, đoạn này nói về tịnh tâm 
trú xứ, phân đầu là phân chính nói về Tịnh tâm trú 
xứ, tiếp đó là bất trú tướng, tiếp sau vì khiến cho 
kham nhẫn, cho nên Thê Tôn chỉ bày là không trú 
mà hành thí, thì phước đức nhiêu nhất. Nghĩa là sợ 
có Bô-tát vì nghe thuyết vô tướng thí, không sanh 
kham nhãn tu tập, lại cho răng thực hành bồ thí vốn 
là để cầu sự thù thăng của tự thê và để được ơn 
cùng với quả báo, đã là vô tướng thí thì được cái 
øì? 

Chỉ tham những phước đức của hữu tướng thí, 
mà cầu tự thể, báo ơn, quả báo. Với vô tướng thí 
lại không thể kham chịu tu tập, vì vậy đời tục có 
câu: Nhỏ không học, lớn không giỏi. Lúc có không 
ban cho, nghĩ lúc nghèo thì saol Cà không dạy, 
chết không danh. Nguyên do là có Bôồ-tát ham 
phước đức đó, nên đức Thế Tôn vì khiến cho họ 
kham chịu đã lây Hư không làm Dụ. Giỗng như hư 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 793 


không có ba nhân duyên: 

1. Khắp tất cả xứ; là phước sanh ra ở trong trú 
bất trú tướng. Giải thích răng: Đây là nói hư không 
tràn khắp tất cả mỌI nơi, không có ngăn cách. Xứ 
của Hữu sắc và Vô sắc đều có thể tràn khắp, khác 
với sắc thì không khắp, lại cũng chăng dài lâu. 
Thực hành vô tướng thí, nó như hư không. Thành 
Phật rôi, đi khắp tất cả, phước lượng viên mãn, dài 
lâu chăng dứt. Bởi phước sanh ra ở trong tướng trú 
bất trú; nghĩa là khi thực hành vô tướng thí, gân thì 
cản được quả báo mười vua, xa thì ngộ được Pháp 
thân Bộ- đê. Quả của mười vua là trú phước. Pháp 
thân Bồ-đề là không trú phước. Nêu hữu tướng 
hành thí, thì quả báo mười vua còn chăng đắc được, 
huống nữa là Bô-đề Phật! 

2. Vì rộng lớn, cao to, thù thắng. Hư không vừa 
rộng vừa cao, vừa thù thăng, gió không thê thôi 
bay, nước không thê nhận chìm, lửa không thể 
thiêu đốt, vật không thê hủy hoại, chỉ nhờ ở cao 
rộng thù thắng. Thực hành vô tướng thí cũng lại 
như vậy. 

3. Vô tận, rốt ráo không cùng; nghĩa là như hư 
không, thường trú cho đến cuôi cùng, vĩnh viễn 
không có sự cùng tận. Phước đức của vô tướng thí 
cũng như vậy, vì vô hạn, vô tận, không cùng kiệt! 

"Tu-Bô-đề! Ý ông thê nào? Có thê lây thân 
tướng để thây Như Lai không?" 


Lời thuật: Theo ngài Thế Thân, từ trên đến đây 
là hết phân chính của Tông. Từ đây về sau là phần 
phá các nghi, trong đó, có mười ba phân; ở đây thì 
chia làm mười hai phân. Trong phân thuyết VvÒng 
đâu, từ đây về sau có bốn lân so sánh, Lân so sánh 
thư nhất là lấy bảy báu của ba ngàn đại thiên thê 
ĐIỚI để bồ thí, không băng thọ trì một hoặc bốn câu 
kệ. Lần so sánh thứ hai là số cát trong một con sông 
Hắng, cứ một hạt cát là một sông Hãng, với sô cát 
của tật cả số sông Hăng, một hạt cát là một thế ĐIỚI, 
tật cả thê giới nhiêu như tất cả các hạt cát trong tật 
cả các sông Hắng, đều đây cả bảy báu, đem tất cả 
Dày báu đó mà bô thí, cũng không băng thọ trì bốn 
câu kệ. Hai so sánh đó là lây tài thí để so sánh. So 
sánh thứ ba là lây thân mạng nhiều như số cát của 
sông Hăng để bố thí, không băng thọ trì một hoặc 
bốn câu kệ. So sánh lần thứ tư là một ngày có ba 
thời, trong mỗi một thời đều lây thân mạng nhiều 
như sô cát của sông Hăng đề bô thí, không băng 
nghe kinh điển này, tín tâm không nghịch lại. Hai 
so sánh đó, là lẫy pháp thí để so sánh, nghĩa là thực 
hành pháp ở bên trong thân để cúng dường. Hoặc 
là hai so sánh đầu là lẫy ngoại tài thí để so sánh; 
hai so sánh sau là lấy nội tài thí để so sánh. Trong 
bốn lân so sánh đó, so sánh thứ nhất và so sánh thứ 
hai hợp lại thành một đoạn văn, vì vậy øôm có ba 
đoạn, trong mỗi một đoạn đều có bốn văn, nghĩa là 
ba văn đâu là để phá nghi, văn thứ tư là so sánh 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 795 


chính, cho nên hợp lại thành mười hai nghi. Ở 
trong lần so sánh thứ nhất, văn có bốn: 

1) Có thể lây tướng thành tựu để thấy được Như 
Lai không? 

2) Tu-bô-đề bạch Phật: Nếu có chúng sanh 
nghe được như vậy. 

3) Như Lai đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam 
Bôồ-đê sao? 

4) Phân so sánh chính. Trong bốn câu văn đó, 
ba câu văn đầu là phá nghi, câu văn sau là so sánh, 
không phá nghi. Trong ba câu văn trước, câu. đầu 
là vì Nhân của vô tướng mà sanh nghi, câu tiếp là 
vì Nhân và Quả của vô tướng mà sanh nghi, câu 
sau cùng là vì Quả của vô tướng mà sanh nghi. 
Trong câu đâu, là Thế Tôn hỏi vặn, tiệp đến là 
Thiện Hiện thuận đáp, sau là Như Lai ân thành. 
Đây là phân đâu. Ở đây có nghĩ răng: Nêu không 
trú ở tướng mà thực hành bô thí, thì Nhân của sự 
thực hành đó đã là vô tướng, vậy sao quả đặc được 
lại là hữu tướng? Vì thấy Hóa thân của Phật có đủ 
ba tướng, vì vậy mà sanh nghi. Ba tướng là: Trước 
khi Phật thành đạo, gọi là sanh tướng; khi đã thành 
đạo, thuyết khắp độ người gọi là Trú DỊ; khi nhập 
Niết-bàn gọi là Diệt tướng. Trú DỊ là hợp lại mà 
nói, như giải thích thông thường; nghĩa là hiện hình 
quyên ứng, tuỳ cơ mà tiệp vật đề thị hiện thân của 
ba tướng. Chúng sanh thấy vật cho răng đặc cái quả 


của tướng, bèn cho là không thuận với cái Nhân 
của vô tướng. Nay vì để giải tỏa mỗi nghi đó, cho 
nên nói: Không thê lấy tướng để thây Như Lai. Có 
nghĩa là pháp thân vô tướng là Như Lai, cho nên 
lia ba tướng kia, tức là pháp thân Như LaI. 

"Bạch đức Thế Tôn! Không thế! Không thể lấy 
thân tướng để thây được Như Lai. Vì sao? Vì thân 
tướng mà Như Lai nói tức phi thân tướng." 

Lời thuật: Đây là phần thứ hai Thiện Hiện 
thuận đáp. 

Trong đó, phần đầu là phân đáp chính, phân sau 
là giải thích ý š. Chỉ vì ngài Thiện Hiện thông minh 
bén nhạy, có thêm Phật gia trì, khéo hiểu được ý, 
thuận với tâm Phật cho nên trả lời không thê. 

Nói: Thân tướng mà Như Lai nói tức phi thân 
tướng; nghĩa là thân tướng thuộc ba tướng đã nói 
đó tức chắng phải là Pháp thân vô tướng. Thân đã 
nói, đó là thân ba tướng, tức là Hữu tướng. Vậy phi 
thân tướng là phi thân vô tướng, vì đã lẫy vô tướng 
làm tướng. 

“Phật bảo Tu- bô-đề: Hễ đã có tướng đều là hư 
vọng, nếu thấy các tướng chăng phải tướng tức 
thây Như Lai". 

Lời thuật: Đây là phân ba, Phật ấn thành một 
lần nữa. 

"Hễ đã có tướng đều là hư vọng". Hư vọng có 
ba nghĩa: l. Vì Pháp thần chân như không có sanh 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 797 


diệt, gọi là chân thực; các sự và pháp khác đều ĐỌI 
là hư VỌNg,, tức là chữ hư vọng được nói ở đây; 2 
Các pháp vô lậu đều gọi là chân thực; các pháp hữu 
lậu đều gọi là hư vọng. Vì vậy mà Luận Trung Biên 
phân biệt có nói răng: Ba ĐIỚI hư vọng là tâm, tâm 
sở; 3. Y tha viên thành gọi là chân thực; biến kế sở 
chấp gọi là hư vọng. Vì vậy, đoạn văn sau mới nói: 
"Ngã tướng tức phi tướng" cho đến "lìa tất cả các 
tướng tức gọi là chư Phật". Ở đây nói hai chữ hư 
vọng tức hữu vi, vô lậu đều gọi là hư vọng. Nếu 
thây các tướng đó là ba tướng. Phi tướng là Pháp 
thân vô tướng. Phân giải thích trên là theo l của 
ngài Thê Thân. Giải thích dưới đây là theo ngài Vô 
Trước. Đoạn văn này là trú xứ thứ ba trong mười 
tám trú xứ; là trú xứ muốn đắc sắc thân. Trong sáu 
loại trú xứ, dục thứ tư là trú xứ thứ ba; trú xứ đó 
øôm có hai thứ: Muôn đắc sắc thân và Muốn đắc 
Pháp thân. Đây là phân đâu, văn trong đó có ba, 
chia như ở trên. Nói Muốn Đắc Sắc Thân nghĩa là 
có Bô-tát đã phát tâm rồi, tiếp đến khi tu hành, thấy 
thân ba tướng của Phật có đủ tướng tốt, liên muốn 
câu đắc; vì vậy mà ý Phật mới nói: Thân ba tướn 
không phải là Như Lai. Lại kịp hỏi Tu-bô-đêề là đề 
thành nghĩa đó, là để ngăn chận Bô-tát muốn đắc 
sắc thân! 

Năm nghĩa: Y nghĩa, thuyết tướng, nhiếp trì, an 
lập, hiển hiện, đều như luận tự phối; nghĩa là: 
Những tướng đã nói tức phi tướng đó là nghĩa 


nhiếp trì; nhờ ở sự mong. muốn nhiếp, trì thì sẽ đến 
với quả vị Bô- tát, cho nên gỌI là nhiếp trì. Những 
nghĩa khác có thể suy ra mà biết. 

"Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu có 
chúng sanh nghe được lời của chương cú như vậy, 
có sanh ra niêm tin chân thật hay không?" 

Lời thuật: Theo ý ngài Thế Thân; trong phân so 
sánh thứ nhất, thì đây là phần thứ hai: Phá mối 
ngh1. 

Ở trên đã nói, thực hành Nhân vô tướng, đắc 
quả vô tướng, nghĩa là thâm thâm không giỗng với 
Hữu tướng. Sau khi Phật diệt độ, tất cả chúng sanh 
và khi Phật tại thế, các chúng sanh ác không sanh 
tín tâm, như thê là Như Lai chăng thành ra uỗng 
thuyết sao? 

Giả sử hiện nay có người tin tưởng, đời sau ác 
nhân làm sao có thê sanh tín? Vì để phá mối nghi 
đó, nên Phật đáp: Tương lai sẽ có Bô-tát sẵn đủ ba 
đức, đã từng tích chứa thiện căn, cho nên có thể 
sanh ra thật tưởng, cũng bất chăng uông. Kệ nói: 

"chăng uống vì có thật", nghĩa là có khả năng sanh 
ra Thật tưởng, vì vậy mà Phật chắng uống thuyết. 
Nói ba đức là cái học về Giới, Định, Tuệ. Lại nói: 
Thứ nhất tu hành, là học đủ ba. Thứ hai gặp thiện 
hữu tức là gặp chư Phật. Thứ ba lìa sự chấp trước 
Không và Hữu, là chứng Lý Vô Ngã. Trong đoạn 
văn này, trước hỏi sau đáp; đây là phân hỏi. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 799 


- Lời nói chương cú là giáo năng thuyên. 

- Sanh thật tưởng là Năng khởi trí, là thuận với 
Nhân Quả của vô tướng. Nghĩa là có chúng sanh 
ác đối với vô tướng đó không sanh trí thuận; mà 
với hữu tướng kia ngược lại sanh thuận trí! Vì vậy 
mà ngài Thiện Hiện hỏi cầu này. Ở trên là giải 
thích của ngài Vô Trước về ba sai biệt của trú xứ 
thứ ba đã xong. Đây là trú xứ thứ tư, trú xứ muốn 
đặc Pháp thân ở trú xứ thứ ba trong sáu loại trú xứ, 
là trú xứ Muốn; có hai phân: Muôn đắc sắc thân và 
Muốn đặc Pháp thân. Phần Muốn đặc Pháp thân có 
hai: 1. Muốn đắc Pháp thân ngôn thuyết; 2. Muốn 
đặc Pháp thân chứng đặc. Pháp thân ngôn thuyết là 
Năng thuyên giáo; Pháp thân chứng đặc là SỞ 
thuyên lý- Ý đó muốn nói: Trên tu hành để cầu 
chứng sắc thân. Phật lại nói hữu tướng là hư vỌng, 
Pháp thân là thật, nhơn đó liên cầu Pháp thân vô 
tướng. Muốn chứng vô tướng đó, trước hết phải 
khởi bốn thân cận hành; là thân cận với thiện tri 
thức, đề từ nơi họ mà câu được nghe, suy tư, tu tập; 
đó là điều trước tiên muốn đắc Pháp thân ngôn 
thuyết. 

"Phật bảo Tu-Bô-đề: Đừng nói lời ấy. Sau khi 
Như Lai diệt độ, năm trăm năm sau, có người trì 
giới tu phước đôi với những chương cú này, sanh 
ra tín tâm, cho đó là thật". 

Lời thuật: Trong lời đáp thứ hai này, ngài Vô 
Trước và Thế Thân đêu chia làm ba đoạn. Ngài 


Thế Thân thì chia: l. Tu hành; 2. Sau câu: "Phải 
biết người ấy... "là phân gặp bạn lành; 3. Sau câu: 
"Như Lai đều biết..." là phân có đủ phước đức, đạt 
lý hay không, chăng dính mắc Không và Hữu. 

Ngài Vô Trước thì chia: l. Hiền thị tu hành; 2. 
Hiển thị tập nhân. 

3. Hiến thị thiện hữu nhiếp thọ. Cả hai cách 
chia tuy hơi có khác nhau, nhưng đều để đáp cho 
câu hỏi sanh nghi ngờ của Tu-bô-đề. 

- "Đừng nói lời ây” là lời Phật nói với Thiện 
Hiện: Ông đừng nói là không sanh thực tướng. Vì 
cũng có người sanh thật tướng. Nếu theo cách giải 
thích của ngài Vô Trước, thì Tu-bô-đề hỏi Phật: Có 
chúng sanh có thể nghe được ngôn thuyết Pháp 
thân không? Phật đáp: Có được! 

- "Năm trăm năm sau”; nghĩa là sau khi đức 
Thích Ca diệt độ năm trăm năm là thời chánh pháp; 
Một ngàn năm là tượng pháp; mười ngàn năm là 
thời mạt pháp với cả những Tỳ-khưu mi chưa độ từ 
trước thời chánh pháp một ngàn năm; pháp có ba 
loại: Giáo, hạnh, chứng pháp. Thời chánh pháp 
hiện trú, thì cả ba loại đều đây đủ. Thời tượng pháp 
trú thì không có chứng pháp, cũng không có đắc 
quả, vì vậy mà chỉ có giáo và hạnh tương tự như ở 
thời chánh pháp; cho nên gọi là Tượng pháp. Ở 
thời Mạt pháp, chỉ có giáo pháp, chứ không có 
hành pháp và chứng pháp. Giả sử có người trì g1ới 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §01 


tu hành, thì đa phân cũng vì ham danh ham lợi. 

Chữ sau nói ở đây, là sau năm trăm năm thứ ba, 
thời chánh pháp diệt, vì vậy trong Năng đoạn dịch 
là thời chánh hành diệt. Lại nữa, kinh Nguyệt Tạng 
cũng nói: Năm trăm năm thứ nhất sau khi Phật diệt 
độ, giải thoát kiên cô, nghĩa là người tu hành đa 
phân đều đắc giải thoát xuất ly. Năm trăm năm thứ 
hai là thiền định kiên cô; nghĩa là người tu hành đa 
phân đặc Thiên, chứ không đặc. Thánh quả. Năm 
trăm năm thứ ba là đa văn kiên cô, nghĩa là đa phần 
nhờ kinh luận mà biết rộng đạt, đa trí. Năm trăm 
năm thứ tư là phước đức kiên cố; nghĩa là nhiều 
phước đức từ việc xây chùa tháp.. . Năm trăm năm 
thứ năm là Đấu tranh kiên cô. 

Năm trăm năm sau nói ở đây, là trong thời đó 
đều có người trÌ giới tu phước, nghĩa là năm trăm 
năm sau vẫn có người đây đủ giới- -định-tuệ. Ở 
trong kinh Giáo Nhân Quả Võ Tướng, vẫn có thê 
sanh tịnh tín tâm, khởi trí tùy thuận lấy làm thật 
tướng. 

"Nên biết người ây, không những đã trồng căn 
lành nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật, 
bốn Đức Phật, năm Đức Phật,. .. mà đã gieo trồng 
nhiều căn lành nơi vô lượng ngàn vạn Đức Phật; 
nghe câu kinh này chỉ đến một niệm là đã phát sanh 
lòng tin thanh tịnh”. 

Lời thuật: Đầy là văn thứ hai, ngài Võ Trước 


và ngài Thế Thân tuỷ theo nghĩa cũng chia như 
trên. Ý TÓI: Nếu có người chỉ một niệm đã phát 
sanh niềm tin ở câu kinh này; là đã từng cúng 
dường vô lượng chư Phật; là đã khởi nhiêu niềm 
tin, cho đến những người thọ trì, lăng nghe, đều là 
người đã từng tích chứa rất nhiều thiện căn. Nếu 
họ lại sanh thật tưởng thì căn lành đã từng tích chứa 
sẽ nhiêu hơn. Vì sao vậy? Vì tuy chỉ sanh một niệm 
tin nhưng nó đã huân tập tại thân, tương la1 sau này 
thành thục sẽ có thê phá vô lượng sanh tử rộng lớn. 

"Tu-bô-đề! Như Lai đều đã biết, đều đã thấy 
những chúng sanh ấy đắc phước đức vô lượng như 
vậy?" 

Lời thuật: Đây là đoạn ba; Đạt lý Nhị Không. 
Lìa Không biên và Hữu biên. Ngài Vô Trước nói: 
Dưới đây là nói về bạn lành nhiếp thọ; trong đó, 
đâu là nêu lên, sau là giải thích. Đây là phân. nêu 
lên. Ngài Thế Thân nói: Như Lai đều đã biết là 
nhục nhãn thấy, nghĩa là lây cái trí để biết. Đêu đã 
thây là Trí Tỷ Lượng, vì tất cả đều là Hiện Lượng 
thây, có nghĩa là những chúng sanh đạt hai vô ngã, 
phước đức trì giới có được; Như Lai đều dùng Phật 
trí hiện lượng mà biết họ. Trong kinh khác nói: Bô- 
tát sanh phước đức là sơ khởi; thủ lây phước đức 
là đã huân tu lâu dài. Ở đây là nói chung, cho nên 
nói: Đắc phước đức vô lượng như vậy. Ngài Vô 
Trước giải thích: Đều biết là biết tên thân, vì năm 
uấn làm thành tên. Đều thấy là thây sắc thân, nghĩa 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §03 


là ở trong tất cả cử chỉ đi đứng, đều biết tâm đó, 
đều thây được chỗ nương dừng của nó, tức là hiển 
thị cho được chỗ nhiếp thọ bởi bạn lành. Sanh và 
thủ vô lượng phước đức, thì Sanh là khi phước đức 
đang khởi, thủ là nhiếp trì chủng tử khi họ diệt. 

"Vì sao? Vì những chúng sanh không còn ngã 
tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng thọ giả 
tướng”. 

Lời thuật: Đây là phân giải thích thứ hai, trước 
nói VÔ ngã, sau nói về bôn loại vô pháp tướng. 

Ý nói răng: Thời năm trăm năm sau, có Bồ-tát 
liễu đạt sự sanh, khởi, suy, diệt của thân, vôn chắng 
phải là Hữu ngã; rồi lại hiểu rõ các thứ thân, thù, 
phải, trái vôn do tự tâm không có sự định thật chắc 
chắn. Đã nghe lý Nhân không và Pháp không, lại 
tích chứa các phước đức trì giới..., đó là lý do Như 
Lai dùng Phật trí để biết, mắt thấy. Có nghĩa là tông 
duyên với năm uẫn khác nhau trong ba đời, môi 
một âm là ngã, vọng thủ như vậy, gọi là ngã tướng. 
Thây thân liên tục nhau không dứt, từ quá khứ cho 
đến hiện tại, gọi chúng là Sanh tướng. Thây báo 
mệnh căn ở hiện tại không dứt đoạn, gọi là Mệnh. 
Thây Mệnh căn sau khi đoạn diệt, thời vị lai lại 
sanh ra trong sáu nẻo, gọi là Thọ giả. 

Ngài Vô Trước thì giải thích hơi khác, tự thể 
của Ngã liên tục gọi là Ngã. Những cái thủ của Ngã 
là chúng sanh tưởng. Hai thứ đó tức là Ngã và Ngã 


sở, nghĩa là: Ngã cho đến thọ, trú, thủ, thành là 
Mệnh tướng; triển chuyên thú dự thú thủ thành là 
Nhân tưởng. Giải răng: Kia nói là Thọ giả, đây nói 
là Nhân, bôn chấp trên đây vọng tình cho là Hữu, 
hiểu tổng quát là không, cho nên nói là Vô Ngã 
tướng,... 

"Vô pháp tướng cũng vô phi pháp tướng”. 

Lời thuật: Đây là phân hai. Trong phân nói về 
pháp tướng, trước là nói vÊ bốn pháp tướng, sau là 
kết thành, dụ như chiếc bè. Trong phân trước gôm 
có hai phân: Phân đầu nói vê tướng Không và 
tướng Hữu. Phân tiếp là nói về nương lời nhưng lìa 
tướng của lời, Trong phân đâu lại có hai phân: 
Phân nêu chung và phân giải thích riêng. Đây là 
phân nêu chung. Đoạn văn này bị thiếu sót, cho nên 
cách chia có hơi sai sót, nếu xem cuôn khác thì 
không như vậy. Phần đâu là nêu bốn pháp tướng; 
tiếp đến là giải thích riêng; trong phân giải thích lại 
chia làm hai phân: Phân đầu nói có pháp tướng tức 
là dính mắc vào Ngã và Nhân; có phi pháp tướng 
cũng dính mắc vào Ngã và Nhân, tức cũng như giải 
thích trước; là không dính mắc vào tướng của 
Không và Hữu. Tiếp. đó nói; không nên giữ lây 
pháp, cũng không nên giữ lấy phi pháp; ây là 
nương vào lời nhưng, lia tướng của lời. Ở đây, trong 
phân nêu này, chỉ nêu tướng của Không và Hữu; 
lược bỏ không nêu phần nương vào lời nhưng lìa 
tướng của lời. Trong luận thích đều có đủ. 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §05 


- Vô pháp tướng, phàm tình vọng chấp; chấp 
pháp và ngã là có, gọi là pháp tướng. Đã đạt là 
không; biệt được Thể của pháp, những cái đó 
chăng thật; cho nên nói là vô pháp tướng, bởi 
không có cái chấp thật có pháp tướng đó. 

- "Cũng vô phi pháp tướng” nghĩa là, người ngu 
vọng tình bài bác viên thành là vô, gọi là phi pháp 
tướng, vì rỗng không, không có Thể của Hữu; còn 
người trí thì hiểu rõ viên thành là Hữu, cho nên nói 
là vô phi pháp tướng, bởi không có cái chấp về 
không tướng. Lý hai vô ngã là thật có. Vì vậy, cầu 
: lẽ ra nên nói là: "Vô tướng cũng phi vô tướng”. 

¡ "Vô tướng" là vô ngã, lý không thể dùng lời 
nói ói để tuyên thuyết là Hữu hay là Vô. Chư vị tiểu 
Bồ-tát cho răng, có thể nói ra, BỌI \ đó là tướng, còn 
bậc Thánh thì hiểu nó không thể nói ra, cho nên gọi 
là vô tướng. 

- Cũng phi vô tướng nghĩa là: Ở chỗ không lời 
mà nương vào tướng của lời để nói. Người ngu khi 
đã nghe, lại không thê nói ra được; vì vậy cho răng, 
những lời nói ra được đều là sai; còn người trí thì 
đạt được cái ây, cho nên nương theo ngôn từ mà 
nói. nhưng không dính mắc vào nó. Vì vậy mà nói: 
Cũng phi vô tướng. 

"Vị sao? Vì những chúng sanh ấy, nêu tâm giữ 
lây tướng là dính mắc vào Ngã, Nhân, Chúng sanh, 
Thọ giả". 


Lời thuật: Trong phân không dính mắc vào 
tướng Không và Hữu, chia làm hai phần: Phần đầu 
là giải thích chung, phân sau là phải thích riêng. 

Đây là phân đâu: 

"Nếu giữ lây pháp tướng, tức dính mặc vào 
Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả. Vì sao? Nêu giữ 
lây phi pháp tướng tức cũng dính mắc vào Ngã, 
Nhân, Chúng sanh, Thọ giả". 

Lời thuật: Đây là phân giải thích riêng, có nghĩa 
là: Nêu chấp pháp và ngã là Hữu, tức cũng dính 
vào Ngã và Nhân. Nêu chấp viên thành là vô, thì 
cũng dính vào Ngã nhân; vì giữ lây là nghĩa của 
chấp vậy; cả hai đều không có chấp, nên liên khê 
hợp với Trung Đạo, cho nên nói: Vô pháp tướng 
cũng vô phì pháp tướng, là lia hai châp. Cho nên 
có vn nói: "Tất cả rỗng không, không một vật nào 

". Người và Pháp cả hai đều vô. 

- Thật Hữu là thể của Lý hai vô ngã, là chắng 
phải không có. 

- Bất khả thuyết là không thê dùng lời để nói là 
Hữu hay là Vô; vì tánh của Pháp thì lìa ngôn từ, vì 
vậy nương theo ngôn từ mà nói thì dễ biết. 

Lại nói: "Nếu giữ lấy pháp tướng thì cũng dính 
mặc Ngã, Nhân..." nghĩa này là gì? 

Bởi chỉ có vô minh sử, không có hiện hành thô 
phiên não, cũng không có Ngã kiến. Ý là: Chỉ có 
vô minh sử nghĩa là vô minh trú địa, chính là phần 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §07 


biệt pháp chấp. "Không có hiện hành thô phiền 
não” nghĩa là không có phiên não chướng hiện 
hành chỉ có chủng tử đuôi theo nhau. Ý đó nói: Do 
có pháp chấp hiện hành, cho nên phiền não chướng 
theo đó mà khởi. Luận của ngài Vô trước cũng nói: 
Vì trong Ngã tưởng, tùy miên không dứt, cho nên 
thành là Hữu Ngã Thủ. Do đó mà kinh nói: Những 
chúng sanh ây, nếu giữ lây pháp tướng, thành ra 
dính mắc vào Ngã, Nhân..." ý nây cũng giông ngài 
Thế Thân. Do pháp chập mà giữ lẫy pháp tướng 
cho nên Ngã. Nhân... liên sanh. 

"Vì vậy, không nên thủ pháp, không nên thủ 
phi pháp”. 

Lời thuật: Đây là giải thích thứ hai: Nương vào 
lời nhưng lìa tướng của lời. 

- Không nên thủ pháp nghĩa là không nên như 
thanh mà thủ pháp. 

Có nghĩa là không nên như lời mà thủ. 

- Không nên thủ phi pháp là tùy thuận Đệ Nhất 
Nghĩa Trí mà chánh thuyết. 

- Như thị thủ (thủ như vậy), là phải nhân ở lời 
nói mà ngộ chân lý. 

"Do đó, Như Lai thường nói: T-khưu các ông 
phải biết ta nói pháp, dụ như chiếc bè, pháp còn 
nên xả, huông chi là phi pháp". 

Lời thuật: Đây là đoạn kết: Dụ chiếc bè; nghĩa 
là muôn chứng cân thì phải nhờ ở lời nói, cho đến 


khi đã chứng rôi thì không còn mượn lời nữa. Như 
bè đã đến bờ thì không còn chỗ dùng nữa. Ở trên 
là theo sự giải thích của ngài Thế Thân. 

Luận của ngài Vô Trước thì nói: Thủ đó là hiển 
thị Thật tướng, đôi trị với năm loại thủ. năm loại 
thủ là gi? I. Ngoại đạo; 2. Nội pháp phàm phu và 
Thanh Văn; 3. Bồ-tát tăng thượng mạn; 4. Thê gian 
cọng tưởng định; 5Š. Vô tưởng định. 

Thứ nhất là các tưởng thuộc Ngã, Nhân, chúng 
sanh... chuyên. Thứ hai là pháp tướng chuyên. Thứ 
ba là Vô pháp tưởng chuyền, đó do mà Hữu pháp 
thủ. Hữu pháp thủ đó là thủ vô pháp. Thứ tư là Hữu 
tưởng chuyên, nghĩa là chập Hữu tưởng định. Thứ 
năm là Vô tưởng chuyền, vì chấp vào Võ tướng 
định. Với những thứ đó, những Bỏ-tát ấy đều 
không chuyền. 

Trong đó có nói thật tưởng, đó là phân "y 
nghĩa”, "hiển thị", đối trị với bất thật tưởng. Nói: 
Ở trong chương cú của kinh này, đó là phân thuyết 
tướng, vì để hiền thị cho Pháp thân ngôn thuyết. Ở 
trong câu: Tức họ dang sanh thật tưởng, thì chữ 
đang sanh là phân mong muốn và phân Nhiếp trì. 
Những Bô-tát ây không còn Ngã tưởng chuyên... 
là phần an lập Đệ Nhất Nghĩa. Không nên thủ pháp 
và phi pháp là hiển liễu. 

"Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? Như Lai đắc A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề sao?" 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §09 


Lời thuật: Theo ngài thế Thân, đây là phá nghi 
thứ ba. Nghĩa là có người nghĩ: Theo trên đã nói, 
Nhân của vô tướng lại đắc quả vô tướng. Vì sao 
đức Phật Thích Ca lai ở đạo tràng thành chánh 
giác, thuyết pháp độ cho người. rôi nhập diệt ở song 
lâm...? Chân Đê dẫn kinh kệ nói: Bảy năm làm anh 
nhi, tám năm làm đồng tử, bốn năm học ngũ minh, 
mười năm hưởng dục lạc. Hai mươi chín tuổi xuất 
ø1a, ba lăm tuổi thành đạo; trong bốn lăm năm 
quảng độ chúng sanh. Những cái đó là quả của Hữu 
tướng, chăng lẽ đức Phật không thực hành Nhân 
của Vô tướng sao? Vì để phá môi nghi nây, cho 
nên mới nói đoạn văn trên. Trong đó, phần đâu là 
Phật hỏi, phần sau là Thiện Hiện đáp. Đây là phân 
đâu. 

Phật có ba loại thần tướng: I. Pháp thân, là 
chân lý của sự lia vọng: 2. Báo thân, là diệu trí của 
sự hội Chân; 3. Hóa thân, là quyên tích để Ứng với 
vật. Có nghĩa là: Diệu lý của Pháp thân Bô-tát 
không thê đo lường được. Thật trí của Báo thân thì 
Nhị thừa không biết được. Ứng vật mà hiện hình, 
tùy phương mà hóa tiếp; đ được thây vật chất đó, liên 
cho rằng thật chứng Bô-đề; chơn năng thuyết pháp, 
bèn cho là Hữu tưởng! Nay, để phá môi nghi đó, 
cho nên dựa vào chân như Pháp thân đề hỏi Thiện 
Hiện. 

"Tu Bô-đê nói: Theo như chỗ con hiểu, những 
nghĩa Phật nói, không có pháp nào chắc chăn gọi 


là A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô- đê; cũng không 
có pháp nào định chắc mà Như Lai có thể thuyết!" 

Lời thuật: Phân thứ hai: Đáp; trong đó có hai 
phân: Phân đầu là Đáp; phân sau là giải thích. Đây 
là phân đâu. 

Ý của Thiện Hiện là: Theo thê đề, thì hai thân 
là báo thần và hóa thân có thê có đặc Bô- đê: có thể 
thuyết pháp. Nêu theo Đệ Nhất Nghĩa Đề thì chân 
như Pháp thân bên trong tự nó rông lặng, vốn 
không có đắc Bồ-đề cũng vô năng thuyết pháp. 

- Không có định pháp là trong pháp thân vô 
tướng thì không có định pháp đặc Bỏ-đề; cũng 
không có định pháp để có thể thuyết. Chỉ có Dục 
vô định, là có thể đắc, có thể thuyết không ngăn 
chận được. Báo thân, Hóa thân thuộc thê đê, cũng 
có bật định đặc và bất định thuyết. 

"Vì sao? Vì những pháp mà Như Lai thuyết đều 
không thê thủ, không thể thuyết phi pháp, phi phi 
pháp”. 

Lời thuật: Đây là phân giải thích; trong đó lần 
lượt hai lần lặp lại giải thích phân trước. Đây là 
phân giải thích đầu. 

Nghĩa là: Vì sao không có định pháp mà có thể 
thuyết. Bên trong đã không thê thuyết, thì đôi với 
bên ngoài cũng không thê thủ. Vì vậy với bên 
ngoài, nêu có cái khả thủ thì ở bên trong cũng phải 
có cái khả thuyết. Đã không có cái khả thủ thì rõ 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 811 


ràng không có cái khả thuyết! 

Không thể thuyết phi pháp, phi phi pháp; nghĩa 
là phàm phu chấp người và pháp là Hữu gọi đó là 
pháp, bác bỏ viên thành là vô (là không có) gọi đó 
là phi pháp. Bậc Thánh đạt được Nhân và Pháp là 
vô, gọi là phi pháp, hiểu liễu viên thành là Hữu gọi 
là phi phi pháp. Pháp thân thì tịch tịnh, không thê 
nói là phi pháp, cũng không thê nói là phi phi pháp. 
Vì vậy mà luận nói: Ứng thân và hóa thân chăng 
phải là chân Phật, cũng phí thuyết pháp, nghĩa là: 
Thuyết pháp bắt nhị, thủ vô thuyết, lìa ngôn tướng. 
Ứng và Hóa đã là phi chân Phật phi chân thuyết, 
tức cũng là giả Phật, giả thuyết. Ở bên trong đã 
không hai thuyết, với bậc Thánh cũng không hai 
thủ, đó là thủ pháp và phi pháp. Chân lý lìa lời nói, 
vì không có tướng của sự nói đó. Vì sao trong giải 
thích chỉ nói thuyết chứ không nói chứng? Luận 
nói: Nếu không chứng thì không thể thuyết, vì vậy 
mà phải chứng trước, rồi sau mới thuyết được. 

"Lý do vì sao? Tất cả hiền Thánh đều nhờ ở 
pháp vô vi, nhưng có sự sai biệt khác nhau”. 

Lời thuật: Đây lại giải thích những điều ở 
trước; nghĩa là chư Thánh đều nhờ Trí Vô phân biệt 
mà khế chứng chân lý, mới có thể đoạn các hoặc 
mà lập sai biệt; cho nên thánh nhân thuyết pháp vô 
vi kia, các pháp do các thánh nhân đó chứng được 
đã không thuyết như vậy, huống nữa là thủ như 
vậy! Vì sao? Vì Pháp kia xa la tướng lời nói, 


chăng thể thuyết. Trên đây là giải thích ngài Thế 
Thân. 

Ý của ngài Vô Trước là: Đoạn kinh văn này tức 
là trú xứ thứ tư: Muốn đặc Pháp thân. Ở trên, đã 
nói xong phân Muốn đắc Pháp thân ngôn thuyết. 
Đây là phân hai: Muôn đắc Pháp thân chứng đắc. 
Trong đó có hai: 

1. Trí tướng khiến đắc Pháp thân trú xứ; đó là 
trí vô phân biệt, có thể khế đắc chân như Pháp thân, 
tức lây tướng của Trí làm trú xứ. 

2. Phước tướng khiến đắc Pháp thân trú xứ. 
Đây là nói vê phân một. Có nghĩa là trước đây 
muôn đặc sắc thân Phật, Phật bảo sắc thân là hư 

vọng, nên câu Pháp thân. 

Muốn cầu Pháp thân thì trước hết phải tu các 
trí của chân, tức là Bô-đề Pháp Thân; nên gọi là Trí 
tướng, do câu trí tướng Pháp thân cho nên Phật lây 
chân như Pháp thân để hỏi, nghĩa là trong sự bên 
ngoài mà có báo thân hóa thân để đắc Bô-đề, thì 
tùy theo căn cơ của chúng sanh mà có thể thuyết 
pháp. Trong Pháp thân vô tướng ở bên trong vôn 
không có Trí thân Bồ-đề để đắc, cũng không có 
pháp để thuyết; vì vậy mà lây cái đó để hỏi. Lời 
đáp của Thiện Hiện cũng đông nghĩa. Nhưng hiểu 
được ý Phật, cho nên dựa theo lý Chân như, cả hai 
cái đó đều không có! Nghĩa là Lý chân như bên 
trong không thê phi pháp, phi phi pháp; vì vậy mà 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §13 


vô thuyết, vô thủ. Người nghe bên ngoài nhưng 
theo lý chân như không thể thủ, cho nên vô văn vô 
đặc; đó là người nói kẻ nghe đều nương ở chân 
như. 

Ý của ngài Thế Thân nói: Vì chứng chân như, 
cho nên không thuyết pháp hay phi pháp; vì người 
nøhe lìa vọng chấp, cho nên không thủ pháp hay 
phi pháp. Pháp là những cái chấp Người và Pháp 
thành là Hữu, phi pháp là bác bỏ viên thành, là 
không: theo năm nghĩa đó phối với đoạn văn như 
trong luận đã nói. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Nếu có người đem 
bảy báu đây cả ba ngàn đại thiên thế giới để bố thí; 
thì phước đức đắc được của người ây có nhiều hay 
không?” 

Lời thuật: Theo giải thích của ngài Thê Thân; 
trong lần so sanh thứ nhất ở trên là ba đoạn giải 
thích nghĩ ngờ; từ đây về sau là phân so sánh chính. 
Ý nói, trong chân lý đã vô thuyết, vô thủ, vô Bỗ- 
tát để đắc; thì những thực hành phước của vô tướng 
há chăng uống Thí sao? Đức Thê Tôn ghép ý đó 
cho nên hỏi Thiện Hiện. Trong đó, ban đâu là Phật 
hỏi, tiếp đó là Thiện Hiện đáp, sau cùng Như Lai 
kết thành. Đây là phân đâu. 

"Tu Bô-đề đáp: thưa Thế Tôn! Rất nhiều! Vì 
sao? Vì phước đức ấy tức chắng phải tánh của 
phước đức, vì vậy mà Như Lai nói là phước đức 


nhiêu". 

Lời thuật: Đây là phân hai: Đáp. Đâu tiên là 
nêu, sau là giải thích. 

- Nói là phước đó tức là phước đức thuộc tài 
thí. 

- Tức phi phước đức tánh; nghĩa là chăng phải 
tánh phước đức đề cảm với xuất thê, nghĩa là cần 
thiết phải nghe để phát sanh Trí vô phân biệt, mới 
đặc quả vô tướng xuất thê. 

- Vì vậy mà Như Lai nói là phước đức nhiều, 
có nghĩa là vì vậy mà Như Lai nói phước của tài 
thí đó có thể cảm được nhiêu phước đức thế gian. 

"Phật nói, nêu lại có người đối với kinh này thọ 
trì cho dẫu chỉ bốn câu kệ và vì người khác mà 
thuyết; thì phước đức đó còn hơn cả phước đức 
kia”. 

Lời thuật: Đây là phân ba, Phật so sánh. Trong 
đó phân đâu là so sánh chính. Phân sau là giải thích 
lý do. Đây là phần đầu. 

- Cho đến bài kệ bốn câu là từ đó cho đến thọ 
trì bỗn câu. Nghĩa là, lãnh nạp tại tâm, gọi là thọ; 
ghi nhớ không quên, gọi là trì. "Bài kệ bôn câu" là 
chỗ trình bày rõ nghĩa của tông này. Nghĩa tròn đủ 
tức thành là một cú. Như nói: Quảng đại tâm, Đệ 
Nhất tâm, Thường tâm, Bắt điên đảo tâm. Bốn tâm 
đó mỗi tâm thành một cú. Lại như: Không trú ở sự, 
mà hành bồ thí tức thành một cú, cứ như vậy suy 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §15 


ra thì biết. 

Tông của kinh này là vô phân biệt, phá bỏ ở 
phân biệt làm thành tông. Như nói sắc, thanh, 
hương, vị, xúc... là tập danh, tuy có nhiêu cú, 
nhưng nghĩa chăng đủ, cho nên cuốỗi cùng cũng 
không thành cú. Như nói: Bất sanh cũng bât diệt, 
bất thường cũng bất đoạn... cũng chăng phải là cú 
nghĩa. Nhờ thọ trì và vì người mả thuyết, nên sinh 
ra trí huệ; chứng quả vô tướng, phước đó chăng 
không; vì chỉ có hai thứ đó mới có thể hướng đến 
Bô-đê. 

"Vì sao? Tu Bồ-đê! Vì tất cả Phật và các pháp 
A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bô-đề của chư Phật 
đều từ kinh này mà ra". 

Lời thuật: Đây là phân giải thích. Nghĩa là, do 
có nhân nghe kinh này, nương theo giáo để Suy tư 
tu tập, dẫn khởi Trí vô phân biệt, khê hội với chân, 
trí được tròn đây; từ đó mà sanh ra lý, không còn 
bị vọng che lấp, cho nên gọi đó là Xuất. Ở đây nói 
chung cho nên chỉ nói là xuất. 

- Tất cả chư Phật là hai Phật: Báo Phật và Hóa 
Phật, đều tù kinh này sanh ra. 

A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề của chư 
Phật là các pháp thân Phật, đêu từ kinh này mà ra. 

Luận nói: Đối với thực danh mà hiểu rõ cái 
nhân; nghĩa là đôi với vô vi thực tướng mà hiểu rõ 
cái nhân sở đắc. 


"Tu Bô-đê, cái được gọi là Phật pháp tức phi 
Phật pháp". 

Lời thuật: Đây là phần giải thích tiếp về ý thọ 
trì phước thắng; là lây trí vô phân biệt khế chừng 
chân lý. Lý và Trí đều tròn sáng gọi là Phật pháp. 
Chỉ có những điều đó, mà mười phương chư Phật 
đêu cùng đặc; nên gọi là Phật pháp. Những người 
khác không đắc đó tức phi Phật pháp. Vả lại, đệ 
nhất pháp chỉ có Phật tự giải, người khác không 
giải được, gọi là phi Phật pháp. Lại nữa, đệ nhất 
pháp đó tức là lấy sự thọ trì kinh nay và VÌ người 
khác mà thuyết, làm Nhân. Vì vậy mà nói hai điều 
đó phước đức thăng. Ở trên là giải thích theo ngài 
Thê Thân. Theo ngài Vô Trước, thì đó là phân 
Muốn được Chứng Đắc Pháp Thân; trong có hai 
phân: Phân nói về trí tướng Pháp thân thì đã nói ở 
trên; phân này nói về Muôn được phước tướng cho 
đến đặc Pháp thân trú xứ. Có ngoại đạo nghi răng: 
Ở trên đã nói: Trong lý Chân Như không có trí 
tướng Pháp thân để đặc, cũng không có pháp để 
thuyết. Lại muốn thọ trì kinh này vì muôn đắc 
phước hay sao? Vì vậy mà Như Lai phải so sánh. 
Nghĩa là: Đôi với ngôn thuyết Pháp thân của Như 
Lai, nếu có người thọ trì nó, thì sẽ sanh ra phước 
tướng cho đên đặc được Pháp thân, vì vậy mà 
người thọ trì một cú, bốn cú, thì sanh phước rất 
nhiều. Theo năm nghĩa đó, như trong luận đã nói. 

"Tu Bô-đê! Ý ông thế nào! Tu-đà-hoàn có thê 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §17 


tự nghĩ là Ta đắc quả Tu-đà-hoàn không?" 

Lời thuật: Theo ngài Thế Thân, dưới đây có hai 
sự so sánh, hợp cả hai thành một đoạn văn; trong 
đó có hai phần: Phân đầu là giải thích sự nghĩ ngờ, 
phân sau là so sánh. Phần giải thích nghi ngờ có ba 
ý: 1. Vì dựa theo Nhị thừa mà sanh nghi. Trước đã 
nói tất cả thánh nhân đêu nhờ ở pháp vô vi mà đắc 
danh. Trong pháp vô vi thì vô thuyết vô thủ, vì sao 
hàng Dự lưu lại nói ta tự chứng quả, lại còn nói ta 
đặc, ta chứng được sao? 2. Nghi ngờ thứ hai là nếu 
đã nói vô thuyết vô thủ; thê thì tại sao Như Lai xưa 
ở chỗ Phật Nhiên Đăng nghe pháp, mà từ Địa thứ 
bảy nhập vào Địa thứ tám? Vậy tức là Hữu thuyết, 
Hữu thủ. 3. Nêu vô thuyết vô thủ, thì tại SaO Bồ- tát 
lại thủ lầy Trang nghiêm thanh Tịnh quốc quốc độ? 

Ba mỗi nghi đó trước đây đều đã nói, tất cả 
thánh nhân đêu nhờ pháp vô vi mà có sự sai biệt, 
vì vậy mà sanh nghị. Khác với nghi trước; sanh 
nghị do ở sự so sánh, đều đo ở câu: "Không nên trú 
tướng, tưởng mà sanh. 

Đây là phả : mối nghi thứ nhất, trong đó có bôn 
phân, trong mỗi một phân văn; trước là Phật hỏi, 
sau là Thiện Hiện đáp. Đây là câu hỏi thứ nhất. 

- Lưu có hai loại: 1. Sanh tử lưu; 2. Xuất thế 
lưu. Nêu mong sanh tử tức là nghịch lưu; nếu mong 
xuất thê tức là Dự lưu. 

"Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thê Tôn! Không được. 


Vì sao? Vì Tu-đà- hoàn gọi là Nhập lưu, mà vô sở 
nhập. Không nhập vào săc, thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp, ấy gọi là Tu-đà-hoàn". 

Lời thuật: Đây là phân hai, phân Thiện Hiện 
đáp. Đâu tiên là đáp, tiếp sau là giải thích lời đáp. 
Ý câu trả lời đó là: Nếu khi chứng lý trong giải 
thích lúc đang ở tại Quán, nhưng không có thú 
nhập, cũng không kiến giải về sự thú nhập, vì vậy, 
chỉ vì đó mà lập danh, gọi là Nhập lưu. Lại nữa; 
nếu nhập sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp... là có 
phân biệt. Khi đang chứng lý, thi chỉ ngâm khế với 
lý, mà không nhập vào các pháp sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp... cho nên gọi là Dự lưu. Ngoài ra. 
Đêu căn cứ theo trong Quán mà đáp. Nghĩa là: Khi 
ở tại Quán, không tạo kiến giải về Năng đắc, Năng 
chứng, cho nên tên gọi không trái ngược với trước. 
Ở trên là phân giải thích của ngài. Thế Thân. Theo 
Ngài Vô Trước phân ở trên là phân nói về sai biệt 
thứ tư đã xong. Đây là phân sai biệt thứ năm: Tu 
đạo, trong thắng đặc vô mạn. Nếu như trong tám 
loại trú xứ, thì đây là trú xứ thứ tư: Ly chướng ngại, 
trong đó có mười hai phân. Đây là phân thứ nhất, 
Ly mạn chướng, nghĩa là các bậc thánh nói: Ta 
năng đắc quả, Ta là Dự lưu... cho nên gọi đó là 
Mạn. Ở đây trả lời là: Nếu khi ở tại quán mà mạn 
đó là vô ngã đắc. Tuy nhiên Ba quả trước thì xuất 
quán mả dung khởi, quả thứ tư thì phiền não định 
mà vô sở tri dung khởi. 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên thượng 819 


“Tu- bô- đề! Ý ông thế nào? Tư-đà-hàm có thể 
tự nghĩ răng, Ta đắc quả Tư-đà-hàm được không? 
Tu-bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không thế! Vì sao? 
Tư-đà-hàm danh là nhất vãng lai, nhưng thật ra là 
vô vãng lai, danh là Tư-đà-hàm”. 

“Tu- bô-đề! Ý ông thế nào? A-na-hàm có thể tự 
nghĩ răng, Ta đắc quả A-na-hàm không? Tu-bô-đê 
đáp: Bạch Thê Tôn! Không ạ! Vì sao? A-na-hàm 
danh là Bắt lai, nhưng thật ra là vô bất lai, vì vậy 
mà danh là A-na-hàm”. 

"Tu-Bô-để! Ý ông thế nào? A-la-hán có thể tự 
nghĩ răng, Ta đắc đạo A-la-hán không? Tu-bô-đề 
đáp: Bạch Thê Tôn! Không ạ! Vì sao? Thật ra 
không có pháp nào gọi là A-la-hán." 

"Bạch Thê Tôn! Nếu A-la-hán tự nghĩ răng, Ta 
đặc đạo A-la- hán tức là đã dính mắc vào Ngã, 
Nhân, Chúng sanh, Thọ giả." 

Lời thuật: Ba quả sau này lẽ ra cùng giải thích 
với quả trước; đúng ra ba quả đâu tiên đêu phải có 
câu: "Tức là dính mặc vào Ngã, Nhân..."; vì người 
dịch lược bỏ, cho nên không có câu đó. 

Trong quả thứ tư, phân trước là Phật hỏi, sau là 
Thiện Hiện đáp. Trong phân đầu đáp A-la-hán là 
phân chánh tiếp đó là Thiện Hiện lây chính mình 
làm chứng để người khác tin. 

"Thế Tôn! Phật nói con đắc Vô tránh tam muội 
là bậc Đệ Nhất trong cõi người, là A-la-hán ly dục 


đệ nhất. Bạch Thế Tôn! Nêu con tự nghĩ: Ta là A- 
la-hắn ly dục; ta đắc đạo A-la-hán, thì Thê Tôn đã 
không nói: Tu-bô-đề là người vui với hạnh a-lan- 
na; vì Tu-bô-để thật ra vô sở hạnh, mà gọi là Tu- 
bô-đề, là vui với hạnh a-nan-la" 

Lời thuật: Đây là dẫn chứng thứ hai. 

Nói: "Con là người ly dục bậc nhất", là vì có 
khả năng lìa phiền não chướng và định chướng, 
nhờ đó mà hết thảy ‹ đều giải thoát, khác với tuệ giải 
thoát là chỉ lia phiên não chướng mà thôi. Trong 
phân lấy chính mình làm chứng, có ba ý: Trước 
tiên là nói về Phật và thăng danh; tiếp đến là nói rõ 
về Bắt niệm (không tự nghĩ) sau cùng là giải thích. 

- Nếu tự nghĩ răng, Ta đắc A-la-hán thì có 
nghĩa là chấp có ta, người... tỨc vẫn có phiên não, 
không thể vô tránh; thì Thế Tôn sẽ không nói con 
là hạnh Vô tránh! Do hữu tránh, cho nên Thế Tôn 
mới nói vậy. Tức là biết rõ ta không tự nghĩ, ta đắc 
vô tránh hạnh vậy! 

Phật bảo Tu-bô-đề: Ý ông thế nào? Như Lai 
xưa ở chỗ Phật Nhiên Đăng, với pháp Hữu sở đắc 
không? Lời thuật: Theo ngài Thê Thân giải thích, 
đây là phá mỗi nghi thứ hai. Trong đó, phân trước 
là hỏi, sau đáp. 

Nói Phật Nhiên Đăng tức là Phật Định Quang. 
Phật Thích Ca xưa kia, khi còn làm Bồ-tát, là tiên 
nhân Nhĩ Ma Nạp, sắp mãn địa thứ bảy; nghe danh 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 821 


Phật Định Quang, muốn vào thành, bèn mua hoa 
nơi một cô gái để cúng dường Phật, tỏ lòng kính 
trọng thâm sâu của mình. Phật thuyết pháp liên 
nhập vào địa thứ tám, đâu tăng kỳ thứ ba. Cô gái 
bán hoa đó nghe nói mua hoa là để cúng Phật bèn 
không lây tiên và liên cùng chung một nguyện. 
Nhân đó mà nhiều kiếp sau thường thành vợ 
chồng, làm thiện tri thức, tức Da-du-đà-1a. 

Bên ngoài có nghi rằng: Trước có nói, thánh 
nhân vì vô vi sa1 biệt cho nên vô thuyết, vô thủ, vì 
sao đức Thích Ca lại ở chỗ Phật Nhiên Đăng mà 
thủ pháp. Định Quang lại vì đức Thích Ca mà 
thuyết sao? Nay để phá nghi đó, cho nên lây vẫn 
đề đó để hỏi. 

Nói: "Hữu sở đắc" là các pháp chấp bởi vọng 
tâm phân biệt. "Vô sở đắc" là khi trí đã chứng chân 
lý, thì không có những pháp đặc được bởi tâm của 
sự phân biệt đó, chỉ nói là không có những sở đắc 
của tâm phân biệt đó, nhưng bên trong Trí ngâm 
chứa chân lý, cũng là sở đắc. Có nghĩa là: Khi đức 
Phật Thích Ca nghe pháp ở chỗ đức Phật Định 
Quang (Phật Nhiên Đăng), thi không có pháp hữu 
SỞ đắc chấp bởi sự phân biệt, chỉ là ở bên trong 
ngâm chứa chân như trong những cái thủ được, đều 
là Vô sở đắc. Vì chứng được cái Trí không thể nói 
ra được, không thể năm bắt được, cho nên cũng là 
Vô thuyết, Vô thủ. Vì vậy ở đây mới hỏi đức Phật 
răng: "Khi Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng. Trí chứng 


ở pháp, là hữu sở đắc hay không?" 

"Bạch đức Thế Tôn! Như Lai ở chỗ Phật Nhiên 
Đăng với pháp, thật vô sở đặc" 

Lời thuật: Đây là lời đáp thứ hai có thê tự biết. 
Luận nói: Không thủ, lý, thật trí; nghĩa là: Không 
thủ là không châp thủ băng tâm phân biệt. Lý thật 
trí là khi lây trí chứng Lý Thật, những phân biệt 
thủ chấp đều vô sở đắc. Đây là giải thích của ngài 
Thế Thân. Còn ngài Vô Trước thì đây là phần thứ 
năm. Không ly Phật xuất thời. Cho nên trong mười 
Ly chướng trú xứ, đây là trú xứ thứ hai. Ly thiêu 
văn chướng. Nghĩa là; nếu hành vô sở đặc thì gọi 
là đa văn. Nếu tạo ra Hữu sở đắc là thiểu văn. 
Nhưng Phật ở chỗ Phật Định Quang không tạo ra 
hữu sắc do phân biệt thủ châp, cho nên là lia 
chướng thiểu văn. 

"Tu-Bô-đê! Ý ông thê nào? Bô-tát nghiêm Tịnh 
cõi Phật không?" 

Lời thuật: Theo ngài Thê Thân, đây là phá mối 
nghĩ thứ ba. Là có môi nghĩ rằng: Trong pháp vô 
vị, đã không thê thuyết nói, đã không thê năm bắt, 
thì vì cớ gì Bồ-tát lại còn giữ lây cõi nước Phật 
trang nghiêm thanh tịnh? Lại nữa, đã không thể thủ 
lây, thì vì sao còn thọ nhận vui báo Phật thủ lấy tự 
thân Pháp vương. Lại nữa không thể thuyết nói, đã 
không thê thủ lây, thì vì sao lại còn thủ lây cái thân 
Pháp Vương đó ở các cõi thê gian khác? 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §23 


Trong đó có hai phân: Phân đầu là phá mối nghi 
Bồ-tát ,g1ữ lây Tịnh Độ trang nghiêm; phân sau là 
phá môi nghi đức Phật thủ lây thân tự Pháp Vướng. 
Trong phân dâu có ba phân: Trước là Phật hỏi, thứ 
là Thiện Hiện đáp, sau cùng là Thế Tôn khuyên 
dạy. 

Đây là phân trước. Đức Phật hỏi: "Bô-tát giữ 
lây quốc độ Phật trang nghiêm; nghĩa là từ sơ địa 
trở lên, Bô-tát sinh Báo Tịnh Độ: tùy theo phần 
lượng đó, mà ở mỗi một Địa thây Phật khác nhau. 
Tự thân có khác, đã ở trong cõi Tịnh Độ tức là đã 
tự giữ lây sự thanh tịnh trang nghiêm cối Phật. Sao 
trước đây lại nói thánh nhân vì vô vi có sai biệt vô 
thuyết, vô thủ? Nay để phá mối nghi đó, nghĩa là 
các chư Bô-tát lây trí vô phân biệt, bên trong chứng 
chân lý trang nghiêm; cho nên đối với bên ngoài, 
bên trong hình tướng các sự liên đặc bảy báu trang 
nghiêm. Khi bên trong chứng trang nghiêm thì vô 
thuyết, vô thủ. Nếu trong hình tướng sụ bên ngoài 
mà cho răng; Ta trang nghiêm cõi Phật; đó thành 
ra là thủ! Bô-tát đã trú trong cảnh của các săc, 
thanh, hương, vị , xúc, pháp,... đã chứng sự trang 
nghiêm vô tướng như vậy, sao lại gọi là thủ Tịnh 
Độ. Vì vậy mà kệ nói: "Trí tập duy thức thông". 
Trí tập là tu tập trí vô phân biệt. Duy thức là trí 
tương ưng với tịnh thức. Thông là đạt chân lý, tức 
là chân thật trang nghiêm. Vì vậy mà trong Luận 
Nhiếp Đại Thừa, ở phần "Giải Thập Bát Viên Mãn 


Tịnh Độ” có nói: Những, sở tập khởi của các thiện 
căn xuất thế, đó là nói về nhân của tịnh; nghĩa là, 
phải phát tâm Bôồ-đề, tu hành thiện căn xuất thê, 
tích chứa lâu ngày thì mới có thể chứng hội được. 
Vì vậy mà gọi là nhân. Lại nữa, tịnh thức quản 
đại tự tại là tướng. Nghĩa là, lấy tịnh thức làm thê 
của Tịnh Độ, bởi tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. 

Lại nữa, lây Đại Niệm Huệ Hành làm con 
đường đi; lây Đại Chỉ Diệu Quán làm vật đề cỡi; 
lây Pháp vị hý lạc rộng lớn làm chỗ năm giữ; lây 
Không, Vô tướng, Võ nguyện làm cửa nhập vào. 
Bô-tát trang nghiêm Phật độ, lây Phật muôn hỏi 
ngài Thiện Hiện: Bô-tát có trang nghiêm Phật độ ở 
hình tướng bên ngoài không? 

"Bạch Thế Tôn: Không ạ! Vì sao? Vì trang 
nghiêm Phật độ tức phi trang nghiêm, ấy gọi là 
trang nghiêm”. 

Lời thuật: Đây là lời đáp thứ hai. Trước là đáp 
chung, sau là giải thích riêng. Các Bồ-tát phải 
chứng trang nghiêm bên trong, rồi mới trú bên 
ngoài bảy báu; chăng phải như quán những nước 
hô sen ở Tây phương... nói gọi là trang nghiêm. 
Trang nghiêm có hình tướng tức là trú ở trong cảnh 
ØIỚI CỦa sắc, thanh, hương, vị, xúc... cho nên nói: 
Trang nghiêm Phật độ là nội trang nghiêm, tức phi 
trang nghiêm, là chăng phải trang nghiêm hình 
tướng ở bên ngoài. Ây gọi là trang nghiêm; là vô 
tướng, vô thủ chân trang nghiêm. 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §25 


"Vì vậy, Tu Bồ-đề! Các Bôồ-tát Ma-ha-tát nên 
sanh tâm thanh tịnh như vậy; không nên trú sắc mà 
sanh tâm, không nên trú thanh, hương, VỊ, xúc, 
pháp mà sanh tâm. Nên vô sở trú mà sanh tâm ây". 

Lời thuật: Đây là phần ba: Thể Tôn khuyên 
dạy: Nên như vậy mà sanh tâm thanh tịnh nghĩa là, 
nên tu tập Trí tịnh, Thức tịnh, Tâm thanh tịnh. 
Không trú sắc... mà sanh tâm nghĩa là, không ở 
hình tướng bên ngoài mà khởi tâm trang nghiêm. 
Nên vô sở trú mà sanh tâm ây nghĩa là, phải lấy Trí 
chứng đối với trú. Vô trú tức Vô nhân. 

Ngài Vô Trước giải thích, trong mười tám sai 
biệt, đây là sa1 triệt thứ bảy: Nguyện thanh tịnh cõi 
Phật. Trong mười hai trú xứ Ly chướng, đây là trú 
xứ thứ ba, là Ly Tiểu phan duyên, tác niệm tu đạo. 
Tiểu phan duyên là làm những việc có hình tướng 
để trang nghiêm Tịnh Độ; như vì mong cầu Tây 
phương Cực Lạc mà quán mặt trời, nước.. 

"Tu Bồ-đề! Thí như có người, thân BH vua núi 
Tu-di, ý ông thê nào? Thân â ây lớn hay không?" 

Lời thuật: Đây là phá mối nghi thứ hai, nói về 
thủ Tự Pháp Vương Thân. Trong đó phân trước là 
hỏi, sau là đáp. Nghĩa là, có môi nghĩ răng: Trước 
đã nói thánh nhân vô vI mà có sai biệt, vô thuyết 
vô thủ, sao nay lại nói Báo thân tự thọ dụng phước 
lạc, thủ Tự Pháp Vương thân? Vì thân là không 
giới hạn, biến khắp cùng pháp giới; cho nên hết 


thảy thê gian lại phải giữ lây nó vậy! Nói là pháp 
vương thân là để từ bỏ môi nghi đó? Kệ nói: Như 
vua núi vô thủ; nghĩa là, núi Tu-di ở trên nhiêu núi, 
nhưng núi Tu-di không có tâm cho răng Ta là vua 
núi. Chúng sanh có tâm phân biỆt tự giữ lây nó, rồi 
cho rằng đó là vua núi. Báo Phật cũng vậy! Vì đã 
không có tâm phân biệt, cho nên tự mình không 
cho răng, Ta là Thân pháp vương. Vì chúng sanh 
có phân biệt, cho nên khởi phân biệt, mà nói đó là 
pháp vương. Phật không có tâm phân biệt, cho nên 
không tự cho mình là Thân pháp vương. 

"Tu Bô Đề đáp: Thê Tôn! Rất lớn! Vì sao? Vì 
Phật nói, phi thân ấy gọi là Thân lớn". 

Lời thuật: Đây là lần đáp thứ hai. Phật nói phi 
thân nghĩa là chăng có thân phân biệt. Ay gọi là 
Thân lớn, nghĩa là không có Thân phân biệt. 

Ngài Vô Trước giải thích: Đây là sai biệt thứ 
tám, thành thục 

chúng sanh. Trong mười hai trú xứ Ly chướng, 
đây là trú xứ thứ tư; là ly xả chúng sanh chướng. 
Vì vậy ý trên muốn nói: Như Lai tuy biết không 
thủ hình tướng, gọi là Ly tiêu phan duyên; nhưng 
báo thân đó rộng lớn vô cùng. Chúng sanh to lớn 
như núi Tu-di, còn chăng thây được tự thể của vua 
A-tu-la, La-hâu; huống nữa là chúng sanh nhỏ bé 
ở cõi Dục. Thê thì Như Lai đã ly xả chúng sanh bất 
độ. Vì vậy cho nên có lời văn đó. 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên thượng 827 


"Eu Bồ- đê! Toàn bộ số cát trong sông Hắng, 
với số cát ây ngang băng với số những con sông 
Hăng, ý ông thê nào? Toàn bộ sô cát của những 
con sông Hăng ấy có nhiêu hay không?" 

Lời thuật: Theo ngài Thế Thân giải thích trong 
phân so sánh lại thứ hai của toàn văn; thì phần trên 
là hết phần phá nghi; từ đoạn này là phân hai, phân 
so sánh chính. Trong đó lại chia làm hai phân: Phân 
đầu lấy tiền tài bỗ thí để so sanh; phân sau lây 
mạng sống bồ thí để so sánh. Trong phân đâu lại 
chia làm hai phân: 1. So sánh; 2. Tủy thuyết. Từ 
đoạn kinh này trở đi là giải thích nguyên do. 

Trong phần một có ba phân: a) Thế Tôn mượn 
dụ để hỏi. b) Thiện Hiện thuận Phật để đáp. c) Như 
Lai so sánh. Đây là phần (a). 

Hồ A-nậu-đạt chảy ra bôn dòng lớn. Nguyên do 
chỉ lây sông Hăng làm dụ là vì kinh A-hàm nói có 
bốn nghĩa: l. Vì có nhiêu cát; 2. Vì thê gian răng 
con sông đó là phước, tắm rửa sạch sẽ ở sông đó 
để cầu phước; 3. Vì trải qua cả kiếp mà tên của 
sông đó vần không đối; 4. Đức Phật thuyết pháp 
gần bên dòng sông đó. 

- Toàn bộ sô cát trong sông Hăng, nghĩa là lấy 
sô cát trong một dòng sông Hãng, phạm VI VUÔNg, 
rộng, sâu bốn mươi dặm để thành số cát trong một 
con sông Hằng. 

Như số cát ây ngang băng với số những con 


sông Hằng, nghĩa là với toàn bộ sô cát trong một 
con sông Hắng, mỗi một hạt cát lại làm thành một 
sông Hắng, dây sô cái trong vô lượng, dòng sông 
Hằng. đó, môi một hạt cát là một thế giới Phật. Lây 
con số đó, Hăng hà sa số Tam thiên đại thiên thế 
giới dùng để bồ thí, cũng không băng thọ trì kinh 
này cho đến một bài kệ bốn câu. Vì sao? Chỉ một 
phân ít công đức thọ trì đó đủ làm hạt nhân cho Bồ- 
đề. Vì tật cả duyên ở bên ngoài đều không thê làm 
hư hoại nó; còn bô thí tiên của là Nhân của sanh 
tử, dễ bị phá hoại bởi vua quan, giặc giã... 

"Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Chỉ 
riêng những sông 

Hằng đã nhiều vô số, huỗng gì là số cát của 
chúng”. 

Lời thuật: Đây là phân (b); phân Thiện Hiện 
đáp. 

"Tu Bồ-đê! Ta nay nói thật, bảo cho người biết 
! Nếu có Thiện nam tư, thiện nữ nhân nào, lây bảy 
báu đây cả Hăng hà sa số tam thiên đại thiên thế 
giới để bô thí, được phước nhiều không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu! 

Phật bảo Tu Bô-đề: Nếu Thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, đối với kinh này, thậm chí chỉ thọ trì các 
kệ bốn câu và vì người khác mà diễn thuyết; thì 
phước đức đó hơn phước đức trước”. 

Lời thuật: Đây là phân (c); phân Phật so sánh. 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng §29 


"Lại nữa, Tu Bô-đề! Tùy thuyết kinh này cho 
đến chỉ bốn câu kệ; thì nên biết người đó, tật cả thế 
gian Trời, Người, A-tu-la đều phải cúng dường 
như chùa tháp Phật, huống nữa có người đem hệt 
khả năng thọ trì, đọc tụng, biên chép... Tu Bồ- đê! 
Nên biết người ây thành tựu pháp hiểm có tối 
thượng Đệ Nhất. Chỗ nào tôn tại kinh điển này lúc 
tức chỗ đó có Phật, do đó các đệ tử phải tôn trọng!? 

Lời thuật: Từ đoạn này về sau là phân giải thích 
nguyên do; trong đó có ba phân: 1. Lại nữa. Vì sao 
bô thí nhiều tiền của thi không băng thọ trì phân Ít 
kinh này vậy? Đề giải thích ý đó, cho nên có ba lần 
lại nữa; đó là ở tại đâu, thì chỗ đó đặc biệt thù 
thăng, gọi là xứ thăng. Ở người nào, thì người đó 
là bậc tôn quý (nhân tôn); 2. Sau câu: "Kinh này 
nên đặt tên gì", vì có thê bẻ gãy hai chướng, cho 
nên gọi là Thắng; 3. Sau câu" "Tam thiên dại 
thiên..." là nói về bố thí; bốn thí tiền bạc là Nhân ô 
nhiễm, bô thí pháp là Nhân thanh tịnh; vì vậy mà 
Thăng (đặc biệt thù thăng). Đây là phần đâu. Trong 
đoạn này lại có hai phân: Phân trước là ở nơi đâu 
thì nơi đó là nơi đặc biệt thù thăng. Phần sau là ở 
tại người nào thì người đó là bậc tôn quý. 

"Như chùa tháp Phật" vì đó là chân Pháp thân 
của chư Phật mười phương. Bởi tro thần xá lợi chỉ 
là thể của một Hóa Phật, kinh Bát-nhã này là chân 
Pháp thân của tật cả chư Phật. 

Theo ngài Vô Trước giải thích, đoạn văn này là 


sai biệt thứ chín, gọi là Viễn ly tùy thuận ngoại 
luận tán loạn, trong mười tám saI biệt. Trú xứ thứ 
tư là Ly chướng trú xứ, thì đây là trú xứ thứ năm, 
gọI là Ly lạc ngoại luận tán loạn, trong mười hai 
trú xứ. Nghĩa là khi nương theo Bát-nhã này để tu 
học, sẽ không tập và đọc các ngoại điền. 

Trong đoạn văn có hai phân; phân đầu lấy bốn 
loại nhân duyên đề hiện bày sự đặc biệt khác lạ của 
pháp này; phân sau là sau câu: "Kinh này nên đặt 
tên gì?" là đôi trị với như nói mà chấp nghĩa. Bốn 
nhân duyên ở phân đầu là: 1. Nhiếp thủ phước đức, 
như được phước đức nhiêu hơn kia; 2. Chư thiên 

cúng dường, như kinh ở chỗ nào... 3. Khó làm, như 
trong kinh thành tựu tôi thượng hy hữu; 4. Khởi 
Như Lai niệm, như kinh là có Phật... 

"Bầy giờ, Tu Bồ-đề bạch Phật: Bạch Thê Tôn! 
Kinh này nên đặt tên gì?" chúng con làm sao phụng 
trì?" 

Thuật viết: Theo ngài Thế Thân đây là lần lại 
nữa thứ hai, giải thích về nguyên do. Nghĩa là, các 
phiên não như núi như đá, nhưng có Kim Cang phá 
được; hoặc phiên não như Kim Cang nhưng Bát- 
nhã có thể trừ đoạn; hoặc như Kim Cang trong 
tranh lụa; ngài Vô Trước đã giải thích chi chì tiết 
Nghĩa là do có nhiều loại công năng như vậy, cho 
nên công đức thọ trì Bát-nhã nhiều hơn là bỗ thí 
tiền của. Trong đó, phân đầu là Thiện Hiện hỏi, tiếp 
đó là Như Lai đáp. Đây là phân đầu. 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 831 


"Phật bảo Tu Bồ-để: "Kinh này tên là Kim 
Cang Bát-nhã Ba-la- mật, lây đó làm tên gọi, ông 
nên phụng trì." 

Lời thuật: Trong phân thứ hai Như Lai đáp; thì 
phân đầu là chỉ tên để khuyên trì phân sau là giải 
thích nguyên do. 

"Nguyên do là sao? Tu Bồ-đê! Phật thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật tức phi Bát-nhã Ba-la-mật". 

Lời thuật: Trong phân giải thích này, phân đâu 
nói rõ chư Phật đều cùng thuyết đều cùng tán thán; 
phân tiếp. là không chỉ thuyết riêng một mình. Đây 
là phần đâu. 

"Phật thuyết Bát-nhã Ba-la-mật", là chư Phật 
mười phương cũng thuyết giống như vậy. Nghĩa là 
tuy vô phân biệt mà thuyết nhưng vẫn có nguyên 
Nhân Tuân tự mà xét như thuyết, thì chỉ là vô phân 
biệt thủ tự Pháp Vương, chứ chẳng phải không có 
nguyên Nhân Tuân tự; mà có tự thê! 

Phi Bát-nhã Ba-la-mật là chăng phải chỉ riêng 
một vị Phật diễn thuyết. Ý đó muốn nói, Bát-nhã 
là mẹ là gôc của chư Phật, có thể sanh ra chư Phật, 
cho nên chư Phật củng khen ngợi; vì vậy nếu có 
người thọ trì cho đến chỉ bốn câu thì phước hơn cả 
cúng dường nhiêu là vậy. 

"Tu Bồ-đê! Ý ông thê nào? Như Lai hữu sở 
thuyết pháp không? Tu Bỏ-đề bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Như Lai vô sở thuyết". 


Lời thuật: Đây là phân hai. Không thuyết riêng 
một mình. Trong đó, phân đầu là Phật hỏi, tiếp theo 
là Thiện Hiện đáp. Ý hỏi răng, lại có một pháp mà 
Như Lai thuyết. một mình sao? Thiện Hiện đáp: 
Không!" "Tu Bỏ-đề! Ý ông thế nào? Toản bộ vi 
trần của tam thiên đại thiên thế giới có nhiều 
không?” 

Lời thuật: Đây là lần lại nữa thứ ba; Giải thích 
về nguyên do. Trong đó, phần đầu là giải thích 
nguyên do Thọ trì được phước đức nhiêu ở trên. 
Phân sau là chuyên qua giải thích mối nghi. Trong 
phân đầu lại có hai phân: Hỏi và Đáp. Ở đây là Hỏi. 
Đập nát thế giới thành bụi trần, có hai dụ: - Một là 
Dụ hơn, là Nhân thọ trì ít liên sanh nhiều công đức. 
Thê giới là dụ cho thọ trì ít. Toàn bộ bụi trần là dụ 
cho sanh ra nhiều phước đức. - Hai là Dụ kém. Như 
lây tiên bạc để bồ thí là làm Nhân của nhiều phiên 
não. Nghĩa là, do chỗ người thọ nhận và người thí 
cho, đó là nhân khởi nhiêu loại đâu tránh. Thê giới 
là dụ Tài thí. Toàn bộ bụi trần là Dụ cho phiền não 
sanh trưởng. Thê giới đã thành Nhân của bụi trân, 
Tài thí cũng lại làm nhân cho sự nhiễm ô. Ý đó 
muốn nói: Trì pháp tuy ít, nhưng phước đức sanh 
nhiêu, Tài thí tuy nhiều nhưng chỉ tăng thêm phiên 
não; cho nên mới bảo: Tuy bồ thí nhiều tiền của, 
nhưng không băng thọ trì một kệ bỗn câu. Hỏi là 
hỏi với ý đó. 

"Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu." 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 833 


Tu Bô-đê! Những vi trần ây, Như Lai nói chăng 
phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Như Lai nói thê giới 
chăng phải là thê giới, ây gọi là thê giới”. 

Lời thuật: Trong phân đáp này, đâu tiên thuận 
theo Phật xưng là nhiêu. Tiếp theo là giải thích như 
thật 

Thị vi trần (vi trần ây) nghĩa là, đập nát thế giới 
thành là bụi trần. 

Nói phi vi trần, là chăng phải như thê gian đã 
chấp, cho vi trân có thật; thật ra chỉ là mượn vi trần 
để dụ cho tham; bởi chăng phải ngay chính như lời 
nói mà có vi trần! Lại có cách giải thích là chỉ 
mượn vi trân để dụ cho tham, chứ chẳng phải vị 
trần là Thể của tham. Ây gọi là vi trần là dựa vào 
vi trần làm thí dụ. 

Thuyết thê giới là lây thê giới dụ cho sự bô thí 
tiền của phi thế giới là nhân của Tham... bởi tài thí 
làm thành nhân của tham, mượn thế giới làm dụ. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Có thể lây ba mươi 
hai tướng để thấy Như Lai không? 

"Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không thê lây ba 
mươi hai tướng mà thây được Như Lai. Vì sao? 
Như Lai thuyệt, ba mươi hai tướng tức là phi 
tướng, ấy gọi là ba mươi hai tướng". 

Lời thuật: Đây là phân thứ hai giải thích về 
chuyền mỗi nghi. 

Như trên đã nói; người thọ trì kinh sẽ sanh 


phước đức rất nhiều, tức ý nói phước đức đó là Quả 
Hữu tướng, nay phá ý đó. Nghĩa là Pháp thân là 
Như Lai, chăng phải là Hóa thân ba mươi hai 
tướng. Trong đó, phân trước là hỏi; phân sau đáp. 

- Thuyết ba mươi hai tướng là Hóa thân. 

- Tướng ấy tức là phi tướng, là phi Pháp thân 
tướng. 

- Ấy gọi là ba mươi hai tướng là ba mươi hai 
tướng của hóa thân. Như trên là theo sự giải thích 
của ngài Thế Thân. 

Theo ngài Vô Trước, đoạn văn từ câu: "Đại 
thiên thế giới" về sau, là sai biệt thứ mười trong 
đoạn văn mười tám sa biệt. là trong sự nắm bắt sắc 
thân và chúng sanh thân, Quản phá tương ưng 
hạnh. Tức là trú xứ thứ sáu, lia tướng hình ảnh, 
không có xảo tiện trong tự tại. Vì vậy ý trên muốn 
nói: Chúng sanh không có xảo tiện trong sự năm 
bắt sắc thân và danh thân. Vì vậy mà làm thành 
một hợp tướng. Nay khởi phương tiện phá hợp 
tướng, cho nên có đoạn văn này. Mà trong phá này 
lại có hai phân: 1. Phá sắc thân; 2. Phá danh thân. 

Phân phá sắc thân có hai phân: a) Tế gọi là sắc 
trần. Như kinh nói: Toản bộ vi trần có nhiều 
không? b) Phá sắc thân thô. Như kinh nói: Các vi 
trần ây Như Lai nói phi vi trần 

Phá danh thân là như kinh nói: Thế giới phi thế 
giới, lây danh là Vô Hình Đoạn. Không thê có sự 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên thượng 835 


thô và tế đó, vì vậy mà lây thê giới làm dụ. Như 
kinh nói: Có thê lây ba mươi hai tướng..." là sai 
biệt thứ mười một; cúng dường hâu hạ Như Lai, lại 
là trú xứ thứ bảy; là lìa, vì không có đủ phước đức 
tư lương. Ý đó muốn nói: Nếu. muốn nói: Nếu 
muốn cúng dường Như Lai để cầu phước đức tư 
lương: thì không nên lây tướng để thấy Pháp thân 
đệ nhất nghĩa. 

"Tu Bô-để! Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào, lây thân mạng bằng số cát sông Hăng để bỗ 
thí. Nếu lại có người đối với kinh này, cho đến chỉ 
thọ trì nhưng kệ bốn câu và vì người khác thuyết; 
thì phước đó rất nhiều". 

Lời thuật: Theo ngài Thế Thân giải thích: Từ 
trên đến đây lấy tiền của để so sánh là đã xong. Từ 
đây là lây thân mạng để so sánh. Trong đó, phần 
đầu là so sánh chính, tiếp đó là phân giải thích 
nguyên do phước đức nhiêu. Đây là phân so sánh 
chính. 

Ngài Vô Trước giải thích răng: Đây là sai biệt 
thứ mười hai, Viễn ly lợi dưỡng, uê oải, nhiệt não, 
bởi đối với tinh tân, thối lùi thì không phát. Lại 
nữa, đây là trú xứ thứ tám trong ly chướng ngại trú 
xứ. Vì để lìa những vui thú lợi dưỡng, biêng nhắc. 
Giải răng: Đây nói, nếu có chúng sanh vui dính 
mắc vào sự biếng nhác; hoặc dính mắc lợi dưỡng, 
không phát khởi tinh tân; hoặc từng đã khởi công 
đức nhưng lại thối mất; để khiến lìa xa những thú 


đó, vì vậy mà lây thân mạng để so sánh, ý muốn 
làm cho một mực tiễn tới vậy. 

"Bấy giờ, Tu Bô-đề nghe thuyết kinh này, hiểu 
sâu xa nghĩa thú, rơi nước mắt than khóc bạch 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thật hiếm có! Phật thuyết 
kinh điển sâu thăm như vậy, từ khi con đắc tuệ 
nhãn đến nay, chưa từng được nghe loại kinh như 
vậy!" 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói, từ đây trở đi là 
giải thích nguyên do, trong đó có bốn phân: 1. Vì 
bi mà xả bỏ thân khô, nghe pháp xót thương rơi lệ; 
2. Sau câu: "Thế Tôn, nêu lại... nhờ đó mà sinh tín 
thì sanh ra thật tướng; 3. Sau câu: "Thế Tôn! Thật 
tướng ây..." là quét nghi trừ bệnh; 4. Sau câu: "Thế 
Tôn! Con nay được nghe..." là tiên phát tín tâm. 
Đây là phân đâu. Tu Bô-đề nghe thuyết vê xả thần 
mạng, nhãn chịu khô, lại nghe được ý nghĩa thâm 
sâu của kinh này có thể đặc được Bô-đê, bèn khéo 
than thương cảm mà rơi nước mắt! 

Ngài Vô Trước giải thích răng: từ đây trở về 
sau có ba đoạn văn, đoạn đầu là Bi khổ cho những 
người xả thân, nghe pháp mà thương cảm, giỗng 
VỚI ngài Thê Thân, đoạn tiếp từ câu: "Nếu lại có 
người" là phát khởi tinh tân, sinh ra tưởng Như 
nghĩa. Đoạn sau, từ câu: "Ta nay được nghe "là 
khiến cho những Bô-tát đang dính mắc sự giải đãi 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 837 


sinh lòng hồ thẹn. Đây là đoạn đâu. 

"Thế Tôn! Nếu lại có người nghe kinh này, Tín 
Tâm thanh tịnh thì sinh thật tướng: nên biết người 
ây thành tựu công đức hiếm có bậc nhất". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai. Nghĩa là, 
nếu có người nghe kinh này, mà sinh tín tâm, thì 
chắc chăn sau này sẽ đắc trí vô phân biệt, trừ bỏ 
vọng phân biệt, chứng đạt Hai Không, gọi là sanh 
Thật tướng. Vì vậy, mà tuy xả bỏ nhiêu thân mạng 
cũng không băng thọ trì . Vì Dục mà xả thân, mãi 
trôi lăn trong sanh tử, chăng phải là câu tuệ hạnh, 
không hết mực hướng đến Bôỏ-đề. 

"Thế Tôn! Thật tướng ấy, là phi tướng; cho nên 
Như Lai thuyết kinh là thực tướng". 

Lời thuật: Đây là quét nghi trừ bệnh thứ ba. 

- Thật tướng ấy là lây vô tướng làm tướng. 

- Tức là vô tướng, tức chăng phải là tướng sai 
biệt chấp trước do hư vọng phân biệt. 

- Thuyết danh thật tướng là không có tướng của 
hư vọng, gọi là thực tướng. Nghĩa là, trước đây đã 
có nghe nói qua về thực tướng, đó là tướng của sự 
chấp trước bởi hư vọng phân biệt; nay nói là chẳng 
phải, cho nên có đoạn văn này. 

"Bạch Thê Tôn! Con nay được nghe kinh điển 
như vậy, tin hiểu thọ trì, không mây khó khăn; 
nhưng tương lai đời sau năm trăm năm, nêu có 
chúng sanh được nghe kinh này, tin hiểu thọ trì, 


người ây tức là hiễm có bậc nhất". 

Lời thuật: Đây là phần bốn nói về tiễn phát tín 
tâm. Tức là đoạn ba theo ý của ngài Vô Trước: 
Làm cho Bô-tát sanh lòng hồ thẹn. Nghĩa là, vị lai 
ác thế còn có chúng sanh, có thể sanh thực tướng, 
huống nữa là Bô-tát nay nehe thuyết Bát-nhã 
nhưng không tiên tu! Người xâu tin hiểu mới đáng 
hiểm lạ; Bô-tát thọ trì là chuyện đương nhiên, cho 
nên có đoạn văn này. 

Trong đoạn văn này, phân đầu là Thiện Hiện 
hỏi, phân tiệp theo là Như Lai đáp. Trong phân hỏi 
lại có ba phân: Đầu là nêu câu hỏi, thứ là giải thích, 
cuối cùng là kết. Đây là phần đầu. 

"VỊ sao vậy? Người đó không có Ngã tướng, 
Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng”. 

Lời thuật: Đây là phần giải thích. Trong đó có 
hai phân. Ngài Thế Thân nói, đâu là sở thủ không, 
sau là năng thủ không. Thế thân cho răng, đây duy 
chỉ nói vệ pháp không. Ngài Vô Trước thì cho 
răng, đâu là nói về nhơn không, tiếp đến là nói về 
pháp không, bởi Ly nhân gia chấp. Đây là phân 
đâu. 

"Nguyên do vì sao? Ngã tướng tức là phi 
tướng; Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả 
tướng tức là phi tướng”. 

Lời thuật: Đây là phân hai, nói về pháp không. 

"Vì sao? Ly tất cả tướng gọi là chư Phật". 


SÓ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền thượng 839 


Lời thuật: Đây là phần kết. Nghĩa là, nếu có 
phân biệt tức có nghiệp sanh tử khởi; Nêu đã trừ 
tướng của phân biệt, vọng tưởng sanh tử đều không 
có, thì gọi là chư Phật. Y đó muốn nói: Dù có xả 
bỏ nhiêu thân mạng, nhưng chẳng phải là Nhân của 
sự chứng lý, ví như vừa mới nghe kinh liên thành 
phước của tướng, nghĩa là nhờ thọ trì nghe mà sẽ 
chứng lý Hai Vô Ngã. Đã là Thăng Nhân (nhân đặc 
biệt) cho nên nhiều phước đức hơn là xả bỏ mạng! 


TÁN THUẬT KINH KIM CANG BÁT NHẤ 
QUYÊN HẠ 


"Phật bảo Tu-Bô-đề: Đúng vậy! Đúng vậy! 
Nếu lại có người nghe được kinh Ty, không kinh, 
không hãi, không sợ; thì nên biết người đó rất là 
hiểm có" 

Lời thuật: Đây là phân hai: Phật đáp. Trước là 
nêu, sau là giải thích; ở đây là phần trước. 

Ý ngài Thê Thân: Kinh là kinh khủng: bởi có 
chúng sanh e răng kinh điển này chăng phải là 
chánh đạo hạnh. Bồ là hãi sợ, bởi nương vào Bát- 
nhã tu học mà không thể đoạn nghi. Uý là do sợ 
hãi mà cuỗi cùng không chịu tu học. Nếu có người 
lia xa những điều đó thì gọi là không kinh, không 
hãi, không sợ. 

Ngài Vô Trước nói: Trong Thanh Văn thừa, 
Thế Tôn thuyết Hữu pháp và Hữu không. Thời 
nghe kinh này không có Hữu, vì vậy mà kinh! 
Nghe không, không có Hữu, vì vậy mà Bồ. Khi tư 
lượng với cả hai đêu bất hữu. Trong lý không thê 
tương ứng, vì vậy mà úy. 

Còn có cách giải thích khác: Vì ba thứ vô tự 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên hạ §41 


tính, cho nên ưng tr1. Nghĩa là vì tương sinh Đệ 
Nhất Nghĩa, cho nên vô tự tính. Giải răng: nghĩa là 
với biễn kê sở chấp không có thê tướng, vì vậy mà 
gọi là không kinh. Với Y tha khởi, không có tính 
tự nhiên sinh, vì vậy mà nói là không bố. Ở trong 
Viên thành thật, không có những chấp trước Nhân 
Pháp kia, vì vậy mà không úy. 

"Vì sao Tu-bô-đề! Như Lai thuyết Đệ Nhất Ba- 
la-mật, tức phi Đệ Nhất Ba-la-mật, ấy gọi là Đệ 
Nhất Ba-la-mật". 

Lời thuật: Đây là phân giải thích về sự hơn hắn. 

Ngài Thế Thân nói: Như Lai thuyết Đệ Nhất 
Ba-la-mật, nghĩa là chư Phật mười phương củng 
khen và nói nó có thể làm thành Nhân lớn, vì vậy 
mà gọi là Đệ Nhất, đề hiển bày kinh này hơn hắn 
các kinh khác. Phi Đệ Nhất Ba-la-mật là chăng 
phải những người khác mà đắc được! Trí vô phân 
biệt chứng lý Vô ngã thì chỉ có chư Phật mười 
phương đăc, người khác không đắc. Vì vậy mà gọi 
là Đệ Nhất Ba-la-mật, duy chỉ Phật sở đắc. 

Ngài Vô Trước giải thích: Đệ Nhất Ba-la-mật 
nghĩa là: Bát-nhã là Tối thắng nhất so với năm Ba- 
la-mật khác. 

"Tu-bô-đề! Nhẫn nhục Ba-la-mật, Như Lai 
thuyết phi nhẫn nhục Ba-la-mật". 

Lời thuật: Theo ngài Thê Thân; ở trên là đoạn 
thứ hai đã xong; từ đây là đoạn ba phân bốn: So 


sánh. Trong đó, phân đâu là giải thích mỗi nghị, 
tiếp là so sánh chính. Trong phân giải thích môi 
nghĩ có ba phân. Vì ở trên nói xả thân mạng, từ đó 
mà sinh nghĩ. Nghĩa là có nghĩ răng: Nói là xả bỏ 
thân khô kia, nhưng quả bảo phước đức thì ít, nếu 
vậy, thọ trì diễn thuyết theo pháp môn này, các Bỏ- 
tát thực hành khô hạnh, thì khổ hạnh đó cũng là 
quả khô. Sao lại nói pháp môn này không thành 
Quả Khô? li này muôn nói: Trước nói xả thân 
mệnh khô vẫn trở lại đắc khô quả, thân đắc phước 
kém. Nếu vậy, Bô-tát vì pháp môn này hành các 
khô hạnh, cũng cảm quả khô thân, sao phước đức 
lại hơn? Nghĩa là, như Bồ- tát Đà Ba Luân, ở chỗ 
Bồ-tát Đàm Vô Yết, vì cầu Bát-nhã Ba-la-mật mà 
đánh gãy xương lòi tủy để thực hành cúng dường. 
Khô ây đắc phước đức phải Í{. 

Nay xin đáp răng: Nếu vì tuệ hạnh mà xả thân 
thì đắc phước nhiều. Nếu tuy là xả thân, nhưng 
không hành tuệ hạnh để cầu Bô-đêề, là nhân của 
sanh tử, vì vậy mà phước kém! 

Trong đoạn văn đó chia làm bỗn phân: 1. Chính 
thức phá nghi trước; 2. Chỉ sự để hiển bày; 3. Từ 
câu: "Bô-tát nên lìa tất cả" là dẫn sơ địa Bô-tát, để 
chỉ bày lý vô trú; 4. Từ câu: "Bô-tát vì lợi ích... 
khuyên bảo chúng sanh làm lợi ích trú lý Nhị 
không. Đây là phân đầu. 

- Nhẫn nhục Ba-la-mật nghĩa là chư Phật mười 
phương cùng đăc, hoặc cùng câu sự nhẫn nhục của 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §43 


tuệ hạnh. 

- Như Lai thuyết phi nghĩa là người khác chăng 
đắc được, hoặc chắng cầu tuệ hạnh, vì vậy không 
gọi là Ba-la-mật. Trước đã nói xả thân mạng nghĩa 
là phi tuệ hạnh vì vậy không gọi là Ba-la-mật, cho 
nên nói là phi nhẫn nhục. 

"Vì sao? Tu-bô-đề! Như ta xưa bị vua Ca Lợi 
cắt đứt thân thể, Ta lúc bấy giờ không có Ngã 
tướng, không có Nhân tướng, không có chúng sanh 
tướng, không có thọ giả tướng. Vì sao? Ta thuở 
xưa, khi tay chân đứt rời, nếu có Ngã tướng, Nhân 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì phải 
sanh sân hận". 

Lời thuật: Đây là phân hai: Chỉ sự. Trong đó, 
phân đầu là dẫn một thân thời xưa, tiệp đó là dẫn 
chứng nhiêu thân khác. Đây là phần đầu. 

Trong đó trước là nói Ly tướng thành nhẫn, sau 
là phản thuyết thành trước. 

Ca-Lợi Vương cũng có tên gọi là Khổ sở, làm 
nhiêu việc ác độc. Nghĩa là thuở xưa Như Lai, là 
một tiên nhân nhẫn nhục, tu đạo ở trên núi. Ông 
vua đó đem các gái đẹp vào núi săn bắn vui chơi. 
Vua mệt mà ngủ, các cô gái lại chỗ tiên nhân câu 
nghe chánh pháp. Vua tỉnh dậy, thây các cô gái 
đang vây quanh vị tiên đó. Vua bèn hỏi vị tiên: 
"Người là ai?..." cho đến hỏi: "Người là phảm phu 
ly dục phải không?" Đáp răng: "Chưa ly dục". Vua 


nghe sinh giận, bèn chặt đứt tay chân... Lúc đó vì 
không có Ngã tướng cho nên thân hình trở lại như 
cũ. Nay dẫn ra ở đây. 

"Lại nhớ, năm trăm đời quá khứ, làm tiên nhân 
nhẫn nhục, ở những đời ấy không có Ngã tướng, 
không có Nhân tướng, không có chúng sanh tướng, 
không có thọ giả tướng..." 

Lời thuật: Đây là phần tiếp theo dẫn chứng 
nhiều thân khác. 

"Do vậy, Tu-bô-đề! Bô-tát nên lìa tật cả tướng 
mà phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác". 

Lời thuật: Đây là phân ba. Dẫn sơ địa Bô-tát. 

Đắc nhãn nhục nên gọi là Bắt trú tâm. Đề chỉ 
bày nghĩa Bất trú sinh tâm; đoạn văn có hai phân; 
trong, đó phân đầu là chỉ bày chung, phân sau là chỉ 
bày riêng. Đây là phần đâu. 

Phát tâm có năm: l) Chủng tánh phát tâm, là 
Địa tiên. 2) Tín phát tâm: là ba địa đầu tiên, tương 
đồng với thê gian tu thí, giới, nhẫn. 

3) Minh phát tâm: là Địa thứ tư, năm, sáu, bảy, 
tương đồng với xuất thế ; , nghĩa là: Địa thứ tư tác 
Bỏ-đê Phần Quán, tương đồng với Dự lưu: Địa thứ 
năm, tác Tứ đề quán, tương đồng với A-la-hán. Địa 
thứ sáu tác Duyên khởi quán, tương đồng với 
Duyên giác. Địa thứ bảy thuần là Vô tướng quán, 
chính là Bô-tát vậy. 4) Bất thôi phát tâm: là Địa thứ 
tám, chín, mười. 5) Vô thượng phát tâm: là Phật 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §45 


địa, cũng gọi là Ngũ chủng Bô Đê, chứng tánh Bồ- 
đề... 

Nay ở đây nói phát tâm là Tín phát tâm, tức sơ 
địa Bồ- tát nội quán chân như vô trú lý, cho nên gọi 
là Bất trú sanh tâm. 

"Không nên trú săc mà sanh tâm; không nên trú 
thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm". 

Lời thuật: Đây là phân chỉ bày riêng. 

Ở trong cái trú, ban đâu là khiến không trú ở 
tướng, tiếp đến là khiến trú vô tướng, tiếp nữa là 
giải thích lý do, sau cùng là tông kết. Đây là phân 
đâu. Có nghĩa là: Trú ở các sắc, thanh,... mà sanh 
tâm; thành ra là Hữu trú, tức dính mắc vào Ngã, 
Nhân.... vì vậy bảo là không nên trú. 

"Nên sanh tâm vô trú” 

Lời thuật: Đây là phần khiến trú vô tướng. 
Nghĩa là Quán vô tướng, gọi là vô trú. Phải chứng 
được lý này mới diệt Ngã, Nhân... 

"Nếu tâm hữu trú, tức là phi trú" 

Lời thuật: Đây là TP giải thích lý do trên, 
Nghĩa là: Nếu trú sắc,... sanh tâm thì thành ra 
chăng chân trú! 

"Vì vậy Phật nói: Tâm Bô-tát không nên trú sắc 
mà bô thí". 

Lời thuật: Đây là phân tông kết. 

"Tu-bô-đê! Bô-tát vì lợi ích tất cả chúng sanh, 
nên như vậy mà bồ thí". 


Lời thuật: Đây là phân bốn: Trừ nghi, chỉ bày 
Lý. Trong đó phân đâu là khiến thực hành vô trú 
thí; tiệp đến chính thức phá nghĩ đó; tiếp nữa là giải 
thích riêng đạo lý. Nghĩa là, có nghỉ răng: Trên nói 
bất trú sanh tâm, sao nay lại nói vì lợi ích chúng 
sanh tu hành, mà không gỌI là trú ở chúng sanh sự? 
Đề dứt nghi đó, cho nên có câu văn này. 

"Như Lai thuyết tất cả các tướng tức là phi 
tướng”. 

Lời thuật: Đây là phận hai chỉ bày riêng đạo lý. 
Trong đó; trước là nói vê pháp không, sau là nói vê 
Nhân không. Đây là phần trước. 

- Thuyết tất cả các tướng có nghĩa là vọng 
tướng. 

- Pức là phi tướng; là không có thực tướng, vì 
hư vọng vốn không. 

"Lại thuyết tất cả chúng sinh tức phi chúng 
sanh” 

Lời thuật: Đây là nói về sanh không. 

- Thuyết tất cả chúng sanh, nghĩa là chúng sanh 
bị chấp là thật. 

Xác định là phi chúng sanh, nghĩa là chăng phải 
thật có chúng sanh. 

Phần trên là theo sự giải thích của ngài Thế 
Thân về môi nghi thứ nhất. 

Theo ngài Vô Trước: Từ câu: Như Lai thuyết 
nhẫn nhục Ba-la-mật là nhẫn khổ thứ mười ba, tức 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên hạ §47 


trong ly chướng trú xứ, nó là trú xứ thứ chín, là ly 
bất năng nhẫn khổ trong mười hai trú xứ. Nghĩa là 
người khác không thê nhẫn, phát khởi siêng năng 
khô hạnh Bát-nhã Ba-la- mật này, Như Lai dẫn 
chuyện xưa của mình, khiến có thể nhẫn khô, ly 
chướng không nhãn. .Trong đoạn văn đó có hai 
phân: Phân đâu nói về ba loại nhẫn khổ để ly bất 
nhãn khổ chướng. Phân sau từ câu: "Tu- Bô- đê! 
Bỏ-tát nên ly tật cả tướng”; là nói về bât nhẫn nhân 
duyên có ba loại khô. Trong phân đầu có ba phân: 
1) Nói về năng nhãn, nghĩa là đã đạt pháp vô ngã. 
Như kinh nói: "Như Lai thuyết nhẫn nhục Ba-la- 
mật"; 2) Nói về nhẫn tướng: Nghĩa là khi người ta 
khởi ác với mình, do nhờ không có các tướng ngã, 
Nhân.... nên không sanh sân tướng; cũng không ở 
trong nhẫn nhục Ba-la-mật mà sanh ra Hữu tưởng. 
Ở trong phi Ba-la-mật mà không sanh ra vô tưởng. 
Như kinh nói: "Ta xưa bị vua Ca Lợi chặt đứt thân 
thể, ta lúc đó, không có các tướng Ngã, Nhân..."; 
3) Chủng loại nhẫn: nghĩa là khô nhẫn cực kỳ, khô 
nhẫn liên tục. Như kinh nói: "Ta xưa bị vua Ca Lợi 
chặt đứt thân thể" và kế "Ta nhớ trong năm trăm 
đời quá khứ làm Tiên nhân nhẫn nhục..." 
Ở phân Bất nhẫn nhân duyên, có ba phân: 

_l) Lưu chuyển khô nhãn: nghĩa là vì không 
nhân cho nên bị chuyên trôi trong dòng sanh tử; đê 
đối trị cho nên bảo Ly tất cả tướng, phát tâm vô 
thượng. Nếu trú sắc, thanh.... thì trôi nôi trong bê 


khổ, mệt mỏi, hao tốn mà tâm bồ đề không sanh. 
Kinh nói: "Vì vậy Tu-bô-để! Bô-tát nên ly tất cả 
tưởng mà phát tâm... " 

2) Dỗi trước tướng chúng sanh đều trái ngược 
khổ nhẫn. Kinh nói: "Bô-tát vì lợi ích tất cả chúng 
sanh nên như vậy bố thí..." nghĩa là, đã vì chúng 
sanh mà thực hành vô trú thí, sao lại còn sanh sân 
hận với họ? 

3) Hiền thị đôi trị thiếu nhân duyên thọ dụng 
khô nhẫn. Như kinh nói "Tu-Bô-đểề! Nếu Bồ- tát 
tâm trú ở pháp mà hành bồ thí.. - Nghĩa là nếu dính 
mắc ở quả báo mả thí, thì đối với thủ dụng bị thiêu 
kém. Nếu hành vô trú bố thí, phụng sự cả hư 
không, trần bảo vô lượng. 

"Tu-bô-đề! Như Lai là bậc chân ngữ, bậc Thật 
ngữ, bậc Như ngữ, bậc Bất cuỗng ngữ, bậc Bắt dị 
ngữ”. 

Lời thuật: Theo giải thích của ngài Thê Thân; 
đây là phá mỗi nghi thứ hai. Có người nghĩ răng: 
Thường nói: Vô tướng nhân thì đắc vô tướng quả, 
ở trong chứng quả thì vô đạo; sao nay lại nói là ở 
trong quả kia, có thể làm thành nhân? Ý nói: Pháp 
.ip chứng đã là Hành vô tướng, rỗng lặng, vô 

. Sao lại có thể làm thành Nhân? Đề dứt bỏ 
mối ï nghị này đoạn văn chia làm hai phân: Phân đầu 
nói về bất vọng ngữ, phân sau là vứt bỏ ngoại chấp. 
Đây là phân đầu. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §49 


Luận nói; vì Như Lai thật trí, bất vọng ngữ, 
Phật Bô-đề và chuyện thọ ký tiêu thừa, đại thừa, 
đêu không vọng nói. Vì bỗn cảnh ấy cho nên thứ 
tự trước sau nói bốn ngữ. Nay trong kinh này nói 
thêm về bất cuống ngữ. 

Ngài Vô Trước nói: Ở đây muốn hiển thị cái 
øì? Muôn khiến cho tin vào Như Lai mà năng nhãn. 
Trong đó, chân ngữ là để hiển bày tướng của Thế 
đề; thật ngữ là đề hiển bày tu hành Thế đề có phiên 
não và tướng của thanh tịnh. "Thật" Ở trong cái 
thật đó Hành này phiền não, Hành này thanh tịnh. 
Như ngữ là vì hiển Dày Tướng của Đệ Nhất Nghĩa 
đề. Bắt dị ngữ là vì nói Đệ Nhất nghĩa đề tu hành 
có tướng phiền não và tướng của thanh tịnh mà 
thuyết chân ngữ này. Tóm tắt ý này là: Như Lai 
độc tôn trong ba cõi, Thây của các cõi Trời, Người, 
là Chúa pháp giới, làm thây thuốc cho năm cõi. Cởi 
bỏ giày, món hàng sang quý của người tại ø1a, vứt 
bỏ ngôi lớn Luân Vương, thành Đạo chánh giác; 
những điều mình muốn đêu đã thành, đã không 
màng danh lợi, lại chắng cầu an vui, mà còn có 
vọng ngữ được sao? 

"Tu-Bô-đê! Pháp mà Như Lai đặc, pháp này vô 
thật, vô hư”. 

Lời thuật: Đây là phân hai: Vứt bỏ ngoại chấp. 

Pháp Như Lai đắc là cái lý chứng được. Vô thật 
nghĩa là không thể như lời mà giữ lây cho là thật. 


Vô hư nghĩa là cũng không thể lìa lời mà cầu riêng 
khác. Do bất hư, cho nên nương lời Phật dạy mà tu 
học; do bất thật, cho nên lìa vọng tưởng mà chứng 
chân; nghĩa là phảm phu do vọng tưởng chấp Vô, 

chấp Hữu, cho nên không thật. Như Lai không có 
vọng tưởng mà thuyết, cho nên là không Hư. 

"Tu-bô-đề! Nêu Bô-tát tâm trú ở pháp mà hành 
bố thí; thì như người vào trong bóng tôi, không 
thây øì cả! Nếu Bô-tát tâm không trú pháp mà hành 
bố thí, thì như người có mắt, dưới ảnh sáng mặt 
trời sáng sủa, sẽ thây nhiêu loại sắc" 

Lời thuật: Ngài Thê Thân giải thích: Đây là phá 
mối nghi thứ ba. Nghĩa là có người nghĩ răng: Nêu 
có thánh nhân, nhờ vô vi chân như mà đắc danh, 
Chân Như kia ở tất cả mọi thời, ở tật cả mọi nơi 
đều có, sao lại nói là không trú tâm, đắc Phật Bồ- 
đề thì chăng phải là không trú. Nêu ở mọi thời, mọi 
nơi đêu thật có Chân Như, vì sao có người thì đắc 
được, có người lại không đắc được? Đề đoạn dứt 
mối nghĩ này, cho nên nói dụ vào Dóng tối,... Trong 
đó có hai phân, phân đâu là nói về trú sự thành ra 
là Nhân của sanh tử, phân sau là nói về bất trú là 
nghiệp của xuất thế. Đây là phần đâu. 

Kệ nói: 

Thời và nơi: Thát có 

Nhưng không đắc Chân Như 
Kẻ vô tri, trủ pháp 

Người khác, hữu trí đắc. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 851 


\4 này nói: Chân Như ở mọi thời, mọi nơi, đều 
thật có, do vô trí, lây tâm trú pháp, cho nên khôn 
hiểu xuất ly, giống như đi vào bóng tối, không biệt 
mình sẽ đi về đâu, mà không đắc được, còn người 
đắc thì ngược lại. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần ba, hiến thị 
đối trị với thiếu nhân duyên thọ dụng khổ nhẫn. 

"Tu-bô-đề! Những đời sau này, nếu có Thiện 
nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với kinh này có thể 
thọ trì, đọc tụng, thì Như Lai với trí tuệ Phật đều 
đã biết đã thây người ây, và biết người ấy sẽ thành 
tựu công đức vô lượng vô biên". 

Lời thuật: Đây là đoạn ba trong phần so sánh 
thứ tư. Trên đã phả ba mỗi nghi xong; dưới đây là 
phân hai trong phân so sánh chính; phân đâu là so 
sánh hơn kém, phân sau từ câu: "Nói tóm lại" là 
giải thích nguyên do. Trong phân đâu có hai phân: 
Đâu tiên là nói thực hành ba loại Hạnh thì công đức 
rất nhiêu, tiếp là nêu sự việc để so sánh. Đây là 
phân đâu. 

Ba loại hạnh: I1. Thọ; 2. Trì; 3. Đọc tụng. 

Ngài Vô Trước nói: Dưới đây là sai biệt thứ 
mười bốn, là Ly tịch tĩnh vị. Tức trú xứ thứ mười; 
Ly khuyết thiêu trí tư lương trong mười hai trú xứ 
ly chướng. Nghĩa là: Có người đắm trong thiền 
định, không chịu Thính văn mà tu tập trí tuệ, thành 
ra thiêu khuyết trí tư lương: nay khiến cho trì đọc 


tụng, phát sanh trí tuệ thì mới đắc Bô-đê. Vì định 
là phước môn, chỉ có thể trợ đạo mà thôi! 

Trong đoạn văn đó có năm phân, đó là hiền thị 
tương ưng với pháp, có năm loại thăng công đức: 

1) Như Lai thân cận nhớ nghĩ đến. Như kinh 
nói: "Người thọ thì đọc tụng tu hành, thì Như Lai 
lây Phật trí huệ..." 

2) Nhiếp phước đức. Như kinh nói: "Đều được 
thành tựu vô lượng vô biên công đức tu”. 

3) Tán thán pháp và tu hành. Như kinh nói: 
"Nói tóm lại, có được kinh này là bất khả tư 
nghỊ...." 

4) Các cõi Trời cúng dường. Như kinh nói: "Ở 
khắp mọi nơi, nêu có kinh này..." 

5) Diệt tội. Như kinh nói: "Người thọ trì đọc 
tụng kinh này là những người nghèo hèn, cho đến 
sẽ đắc..." Đây là đoạn văn thứ nhất. 

Nghĩa là phải thọ trì đọc tụng kinh này; nó là 
Nhân của chánh báo Bồ-đẻ, là chân pháp cúng 
dường bao nhiêu của cải quý báu mà thế gian có 
được đem cúng dường Như Lai cũng không thể 
băng, do như vậy, cho nên Như Lai thường lây 
Phật trí đã biết người Ấy, thường lây Phật nhãn đã 
thấy người ấy, thường gân gũi, nhớ nghĩ về người 
ây. 

"Tu-bô-để! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào, buổi mai lây hãng hà sa số thân để bó thí; buổi 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 853 


trưa lại lấy hăng hà sa số thân để bố thí; buổi tôi 
cũng lấy hăng hà sa số thân để bô thí; cứ như vậy, 
trong vô lượng trăm ngản vạn ức kiếp lây thân để 
bồ thí... Nếu lại có người nghe kinh điển này, tín 
tâm không nghịch, thì phước đức này hơn cả phước 
đức kia, huông nữa là viết chép, thọ trì, đọc tụng, 
vì người khác mà giải thuyết". 

Lời thuật: Ngài Thê Thân giải thích: Đây là nêu 
sự VIỆC để so sánh, trong đó, phân đâu nói bố thí 
rất nhiêu mạng: sau nói tin kinh này thì phước đức 
nhiêu hơn. 

- Xả thân ba thời trong ngày, là g1ả sử có người 
như vậy. 

- Tín tâm không nghịch, nghĩa là nếu có người 
nghe kinh điển này, tuy chưa thể thọ trì đọc tụng, 
chỉ sanh tịnh tín, tùy hỷ công đức, thì phước đó còn 
hơn cả phước đức kia! Vì sao vậy? Vì ở trong sanh 
tử, tuy xả bỏ thân mạng, thì cuôi cùng cũng không 
khế hội với Pháp thân Bô-đê. Tịnh tín tâm, vừa mới 
sanh tuy chưa sanh tuệ giải, nhưng nhờ Nhân tín 
xưa nên khi lắng nghe, trí tuệ sanh trưởng chắc sẽ 
thành Phật, thì phước đức đó tức phải nhiêu, vì đã 
sanh ra ý tùy thuận. 

"Tu-bô-đê! Lấy chính yêu mà nói, kinh này có 
công đức vô biên, không thể tư nghị, không thể 
xưng lượng; Như Lai đã vì những người phát Đại 
thừa, vì những người phát Tối thượng thừa mà 


thuyết". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói. Từ đây là giải 
thích thứ hai, giải thích nguyên do, trong đó có sáu 
lần lại nữa: 

L) Đề thị hiện hiểm nghe mà có thể sinh tín 
pháp. Nghĩa là căn cơ lớn thì nhập được, căn cơ 
nhỏ thì không nhập được. Như kinh nói: "Lấy 
chính yếu mà nói"... 

2) Vì để thị hiện thọ trì chân diệu pháp. Nghĩa 
là thọ trì diệu pháp tức là gánh vác Bồ-đề. Như 
kinh nói: "Những người như vậy"... 

3) Thị hiện những người như vậy, thì chắc chắn 
thành tựu vô lượng công đức. Nghĩa là kinh này ở 
chỗ nào cũng đêu đáng đề tôn trọng. Như kinh nói: 
"Ở khắp mọi xứ". 

4) Vì thị hiện viễn ly tất cả các chướng ngại. 
Nghĩa là chuyển đối chướng. Như kinh nói: "Thọ 
trì đọc tụng kinh này, nêu làm một người nghèo 
hèn... 

5) Nói về mau chứng Pháp Bỏ-đề Phật. Như 
kinh nói: "Nếu lại có người ở đời mạt pháp sau 
này”. 

6) Vì thị hiện thành tựu nhiêu loại thê lực, đặc 
đại diệu quả. Nghĩa là nói rõ oai thế của kinh. Như 
kinh nói: "Thiện nữ nhân ở đời mạt pháp sau 
này..... 

Trong phân thứ nhất có hai phân: Phân đầu là 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §55 


nói về Đức lớn của kinh, phân sau là trì tụng thì 
phước đức tròn đây. Đây là phân đâu. 

- Không thê Tư nghị là chăng thê xét băng cảm 
tính và suy tư. 

- Không thê xưng lượng là chắng thê dùng ngôn 
mà xưng nói. 

- Vì người Đại Thừa mà thuyết, nghĩa là Đại 
thừa định tính. 

- Vì người tối thượng thừa mà thuyết, nghĩa là 
đại thừa không định tính. 

Nghĩa là: Vì cũng có tính Nhị thừa là, vì diệu 
pháp này cực kỳ khó lường nhất. Tiểu thừa ý lạc 
kém cõi, không thể ở kinh này mà phát thú, cho 
nên bảo vì những người phát Đại Thừa mà thuyết. 

Ngài Vô Trước nói: Trong pháp ca ngợi và tu 
hành này, có ba phân: 1. Khen ngợi giáo pháp; 2 
Khen ngợi người tu hành; 3. Sau câu: "Nêu người 
ưa thích tiểu pháp”... là nói chung cả hai loại. Đây 
là phân thứ nhất, ca ngợi pháp. "Vì người phát Đại 
thừa mà thuyết" thành những "bất khả tư nghì" 
trước. 

"Nếu có người, CÓ thể thọ trì, dọc tụng, rộng vì 
người mà thuyết; thì Như Lai biết rõ người ây, thây 
rõ người ấy, thành tựu công đức không thể xưng, 
không thế lượng, không có bờ mé, không thê xét 
nghĩ"! 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là phân hai, 


nói vệ trì tụng thì phước đức viên mãn. Nghĩa là 
nhờ pháp này, nhờ Đại thừa mà thuyết, cho nên có 
người nào thọ trì, tất thu được công đức bất khả tư 
nghị vô thượng Bỏ-đề. Vì vậy, người đó chỉ sinh 
một Ít niêm tin thôi, cũng hơn cả xả bỏ thân mạng. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần hai, ca ngợi tu 
hành, trong đó có ba: 1. Thọ trì đọc tụng... mà 
được Phật nhiếp thọ; 2. Người đó, thành tựu thắng 
đức; 3. Vai gánh nặng Bô-đề. Đây là hai phân đầu. 

"Hạng người như vậy mới gánh vác À-nậu-đa- 
la Tam-miệu Tam- bô- đê của Như Lai" 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là phân hai, 
thị hiện thọ trì chân diệu pháp; trong đó, phân trước 
nói người căn cơ lớn trì tụng là gánh vác Bồ-đề; 
tiếp là nói về phàm phu nhị thừa không thể nghe 
nhận được. Dây, là phân đâu. Nghĩa là, người thọ 
trì kinh sẽ có thể chứng được Bô-đề. Tuy bây giờ 
chưa đắc, nhưng sau này sẽ đắc, vì vậy mà bảo là 
gánh vác. Gánh là gánh chịu, vác là phụ trách. Nói 
người thọ trì thì mới gánh vác nôi Bô-đê. 

“Vì sao? Tu- bô-đề! Nếu người vui với tiểu 
pháp, là dính mắc vào Ngã kiến, Nhân kiến, chúng 
sanh kiến, thọ giả kiến; thì với kinh này, không thê 
nehe nhận, đọc tụng, vì người khác mà giải 
thuyết". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là đoạn thứ 
haI. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §57 


- Người vui với tiêu pháp tức là hàng Nhị thừa. 

- Người dính mắc vào ngã... tức là phàm phu. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là đoạn văn lớn thứ ba 
nói cả hai thứ trước. 

"Tu-bô-để! Ở bất cứ nơi nào, nếu có kinh này, 
tật cả thê gian Trời, Người, A-tu-la đều phải cúng 
dường, nên biết chỗ đó thành ra là Tháp, đều nên 
cung kính làm lễ, nhiễu quanh, lấy những hương 
hoa mà rải nơi đó”. 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là phân ba; 
tại các xứ đêu đáng tôn trọng. 

- Ngài Vô Trước nói: đây là phần bốn, chư 
Thiên cúng dường. 

"Lại nữa, Tu-bôồ-đề! Thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, thọ trì, đọc tụng kinh này; nếu làm một 
người nghèo hèn, là vì tội nghiệp đời trước của 
người ấy, lẽ ra phải đọa ác đạo, nhưng đời nay chỉ 
làm người nghèo hèn, cho nên tội nghiệp kiếp 
trước thành ra tiêu diệt, sẽ đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác". 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là phân bốn. 
Phân Chuyên hướng. Như luận Đối Pháp nói: Tư 
tạo nghiệp có năm thứ: 

l. Do người khác dạy bảo: Nghĩa là tự mình 
không vui thích. 

2. Do người khác khuyên mời: nghĩa là miễn 
cưỡng mà làm. 


3. Không hiểu biết vì cả: nghĩa là như các loài 
súc sanh, trẻ con. 

4. Căn bản chấp trước: nghĩa là biết tội mà vẫn 
cứ làm, đa phần thuộc người xuất gia. 

5. Điên đảo phân biệt: nghĩa là không biết mà 
làm, đa phân thuộc người tại gia. Ba thứ trước tạo 
nghiệp chưa chăc đọa địa ngục. Hai thứ sau tạo 
nghiệp định chăn đọa địa ngục. Tạo nghiệp hai thứ 
sau đêu có sự ưng thọ, nhờ thọ trì đọc tụng kinh 
này mà trước tiên là nghiệp nặng được chuyến; 
kiệp này bị người khinh bỉ, vì vậy mà nghiệp đáng 
phải đọa ác đạo đều tiêu diệt. Nêu người thọ trì 
khởi tâm tăng thượng trì tụng, thì tội càng mau tiêu 
diệt, cũng chăng bị người khinh bị, tội chuyển nặng 
thành nhẹ. Nếu người thọ trì mà tâm thập kém, thì 
chưa chắc tội đã diệt. Lại có cách giải thích: Nếu 
báo thời đều không nhất định thì đều tiêu diệt. 
"Định báo không định thời”, tức tương lai sẽ phải 
chịu thì kiếp này chuyên lại chịu nhẹ. Do vậy, tuy 
tín thọ ít nhưng phước đức ấy lại nhiều hơn xả thân 
bồ thí trên. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân Diệt tội. [rong 
đó có ba phân: Phân đầu là diệt tội; tiếp theo là 
"Mạt thế sau này" hiến thị nhiều phước; cuỗi cùng 
là "Nên biết kinh này" hiển thị Thể của phước và 
quả là không thể đo lường. Trong phân đầu có hai 
phân; trước là nói tội diệt, sau là "Ta nhớ quá 
khứ,..." là hiển thị oai lực. Đây là phân đâu. Nghĩa 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 859 


là nhờ lắng nghe trì tụng kinh nảy, nương học Trí 
vô phân biệt, chứng lý Nhị không. Nhị chướng đều 
mất hết, gọi là chân diệt tội. Vì do ngu sĩ nên sanh 
ra ác nghiỆp phân biệt tội. Nêu lăng nghe kinh này, 
đắc trí tuệ, cho nên trừ dứt phân biệt. Tức là "Tội 
từ tâm sanh trở lại từ tâm diệt". Nhờ thọ trì đọc 
tụng kinh này, nên sẽ được chân diệt tội, ở trong 
hiện tại cũng đắc được sự chuyển tội nặng thành 
nhẹ. 

"Tu-bô-để! Ta nhớ quá khứ vô lượng a-tăng- -kỳ 
kiếp, ở trước Phật Nhiên Đăng được tám trăm bốn 
ngàn vạn ức na-do-tha chư Phật, đều đã cúng 
dường, phụng sự, không bỏ sót". 

Lời thuật: Theo Thế Thân, đây là đoạn năm, 
mau chứng pháp Bô- đề Phật. Trong đó, phân đầu 
là nêu phước tự mình đắc được, phân sau là so sánh 
với phước đức của người khác thọ trì. Đây là phân 
đâu. 

- A-tăng-kỳ kiếp; theo giáo lý Tiểu thừa nói, từ 
một đến mười, mười mười thành trăm, mười trăm 
thành ngàn, mười ngàn thành vạn, mười vạn thành 
ức. Tích số sáu mươi lần như thê gọi là một A- 
tăng-kỳ. Nay theo Đại thừa Hoa Nghiêm; tích số 
một trăm hai mươi lần như thế, øọ1 là một a-tăng- 
kỳ. Cứ vạn vạn là ức, ức ức là triệu v.v... 

- Ở trước Phật Nhiên Đăng tức trước a-tăng-kỳ 
thứ ba, vì đầu tăng-kỳ thứ ba gặp Phật Nhiên Đăng. 


- Na-do-tha là số ngàn vạn. Nghĩa là ở trước 
Phật Nhiên Đăng gặp tám trăm bốn ngàn vạn ức vị 
Na Du Da Phật, trong đó, hai pháp cúng dường và 
phụng sứ không bỏ sót. Nhưng đó chỉ nói con số 
không nói là hãng hà sa sô, nghĩa là những Phật 
gặp được rất ít. Đây là chỉ nói theo ở nhất địa, nhị 
địa,... những vị Phật gặp được, chắng nói là hai 
tăng-kỳ trước chỉ gặp bây nhiêu Phật; vả lại, theo 
truyền thuyết cô xưa, đức Phật Thích Ca ở tăng-kỳ 
đầu gặp năm Hăng hà sa Phật. Tăng-kỳ thứ hai gặp 
sáu Hăng hà sa Phật. Tăng-kỳ thứ ba gặp Dảy Hăng 
hà sa Phật. Vậy thì, hai tăng-kỳ trước gặp vô lượng 
chư Phật. Sao nói chỉ bây nhiêu? Nên biết chỉ căn 
cứ theo khoảng thời gian nào gặp Phật mà nói vậy 
thôi. Kinh Niêt-bản cũng nói: Y thứ nhất, Bô-tát 
gặp năm Hăng hà sa Phật. Y thứ hai là sáu Hắng 
hà sa Phật; cho đến Y thứ tư, Bô-tát gặp tám Hằng 
hà sa Phật, Y thứ tư đó tức Bề-tát địa thứ mười. Vì 
vậy mà biết hai tăng-kỳ gặp vô lượng Phật là vậy! 
Thế nhưng Hữu tông lại nói: Tăng-kỳ thứ nhất gặp 
bảy vạn năm ngàn Phật; tăng-kỳ thứ hai gặp bảy 
vạn sáu ngàn Phật; tăng-kỳ thứ ba gặp bảy vạn bảy 
ngàn Phật. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hiển thị oai 
lực; nghĩa là viễn tuyệt cao thăng, cho nên gọi là 
oa1 lực. Trong đó có hai đoạn, đây là đoạn đầu. 

"Nếu lại có người sau này ở đời mạt pháp, thọ 
trì đọc tụng kinh này, công đức đắc được so với 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §61 


công đức Ta cúng dường chư Phật, hơn cả trăm lần, 
hơn cả ngàn vạn ức lân, thí dụ cũng không thể băng 
được!" 

Lời thuật: Thê Thân giải thích rằng: Đây là 
phân hai. Lấy công đức người khác thọ trì mà so 
sánh. Nghĩa là cũng dường chư Phật chỉ là phước 
môn, trợ g1úp pháp Bỏ-đề; bởi lắng nghe trì tụng 
có thê sanh tuệ giải, phá tan sanh tử. Nghĩa là Bồ- 
tát. Tuy thực hành trăm ngàn các hạnh khác, nếu 
không tu tập tuệ ba-la-mật, cuối cùng cũng không 
thê thức đạt đạo lý, khế chứng chân như, đoạn trừ 
phân biệt gốc rễ của sanh tử. Vì vậy mà lắng nghe 
mau chứng Bô-đề. 

Ngài Vô Trước thì nói; đầy là đoạn haI. 

"Tu-bô-đề! Nếu Thiện nam tử thiện nữ nhân về 
sau ở đời mạt pháp có thọ trì đọc tụng kinh này, 
công đức đắc được nêu Ta nói đủ, mà có người 
nghe thì tâm sẽ cuống loạn, hồ nghi không tin". 

Lời thuật: Là phân thứ sáu theo Thế Thân. 
Trong đó, phân đâu nói nỗ lực quảng đại nghe hoặc 
hô nghi; phân sau là diệu quả đắc được, chăng phải 
là cảnh thuộc suy xét. Đây là phân đâu. Ý đó nói: 
Từ vô thủy đến nay, toàn bộ các tâm hành, sát, 
đạo.,... toàn bộ nghiệp sát đạo.... của tất cả chúng 
sanh đều là oán, là hại; chỉ một lần nghe, một lần 
đọc kinh này mà phát Bô-đề tâm, thì vĩnh viễn trừ 
oán hại, ở chỗ tất cả chúng sanh mãi mãi không có 


tâm sát đạo.... làm cha làm mẹ cứu với dạy dỗ cho 
các chúng sanh; thường làm phương tiện cho bạn 
tốt thực hành hiểu nghĩa với người thân quyên của 
mình. Thị hiện làm bạn hiền mà thực hành sự tín 
nhiệm, thị hiện làm trung thần mà có trung lương; 
thị hiện làm quân vương mà phương tiện cứu tê, 
cho đến thì hiện làm con cái hoặc người hạ tiện... 
Nếu làm trưởng giả thì được tôn quý trong giới 
trưởng giả. Như ngài Vô Cấu Xưng rộng nói hạnh 
đó. Tương lai thành Phật, công đức vô cùng, tận 
hết vị lai, giáo hóa loài Hữu tỉnh, công đức như vậy 
rông lớn vô lượng vô biên chỉ nhờ lắng nghe, mà 
đắc sinh. Vì vậy, nếu nói đủ, kẻ ngu vô trí, nghe sẽ 
cuông nghi! 

Nói cuông loạn nghĩa là có người nghe kinh, 
không những không tin, ngược lại sinh thù ghét chê 
bai là bởi nhân cuông loạn vậy! Hoặc do không tin, 
nên tương lai sẽ cảm quả cuông loạn! 

Ngài Vô Trước nói: Dây là phân ba, hiển thị 
nhiêu phước. Trong đó có hai phân: Phân đầu nói 
phước nhiêu khó tin, nghe hoặc cuông nghị, Phân 
sau nói về phước quả thăm thăm, không thể đo 
lường. Đây là phân đâu. 

"Tu-bô-để! Nên biết kinh này, Nghĩa không thể 
suy xét; Quả báo cũng không thể suy xét". 

Lời thuật: Đây là phân thứ hai; là kinh giảng 
ø1ả1 nghĩa của vô tướng, việc thọ trì nó, sẽ đạt được 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §63 


quả lớn Bồ-đề. Giáo nghĩa tự nó cũng đã khó 
lường: Quả báo cũng khó suy lường. Vì vậy mà 
kinh nói: Đà. ba loại vật, che đậy nó thì đẹp, lộ Dảy 
nó thì xâu". Nghĩa là Người ngu si, Sách vở ngoại 
đạo, và Đàn bà. kÐ ba loại vật, lộ bày nó thì đẹp, 
che đậy nó thì xâu" là Người Trí Huệ, kinh điển 
Phật pháp và mặt trời mặt trăng. Nghĩa là Bát-nhã 
này khi chưa mở quyền ra, thì không khác với 
ngoại. điển. Đã mở quyên ra rôi, hoặc giảng hoặc 
đọc rồi thì phá được trăm ngàn tội chướng của 
chúng sanh, đắc được Bôồ-đẻ; cho nên người thọ trì 
được công đức rất nhiêu, dù có xả bỏ nhiều thân 
mạng, cũng không thể so lường được. 

"Bầy giờ, Tu- bô-đề bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử thiện nữ nhân nào 
phát tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề tâm 
nên trú thê nào? Làm sao hàng phục tâm đó?" 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là vòng 
thuyết thứ hai. Ở trên là những người chưa hiểu 
phát tâm, dạy bảo cho họ tiến tới phát tâm. Người 
chưa hiểu tu hành, thì dạy bảo cho họ tu hành. 
Người chưa thể chế phục, chặt đứt các chướng, thì 
dạy bảo cho họ hàng phục; phần đó đã xong. Nay 
vòng này là vì những Bồ-tát đã phát tâm nói: Ta 
phát tâm được cho đên giai đoạn thứ ba. Người đã 
đoạn chướng nói: Ta có thể đoạn được, do vì sinh 
phân biệt mà chướng ngại Bô-đề. Phân biệt là sở 
tri chướng, thứ chướng chính đôi với Bắt trú đạo. 


Nghĩa là nếu khi phát tâm tu hành.... Lây trí vô 
phân biệt khê ngâm với chân lý, không sanh phân 
biệt nói: Ta đắc được như thế, gọi là Bất trú đạo; 
Bởi bất trú sanh tử và Niết-bàn. Nếu có phân biệt 
thành ra là phi chứng: vì vậy mà bảo là chướng. 
Cho nên, Nhị thừa chấp có pháp bèn bị bắt bởi 
Niết-bàn, liên thủ tịch. Phàm phu châp có sinh, bị 
trói buộc bởi sanh tử không thể xuất ly. Bồ-tát vì 
có đủ trí đại bi mà không bị trói buộc ở hai bên, vì 
vậy mà bảo là bất trú. Nêu hành mà chấp có, thê là 
bị trói ở Niễt-bàn. Nêu không hành mà chấp thì bị 
sanh tử bắt, gọi là hữu trú. Phải hăng hái hành cả 
ba mà không khởi chấp "Ta làm được" thì mới 
được Trú ở Đạo Bất Trú. Hoặc trước là sơ cơ, lợi 
cơ, sau là hậu sơ, độn cơ. 

Trong đoạn này, phân đâu là đương tông chánh 
minh, phân sau từ câu: "Ở Phật Nhiên Đăng” là giải 
thích chi tiết các mối nghi. Trong phân đâu có hai 
phân: Phân đầu là Thiện Hiện hỏi, phân sau là Như 
Lai đáp. Đây là phân đâu. 

Ngài Võ Trước nói: Đây là sai biệt thứ mười 
lăm vì để khi chúng đạo Viễn lu hý động: tức là trú 
xứ thứ mười một, vì để viễn ly tự thủ trong mười 
hai trú xứ ly chướng ; cho nên có đoạn văn này. 
Nghĩa là Bô-tát khi Phật tâm tu hành, tự thây đắc 
được thăng xứ, rôi tự nghĩ: Ta có thể phát tâm tu 
hành... cứ như vậy tự thủ làm thắng ngôn, ngoài ra 
đêu không phải... để làm cho viễn ly tự thủ đó, cho 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §65 


nên gọi là viễn ly tự thủ. 

Phật bảo Tu Bô-đề: "Thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề 
tâm, nên sanh tâm như vây: Ta nên diệt độ tất cả 
chúng sanh; diệt độ chúng sanh rôi mà không có 
một chúng sanh nào thật ra được diệt độ. Vì sao? 
Tu Bô-để! Nếu Bồ-tát còn Ngã tướng, Nhân tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì chăng phải là 
Bồ-tát". 

Lời thuật: Theo ngài Thế Thân, ở đây là phân 
Phật đáp câu hỏi đâu, sau là giải thích nghĩa vi bất 
trú. Đây là phân đâu. Ý này muôn nói: Phát tâm tu 
hành... vốn để trừ bệnh; đã tôn ngã chấp, bệnh lại 
chuyền sinh, muốn khiến cho phát tâm, bên trong 
quên mất Ngã đó, đừng nhớ là ta có thê... Tu hành 
cũng vậy, hàng phục cũng phải như thê, cho nên 
đáp câu hỏi đầu, những câu hỏi khác thì tự suy mà 
biệt vậy. Thê nhưng, trong đoạn văn này đúng ra 
thì cũng có bốn tâm trước. Nói: Ta nên diệt độ, là 
Đệ Nhật tâm; Tắt cả chúng sanh là Quảng đại tâm; 
hai tâm còn lại, văn đã nói rõ ràng dễ hiều. 

Ngài Vô Thước nói: Ngay ở trong này, đã đáp 
ba câu hỏi nên, nghĩa là: Nên sinh tâm như vậy, là 
đáp câu hỏi đâu. Diệt độ tật cả chúng sanh rồi mà 
không có một chúng sanh nào thật sự được diệt độ, 
là đáp câu hỏi thứ hai. Nghĩa là: Khi độ chúng sanh 
không sinh tự thủ là nói: Ta có thể được như thế. 
Điều quan trọng là bên ngoài không có tướng 


chúng sanh, bên trong không khởi chấp Ngã có thể. 
Khế thuận chân lý mà độ hữu tỉnh, mới gọi là tu 
hành. Nếu Bồ-tát có Ngã tướng... là đáp câu hỏi 
thứ ba. Phải chứng lý Nhân và Pháp cả hai đều 
không, thì nhị chướng mới có thê trừ, mới gọi là 
Hàng phục. Nếu nói Ta có thê thì chẳng phải là khế 
hội! 

Nguyễn do vì sao? Tu Bô-đê! Thật không có 
pháp nào để phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô- 
đèn" 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là phân giải 
thích nghĩa chướng Bất trú đạo. Nghĩa là khi lây trí 
vô phân biệt Nội chứng, Ngã và Pháp vôn đã 
không, hoàn toàn không có chỗ năm bắt. Không 
nói là: Ta có thể phát tâm! Vì vậy mà bảo răng 
không có cái gọi là pháp phát tâm ! "Tu Bồ-đê! Ÿ 
ông thê nào? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có 

pháp đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề 
không?” 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là phân hai; 
rộng phả các nghi. 

Có sáu nghỉ: Nghỉ thứ nhất là: Đã nói thật 
không có pháp gọi là Bỏ-tát, sao Đức Thích Ca 
Như Lai, ở chỗ Phật Nhiên Đăng, lây hoa cúng 
dường, bồ tóc bưng đất, hành Bồ- tát hạnh như vậy? 
Nghĩ thứ hai là: Sau câu: Tu Bô-đê! Bồ-tát cũng 
như vậy! Nghi răng: nếu không có Bôỏ-tát, thì chư 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §6G7 


Phật cũng không thành đại Bô- đẻ, chúng sanh cũng 
không nhập đại Niết-bàn... Nếu như vậy thì vô 
nghĩa gì mà Bồ- tát phát tâm muôn khiến chúng 
sanh nhập Niết- bàn? Hai thứ nghi này nương theo 
phân nói về Đương tông ở trước, mà khởi bốn nghĩ 
sau, nhân ở triển chuyên giải thích mỗi nghi mà 
sinh, sau sẽ rõ. Ở đây là để phá mối nghi thứ nhất. 
Trong đó có ba: 

1. Vì để phá sự chê bai cho là không có Bồ-tát. 
Nghĩa là tạo sự nhớ nghĩ thế nây: Thật không có 
pháp phát Bô-đê tâm; thế thì không có Bồ- tát. Sao 
Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng hành Bô-tát hạnh? 
Như kinh nói: "Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng..." 

2. Vì để trừ sự chê bai cho là không có chư 
Phật. Luận nói: Nếu không có Bô-tát thế ai thành 
Phật? Thế thì chư Phật cũng không có. Cho nên 
luận nói: Nêu không có Bồ-tát tức không có chư 
Phật. Có sự chê bai như vậy. Nghĩa là một mực cho 
là không có chư Phật, như kinh nói: Như Lai tức 
nghĩa Như của các pháp. 

3. Vì để phá sự chê bai cho là không có Bô-đê. 
Luận nói: Nêu không có chư Phật thì không có Bô- 
đề đề có thê đắc; chư Phật không đắc Bồ-đề. Như 
kinh nói: ”A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bô-đề mà 
Như Lai đắc được ở trong ấy là vô thật vô hư!... ". 
Trong phân trước có ba phân: phân đầu là Phật hỏi, 
thứ là Thiện Hiện đáp, sau là Phật thành. Đây là 
phân đâu. Phật hỏi. 


Ngài Võ Trước nói: Đây là sai biệt thứ mười 
sáu; vì đề cầu giáo thọ, tức trú xứ mươi hai trong 
trú xứ Ly chướng. Vì để ly nên không có giáo thọ. 
Nghĩa là trước đã nói: Thật không có pháp gọi là 
Bồ-tát, thì ở chỗ Phật Nhiên Đăng câu cái gì? Bởi 
cũng không có ngôn giáo để mà câu nghe. Vì để ly 
chướng này, cho nên có đoạn văn này. Ở trong đó, 
văn có năm phân: 

1. Vì để Ly không có giáo thọ, như kinh nói: 
"Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng..." 

2. Nói rõ Bồ-đề là không thể thuyết; nói: Vì 
ngôn ngữ của Phật Nhiên Đăng không gọi là Bỏ- 
đê không như lời. Như kinh nói: Nêu có pháp Như 
Lai đặc được... 

3. Giải thích các pháp lìa lời và nghĩa. Như kinh 
nói: "Như LaI tức nghĩa Như của chư pháp". 

4. Có người nói: Đức Thích Ca ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng không đặc Bồ Đê, sau đó tự mình đặc 
chánh giác. Vì để ly thủ này, nhự ĐINH nói: "Nếu 
có người nói Như Lai đặc Bô-đè... 

5. Vì hiển thị Chân Như bất n Như kinh nói: 
"Tu Bồ-đề! Những đặc được của Như Lai..." 

Trong phân một cũng có ba phần như Thế Thân 
đã chia. Ở đây phân đâu là Hỏi. 

Ngài Thế Thân giải thích: Hư vọng chấp là Hữu 
sở đắc. Như Lai đang ở chỗ Phật Nhiên Đăng, phát 
tâm chứng lý Nhân và Pháp đêu không. Với những 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên hạ 869 


chập. đó, đêu vô sở đắc, nhưng với VÔ SỞ đặc đó, là 
để đặc Bồ-đề. Nói: Có pháp đắc Bô-đề pháp đắc 
Bô-đề không? Nghĩa là hỏi Thiện Hiện: Ở trong 
chân lý, có pháp để đặc Bô-đề không? 

"Bạch Thế Tôn! Không ạ! Như con hiểu nghĩa 
Phật nói, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có 
pháp đặc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bô-đề". 

Lời thuật: Đây là phân hai, đáp. 

"Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu Bồ-đê! 
Thật không có pháp Như Lai đặc A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bô-đê". 

Lời thuật: Đây là phần ba. Như Lai thành. 
Trong đó phân đầu là ân khả; phần sau là giải thích 
thành. Đây là phân đâu. Nghĩa là trong lý chân như 
không có sợ đặc, cũng không có thọ ký. Vì ngã đều 
không. Ngài Duy Ma nói: "Nếu theo Như Sinh mà 
đặc thọ ký thi như không có sanh. Nếu theo Như 
Diệt mà đặc thọ ký thì Như không có diệt...". Bởi 
lý của châu như không có thọ ký, Chỉ nói trong lý 
chân không có thật pháp để có thể phát tâm, chứ 
chẳng có nghĩa là cũng không có chân trí để có thê 
khế với Bồ- đề, gọi là Bô-đề. Cho nên với sự, Bồ- 
đề cũng Bất Vô. 

Ngài Vô Trước nói: Bởi đang khi khê với chân, 
thì không có pháp để đắc. Nói không có pháp mà 
tâm có thê phát, chứ chăng có nghĩa là trong sự 
cũng không có ngôn giáo đê có thê lăng nghe. 


"Tu Bỏ-đề! Nếu có pháp Như Lai đắc A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Tam-bô-đê, thì Phật Nhiên Đăng 
đã không thọ ký cho Ta: Ông ở đời sau sẽ được làm 
Phật, hiệu Thích Ca Mâu NI". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là phân Sau; 
trong phân giải thích thành có hai phân: Phân đầu 
là khước hiến; phân sau là thì thuận thành. Đây là 
phân đầu. Nghĩa là: Nếu ở chỗ Phật Nhiên Đăng có 
pháp đặc Bô-đê, thì thành ra Hữu sở đặc. Hữu đắc 
tức là sở châp Hữu, bởi sở chập Hữu thì không khế 
với chân như. Không khế với chân như thì đó là 
hàng phàm phu làm sao thọ ký cho Ta? Chỉ do tâm 
chứng chân như; đỗi với hai trần ngã và pháp đều 
vô sở đắc. Bởi vô sở đắc, cho nên gọi là khế hội 
chân, bởi khế hội với chân, cho nên hai chấp đều 
hết; bởi đã hết cho nên được thành Phật. Nguyên 
do Phật Nhiên Đăng thọ ký cho, bởi biết Ta hội 
chân, vô sở đắc. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hai. Ngôn ngữ 
của Phật Nhiên Đăng không xưng gọi là Bô-đê, 
không thể như lời mà thủ lấy. Trong đó có hai 
phân: Phân đầu là phân thích ; phân sau là thuận 
thành. Đây là phân đâu. Ý ấy có nghĩa là Thích Ca 
Như Lai không ở với lời của Phật Nhiên Đăng đã 
thuyết mà đắc Bồ-đê. Nghĩa là bởi trí chứng chân, 
vô sở đắc. Nếu Bồ-đề mà Phật Nhiên Đăng có thê 
thuyết, thì Thích Ca sẽ theo như lời mà thủ, vậy là 
có tâm chấp phân biệt, chưa khế với chân, làm sao 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 871 


Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ta? Vì không như lời 
mà thủ đắc, cho nên mới thọ ký cho Ta. 

"Vị thật không có pháp đặc A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bô-đề; do vậy, Phật Nhiên Đăng thọ ký 
cho Ta và nói lời này: Ông ở đời vị lai sẽ được làm 
Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni”. 

Lời thuật: Đây là phân hai. Thuận thành. 

"VỊ sao? Vì Như Lai tức là nghĩa Như của chư 
pháp”. 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai theo Thê 
Thân. 

Trừ mỗi nghĩ chê bai là không có Phật. Trong 
đó, phân đâu nói rõ có Pháp thân, phân sau là chặn 
đứng hư thuyết. Đây là phân đâu. 

Nghĩa là có người nghi răng: Nếu không có Bồ- 
tát thì không có người thành Phật. Phật cũng không 
có! Đề phá nghi này, cho nên nói là có "Pháp thân. 
Bởi chúng sanh vọng chấp, cho năm uấn thân. Kẻ 
trí hiểu rõ nó chóng hư hoại, đêu không có thật. 
Chỉ có chân lý Thường mà lại chân như, cho nên 
là thường, hông biến nhác. Vì là chân, cho nên Ly 
vọng, không điên đảo. Chân lý đó, nước lửa không 
thê làm hại, gió giặc không thể làm hư, có Phật hay 
không có Phật, thì tánh nó vẫn thường vậy. Nêu 
thuyết hay là không thuyết, nghĩa nó vẫn không 
đối, chỉ vì vọng tưởng điên đảo của phảm phu, mà 
chấp thân thành ra là thân, không quán lý của thân, 


chìm trôi dài lâu. Bậc thánh có cái biết đúng đăn, 
cho nên không dính mặc với thân, chỉ quán chân 
lý: đã có thê khế ngộ nên sanh tử vĩnh viễn tiêu, 
vọng che đều hết, bởi lý hiển hiện rõ ràng, nên gọi 
là Như Lai. Từ đó liên tỏ, chăng còn là không Phật! 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần ba, giải thích 
nghĩa ly ngôn. Nghĩa là vi sao pháp kia bất khả 
thuyết? Bồn lý của chư pháp, Như mà lại tịnh, Trí 
khế hội rôi mới chân, chắng phải do ngôn thuyên 
mà có thể ngộ được. 

"Nếu có người nói: Như Lai đắc A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-bô- để thì người ây không thật 
ngữ”. 

Lời thuật: Đây là phần chặn đứng hư thuyết: 
Phân đầu là chặn đứng lời người khác, phân sau là 
thành vô đắc. Đây là phân đâu. Như Lai đã là chân 
như, há lại dùng lời mà xưng là Thật sao? Cho nên, 
nếu nói là không thật ngữ, bởi là phân biệt! 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần bỗn. Phá ngoại 
ngh1. 

Nghi rằng: Đức Thích Ca ở chỗ Phật Nhiên 
Đăng không đắc Bồ- đẻ, sau này mới tự. Vì để 
đoạn dứt thủ này; trong văn cũng chia làm hai 
phân: Phân đâu là vứt bỏ ngoại thủ kia; phân sau là 
tự tỏ vô đặc. Đã không có pháp để đắc, sao lại sau 
này có tự thủ! Cho nên tạo lời này, gọi là không 
thật. Nay trong kinh này, lộ ra chữ "Bất Thật ngữ" 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 873 


: những bản kinh khác đều có chữ này. 

"Tu Bồ-đề! Thật không có pháp Phật đắc A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai. 

"Tu Bô-đê! A-nậu-đa- la Tam-miệu Tam- bô-đề 
mà Như Lai đắc, ở trong ấy vô thật vô hư". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ ba theo ngài Thê 
Thân. Trong đó, đầu là phá ngoại nghi chấp, phân 
sau là nêu dụ để tỏ thân. Phân đầu lại có đa phân, 
đâu tiên là nói về cái đắc được không thật, không 
giả. Phần tiếp theo là hiển bày; pháp duy chỉ Phật 
đặc. Phân cuối là tổng kết thành. Đây là phần đầu. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân thứ năm, nói 
về nghĩa của chân như bất nhị. Trong đó chia ba 
phân: Phân đâu nói về chân như nương lời mà ly 
lời. Tiếp đến là tỏ về pháp tính, pháp duy chỉ Phật 
đặc. Phân cuôi là tông kêt. Đây là phân đâu. 

Ngài Thế Thân giải thích: Có người chê bai, là 
Như Lai không đắc Bỏ-đề. Để đoạn dứt mối nghi 
này, nên nói: Bồ-đề Như Lai đắc, “không thật, 
không giả. Nghĩa là Như Lai đặc Bô-đề đó, cho nên 
mới bảo là không hư, bởi chăng phải là thật tướng 
Hữu vị cho nên bảo là không thật. 

Ngài Vô Trước giải thích: Vì không thê như lời 
mà thủ, cho nên không thật; cũng chăng lìa lời để 
cầu, cho nên không giả phàm phu nói, nhưng hư 
vọng, cho nên không thật; chư Phật thuyết mà có 


thế nương cho nên không giả. Phàm phu nói thì 
không đặc, nên không thật. Dựa theo lời Phật nói 
thì có thể thuyết, nên không giả. Nếu lìa lời nói mà 
có câu thì Bồ-đê không có Nhân, gọi là không thật. 
Vì phải nhân đề nghe giáo mới đắc chứng, nên Bô- 
đề có Nhân, gọI là không giả. Nếu như lời mà thủ 
thì dính mắc vào sanh tử không bao giờ ra khỏi; 
cho nên không thể như lời mà xưng là pháp, tất 
phải nhân ở lời mới khê với chân; chỉ có thuận lời 
Phật mà tu; thì sau này khi chứng hiểu sẽ tự ngộ. 

"Vì vậy, Như Lai thuyết tất cả pháp đều là Phật 
pháp”. 

Lời thuật: Đây là phần hai. Nói về. Pháp chỉ có 
Phật đắc. 

- Tất cả pháp đó là bản thể chân lý của vạn pháp 
cho nên gọi là tật cả. Đều là Phật pháp là chỉ riêng 
một mình Phật chứng, người khác thì không được. 

"Tu Bồ-đê! Cái gọi là tất cả pháp tức phi tất cả 
pháp ; vì vậy mà gọi là Tất cả pháp". 

Lời thuật: Đây là phân ba. Tổng kết thành. 

Nói Tât cả pháp nghĩa là, pháp mà Phật chứng 
đặc tức chăng phải tật cả pháp, là chăng phải pháp 
mà người khác đắc hoặc là chắng phải pháp thuộc 
tướng của sự phân biệt. 

"Tu Bô-để! Thí như thân người trưởng đại. Tu 
Bỏ-đề nói: Bạch Thế Tôn! Như Lai thuyết thân 
người trưởng đại tức là phi đại thân, ấy gọi là Đại 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 875 


thân”. 

Lời thuật: Ngài Thế Thân giải thích răng: Đây 
là phần hai; Nêu dụ để tỏ rõ thân. Phần đâu là Phật 
nêu dụ, tiếp theo là Thiện Hiện thuận thành. 
Trưởng là dụ cho báo thân, các kinh khác cũng gọi 
là Diệu. Đại là dụ cho Pháp thân. Hai loại thân này 
do Ly sở tri chướng và phiền não chướng, thứ tự 
mà đắc. 

- Thuyết thân người trưởng đại đó là Báo thân 
và Pháp thân. 

- Tức phi đại thân là chăng phải thân của các 
vọng tưởng phân biệt. 

Ngài Vô Trước giải thích: Từ đây về sau là sai 
biệt thứ mười bảy: 

Vì để nhập chứng đạo. Lại tức là trú xứ thứ năm 
trong tám loại trú xứ vì đề tịnh tâm. Nghĩa là: Bốn 
trú xứ, mười sáu sal biệt trên là Địa tiên Tín hạnh 
địa. Phàm phu tu một tăng-kỳ. Còn đây là Tịnh tâm 
địa, thập địa Bô-tát tu. Trong đó, phân đầu là hiển 
Dày khi nhập chứng đạo, đắc trí tuệ. Từ câu: “Cho 
nên Bô-tát cũng như vậy" là nói về Ly mạn. Đây là 
phân đâu; nghĩa là: Nhập địa Bồ-tát đặc hai chủng 
trí: 

1. Nhiếp chủng tánh trí. 

2. Bình đăng trí. 

Nếu đắc trí thì được sanh vào ngôi nhà Như 
Lai, nhất định được nỗi dòng giống Phật. Đó là 


nhiếp chủng tánh trí. Pháp giới thanh tịnh là chỗ ở 
của Phật, gọi là ngôi nhà Như Lai. Nhập địa Bô-tát 
lây trí vô phân biệt để chứng hội ở trong đó, gọi là 
sanh vào. Như vậy Bồ-tát quyết định được nối 
dòng giống Phật, cho nên gọi là Nhiếp chủng tánh 
trí. Nên biết, vì Bồ-tát địa tiên chưa vào ngôi nhà 
Như LaI, tuy là con Phật nhưng còn sơ xa, không 
gọi là nối nghiệp dòng giống Phật. Người nhị thừa 
tuy cũng là con Phật nhưng chỉ câu người, cũng 
chắng nối nghiệp nổi. Nhiếp luận nói: Người 
Thanh Văn như con ở vô trí. Tât cả phàm phu tuy 
cũng được Phật nhiếp thọ, cũng được che chở... 
thương xót, nhưng chưa phát Bô-đề tâm, cho nên 
cũng chăng nối nghiệp nối, chỉ nhập địa Bồ- tát 
sanh ra từ chính thân ruột chân pháp BIỚI, mới nối 
nghiệp nôi dòng giông Phật. Luận nói: "Nếu ở nhà 
đó đêm dài nguyện sanh; khi đã được sanh rôi, liên 
được thân k1a”". 

- Ấy danh hiệu thân nghĩa là Địa tiên Bô-tát ở 
nhà đó, đêm dài tinh cần mong nguyện, cho nên 
được nhập sơ địa, liên đặc Diện thân. 

- Bình đăng trí lại còn có năm loại nhân duyên 
bình đắng: 

1. Thô xâu bình đăng: nghĩa là đã nhập sơ địa 
rôi, thân nữ nhân, tám hữu ba cõi ác đều đã xả bỏ; 
cho nên đêu bình đăng cả. 

2. Pháp Vô ngã bình đăng: nghĩa là vì đắc lý 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §77 


nhị không bình đăng. 

3. Đoạn tương ưng bình đắng: nghĩa là đoạn 
tánh, tức là Trạch diệt đã được, vì tương ưng với 
Đoạn cho nên gọi là Đoạn tương ưng bình đăng. 

4. Võ hy vọng tâm tương ưng bình đăng: nghĩa 
là Kiến đạo tiền, học quán chân như. Hữu dục hy 
vọng, nhập sơ địa rồi, chứng chân pháp giới. Vô hy 
vọng tâm, bình đẳng. với sở chứng mà tương ưng. 

5. Tất cả Bô-tát chứng đạo bình đăng; nghĩa là 
như trăm sông khác dòng cùng chảy vê Biến lớn 
sâu thắm. Vạn hạnh tuy khác nhau, vừa nhập sơ 
địa, cùng chứng chân đại hải. Đạt được những bình 
đăng đó, cho nên đắc thành Đại thân. 

Giải rằng: Đây là đắc Nhiếp chúng tánh trí, tên 
gọi là Báo thân. Vì đắc bình đắng nên tên gọi là 
Pháp thân. Diệu thân, Đại thân theo thứ tự làm dụ. 

"Tu Bô-để! Bô-tát cũng như vậy! Nếu nói lời 
này: Ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh thì không 
gọi là Bồ-tát". 

Lời thuật: Ngài Thê Thân nói: Đây là đoạn hai, 
giải thích mối nghi. 

Trong đó có ba phân: 

I. Sinh nghi về Bản tông: nghĩa là trước đã nói, 
không có pháp phát Bồ-đề tâm; thê thì Bô-tát đã 
không có, thì cũng phải không có Bô- tát thành tựu 
được Bô-đề. Nêu không có chúng sanh thì giáo hóa 
ai để nhập vào Niết-bàn? Nếu không có Bô-tát thì 


a1 trang nghiêm Tịnh độ? 

2. Nhân ở phá nghi này mà khởi nói: Bô-tát 
không thây đó là chúng sanh, không thấy Ta là Bô- 
tát,... Thế thì Như Lai không thây; cho nên gọi là 
không có chúng sanh, thật không có chúng sanh 
v.v... mà Phật không thây sao? 

3. Có người nghi rằng: Vẫn nói là Tâm trú điên 
đảo. Nếu như vậy thì phước đức cũng điên đảo 
sao? Nếu là điên đảo thì cái gì là Thiện pháp? Vì 
nghi này cho nên kinh nói: "Nếu có bảy báu đây cả 
tam thiên đại thiên thế giới... 

Trong mối nghi thứ nhất gồm có ba nghĩ: 

I. Nêu không có Bỏ-tát thì chư Phật cũng 
không thành Bô-đề. 

2. Nếu không có chúng sanh thì cũng không 
nhập Niếễt-bàn. 

3. Nếu không có Bô-tát thì cũng không có trang 
nghiềm Tịnh độ của Phật. Đoạn này là giải thích 
hai môi nghi đầu. Trong đó; trước là nêu, sau là 
giải thích. Đây là phần trước. 

Ỹ này muốn nói: Nếu Bô-tát chấp răng: Ta đắc 
Bỏ- đê, có chúng sanh khác để độ, thì không thê gọi 
là Bô-tát, vì có Ngã, Nhân... . Nếu thế thì làm như 
thê nào đề đắc Bô-đề? Làm sao để chúng sanh nhập 
Niết-bàn? Nghĩa là có chúng sanh giả; ví như 
người huyền vì người huyễn mà thuyết pháp: 
Nghĩa là vì có năm uân hợp thành tạm gọi là chúng 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 879 


sanh mới làm cho đắc Vô dư Niếễt-bàn, bởi không 
có cái chấp chúng sanh thật, cho nên không thây 
có chúng sanh đề mà diệt độ. 

Nghĩa là, có tạm mượn Bô-tát mà câu chứng, 
cho nên chư Phật đắc Bô-đề nhưng, không có cái 
chấp Bôồ-đề thật, cho nên cũng không có Bồ-tát. 
Kinh Niễt-bàn phẩm mười ba nói: Năm âm hòa 
hợp đặt tên là ông A, con người phảm phu cho là 
thật có tên gọi là Ông A. Còn người có trí, hiểu rõ 
âm thì không có cái tên ông A đó. Lìa âm cũng 
không có tên gọi ông A kla. 

"Vì sao? Tu Bô-đê! Thật không có pháp tên gọi 
là Bô-tát, vì vậy mà Phật nói; tất cả pháp là vô ngã, 
vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả." 

Lời thuật: Đây là phân hai, Giải thích. 

- Không có pháp tên gọi là Bô-tát; nghĩa là nêu 
có pháp đó thật, thì đều đã lây pháp đó mà tác thành 
cho chúng sanh để có tên gọi là Bô-tát. Pháp đã 
không có thật, thì cũng không có Bô-tát đã thành. 

- Phật thuyết tất cả pháp vô ngã, vô nhân, ... khi 
chứng chân, đạt lý vô ngã, không thấy có hai chấp 
là người và pháp, cho nên ây là Bô- tát. 

Ngài Vô Trước nói: Trên là dụ như Diệu Thân, 
Đại thân,... đê chỉ bày nhập chứng đạo. Còn đây là 
phân thứ hai nói về Ly mạn. Nghĩa là Địa tiền Bồ- 
tát tự cho răng: Ta có thể 4u hành,... mà chướng bất 
trú Đạo! Khi nhập địa rôi thì bỏ chứng, đạt pháp 


giới nhị không bình đăng; sự phân biệt Ngã và 
Pháp, tất cả đêu mất, mãi mãi không có sự kiêu 
mạn: Ta làm được, cho nên bảo là Ly mạn. 

Luận nói: Nêu Bô-tát có nhớ nghĩ chúng sanh 
thì không được Diệu thân, Đại thân. Diệu thân ở 
đây có nghĩa là đặc thân thành tựu, Thân đắc rốt 
ráo chuyên y. Đại thân ở đây có nghĩa là thân nhiếp 
tát cả thân chúng sanh. 

Thây nói, chuyên y tức Niết-bàn Bồ-đề là chỗ 
đắc được. 

"Tu Bồ-để! Nếu Bồ-tát nói lời này: Ta sẽ trang 
nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì ấy không gọi là Bô- 
tát!" 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là phá nghĩ. 
Nghĩa là có người nghi rằng: Nếu không có Bồ-tát 
thì không cân phải trang nghiêm Tịnh Độ. Trong 
đó có hai phân: phân đầu là nêu, phân tiếp theo là 
giải thích. Ở đây là phân đâu. 

Ý đó muốn nói: Như muốn nghiêm tịnh Phật 
độ tất phải nghiêm tịnh tự tâm. Nghe kinh học huệ, 
chứng pháp lý chân, trừ bỏ nhị chướng, nội tâm 
tịnh, nên ngoại độ cũng tịnh. Bởi lý do đó, mà ngài 
Loa- Kế thì thấy tịnh, mà ngài Xá-lợi- phất thì thây 
là uế, chỉ vì nội tâm có uế, tịnh khác nhau mà ngoại 
độ cũng có tịnh uế khác nhau; cho nên nếu nghiêm 
tịnh Phật độ thì trước hết phải trừ hai châp Ngã và 
Pháp. Sự phân biệt Ngã và Pháp đã mất thì trong 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 881 


đủ trang nghiêm, ngoài trú bảy báu. Nếu nói: Ta 
phải trang nghiêm thê thì ngã chấp chưa mất, 
không gọi là Bô- tát. Cho nên Luận nói: “Trí tập 
Duy Thức thông". Lại nữa, Bồ-tát Vô Cầu Xứng 
cũng nói: "Bởi tâm tịnh...". Lại nói: Nhẫn nhục, Trì 
giới,... thập thiện đạo.... là Bồ-tát Tịnh Độ". 

"Vì sao? Như LaI nói trang nghiêm Tình Độ tức 
phi trang nghiêm, ây gọi là trang nghiêm." 

Lời thuật: Đây là phân giải thích; trong đó có 
hai phân: Phần đâu nói rõ vô tướng là chân trang 
nghiêm; phân sau nói đạt lý là chân Bỏ- tát. Đây là 
phân đầu. 

- Như Lai thuyết trang nghiêm là trang nghiêm 
thuộc vô tướng. 

- Tức phi trang nghiêm chăng phải là trang 
nghiêm thuộc Hữu tướng. 

- Ấy danh trang nghiêm là chân thật trang 
nghiêm. 

"Tu Bồ-đề. Nếu Bô-tát thông đạt vô ngã pháp, 
Như Lai thuyết danh là chân Bồ-tát". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai: Nếu Bồ-tát 
đạt Ngã, Pháp đêu không, chứng lý vô ngã, là chân 
Bôồ-tát, cũng, là chân trang nghiêm. Nếu còn có ngã, 
pháp thì vốn phi Bô-tát, nên cũng phi trang 
nghiêm. 

Ngài Vô Trước nói: Từ đoạn này về sau đều 
thuộc về phân cầu Phật Địa. Nghĩa là từ đoạn này 


về sau, cho đến cuối kinh, trong saI biệt thứ mười 
tám; trong trú xứ là trú xứ thứ sáu: Cứu cánh trú 
xứ. Trong ba địa là địa thứ ba: Phật địa. Trong đó 
có sáu phân: 

1) Quốc độ tịnh cụ túc. Kinh nói: "Nếu Bô-tát 
nói lời này: Ta phải trang nghiêm... ". 

2) Vô thượng kiến trí cụ túc. Kinh nói: "Như 
Lai có nhục nhãn không?..." 

3) Tùy Hình hảo thân Cụ Túc. Kinh nói: "Phật 
có thê lấy sắc thân cụ túc để thây không?". 

4) Tướng thần cụ túc. Kinh nói: "Như Lai có 
thể lây chư tướng cụ túc để thấy không? 

5) Ngữ cụ túc. Kinh nói: "Ông đừng cho rằng 
Như Lai tác niệm ấy..." 

6) Tâm cụ túc. Kinh nói: "Có nhiêu chúng sánh 
ở đời vị lai... ". 

Đây là phần một. 

Ý muốn nói: Các Bồ-tát ở tiền Thập địa; tu 
hành viên mãn; đoạn trừ hai chấp, Nhân và Pháp. 
Thành tựu Pháp thân Bôồ-đè, gọi là Quốc độ tịnh cụ 
túc. Trong văn chia làm bốn phân: 

I. Vì đề quốc độ tịnh cụ túc tam ma bát đề: Kinh 
nói: "Bô-tát nói lời này..." 

2. Vì để đoạn dứt kia mà An lập Đệ Nhất 
Nghĩa. Kinh nói: "Như Lai thuyết trang nghiêm..." 

3. Vì để hai thứ vô ngã. Kinh nói: "Nêu Bồ-tát 
thông đạt vô ngã, pháp". 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 883 


4. Vì để ở trong hai thứ vô ngã kia, hai loại 
chánh giác. Kinh nói: "Như Lai thuyết danh chân 
hệ - tát" Những thứ đó làm thế nào hiển thị. Nếu 

: "Ta thành tựu" tức còn thủ Nhân, Ngã. Nếu 
nÓI: time nghiêm Quốc độ" là còn thủ pháp, ngã; 
đó là phi Bô-tát vậy! 

"Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Như Lai có nhục 
nhãn không? Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai 
có nhục nhãn!”. 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là phân phá mối 
nghĩ thứ hai. Nghĩa là có người nghi răng: Trước 
nói Bôồ-tát không thây kia là chúng sanh; không 
thấy Tướng làm Bô-tát, không thây thanh tịnh Phật 
quôc. Vì sao? Vì các pháp đều Vô, cho nên không 
thây? Vì chư Phật tự mình không thấy? Trong đoạn 
văn này có hai phân: Phân đâu nói; Phật hữu năng 
kiên, cho nên thuyết về năm loại nhãn. Phân Sau, 
từ câu: "Như trong Hằng hà sa..." là nói về Hữu sở 
kiên năm nhãn. Trong phân đầu, năm nhãn được 
nói thành năm đoạn văn; trong mỗi một đoạn văn; 
đâu là Phật hỏi, sau là Thiện Hiện đáp. Đây là phần 
đâu, nói có nhục nhãn. 

Ngài Vô Trước nói: Dưới đây là phân hai. Vì 
để cụ túc vô thượng kiến trí tịnh. Văn trong đó lại 
chia ba phân: phân một nói: Đề cụ túc vô thượng 
kiến tịnh, cho nên nói. Phật có năm nhãn. Phân hai 
từ câu: "Như trong Hăng hà" là nói: Đề cụ túc vô 
thượng trí tịnh, cho nên thuyết: "Phật biết tâm 


chúng sanh". Phần ba từ câu: "Nếu có đông 
người..." là nói: Đề cụ túc phước tự tại. Trong phân 
một, năm nhãn thành năm đoạn như trên. 

Nghĩa là: Ngoại đạo có người nghi rằng: Vẫn 
nói là lây trí vô phân biệt, nội chứng chân lý, là 
chân lý là chân trang nghiêm; đôi với các tướng 
bên ngoài, khi chứng chân lý đêu hoàn toàn không 
thấy. Là Phật chỉ có tuệ nhãn để quán lý, không có 
các nhãn khác sao? Đề giải thích điều đó, cho nên 
mới nói là Phật có năm nhãn. 

Luận lại nói: Trong đó, lược thuyết có bốn loại 
nhãn: Săc nhiễp; Đệ Nhất nghĩa để nhiếp; Thê để 
nhiếp; Nhất thiết chủng, Nhật thiết ưng tri nhiếp. 
Sắc nhiếp lại có hai loại, là Pháp quả và Tu quả, 
bởi đó là cảnh giới thô của năm nhãn mà đâu là sặc 
nhiếp. Giải răng: Nhục nhãn và Thiên nhãn lấy sắc 
căn làm tánh. Nghĩa là Tịnh sắc do tứ đại tạo ra, 
hoặc DỊ thục trưởng dưỡng, gọi là Nhục nhãn; đó 
gọi là pháp quả; nó thông với giới khác và Tử 
thiên. Nếu tu thiên trừ sự bưng bít mà đắc thì đó 
gọi là tu quả. Chỉ tứ thiên địa mới có. Nghĩa là với 
các sắc trong, ngoài, hai biên, lý, biểu, trên, dưới 
đêu có thê thấy được; luận nói: Đệ Nhất nghĩa trí 
lực, cho nên, Thể trí không điên đảo chuyên. Vì 
vậy mà trước tiên là Đệ Nhất nghĩa đề nhiếp. Trong 
đó vì người thuyết pháp, theo như pháp đó mà 
thuyết cho người đó, thì đó gọi là pháp nhãn. Nghĩa 
là phải có tuệ nhãn quán lý. Pháp nhãn là biết căn 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 885 


cơ, vì người mà thuyết pháp đắc không điên đảo. 
Ý đó muôn nói: Sở thuyên, năng thuyên, quán lý, 
quán sự, quán lý biết cơ, như thứ tự là tuệ pháp 
nhãn. Luận nói: Trong nhât thiệt ưng tri, nhât thiệt 
chủng vô công dụng trí, gọi là Phật nhãn. Long Thọ 
Bô-tát nói: Theo sự sai biệt của con người; nghĩa 
là với phàm phu gọi là nhục và thiên nhãn; với nhị 
thừa gọi là tuệ nhãn; với Bô-tát gọi là Pháp nhãn; 
với Như Lai gọi là Phật nhãn. 

"Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? Như Lai có thiên 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có thiên 
nhãn. 

Tu Bôồ-đê! Ý ông thế nào? Như Lai có tuệ nhãn 
không? 

- Bạch Thê Tôn! Đúng vậy! Như Lai có tuệ 
nhãn. 

Tu Bỏ-đê! Ý ông thế nào? Như Lai có pháp 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có pháp 
nhãn. 

Tu Bỏ-đề! Ý ông thế nào? Như Lai có Phật 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có Phật 
nhãn!" 

Lời thuật: Đây là phân nói có bốn nhãn sau. 
Giải thích nghĩa như trên. 


"Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? Toàn bộ cát trong 
sông Hăng, Phật nói là cát không?" 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Trên nói Như 
Lai có năm nhãn, là nói về Hữu Năng kiến. Dưới 
đây là nói về, biết nhiêu loại sai biệt của chúng 
sanh, cũng là hiển bày về Hữu sở kiến. Nghĩa là ; 
không có Biến kế sở chấp thật có chúng sanh mà 
có thể độ có thể thấy, chứ chẳng phải vô nhân 
duyên giả chúng sanh mà có thể thây. Dù vô tác 
dụng duyên, mà vẫn có công năng duyên khả đặc. 
Nghĩa là, vê mặt nhân quả, không thấy cái chấp 
thật Nhân, pháp kia khả đắc, cho nên bảo chúng 
sanh và quôc độ không. 

Chắng phải Phật không có mắt mà không thây: 
cũng chăng phải thật không có chúng sanh đề thây, 
VÌ có giả pháp nhân duyên điên đảo hư vọng kia. Ở 
trong đoạn văn này có năm phân: 1. Phật hỏi cát 
sông Hăng: 2. Thiện Hiện đáp là cát; 3. Lấy cát 
sông Hăng làm Dụ để hỏi; 4. Thiện Hiện đáp rất 
nhiêu; 5.Phật quảng thành. Đây là phần một. 

Ngài Vô Trước nói: Trên đây là chứng trong 
ứng tri mà an lập kiên. Vì để dạy tịch tĩnh tâm cho 
những chúng sanh đó, mà an lập trí nghĩa là ; lây 
nhục nhãn và thiên nhãn làm tiền đạo mà khởi huệ: 
pháp nhãn thì quán lý tri cơ, vì người mà thuyết 
pháp. Trước thuyết. là vì để kiến tịnh mà hiến 
chứng. Nay thuyết vì đề trí tịnh mà hiển giáo thọ. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §87 


Nghĩa là: Trong chúng sanh như có người tham 
tâm, có người không tham tâm... Như Lai đều đã 
quán biết để giáo thọ họ, khiến họ xả bỏ nhiễm mà 
tiễn đến thiện. 

"Toàn bộ cát, Phật có nói là cát không?” Nghĩa 
là ở trong nhân duyên cát, Phật có nói là cát, thì có 
bị chấp thật đó không? Ý câu hỏi này là như vậy. 

"Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai nói là cát". 

Lời thuật: Đây là phân Đáp. 

"Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? Toàn bộ cát trong 
một sông Hằng. Có những sông Hằng băng số cát 
như vậy. Toàn bộ những sông Hằng ứng với sô cát 
ây băng sô thê giới chư Phật. Như vậy có nhiêu 
không?” 

Lời thuật: Đây là phân ba. Lây cát dụ cho 
nhiêu. Nghĩa là ở đây chỉ nêu một phân Ít; xét thật 
thì chúng sanh không có biên hạn, chăng phải chỉ 
như số cát ít ỏi vậy! 

"Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu!" 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thư tư. 

"Phật bảo Tu Bồ-đề:" Bao nhiêu thứ tâm của 
toàn bộ chúng sanh trong những quốc độ ây, Như 
Lai đều biết rõ". 

Lời thuật: Đây là phần năm. Như Lai thành. 
Trong đó phân đâu là nêu, phân sau là giải thích. 
Đây là phân đầu. 

- Bao nhiêu thứ tâm là tâm điên đảo thuộc sáu 


thức sai biệt; bởi các tâm hư vọng đều là điên đảo. 
Vì lia thật nệm cho nên gọi là điên đảo. Ly thật 
niệm là xa lìa bốn niệm xứ, cho nên øọ1 là không 
trú thật trí kia. Những tâm như vậy, Như Lai đều 
biết rõ. 

Ngài Vô Trước nói: Bao nhiêu thứ tâm, phải 
biết là có hai loại: Nhiễm và tịnh; tức là cộng dục 
tâm, ly dục tâm... Như Lai biết tâm những chúng 
sanh như vậy đề cùng dạy bảo, khiến cho đoạt dứt 
ác khởi thiện, nên gọi là Trí tịnh; nên luận nói: Đề 
dạy cho những chúng sanh ây tịch tĩnh tâm mà an 
lập trí. 

"Vị sao? Vì Như Lai thuyết các tâm đêu là phi 
tâm, ấy mới gọi là Tâm". 

Lời thuật: Đây là phân giải thích; đầu là nói về 
điên đảo tâm, phi chân trú; sau là hỏi về tướng cưa 
hư vọng. Đây là phân đâu. 

- Như Lai thuyết chư tâm trú, Nghĩa là hư vọng 
tầm. 

- Đều là phi tâm nghĩa là phi chân trú tâm; trú 
bốn niệm xứ thì gọi là chân trú; trú lý chân như là 
chân trú. 

- Ấy danh là Tâm, là hư vọng điên đảo tâm. 

Ngài Vô Trước nói: Trong trí tịnh đó, thuyết 
tâm trú tức phi tâm trú; thê thì trong kiến tịnh, vì 
sao không thuyết Nhãn tức phi nhãn? Vì một trú 
xứ, cho nên sau khi kiến trí tịnh, thì an lập Đệ Nhất 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 889 


nghĩa, mà thành tựu được bước đầu. 

Thây nói: Bởi tâm của phàm phu, ban đầu vọng 
sau mới thành chân, cho nên ở trong trí tịnh thì 
thuyết là tâm trú, phi tâm trú, nhưng vừa đặc Phật 
nhãn, liền viên mãn cụ túc, không còn trước sau 
chuyền khác, cho nên không nói nhãn tức phi nhãn. 

"Nguyên do vì sao? Tu Bồ-đê! Quá khứ tâm bất 
khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất 
khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là nêu sự 
tương tục điên đảo kia. Nghĩa là vì quá khứ và vị 
lai không thể năm bắt; hiện tại tâm hư vọng phân 
biệt nên cũng không thê đắc. Như vậy đã tỏ rõ tâm 
kia trú điên đảo, các thức hư vọng. Đây là giải thích 
của ngài Thế Thân. 

Ngài Vô Trước nói: Quá khứ đã diệt, vị lai chưa 
sanh, hiện tại là Đệ Nhất nghĩa. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Nếu có người đem 
bảy báu đây cả ba ngàn đại thiên thế giới để bố thí; 
với nhân duyên ấy, đặc được phước nhiều không? 

Lời thuật: Thê Thân giải thích răng: Đây là 
đoạn thứ hai: Nghi. 

Phần thứ ba của Văn. 

Nghĩa là: Có người nghi rằng: Nói tâm trú điên 
đảo, nếu vậy phước đức cũng là điên đảo. Nếu là 
điên đảo sao gọi là thiện pháp? Đề đoạn dứt nghi 
này, cho nên nói rõ là Tâm trú điên đảo nhưng 


những phước đức được thực hành thì phi điên đảo; 
vì lây Phật trí làm căn bản, nên khi thực hành bố 
thí không chấp trước tự thân, ... chỉ cầu vô thượng 
Bỏ-đề, do đó công đức rất nhiều. Trong đó phân 
đầu là Phật nói; tiếp đến là Thiện Hiện đáp; sau 
cùng là Như Lai thành. Đây là phân đầu. 

Nghĩa là; nêu đem bảy báu bố thí để cầu được 
nghe Bát-nhã mà tu học, sẽ thành Phật; cho nên 
phước đức đó rất nhiều. Ngài Vô Trước nói: Đây 
là phần ba, để cụ túc phước tự tại, trong phân vô 
thượng kiến trí tịnh; nghĩa là: Nêu vì Bát-nhã mà 
thực hành bồ thí, thì phước và pháp thành mãn. 

"Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Người này nhờ 
nhân duyên ây, đắc được phước đức rất nhiêu". 

Lời thuật: Đây là phân Thiện Hiện đáp. 

"Tu Bồ Đê! Nếu phước đức có thật, thì Như Lai 
không nói được phước đức rất nhiêu. Vì phước đức 
vô, cho nên Như Lai nói là được phước đức nhiều". 

Lời thuật: Đây là phân cuối, Như Lai thành. 

- Nếu phước đức có thật là nói, nêu vì Bát-nhã 
mà thực hành bô thí. Nêu vì tự thể mà thực hành 
bồ thí, mà thật có thì Phật không nói là phước đức 
nhiêu. Lấy thê không ba sự mà hành thí, không 
giông dính mặc ở quả báo mà hành thí, thì Như Lai 
nói là phước đức nhiêu. Từ đó mà biết, lấy tiền của, 
mạng sông đề bố thí không bằng thọ trì kinh này vì 
không làm cho mất tướng, không cầu Bô-đề. Nghĩa 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §91 


là, khi xả bỏ thân mạng, chỉ có lợi ích cho một Ít 
chúng sanh đói khát, chắng thể làm lợi ích rộng 
lớn. Nếu có người trì Bát-nhã sẽ đặc được thành 
Phật, cứu giúp và làm được lợi ích rât nhiêu; cho 
nên công đức thù thắng hơn vậy ! 

"Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Có thể thây Phật 
băng sắc thân cụ túc không?" 

Lời thuật: Thế Thân nói: Ở trên là phần phá các 
mối nghi sanh ra ở bỗn xứ đã xong. Dưới đây là 
phân hai, gôm có bốn mỗi nghi, do quá trình giải 
thích nghi phát sanh. Đây là đoạn lớn thứ ba nói vê 
phá nghi hiên hiện trong triển chuyền thứ nhất của 
đoạn lớn. Trong đoạn văn này có ba phân: 1. Mỗi 
nghi cho thân tướng tốt là Phật; 2. Từ câu: "Ông 
đừng cho răng..." nghi Phật có nói; 3. Từ câu: "Có 
nhiêu chúng sanh ..." nghi không có người tin. 
Đây là môi nghi thứ nhất. 

Nghi rằng: Nếu chư Phật dùng vô vi pháp mà 
đắc danh, thì sao chư Phật thành tựu tám mươi vẻ 
đẹp và ba mươi hai tướng tốt, mới øọI là Phật? 

Giải răng: Đây là do ở câu nói trước: "Như Lai 
tức các pháp chơn như” mà sanh ngh1. 

Trong đó có hai phân: Phân đâu phá nghi về sắc 
thân; phân sau là phá nghi về tướng tốt. Trong phân 
đâu lại có hai phần: Phật hỏi và Thiện Hiện đáp. 
Đây là phân Phật hỏi. 

Ý hỏi rằng: Pháp thân chân Phật, có thể tạo nên 


báo thân, hình đẹp tốt mà thây được chăng? Lại 
nữa, có thê tùy vào một tâm hào quang tròn đây sắc 
thân đẹp tốt để thấy Pháp thân Phật chăng? 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân ba, vì để cụ 
túc tùy hình hảo thân. Ý hỏi răng: Phật tùy cơ mà 
có Báo thân, Hóa thân, sắc thân theo đó mà đẹp tốt. 
Chân lý pháp cũng có những sắc tánh tốt đẹp của 
sự vô sai biệt. Nay hỏi là có thể dựa vào sự sai biệt 
hình tốt để thây được pháp thân không? Vì muốn 
khiến cho chúng sanh bên trong chứng được Pháp 
thân viên mãn, bên ngoàải đặc cái thân hình đây đủ, 
đẹp tốt, cho nên có đoạn văn này. 

"Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không nên dựa vào 
sắc thân cụ túc mà thấy Như Lai". 

Lời thuật: Đây là phần Thiện Hiện đáp. Trong 
đó, trước là nêu, sau là giải thích; đây là phân 
trước. 

"Vị sao? Như Lai nói sắc thân cụ túc tức phi 
săc thân cụ túc, ây danh là sắc thân cụ túc". 

Lời thuật: Đây là phân giải thích. 

- Như Lai nói cụ túc sắc thân là những Báo 
thân, Hóa thân. 

- Tức phi sắc thân cụ túc, tức chăng phải là sắc 
thân pháp tánh cụ túc. 

- Ấy danh là sắc thân cụ túc tức tên øọI Báo 
thân, Hóa thân. Ngài Võ Trước nói: Tùy cơ hiện 
hình, mà có các hình tốt của Báo thân và Hóa thân. 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 893 


Bên trong chứng vô tướng mà có sắc tánh tốt của 
Pháp thân. Bởi Nội chứng pháp tánh sắc thân. Bên 
ngoài các thân hình tôt đêu được viên mãn, thê 
nhưng các thân thuộc hình tốt, chắng phải là sắc 
thân cụ túc của pháp tánh. Nghĩa là: Pháp thân 
giông như hư không, tuy nó không có hình tướng 
nhưng nó hiện hình ảnh lập lòe như ở trong gương. 
Pháp thân cũng như vậy, tuy nó không có hình 
tướng nhưng ở trong gương Trí nó hiện Báo thân 
hoặc Hóa thân. 

"Tu Bô-đê! Có thể lây các tướng cụ túc để thấy 
Như Lai được không?" 

Lời thuật: Thê Thân nói: Đây là phần hai, phá 
mỗi nghi sanh ra ở tướng tốt. Trong đó; trước là 
hỏi, sau là đáp. Đây là phân trước hỏi. 

Ý hỏi rằng: Có thể dựa vào ba mươi hai tướng 
để thây Pháp thân vô tướng của Phật không? 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần bốn, vì để cụ 
túc tướng thân. 

Ý hỏi rằng: Phật có ba thân: Pháp thân, Báo 
thân và Hóa thân. Báo thân và Hóa thân có ba mươi 
hai tướng khác nhau; Pháp thân cũng có tướng của 
pháp tánh vô sai biệt. Nay hỏi, là có thể lấy các 
tướng tốt sai biệt đề thấy Pháp thân không? 

"Bạch Thê Tôn! Không ạ! Không thể lấy các 
tướng cụ túc để thấy Như Lai". 

Lời thuật: Đây là phần đáp; mà phân đầu là nêu. 


"VỊ sao? Vì Như Lai nói các tướng cụ túc, tức 
chăng phải cụ túc, ấy mới gọi là các tướng cụ túc". 

Lời thuật: Đây là phân Giải thích. 

Ngài Thê Thân nói: Như Lai nói các tướng cụ 
túc đó là ba mươi hai tướng saI biệt. 

- Tức phi cụ túc là chăng phải Tướng cụ túc vô 
sai biệt của Pháp thân. 

- Ấy danh chư tướng cụ túc là tướng ngoại hình. 

Ngài Vô Trước nói: Pháp thân tuy không có 
hình tướng nhưng có tướng của pháp tánh. Lý đẹp 
gọI là tướng. Ở trong ngoại hóa cũng có hình 
tướng, vì để cho chúng sanh đắc được thứ viên mãn 
này. Nghĩa là bên trong chứng chân lý tướng của 
vô tướng, mà bên ngoải có đủ các tướng của Hữu 
tướng; nhưng tướng của Hữu tướng thì chăng phải 
là tướng của vô tướng; ấy mọi gọi là chư tướng cụ 
túc. 

"Tu Bồ-đề! Ông đừng cho Như Lai tạo niệm 
như vây: Ta đang Hữu sở thuyết pháp". 

Lời thuật: Thê Thân nói: Đây là phân ba nói về 
Nghi trong đoạn văn lớn thứ haI. 

Có người nghi răng: Nêu sắc thân cụ túc của 
Như Lai đã thành tựu không: thể "thấy được; nêu 
tướng đã thành tựu không thê thây được; thì Sao 
Như Lai lại thuyết pháp? Đề phá mối nghỉ này, 
trong đó phân đâu là khuyên đừng hoài nghĩ, phân 
tiếp là người nói báng Phật, phần cuốỗi là kết thành. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §95 


Đây là phân đầu. 

- Phật bảo Tu Bồ-đê: Ông đừng cho răng, Pháp 
thân Như Lai tạo ra niệm thê này: Ta đang Hữu sở 
thuyết. Bởi Pháp thân Phật vôn không có niệm, 
cũng không có cái để thuyết. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần năm; để cụ túc 
Ngữ. Nghĩa là: Hóa thân và Báo thân tùy cơ mà có 
ngôn thuyêt. Pháp thân u tịch, vô thuyết, vô hình. 
Bên trong chứng lý không lới, bên ngoài VÌ người 
khác mà thuyết, để đắc được cái đó mà nói là để 
cho cụ túc Ngữ. 

"Đừng tác niệm ây! Vì sao? Nêu người nói Như 
Lai hữu sở thuyết pháp tức là chê bai Phật; bởi 
không hiểu được những điều Ta đã nói". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai. Nghĩa là: 
Nếu có Pháp thân, có pháp được thuyết, tức là chê 
bai Phật, bởi lặng lẽ thì không lời. 

Hỏi: Nếu vậy, sao trước nói là Ứng, Hóa chăng 
phải chân Phật, vậy cũng phi thuyết pháp sao? 

- Đáp: Bởi kia mà thôi công thì phải quy về gốc. 
Phải nội chứng chân thuyết, ở ngoải mới có thế 
thuyết. Cho nên bảo Pháp thân vô thuyết, là chân 
thuyết vậy. 

Hỏi: VÌ sao kinh Lăng Giả lại nói: Pháp thân 
thuyết pháp ly tướng ly ngôn. Báo thần thuyêt pháp 
mười địa, pháp sáu Ba-la-mật. Hóa thân thuyêt 
pháp tam thừa. Theo đó, thì Pháp thân cũng thuyết 


pháp sao? 

- Đáp: Thuyết có hai loại: Một là khởi tác 
thuyết. Nghĩa là thuyết cái Hữu thuyết. Hai là, vô 
khởi tác thuyết; Nghĩa là, thuyết cái vô thuyết. 
Trước là Báo, Hóa thân - sau tức là Pháp thân. Kia 
là căn cứ theo bất thuyết mà thuyết; này thì dựa 
theo Hữu thuyết mà thuyết. Vì vậy mà không trái 
ngược nhau. 

Làm sao Pháp thân thuyết cái bất thuyết? Bởi 
chúng sanh chứng đạt lý, cho nên hiểu rõ tất cả 
danh mà Pháp thân thuyết. Như nghe thuyết pháp 
mà liễu đạt, gọi đó là thuyết; giông như có người 
hoặc nói hoặc không nói, nhưng vẫn khiến cho 
người khác hiểu rõ, đó gọi là thuyết pháp. 

"Tu Bồ Đề! Thuyết pháp là vô pháp để thuyết, 
ây gọi là thuyết pháp". 

Lời thuật: Đây là phần Kết. 

- Người thuyết pháp ây là người nêu chung 
những pháp đề thuyết. 

- Vô pháp khả thuyết là trong chân lý, không có 
một tí pháp nào có thể thuyết được. Nghĩa là: Phải 
đạt biến kế sở chấp không vô mà thuyết, ây mới 
gọi là thuyết pháp. Nếu chấp Chân Như là thật vô 
thuyết tức phi thuyết pháp vậy! 

- Ngài Vô Trước nói: Báo, Hóa có thuyết. Pháp 
thân vô thuyết. Nếu nói Pháp thân có thuyết như 
Báo, Hóa thân; tức là chê bai pháp Phật. 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ §97 


"Bây giờ, Huệ mệnh Tu Bồ-đê bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Chúng sanh ở đời vị lai nghe 
thuyết kinh này có sinh ra tín tâm không?" 

Lời thuật: Xá-vệ bị sót đoạn này. Thê Thân nói: 
Đây là môi nghi thứ ba trong đoạn văn lớn thứ ba. 

Có người nghi răng: Nếu nói chư Phật thuyết là 
vô sở thuyết, pháp không lìa với Pháp thân, thì 
Pháp thần ây cũng là không; có hạng người nào, có 
thể tin được pháp ØIiới sâu thăm như vậy sao? 
Trong phân giải thích nghĩ nây, phân đâu Thiện 
Hiện hỏi; phân kê tiếp Như Lai đáp. Ở đây là phần 
đâu. 

Ngài Vô Trước nói: Trong cụ túc tâm thứ sáu, 
lại có sáu loại: |. Niệm Xứ; 2. Chánh Giác; 3. Thí 
thiết đại lợi pháp; 4. Nhiệp thủ Pháp trân; 5. Bắt trú 
sanh tử, Niệt-bàn; 6. Hành trú tịnh. Đây là phân 
một Ý hỏi răng: Như Lai ở tại thể gian, từ bi, bình 
đăng, vì chúng sanh mà thuyết, người nào nghe mà 
khởi suy niệm, như lý mà tác ý, như pháp mà tu 
hành, pháp tùy pháp hành, sẽ được thành Phật. 
Năm trăm năm sau, sau khi Như Lai diệt, các 
chúng sanh xâu, khi nghe thuyết kinh này, có sanh 
tín khởi ở tư niệm như khi Phật còn tại thê hay 
không? Phật đáp: Có! Vì để hiển Dày là có chúng 
sanh có thể tư niệm, cho nên øọI1 là niệm xứ. 

"Phật bảo Tu Bồ-đê: "Kia phi chúng sanh, phi 
bất chúng sanh". 


Lời thuật: Đây là phân hai; Phật đáp. Trong đó, 
trước là nêu, sau là giải thích. Đây là phân trước. 

- Kia phi chúng sanh tức chắng phải là các 
chúng sanh Xiến đề không có Phật tánh... 

- Phi bất chúng sanh là chúng sanh nghe Bát- 
nhã phát tầm thành Phật. 

Ngài Vô Trước nói: Kia phi chúng sanh là Đệ 
Nhất nghĩa. Phi bất chúng sanh là Thế đề. Chúng 
sanh, chúng sanh là hiên thị thuyết Đệ Nhất Nghĩa; 
bởi bất cộng và tương ưng. 

"Vị sao? Tu Bô-đề! Chúng sanh, chúng sanh 
Như Lai thuyết phi chúng sanh, ây danh chúng 
sanh”. 

Lời thuật: Đây là giải thích. 

Chữ chúng sanh trước, là chúng sanh phảm 
phu; chữ chúng sanh sau, là chúng sanh phát Bồ- 
đề tâm mà tu hành. 

- Như Lai thuyết phi chúng sanh, đó chắng phải 
là xiến đê chúng sanh không có Phật tánh. 

- Ấy danh chúng sanh là chúng sanh Phật tâm. 
Ý trên đây nói: Ở kinh điển này mà sánh tín tâm, 
tức là chúng sanh phát tâm tu hành thành Phật, 
chăng phải là chúng sanh vô tánh. 

"Tu Bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật đắc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề là vô sở đắc 
sao?” 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là trong đoạn văn 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 899 


dài, phá mối nghi thứ tư, tức là mối nghi thứ hai 
trong giải thích thứ hai. Trong đó có hai mối nghi. 
Đây là môi nghi đầu. 

Có người nghi răng: Nếu Như Lai không đắc 
một pháp nảo gọi là Vô thượng Chánh đăng chánh 
giác; thì sao lại lìa bỏ thượng chứng ở trên mà 
chuyên đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đê? 

Ở trong đoạn văn này có hai phân: Phân đầu là 
Thiện Hiện hỏi; phân sau là Như Lai biện xét về 
nghĩa. Đây là phần đâu. 

- Là vô sở đắc sao? Chữ sao là từ để hỏi, không 
phải là từ bất định. Hỏi thắng Phật răng: Như Lai 
vô sở đắc sao? Cho nên Phật liên ấn ngay. Nếu là 
một từ bất định, thành ra hỏi là đặc hay không đắc 
(hay sao)? Thì Phật làm sao ân ngay được. Cho nên 
ở đây ý hỏi là trong lý chân như, Phật đặc Vô 
thượng, Bồ-đề không? 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần thứ hai; chánh 
giác; trong phân tâm cụ túc. 

Tức và năng chứng, sở chứng. Quán chiếu Thật 
tướng. Vì vậy mà kinh Giải Thâm Mật có nói: "Bồ- 
đê! Bồ-đề đoạn đều gọi là Bô-đê". Đại Trí Độ Luận 
cũng nói: "Thuyết trí và trí xứ đều gọi là Bát-nhã". 
Vì muốn chúng sanh đoạn trừ hai chướng, đặc hai 
Bồ-đề mà có đoạn văn này. Bởi vậy mà gọi là 
chánh giác. Trong văn có năm phân: Đầu là hiển 
thị A-nậu-đa-la ngữ. Nghĩa là vô thượng giác, tức 


là Pháp thân Bô-đề. Từ câu: "Lại nữa" là hiến thị 
Tam-miệu Tam-bô-đề; đó là chánh giác, tức là báo 
thân Bô-đề. Từ câu "Vô ngã, nhân..." là song thành 
hai điều trên. Trong phân đầu; trước là hỏi, sau là 
ân. Đây là phần tước. 

Phật nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tu Bồ-đề! Ta 
đối với A-nậu-đa- la Tam-miệu Tam-bô-đề cho 
đến một tí pháp cũng không có để đặc, ây mới gọi 


S 
Art 


là A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề 

Lời thuật: Đây là phân sau, Ấn. Nghĩa là; trong 
lý chân, không có như cái đã chấp; có ít sở đắc, gọi 
là Bô-đẻ. 

"Lại nữa, Tu Bô-đê! Pháp ấy bình đăng, không 
có cao thấp, ấy gọi là A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
Bồ-Đề", 

Lời thuật: Thế thân nói: đây là phân ba, xét hiện 
về nghĩa đó. Trong đó có ba phân: 1. Nói về không 
tăng giảm; 2. Hiển bày vô sai biệt; 3. Từ câu: "Tu 
tật cả thiện", là tỏ rõ về phương tiện mãn lúc. Đây 
là phần một 

- Pháp ây bình đăng là bởi lý chân như không 
tăng giảm. 

- Không có cao thập, nghĩa là pháp hữu vi thì 
có thủ có xả. Bô-tát ở trong thập địa, được thăng 
vô lậu mà xả bỏ cái kém. Vô vị thì không có cái 
hơn kém để thủ xả, cho nên bảo là không có cao 
thâp. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 901 


Ngài Vô Trước nói: Đây là hiển thị Tam-miệu 
Tam-bô-đề, tức là Chánh biến tri. Pháp ấy bình 
đăng nghĩa là; tất cả chư Phật đắc chung một Bồ- 
đề, bởi trí không có sự hơn kém. Không có cao 
thập, nghĩa là tất cả chư Phật khởi Hóa thân, các 
loài cùng ngang nhau, cho đều thọ mạng cũng 
ngang nhau. 

Thây nói: Bình đăng là Pháp thân; cao thấp là 
theo báo thân, hóa thân. Nghĩa là Báo thân của tất 
cả Phật là báo thần ngang nhau. Hóa thân cũng vậy. 

"Dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ 
giả”. 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là phân thứ 
hai: Hiển vô sai biệt. 

Nghĩa là: Pháp của tất cả chư Phật là không có 
chấp Ngà, Pháp. 

Pháp thân bình đắng không có sai biệt, như hơn 
kém 

Ngài Vô Trước nói: Dưới đây là song thành hai 
điều trên. Phân đâu là thành A-nậu-đa-la Pháp thân 
Bồ-đề trên; Phần sau là thành Tam-miệu Tam-bô- 
đề Báo thân Bồ-đê trên. Đây là phần đầu, có thê tự 
biết. 

"Tu tất cả thiện pháp thì đắc A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bô-đề". 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là phân ba, nói rõ 
về phương tiện mãn túc. Trong đó ; phân đâu là 


chánh hiền, phần sau là kết thành. Đây là phân đầu. 

Nghĩa là: Phải thần cận thiện tri thức, lắng 
nghe, buộc niệm, như pháp mà tu tập, pháp tùy, 
pháp hành, thiện căn mãn túc, mới khế chứng với 
chân lý. Gọi là thành tựu A-nậu-đa-la 'Tam-miệu 
Tam-bô-đê. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là thành Tam-miệu 
Tam-bô-đề trên; trong đó, phân đầu là chánh thành, 
phân sau là kết thích. Đây là phân dâu. Nghĩa là: 
Trước nói Vô ngã,... là đê trừ bỏ những chấp hữu 
đó. Nay nói tu thiện là để phá cái châp không đó. 
Ngã, nhân đều không, thì cân phải vứt bỏ tự vọng 
tâm, nương ở viên hữu cân phải tồn giữ thiện pháp. 
Vì lẽ đó mà chỉ học hữu nhưng chăng không, thì 
vọng tưởng theo đó càng tăng. Chỉ học không mà 
chăng hữu, thì chân trí không có nhân mà không 
sanh. Diệt vọng tưởng ở cửa không, khởi chân tâm 
ở nhà Hữu. Song quán Hữu Không, mới thành 
Trung đạo. 

"Tu Bồ-đê! Cái được gọi là thiện pháp, Như Lai 
thuyết tức phi thiện pháp, ây gọi là thiện pháp". 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai. 

- Cái được gọi là thiện pháp; là thiện pháp cầu 
Bô-đề, hoặc vô lậu pháp, thuận vô lậu pháp. Phi 
thiện pháp, chắng phải là các thiện pháp thuộc hữu 
lậu sanh diệt. 

- Ấy danh thiện pháp là xuất thế thiện. 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 903 


"Tu Bồ-đê! Như trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, toàn bộ Tu-di sơn vương, mà bảy báu tụ lại 
ngang băng như thê. Nêu có người dùng đề bô thí". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là phân hai: 
Phá ngh1. 

Có người nghi răng: Nếu tất cả thiện pháp đầy 
đủ đắc Bỏ-đề, thì pháp được thuyết không thể đặc 
đại Bô-đề. Vì sao? Vì những pháp được thuyết là 
những pháp vô ký. Ý đó muôn nói: Giáo năng 
thuyên đó có tên gọi là câu, văn, thể là vô ký thì 
làm sao lắng nghe mà sanh ra thiện được? Đó là 
mỗi nghi Của người Tiểu thừa. Ở đây là phá mối 
nghi đó. Đâu tiên là nêu công đức; sau là lây thọ trì 
kinh để so sánh. Đây là phân đầu. Ngài Vô Trước 
nói: Đây là phân thứ ba; Đề thí thiết đại lợi pháp, 
trong phân tâm cụ túc. Trong đó có hai phân: Phần 
đâu là nói về đại lợi pháp; phân sau từ câu: "Các 
ông đừng cho răng . " là nói về lợi sanh. Trong 
phân đâu; trước nêu tài thí, sau lây thọ trì để so 
sánh, hiển hiện phước lợi. Đây là phần trước. 

"Nếu có người lây kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, 
cho đến chỉ lây những bài kệ bốn câu mà thọ trì, 
đọc tụng và vì người khác mà thuyết, thì phước đức 
trước không băng một phần trăm, ngàn, vạn ức 
phân, cho đến toán số thí dụ cũng không bằng 
được”. 

Lời thuật: Ngái Thế Thân nói: Đây là phần Lấy 


thọ trì để so sánh. 

Kinh này đã lược bớt; các bản khác không 
giông ở đoạn này. 

Ngài Thế Thân nói: Pháp này tuy nói là vô ký, 
nhưng có thể đắc Bôồ-đẻ, vì lìa bỏ pháp được 
thuyết, thì không thê đắc đại Bỏ-đề. Bởi pháp này 
có thể làm Nhân của Bồ-đề. Lại nói, vô ký thì 
không đúng, pháp ngươi là vô ký, pháp Ta là 
Thiện. Đây là giải thích theo Tông kia. Phật ngữ là 
Thiện. Lại nữa, theo nghĩa Đại Thừa, vừa đắc Phật 
rôi thì âm thanh, danh từ, câu văn, đều là Thiện. Vì 
vậy khi vừa thọ trì, liên thành cái Nhân của Bô-đề 
quảng đại, hơn cả vô lượng châu báu bồ thí. Đó là 
chánh phá nghi trước. 

Luận gia có bốn thứ so sánh Thắng: I1. Số 
thăng.; 2. Lực thắng. 3. 

Vô tương tự thắng: 4. Nhân thăng. 

CIải răng: Số thắng là lấy số để so sánh, Tiểu 
thừa thì có sáu mươi hai sô. Hoa Nghiêm thì có 
một trăm hai mươi lân sô. Ở phương này (Trung 
hOa) thì có mười lăm số. Nghĩa là; một, mười, trăm, 
ngàn, vạn... các số như vậy mà so sánh, đo lường 
những quả báo trong sanh tử đều có thê biết được. 
Nếu thọ trì kinh này sẽ đắc thành toàn bộ công đức 
Phật. Những con số đó chẳng thể đo lường, so 
sánh, cho nên gọi là số thăng. 

- Lực thăng, gọi là Tình kế thăng. Nghĩa là 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 905 


những thiện quả thu gặt được thế gian Trời, Người, 
có bô thí,... thì Tình kế (tính toán theo ý tỉnh) có 
thể biết được. Nay cái Nhân của sự thọ trì này, Tình 
kế không thể đo tính được. 

- Bất tương tự thắng: nghĩa là Dụ thắng, phước 
quả ở thế gian có thê lây thì dụ để dụ. Còn thăng 
quả đạt được do Nhân của sự thọ trì kinh điển, thì 
không thể lây thí dụ mà dụ được. 

- Nhân thắng là Thời thăng, phước quả ở thê 
gian có thể dùng thời hạn đề đo lường lâu mau; còn 
quả đặc được này, tận hết bờ mé vị lai, không có 
giới hạn khoảng thời gian thì không thể so sánh, đo 
lường. 

Ý ngài Vô Trước biết rồi vậy. Với sự so sánh 
này, thọ trì phước nhiêu tức là Thí thiết Đại lợi 
pháp. 

"Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Các ông chớ cho 
răng Như Lai tác niệm niệm thế này: Ta sẽ độ 
chúng sanh." 

Lời thuật: Đây là đoạn nghi thứ ba trong khúc 
văn, tức là đoạn nghi thứ ba trong khi quá trình giải 
thích. Trong khúc văn đó có bỗn phân. Đên đoạn 
văn sau sẽ biết. Đây là phần đầu. 

Nghĩa là có người nghĩ răng: Nếu pháp ây bình 
đăng, không có cao thập, thì vì sao Như Lai gọi là 
vì độ chúng sanh? Đây là để phá nghi, trong đó; 
đâu là khuyên họ trừ nghi; sau là Quảng thành tự 


nghĩa. Đây là phân đầu. 

Nghĩa là: Báo thân và Hóa thân thì tùy cơ, lợi 
vật, có cao, có thập, có thể có tư niệm, sẽ độ chúng 
sanh, là bởi duyên với bốn nguyện từ bi. Pháp thân 
chân lý thì sâu lắng vô niệm, làm sao có niệm sẽ 
độ chúng sanh? Chỉ khởi trí tác chứng, tức gọi là 
độ. Lại nữa, Hóa thân tùy hiện, có thê rõ tư niệm 
của việc độ sanh. Báo thê đã lâu không có tư niệm 
phân biệt, làm sao khởi nệm? Bởi như ngọc ma- 
ni, tùy theo sự mong cầu mà mưa. Lại nữa, phàm 
phu chấp do chưa vứt bỏ mà nghĩ là Ta sẽ độ. Chư 
Phật sự phân biệt vĩnh viễn mắt; việc tự nghĩ ta sẽ 
độ là không có; chỉ tùy chỗ hóa, ứng cơ thị niệm 
mà thôi. Vì như vậy, mà lại khuyên ngươi đừng tạo 
cái neh1 nữa! Lại nữa, trong chân lý hoàn toàn vô 
sở đắc. Cũng không có chúng sanh sẽ phải độ. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hai, nói về sở 
độ chúng sanh; cách chia và giải thích đoạn văn 
này, đại ý không khác. 

"Tu Bô-đề! Đừng tác niệm ây: VỊ sao? Thật 
không có chúng sanh đề Như Lai độ." 

Lời thuật: Đây là phân hai trong thành tự nghĩa. 
Trong đó; phân đầu ủy dụ tâm đó, tỏ thật đạo lý. 
Phân sau là thành không thật độ thuyết giả ngã phi 
chân. Đây là phân đâu. 

Nghĩa là; trong lý chân, không có chúng sanh 
để Như Lai có thể độ mà tùy ở ngoại hóa để độ giả 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 907 


sanh. 

"Nếu có chúng sanh mà Như Lai độ, thì Như 
Lai có Ngã, Nhân, chúng sanh, thọ giả..." 

Lời thuật: Đây là đoạn văn thứ hai. Trong đó; 
phân đầu là Thành không thật độ; tiếp theo là Ngã 
phi chân. Đây là phân đâu. 

Nghĩa là: Nếu Như Lai thuyết thật có chúng 
sanh, thật có thê độ; thì Ngã chấp chưa mất, không 
gọI là Phật! 

"Tu Bồ-đề! Như Lai thuyết Hữu ngã tức phi 
hữu ngã, nhưng những người phàm phu cho là Hữu 
ngã. 

Lời thuật: Đây là phân ha1; trong phân thuyết 
ngã phi chân. Phân đâu là nói Ngã chăng chân, 
phảm phu vọng thủ. Phân sau nói phảm phu cũng 
chăng thật, chỉ giả mượn, bày ra để nói. Đây là 
phân đâu. 

- Như Lai thuyết hữu ngã nghĩa là nhân duyên 
hòa hợp tạm mượn để nói. 

- Tức Phi hữu ngã tức chăng phải cái ngã của 
chấp thật. 

- Phàm phu cho là hữu ngã bởi chấp thủ ở đó. 

Ý đó muốn nói: Như Lai thuyết hữu ngã là để 
trừ sự sợ hãi vô ngã. Cho nên khi mới bắt đầu tu 
tập là phải nương vào Ngã, sau khi đã lần lần khê 
với chân lý, thì tướng của Ngã tự mất. Nếu nói Vô 
Ngã duy dục tạo tu, Ngã liên không. 


"Tu Bồ-đề! Phàm phu, Như Lai thuyết phi 
phàm phu". 

Lời thuật: Đây là phân hai: Nói Phàm cũng 
chăng thật, chỉ giả bày để nói. Nghĩa là: Đôi với 
những loại mà tham, sân, chưa mât; mà gø1ả mượn 
danh thì gọi là phàm phu, chắng phải như lời nói 
đó, tức phàm phu thật. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Có thể lây ba mươi 
hai tướng đề quán Như Lai không?" 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là đoạn nghi 
thứ ba, trong phân triển chuyển nghi. Trong đó, 
đoạn văn nây có ba phần. Đây là phân đâu. 

Nghĩa là, có người nghĩ răng: Tuy tướng đã 
thành tựu, không thế thấy được Như Lai, nhưng 
chẳng phải là thể đó, lấy Pháp thân Như Lai làm 
thể, mà Pháp thân Như Lai nhờ kiến tướng mà 
thành tựu. So với cái biết đó, thì biết Pháp thân 
Như Lai là phước tướng thành tựu. Nghĩ này ý nói: 
Hai thân Báo và Hóa thì lấy Pháp thân làm thê. Báo 
thân, Hóa thân, bên ngoài đã có tướng tốt; lây bên 
ngoải mà so bên trong thì biết Pháp thân bên trong 
cũng phải có tướng tốt của nó. Như thấy mặt người 
liên biết tâm sự. Trong đó, văn có năm phân: I. 
Như Lai hỏi; 2. Thiện Hiện đáp không đúng; 3. 
Như Lai lại văn hỏi; 4. Thiện Hiện chánh đáp. 

5. Nêu tụng để thành. Đây là phần một. Ý nói 
răng: Có thể ở ba mươi hai tướng của Báo thân, 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên hạ 909 


Hóa thân mà quán Pháp thân Như Lai không? Ngài 
Vô Trước nói: Đây là phân thứ tư, vì nhiếp thủ 
Pháp thân, trong phân tâm cụ túc. Nghĩa là: Muốn 
khiên cho chúng, sanh nội quán chân lý, thanh tịnh 
Pháp thân; ngoại tự đủ các hình tướng đó. Không 
thể lấy những hình tướng đó mà quán Pháp thân 
Như Lai. Trong đoạn văn này có ba phân: Phân đầu 
là hỏi đáp hiển bày sợ lược; phân tiệp theo là nêu 
tụng quảng thành; phân cuối là giải thích những 
vẫn nạn của ngoại đạo. Trong phân đầu lại có bốn 
phân, như văn thê nhưng, theo các bản kinh khác, 
thì không có phân Thiện Hiệt đáp không đúng, 
cũng không có đoạn văn Như Lai hỏi lại. 

"Tu Bô-đề nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Lấy ba 
mươi hai tướng để quán Như Lai. 

Phật nói: Tu Bô-để! Nếu lây ba mươi hai tướng 
để quán Như Lai, thì Chuyển luân thánh vương là 
Như Lai? 

Tu Bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như con 
hiểu nghĩa Phật thuyết, thì không nên lây ba mươi 
hai tướng để quán Như Lai". 

Lời thuật: Nghĩa có thê tự biết vậy! Bây giờ 
Thế Tôn thuyết kệ: 

Nêu lây sắc thấy Ta, Lây âm thanh câu Ta, 
Người ây hành tà đạo Không thể thây Như Lai. 
Như Lai kia, thể diệu Tức pháp thân chư Phật. 
Pháp thê không thê thấy 


Thức kia không biết được! 

Lời thuật: Nêu hai tụng ở đây để thành nghĩa 
trước. Jrong đó, bài kệ đâu nói: Không nên lây sắc 
thân đề quán Pháp thân Như Lai. Nếu thủ sắc thanh 
thì không khế với chân lý, là hành tà đạo, không 
thây pháp Phật. 

Bài kệ sau nói: Pháp thân là diệu thể, siêu vượt 
tâm tư, phàm phu không thê thây, cái thức của sự 
phân biệt cũng chăng thê biệt được. 

Kinh Niết-bàn nói: "Nương vào pháp, không 
nương vào người. Nương vào liễu nghĩa, không 
nương vào bất liễu nghĩa. Nương theo nghĩa, 
không nương theo lời. Nương theo trí, không 
nương theo thức"”.(Tứ Y Pháp) 

Ngài Vô Trước nói: Bài kệ đầu là hiển thị. Chỗ 
đã không nên thây, thì không thể thây. Bài kệ sau 
là hiển thị không nên thấy và nhân duyên không 
thây được. Vì sao không thể thấy? Vì các kiến thê 
đề. Vì nhân duyên gì mà không thế thấy? Vì pháp 
kia là tướng của chân như. Chắng phải ngôn thuyết 
mà biết, chỉ có tự chứng, những thuyết như vậy 
như luận! 

"Tu Bồ-đề! Ông nếu tác niệm này: Như Lai 
không nhờ cụ túc tướng mà đắc A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bô-đê". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là đoạn ba 
trong quá trình giải thích nghĩ; tức nghi thứ hai của 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 911 


đoạn văn lớn. 

Nghĩa là có nghĩ răng: Nêu không nương phước 
đức đề đắc đại Bô-đề, thì chư Bô-tát sẽ mất phước 
đức và quả báo. Nghĩ này có ý: Vẫn thuyết là nêu 
có người dùng bảy báu chất đồng như núi chú Tu- 
di đề bồ thí, thì cũng không bằng người thọ trì kinh 
này dẫu chỉ một bài kệ bốn câu. Thế thì phước đức 
không đặc quả Bỏ-đề. Đúng vậy, thì phước đức 
không, quả báo cũng không, pháp tức bị đoạn diệt; 
thê thì thân tướng tốt của Phật cũng không có, chỉ 
có lý Pháp thân không. Đề đoạn dứt nghi này, trong 
văn có ba phân: Phân đầu là hiển Dày tướng tốt 
chắng không. Phân sau, từ câu: "Ông nêu tác niệm 
này..." nói nhân quả không mất. Phân cuôi từ câu: 
"Nếu. Bô-tát lây..." là so sánh công đức. Trong 
phân đầu có hai phân: Đầu là thuật về tâm nghĩ kia; 
sau là khuyên đừng tà niệm. Đây là phân đâu. 

Thuật nghi kia cho rằng: Đã nhờ pháp làm 
Phật; thế thì không có hình tướng của Báo thân, 
Hóa thân. 

Ngài Vô Trước nói: Đây tức là đoạn văn thứ 
ba, giải thích những nghi vẫn của ngoại đạo, trong 
phân vi nhiếp thủ Pháp thân. 

Luận nói: Nếu đúng, Như Lai tuy không lấy 
tướng cụ túc đề thấy, nhưng lấy cụ túc tướng, làm 
nhân để đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đè. 
Đề lia bỏ chấp trước này, nên mới nói thể của 


tướng cụ tức chăng phải Bồ-đề. Cũng không lây 
tướng cụ túc làm nhân. Vì tướng là sắc tánh Trong 
đoạn văn đó, có hai phân: Phân đầu là nghịch chiêu 
tâm kia; phân sau là khiến cho trừ niệm. Đây là 
phân đâu. 

Y thuật niệm kia là: Pháp thân Như Lai nhờ cụ 
túc tướng làm nhân mà đắc. Nên bỏ chữ "bất" 
(không); Liễu năng đoạn và văn Ba-già-bả đều 
không có chữ "bất" (không). 

"Tu Bô-đê! Đừng tác niệm này: Như Lai không 
nhờ cụ túc tướng mà đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-bô-đê" 

Lời thuật: Đoạn văn thứ hai. 

Ngài Thế Thân nói: Ông đừng tác niệm này, 
Như Lai không lây cụ túc tướng mà đắc Bô-đề; bởi 
Báo thân, Hóa thân cụ túc tướng mà đắc. 

Ngài Vô Trước nói: Đừng tác niệm này là 
khuyên bảo đừng sanh niệm ở trước là lấy tướng 
làm nhân mà đắc Pháp thân! Vì sao? Vì Như Lai 
không lấy cụ túc tướng làm nhân để đặc Bô-đề. 
Cho nên luận nói: "Bởi tướng là sắc tánh". Nghĩa 
là phải lấy trí làm nhân, mới đắc Bồ-để; chăng 
dụng tướng, bởi tướng là sắc. 

"Tu Bô-để! Ông nêu tác niệm này: Người phát 
tâm A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề, thuyết các 
pháp đoạn diệt tướng.” 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là phân hai. Nói 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 913 


về nhân quả không mất. Trong đó; phân đầu là nói 
tâm kia; phân tiếp theo là khuyên đừng niệm phân 
cuối là giải thích nguyên do. Đây là phân đâu. 

Nghĩa là, có người nghĩ: Không cân nương vào 
phước đức mà đắc đại Bô-đề. Thế thì phước đức 
không có, quả báo cũng không có. Nêu vậy, người 
phát Bôồ-đề tâm, liên thuyết chư Pháp đoạn diệt. 
Bởi không có nhân quả của phước đức. 

"Đừng tác niệm ây!" 

Lời thuật: Đây là phân hai, khuyên đừng niệm. 

"Vì sao? Người phát tâm A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bô-đê ; đôi với pháp không thuyêt đoạn 
diệt tướng”. 

Lời thuật: Đây là phân ba. Giải thích nguyên 
do. 

Nghĩa là: Các Bồ-tát biết Nhân biết Quả, lìa bỏ 
Đoạn, Thường: chỉ không có cái chấp thật Nhân và 
Quả của phước đức. Chứ chăng phải không có 
nhân duyên, chắng phải Nhân Quả giả; chỉ chặn tác 
dụng duyên, chứ chắng phải không có công năng 
duyên. 

Ngài Vô Trước nói: Dưới đây là phần thứ năm, 
để không trú sanh tử và Niết-bàn; trong phân tâm 
cụ túc. Trong đoạn văn đó, có hai phân: Phần đầu 
nói về không xả sanh tử, phân sau từ câu: "Bô-tát 
lây ..." nói về không xả Niết-bàn. Trên là văn nói 
về phân đầu đã xong. 


Nghĩa là: Vì không xả sanh tử cho nên không 
trú Niết-bàn; vì đã không xả Niết-bàn cho nên 
không trú sanh tử. Đề đắc cái đó mà có đoạn văn 
này. Đôi với pháp không thuyết ‹ đoạn diệt, nghĩa là 
Bồ-tát phát tâm biết nhân thuyết quả bỏ lìa Đoạn 
Thường, cho nên không thuyết đoạn diệt. Nghĩa là 
tuy đắc Niết-bàn vẫn trở lại trú sanh tử; cho nên 
không khiến đoạn sanh tử. Nếu đoạn diệt sanh tử 
tức giống Nhị thừa trú Niết- bản. Vì vậy mà nói là 
không thuyết Đoạn diệt tướng. 

"Tu Bồỏ-đề! Nếu Bồ-tát đem bảy báu đây cả 
Hăng hà sa số thế giới dùng làm bốn thí". 

Lời thuật: Ngài Thế Thân nói: Đây là phần So 
sánh công đức. Trong đó, đầu là so sánh chính, sau 
là giải thích nguyên do. Trong phân đầu, trước nêu 
bồ thí, sau là lây phước đức đề so sánh. Đây là phần 
trước. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hai, nói về 
không xả Niết-bàn. 

"Nếu lại có người biết tật cả pháp vô ngã, đắc 
thành ở nhẫn, thì Bồ-tát này công đức hơn cả Bồ- 
tát trước”. 

Lời thuật: Đây là phân hai, lây phước để so 
sánh. 

Nghĩa là: Bởi nhờ liễu đạt nhị ngã không mà 
đặc nhẫn; nên phước đó vượt quá công đức bồ thí 
kia. 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 915 


Đắc thành nhẫn: Nhẫn có ba loại: 1. Bốn tánh 
vô sanh nhẫn. Nghĩa là Quán biến kế sở chấp hai 
tướng Nhân và Pháp vôn không có tự thể; 2; Tự 
nhiên vô sanh nhẫn; là quán y tha giả nhân duyên, 
chăng phải là tự nhiên sanh; 3. Hoặc khô vô sanh 
nhẫn: Quán ở chân như hoặc khô vốn không sanh. 

"Tu Bồ-đề! Vì các Bồ-tát không thọ nhận 
phước đức". 

Lời thuật: Đây là "phân hai, giải thích nguyên 
do; trong đó phân đâu là Phật lược nêu đê giải 
thích, tiếp đến là Thiện Hiện hỏi, cuỗi cùng là Phật 
đáp. Đây là phân đâu. 

Không nhận phước đức nghĩa là những phước 
đức mà Bô-tát thực hành, không dính mắc vào tự 
thể, ... chỉ mong xuất thế, cho nên bảo là không 
nhận. 

"Tu Bô-đề bạch Phật! Bạch thể Tôn! Vì sao Bồ- 
tát không thọ nhận phước đức?" 

Lời thuật: Đây là phân hai, Thiện Hiện hỏi. 

"Tu Bô-đề! Những phước đức mà Bô-tát tạo ra, 
không lẽ lại tham dính vào đó, cho nên mới nói là 
không thọ nhận phước đức." 

Lời thuật: Đây là phần Phật đáp. Do không 
tham đính vảo tự thê ... trong khi hành phước đức 
cho nên mới nói là không thọ nhận. 

"Tu Bô-để! Nếu có người nói: Như Lai lúc đến, 
lúc đi, lúc ngôi, lúc năm; thì người ây không hiểu 


nghĩa Ta đã thuyết. Vì sao? Vì Như Lai, có nghĩa 
là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu; cho nên 
øọI1 là Như Lai". 

Lời thuật: Thế Thân nói: Đây là khúc văn ba; 
giải thích mối nghi trong đoạn văn lớn thứ ba. 

Nghĩa là có người nghĩ răng: Nếu các Bồ-tát 
không thọ quả báo kia, sao lại nói là phước đức của 
Bồ-tát để cho chúng sanh thọ dụng? Ý đó là: Như 
Phật Thích Ca, xả bỏ năm phân tuôi thọ, để lưu lại 
phước đức cho chúng sanh vị lai. Từ đó mà biết 
Bồ-tát cũng thọ nhận phước đức! Sao lại nói là 
không nhận? Những Bồ-tát như vậy đã thọ nhận 
phước đức vô thượng! Trong giải thích nghi này, 
có bốn phân: 

1. Nói về báo thân, hóa thân bên ngoài lợi vật, 
nên cũng nhận phước đức. Pháp thân không đến 
không đi, nên không thọ nhận phước đức. 

2. Từ câu: "Đập nát thành vi trần..." là nói Pháp 
thân chỉ có một hóa thân thì có nhiều. 

3. Từ câu: "Nếu có người nói, Phật thuyết 
ngã..." là nói về Ngã và Pháp không thật. 

4. Từ câu: "Nếu có người lây..." là nói hóa thân 
có phước vô tận. Đây là phân một. 

- Lúc đến nghĩa là khi thành đạo mà đến, lúc đi 
nhập diệt mà đi. Lúc ngôi là khi thuyết pháp làm 
lợi ích. Lúc năm là xướng diệt tướng. Hóa thân thì 
có những thứ đó, nhưng Pháp thân thì không; cho 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 917 


nên bảo là không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. 
Như mặt trăng trên nên trời ảnh hiện trong nước. 
Nước trong liên hiện, nước đục thì ân. Thể của mặt 
trăng vốn không đến không đi, chỉ do nước mà có 
sanh có diệt. Pháp thân vôn sâu lăng, do tâm mà 
thây có đến có đi. Thây nói: Pháp thân vốn không 
đến, do chúng sanh hướng Phật nên thấy. đến. Đó 
tức là không đến mà đên (đên cái không đến), cũng 
giông như cảnh xa thụ đên gương đài, ngăm hình 
bóng mày mắt mà biết mặt mình. Pháp thân vốn 
không diệt, vì chúng sanh chán Phật, nên trong cái 
không đi mà thây đi, cũng giống như chèo thuyên 
về Đông, thấy bờ chạy vê Tây. Đó tức là không đi 
mà ởi. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phần sáu, vì tịnh 
hành và trú trong phân tâm cụ túc. Trong đó, lại có 
ba loại: 1. Oai nghi hành trú; 2. Phá danh sắc thân 
tự tại hành trú; 3. Bất nhiễm hành trú. Đây là phân 
thứ nhất. 

Nghĩa là, hóa thân có hành và trú oaI nghĩ, ... 
Pháp thân thì phông có những thứ đó. Hành tức là 
đến, đi. Trú tức là ngồi, năm. Vì Pháp thân không 
có những oai nghi đó, cho nên bảo là không đến, 
không đi. 

"Tu Bô-đề! Nếu có Thiện nam tử thiện nữ nhân 
nào, lây tam thiên đại thiên thê giới đập nát thành 
bụi trân, ý ông thê nào? Những bụi trân ây có nhiêu 
không?” 


Lời thuật: Thê Thân nói: Đây là phân hai, nói 
về Pháp thân chỉ một mà Hóa thân thì nhiêu. Trong 
đó, có hai phân: Phân đâu lấy bụi trần làm dụ, phân 
sau lấy thê giới làm dụ. Trong phần đầu; trước là 
Phật nói, sau là Thiện Hiện đáp. Đây là phân trước. 

Trong dụ này, bao gôm hai ý: 1. Tụ trần dụ cho 
giới, như nắm năm ngón tay lại thành quả dâm; 2. 
Tán giới dụ cho trần; như mở xòe quả dâm thành 
ra năm ngón tay. Dụ một gọi là Tụ; Dụ hai gọi là 
Khai Dụ. 

- Tụ dụ: Nghĩa là bụi trần dụ cho phiên não 
nhiêu; tụ tập nhiêu bụi trần thành một thê giới là 
dụ cho việc đoạn dứt nhiều phiên não đề thành một 
Pháp thân. 

- Khai dụ; nghĩa là thế giới dụ cho Pháp thân, 
đập tan thế giới thành nhiêu bụi trần, như nương ở 
một Pháp thân mà khởi vô lượng hóa thân. 

Ở đây hỏi là nhiều, thì không mang hai ý trên. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hai, phá danh 
sắc thân tự tại hành trú. Trong đó, có hai phân: Đầu 
nói hai loại phương tiện; sau là từ câu: "Nếu có 
người hỏi..." là nhập tương ưng tam-muội bất 
phân biệt. Trong phân đầu có hai phân: Phần đâu 
là phá săc thân phương tiện, phân sau là phá danh 
thân phương tiện. Trong phân đâu lại có hai: Trước 
nói về phương tiện cực nhỏ; sau là nói về phương 
tiện không chỗ thây được. Trong phân trước lại có 


SỐ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 019 


hai phân: Đâu hỏi, sau đáp. Đây là phân đâu. 

"Nghĩa là lây thế giới tách ra lần lần, cho đến 
lúc cực nhỏ thì có nhiêu không? Bạch Thế Tôn! 
Rất nhiều! Vì sao? Nếu những bụi trần ấy thật có, 
thì Phật đã không thuyết bụi trân nhiêu. Nguyên do 
vì sao? Phật thuyết bụi trần nhiêu, tức phi bụi trần 
nhiêu, ấy mới gọi là bụi trần nhiều". 

Lời thuật: Đây là phân hai. 

Ngài Thế Thân nói: Chỉ mượn bụi trần làm thí 
dụ, chăng phải như lời mà có thật, như vi thê sự đã 
chấp vào bụi trần. 

- Phật thuyết bụi trân nhiều nghĩa là lẫy bụi trần 
đề dụ cho hóa thân. 

Tắc phi bụi trần là chăng phải như những bụi 
trần mà ngoại đạo chấp thật. 

Ngài Vô Trước nói: Vì để phá cái chấp hợp 
một. Quán giải tách phân cho đến lúc không thể 
tách phân, tạm nói đó là vị trần, chẳng thật có. 

"Thê Tôn! Ba ngàn đại thiên thê giới mà Như 
Lai thuyết, tức chăng phải thế giới, ây gọi là thế 
ĐIỚI." 

Lời thuật: Đây là phân hai, lây thê giới dụ cho 
Pháp thân. Trong đó, có hai phân; trước là nêu, sau 
là giải thích. Đây là phần trước. 

- Như Lai thuyết thế giới nghĩa là lấy thê giới 
làm dụ. 

Tức chăng phải thế giới là chắng phải như 


ngoại đạo chập. Có rất nhiêu vật chât cực nhỏ, thật 
sự tu thành thế giới. Vì họ chấp răng hai thứ cực 
nhỏ hợp lại sanh ra cái thứ ba. Có những thứ chấp 
như vậy! 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phá phương tiện 
danh và thân. Thê giới và thê gian chúng sanh. Kia 
chỉ là danh thân mà đặc danh. 

"Vị sao? Nếu thể giới thật có, tức là tướng hợp 
một”. 

Lời thuật: Đây là phân hai, giải thích trong đó, 
có hai phân: Đầu là hỏi vặn, sau là thuyết chăng 
phải; cuôi cùng là chấp thật. Đây là phân đâu. 
Nghĩa là: Nếu như có thế giới như đã chập, tức 
chăng phải là chấp, vì là chánh kiến, nên chắng hư 
vọng. Vì không có thật mà chấp thật, nên tướng 
hợp một. Tướng hợp một, đó nghĩa là ngã chấp; là 
châp một thân tổng tụ năm âm cho đó là ngã, cho 
nên có tên gọi tướng hợp một. "Như Lai thuyết 
tướng hợp một thì phi tướng hợp một, ấy danh 
tướng hợp một". 

Lời thuật: Đây là phân hai, thuyết chăng phải. 

Nghĩa là: Chỉ đối với giả uân nhân duyên hòa 
hợp ở trên, Phật mới tạm nói là hợp một, chứ chắng 
phải như tướng hợp một đã chấp đó! 

- Thị phi tướng hợp một tức chăng phải là 
tướng hợp một do chấp, chỉ là giả nói. Hợp một đã 
chăng phải, tức hiến rõ thế giới cũng chắng có thật. 


SỐ 1700 —- KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 921 


"Tướng hợp một, tức là không thể thuyết, 
nhưng những người phàm phu tham dính vào sự 
ây”. 

Lời thuật: Theo Thê Thân: Đây là phần ba. Nói 
về chấp thật. Nghĩa là: Như Lai tạm nói tướng hợp 
một, phàm phu ở trong đó, 

khởi chấp là thật. 

"Tu Bồ-để! Nêu có người nói: Phật thuyết Ngã 
kiên, Nhân kiến, chúng sanh kiên, thọ giả kiến. Tu 
Bỏ-đê! Ý ông thê nào? Người ấy hiểu nghĩa Ta đã 
nói không?” 

Lời thuật: Theo Thê Thân: Đây là phần ba. Nói 
về pháp và ngã không thật. 

Trong đó, có hai phân: Phân đầu nói về Vô ngã, 
phân sau từ câu: "Phát A-nậu-đa-la..." nói về vô 
pháp. Trong phân đầu: trước là Phật kế mỗi nghi 
của ngoại đạo kia, rôi hỏi hiểu không: sau là Thiện 
Hiện đáp. Đây là phần đâu. 

Nghĩa là: Nhóm người Tiểu Thừa khi nói tất 
hữu thể. Tâm không duyên theo với vô. Bởi lời nói 
hữu thể, cho nên Phật thuyết Ngã kiến,... cho là có 
ngã thật, vì tâm không duyên với vô. Những nghĩa 
bị chấp đó, tất thành cái hữu kia, tạo thành lời nói 
nảy. Cho nên bảo là nêu có người nói. 

Ngài Vô Trước nói: Từ đây là phân hai, nói về 
nhập tương ưng tam-muội bất phân biệt. Trong đó, 
phân đâu nói: Những thứ không phân biệt làm 


phương tiện cho nhập. Phân sau từ câu: "Phát Bồ- 
đề tâm", là nói, người nào, pháp nảo là không phân 
biệt. Trong phân đầu, thì trước hỏi, sau đáp. Đây là 
phân trước. 

"Bạch Thê Tôn! Không ạ! Người đó không 
hiểu nghĩa mà Như Lai đã thuyết. Vì sao? Vì Thê 
Tôn thuyết Ngã kiến, Nhân kiến, chúng sanh kiến, 
thọ giả kiến; Ấy mới gọi là Ngã kiến, Nhân kiến, 
chúng sanh kiến, thọ giả kiên". 

Lời thuật: Đây là phần đáp. Nghĩa là, ở các 
pháp vốn không có ngã, pháp, vọng tình của chúng 
sanh chấp mà thật có. Phật vì phá chấp kia; phải 
tùy theo vọng tình của họ mà thuyết giảng, nhiêu 
lúc thuyết là Ngã là Pháp, nhưng chăng cho răng 
nói giảng tức có thật thê! Dù bảo tâm thủ, chăng 
uống không chân. Nghĩa của Đại Thừa duyên với 
vô đặc mà sanh âm. Bởi ngôn thuyết không gọi là 
thật. 

Nghĩa là: Thê Tôn tùy theo tình mà giải mở, mà 
giả nói Ngã và Nhân, chứ chắng như chập. ây, cho 
là thật hữu thê; cho nên bảo; tức phi Ngã kiến, nhân 
kiến... 

Ấy danh Ngã kiến, đó là Như Lai giả, nói. 

"Tu Bồ-đê! Người phát tâm A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bô-đề, nên biết như vậy, nên thây như 
vậy, nên tín giải như vậy. Với tất cả pháp không 
sanh pháp tướng”. 


SÓ 1700 - KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyên hạ 923 


Lời thuật: Đây là phân hai, nói về vô pháp. 
Trong đó; phân đâu khuyên tr1 kiến; phần sau là 
tổng kết. Đây là phân đầu. 

Nghĩa là: Nếu người phát tâm, khi chứng chân 
như, không thấy pháp tướng đã chấp, gọi là chánh 
trí. 

Ngài Vô Trước nói: Người phát tâm Bồ-đề là 
hiển thị cho người nào đó không phân biệt. Với tât 
cả pháp là hiện thị cho Một pháp nào đó không 
phân biệt. Nên tri kiên,... như vây, là hiện thị về 
tâm tăng thượng, trí tăng thượng, bởi ở trong vô 
phân biệt mà tri và kiến thắng giải. Trong đó, trí y 
chỉ ở Xa-ma-tha, cho nên Tri; Y chỉ trú ở Ty-bát- 
xá-na cho nên Kiên, bởi cả hai thứ đó đêu y chỉ ở 
Tam-ma-đêề; thăng giải là nhờ ở Tự tại. Giải phan 
duyên hình ảnh bên trong, thì đó gọi là Thăng giải. 
Nghĩa là tri và Kiến chỉ là một, vô phân biệt Trí 
tương ưng với ý. Nay nói Y chỉ quản là riêng biệt, 
căn cứ theo gia hạnh trước mà nói. Nghĩa là trước 
muốn tu chỉ mà phát trí gọi đó là tri. Muốn tu Quán 
mà sanh Trí, thì gọi đó là Kiến. 

"Tu-bô-đề! Cái gọi là pháp tướng, Như Lai 
thuyết tức chăng phải pháp tướng, ây mới gọi là 
pháp tướng." 

Lời thuật viết: Đây là tông kết. 

- Cải gọi là pháp tướng nghĩa là giả nói pháp 
tướng. 


- Tức phi pháp tướng đó chắng phải là pháp 
tướng của thật châp. 

"Tu-Bô-đê! Nếu có người lây bảy báu đây cả 
vô lượng a-tăng-kỳ thế giới đem bố thí. Nếu có 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Bỏ- tát, đôi 
với kinh này, cho đến chỉ bài kệ bỗn câu, mà thọ 
trì đọc tụng, vì người khác mà diễn thuyết; thì 
phước đức đó hơn kia!" 

Lời thuật: Theo Thế Thân; đây là phân thứ tư 
trong đoạn văn nhỏ thứ tư. 

Trong đó, phân đâu là lây phước đức để so 
sánh, phân sau làm rõ Ly tướng để thuyết. Đây là 
phân đầu. 

Nghĩa là: Pháp thân không thọ nhận phước đức; 
nhưng Hoá thân của nó thì phước đức vô tận. Vì 
phước đức của Hoá thân vô tận cho nên có thể vì 
người khác mà diễn thuyết; cho nên TBƯỜI phát tâm 
thành Phật phải thọ trì và vì người khác mà diễn 
nói, thì phước đức đó hơn cả lây bảy báu để bồ thí. 

"Sao nói là vì người khác diễn thuyết, mà 
không thủ ở tướng, Như như bất động?" 

Lời thuật: Đây là phân làm rõ Ly tướng để mà 
thuyết. 

Nghĩa là: Hoá thân thuyết pháp không thủ ở 
tướng mà thuyết, vì đã không có phân biệt châp, 
nên không nói Ta là Hoá thân,... Vì vậy mà đặc 
phước nhiều. Còn Như như bất động: thì chữ Như 


SỐ 1700 — KINH KIM CANG BÁT NHÃ TÁN THUẬT, Quyền hạ 925 


sau là chân như, chữ Như trước là tỉ dụ. Nghĩa là; 
khi Hoá thân thuyết pháp không thủ tướng Hữu vị, 
giông như chân như sâu lăng bât động. 

Ngài Vô Trước nói: Sau đoạn văn này, tức là 
phân ba, trong phân thứ sáu trụ tịnh hanh: Vì để bất 
nhiễm hành trú. Trong phân bất nhiễm kia lại có 
hai loại: l. Thuyết pháp bất nhiễm, tức ở trên đã 
nói: Thọ trì diễn thuyết kinh này phước đức hơn cả 
bồ thí bảy báu. Là vì đại lợi ích, cho nên quyết định 
diễn thuyết nhưng vẫn không bị nhiễm gì cả; 2. 
Lưu chuyên bất nhiễm; nghĩa là thuyết chín dụ, là 
để hiển thị, bởi không thê thuyết nóI. Không diễn 
thuyết pháp kia là cái Thể khả thuyết, nên diễn 
thuyết như vậy. Nếu khác vậy, thành ra là nhiễm 
thuyết bởi nghĩa Điện đảo. Lại nữa, khi thuyết như 
vậy, không mong cầu sự tin kính,... cũng là vô 
nhiễm thuyết! 

"Vì sao? 

Tất cả hữu vi pháp Như mộng, ảo, bọt, ảnh 

Như sương, cũng như chớp Nên làm như đã 
quán. 

Lời thuật: Theo Thế Thân; đây là đoạn văn lớn 
thứ tư trong quá trình giải thích nghi. 

Nghĩa là có người nghi răng: Nếu chư Phật Như 
Lai thường vì chúng sanh mà thuyết pháp, sao nói 
Như Lai nhập Niết- bàn? Để phá nghi đó, cho nên 
lập chín dụ, như Huyền ký đã nói. 


Ngài Vô Trước nói: Đây là phân hai, vì chuyên 
lưu bât nhiễm. 

"Phật thuyết kinh này rồi; Trưởng lão Tu-bô-đề 
và các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà dị, 
tất cả thê gian, Trời, Người, A-tu- la... đã được 
nghe Phật thuyết, đều vô cùng hoan hỷ, tín thọ và 
phụng hành". 

Lời thuật: Đây là đoạn lớn thứ ba. Phần Hỷ ngộ 
tu hành. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỞ LUẬN 
TOÁN YÊU 


SỐ 1701 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1701 


KIM CANG BÁT NHÃ KINH 
SỚ LUẬN TOẢN YÊU 


QUYÊN THƯỢNG 


Gương tâm vốn tịnh, hình sắc nguyên không, 
mộng Thức Vô Sở, Vật cảnh thành có. Do bởi, 
Hoặc Nghiệp quen tập, báo ưng xoay vòng, trân Sa 
kiếp Ba, chăng hề dứt tuyệt. Vì vậy Ta Mãn Tịnh 
giác giả hiện tướng trong cõi loài người, trước 
thuyết Nhân duyên sanh diệt, khiến ngộ khô tập 
Diệt Đạo, đã trừ Ngã chấp, chưa đạt pháp không, 
muôn tận gốc bệnh, mới thuyết Bát-nhã: Tâm cảnh 
đêu dứt, tức là Chơn tâm. Nhơ sạch đêu mắt, tất cả 
thanh tịnh. Tam Thiên rực rỡ mười sáu hội, nay SỞ 
truyền này, tức phân thứ chín. Câu kệ thì ân mật 
tóm tắc, chỉ thú thì thâm sâu vĩ tế. Trí Huệ triệt suốt 
cả Ba không, Bồ Thí bao hàm cả vạn hạnh. Trú 
mười tám xứ, mật bày giai sai, đoạn hai mươi bảy 
nghị, ngâm thông huyết mạch. Nếu chăng trước 
khiến trừ thì lấy gì khê với Như Như. Tuy thúc dục 
tu nhưng thủy chung vẫn là Vô Tướng. Do đây 
Giáo và Lý đêu mật, Hạnh vả quả đều Huyễn, đến 
nổi khiến cho miệng tụng lông trâu, tâm thông 


sừng Lân. Phối vào Danh tướng thì chấp trước sự, 

saI trải Tông, hoặc chỉ nói Nhất Chơn thì vọng 
nguôn mà lại mê phá, ngoài ra đêu là giải thích cạn 
cọt, chăng đáng để bàn vậy! Trân bảo Hăng Sa, 
thân mệnh ba thời, chỗ dụ chắng bằng, há uông vậy 
ư! Vả lại, Thây Thiên Thân, Thây Vô Trước là 
những sư Bồ xứ, tôn hậu học nghi nghi gì, hoặc 
thêm hoặc bỏ. Vì vậy mà nay chú thích kinh này, 
chắng công dị đoạn, sớ văn luận Tiày, sửa chăng 
trong thành”: trước tiên là Toản yêu danh ý và Đê 
Mục tên kinh, sau đó là giải thích. Chắng phiền dự 
răng: 

Cúi lạy Mâu NI Đại Giác Tôn Năng Khai Bát- 
nhã tam không cú Phát khởi lưu thông chư Thượng 
Sĩ Ngầm giúp văn này khế quân cơ. 

Giải thích kinh này, trước khi vào văn, nói về 
nghĩa chung, khai ra bốn đoạn: 

1. Nhân duyên giáo khởi. 

2. Tông Thê của kinh. 

3. Phân biệt xứ hội. 

4. Giải thích văn nghĩa. 

L Nhân Duyên Giáo Khởi: 

1. Luận chung chư giáo: đó là báo đáp Nhân, 
báo đáp thỉnh mà hiểu tỏ lý để độ chúng sanh. Nếu 
theo Phật bôn ý thi duy chỉ vì một đại sự nhân 
duyên mà xuất hiện ở thế gian; Muốn khiến chúng 
sanh khai Phật tri kiến. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 931 


2. Luận riêng kinh này: Có 5 phân: 

a. Vì để đối trị hai chấp, ngã chấp và pháp chấp. 
Do từ hai chập này mà khởi Hai chướng; phiên não 
chướng và Sở tri chướng. Do từ phiên não chướng, 
làm chướng ngại tâm, tâm chắng giải thoát, tạo 
nghiệp thọ sanh, luân chuyền ngũ đạo. Do Sở tri 
chướng, làm chướng ngại Huệ, Huệ chăng giải 
thoát. Chăng liễu tự tâm, chăng đạt chư pháp tính 
tướng thì dù có xuất tam giới cũng bị trệ ở Nhị 
Thừa, chăng đắc thành Phật, cho nên gọi đó là 
chướng. Hai châp nếu trừ thì hai chướng theo đó 
mà đoạn. Vì để trừ hai châp mà thuyết kinh này. 

b. Vì để ngăn chặn, đoạn dứt hai môi nghĩ 
chủng tử và Hiện hành: Ngăn chặn những mối nghĩ 
chưa khởi chủng tử. Đoạn dứt những môi nghi hiện 
khởi hiện hành, tức là ở trong kinh sau khi đã trả 
lời Xong những điêu đã hỏi, liên theo đó từng tiết 
một mà đoạn nghi, cho đến cuối kinh gồm hai 
mươi bảy đoạn. 

c. Vì để chuyên và diệt hai nghiệp năng và nhẹ: 
chuyển nghiệp nặng thành ra thọ (quả) nhẹ, diệt 
nghiệp nhẹ thành chẳng thọ thành chánh giác, 
trước kia chưa thuyết Bát-nhã, chúng sanh do vì 
không có diệc Huệ. Trú tướng mà bố thí, Nhẫn 
nhục,... đều thành Hữu Lậu, hoặc bị trệ ở Nhị 
Thừa, vì vậy mà thuyết Bát-nhã hiến thị rõ Diệu 
huệ, làm Nhân cho pháp Thân. Năm độ kia làm 
Nhân cho ứng Thân. Nếu không có Bát-nhã thì 


năm Độ kia chắng phải là Bà la môn, chăng gọi là 
Nhân thành Phật, cho nên cần phải hai nghiêm, 
phước và Huệ, mới thành Lưỡng túc tôn vậy! 

e. Vì để phát minh hai quả; Chơn thân và ứng 
thân: Trước khi chưa nghe Ứng Hóa Thân: Trước 
khi chưa nghe Bát-nhã, chỉ nói rằng Sắc Tướng là 
Phật, chăng biết răng ứng Hóa Thân chỉ là cái bóng 
của Chơn thân, chăng như thật thây Chơn Thân 
Ứng Thân. Vì vậy mà kinh này phát minh hai quả, 
khiên biết do từ hai Nhân trước kia mà chứng đắc. 

II. Tông Thể Của Kinh 

[. Tông: Xét chung những lời Phật dạy là lấy 
Nhân duyên làm Tông. Riêng về kinh này thì Thật 
Tướng Bát-nhã, Quán chiếu Bát-nhã, bất nhất bất 
nhị, lây đó làm Tông, dùng cái Trí của tức lý để 
quán chiếu chư tướng, giống như Kim Cang đoạn 
dứt tất cả, cái Lý tức trí ây là thật tướng, giống như 
Kim Cang cứng rắn khó hư hoại, trong vạn hạnh 
mỗi một hạnh, chăng thể hôn muội điều đó, do vậy 
hợp chúng lại lây đó làm Tông kinh. 

2. Thể: Văn Tự Bát-nhã tức là Thế của kinh. 
Văn tự thì bao gồm cả thanh (tiếng), danh, cú, văn. 
Văn tự tính không, tức là Bát-nhã. Vì không có một 
Thể văn tự riêng biệt cho nên đều bao trùm. Lý vô 
bất tận, hợp lại làm giáo Thẻ. 

HIIL Phân Biệt Xứ Hội 

1. Về Xứ và Hội: Phật thuyết Đại bộ xứ hội sáu 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 933 


trăm quyền văn. Thuyết ở bốn xứ (nơi chốn) mười 
sáu Hội: Xứ thứ nhât là ở vương xá thành, Linh 
Thứu Sơn thuyết bảy hội bốn hội thuyết ở giữa núi, 
ba Hội thuyết ở đỉnh núi. Xứ thứ hai là thuyết Ở 
vườn Cấp Cô Độc, bảy Hội. Xứ thứ ba là thuyết ở 
Tha Hóa Thiên Cung tại ma NI Bảo Tàng điện, một 
Hội xứ thứ tư là thuyết ở Vương Xá Thành, tại 
vườn Trúc Lâm bên Hồ Bạch Lộ (hồ con cò) một 
Hội. Kinh này là Xứ thứ hai, Hội thứ chín, quyền 
thứ năm trăm bảy mươi bảy. 

2. Về truyện dịch: Kinh quyền này, thời đại mà 
người dịch trước sau có sáu bản địch. 

1. Hậu tân, ngài Cưu Ma La Thập. 

2. Hậu Ngụy, ngài Bô-đề Lưu Chỉ. 

3. Trần triều, ngài Chơn Đê. 

4. Tùy Triều, ngài Cấp Đa. 

5. Đường Sơ, ngài Huyễn Trang. 

6. Đại Châu, Ngài Nghĩa Tịnh. 

Sáu người trên đều là Tam tạng. Nay sở truyền 
ở đây là của ngài La Thập, Niên hiệu Hoăng Thủy 
năm thứ tư, dịch ở tại chùa Thảo Đường, trường 
An. Ở Thiên Trúc, có ngài Vô trước Bô-tát, nhập 
vào Nhật Quang Định, thăng lên cung trời Đầu 
Suất, gặp Di Lặc truyền thụ tám mươi hàng kệ, rôi 
đem kệ này chuyển truyền trao cho ngài Thiên 
Thân, ngài Thiên Thân viết ra thành trường hàng 
øôm ba quyền luận, dựa theo đoạn nghi chấp để 


giải thích. Ngài Vô Trước còn viết thêm hai quyền 
luận, dựa theo Hiện Hành hạn vị đề giải thích. Nay 
ở đây chia kinh chỉ dựa theo giải thích nghĩa của 
ngài Thiên Thân, tức là kiêm luôn cả của ngà Vô 
trước, thêm vào đó là tìm câu ở các bàn luận khác, 
chọn lọc sưu tập các chú thích, đề tên luận này là 
"Toản yêu". 

IV. Giải Thích Văn Nghĩa 

1. Giải Thích Tên Kinh: Kim Cang Bát-nhã Ba- 
La-Mật Kinh 

- Kim Cang: Tiếng phạm là Bạt Chiết La. Cái 
chày mà các lực sĩ cầm, là bảo vật đó. Chất cương 
cứng nhất trong vàng (kim) gọi đó là Kim Cang. 
Đề Thích có bảo vật đó, kẻ phước mỏng khó mà 
thây được nó, cực kỳ kiên cứng, cực kỳ sắc bén, dụ 
cho Bát-nhã. Không có vật nào làm hư hoại nó, mà 
nó lại có thê đập tan vạn vật. Kinh Niết-bàn nói: 
"Thì như Kim Cang, không có vật nào phá hoại nó 
được, mả nó lại có khả năng đập tan tất cả mọi vật". 
Ngài Võ Trước nói rằng: "Kim Cang khó hoại", lại 
nói: "Kim Cang năng đoạn”, còn nói: "Kim Cang 
là tế lao". Tế (vi tế) là Nhân ‹ của trí. Lao (kiên lao) 
là chăng hư hoại. Đêu lấy sự kiên cứng để dụ cho 
Thể của Bát-nhã, bén nhọn ( lợi) dụ cho Dụng của 
Bát-nhã. Lại nữa, quyên ký của ngài Chơn Đề nói 
về sáu loại Kim Cang: 

1. Màu xanh đa trời, tiêu tai ách, dụ cho Bát- 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 935 


nhã tiêu trừ nghiệp chướng. 

2. Màu vàng: tùy theo nhu cầu của con người, 
dụ cho vô lậu công 

đức. 

3. Màu đỏ: đôi trước với mặt trời thì sanh ra 
ngọn lửa. Huệ đối 

trước với Bồn giác thì xuất ra ngọn lửa Vô Sanh 
trí. 

4. Màu Trăng: làm trong nước đục, Bát-nhã 
làm trong sạch những mối nghi trọc đục. 

5. Không màu: làm cho người ta đi đứng trong 
không gian. Huệ phá pháp châp, trú vào Lý không. 

6. Màu ngọc bích (màu xanh lá cây) làm tiêu 
tan các độc. Huệ trừ ba độc. Kim Cang còn có thể 
kiêm thêm những tính chất khác, chăng phải là bổn 
dụ về kiên cứng bén nhọn. 

- Bát-nhã: Chánh dịch là Huệ, tức là soi chiêu 
Ngũ uấn không. Huệ tương ưng với Bồn giác. Nếu 
theo người Học từ cạn đến sâu mà nói thì nhiếp 
chung cả ba Huệ; Văn Huệ, Tư Huệ, Tu Huệ, đó là 
Bát-nhã. 

Ngài Vô trước nói: "Năng Đoạn” là trong Bát- 
nhã Ba-la-mật, văn tư tu sở đoạn, cũng giỗng như 
Kñm Cang đoạn xứ mà đoạn. Lại nói: "Tế là Nhân 
của Trí", nhân trí tức là Huệ. Theo Trí Độ Luận: 
“Nhân vị gọi là Bát-nhã, Quả vị gọi là trí" thì Văn, 
Tư, Tu đều gọi là tế (nhỏ nhiệm), cái Huệ nhỏ 


nhiệm là nhân của Phật Trí vậy! Vì Bát-nhã là 

Năng đoạn cho nên ở tại Nhân Vị, đến Phật quả thì 
không còn đoạn nữa, cho nên đối tên gọi là Trí. 
Nếu theo Đại phẩm kinh (kinh Đại Bát-nhã) thì 
Bát- nhã thông cả hai nghĩa Trí và Huệ, cho nên 
Trí và Huệ, vê mặt danh nghĩa thì có hơi khác nhau 
nhưng về mặt Thê tính thì giỗng nhau. 

- Ba-la-mật: Tiếng Hán gọi là Bi Ngạn Đáo, 
đúng thì phải øọI là Đáo Bỉ Ngạn. Nghĩa là la khỏi 
bờ bên này sinh tử độ qua giữa dòng phiên não, đến 
bờ bên kia Niết-bàn. "Niết-bàn", tiêng Hán gọi là 
Viên tịch, còn gọi là Diệt Độ. Tất cả chúng sanh 
tức tịch diệt tướng, chăng còn diệt nữa, chỉ vì mê 
đỏa, vọng thây sanh tử gọi là đang ở tại bở bên này, 
nếu ngộ sanh tử vốn không, nguyên lai vốn viên 
tịch thì phải nói là Huệ đến bờ bên kia. 

- Kinh: Tiếng phạm là Tu Đa La, dịch nghĩa là 
khế kinh. Khế: là thuyên biểu nghĩa lý, khế hợp VỚI 
lòng người, tức là khế ly khế cơ. Kinh: cuốn Phật 
Địa Luận nói: Xuyên suốt, thâu tóm, gọi đó là kinh. 
Vì Phật thánh giáo xuyên suốt những nghĩa lý đã 
thuyết, nhiếp trì những chúng sanh được giáo hóa, 
cho nên gọi là Kinh. 

2. Giải Thích Văn Kinh: 

Theo thường lệ chia ra ba phân: 

1. Tự phân. 

2. Chánh tông phân. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 937 


3. Lưu thông phân. 

1. TỰ PHẢN: Gồm hai phần: chứng tín tự và 
phát khởi tự. 

I1. Chứng Tín Tự 

Như thị ngã văn: nhất thời Phật tại xá vệ quốc 
kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Dử đại Tỳ kheo chúng 
thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu. 

Giải thích đoạn văn trên, chia ra ba phân: 

a. Nhân kiếp lập: Khi Phật sắp diệt độ, A Nan 
thỉnh hỏi bôn sự việc, Phật đáp từng sự việc một: 
sau khi ta diệt độ: 

- Theo bôn niệm xứ mà trú. 

- Lây giới làm thây. 

- Mặc tân Tỳ kheo tính xấu. 

- Đầu tất cả kinh đều nói răng: "Như Thị ngã 
văn, nhất thời Phật tại xứ nào đó, cùng chúng nào 
đó, bao nhiêu người. 

b. Ý kiếp lập: Có ba ý: 

- Đề đoạn nghi: khi kết tập kinh điển, A Nan 
thăng tòa, muôn tuyên Phật pháp, cảm được tự thân 
mình tướng tốt như Phật, chúng khởi ba điều nghĩ: 
l. Nghi Phật sông lại thuyết pháp; 2. Nghi Phật ở 
phương khác đến; 3. Nghi A Nan thành Phật. Vì 
vậy mà nói những lời như trên thì cả ba điều nghi 
đều đoạn đứt . 

- Đề dập tắt tranh cải: Nếu chăng nói là nghe từ 
nơi Phật, mà nói là tự mình chế tác ra thì ắt sẽ khởi 


tranh luận. 

- Để khác với tà: chăng đồng với đầu kinh của 
Ngoại Đạo nói răng "A Ưu..." 

c. Giải thích văn nghĩa: Đủ sáu thành tựu, đó là 
Tín, Văn, Thời, Chủ, Xứ, Chúng. Sáy duyên chăng 
đủ, giáo ăt chăng hưng, cần phải đủ sáu, cho nên 
gọi là “Thành Tựu". 

- Tín: Nếu Ngã và "Văn" hợp lại giải thoát thì 
đó là từ ngữ chỉ vê pháp. Pháp như vậy, tôi nghe từ 
Phật. Giải thích riêng từ "Như Thị"; Trí Độ Luận 
nói răng: "Tín nghe từ Phật. Giải thích riêng từ 
"Như Thị"; Trí Độ Luận nói răng: "Trí thành tựu". 
Biên lớn Phật pháp, tín là năng nhập, Trí là Năng 
độ. Người tin thì nói răng SỰ VIỆC Ấy như vậy, 
người chăng tin thì nói răng sự việc ấy chăng như 
vậy. Lại nữa, Thánh nhơn thuyết pháp chỉ vì để 
hiên rõ Như, duy chỉ Như là Thị (là đúng, là phải), 
cho nên xưng là "Như Thị". Lại nữa, Hữu và Vô 
chăng hai khác (Hữu vô bất nhị) là như Như phi 
hữu phi vô là "Thị". 

- Văn: "Ngã" tức là ngũ uẫn giả của A Nan. 
"Văn"; nghĩa là nhĩ căn phát Thức, bỏ miệng mà 
theo chung, cho nên nói là "Ngã Văn” A Nan chăng 
nghe những hai mươi năm trước. Có người nói: Là 
Như Lai thuyết lại. Có người nói: A Nan đặc Tam 
muội thâm sâu mà tổng lãnh nạp. Nếu suy tận bồn 
gốc mà nói thì A Nan là Đại quyên Bồ-tát, pháp 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 939 


nào chăng thông. 

- Thời: Sư tư hợp hội, thuyết nghe xong xuôi, 
cho nên nói là "Nhất thời" các phương tiện hời 
gian, dải ngăn khác nhau, nên chỉ nói "Nhất". Lại 
nữa, khi thuyết pháp và lãnh pháp, tâm và cảnh 
manh, Lý và trí dung hòa, phàm và Thánh như, 
Bồn và Thủy hội. Những hai đó đều cùng một thời. 

- Chủ: Là "Phật", gọi cho đủ là Phật Đà, tiếng 
Hán gọi là "Giác". Khởi Tín (Luận) nói: Cái gọi là 
Giác, nghĩa là tâm thể ly khỏi Niệm, rời niệm 
tướng, ngang băng với Hư không gIỚI, tức là Như 
Lai bình đăng pháp Thân, tức lây vô niệm gọi đó 
là Phật. Giác có ba nghĩa: I. Tự giác, Giác tr1 tự 
tâm mình vốn vô sanh vô diệt; 2. Giác Tha: Giác 
hết thảy pháp đều là Như; 3. Giác Mãn: hai giác 
trên lý viên tròn, gọi đó là mãn, cho nên biết Hữu 
niệm chắng gọi là giác. Khởi Tín luận nói: Tất cả 
chúng, sanh chăng gọi là Giác. Vì từ vô thủy đến 
nay niệm niệm liên tục nối nhau chưa từng TỜI 
niệm. Lại nói: Nếu có chúng sanh năng quán vô 
niệm thì đó là hướng đến Phật trí. 

- XỨ: "Xá vệ”: tiếng Hán gọi là Văn vật, nghĩa 
là có đây đủ dục trân, tài bảo, đa văn, giải thoát nỗi 
tiếng các nước. Ngài Nghĩa Tịnh dịch là: Danh 
Xưng Đại thành. "Kỳ Thọ... ”, tức là cây do Kỳ Đà 
Thái tử thí cho, vườn do Cấp Cô trưởng giả mua. 
"Kỳ Đà"; tiếng Hán gọi là chiến thăng, là Thái tử 
Của vua Ba Tư Nặc, khi sinh ra thái tử, vua chiến 


thăng giặc nước ngoài; vì vậy lây đó mà đặt thì. 
Tiếng phạm gọi là “Tu Đạt” , tiếng Hán gọi là Thiên 
Thí, "Cập Cô Độc" tức là Thiện Thí còn gọi là 
Thường Hành Thí. Ở Tây quốc gọi chùa (tự) là 
tăng Già Lam, tiếng Hán gọi là chúng viên (vườn 
chúng). 

- 'Chúng Dữ”: là cùng, là và. "Đại" là Danh cao 
đức trước “lỷ kheo”" là tiếng phạm, nó øôm ba 
nghĩa, vì vậy mà g1ữ nguyên âm tiếng phạm không 
dịch. 1. Bố ma; 2. Khât Sĩ; 3. Tịnh giới. "Chúng": 
là lý hòa, sự hòa. "Thiên Nhị Bách Ngũ Thập”; 
Phật sơ thành đạo, độ nhóm Kiều Trần Như năm 
người, tiệp đó độ ba anh em Ca Diếp, kiêm luôn đồ 
đệ tổng cộng một ngàn, tiếp nữa độ Xá-lợi- phất, 
Mục Kiên Liên, kế cả đồ chúng mỗi vị một trăm 
nØƯỜI. Tiếp nữa độ nhóm con trai của Da Xá 
Trưởng g1ả năm mươi người. Không nêu ra con số 
trên, cho nên bỏ con sô lẻ năm người chúng nảy 
thường theo Phật, nêu chỉ kê ra con sô, chăng phải 
không có những chúng khác, phân cuối kinh sẽ 
hiểu rõ mà thôi. "Câu": là cùng một thời, cùng một 
Xứ. 

2. Phát khởi Tự: 

Khất thực oai nghị, rời khỏi Tà mệnh, đó là trì 
giới. CGIới nuôi dưỡng Định, Định phát ra Huệ. Nhờ 
Giới và Định mà phát khởi Bát-nhã chánh tông. 
Văn chia ra hai phân: 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 94I 


a. CHỚI: 

Nhĩ thời Thế Tôn thực thời trước y trì bát nhập 
xá vệ đại thành khất thực, ư kỳ thành trung. Thứ đệ 
khất dĩ, hoàn chí bốn xứ 

Chia ra bảy tiết để giải thích: 

1. Hóa Chủ: Thành Thật Luận nói: Đủ chín 
hiệu trên, được vật khâm trọng, nên gọi là "Thế 
Tôn”; Trên Trời, nhân gian cùng nhau tôn trọng. 

2. Hóa Thời: "Thực Thời" giờ thìn, đúng sơ 
phân ngày, cầu xin dễ được, chăng phiền mình 
nñĐƯỜI, Xin xong về vườn, vừa đúng giờ TỊ, như 
thường trai pháp. 

3. Hóa Nghĩ: Mặc áo Tăng Cà Lê, ôm bát bốn 
Thiên vương hiến 

cúng. 

4. Hóa Xứ: Vườn tại đông nam thành, cách 
thành năm sáu dặm, từ 

ngoài vào trong là "Nhập", xứ rộng người nhiều 
là "Đại". 

5. Hóa Sự: Phật muôn hiển công đức Đầu Đà, 
để những người nhác nhớm cảm thấy hồ thẹn, dùng 
phương pháp đông sự để thâu nhiếp họ, vì vậy mà 
tự mình khất thực. Anh Lạc Nữ Kinh nói: Thân của 
Hóa Phật giỗng như toàn khối Kim Cang, không 
có hai tạng sanh và Thục. Nay những người được 
khất xin là Lợi ích cho họ, cho nên kinh Tịnh Danh 
nói: Vì chăng ăn, cho nên phải nhận thức ăn. 


6. Hóa Đắng: 

- Do trong chứng lý bình đăng, ngoài chăng 
thây tướng nghèo giàu. 

- VỊ tâm đã lia khỏi tham và mạn. vì từ bi nên 
chẳng thiên lệch làm lợi cho riêng a1. 

- Bày tỏ oai Đức: chăng sợ những nhà nuôi voi 
dữ, quán rượu, nhà chứa. 

- Dập tắt những hiềm nghi của phàm phù. 

- Phá sự phân biệt của Nhị Thừa. 

7. Hóa Chúng: Nghĩa của chữ "Dĩ" (Xong, rôi) 
thuộc văn câu dưới liên với câu trên. Nghĩa của chữ 
"Phạm Thực” thuộc câu trên, văn liền với câu dưới. 
Nếu mở rộng câu văn để cho câu văn đây đủ thì 
nên nói: "Thứ đệ khất thực xong, về đến bôn xứ ăn 
cơm, ăn cơm Xong. Cất y bát". Phật nếu chăng ăn 
thì phước của người cho chăng đây. Bảo Vân Kinh 
nói: Tùy chỗ xin được, chia làm bốn phân: 

- Nghĩa để cho người đông phạm hạnh. 

- Nghĩ để cho người nghèo, người bệnh, người 
ăn xin. 

- Những chúng sanh ở dưới nước, ở trên đất 
liên. 

- Tự mình ăn. Kinh Thập Nhị Đâu Đà chỉ nói 
ba phân, bỏ phần phạm hạnh. 

b. Đmh: 

Phạm thực ngật, thu bát, tây túc dĩ phô tòa nhi 
tọa. Chia ra ba tiết để giải thích: 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 943 


1. Gộp tư duyên: Sắp muỗn nhập định, cần dứt 
phân duyên, y bát chắng cất, tâm có nhọc nghĩ, vì 
vậy mà Phật thị hiện đề làm mô phạm cho đời sau. 

2. Tịnh Thân nghiệp: Kinh A Hàm nói: Phật đi 
cách đất bốn ngón tay, hoa sen đỡ chân. Nay thị 
hiện "Tẩy" (rửa) là thuận với đời mà biểu tỏ pháp 
để làm mô phạm cho đời sau. 

3. Chánh nhập Định: "Phô Lìa Tọa Nhiều " đo 
nhờ thân ngay ngăn mà tâm chăng hôn trầm, dao 
động. Bản đời Ngụy dịch rằng: "Như niệm bất 
động", bản đời Đường dịch Tăng. "Đoạn thân 
thiền nguyện, trú đôi diện niệm" - Ngài Vô Trước 

ói: "Hiên thị duy tịch", ở Năng giác năng thuyết 
Hy: mà Đại Thánh hiện tích, ăt có điều biểu tỏ, 
biểu tỏ Phật bốn giác ở tại Ngũ uấn Độ giác ma 
quân vốn không, gọi là "chiến thăng", chiếu tâm 
thức đủ đức, tức là "cấp cô". Câu pháp nuôi thân, 
gọi là "Khát sĩ chúng. Giác tâm đã phát, vứt bỏ 
trần lao, sắp muôn Biến quán, bèn nhập Thức 
Tạng, tâm tâm số pháp, thứ đệ tư duy, tức vọng mà 
Chơn, đề được pháp hỷ, pháp hỷ vô thể, dung hòa 
giác tâm, tư duy mượn duyên, mất duyên để hợp 
Chơn Tính, quán chiếu là tích, bỏ tích phản bốn 
hoàn nguyên, phản bồn hoản nguyên, pháp không 
thì tâm tịch, tâm tịch thì Chơn thể Bát-nhã trong 
sáng, muốn thuyết Bát-nhã chánh tông mà thị hiện 
phát khởi như vậy. Tư Thánh nói: Thân có hai; 
Ngụy và Chơn. Thân Ngũ uấn là ngụy, thể giả. An 


mặc để nuôi sông. Pháp thân là vô tướng, nhờ Bát- 
nhã đề chiếu thành. Quân sanh ôm ngụy vứt Chơn, 
chư Phật nuôi Chơn bỏ ngụy. Quân sanh đã mê 
Chơn mà giữ ngụy, ta lại mượn dâu ngụy mà dẫn 
Chơn. Vì vậy mà mượn duyên khất thực, đem ban 
pháp hỷ để hóa, cho nên kinh Niết-bàn nói: "Tỳ 
kheo các ông tuy hành khất thực nhưng chưa từng 
xin món ăn pháp Đại thừa”. 

2. CHÁNH TÔNG PHẢN Chia ra hai phân: 

I. Dựa theo bảy loại nghĩa cú của Ngài Vô 
Trước để giải thích. 

2. Dựa theo phân vẫn đáp đoạn nghi của ngài 
Thiên Thân để chia đoạn và giải thích. 

1. Bảy nghĩa cú trong phân một là: 

- Nghĩa cú thứ nhất: Chủng Tính bất đoạn: 
nghĩa là hộ niệm phó chúc. 

- Nghĩa cú thứ hai: Phát khởi hành tướng: 
Nghĩa là do từ thỉnh xin, khen ngợi, chấp thuận. 

- Nghĩa cú thứ ba: Hành sở trú xứ: nghĩa là 
mười tám trú, từ Phật chánh thuyết suốt cho đến 
cuối kinh, đó là sở trú xứ của Vô Tường hành. 

- Nghĩa cú thứ tư: Đối trị nghĩa là mỗi một chỗ 
trú đều có đủ cả hai loại đối trị, tà hành cộng, kiến 
chánh hành. 

- Nghĩa cú thứ năm: Bắt thật do từ đối trị mà lìa 
hai biên tăng và giảm, chăng mất Trung Đạo. 

- Nghĩa cú thứ sáu: Địa vị: nghĩa là, do chắng 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 945 


đánh mất Trung Đạo mà thành Hiền Thánh vị; Tín 
Hành Đạo, Tịnh tâm Địa, Như Lai Địa. 

- Nghĩa cú thứ bảy: Lập Danh: Do từ sáu nghĩa 
cú trên mà trí Huệ Kiên lợi, vị và Địa rộng hẹp, nên 
gọi là Kim Cang. 

Bồn nghĩa cú sau chỉ nói theo mười tám chỗ trú 
trong nghĩa cú thứ ba, không có văn kinh riêng 
biệt. 

Mười tám trú xứ là: 

1. Phát tâm trú: Kinh nói: "Ưng Như Thị hàng 
phục kỳ tâm, sở hữu nhất thiết... " 

2. Ba-la-mật tương ưng hành Trú: "Bất trú sắc 
bồ thí..." 

3. Muôn đắc sắc thân trú: "Khả dĩ thân 
tướng... " 

4. Muốn đặc pháp thân trú: Pháp thân có hai: 1. 
Pháp Thân thuộc ngôn thuyết, "Phá hữu chúng 
sanh..." nhân ở lời nói mà hiểu rõ lý; 2. Pháp thân 
thuộc chứng đắc. Lại có hai thứ: a. Trí Tướng: 
"Như Lai đặc A Nậu..."; b. Phước tướng: "Nhược 
nhơn Mãn tam thiên..." kế từ trú này đến trú thứ 
mười sáu đều như thứ tự đối trị mười hai loại 
chướng, ý nói muôn câu sắc Thân và pháp thân thì 
cần phải lìa khỏi những chướng ấy. Chướng đã hết 
mới nhập vào trú thứ mười bảy Chứng Đạo trú. 
Nay đang đôi trị là chướng thứ nhất, Mạn chướng. 

6. Bất ly Phật thế thời Trú: "Tích tại Nhiên 


đăng...": lìa khỏi chướng thứ hai, Thiểu Văn 
Chướng. Chăng rời Phật thế thì có đủ Đa Văn. 

7. Nguyện Tịnh Phật Thổ Trú: "Bô-tát trong 
nghiêm Phật thổ bât?..." lia khỏi chướng vì tiểu 
phan duyên tác niệm tu đạo, vì thế với pháp giới. 

ö. Thành thục chúng sanh trú: "Nhơn thần như 
Tu Di...”, lia khỏi chướng xả chúng sanh. Nếu thây 
đại hay Tiểu thì chắng thể cứu vớt vật. 

9. Viễn ly tùy thuận ngoại luận trú loạn trú: 
"Như Hãng Hà Sa trung sở hữu sa....", lìa khỏi 
chướng vì vui thích với sách luận cua ngoại đạo 
làm tán loạn. hãng sa trên bảo bô thí chăng băng trì 
kinh. Vì sao người ngoại học chắng tu chánh pháp? 

10. Sắc và chúng sanh trong Đoàn Thủ Thân, 
quán pha tướng ưng hành Trú: từ "Tam Thiên Thê 
giới sở hữu vi trần..." lìa khỏi chướng do vì phá 
những hình bóng trong tướng, không có thiện xảo 
phương tiện. Đã lia khỏi tán loạn, tương ưng với 
Định. Do vì vi tế mà chắng nhớ đến hai loại 
phương tiện, phá thô đạt vi tê, diệt vi tế đạt đến 
không, tức trừ tưởng tướng của hình bóng. 

11. Cúng dường hầu hạ Như Lai trú: "Khả dĩ 
tam thập tam tướng kiến Bô-tát bất...", lia khỏi 
chướng phước tư lương chắng đủ. Chăng dùng 
tướng thấy, thường thấy pháp thân, gọi đó là hầu 
hạ phước vô biên vậy. 

12. Lìa xa lợi dưỡng và mệt mỏi nhiệt não mà 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 947 


chăng khởi tinh tiên và thối thất trú: "hăng Hà sa 
thân mệnh bộ thí..." là la chướng lạc vị giải đãi 
lợi dưỡng. Hắng sa mệnh thí còn kém hơn thọ trì, 
há lại vì một thân xác mà đăm say dính mặc vảo 
lợi dưỡng, thân mệt mỏi thì tâm phiền nóng mà giải 
đãi sao? 

13. Nhẫn khô trú: "Nhẫn Ba-la-mật phẫu triệt 
thân..." lì chướng chắng thê chịu khô nôi, không 
có những tướng ngã... thì nhẫn chịu nồi nhiều thứ 
khô. 

14. Ly Tịch tịnh vị trú: "Đương lai chi thê, 
nhược hữu nhơn năng ư thử kinh thọ trì đọc 
tụng..." la chướng vì trí tư lương chăng đủ. Ngày 
ba thời Xả thân nhiêu như Số cát của những sông 
Hăng cũng chăng bằng tin kinh, sao lại chỉ chuyên 
thiền định chìm đắm vào mùi vị tịch tỉnh, thiếu về 
trí huệ mà chăng trì chẳng thuyết. 

15. Vào khi chứng đạo, viễn ly hỷ động trú: 
"Vân hà trú, Hàng..." lia chướng thứ mười một 
chướng chắng tự mình nhiếp: 

Ta có thê trú, hàng tâm thì sinh ra vui mừng lay 
động, lay động thì chăng thê tự nhiếp. 

16. Cân Phật giáo thọ trú: "Ư Nhiên Đăng Phật 
Sở Hữu pháp đặc Bô-đề bất..." lìa chướng thứ 
mười hai chướng không có giáo thọ. Muốn nhập 
Sơ Địa thì cần phải Phật giáo thọ (dạy truyền trao). 
Do vậy nếu dựa theo gặp Phật đặc vô sở đặc mà 


chứng đạo vậy. 

17. Chứng Đạo trú: "Nhơn thân trưởng Đại... " 
nhiếp chủng Tính Trí, chứng biên hành Chơn Như, 
thành pháp thân, báo thân cho nên là “Trưởng đại". 

18. Thượng cầu Phật Địa Trú: trong trú này lại 
có sáu loại cụ túc: 

a. Quốc Thổ Tịnh Cụ Túc, "Ngũ đương trang 
nghiêm Phật thổ..." đây là dạy cho những Đại Bô- 
tát nhị đại trở lên: 

b. Vô Thượng kiến Trí Tịnh cụ túc; "Hữu nhục 
nhãn bất?..." từ đây về sau đều duy chỉ Phật quả, 
cho nên nói là "vô thượng”. "Vô thượng” này thông 
cả bốn cụ túc sau. 

c. Phước tự tại cụ túc; "Nhược Nhơn năm Tam 
Thiên giới thất bảo... ". 

d. Thân cụ túc: "Phật khả dĩ cụ túc sắc thân..." 

e. Ngữ cụ túc; "Như vật vị Như Lai thuyết pháp 


f. Tâm cụ túc: Phật đắc A Nậu Bô-đề Vi vô sở 
đặc Da?... (cho đến)... ưng Như Thị quán". 

Lại nữa, mười tám trú trên tóm lược lại thành 
tám loại, cũng được đây đủ: 

1. Nhiếp trú xứ, phôi với trú thứ nhất. 

2. Ba-la-mật tịnh trú xứ. Phôi với trú thứ hai. 

3. Dục trú Xứ: bao gồm trú thứ ba và thứ tư. 

4. Ly chướng Ngại trú Xứ: tức là mười hai 
chướng trên từ trú thứ năm đền trú thứ mười sáu. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 949 


5. Tịnh tâm trú xứ: phối với trú mười bảy. 

6. Cứu cánh trú xứ: phối với trú mười tám. 

7. Quảng Đại trú xứ: Thâầu tóm cả trú mười tắm. 

8. Thậm thâm trú xứ: Thâu tóm cả trú mười 
tám. Trong mỗi một trú, đều thâm sâu, đều quảng 
rộng. Văn của mười tám trú phối với vị Địa là: 

Trú thứ nhất là Thập Trú Vị. Trú thứ hai là sáu 
vị trước trong Thập hạnh vị. Trú thứ ba là hạnh vị 
thứ bảy trong thập Hạnh vị trước trong Thập hạnh 
vị. Trú thứ ba là hạnh vị thứ bảy trong thập Hạnh 
vị. Irú thứ tư là ba hạnh vị sau của Thập Hạnh vI. 
Từ trú thứ năm đến trú thứ mười bốn, thứ tự phối 
với từng Hồi Hướng trong Thập Hỏi Hướng. Trú 
thứ mười lăm là Noãn vị và Đảnh vị. Trú thứ mười 
sáu là Nhẫn Thế Đệ Nhất. Trú thứ mười bảy là Sơ 
Địa. Trú thứ mười tám là từ Nhị Địa cho đên Phật 
Địa. 

2. Y theo phân vẫn đáp đoạn Nghi của ngài 
Thiên Thân đê phân chia và giải thích. Chia ra 
thành bốn đoạn: 

1. Thiện Hiện thân thỉnh: gồm hai phân: 

a. Chỉnh Nghị Tán Phật: 

Thời trưởng lão Tu Bồ-đê tại đại chúng trung, 
tức tòng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất trước 
địa, hợp chưởng cung kính nhì bạch Phật ngôn. Hy 
hữu thế tôn, như lai thiện hộ niệm chư Bồ-tát. 
Thiện phó chúc Chư Bô-tát. 


"Trưởng Lão": Đức cao tuôi lớn. Đường dịch 
là cụ thọ, thọ tức là Mệnh. Ngụy dịch là Huệ Mệnh, 
lây Huệ làm Mệnh. 

"Tu Bô-đê": Có ba nghĩa dịch: đó là Thiện Cát, 
Thiện Hiện, Không sinh. Khi sinh ra phòng rỗng 
không, hiện điểm thiện về giải không. Thầy tướng 
đoán răng, duy thiện, duy cát. 

"Tòng Tòa Khởi...": đều là những tướng về 
chỉnh đồn oai nghi, tu kính. 

.. Hữu": : (hiểm có) vì trên không có. "Như 

'¡ là từ Như mà đến. 

_ miên Hộ Niệm": Luận nói; Thiện hộ niệm là 
dựa theo những Bô-tát căn thục mà nói, nghĩa là 
cho Lực Trí Huệ đề thành tựu Phật pháp, cho lực 
giáo hóa để nhiếp thọ chúng sanh. 

"Tiên Phó Chúc": Là nói theo những Bô-tát căn 
chưa thành thục, e họ thôi mắt, phó trao cho người 
Trí. "Phó" là đem nhỏ giao cho Lớn, “Chúc” là dặn 
đò lớn giáo hóa nhỏ. 

"Bồ-đề Tát Đỏa": Tiếng Hán gọi là giác Hữu 
tình. Có ba giải thích: 

- Dựa theo cảnh: là sở câu, sở độ. 

- Dựa theo tâm là có trí thuộc giác ngộ, Thức 
của những tình lự khác. 

- Dựa theo Năng Sở. Cả ba đều Như, theo thứ 
tự phối với Giác và Hữu Tình. 

b. Chánh Phát Vân Đoạn: 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 951 


Thể tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhơn, phát A- 
nậu-đa-la-tam- miệu-tam-bô-đề tâm, ưng vân hà 
trú? Vân hà hàng phục kỳ tâm? 

1. Giải thích đương cơ: Kinh Hoa Nghiêm nói: 
"Quân mát Bô-đề tâm, tu các nghiệp Thiện, bị ma 
nhiếp trì." 

A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô-đề: Tiếng 
Hán là Võ Thượng Chánh Biến Chánh Giác. Nghĩa 
là Chánh Trí Biến Trí giác tri Chơn và tục, chăng 
thiên lệnh chăng tà vạy. 

2. Giải thích Chánh Vẫn: ngụy dịch là: "Phải 
làm sao trú, làm sao tu hành, làm sao hàng phục kỳ 
tâm". Ý nói nêu người phát Bồ-đề Tâm rồi, trú 
cảnh giới gì? Tu hạnh nghiệp gì? Vọng tâm nêu 
khởi thì làm sao hàng phục? Cho nên Phật bảo an 
trú bỗn tâm, tu Lụa độ hạnh, trong đó hàng tâm 
chăng khiến trước tướng. Tân dịch lượt bớt phân 
tu hành, ý nói răng trú Đạo hàng tâm tức là tu hành, 
nghĩa là Bốn âm và Sáu độ đều gọi là Trú, Tu, 
Hàng phục. Ngài Vô Trước nói răng: trú, nghĩa là 
Dục nguyện (mong muốn). Tu Hành, nghĩa là 
tương ưng đẳng trì. Hàng phục; nghĩa là tâm kia 
nếu tán thì chế nó khiến trở về trú. Lại nữa, trong 
mười tám trú, mỗi một Trú đều lấy trú, tu, hàng 
phục để giải thích, mới biết tuy có ba mà hành thì 
chỉ là cùng một. 

2. Như Lai Tán Hứa 


Phật ngôn: thiện tai! Thiện tai! Tu- bô-đề, như 
như Sở thuyết; Như Lai thiện hộ niệm chư Bô-tát. 
Như kim để thính, đương vi nhũ thuyết; thiện nam 
tử, thiện nữ nhơn, phát A-nậu-đa-la-tam-miệu- 
tam- bô-đê-tâm, ưng như thị trú, như thị hàng phục 
kỳ tâm. 

Chia ra ba phân: 

a. Âm tán sở tán: 

Lặp lại hai lần "Thiện Tai", cực kỳ khen ngợi. 
Hộ niệm và phó chúc có thể khiến cho hạt giông 
Phật chăng bị đoạn dứt, là việc đương nhiên, cho 
nên ân chứng lời khen ngợi của Tu Bô-đề; "như 
Như Sở Thuyết". 

b. Bảo nghe hứa thuyết: 

Không có dùng tâm hành sinh diệt mà nghe 
pháp Thật tướng. Kệ của cuốn Trí luận nói rằng: 
Người nghe nhìn sửng như khát nước, một lòng 
nhập vào trong nghĩa lời, háo hức nghe pháp lòng 
buôn vui, những người như vậy đáng để thuyết". 

c. Khuyên nghe sắp thuyết: 

Ta sẽ vì ông, như vậy như vậy, nhỏ nhẹ mà nói. 

3. Thiện hiện lắng nghe. 

Duy nhiên! Thê tôn! Nguyện lạc dục văn. 

"Duy" là từ thuận tòng, thuận theo, vâng theo. 
Lễ pháp thì Dạ vâng! Thô lỗ thì à ừ! Thập Địa Kinh 
nói: như khát thì nghĩ đến nước lạnh như đói thì 
nghĩ đến món ăn ngon, như bệnh thì nghĩ đến thuốc 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 953 


hay, như đám ong nhờ mật, chúng con cũng vậy, 
nguyện nghe pháp cam lô. 

4. Như Lai Chánh Thuyết. Chia ra hai phân: 

a. Chánh đáp sở vẫn: chia ra hai phân. 

- Nêu chung, tách riêng đề điệp vấn: 

Phật cáo Tu Bô-đề: chư Bồ-tát ma ha tát ưng 
như thị hành phục kỳ tâm 

Đây là hàng phục làm chung, lây trú và Tu làm 
riêng, nghĩa là trong Trú và tu đều có Hàng phục. 
Vì ý kinh ở tại đầy nên chỉ nêu lên hàng phục, có 
người chia. Đây là nêu phân sau mả nhiếp phần 
đâu, mới khiến cho văn kinh rất chắng ỗn định 
suông sẽ, lý và lệ điên đảo lộn ngược. Xưa nay 
ngôn giáo chỉ có lấy phân đầu mà nhiếp phân s sau, 
chưa nghe lây phân sau mà nhiếp phân đầu, huỗng 
nữa xem kỹ văn kinh không có chỗ nào lời riêng 
về vận đề hàng phục mới biết Hàng phục năm ở 
trong phân Trú và Tu, đều bảo ly tướng là trả lời 
câu hỏi về hàng phục, chăng riêng đáp. Tông của 
kinh này ở Ly Tướng, Ly tướng chính là hàng tâm, 
vốn ý muôn nói Hàng tâm cần phải dựa theo trú và 
Tu mà hiên, vì Trú, Tu, Hàng phục vốn chăng lìa 
nhau. Mười tám Trú của ngài Vô Trước đêu có Trú, 
tu, hàng tâm. 

- Theo riêng hiển chung để trả lời câu hỏi: có 
hai phân; 

+ Đáp câu hỏi về an trú, Hàng tâm: có bốn 


phân: 

- Quảng Đại tâm. 

Sở hữu nhất thiết chúng sanh chỉ loại; nhược 
noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, 
nhược hóa sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, 
nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu 
tưởng phi vô tưởng. 

Có hai cú: Cú thứ nhất là nêu lên Tam giới phố 
độ. Cú thứ hai "Nhược Noãn.." liệt kê ra ba: I) Thọ 
Sanh sai biệt: Loài Trời và Loài Địa Ngục thì Hóa 
sanh. Loài ma quỷ thì thông cả thai sanh và Hóa 
sanh. Loài người và động vật đều thông cả bốn 
sanh, những loài vi tế khác ở trong nước, trên đất, 
trong đất, trong không,.. chăng thê phân chia phẩm 
loại cho đây đủ được. Noãn sanh là thâp kém mà 
lại kê ra đầu tiên, có hai giải thích: a. Vì nếu theo 
cảnh thì cái đủ duyên nhiêu làm đầu; b. Nếu dựa 
theo tâm thì từ gôc đến ngọn làm thứ tự; 2) Y chỉ 
sai biệt: Hữu sắc là Tứ Thiên, Vô Sắc là Tứ không; 
3) Cảnh giới Sai biệt: Công Đức Thí nói rằng: Hữu 
tưởng thì không xứ và Thúc xứ. Vô tưởng thì vô sở 
hữu xứ. Phi tưởng thì Hữu Đảnh. 

- Đệ Nhất Tâm 

Ngã giai linh nhập vô dư Niết-bàn nhi diệt độ 
chị. 

Tức là Vô trú Xứ Niết-bàn, bất cộng Nhị Thừa, 
cho nên nói là Đệ nhất. Ngài Vô trước nói: Vì sao 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 955 


lại nguyện (mong) nghĩa bất khả đắc này? Vì Sanh 
sở nhiếp. Lại nói: Noãn, Thấp, Vô tưởng, Hữu 
Đảnh thì bất năng, làm sao phô nhập? Có ba nhân 
duyên: I. Vị Nạn xứ sanh thì phải đợi thời; 2. 
Chắng phải là nạn xứ sanh thì; những hàng chưa 
thành thục thì thành thục họ; 3. Những người đã 
thành thục thì giải thoát. 

- Thường Tâm 

Như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng 
sanh thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. 

1). Là vì Tính không: 2) Là vì đồng thể. Luận 
nói: Tự thần diệt độ, không khác chúng sanh; 3) Là 
vì bôn tịch; 4) Vì vô niệm; 5) Pháp. 

- Bất Đảo Tâm. 

Hà dĩ cô, Tu Bồ-đề! Nhược Bồ-tát hữu ngã 
tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng, tức phi Bô-tát. 

Luận nói: Lìa xa những tướng y chỉ vào thân 
kiến, chúng sanh,... Ngài Vô Trước: vi đã đoạn dứt 
Ngã kiến, đắc tự hành bình đẳng tướng. Tín g1ả tự 
và tha là bình đắng, hiễn thị nhiếp trong Hàng phục 
tâm, khi tán, chúng sanh tưởng cũng chăng chuyên, 
như nhĩ Viêm kIa. 

b. Đáp câu hỏi về Tu hành, hàng tâm. Có 5 
phân: 

- Nêu Chung 

Phục thứ, Tu Bô-đề! Bô-tát ư pháp ưng vô sở 


trú hành ư bố thí. 

"U Pháp"; là nêu chung các pháp. Từ "Ưng 
Vô..." là chánh tỉ về tu hành. 

Hỏi: Bồ-tát vạn hạnh, sao chỉ nói một hạnh? 

Đáp: Vạn hạnh chắng ngoài lục độ. Lục độ gọi 
chung là Bồ Thí. Cho nên kệ nói: "Đoàn nghĩa 
nhiếp ư lục, tư sinh vô úy pháp, thử trung Nhất nhị 
tam, thị danh tu hành trú” (Bồ thí nhiếp cả sáu, nuôi 
dưỡng vô úy pháp, trong ây một hai ba, gọi là Tu 
hành trú). Ngài Vô trước nói: Nếu không có tinh 
tiên thì mệt mỏi, chăng thê thuyêt pháp, nêu không 
có thiên định thì tham được Tín kính, lợi dưỡng, 
mà nhiễm tâm thuyết pháp. Nêu không có Trí Huệ 
thì sẽ thuyết pháp, một cách điên đảo. 

- Giải Thích Riêng 

Sở vi bất trú sắc bô thí, bất trú thanh hương vị 
xúc pháp bồ thí 

Bồn luận chỉ chỉ ra ba sự: đó là Tự Thân, Báo 
ân, quả báo. Kệ nói: "Tự thân và báo ân, quả báo 
này chăng dính hộ tồn mình chăng thí phòng cầu ở 
việc khác". 

- Tống kết: 

Tu Bô-đê! Bô-tát ưng như thị bồ thí, bất trú ư 
tướng. 

Trước chỉ chỉ ra ba sự, nay thi Tâm và Cảnh, 
không và Hữu, vi tế rủ sạch. Kệ nói: "Viễn ly thủ 
tướng tâm". Luận nói: "Chăng thấy vật cho, chắng 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 957 


thấy kẻ nhận, chăng thấy kẻ cho". Ngài Vô Trước 
nói: " Bất trú tướng tưởng”. Có người cho rằng 
đoạn văn kết này là trả lời câu hỏi về Hàng phục. 
Sai vậy! Trước tiên là nêu ra, tiếp đó là giải thích, 
tiếp nữa là kết luận, đều nói Vô trú, đêu là nghĩa 
của Hàng phục năm trong tu hành, sao lại bỗng 
nhiên cho răng Văn kết là trả lời câu hỏi riêng 
khác? 

- Hiển Ích 

Hà dĩ cô? nhược Bô-tát bất trú tướng bồ thí, kỳ 
phước đức bắt khả tư lượng, Tu Bồ-đê! ư ý vần hà? 
Đông phương hư không khả tư lương bất? bất dả! 
Thế Tôn! Tu Bồ-đê! Nam Tây Bắc Phương, tứ duy 
Thượng Hạ hư không khả tư lượng bất? bất dả! Thế 
tôn! Tu Bồ-đề! Bồ-tát vô trú tướng bồ thí, phước 
đức diệc phục như thị, bất khả tư lượng. 

Cú đầu là trưng hỏi. Luận nói: nếu lìa khỏi 
những tưởng tướng thí,.. thành tựu được phước đức 
bồ thí? Từ "Nhược Bô-tát..." là giải thích. Ở trong 
này có ba phân; phân đầu là pháp thuyết. Vì nghĩ 
là không có phước, cho nên dùng "bắt khả tư" để 
đoạn dứt mối nghi đó. 

"Đông phương... là Dụ thuyết: dễ hiểu có thê 
biết rồi vậy. "Bô-tát vô trú tướng..." là pháp hợp. 
Hư không là vô, nói răng "giống như Hư không" 
có ba nhân duyên: 1. Vì Hư không khắp tât cả mọi 
xứ. Nghĩa là trong trú và bất trú tướng thì phước 


sinh ra; 2. Là vì Hư không rộng lớn thù thắng: 
3. Vô tận, cứu cánh bất tận. 
- Kết Khuyên 
Tu Bồ-đề! Bồ-tát đản ưng như sở giáo trú. 


LẦN LUỢT ĐOẠN NGHĨ 

Luận nói: Từ đây về sau là thị hiện đoạn dứt 
những tâm sanh nghi. 

Trong đó, văn chia ra hai mươi bảy đoạn. 

1. Đoạn mỗi nghi cầu Phật hành thí trú tướng: 

Nghĩ răng: Vì để cầu Phật quả mà hành bồ thí, 
tức là trú vào tướng "câu Phật", thì sao lại là vô 
trú? Lại nữa, nêu bât trú vào tướng "câu Phật", thì 
sao lại là vô trú? Lại nữa, nêu bât trú tướng lầm 
Nhân thì làm sao cảm được quả thuộc sắc tướng, 
vì nhân và quả chăng cùng loại? Đoạn dứt môi nghi 
này, văn có bôn phân: 

1. Nêu nguyên nhân khởi nghi để hỏi: 

Tu Bô-để! Ư ý Vân hà, khả dĩ thân tướng kiến 
như lai bất? 

Vốn chỉ Nhân vì cho tướng là Phật nên mới 
khởi mỗi nghi bất trú tướng như trên. Phật nêu ra 
nguyên nhân khởi nghi, hỏi và đáp, muốn khiến 
đoạn trừ. 

2. Tướng đắc để đáp: 

Bắt dả! Thế Tôn! bất khả dĩ thân tướng đắc kiến 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 959 


Như Lai. 

Vì ngăn ngừa người Nghi, muốn dùng tướng để 
cầu, khiến cho thấy được Như Lai thân. Cho nên 
đáp răng: "Chắng thể dùng tướng để thây được". 
Luận nói: "Vì để phòng ngừa Tướng kia thành tựu 
đặc thân Như Lai". 

3. Giải thích Thế khác với Hữu vi. 

Hà dĩ cô. Như Lai sở thuyết thân tướng tức phi 
thân tướng. 

Tướng là Hữu vi, sinh, trụ, dị, diệt. Phật thê thì 
khác với thứ đó, cho nên phi Thân tướng( chắng 
phải là thân tướng). Kệ nói: "Tam tướng dị thê cô" 
(vì ba tướng khác với Thể); Phật thê khác với ba 
tướng hữu 

vi. Hai tướng Trụ và DỊ cùng là hiện tại, cho 
nên hợp lại thật một tướng. Nếu chia nhỏ ra thì thật 
là bốn tướng. Do vậy Duy Thức nói: Sinh là biểu 
thị cho pháp này trước kia chắng có. Diệt là biểu 
thị cho pháp nảy sẽ là không có. DỊ là biểu thị pháp 
này chăng đứng yên. Trụ là biểu thị pháp này tạm 
thời có tác dụng. 

4. Ấn Phật thân vô tướng. 

Phật cáo Tu Bô-đề phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng nhược kiên chư tướng phi tướng tức kiến 
Như LaI. 

Chẳng những Phật thân vô tướng, nhưng lại là 
chỗ y chánh cho tất cả phàm và Thánh. Tướng Hữu 


vi đêu là hư : vọng, vì do từ vọng niệm mà biến hiện 
ra. Vọng niệm vôn không thì chỗ biến hiện làm sao 
thật! Cho nên khởi Tín nói răng: "Tất cả cánh giới 
chỉ nương vọng niệm mà có sai DIỆt, nếu lìa tâm 
niệm thì không có tướng của tất cả cảnh giới. 
"Nhược kiến chư tướng..." là ngăn chặn lìa sắc mà 
quán không. Vì e ngại rắng người ta nghe nói 
tướng. là Hư vọng mà riêng câu Phật thân vô tướng, 
cho nên nói răng "tướng tức phi tướng, tức là Như 
Lat" , chăng ‹ chỉ Phật hóa thân tướng là Như Lai mà 
tướng của tật cả tướng mà mình đã thây đều là vô 
tướng tức là Như Lai. Vì vậy mà khởi tín luận nói 
răng. Cái gọi là nghĩa giác; nghĩa là tâm thể ly 
niệm, ly niệm tướng là đăng với Hư không gIỚI, 
tức là Như Lai bình đẳng pháp thân. Triệu nói: 
"Hành hợp Giải thông tức là thây Phật". Kệ nói: 
“Ly kia là Như Lat"; ly ba tướng kia là pháp thân 
Như Lai. Ngài Vô trước thì chỉ ly Biên kế VỚI Sắc 
thân, chăng chấp sắc tướng tức là Chơn sắc thân, 
cho nên Luận kia nói răng: Đây là hiển thị Như Lai 
sắc thân, lại nữa, đây là trú xứ thứ ba trú xứ muốn 
đặc sắc thân. 

2. Đoạn môi nghi không tin Nhân và Quả đều 
thâm sâu 

Luận nói: Vô trú hành thí Nhân thâm sâu, Vô 
tướng thây Phật quả thâm sâu. VỊ lai Ác thê ặt sẽ 
chăng sanh ra niêm tin uống thuyết vô ích. Phân 
văn đoạn dứt môi nghi này có bốn phân: 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 961 


1. Dựa theo không tin để trình mỗi nghi. 

Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! phả hữu 
chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương 
có, sinh thật tín bất? 

Bản đời Ngụy viết rằng: "Có chúng sanh nào ở 
đời vỊ lai... " nay bản dịch này lược bớt câu đó. Ảnh 
ở tại "sau năm trăm năm). "cú”: là thuyên sai biệt. 
"chương": là giải cú. "Thật trí"; Đại phẩm nói: 
"Chắng tin tất cả pháp là tin Bát-nhã". 

2. Trách lời nói nghi ngờ đề hiển rõ niêm tin. 

Phật cáo Tu Bồ-đề mạc tác thị thuyết, Như Lai 
diệt hậu hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới tu phước 
giả, ư thử chương cú năng sinh tín tâm, dĩ thứ vi 
thật. 

(Phật bảo Tu Bồ-đề: Đừng nói như thế! Sau khi 
Như Lai diệt, năm trắm năm sau, có người trì gIới, 
tu phước sẽ sinh niêm tin về chương cú này, cho 
đây là Thật). 

"Hậu Ngũ Bách Thế": kinh Đại Tập nói: Năm 
trăm năm thứ nhất là giải thoát kiên cố. Năm trăm 
năm thứ hai là thiên định kiên cố. Thứ ba là Đa 
văn, thứ tư là chùa tháp, thứ năm là Đâu tránh, đều 
ví như câu thứ nhất câu thứ hai. Vốn nghi đời ác 
thê người ta không tin, cho nên nêu ra Ác thế để 
đoạn mỗi nghi. 

“Trí giới, tu phước”; là giới và định. 

"Dĩ thử vi thật”; là chánh giải không có điên 


đảo. 

Ngài Vô trước nói: ba Học; tăng Thượng giới 
Học, tăng thượng Định học... là hiên thị rõ công 
đức tu hành thiểu dục,.. Giới thì ra khỏi ba Ác Đạo, 
Định thì ra khỏi lục dục. Huệ thì xuất khỏi tam 
GIỚI. 

3. Nguyên do tin được. Chia ra hai phân: 

a. Phụng sự thiện hữu, tích tập nhân tín. 

Đương tri thị nhơn bất ư nhất Phật nhị Phật tam 
tứ ngũ Phật nhi chủng thiện cân. dĩ ư vô lượng 
thiên vạn Phật sở chủng chư thiện căn, văn thị 
chương có nải chí nhất niệm sinh tịnh tín giả. 

Ngài Vô Trước nói: Hiến thị tích tập Nhân ở 
nhiêu chỗ Phật. Ý nói răng làm đời phụng sự bạn 
lành thì Duyên sẽ tốt đẹp. 

"Chủng chư thiện căn": Ý nói rằng lâu ngày chế 
phục ba độc thì Nhân tốt đẹp. 

b. Được bạn lành nhiếp thu, thành tựu đức tin: 
chia ra hai phân: 

- Nhiếp thọ đặc phước, hiển phước đức Môn: 

Tu Bô-đề! Như lai tất tri tất kiến thị chư chúng 
sanh đắc như thị vô lượng phước đức. 

Ngài Vô Trước nói: nghĩa là ở trong tất cả mọi 
hành vi đi đứng, việc làm đều biết cái tâm đó, bốn 
uấn thây chúng y chỉ vào Sắc thân, những điều đó 
rằng được bạn lành nhiếp thu. Luận nói răng: Nếu 
chăng nói "Kiên" (thấy) thì hoặc có người cho rằng 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 963 


Như Lai dùng Tỉ Trí dễ "Tri" (biết). Nêu chắng nói 
“Tri” thì hoặc sẽ có người cho răng Như Lai dùng 
mắt thịt (Nhục Nhãn) đề "Kiến" (thây) cho nên cần 
phải dùng cả hai từ ngữ. 

"Đặc phước Đức"; bản Đời Ngụy dịch là "Sinh 
phước Đức như vậy, thủ phước đức như vậy”. Luận 
nói: "Sinh" là có khả năng sinh ra nhân. “Thủ” là 
huân tu quả của tự thể. Ngài Vô Trước nói: "Sinh" 
là có khả năng Sinh ra Nhân. “Thủ” là huân tu quả 
của tự thể. Ngài Vô Trước nói: "Sinh" là khi phước 
đang khởi, đang hiện hành. "thủ" là ngay khi kia 
diệt, nhiếp trì chủng tử, chữ "Đặc" ở đây là gộp cả 
hai nghĩa Sinh và Thủ, chăng lìa khỏi "Đắc". Một 
chữ "Đắc" bao gôm. cả Sinh và thủ. 

Nguyên do Nhiếp thọ, hiểu Trí Huệ Môn: Do 
từ không có hai chấp mà đắc nhiếp thọ: Văn chia 
ra hai phân: - Đã đoạn thô chấp. 

Hà dĩ cố? Thị chư chúng sanh, vô phục ngã 
tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng, vô pháp tướng diệc vô phi pháp tướng. 

Phân đâu là trưng hỏi niêm tin: Vì những nghĩa 
øì mà được Như Lai thảy biết thảy thây? Phân sau 
là giải thích hai nguyên do” 

I. Vi không có Ngã chập. Chấp thủ tự thể là 
Ngã. Cho răng Ta (Ngã) triểu chuyển từ cõi này 
đên cối khác đó là Nhơn. Cho răng ta thịnh suy 
khổ, vui, nhiêu thứ biến đôi khác nhau liên tục nôi 


tiếp nhau, đó là chúng sanh, cho răng ta một báo 
mệnh căn chắng đoạn mà trụ, đó là thọ giả. 

2. Vì không có pháp chấp: Luận nói: "Vô pháp 
tướng" là Năng thủ và sở thủ nhất thiết pháp đêu 
vô (không có). Diệc vô phi pháp tướng”; là Vô Ngã 
Chơn không thật hữu. Mà Ly hai châp, chính là đặc 
Phật tri kiến, thành tựu cái sốc Tịnh tín, thiện căn 
phước đức, cả hai cùng kiêm nhau. Luận nói: Có 
Trí Huệ thì đủ rôi sao lại còn nói thêm công đức trì 
giới? Vì để thị hiện nghĩa thật tướng sai biệt nên 
cũng có công đức trì giới. Vì nương theo tín tâm, 
cung kính thì có thể sanh ra thật tướng. Không chỉ 
thuyết về Nhân của Bát-nhã. 

- Chưa trừ tế chấp. 

Hà dĩ cố? thị chư chúng sanh, nhược tâm thủ 
tướng tắc vi trước ngã nhơn chúng sanh thọ giả. 
nhược thủ pháp tướng tức trước ngã nhơn chúng 
sanh thọ giả. Hà dĩ cỗ? Nhược thủ phi pháp tướng 
tức trước ngã nhơn chúng SINH thọ giả. 

Từ "Nhược tâm thủ..." là nói chung về hai 
tướng, giải thích chung về 'Thủ pháp và phi pháp, 
đêu gọi là tướng. Vừa lại kiến lập thủ tướng, tức là 
những tướng Ngã, Nhơn... thì sẽ sinh lập nghĩa 
tông. Từ "Nhược thủ pháp..." là nói về Hai tướng. 
Luận nói: Chỉ có vô minh sử, không có hiện hành 
thô phiên não, thị vô ngã kiến. Ngài Vô trước nói: 
chỉ thủ pháp và phi pháp tương chuyển nhau những 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 965 


tưởng phi ngă,... để những tưởng ngã,... đật đến y 
chỉ chăng chuyên. Trong đó có nêu câu hỏi: Thủ 
pháp chỉ bị pháp tướng. Vì sao lại trước Ngã... 
Giải thích răng: thủ phi pháp còn bị trước ngã, 
huống nữa là thủ pháp. Dùng câu sau để giải thích 
câu trước. 

4. Huyện môn trung đạo. 

Thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. 
Dĩ thị nghĩa có Như Lai thường thuyết như đăng 
Tỳ kheo tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả. Pháp 
thượng ưng xả hà huống phi pháp. 

(Do vậy, chắng nên thủ pháp, chắng nên thủ phi 
pháp. Do vì nghĩa này, Như Lai thường nói: Tỳ 
kheo các ông, biết ta thuyết pháp như dụ chiếc bè, 
pháp còn nên xả, huông nữa phi pháp.) 

Câu đầu là chánh kết quy về Trung. Câu sau là 
dẫn lời nói để làm chứng. 

"Phiệt Dụ": (Dụ chiếc bè) mượn lời để hiển 
nghĩa, chẳng nói như lời chấp nghĩa. Chắng chấp 
tức là chẳng thủ, chăng phải là hoàn toàn vứt bỏ. 
Kệ nói: "Kia bất trú tùy thuận, chứng trí ở trong 
pháp”. Luận giải thích răng: " Bất trú" là đắc chứng 
trí. Xả bỏ giáo nếu đã đến bờ kia. "Tùy Thuận" là 
tùy thuận giáo pháp để chứng trí kia, nêu chưa đến 
bờ. Ngài Vô Trước nói: "Pháp còn phải xả” là vì 
Thật tướng đã sạch "Huống nữa phi pháp" là vì lý 
bất tương ưng. 


3. Đoạn mối nghĩ cho răng Vô tướng thì làm 
sao thuyết được? Phân trên đã nói răng chắng thê 
dùng tướng đề thấy Phật, Phật chẳng phải Hữu vi 
thì sao Thích Ca lại đắc A Nậu Bô-để? Sao lại 
thuyết pháp? Văn đoạn chia ra hai phân. 

1. Vấn đáp đoạn nghi. Có bốn phân. 

a. Nêu nhạn nghi để hỏi. 

Tu Bồ-đê! Ư ý vân hà? Như Lai đắc A nậu đa 
la tam miệu tam Bô-đề da? Như Lai hữu sở thuyết 
pháp da? 

Phật hỏi đặc hay không: ý tỏ chăng đắc. Ngài 
Vô Trước nói: Hiển thị phiên thủ ở chánh giác. 

b. Thuận thật lý để đáp. 

Tu Bồ-đề ngôn: như ngã giải Phật sở thuyết 
nghĩa, vô hữu định pháp danh A -nậu-đa-la-tam- 
miệu-tam-bô-đề, diệc vô hữu định pháp Như Lai 
khả thuyết. 

Kệ nói: "Ứng hóa phi Chơn Phật, diệc phi 
thuyết pháp giả" (Ứng Phật và Hóa Phật chăng 
phải là Chơn Phật, cũng chắng phải là bậc thuyết 
pháp). 

c. Giải thích câu nói "Vô định pháp". 

Hà dĩ có? Như lai sở thuyết pháp giai bất khả 
thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi phi pháp. 

Ngài Vô Trước nói: "Bất khả thủ" là khi đang 
nghe. "Bất khả thuyết" là khi đang nói: "phi pháp" 
là vì phân biệt tính. "Phi phi pháp” là vì pháp vô 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 967 

ngã lý. Luận nói: Pháp kia phi pháp, phi phi pháp 
là nói theo nghĩa của Chơn Như. "Phi pháp”; là vì 
tất cả pháp không có thể tướng. "Phi phi pháp", là 
Chơn Như kia Vô ngã Thật tướng hữu. Vì sao chỉ 
nói "Thuyết mà chăng nói "chứng"? có người nói 
răng: Vì thuyết tức thành nghĩa chứng. Vì nếu 
chăng chứng thì chắng thể thuyết. 

d. Giải thích nguyên do vô thủ vô thuyết. 

Sở dĩ giả hà? nhất thiết Hiên Thánh giai dĩ vô 
vi pháp nhi hữu sai biệt. 

Bản dịch đời Ngụy viết: "tất cả Thánh nhân đều 
nhờ Vô vi pháp mà đắc tên". Luận ý nói: Thánh 
nhân chỉ nương Chơn như thanh tịnh mà đắc danh. 
Vì chắng phải riêng đắc pháp, cho nên vô thủ, vô 
thuyết. 

"Nhi Hữu SaI biệt" (mà có sai biệt): Luận nói: 
Chơn Như cụ túc thanh tịnh, (một) phân thanh tịnh. 
Ngài Vô Trước nói: "Vô v1" nghĩa là vô phân biệt. 
do vậy mà Bồ-tát Hữu học đác danh, Như Lai Vô 
Học đắc danh. 

"Sở Vô Vi": Hiến liễu rõ khi chiết phục tác 
loạn. "Hậu vô vi" là duy chỉ Đệ Nhất Nghĩa, vô 
thượng giác. Tam thừa hiên thánh đều tu chứng vô 
vi, cho nên nói chung đó là sai biệt. 

2. So sánh tỏ hơn. Có 4 phân: 

a. Nêu kém phước để hỏi. 

Tu Bồ-đề, ư ý vân hà, nhược nhơn mã tam thiên 


đại thiên thê giới nhất bảo dĩ dụng bồ thí, thị nhơn 
sở đắc phước đức ninh vi đa bất? 

Kệ của Câu Xá Luận nói răng: "Bốn đại châu 
Nhật Nguyệt, Tô Mê Lô Dục Thiên, Phạm Thế mỗi 
một ngàn, là một Tiểu Thiên giới, ngàn lần Tiểu 
Thiên này, gọi là một trung Thiên, ngàn trên là Đại 
thiên, đều đồng một thành hoại". 

"Thất bảo": Là vòng, bạc, lưu ly, san hô, mã 
não, Chơn châu đỏ, pha lê. 

b. Phước nhiêu để đáp. 

Tu Bô-đề ngôn: thậm đa, Thế Tôn! hà dĩ cô, thị 
phước đức tức phi phước đức tính, thị cố Như Lai 
thuyết phước đức đa. 

Ngài Vô trước nói: ”Phị phước Đức”; là nêu lại. 
"Tức phi"; là dựa theo Thắng Nghĩa không. "Thị 
cô": là dựa theo Thế Tục Hựu. 

c. Phước kinh vượt trội. 

Nhược phục hữu nhơn ư thử kinh trong thọ trì 
nải chí tứ cú kệ đăng, vị tha nhơn thuyết, kỳ phước 
thăng bị. 

Kệ nói: "Thọ trì pháp và thuyết, bất không với 
phước Đức, phước chăng đến Bỏ-đê, hai kia đến 
Bôồ-đê". 

"Tứ cú”; là nghĩa được tỏ rõ ở bốn câu, rốt cuộc 
tức thành bốn câu kệ. Như "Phàm sở hữu tướng tức 
là hư vọng, nêu thấy chư tướng phi tướng tức thây 
Như Lai", đây là tôi diệu nhất. Nhưng nghĩa thấy 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 969 


bốn câu, trì và thuyết thì thú hướng đến Bô-đề, văn 
hoặc tăng hoặc giảm, bất tất chỉ có bốn chữ, nghĩa 
nếu thiếu sót thì sẽ thành ra là phỉ báng. 

d. Giải thích nguyên nhân vượt trội, có hai 
phân: 

- Chánh giải thích: 

Hà dĩ cố, Tu Bô-đê, nhất thiết chư Phật cập Chư 
Phật A-nậu-đa- la-tam-miệu-tam-bô-đề pháp, giai 
tòng thử kinh xuất. 

"Chư Phật Bô-đê Pháp": Luận nói: gọi là pháp 
thân. Pháp thân với kia, hai thứ này có thể làm 
Nhân cho liễu. 

"Nhất Thiết Chư Phật"; tức là báo thân và Hóa 
thân. Luận nói: Với đây có thể làm Nhân cho Sanh. 

- Chuyển giải thích. 

Tu Bôồ-đề sở vị Phập pháp tức phi Phật pháp. 

Trong đệ nhất nghĩa, không có Phật pháp từ 
kinh này xuất ra. 

4. Đoạn môi nghi Thanh Văn đắc quả là Thủ. 

Luận nói: Phân trên nói rằng Thánh nhơn vô vi 
pháp bất khả thuyết bất khả thủ thì vì sao thanh văn 
lại đều thủ tự quả, như chứng mà thuyết? Văn đoạn 
trừ mỗi nghi có 4 phân: 

1. Nhập Lưu quả. 

Tu Bô-đê! ư ý vân hà? Tu Đà Hoàn năng tác thị 
niệm; ngã đắc Tu Đà Hoàn quả bất? Tu Bồ-đề 
ngôn: bất dả, Thế Tôn! hà dĩ có? Tu Đà Hoàn danh 


vi nhập lưu nhi vô sở nhập. bất nhập sắc thanh 
hương vị xúc pháp. thị danh Tu Đà Hoàn. 

Tu Đà Hoàn: Tiếng Hán gọi là Nhập Lưu, nhập 
vào dòng Thánh nhân. Còn gọi là Dự Lưu, dự dòng 
Thánh Nhân. Chỉ do chắng nhập vảo lục trần, gỌI 
là nhập Thánh lưu. Không phải là riêng có chỗ 
nhập. Luận nói: Thánh nhân đắc quả, chắng thủ 
một pháp, chắng thủ cảnh giới lục trần, cho nên gọi 
là Nghịch lưu, cho đến La Hán chăng thủ một 
pháp, do vì nghĩa â ây, gọi đan là A La Hán, nhưng 
chăng phải bất thủ vô vi tự quả, chỉ ngay khi 
chứng, lìa thủ Ngã... phiên não, do đó không có 
tâm như thế này "Ta đặc được quả. 

Nếu khởi tâm như vậy "ta đặc quả" thì tức trước 
Ngã,... cho nên biết đắc quả nghĩa là bất thủ thì 
đâu thê nghĩ răng là Thủ. 

2. Nhất Lai Quả. 

Tu Bô-để! ư ý vân hà. Tư Đà Hàm năng tác thị 
niệm ngã đắc Tư Đà Hàm quả bất? Tu Bồ-đề ngôn: 
bất dả! Thế tôn! hà dĩ có? Tư Đà Hàm danh nhất 
vấn lai nhĩ thật vô vẫn laI, thị danh Tư Đàn Hàm. 

Tư Đà Hàm: tiếng Hán gọi là Nhất Lai, Đoạn 
dứt sáu phẩm Tu Hoặc thuộc Dục giới, từ đó mệnh 
chung, một lần sanh lên trời, một lần sinh đến 
Nhơn gian, bèn đặc A La Hán quả. Cho nên gọi là 
Nhất Lai mà thật Vô Lai, đã ngộ vô ngã thì vãn lai. 

3. Bất Lai Quả. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 971 


Tu Bô-đê. ư ý vân hà A Na Hàm năng tác thị 
niệm ngã đắc A Na Hàm quả bất? Tu Bồ-đề ngôn: 
bất đả. Thế Tôn! hà dĩ cỗ? A Na Hàm danh vi bất 
lai nhi thật vô bất lai. thị cố danh A Na Hàm 

"A Na Hàm": Tiếng Hán gọi là Bất Lai. Còn 
gọi là Bất Hoàn. Đoạn hết chín phẩm Tu Hoặc của 
Dục Giới. Mệnh chung vãn sanh lên trời chăng trở 
về lại lạ giới, cho nên gỌU là Bất Lai, nhưng thật 
không có nghĩa Bắt Lai, giỗng như giải thích trên. 

4. Bất Sanh Quả: (A La Hán) 

A La Hán: ở đây thích nghĩa có ba nghĩa: l. Vô 
tặc (không còn giặc) Tam giới kiếu tu, phiền não 
hết tận; 2. Bất Sanh; chăng thọ nhận Hậu Hữu 
(Hữu Sau, tức là thân xác kiếp sau) nữa; 3. Ứng 
Cúng; đáng được thọ nhận sự cúng dường to lớn 
Của n8ười và trỜi. 

Văn chia ra ba phân: 

a. Nêu sở đắc đề hỏi. 

Tu Bỏ-đê! ư ý vân hà, A La Hán năng tác thị 
niệm, ngã đắc A La Hán đạo bất? 

b. Tỏ vô thủ đề đáp. 

Tu Bô-đề ngôn: bất dã, Thế Tôn! hà dĩ cô? thật 
vô hữu pháp A La Hán, Thế Tôn! Nhược A La Hán 
tác thị niệm: ngã đắc A La Hán đạo, tức vi trước 
ngã nhơn chúng sanh thọ giả. 

(Tu Bồ-đề nói: không ạ, Thê Tôn! Vì sao? Thật 
không có pháp gọi là A La Hán. Thế Tôn! Nếu A 


La Hán nghĩ thê này; "Ta đắc A La Hán Đạo", tức 
bị trước Ngã, Nhơn, chúng sanh, Thọ giả). 

c. Dẫn cái chứng của mình khiến tin: có ba 
phân: 

- Phật trước kia đã nói ân chứng. 

Thế tôn! Phật thuyết ngã đắc vô tránh Tam 
muội. nhơn trung tối vi đệ nhất, thị đệ nhất ly dục 
A La Hán. 

(Thế Tôn! Phật nói con Đắc Vô Tránh tam 
muội, là đệ nhất trong loài người, là đệ nhất Ly 
Dục A La Hán). 

"Vô Tránh": chăng não chúng sanh, có khả 
năng khiến cho chúng sanh chăng khởi phiên não, 
cho nên Phật khen ngợi. Trong mười đệ tử, Thiện 
Hiện là người ly dục đệ nhất. Tam ĐIỚI phiên não, 
chỉ có tâm tham, đều gọi là Dục, chắng phải chỉ ở 
Dục giới mới gọi là Dục. 

- Tỏ răng mình chắng thủ. 

Ngã bất tác thị niệm, "Ngã thị ly dục A La 
Hán". 

- Giải thích ý Phật. 

Thê Tôn! Ngã nhược tác thị niệm: "Ngã đắc A 
La Hán đạo". Thế Tôn tặc bất thuyết "Tu Bô-đề thị 
lạc A Lan Na Hạnh giả”. dĩ Tu Bô-đề thật vô sở 
hạnh nhi danh Tu Bô-đê thị lạc A Lan Na Hạnh 
giả. 

Luận nói: ly hai loại chướng: ]I. Phiên não 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 973 


chương; nhờ đắc A La Hán, cho nên ly; 2. Tam 
muội chướng: nhờ đắc Vô Tránh mà ly. Vì ly cho 
nên vô sở hành. 

"A Lan Nhã": Đây gọi là Tịch Tĩnh. 

5. Đoạn mỗi nghi, Thích Ca ở Nhiên Đăng thủ 
thuyết. 

Luận nói: Thích Ca xưa kia thọ nhận pháp ở nơi 
Nhiên Đăng Phật. Phật thuyết pháp cho Phật này 
thì sao lại nói là bất khả thủ, bất khả thuyết. 

Phật CÁO TU Bỏ-đề: Ư Ý VÂN HÀ, NHƯ 
LAI TÍCH TẠI NHIÊN ĐĂNG Phật SỞ, Ư PHÁP 
HỮU SỞ ĐẶC BẤT? BẤT DẢ, THẺ TÔN! NHƯ 
LAI TẠI NHIÊN ĐĂNG Phật SỞ Ư PHÁP THẬT 
VÔ SỞ ĐẮC. 

"Ư pháp thật vô sở đắc": Nhiên Đăng Phật 
thuyết nói, thuyết nói là ngữ ngôn lời nói, Thích 
Ca Nghe chỉ là nghe ngữ ngôn lời nói, lời nói thì 
chăng phải là Thật trí chứng pháp. Luận nói: Thích 
Ca ở chỗ Nhiên Đăng, ngôn ngữ nÓI Ta, chẳng thủ 
chứng pháp, do vì nghĩa â ầy, mà nói rõ răng, chứng 
Trí kia chăng thể nói, chăng thê thủ. 

6. Đoạn môi Nghi: Nhiên Thô Trái Với Bất 
Thủ. 

Luận nói: Nếu pháp bất khả thủ thì sao chư Bô- 
tát lại thủ trang nghiêm Tình Thổ? Sao lại tự mình 
thọ nhận thân pháp vương? 

Đoạn dứt mối nghi trên, văn có ba phân: 


1. Nêu thủ tướng trang nghiêm để hỏi: 

Tu Bô-đề! Ư ý vân hà. Bôồ-tát trang nghiêm 
Phật thô bất? 

Ý Phật muốn nói về pháp Tính Chơn Thê, cho 
nên hỏi thủ hay không thủ trang nghiêm Thô thuộc 
về hình tướng? 

2. Giải thích ly tướng trang nghiêm để đáp. 

Bất dá, Thế Tôn! hà dĩ có? Trang nghiêm Phật 
thổ giả tức phi trang nghiêm, thị danh trang 
nghiêm. 

Kệ rằng: "Trí tập, Duy Thức thông, Như Thị 
thủ Tịnh Thổ, phi hình đệ nhất thể, phi nghiêm, 
trang nghiêm ý”. (Trí tập thì Duy Thức thông, như 
vậy mà thủ Tịnh Thổ, chăng hình là đệ nhất Thé, 
chăng nghiêm là trang nghiêm ý) luận giải thích 
câu kệ trên răng: Chư Phật không có sự việc trang 
nghiêm quốc thô, duy chỉ Trí Huệ Chơn thật tu tập 
thì thức mới thông đạt. Vì vậy mà bắt khả thủ. 

Trang nghiêm có hai: 1. Hình tướng; 2. Đệ nhất 
nghĩa tướng "Phi nghiêm”: là vì không có hình 
tướng. 

"Trang nghiêm ý": tức là đệ nhất trang nghiêm, 
nhờ tất cả mọi công đức mà thành tựu trang 
nghiêm. 

3. Khuyên nương theo tịnh tâm trang nghiêm. 

Thị cô Tu Bô-để! Chư Bồ-tát Ma Ha Tát ưng 
như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trú sắc sanh 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 975 


tâm, bất ưng trú thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, 
ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm. 

Luận nói: Nếu người phân biệt Phật thổ, là Hữu 
vi Hình tướng mà nói răng "Ta đã thành tựu” thì 
người đó trú ở trong những cảnh săc,.. để ngăn 
chặn điêu đó mà nói răng ' 'Nên như vậy sanh thanh 
tịnh tâm, chắng nên trú sắc,. . mà sanh kỳ tâm" tức 
là chánh trí, đó là Chơn tâm, nếu đêu vô tâm thì sẽ 
là đồng với không kiến. 

7. Đoạn mối Nghi: thọ nhân được Báo Thân, 
tức là có thủ, Ý nghi như trên. Văn đoạn có hai 
phân: 

1. Hỏi đáp đoạn nghi. 

Tu Bồ-đề thí như hữu thân như Tu Di Sơn 
Vương, ư ý vân hà, thị thân vi đại bất? Tu Bộ Dễ 
ngôn: thậm đại, Thê Tôn! hà dĩ cỗ? Phật thuyết phi 
thân. thị danh đại thân. 

Luận nói: Như Tu DI Sơn Vương, thế lực cao 
xa gỌI danh là Đại, mà chăng thủ "Ta là Sơn 
VƯƠNg.. Vì bởi vô phân biệt. báo Phật cũng như 
vậy, vì đặc cái Thể pháp vương vô thượng nên gọi 
danh là Đại, nhưng chăng thủ "Ta là pháp vương”, 
bởi vì không có phân biệt, cho nên kệ răng: "Như 
Sơn Vương vô thủ, Thọ Báo cũng như vậy". 

"Phi Thân, Danh thân"; chắng phải là Thân 
Hữu lậu hữu vị, là Thân vô lậu vô vi. Cho nên kệ 
nói: "Viễn ly ở chư lậu, và các Hữu vi pháp". Luận 


nói: Nếu như vậy thì không có vật, nếu như vậy thì 
danh có vật, vi bởi duy chỉ có thanh tịnh thân, vì 
bởi viễn ly Hữu vi pháp, do vì nghĩa đó, thật có 
Ngã Thê. Vì chăng y tha duyên mà trú. 

2. So sánh tỏ rõ hơn hăn, có hai phân: 

a. Dựa theo ngoại tài so sánh tỏ rõ rẵng kinh 
hơn hăn. Có 2 phân: 

- So sánh hơn kém: Có ba phân: 

+ Dùng nhiêu con sông để biện về số cát. 

Tu Bỏ-đề! Như hãng hà trong sở hữu sa số, như 
thị sa đẳng hằng hà, ư ý vân hà? Thị chư hăng hà 
sa ninh vi đa bât? Tu Bô-đề ngôn: thậm đa. Thế 
Tôn! Đản chư hăng hà thương đa vô số, hà huống 
kỳ sa. 

"Hăng hà": Sông Hăng, chảy ra từ mặt đông Hồ 
A Nậu, diện tích bôn mươi dặm, cát mịn như bột, 
cát vàng cuôn cuộn. Phật đa phần ở gân vùng đó 
thuyết pháp, cho nên lây nó làm dụ. 

+ Lấy nhiêu cát để tỏ về phước. 

Tu Bồ-đề! ngã kim thật ngôn cáo nhũ: nhược 
hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, dĩ thất bảo mãn 
nhỉ sở hắng sa hà số tam thiên đại thiên thê giới, đĩ 
dụng bố thí, đắc phước đa bất? tu Bồ-đề ngôn! 
thâm đa, Thế Tôn! 

Luận nói: Phân trên đã nói dụ, sao lại còn nói? 
Kệ răng: "Nói nhiêu nghĩa khác nhau, cũng thành 
so sánh hơn, phước sau hơn phước trước, nên lại 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 977 


nói thăng dụ". Vì sao chăng nói dụ này trước? Vì 
để dân dân giáo hóa chúng sanh, khiến cho chúng 
sanh tin vào nghĩa thượng diệu. Lại nữa, vì trước 
chưa nói rõ dùng những công đức øì để đặc Bô- đề. 

+ Dựa theo nhiều phước để tỏ rõ sự hơn hãn. 

Phật cáo tu Bồ-đề: nhược thiện nam tử thiện nữ 
nhơn, ư thử kinh trung, nải chí thọ trì tứ cú kệ đắng. 
vị tha nhơn thuyết nhi thử phước đức thắng tiên 
phước đức. 

Bồ thí thì cảm ứng sinh tử, kinh kệ thì hướng 
đến Bồ-đê, đại ý giỗng như trên. 

- Giải thích nguyên do hơn. Có năm phân: 

+ Tôn xứ, khen Nhơn thăng. Có ba phân: 

- Xứ đáng kính. 

Phục thứ, Tu Bồ-đê! Tùy thuyết thử kinh nải 
chí tứ cú kệ đăng, đương tri thử xứ nhất thiết thế 
gian Thiên Nhơn A Tu La giai ưng cúng dường 
như Phật tháp miễu. 

Kính Đại Bát-nhã nói: Thiên Đề chăng ngôi 
trên tòa trong cung, chư thiên nếu đến, chỉ thây tòa 
trồng, vẫn đều tác lễ, cũng dường tôi đi. 

"Tốt Đồ Ba"; tiếng Hán gọi là cao hiền. 

"Tháp": biên quốc phát âm sai, là miễu miễu, 
đặt hình mạo Phật ở trong Tháp. 

- Người gặt hái ích lợi. 

Hà huống hữu nhơn tận năng thọ trì đọc tụng. 
Tu Bô-đề! đương tri thị nhơn thành tựu tối thượng 


đệ nhất hy hữu chi pháp. 

Phần trên nói: "Chỉ thọ rì bôn câu thôi thì đã 
hơn hắn rồi", huống nữa là ở phần này "tận năng 
thọ trì" cả cuỗn kinh! Cho nên là tôi thượng đắng! 

- Nơi có Phật. 

Nhược thị kinh điển sở tại chi xứ tắc vi hữu 
Phật, Nhược Tôn Trọng Đệ Tử. 

Kinh hiểu rõ răng Như Lai pháp thân nương 
vào pháp thì có Báo thân và hóa thân. Lại nữa, tất 
cả Hiền Thánh nhờ vô vi mà đắc danh. Kinh hiển 
rõ răng vô vi ăt có hiền Thánh, đệ tử tôn quý. 

+ Dựa theo nghĩa mà giải thích nói về tên kinh. 

Nhỉ thời. Tu Bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
đương hà danh nhỉ thời, Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! đương hà danh thử kinh? Ngã đẳng vân 
hà phụng trì? Phật cáo Tu Bồ-đê: thị kinh danh vi 
Kim cang Bát-nhã Ba-La-Mật. Dĩ thị danh tự nhủ 
đương phụng trì, sở dĩ giả hà? Tu Bồ-đê! Phật 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật tắc phi Bát-nhã Ba- La- 
Mật. 

Phật đặt tên kinh là dựa theo Năng Đoạn Hoặc. 
VỊ Đoạn Hoặc cho nên là Thắng, (là đặc biệt, là 
hơn hăn, là vượt trội...) 

"Tặc phi Bát-nhã"; Ngài Vô trước nói: Vì để 
đối trị châp dính như lời đã nói. 

+ Phật không có thuyết khác. 

Tu Bỏ-đê! Ư ý vân hà, như lai hữu sở thuyết 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 979 


pháp bất? Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như 
Lai vô sở thuyết. 

"Vô sở thuyết"; là thuyết một cách không có 
thêm bớt, không có riêng khác, chỉ như chứng mà 
thuyết, đã như thê thuyết tức vô sở thuyệt Tam thế 
Phật (Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai) đều 
vậy. Cho nên nói răng là "Vô dị thuyết" ( không có 
thuyết khác nhau). Cho nên luận nói: "Không có 
một pháp nào chỉ riêng một Như Lai thuyết, các 
Phật khác chắng thuyết". Ngài Vô Trước nói: Đệ 
nhất nghĩa thì chắng nói ra. 

+ Bồ thí phước kém (liệt), vi trần hơn (thắng). 

Tu Bô-đê! Ư ý vân hà. tam thiên đại thiên thế 
giới sở hữu vi trần, thị vi đa bât? Tu Bôồ-đê ngôn: 
Thậm đa: Thế Tôn! Tu Bồ Đế! Chư vi trần, Như 
Lai thuyết phi vi trần, thị danh vi trần, Như Lai 
thuyết thế giới, phi thế giới, thị danh thế. 

Luận nói: Phước đức của Bồ thí tiền bạc là 
Nhân của phiền não. Vì có thể thành tựu sự việc 
phiên não, bụi đất là vô ký, chắng phải Nhân phiên 
não, cho nên bụi trần thăng hơn, bố thí kém hơn. 
Đại Vân nói: Chư địa trần thì chăng phải những 
phiên não như tham... là Vô Kỳ Đại trân, Như Lai 
nói Tam Thiên giới chẳng phải là Nhân nhiễm 
phiên não, giới là Danh Địa Trần, vô ký giới là 
Trân, Nhân trần chắng sanh phiên não. Thí là Nhân 
phước, Nhân phước sanh phiên não. 


+ Cảm quả ly tướng thăng. 

Tu Bồ-đề! Ư ý vân hà, khả dĩ tam thập nhị 
tướng kiên Như Lai bất? Bắt dả, Thế Tôn! Bất khả 
dĩ tam thập nhị tướng đắc kiến Như Lai. hà dĩ cỗ! 
Như lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi 
tướng, thị danh tam thập nhị tướng. 

E người Bồ thí tài bảo nói răng: Tôi bồ thí để 
tu cầu thành Phật ai nói là phiên não? Cho nên ở 
đây kinh nói: Có thê cho tướng là Phật hay không? 
Luận nói: Trì và thuyết pháp này có thể thành Bô- 
để, hơn hắn phước kia. Vì sao? VÌ tướng kia đối 
với Phật Bô-đề chắng phải là tướng pháp thân, 
phước của kinh có thê hàng phục ba mươi hai 
tướng phước đức Bộ Thí, Ý nói răng phước của 
kinh hàng phục Bồ thí, đắc được thâm Phật sắc 
tướng. Nêu chí riêng Bồ thí tài bảo thì tức là nhân 
phiên não. 

b. Dựa theo Nội tài so sánh gập bội để hiểu tỏ 
kinh hơn hắn. Có hai phân: 

- So sánh hơn kém 

Tu Bồ-đề! Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ 
nhơn dĩ hăng hà sa đăng thân mệnh bồ thí, nhược 
phục hữu nhơn, ư thử kinh trong nải chí thọ trì tứ 
cú kệ đắng, vị tha nhơn thuyẾt, kỳ phước thậm đa. 

Xả thân thì hơn hắn Bồ thí tài bảo, trì và thuyết 
lại còn hơn hắn xả bỏ thân. 

- Giải thích nguyên nhân thắng hơn. Có 5 phân: 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyên thượng 981 


+ Khóc than chưa được nghe pháp thâm sâu. 

Nhỉ thời, Tu Bô-đề văn tuyết thị kinh, thâm giải 
nghĩa thú, thế lệ bi khấp, nhi bạch Phật ngôn: hy 
hữu! Thế Tôn! Phật thuyết như thị thậm thâm kinh 
điên, ngã tòng tích lai, sở đắc huệ nhãn, vị tăng đắc 
văn như thị chi kinh. 

Nỗi khô xả thân, đã cảm lòng người, huông nữa 
còn nghe, chăng băng trì thuyết, do vậy buôn khóc. 
Luận nói: nghĩ thân kia khổ, vì tôn trọng pháp mà 
buồn khóc. Huệ Nhãn thì Nhơn không, chưa nghe 
pháp không. 

+ Tịnh tâm khê với Thật, đủ Đức. Có hai phân: 

- Chánh tỏ. 

Thê Tôn! Nhược phục hữu nhơn, đắc văn thị 
Kinh. Tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. 
Đương tri thị nhơn thành tựu đệ nhất hy hữu công 
đức. 

Luận nói: Trong đây có thật tướng, những giáo 
khác thì phi Thật tướng. 

- Phật tích. 

Thế Tôn! Thị thật tướng giả tắc thị phi tướng, 
thị cô như lai thuyết danh thật tướng. 

Ngài Vô Trước nói: Vì đề ly (lìa khỏi, rời khỏi) 
Tưởng phân biệt về Thật tướng. 

+ Tín giải ba không, đồng Phật thắng. Có ba 
phân: 

- Nêu chung về Tín giải. 


Thế Tôn! Ngã kim đắc văn như thị kinh điển, 
tín giải thọ trì bât túc vi nan, nhược đương lai thế, 
hậu ngũ bách tuê, kỳ hữu chúng sanh, đặc văn thị 
kinh, tín giải thọ trì, thị nhơn tặc vi đệ nhất hy hữu. 

Ngài Vô trước nói: VỊ lai, khi thời pháp Bi) 
còn có Bô-tát thọ trì mà không có thủ Ngã, Nhơn.. 
sao nay các ông đang ở thời chánh pháp mà lại xa 
lia tu hành, chăng sanh hồ thẹn. 

- Hiền riêng ba không. 

Hà dĩ có? Thử nhơn vô ngã tướng, nhơn tướng, 
chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Sở di giả hà? Ngã 
tướng tức thị phi tướng, nhơn tướng, chúng sanh 
tướng, thọ giả tướng, tức thị phi tướng. Hà đĩ cô? 
Ly nhất thiệt chư tướng tức danh Chư Phật. 

Ngài Vô Trước nói: "Vô Ngã..." là không có 
người thủ ngã,... "tức Phi tướng”, là không có 
pháp thủ. "Ly Nhất thiết"; hiển thị răng chư Bô-tát 
tùy thuận Học Tướng, chư Phật Thế Tôn ly tất cả 
tướng. Do vậy chúng ta nên Học như vậy. 

- Như Lai ân định. 

Phật cáo Tu Bô-đ: như thị! Như thị! 

+ Khi nghe, bất động, hy hữu thăng. 

Nhược phục hữu nhơn đắc văn thị Kinh, bất 
kinh, bât bô, bât úy, đương tri thị nhơn thân v1 hy 
hữu. 

Luận nói: "Kinh”; là phi xứ (xứ trải, xứ chăng 
đúng, chỗ chắng phải) sanh ra sợ. "Bồ": là vì chăng 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền thượng 983 


thể đoạn đứt tâm nghị. "Uy" là một mực cứ "bô", 
tâm kia rốt cuộc rơi vào kinh bô. 

+ Đại Nhân thanh tịnh đệ nhất thắng. 

Hà dĩ cỗ? Tu Bồ-đê! Như lai thuyết đệ nhất ba- 
la-mật phi đệ nhất Ba-La-Mật, thị danh đệ nhất Ba- 
La-Mật. 

"Hà Dĩ Cố?" (vì cớ sao?) có hai nghĩa: 1. Theo 
với "chăng kinh, chẳng sợ..." trên mà hỏi; 2. Đêu 
theo những "Hơn hắn" ở phân trên để hỏi. Luận 
nói: pháp môn này gọi là Đại Nhân (Nhân lớn), vì 
hơn hắn những kinh khác, cho nên gọi là Thanh 
tịnh, vô lượng chư Phật đông thuyết. Do vậy Bồ thí 
trân bảo không bằng công đức này. Do vậy trong 
phước đức kia, phước này là hơn hẳn. 


KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN 
YEU 
QUYÊN HẠ 
6. Đoạn Múi Nghi, Trì Thuyết Chưa Thoát Quả 
Khô 
Luận nói: phân trên nói về xả thân, báo quả là 
thân xác khô đau, cho nên phước kém. Nêu vậy 
theo pháp môn này trì thuyết chư Bô-tát hành khô 
hạnh, cũng là khổ quả, sao pháp này lại chắng 
thăng khổ quả? 
Văn đoạn môi nghi này, gôm hai phân: 
1. Kế Siêu Nhẫn để của Nhẫn. 
Tu Bôồ-để! nhẫn nhục Ba-La-Mật, Như Lai 
thuyết phi nhẫn nhục Ba-La-Mật. 
Nhẫn đáo bỉ ngạn (Nhẫn Ba-la- mật) đã lìa khô 
tướng, huông nữa là Bỉ Ngạn thì ai khô, ai Nhẫn? 
Tướng của Nhẫn: Có hai phân: 
q, Dẫn chuyện một kiếp chứng cự khổ Nhẫn: 
gôm hai phân: 
- Chánh tỏ 
Hà dĩ cố? Tu Bô-đề! Như ngã tích vi Ca Lợi 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 985 


Vương phẫu triệt thân thể, ngã ư nhĩ thời, vô ngã 
tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ 
ø1ả tướng. 

Ca Lợi: Tiếng Hán gọi là cực Ác. Phật xưa làm 
Tiên, tu đạo trong núi. Vua đi săn, mệt mỏi bèn 
ngã. Cung phi cùng nhau đến lễ bái Tiên. Vua hỏi 
Tiên đã đắc Tích quả chưa, đều đáp chưa đắc. Vua 
giận chặt đứt thân thẻ, trời giận mưa đá. Vua sợ mà 
sám hồi, Tiên chứng vốn không có Sân, vua mới 
khỏi bị hại chết. Luận nói: Không những vô khô 
mà lại có lạc, do vì Từ bị. 

- Phản hiển 

Hà dĩ cô? Ngã ư vãn tích tiết tiết, chi giải thời 
nhược hữu ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh 
tướng, thọ giả tướng, ưng sanh sân hận. 

b. Dẫn nhiều kiếp sống trước để chứng cho 
tương tục Nhẫn. 

Tu Bô-đề! Hựu niệm quá khứ ư ngũ bách thê 
tác nhãn nhục tiên nhơn, ư nhĩ sở thể, vô ngã 
tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ 
ø1ả tướng. 

Nhờ Tích lũy khổ, Nhẫn thành thục mà Lạc, 
tương ưng với chánh Định từ bị. Kệ nói: "ly Ngã 
và Tướng uê, thật không có khổ não, cộng Lạc có 
từ bi, quả khổ hạnh như vậy". 

2. Khuyên ly tướng để an Nhẫn. 

Luận nói: Nếu có Bô-tát chắng lìa Ngã tướng, 


thấy khô hạnh là khổ, muôn xả bỏ Bồ-đề tâm, vì 
vậy mà khuyên ly tướng. Ngài Vô trước nói: Vì để 
đối trị những nhân duyên làm cho chăng Nhẫn chịu 
nối. Có ba loại khổ: Đó là Khổ vì lưu chuyền, khô 
vì chúng sanh trái nhau, khổ vì thiếu thọ dụng. Văn 
có hai phân. 

a. Nêu chung. 

Thị có, Tu Bồ-đề! Bồ-tát ưng ly nhất thiết 
tướng phát A nậu đa la tam miệu tam Bô-đề tâm. 

Nếu ly tướng tất cả tướng là ly tướng của ba 
khổ như trên. 

b. Hiến riêng. Có hai phân. 

- Đối trị chắng nhãn chịu nồi khô lưu chuyền. 

Bất ưng trú sắc sanh tâm, bất ưng trú thanh 
hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng sanh vô sở trú 
tâm, nhược tâm hữu trú tặc vi phi trú. Thị cô Phật 
thuyết: Bô-tát tâm bất ưng trú sắc bố thí. 

Phần đầu là Chánh tỏ răng "Lưu" là Tập Đề, 
"Chuyển" là Khổ Đề. Ngài Vô trước nói: Nếu trước 
dính Sắc... thì sẽ mệt mỏi trong khô lưu chuyền. 
Do vậy mà Bồ-đề tâm chăng sanh. Phân sau là Dẫn 
chứng. Dẫn lời nói trên về Vô trú thí", gồm đủ sáu 
độ để chứng cho Văn này. 

- Đối trị chắng Nhẫn chịu nổi khổ trái nhau. 

Tu Bồ-để! Bồ-tát vi lợi ích nhất thiết chúng 
sanh, ưng như thị bố thí. Như Lai thuyết nhất thiết 
chư tướng tức thị phi tướng, hựu thuyết nhất thiết 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 987 


chúng sanh tặc phi chúng sanh. 

Ngài Vô trước nói: Đã vì chúng sanh mà hành 
thí sao lại sanh sân với chúng sanh? Do vì chắng 
thê "Vô chúng sanh tưởng", nên khi chúng sanh 
trái nhau, mâu thuẫn nhau thì sanh ra mệt mỏi. 
Hiến thị răng Nhơn Vô Ngã, pháp Vô ngã. Luận 
nói: "Chư tướng, là chúng sanh tướng. "Phi 
Tướng", là vô ngã. Thấy Ngã trong Âm, đó là 
chúng sanh tướng. "Nhất Thiết chúng sanh"; là 
pháp ngũ Âm. "Phi chúng sanh”; vì Âm không, cho 
nên pháp Vo ngã. "Khô vì thiếu thọ dụng" phôi ở 
tại đoạn sau. 

9. Đoạn Mối Nghi Cho Răng Chứng Là Không 
Có Thể, Chăng Phải Nhân. 

Luận nói: Ở trong chứng quả, không có lời nói 
thì sao kia lại có thể làm Nhân cho quả? Văn đoạn 
mỗi nghi, có hai phân: 

1. Đoạn Nghi: 

Tu Bồ-đề! Như Lai thị chơn ngữ giả, thật ngữ 
ø1ả, như ngữ giã. 

Bất cuống ngữ giả, bất dị ngữ giả. 

Tất cả những lời Phật đã nó đêu là đúng như sự 
việc. Nay nói về chứng quả, sao lại nghi là chăng 
vậy. 

"Chơn ngữ": là thuyết Phật thân đại Bồ- đề 
pháp, đó là Hơn trí. " Thật ngữ”; là thuyết về Tiểu 
Thừa Tứ Đề. Đề là thật Nghĩa. "Như Ngữ"; là 


thuyết Đại thừa pháp, có Chơn Như. Tiểu Thừa thì 
không có Chơn Như. Bất Dị Ngữ"; là thuyết về 
những sự chuyện ba đời thọ ký,.. không có sai 
khác. Với bôn thứ ngữ đó Phật chăng lừa dôi chúng 
sanh, do vậy bản dịch đời Tân thêm vào "bất cuống 
ngữ”. 

2. Ly chấp 

Tu Bô-để! Như Lai sở đắc pháp, thử pháp vô 
thật vô hư. 

"Vô Thật": là như tính của ngôn thuyết là Phi 
Hữu (chẳng có) "Vô Hư": là chăng như tự tính của 
ngôn thuyêt, cho nên là Hữu (có). 

10. Đoạn mỗi nghĩ cho răng, như thì có khắp, 
sao lại có người đắc, có người chắng đặc? 

Luận nói: Nêu Thánh Nhơn băng Vô vi Chơn 
Như Pháp mà đắc danh (là Thánh Nhơn), Chơn 
Như kia mọi thời, mọi nơi, hăng có vì sao có người 
đặc, có người lại chắng đặc? 

1. Nêu ra Dụ để đoạn nghi. 

Tu Bỏ-đề! Nhược Bỏ-tát tâm trí ư pháp nhi 
hành bỗ thí, như nhơn nhập ám tắc vô sở kiến. 
Nhược Bô-tát tâm bất trú pháp nhi hành bồ thí, như 
nhơn hữu mục, nhật quang minh chiếu, kiên chủng 
chúng sắc. 

Luận nói: Không có Trí mà trú pháp, chăng 
thanh tịnh, cho nên chăng đắc. Có Trí mà chăng trú 
pháp, tâm thanh tịnh, cho nên đặc. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 989 


"Hữu Mục" (có mắt); là như đắc pháp đối trị. 
"Nhật quang. ' (ánh sáng mặt trời); giông như sở tại, 
bóng tôi hệt thì năng trị hiện tiên. "Không" là dụ 
cho Chơn Như. "Sắc" là dụ cho Vạn Đức ở trên 
Tính. 

2. Khen công đức của kinh. Gồm hai phân: 

a. Nêu Chung 

Tu Bồ-đề! Đương lai chi thế, nhược hữu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn, năng ư thử kinh, thọ trì đọc 
tụng tặc vi như lai do Phật trí huệ, tất tri thị nhơn, 
tất kiến thị nhơn, Ø1a1 đắc thành tựu vô lượng vô 
biên công đức. 

Ngài Vô trước nói: "Đọc tụng": đây là nói về 
Nhân của Thọ trì. Vì muốn thọ, cho nên "đọc", vì 
muốn trì, cho nên "tụng". Luận nói: Tu hành bằng 
cách thọ trì là nương theo tổng tà pháp. Tu hành 
băng cách đọc tụng là nương theo Văn Huệ, đây 
tức là nghe pháp từ người khác, bên trong tự mình 
tư duy suy ngẫm, đặc tu hành Trí. Cho nên kệ nói: 
”Fa tòng tha cập nội” (tu là từ người khác và bên 
trong). 

b. Hiển riêng. Gồm mười phân: 

- Xà Mệnh của Xả mệnh. 

+ Phước của xả mệnh. 

Tu Bô-đề! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, sơ nhật phân, do hăng hà sa đăng thâm bố 
thí, trung nhật phân; phục do hăng hà sa đăng thâm 


bồ thí. hậu nhật phân, diệc do hăng hà sa đắng thâm 
bồ thí. như thị vô lượng bách thiên vạn ức kiếp do 
thân bô thí. 

Kệ nói: Bởi Sự và Thời lớn, thắng phước đức 
trong phước” 

+ Phước do tin kinh. 

Nhược phục hữu nhơn, văn thị kinh điển, tín 
tâm bất nghịch, kỳ phước thắng bỉ, hà huông thư 
tả, thọ trì đọc tụng, vị nhơn giải thuyết. 

Tin kinh phước kém hơn trì và thuyết kinh. Xả 
nhiêu mạng sống hơn hăn dụ ở phân trên. 

- Thừa khác chăng đo lường nỗi 

Tu Bỏ-đê! Dĩ yếu ngôn chi. Thị kinh hữu bất 
khả tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức. 

Kệ nói: "Phi dư giả cảnh giới" ' (chăng phải cảnh 
ĐIỚI Của người khác). Ngài Vô Trước nói: "bất khả 
tư nghị"; là vì duy chỉ tự giác. "bất khả xưng 
lượng”; là vì không có gì băng hay hơn. 

- Nương theo đại tâm mà thuyết. 

Như Lai vi phát đại thừa giả thuyết. Vi phát tôi 
thượng thừa giả thuyết. 

"Tối thượng": là Nhất Phật Thừa. 

- Đủ đức năng truyền 

Nhược hữu nhơn năng thọ trì đọc tụng, quảng 
vi nhơn thuyết như lai tất tri thị nhơn, giai đặc 
thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng, vô hữu 
biên, bất khả tư nghị công đức. Như thị nhơn đắng 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 90] 


tắc vi hà đảm như lai A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ-đề. 

"Thành tựu...": kệ nói: "Đây đủ vô thượng 
ĐIỚI"”. 

"Hà đảm”; Ngài Vô Trước nói: Vai gánh gánh 
nặng Bô-đè. 

- Vụi Tiểu chăng kham nồi. 

Hà do cố? Tu Bồ Dê! Nhược lạc tiểu pháp giả, 
trước ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 
kiến, tắc ư thử kinh bất năng thính thọ, đọc tụng, 
vI nhơn giải thuyết 

- Chỗ sở tại như Tháp. 

Tu Bô-đê! Tại tại xứ xứ, nhược hữu thử kinh, 
nhất thiết thế gian, nhơn, thiên, A Tu La, sở ứng 
cúng dường, đương tri thị xứ tặc vi thị tháp. giai 
ưng cung kính tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương 
nhi tán kỳ xứ. 

- Chuyên tội, làm Phật. 

Phục thứ, Tu Bôồ-để! Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhơn, thọ trì đọc tụng thử kinh, nhược vi nhơn 
khinh tiện, thị nhơn tiên thê tội nghiệp ứng đọa 
đạo, do kim thế nhơn khinh tiện có, tiện thế tội 
nghiệp tắc vi tiêu diệt, đương đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bằ-đẻ. 

"Khinh tiện": trong đó bao gồm; hoặc bị đánh 
đập, hoặc măng chửi . Bản đời Tùy dịch là: "Khinh 
tiện thậm khinh tiện". Ngài Vô Trước nói: Đây là 


sự hủy Nhục, có vô lượng môn. Lại nói: "Thậm 
khinh tiện, sẽ đắc Bô-đê"; là vì tội diệt. 

- Siêu sự đa tôn (phước vượt hơn phụng sự 
nhiêu thê tông). Luận nói: thị hiện mau chóng 
chứng Bô-đề pháp. Văn có hai phân: 

+ Phước hoản toàn đủ trong việc cúng nhiều 
Phật. 

Tu Bồ-đề! ngã niệm quá khứ vô lượng À Tăng 
Kỳ kiếp, ư nhiêu đăng phật tiền, đặc trị bát bách tứ 
thiên vạn ức na do tha Chư Phật, tất giai cúng 
dường thừa sự, vô không quá giả "Na Do Tha”: 
Mười ức là một lạc xoa, mười Lạc xoa là một Câu 
kỳ. Mười Câu kỳ là một Na Do Tha. 

+ Phước trì kinh nhiều trong thiêu phân. 

Nhược phục hữu nhơn. ư hậu mạt thế, năng thọ 
trì đọc tụng thử kinh, sở đắc công đức ư ngã SỞ 
cúng dường Chư Phật công đức, bách phân bât cập 
nhất, thiên vạn ức phân nải chí toán sô, thí dụ sở 
bất năng cập. 

- Nghe đủ sẽ nghI. 

Tu Bồ-đề! Nhược Thiện nam tử, Thiện nữ 
nhơn, ư hậu mạt thế hữu thọ trì đọc tụng thử kinh 
sở đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết ø1ả, hoặc 
hữu nhơn văn tâm tắc cuông loạn, hô nghi bất tín. 

- Tổng kết u huyện thâm thúy. 

Tu Bô-đề! Đương tri thị kinh nghĩa bất khả tư 
nghị, quả báo hiện bât khả tư nghị. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 0993 


Ngài Vô Trước nói: đây là hiển thị Thể của 
phước kia và Thể của quả chăng thể đo lường. 

11. Đoạn mối Nghi: trú, tu, hàng phục là Ngã. 

Phật dạy ta trú, tu, hàng phục, kiêm luôn bất trú 
mười loại nghỉ chấp lỗi lâm trên, nêu Vô Ngã thì 
a1 người thọ giáo, a1 là người trú, tu, aI là người lia 
những lỗi lầm như thế... còn nói răng trừ cái chập 
vi tế. Kệ nói: "Tu hành ở Nội tâm, còn cho ta Bồ- 
tát, đó tức chướng ngại tâm, trái với Đạo bất trú". 

Văn đoạn môi nghi này, có hai phân: 

1. Hỏi: 

Nhỉ thời, Tu Bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn, phát A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ-đề Tâm. Vân hà ưng trú? Vân 
hà hàng phục kỳ tâm? 

2. Đáp: Gôm ba phân: 

a. Nêu gọi là Bô-tát thì ắt phải Vô Ngã. 

Phật cáo Tu Bôồ-đề: Nhược Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhơn phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô-đề 
Tâm giả, đương sanh như thị tâm: "Ngã ưng diệt 
độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhật thiết chúng 
sanh đo nhi vô hữu nhất chúng sanh thật diệt độ 
giả". 

b. Nếu có Ngã tướng thì chăng phải Bô-tát. 

Hà dĩ có? Nhược Bô-tát hữu ngã tướng, nhơn 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tắc phi 
Bồ-tát. 


c. Năng và Sở đều tịch, tức là Bồ-tát. 

Sở đĩ giả hà? Tu Bô-đê! Thật vô hữu pháp phát 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô-đề tâm giả. 

12. Đoạn Mỗi Nghi: Nhân Phật là có Bô-tát. 

Luận nói: Nếu không có Bô-tát thì sao Thích 
Ca Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, hành Bỏ-tát 
hạnh? 

Văn đoạn mỗi nghi này. Có 4 phân: 

1. Nêu chỗ Nghĩ. 

Tu Bô-để! ư ý vân hà? Như Lai Nhiên Đăng 
Phật sở, hữu pháp đặc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bô-đề bất? 

Hàng oán Vương thỉnh mời Nhiên Đăng Phật 
vào thành, trong thành, lớn nhỏ đều nghĩnh đón, 
đường bùn lây, Thiện Huệ tóc, Phật thọ ký cho. Vì 
vậy mà nêu câu hỏi này. 

2. Đoạn Niệm Ngh1. 

Bất dả, Thế Tôn! Như ngã giải Phật sở thuyết 
nghĩa Phật ư Nhiên Đăng Phật sở, vô hữu pháp đắc 
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bỏ-đề. 

Thiện Huệ thời đó, đều Vô sở đắc, lìa các phân 
biệt, do từ Võ pháp mà đắc thọ ký. Nếu Hữu pháp: 
là có Tướng có tâm, chăng thuận Bồ-đề, Phật 
chăng thọ ký cho. 

3. Ấn quyết định. 

Phật ngôn: Như thị! Như thị! Tu Bô-để! Thật 
vô hữu pháp Như Lai đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 995 


Tam Bồ-đề. 

Luận nói: "Ta vào thời đó, những hạnh đã tu, 
không có một pháp nào đặc A Nâu Đa La Tam 
Miệu Tam Bỏ- đê". Công đức Thí Luận, dẫn lời 
Phật nói răng: " Nếu thây ở Phật, tức thấy tự thân, 
thây thân thanh tịnh, thấy Phật thanh tịnh. Thây 
Nhất Thiết trí thảy đều thanh tịnh, trong ây thây Trí 
Thanh Tịnh cũng lại thanh tịnh, ây danh thấy Phật, 
ta như vậy thây Nhiên Đăng Như Lai, đặc Vô Sanh 
Nhẫn, Nhật Thiết Trí Trí hiện tiền rõ ràng, liền đắc 
thọ ký, tiếng thọ ký â ấy, chăng đến với tai, những 
trí khác cũng, chăng thể biết, ta Tay khi ây, cũng 
chăng hôn mê vô giác, mà lại vô sở đắc". 

4. Phản phục giải thích. 

Tu Bô-đề! nhược hữu pháp Như Lai đặc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bô-đê giả. Nhiên Đăng Phật 
tắc bất dữ ngã thọ ký, "Như ư lại thế, đương đắc 
tác Phật, hiệu Thích Ca Mâu N¡". Dĩ thật vô hữu 
pháp đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ-đè, thị 
cô Nhiên Đăng Phật dữ ngã thọ ký tác thị ngôn: 
"Hữu ư lai thế, đương đắc tác Phật, hiệu Thích Ca 
Mâu Ni. 

Ngài Vô trước nói: Nếu pháp chánh giác có thể 
nói ra được như những ‹ điều Nhiên đăng kia đã nói 
thì ta vào thời đó đã đặc chánh giác, Nhiên Đăng 
đã chẳng ký rằng "Đời sau sẽ đắc", bởi vì pháp 
chăng thể nói ra được, nêu ta thời Ấy chắng đắc 


chánh giác, vì vậy mà ký rằng "đời sau sẽ đặc". 

13. Đoạn Mối Nghi Không có Nhân Thì Không 
Có Phật Pháp. 

Trong này có ba phân: 

1. Đoạn mỗi nghi cho răng không có Phật 

Luận nói: Nếu không có Bôồ-đề, tức không có 
chư Phật Như Lai. Có người báng như vây, một 
mực không có Phật. Để đoạn nghi này, mả nói 
răng: Như Lai tức là Chơn Như. Văn đoạn nghi 
này, có hai phân: 

a. Tỏ rõ răng Chơn Như là Phật, cho nên phi vô 
(chắng phải không có). 

Hà dĩ cỗ? Như Lai Chư Pháp chư nghĩa. 

Ngài Vô Trước nói: Vì Như thanh tịnh nên gọi 
đó là Như Lai. 

Giống như vàng thật. 

b. Tỏ rẵng Phật tức Bồ-đề, cho nên Vô Đắc. 

Nhược hữu nhơn ngôn: "Như Lại ÀA Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bô-đê". Tu Bô-đê! Thật vô hữu 
pháp, Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bỏ- 
đê. 

Trước nêu ra cái hiểu sai lầm. Bản dịch đời 
Ngụy dịch là: "Nếu có người nói: "Như Lai đắc A 
Nậu Bô-đề". Người ấy bất thật Ngữ". Phân sau là 
giải thích chánh kiến. Kệ nói: "Bồ-để bỉ hành 
đăng", nghĩa là Đăng tiền Bồ-tát hành vô đắc. Ngài 
Vô Trước nói: Hoặc có người cho răng ở chỗ 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 997 


Nhiên Đăng Như Lai, với pháp chẳng đắc chánh 
giác. Thế Tôn về sau mới tự mình đắc chánh giác. 
Vì để lìa khỏi chấp thủ đó mà nói răng "Nếu có 
nØƯỜời nói..." 

2. Đoạn môi nghi cho răng một mực không có 
pháp. 

Luận nói: Có người báng răng: Nếu không có 
những Hạnh thuộc vê Nhân thì Như Lai chăng đặc 
A Nậu Bỏ- đề. Đề đoạn nghi này mà nói răng: "Như 
Lai sở đắc...". Văn có hai phân. 

a. Khiến từ chấp, ngăn chặn Nghi. 

Tu Bô-để! Như Lai sở đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bô-đề, ư thị trung, vô thật vô hư. 

Luận nói: Không có những tướng sắc,... đó tức 
là tướng Bồ-để. ngài Vô Trước nói: tỏ cả rằng 
Chơn Như vô nhị, nghĩa là ngôn thuyết, nghĩa là 
chánh giác kia chăng phải không có ngôn thuyết 
thê gian. 

b. Giải thích nghĩa để đoạn nghi. 

Thị cô Như Lai thiết pháp giai thị Phật Pháp. 
Tu Bỏ-để! Sở ngôn nhất thiết pháp giả, tức phi nhất 
thiết pháp, thị cỗ danh nhất thiết pháp. 

Luận nói: "Nhất thiết pháp": đêu là Thể Chơn 
Như, cho nên đêu là Phật pháp. "Tức phi", do vì 
những pháp, sắc,.. tức Chơn Như, tức chăng phải 
những pháp; sắc,... Chơn Như thường không có 
các tướng săc,... "Thị Danh", tức là tự tính của 


Chơn Như pháp. 

3. Chơn Phật, Chơn pháp thế. 

Tu Bô-để! Thí như nhơn thân trường đại. Tu 
Bô-đề ngôn: Thế Tôn! Như Lai thuyết nhơn thân 
trường đại, tắc vi phi đại thân, thị danh đại thận. 

Kệ nói: "Y kia pháp thân Phật, mà thuyết Đại 
thân dụ Thân ly tât cả chướng, đến khắp tất cả 
cảnh". Vì công đức đắc với Thê lớn, tức nói rằng 
Đại Thân, phi thân, tức là thần. Do vậy thuyết Đại 
thân. Luận nói: "Phi thân”. Vì không có các tướng. 
"Đại thân": vì có Chơn Như Thê. Ngài Vô Trước 
nói: Đại thân nhiếp tất cả chúng sanh, ở trong thân 
đó, an lập ph\ tự phi tha. 

14. Đoạn môi nghi không có người độ Sanh 
Nghiêm Thổ: 

Luận nói: Nếu không có Bỏ-tát thì chư Phật 
cũng chăng thành Bồ-đề, chúng sanh chăng nhập 
Niết- bàn, cũng không có Thanh Tịnh Phật thổ thì 
sao Bồ-tát lại phát tâm, muốn khiến cho chúng 
sanh nhập Niết-bàn, khởi tâm tu hành thanh tịnh 
Phật thổ. 

Văn Đoạn nghi này có ba phân: 

I. Ngăn chặng niệm độ chúng sanh: øôm ba 
phân: 

a. Thất niệm. 

Tu Bồ-đề! Bồ-tát diệc như thị, nhược tác thị 
ngôn: "Ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh” 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 999 


tặc bật danh Bồ-tát 

Kệ nói" Chăng đạt Chơn pháp giới, khởi ý độ 
chúng sanh, và thanh tịnh Phật thô, sanh tâm tức là 
đảo". 

b. Vô Nhơn 

Hà dĩ cố! Tu Bồ-đề! Thật vô hữu pháp, danh vi 
Bồ-tát. 

Đã không có pháp nào gọi là Bô-tát, há lại còn 
có ta độ chúng sanh? 

c. Dẫn lời nói trước kia. 

Thị cô Phật thuyết nhất thiết pháp, vô ngã, vô 
nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả. 

2. Ngăn chặn niệm nghiêm Thô. Có hai phân: 

a. Tỏ thất niệm. 

Tu Bồ-đề! Nhược Bồ-tát tác thị ngôn: "Ngã 
đương trang nghiêm Phật thổ", thị bất danh Bô-tát. 

b. Giải thích nguyên do. 

Hà dĩ cô? Như Lai thuyết trang nghiêm Phật 
thổ giả, tức phi trang nghiêm, thị danh trang 
nghiêm. 

3. Giải thích thành Bồ-tát. 

Tu Bô-đề! Nhược Bô-tát thông đạt vô ngã pháp 
giả, Như Lai thuyết danh nhơn thị Bô-tát. 

Luận nói: nêu khởi tâm độ chúng sanh, trang 
nghiêm Phật thổ, tức là điên đảo, chăng phải Bỏ- 
tát. Khởi những tâm gì gọi là Bô-tát? Cho nên kinh 
nói răng: "Thông Đạt... ". 


Ngài Vô trước nói: Đó là Nhơn Vô ngã, pháp 
VÔ ngã. 

15. Đoạn Mỗi Nghi Chư Phật Chăng Thất Chư 
Pháp 

Luận nói: phân trên kia nói rằng Bỏ-tát chăng 
thây kia là chúng sanh, chăng thấy ta là Bô-tát, 
chăng thây thanh tịnh Phật Thổ. Nêu như vậy thì 
chư Phật chắng thây chư pháp? 

Đoạn nghi này, văn có hai phân: 

1. Dựa theo năm nhãn Năng kiến để tỏ rõ kiến 
tịnh. 

Kệ nói: "Tuy chắng thây chư pháp, chẳng 
không mắt liễu cảnh. Chư Phật năm loại thật, đề 
thây điên đảo kia". 

Văn có năm phần 

a. Nhục Nhẫn. 

Tu Bô-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu nhục nhãn 
bất? Như thị Thể Tôn! Như Lai hữu nhục nhãn. 

Trong cục thịt (con mắt) có thanh tịnh sắc, thây 
chướng nội sắc, gọi đó là Nhục nhãn ( mắt thịt). 
Phật đủ các căn, cho nên có Nhục Nhãn. 

b. Thiên Nhãn. 

Tu Bô-đề! Ư ý văn hà? Như Lai hữu thiên nhãn 
bất? Như thị Thê Tôn! Như Lai thiên nhãn. 

Ở bên Nhục Nhãn, dẫn Tịnh Thiên nhãn, thấy 
chướng ngoài sắc. Theo kinh Đại Bát-nhã, Nhục 
Nhãn của Phật có thê thấy vô sô thế giới trong 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1001 


nØƯỜI. Chăng chỉ chướng nội. Nếu Thiên Nhãn của 
Phật có thể thây tất cả những sắc vi tế của chư 
Thiên thì ngoại trừ cõi Trời ra, thây những sự việc 
của người,.. gọi là Nhục nhãn vậy. 

Kinh Tịnh Danh nói: Duy Phật Thế Tôn, đắc 
Chơn Thiên Nhãn, soi thây Hằng Sa Phật Thổ, 
chăng bằng hai tướng. 

c. Huệ Nhãn. 

Tu Bô-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu huệ nhãn 
bất? Như thị, Thể Tôn! Như Lai hữu huệ nhãn. 

Dùng căn bản trí, chiếu soi Chơn lý. 

d. Pháp Nhãn. 

Tu Bồ-đê! Ư ý vân hà? Như Lai hữu pháp nhãn 
bất? Như thị, Thê Tôn! Như Lai hữu pháp nhãn. 

Hậu Đắc Trí, thuyết pháp độ người. 

e. Phật Nhãn. 

Tu Bô-đê! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Phật nhãn 
bất? Như thị, Thê Tôn! Như Lai hữu Phật nhãn 

Bồn Nhãn trên, ở tại Phật thì øọI chung là Phật 
Nhãn. Lại nữa, thây Phật Tính viên cực, gọi đó là 
Phật Nhãn. 

Ngài Vô Trước nói: Vì để khiến cho Tri kiến 
được tịnh thắng cho nên hiển thị có năm loại Nhãn, 
lược nói thì có bốn loại; Đó là Sắc nhiếp Đệ Nhất 
Đề, nhiếp Thế Đề, nhiếp Nhất thiết chủng, nhiếp 
nhất thiết ưng tri. 

Cô Đức kệ răng: "Thiên Nhãn thông chăng 


ngại, Nhục Nhãn ngại chắng thông, pháp Nhãn chỉ 
quán tục, Huệ Nhãn duyên thắng không, Phật Nhãn 
như ngôn (mặt) trời, soi khác thể hoản đồng". 

2. Dựa theo chư tâm sở tri mà tỏ răng Trí Tịnh. 
Có 5 phân: 

a. Theo Số cát một con sông Hằng Hà. 

Tu Bô-đê! Ư ý ý vân hà? Như hăng hà trung sở 
hữu Sa, Phật thuyết thị sa bát? Như thị, Thế Tôn! 
Như Lai, Thế Tôn! Như Lai thuyết thị sa 

b. Dựa theo số sông băng số cát trong một con 
sông Hằng Hà. 

Tu Bô-đê! Ư ý vân hà? Như nhất hằng hà trung 
sở Hữu sa, hữu như thị sa đăng hằng hà. 

c. Dựa theo số giới băng số cát trong hăng sa 
con sông. 

Thị chư hằng hà sở hữu sa sô Phật thê giới, Như 
Thị ninh v1 đa bât? Thậm đa, Thê Tôn! 

d. Lây theo toàn bộ những chúng sanh trong 
những thê giới đó. 

Phật cáo Tu Bồ-đêề: nhỉ sở quốc thổ trung sở 
hữu chúng sanh. 

e. Dựa theo toàn bộ những tâm của mỗi một 
chúng sanh. Có 3 phân. 

_- Tỏ chung về Tịnh và Nhiễm để tỏ rằng thảy 
đều biệt. 

Nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri. 

Ngài Vô Trước nói: "Nhược can chủng tâm”; 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1003 


là có hai loại; đó là Nhiễm và Tịnh, tức là cộng dục 
tâm, ly dục tâm. 

- Hội vọng quy Chơn để giải thích "Tất tri". 

Hà dĩ có? Như Lai thuyết chư tâm giai vi phi 
tâm, thị danh vi tâm. 

Kinh Đại Vân nói: Do tất cả vọng tâm nương 
vào Thể của Chơn Như, đều không có Tính của 
chúng. Vì Phật chứng Chơn như, cho nên thảy đều 
biết chúng. 

"Chư tâm”; là nêu ra, chỉ ra. 

"Phi tâm”; là vọng Thức vôn không. "Thị Danh 
Tâm": là Chơn tâm bất diệt. 

Nếu theo bồn luận giải thích thì khác với ở đây. 

Kệ răng: "Nhiều loại điên đảo thức, bởi lìa khỏi 
Thật niệm, chắng trú Thật Trí kia, do vậy gọi điên 
đảo". 

3. Suy phá tạp nhiễm để giải thích "Phi tâm" 

Sở dĩ a giả hà? Tu Bồ-đê! Quá khứ tâm bất khả 
đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. 

Ngài Vô Trước nói: Vì quá khứ thì đã diệt, vị 
lai thì chưa có, hiện tại thì Đệ Nhất Nghĩa. 

1ó. Đoạn Mỗi Nghi: Phước Đức Ví Cho Tâm 
Điện Đảo 

Luận nói: Phân trên nói tâm trú, điên đảo đều 
bất khả đặc. Nêu như vậy thì phước đức cũng là 
điên đảo, sao lại gọi là Thiện pháp? 

Đoạn nghi này, văn có hai phân. 


1. Hỏi phước đáp phước. 

Tu Bô-đê! Ư ý vân hà? Nhược hữu nhơn mạn 
tam thiên đại thiên thê giới thất bảo, dĩ dụng bồ thí, 
thị nhơn dĩ thị nhân duyên, đắc phước đa bât? Như 
thị, Thê Tôn! Thử nhơn dĩ thị nhân duyên đắc 
phước thậm đa. 

Vì đây là Nhân duyên hành Bồ thí bằng tâm ly 
tướng không có điên đảo này thì sẽ thành vô lậu 
phước đức, lìa khỏi hai chướng, đã chăng phải điên 
đảo, cho nên đắc phước nhiêu. 

2. Phản giải thích, thuận giải thích. 

Tu Bôồ-để! nhược phước đức hữu thật, Như Lại 
bất thuyết đắc phước đức đa, dĩ phước đức vô cô, 
như lai thuyết đắc phước đức đa 

Kệ răng: "Phật trí Huệ làm sốc, phi điên đảo 
công đức". 

Luận nói: Hiển thị rắng phước chắng phải là 
điên đảo, bởi vì Phật trí làm gốc. 

"Phước Hữu”; là thủ tướng. "Phước vô”; là ly 
tướng. 

Hỏi: Bởi Tính của phước là không, cho nên 
phước nhiêu; phân trên nói răng tính của vọng tâm 
là không, thế thì đúng phải Vọng cũng nhiêu chứ? 

Đáp: Phước lấy Phật Trí làm gôc, vì thuận với 
Tính Không, ngộ tính không thì phước rất nhiều. 
Còn tâm Thức là điện đảo, vì trái với tính không, 
ngộ tính không thì tâm thức đều tận. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1005 


17. Đoạn Mối Nghi: Vô Vi Sao Có Tướng 
Hảo? 

Luận nói: Nếu chư Phật nhờ vô vi pháp mà đắc 
danh thì làm sao chư Phật thành tựu tướng hảo mà 
øọI là Phật? Đáp là vì dựa theo pháp thân Phật mà 
thành ra nghi. Đoạn nghi này, văn có hai phân: 

1. Do từ vô thân mà hiện thần 

Tu Bô-đề! Ư ý vân hà? Phật khả dĩ cụ túc sắc 
thân kiến bất? Bất dả, Thế Tôn! Như Lai bất ưng 
đĩ cụ túc săc, thân kiên. Hà đĩ cô? Như Lai thuyêt 
cụ túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ 
túc sắc thân. Tức là tùy hình hảo. Cũng như trong 
gương không có vật mới có thê hiện vật. 

Luận nói: pháp thân rốt ráo chắng phải sắc thân, 
chăng phải chư tướng, mà tướng hảo hai loại cũng 
chắng phải Phật, vì hai thứ này chăng lìa pháp thân. 
Vì vậy hai thứ này cũng có thê nói là "vô", cho nên 
nói là "phi thân", cũng có thê nói là "Hữu Ũ , cho nên 
nói là "thành tựu". 

2. Do vô tướng mà hiện tướng 

Tu Bô-đề! ư ý vân hà? Như Lai khả dĩ cụ túc 
chư tướng bất? Bất đả. Thế Tôn! Như Lai bất ưng 
đĩ cụ túc chư tướng kiên. hà dĩ cô? Như Lai thuyêt 
chư tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng 
cụ túc. 

Tức là ba mươi hai tướng. Mỗi một tướng đều 
như nói trong phần Sắc thân ở tâm. 


1§. Đoạn Mối Nghi: Vô Thân thì lấy gì để 
thuyết pháp. 

Luận nói: Nếu Như Lai sắc thân tướng hảo 
chăng thể thấy được, thì sao lại nói là Như Lai 
thuyêt pháp? Đoạn nghỉ này, văn có ba phân: 

1. Ngăn chặn hiểu sai 

Tu Bồ-để! Nhữ vật vị Như Lai tác thị niệm: 
"Ngã đương hữu sở thuyết pháp" mạc tác thị niệm. 

Trong thung lủng không có người nhưng lại có 
thể phát ra âm thanh. 

2. Giải thích nguyên do. 

Hà dĩ cố? Nhược nhơn ngôn như lai hữu sở 
thuyết Pháp, tức vi báng Phật, bất năng giải ngã sở 
thuyết có. 

Thế Tôn đạt chư pháp không, rốt ráo vô chấp, 
nay nói Hữu thuyết là báng Phật chấp pháp. 

3. Bày chánh kiến. 

Tu Bỏ-đề! Thuyết pháp giả; vô pháp khả 
thuyết, thị danh thuyết pháp. 

Kệ răng: "Như Phật pháp cũng vậy, Sở thuyết 
hai sai biệt, chắng lìa khỏi pháp giới, thuyết pháp 
vô tự tướng”. 

Kinh Đại Vân nói: Nếu nói vô thuyết là Chơn 
thuyết pháp, nêu nói Hữu thuyết chắng gọi là 
thuyết pháp, đó là báng Phật. 

19. Đoạn môi nghi: Vô pháp thì làm sao tu 
chứng? 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1007 


Luận nói: Như Lai bất đắc một pháp thì làm sao 
ly thượng, thượng chứng chuyền, chuyển đắc A 
nậu Bô-đê? Vì để đoạn nghĩ này, thị hiện phi chứng 
pháp, gọi là A nậu Bô-đê. 

Đoạn nghi này, văn có ba phân: 

1. Lẫy vô pháp làm chánh giác. 

Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: Thể Tôn, đắc A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bỏ- đề vi vô sở đắc đa? Phật 
ngôn: như thị, như thị, Tu Bô-đề! Ngã ư nậu đa la 
tam miệu tam Bô-đê, nải chí vô hữu thiêu pháp khả 
đắc, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô-đè. 

Kệ răng: "Chỗ kia không tí pháp, biết Bồ-đề vô 
thượng". 

Luận nói: Nơi Bồ-đề kia, không có một pháp 
nào để có thế chứng, danh là A Nậu Bồ-đè. 

2. Lây bình đăng làm giác. 

Phục thứ, Tu Bô-để! Thị bình đăng pháp, vô 
hữu cao hạ, thị danh A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bô-đê. 

Kệ rắng: "Pháp giới chăng tăng giảm". 

Luận nói: Vì pháp ây là bình đăng nên gọi là 
Vô thượng, bởi vì không có gì trên nữa. 

3. Dùng chánh trợ để tu chánh giác. 

Do vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả 
tu nhất thiết thiện pháp tắc đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bôồ-đề. Tu Bồ-đề! Sở ngôn thiện pháp 
giả, Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, thị danh 


thiện pháp. 

"Vô ngã,...": là liễu Nhân, là hiểu nhân, là hết 
Nhân tức là Chánh Đạo. "Tu tất cả Thiện pháp”: là 
Duyên Nhân, tức là trợ (giúp) đạo. “Tức đắc A Nậu 
Bỏ-đề ", là chánh giác. 

"Sở ngôn Thiện pháp”: là nêu ra ngón tay chỉ. 

"Tức phi... ": Luận nói: Pháp kia không có Hữu 
lậu pháp, cho nên gọi là "Phi thiện pháp”... vì có 
Vô lậu pháp, nếu gọi là "Thiện pháp". 

20. Đoạn Môi Nghi Những Điều Đã Thuyết là 
vô ký, chăng phải là Nhân. 

Luận nói: Nếu người tu tất cả thiện pháp mới 
đắc A Nậu Bỏ-đề thì pháp SỞ thuyết chắng thể đặc 
Bỏ-đề. Vì đó là pháp vô ký. Đoạn rằng: 

Tu Bồ-đê! Nhược tam thiên đại thiên thê giới 
trung sở hữu chư Tu Di Sơn Vương, như thị đăng 
thật bảo tự, hữu nhơn trì dụng bố thí, nhược nhơn 
dĩ thử Bát-nhã ba-la-mật kinh, nải chí tứ cú kệ 
đăng, thọ trì đọc tụng, vi tha nhơn thuyết, ư tiền 
phước đức, bách phân bắt cập nhất, bách thiên vạn 
ức phân, nải chí toán số thí dụ sở bất năng cập. Kệ 
răng: "Lời là pháp vô ký, nhưng nói là Nhân kia, 
do vậy một pháp bảo, hơn vô lượng trân bảo”. 

Luận nói: Bởi vì lia khỏi pháp sở thuyết thì 
chắng thê đắc Đại Bỏ- đề, pháp này có thể làm 
Nhân cho Bôồ-đê. Lại nói: Pháp ông là vô ký, nhưng 
pháp ta là ký. Do vậy hơn hăn bô thí vô lượng thất 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1009 


bảo. 

21. Đoạn Mỗi Nghi: Bình Đăng thì làm sao độ 
chúng sanh. Luận nói: Nêu pháp là bình đắng, 
không có cao thập thì làm sao 

Như Lai độ chúng sanh? 

1. Ngăn chặn hiểu sai Tu Bô-đề! Ư ý vân hà? 
Nhữ đắng vật vi: Như Lai tác thị nệm; Ngã đương 
độ chúng sanh, Tu Bồ-đề! Mạc tác thị niệm. 

2. Bày tỏ chánh kiến. 

Hà dĩ có? Thật vô hữu chúng sanh Như Lai độ 
giả. 

Kệ rằng: 

"Bình đắng Chơn pháp giới, Phật chăng độ 
chúng sanh, Bởi Danh cùng Âm kia, Chăng lìa 
khỏi pháp giới". 

Luận nói: Chúng sanh giả Danh, cùng chung 
với Ngũ Âm, chắng lìa pháp giới. 

3. Phản giải thích nguyên do. 

Nhược hữu chúng sanh Như Lai độ giả, Như 
Lai tắc hữu ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. 

Luận nói: Nêu Như Lai có tâm như vậy thì 
trong Ngũ Âm có chúng sanh để độ, đó là lỗi thủ 
tướng. 

Ngài Vô Trước nói: Như Lai như Nhĩ Viêm mà 
tri, do vậy nếu có chúng sanh tưởng thì đó là Hữu 
Ngã thủ. 

4. Triển chuyền phủi Tích. 


Tu Bô-để! Như Lai thuyết hữu ngã giả, tắc phi 
hữu ngã. Nhi phàm phu chi nhơn dĩ vi hữu ngã. Tu 
Bôồ-đê! Phàm phu giả Như Lai thuyết tắc phi phàm 
phu. 

22. Đoạn ngh1: dùng tướng so với chơn Phật. 

Luận nói: Tuy tướng thành tựu, chăng thể thây 
được Như Lai nhưng vì thây tướng thành tựu, tỉ trí 
(trí so sánh) thì biết Như Lai pháp thân. 

Đoạn nghi này, văn có năm phân: 

1. Hỏi: Dùng tướng đề biểu cho Phật. 

Tu Bồ-đểề! Ư ý vân hà? Khả dĩ tam thập nhị 
tướng quán Như Lai bất? 

2. Đáp: Nhân ở mâm non mà biết căn rẻ. 

Tu Bô-đề ngôn: Như thị, như thị, dĩ tam thập 
nhị tướng quản Như LaI. 

Kinh Đại Vân nói: Trên kia là ngộ sắc thân, ở 
đây là mê pháp thân, ý cho rắng pháp thân đã chảy 
ra sắc thân, tức là do từ tướng đó mà biết Phật 
chứng đắc vô tướng pháp thân. 

3. Nạn vân: phàm và Thánh chăng phân rõ. 

Phật ngôn: Tu Bôồ-để! Nhược do tam thập nhị 
tướng quán Như Lai giả, Chuyên Luân Thánh 
Vương tắc thị Như Lai. 

Kệ nói: "Chăng phải tướng sắc thân, so biết 
được Như Lai, chư Phật duy pháp thân, Chuyễn 
Luân Vương chăng Phật. 

4. Ngộ Phật chăng phải là thây băng tướng. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1011 


Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như ngả 
giải Phật sở thuyết nghĩa; bất ưng dĩ tam thập nhị 
tướng quán Như Lai. 

5. Thây và nghe chắng đạt đến. 

Nhĩ thời, Thế Tôn nhi thuyết kệ ngôn: Nhược 
dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhơn hành 
tà đạo, bất năng kiến Như Lai. 

Bản dịch đời Ngụy thêm sau kệ răng: "Kia Như 
Lai Diệu Thể, tức pháp thân chư Phật, pháp thân 
chăng thê thấy, thức kia chắng thể biết". 

Kệ rằng: "Chỉ thấy sắc nghe thanh, người ấy 
chăng biết pháp". Vì Chơn Như pháp thân, chăng 
phải cảnh của Thức? 

Ngài Vô Trước nói: Vì pháp kia là tướng của 
Chơn Như, chắng phải như mà biết, duy chỉ tự 
mình chứng tr. 

23. Đoạn Nghi: Quả Phật chắng liên quan gì 
với tướng của phước. 

Do từ phân trên, dùng tướng để so với pháp 
thân là thất. Lại nghe nói dùng sắc để thấy, thanh 
để câu là tà, bèn nghĩ rằng: quả Phật nhất định vẫn 
là vô tướng vô vi, nêu vậy thì tu cái Nhân của 
phước đức chỉ thành cái quả của tướng. Quả tướng 
đã chăng phải quả Phật, quả Phật ắt chắng nhờ 
tướng đủ mà đặc, thế thì quả Phật rốt cùng chăng 
có liên quan gì với tướng của phước. 

Vì vậy mà luận nói: có người khởi tâm như vây; 


nếu chăng nương theo phước Đức để đặc Đại Bồ- 
đề, như vậy chư đại Bô-tát át đã mất phước Đức, 
và mất quả báo. 

Đoạn nghi này, văn gôm 4 tướng. 

Tu Bỏ-đề! Như nhược tác thị nệm: "Như Lai 
bắt dĩ cụ túc tướng cô đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ-đề. Tu Bô- đê! Mạc tác thị nệm: "Như Lai 
bất dĩ cụ túc tướng cô đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ-đê". 

1. Kinh Hoa Nghiêm nói: "Sắc thân chăng phải 
Phật, âm thanh cũng lại vậy, cũng chẳng lìa Sắc 
thanh, thây Phật thần thông lược". 

Triệu (ngài Tăng triệu) nói: Vì chắng riêng chỉ 
tại sắc thanh, cho nên nói là "Phi", vì chăng phải 
chăng thân tướng, cho nên nói là "Thị". 

Đại vân nói: Nêu nói răng Như Lai chăng dùng 
tướng cụ túc, đó là Đoạn diệt kiến. Cho nên Phật 
ngăn cấm răng: "Mạc tác thị niệm" (đừng nghĩ như 
thế". 

2. Xuất cái lỗi huy tướng. 

Tu Bồ-để! Nhũ nhược tác thị niệm: "Phát A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ-đề tâm giả, thuyết 
Chư pháp đoạn diệt. mạc tác thị niệm. Hủy bỏ 
tướng ặt rơi vào Đoạn Diệt, Đoạn Diệt là bị tốn 
giảm, bị lỗi Đoạn kiến, biên kiến. 

3. Tỏ rõ răng phước tướng chắng thất. 

Hà đĩ cỗ? Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1013 


Bỏ-đề tâm giả, ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng. 

Ngài Vô Trước nói: "Ư Pháp Bất Thuyết Đoạn 
Diệt", nghĩa là như pháp sở trú mà thông đạt, chắng 
đoạn dứt tất cả những pháp hình bóng sinh tử, hành 
một cách tự tại ở Niết-bàn, làm những lợi ích 
chúng sanh. Trong đây, vì để ngăn chặn một mực 
tịch tịnh tĩnh vắng lặng, mà hiền thị bất trú Niết- 
bàn. 

Kệ nói: "Chăng mất nhân công đức, và quả 
vượt trội k1a”. 

Luận nói: Tuy chăng nương phước đức mà đắc 
Chơn Bồ-đề nhưng chăng mất phước đức và quả 
báo kia. Bởi chúng có thê thành tựu trí Huệ trang 
nghiêm và công đức trang nghiêm. 

4. Tỏ rõ nguyên do chăng mất. 

a. Vì Đặc Nhẫn nên chăng mất. 

Tu Bô-đề! Nhược Bô-tát dĩ mãn bằng hà sa 
đăng thế ĐIỚI thất bảo bố thí, nhược phục hữu nhơn 
tri nhất thiết pháp vô ngã, đặc thành ư nhẫn, thử 
Bỏ-tát thắng tiên Bô-tát sở đặc công đức. 

"Vô ngã”: là hai loại Vô Ngã. 

b. Vì bất thọ nên chắng mất. Có hai phân: 

- Chánh tỏ rõ. 

Tu Bô-đề! Dĩ Chư Bồ-tát bất thọ phước đức cô. 

Luận nói: Vì phước đức kia đắc quả báo Hữu 
lậu, cho nên đáng để rách. 

Ngài Vô trước nói: Đây là hiển thị chắng trước 


dính sinh tử. Nếu trú sinh tử tức là thọ nhận phước 
đức. 

- Trưng hỏi, giải thích. 

Tu Bô-đề bạch Phật ngôn: "Thế Tôn! Vân hà 
Bỏ-tát bất thọ phước đức?". Tu Bồ-đề! Bồ-tát sở 
tác phước đức, bất ưng tham trước, thị cố thuyết 
bất thọ phước đức. 

24. Đoạn Nghi: Hóa Thân Xuất Hiện, Thọ 
Nhận Phước. 

Luận nói: Nếu chư Bô-tát chăng thọ phước Đức 
thì làm sao phước đức của Bô-tát, chúng sanh lại 
thọ dụng. 

Đoạn nghi này, văn có hai phân: 

1. Trách Hiểu Sai. 

Tu Bồ-để! Nhược hữu nhơn ngôn: "Như Lai 
nhược lai nhược khứ, nhược tọa nhược ngọa”". Thị 
nhơn bất giải ngã sở thuyết nghĩa. 

Kệ rằng: 

“Phước Đực ứng báo này, 

Là để hóa chúng sanh, 

Tự nhiên nghiệp như Vậy, 
Chư Phát hiện mưởi phương ”. 

2. Tỏ bày chánh kiên. 

Hà đĩ có? Như Lai ø1ả; VÔ sở tòng lai, điệc vô 
sở khứ. Cô danh Như Lai. 

Kệ rằng: 

“Khưứ Lai Hóa Thán Phát, 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1015 


Như Lai thường bất động" 

Đại vân nói: "Nước tam chúng sanh nêu trong 
sạch thì thấy Phật đến (Lai), đến chắng từ đâu. 
Nước tâm đục thì thấy Phật thị diệt giữa Song lâm 
(giữa hai cây Sa La) thì nói là "Phật khứ" (Phật đi, 
Phật mất, Phật Niết-bàn, Phật diệt), đi không chỗ 
đến. 

Ngài Tăng triệu nói: Giải hiểu cùng cực thì hội 
với Như, Thể của Như thì không có phương chốn. 
Duyên đến thì vật hiện, chăng từ đâu đến. Cảm hết 
thì ấn mất, cũng chắng đi về đâu. 

25. Đoạn Nghi: Pháp Thân Và Hóa Thân Có 
Khác Nhau. 

Theo phân trên, chăng thể băng Hóa tướng này 
mà biết pháp thân, pháp thân không có Đến, đi, 
ngôi, năm, thế thì tựa như là Chơn Thân và Hóa 
thân là khác nhau. Rồi căn cứ theo phân ngăn chặn 
niệm đoạn diệt, rồi nói rõ rằng chắng mât phước 
tướng, thế thì tựa như là Chơn Thân và hóa thân là 
cùng một như nhau. Vì vậy mà thành ra nghI. Phân 
nảy là dựa theo vi Trân thê giới đề giải thích nghĩa 
phi Nhất phi DỊ, để đoạn dứt mối nghi này, văn có 
hai phân: 

I. Dựa Theo Trân và Giới mà phá Nhất và 
Dịch: gồm năm phân: 

a. TẾ Mạc phương tiện phá Thân Sắc. 

Tu Bồ-đề! Nhược Thiện nam tử, Thiện nữ 


nhơn, đĩ tam thiên đại thiên thê giới, toái vi vi trần, 
ư ý vân hà? Thi vi trần chúng ninh vi đa bất? Thậm 
đa, Thế Tôn! 

Kệ rằng: 

"Ở pháp giới xứ này. 
Phi nhất cũng phi Dị" 

Luận nói: Chư Phật Như Lai kia, ở trong Chơn 
Như pháp gIỚI, chăng trú cùng một xứ, cũng chắng 
trú khác xứ, để tỏ rõ nghĩa này mà nói về Thê giới 
vụn tan thành vi trần. Cho nên: 

Kệ nói: 

"Thê giới thành vi trần, Dụ này tỏ nghĩa kia". 

Ngài Vô Trước nói: Vì để phá Danh sắc Thân 
mà nói về Trân và giới. Trong đó, phương tiện tế 
mạc và phương tiện vô sở kiên, câu "Vi trần rất 
nhiều": là phương tiện tế mạc. 

Đại Vân nói: tức là tánh hạt vi trần đến mức 
cực kỳ tế mạc cực nhỏ, dùng phương tiện này mà 
phá những săắc thô vậy. "Vi trân" Ở đây là dựa theo 
Đại thừa Tông. ®) một khôi Sắc, g1ả tưởng chia tách 
ra đến cực lược sắc, đó là trần. Chẳng phải là "Thật 
Trần" của Tiêu Thừa Tông. 

b. Bất niệm phương tiện phá vi trân. 

Hà dĩ cô? Nhược thị vi trần chúng thật hữu gả, 
Phật tắc bất thuyết thị vi trân chúng. Sở dĩ giả hà? 
Phật thuyệt vi trân chúng, tắc phi vi trần chúng, thị 
danh vi trần chúng. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1017 


Luận nói: Trần vụn thành mạt, cho nên chẳng 
phải cùng một xứ, một chỗ. Tràn chúng tụ lại, cho 
nên chắng phải khác xứ, chắng trú khác xứ. 

Lại nữa, "Nếu trần chúng thật có": thì Thế gian 
phàm phu cũng đều tự biết, cần gì Phật nói ra. Chỉ 
vì chắng biết Thể, chắng thành tựu. nên Phật mới 
nói ra vậy. Cho nên Ngài Vô trước nói: Thê Tôn 
nói “phi”; là vì Thể của tụ này chắng thành tựu, nếu 
khác với đó thì Phật tuy chắng nói ra cũng tự biết 
đó là Tụ. 

c. Bất niệm phương tiện phá thê giới. 

Thế Tôn! Như Lai sở thuyết tam thiện đại thiên 
thê giới, tắc phi thế giới, thị danh thế giới. 

Bồn luận phá Thế giới băng nghĩa chăng thật, 
có thê biết vậy. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là phá thế giới danh 
thân; là thế giới chúng sanh. 

d. Dựa cả trân và Giới để phá Hòa Hợp. 

Hà dĩ cô! Nhược thế giới thật hữu giả, tắc thị 
nhất hợp tướng, như lai thuyết nhất hợp tướng, tắc 
phi nhất hợp tướng, thị danh nhất hợp tướng. 

Luận nói: Nếu thật có một thê giới, Như Lai ặt 
chăng nói Tam Thiên giới. 

Đại Vân nói: Nếu thật có một thê giới thì đúng 
là một, một Hòa Hợp vậy, thế thì có nhiêu sai biệt 
với bất Hợp. Nay Phật nói Tam Thiên chứng tỏ 
răng chắng đúng là một vậy, do vậy dựa theo tam 


thiên ( ba ngàn) mê phá một giới. 

Ngài Vô Trước nói: Vì để ghép nói hoặc thê 
giới hoặc vi trần giới, cho nên có hai loại đoàn thủ 
(Đoàn; là cục tròn), đó là Nhất Đoàn thủ và sai biệt 
Đoàn thủ. 

Đại Vân nói: Đây ý ý nói rằng Trần chúng và loài 
chúng sanh đều gọi là Thê giới. 

"Nhất Hợp Tướng ; tức là Đoàn thủ, đoàn thủ 
thành một, cho nên nói là "Hòa Hợp". Nhất Hợp 
này có hai Đoàn Thủ: 1. Nhất Đoàn Thủ; tức là Thế 
giới hòa hợp làm một; 2. Sai biệt Đoàn thủ. Tức là 
v1 trần có rât nhiêu cực vị, gọi đó là sai biệt. 

"Phi Nhất Hợp"; là trong đệ nhất nghĩa, hai giới 
không có thật. 

e. Phật ân, trong Vô mà vọng chấp Hữu. 

Tu Bồỏ-đề! Nhất hợp tướng tắc thị bất khả 
thuyết, đản phàm phu chỉ nhơn tham trước kỳ sự. 

Luận nói: Bởi tu tập kia không có vật để có thể 
thủ, vì hư VỌng phân biệt, cho nên nói là "vọng 
thủ". Nếu đó có thật, tức là chánh kiến. 

Ngài Vô trước nói: Thế Đề thì nói là Đoàn Thủ, 
Đệ nhất nghĩa Đề thì bất khả thuyết. Phàm phu trẻ 
con kia như lời mà nói Thủ. 

Đại vân nói: chấp thấy ngũ uân, thủ sự hòa hợp 
của chúng, đó là Tham trước sự, mê với sự pháp, 
khởi phiền não vậy. 

2. Dựa theo chỉ quán phá Ngã, pháp. Có hai 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1019 


phân: 

a. Trừ Ngã chấp. Có hai phân: 

- Bác hiểu sai. 

Tu Bôồ-để! Nhược nhơn ngôn: "Phật thuyết ngã 
kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiên". Tu 
Bỏ-đề! Ư ý vân hà? Thị thực giải ngã sở thuyết 
nghĩa bất? Thế tôn! Thị nhơn bất giải như lai sở 
thuyết nghĩa. 

- Trừ chấp lời. 

Hà dĩ cố! Thế Tôn thuyết ngã kiến, nhơn kiến, 
chúng sanh kiên, thọ giả kiến, tắc phi ngã kiến, như 
kiên chúng sanh kiến thọ giả kiến, thị danh ngã 
kiên nhơn kiến chúng sanh kiến thọ giả kiến. 

Luận nói: Ngã kiến hư vọng phân biệt, Phật 
thuyết tức là bất kiến. 

Ngài Vô trước nói: Đây là hiển thị, như sở bất 
phân biệt. vì sao hiểu thị Như? Ngoại Đạo nói Ngã, 
Như Lai thuyết đó là Ngã kiên, đặt ra Nhơn vô 
Ngã. Lại nữa, vì để nói răng có Ngã kiến này mà 
đặt ra pháp vô ngã, cứ như vậy mà quán sát, khi 
Bồ-tát nập vào tam muội tương Ưng, chăng còn 
phân biệt nữa, tức ngay quán sát này làm phương 
tiện nhập. 

b. Trừ pháp chấp. Có hai phân: 

- Trừ phân biệt. 

Tu Bồ-để! Phát A Nậu Đa La Tam Miệu-tam 
Bôồ-đề tâm giả, ư nhất thiết pháp, ưng như thị trị, 


như thị kiến, như thị tín giải, bất sinh pháp tướng. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là hiển thị người nảo 
vô phân biệt, với pháp nảo bất phân biệt, phương 
tiện gì bất phân biệt. 

Đây là hiển thị tâm tăng thượng, trí tăng 
thượng; tri và kiên thăng giải ở trong Vô phân biệt. 

Ở trong ây, nếu Trí y chỉ vào Xa Ma Tha thì 
Tri, nêu Trí y chỉ vào Tỳ Bát Xá Na thì kiến. Tri 
và kiến này y chỉ vào Tam Ma Đê thì thăng giải. 
Bởi vì Tam Ma Đề tự tại, giải những hình bóng 
phân duyên ở bên trong, cho nên gọi là Thăng giải. 

Thế nào là vô phân biệt? đây là chánh hiển vô 
phân biệt. đại Vân nói: những phương tiện trước là 
Trí gia Hạnh. Nay Bắt phân biệt là Trí căn bản, tức 
là chính mình chứng Chơn Như, ly Năng thủ và sở 
thủ, gọi đó là Bất Phân Biệt. 

- Hiên Bồn Tịch. 

Tu Bồ-đề! Sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai 
thuyết tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. 

Ngài Vô Trước nói: Đây là hiến thị nghĩa bất 
cộng và nghĩa tương ưng trong pháp tướng, như 
trên đã nói: 

26. Đoạn Nghi Hóa Thân Thuyết Pháp Vô 
Phước. 

Vì nghe Chơn thân và Hóa thân phi nhất phi DỊ, 
ý cho răng: Nếu dựa theo phi nhất thì Hóa thân chỉ 
là hư giả. Nếu dựa theo phi dị thì lại ngầm hợp quy 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỚ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1021 


về cùng một, pháp thân tức Hóa thân, rỗt cuộc 
không có tự thể. Nếu vậy thì thọ trì, diễn thuyết 
pháp thuyết. sẽ không có phước đức. 

Đoạn mỗi nghi này, văn có hai phân: 

1. Công đức thuyết pháp. 

Tu Bô-đề! Nhược hữu mãn vô lượng a tăng kỳ 
thế giới thất bảo trì dụng bồ thí. nhược hữu thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn phát Bồ-tát tâm giả, trì ư thử 
kinh nải chí tứ cú kệ đăng, thọ trì đọc tụng, vị nhơn 
diễn thuyết, kỳ phước thắng bỉ? 

Kệ nói: "Hóa thân thị hiện phước, phi vô tâm 
phước". 

Luận nói: Tuy chư Phật tự nhiên Hóa thân tác 
nghiệp nhưng chư Phật kia hóa thân thuyết pháp, 
có vô lượng vô tận vô lậu công đức. 

2. Thuyết pháp bất nhiễm. 

Vân hà vị nhơn diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, 
như như bất động. 

Vân hà vị nhơn diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, 
như như bất động. 

Ngài Vô Trước nói: Đó là thuyết pháp bắt 
nhiễm. Vì có lợi ích lớn như vậy, cho nên quyết 
định diễn thuyết, diễn thuyết như thế thì không bị 
nhiễm. 

"Vận hà diễn thuyết...", là hiển thị chăng thê 
dùng lời mà nói. Nếu khác với đó, tức là bị nhiễm 
mà thuyết, bởi vì đó là nghĩa điên đảo. Lại nữa, khi 


thuyết chẳng mong câu được tin kính,... cũng là vô 
nhiễm thuyết pháp... 

Đại Vân nói: Nếu có thê chăng bằng tâm hành 
sinh diệt mà thuyết Thật tướng thì giống như Chơn 
Như kia, cho nên nói là "Như Như”. Lại nữa, Tâm 
Như, Cảnh Như, cho nên nói là "Như Như”. 

"Bắt động" tức nghĩa là Vô nhiễm. 

27. Đoạn Mối Nghi nhập tịch thì làm sao thuyết 
pháp? 

Luận nói: Nếu chư Phật Như Lai thường vì 
chúng sanh thuyết pháp thì sao lại nói rằng Như 
Lai Nhập Niết-bàn? 

Đoạn là: 

Hà dĩ cố? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng 
huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như 
thị quán. 

Giải thích văn này, có ba phân: 

1. Dựa theo hai Luận giải thích: 

Trong bản đời Ngụy, có chín dụ, bản Ngụy dịch 
răng: "Nhất Thiết Hữu Vi Pháp, như tinh tế Đăng 
Huyễn, Lộ bào Mộng Điện Vân, ưng tác Như Thị 
quán”. 

Trong phân này, có hai phân: 

a. Dựa theo phân đoạn nghi của Bồn luận: Kệ 
nói: 

"Phi Hữu Vi, Phi Ly. Chư Như Lai Niễt-bàn. 
Cửu chủng Hữu vị pháp, 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1023 


Diệu Trí chánh quán cô". 

Luận nói: Chư Phật đắc Niễt-bàn, hóa thân 
thuyết pháp cho nên là "Phi Hữu Vi", "Phi ly" Hữu 
vi. Vì sao thị hiện thê ø1an mà lại chắng rú Hữu vị, 
do nhờ Diệu trí chánh quán, Hữu vi là hư giả giống 
như chín dụ trên. 

b. Kiêm cả phân giải thích về tướng của ngài 
Vô Trước: 

Ngài Vô Trước nói: bài kệ này hiến thị bốn 
tướng Hữu vi, văn có bốn phân: 

- Tự Tính Tướng: Kiến và tướng này, dùng 
Thức làm Thẻ, là căn gốc sinh tử. Văn có ba phân: 

+ Tinh (sao đêm): Là dụ cho kiến. Ngài Vô 
trước nói: Vô trí, trong bóng tối thì có ánh sáng kia, 
có Trí trong sáng sủa thì không có ánh sáng kla. 

+E (mắt màng): là dụ cho tướng. Luận nói: như 
mắt bị màng thì thây những sắc vòng tơ... quán 
Hữu vi pháp cũng giống vậy, vì kiến điện đảo. 
Ngài Vô trước nói: Nhơn pháp Ngã kiên giống như 
mặt màng, vì thủ vô nghĩa. 

+ Đăng (ngọn lửa đèn): Là dụ cho Thức. Đèn 
là dựa theo cao dầu tương tục nhau chắng dứt tuyệt. 
Thức nương dựa theo Tham Ái mà sinh tử không 
ngừng nghĩ. 

- Trước sở trú vị tướng: (Tướng trước dính vào 
SỞ trú). 

Luận nói: Huyễn là dụ cho nơi chỗn y trú. Vì 


những đô vật thế gian nhiều thứ khác nhau, không 
có mọt Thể nảo là thật. Ngài Vô Trước nói: Bởi 
đăm dính vào cảnh điên đảo. Đại Vân nói: Huyễn 
ảo xuất ra thành quách lừa dối con người, Thức 
biến núi sông chăng thật. 

- Tùy Thuận quá thất tướng: 

Tự thân và thọ dụng là quá thất, quán chúng vô 
thường, gọi là Tùy Thuận. Lại có giải thích răng: 
Tùy thuận thân và thọ, tức là quá thật. Văn có hai 
phân: 

+ Lộ (giọt sương); dụ cho Thân. Luận nói: 
Thân cũng giống như giọt sương mai vậy, chỉ trụ 
được một thời g1an ngăn ngủ. 

+ Bảo (bọt nước); dụ cho Thọ. Luận nói: 
Những sự mình thọ dụng cũng giống như bọt nước 
vậy, bởi vì ba pháp: Thọ, Tưởng, Nhân chăng nhất 
định. Ngài Vô Trước nói: quán sát Thọ (tuổi thọ?) 
như bọt nước; hoặc khi bắt đầu sinh hoặc chưa 
thành Thê, hoặc mới vui sinh, hoặc tạm đình trú, 
liên quy về tàn diệt. 

- Tùy thuận xuất lu tướng: 

Ngài Vô trước nói: Tủy thuận Nhơn và pháp vô 
ngã mà đắc xuất ly. Văn có ba phân: 

+ Mộng: là dụ cho quả khứ. Ngài Vô trước nói: 
quá khứ kia đi vào chỗ nghĩ nhớ, cho nên giống 
như giấc mơ. Luận nói: Nêu quán quá khứ tất cả 
những tập giống như cảnh mộng. vì chỉ là tính nhớ. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1025 


Công đức Thí nói: Quán sát giả như trong mộng 
theo với cảnh thây nghe. Vì niệm phân biệt, huân 
tập mà trú, tuy không có tác giả, nhiêu thứ ánh giới 
hiện tiên rõ ràng, cũng giống như vậy, chúng sanh 
từ vô thủy đến nay, có những phiền não, thiện và 
bất thiện nghiệp, huân tập mà trú. Tuy vô nga là 
Năng tác giản nhưng hiện ra những sự việc sinh tử 
không có bến bờ. 

+ Điện (ánh chớp) dụ cho hiện tại. Luận nói: 
bởi sát na chăng trú. Công Đức Thí nói: Quán sát 
tâm giống như ánh điện chớp khi sinh liên diệt. 

+ Mây dụ cho vị lai. Vì khi chủng tử, A Lê Da 
Thức làm chủng tử căn bản cho tất cả pháp. Ngài 
Võ Trước nói: Chúng tử thô xâu kia giông như hư 
không bầu trời, dẫn tâm xuất ra, cho nên như mây. 

Ngài Vô Trước nói: Cứ như vậy mà biết Tam 
Thế hành (tâm hành ba thế, quá khứ, hiện tại, vị 
lai) thì đặt vô ngã, đó là hiển thị Tùy thuận xuất ly 
tướng. 

Đại Vân nói: Quá khứ, vị lai vô thê, hiện tại lại 
bất trú thì ba đời không, đạt vô ngã vậy. 

2. Dựa theo chư kinh tỏ rõ các hư giả làm đại ý 
của Dụ. 

Phật nói tật cả pháp không, Nghi răng: Sao lại 
hiện ¡ thấy tật cả ảnh giới? Vì vậy mà thuyết là Như 
huyễn. Pháp huyễn tuy không rõ ràng để có thế 
thây. Lại nghi răng: pháp Huyễn đã không có 


người thì làm so Ái trước? Vì vậy mà thuyết như 
dương diễm; con nai khát nước, cho đó là nước, ÁI 
trước mà chạy đến. Lại nghi răng: Con nai khát 
nước, rốt cuộc chẳng được nước, còn người tham 
sao lại đều được thọ dụng? Cho nên nói là Như 
Mộng. Những điều thây trong mộng cũng được thọ 
dụng. Lại nghĩ rằng: Mộng tạo thiện Ác, tỉnh giấc 
chăng có nghiệp bảo, mộng đánh tôn trướng tỉnh 
giâc rôi chăng có lo sợ. Cho nên nói là như ảnh, 
như hưởng (như bóng, như tiếng vang), Tuy hoản 
toàn không có Thể, nhưng gương sảng đối sắc hang 
rồng đối thanh, xấu đẹp cao thập mỗi mỗi đều ú ứng, 
ặt không tạp loạn, ặt không sai khác. Lại nghĩ răng: 
Khô đều không thật, Bồ-tát sao lại làm việc lợi lạc? 
Cho nên nói là như Hóa. nghĩa là biên hóa, tuy biết 
chăng thật mà hóa sự. 

3. Hội thông với bản kinh dịch đời Tần: 

Mộng, Huyễn, Bào, Ảnh, hoàn toàn rõ lý 
không. Hai dụ Lộ và Điện là tỏ về vô thường. Đủ 
để hiểu ngộ Chơn Không thì bất trú chư tướng. 
Quán sinh diệt ất sẽ khuyên khích tu hành, phù hợp 
một cách kỳ diệu với tông phá tướng, bày tỏ một 
cách khéo léo phép quán vong tình, bản đời Nguy 
dịch chín dụ, bản đời Tân lược bớt. Vì sao đêm và 
ngọn lửa đèn là Thể, Hữu sanh, e khó khế với tâm 
không, ngâm mây vả chủng thì hàm và sanh tướng 
tưởng, chỉ địch lây ý, khéo ở đó vậy. 

3. LƯU THÔNG PHẢN. 


SỐ 1671 - KIM CANG BÁT NHÃ SỞ LUẬN TOẢN YÊU, Quyền hạ 1027 


Phật thuyết thị kinh dĩ, Trưởng lão Tu Bỏ-đê, 
cập chư tỳ khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà 
Di, nhất thiết thế gian thiện nhơn A Tu La văn Phật 
SỞ thuyết g1aI đại hoan hỉ, tín thọ phụng hành. 

Ni: tiếng hán gọi là nữ. 

Ưu Bà tắc: tiếng Hán gọi là cận sự Nam Ưu Bà 
DI: tiếng Hán gọi là cận sự nữ. 

Thân cận Ty kheo, Tỳ kheo ni mà thừa sự. 

A Tu La: Tiếng Hán gọi là phi Thiên, đều là 
hàng đại đẳng. 

Kinh Văn Thù Sở Vấn nói: Có ba loại nghĩa 
"Hoan hỷ phụng hành": 

1. Người thuyết thanh tịnh: chăng bị nhiễm bởi 
thủ trước, lợi dưỡng. 

2. Những điền thuyết ra thanh tịnh; vì biết như 
thật về pháp Thẻ. 

3. Đặc quả Thanh tịnh. 

Ngài Vô Trước nói: Nêu nghe nghĩa như vậy, 
chẳng giác biết Đại thừa, Ngã niệm nặng hơn đá, 
rốt cuộc không có Nhân. 

Ngài Thiên Thân nói: Hiễm thay chư Phật tông 
trì pháp, chăng thể xưng lường cú nghĩa thâm, từ 
tôn giả nghe và rộng thuyết, hôi công đức này cho 
quân sinh. 

Đại Vân nói: Đại Thánh thuyết kinh diệu lý đã 
xong, hai không viên tròn bốn chúng phụng hành. 

Tăng Triệu nói: Đông nghe cùng ngộ pháp hỷ 


động lòng, tuân theo lời dạy mãi mãi chắng quên. 
Tư Thánh nói: Bát-nhã thâm kinh mẹ Phật ba 
đời, nghe kinh bốn câu làm Nhân để siêu cõi Ác, 
nhất niệm tịnh trì ắt được thọ ký Bồ-đề. Vì vậy mà 
người, trời, đị loại đều tín thọ phụng hành vậy. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


KIMCANGKINH _ 
TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ 


SỐ 1702 
(QUYÊN 1->7) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1702 


_—— KIMCANG KINH 
TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ TỊNH TỰ 


Giáo của họ Thích, Kinh Kim Cang xưa nay 
được đời tôn sùng. Từ đời Tân đến nay hơn mây 
trăm năm, phủng tụng chăng kế cao hèn, chuyện 
cảm ứng ghi đây sách vở, lợi đến cõi u minh mà 
đạt ở thần linh. Đề hướng đến Đại thừa thênh 
thang, phá tiểu thừa hoành lược, mà Bồ Xứ tụng 
lây đó làm Bồn, hai luận giải thích mà xuyên suôt 
nhau, các sớ đua nhau giải thích, hoặc theo hoặc 
trái. Khuê Sơn Đại Sư, chọn lọc tinh anh, bỏ nhau 
giải thích, hoặc theo hoặc trái. Khuê Sơn Đại Sư, 
chọn lọc tinh anh, bỏ bớt phù ngụy, tên sách "Toản 
yếu", thủ lấy trung dung, lại còn ghi chép, dùng để 
truyện tập. Thạch Bích Sư, thông suốt nghĩa ý, viết 
riêng một cuốn, đặt tên "Quảng Lục”, hay thì hay 
vậy, nhưng lời rườm rà, hậu học thường chăng tiện 
dùng, nay san định lại, cắt bỏ những điêu phiên hà 
tạp loạn, khiến cho trôi chảy chắng trệ, học rồi Suy 
tư giảng giải, đạo chúng ta chắng lo đọa địa vậy. 

Đại Tống, Niên Hiệu Thiên Thán, năm thứ hai, 
tháng chạp ngày giáp Tý. 


(chú thích của dịch giả: Kinh sở số 1702 này là 
quyên Sớ chú thích từng câu từng chữ kinh sớ No 
1701. tức là san định cuốn "Kim Cang Kinh Sớ 
Luận Toản Yêu". Nên quyền sớ này mới có tên là 
"Kim Cang Kinh Toản Yêu San Định Ký", tức là 
san định lại cuỗn "Toản Yếu"). 


SỐ 1702 


KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH 
KÝ 


Trường Sa, Sa Môn Tử Tuyên Lục 
QUYỂN 1 

Sớ Văn chia ra ba phân: 

Phân Thứ Nhất: ĐẺ MỤC: Gồm hai phần 

L Tên Sách Sớ Kinh: 

"Kim Cang Bát-nhã Kinh Sớ Luận Toản Yêu": 
Đề này chín chữ, từ rộng đến hẹp. Năng sở sáu lớp: 

I1. Năng thích và Sở thích (giải thích): "Kim 
Cang Bát-nhã Kinh" năm chữ là sở thích (được giải 
thích, chú thích). "Sớ Luận Toản Yếu" bỗn chữ này 
là Năng thích. 

2. Năng thuyên và sở thuyên (thuyên giảng): 
Chữ "Kinh" là Năng thuyên, "Kim Cang Bát-nhã" 
là sở thuyền. 

3. Năng giảng và Sở giảng (phân biệt): Có hai 
phân: 

a. Giảng chung: Chữ "Kinh" thì thông cả một 
đời thời giáo, còn chữ "Bát-nhã" chữ cục hạn ở 
đương bộ. 


b. Giảng riêng: "Bát-nhã" thông cả tám bộ, 
"Km cang” chỉ thuộc một kinh. 

5. Năng Dụ và Sở Dụ: "Kim Cang” là Năng Dụ, 
"Bát-nhã'" là sớ dụ. 

6. Năng Toản và, Sở Toản: chữ “Toản” thuộc 
năng, nghĩa là chủ Sớ, tác giả viết chú thích, người 
giải thích. Chữ "Yếu" là sở; nghĩa là chánh nghĩa. 
Nếu thêm vào hai chữ "Tịnh Tự" thì lại thêm một 
lớp nữa, hai chữ "Tịnh Tự" là năng, những chữ ở 
trước nó đều thuộc về Sở. 

Mà bảy lớp này chắng ra ngoài Giáo, hàn, 
nhơn, lý. Nghĩa là: chữ "Kinh" và "Sở Luận tịnh 
tự” cả năm chữ này là giáo, là năng thuyên, năng 
thích, năng tự. Chữ "Bát-nhã" là Hành, là quán 
chiếu. Chữ "Toản" thuộc Nhơn, là SỞ chủ, người 
Sớ giải kinh. Chữ "Kim Cang", chữ "yếu" thuộc về 
Lý. Kim Cang là dụ cho Thật tướng, tức là Chơn 
lý, chữ "yêu" là chánh nghĩa, tức là Đạo lý. 

Đã biết một đề, năng sở rõ ràng, cần biết trong 
để, nghĩa lý cạn sâu. "Kim Cang" có ba nghĩa: đó 
là Kiên (cứng), lợi (bén), Minh (sáng). "Bát-nhã”" 
cũng có ba nghĩa: đó là Thật tướng Bát-nhã, Quán 
chiêu Bát-nhã và Văn tự Bát-nhã. "Kinh" có ba 
nghĩa" là Thường (thường hăng), Quán (xuyên 
suốt, thông suốt), nhiếp (thâu tóm, bao trùm). "Sở" 
cũng có ba nghĩa: là Sơ (sơ tông) quyết, bố (trải. 
"Luận" là nghị (bàn xét). Cũng có ba nghĩa; là nghị 


SÓ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Ốp 1 1035 


lý, nghị trí, nghị hành. "Toản yêu" cũng có ba 
nghĩa: là yếu nghĩa, yêu hành, yêu văn. 

Kim Cang ba nghĩa là: Vạn vật chuyên thể làm 
hư hoại nó, nó có thể làm hư hoại vạn vật. Lại còn 
có khả năng chiêu dụng, có thể dụ cho ba loại Bát- 
nhã vậy! Kiên (cứng) là dụ cho Thật tướng Bát- 
nhã; vì nó tuy trải qua nhiều kiếp lưu chuyên lục 
đạo chưa từng sanh diệt, chưa từng sức mẻ hao 
mòn, cho nên gọi là Kiên. Vì vậy mà Tâm kinh nói: 
“Thị chư pháp không tướng, bât sanh bất diệt, bất 
cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm...." Lợi (Sắc bén) là 
dụ cho Quán chiêu Bát-nhã, nghĩa là khi nó hiển 
hiện rõ thì soi chiêu chư pháp không, cho nên nói 
là "Lợi" (sắc bén). Vì vậy mà Tâm kinh nói: "Quán 
tự tại Bô-tát hành thầm Bát-nhã Ba-la-mật Đa thời 
chiếu ngũ uấn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Cho đến nói răng: Vô trí diệc vô đắc"... Minh 
(sáng tỏ) là dụ cho văn tự Bát-nhã. Vì văn tự có thê 
thuyên giải TỔ ràng, tỎ rÕ VỀ thật tướng và quản 
chiếu khiến cho hiến hiện. Do từ ba nghĩa này tựa 
như Kim Cang kia, vì vậy mà nêu ra Kim Cang để 
dụ cho Bát-nhã. Mà Bát-nhã này, chư Phật và 
chúng sanh thảy đều có. Do kia đang tại triền (tri 
buộc) nên chăng thể lợi dụng. Nếu được nghe giáo 
giải ngộ, nhờ lực nội ngoại huân hun thì sẽ đoạn 
dứt phiền não, xuất khỏi sanh tử. Lý và trí cùng 
nhau hòa hợp, có thê phát khởi đại dụng, cùng Phật 
chăng khác. Cũng như vàng ở mỏ khoáng, nếu ra 


khỏi mỏ khoáng thì ăt sẽ thành thứ chặt đứt đồ vật. 
Mới biết Huệ này ai ai đều có, mới biết Huệ này 
xây lên nghĩa lớn. Nay gọi "Bát-nhã", đó là âm 
phạm, nghĩa là Đại Huệ "Kim Cang” tức chánh dụ 
cho Bát-nhã", pháp và Dụ cả hai đêu rõ ràng. Cho 
nên gọi là "Kim Cang Bát-nhã". Nếu theo đề kinh 
đây đủ hợp lại gọi là "Ba-la-mật". Tức là khen ngợi 
cái công của Huệ. Tiếng Đường gọi là "Bi Ngạn 
đáo", đây còn mang phong thái tiêng Tây vực. Nếu 
thuộc với phương này (Trung Hoa) thì gọi là "Đáo 
Bỉ Ngạn" (Đến bở bên kia). "Bỉ Ngạn", tức là Niết- 
bàn, để đối lại với sinh tử là "Thử Ngạn" (Bờ bên 
này), gọi Niết-bàn là Kia, ý nói Bát-nhã là Huệ đến 
bờ kia, đây là biệt tướng của Huệ, mà Huệ đến bờ 
kia gồm có hai ý: Là Đôn và Tiện. Đôn là: khi huệ 
này hiển hiện, trong khoản một Sát Na, soi chiếu 
chư pháp không, tức là đến bờ kia, gọi đó là Huệ 
đến bờ kia. Vì chăng trải nhiêu thời gian nên mới 
gọi là "Đôn". Tiệm là: tuy đốn chiêu pháp không, 
nhưng vì quen với Tính, thành ra nhậm vận kế 
chấp, do vậy cân phải thúc đây Huệ đốn ngộ kia, 
giác sát vọng tình, tôn chỉ hựu tốn chi, một câu 
trong Lão tử đạo đức kinh, tôn nó lại tốn nó, tốn 
cái vọng tình) đề đạt đến vô vi. Tiệm này rỗt cuộc 
cũng đạt đến bờ kia, cũng gỌI là Huệ đến bờ kia. 
Vì trải nhiêu thời gian nên gọi đó là Tiệm. Tiệm và 
Đôn, nhanh chậm tuy khác, nhưng cùng một loại, 
gọi là Huệ đến bờ kia. Hợp lại đây đủ gọi là "Kim 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1037 


Cang Bát-nhã Ba-la-mật", ở đây lược bớt. 

Tiếp đến là nói về chữ "Kinh". Có đủ ba nghĩa. 
Nhưng theo các nhà giải thích, gồm có nhiều nghĩa, 
chỉ là những nghĩa từ gôc mà suy diễn ra. Nêu theo 
cuốn Phật Địa Luận thì chỉ thuyết hai nghĩa: Quán 
và Nhiếp. Quán là xuyên quán những nghĩa đã 
thuyết. Nhiếp là nhiếp trì những chúng sanh được 
Hóa. lại nữa, Như Lai nhập Diệt hơn haI1 ngàn năm, 
di phong vẫn còn, người được nghe chánh pháp, đó 
đêu là nghĩa xuyên quán của kinh. Chúng sanh trôi 
nồi, chăng biết theo đâu, được giáo môn Phật, đều 
quy về chánh đạo, đó đều là nghĩa nhiếp trì của 
kinh. Có đủ hai nghĩa này, gọi đó là Kinh. Nay ở 
đây thêm vào một nghĩa nữa là nghĩa Thường, để 
đối với ba loại Bát-nhã: Thật tướng Bát-nhã là 
Thường. Quán chiêu Bát-nhã là Quán (Xuyên 
suốt), văn tự Bát-nhã là Nhiếp. 

Kinh này do La Thập dịch, cầu kệ trong sáng, 
bóng bây, làm cho người thích nghe. Đến nay già 
trẻ sang hèn, đầy cả hoàn VŨ, aI cũng đều thọ trì 
kinh này. "Sớ Luận Toản Yêu" tức là một quyền 
Sớ văn này, Sớ tức là những quyên sớ chú giải thích 
như quyên Đại Vân của Thanh Long, quyên trần 
ngoại của Tự Thánh. Luận tức là trí Độ Luận của 
Ngài Thiên Thân Vô Trướng công đức thí luận của 
ngài Kim Cang Tiên. Trong mỗi một bộ luận, 
nhậm vận nghị bàn về Lý, Trí, Hành. 

Hỏi: Đã có Sớ Luận giải thích kinh rôi, hà tất 


còn chế thêm sớ này. 

Đáp: Vì để toát yếu, tức là chọn lọc những yêu 
nghĩa của những sớ luận khác mà thành Sớ này. 
Mà bảy ra toát yêu, gồm có hai ý: 

1. Trên thì phù với Thánh chỉ. 

2. Dưới thì hiệp với lòng người. Ý rằng các 
thuyết có thuyết chăng phù hợp với ý chỉ của 
Thánh Nhơn, chăng thê hiệp với lòng người. 

Vả lại ý thứ nhất là: Như kinh này là không Vô 
Tướng Tông, có người lại dùng pháp tướng Hạnh 
vị kê ra mà giải thích, thế tức chắng phù hợp, VỚI 
Thánh chỉ sai vê Tông. Vì vậy mà bài tự nói răng: 
"Hoặc phối với danh tướng, trước dính sự trái với 
Tông". Có người nghe là không Tông, bèn mật 
mạch dùng đạo lý vô tướng để giải thích, đó cũng 
chăng phù hợp với ý chỉ của Thánh Nhơn. Vì Tông 
tuy là Vô tướng nhưng nghĩa lại vô cùng, cứ dùng 
một lỗi giải thích, thế ăt mê ở ngọn. Cho nên bài 
Tự nỘI: "Hoặc chỉ nói Nhất Chơn, vọng, nguôn mê 
sông”. Trước thì trái với Tông chắng mê sông, đây 
thì mê sông chăng trái tông, đều có đắc thất, đêu 
chưa suông sẽ. Còn có người dựa theo kiến giải của 
riêng mình mà chú thích, tông và chỉ đều sai, chắng 
đáng đề bình luận. Cho nên bài tự nói: "Ngoài ra 
những chú thích hời hợt cạn cợt chắng đáng luận 
vậy". Mà các thuyết tuy có chỗ hay của nó nhưng 
vì chưa suông sẽ thì đều nói là chăng phù hợp với 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền I 1039 


Thánh chỉ. nay chê sớ này, chăng thêm pháp tướng 
để khỏi trái với Tông. Tùy theo văn mà giải thích 
thì chắng mê ở ngọn, khỏi hai lỗi trên thì sẽ đắc 
trung. Như thê mới phủ hợp với Thánh chỉ. mà nay 
trong quyền sớ này đều dùng lời Thánh. Cho nên 
bài tự nói: "Chú thích chắng công kích dị đoan tà 
thuyết, sớ văn luận này, như phi thành nội". Hơn 
nữa hai vị Bô-tát, tôn sư Bồ xứ, Bồ Xứ Như Lai, 
sư Thích Ca Phật, triển chuyển suy bốn, Phật Phật 
tương thừa giáng đến Vô Trướng, Thê Thân càng 
không có dị thuyết, mới biết sớ này tức là lời Phật, 
người báng sớ này, tức như báng Phật. Cho nên bài 
Tự nói: "Vả lại, Thiên Thân, Vô Trướng, tôn sư bô 
xứ, hậu học dâu nghi, hoặc thêm hoặc bớt". Ý thứ 
hai là hiệp với lòng người là: Các sách chú của các 
nhà, tại Lý thì chưa đúng, về văn thì quá rườm, làm 
cho người học, ít người dám bỏ ý, nên kẻ chuyên 
được niệm, kẻ thông hiểu rất ít. Cho nên bài tự nói: 
"Khiến cho miệng tụng lông trâu, tâm thông sừng 
lân". Nay sở này tóm tặc những điêu chính yêu để 
hiểu rõ kinh. Phần kinh và Sớ công lại khoản năm 
mươi trang. Chăng kê tăng lử hay người trần tục 
đêu có thê lưu tâm, chăng chỗ thượng, trung, hạ 
căn đêu có thể học tập. Có hai ý này, nên chú thích 
kinh Vậy. Đây là trước Trí sau BI, tự và tha cùng 
lợi vậy. Vì vậy mà gọi là "Kim Cang Bát-nhã kinh 
Sở Toản yêu Tịnh Tự”: Tịnh là cộng, cùng kiêm, 
và. Tự là thuật, là chú thích, Tự thuật chú thích ý 


của kinh và Sớ. Lại nữa, Tự là đầu mối,. Ý rắng bài 
tự chỉ nữa trang giây, làm đầu mối đề chú thích giải 
nghĩa vậy. 

Quyền Sớ này có hai tác giã. Chữ "Kinh" là 
kinh độ, là đại. tức là Sĩ thứ quý tiện đều hội tụ ở 
xứ lớn, mà là Tây kinh chứ chăng phải là Đông, 
Bắc. Vì ngầm chọn nên chẳng nói là lây. Hai chữ 
"Sa Môn" là tiếng phạm, tiếng Hán gọi là Cần Tức, 
tức là danh hiệu chung của chúng Thích Ca, nghĩa 
là siêng tu các hạnh, dập tắt phiền não. Chữ 
"Thuật"; nghĩa là chăng Phải tự mình chế tạo ra, 
phù hợp với chữ "Toản yêu” ở trước. Chỉ là tự thuật 
lại những ý của tiên thánh, chăng phải Tiêng mình 
chế tạo ra, ví như phu tử nói: "Thuật mà chắng tác, 
tin mả hiệu cô, ngâm so với Lão bảnh ta". 

II. TỰ TÔNG CHÍ có hai phân: 

1. Tự tán ý chỉ của Kinh. Có hai phân. 

1. Mê Chơn Khởi Vọng. Có hai phân. 

(Đây là giải thích bài tự của cuỗn "Kim Cang 
Bát-nhã Kinh Sớ Luận toản yếu", câu trước là 
"Gương tâm vôn tịnh", câu sau là "Hình sắc 
nguyên không". 

a. Chơn không: 

Tính lìa duyên. Câu sau tức là Duyên, duyên thì 
vô tự tính, đại khái là như vậy, nêu nói cho chi Hi 
thì trước là lược phối, sau là giải tích rộng phân 
lược phôi trước, trong hai cú này, gương và hình 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1041 


bóng là Dụ, tâm và sắc là pháp. "Vốn Tịnh" và 
"Nguyên không” thông cả pháp và Dụ. Gương là 
dụ cho tâm, hình bóng là dụ cho Sắc, hình bóng là 
cái sở hiện của gương, cũng như sắc là cái sở hiện 
của tâm. Gương tuy hiện hình, "Hình â ây nguyên 
không”, tức là hiểu rõ "gương vốn Tịnh". Tâm tuy 
hiện sắc, sắc nguyên không, tức là hiển tỏ tâm vốn 
tịnh. Nói "Vốn Tịnh" tức là Tính Tịnh, thông cả 
Nhân va quả, phàm và Thánh, cho nên Hoa 
Nghiêm nói: "Phi Thức sở năng thức, diệc phi tâm 
cảnh giới. Kỳ tính bồn thanh tịnh, khai thị chư quân 
sanh" (chăng phải chỗ mà Thức biệt được, cũng 
chắng phải cảnh giới của tâm, tính ấy vốn thanh 
tịnh, khai thị cho quân sanh). Đây là lược chỉ về 
phối. Nếu rộng giải thích thì gương tức là gương ở 
nhân gian thường dùng, nhưng có bụi trần chăng 
thể dùng để soi, có gương tuy sạch không có bụi 
trần nhưng để trong hộp, cũng chăng thể soi. Có 
cương sạch, không có bụi nhơ, treo ở trên cao, soI 
tỏ vạn hình. Nay lây loại gương sau cùng làm dụ. 

VỆ tâm: Có hai tông, Tính Tông và Tướng 
Tông, hai thuyết khác nhau: 

- Thuyết của Tướng Tông: hoặc tập khởi là tâm, 
duy chỉ Thức thứ tám tích chứa các chủng tử mà 
khởi hiện hành, hoặc lây Duyên lự làm tâm; thông 
cả tám Thức, đêu có thể duyên lự với cảnh của tự 
phân. Nhưng thuyết này chỉ là Hữu vi sinh diệt, 
chăng phải chỗ dụ ở đây. 


- Thuyết của Tính Tông: tức là Như Lai Tạng, 
nguôn gốc tự tính thanh tịnh tâm, Ở đây nói tâm, 
chính là Tâm này, bởi vì mê hay ngộ, phàm hay 
thánh, thê gian hay xuất thế gian đều chăng lìa nó. 
Do vậy trong khởi Tín Luận, lập nó làm pháp thể 
của Đại thừa. Cho nên luận nói: Ma Ha Diễn là một 
pháp hai nghĩa. Cái gọi là pháp đó là chúng sanh 
tâm, tâm này nhiếp tát cả pháp của Thế gian và 
xuất thê gian, nương theo tâm nảy mà hiển thị 
nghĩa Ma Ha Diễn (Đại Thừa). 

Lại nói: Nương một tâm pháp, có hai loại môn: 

1. Tâm Chơn Như Môn. 

2. Tâm sanh diệt môn. 

Hai loại môn này, mỗi môn đều tông nhiếp tất 
cả pháp, nghĩa này là sao? Vì hai môn này không 
tách lia nhau. Vì Chơn Như Môn là tướng chung 
nên nó nhiếp tật cả sinh diệt môn tuy là tướng riêng 
nhưng vì nó tức sinh diệt của Chơn như nên cũng 
nhiếp tất cả. Vì hai Môn này cùng nương theo một 
tâm làm suôi nguôn, thì biết vạn pháp chắng ra 
ngoài tâm này. Lại như Hoa Nghiêm là một thừa 
cực kỳ viên trên, cũng lây tâm này làm Thể của 
Nhất Chơn pháp giới, cho nên quyên sở thuyết về 
kinh kia, gom cả bốn pháp giới làm thành một 
Chơn pháp giới. Nghĩa là văng lặng, rỗng rang, 
xung thâm, bao bác, thâu tóm vạn hữu, tức là một 
tâm. Thể thì tuyệt Hữu tuyệt vô, tướng thì phi sanh 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1043 


phi diệt. Cho đến nói răng: chư Phật chứng cái diệu 
giác tròn sáng này, hiện hành Bô-đê, vì vật mà khai 
thị. Mà một tâm này, có tính có tướng. Tướng thì 
phàm và Thánh, Mê và Ngộ, Nhân và quả... khác 
nhau. Tính thì linh linh chăng muội, liễu liễu 
thường tr1. Mà Tính và tướng này bất tức bất ly. Vì 
tướng chăng lìa Tánh nên Hương thì đồng mà xứ 
thì dị (khác nhau). Vì tính chăng lìa tướng nên ở dị 
(khác) mà xứ thì đồng (giông nhau). Vì tính chăng 
lia tướng nên ở dị (khác) mà xứ thì đồng (giống 
nhau), Vì Tính chắng tức tướng, nên không hắn là 
có sai biệt. vì tướng chăng tức là Tính, nên chưa 
từng chăng khác nhau. Bởi duyên Tính và tướng 
nhất vị, cho nên đồng và dị cả hai đều còn tôn, 
chúng cũng giống như nước và sóng vậy, tính và 
tướng, đồng và dị có thể biết vậy. Mà Linh tâm này 
chăng phải là tất nhưng có thê vì tật cả, danh từ tâm 
cũng do từ đó mà đặt ra. Nay nói “Tịnh” là chỉ dựa 
theo nghĩa tất cánh không, chăng phải là Tịnh do 
phân biệt với Nhiễm, chỉ duy một tâm, xuyên suốt 
cả Nhiễm Tịnh. Hà Trạch nói : "Chỉ một chữ "Tri", 
cửa của chúng diệu", tất cả chư pháp y theo đó mà 
kiếp lập. Đã là Bí phủ mà kiến lập. Đã là Bí phủ 
của đặc thật, vừa là Huyện khu của thăng giáng, 
gọi là "cửa của chúng diệu”, thật là đạt vậy. Nay 
điều muốn bản, tức là tâm này, mà hai loại Tông 
đã nói phân trên, tướng tông là Môn sinh diệt bên 
trong tâm này, để bàn về cạn sâu thì cần phải chia 


ra để phân biệt, rồi hòa hợp thông nhiếp thì thật 
không bị sai sót. "Vốn Tịnh" là dụ thì có thể biết. 

Trong phân pháp thì có hai ý: 

I. Tâm này từ bốn đến nay, tính tất Cánh 
Không. 

2. Hiện bị phiền não vây bọc nhưng vô nhiễm 
đây vừa đúng là Chơn Như Môn trong cuốn Khởi 
Tín Luận. 

Cho nên Đại Tập Kinh nói: "Thiện nam tử, tất 
cả chúng sanh tâm tín bồn tịnh vì tâm bốn tịnh nên 
phiền não chư kết chăng thể nhiễm trước, giống 
như hư không, chăng thế nhiễm ô". Tâm tính và 
không tính là đắng không có hai đăng, hình bóng 
tức là vạn tượng hiện ra ở trong gương. Sắc tức là 
các pháp hiện ra ở trong tâm bồn tịnh (vốn tịnh), 
mà những pháp hiện ra đó chăng ra ngoài Sắc tâm. 

Nay ở đây (bải tựa của cuôn toàn yếu), chỉ nói 
"Sắc" mà chăng nói tâm, là vì: 

1. Vì câu văn chật hẹp. 

2. Vì ảnh ở dưới. 

3. Vì lầy phần đầu mà nhiếp phân sau. 

Hai ý trước dễ hiểu, Ý sau cùng (ý thứ ba) là tật 
cả chư pháp chăng ra ngoải Ngũ uấn. Một chữ 
"Sắc" đứng đâu xuyên suôt cả năm. Nay nói "Sắc" 
là nêu ra đâu mà nhiếp cả những uấn sau. Cho nên 
trong kinh Đại Bát-nhã, mỗi lần ví với chư pháp 
đêu dùng chữ "Sắc" làm đâu. như nói: "Thiện 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1045 


Hiện! Vì Bát-nhã Ba-la-mật Đa thanh tịnh, nên Sắc 
thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh nên Nhất Thiết trí trí 
thanh tịnh... ", do vậy văn tuy nêu "Sắc" mà ý kiêm 
luôn cả tâm. Sắc tâm đã tỏ, vạn pháp đủ vậy. 

"Nguyên không" là dụ, dễ hiểu có thể biết vậy. 
Trong pháp, có hai ý: 

1. Tức bồn lai là không. Luận nói: Tất cả chư 
pháp. chỉ y theo vọng, niệm mà có sai biệt, nếu lìa 
tâm niệm thì không có tướng của tất cả cảnh giới. 

2. Tức hiện kiến không (ngay hiện thây không): 
Các pháp sắc.... Vốn tự không, người mê chăng 
biết vọng chấp là có, tuy là châp có, chưa hắn bất 
không, cho nên Trung Luận nói: Chư pháp nếu bất 
không, tức là Vô Đạo, Vô ngã. Lại nói: Vì có nghĩa 
không, nên tất cả pháp được thành. Mà một cú này, 
cũng là giải thích môi nghĩ, e người nghe nói tâm 
tính vốn tịnh. Còn thấy Luận nói: Tâm này nhiếp 
cả pháp thế gian, bèn cho răng vốn có đủ cả nhiễm, 
chăng hợp với Tịnh, nên câu sau giải thích rắng 
"Hình sắc nguyên không". Ý nói rằng Sắc,.. nêu là 
thật thì sẽ làm nhơ nhớp Tịnh tâm, săc... đã là 
không, thì lấy gì mà làm nhơ nhớp tâm. Như gương 
hiện ra hình nhơ nhớp, hình nhơ nhớp nguyên 
không, tựa có mà thật không có thì làm sao nhiễm 
nhơ. Cho nên nói: "Gương tâm vôn tịnh, hình sắc 
nguyên không". 

Kinh Vô thượng y nói: Thanh tịnh có hai nghĩa: 


1. Tự tính thanh tịnh: đó là tướng chung. 

2. Ly câu thanh tịnh, đây là tướng riêng. Trong 
cuốn Thật Tính Luận cũng có hai nghĩa: 

1. Tự Tính thanh tịnh, đó là tính tịnh giải thoát. 

2. Ly cấu thanh tịnh: nghĩa là chướng tâm giải 
thoát. 

Đời Ngụy dịch cuốn Duy Thức Luận nói: Tâm 
có hai loại: 

1. Tương ưng Tâm, đó là tất cả phiên não thọ, 
tưởng, hành,... 

2. Bất tương ưng tâm, đó là Đệ Nhất Nghĩa Đề, 
thường trú bât biến, là Tự tính thanh tịnh tâm. Nay 
cái được tỏ tức là tự tính thanh tịnh và Đệ nhât 
nghĩa đề tâm, cho nên nó là "Vôn Tịnh". Lại nữa 
hai cú (tức là cú trước và cú sau"; "gương tâm vốn 
giải tịnh" là cú trước, "Hình sắc nguyên không" là 
cú sau) hỗ tương giải thích cho nhau mà thành, lây 
cú trước giải thích cú sau, thành nghĩa "Sắc 
không", lây cú sau giải thích cú trước, thành nghĩa 
"Tâm tịnh". Sắc nếu chắng không thì tâm ăt chăng 
tịnh. Tâm nếu chăng tịnh thì sắc tức chăng không, 
do tâm tịnh nên sắc không, do sắc không nên tâm 
tịnh. Vì hai pháp; sắc và tâm chăng lia nhau nên 
biết do tâm tịnh mới có thẻ hiện sắc, như gương 
trong sạch mới có hể hiện hình Đóng, nhiễm thì 
chăng thể. Lại nữa, do vì săc không, nên chẳng ' thế 
nhiễm tâm, cũng như hình ảnh không, nên chắng 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1047 


thê làm nhơ nhớp gương. Nếu hình thật thì sẽ như 
vậy. Cú trước và cú sau, pháp và Dụ đối nhau mà 
tỏ, phản phục tương thành cho nhau. Cho nên nói 
là hỗ tương giải thích cho nhau. 

b. Vọng Hữu: 

Từ câu "Mộng thức vô sơ...": tức là vừa đúng 
với tâm sinh diệt Mông trong cuôn Khởi Tín Luận. 
Mà đây cũng có đủ cả pháp dụ, lây mộng dụ cho 
Thức, lây những vật hiện ra ở trong mộng dụ cho 
cảnh. Như người sau khi ngũ, năm mộng ở chỗ 
không có vật mà thấy vật, dụ cho tâm mê thành 
Thức, ở chỗ có cánh mà thấy cảnh. Nhưng tuy vật 
y theo mộng mà hiện, nhưng mộng và vật đêu là 
hư, tuy cảnh từ Thức sinh ra, mà Thức và cảnh đều 
là vọng. 

"Mộng": Như người thường, bị thùy cái che 
lấp, tâm thức hôn muội, hoảng hốt thành mộng. 
Theo trong tự điển Thiết vận thì "Mộng" là trạng 
thái của tâm loạn, còn nói: "Mi kiến viết mộng", ý 
nói tâm thức hôn loạn thây những chuyện lạ, gọi 
đó là mộng. 

"Thức": là bốn tịnh. Một tâm bổn nguyên bất 
giác, bất giác là vọng, tâm tính là Chơn. Chơn và 
vọng hòa hợp, gọi đó là Thức, tức là Thức thứ tắm 
A Lê Da thức. Cho nên Khởi Tín Luận nói: Y theo 
Như Lai tạng mà có sinh diệt tâm, đó là bất sinh 
bất diệt hòa hợp với sinh diệt, phi nhất phi dị, gọi 


tên là A Lê Da Thức. 

"Vô Sơ": Là sơ thủy, là khởi đầu, là đâu tiên: ý 
nói Thức này không có Tiên Tê (bờ mé trước kia), 
mà Chơn tâm và vọng thức, tuy hư và thật khác 
nhau nhưng nêu xét cho cùng thì không có bờ mé 
khởi đầu, mà có hai ý: 

1. Như kinh Phật Đảnh nói: Phiên não và Bồ- 
đề, cả hai đều vô thủy. Nghĩa là từ khi có Chơn tâm 
nảy đến nay liền có vọng thức này chẳng phải 
Chơn có trước rôi vọng có sau, cũng chắng phải 
vọng trước Chơn sau. Nếu nói Chơn trước vọng 
sau thì đúng phải chư Phật sẽ còn khởi vô minh lại. 
Nêu nói Vọng trước Chơn sau thì làm sao có 
chuyện cái vọng của không có Chơn đứng riêng 
một mình được, do vậy mà biết cả hai đều vô thủy. 
Ở đây thì dụ mộng chắng chỉnh, lại tựa như vàng 
và khoáng. Nếu nói khoáng trước vàng sau thì hợp 
khoảng bị vứt bỏ, luyện nó thành vàng. Nếu nói 
vàng trước khoảng sau thì đúng phải đô đã thuân 
vàng rồi lại sinh ra khoảng được sao? Do vậy cả 
hai vật đều không có bờ mé khởi đầu. với pháp có 
thể biết vậy. 

Hỏi: Như Luận nói: Y Như Lai Tạng mà có 
sinh diệt tâm đã nói là y Chơn có vọng, tức là vọng 
sau Chơn trước, sao lại nói cả hai đều vô thủy? 

Đáp: Chăng vậy! Cái gọi là y là tỏ răng Vọng 
không có tự thê, y theo Chơn mà thành, hiên rõ cái 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1049 


nghĩa gốc và ngọn, chứ chắng phải cái nghĩa trước 
và sau. Cho nên Khởi Tín nói: Vì Như Lai Tạng 
không có tiền tế (bờ mé trước kia, khởi thủy) nên 
tướng của vô minh cũng không có khởi thủy. Nếu 
nói ngoải tam giới ra còn có chúng sanh bắt đầu 
khởi, tức là kinh của ngoại đạo nói. 

2. Vọng và Thể toàn không, đều không có tung 
tích sinh khởi, cho nên nói là "vọng vô thủy". Cho 
nên Khởi Tín Luận nói: "Giác tâm sơ khởi, tâm vô 
sơ tướng" tức là nghĩa này. Nếu theo ý này thì dụ 
mộng là thích hợp vì khi mộng sinh ra, chắng có 
tung tích. 

Có hai ý trên, cho nên nói là "Vọng Vô Sơ”. Mà 
trong hai dụ mộng và khoáng trên kia, mỗi dụ lấy 
một ít phần cùng với một thức thì nghĩa vô sơ mới 
tận lý. Mộng thì dụ pháp vô sơ, khoáng thì dụ cho 
Thời vô sơ. Nếu chỉ dùng riêng một dụ khoảng thì 
vọng Thức có thật. Nếu chỉ lây dụ mộng thì vọng 
thức có thủy (khởi thủy). Nay đã chia ra lây chỗ 
tương tự, lý cực thành vậy. 

"Vật": Tức là những vật hiện ra trong mộng. 
"Cảnh": Những cảnh ngã, pháp biến ra trong thức. 

Thành Có”: Ví như trong mộng thấy cảnh g1ới 
mình người khi tỉnh giấc nhớ lại liên chắc là không 
có, khi đang trong mộng quyết chắc là có. Nếu 
chăng vậy thì sao lại có những chuyện khen mừng, 
chê giận, ghét khô thích sướng, vì vậy mà biết là 


có (Hữu), như trong sách Trang Tử kế: trang Châu 
mộng làm bướm, quên mất mình là Trang Châu, 
đến lúc tỉnh dậy hết mộng, đầu từng còn có Bướm, 
khi làm trang Châu đã chăng ham thích bướm. Khi 
làm bướm cũng chắng ham thích Trang Châu, 
bướm và Trang Châu đường a1 nấy. đi, chắng quen 
biết nhau. Mà theo ý sách â ây là để tỏ rõ sông và 
chết ngang bằng. Nay ở đây dẫn ý sách â ây là để tỏ 
TỐ Cái nghĩa châp thật. Nghĩa là nương vào Vọng 
Thức mà biến khởi những tướng, ngã, pháp .. - Ngô 
đến rôi, liễu đạt thì biết là không. Nếu khi đang mê, 
chấp chặt là có. Nếu chắng vậy thì đầu có những 
chuyện ham, giận, yêu, ghét, lây, bỏ... - Mới biết là 
có. Cho nên Thành Duy Thức Luận nói răng: Y 
Thức sở biến, vọng thây Ngã pháp. Giỗng như 
huyền mộng. Vì lực huyền mộng, tâm tựa nhiêu 
thứ tướng ngoại cảnh hiện, duyên theo chấp này 
làm thật có ngoại cảnh. Nhưng tuy trong mộng 
thấy nhiêu sự việc, suy cho cùng chỉ là một tâm 
mộng. Vì khi tâm mộng diệt thì việc mộng đều 
diệt. Trong pháp cũng vậy. Cảnh tuy vô lượng, căn 
sốc của nó chỉ là một Thức tâm, khi Thức tâm diệt, 
cảnh giới tùy diệt. Cho nên khởi tín luận nói: tất cả 
chư pháp tuy y vọng niệm mà có sai biệt. nêu lìa 
tâm niệm thì không có tất cả tướng của cảnh giới, 
biết rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, thật 
chăng đồi thay! Do tam thê gian này, tất cả khi lậu 
nhiễm pháp đều từ vọng thức mà sanh, cho nên gọi 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1051 


tên Thức này là vọng bốn (gốc vọng). Mà tất cả 
hữu làm nhiễm pháp, thứ tự sinh khởi vi trước, 
gôm có hai lớp: 1. Căn gốc vô thủy; 2. Cảnh ngọn 
triển chuyên. Phần cành ngọn triển chuyên sẽ nói 
trong phân sau, phân "Đuôi VỌNg.. Phân căn gốc 
vô thủy đúng đang năm ở đoạn này. Nói căn gôc, 
tức là căn bản vô minh. Nói vô minh, nghĩa là 
không có cái sáng suốt của Diệu giác. Vì dựa theo 
tướng. chung mà nói thì đúng với Thức này, mà căn 
bản vô minh, có đủ hai nghĩa, đó là mê Chơn, chấp 
vọng. "Mê Chơn"; tức Chơn tâm vốn chăng sanh 
diệt, đức tướng và nghiệp dụng của nó nhiều không 
kế xiẾt, thường ngày dùng nó mà chắng hay, như 
cuồng như say, cũng như cô gái nghèo trong nhà 
có chôn cất kho báu. Con trai cùng khổ trong áo có 
minh châu, tuy có như không, oan uông chịu khổ 
nạn cho nên Hoa Nghiêm nói: chăng liễu hiểu Đệ 
Nhất nghĩa, gọi đó là vô minh. "Vọng chấp": Vọng 
tức là sắc ngã uấn cùng với tâm, như huyền như 
hóa, vốn không có thật thể, chúng sanh nhận đó 
cho là tự thân tâm mình, cho hư là thật, gọi là vọng 
chấp. Cho nên kinh Viên Giác nói: Vọng nhận tứ 
đại cho đó là tự thân tướng mình. Lục trần duyên 
theo ảnh cho đó là tự tâm tướng mình, cho đến kết 
luận răng do từ vỌng này mà có luân chuyên sinh 
tử. Cho nên gọi là vô minh. Mà hai nghĩa này (mê 
Chơn, vọng chấp) tương thành cho nhau, nêu ra 
một nghĩa thì kiêm luôn cả hai, chưa từng riêng lẻ. 


Nếu chấp vọng thì ắt phải mê Chơn. Nêu Mê Chơn 
thì ắt cần chấp vọng. Thí như có người mê Đông ặt 
chấp tây, cũng hồ tương thành lập cho nhau, ngâm 
suy sẽ rõ. Bài tự của sớ, từ đây về sau là phần hai. 

2. Tập Vọng Lưu Chuyên: 

Ngay khi vọng pháp sinh khởi là Môn thứ hai, 
triển chuyển cành ngọn. 

"Do bởi...": Do bởi là nhân vì, bởi vì. Vì mè 
Chơn mà thành thức, hiện khởi thê Ø1an tất cả cảnh 
giới. Duyên theo cảnh giới này mà khởi Hoặc, tạo 
nghiệp, thọ báo vô cùng. Trong đoạn văn này có 4 
chữ "Hoặc nghiệp, Báo ứng”, chỉ là ba đạo, mà ba 
pháp này trong các giáo, có giáo gọi đó là ba 
chướng, vì làm chướng ngại Thánh Đạo, hoặc gọi 
là ba Đạo. Vì dẫn tâm quanh co men đến nghiệp 
báo, hoặc gọi là Ba tạp nhiễm, vì tính chăng thanh 
tịnh. Lại nữa, Ba chướng này nương cậy nhau: Do 
vì phiên não mà khởi ác nghiệp, do nhân duyên ác 
nghiệp mà đắc quả khổ. 

"Hoặc”: tức phiên não. Về phẩm loại tức là căn 
bản và tùy căn bản có sáu: đó là tham, sân, s1, mạn, 
nghi, ác kiên. Tùy phiền não có hai mươi: phẫn, 
hận, phú, não, tật, san,... tán loạn, bất chánh tri. 
Nếu nói tóm tắc thì chăng ngoài ba thứ trong căn 
bản phiên não, đó là tham sân s1, "gay ở ba thứ này 
thì có thê thành tựu tam giới thê gian. Vọng nhận 
thân tâm ngủ uấn. Ngay thân tâm này là căn gốc 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1053 


lỗi lầm hoạn nạn, cho nên Triều Công nói: Dựa 
theo trời đất mà làm ra cao thấp. Dựa theo trời 
trăng mà làm ra đông tây, dựa theo thân xác mà 
thành ra kia đây, dựa theo tâm mà làm ra thị phi 
đúng sai phải trải. Lão tử cũng nói: ta có hoạn nạn 
lớn, đó là ta có thân xác, đến khi ta không có thân 
thì ta có hoạn nạn gì! Mới biết thân này là gốc rễ 
của tt cả lỗi hoạn nạn. Đã chấp nó là có, bèn chia 
ra mình và người, nương theo thân tâm này mà 
khởi những phiền não, trên tất cả cảnh thuận với 
tình, khởi lên tham tâm. Trên tất cả cảnh trái với 
tình, khởi lên sân tâm, để tự hộ vệ tự thân mình cho 
nó là chủ tế, ở trong hai thứ đó, chắng biết đó là 
vọng, nhậm vận mà khởi, mới gọi đó là S1, những 
thứ phiền não này, xét cùng nguyên nhân của 
chúng đều từ căn bản vô minh mà có. 

"Nghiệp": Nghiệp tuy vô lượng, gom lại chỉ có 
ba; đó là thiện, ác, bất động, do tham, sân hừng 
hực, phát động thân, khâu làm các ác nghiệp, tức 
là mười nghiệp; thần ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp, 
ý ba nghiệp, hoặc có người hơi biết Nhân quả, 
tham đên sinh ra những sự việc vinh dự vui thích, 
liên lật ngược làm thành thiện, trì giữ năm mươi 
tám giới như, bất sát,... tức là thiện nghiệp, hoặc 
shét những chướng thô khổ ở dưới, thích những lợi 
diệu tịnh ở trên, tu thiền định Hữu lậu, gọi là Bất 
động nghiệp. Mà ba loại nghiệp này tuy hơn kém 
khác nhau, đều do mê tâm tạo ra, đều năm trong 


Hữu lậu. cho nên trong việc giác kinh kết luận ba 
nghiệp răng: Vì đều luân hôi, chăng thành Thánh 
đạo, do đó mà biết ba nghiệp trước đều nương theo 
phiên não mà thành. 

"Báo Ứng": ứng tức là Báo, đã có nghiệp 
chủng, uấn tại trong Thức, khi nhân duyên hội, ät 
phải thọ báo. Niết-bàn kinh nói: Dù trong bầu trời 
biển. Dù vào giữa đá núi, không có phương chỗn 
nào, mà tho- át chắng thọ báo. Thương Thư nói: 
Trời làm nghiệt, còn có thể trái, tự mình làm 
nghiệp thì chắng thê trồn. Do vậy, có nghiệp ặt có 
báo ứng, nhưng nêu suy các nghiệp, thể, tướng đều 
không có. Như bóng gương, như tiếng vang, chắng 
sal lầm. Mà xét chung quả báo, lục đạo khác nhau, 
xếp theo loại thì chỉ có ba loại: đó là khố, lạc, xả, 
do những Ác nghiệp trước kia làm Nhân sẽ cảm 
khổ báo tam đô; là Địa ngục, ngạ quý, súc sanh. 
Do từ Thiện nghiệp trước kia làm Nhân liên cảm 
lạc báo cõi người cõi trời, đó là Tứ châu, lục Dục. 
Thiện do những Bất động nghiệp trước kia làm 
Nhân tức cảm báo giới trên saI biệt, tức sắc ĐIỚI, 
vô sắc giới. Mà ở trong Tam giới, thân cảm thọ khổ 
Lục là biệt nghiệp chánh báo môi trường sông hơn 
kém tức là cộng nghiệp. Y báo, chánh báo có sanh 
lão bệnh tử, y báo có thành, trụ, hoại, không, môi 
trường sông không rôi lại thành, Hữu tình chết rỗi 
trở lại sinh, vô thủy đến nay liên miên bất tuyệt, 
mê hoặc đăm say, thật đáng thương thay! Nên Pháp 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1055 


Hoa nói: tam giới vô an, giỗng như nhà lửa, do vì 
báo nhân nghiệp cảm, Nghiệp do hoặc mà thành, 
Nhân của hoặc là vô minh, vô minh vô thủy, một 
niệm vọng có. Ắt biết Tam giới, lục đạo, Hữu tỉnh, 
vô tình xét về nguyên do, đêu vì mộng thức mà có. 

"Quen tập, xoay vòng": "Quen" nghĩa là tiếp 
nối, nghĩa là, liên tục, do hoặc mà phát nghiệp, 
nghiệp chiêu cảm khô, thứ đệ tương tục nhau. "tập" 
nghĩa là huân tập, bắt chước nhau, ý nói Hoặc 
nghiệp niệm niệm bắt chước nhau, niệm niệm huân 
tập nhau. Duy Thức nói: Do chư Nghiệp, tập khí 
nhị thủ, tập khí câu, nên gọi là Tập. Mà hai nghĩa 
này cùng nuôi dưỡng cho nhau. Nghĩa là vì tương 
tục nôi tiếp nhau nên bắt chước nhau, bắt chước 
nhau nên nôi tiếp nhau, cho nên gọi là "Quen tập". 
Cho nên Duy Thức nói: Dị Thục trước kia đã hết, 
lại sinh ra dị thục khác. Thí như có người tập Nho 
học văn, do thừa tập ở Nho mới có thê học tập văn. 
Do học tập văn mới có thê kế thừa Nho. Nghĩa nuôi 
dưỡng nhau há chẳng rõ ràng ư! "Xoay": là Xoay 
tơ: Nghĩa là chúng sanh nghiệp chủng tuy lại vô 
biên, rốt cuộc chăng cùng một thời thọ nhận quả 
báo lục đạo, báo có thứ tự, cho nên gọi là xoay tơ. 
Mà có hai nghĩa: 

I1. Như người mắc nợ, chủ nợ mạnh thì kéo 
trước. 

2. Như người trồng cây, càng tươi nhuận thì 
mọc trước. 


"Vòng": là chuyên vòng, nghĩa là sinh ra rôi 
chết, chết rồi lại sinh, sinh tử chăng ngừng, cho nên 
gọi là "Xoay vòng". Hoặc chết ở cõi trời, sinh ra ờ 
cõi người, chết ở cõi người, sinh ra ở cõi súc sanh, 
cho nên kinh Vô Thường nói: Tuân hoàn trong tam 
gIỚI, giống như bánh xe múc nước. Mà hai nghĩa 
này cũng hồ tương nuôi dưỡng nhau. Do XOAy tơ 
mà chuyển vòng. do tơ kia chuyển vòng mà chăng 
ngừng nghĩ. Khiến đầu tơ khởi chuyển chăng tuyệt, 
cũng co đâu tơ khởi chắng dứt, khiến cho tơ xoay 

vòng chăng ngừng. Hoặc có thể lầy chữ "Luân", thì 
nghĩa cũng thông, là trầm luân, chìm đắc, nghĩa là 
trong dòng sông lớn sinh tử, bị chìm đăm lâu ngày, 
nên gọi là "Luân". Niết-bàn Kinh nói: Nêu có 
chúng sanh, vui với Hữu VI, tạo tác các nghiệp, 
người ây mê mất Chơn thường, đó gọi là tạm ra lại 
chìm. Trong quyển Sớ Toản yêu lại dùng chữ 
"Luân" (vòng) như trên đã nói. "hoặc Nghiệp" thì 
nói là "Quen tập”. "Báo ứng” thì nói là "Xoay 
vòng". Mà hai đôi đối nhau, cũng hồ tương nuôi 
dưỡng nhau, nghĩa là do hoặc nghiệp quen tập mà 
báo ứng xoay vòng, khiến cho Hoặc quen tập, đây 
tức là thừa theo Nhân mà cảm quả, y theo quả mà 
tạo Nhân. Nhân và quả nuôi dưỡng nhau làm cho 
chắng dứt. Đây tức nghĩa của Thập Nhị Nhân 
duyên, tiền tiên làm Nhân, hậu hậu làm quả. Cho 
nên Duy Thức Tụng nói: "Do chư nghiệp tập khí, 
Nhị Thủ Tập khí câu, Tiền DỊ Thục dĩ tận, phục 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1057 


sinh dư dị thục". Hoặc nói: Cứ như vậy mà khởi 
Hoặc, tạo nghiệp, thọ bảo, luân chuyên thời kiếp 
đài ngăn hay sao? Cho nên tiếp đến nói răng: 

"Trân Sa kiếp Ba, chắng hè dứt tuyệt": Trân là 
vi trần do đập tan thế giới mười phương. "Sa" tức 
là cát trong sông Hăng, mịn như bội. Sông này chu 
vi bốn mươi dặm, cát mịn như bột. "Kiệp Ba" là 
âm phạm, tiếng Hán gọi là thời phân. Đại kiếp, tiêu 
kiếp, thời dài, thời ngăn, co giản tuy khác, gọi 
chung là Thời phân. "Chẳng hề": là chăng thẻ. 
"Dứt tuyệt” là ngừng, diệt. Y nói lục đạo chúng 
sanh, khởi hoặc tạo nghiệp thọ sanh luân chuyên 
cho đến nay, một hạt cát là một kiếp ba, cát hết 
nhưng kiếp ba chăng kết, lại cho mộ trân là một 
kiếp ba, trân hết mà kiếp ba chăng tận. Trân sa thì 
có hạn, kiếp ba thì vô cùng, nôi tiếp đến nay, chắng 
thê ngừng nghỉ. Cho nên nói: “Chăng hề dứt tuyệt”. 
Mà hai đoạn này, chữ câu tuy nhiêu, nếu xét sự 
việc thật thì chắng qua chỉ năm chữ; đó là "Tâm, 
Thức, Hoặc, Nghiệp, Báo", ngoài ra đều là tỏ rõ 
Chơn và Vọng, thành lập từ ngữ luân hồi. Ý nói 
vôn là một tâm, bất giác thành ra thức, khởi Hoặc, 
tạo Nghiệp, sinh tử vô cùng. Do vậy mà Như Lai 
hiện thân thuyết giáo, cho nên mục này gọi là 
"Duyên khởi giáo". 

2. Ý của thuyết giáo. 

Trong bài tự của quyền "Sớ Luận Toản Yếu", 
từ câu ”Vì vậy, ta....": Như Pháp Hoa Kinh nói: 


"Ta dùng Phật Nhãn thấy lục đạo chúng sanh, bần 
cùng không có phước và huệ, nhập vào con tin 
cheo leo sinh tử, khổ nối tiếp nhau mg dút.. 
những chúng sanh ây mà khởi Đại bi tâm.. 

Văn chia ra hai phân: 

1. Nói về ý A Hàm. Có hai phân. 

a. Chánh tỏ: 

Đoạn văn này, hai câu đầu nêu Phật hiện thân: 
"VỊ vậy”: là do vậy, cho nên. 

"Ta": tức là chỉ cho Phật. 

"Mãn Tịnh": là để phân biệt khác với một phân 
Tịnh. Vì Phật vô minh vĩnh viễn tận hết, cực kỳ vô 
niệm. 

"GIác"”: là giác ngộ. 

“Giả”: Là chỉ cho người. Nghĩa là Phật là người 
giác ngộ, tiêng phạm là Bô-đê. Hán dịch là giác, 
đây là dựa theo pháp. Tiếng phạm là Phật Đà, Hán 
dịch là Giác Giả, đây là dựa theo Nhơn (người). 
Nay ở đầy nói về người (Nhơn). Cho nên nói là 
"GIác giả'. Cũng có thể chữ "Mãn" là tổng 
(chung), chữ “Giác” nôi là biệt (riêng), chữ "Giả" 
là thuộc về Nhơn (người) tức tỏ rắng Như Lai là 
bậc mãn tịnh mãn giác, phân biệt với chư Thánh 
Nhơn, Giác và Tịnh chưa mãn. Duy chỉ có Phật 
Như Lai, ba chướng đều tận, ba giác đều viên tròn. 
Cho nên gọi Như Lai là "Mãn Tịnh giác giả". Nêu 
dùng Tịnh và giác so với chúng sanh, Nhị thừa Bỏ- 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1059 


tát, chư Phật và Bồn Tính để phân biệt thì có hai 
loại bỗn cú: lại về Tịnh: chúng sanh bất tịnh, Nhị 
Thừa Bô-tát được phân tĩnh, chư Phật Mãn tịnh, 
Bồn Tính chỉ có tịnh. 

Loại về Giác: Chúng sanh bất giác, Nhị Thừa 
Bồ-tát có phân giác, chư Phật mãn giác, Bốn Tính 
chỉ có giác. 

Nay ở đây trong hai loại bốn cú này, đều đúng 
ở cú thứ ba. "Hiện tướng”: Tức là tướng của Hóa 
thân. 

“Trong cõi loài người”: Tức là xứ hiện hóa, duy 
chỉ thị hiện tướng trong cõi loài người. Trên cõi 
trời thì đăm dính vào vui thú, không có nguyên do 
để phát tâm, trong tam đô thì quá khổ, đúng vào 
nơi khổ nạn, duy chỉ ở trong cõi người, kiêm cả 
khô và lạc, đối khổ ät có thê phát tâm, cho nên Phật 
xuất hiện giáo hóa. trên cõi trời giỗng như bệnh 
chưa phát, đâu cân châm cứu. Tam đồ thì tựa như 
bệnh bâm sinh khó trị, chăng đủ y trị. Trong cõi 
người thì như bệnh tương đôi nhẹ, có thể cho 
thuốc, cho nên Phật xuất hiện. Mà Như Lai hiện 
tướng øôm có bốn loại: Tha Thọ Dụng Báo Thân, 
Đại Hóa Thân, Tiêu Hóa Thân, tùy loài Hóa Thân. 
Nay tỏ răng người thuyết giáo này tức là Tiểu Hóa 
Thân. Mà có tám tướng: 

1. Từ Đâu Suất Thiên thối lui. 

2. Nhập thai. 


3. Trú tha. 

4. Xuất thai. 

5. Xuất gia: (chú) năm 19 tuổi. 

6. Thành đạo (chú), năm hai mươi lăm tuổi. 

7. Chuyển pháp luân (chú) trải năm mươi lăm 
năm. 

§. Nhập Niết-bàn. (chú) năm tám mươi tuổi. 

Luận này nói hiện thân là nói tướng lúc thành 
đạo, tiếp đó nói về thuyết pháp, tức là tướng 
chuyển pháp luân. Tướng Phật thành đạo; là thân 
cao trượng sáu, thân màu vàng tía, cổ hào quang 
tròn, ngực đề chữ vạn, ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp. Bát Bộ hộ vệ, tứ chúng tôn sùng, 
nguy nguy nga nga, sảng TỢP trời trăng, đức tướng 
rât nhiêu, chăng thể kế xiết Tiểu Hóa thân này, 
tướng ây hơi kém. Nếu là thọ dụng thân thì mây, 
bùn có khác. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói: 
Trưởng giả cởi áo trân ngự, mặc áo nhơ rách, y 
phục trân ngự để dụ cho Thân thọ dụng, y áo như 
rách tức dụ cho hình thế vàng tía. Bởi vì chúng 
sanh cầu trọng, chăng kham nôi thây cái thân thắng 
diệu, đã chắng thê thấy, cũng chăng thể nghe, thì 
với chúng sanh đều không lợi ích. Đại bị tiếp vật 
mà hiện tiêu hóa thân cũng như Pháp Hoa kinh nói: 
Cùng tử thây cha, ngồi ghế sư tử, bệ ngọc đỡ chân, 
phú quý thù thăng, oai đức đặc tôn, cùng tử thây 
vậy, thâm nghĩ thê này; đây hoặc là vua, hoặc là 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1061 


hàng VƯƠNg, chăng phải! là nơi ta ra trước được vật. 
Trưởng giả thấy. con trai, lắng lặng mà nhận con,. 
bèn cởi bỏ áo quân sang trọng và đô trang sức, mặc 
áo thô xấu tay phải câm chổi quét phân, nhờ 
phương tiện này, được gôm con trai. Dụ này là Như 
Lai dâu Thân thù thăng kia, hiện thân tướng kém. 
Quyền "Sớ Luận Toản Yếu", từ câu "Trước 
thuyết... ": là nói về thiết giáo. Vì Phật sự ở phương 
này, nhờ vào âm thanh, nêu không có ngôn giáo thì 
hiện tướng có ích gì, giáo thì trước là thuyết tiêu 
(Thừa) Sau mới thuyết Đại (Thừa), hoặc có người 
nói răng: Đây là nói về Bát- nhã, sao lại luận về 
Tiểu Thừa? Đáp răng: tuy đồng là Phật thuyết, có 
sâu có cạn, nếu chắng đối biện thì làm sao biết cạn 
biết sâu, mà một đời Phật giáo chăng ngoài Đại 
thừa tiêu Thừa, cho đến Viên Tông cũng là thâu 
tóm trong Đại thừa, mà tông thì đều là tông Nhân 
duyên, tuy đồng là tông Nhân duyên. Trong đó có 
cạn có sâu khác nhau; Tiểu thừa tức nhân duyên 
sinh diệt, Đại thừa thì Nhân duyên vô tính. Vô Tính 
Nhân duyên; là như Trung Luận nói: "Pháp do 
Nhân duyên sinh, ta nói tức là không". Không tức 
nghĩa là Vô tính, nay tỏ về Tiêu Thừa cho nên nói 
"Nhân duyên sanh diệt". Nhân duyên sanh diệt; là 
chư pháp duyên hội thì sinh, duyên lìa liền diệt. Đã 
sinh đã diệt, đủ biết vô thường, mà có pháp sinh 
diệt là bởi vì có pháp chấp. Phật xuất thế trước tiên 
thuyết Tiểu thừa là vì có hai đôi trị: Thuyết sinh 


diệt để đôi trị ngã châp của phàm phu ngoại đạo. 
Ngã nghĩa là chủ tế, đã nói sinh diệt thì biết là vô 
chủ, vô chủ vô tế thì vô ngã. Thuyết nhân duyên đề 
đối trị kế cho là tự nhiên của ngoại đạo. Cái chấp 
của ngoại Đạo đa phân là chập vào thần ngã. Vì có 
tác giả có thọ giả nên chấp luôn cả tự nhiên. Đã nói 
Nhân duyên thì chăng phải là Thân Ngã, chắng 
phải tự nhiên. Vì để trị hai chấp trên do vậy "Trước 
thuyết: Nhân duyên sinh diệt”, tức là Phật sơ thành 
đạo, bắt đầu từ Lộc Uyễn độ năm Câu Luận, tiếp 
đó độ ba anh em Xá-lợi-phất, Mục Liên, Ca Diệp, 
trong khoảng mười hai năm thuyết giáo, tức là các 
bộ kinh A Hàm... 

"Khiến ngộ ...": Phật thuyết pháp này, ý khiến 
cho chúng sanh ngộ Tứ Chơn Đê. Đây có hai loại 
Nhân quả: tập là Nhân Thế gian khổ là quả thê 
gian. Đạo là Nhân Xuất thế, Diệt là quả xuất thê. 
"Khổ" tức là Ba khô, tám khổ. Ba khổ: là khổ khô, 
Hoạt khô, hành khô. Tám khô là: sinh, lão, bệnh, 
tử, câu chẳng được, năm ấm quá thịnh, yêu mà ly 
biệt, chét mà hội nhau. 

“Tập”; tức là Nghiệp Hoặc, như đã nói trong 
phân đuôi theo VỌn. "Diệt"; tức là hai loại Niết- 
bàn; Hữu Dư và Vô Dư. Vào kinh có thể thấy. 
"Đạo": tức là Bát chánh Đạo là chánh kiến, chánh 
tư duy, ki Ngữ, chánh Nghiệp, chánh mệnh, chánh 
tinh tiến, chánh niệm, chánh định. "Đế": nghĩa là 
Thánh thật, như thế gian khổ tập, bức bách hòa 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1063 


hợp, sự không có hư dối, sai lầm, gọi đó là Thật 
nghĩa, chẳng phải nói Bất sinh bắt diệt gọi là Thật, 
tức nói răng khổ định khổ, tập định tập, do vì nghĩa 
này, cả bốn để đều là vậy. Cho nên kinh Di giáo 
nói: Mặt trời có thể khiến cho lạnh, mặt trăng có 
thể khiến trở thành nóng, Phật thuyết khổ để, Thật 
khô chăng thê khiến cho (trở thành) lạc, tức ví như 
Phật ở vườn Lộc uyên vì năm Tỳ kheo tam chuyển 
Tứ Đề pháp luân. "Tam chuyên" là: 

1. Thị tướng chuyền, Thị: nghĩa là hiển thị khổ 
hành tướng, khiến cho họ ngộ giải, nói răng "Đây 
là khô, đây là tập". 

SỆ Khuyến Tu chuyển khuyến; nghĩa là khuyên 
răn khiên cho họ tu đoạn, răng đây là khô, ông cân 
nên biết. Đây là tập, ông cân nên Đoạn". 

3. Tác chứng chuyển: Tác chứng nghĩa là dẫn 
những việc mình đã làm, khiến cho họ tin nhân, 
răng "Đây là khổ, ta đã tri. Đây là Tập. ta đã đoạn". 
Ý nói ta đã tri, đã đoạn, đã tu, đã chứng, các ông 
bắt chước theo ta, sẽ tri, sẽ đoạn, sẽ tu, sẽ chứng 
thuyết như vậy xong, một loại người tiêu căn, như 
lời khải ngộ, ghét sinh tử khố. Lạc cân Niếễt-bàn, 
phát tâm tiến tu, tác ngũ Đình tâm, bảy loại phương 
tiện, Đoạn những Hoặc thọ phân biệt dưới Tứ Đê 
tam giới, đắc chứng sơ quả, cho đến tiên tu dân dần 
đoạn dứt những Hoặc vi tế câu sinh tử ở Tam giới, 
chứng ba quả còn lại, đắc A La Hán, ăt khiến cho 
Thế gian nhân vong, quả táng, xuất thê gian Nhân 


Sinh, quả chứng. Pháp Hoa nói: Vì hàng cầu Thanh 
Văn, thuyết ưng Tứ Đề pháp, độ sinh lão bệnh tử, 
cứu cánh Niết-bản, do vậy SỞ nói: “lrước thuyết 
Nhân duyên sinh diệt, khiên ngộ khô tập diệt đạo". 

b. Kết Phán 

Quyền "Luận Sớ Toản yêu" bài tự, từ câu "Đã 
HT. 2 

Ngã chập”: tức ở tông tướng của Ngũ uấn, kế 
cho là có chủ. tế, gọi đó là Ngã chấp, Nếu mỗi một 
uấn mà SUy câu thì trong tính của sắc, thọ.. . chẳng 
thây thể của Ngã, gọi đó là Ngã không. Nếu thây 
những pháp ngũ uân thật có thê tính thì gọi đó là 
pháp chấp. Nếu liễu hiểu ngữ uấn như huyền như 
hóa, theo từ Duyên, không có Tính, thì gọi đó là 
pháp không. 

"Đã trừ": Là đã tận. Vì người Tiểu thừa nghe 
thuyết nhân duyên sinh diệt, chuyên chấp ở Ngã 
nữa, cho nên nói "Đã trừ ngã chấp". 

"Chưa đạt”: Là vì chưa nghe thuyết Nhân 
duyên vô tính, còn kế cho pháp uân là thật, cho nên 
nói ” chưa đạt pháp không". Nêu nói cho đây đủ thì 
hợp lại mà nói răng "Đã trừ ngã chấp, đã đạt Ngã 
không, chưa đạt pháp không, chưa trừ pháp chập”. 
Vì văn tóm lược nên nói "Đã trừ ngã chấp" thì 
chính là đã đạt Ngã không. "Chưa Đạt pháp không” 
tức là chưa trừ pháp chấp. 

2. Tự Thuyết Ý Bát-nhã. Có hai phân: Bắt đầu 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1065 


từ câu "Muốn tận..." 

1. Nói chung về đại bộ. Có hai phân: 

a. Tự về Giáo, giải thích ý. 

"Bệnh căn": Là dụ cho pháp chấp, như người 
có bệnh khiến cho người bất an, như cây có gốc TÊ, 
có thể sinh ra cành lá, ý nói răng hai chấp giống 
như bệnh, làm cho chúng sanh chắng được an lạc. 
Nếu thủ pháp chấp thành ra là bệnh thì bệnh chính 
là căn, theo trì nghiệp mà giải thích. Nếu thả Ngã 
chấp là bệnh, là căn của bệnh thì giải thích theo 
chủ. Nay ở đây bệnh thông cả hai chấp. "Căn" là 
dụ cho pháp chấp, bởi vì Năng y và sở y, hai thê 
khác nhau, Ngã là Năng y, pháp là sở 

y. vÌ Năng theo Sở mà sinh, cho nên Nặng 
chăng phải là căn. Căn chỉ hạn cục ở Sở. Do vậy, 
phàm phu có Ngã chấp, ắt kiêm có luôn cả pháp 
chập. Nhị Thừa có pháp chấp chăng ặt có cả Ngã 
chấp. Lại nữa, Nhị Thừa không có Ngã chấp thì 
chưa chắc không có pháp chấp. Bô-tát không có 
pháp châp thì ất không có ngã chấp, như nhân vì 
mê ghế mới có thể thây người. 

"Bát-nhã": tức Huệ. Vì để hiển pháp này, cho 
nên di ngôn thành giáo. Giáo tức là văn tự. Bát-nhã 
tức là hai Bát-nhã; Quán chiễu Bát- nhã và Thật 
tướng Bát-nhã. Nay dựa theo Phật mà luận, cho 
nên cả pháp và giáo đều gọi là Bát-nhã. Trong đoạn 
văn này ý nói: Như Lai ý muốn tận căn bệnh hập 


có của chúng sanh mới thuyết về Bát-nhã không 
Tông. Mà Đại thừa giáo pháp vô lượng vô biên, vì 
sao trong này chỉ nói vê Bát-nhã? Đó là vì Bát-nhã 
là cánh cửa đâu tiên của Đại thừa, nó có khả năng 
phá chấp. Hai chấp nếu trừ thì Chơn tính tự hiện. 
Do vậy mà chỉ thuyết về Bát-nhã để trừ những căn 
bệnh đó. Do vậy mà Cô Đức nói: Hoa Nghiêm kinh 
giông như phép trị quốc, như thuốc dưỡng tính. 
Bát-nhã giáo giông như tướng định loạn, thuốc trị 
bệnh. Hai kinh đã vậy, các kinh khác có thể suy ra 
mà biết. 

"Tâm cảnh ...": mà Phật đầu tiên thuyết Tiểu 
thừa, tâm và cảnh đều có. Thuyết Đại thừa pháp 
tướng thì cảnh không, tâm có. Thuyết Bát-nhã giáo 
thì tâm và Cảnh đều không. Nay chính tỏ điều này, 
cho nên nói là "Đêu dứt" "Tâm" tức là Tâm, Tâm 
sở pháp. "Cảnh" tức là tướng phân của các Thức. 
Tâm thì thông cả Năng biến và năng duyên, cảnh 
thì thông cả bản chất và hình ảnh. Tâm và cảnh đều 
mất, cho nên nói là "Đêu dứt". Nghĩa là dựa theo 
Biến kế thì đều vô sở Hữu, như dây thừng mà 
tưởng là con rắn. Dựa theo y Tha thì duyên vô tự 
tính, như dây thừng trên gaI. Do tâm mà cảnh, do 
cảnh mà tâm. Cảnh diệt tâm không, tâm như cảnh 
rụng. Mà chư pháp tuy nhiêu, chăng ngoài Tâm và 
Cảnh. Tâm cảnh đã dứt thì tất cả đều dứt. Tâm kinh 
cũng nói: "Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô săc thanh 
hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nải chí vô ý thức 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1067 


giới...", cho nên nói "Đêu dứt". 

"Tức là Chơn Tâm": Là hiểu rõ chăng phải 
đoạn diệt. E răng nghe tất cả pháp dứt thì đều là vô 
( không có), chư pháp đã không có thì đúng phải 
thành là đoạn diệt, cho nên ở đây hiểu rõ răng " bài 
là Chơn tâm”. Mà tâm này khác với chữ “Tâm” 
phân trên. Trên là Duyên sinh vọng tâm, tức mài 
thức ở phân trước. Còn đây là thường trú Chơn 
tâm, tức là " gương tâm" ở phần trước. Vì để tách 
biệt rõ, cho nên nói là "Chơn"”. Vì tật cả pháp đều 
y theo tâm này, nếu lìa tâm này thì không có một 
pháp nào riêng biệt. cho nên kinh nói: tât cả thế 
giới Nhân quả, vi trần, nhân ở tâm mà thành Thể, 
những thứ mà tâm hiện ra, gọi đó là y Tha, chấp 
chúng là Thật, thì gọi là Bên kê, Y Tha và Biến kế 
đã mất, tức là viên thành, như dây thừng nhờ sợi 
gaI mà có, tưởng con răn do ở dây thừng mả sinh 
Ta. Dây thừng và con răn đã mất thì ắt trước dính 
VàO SỢI Øa1 vậy. Đó là mật ý của tác giả quyền "SỞ 
Luận toản yêu" khi xuất ra Bát-nhã. Nếu căn cứ 
theo văn kinh thì chỉ nói chư pháp giai không, 
chăng nói "tức là Chơn tâm”. Cho nên phân sau 
kinh nói: Ly tật cả tướng, tức danh chư Phật". Văn 
tuy chẳng nói ra, nhưng nghĩa thật thì như vậy. Nếu 
theo pháp tính tông thì ngay ở chỗ chư pháp không 
mà hiền ra Chơn tâm. Cho nên Viên Giác kinh nói: 
"Nhiêu thứ Huyễn hóa đều sanh ra Diệu tâm viên 
giác Như Lai. Giống như không hoa, từ không mà 


có, cho đến nói răng: Chư huyễn tận diệt, giác tâm 
bất động, cho nên nói "Tức là chơn tâm”. 

"Như sạch đêu mất": Phân trên nói tâm, cảnh, 
nhiễm, tịnh đã xả, văn chưa nói rõ, cho nên nói lại. 
Y nói chăng những không có những pháp tâm, 
cảnh Hữu lậu. nêu ở trong pháp, pháp nhiễm, tịnh 
cũng lại chắng có. Vì để đôi trị nhiễm như, nên mới 
nói tên Tịnh pháp, nhơ câu bị trị đã mất thì cái Tịnh 
Năng trị sao đứng vững được. Cũng như không có 
xan tham thì Bồ thí cũng bỏ, thê mới biết hoặc lý 
hay trí, hoặc Nhân hay quả, tật cả hành vị, các môn 
đối trị, thảy đều chẳng có. Nhơ và sạch đều không 
có, cho nên nói là "đêu mất". Vì vậy mà tâm kinh 
nói: Vô vô minh diệc vô vô minh tận... ”: 

"Tật cả Thanh tịnh": Chữ tịnh này khác với chữ 
"Sach" (tịnh) trên. Tịnh trên đồ đối lại với nhiễm. 
Tĩnh ở đây gọi là "Chơn không là Tịnh". Vì Thanh 
Văn sợ không, cho nên nói Thanh tịnh. Thanh Tịnh 
tức nghĩa không, trong kinh Đại Bát-nhã, hoặc nói 
không, hoặc nói là thanh tịnh. Mà vạn pháp tuy 
nhiêu nhưng chăng ra ngoài tâm và cảnh, e thu 
chăng hết nên lại dựa theo sạch và Nhơ để tỏ lại. 
Nay ở đây thì pháp này đều thâu tóm, không có bỏ 
sót một pháp nào cả, cho nên nói là "Tất cả". Vì 
vây mà Đại Bát-nhã nói: "Này Thiện Hiện! Vì Bát- 
nhã Ba-la- mật Đa thanh tịnh, nên sắc thanh tịnh,.. 
chư Phật Vô Thượng Bôồ-đề thảy đêu thanh tịnh”. 
Lại nữa, chăng phải cho răng mất hết tâm cảnh hiểu 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1069 


rõ Chơn tâm rôi, sau đó mới mất Nhơ, sạch hiển 
Chơn không. Đây là vì nhà văn muốn viết cân cho 
đối nhau. Nếu muốn thuận nghĩa thì phải nói răng: 

"Tâm cảnh đều dứt, nhơ sạch đều mất, tất cả thanh 
tịnh, tức là Chơn tâm" thì lý được rõ vậy. Nghĩa là 
trong Chơm tâm vốn không có những pháp; tâm. 
Cảnh, nhơ, sạch, gọi đó là không., chăng phải cho 
răng không có tâm pháp, trở thành đoạn diệt. Cho 
nên Duy Thức Tụng nói: "Đầu tức tướng vô tính, 

tiếp vô tự nhiên tính, sau do viễn ly trước, sở chấp 
Ngã pháp tính, đây thắng nghĩa chư pháp, cũng tức 
là Chơn Như, bởi tính nó thường như, tức Duy 
Thức Thật Tính". Mà ở đây với phần "Mê Chơn, 

tập vọng" ở phân trên, chính là một đôi. Nếu không 
có ý của phân văn trên thì làm sao có đoạn văn này. 

Tứ "Tam thiên..." của bài tự quyền "Sớ Luận 
Toản Yêu" là: 

b. Hiền Thụy, tỏ Hội. 

"Tam Thiên": tức là Tam Thiên đại thiên thế 
giới, như sẽ nói ở phân sau. 

"Rực rỡ": là điềm kết tường, sáng rực, khi Phật 
thuyết kinh này, phóng đại quanh minh chiếu Tam 
Thiên giới, chăng có chỗ nào chắng sáng rỡ, lại còn 
hiện nhiều sự kỳ lạ. Vì có điềm lành này mả nói là 
"Tam thiên rực rỡ". Đại Bát-nhã kinh quyền nhất 
nói: "Bây ĐIỜ, Thế Tôn ở trên tòa sư tử, tự trải Ni 
Sư Đàn, kết Gia phu tọa, nhập Đăng trì vương Tam 


muội, an tường mà khởi, mỗi một Thân phân đều 
phóng sảy mươi trăm ngàn câu kỳ Va Du Da 
quang, môi quang chiếu tam Thiên thế gIỚI.. 
khiến thê giới đó, sáu thứ biên động, kẻ mù được 
thây, kẻ điếc được nghe.." Lại nói: "Các Thiên 
Nhơn đó, nhờ Phật thân lực, mỗi vị đều thây Phật 
ngôi ngay trước mặt mình, đều cho răng Như Lai 
thuyết pháp cho riêng chính họ". 

"Mười Sáu Hội”: Loại Bát-nhã có tám bộ: Đại 
phẩm, Tiêu phẩm, phóng quang, quang tán, Đạo 
Hành, Thăng Thiên Vương, Văn Thủ Vấn, Kim 
Cang. Đời Đường dịch 600 quyền, 275 phẩm, tông 
cộng 16 phân: 5 phân đâu không có tên, II phân 
sau có tên, 6 phân đâu có chia phẩm, 10 phân sau 
chẳng chia phẩm. Tức là: Phần thứ Nhất chia ra 79 
phẩm. Phân thứ hai chia thành §5 phẩm. Phân thứ 
ba 31 phẩm. Phân thứ tư 29 phẩm. Phần thứ năm 
24 phẩm. Phân thứ sáu là Thăng Thiên vương Bát- 
nhã, chia ra 17 phẩm. Phân thứ bảy là Mạn Thù 
Thật Lợi Phần. Phần thứ Tám là Na Gia Thất Lợi 
phân. Phân thứ chín là Năng Đoạn Kim Cang phân. 
Phân thứ mười là Bát-nhã Lý Thú Phân. Phần thứ 
mười một là Thí Ba-la-mật Đa phân. Phân thứ 
mười hai là Tịnh giới. Phần thứ mười ba là An 
Nhẫn, phân thứ mười bốn là Tinh Tiến. Phân thứ 
mười lăm là Tịnh Lự, phân thứ mười sáu là Bát- 
nhã, tức là Đại Minh Độ vô cực kinh, 4 quyền, 
giông với phân thứ năm trên. Như thủ Bôồ-tát Vô 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1071 


thượng thanh tịnh phân vệ kinh, 2 quyền, tức là 
phân thứ chín. Thật tướng Bát-nhã tức là phân thứ 
mười. Đạo Hành và Tiểu Phẩm, mỗi bộ 10 quyền, 
đồng với phân, thứ tư. Quang tám 10 quyền, phóng 
Quang 30 quyên, đại phẩm 30 quyền, đêu đồng với 
phân thứ hai, các bộ trên về khai hợp, đại bộ, văn 
thê, thứ tự, sự lý, mỗi mỗi đều giỗng nhau, chỉ khác 
nhau về rộng, lược. Bản Nhân vương kinh chắng 
năm trong § bộ này. 

Từ câu "Nay sở truyền..." của quyền "Sớ luận 
toản yêu" là phân. 

3. Nói riêng về kinh này. Có hai phân. 

a. Lược nêu chỉ như văn. Có hai phân: 

* Quảng tự tám. Có hai phân: 

- Tự thán u huyễn. Có hai phân: 

+ Tự ý chỉ thuyên giảng cả kinh. Có 3 phân: 

- Chánh tự: từ câu "Câu kệ thì ...." 

"Câu”: có câu văn, câu nghĩa. Nay ở đây là 
chung cho cả hai. "Kệ": Nghĩa là tích chữa câu mà 
thành kệ, cũng thông cả hai 

nghĩa trên. 

"Ấn": nghĩa là tiềm ân, tức là hiện nay không 
có văn, như trong kinh đa phân không có văn nói 
về đoạn nghi và những danh từ trú xứ. 

"Tóm tắc"; , nghĩa là ít, tức là hiện nay tuy có 
văn nhưng chẳng nhiêu, chăng rộng, như trong 
kinh chỉ có văn nói về năng đoạn và nghĩa Hữu trú. 


"Chỉ": là ý chỉ. 

"Thú": Là chỗ quy về của ý chỉ. "Thâm sâu": 
Là vì tiệt lý. 

"VI tê": là vì khó hiểu. Khó hiểu có hai ý ý: 1. Vì 
văn ân mật tóm lược nên nghĩa thú khó hiểu; 2. Vì 
triệt lý nên thâm sâu khó hiệu mà ân chứa tóm lược 
tướng thâm sâu vi tế, tức là "Huệ" năm ở câu sau. 

"Huệ": Tức là ngược dòng, tịnh dụng, dựa theo 
đoạn chấp, quán không mà đặc danh. Bát-nhã; 
chính dịch là Huệ, chăng dịch là Trĩ, phân Sau, 
phân giải thích Đề kinh sẽ nói chỉ tiết về Thê và 
tướng của Bát-nhã. 

"Ba không”: Tức là Ngã không, pháp không, 
câu không. Như phân sau kinh Kim Cang nói: "Vô 
Ngã tướng Nhân tướng.... " tức là Ngã không. "ngã 
tướng tức thị phi tướng... " tức là pháp không. Ly 
Nhất thiết tướng tức danh chư Phật", đó là câu 
không. Ngã không và pháp không thì có thể hiểu 
rõ. Còn câu không thì có ba thuyết: 1. Quán riêng 
Nhơn và Pháp gọi là Nhị không, đồng một sát na 
Song quản nhơn pháp, gọi là cầu không; 2. Tức là 
nhị chấp đã trừ, nhị không cũng trừ, gọi là câu 
không: 3. Tức là khi Năng và Sở đã khiến trừ, Huệ 
cũng vô trú, tức là tương ưng với bồn tính, ngay 
khi ây tự không có hai tướng Nhơn và Pháp và phi 
pháp tướng, gọi đó là câu không. 

"Triệt": Là thấu triệt. "Huệ": là năng triệt. "ba 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1073 


không - là sở triệt, khi Bát-nhã chiếu, xuyên qua 
bề ngoải của ba không, tức là tương ưng với nguôn 
sốc. Vì nguồn gộc bôn tâm là phi không phi hữu. 
Vì để đối lại với Nhơn chấp mới thuyêt Nhơn 
không. Vì để đôi lại với pháp chấp mới thuyết là 
pháp không. Vì để đối lại với Nhị chập mới thuyết 
câu không. Tức không là năng đối, chấp là sở đôi. 
Cái chấp của sở Đôi đã trừ thì cái không của Năng 
đối cũng trừ, không và chấp cả hai đều mắt mới 
khế với bốn tính. Nếu trú ở cảnh không thì chưa 
thể gọi là tương ưng. Cho nên trong quyền "SỞ 
Luận" nói là "Huệ triệt". Do vậy Bô-tát tứ gia hạnh 
vị, vì thủ không tướng, chăng gọi là kiến đạo. Cho 
nên Duy Thức kệ nói: "Hiện tiên còn tí vật, cho là 
Duy Thức Tính, bởi vì Hữu sở đắc, chắng Chơn trú 
Duy Thức". Nay đã triệt không tướng, năng và Sở 
kiêm VOnE, tức là đồng với Duy Thức kiên Đạo 
tụng nói: "Nếu khi ở Sở Duyên, trí đều vô sở đắc, 
bấy giỜ trú Duy Thức, vì ly nhị thủ tướng”. 

"Bồ thí bao hàm vạn hạnh": Tiếng phạm là Đàn 
na, tiếng Hán gọi là Bồ thí, "Bao hàm", là bao hàm 
thâu tóm “Vạn hạnh”; là những Hạnh mà Bồ- tát 
hành. Chắng chỉ ở con sô vạn, nay nêu con sô lớn 
mà thôi. Vì Bồ thí bao hàm cả ba thí, ba thí bao 
quát cả lục độ, lục độ bao trùm cả vạn hạnh, lây 
gốc mà nhìn về ngọn cho nên nói là "Bồ Thí bao 
hàm vạn hạnh". Do vậy khi Phật đáp về tu hành, 
chỉ nói về Bồ thí. Vì vậy mà Di Lặc Tụng nói: "Đàn 


nghĩa nhiếp cả sáu, tư sinh, vô úy, pháp, trong này 
một hai ba, gọi là tu hành trú”. 

"Trú mười tám xứ...": Là dựa theo hai luận để 
tự thán. Theo trong luận của Ngài Vô Trướng, tứ 
phân Phật chánh thuyết trở sau cho đến phân cuỗi 
kinh, chia thành mười tám trú xứ, đó là : trú xứ thứ 
nhất phát tâm trú,... trú xứ thứ mười tắm thượng 
cầu Phật Địa trú, tức là những xứ an trú từ nhân 
đến quả của người tu Đại thừa hạnh. 

"Mật bày gIỚI sai": nghĩa là âm thâm chỉ bày 
những tướng saI biệt khác nhau giữa các giai vị khi 
người tu hành nhập vào. Vì trong kinh đều không 
có tên gọi của mười tám trú, ngâm có nghĩa của 
mười tám trú. Vì chắng phôi rõ cho nên nói là "mật 
bày”. Trước sau cạn sâu khác nhau cho nên nói là 
"Øla1 S41". 

“Đoạn hai mươi bảy nghĩ”; là dựa theo luận của 
ngài Thiên Thân từ phân Phật đáp ba câu hỏi xong, 
bèn lân lượt đoạn nghi, cho đến cuối kinh là hai 
mươi bảy điều nghi ngờ: Môi nghi thứ nhất câu 
Phật hành thí trú tướng.... Mói nghi thứ hai mươi 
bảy nhập tịch làm sao thuyết pháp được. 

"Ngâm thông huyết mạch": Ngầm là âm thâm, 
thông là thông lưu, thông chảy, chảy thông, hơn 
thông. Huyết mạch là dụ. Vì trong kinh đa phân chỉ 
có những từ ngữ về Năng Đoạn mà không có nói 
về Sở Đoạn, do vậy mà văn khởi rời rạc, thế ý đứt 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1075 


đoạn, đến khi tìm tòi ý chỉ của kinh thì đều có 
nguyên nhân, văn tuy chăng tỏ nhưng lý thì liên 
quan. Vì chăng tỏ rõ nên nói là "Ngâm thông”. 
Cũng như huyệt mạch trong thân người, ngoài tuy 
chẳng tỏ rõ, trong vẫn lưu chảy, dựa theo dụ mà tỏ 
pháp, nên gọi là "Tiên thông huyết mạch". Ý này 
sẽ thấy rõ ở những đoạn văn nói về nghi. 

- Phản hiền. 

"Chắng trước khiến khiến": Tức là phản hiễn tỏ 
nghĩa của Huệ triệt ba không. Nghĩa là Hai chấp là 
sở khiến, Hai không là Năng khiến. Lại nữa, hai 
không là sở khiên, câu không là năng khiến. Vì cân 
không khiến (trừ) Nhi không, Bệnh không cũng 
không, cho nên nói là "khiên khiến". Như Viên 
Giác nói: Cân phải viễn ly tất cả những cảnh giới 
Huyền hóa hư vọng. Do bởi kiên chấp trỉ tâm viên 
ly, cái tâm như huyễn cũng lại phải viễn ly, viễn ly 
vì huyễn cũng lại phải viễn ly, viễn ly ly huyễn 
cũng lại phải viễn ly. 

"Lấy gì khế Như Như", Khê là khê hợp. Như 
Như: tức là biểu của ba không trên, tức là nguôn 
gốc Chơn Tính. Nhị không phá chấp, chập tan, 
không sáng tỏ, bệnh không cũng không,, mới khế 
với Bốn nguyên Chơn Tính, ý nói: nêu chăng trước 
khiến trừ khiến trừ thì sẽ trệ ở Hữu, trệ bởi không, 
làm sao có thê khế hợp với Chơn Như bốn tính. Mà 
thế của lời nói này cũng là văn bài tự của ngự chú. 
Kia nói: "Đều quy ý chỉ khiến khiến, tận nhập diệu 


lý Như Như". Từ câu "Tuy khuyến khích..." của 
quyền "Sớ Luận" là phân ba. 

- Thuận kết. 

Như trong kinh nói: "Độ tứ sinh" tức là "Thúc 
dục tu”. "Không có chúng sanh đề độ", tức là "Vô 
tướng”. "Hành lục độ”, tức là thúc tu, khuyến tu. 
"Bắt trú bố thí...", tức là "Vô tướng", những loại 
như vậy có khắp trong kinh. Mà độ sanh và tu hành 
hợp lại là Hữu tướng. Nay vì vô sanh khả độ, vô 
trú bô thí, vô pháp khả thuyết, vô ngã tu thiện, cho 
nên thuận với nghĩa vô tướng của tông kinh. Cả 
cuốn kinh trước sau không có chỗ nào chăng nói 
về điều đó. Cho nên nói là "thủy chung". Lại nữa, 
Nhân tâm thì quả tâm, thảy đều như vậy, đây tức 
là đang khi thúc dục tu thì vô tướng, đang khi vô 
tướng thì thúc dục tu, chứ chắng phải nói là trước 
sau thủy chung đều vậy, từ câu "Do đây..." là phần 
haI. 

+ Kết thán bốn pháp y huyện. Có ba phân: 

- Chánh kết thán. 

Nếu theo trong phân chánh tự thán trên, dựa 
theo giáo nghĩa chia ra năng thuyên và sở thuyền. 
Nay ở đây trong phân sở thuyết chia ra Hạnh và 
quả, tức là bôn pháp, đủ vậy. Mà: "Giáo mật" như 
"câu kệ thì ân mật tóm tặc" trên kia. "Lý mật" 
giông như "chỉ thú thì thâm sâu vi tế". Hạnh và 
quả, hai huyện, đoạn văn trước chưa nói rõ nên 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền I 1077 


phải nói riêng. 

"Hạnh huyền": Bởi Bôồ-tát hạnh chăng ngoài 
hai loại: đó là Tùy Tướng Hạnh và Ly Tướng 
Hạnh. Tùy tướng tức giống với thúc dục tu ở phân 
trên. Ly tướng tức là giống với vô tướng ở phân 
trên. "Huyền" là diệu. Nêu hai hạnh kháng nhau 
mà hành, hoặc trước hoặc sau thì chắng gọi là 
Huyễn. Hai hạnh đồng một thời, chắng phương hại 
nhau mới gọi là Huyễn. Nếu chỉ tùy tướng thì đồng 
với phàm phu. Nếu chỉ ly tướng tức đông với Nhị 
Thừa. Hia hạnh cùng nuôi dưỡng nhau thì vừa phù 
hợp với Trung Đạo, tức là Quán không mà vạn 
hạnh hăng say, thiệp Hữu mà một đường thanh 
tịnh, đó là Bô-tát Hạnh vậy. "Quả lập, quả tức là 
Phật quả. Trong đây Phật quả gôm có hai loại: Đó 
là Chơn thân và ứng thân. Ứng Thân có tướng, 
Chơn thân không có tướng. "Huyện"; Nếu hai thân 
khác nhau, khác nhau ở chỗ có tướng và không có 
tướng thì chăng gọi là Huyễn. Vì tướng tức vô 
tướng, vô tướng tức tướng, Chơn và ứng chăng 
ngăn ngại nhau, cho nên gọi là Huyền. Cho nên 
trong kinh. Nếu dùng tướng quán Phật thì người ây 
hành tà đạo, chăng dùng cụ túc tướng Phật tâm thì 
rơi vào đoạn diệt. Vì Chơn thân và Ứng thân này 
là bất nhất bất Nhị, cho nên khiến như vậy. 

- Tỏ khó Hiểu. 

Từ "Đến nỗi khiến cho...": Do bởi bốn pháp 
trên kia quá u Huyễn làm cho người phúng tụng rât 


nhiêu mà người hiểu cực kỳ ít. 

"Miệng tụng”: Tức là đọc tụng văn kinh. 

"Lông trâu": là dụ cho rất nhiều, khéo hiểu ý 
kinh, gọi là "tâm thông”. 

"Lân:" Là con thú mang điều lành. Thời có vua 
Thánh thì hiện. "Sừng”: Con lân chỉ có một sừng, 
dụ cho người ngộ thì ít, ở đây 

có hai lớp so sánh nhau. Đề xét nhiêu ít thì nói 
Lân so với trâu mà thôi. Sừng Ít mà so với lông thì 
càng ít hơn nữa. Ý răng người đọc tụng quá nhiêu 
mà người thông ngộ thì cực kỳ ít. 

- Hiểu Sai. 

Từ câu "Hoặc phối...". Bốn câu trước thì chỉ 
chăng phù hợp với ý chỉ của Thánh, riêng tác ý độ 
thì chăng được tròn trịa suông sẽ, tuy chắng tà vạy 
nhưng cũng gọi là hiểu sai, hai câu sau "giải thích 
cạn cợt”, thì chính là tả vạy. Phần trước nói người 
tâm thông thì ít, người chăng thông thì nhiêu. Ba 
loại ở đây là tướng của người chắng thông. Hai nhà 
trên đều trước nói nguyên nhân, rôi sau kết luận là 
lỗi lâm. 

"Phối vào Danh Tướng": Nghĩa là có sách chú 
thích kinh Kinh Cang đem pháp tướng, danh cú 
phối vào trong đó, đó tức là "Tham trước kỳ sự, tôn 
sùng pháp tướng" như phần sau kinh nói: "Phàm 
phu chi Nhơn, tham trước kỳ sự”. 

"Sai trái tông”; là vì tông của kinh Võ Tướng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1079 


Chơn không, đã dùng pháp tướng để giải thích thì 
làm sao khê hợp VỚI ý chỉ của kinh được. Vì chăng 
thuận với lý, gọi là sa1 trái. 

"Chỉ nói Nhất Chơn": Vì nghe nói kinh này là 
không, vô tướng Tông thì đầu đuôi đều viết đạo lý 
ly tâm, ly cảnh, không, vô tướng, cứ một mực mà 
giải thích, cho nên nói là "Nhất Chơn". 

Vọng nguôn mê phái”: Vọng" là nhìn, ngắm. 

"nguồn" là suối nguôn. Là nơi sinh ra nước. "Mê": 
là hôn mê. "Phái": nhánh sông. ,Dường TẾ gọI là kì, 
sông rẻ nhánh thì gọi là phái, Ý nói: Kinh nảy tuy 
Tông Vô Tướng nhưng văn nghĩa ngàn điều khác 
nhau. Nay tuy phù hợp đại đê tông, nguôn nhưng 
toàn trái với nghĩa lý sai biệt, cho nên nói : "Vọng 
nguôn mê phái”. Lời này là của Hiển công trong 
bài tự cuỗn Khởi Tín. Nay tuy dùng nó nhưng ý 
khác với kia. Kia thì lấy Nhất tâm làm nguồn, tùy 
duyên sinh diệt làm phái. Đây thì lấy Tông kinh 
làm nguôn, nghĩa lý làm phái. Cho nên chăng đồng 
vậy. 

"Ngoài ra...", trên đều có một chỗ hay, đây thì 
đều là tà vạy. Trên thì y Nhơn y giáo, đây thì tùy ý 
suy oán, chú giải sai lầm, cho nên nói là "Giải thích 
cạn cợt”, chăng cần xem bàn gác qua một bên, cho 
nên nói "chăng đáng để bàn, nói chung rất nhiều 
người giải thích kinh này. SỞ chủ nói: Ta đã lâu chí 
đê ở kinh này, tìm khắp các quyên Sớ giải, chính 
mình xem hơn mấy chục bản. Có quyền giả danh 


Kim Cang tạng, có quyên nói là của chí công. Có 
quyền thì bác Đại Sĩ, Hoặc ghi là Đạt Ma, hoặc ghi 
là Ngũ Tổ, hoặc đề tự tên mình, đều là giấy tốt mực 
tốt, trang trí rất đẹp, văn nghĩa trong những quyền 
đó đều chẳng đáng xem, như chú thích vê "Xá vệ 
Quốc" văng: trăm linh hộ vệ, nêu ra một lệ, đầu 
đuôi đều vậy. Ví có vô hạn người ngu, chăng thế 
phân biệt rõ bảo là chí diệu thật đáng buôn thay: 
Cho nên nói "Giải thích cạn cợt". Nêu đem nguôn 
và phái dựa theo mê và bất mê, trước sau nhìn nhau 
thì có bốn cú của chúng: 

1. Mê nguôn chăng mê phái, tức là người phối 
vào danh tướng. 

2. Mê phái chăng mê nguồn, tức người chỉ nói 
Nhất Chơn. 

3. Nguôn phái đều mê, tức là chú thích cạn cợt 
sai lâm. 

4. Nguôn phái đều chắng mê, tức là câu sau 

"chăng công dị đoan”, là quyên sớ này. 

- Dẫn văn kết hiển, từ câu "trân bảo hà sa..." 

“Trân bảo hà Sa": Tức kinh nói: "Như toàn bộ 
sô cát trong Hãng hà, có những băng sô cát như 
vậy, cát của sô con sông đó có nhiêu hay không?... 
phước đức này hơn phước đức trước”. 

"Thân mệnh ba thời": Tức là kinh nói: "Tu Bồ- 
đề! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn, sơ nhật 
phân, dùng hăng hà sa đăng bồ thí,... hà huống viết 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1081 


chép, thọ trì, đọc tụng, vì người giải thuyết. 

"Dụ chỗ...": có hai ý: 

1. Tức là ở đây dụ nội tài và ngoại tài dụ cũng 
chẳng bằng. 

2. Tức như đoạn văn sau “Ta nhớ quá khứ vô 
lượng A tăng kỳ kiếp, ở trước Phật Nhiên Đăng... 
chỗ thí dụ chăng thế bằng", gồm hai ý nảy nên nói 
"Chỗ dụ chăng bằng". 

"Há uống vậy ư!" há là để, có thể. Uống là 
luông qua, ý nói: Đề có thê luống qua như vậy! Ý 
nói: Kinh này câu kệ ân, một tóm tác, ý thú thâm 
vi, tìm tòi căn nguôn thật khéo được ý, bỗng ngộ 
được lý huyền thì tùy phần mà thọ trì, được phước 
nhiêu chăng thê nghĩ bàn. Đã nếu như vậy chẳng 
thánh trí thì chắng thê viết ra nổi suôi nguồn của 
nó, hạng thường tình há lại hợp ý. Văn này ý gân 
hai thế: 

1. Nghiệm phân tâm chăng hiểu. 

2. Nghiệm người trì phước nhiêu. 

* Ý tạo Sớ. Từ câu "Vả lại..." có hai phân: 

- Bày tỏ sư thừa của Sở Luận có y cứ. Có hai 
phân: 

+ Xét dư Hữu, trách người thêm bớt. 

Tiếng phạm Đề Bà Bản Đậu, tiếng Hán gọi là 
Thiên Thân, là Bồ-tát Địa tiên Tứ Gia Hạnh vị, tức 
là em trai của ngài Vô Trướng, tiếng phạm là A 
Tăng Khư, là Sơ Địa Bồ-tát, tức là Anh của ngài 


Thiên Thân. 

"Bồ Xứ": Tức là Di Lặc Bô-tát, thấy ở trên Đâu 
Suất Thiên sẽ bố xứ Phật, hiện là Đương Lai Hạ 
Sanh DI lặc Tôn Phật. Vì hai vị Bỏ-tát y theo kệ 
tụng của DI lặc Bồ- tát, tạo luận giải thích kinh, cho 
nên nói là "Sự Bồ Xứ Tôn". Phân sau phần Huyền 
Đàm sẽ nói rõ hơn. 

+ Từ câu "hậu học... ", là trách bác những điều 
trái với Luận, tức là những người viết chú giải 
thích sau thời ngài Vô Trướng, ngài Thiên Thân. 

"Nghi gì”: là lời trách cứ. 

"Thêm": tức là trên kia nói những người phối 
vào danh tướng, ngoài bốn luận ra, thêm vào pháp 
tướng hành vị của Đại thừa Tiểu Thừa, cho nên gọi 
là “Thêm”. 

"Bỏ": tức là trên kia nói: Những người chỉ nói 
Nhất Chơn. Vứt bỏ hai luận, tự mình -piải thích 
riêng. VÌ chăng biết mà người chỉ nói răng ta hơn 
Bỏ-tát, hang vì chăng biết những cuốn luận Bồ-tát 
đã tạo? Nêu nói chăng phải ta hơn Bỏ-tát cũng 
chẳng phải chăng biết luận tạo, chỉ nhờ đạt đạo 
thâu Huyện, quên lời thủ ý, thăng đường tu tiên, 
chăng đề ý đến ngọn ngành, ai đâu có tâm lực tìm 
ở văn luận, tức đáng nên tránh họ răng; tìm tòi 
nghiên cứu luận giải thích kinh thì đỗ cho không 
có tâm lực, thê còn suy theo ý mình thì tâm lực bao 
nhiêu? Hơn nữa, dùng lời nói thăng mà tránh ý 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1083 


răng: Nay chắng kế ông có Lý hay vô lý. Vả lại, 
luận chủ là bậc nhập vị thượng lưu, lại còn thọ 
nhận cú nghĩa từ Đức DI Lặc, đó là Phật Phật tương 
truyền cho nhau, triển chuyên sư truyền trao, ông 
người hậu học, sao thể trái ngược mà tự suy theo ý 
mình? 1. Đó là khoản cách giữa phàm và Thánh, 
ngu và trí; 2. Đó là ngôn lời của sư phụ, phản trí 
theo ngu, nghịch Thây vô lễ cũng như việc cha đã 
làm, con lại cô trái, há lại hợp với Đạo Trời sao? 
_ v. đây là dẫn Thây đề tránh, từ "Vì vậy mà 
" là phần 

- j. thuật giải chăng công đị đoan. Nay hai 
câu đâu, đối chăng hiểu rõ. 

"Vị vậy mà nay": Do Bô-tát triển chuyên trao 
truyền cho nhau, cho nên nay quyền chú thích kinh 
này chăng công dị đoan. "Công; nghĩa là công 
kích. “DỊ”; nghĩa là biệt dị, riêng khác, “Đoạn”; là 
đầu môi, tức là hiển các nhà lại là dị đoan. Cho nên 
nói răng đôi chăng hiểu rõ. Cho nên Luận Ngữ nói: 
"Công hồ dị đoan tư hại dã”. Chú thích răng: Vì 
Thiện đạo đã có giêng mối, cho nên đi đường khác 
mà vẫn đồng quy, còn DỊ đoan thì chắng đông quy. 

Hai câu từ "Sớ văn...": là đưa ra nguyên do. Đã 
dùng Bồn luận đề giải thích kinh thì chắng thành 
công dị đoan, đó là điều rõ ràng vậy. 

"Sửa chăng trong thành": là dẫn dụ của kinh. 
Kinh Niết-bàn quyền mười nói: "Lại nữa, Thiện 


nam tử! Như cô gái chăn bò, vì muốn bán sửa, 
tham nhiêu lợi, mà thêm hai phân nước, chuyên 
bán lại cho cô gái nuôi bò khác, cô gái nuôi bò kia 
được rồi, lại thêm hai phân nước nữa, chuyển bán 
cho người nữ ở gân thành. Người nữ kia được tôi, 
lại thêm hai phần nước nữa, bản cho người nữ Ở 
trong thành, nữ kia được tôi, lại thêm hai phần 
nước nữa, đem đến chợ để bán. Bây giờ có một 
người cưới vợ cho con, đang cần sửa tốt để đãi tân 
khách, đến chợ muốn mua người bán sửa đòi giá 
cao. Người â ấy đáp rằng: sửa của ngươi nhiêu nước, 
chăng đáng giá như ngươi nói. Nay tôi cần đãi tân 
khách, do vậy phải mua, mua xong trở về nhà nẫu 
dùng, nấu cháo mà chắng có mùi dùng nhưng nó 
vân còn ngon hơn ngàn lần mùi đẳng. Vì sao? Vì 
mùi vị của sửa là đứng nhất trong các mùi vị. Thiện 
nam tử! Sau khi ta Niết- bàn, chánh pháp chưa diệt, 
còn hơn §0 năm. Bấy g1ờ kinh này ở Diêm phù đề 
sẽ lưu bố rộng rải. Thời ây sẽ có các Tỳ kheo, sao 
lược kinh này chia ra nhiêu phân. Sao phân trước 
thì dính phân sau, sao phân sau thì dính phân trước, 
phân trước phân sau dính phần giữa, phân giữa 
dính phân trước phân sau. Xen vào những từ ngữ 
thê gian, làm sai kinh này, khiên cho đa phân 
chúng sanh chẳng đặc chánh kiến. Cũng như người 
nữ kia triển chuyên bán sửa cho đên thành cháo mà 
không có mùi sửa". 

Mà ý kinh kia là để dụ cho Niễt-bàn. Còn ở đây 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1085 


mượn dùng nó đề dụ cho Bát-nhã. Trong này, chữ 
"trong thành”, có hơi chung chung. Nay ở đây là 
lây loại sửa đầu tiên mới tạo ra, chưa thêm nước, 
lây đó làm dụ. 

Hoặc có người nói răng: Trong quyền Sở này 
chăng lẻ không có lời nói của chính Sớ chủ, cũng 
giông như sửa thêm nước hay sao? 

Đáp: Chăng vậy! Tuy có lời nói của mình, 
nhưng chỉ là liên hợp lại trước và sau, hoặc đầu 
mỗi dẫn văn, đều là từ bốn nghĩa mà chắng phải 
thêm. 

Từ câu "Toản yêu..." là phân hai, tỏ bày danh 
và Đề kinh, chư gia đến đây, đều lược chia đề kinh, 
nay chủ yếu là giản lược, bỏ bớt rườm rà, phân văn 
sau sẽ giải thích rõ. 

b. Phân ba: Giải thích bốn văn: Có hai phân: 

- Văn kệ quy thỉnh. 

Sắp muốn chế sớ, e chưa phủ trên hợp dưới. Vì 
vậy mà quy thỉnh. Ý nói: Kinh Pháp Hoa nói: "Giả 
sử cả thê gian đêu như Xá-lợi-phât, tận hêt suy tư 
cùng nhau đo lường, cũng chắng thể đo lường nỗi 
trí Phật" trí Thánh còn khó đo lường, tâm phàm 
chăng lẻ đo lường được sao. Vì vậy mà thỉnh cầu 
gia hộ để không bị sai lầm. 

Trong đây ba câu trước là quy kính tam bảo, 
câu sau là câu nguyện lợi sanh. Hai chữ đầu là 
Năng quy chí thành. "Khể thủ" là cúi đâu lạy 


Thượng Thư nói: "Khể thủ bái thủ”. Chú răng: Khế 
thủ là đầu đến nên đất. "bái thủ" là đầu đên tay. 
Nay tức là cúi đầu đến đất g1ữ lại như vậy một Ít 
thời gian, bày tỏ lòng rất tôn kính. Lại nữa, lễ lạy 
có ba loại: hạ là vái, trung là quỳ, Thượng là cúi 
lạy. Nay là thượng lễ, bày tỏ không có tâm ngạo 
mạn mà người năng quy, ắt đủ ba nghiệp; vì bày tỏ 
Phật có Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm trì. 
Nghĩa là dùng thân nghiệp để quy, bày tỏ Phật có 
thiên nhãn thấy, dùng khâu nghiệp quy, biểu tỏ 
Phật có Thiên Nhĩ nghe, dùng ý nghiệp quy, biểu 
tỏ Phật có Tha tâm tri. Lại nữa, vì đã viên mãn tam 
nghiệp Thiên, thành tựu Tam Luân Nhân. Vì trước 
khi chưa quy Tam bảo, ba nghiệp thảy đều chăng 
thiện, nay nhờ quy Tam Bảo nên ba nghiệp đều 
thiện. Tam Luân là Ba Luân; Thân thông luân, ký 
tâm luân, giáo giới luân. Trong giai đoạn Nhân thì 
Thân nghiệp quy, đến giai đoạn Quả thì được Thân 
thông luân. Trong Nhân, khẩu nghiệp quy, quả 
được giáo giới luân. Trong Nhân, ý Nghiệp quy, 
quả được ký tâm luân. Căn cứ theo đó, thì Ba 
nghiệp là Nhân, ba luân là Quả. Nhân của tam 
Luân là giải thích theo chủ. Nay nói "cúi lạy” tức 
là thân nghiệp, chỉ nêu ra Thân nghiệp, những 
nghiệp còn lại tự đủ: Người là xưng danh tam bảo 
và kế ra những sự việc mình làm, tức là khẩu 
nghiệp. Tâm chăng thành khẩn thì đâm chịu quy lễ 
tức là ý nghiệp. 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1087 


Từ "Mâu NI..." là chánh nên Tam Bảo, là Phật 
pháp tăng, làm thửa ruộng phước, cả ba đều đáng 
quý, đáng Bảo. Cho nên gọi là Tam bảo. Mà có ba 
loại: 

1. Trú Trì: Phật tức là tượng Phật, tranh Phật,... 
pháp tức là Tam tạng giáo văn. Tăng tức là năm 
chúng hòa hợp. Tuân thủ di ngon, nhậm trì tượng 
pháp. gọi là trú tr. 

2. Biệt tướng: Phật tức là Tam Thân. Pháp tức 
là Tam Than. Pháp tức là giáo lý hạnh quả. Tăng 
tức là Nhị thừa, Bô-tát. 

3. Đồng Thể: Giác chiếu, gọi là Phật, Quy trì, 
gọi là pháp, Hòa hợp, gọi là tăng. Trong này còn 
có tên khác, Bốn Tính, Quán hạnh, Dung thông đều 
cùng trên một pháp mà nói. Cho nên gọi là Đồng 
Thể. 

Trong Ba loại trên, nay sở quy, tức là loại Biệt 
Tướng. 

Trong năm giáo, vừa đúng vào giáo thứ nhất, 
vì kinh này thuộc giáo đâu tiên. Nay chỉ thủ trong 
đương tông; Năng thuyết Bát-nhã là Phật, Sở 
thuyết Bát-nhã là pháp. Phân phát khởi lưu thông 
làm Nhân, cho nên chăng phải giáo khác. 

"Mâu NI..." là Phật. Am tiếng phạm là Thích 
Ca Mâu Nị, tiếng Hán gọi là Năng Nhân Tịch Mặc. 
Vì Năng Nhân nên chăng trú Niết-bàn. Vì Tịch 
Mặc nên chắng trú sinh tử. Lại nữa, Tịch là hiện 


tướng vô tướng, Mặc là Thị Thuyết vô thuyết, đây 
tức là ứng của Tức Chơn. 

"Đại giác”; Giác tức là Phật. "Đại" là đề phân 
biệt với Thánh khác. Các Thánh khác tuy giác 
nhưng chưa gọi là Đại. nhị Thừa thì thiên giác 
(giác lệnh). Bô-tát thì giác một phân, đều chăng 
phải Đại Duy Phật Như Lai nhất giác vĩnh giác, 
không có gì mà chăng. giác, như đại mộng giác, như 
hoa sen nở, hướng siêu quân thánh, cho nên riêng 
xưng là Đại. 

"Tôn"”: là có đủ chín hiệu trên, được vật tôn. 
Phần văn sau sẽ nói rõ. Năng khai hạ pháp. Trong 
câu này chữ "Năng" thuộc Phật. Chữ "Khai" thông 
cả Phật và pháp. Nghĩa là tại Phật là năng khai, tại 
pháp là Sở khaI. 

"Bát-nhã tam không cú”, năm chữ, chỉ cục hạn 
ở pháp, mà ở trong này có đủ cả giáo, lý, hạnh, quả. 
Bát-nhã là quả, vì nhờ Huệ năng mà đến Bờ kia, 
cho nên gọi là "lý ba không”. "Cú" tức là giáo. Lý 
và quả hợp lại đê luận hành. Bởi nhờ Huệ chiếu lý 
là Bồ-tát Hành, phát khởi hạ tăng. 

"Phát khởi Thượng Sĩ": tức là Tu Bô-đê, vì Tu 
Bỏ-đề phát ba câu hỏi nên Phật gọi ngài như vậy. 
"Lưu Thông Thượng ST”; tức là Ngài DI Lặc, ngài 
Vô Trướng, Ngài Thiên Thân, men theo giải thích 
mới bắt đầu hoằng truyền. "Thượng sĩ"; là bậc cao 
thượng, hoặc gọi là Thượng Nhơn. Cho nên Mã 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 1 1089 


Minh Bô-tát bài kệ quy kính của kinh Vô thường 
rằng: "Bát Bồi Thượng Nhân năng ly nhiễm", hoặc 
gọI là Đại sĩ. Cho nên quyền sớ của Đại Vân nói: 
Những đại sĩ như vậy đều quy mệnh. Từ này đều 
thông dụng mà tùy người xưng hô. 

Câu "Ngâm giúp văn này khế quân cơ", Cầu 
nguyện lợi ích cho chúng sanh, ngâm là âm thầm, 
giúp là giúp đỡ, "Văn này” tức là quyền Sở luân 
toán yêu này. Khê là khê hợp. Quân cơ tức là tất cả 
chúng sanh. Mà giúp đỡ gia hộ có hai loại: I- Hiển 
gia: nghĩa là hiện thân thuyết pháp, có thấy, có 
nghe. 2- Minh gia: chỗ được trí lực, không thấy, 
không nghe. Nay trong hai loại gia hộ đó chỉ câu 
loại gia hộ minh gia. Bởi vì chế SỞ giải thích kinh 
chỉ cân nhờ trí lực, chỉ được ngâm gIÚP, chăng cần 
thây nghe. Vì kinh này nói: Nêu dùng sắc thấy, âm 
thanh câu là hành tà Đạo, để thuận với lời dạy này, 
nên chắng cầu gia hộ rõ ràng (hiên gia), phảm hể 
thiết giáo đều khế lý khế cơ, nay ở đây chắng nói 
khê lý, vì quyền sớ này là văn của luận, đã khế lý 
rồi. Lại nữa sớ chủ, ở trong hai lợi, nghiên nặng về 
lợi Tha. Nay chỉ nói "khê cơ", là tướng Bi tăng 
thêm vậy. 


KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH 


KY 
QUYÊN 2 
Từ câu “Tương thích ...." là: 


Phân Thứ Hai: KHAI CHƯƠNG CHÁNH 
THỊICH. 

Đã được gia hộ, tâm thông trí sáng, theo nghĩa 
chia chương. Rồi tỏ kinh chỉ, văn có hai phân: 

I. Nêu Kê Chương, Môn 

Chữ "Tương": Giống như Chữ Muốn 

Quyên sớ này (Sớ Luận Toản Yếu, Số 1701) 
dựa theo quyên Sớ “Trân ngoại" của chùa Sùng 
Thánh, chỉ chia ra bôn môn (bôn phân). Nêu theo 
quyên Sớ Đại Vân thì chia ra sắu môn (sáu phân): 

1. Kinh ý. 

2. Tông chỉ. 

3. Kinh Thê. 

4. Dịch thời. 

5. Đề mục. 

6. Giải thích kinh văn. 

Quyền sớ này tuy chia ra bốn môn nhưng nghĩa 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1091 


thì bao hàm cả sáu môn. Nghĩa là: phân thứ hai của 
sở này bao øôm cả phân thứ hai thứ ba của sớ kia. 
Phân thứ tư của quyền sớ này bao ôm cả phân thứ 
năm thứ sáu của quyền sớ kia. Phân còn lại thì như 
nhau, chỉ khác là văn ít mà thôi. 

II. Theo Chương Giải Thích: Có hai phân. 

I. Tổng Luận Chư Giáo: Như nhiều phương 
thuốc cùng trị một bệnh. 

2. Tỏ Riêng: Như mỗi một phương thuốc đều 
có công năng riêng. 

- Trong Phân 1: Có hai phân: 

1. Thông phó cơ duyên: 

"Thù Nhân": Thù là thù báo, báo đáp. Nhân là 
Nhân địa. Vì Phật khi còn ở Nhân Địa, khi sơ phát 
tâm, mong câu vô thượng chánh đắng Bôồ-đề, bèn 
khải phát Bốn Hoăng Thệ nguyện: phiền não vô 
biên thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô biên thệ 
nguyện học. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong bến 
Nguyện này, ba nguyện đêu xong, chỉ còn một 
nguyện chưa tròn, thệ độ chúng sanh, chúng sanh 
vần tại, nay tuy chứng quả, chăng bỏ Nhân môn, 
hiện thân thuyết pháp, tế độ quân phẩm, để báo đáp 
nguyện trước kia, cho nên nói là "Báo đáp Nhân". 
Kinh Pháp Hoa nói: Ta vốn lập thệ nguyện, muốn 
khiến cho tất cả chúng sanh như ta chăng khác. 
Như ta xưa đã nguyện. Nay vì để mãn túc, hóa tất 


cả chúng sanh đều khiến nhập Phật Đạo. 

"Thù thỉnh”: Phật sơ thành đạo, Phạm VƯƠng, 
Đề Thích thỉnh chuyên pháp luân. Pháp Hoa nói: 
bấy giờ, chư Phạm vương và chư Thiên Đề Thích, 
Hộ Thế Tứ Thiên Vương và Đại tự tại Thiên, cùng 
chư thiên chúng khác, quyến thuộc trăm ngàn vạn, 
cung kính chặp tay lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. 
Như Lai im lặng nhận thỉnh, vì đã nhận sự tỉnh xin 
của họ, nên khởi đầu ở vườn Lộc Uyễn, cuỗi cùng 
đến tại rừng Hạc, bốn mươi chín năm thuyết chư 
kinh giáo, cứu độ chúng sanh. Cho nên kinh Pháp 
Hoa nói: tức ở Ba La Nại, chuyển Tứ Đề pháp 
Luân. 

"Hiên lý độ sanh": Hai tướng này là nói theo 
Hợp. Mà có chung và riêng. Chung thì Phật dùng 
một âm, diễn thuyết pháp, chúng sanh tủy theo loài 
của mình, môi loài đêu được giải hiểu. Riêng thì 
thuyết Tứ Đề pháp, hiển tỏ cái lý sanh không, độ 
phàm phu ngoại đạo, thuyết Lục Ba-la-mật, hiền tỏ 
lý Nhị không, độ Nhị Thừa bất định tính và phàm 
phu lợi căn, khiến nhập Đại thừa. Thuyết Nhất 
Thừa pháp, hiển lý pháp. giới, độ Nhị Thừa định 
tính và bất định tính và Bô-tát Địa trú, cùng nhữn 
phàm phu thượng thượng lợi căn, khiến nhập Nhất 
Thừa cứu cánh Phật Đạo. Từ câu "Nhược cứ (Nêu 
theo)...." Là phân hai. 

2. Phật ý ý. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1093 


Câu "Duy vì một đại sự... "; Pháp Hoa kinh nói 
đây đủ: "Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự Nhân 
duyên cho nên xuất hiện ở thế gian, Xá- lợi-phât! 
Vì sao nói là chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự 
nhân duyên, cho nên xuất hiện ở Thể (gian)? Chư 
Phật Thê Tôn muốn khiến chúng sanh khai Phật tri 
kiên để đắc thanh tịnh cho nên xuất hiện ở thế 
gian,... Muốn khiến chúng sanh nhập Phật tri kiến 
đạo, cho nên xuất hiện ở thế gian. Theo quyền Sở 
của Thiên trường, giải thích răng: Tri kiến của 
Phật, chăng ba chắng năm, nên gọi là "Một”. Rộng 
lớn bao trùm, nên gọi là "Đại". Chư Phật nghi thức, 
thuyết hóa sanh này, nên gọi là "Sự". Chúng sanh 
cÓ Cơ này, có thể cảm ở Phật, gọi đó là "Nhân". 
Phật liên ú ng ngay, gọi đó là "Duyên". "Cô": nghĩa 
là cho nên. Do một đại sự Nhân duyên này, cho 
nên Phật xuất hiện ở Đời. "Khai, Thị, Ngộ, Nhập": 
bốn cú này chắng ra ngoài hai. Hai cú đầu (khai và 
th) là Năng Hóa, hai cú sau (ngộ, nhập) là Sở Hóa. 
năng Hóa có hai; là Đại khai mà do thị đây thuộc 
vê Phật. Sở Hóa cũng có hai; là Thủy ngộ mà 
chung nhập, đây thuộc về chúng sanh. Sở Hóa 
cũng có hai; là Thủy ngộ mà chung nhập, đây thuộc 
vê chúng sanh. Nêu theo quyền pháp Hoa Luận 
thích thì khai là song, khai hai quả vô thượng; Bỏ- 
để và Niết-bàn, Thị là biệt thị pháp thân, hiển rõ 
Tam Thừa đồng một thê. Ngộ: nghĩa là Tri, chỉ 
riêng cho Báo thân. Vì Nhị Thừa chắng biết, nên 


thuyết cho họ biết. Nhập; nghĩa là nhân, vì tu Nhân 
thì khế nhập. Hoa Nghiêm sớ chủ giải thích răng: 
Khai là khai trừ Hoặc chướng. Thị là thị lý Chơn 
thật. Ngộ: là ngộ vọng vôn không, liễu tâm thể là 
Tịch, chỉ nay ngộ Chơn lý trên Nhập; là ngâm với 
Tâm thê. Thạch Bích giải răng: tật cả chúng sanh 
đêu có Phật Tính, đó là Đại "Khai". Chỉ răng trong 
tâm liễu liễu phân minh rõ ràng, là khúc “Thị”. Một 
loạt linh giải, quyết định ân khả chăng nghi, là thủy 
"Ngộ". Tất cả niệm tưởng đều vong, là chung 
"Nhập". Các nhà giải thích, chỉ thú khác nhau, 
ngØỌC trắng vàng kim đều là tài Bảo. 

¬ Phân 2: Luận riêng..." của quyền sớ "Toản 
yếu”: gân thì chỉ cho một quyền Km Cang. Xa thì 
có liên quan với các Bộ Bát-nhã. Bởi vì đông tông. 
Ý nói: Có nguyên do øì mà thuyết kinh vô tướng. 

Năm đoạn trong này, đều kê ra như quyền sớ 
(Toản yếu). 

- Trong đoạn một (a) có ba phân: 

1. Nêu: "Đối trị"; là như bệnh cho thuốc, nghĩa 
xem tong phân bải tự. gã chấp": có hai: 

a. Phàm phu tình, kế cho là Ngã, tức là chấp 
tướng chung của ngũ uân, cho đó là chủ tế. 

b. Thân Ngã của ngoại Đạo; tức uân và Ly Uấn, 
hoặc lớn, hoặc nhỏ. U Linh thân thánh, động dụng 
khó suy đêu cho đó là Thật, cho nên thị Ngã chấp. 
Kế cho tất cả pháp là thật có thật tính, gọi đó là 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1095 


"pháp chập”. Mà Phật thuyết Tiểu thừa là để trừ 
Ngã chấp, nay thuyết Bát- nhã cũng lại vì những 
người này, bởi sâu ắt bao quát cả cạn, do vậy đang 
trừ pháp chấp, nói luôn Ngã không. 

2. Giải thích: Từ câu "Do hai chấp này..." có 
hai phân: 

a. Nêu chung: Do chấp mà khởi chướng, phiền 
não tức căn tùy,... đây là y theo Ngã chấp mà khởi, 
như đã nói trong phân trục vọng ở trên kia. Sở tri 
tức là căn bản vô minh. Cho nên khởi Tín luận nói: 
Vô Minh nghĩa, gọi đó là Trí , ngại, tức là sở trI 
chướng, đây là y theo pháp chấp mà khởi, từ "Do 
phiên não ..." phần hai. 

b. Tỏ riêng lỗi lâm của hai chướng: có hai phân: 

- Phiền não chướng: 

Từ cầu "tâm chăng giải thoát...": Tâm vốn 
thanh tịnh tự tại, công đức diệu thờ) hơn hăn trân 
sa, do vì chướng này che lấp, chăng thể hiễn hiện 
rõ. Cho nên nói "tâm chăng giải thoát”. Giải thoát; 
nghĩa là tự tại, chắng chỉ kiên cho tâm chăng giải 
thoát, lại còn có thể tạo nghiệp, nhuận thêm 
nghiệp. Nghiệp tức là thiện nghiệp, Ác Nghiệp, bất 
động nghiệp, gọi là Ngũ Đạo, sanh ra rôi lại chết, 
đến tôi lại đi. cho nên nói là "Luân chuyên”, Tướng 
của luân chuyên như nghĩa Xoay, VÒng” nói trong 
phân bài tự. Suy ngược nguôn gôc của nó tức là 
Ngã chấp, mới biết Ngã chấp là căn gốc của quá 


hoạn lỗi lầm nên phải trừ nó. Từ "Do sở tri..." là 
phân hai. 

- Sở Tri N67 

"Huệ chăng..." : Đây tức là Đại thừa thâm Huệ 
(Huệ sâu) chăng kế Tiêu Thừa thiểu Huệ (Huệ 
cạn). Huệ này nêu phát, "Chiếu kiến ngũ uân giai 
không". Chỉ là tâm tính, lia ngoài tự tâm, không có 
pháp nào riêng. Nay vì vô minh che lấp, chăng thế 
khai phát. Cho nên Hoa Nghiêm nói: "Nếu chăng 
liễu tự tâm, làm sao chánh đạo, kia do điên đảo 
Huệ, tăng trưởng tất cả Ác". 

"Chăng đạt...": Mà chư pháp tính tướng, có 
riêng có chung. Riêng thì như nước, lây âm ướt làm 
tính, lây động tịnh là tướng. Chung thì chư pháp 
đồng lây vô vi làm tính, Hữu vi làm tướng. Do vì 
Vô là Huệ, nên chăng thể liễu hiểu nó, mà liễu tâm, 
tức là căn bản trí. Liễu tính tướng, tức là Hậu Đắc 
trí, cả hai trí chăng hiểu hiện, bởi do vô minh. Vô 
minh chăng trừ, chăng thành Phật pháp. Cho nên 
nói "Dù xuất tam giới cũng bị trệ ở Nhị Thừa,.. 
thê thì tuy ra khỏi ngôi nhà lửa nhưng, vẫn còn nghĩ 
ở Hóa thành, chăng đến chỗ báu. Nêu suy ngược 
về nguồn gốc, do bởi pháp chấp, mới biết pháp 
chập là căn gôc của quá hoạn mà hai chướng này 
chăng đôi chọi nhau, đều do bởi một tâm làm ra, 
nhưng vì trước có khác. Sở Tri thì tế, phiên não thì 
thô. Thô và Tế tuy khác nhưng đêu không có thể 
riêng, giỗng như một dòng sông, nước khởi động 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1097 


thành sóng. Vì trước có khác; trong đây cũng có 
hai nghĩa; vừa động thì chăng thể hiện rõ hình 
tượng, đông với sơ tri kia, mạnh mẻ thì lật thuyền 
chìm người, huông nữa là phiên não. Pháp dụ cho 
tướng, đối chiêu rõ ràng có thể thấy. Lại nữa, Tâm 
và Huệ giải thoát phân tách theo người để thành 
bốn cú, nghĩa là: tâm giải thoát, Huệ chắng giải 
thoát, là Nhị Thừa. Tâm chắng giải thoát, Huệ giải 
thoát, là Đại Bi Bô-tát. Đều giải thoát, là Phật. Đêu 
chắng giải thoát, là phàm phu. Từ câu "Hai 
chấp..." là phân ba. 
3. Kết: Phân trên suy cho cùng tật cả quá hoạn 
căn bản là do Ngã chấp và pháp chấp. Hai chấp nêu 
khiến trừ thì hai chương liên trừ hai chướng nếu 
trừ thì các lỗi lầm tự diệt. Do vì nguồn gôc của quá 
hoạn tức là hai chấp. Vì để trừ hai châp, cho nên 
thuyết kinh này, Mới biết kinh này là đại lương 
được. Cho nên tâm kinh nói: "Bát-nhã Ba-la-mật 
Đa là Đại thần chú, là Đại minh chú... năng trừ 
Nhất thiết khô, Chơn thật bất hư". Muốn biết kinh 
này trừ hai châp, như kinh nói: "Vô ngã tướng 
nhơn chúng sanh tướng thọ giả tướng”, đó là trừ 
Ngã chấp. "Vô pháp tướng cũng vừa vô phi pháp 
tướng", đó là trừ pháp chấp. Loại kiểu như vậy, có 
khắp trong kinh. 
- Trong đoạn hai (b) của sớ (tức là quyền toản 
yếu) có hai phân: 
I. Nêu: Có thê tự biết (chắng cần giải thích 


thêm) 

2. Giải thích: 

“Nghĩ”: là về lý, về sự, do dự chắng quyết, tức 
là phiền não trong pháp tâm sở. Một sô mà có hai 
loại nghĩa: 1. Chúng tử. 2. Hiện hành. "Chủng tử”; 
nghĩa là thứ uân chứa ở tại tạng thức chưa phát rõ 
ra, gọi đó là vị khởi (chưa khởi, sẽ khởi trong vị 
lai). "Hiện hành”; nghĩa là động ở tâm, hoặc hình 
ở khẩu, gọi đó là Hiện Khởi (đang khởi, khởi trong 
thời hiện tại). Cià (ngăn chặn) thì ngăn chặn chủng 
tử của nó, chăng để nó khởi ở hiện hành. Đoạn thì 
Đoạn ở Hiện hành, tức là tự trừ căn gốc của nó. Nó 
giông như xây đê chặn nước, xách nước dội lửa 
vậy, nghĩa của nó có thể hiểu được. 

Từ "Tức là..."; là chỉ về kinh. Mà tho kinh thì 
đáp ba câu hỏi, đã triển chuyển mà đoạn, khởi phục 
liên hoàn, cho nên nói là lừng tiết một cho đến 
hai mươi bảy”. Mà ngăn chặn và đoạn dút, øôm có 
hai ý: 1. Trong kinh có Tu Bô-đề trình bày chỗ 
nghi, đó là Hiện Hành, tức là nghi thứ hai, nghị thứ 
mười một, nghi thứ mười chín, còn lại thì không 
có lời hỏi, đều là chúng tử. 2. Tức là lúc đó đều là 
Hiện Hành, nhìn về đời sau, đều øọI là chủng tử, 
thê thì khi đoạn Hiện Hành tức là ngăn chặn chủng 
tử. Mà trong hai ý trên, ý sau hơi thiết, cho nên hai 
mươi bảy nghi, đều nói Đoạn chứ chăng nói ngăn 
chặn. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1099 


- Trong phân ba (c) Của sớ. Có hai phân: 

1. Nêu. 

2. Giải thích. 

Mà xét chung thì nghiệp có ba loại: thiện, ác và 
Bất động. Thọ có ba thời, là hiện, sanh, hậu. Nếu 
đời này tạo thiện ác, đời này thọ (chịu, nhận) khổ, 
lạc, gọi là Thuận Hiện Báo Nghiệp. Nếu đời này 
tạo Thiện, ác nghiệp, đời sau mới thọ, gọi là Thuận 
Sanh báo nghiệp. Nêu đời này tạo thiện ác, từ đời 
thứ ba trở đi, cho đến trăm ngàn đời sau mới thọ, 
gọ! là Thuận Hậu báo nghiệp. Đời này CÓ nĐười tạo 
thiện ác nghiệp, trước mắt không có báo, bèn nghĩ 
là không có Nhân quả, do vì chăng thông hiểu ba 
thời báo này. Cho nên kinh Phật Danh nói: Người 
hành thiện, gặp việc trắc trở, người hành ác thì gặp 
hên. Làm cho thê gian người ngu cho răng thiện ác 
bất phân, trong kinh ta nói có ba loại báo. Như đã 
kế trên. Nay nói chuyền và diệt, trong ba nghiệp 
trên, chỉ chuyên ác nghiệp, vì trái với lý. Còn thời 
thì chung cho cả ba nghiệp. Mà Ác nghiệp thọ báo 
này, theo thuyết của Tông Tiêu Thừa thì có Định 
và bất định nghiệp. Như Tứ trọng trong thiên thứ 
nhất, gọi là Định nghiệp. Tăng tàng trở về sau, gỌI 
là Định nghiệp. Tăng tảng trở vệ sau, gọi là Bất 
Định nghiệp. Lây đầy so với thời, thành ra bốn cú: 
là thời định, báo bất định. Báo định, thời bát định. 
Cả hai đêu định, cả hai đều bắt định. Nếu theo kinh 
này nói, thì chắng vậy, chưa nhập Ngã pháp thì gọi 


là quyết Định nghiệp. Nếu nhập ngã pháp thì gọi là 
bất quyết định nghiệp. Bất định nghiệp là hoặc nhẹ 
hoặc nặng, hoặc thọ hoặc chắng thọ. 

Hỏi: Nêu vậy thì vì sao trong Đại Bát-nhã nói 
chỉ trừ quyết định nghiệp đúng phải thọ báo? 

Đáp: Chỉ chuyển nặng thành nhẹ, chứ chăng 
phải làm cho chắng thọ chịu, cho nên không trí. 
Như kinh này nói: "Nếu có người thọ trì đọc tụng 
kinh này, bị người (ta) khinh tiện, (đó là vì) người 
ây đời trước nghiệp tội, đáng phải bị đọa ác đạo 
nhưng vì nhờ đời nay người đời khinh tiện, tội 
nghiệp đời trước ặt bị tiêu diệt, sẽ đắc A Nâu Bỏ- 
đê", 

Nói "Tiên Thế" (Đời trước) có hai ý: 

1. Những kiếp sông trước kia, gọi là Tiên thê 
(đời trước). 

2. Trước khi chưa trì kinh, gọi là tiên thế, tuy 
thông cả hai nhưng nghĩa sau là chính. Nay lây 
Nghiệp báo đọa vào tam đô, dùng "Khinh tiện" để 
thay thế nghiệp báo đó, khiến cho báo bất định 
sanh báo hiện đời nay trả, khiến cho thời trở thành 
bất định. Đó đều là chuyên nặng thành ra nhẹ, còn 
chuyện diệt tội nhẹ thành ra chắng thọ chịu thì 
không có văn nói trong kinh. Kinh tuy không có 
văn nhưng nghĩa thì có, mà có hai ý: lấy nghiệp 
nặng so với nghiệp nhẹ, ý nói: Nghiệp nặng đã 
chuyền nó thành ra nhẹ thì vì nghiệp nhẹ nên đúng 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1101 


phải chắng chịu. Người đã từng đọa tam đô, xuất 
ra ở trong loài người, do còn có nghiệp sót lại thì 
bị khổ như nghèo nàn, suy yêu. Nay đã chắng đọa 
tam đồ thì nghiệp còn sót lại ăt sẽ hiện, đó cũng là 
thời và báo đều bất định. 

- Trong phân bốn (d) của sớ, có ba phân: 

1. Nêu. 

2. Thích: Có hai phân: 

a. Chưa thuyết Bát-nhã cho phàm phu, tiểu 
thừa: 

"Phật thành chánh giác": tức là dưới cây Bô-đê, 
ba mươi bốn tâm đoạn kết, ngũ phần pháp thân mới 
tròn, thị thành chánh giác. 

"Chưa thuyết... ": tức là mười hai năm đâu, sau 
khi thánh đạo, chỉ thuyết Nhân quả của cõi người 
và Tứ Đề duyên sinh, chưa thuyết tam không Bát- 
nhã. 

"Không có Diệu Huệ”: Diệu Huệ là vô tướng 
thậm thâm Bát-nhã. Đây là Huệ của pháp không, 
vì chưa thuyết Bát-nhã, chưa hiển pháp không, nên 
không có Diệu Huệ này. 

"Bồ thí... trú tướng": Đăng v.v.. là giới, nhẫn, 
tiên, định. Trú vào những tướng: Ngã, Nhơn, 
chúng sanh... và tú pháp tướng, phi pháp tướng. 
Đã trú những tướng ngã, pháp ... thì thành ra thê 
gian nhân quả, cho nên đều là Hữu Lậu. đây là nói 
về những người phàm phu, những người y theo lời 


dạy của người, trời. 

"Hoặc bị trệ ở Nhị Thừa": Dù có đoạn Hoặc 
chứng Chơn, nhưng vì ghét khổ thích lạc, nên dù 
xuất ra tam giới cũng vẫn rơi vào phạm trù Thanh 
Văn, Duyên giác. Đây là những người y theo giáo 
Tiểu thừa. 

Từ câu "Vì vậy mà thuyết... " 

b. Đã thuyết được làm Nhân cho Phật. Có hai 
phân: 

- Thuận giải thích: Tức là mười hai năm sau, 
mới thuyết các bộ giáo lý Bát-nhã, giảng giải rõ về 
Diệu Huệ. Diệu Huệ tức là đệ lục Bát- nhã Ba-la- 
mật. Bởi pháp thân là Chơn Như diệu lý, vốn bất 
sinh diệt, chỉ vì bị phiền não che lấp, gọi nó là Như 
Lai Tạng. Nêu Diệu Huệ chiếu phá phiền não, 
Chơn lý hiển rõ thành Đại pháp thân, cho nên nói 
"Diệu Huệ làm Nhân cho pháp thân". 

"Năm Độ..."; năm Độ tức là Thí, Giới, Nhẫn, 
Tiên, Định ứng thân tức là Ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp, thân thể có màu vàng tía. Đây là 
những thứ cảm được do tích tập năm Ba-la-mật. 
Cho nên nói: Năm Độ làm Nhân cho ứng Thân". 
Từ câu "Nếu không có..." là phần hai. 

- Phản hiển: Từ câu "Chẳng phải là Ba-la- 
mật..." Tuy hành Bồ Thí,... nhưng do vì không có 
Huệ dẫn dắt, đều thành ra trú tướng. Do vì trú 
tướng, sẽ thành Hữu Lậu. chỉ thành thế gian Nhân 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1103 


thiện, quả lạc. Cho nên chắng phải là Nhân thành 
Phật. Vì vậy, cuốn Bô-đề Tư Lương Luận nói: Thí, 
Giới, Nhẫn, Tiên, Định, và ngoài năm thứ này nữa, 
đều do trí độ mới thuộc về Ba-la-mật. 

Từ câu "Cho nên cân phải...": là phân ba. 

3. Kết: Phước và Huệ thuộc về Nhân, tức là 
Ngũ Độ, Lục Độ là năng Nghiêm. "Lưỡng Túc”" là 
quả, tức là Chơn thần, ứng thân là sở nghiêm, quả 
đức của chư Phật, tuy vô lượng vô biên nhưng nói 
tóm lại chăng qua là phước và huệ này. Cho nên 
Pháp Hoa nói: như pháp đã đặc được, lực Định Huệ 
trang nghiêm lấy đó độ chúng sanh, tự chứng vô 
thượng Đạo. Đại ý nói răng: Do vì không có Bát- 
nhã, khiến cho Thí, Giới,.. chắng phải Ba-la-mật, 
chăng thành Nhân Phật, cho nên cân phải hai 
nghiêm; phước và Huệ mới thành Lưỡng Túc Diệu 
Thê. Mà năm Ba-la-mật trước và Ba-la-mật thứ sáu 
hồ tương giúp đỡ nhau, bởi vì hai quả Chơn thân 
và ứng thân cần phải có đủ, cũng như keo và màu, 
màu mà chăng có keo thì màu chắng dính, keo 
chắng có màu thì không có sắc. Độ thứ sáu chắng 
có năm độ trước thì không có tướng. Năm Độ trước 
chắng có độ thứ sáu thì không có Nhân, như kinh 
nói: "Ưng vô sở trú", tức là tu Huệ. "Hành ư Bồ 
thí", tức là tu phước. Lại nữa, "dĩ vô ngã, vô nhơn, 
vô chúng sanh, vô thọ giả"; tức là tu huệ. “Tu nhất 
thiết thiên": tức là tu phước thí dụ này rất nhiêu. 

Trong phần năm (e) Của quyền "Sớ luận toản 


yếu", có ba phân: 

1. Nêu: "Hai quả, Chơn Thân và ứng thân", mà 
các kinh luận đêu nói ba thân. Trong phân này chỉ 
nói hai thân. Như Quyên Tông nói: Pháp thân là 
Lý, vô lậu vô vi. Báo thân là Trí, do chuyền thức 
mà thành. Hữu vi và vô lậu tuy chướng ở Lý, 
nhưng trí lại chắng phải là Lý, như mặt trời năm 
trong bầu trời, do vậy Lý và trí chia ra thành haI. 
Hóa thân là hình bóng, cô nhiên bất đông, do vậy 
nói là Phật có ba thân. Nay ở đây nói hai, là vì báo 
thân và pháp thân hợp lại, bởi vì trí tức là Lý, như 
ánh sáng tức là hạt minh châu. Do vậy hợp lại nói 
là Chơn Thân. Như Kinh Tịnh Danh nói: "Phật 
thân vô vi chăng rơi vào chư số", há lại nói Báo thể 
là Hữu vi sao? Lại nữa kinh Niết-bản nói: "Nêu 
người nào nói Như Lai đồng Hữu vi, chết vào Địa 
ngục”. Do vậy trong này chăng nói ba thân, chỉ nói 
hai thân. Cho nên trí Độ Luận nói: Phật có hai thân: 
1. Chơn Thân; 2. Ứng Thân, còn gọi là sinh thân, 
đều là Hóa thân. 

Hỏi: Pháp, Báo, Hóa, Thân đều là Phật thân, 
pháp và báo đã chăng tách ra, còn Hóa Thể (Hóa 
thân) vì sao lại tách riêng mà nói? 

Đáp: Vì pháp và báo đều là thật, cho nên hợp 
luận, Hóa Thể chỉ là Hư, cho nên riêng. 

2. Giải thích: từ "Chưa nghe..." của quyền sớ 
luận toản yếu: nghĩa là mười hai năm trước kia, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1105 


người Tiểu thừa chỉ thủ lấy ba mươi hai tướng, 
thân kim sắc, cho đó là Chơn Phật, chẳng biết còn 
có Chơn Phật, cho nên nói "chỉ nói rằng sắc tướng 
là Phật". 

"Chắng biết...", vì chưa đạt pháp không, cho 
nên chắng biết tướng đó chỉ là hình bóng do Chơn 
thân hiện ra, cho nên Duy Thức nói: "Đại viên kính 
trí năng hiện năng sinh thân Thổ trí ảnh". Đã nói là 
ảnh thì biết là chắng Chơn. Cho nên Di Lặc Tụng 
nói rằng: "Ứng Hóa chăng Chơn Phật, cũng chắng 
bậc thuyết pháp". 

"Chắng Như thật...". Nếu biết Chơn thân là 
thật, ứng thân là hư giả. Lại còn liễu hiểu tương] 
tức vô tướng, đó gọi là Chơn thân. Vô tướng tức 
tướng, đó gọi là ứng thân. Người thấy như vậy gọI 
là "Như thật thấy..." cho nên Hoa Nghiêm nói: Ở 
thật, thấy Chơn thật, chăng thật thây chăng thật, 
như vậy mà giải pháp tướng, đó tức gọi là Phật . 
nếu chăng như vậy thì gọi là chăng như thật thây. 

3. Kết: Từ câu "Vì vậy mà kinh này...": "Phát 
minh hai quả": là như kinh nói: "Như Lai thuyết ba 
mươi hai tướng tức là phi tướng”: là phát minh 
Chơn thân. "Là danh ba mươi hai tướng”: là phát 
minh ứng thân. Lại còn nói: "Tức phi cụ túc sắc 
thân", phát minh Chơn thân. "là danh cụ tức sắc 
thân”; phát minh ứng thân. Còn lại những câu khác 
cứ theo trên mà biết. 


"Hai Nhân...": Chơn thân do từ Nhân Huệ 
trước kia mà chứng đặc ứng Thân do từ Nhân 
phước trước kia mà chứng đặc. Trong đoạn trước 
nói: "Cho nên cần phải hai nghiềm, phước và 
Huệ..." tức là dựa theo quả mà nói Nhân. Nay nói 
"Vị vậy mà kinh này phát minh... "tức là nhìn Nhân 
mà nói quả. Nói như vậy là ý muốn khiến chúng 
sanh tu hai loại Nhân, chứng hai loại quả. 

Mà năm phân. trên (quyên sớ từ phần a đến 
phân e) triển chuyên nối tiệp nhau: nghĩa là thuyết 
kinh Bát-nhã là để trừ hai chấp, cho nên có phân 
thứ nhất (a). Hai chấp đã trừ nhưng hai nghi vẫn 
còn, cho nên có phân thứ hai (b). Dù cho không có 
nghi nữa nhưng tranh sao với nghiệp trước, cho 
nên có phân thứ ba (c). Ác nghiệp đã diệt, Nhân vô 
lậu đã thành, cho nên có phân thứ tư (d). Nhân đã 
TỐ TỆt, quả chứng đầu xa, cho nên có phân thứ năm 
(e). Do vậy, đại ý của cả cuôn kinh đêu nắm ở năm 
lớp này vậy. 

- Về phân nói về Tông Thể của kinh quyền "Sớ 
Luận Toản Yếu": 

Tông: tức là sở thuyên. Thê: tức là năng thuyên 
(thuyên là thuyên giảng). 

1. Tông: Tông là tôn, là trọng, Tông là chỗ tôn 
sùng của tâm và ngô mà Ngô (lời nón) do từ ở tâm, 
cho nên Triệu Công nói: Tình còn ở không, khi xúc 
chạm với Ngôn mà chắng còn không nữa. Bài tự 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1107 


Mao Thị nói: Tình động ở trung mà hình ở ngôn. 

Đoạn văn này có hai phân: 

a. Nói chung các giáo: phương này xưa nay, 
giáo có ba loại: Cạn sâu đã khác, tông chỉ cũng 
riêng: l. Nho giáo: chủ là văn Tuyên Vương, tức 
là không khâu. Tông ở Ngũ thường, Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Trí, Tín. Y lấy tu thâm thận hành, trị quốc, tê 
gia, dương danh đời sau; 2. Đọa giáo: Chủ tức là 
Huyền Nguyên Hoàng Đề, là Lão Đam. Tông ở tự 
nhiên, tức là dung hòa thị phi, sinh tử ngang băng, 
chung quy về hư vô; 3. Thích giáo: chủ tức là Thích 
Ca. Tông ở Nhân duyên, ý khiến cho biết mê phá 
Hoặc, chứng Chơn khởi dụng. Vì vậy mà sớ nói 
"Nhân duyên làm tông". Mà một đời Phật giáo là 
tông Nhân duyên. Tuy Tiểu thừa thì sinh diệt, Đại 
thừa thì vô tính, cạn và sâu có khác nhưng đại khái 
xét chung đều là Nhân duyên. Mà nhân duyên thì 
có hai loại: 

1. Thế gian. 

2. Xuất thê gian. 

- Thế gian: có hai loại: Nội và ngoại. Ngoại lại 
có hai loại: 1. Đó là hạt giống làm Nhân. Nước đât, 
con người, thời gian,.. làm duyên, mà rôi mâm cây 
sinh ra. Lại nữa, Đất sét làm Nhân, bánh xoay, dây 
thừng, thợ gốm... làm duyên, mà rôi đồ vật được 
thành; 2. Nội: nghĩa là vô minh làm Nhân. Chị 
hành làm duyên mà sinh ra năm chị, Thức,... và 


hai chi, sinh, lão tử. Hai khí thê gian trước, một sau 
tức là Hữu tình Thế gian. Cho nên biết thành tham 
giới thê gian này chỉ do hai chữ "Nhân Duyên". 

- Xuất thế gian: có ba loại: 1. Bốn giác nội luân 
làm Nhân, thây dạy ngoại Huân làm duyên, mà 
thủy Giác đắc sinh ra; 2. Thủy Giác (giác mới khởi 
đâu) làm Nhân, năm Độ; Thí, giới,.. làm Duyên mà 
Phật quả được thành; 3. Đại BI làm Nhân, chúng 
sanh làm duyên mà ứng Thân, Hóa Thân được 
hưng. Cho nên biết răng xuất thê gian tất cả những 
sự, tịnh, diệu,... điều chắng ra ngoài hai chữ Nhân 
duyên. Cho nên pháp Hoa nói: Phật chủng từ 
duyên mà khởi, vì vậy mà thuyết Nhất Thừa. Trung 
Luận nói: , Chựa từng có một pháp nào mà chắng 
từ duyên sinh ra". Lại nói: "Ta thuyết Nhân duyên 
này, năng diệt chư hý luận". Tóm lại nói: "Ta 
thuyết Nhân duyên này, năng diệt chư hý luận". 
Tóm thu thế gian, xuất thế gian tất cả chư pháp. 
Nghĩa Hữu, Nghĩa không, Nghĩa CHả, nghĩa trung, 
tuy cạn và sâu khác nhau nhưng đều rơi vào Nhân 
duyên. Nói Hữu (có); là sinh có diệt. Nghĩa là chư 
pháp duyên hội hợp mà sinh, duyên lìa thì diệt. Hư 
Tỳ kheo Mã Thăng vì Xá-lợi-phất mà thuyết kệ 
răng: "Chư pháp từ duyên sinh, duyên lìa pháp liên 
diệt. Cứ vậy diệt và sinh, sa môn thuyết như vậy". 
Không: đã thuộc nhân duyên thì biết là vô Thể, vô 
thể tức là nghĩa không. Cho nên Trung Luận nói: 
"Pháp do Nhân duyên sinh, ta nói tức là không". 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyên 2 1109 


Giả: là như hình trong gương, như trăng dưới nước, 
tuy chăng thật nhưng Duyên hội hợp chăng thể 
chắng hiện. Cho nên TỊnh Danh nói: Thần này như 
bóng ảnh, từ nghiệp và Duyên mà hiện. Trung: Vì 
giả, cho nên phi không, vì không, cho nên phi giả. 
Phi không phi giả, tức không tức giả, gọi là nghĩa 
trung, cho nên Tịnh Danh nói: Thuyết pháp bất 
Hữu cũng bất vô, vì nhân duyên mà chư pháp sinh. 
Lại nữa, như Trung Luận đều. nói về bốn nghĩa; 
Hữu, không, giả, Trung, nói răng: Pháp do nhân 
duyên sinh, ta nói tức là không, còn gọi là giả danh, 
cũng gọI là Trung Đạo. Tức là trong Tam thừa giáo 
nói về nghĩa không, Hữu, Trung giả đều chăng ra 
ngoài Nhân duyên. Cho nên nói răng "Tông chung 
của Phật giáo là Nhân duyên". 

Quyền Sớ Luận, từ câu "Xét riêng về kinh 
này..." là riêng ở trong chung, tùy theo kinh mỗi 
kinh tông môi khác. Như Hoa Nghiêm là pháp giới. 
Pháp Hoa là Nhất Thừa, Tịnh Danh là Bắt tự nghị, 
Chơn Như, Phật tính... 

- Văn có ba TH NG 

1. Dựa theo pháp mà lập: về chủng loại Bát- 
nhã. Các thuyết khác nhau. Theo thuyết của Trí Độ 
Luận thì có ba loại: 1. Văn tự Bát-nhã tức là giác 
năng thuyên; 2. Quán chiếu Bát-nhã; tức là Trí 
năng quán; 

3. Thật tướng Bát-nhã: tức là cảnh sở quán. Về 


sau La Thập tách ra thành năm loại. Nghĩa là trong 
Quán chiêu Bát-nhã tách ra quyến thuộc Bát-nhã, 
tức là tủy hành ngũ uẫn và những Thiện căn như; 
Nhu,... ở trong Thật tướng Bát-nhã tách ra thêm 
cảnh giới Bát-nhã, tức là cảnh của Tục Đề. Trong 
năm loại Bát-nhã này, chỉ có Quán chiếu Bát-nhã 
là tùy nghiệp, còn lại đều là y chủ. Đại vân cho 
răng năm Bát-nhã này đều là trì nghiệp, nghĩa là 
văn tự tính không tức là Bát-nhã. Quyến thuộc, 
cảnh giới đông với văn tự, thật tướng tức là pháp 
thân. Khởi Tín Luận nói: "Y pháp thân này, gọi là 
Bốn giác". Tuy ba năm nhưng ba loại Bát-nhã là 
chính. Những gì mà Bát-nhã chiếu, đều là thật 
tướng, chẳng chỉ Chơn Như. Cho nên Trí Luận nói: 
“Chiêu sắc,... không, tức gọi là thật tướng. Tính 
không và thật Lý lìa khỏi Điên Đảo, chăng hư 
ngụy, cho nên ở không mà thây không, cũng gọi là 
điện đảo, ở không mà chăng. đính mặc mới là thật 
pháp. Săc,... là hư giả, lừa dỗôi nhãn căn người ta". 

Vì vậy mới ¡ biết chỉ dựa theo bất điên đảo, ly hư 
ngụy, liền là Thật tướng, Chơn đề và tục để, cả hai 
đêu thật, vì cùng là một thật tướng. Vì quyên thuộc 
như nhu,.. là Huệ tính, nên tương ưng vả tủy Hành 
đều Quán chiếu, cho nên biết Quán chiêu nhiếp cả 
quyên thuộc, do vậy, tuy nói ba mà đã bao trùm cả 
năm, đã phù hợp với Trí Luận, ắt phải khế hợp với 
thâm kinh, do vậy ba loại Bát-nhã là chính. Mà chư 
gia lập tông, hoặc là tông quán chiếu Bát-nhã, hoặc 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1111 


chỉ tông thật tướng Bát-nhã. Như thê thì chưa 
đúng! Hơn nữa kinh này thuyết giảng, chỗ nào 
cũng ly tướng, há lại chỉ là quán chiêu. lại nữa, giáo 
hóa chúng sanh, đoạn nghi phá chập, há lại chỉ 
dùng thật tướng. Do vậy, nay sớ này, lây cả hai làm 
tông. 

"Bất nhất bất nhị": Vì muốn nói cái nhất của 
chúng nhưng thể và dụng có khác. Vì muôn nói cái 
nhị của chúng nhưng Tịch và chiêu thường đủ, cho 
nên phi Nhất Phi Nhị. 

2. Dựa theo dụ để giải thích thành: Từ câu 
"dùng cái trí của tức lý..." đây là tỏ rõ lây cả hai 
thứ Bát-nhã làm chính. Hơn nữa đã nêu ra kim 
cang vừa kiên cô vừa bén nhọn để dụ cho hai loại 
Bát-nhã; Thật tướng và quán chiếu. Nêu chỉ lây 
Quán chiêu Bát-nhã làm tông thì thiêu mất nghĩa 
kiên cô. Nếu chỉ lây thật tướng thì thiêu mất nghĩa 
sắc bén. Lại nữa, đều nói "tức": là đề thích thành 
cái tướng. "bất nhị". Vì chiêu mà thường tịch, cho 
nên lý chăng ngoài trí. Vì Tịch mà thường chiếu, 
cho nên trí chắng ngoài Lý. Đã lia Lý thì không có 
trí, lìa trí thì không có Lý. Cho nên như Kim Cang 
tức kiên tức lợi (sắc bén). 

3. Dựa theo Hạnh, kết hiển. Từ câu "Trong vạn 
hạnh... " 

Nghĩa là trong Bô-tát Hạnh ắt phải đủ cả hai. 
Nếu muội thật tướng thì khó quên phân biệt, bèn 


thành trú tương, tức đọa Hữu lậu. Nếu muội (mê) 
quán chiếu thì chiếu trí dụng, liền trệ ở thiên 
không, đông với Nhị Thừa. Cho nên cần phải hai 
sự kiên hành, mới khế trung đạo. Đây cũng giống 
như nghĩa của Hạnh Huyền ở phân trên. Do vậy, 
trong khởi Tín Luận, chỉ và Quán hợp thuyết. 
Trong Pháp Hoa Kinh, Định và Huệ trang nghiêm 
Hoa Nghiêm nói răng Định, Huệ hai sự, Bồ-tát 
nương nhờ. Niết-bản tỏ rõ, Định Huệ chắng đăng, 
chăng thây Phật Tính. Trong chư giáo nói: Võ 
minh tà kiên, từ đó mà sinh, cho nên sở Hoa 
Nghiêm nói răng: vạn hạnh vong và chiêu mà tê tu, 
Đôn và Tiệm vô ngại mà song nhập đều là nghĩa 
đó vậy. 

- Thể: Chia ra ba phân: 

a. Nêu lập: có thể hiểu được. 

b. Chánh thích: 

Hoặc có người nói răng: Chư gia xuất ra giáo 
thể đêu lấy thanh danh, cú, văn, hoặc lấy chung 
pháp được thuyền giảng. Nay sao ở đây chỉ lây Văn 
tự? Do vậy mà Sớ nói răng: văn tự tức là bao hàm 
cả thanh, danh, cú, văn, nó có đủ cả bốn pháp. 
Thanh tức là âm thanh tiếng nói. Danh, cú, văn cả 
ba tức là sự biêu thị khuất khúc ở trên thanh. Danh 
thì chú thích rõ tự tính của các pháp, cú thì tỏ rõ sự 
sai biệt của các pháp, văn tức là tự (văn tức là chữ) 
làm chỗ nương cho hai thứ trên (Danh và Cú). 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1113 


Hỏi: Trong. bốn pháp, văn tự đứng ở sau củng, 
VÌ sao lại bao gôm cả những pháp; thanh, Danh....: 

Đáp: Sở đĩ nó có thê bao gôm, là vì có hai ý: 
Năng hiểu rõ văn tự có ba chỗ: đó là hiểu ở trên 
tâm, tức là cảnh của ý thức. Hiểu ở trên thanh, tức 
là cảnh của Nhĩ thức, hiểu ở trên sắc, tức là cảnh 
của Nhãn thức. Nay lây cái thứ nhất, cho nên nó có 
thể bao gồm hai cái kia. Có Thanh chưa ặt có Danh, 
cú, văn. Có văn thì ắt có thanh, danh, cú. Có hai 
thứ trước chưa ắt có hai thứ sau, có hai thứ sau thì 
ặt có hai thứ trước, như có mâm non ắt có rễ, có rể 
chưa ắt có mâm non. Do vì nghĩa này, cho nên bao 
øôm cả thanh,... 

Từ câu " Văn tự tính không...": Là tỏ rằng nó 
thâu tóm cả lý, nghĩa là nương ở Bát-nhã mà hiển 
hiện văn tự. Văn tự vốn không, tức là Bát- nhã, 
không có một Thể văn tự nào riêng cả. Mà có hai 
ý: 1. Thê thuộc duyên sinh, cho nên nó không. có 
tự thể của chính nó; 2. Vì chăng có một pháp riêng 
biệt nào làm Thể của văn tự. Đó đều ý nói răng 
Bát- nhã là Thể của văn tự. Chúng cũng giống như 
nấu chảy vàng đúc thành tượng, tượng tức là vàng 
vậy. 

c. Tổng kết nghĩa bao hàm. Như trên đã nói; vì 
thâu tóm cả năng và sở, cho nên nói là "Lý vô bất 
tận”. Văn tự thì bao quát cả Năng thuyên, Bát-nhã 
thì bao quát cả sở thuyên. Thuyên và ý chỉ đã đủ, 
cho nên nói "hợp làm giáo thế". 


Phân Phân Biệt Xứ Hội của Quyền "Sớ Luận 
Toản Yêu" 

Văn có hai phân. 

- Trong phân thứ nhất có hai phân: Nói chung 
về Đại Bộ, từ "Kinh này..." là phân hai: nói riêng 
về kinh này, có thê hiểu được. 

- Trong phân nói về truyền dịch. Văn có ba 
phân: 

1. Chánh tỏ về Đông Thổ phiên dịch trước sau 
có hai phân: 

a. Nói chung các bản dịch: 

"Lưu chi": Thiên Bình, năm thứ hai, ở Lạc 
Dương, dịch thành mười bốn chỉ (giây) tên là Kim 
Cang Bát-nhã. Ngài Chơn Đề; Thái sang năm thứ 
nhất, ở kim Lăng quận, dịch thành mười bốn chỉ, 
tên là Kim Cang đoạn cát. Ngài cấp Đa; khai 
Hoàng năm thứ mười, ở Lạc Dương dịch thành 
mười sáu chỉ, tên là Kim Cang Đoạn Cát. Ngài 
Huyền Trang: trinh Quán năm thứ hai mươi, ở 
Ngọc Hoa cung dịch thành mười tám chỉ, tên là 
Năng Đoạn Kim Cang. Ngài Nghĩa Tịnh: chứng 
Thánh năm thứ hai ở Phật thọ ký tự, dịch thành 
mười hai chỉ, tên là Năng Đoạn Kim Cang. 

b. Nói về sở thuyên: từ câu " Nay sở truyền... 

Từ câu "ở Thiên Trúc... " là phân hai. Nhân nói 
về Tây phương mà giải thích về dị và đồng. 

Câu "Chuyển truyền trao cho ngài Thiên 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1115 


Thân”: có thuyết nói: Vì ngải Thiên Thân lâu ngày 
tập quen Tiêu thừa, gân đây mới theo Đại giáo, vì 
cân phải tây rửa tình chấp, cho nên chuyên trao cho 
ngài đề đoạn dứt nghi chấp. Có thể xem trong văn 
của Hiển Hành vị chánh Tông. 

Từ câu "Nay ở đây chia kinh..." là phân ba. 

c. Chia kinh y cứ sai biệt, có hai phân: 

- Nói rõ chỗ y cứ để chia và giải thích kinh. 

"Kiêm Vô Trướng", để tỏ rằng sớ này chính là 
y theo Thiên Thân, tham khảo thêm Vô Trướng và 
các bản sở luận khác. Xem phân mở đề. 

- Từ "Đề tên...": là phần kết thành nguyên do 
đặt tên sách: khác với cuốn "Tịnh Danh tập SỞ bị 
thử” là danh nghĩa của tứ Thánh, tức như cuôn "hà 
Yếu tập giải luận ngữ”, ở trong chú giải của không 
An Quốc, _Mã Dung,... thứ nào hợp thì dùng, chắng 
hợp thì cắt bỏ. Nay sớ này cũng vậy, hoặc lấy cả 
hai, vì đều có lý, hoặc cùng thành một nghĩa, cho 
nên giữ lại cả hai. 

Phần Giải Thích Văn Nghĩa của Quyên "Sớ 
Luận Toản Yếu" 

Có hai phân: 

1. Giải thích tên kinh. Có hai phân: 

1. Giải thích sở thuyên có: ba phân 

a. Giải thích "Kim Cang". Có hai phân: 

- Dịch tên, tỏ tướng. 

Từ "Tiếng phạm...": tiếng tân là: Phược tả La. 


"Các lực sĩ cằm", như Kinh nói: Thần cầm Kim 
Cang, tiếng phạm là Nặc Kiến na, tiếng Hán là Lộ 
Hình Thần, tức là vị Lực sĩ này. 

"Chất cương cứng nhất trong vàng": Từ Kim 
(vàng) là chung cho cả năm (ngủ kim?) nó kiên 
cứng nhất, cho nên đặt tên là cang (cương). Nó 
chắng phải là đồ vật của nhân gian loài người, cho 
nên nói là "Đề Thích có bảo vật đó", nó là vật chí 
bảo ở trên trên, cho nên nói là "kẻ bạch phước khó 
mà thấy được". Cuốn chánh lý luận nói: Đề Thích 
có Bảo, gọi là Kim Cang, chúng sanh bạch phước 
chăng thây được nó. 

- Từ "Cực kỳ kiên cứng..." dựa theo pháp mà 
biện về nghĩa: Có hai phân. 

b. Dẫn kinh luận để tỏ chung về hai nghĩa. Có 
ba phân: 

- Nêu tông quát, bàn tóm lược. Vì có năng lực 
đặc biệt cho nên nói "cực kiên cực lợi, dụ cho Bát- 
nhã". Từ "Không có vật nào... " là giải thích những 
tướng cực kiên... mới biết nếu có một vật nào pha 
hoại được nó thì chăng phải là cực kiên. Nếu có 
một vật mà nó chắng đập tan được thì chăng phải 
là cực lợi (săc bén), như bạc, sắt tuy cứng, gặp lửa 
thì cháy tan. Đạo kiến tuy bén, chặt đá thì sứt mẻ. 
Chắng phải là cực kiên cực lợi. Đề tách biệt với 
những thứ cứng bén khác, mà thêm một chữ "cực". 

- Từ "Kinh Niếễt-bàn..." là phân hai dẫn giáo, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1117 


giải thích. "Kinh Niết-bàn..." là dẫn kinh. "Ngài 
Vô Trướng nói..." là dẫn luận khó hoại, tức là 
nghĩa k kiên. Năng đoạn, tức là nghĩa lợi. "Tế Lao", 
tê là để phân biệt với thô, là vĩ diệu. “Lao” là để 
phân biệt với bị hư hoại. Nghĩa kiên cô thành vậy. 
Nhân của Trĩ, tức là Huệ. Huệ là Nhân của Trí. Trí 
là Quả của Huệ. Đây là nói theo Quán chiếu Bát- 
nhã. Vì vi tế, nên có thể nhập vào Hoặc khiến cho 
hoặc kia tiêu diệt. "Bất khả hoại", trí Luận nói: tất 
cả những sự việc, ngữ ngôn, danh tướng.... Đêu có 
thể phá hoại, duy chỉ Trí vô tướng là chăng thể phá 
hoại. Đây là nói theo Thật tướng Bát-nhã. 

Hỏi: Thật tướng Bát-nhã chia ra Nhân và Quả 
sao? 

Đáp: Vì Dụng có hơn kém nên chia ra Nhân và 
Quả. Thể không có tăng giảm, Nhân và Quả cùng 
một Như. Cho nên Phố Hiền Quán nói: Nhân của 
Đại thừa là thật tướng của chư pháp. Quả của Đại 
thừa cũng là Thật tướng chư pháp. Hoa Nghiêm 
Kinh Sở nói: Lý khai ra Thể và Dụng, gọi là Đại 
Phương Quảng. Trí chia ra Nhân và Quả, gọi là 
Phật Hoa Nghiêm. 

- "Đêu lây sự kiên cứng..." là phần ba: Kết, tỏ 
ý chỉ của Dụ. Đây là kết ý những kinh luận đã dẫn, 
chư đức xưa kia đều dùng nghĩa đó. Tứ Thánh nói: 
Kñm Cang: là vừa kiên cứng vừa lợi bén, kiên là dụ 
cho Bồn giác, Chơn tình, tuy lưu chuyền các cõi 
mà giác tính chắng hư hoại. Lợi là dụ cho Bát-nhã, 


tịnh chiếu Tam Hiền, Thập Địa, xuyên suốt cả vạn 
hạnh. Vô minh và mê hoặc u ám đều bị tan hoại. 
Tăng Triệu nói: Kim Cang là dụ cho kiên lợi. Vì 
kiên, nên chăng vật nào ngăn trở được. Vì lợi nên 
vật nào cũng bị bẻ gảy, tam vở, dùng để so với Huệ 
ây, tà ma chăng hề hủy hoại cái cực kiên. Có thê 
phá tan vạn vật, đó là ý nghĩa của lợi. Lại nữa, các 
kinh luận nói răng Kñm Cang là dụ cho Định. Kinh 
Thăng Man nói: Kim Cang là dụ cho trí. Kinh 
Phạm Võng lấy Thập Hồi Hướng làm Thập Kim 
Cang. Kinh Nhân vương gọi đó là Thập Kiên tâm. 
kinh Tịnh Danh dùng Huệ Kim Cang để quyết liễu 
tướng nảy. Vô phược, vô thoát, đắc vô sanh pháp 
nhẫn. Lại nữa, chư kinh luận thuyết về Kim Cang 
trả, Kim Cang Sơn. Kim Cang Luân, những thuyết 
như vậy đêu dùng nghĩa kiên lợi. Lại nữa, cuôn 
"Tâm Vỏ Đề Khởi Cư" chú giải nói: Vỏ Đề năm 
thứ mười ba, ở Đôn Hoàng có người hiễn dâng 
Kñm Cang Bảo, sinh ra ở trong vàng kim, màu sắc 
như Tử Thạch Anh, hình trạng giông như Kiểu 
mạch, trăm luyện chăng tan, có thể cät ngọc như 
cắt bùn, mới biết cực kỳ kiên lợi. 

c. Từ câu "Chơn Đề..." là phần ba: dẫn người 
Chơn Đề, tỏ về sáu loại: có hai phân: 1- Chánh tỏ 
về sáu loại: mỗi một loại đêu phối với pháp, trong 
sớ đã rõ ràng, đêu là công dụng của Bát-nhã. 

"Tai ách...", có Ách thì tai nạn ăt đến. Có 
nghiệp thì quả khô sẽ đến. Ách trừ thì tai họa chắng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1119 


khởi. Nghiệp tan thì quả khổ chăng sanh. 

Câu: "Tùy theo Nhu câu của con người": có hai 
ý: I. Như các vật khác chăng thể tùy theo nhu cầu 
của mình được. Vàng chắng thể dùng làm bạc, lưới 
chắng thê dùng làm gâm,.. Kim Cang thì chẳng 
vậy, muốn dùng gì đêu được. Trong pháp cũng 
vậy, người công đức Hữu lậu, chăng thê làm chư 
thiên, giàu có chăng thể làm nghèo. Vô lậu thì 
chăng vậy, tùy tâm mình mà thành; 2. Những vật 
khác, xử dụng rôi thì hết. Kim Cang thì xuất ra 
chẳng cùng. Tên pháp cũng vậy. Hữu lậu, thọ 
hưởng xong thì hết. Vô lậu thọ hưởng chăng tận. 

Câu "Đối mặt trời...": Hiệu tức là thủy giác (cái 
giác ban đầu) khi hợp. với bốn giác thì thây pháp 
vô sanh, gọi là trí vô sanh. Như Khởi Tín nói: Được 
thây tâm tính, tâm tức thường trú, thường trú tức là 
nghĩa của Vô Sanh, lửa xuất ra thiêu đốt hết cả thế 
gian, làm cho Lục hợp rỗng không. Trí khởi thì 
đoạn trừ phiên não, khiến cho đại đạo thông đông. 

"Làm trong nước...": nước trong thì vạn hình 
cùng soi. Nghi trừ thì Phật pháp hiện tiên. 

"Trong không gian...": bay lên bầu trời thì 
chân chăng đạp đất, tú ở Chơn không thì chăng đọa 
thế gian. 

"Tiêu tan các độc”, trúng độc thì khiến người 
mệnh chung, khởi hoặc thì mãi chìm sinh tư. Trừ 
độc thì sông lâu ích thọ. Hoặc tan thì bất diệt bất 


sinh. 

2. Từ "Kiêm thêm..." là phần hai: Kết, tỏ về 
chánh phụ. Phật đã đạt tên, vôn dựa theo nghĩa kiên 
lợi, như sáu nghĩa trên, mới là kiêm tỏ, chư gia đến 
đây, thường chăng phân chia, chỉ theo nghĩa chính. 
Nêu đem sáu loại trên, phôi với năm nhãn trước thì 
loại một hợp với nhân thứ ba. Loại hai ba hợp với 
nhân thứ tư thứ năm, loại bỗn hợp với nhân thứ hai. 
Loại năm sáu hợp với nhân thứ nhất. 

Phần Giải Thích Chữ "Bát-nhã" của Quyền sớ. 
Có hai phân: 

1. Dịch tên, lược chỉ: "Bát-nhã": Chánh dịch là 
Huệ. Xưa nay chư Đức, dịch nghĩa là: Diệu Huệ, 
Tịnh Huệ, Vô Tướng Huệ, đều kẹp với nghĩa Đến 
bờ kia, đó là tướng riêng. Nay nói "Chánh dịch là 
Huệ”, tức là tướng chung. 

"Tức chiếu...": là dựa teo công dụng để xuất 
Thẻ. "Chiếu uân không", tức là công dung. Huệ của 
Bốn giác, tức là xuất Thể. Đại phẩm nói: Sắc như 
nước bọt tụ, thọ như bọt nước, ảo tưởng như diễm. 
Hành như Ba Tiêu, Thức như Huyễn Hóa. người 
quán như vậy, gọi là chiếu` uân không. 

Sớ: "Huệ tương ưng với Bồn giác...": Bốn giác 
tức là Như Lai tạng tự tính thanh tịnh tâm. Chăng 
phải là mới sinh ra, nên nói là Bồn. Chắng gan ám 
mờ tôi, nên nói là Giác. Huệ tức là Thủy giác, y 
theo Thể mà khởi dụng, gọi đó là Huệ. Thủy tức là 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1121 


đông với Bồn, cho nên gọi là tương ưng. Mà Bồn 
giác và Huệ là bất nhật bất nhị, vì bất nhị cho nên 
nói là tương ưng. Vì bất nhất, cho nên gọi đó là 
Huệ. Cho nên Tư Thánh nói: Vọng tâm thây tục, 
gọi là vô minh, Ngộ tâm chiếu Chơn, đó là Bát- 
nhã. Tục cảnh vạn hữu thây tâm ắt dị, Chơn không 
lý Nhất ngộ tự vô sai, đệ nhất nghĩa không, ly chiếu 
vô lý, thanh tịnh bốn giác ngay lý là chiếu. Lại nữa, 
Kinh Niết-bàn nói: Phật Tính gọi là Đệ Nhất Nghĩa 
không. Đệ Nhất Nghĩa không, gọi là Trí Huệ, 
những thứ này đều là chứng nghĩa phi nhất phi nhị 
giữa Thê và Dụng, mà gốc (bồn) tức là Thật tướng, 
Thủy (khởi thủy) tức là Quán chiếu. 

2. Sở: "Nếu nói theo...": Là phân hai, dẫn giáo 
giải thích rộng. Có hai phân: 

a. Dẫn luận biệt tướng giải thích. Có hai phân: 

- Nhiệp chung ba Huệ: "Người Học”: tức là 
người tu Đại thừa Hạnh, đâu tiên cân phải nghe 
pháp, sinh ra giải hiểu, gọi là Văn Huệ. Tiếp đó đo 
lường những điều mình đã nghe, nhận xét giáo lý, 
phân minh chấp nhận đề ân tự tâm, gọi là Tư Huệ. 
Rồi sau đó như chỗ nghe, như chỗ suy xét, y theo 
đó mà hành, chắng có trái vượt, gọI là tu Huệ. Hai 
Huệ trước là Hữu Lậu, Huệ sau là vô lậu. Hai Huệ 
trước là cạn, Huệ sau là sâu, sâu và cạn tuy khác 
nhưng gọi chung là Huệ, tóm thu hết Huệ trên, ĐỌI 
đó là Bát-nhã, cũng như người đèn sách, đi thị, thì 
đồ, tuy trước kém sau hay nhưng đều cùng một 


người... 

- Sớ: "Cho nên ngài Vô Trướng...": Là phần 
hai, dẫn luận văn thích thành. Có hai phân: Chánh 
thích thành: câu lrong Bát-nhã Ba- la-mật”: Đây 
là tiệm tu trong Đốn ngộ. Khi Huệ mới phát, chiếu 
vạn pháp không, liên đến bờ kia, gọi là Đốn Ngộ. 
Do thường hay sanh tập tích, chưa thê niệm niệm 
tương ưng, cho nên cân nghe chánh pháp, tư duy 
nghĩa lý, như thuyết tu hành, mới có thể chứng 
nhập, gọi đó là tiệm tu, trong phân mở đề đã nói 
qua, nêu trong Duy Thức nói thì có đủ hai trí, căn 
bản Trí và Hậu đắc trí nghĩa là trong mười Độ, sáu 
độ trước thông với căn bản trí, bốn độ sau chỉ hậu 
Đắc trí. Trong sáu Độ thì hai trí đều đủ. Vì chia 
thành mười độ, cho nên độ thứ sáu chỉ thủ Nhị 
không bốn. Nay theo ngài Vô Trướng thêm vào 
Gia hạnh Trí thì thông với ba độ trước vậy. 

"Km Cang đoạn xứ..." là như Xứ mà Kim 
Cang đoạn vật mà đoạn phiền não, chắng phải nói 
Km Cang cũng thông cả sở Đoạn. 

b. Sớ "Lại nói..." là phân hai, phối Nhân quả. 
Có hai phân: 

- Song dẫn luận. Nhân của Trí là Huệ, quả của 
Huệ tức là Trí. Trước tuy dẫn dụng, nay MỚI giải 
thích. Đây là dẫn ngài Võ Trướng, tiếp đó là dẫn 
Trí Luận, có thể biết được. 

- Sớ "Thì văn, tư..." là phần hai, song giải 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH Đo YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1123 


thích. Đây là nói về pháp không, thâm Huệ, ý muốn 
tách biệt với Ngã không Huệ là thô thiêu chăng lảm 
nhân Phật, chỉ là Nhân Nhị Thừa. "Vì Bát-nhã... 
là đưa ra nguyên do, bởi Huệ là nghĩa giản trạch 
(tách bạch, chọn lọc), chọn lọc Hoặc chướng, hiểu 
rõ vô vi. Vì ở Nhân vị có Hoặc nên cần phải chọn 
lọc nó, mới gọi là Huệ. Còn Trí thì theo nghĩa 
quyết đoán. Vì ở quả vị, không có Hoặc, chỉ duy 
quyết định, lỏng nhiên độc chiến, cho nên gọi đó 
là Trí. Chỉ là một pháp mà hai tên gọi. Như người 
phá tan giặc là tướng quân, công thành là tướng 
quôc. Có người nói: Lây Vô Lậu trí tính làm Nhân 
của Trí. Đại Vân phá điều đó, tam đồ (Ngạ quỹ, 
súc sanh, địa ngục) đêu có tính, sao chăng đoạn 
Hoặc, vì thiểu nghĩa tế (Diệu Huệ). Đây là dựa theo 
Diệu Huệ tướng riêng để phá. Nếu dựa theo tướng 
chung thì vân được vậy! Bởi vì hề là có tâm đều 
thành Phật, đó là Nhân vậy! 

Sớ: "Nếu theo..." là phân hai, dẫn kinh thông 
tướng để giải thích. Đây là nói về trị duyên và tự 
giới. Chữ "Nhã" là Tự giới. Chữ "Bát" chữ "Na" 
đều là Duyên. Nếu lấy chữ "Bát" làm duyên, giúp 
cho "Nhã" giới thì gọi là Huệ. Nếu lấy chữ "Na" 
làm duyên giúp cho "Nhã" giới thì gọi là trí. Như 
người tăng, người tục,... tên khác thì gọi là Trĩ, là 
Huệ. Nghĩa khác thì gọi là quyết đoàn, là giản 
trạch, trong đây, vì nghĩa khác, nên làm cho tên 
khác. 


"Thê tính giỗng nhau", đều là một trong cảnh 
riêng khác. Vì ba loại trí trước đều gọi là Huệ, cho 
nên Trí và Huệ đều như Kimm Cang. Vì vậy mà 
Kinh tát Già Ni càn nói: Đề Thích Kim Cang Bảo, 
năng diệt A Tu La, trí tan núi phiên não, năng hoại 
cũng như vậy. Kinh Vô Thường nói: chảy Trí Kim 
Cang đập tan núi Tà, vĩnh đoạn vô thủy tướng triển 
phược. 

Sớ: "Ba-la-mật..." là phần ba, giải thích Ba-la- 
mật. Văn có ba 

phân: 

- Dựa theo ngữ đối dịch: phải nói là tiếng phạm 
vùng hạ Hỗi. Bởi 

vì phong tục vùng tây Vực lệ đều như vậy... 
Thanh Long nói: Mật Đà, nghĩa là lìa khỏi, đạt đến. 
Nguyên Sang nói: Phong tục ở Thiên Trúc, khi làm 
xong việc, đêu nói: Đên bờ kia. Đên, nghĩa là ly, 
lia khỏi. Đoạn văn sau sẽ nói rõ. 

- Sớ: "Nghĩa là lìa hỏi..." là phần hai, dựa theo 
nghĩa thuận giải thích. Có hai phân: 

+ Giải thích nghĩa trong ba câu trước. Mỗi câu 
đều trước pháp, sau là dụ. Y nói phiền não như con 
sông lớn, khó mà độ qua sông. Sinh tử như bờ bên 
nảy, là chỗ ở của Hữu Tình. Niết-bàn như bờ bên 
kia, là chỗ trú của Chư Phật thê thì Huệ là năng ly, 
Năng độ, Năng Đảo. Sinh tử... là sở y, sở độ, sở 
Đáo. Nếu muốn ly khỏi này đến kia, ắt cần độ qua 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1125 


Trung Lưu (giữa dòng). Điêu này nói theo Tứ Đề 
thì lý sẽ rõ vậy. Biết khô là ly bờ này. Đoạn tập, tu 
Đạo là độ trung lưu (qua sông). Chứng Diệt là đến 
Bờ kia. Đây là thuận theo nghĩa Tiêu Thừa mà nói, 
Phần sau kinh, khiến nhập Đại thừa vô Dư Niết- 
bàn, tức là cân phải ly khỏi hai loại sinh tử bờ này, 
cởi thuyền bẻ Lục Độ, độ qua ba chướng trung lưu, 
đến Hai Niết-bàn bờ kia. 

"Niết- bản...": Vì dịch Ba-la-mật là Bờ kia, tức 
là Niết-bàn, do đó, dựa theo chuyển y quả đề tỏ 
nghĩa Bờ kia. Mà sinh tử tức là phân Đoạn Biên dị, 
phiên não tức là bao quát cả hai chướng. “Viên 
tịch”: là dịch nghĩa. Nghĩa là: Đức thi đây đủ cả 
trần sa, gọi là viên. Diệu thì tuyệt cả tướng lụy, gọi 
là Tịch. "Diệt độ” › Tăng triệu nói: là Niết-bản tiếng 
Tân gọi là Vô vi, còn gọi là Diệt độ, hoặc chỉ nói 
là Diệt. Mà Diệt khác với Tiểu Thừa. Tiểu thừa cho 
Diệt sinh tử là Diệt. Đại thừa cho tịch Diệt là Diệt. 
Cho nên kinh Niễt-bàn nói: Sinh Diệt đã diệt, tịch 
Diệt là Lạc. Mà Diệt chỉ căn cứ theo quả, Diệt độ 
lại kiêm cả Nhân. Nay thì dựa theo quả mà nêu 
Nhân. Cho nên nói là "Diệt độ". Sở dĩ trong kinh 
phân trước thì nói Niết- bản, phân sau thì nói Diệt 
Độ, cũng là tiếng Đường tiếng Phạm đêu nêu. Về 
chủng loại Niết-bàn, phân Sau Sẽ nói rõ. 

+ Sớ: "Tất cả..." là phân hai: thông nạn. Đây là 
văn của kinh Tịnh Danh. Kinh kia nói: Nếu Di Lặc 
đặc thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng nên thọ ký. 


Vì sao? Vì tất cả chúng sanh tức tịch diệt tướng, 
chẳng còn diệt nữa.... Nay dùng văn này để làm 
lời nạn vẫn, nạn J rằng: Chúng sanh đã tức tịch 
diệt, sao lại còn có ly khỏi bờ này đến bờ kia, nay 
nói đến bờ kia, thế chăng trái với kinh sao? Chỉ lấy 
phân sau để giải thích. Chỉ dựa theo lật mê mà 
thành ngộ. tức là rời khỏi bờ nảy đến bờ kia. Nêu 
ngộ này rôi, dân trừ dân chứng; gọI là cứu cánh. 
Mà thành Ba-la-mật, cần phải cùng với bảy Tối 
thăng tương ưng, như nói trong Duy Thức. 

- "Nêu kiêm luôn..." là phần ba, thuận nghĩa 
thông kết, tức là văn, tư, tu huệ năm trong Ba-la- 
mật. 

Sớ: "Kinh..." là phần hai, giải thích Năng 
thuyên. Có hai phân: 

- Dịch tên. Tu Đa La, hoặc gọi là Tu Đồ Lộ, 
hoặc gọi là Tổ Đát Lãm. Đây chỉ vì sự khác nhau 
giữa âm tiêng phạm, âm tiếng sở và âm tiếng hạ 
mà thôi. Dịch nghĩa là: Tu Đa La chánh dịch là 
Tuyên (sợi chỉ), do Tây Thiên dùng danh từ Tu Đa 
La để chiêu gọi bốn Thật; đó là Thánh giáo, tịch 
kinh, tỉnh tác, Tuyến ở nước kia, thường dùng Hoa 
hiễn Phật, đặt hoa ở tên bàn, e gió thôi bay dùng 
chỉ xâu lại. Lại thấy Thánh giáo ở phương này 
Thánh giáo, người trì lời Phật, chăng quên lời nào, 
như chỉ xâu hoa, dùng "tuyến" (chỉ) để đạt tên xứ 
kia gọi là Tu Đa La, theo đó chánh dịch tức hợp 
gọi là Tuyến (sợi chỉ) ở phương này chăng thích 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1127 


gọi là "tuyên", cho nên dịch là "Kinh", chữ này 
cũng ngầm phù hợp với chữ "Tịch kinh" ở phương 
kia, vừa thuận với chữ "Kinh" của Nho Đạo ở nước 
này, tuy hợp thuận cả hai bên, nhưng chắng khỏi 
tương lạm nhau, do vậy thêm vào một chữ "khế" 
để phân biệt khác nhau, mà càng hợp hơn khi thêm 
hai chữ "Dục ĐỀ" trên chữ Tu Đa La, dịch là khế 
kinh thì tiếng Đường và tiễng phạm đều đủ. 

- "Khê;..." là phân hai, giải thích nghĩa. 
“Thuyên biển... " là giải thích chữ Khê, "thuyên 
biểu nghĩa lý" là giải thích khế lý. Nghĩa là thuyết 
Sự Như Sự, thuyêt lý Như lý.. câu "Khế hợp lòng 
người” là giải thích khế cơ, nghĩa là khiến cho 
người có chỗ ngộ hiểu, hoan hý tín thọ,... tức là 
kinh khê lý khế cơ", giải thích theo chủ. Văn tuy 
đảo nhưng ý cho kinh là năng khế. 

"Kinh..." là phân hai. Giải thích chữ kinh. Nêu 
"vị Phật ..." để giải thích, như đã nói trong phần 
mở đề. Nay chỉ nói kinh mà chăng nói khê là vì có 
hai chữ "Bát-nhã" để phân biệt chăng phải là 
những kinh như Đạo Đức kinh,... cho nên chắng 
nói. 

GLÁI THÍCH KINH VĂN: 

Có hai phân: Chia phân kinh. Đây là cách chia 
của Đạo An Pháp Sư, hề là Phật kinh, chăng kế là 
Đại hay tiêu thừa đêu chia thành ba phân: ý nói, Tự 
phân: là nói về nguyên do dẫn đến thuyết pháp. 


Phân chánh Tông: là bôn ý ý huyền môn, Lưu Thông 
phân: Kế thừa vạn cô. Phù hợp với cách chia xưa 
nay ở tây Vực. 

Kinh này từ "Như thị... phô tòa nhi tọa" là tự 
phân. Từ "Thời Trưởng Lão... ưng tác như thị 
quán" là chánh tông phân. Từ "Phật thuyết thị 
kinh... Tín thọ phụng trì" là Lưu thông phân. 

"Chứng tín tự”: tức là sáu thành tựu. Tỏ rõ về 
thuyết, nghe, thời, xứ, mỗi một phân minh rõ ràng 
để chứng tỏ răng chắng sai lâm, khiến cho vật 
(người, chúng sanh) sanh ra niềm tin. 

"Phát khởi tự”: là dùng sự tướng bày tỏ phát 
khởi chánh tông pháp nghĩa. 

Mà hai tự này còn có tên khác, đó là Thông tự 
và Biệt tự. Thông là vì các kinh đêu có giông nhau. 
Biệt; nghĩa là các kinh có riêng. Còn gọi là kinh 
Hậu tự và kinh đều có giống nhau. Biệt; nghĩa là 
các tỷ kheo đem việc này bạch Phật, Phật nói: kinh 
có riêng. Còn gọi là kinh Hậu tự và kinh tiền tự. 
Kinh hậu tự là khi Phật thuyết thì chưa có, khi kết 
tạo mới an lập ra. Kinh tiên tự là Phật phát khởi 
trước, rồi mới thuyết kinh. Ba phân trong quyền sớ, 
nay là phân thứ nhất. 

- Nhân kiến lạp: ý nói những lời "Như thị Ngã 
văn” do đầu mà 

ra. 

"Khi Phật sắp ... '¡ Phật sắp nhập diệt, A Nan 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1129 


buôn bả, A Nê lâu 

Đậu bảo A Nan răng: ông là người trì Phật 
pháp, cần phải kêm chế, ông nên đến hỏi Phật về 
hậu sự. A nan nói: Hậu sự là sao? 

A nê Lâu Đậu nói: Ngày Thế Tôn còn, y theo 
Thế Tôn mà trú, Thê Tôn diệt rồi, y theo gì mà trú. 
Ác tính Tỳ kheo, những ngày Phật còn tại thê, Phật 
tự điều phục, sau khi Phật diệt độ, làm sao điều 
phục. Đê ích cho về sau, theo lý thì nên kết tập, đầu 
tất cả kinh, đặt những lời gì? A Nan theo lời dạy, 
hỏi từng điều một. Nay sở nói tóm lược, chăng ghi 
lại lời hỏi chỗ viết lời đáp. 

- "Ƒứ Niệm Xứ" Trí: tức là Thân, Thọ, tâm, 
pháp. Niệm là Niệm Huệ. Xứ; là Thân... tức là xứ 
mà Niệm Huệ an trú. Niệm là Năng trú. Bốn Xứ; 
Thân, thọ, tâm, pháp là sở trú, An trú Niệm Huệ ở 
bốn xứ này, gọi là Tứ Niệm Xứ Trú. Mang sỐ giải 
thích. 

1. Quán Thân bất tịnh: tức là Hữu Lậu Sắc uân 
có đủ năm loại bất tịnh: 

a. Chủng tử bất tịnh; Thừa theo quá khứ nghiệp 
Thức chủng tử (hạt giống nghiệp thức thời quá 
khứ), nêu cả tính và Huyệt của cha mẹ thời hiện 
tại, hợp lại thành thân. Cho nên kinh Tịnh Danh 
nói: Thân này như Huyễn ảo từ Điên Đảo mà khởi, 
Thân này như hình bóng từ Nghiệp và duyên mà 
hiện ra. Trí Luận nói: hạt giỗng của thân bắt tịnh, 


chăng như những diệu bảo vật khác, thân này 
chăng sinh ra từ giữa những cánh hoa, chỉ xuất ra 
từ con đường nhơ nhớp. 

b. Trú xứ bất tịnh: Ở trong thai mẹ, năm ở dưới 
sinh tạng, nằm ở trên Thục Tạng, thường chịu huân 
hun mùi nhơ uê. Cho nên trí Luận nói: Thân này 
như đồ vật hôi thúi, hắn Nhân ở giữa hoa sinh ra, 
chăng từ hoa Đàm bặc mả có, cũng chăng xuất ra 
từ Bảo Sơn. 

c. Tự Thể bất tịnh: Vì hợp ba mươi sáu vật để 
thành thân này, nghĩa là bên ngoài có lông tóc, 
móng tay, răng, nước mắt, nước mũi, đờm rải, mô 
hôi, tiểu tiện... mười hai loại, tiếp có da, máu, thịt, 
gần, xương, tủy, não... mười hai loại giữa có ty, 
thận, tim, phối, gan, mật, bao tử, ruột đàm đỏ, đàm 
trăng, sinh tạng, thục tạng... mười hai loại. Trí 
Luận nói: Chất Địa Thủy Hỏa Phong, chứa đựng 
nhận bắt tịnh, cả biên rửa thân này, chăng thể khiến 
thơm sạch. 

d. Tự tướng bất tịnh: Chín lỗ thường chảy vật 
bất tịnh. Cho nên Trí Luận nói: Nhiều thứ vật 
chăng sạch, chứa đây ở trong thân, thường chảy ra 
chăng ngừng, như bao thủng chứa đô. 

e. Cứu cánh bất tịnh: một mai mất mạng, thành 
trướng hư thúi chăng dám nhìn. Cho nên kinh Tịnh 
Danh nói: Thân này giả, nhờ vào tắm rửa ăn mặc, 
ăt sẽ trở về hoại diệt. Trí Luận nói: Xét kỹ thân này, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1131 

rốt cuộc quy về chỗ chết, khó ngự chắng trở lại, bội 
ơn như trẻ con. Kim Quang Minh cũng nói: Tuy 
thường cung cấp ôm oán hại, chung quy bỏ ta 
chăng biết ơn. 

2. Quán Thọ là Khổ: Thọ tức là một trong năm 
Tâm Sở Biến Hành. Có ba loại: Khô, lạc, xả. Khô 
là khô khổ. Lạc là Hoại khổ. Xả là Hành khổ. 

Hỏi: Khi mình cảm nhận niêm vui mà niềm vui 
đó, niềm lạc thú đó chưa tan biên, chưa hư hoại thì 
đúng phải lúc đó chăng phải là khô? 

Đáp: Vì lạc (vui thú) là Nhân của khổ, phàm 
phi vọng cho đó là Lạc, nguyên vốn là khô. 

Hỏi: Xả; chắng phải là khổ, chắng phải là Lạc, 
vì sao lại nói nó là khô? 

Đáp: Hành uấn (dòng tư tưởng) dời đối, trôi 
chảy, bức bách thường khổ, chỉ vì những tướng thô 
của khổ và lạc che lấp nên tình thường chăng biết, 
vì đây là nỗi khô vi tê nhỏ nhiệm. Ba pháp này đều 
gọi là khô. 

3. Quán tâm vô thường: Tâm là tâm duyên lự 
sinh diệt nghĩa là tâm tâm niệm niệm trước diệt, 
sau sinh liên tục nhau chẳng ngừng chắng tuyệt, 
như dòng nước trôi chảy. Cho nên trong kinh nói: 
trong một niệm có chín mươi sát na, trong một sát 
na có chín trăm sinh diệt. 

4. Quán Pháp Vô Ngã. Pháp tức là năm uấn, 
nghĩa là trong năm pháp uân, suy câu, tìm tòi từng 


uấn một, ngay ở uân lìa khỏi uẫn đều là Vô Ngã. 

Quán xét như trên thì có thê đối trị bốn loại điên 
đảo của phàm phu. Nghĩa là phàm phu điên đảo thì 
tạo nghiệp thọ sinh, dụng tâm như trên thì tự nhiên 
sẽ không mặc lỗi nữa. 

- "Lây Giới làm Thây": trên theo quy phạm của 
giới luật, chỉ y theo giới luật mà làm hay chăng 
làm, phân. minh rõ ràng. Cho nên bài tự của Bô-tát 
giới nói răng: Ba La Đề Mộc Xoa là Đại Sư của 
ông, Như Lai còn tại thê cũng không khác giới luật 
đó. 

- "Mặc tân (phạt băng cách im lặng chắng càng 
nói)... ": Phật pháp từ bị, không có hình phạt, Tỳ 
kheo tính xâu, chỉ im lặng với họ, ý khiến cho họ 
tự xét chính mình, biết hồ thẹn thì tự nhiên điều 
phục mà thôi: 

Những lời đặt ở đâu kinh, sẽ giải thích ở phân 
văn sau. Mà quyên sớ này, ý tại điêu bốn, trong văn 
luôn tiện, nêu cả ba điều trước. 

SỞ: Phần hai "Kiến lập ý": Phật kiến lập từ ngữ 
"Như Thị Ngã Văn", ý ở tại đầu? Có ba ý, như ba 
đoạn của quyền sớ (Toản Luận): l- Đề đoạn dứt 
nghi ngờ: Trí Độ Luận kê: Sau khi Phật diệt đọ, 
chư Thiên Vương thỉnh ngài Ca Diệp răng:. . Ngôi 
thành pháp sắp bị sụt lở, pháp sàng sặp để, nên 
dùng Đại Bi, xây dựng Phật pháp, ngài Ca Diếp 
nhận lời thỉnh xin, đến đỉnh núi Tu Di, gò đại kiền 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1133 


chùy. Chư Thánh đệ tử người đắc thần thông đều 
đến tập hội. Ca Diếp bảo rằng: Phật pháp sắp diệt, 
chúng sanh đáng thương, đợi kết tập xong, tùy các 
ông nhập diệt. Thánh chúng đến Hội, nghe dạy như 
vậy, châp nhận mà trú, ở hang động Tât bát la, Ca 
Diếp nhập diệt, dùng, Thiên Nhãn quán. Nay trong 
chúng này, ai có phiên não, nên trục xuất ra. Chỉ 
có A Nan phiên não chưa tận. Bây giờ Ca Diếp, từ 
Định mà khởi, ở trong đại chúng, kéo A Nan ra, 
bảo răng: trình chúng thanh tịnh, kết tập pháp tạng, 
ông kết chưa tận, chắng nên ở đây. Bây giờ A Nan, 
hồ thẹn buôn khóc, bảo Ca Diếp răng: Tôi có đủ 
lực để có thê đặc đạo đã lầu, nhưng vì để hầu hạ 
Phật, vì những bậc A La Hán thì chăng thê hầu hạ 
Phật, cho nên tự lưu lại một tí kết Sử, chăng đoạn 
dứt hết mà thôi. Ca Diếp nói rằng: ông còn có tội 
nữa, s Phật chăng chịu cho người nữ xuất gia, vì 
ông ân cần xin XỎ, khiến cho Phật chánh pháp năm 
trắm năm suy yếu, là ông phạm tội Đột Kiết la. 
Phật sắp Niết- bàn, gần thành Câu Thị Kiệt, lưng 
đau, XÊp Uất Đa la tăng trải năm, bảo với ông cần 
nước, ông chắng cung Cấp, là ông phạm tội Đột 
Kiết la. Phật xưa kia hỏi ông. Nếu có người thích 
tu Tứ Thân Túc thì đúng sẽ trú thọ một kiếp. Nếu 
không có thì sẽ giảm một kiếp. Vì ông chăng đối 
(đáp) khiến cho Phật sớm nhập Niết-bàn, đó là ô ông 
phạm tội Đột Kiết La. Ông vào một thời, dùng Uất 
Đa La Tăng mặc lót trong thân mà năm đó là ông 


tội (đột Kiết La. Ông xưa kia xếp y Tăng Già Lê 
cho Phật, dùng chân đạp lên trên, đó là ông tội Đột 
Kiết La. Phật Âm tàng Tướng, sau khi nhập Niết- 
bàn, bảo người nữ, thật là hô thẹn, đó là ông tội 
Đột Kiết la. Ca Diếp nói: Ông có sáu loại tội Đột 
Kiết La như vậy, phải Sám hồi tội lỗi ở trong Tăng. 
Bây giờ, A Nan cởi giày, để hở vai phải, quỳ xuông 
chấp tay sám hồi theo sáu loại tội Đột Kiệt La. Sám 
hối XOng, Ca Diệp kéo A nan ra nói răng: Lậu của 
ông hết rôi mới có thể đến. Nói xong tự đóng cửa 
hang động. Bây giờ, A Nan buôn bả khóc lóc, cầu 
đoạn kết Hoặc, chắng tinh thành đến cuỗi đêm, quá 
mệt mỏi muôn nghĩ ngơi, đầu chưa đặt xuống øôi, 
láng nhiên đắc ngộ. Tam Minh Lục Thông, làm Đại 
La Hán. Lại đến cửa động gõ cửa mà gọi. Ca Diếp 
nói: Ông sao còn đến? Nói: Tôi Lậu đã tận. Ca 
Diếp nói: ông nếu lậu tận, có thể dùng thân thông 
chui vào trong lỗ khóa cửa. A nan dùng thân bay 
vào, đến lễ bái chân tăng, Ca Diếp tay xoa đỉnh đầu 
A nan nói: "Fa muôn vì ông, khiến ô ông đắc đạo, 
ông đừng hiềm hận". Đây giống chuyện Tô tân, 
Trương Ngh1..., mà bước lên Thánh quả thì chủ 
yêu ở tại tu tâm chẳng như thuyết mà hành, phụng 
sự hầu hạ Phật thì có ích øì đầu! Cáo mượn oal cọp, 
cần nên cắm tuyệt, ý năng rất hay, xem cho kỹ để 
tự mình cảnh giác mình. 

Thời, Đại chúng thỉnh A Nan thăng tòa, kết tập 
pháp tạng. Đã thăng tòa rồi, giữa khi chưa phát 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1135 


ngôn, cảm được tự thân mình tướng hảo như Phật. 
Bảy giờ, Đại chúng bên khởi ba mỗi nghi ngờ. Cho 
nên khi thuyết đã nói: - "Tôi nghe từ Phật" thì biết 
là chăng phải Phật sông lại, chắng phải Phật ở 
phương khác đến, cũng chắng phải A-nan thành 
Phật. Cho nên quyên Sớ nói "Ba điều nghĩ đầu 
đoạn dứt". Chi tiết thì như Luận kia đã nói, e phiền 
nên kề tóm lược. 

Sớ: "Đề dập tắt tranh cải": Đông là La Hán, 
Đức và nghiệp đều ngang nhau. Nếu nói tự A nan 
nói ra thì sẽ tranh cải nhau. 

Sớ: "Đề khác với tà": Chữ "A" là Vô. Chữ "Ưu" 
là Hữu. Ngoại đạo ý răng: Vạn pháp tuy khác nhau, 
nhưng chăng ra ngoài Hữu và Vô, kinh của Ngoại 
Đạo đạt hai chữ "A” và "ưu" ở đầu kinh, cho đó là 
điều cát tường. Vì đầu kinh cát tường thì giữa kinh 
và cuôi kinh cũng cát tường. Nay kinh Phật chắng 
vậy, cho nên nói là "khác với ta". 

Sớ: "Phân "giải thích văn nghĩa": Có hai phân. 
Phân đâu nêu kệ ra ý giải thích. Nói "thành tựu": 
Sáu là năng thành thục. Giáo là sở thành thục. 

Sở: "Tín..." là phân hai. Theo phân chia mà 
giải thoát, có sáu phân. Trong phân thứ nhât, có hai 
phân: Hợp giải thích: Nghĩa là kiêm đoạn sau mà 
hợp lại giải thích. Đây là nghĩa riêng, chắng kê số 
sáu, giải thích riêng, nghĩa là giải thích nghĩa của 
Tín Thành tựu đã dẫn. Văn luận có phân nêu và 


phân giải thích. Từ câu "Phật pháp ..." là giải thích. 
Hoặc có người hỏi: Vì sao đầu tiên lại nói về Tín? 
Cho nên ở đây nói giải thích. 

“Tín là Năng nhập”: Phật pháp vô lượng, Tín 
làm nền móng đầu tiên. Nếu không có tín tâm thì 
đầu chịu tu tập. Do vậy, trong nam vị TÍn vị đứng 
đâu. trong Thập Tín, Tín xưng đệ nhất. ong MƯỜI 
một Thiện pháp, Tín cũng đứng đâu. mới biết trước 
khi có tín tâm, không có một thiện pháp nào khác. 
Nương vào tín này, mới hưng khởi giải và hành 
mới đạt đến chứng và nhập. Cho nên Hoa Nghiêm 
nói: Tín là suôi nguôn của Đạo. Tín la mẹ của công 
đức. Nuôi lớn tất cả các thiện căn, đoạn trừ lưới 
nghi, ra khỏi sông Á1. Khai thị Niết-bàn vô thượng 
Đạo. Nay đặt ở đâu kinh để biểu tỏ tín tướng là sự 
khởi đầu để nhập pháp. 

“Trí là Năng độ”: Bỏ-tát vạn hạnh, chắng trí bất 
thành. Nêu không có trí huệ thì sẽ trệ ở Hữu, dính 
ở không. Lây trí làm chủ, chẳng dính mắc hai biên, 
thành Nhân Vô lậu, gặt quả Bô-đề. Cho nên Bô-đề 
Tư lương luận nói: Thí, Giới, Nhẫn, Tiên, Định và 
ngoải năm Độ này đều do Trí Độ mà được nhiếp 
trong Ba-la-mật. 

Từ "Người tin..." là phần chánh Hiền. Hai chữ 
"Như vậy" là từ ngữ của tín. Phân trên là giải thoát 
của cuôn Trí Luận. 

Từ "Lại nữa, Thánh Nhơn... ": Đầy là giải thích 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1137 


của Lưu Đầu chú thích kinh Vô Lượng nghĩa. Từ 
đây về sau đều dựa theo pháp mà nói. 

"Hiểu rõ Như": chúng sanh thì ân như, như 
chăng hiển cho nên chìm đắm trong tam giới. Dục 
vọng mê đắm tam giới, chỉ cân hiển Như. Cho nên 
nói: Ngoài “Như” ra, còn lại đều là hư vọng. Cho 
nên nói: "Duy Như là Thị" (chỉ có Như” là đúng”. 
Luận nói: ngoại trừ thật tướng của chư pháp ra, còn 
lại đều là ma Sự. Có kinh nói: bắt đầu từ khi đắc 
đạo, cho đến Niết-bàn, khoảng giữa đó những điều 
Đức Phật. 

"Lại nữa, Hữu và Vô...": Tức là Lương Vỏ Đề 
giải thích, ý nói Hữu tức vô, cho nên Bất Hữu, vô 
tức Hữu, cho nên Bất Vô, tương tức đồng thời cho 
nên gọi là Bất Nhị tức Như. Đây là dựa theo cả hai 
tan hòa nhau mà hiển như. 

"Như phi...": nghe Hữu vô bắt nhị là Như, bèn 
cho răng Thể của Như là Hữu và Vô, cho nên ngăn 
chặn nói "Như phi Hữu phi vô". Ý nói, Hữu vô tức 
chăng Thị, Thị tức phi Hữu vô. Hai giải thích trên, 
chữ "Như" là hiểm trở, chữ "Thị" tức là vô phi. 

Sớ: "Văn..." có hai phần: Giải thích nghĩa của 
"Ngã văn". Mà Ngã có bốn loại: 1. Phàm phu Biến 
kế ngã; 2. Ngoại Đạo Thần Ngã; 

3. Tam thừa giả ngã; 4. Pháp thân Chơn Ngã. 
Nay đề phân biệt cho nên nói "Ngũ uân giả", tức là 
loại Ngã thứ ba, tùy theo đời lư bế. Cần phải phân 


biệt chú và khác, mới xưng là "Ngã". A nan đã đạt 
Ngã không, thật chăng kế chấp, cho nên nói là 
"Giả", là "Văn". Mà các luận của Đại, Tiểu thừa 
nói về "Văn" có khác nhau có luận nói là Nhĩ căn, 
hoặc nói là Nhĩ thức, luận nói là căn và thức hòa 
hợp mà văn (nghe). Nay nói răng "Nhĩ căn phát 
thức”, tức là nghĩa sau. Vì căn và thức đứng riêng 
thì dầu chăng nghe... mà căn và thức nghe thanh 
chứ chăng nghe giáo. Nếu theo Danh cú thí chỉ là 
ý nghe, cho nên Du C"à nói: Văn (nghe) là Tỉ 
lượng, mà do Nhĩ thức duyên với Thanh cảnh cùng 
với ý đồng thời mà được nghe. Mà hai Thức này 
nghe Thanh, danh, cú, thật chẳng trước sau khác 
thời. Vì suật Nhỉ (2) Nhỉ thức đồng thời ý thức, cho 
nên được nghe. Năm thức đều vậy. 

"Bỏ riêng... ": Hoặc có người nói: Đã nói là Nhĩ 
căn phát Thức, cho nên nghe, hợp lại nói là “Tai 
Nghe”, sao trong kinh chỉ nói là "Tôi nghe”. Cho 
nên mới giải thích, vì tai là riêng của sáu căn. “Tôi” 
(ngã) là chung của một thân. Nay bỏ tai riêng mà 
theo cái chung "tôi", cho nên nói là “Tôi nghe”. 

"A Nan chắng nghe..." là phần hai: bàn bạc 
pháp đã nghe. 

Hai câu đâu là lời nạn vấn. Nghĩa là: A nan sinh 
ra vào đêm Phật thành Đạo, năm hai mươi tuổi mới 
làm thị giả, Phật thuyết pháp hai mươi năm trước 
đêu chắng nghe. So lại khi kết tập chư kinh đều 
xưng là "Tôi nghe". 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1139 


"Có người nói..." là giải thích chung. Đây có 
ba ý: I- Có người nói: Phật thuyết lại": Phật bảo A 
nan làm thị giả, A nan xin Phật ba nguyện: l- 
Chắng mặc áo Phật đã bỏ. 2- Chăng theo Phật thọ 
nhận thỉnh mời riêng. 3- Xin thuyết những pháp 
chưa nghe. Phật tùy nguyện của A nan, cho nên 
được nghe, ý thứ hai: "đắc tam muội thâm sâu" 
Kim Cang Hoa Nghiêm kinh nói: A nan đắc lực 
pháp tính giác tự tại tam muội, cho nên những kinh 
đã thuyết trước kia đều có thể trì nhớ. Không khác 
øì với nghe. Cho nên Pháp Hoa Kinh nói: Thế Tôn 
rất hy hữu, khiến tôi nhớ quá khứ, vô lượng chư 
Phật pháp, như hôm nay được nghe. 

"Nếu suy tận..." là phần ba; Kinh Bất Tư Nghị 
Cảnh giới nói: Còn có trăm ngàn vạn ức Bỏ-tát, 
hiện hình Thanh Văn, cũng đến tại tòa, tên họ là 
Xá-lợn- phât, cho đến A Na,... Đó là trong ba điều 
trên, hai điều trước là quyên thuyết, điều sau cùng 
mới là thật Luận, cho nên nói "Suy cho tận gốc". 

Sớ: "Thời...." có hai phân 

1. Giải thích: "Sư tư hợp hội": Nghĩa là người 
thuyết dạy người băng Đạo Đức, gọi là Sư. Tư: là 
thủ, từ giáo dạy của Sư, thủ lây mà hành. Phật và 
Đại chúng, thuyết và nghe cụ túc đây đủ, cho nên 
nói là Vu, Hội". Thuyết xong, nghe Xong, cho 
nên nói là "cứu cánh” (xong xuôi). Ý nói thủ và 
thuyết không khác, xuyên suốt thông cả đầu đuôi. 
Cho nên nói là "Nhất thời" (một thời). Phật Địa 


Luận nói: Đây là dựa theo Sát Na tương tục nhau 
chăng dứt thuyết và nghe xong xuôi, gọi chung là 
"Một thời", từ ngữ "Nhất thời" là Phật tự nói. Cho 
nên kinh Niễt-bàn nói: xưa kia Phật "một thời" tại 
rừng Thị Thủ. Lại nói: ta vào một thời, tại nước Ca 
Thi. Đây tức ý nói; thuyết và nghe, năng và sở tất 
cả xong tròn. 

"Các phương thời gian...", là phân biệt thời 
gian. Bất đồng có hai: nghĩa là ngang thì tham và 
sai khác nhau. Dọc thì dài và ngăn khác nhau. Về 
dài ngăn khác nhau, như nhân gian năm mươi năm 
thì Thiên Vương Thiên một ngày đêm, các cõi trên 
trên nữa thì tăng gấp bội. Về Tham sai khác nhau, 
như Câu Xá luận nói: Nữa đêm mặt trời mới lặn, 
giữa ngày mặt trời mọc ở bốn châu... đã vậy thì 
làm sao nói chắc là ĐIỜ dần, mão, thìn, tị, ngày, 
tháng... ? 

2. "Lại nữa..." là phần hai, Hội pháp thích. Đây 
là ý của khác công trong quyền Lăng Nghiêm SỞ. 
Thuyết và lỉnh tức là Sư và tư, sau có bốn đôi: 
"Tâm và cảnh mạnh”, vì khi nghe pháp, vọng tâm 
chăng khởi, tâm đã bất khởi thì cảnh tức bất sinh, 
tâm và cảnh cả hai đều mất, cho nên nói là "manh". 
Đây tức là chắng thê lấy tâm hành sinh diệt mà 
nghe thật tướng pháp, đây là thông cả y tha và biến 
kê, cho nên đêu manh. Đây là nhiễm tâm và tục 
cảnh một đôi. "Lý và trí dung hòa”; vì khi nghe 
pháp, Năng và Sở chắng tách ra. Vì động niệm tức 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1141 


là trái pháp Thể. Cả hai Chơn thật, cho nên nói 
"Dung hòa" (tan hòa) mà chăng nói "manh". Đây 
tức là tịnh tâm và Chơn cảnh, thành một đôi. 
"Phàm và Thánh Như", do tâm phân biệt thì thấy 
Thánh thấy phàm, tâm đã bắt sinh thì ai phàm a1 
thánh, tên tướng và bồn đều tận cho nên nói là Như. 
Đây là Nhân và Quả một đôi. "Bốn và qhủy hội”; 
khi vọng niệm khởi thì ngăn cách bởi bốn và thủy, 
niệm đã bất khởi thì Bốn và Thủy tự nó như nhau, 
nhiếp dụng quy Thể, cho nên nói là Hội. Đây là 
Thể và Dụng một đôi. 

Hỏi: Đây với đôi thứ hai có gì khác nhau? 

Đáp: Trí ở trên là căn bản trí trong thủy giác. 
Lý ở tên là cảnh Chơn Đề trong Bồn giác. Thủy và 
bôn ở đây vốn thông cả Chơn và Tục. Thủy xá Bốn 
sau thì trước là hẹp, sau là rộng. Trước là hình 
nhiễm, mới nói Chơn cảnh và Tịnh trí. Còn ở đây 
đêu sáng tỏ cho nên nói là Bồn giác, thủy giác. Lại 
nữa, một là phân chứng, cho nên nói là "Lý và trí 
dung", đây là cực chứng cho nên nói là "Bồn Thủy 
hội". 

"Chư Nhị"; nghĩa là Tâm và cảnh, lý và trí, 
phàm và thánh, Bồn và Thủy. 

"Giai Nhất": Nghĩa của chữ "Nhất" có khác 
nhau, nghĩa là tâm và Cảnh thì manh chúng, cho 
nên là "Nhất". Lý và trí thì dung hòa tan hòa, cho 
nên "Nhất". Phàm và Thánh thì như, cho nên nhất, 


bồn và Thủy thì Hội lại, cho nên Nhất. Nghĩa tuy 
bât đông, đêu gọi là Nhât. Cho nên nói là "Nhât 
thời". 

Sớ; "Chủ..." có hai phân: 1. Dịch tên: Kinh chỉ 
nêu chữ "Phật". Vì người tâm thích tóm lược, nên 
vẫn giữ âm phạm vì e lẫn lộn với chữ "Bồ- đề". vì 
Bỏ-đề gọi là Giác, thì thuộc về pháp, nay chỉ về 
người, cho nên gọi là "Phật", không có bọ lỗi lạm 
nhau, lẫn lộn nhau, cho nên chắng dịch. Nếu giải 
thoát nghĩa thì cần tiêng Đường, cho nên trước 
dịch đôi. Mà Giác nghĩa là giác sát, giác ngộ. Giác 
ngộ đã soi Chơn vôn có, giác sát thì hiểu vọng vốn 
không, hiểu vỌng vốn không thì chăng đuổi theo 
VỌNg. SoI Chơn vôn có thì chăng mê ở Chơn. Chơn 
và Vọng đã sáng tỏ thì có thể phá cái Thức hòa 
hợp, diệt cải tâm tương tục, hiển hiện pháp thân trí 
thuần tịnh, ngay khi ây, Thủy và Bốn không hai, 
chỉ một giác mà thôi. Bồ-tát tuy cũng soi Chơn, 
hiển VỌNG, nhưng chưa được xong xuôi rốt ráo, còn 
mang cái tên Tát Đỏa, duy chỉ Phật Như Lai việc 
làm Xong xuôi, cho nên riêng xưng là "Giác giả”. 
Từ câu "Khởi tín luận..." là phân hai; giải thích 
nghĩa, có hai phân: Giải thích theo Thể ly niệm: 
Mà luận này nói răng Bồn giác tâm Thể tính ly chư 
niệm, nay dẫn luận này để giải thích quả Phật, là vì 
Thể của quả Phật tức là Bồn giác, nguyên tự ly 
niệm, Nhân và quả tuy chia tách nhưng ly niệm thì 
chăng có riêng khác, cho nên lây Bồn giác ly niệm 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1143 


tức là Thể Phật. Cho nên kinh nói: Nhân của Đại 
thừa là thật tướng của chư pháp. Do vậy, khi còn 
tại Triền thì danh là Bốn giác, khi đã xuất triên thì 
danh là cứu cánh giác. Thủy chung Thể là cùng 
một, không có thêm pháp nào riêng khác. Cho nên 
Luận nói: tức là Như Lai bình đăng pháp thân, nói 
theo pháp thân này mà danh là Bồn giác. "Tức lây 
vô niệm, gọi đó là Phật", sớ kết luận Bồn giác ly 
niệm là Phật Thế". 

"Mà giác có ba nghĩa;..." là phần hai dựa theo 
vị, dùng ba nghĩa giải thích: "Vô sanh diệt"; nghĩa 
là Trí chiêu Chơn như, thây như lý. Mà có hai ý: 

1. Trong, tâm không có pháp sinh diệt, như khởi 
Tín luận nói: Như Thật không; là từ xưa đến nay 
tật cả nhiễm pháp bất tương, ưng. Cho nên Niệm 
sinh tức là Nhiễm. Nay vô niệm cho nên bât tương 
ưng. 

2. Vô: là bất, chỉ tỏ răng tâm này vốn bất sinh 
diệt, tức là giỗng với khởi tín luận nói: Vì viễn ly 
niệm vi tế, cho nên được thây tâm tính, tâm tức 
thường trú. Thường trú tức vô sinh diệt. 

"GIác tha”: Đây cũng là Thủy giác, liễu sư tức 
Chơn. Vì nhìn về tự tâm, cho nên gọi là "Giác tha”, 
tức đồng với khởi Tín luận nói: tât cả chư pháp từ 
xưa đến nay, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm 
duyên, rột ráo bình đắng, chăng có đối khác, chăng 
thê phá hoại, duy là một tâm, cho nên danh là Chơn 


Như. 

"Các Mãn”; vì hai giác trên, có giải có chứng, 
trước sau hơn kém, còn tướng tự và tha, chưa thể 
gọi là Mãn. Nay ở đây đã tròn đây, chẳng lập tên 
là tự và tha, cho nên gọi giác này là mãn. 

Nếu theo kinh Niết-bàn nói: Tự giác là giác tự 
thân mình có Phật Tính. Giác Tha là giác tất cả 
chúng sanh đều có Phật tính. Giác Mãn hoặc tư 
hoặc tha, chắng hai Phật tính. Mà nói theo cách 
thông thường thì tự giác là khác với phàm phu, giác 
tha là khác với Nhị thừa, giác mãn là khác với Bô- 
tát. Trong sở này nói là Tự giác là đã khác với Nhị 
thừa, quyên giáo Bô-tát há lại chỉ phàm phu! Cho 
nên Hoa Nghiêm nói: tất cả chư pháp Tính, vô sinh 
cũng vô diệt. Lạ thay đại Đại sư, tự giác năng giác 
tha. 

"Cho nên biết..." là phân hai: dẫn luận phản 
giải thích: có ba phân: 

1. Phản hiểu: ý nói; vô niệm, nên danh là Giác. 
Mới biết Hữu Niệm chăng danh là Giác; Từ "Khởi 
tín..." là phần 2. Dẫn chứng: Trên kia nói: tâm thể 
ly niệm tuy thông cả Nhân và Quả. Nay nói Răng: 
chúng sanh chăng gọi là Giác, chỉ riêng quả nhơn 
(Phật) mới gọi là Giác; 3. "Lại nói..." là phân ba, 
Thuận kết: chánh kết nghĩa: Vô niệm là Phật. Vì 
vô niệm là Phật, cho nên người năng quán vô niệm 
tức là hướng đến Phật Trí. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1145 


Sớ: "Xứ:....". Có hai phần: 1- Giải thích Xá Vệ: 
Xá Vệ còn gọi là Xá Bà Đè, tân dịch là: Thất la 
Phiệt tất Đề. Đây chỉ là âm phạm vùng Sở Hạ mà 
thôi. Thành này tại cùng Trung Ấn ven nước Kiêu 
tát la. Nam Thiên cũng có nước Kiểu Tát La, e lẫn 
với nước kia, cho nên lây tên thành làm tên nước. 
“Văn vật”: nghĩa là danh tiếng thắng đức, bảo vật 
trân quý, sản xuất nhiều ở nước này. "Nghĩa là có 
đủ.." là giải thích: "Dục trần" tức là sắc nữ đẹp đẻ. 
“Tài bảo”: tức là bảo vật trân quý kỳ lạ. 

"Đa văn": nghĩa là học rộng, thông cả sách vở 
Nội ngoại. "Giải thoát”, tức là Ngũ Thông Tiên 
Nhân..., viễn ly dục. Đây là nước có đầy đủ bốn 
đức, còn dịch là nước phong Đức. "Viễn văn"... 
như bốn sự trên, đêu được nước ngoài nghe biết. 
Ngài nghĩa Tìịnh...": là chứng nghĩa viên văn, " 
có danh tiếng, cho r nên được viên văn. "Kỳ Thọ..' 
là phần hai, giải thích chữ kỳ viên. Có hai phân: 
Chỉ chung: Xá Vệ quốc chủ, Ba Tư Nặc Vương, có 
một Đại Thân, tên Tu Đạt Đa, cưới vợ cho con, đến 
vương xá thành, ở lại nhà trưởng giả San Đàn Na. 
bấy giờ, nữa đêm trưởng giả thức dậy, trang hoàng 
nhà cửa, nâu thức ăn ngon, Tu Đạt nghe xong, hỏi 
răng: Đại sĩ định mời quốc vương hay là lễ hội hôn 
nhân? Đáp rằng: Thỉnh Phật vô thượng pháp 
vương, tu Đạt nghe xong, lông thân đều dựng 
đứng. Lại hỏi: hạng bậc nảo gọi là Phật? Trưởng 
giả kế cho Tu Đạt nghe về công đức của Phật. Tu 


Đạt Đa nói: lành thay! Lời kế của Đại sĩ. Phật là 
người có công đức vô thượng, nay đang ở đầu? 
Trưởng giả đáp rằng: tại Xá Vệ Thành, Tinh-xá 
rừng Trúc Ca lan Đà, bấy giờ Tu Đạt Đa một lòng 
tưởng nhớ đến Phật, bỗng nhiên trời sáng tỏ, ánh 
sảng Tực rỡ, giống như ban ngày, liền đi theo chỗ 
phát sáng, đến dưới cửa thành. Nhờ Phật thân lực, 
cửa tự mở ra, tìm đường mà đi. bấy giờ, Như Lai 
ra ngoài kinh hành, Tu Đạt thây xong, hoan hỷ hớn 
hở, chăng biết lễ phép, hỏi thắng Thê Tôn. Bấy ĐIỜ, 
Thù Đà Thiên, vi trưởng giả Tu Đạt, hóa thành bốn 
người, đến chỗ Thê Tôn, lễ bái chân ngài quỳ 
xuông hỏi han, nhiễu phải ba vòng, HỒI đứng một 
bên. Tu Đạt thây vậy, bắt chước làm theo. Thê Tôn 
liên đó. Như ứng thuyết pháp. Trưởng giả nghe 
xong, đắc quả Tu Đà Hoàn. Sau lại thỉnh Phật, chỉ 
nghiệm lâm cô, đến Xá Vệ thành, để con cúng 
dường. Phật bèn hỏi răng: Ở nước Xá Vệ, sanh có 
Tinh-xá, để ta ở không? Tu Đạt Đa nói: Ở nước Xá 
Vệ, sanh có Tĩnh-xả, để ta ở không? Tu Đạt Đa 
nói: Nếu Phật rủ lòng, ắt sẽ xây dựng. Thế Tôn bấy 
giờ, im lặng nhận lời, thời Tu Đạt Đa, về Xá Vệ 
quốc. Phật bảo Thu Tử (tức Xá Lợi Phật), cùng đi 
chỉ bày, nghi thức xây chùa. Tu Đa Đa trải vàng, 
mua vườn của Thí Tử Kỷ Đà. Thái tử Kỳ Đà có 
cây trong vườn, hai người cùng xây Tĩnh-xá, xây 
xong, bèn bưng lư hương, đến vương Xá thành, xa 
xa đã nói: Xây chùa đã xong, duy nguyện Như Lai, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1147 


nhận trú xứ này. Phật đã biết trước, tâm của trưởng 
giả, bèn cùng đại chúng, đến vương xá thành, 
Giông như tráng sĩ, trong khoản co duỗi cánh tay, 
đã đến vườn Kỳ Đà. Bây giờ trưởng giả, dùng chùa 
đã xây, cúng qường cho Phật, Phật bèn thọ nhận, 
rÔi trú trong ây. Chi tiết như nói trong kinh Niết- 
bàn, Kinh Hiên Ngu, Tử Phân luật, tây vực ký, 
người cần xem kỹ thì tìm những kinh sách trên mà 
xem. 

Nay Phật ở đó thuyết kinh Kim Cang Bát-nhã, 
cho nên nói là "Tại Xá Vệ quốc, kỳ thọ Cấp Cô 
Độc Viên". A Tu Đạt là chủ, kỳ thọ giúp thành, nay 
"Thọ" đứng trước, "Viên" đứng sau, vì là Thái tử 
thuộc hàng vua chúa, Tu Đạt là thần dân, vì lễ mà 
phân biệt tôn ti, cho nên vậy. Cuỗn ký của Ngài 
Chơn Đề nói răng: trú Xứ có hai: I. Cảnh giới xứ; 
tức là Xá vệ. Vì để giáo hóa người tục; 2. Y chỉ xứ: 
tức là Kỳ viên, vì đề thông linh người xuất gia. Lại 
nữa, Thiện kiến bà Sa nói: Nêu lên Xá Vệ là để 
khiến cho người ở xa biết. Nêu kỳ viên là để khiến 
cho người ở gân biết. Cho nên song nêu (nêu cả 
haI). 

"Kỳ Đà,...." Là phân hai, giải thích riêng, có ba 
phân: 

1. Giải thích chữ "Kỳ Đà"; là chiến thắng, còn 
gọi là Thắng Lăng. Những chữ khác thì như sớ đã 
nói. 


2. Từ "tiếng phạm... "là phân hai Giải thích từ 
"Cập Cô": nghĩa là còn nhỏ tuổi mà không có cha, 
øọI là ”c ô" . Già mà không có con, gọi là "Độc". 
Cứu trợ ri người cô độc, gọi là "Thiện Thí”. "Còn 
gọi là thương Hành Thí"; Cô Độc thì thương xót bị 
thiên lệch, thật ra thì những loại người khác, 
trưởng giả Cấp Cô Độc cùng thường bô thí. 

3. "Ở tây quốc..." là phần ba Giải thích chữ 
TẾ "âm phạm gọi đủ là tăng già lam ma, tiếng 
hán gọi là chúng viên (vườn chúng). Tăng già là 
chúng năng trú. Lam Ma là viên sở trú. Đây là dựa 
theo Năng cân sở mà thôi. Chữ "Tự" (chùa) là Ty, 
là nhà quan. Vì Phật pháp khi đầu tiên đến Trung 
Hoa đặt ở Hồng Lô tự, về sau xây nhà Tăng bèn 
lây đó làm tên (tức là tự, chùa). 

Sở; "Chúng...", văn có hai phân: I- Giải thích 
nêu loại: "Danh cao”, nghĩa là gần xa khen ngợi. 
"Đức trước"; nghĩa là Hạnh Nghiệp to lớn. "Bồ 
Ma": nghĩa là ngày đâu tiên xuất gia, Phi Hành Dạ 
Xoa xướng hát,... Ma cung nghe, cho nên sợ hải. 
Vì một người xuất Ø1a SẼ triển chuyển hóa độ cho 
nhiêu người, số bà con quyên thuộc của Ma sẽ bị 
giảm bớt. Mà người xuất gia từ giai đoạn tu Nhân 
cho đến giai đoạn thành quả, có ba lần Bồ ma. Đó 
là khi xuất gia, khi phát Bồ-đề tâm, khi thành 
chánh giác. Hai lần trước chỉ là sợ hải, lần sau thì 
hưng bịnh bị Phật đánh bại, đều phải hàng phục. 
"Khât sĩ"; nghĩa là trên thì theo Thiện Hữu khất xin 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 2 1149 


pháp để luyện tâm, dưới thì khất thực từ Đàn Việt 
để nuôi thân. Cho nên trí Độ Luận nói: Tỳ kheo là 
gì? Tỳ kheo gọi là khất sĩ. Dùng Thanh tịnh để nuôi 
mạng sống, gọi là khất sĩ. Như trong kinh nói: Xá- 
lợi-phất khất thực xong, đến bên bức tường mà ăn. 
Bây ø1ờ, có nữ phạm Chí tên là Tịnh Mục, đến gặp 
Xá-lợi-phât nói: Sa môn, ngài ăn thanh tịnh không? 
Đáp: An thanh tịnh. Tịnh Mục nói: Sa môn hạ khâu 
thực (kiếm ăn băng cách cúi mặt xuống) sao? Đáp 
rằng: không... cho đến hỏi ngưỡng khẩu thực, Duy 
Khâu Thực, Phương khâu Thực? Đêu đáp: không. 
Nữ Tịnh Mục nói: Kiếm ăn có bốn loại, tôi hỏi 
ngài, ngài đều đáp không, tôi nay chăng hiểu ý ý ngải 
nói? Xá-lợi- phất nÓI: CÓ người xuất 814; bốc thuốc, 

chữa bệnh, trồng lúa, trồng cây, kiêm sống bằng 
bất tịnh, gọi danh là Hạ khẩu thực. Có người xuất 
gia xem sao, xem mặt trời mặt trăng, xem mưa, 

sâm, chớp. Kiêm sống bằng bắt tịnh, gọi là ngưỡng 
khẩu thực (kiếm sông băng cách ngửa mặt lên). Có 
người xuất gia cúi lòn nịnh bợ bọn hào thế, đi khã 

bôn phương, xảo ngôn đa câu, kiếm sông bằng. bât 
tịnh, gọi là phương khẩu thực (kiêm sông băng 
cách bôn ba bốn phương). Có người xuất gia dùng 
các loại chú thuật, bói toán cát hung, kiêm sông 
bằng bất tịnh, gọi là Duy Khẩu thực. Thưa chị! Tôi 
chăng rơi vào trong bốn loại Bất tịnh này, tôi dùng 
thanh tịnh để khất thực nuôi mạng sông. Tịnh Mục 
nhờ nghe thuyết này, thanh tịnh pháp thực, hoan 


hỷ tín giải, đặc Tu Đà hoàn đạo. Thanh tịnh như 
vậy, khất thực nuôi mạng, cho nên gọi là khất sĩ. 

“Fịnh giới”: nghĩa là Tỳ kheo hai trắm năm 
mươi giới, Ï kheo ni năm trăm giới. Hữu Biểu thọ 
giới, Vô Biểu trì giới và thanh tịnh trì giới, gọi đó 
là Tịnh gIỚI. Có thuyết nói năm nghĩa là thêm Tịnh 
Mệnh và phá ác. Nay ở đây vì khất sĩ tức là Tịnh 
Mệnh và phá ác. Nay ở đây vì khất sĩ tức là Tịnh 
Mệnh, Tịnh của tức là phá Ác, cho nên chỉ có ba. 

"Lý Hòa...": Tiếng phạm là tăng Già, tiếng 
Hán gọi là chúng Hòa Hợp. Nghĩa là Lý Hòa là 
không có chồng trái, sự hòa là không có tranh 
giành, tranh cải. 

"Thiên Nhị..." là phân hai, giải thích nêu con 
số. "Phật Sơ thành đạo": là dưới gôc cây Bỏ-đê, thị 
thành chánh giác. "Kiều Trân Như...": còn lại là A 
Thấp tỳ ma. Ha nam bà Đề. Bà phô phú na, Bà Tu. 
Theo kinh Bốn hạnh kế: Phật sơ thành đạo, phạm 
Thiên Vương thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thế 
Tôn thọ nhận lời thỉnh cầu, tư duy như vây: Trong 
chư thế gian, ai được độ trước, có năm Tiên Nhân, 
ngày xưa cùng ta, có đại lợi ích, kham chịu nhận 
ta, sơ chuyển pháp luân. Lại nghĩ thế này; năm vị 
Tiên kia, nay đang ở đầu? Dùng Tịnh Thiên Nhãn, 
quán năm Tiên kia, trong vườn Lộc Uyên. Bây ĐIỜ 
Thế Tôn, bèn đến vườn kia, rộng vì thuyết pháp, 
ngoại đạo thân tâm, thảy đêu phục diệt. Y phục họ 
mặc, liên thành ba y, tay ôm bình bát, rầu tóc tự 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyên 2 1151 


rụng, trải qua Dảy ngày, oai nghi cụ túc, như Tỳ 
kheo trăm hạ... vì chuyển Tứ Đề pháp luân, đặc A 
La hán quả. 

"Ba anh em Ca Diếp. .. : Trí Độ Luận nói: Bây 
giờ, người anh đầu tiên Ưu Lâu tân Loa Ca Diếp, 
làm thủ lãnh ở hang động Hỏa Long, giáo hóa năm 
trăm đệ tử. Người anh thứ hai, Na Đề Ca Diệp, linh 
ba trăm đệ tử, tu hành tại Núi Đầu voi, người thứ 
ba, già Na Ca Diệp, linh hai trăm đệ tử, tại khúc 
Sông Hy Liên, tổng cộng một ngàn người, đều là 
những người được Thế Tôn hàng phục, cầu xin 
xuất gia. Sư và đồ đều đắc A La hán quả. 

"Xá Lợi Phật...": Trí Độ Luận nói: ở tụ lạc ma 
Cà Đà, có Bà-la- Môn tên là Đàn Da na, có tám 
người con tra1, trong đó có một người con trai tên 
là Ưu Ba Đê Sa, tức là Xá-lợi-phât. Lại có một Bà 
la môn sinh một con trai tên là Ly Đa, tức là Mục 
Liên. hai đồng tử này, cùng làm bạn thân, xuất gia 
ở chỗ ngoại đạo san xà da. Hai người đông tâm, lập 
thệ nguyện răng: Nếu có người nào, hơn vị Thây 
này, vì chúng ta thuyết, thắng Đạo cam lộ, ắt củng 
khế ngộ. Bây giờ Thế Tôn, có một đệ tử, tên là Mã 
Thăng, oai nghi đỉnh đạc, vào thành khất thực đi 
đứng có phương, Xá-lợi- phất thây vậy, theo đến 
chỗ nghỉ, bạch răng Nhân giả: Ngài là Chánh Sư, 
hay là đệ tử? Mã thăng nói: Còn có Đại sư, tôi là 
đệ tử. Lại còn hỏi răng: Đại Sư của ngài, thuyết 
những pháp gì? Đáp rằng: Chư pháp từ duyên sinh, 


chư pháp theo duyên diệt. Như vậy diệt và sinh, 
thây ta thuyết như thê, Thời Xá-lợi- phât, nghe lời 
ây xong, ngay ở chỗ â Ấy, viễn trân ly cầu, đắc pháp 
Nhãn tịnh, quay về chỗ nghĩ, thuyết cho Mục Liên, 
cũng lại như vậy. Hai người củng nhau, lỉnh các đệ 
tử, đều đến chỗ Phật, cầu xin xuất gia, Phật hô 
Thiện lai! Râu tóc tự rụng, Cù Sa dính Thể, chấp 
trì đồ ứng, thành tướng 1), kheo. Ở trong chúng 
Thanh Văn, hai vị một vị là trí huệ đệ nhất, một vị 
là thần thông đệ nhất. Hai trăm quyền thuộc của 
họ, đều được xuất 1a, liên thọ cụ Ø1ớI, cho đến đặc 
thành A La Hán giả. 

"Da Xá...": chưa kiểm. 

Chúng này thường theo Phật..." vì nhữn 
người nảy trước kia đều theo ngoại đạo, gian khô 
nhiêu kiỆp, chẳng có chứng đặc, vừa gặp được 
Phật, liền đắc thượng quả. Cảm Phật ơn sâu, nên 
thường theo Phật. Mà có đủ cả bôn chúng và Thiên 
Long, nay chỉ tỏ rõ một chúng, ấn những chúng 
còn lại, trong phân lưu thông sẽ có đủ. 

"Câu...", trước thi nêu chỉ dựa theo chủ nhìn 
chúng cho nên nói là "Dữ", đây thì đều kết cả chủ 
và chúng mà xét chung, đầu và đuôi nhìn nhau mà 
sự chăng khác. 


lli 


KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH 


KÝ 
QUYEN 3 
"Phát khởi....", có hai phần: Tự ý: từ "Giới 
nuôi....". Vì giới nghĩa là phòng ngừa saI trái, ngăn 


chặn điêu ác. Định là nghĩa của tịch tĩnh bát động. 
Huệ là nghĩa của soi sảng chọn lựa, chỉ cần phòng 
ngừa tâm sai trái, tức là bât động tâm. Nếu tâm bật 
động thì Huệ mới phân minh, pháp thế gian và xuất 
thê gian đều soi chiếu, cũng, như trong biến cả, 
muốn hiện rõ vạn hình, ắt cần phải nước trong. 
Muốn câu nước trong, chỉ cần nước lặng. Muôn 
được nước lặng, đừng để khởi sóng. Ngăn sóng 
như giới, nước lặng như Định, nước trong như 
Huệ, vạn hình hiện ra, như tất cả pháp. Trong dụ 
này là nước, nếu chắng khởi sóng thì nước lặng, 
nước lặng thì nước trong, nước trong thì hiện vạn 
hình. Trong pháp thì tâm chăng khởi sai trái thì tâm 
sẽ tịch, âm tịch thì soi biết vạn pháp. Trên pháp chỉ 
duy một tâm, trên Dụ chỉ duy một nước, pháp và 
Dụ tương đối nhau, so với nhau thì nghĩa rõ ràng. 
Cho nên kinh nói: "Thi la chăng thanh tịnh, tam 


muội chăng hiện tiền". Đây là giới nuôi dưỡng 
Định. Kinh Viên Giác nói: tất cả chư Bồ-tát, vô 
ngại thanh tịnh Huệ, đều nhờ Thiên Định sinh, đó 
tức Định Pháp Huệ. 

Sớ: Trong giới, có bảy tiết như Sớ. 

1. Há chủ: câu "đủ chín hiệu trên": Vì Phật có 
mười Hiệu. Thê Tôn là hiệu thứ mười. Cho nên nói 
là "Đủ chín hiệu trên". Mười Hiệu là: 1. Như Lai; 
2. Ứng cúng: 3. Chánh Biên tri; 4. Minh Hạnh Túc; 
5. Thiện Thệ thế gian giải; 6. Vô Thượng Sĩ; 7. 
Điều ngự Trượng Phu; 8. Thiên Nhơn Sư; 9. Phật; 
10. Thê Tôn. 

2. Hóa Thời: Câu "Đúng sơ phân ngày", nghĩa 
là một ngày đêm, mười hai thời, tổng thành bốn 
phân: 1. Sơ phân: tức là ĐIỜ, Dân, mão, thìn, giờ ăn 
của chư thiên; 2. Trung phân: tức là giờ TỊ, Ngọ, 
mùi, giờ ăn của người pháp; 3. Bộ phân (phân qua 
trưa): Tức là giờ thân, dậu, tuất, giờ ăn của quỷ 
thân; 4. Dạ phân: tức là BIỜ Hợi, Tý, sửu, giờ ăn 
của súc sanh. Nay Sớ nói: "Giờ thìn", tức là phân 
sau cùng của Sơ phân. Hai bản dịch đời Đường, đời 
Châu đêu nói là "Nhật Sơ phân", đây tức thời 
thăng, giờ này thì khất xin chăng khó, vì quá sớm 
hay quá trưa đều khó được. Nếu trái thời khất thực, 
người muốn thí đã không còn thức ăn, chăng thí thì 
hô thẹn, thành ra là não tha (làm phiên não người 
ta). Khất thực chăng được, mất ăn lại đói, đó là não 
tự. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1155 


3. Hóa Nghi... Nghĩa là Phật có ba y: I. An Đà 
Hội: tức là năm điều, gọi là Hạ phẩm y, còn gọi là 
áo hành đạo, áo làm việc, áo lót; 2. Uất Đa La 
Tăng: tức là bảy điều, gọi là trung phẩm M CÒn ØỌI 
là nhập chúng thuyết pháp y; 3. Tăng giả lê, tức là 
chín điều, cho đến hai mươi lăm điều, gọI là 
Thượng phẩm y, còn gọi là phước Điện y, may 
giông như ruộng lúa nước, thây sinh ra phước, vảo 
vương thành, vào tụ lạc thì mặc áo này. Nay vì vào 
thành khất thực mà mặc. 

"Thiên vương Bát"; tiếng phạm là Bát Đa La, 
tiếng Hán gọi là Ứng lương khí, là Bát của Đức 
Phật Duy Vệ thời quá khứ, sau khi nhập Niết-bàn, 
Long Vương đặt ở trong cung cúng dường. Thích 
Ca thành đạo, Long Vương đưa lên mặt biến, Tứ 
Thiên Vương muôn thủ lây, hóa thành bốn bát, mỗi 
vị một Bát để phụng cúng Như Lai. Như Lai nhận 
XONØ, chồng bốn chiếc bát ở bên tay trái, dùng tay 
phải ân xuông hợp lại thành một bát, đây là bát 
băng đá lưu ly màu xanh da trời, trì dùng khất thực. 
Phật ra ngoài hành hóa, cần phải mặc y, trì bát, là 
vì để ly hai biên khô và lạc. Những người tại gia, 
thích thời trang gâm vóc, áo quân hoa lệ, trang SỨC 
vàng ngọc, tăng, trưởng phóng dật, quá dính mặc 
vào biên lạc. Xuất gia ngoại đạo, khô hạnh NI Kiên 
lõa hình, tay bưng cơm ăn, khiến chiêu tiếng xâu, 
quá dính mặc biên khổ. Phật xử ở hàng giữa, cho 
nên mặc y trì bát. 


4. Hóa xứ: Vườn là chỗ trú ở. Nước là nơi đến 
hóa. nay hành Hóa, cho nên ra khỏi kỳ viên, vào 
Xá vệ. "Xứ rộng...": Theo cuốn tây vực ký, nghiệp 
chu v1 60 dặm, nội thành chu vi 20 dặm, cho nên 
nói là "xứ rộng". Trí Độ Luận nói: nhà ở chín ức, 
cho nên nói là "người nhiều". 

5. Hóa sự: Đây là giải thích hai chữ "khât thực" 
trong kinh, từ "Đâu Đà...": hoặc nói rằng: Phật là 
giáo chủ, cần đì khất thực? Vì vậy mà sở giải thích. 
"Đâu Đà", tiếng hán gọI là Đầu tấu, phần chấn trừ 
sạch phiền não. Mà Đầu Đà có mười hai loại sự: 
Đó là thường khất thực, A Lan Nhã.... ngôi dưới 
cây, ngôi ngoài trời giữa bãi tha ma. Nay là sự thứ 
nhất. Nêu hành sự này, được đại công đức, Phật 
hiện quy phạm này đề người ta bắt chước theo. Đầu 
Đà đã được công đức thì phóng dật đủ tỏ là rất lỗi 
lầm. Thê Tôn còn tự mình khât thực, người khác 
há lại giải đãi lười nhác. Hồ thẹn áy náy, tự nhiên 
hành theo. "Đông sự nghiệp": là một trong bốn 
nhiếp pháp. 

Lại nữa, Phật tự mình khất thực, theo kinh Anh 
lạc nói có mười ý: 1. Dứt khổ: nghĩa là mù được 
thây; 2. Được lạc: nghĩa là vừa nhìn ngắm vừa lễ 
bái, sinh vô lượng phước; 3. Trừ mạn: nghĩa là 
chúng sanh thây Phật, chăng sinh ngã mạn; 4. Đây 
bát nguyện: người giàu muốn thí nhiêu, bát liên 
thành ra rông không, người nghèo muốn thí tí, Bô- 
tát sẽ thành ra đã đây; 5. Quý thần cúng dường: 6. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1157 


Người bị chướng ngại, thấy Phật già, bệnh, nghẻo, 
hèn, thảy đều được thây Phật; 7. bày Bát do Thiên 
vương hiến dâng; 8. Làm mô phạm; 9. Tuyệt dứt 
phỉ báng. 10. Khiến cho đệ tử chắng tích chứa tắm 
vật bất tịnh. Có mười ý này, cho nên tự mình khất 
thực. Từ "Anh Lạc Nữ..." là nạn vẫn chung. Trước 
dẫn kinh để hỏi, từ "Nay những người..." là giải 
thích từ "“Iịnh Danh..."; là chỉ chứng cho nghĩa 
khất thực nhưng chẳng ăn ở trên. 

6. Hóa Đăng: Đây là giải thích câu "ở rừng 
thành ấy, thứ đệ khất xong" trong kinh. Câu "Nội 
chứng bình đăng", là thây như lý. Câu "tâm ly 
tham, mạn... "", là chắng ham thích nhà giàu, chắng 
kiêu mạn với người nghèo hèn. Ta khât thực một 
cách bình đăng, cho nên nói là "từ bi không thiên 
lệch làm lợi cho riêng ai". Câu "bày tỏ oai đức”, 
nghĩa là Phật chế luật tiêu thừa, chăng cho phép 
vào nhà nuôi voi dữ, e voi kia làm tôn hại, chăng 
cho phép vào nhà dâm nữ, bán rượu, e sinh nhiễm 
tâm. Phật vào những chỗ đó là bày tỏ oai đức đặc 
bệt thăng hợm. Câu "Dập tắt hiềm ngh1...": vì e 
chét người này yêu người kia. Câu "phá sự phân 
biệt của Nhị thừa", nghĩa là Ca Diệp bỏ nhà giàu, 
khât thực nhà nghèo, ý ngài muốn khiến cho nhà 
nghèo sanh phước. Tu Bôồ-đề thì bỏ nhà nghèo, 
khât thực nhà giảu, vì chăng muốn làm phiên não 
người khác... cái thấy của hai người trên đều có thị 
phi, còn Như Lai thì khác lạ, Thị và phi là nhất 


quán. Mà trong năm điều trên: 1. Là Đại trí; 2. Là 
Đại bị; 3. Là hiển Đức; 4. Là dập tắt phân kiên; 5. 
Là phá tiểu. 

7. Hóa chung: "Mà chữ "DI": nghĩa là chữ hòa 
hội với câu. Nay đọc thì theo văn, giải thích thì 
theo nghĩa. Câu "Nếu mở rộng câu văn.. , Tếu 
theo quyên, qua thêm mây chữ thì văn sẽ rõ rệt, 
nghĩa sẽ suông sẽ. "Phạm"; tức là ăn. Luận Ngữ 
nói: "Phạm sơ thực” (ăn cơm đạm bạc). Tử câu 
“Phật nếu..." phục chung về Nạn vẫn. Ứng với nạn 
vẫn trước rằng: trước đó dẫn kinh Anh Lạc Nữ nói: 
'Chắng ä ăn” - Nay kinh này sao lại nói là "ăn". Cho 
nên ở đây giải thích. Có thuyết nói: thức ăn sắp đến 
miệng, có oai Đức Thiên đứng ở một bên, ân hình 
tiếp nhận, đem đến phương khác bố thí, làm Phật 
sự. Đây là thị hiên mà ăn, chăng phải là ăn thật. Do 
vậy, đây và kia đều chắng trái nhau. Từ câu "Bảo 
vân Kinh..." là nói về trai nghi. Hai điều trước thì 
nói "nghĩ định". Hai điều sau chắng nói, là vì người 
phạm hạnh, người nghèo, bệnh đến thì cho họ, 
chắng đến thì tự mình ăn. Hai điều sau thì chắng 
vậy, cho nên chăng nói. Thập Nhị Dân Dà kinh, 
bỏ điêu phạm hạnh”; là vì tự mình khất thực nên 
chăng chia phân cho họ. 

Sớ: phần "Định": trong này có ba tiết, như Sớ 
đã kể. 

Sớ: phân "gộp tự duyên": đây là giải thích việc 
"thu y bát” ở trong kinh. Hai chữ "phạn thực”, như 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1159 


trên đã giải thích; ăn đã xong. "Cần gộp duyên" là 
vì khi tu Định, cần đủ năm duyên, đó là; nhàn cư, 
tịnh xứ, dừng nghĩ các việc làm,... Phật tuy đã đạt 
đến bậc Thánh, các đập đêu không có, thật ra chăng 
sinh ra nhọc nghĩ về y và bát, nhưng nếu chẳng vậy 
thì người đời sau sẽ bắt chước, chăng thê đắc định. 
Vì Phật là giáo chủ, hề làm VIỆC ØÌ, người ta đều 
bắt chước theo, cho nên nói rẵng "thị hiện làm 
khuôn mẫu cho người đời sau". 

Sở: “Tịnh thân nghiệp... ": Đây là giải thích ba 
chữ "rửa chân xong” trong kinh. Từ "A Hàm..." là 
điệp lai nạn vấn. Lại nữa, như trong ba mươi hai 
tướng của Phật có tướng da chăng dính bụi trần, 
nay sao lại còn phải rửa? Từ câu “Thị hiện..." là 
giải thích. Ở đây có hai ý: 1. Vì thuận với đời: Bởi 
người. khi đi ra ngoài, trở về ắt e nhiễm bụi trần cho 
nên cân phải rửa chân, Phật thuận với đời, cũng 
làm vậy; 2. Biểu tỏ pháp: tây rửa nhiễm câu uề 
phiền não, tỏ rằng đã đặc pháp thân thanh tịnh; 3. 
Đề làm mô phạm cho đời sau, như nói trong phần 
gộp duyên ở trên. 

Sở: "chánh nhập định”: đây là giải thích cầu 

'trải tòa mà ngôi” trong kinh. Âu "Trâm, trạo.. 
Trầm là hôn trầm, khiến cho buôn ngũ, tăng thêm 
chướng ngại cho Định. Trạo là trạo cử, cứ chạy 
theo những phân duyên, làm cho tán loạn, cũng 
chướng ngại Định tâm. Lại nữa, ở trong bốn nghi, 
vì năm thì hôn trầm, đi thì trạo cử, đúng thì mệt 


mỏi, chỉ có ngôi là hơn hăn, cho nên chăng hôn 
trầm, chắng trạo cử. Mà hôn trầm và trạo cử, bởi là 
phàm phu, nêu theo Như Lai thì không có những 
chuyện đó. Nay làm khuôn mẫu để cho người đời 
sau. Hoặc có người nói: trong kinh chỉ nói trải tòa, 
Sao biết là nhập định? Vì vậy mà tiệp đó giải thích 
răng: "bản đời Ngụy dịch". Thì biết là nhập định. 
Câu "Như thường trải tòa": nghĩa là Như Lai mỗi 
Hội thuyết Bát-nhã đều tự mình trải chỗ ngôi. VỊ 
Bát-nhã sinh ra chư Phật, tức là mẹ của Phật, bày 
tỏ lòng tôn kính Bát-nhã, cho nên tự mình trải tòa 
xong mới thuyết tám hội. Đây là hội thứ chín, nghĩ 
thức chắng đồi cho nên nói là "như thường". 

Chữ "phu": là lưng bàn chân. "Gia" nghĩa là lây 
một chân đè lên một chân. "Kết"; tức là hai chân 
chăng rời nhau, biểu tỏ cho cát tường. Cho nên Trí 
Luận nói: thấy bức tranh vẻ gia phu tọa (ngồi kiết 
già) ma Vương còn kinh sợ, huỗng nữa là người 
nhập đạo đoạn thân chăng lay động. 

Lại nữa, vì để chánh quán năm loại nhân duyên, 
do vậy mà kết gia phu tọa. 1. Do nhờ thân thể thu 
liễm lại mà chóng phát khinh an, là điều rất tốt; 2. 
Do nhờ ngôi yên, nên có thể trải qua thời gian lâu 
đài, chẳng làm cho thân chóng mệt mỏi; 3. Do ngồi 
yên này là pháp bất cộng, ngoại đạo, phái luận khác 
đêu không có; 4. Do ngồi yên này mà hình tướng 
đoạn nghiêm, khiến cho người khác thây rÔi, cực 
kỳ tin kính; 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1161 


5. Do vì ngồi yên này được Phật Phật đệ tử khai 
sáng và chấp thuận, được tất cả hiền thánh khen 
ngợi. Chánh quán năm loại nhân duyên, vì vậy mà 
đáng nên kết già phu tọa. "Đoan thân trú": là chăng 
thập, chắng ngưỡng. 0A0, chắng nghiên bên trái, 
bên phải. "Chánh niệm"; Như lý mà niệm, gọi đó 
là chánh niệm, niệm tức là Niệm Huệ, nghĩa là lìa 
khỏi Hôn trầm, trạo cử, Hữu, vô... "Bât Động": 
nghĩa là bất động ở chánh niệm. Từ "Bản dịch đời 
Đường, cũng là chứng nghĩa như trên. "Chánh 
Nguyện tức là chánh Niệm. Nếu chỉ nói riêng một 
chữ Nguyện” thì nguyện là mong muốn, nghĩa là 
mong muôn trú đối diện niệm. Niệm là sở nguyện 
điều mong muôn), mà ở tại trước khi Định là khác, 
đây tức chắng phải là chán nguyện. "Trú đôi diện 
Niệm", Diên tức là Dụ. Niệm tức là pháp. Hai chữ 
“Trú đối" thông cả pháp và Dụ. Nay trong Pháp và 
Dụ, mỗi thứ đêu thiếu một sự. Nghĩa là Pháp thì 
thiêu cái lý sớ chiêu, dụ thì thiêu cái gương Năng 
chiếu (soi), gương đứng ở trước mặt thì mặt này ặt 
sẽ tự tỏ tỏ. Niệm đứng trước lý thì lý ăt sẽ tự hiện 
TỐ. Pháp và dụ bị thiếu là vì văn ảnh tóm lược. 
Hoặc có thể chắng vậy! Chỉ là Lý và quán phân 
minh, như mặt và mắt thây hiện lượng, tức là dụ 
nước cũng được. Từ câu "Vô Tướng..." là hiển ý 
nhập định. Trên kia là phần điệp nạn vẫn, gộp 
duyên, nhập định, ý ở tại đâu? 

Từ "Ở đây,..." là phân giải thích thông: "Ư thử" 


(ở đây): là luận nói về pháp. “Năng giác”; là Định 
thông. "Năng thuyết", là thuyết thông. Y nói Định 
thông mới có thể thuyết thông. Bởi vì tán tâm 
thuyêt pháp thì chăng thể Như thật, từ Định mà 
phát lời thì ắt sẽ có đường vậy. Cho nên văn sau 
kinh nói: "Làm sao vì người thuyết pháp, bất thủ ở 
tướng, Như Như bất động: "Làm sao vì người 
thuyêt pháp, bất thủ ở tướng, Như Như bất động”. 
Trong các kinh, mỗi lần muôn thuyết pháp đều 
nhập định trước đã, ý đều như vậy,... Đây cũng thị 
hiện làm mô phạm cho đời sau. Nếu chuẩn theo 
Như Lai thì Ngôn, niệm lỗi gì! Do vậy mà luận nói 
"Hiên thị như tịch". 

Sớ: "Mà đại thành..." là phân hai, thông cả biểu 
và pháp ở trước mà giải thích. Có hai phân: l. Dựa 
theo Đại Vân mà nói rộng ra có ba phân: l. Nêu: 
"Đại Thánh" tức là Phật thể. Trùm cả pháp GIỚI, 
gọi là "Đại". Trí soi thiếu, không có mê muội, gọi 
là Thánh". "Hiện tích”: là Phật hiện hóa tích. "Sở 
biểu" là những việc làm của chư Phật, ắt chăng 
khinh suất, chắng qua quýt, đều dùng sự Jjướng đê 
biểu tỏ thân tâm bên trong, như khi thuyết về Như 
Lai Tạng, kinh nêu rõ; Phật thân phóng quang, 
trong quang hiện hoa, nhụy hoa thấy Phật, A Nan 
hỏi Phật, Phật vì A Nan mà thuyết. Như trong kinh 
Hoa Nghiêm thuyết Phật Bô-tát, thuyết Thiên, 
thuyết mây, Tu Di Sơn, đại hải,... đều có sở biểu, 
đây đều là sự tướng làm Năng biểu, pháp làm sở 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1163 


biểu. Vì chăng uống phí, cho nên nói là "Ắt". 

Sớ: từ "biểu Bồn giác..." là phần hai Giải thích. 
Có hai phân: 

- Biểu thông tự: Bốn giác Phật là biêu cho Hóa 
Phật Ngũ uân là biểu cho Xá Vệ Quốc. Hóa thần 
Phật tại Xá Vệ quốc là biêu cho Bồn giác Phật tại 
Ngũ uấn thành. Trong thành có đủ cả người và vật, 
trong uấn cũng có đủ cả sắc và tâm. "Giác Ma.. 
là biêu cho "chiến thắng". Tiếng phạm gọi là Ma 
La, tiếng Hán gọi là Sát giả. Sát hại Huệ mệnh của 
hành nhơn (người hành đạo). Mà có bốn loại: 1. 
Thiên Ma, tức là chủ của Dục giới; 2. Phiên não 
Ma; 3. Âm Ma. 4. Tử Ma. Nay nói "Giác không", 
là như Tâm Kinh nói: "Chiếu kiến Ngũ uẫn giai 
không.. vô vô minh, nải chí Diệc vô lão tử tận”. 
Chiếu Ngũ uẫn không, tức là phá Âm Ma. Vô vô 
minh tận, là phá phiền não Ma. Nải chí vô Lão tử, 
tức là phá Tử Ma. Các pháp xuất thế khác còn 
không, huống nữa là Thiên Ma chăng không sao? 
"Chiêu tâm thức cụ đức" tức là biểu cho "Cập Cô 
Độc”. Trên thì mê cha Bốn giác, gọi là "Cô", dưới 
thì ân mất đứa con Diệu dụng, gọi là "Độc " - Nay 
chiếu Bồn tính có đủ cả trần sa công đức, chắng có 
thiêu một tí công đức nảo cả, tức là "Cấp ô Độc". 
"Câu pháp..." là biểu cho nghĩa Tỳ kheo khất Sĩ. 
Ngoài thì khất thực dưỡng mạng, trọng thì cầu 
pháp nuôi thân. 

- Từ "Giác tâm..." là phần hai Tự riêng. "Giác 


tâm..." là biểu cho nhập Xá Vệ đại thành. Câu này 
đúng phải nên nói "Giác tâm đã phát thì bỏ trân lao. 
Như Lai xuất thế thì vứt quần phàm, sắp muốn 
Biến quán, bèn nhập Thức tạng, ly thành âp mà 
giáo hóa người nào, ly tâm thức mà quản sát sự 
chi”. “Tâm tâm sỐ pháp” là biểu cho cầu "ở trong 
thành ấy, thứ đệ thất thực xong rồi". Khất thực 
chăng phân biệt nhà giàu nhà nghèo, thì quán sát 
há lại lựa chọn tâm sở hay tâm VưƠng. Từ "Tức 
vọng..." hai câu là biêu cho khất xin được thức ăn. 
Bên ngoài hóa người mà được thức ăn, bên trong 
quán pháp mà sanh hỷ. từ Pháp hy..." hai câu này 
là biểu cho, là chỉ cho "về đến bồn xứ, ăn cơm". 

Thức ăn có thể nuôi thân, pháp có thể ích tâm. "Câu 
"Tư duy mượn duyên" là biêu cho "Mặc y, trì bát", 
câu "Vong duyên phù Chơn" là biểu cho "thu y 
bát". Khất thực đã cần y bát, tư duy phải mượn 
Nhân duyên, nhập định đã gộp tư duyên, khế lý cần 
quên niệm lự. Từ "Quản chiêu...” hai cầu là biểu 
cho "rửa chân". Nếu muốn ngồi yên, ăt cần rửa 
sạch bụi chân. Nếu muốn Hoàn Nguyễn, ặt phải 
phủi sạch tâm niệm. Từ ' Thân bồn..." hai câu, là 
biểu cho "Trải tòa mà ngôi". pháp không, tức là 
“Trải tòa”, tâm tịch, tức là "mà ngôi”. Trải tòa rôi 
nØƯỜi mới ¡ ngồi được, pháp đã không thì tâm mới 
tịch lặng, từ “Tâm tịch..." hai câu là biểu cho 
chánh tông pháp, nghĩa là An tọa rôi mới có thê 
thuyết kinh. Tâm tịch lặng rôi, mới tỏ rõ Diệu Huệ. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1165 


Sớ từ câu: Muốn thuyết Bát-nhã..." là phân ba 
Kết. Từ "Tư Thánh..." là dẫn quyền Tư Thánh, tức 
là quyền SỚ của Đạo Dịch pháp sư, nay trích Văn 
mà dùng, chắng lây hết văn, trong đây có hai phân: 
Chánh tỏ: câu “Thân có hai” là xét chung về sinh 
Phật. NEỤY › là sắc thân. “Chơn" là pháp thân. Từ 
câu "Ngũ uân..." Ngụy : là sắc thân, "Chơn" là 
pháp thân. Từ c câu "ngũ uấn...", y áo là che bên 
ngoài. "Thức ăn” là đề nuôi bên trong. Sinh ra thì 
tuy nhờ ở cha mẹ, sống còn thì phải nhờ ở ăn mặc, 
câu "Pháp thân...." Nghĩa là chăng phải cái Sở sinh 
của Sinh Nhân, chỉ là cái sở liễu của liễu nhân. Do 
vậy, sắc thân lấy thức ăn làm mệnh, pháp thân lây 
Huệ làm Mệnh. "Bảo ngụy": nghĩa là chấp vọng 
hợp trân. 

DỊ Chơn", nghĩa là mê lý trái với giác. Đây đều 
là Đảo. "Dưỡng Chơn”: nghĩa là ngộ lý hợp giác. 
"Vứt bi nghĩa là đạt vọng trái trần. Từ "quân 
sanh..." là điệp lại Đảo trên. Từ "Ta lại...” là thị 
hiện vào thành khất thực đề biêu cho pháp . ý khiến 
câu Bát-nhã chiếu thành pháp thân, cho nên nói là 
"Dẫn Chơn". Từ "Vì vậy mà mượn..." đêu là kết ý 
biểu cho pháp. Nghĩa là thị hiện khất thực, ý tại 
thuyết pháp mà thôi. Sớ từ "Niết-bàn..." là phân 
hai. Dẫn chứng. Chỉ chứng cho pháp là nghĩa của 
thức ăn. 

Phân Chánh Tông Trong Sớ. Có hai phân: 

1. Nêu chương môn: Một quyên kinh dùng hai 


Hi 


cuốn luận để giải thích. Quyên "Đại Vân" và 
Thanh Long. đêu dùng cả hai luận. Nay quyên sớ 
này chăng vậy. Vì sao? Vì luận của Ngài Vô Trước 
thì phối với mười tám trú xứ. Còn Luận của ngài 
Thiên Thân thì đoạn hai mươi bảy nghi. Chỉ thú đã 
khác nhau thì chia đoạn cũng khác. Hoặc trong, một 
nghi có bốn trú, năm trú. Hoặc trong một trú có hai 
nghĩ, ba nghĩ, lúc thì hợp nhau, lúc thì rời nhau, 
liên với phân trước, nôi với phân sau. Vì lẻ ây mà 
văn lẫn lộn nhau, lý thì chưa ắt sâu huyện. Người 
học sẽ rất khó hiệu. Nay giải thích riêng lẻ, chăng 
tương can nhau. Người truyền øiảng sau này Sẽ Í{ 
tốn sức mà gặt hái được nhiêu. Trong phân thứ 
nhất, có ba phân: 

I. Chánh tỏ bảy cú: -Hảy nghĩa. cú" là: Luận 
thuật về kệ quy kinh xong rôi, liên nói răng: thành 
lập bảy loại cú nghĩa này rôi thì Bát-nhã Ba-la-mật 
này liên được thành lập. Nghĩa cú thì khác với văn 
cú, lây một nghĩa làm một cú, kinh này tổng cộng 
có bảy nghĩa cú. Tên của bảy nghĩa cú trong sở đã 
có. Trong đó, sáu cú trước là hiển thị sở tác của 
Bôồ-tát đã xong xuôi, cú thứ bảy là hiến thị thành 
lập pháp môn này. Mà văn của bảy cú này, giáo, 
lý, hạnh, quả đều viên mãn vậy. Trong đó, cú một, 
hai, ba, bôn là Hạnh. Cú năm là Lý, cú Sáu là quả, 
cú bảy là giáo, gom cả bảy cú nghĩa này chia thành 
một mục, chỉ dựa theo danh từ của ngài Vô Trướng 
để chú thích. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1167 


Sớ 1: "Chủng tính bất đoạn” đây chẳng phải là 
phàm phu, Nhị thừa và quyên giáo Bô-tát, Ý nói là 
Phật chủng tính chăng đoạn. "nghĩa là Hộ niệm.. 
là chỉ cho kinh, tức là giải thích, ý nói đem tiểu 
giao phó cho đại, dặn dò đại hóa tiểu, triển chuyển 
như vậy thì đâu có đoạn tuyệt, như con người, cha 
mẹ phó chúc cho con cháu... đây là bôn ý của 
không sinh. Cho nên lây Sự này đề tán thán Phật, 
mà dẫn khởi câu hỏi. 

Sớ 2: "Phát khởi hành tướng" Đã muốn chủng 
tính chắng dứt thì cần phải phát khởi cái tương tựa 
tu hành. Câu "nghĩa là do từ ..." là chỉ cho kinh, 
thật ra, đứng, nghe cũng bao gồm trong này. 

Sớ 3: "Hành Sở Trú Xứ”; Đã có năng phát thì 
ăt có Sở phát. Phần sau, phần danh nghĩa của mười 
tám trú, sẽ giải thích rộng, từ câu "từ Phật..." là 
chỉ cho kinh. "Đó là...." Là giải thích danh nghĩa. 
Đây tức là vô tướng œ của tướng. Chăng phải một 
mực là vô tướng, hơi thây hành huyền là thuận với 
Bồn tông, cho nên nêu vô tướng. 

Sớ 4: "Đối trị", "Tà hành" tức là bất chánh 
hành. Chỉ cần chắng thuận với Phật Đạo đều øọI là 
tà hành. Chữ "Công" nghĩa là chăng cùng một. 
"Kiến" là phân biệt tình. "Chánh hành" tức là 
chánh hành của ly kiên. Chăng phải chánh hành 
của thuần chánh. "Hai loại đối trị"; dùng chánh 
hạnh trị tà hành, đó là một đối trị. Dùng Vô phân 
biệt Trí trị phần biệt kiến, là hai đối trị, mà tà tức 


toàn trỊ, trong cộng, chắng trị kiến, chắng trị chánh 
hành, như đãi cát lọc vàng một chỉ bỏ cát, chăng 
vứt vàng. Nay trong kinh chỉ có Năng trị, không có 
sở trị. Như trong trụ xứ thứ nhất, chăng độ chúng 
sanh là tà hạnh, độ chúng sanh là đối trị. Khi độ 
chúng sanh, thấy có chúng sanh là Sở độ, thấy. Ngã 
(ta) là năng độ, đó là phân biệt, thấy độ mà vô độ, 
đó là đối trị. Ở đây Lý thật thì đồng một lúc, nghĩa 
thì chia ra trước sau, trú thứ nhất đã vậy, các trú 
khác có thể theo đó mà biết. Cho nên luôn nói: Khi 
hành chư trú xứ có hai loại đối trị. 
Sớ 5: "Bắt thât": từ "Nghĩa là do..." là tỏ ý. Ly 
tăng giảm”; nghĩa là chập Hữu là tăng, chấp vô là 
giảm. Trước kia vì rơi vào hai thứ này. mà đánh mất 
Trung Đạo, nay đến lìa chúng cho nên được "Bất 
thât" (Chăng đánh mát), như trong kinh; “Tức phi 
Phật pháp", là thấy nghĩa Đề, ngăn chặn biên tăng 
ích. “Thị danh Phật pháp”, là thê tục đế, ngăn chặn 
biên tốn giảm, những thứ "tức phí, "Thị Danh" 
khác đêu lẽ như vậy. Phần sau cùng của Luận, kết 
luận rằng: Bô-tát ly hai biên này. Với đối trị kia, 
chăng còn đánh mật nữa. Cho nên gọi là "Bất thất". 
Sớ 6: "ĐỊa vị”: từ nghĩa là do..." là giải thích. 
Hai biên tà vậy gác qua một bên chăng bàn đến, 
Trung Đạo mới là con đường Đại Bồ-đề. Cho nên 
ở trong phân này chia lập ra địa vị, cũng như đi đến 
kinh đô Hoàng Đề, có ba con đường khác nhau: hai 
con đường bên đều sai, chăng phải, con đường giữa 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1169 


thì chánh, trong con đường chánh mới có thể luận 
về gần xa, nhanh chậm,.. trong pháp cũng vậy, cho 
nên kinh nói: "Tất cả Hiền Thánh đều dùng vô vi 
pháp mà có sai biệt”. 

“Tín hành..." là phân vị. Trong mười tám trú, 
mười sáu trú trước là tin Hành Địa, đây đúng vào 
Tam Hiên, nương Tín mà khởi hành, cho nên gọi 
là Tín hành, còn gọi là Tín giải, vì nương Tín mà 
khởi giải. Trú thứ mười bảy là Tịnh Tâm Địa, đây 
đúng vào Sơ ĐỊa, vì lì phân biệt chướng, chứng 
Chơn Như. Trú thứ mười tám là từ Địa thứ hai trở 
đi, cho đến Phật vị, gọi chung là Như Lai Địa. Lại 
nữa, Vì chư g1a nói về Địa vị, hoặc rộng hoặc lược, 
rộng thì có năm mươi hai vỊ, lược thì bỏ hết. Không 
có vị nào cả, nay thì bình quân giữa rộng và lược, 
bỏ đi những điều thái quá, chỉ nói ba ĐỊa, năm vị 
vậy. 

Sở 7: "Lập danh" từ "nghĩa là do..." là giải 
thích. Nghĩa là dựa trên ba loại pháp, lập tên Kim 
Cang: 1. Dựa theo Thê, dụng của Bát-nhã, danh là 
kim cang, đây là như Kim Cang Kiêm và Lợi (cứng 
và bén); 2. Dựa theo địa vị cộng hẹp mà gọi là Kim 
Cang: đây là như hình của chày kim cang: vì Tín 
hành một tăng kỳ, tịnh tâm chỉ một Sát Na, Phật 
Địa hai tăng kỳ, như chày kim cang, đầu và sau 
rộng, ở giữa thì hẹp; 3. Dựa theo văn tự, gọi là Kim 
Cang. Đây là như vẻ tranh, để thuyên giảng Tín 
Hành Địa thì bảy chỉ (giây), thuyên giảng Phật Địa 


thì ba chỉ (giây) Văn còn lại Tịnh Tâm Địa chỉ năm 
hàng kinh. Cũng như vẻ tranh kia, đầu và sau rộng, 
ở giữa hẹp. Lại nữa, ba loại này là trên dụ và pháp 
đêu triển chuyển mà thành, trong Dụ căn bản là 
Km Cang kiên cứng bén nhọn, nhân nhờ tạo mà 
thành cái chày. Nhân ở vẻ mà thành hình của nó. 
Trong pháp, căn bản là Thể dụng Bát-nhã, Nhân ở 
ti mà thành (ĐỊa vị của nó, nhân ở thuyên giảng mà 
thành văn tự của nó. Lại nữa, trong pháp va Dụ này 
mỗi thứ đêu có ba sự, một sự tức là thật, hai sự còn 
lại đều là hư giả. Trong Dụ, kiên lợi Kim Cang là 
Thật, hình chày, tranh vẻ đêu là hư giả. Trong 
pháp, Thể Dụng kim cang là Thật, vị Địa, danh tự 
là hư giả. Vì ba sự này, đầu và đuôi tương nhau, 
cho nên đặt tên là Kim Cang. Mà một sự trước là 
bồn ý của Phật, hai sự còn lại là ý của Bô-tát và Cô 
đức. Câu "Do từ sáu nghĩa cú trên”, trong đó năm 
cú nghĩa trước là kiên lợi (cứng bén), cú nghĩa thứ 
sáu là rộng hẹp. Trong rộng hẹp bao gồm cả Năng 
thuyên và sở thuyên. 

Sớ "Bốn nghĩa cú sau..." là phân hai, chỉ chung 
bốn cú sau. Đúng thì nên trước hỏi răng: _Jrong cú 
thứ ba đã thuyết hết văn kinh, chưa bIỆt bốn cú sau 
phôi nhiếp ra sao?" Nghĩa là mỗi một trú, thuyết 
đối trị, ở chỗ đôi trị, hiến tỏ chăng mất Trung Đạo, 
cho nên ở rong cái chăng mắt trong đó mà lập ra vị 
và Địa, ở sáu cú trước, Trung Đạo lập lập danh. 

Sớ từ câu "mười tám trú xứ là...": là phần ba, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 I7 


giải thích rộng. Có ba phân: Nói về Mười tám trú 
xứ. Trong Sở đã kê đủ tên mười tám trú vả giải 
thích tóm lược, nghĩa của chúng cũng nói về đối trị 
mười hai loại chướng. còn chỉ ra văn kinh để biết 
nó thuộc về phân đoạn nào mà mỗi trú, sớ chỉ lược 
nêu ba chữ, năm chữ văn kinh. Bởi vì kinh bản chia 
phân đoạn đâu đuôi văn thế hơi trùng lặp, e bị lẫn 
lộn, nên chăng nêu ra những chữ đâu tiên, chỉ lấy 
những câu văn khác tiếp theo đó. Cũng chắng có 
đoạn văn cuôi là ở chỗ nào, cũng vì tỉnh lược gọn 
mà thôi. Sau nảy sẽ tùy theo văn mà lược nói đầu 
đuôi đề cách biệt trước và sau. 

Trong phân một: Phát tâm nghĩa là phát bốn 
loại tâm quảng đại bậc nhất. Văn kinh là từ "Phật 
bảo Tu Bồ-đề: cư Bồ-tát Ma ha tát nên Như vậy 
mà Hàng phục kỳ tâm... Nếu Bô-tát có Ngã tướng, 
Nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức 
phi Bô-tát". Bởi vì Đại thừa Bỏ- tát, tôi sơ pháp 
nhỉ, hợp phát tâm â ây. Trong mười tám trú, nó đứng 
thứ nhât. 

2. Kinh từ "Lại nữa, Tu Bồ-để! Về pháp, nên 
vô sở trú, hành ở bố thí... Tu Bô-đê! Bồ-tát chỉ nên 
Như sở giáo trú”. 

"Bắt trú... đăng, chữ đắng có hai ý: Một là đắng 
VỚI những văn. Còn lại, như trên đã dẫn. Hai là 
đăng với những nghĩa còn lại, nghĩa là đăng còn 
lại, giới (đăng là vân vân, giới, nhẫn, tiếng, định). 
Đây tuy là chỉ kinh, luôn tiện kiên cử giải thích 


nghĩa. Tức ba L Mật là sở ứng, Giới đăng là Năng 
ứng. Này và sở hợp lại, cho nên nói là "Tương 
ưng". Do vậy, chỉ hành Thí, giới,... chăng thể ly 
tướng, hoặc chỉ hành ly tướng, chẳng hành thí, 
ĐIỚI, . . đều chắng phải là tương ưng hành. Mãi cho 
đến khi ly tướng ở chỗ hành thí, giới...hành thị, 
giới ở chỗ ly tướng đến thì mới được gọi là tương 
ưng Hành. 

3. Kinh từ "Tu Bồ-đê! Về ý ra sao? Có thể thân 
tướng thấy Như Lai không?... Nếu thây các tướng 
Phì Tướng, tức thây Như Lai.. 

Hỏi: Sắc thân là tướng, Sao lại ly tướng câu nó? 

Đáp: Tướng của Sắc thân là bóng, pháp thân vô 
tướng là Thể, muốn được sắc Thân hữu tướng, cần 
thấy pháp Thê vô tướng, mới được Thân sắc tướng 
vậy. 

Trong này, ý tại ngoài văn, cho nên Luận dựa 
theo ý này mà chia ra phân, đoạn. 

4. Irong phân bốn "Ngôn thuyết": là kinh từ 
"Tu Bô-đề bạch Phật răng: Thế Tôn!... Pháp còn 
nên xả, hà huông phi pháp”. 

Hỏi: Pháp thân chắng phải là Ngôn thuyết, sao 
lại cho Ngôn thuyết là pháp thân? 

Cho nên Sớ giải thích răng: "Vì Nhân ở ngôn 
thuyết mà hiến tỏ lý". Đây có hai ý: Dùng ngôn 
thuyết để hiển pháp Thân, Pháp Thân chăng phải 
ngôn thuyết. Văn tự tính ly, tức là pháp thân, không 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1173 


có một pháp thân nào riêng khác. 

“Trí tướng”: Kinh từ "Tu Bô-đê! Về ý ra sao? 
Như Lai đắc A-nậu Bô-đê Ư?... Tât cả Hiên Thánh 
điều nhờ vô vi pháp mà có sai biệt", tức cho Vô 
tướng vô vi pháp là Trí tướng, cho nên Khởi Tín 
Luận nói: Vì Trí tướng không có gì để có thê thấy. 

"Phước tướng": Kinh từ "Tu Bô-để! Về ý ra 
sao? Nếu người đây ba ngàn Đại Thiên Thế Giới 
bảy báu để dùng bồ thí... Tu Bô-đê! Cái gọi là Phật 
pháp, tức phi Phật pháp". Đây thì cho răng trì 
thuyết kinh này được phước vô lậu, cảm được sắc 
thân vi diệu, gọi đó là phước tướng mà phước 
tướng của pháp thân, phước tướng chăng phải là 
pháp thân giải thích theo chủ. 

5. "Ở trong...": Văn có ba phần: Chánh tỏ văn 
này kinh từ "Tu Bồ- đê! Về ý ra sao? Tu Đà Hoàn 
năng tác niên này; tu Đắc Tu Đà Hoàn quả hay sao? 
Tu Đà Hoàn năng tác niệm này: ta đắc Tu Đà Hoàn 
quả hay không?... vuIi với hạnh A Lan Nhã”. 

"Đặc thắng": Bởi vì Tiêu Thừa tứ quả thì hơn 
tứ hướng... so với cái kém mà tỏ ra cái hơn. Đây 
tức là lầy Tiểu mà so với Đại. tiêu nhân còn chắng 
có lỗi, quân tử há lại bị lầm! Do vì không có kiêu 
mạn, mới đắc chứng quả, cho nên kinh đều nói: 
"Tôi chắng nghĩ như thế này "tôi đắc Tu Đà Hoàn 
quả”. 

Sớ "Kê từ trú này..." là phân hai, tự chung đoạn 


sau: Ý nói răng là gay bằng, ý nói về thứ đệ, thứ 
tụ. Vì trước hỏi rằng: Bốn trú trước vì sao chăng 
gọi là ly tướng? Cho nên nói vậy. Ý nói: Hễ muôn 
tu tiễn, trước kết cần phải phát tâm, phát tâm TÔI, 
mới tu hành. Vì vậy mà có trú thứ nhât, trú thứ ba. 
Phát tâm và tu hành, vốn đề cầu Phật quả, mà bên 
trong Phật quả chỉ có hai thân (sắc thân và pháp 
thân), giữa thô và tế. Sắc thân trước, pháp thân sau. 
Vì vậy mà có trú thứ ba, trú thứ tư. Trước kia tu 
thắng hạnh, e có mạn tâm, làm chướng ngại cho 
việc nhập vào Thánh vị, cho nên mới thuyết Tiểu 
quả để so sánh với Đại thừa, nay lia khỏi chướng, 
tiên nhập vào Thập Hồi Hướng vị, vì vậy mà từ trú 
thứ năm mới thuyết ly chướng. Mà mười hai 
chướng này, mỗi lân đạt đến một trú đều cân ,phải 
lần theo trú trước đề rõ lai ý. Như nói: _LUy đắc vô 
mạn, nhưng còn tự cho mình là thiêu văn", cho nên 
trong trú thứ sáu đôi trị thiểu văn chướng, Nhưng 
trú khác đều phỏng theo như vậy mà biệt. Đây là 
vì các chướng này đều ở tại Địa tiên (tức là trước 
khi đắc Sơ Địa) có thê làm chướng ngại kiến đạo, 
chẳng phải là Địa Thượng (Địa thượng, tức là đã 
đạt đên gia1 đoạn Sơ địa trở lần). Cho nên nói răng: 
"Chướng hết tận mới nhập Chứng Đạo". Mà 
chướng là Sở trị, văn tại ngoài kinh, trú là năng trị, 
văn là văn kinh, nếu nhìn nhau mà nói thì lý ăt sẽ 
TỐ Vậy. 

"Nay đang đôi trị..." là phần thứ ba, biệt kết 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1175 


đối trị. Mà dựa theo Ngũ uân, Luận nói: Mạn có 
hai loại; bảy và chín mạn. Chỉ khác nhau về khai 
và hợp. Nay dựa theo người nhập đạo mà nói: Bảy 
mạn: Luận nói: l. Mạn: với kém, nói là hơn, với 
tương tựa, nói là ngay hàng; 2. Quá mạn: với tương 
tựa, nói là hơn. Với hơn, nói là ngay hàng; 3. Mạn 
quá Mạn: Là với người hơn mình, tưởng cho mình 
hơn ho; 4. Tà mạn: mình thật không có Đức, tưởng 
cho mình có đức; 5. Ngã mạn: Nghĩa ở ngũ, tụ uẫn 
tưởng cho là Ngã, Ngã sở; 6. Tăng thượng mạn: 
nghĩa là ở trong Thăng Diệu pháp, chưa đắc mà 
cho là đắc; 7. T¡ liệt Mạn thứ năm và Mạn thứ sáu. 
Vì đã chứng Ngã không, vì đã thủ tự quả. 

6. Kinh từ "Phật bảo Tu Bô-đê về ý ra sao? Như 
Lai xưa tại chỗ Nhiên Đăng Phật ... thật Vô Sở 
đặc". Vì sao ly chướng mà đắc thành trú? Sớ tiếp 
đó nói: "Ly chướng thứ hai..." là chướng đã ly. 
"Chăng lìa..." là kết nghĩa của thành trú. Trong đó, 
câu trước là thành trú, câu sau là ly chướng. Nêu 
rời khỏi Phật thế thì chăng gọi là trú xứ. Không có 
Phật thuyết pháp, tức là thiểu văn, liên thành 
chướng đó. Nếu chăng lìa Phật thế thì mời thành 
trú xứ. Thường gặp Phật thuyết pháp thì có đa văn 
liên sẽ ly chướng. Mà kể là tu hành, trí Huệ làm 
gốc, muốn được trí huệ, ắt cần đa văn. Cho nên y 
theo Phật là trú, ly Phật là Thiều văn chướng. Cho 
nên kinh nói: "Đa văn tăng trí Huệ, siêng nghe đệ 
nhất phương". 


Hỏi: Nếu vậy, theo kinh này nói: "Về pháp, thật 
vô sở đắc", thì sao lại thành đa văn? 

Đáp: Đây là Văn mà vô văn, đắc mà vô đắc, vô 
đắc mà đắc, là Chơn đặc. Vô văn mà văn, đó là thật 
văn, cho nên thành trú này. 

7. Kinh từ "Tu Bôồ-đề! Về ý ra sao? Bô-tát trong 
Nghiêm Phật Thổ hay không?... Nên vô sở trú mà 
sanh kỳ tâm, từ "Ly tiễn..." là chướng sở ly. Chữ 
"Phan duyên" tức là "Tác niệm , vì chỉ cùng một 
nghĩa mà thôi. "Ly hình...", ý nói: Nếu thủ tướng 
của sắc, thanh... làm Thổ, tức có phân hạn, cho nên 
gọi là "Tiểu", vì chăng như pháp thân, nếu chăng 
thủ tướng thì Phân biệt chăng sinh. Tâm và cảnh 
lưỡng vong, đầu gì phân hạn. Cho nên nói là “Đại”. 
Từ "Khế pháp ..." là giải tích nguyên do. Ý bảo 
vong tỉnh, nghiêm pháp tính thổ, chăng bảo sanh 
tâm, nghiêm pháp tướng thô. Cho nên kinh nói: 
"Chắng nên trú săc,.. sanh tâm, nên vô sở trú mà 
sanh kỳ tâm". Bài kệ giải thích rằng: “Trí tập Duy 
Thức thông, Như thị Tịnh thô, phi hình đệ nhật thê, 
phi nghiêm trang nghiêm ý”. 

8. Kinh từ "Tu Bô-đề! Về ý ra sao? Thí như có 
người, thân như Tu DI Sơn Vương.... là danh Đại 
thân". Chữ "Thành thục”; tức là do từ giáo hóa, 
khiến cho chúng sanh, thành chủng căn thục, có thể 
chứng ngộ. Từ "Ly xả... ` là chướng đã lìa, nếu xả 
chúng sanh thì chắng thể giáo hóa, cho nên khiến 
ly chướng mới thành trú. Từ câu "Nếu thấy đại, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1177 


tiêu..." là phản giải thích nguyên do ý nói: Người 
có khả năng cứu vớt vật (chúng sanh) là vì chắng 
thây đại hay tiểu. Cho nên kinh nói: "Phật nói phi 
thân, đó là đại thân”, hả lại còn đại tiêu. Nêu thây 
đại tiểu thì có cao thấp, thâm sơ, yêu ghét. Tâm đã 
chăng bình đăng thì sao gọi là Đại bi, dù cho hóa 
sanh, chỉ thành ái kiến, người ghét thì đi, tức xả 
chúng sanh, làm sao thành thục? Dụng ý ngược lại 
thì chắng vật nào bị bỏ xót, khỏa giữa nhanh chậm 
đêu được thành thục. 

9. Kinh từ "Tu Bô-để! Như trong Sông Hằng, 
toàn bộ số cát,... Như Lai vô sở thuyết". Từ câu 
"Ly Lạc..." là chướng SỞ ly, Mà tùy thuận theo 
ngoại luận tức là tán loạn, nêu có thể viễn ly tức là 
thành trú. Tức là kinh sách của Nho, Mặc, ngoài 
Phật giáo ra, đều là Ngoại. luận. Vì những sự việc 
của ngoại luận là suôi nguôn danh lợi. Nêu đã cầu 
danh thì làm sao tâm chăng tán loạn. Hơn nữa, đắc 
được thì vui, mất đi thì khô. Bị khô thì lo buôn, 
được sướng thì phóng dật, do đây mà nghiệp 
nghiệp chông chất, kiếp kiếp trâm luân, suy ngược 
tận gốc, đêu do tùy thuận theo ngoại luận mà thôi. 

Từ câu "Hăng sa..." là nêu Trì kinh phước 
nhiêu để trách ngoại học. Ý nói: Người trì kinh 
công đức như vậy mà chăng tu hành. Nguôn danh 
lợi là gốc khô luân hôi, sao lại tùy thuận theo. 

10. Kinh từ "Tu Bồ-để! Về ý ra sao? Ba Ngàn 
Đại Thiên thế giới toàn bộ vi trần là nhiều hay 


không?... là danh thế giới". Sắc là y báo tức là Tứ 
Đại ngoài, Thân là chánh báo, tức là Ngũ uẫn 
trong. “Đoàn thủ”; nghĩa là Hòa Hợp. Nhưng bản 
dịch đời Tần, đời Ngụy địch là "DỊ nhỉ",, mà Đoàn 
thủ là dựa theo pháp tương ưng, kiêm cả Nhơn. Hai 
sự tương vọng, nhau, tông cộng có ba đôi: l. Nội 
thân sắc uân và ngoại khí giới, chỉ hợp với vi trần 
mà thành gọi là Đoàn Thủ. Thây có Thân và khí 
(đô vật) là y và chánh, chấp thủ... là tương ưng; 2. 
Bôn uân, Thọ tưởng.... Tức là tương ưng, chưa 
hợp với tâm, tâm sở pháp mà thành, gọi đó là Đoàn 
thủ, thấy có khô, Lạc, thọ,... tức là tương ưng; ¬ 
Sắc và tâm hòa hợp để thành thân này, gọi là Đoàn 
thủ, thấy có tâm, săc, tức là Ngã, nhơn tương ưng. 
Hành nghĩa là dời đôi, trôi chảy, tạo tác. Vô nghĩa 
để quán phá nó, thì phần San SẼ nÓI TỐ. "Ảnh tượng 
tướng”; là những pháp; sắc, tâm,. Ấy là những 
hình ảnh năm trong pháp giới, cũng có thể là những 
hình ảnh của Nghiệp Thức. Từ "Lu phá...": là 
chướng sở ly. "Vô sáo tiện” là do không có thiện 
xỏ phương tiện, chăng thể phá những hình ảnh này, 
mới gọi là chướng. Nêu có thiện xảo phương tiện 
phá chúng thì thành trú đó. Về tướng của Thiện xảo 
phương tiện, sẽ nói rõ ở phân văn sau. Từ "Đã ly 

" là lần theo trú trước lây đó làm gốc của phương 
tiện, do từ không có trú loạn thì thành trú này, từ 
định mới có thể phát Huệ, quán mà phá nó, từ "Dĩ 
tê...": là chỉ rõ hai loại phương tiện, là tướng của 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1179 


thiện xảo phương tiện. Mà phá trừ thì đủ cả hai 
loại, phá tâm thì chỉ một loại trừ tế mạt. Bởi vỉ tâm, 
tâm sở pháp chăng thê chiết phá. Thô sắc thì rõ rệt, 
tình chấp thì khó quên, chiết đến cực vi, để trừ 
vọng niệm, cho nên cân đủ cả hai, như nói ở văn 
sau. "Tướng tưởng”; tức là tâm và cảnh, tâm và 
cảnh lưỡng vong, cho nên gọi là “Trừ"”. 

11. Kinh từ "Tu Bồ-đề! Về ý ra sao? Có thế 
băng ba mươi hai tướng thây Như Lai hay không? 
Là danh ba mươi hai tướng”. "Ly phước... " là 
chướng sở ly. Muôn vào Thánh Đạo, cân phước Tư 
Lương, như người đi xa, há lại đi không, Phật là 
chí Thánh, là Nhân của phước, cúng dường hâu hạ, 
sẽ đắc được phước. Tức lây phước này, làm tư 
lương kia. Nếu cúng dường được phước, tức là trú, 
chăng phải chướng. Ngược lại, tức là chướng, 
chẳng phải trú. Từ ' 'chăng dùng...". Hoặc hỏi văn 
răng: chăng dùng tướng thây Như LaI, Như Lai còn 
chắng thê thây thì làm sao hâu hạ cúng dường? Cho 
nên ở đây giải thích: Đây tức là chỉ dùng Trí Huệ 
tùy thuận tương ưng, gọi đó là cung câp hâu hạ. 
Chứ chăng nói là tướng thâm, hầu hạ riêng vị Phật 
vô tướng, chỉ liễu tướng tức phi tướng, chăng sinh 
chấp trước mới gọi là tương ưng, hề cúng dường, 
thân cận, cung kính đều gọi là cấp thị (cung câp, 
hâu hạ). Nếu sinh ra chấp trước thì chăng thuận với 
Lý, tuy thường thấy. Phật, chăng gọi đó là thây. 
Như văn sau nói: "Nêu dùng sắc thây ta, dùng âm 


thanh câu ta, người ây hành tà đạo, chắng thể thấy 
Như Lai". Hoa Nghiêm nói: "Nếu người trăm ngàn 
kiếp, thường tùy theo Như Lai, chăng hiểu Chơn 
thật nghĩa, mù lòa chăng thấy Phật". Lại như; Phật 
xưa kia thăng lên Đao lợi Thiên, ba tháng vì mẹ 
thuyết pháp, sau đó Phật giáng xuống Diêm phù, 
có Tỳ kheo ni, tên Liên Hoa Săc, muôn thấy Phật 
trước, hóa làm Chuyển Luân Vương, đội trượng đi 
đến chỗ Phật, Phật bèn trách cô, cô kế việc trên. 
Bây giờ, Tu Bô-đề đang, ở trong núi, cũng muốn 
gặp Phật, lại suy ngâm răng: Lý không vô tướng, 
là Chơn pháp thân, cần gì gặp sắc tướng, nghĩ rôi 
lại ngôi, rôt chăng đến gặp. Thế rôi Phật bảo, Liên 
Hoa sắc răng: Tu Bồ-đê đã gặp ta trước rôi cô dẫn 
đến sau. Mới biết; chập tướng mê Chơn, đối mặt 
ngản dặm, hư tâm thể vật, trời đât một nhà. Cho 
nên cô nhân nói: gan mật tuy gân, tình sanh ắt cách, 
sông núi tuy xa, Đạo khế ăt gân. Mới biết thông đạt 
đạo lý, mới Chơn cấp thị (cúng dường, hầu hạ). 
Hầu hạ ở đây là hầu hạ Chơn Phật, cho nên được 
phước không có bờ bến. 

12. Kinh từ "Tu Bồ-để! Nếu có thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn, dùng Hăng Hà Sa đắng thân Bồ 
thí..., là danh đệ nhât Ba-la-mật". Từ "Hy Lạc...." 
Là chướng sở ly, mà tên chướng có chỗ thiêu sót, 
nếu đặt cho đây đủ thì nên 9l là Bất quá trú. Chỉ 
lạc vị thì thành chướng, viên ly thì thành Trú. Vả 
lại, dựa theo bị chướng mà khởi quá (lầm lỗi) thì 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1181 


có năm lớp: I. Vì thân mà cầu lợi; 2. Do vì câu lợi 
dưỡng mà khiến cho thân mệt mỏi, đây lại có hai: 
a. Do phóng dật khiến cho thân mệt mỏi. 

b. Câu chắng được, thân cũng mệt mỏi. 3. Do 
vì thân mỏi mệt, khiến cho tâm phiên nóng mà 
chăng khởi tinh tiên. 5. Do chăng khởi tinh tiên mà 
thối mất công đức. 

Từ "Hắng sa mệnh thí..." là giải thích thành đôi 
tại. Kinh nhiêu lần so sánh, ý bảo phải cải cách, vì 
thây đại lợi mà chắng câu tiêu lợi, đã chăng câu lợi 
thì thân chăng mệt, thân đã chắng mệt thì tâm 
chẳng não, tâm đã chắng não thì khởi tinh tiến, đã 
khởi tỉnh tiễn thì có thể thọ trì, gặt được vô biên 
phước mới biết kinh ý là trị chướng này mà thành 
trú kia. 

"Một thân": là một báo thân. Ý nói há lại vì một 
thân báo mà Suốt ngày câu danh câu lợi, cầu mãi 
chăng thôi, vẫn chưa xứng tình, dù cho nhiều tiên, 
chết thành tiên người. Trì kinh công đức, Võ lượng 
vô biên, tận mãi sau này, dùng nó chăng hết, lợi hai 
như vậy. Người sao chăng nghe. Kinh vô thường 
nÓI: Quyền thuộc đều xả đi, tiên bạc mặc họ mong, 
chỉ giữ thiện căn, mình đường hiểm đây lương 
thực. 

13. Kinh từ "Tu Bồ-đề! Nhẫn nhục Ba-la- 
mật... như người có mắt, ánh trời sáng soi, thấy 
những thứ sắc" 


Từ "Ly bất..." là chướng sở ly. Đây chỉ vì 
chăng Nhẫn mà thành ra là chướng. Nhẫn chịu thì 
thành trú. 

Từ "Vô Ngã... " là chỉ ra nguyên do của Nhẫn. 
Đây có hai ý; là thông và biệt; Thông (chung) thì 
do vô ngã tướng, tuy nhiêu lần bị cắt xẻ, thường 
vẫn nhân chịu. Biệt (riêng) thi do vì vô ngã nên có 
thể nhẫn, do lũy khô cho nên có thể nhẫn. 

14. Kinh từ "Tu Bồ-đề! Thời sau này, nếu có 
Thiện Thiện nam tử, Thiện nữ Nhơn, thọ trì đọc 
tụng kinh này... quả báo cũng bất khả tư nghị". 

Từ "Lý Trí... ": là chướng sở ly. 

Từ "Ngày ba thời ...": là chỉ kinh đối trị. Ý nói: 
Muốn chứng Thánh Tính thì phải có Trí. Kinh 
nhiêu lần so sánh, ý ở chỗ thúc đây phát. Đây giỗng 
với tướng chê trách, khuyến khích trong Hoa 
Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói: Pháp Tính Chơn 
thường ly tâm niệm. Nhị thừa điều này cũng đắc 
được, chắng nhờ đây mà được đời tôn, chỉ nhờ 
thậm thâm vô ngại trí". Mà đây là ý riêng về đối 
trị, cho nên cân phải nói một loạt đê cho người ta 
xả định, tu huệ. Nếu căn cứ theo cứu cánh mà xét 
chung thì cân phải Định và Huệ đăng học, ngang 
băng nhau. Trong Kinh Niết-bàn nói: "Định, Huệ 
chắng đăng, chăng thấy Như Lai. Vô minh tà kiến, 
từ đó mà sinh. Trú thứ mười một trên. tức là Định 
Môn. Vì đôi trị khác nhau nên cân phải vậy. Người 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1183 


tu tập cần phải kiên hành chúng. 

15. Kinh từ "Bây giờ, Tu Bồ-đề bạch Phật răng: 
Thế Tôn!... Thật không có pháp phát A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bô-đề". 

Từ "ly chướng thứ mười một... ": là chướng sở 
ly. Nghĩa là động chăng tự nhiếp, tức là chướng, 
chăng phải trú. Nếu tự nhiếp, bất động, tức là trú, 
chắng phải chướng. Trong luận thì gọi đó là 
chướng tự thủ. 

Từ "Ta có thể...": Là giải thích. Ý nói: Do kể 
cho là Ngã, bèn khởi tâm mình có khả năng hàng 
phục, tâm trú, bất giác Hỷ động, cho nên chắng tự 
nhiếp. Nay kinh nói: Không có một chúng sanh 
nào được diệt độ, không có một pháp nào được Bồ- 
đê" thì chăng kế châp cho mình có khả năng đặc 
biệt, cho nên có thể đối trị nó. 

16. Kinh từ "Tu Bô-đê! Về ý ra sao? Như Lai ở 
chỗ Nhiên Đăng Phật, có pháp đắc A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ-đề không?... Do vậy mà gọi là 
Nhất Thiết Pháp". 

Từ "Lìa chướng thứ mười hai...": Nếu không 
có giáo truyện trao tức là chướng, chắng phải trú. 
Nêu được trao truyên giáo, tức là trú, chăng phải 
chướng. 

Tự "Muốn nhập.. .. : là giải thích thành nghĩa 
trú. Tuy trong tam Hiên vị, loạn tu lục độ trải qua 
vô số kiếp, muôn nhập Thánh Đạo, cân phải Phật 


sách phát, cho nên sau Tư Lương VỊ, đặt tên Gia 
Hạnh, nó cũng giống như dùi lửa, khi lửa sắp phát 
ra, phải g1a thêm gâp bội công lực. 

"Gặp Phật"; là Phật Nhiên Đăng. 

"Đặc Vô Sở Đắc": tức là Nhiên Đăng thọ ký 
cho Thiện Huệ, sẽ đắc làm Phật, Hiệu Thích Ca 
Mâu N¡, chăng phải Phật cho pháp. Cho nên nói là 
"Vô Đắc". 

Hỏi: Đây nói Thiện Huệ đắc thọ ký, tiễn nhập 
vào ĐỊa thứ tám, sao lại đem giai đoạn này phôi 
với giai đoạn Địa tiên (chưa nhập Sơ ĐỊa)? 

Đáp: Muôn nhập Sơ Địa, cân phải học Bát Địa, 
dụng tâm mới có thể đặc nhập, nêu chỉ học sơ địa 
thì rốt cùng chăng thể nhập, cũng như người học 
bắn cung vậy. Lại nữa khi sắp chứng Bát Địa, còn 
cần phải có giáo thọ. Muốn nhập kiến Đạo (Sơ Địa) 
cũng cân như vậy. Mà từ trong trú thứ năm đến trú 
này, mỗi trú đối trị một chướng, chướng này 
chướng cho kiên Đạo (Sơ Địa). Nay là cùng. CỰC 
của Ga Hạnh VỊ, đôi trị đã hết, cho nên nói răng: 
"Mà chứng đạo vậy". 

17. Kinh từ "Tu Bồ- đê! Thí như thân người 
trường đại... Phật thuyết tật cả pháp VÔ ngã, vô 
nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả". 

Từ "Nhiếp chủng tính...": là giải thích thành 
nghĩa Trú. Trí Thể tức là quán chiếu, Bát-nhã là 
Năng chứng, tức là không có phân biệt giữa hai trí, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1185 


Diệu và Binh, vì nhớ đắc trí này mà sanh vào nhà 
Như Lai, quyết định nối dõi glòng giông Phật. Cho 
nên đây tức là Trí của Địa tiên, Gia Hạnh vị khi đạt 
đến Sơ Địa, chuyên nhận tên này (nhiếp chủng tính 
trí): Vì nó có khắp ở trong tật cả pháp. Duy Thức 
nói: do vì nó hiển hiện ra từ Chơn Như thị không, 
cho nên không có một pháp nào mà nó chăng tại. 
Trong Luận thì gọi tên là Bình Đắng trí. Mà có năm 
loại nhân duyên Bình đắng: 1. Bình ¡ đẳng thọ ác; 2. 
Bình đăng Pháp vô ngã. 3. Bình đăng tât cả Đoạn 
tương ưng: 4. Bình đăng vô hy vọng tâm; 

5. Bình đắng tất cả Bô-tát chứng đạo. Có năm 
loại nhân duyên nảy, cho nên gọi là Bình đắng trí. 
Cho nên luận nói: khi nhập chứng đạo, đặc hai loại 
trí: 1. Nhiệp chủng tính trí; 2. Bình đẳng trí, mà sở 
chứng là Lý. Nay ở đây nói trí, là có hai Mề l. Theo 
Khởi Tín Luận nói: y theo pháp thân này, gọi tên 
là Bốn giác; 2. Lý và trí ngâm hợp, năng và SỞ 
chăng khác. Như hạt châu và ánh sáng chắng xả lìa 
nhau. 

"Thành pháp, Bảo Thân": Nhiếp chủng tính trí 
đạt đến quả, đắc thành báo thân. Bình đăng trí đạt 
đến quả, đặc thành pháp thân. 

"Trường Đại": Luận thì nói là Diệu Đại. diệu; 
tức là báo thân, vì trang nghiêm bởi công đức của 
vạn hạnh, đại, tức là pháp thân, vì Chơn Như thật 
lý khắp tất cả. 


"Thành pháp, Báo thân": nhiếp chủng Tính Trí 
đạt đến quả, đặc thành Báo Thân, bình đảnh Trí đạt 
đến quả, đặc thành pháp thân. 

"Trường Đại": Luận thì nói Diệu Đại. diệu tức 
là báo Thân, vì trang nghiêm bởi công đức của vạn 
hạnh, Đại, tức là pháp thân, vì Chơn Như thật lý 
khắp tất cả. 

1§. Từ đây về sau đều là cầu Phật Địa. Trong 
đó lại còn có sáu loại cụ trú. 

"Cụ trú"; nghĩa là viên mãn. Nghĩa là chuyển 
xả hai chướng, chuyên đặc Bồ-đề Niết-bàn, nhiếp 
chuyền cụ túc. Đã chứng Thánh Tính, sinh nhà 
Như Lai, cần tỏ công đức Phật quả, khiến cho vui 
vẻ hướng đến, mà quả đức đó tuy nhiêu, nói tóm 
lại chắng ngoài y báo và chánh báo. Trong hai bảo 
này, trước tỏ rõ về sở y, nêu không có sở y thì năng 
y làm sao đứng vững. Bên trong chánh báo, chăng 
ngoài phước và trí. Vì trí dẫn phước, cho nên trí 
phước sau. Mà sau là nói riêng về ba nghiệp, nói 
thứ tự như sau: 

1. Kinh từ "Tu Bồ-đề! Nêu Bỏ- tát nói thế này, 
ta đang trang nghiêm Phật Thỏ, vị ây chăng gọi là 
Bỏ-tát... nếu Bô-tát thông đạt Vô Ngã pháp, Như 
Lai gọi đó Chơn là Bô-tát. 

Từ "Đây là dạy...": là chỉ cho vị, tức là từ Nhị 
Địa cho đến đăng giác, đang ở giai đoạn tu đạo vị, 
nghĩa là khi trang nghiêm, lìa năng tướng và sở 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1187 


tướng, đó đó là Tịnh, xứng khắp pháp giới, cho nên 
nói là "cụ túc". Cho nên kinh nói: “Người thông 
đạt Vô ngã pháp, Như Lai thuyết danh Chơn là Bô- 
tát". 

2. Kinh từ "Tu Bồ-đê! Về ý ra sao? Như Lai áo 
nhục nhãn không?... vị lai tâm bất khả đắc". 

"Kiến Tịnh" là ngũ nhãn. Kiến tức vô kiến, ØỌI 
đó là Tịnh, không có chỗ nào chắng thây, gọi đó là 
cụ túc. 

“Trí tịnh”: tức là thảy tri chư tâm... Tr1 tức vô 
tri, gọi đó là Tịnh, không chỗ nào chẳng tr1, gọI đó 
là cụ túc. 

Vì trí và kiễn chắng riêng khác, cho nên cùng 
một xử. 

Từ "Từ đây về sau...", tức là chỉ cho vị. Chăng 
phải Tu Đạo vỊ. Đến đoạn sau đều hợp nói trên Hữu 
và Vô. Cho nên nói là "quán thông". Bốn Đoạn 
sau: 

3. Kinh từ "Tu Bôồ-đê! Về ý ra sao? Nêu người 
đem bảy báu đây cả ba ngàn Đại thiên thê giới để 
dùng bô thí... vì phước Đức là vô, nên Như Lai nói 
đặc phước đức nhiêu". 

Hỏi: Trước đã nhiêu lần nói về phước đức của 
bồ thí, đây có khác gì với trước? 

Đáp: Trước nói đều là để so sánh chắng băng 
phước thọ trì, nay ở đây nói là phước của vô trú 
xứng với Tính, chắng thê so sánh, cho nên khác. 


Hỏi : Phật là Quả, Bồ Thí là Nhân. Vì sao trong 
quả lại nói về Nhân Hành. 

Đáp: Hề là quả đức đều là Nhân kia, thành cái 
Nhân của Vô trú để làm rõ phước của xứng với 
Tính. 

Nói "Tự tại": là để tách biệt với phước thuộc 
Hữu lậu. chẳng tự tại. Nếu theo trong luận thì đoạn 
này và Đoạn trí Tịnh, hợp lại thành một đoạn, ý tỏ 
răng phước và trí chăng lìa nhau, như thể thì trong 
đoạn nói về thuận, cũng tách ra làm hai đoạn; đó là 
sắc thân cụ túc, cũng là đủ con số sáu đoạn. Nay ở 
đây thì hợp sau, tách trước ý rằng phước và Trí xa 
nhau mà khác nhau, phối nhiếp Nhân và Quả. Đoạn 
văn và đoạn sáu có khác, khác nhau thì cần phải 
tách ra. Tướng và Hảo cùng là một thân, ý là vì 
thành ba nghiệp, cho nên cần phải hợp lại. 

4. Kinh từ "Tu Bồ-đê! Về ý ra sao? Phật có thể 
dùng cụ túc sắc thân mà thấy không?... đó gọi là 
chư tướng cụ túc”. 

Đây là nói về Như Lai Chơn Thân và ứng thân 
cụ túc. Như kinh nói: "Tức phi cụ túc sắc thân" là 
tỏ về Chơn thân. "Thị danh cụ túc sắc thân" là tỏ 
về Ứng Thân. "Tức phi chư tướng cụ túc": là tỏ về 
Chơn Thân. "Thị Danh chư tướng cụ túc”; là ứng 
thân. 

5. Kinh từ "Tu Bô-đề! Ông đứng cho rằng Như 
Lai nghĩ thế này", Ta đang Hữu Sở thuyết pháp"... 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1189 


thị danh thuyết pháp". Thuyết mà vô thuyết, thuyết 
vô thuyết, là Chơn thuyết pháp. Cụ túc là vô pháp 
đề thuyết, không có chỗ nào chăng thuyết, đó gọi 
là thuyết pháp. 

6. Mà trong tâm, lại có sáu loại: 1. Niệm xứ. 2. 
Chánh giác. 3. Thi thiết đại lợi ích; 4. Nhiếp Thủ 
pháp Thân. 5. Bắt trú sinh tử Niết-bàn. 6. Hành trú 
tịnh. Hóa độ chúng sanh, đại bi làm gốc. Cho nên 
trước tiên là tỏ về Niệm xứ. Mình chưa thành Phật, 
sao thể độ người. Cho nên, tiếp đó nói về chánh 
giác, tự lợi đã mãn, liên hợp lợi tha, cho nên tiếp 
đó tỏ về Thị Thiết Đại Lợi ích; còn e trệ ở tướng 
Đại, nên tiếp đó tỏ về Nhiếp Thủ pháp thân, lại c 
trú không và Hữu, cho nên nói về bất trú Sinh tử, 
Niết-bàn, lại e chấp thí hóa tích, cho nên tiếp theo 
nói vê Hành trú tịnh, dùng sáu nghĩa nảy, để so 
riêng với văn kinh, chi tiết như Luận kia đã nói, vì 
tránh phiền não nên chắng kế ra. 

Từ "Lại nữa, mười tám trú..." là lớp thứ hai, 
dùng tám nghĩa thâu tóm mười tám trú trên. 

1. Nhiễp: Nghĩa là bao trùm, bao nạp, tức là lây 
phố độ chúng sanh, hiện không có trái ngược, do 
vậy, phôi với Trú thứ nhất phát tâm trú. 

2. Tịnh và tương ưng: Bởi cùng một nghĩa, do 
vậy, phối với Trú thứ hai. 

3. Tuy ba sắc, bốn pháp đều là Dục đắc (muốn 
đặc). Do vậy, phối với hai trú giỗng nó, là trú thứ 


ba và trú thứ tu. 

4. Có thể hiểu được. 

5. Vừa đúng vào Tịnh tâm Địa, cho nên đồng 
VỚI trú này. 

6. Đang đúng là cứu cánh vị, cho nên đồng với 
Trú này, tuy thông cả Tu Đạo, vì theo nhiều mà 
nói. 

Từ câu "trong mỗi một trú..." là tỏ về các nghĩa 
nhiếp như trong trú thứ nhất, "Phô độ tứ sinh" là 
quảng "Nhiếp nhập vô dư Niết-bàn là thâm. “Thật 
vô chúng sanh đặc diệt độ" là quảng (rộng). "Bồ- 
tát, Vô Ngã, Nhơn tướng" là thâm, trú thứ nhất là 
như vậy, cò các trú khác cứ theo lệ trên thì rõ. 
"Nhược ngũ bách sinh Nhẫn" là quảng "Đều Vô 
Ngã Nhơn" là thân, nếu nói chỉ tiết thì trước dùng 
sáu trú, nhiếp mười tám trú. Sau lây hai trú nhiếp 
mười tám trú, đều được đây đủ. 

Sớ từ "Mười tám trú,..." là phân ba. Còn phối 
theo Địa và vị để giải thích. Mà trong các giáo, nói 
về Địa và Vị, hoặc có (Hữu) hoặc không có (vô). 
Như kinh Lăng Già nói: "Thập ĐỊa tức là Sơ, Nhị 
Địa tức là Bát... không có một địa nào cả”, đây là 
tỏ răng vô ( không có). Kinh Nhân Vương, kinh 
Anh Lạc thì nó đủ cả ĐỊa và VỊ, đây là tỏ răng vô 
(không có). Kinh Nhân VƯƠnG, kinh Anh Lạc thì 
nói đủ cả ĐỊa và VỊ, đây là tỏ răng Hữu (có), còn ở 
đây kinh này Hữu hay vô đều tùy cơ mà nói. Nêu 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1191 


kinh Hoa Nghiêm; hành Bồ vạn sai, viên dung nhất 
tế, hữu và vô là vô ngại, thì kinh này thuyết về 
xứng với tính. Mà theo Hoa Nghiêm. Hữu và vô vô 
ngại, mới là liễu nghĩa. Vì dựa theo pháp, tức là vô, 
mà dựa theo Nhơn (người) thì tức là Hữu. Nhơn và 
pháp đã chắng lia Hữu và vô, cho nên hợp lại 
ngang, bằng với nhau. Mà hành nhân niệm niệm 
cân ngâm "hợp Phật cảnh, phản cùng biển quả t thì tự 
nhiên giai câp bất đông. Nếu dụng tâm mà sẵn có 
đăng cập thì rốt cuộc chướng cho chứng nhập. Cho 
nên Hoa Nghiêm Sớ nói: Tu thì đôn tu, vị thì chia 
nhân và quả. Huống nữa Tông của kinh này là vô 
tướng, há lại hợp với kê ra ngôi vị cạn sâu, chỉ dựa 
theo Tình và Hoặc dẫn đến mỏng bớt mà vị và Địa 
chuyền cao. Nghĩa và tướng hơi giông nhau mà 
lược phối nhiếp nhau. 

Câu "Đệ Nhất Thập trú”: Thập trú là: 1. Phát 
tâm trú; 2. Trì ĐỊa trú; 3. Tu hành trú; 4. Sanh quý 
trú; 5. Phương tiện cụ túc tru; 6. Chánh tâm trú; 7. 
bất thôi trú; §. Đồng Chơn trú; 9. Pháp Vương tử 
trú; 10. Quán Đảnh trú. Nay phối với mười trú là; 
vì đồng tên vơi trú thứ nhất kia nên phối với nó. 

Hỏi: So nhau chỉ nói là một, sao lại phối VỚI Cả 
mười. Đáp: Vì trú dầu bao trùm cả những trú sau. 

Hỏi: Vì sao chắng nói Thập Tín vỊ? 

Đáp: Cũng bao trùm vào trong Thập trú vị. Vì 
chúng đứng trước thật trú, nên gọi chung là Tín 


Hành Địa, cũng giống giới Hoa Nghiêm mà thôi. 

Câu "Đệ nhị Thập Hành...": Thập Hành tức là: 
l. Hoan Hỷ hành; 

2. Nhiêu ích hành; 3. Vô sân hận hành; 4. Võ 
tận hành; 5. Ly s1 loạn hành; 6. Thiện hiện hành; 7. 
Vô Trướng hành; 8. Tôn trọng hành; 9. Thiện pháp 
hành; 10. Chơn thật hành. 

"Tiền lục": là sáu hành trước trong mười hành, 
dùng phối với trú xứ thứ ba thứ hai này thuyết về 
lục độ, tức là bô thí phôi với hoan hỷ hành, trì giới 
phối với nhiêu ích hành. Nhẫn nhục phối với vô 
sân hận hành, tinh tiên phối với vô tận hành, Thiền 
Định phối với si Loạn hành. Trí huệ phôi với Thiện 
Hiện Hành. Bởi tâm ly phân biệt, thiện xảo thị 
hiện. 

"Tam, đệ thất hành", câu "chắng dùng tướng 
thây Như Lai", tức là Vô Trướng Hành. 

"Tứ, Hậu tam hành" phôi với ba loại pháp thân 
trong trú thứ tư. 

Đó là: Pháp thân ngôn thuyết phối với Tôn 
Trọng Hành, bởi vì sinh tôn trọng với ngôn giáo 
của Phật. Pháp thân trí tướng phôi với Thiện pháp 
hành, bởi vì Chơn Như vô vi là Chơn thiện pháp, 
pháp thân phước tướng phôi với Chơn thật hạnh, 
bởi vì phước của trì kinh là vô lậu Chơn thật. 

"Năm đến mười bốn phối với mười hồi hướng" 
1. Cứu hộ tất cả chúng sanh, ly chúng sanh tướng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1193 


hôi hướng: 2. Bất Hoại Hồi Hướng: 3. Đăng nhất 
thiết Phật Hỏi hướng: 4. Đến tất cả xứ hôi hướng: 
5. Vô Tận công đức tạng. hồi hướng: 6. Tùy thuận 
kiên cô hôi hướng; 7. Đắng tâm tùy thuận tất cả 
chúng sanh hôi hướng; 8. Chơn như tướng Hồi 
hướng; 9. Vô phược Vô Trướng giải thoát hôi 
hướng; 10. Pháp giỚI vô lượng hôi hướng. 

Trú thứ năm phối với Hỏi hướng thứ nhất; ly 
mạn tức là ly chúng sanh tướng. Trú thứ sáu phôi 
với Hồi hướng thứ hai; gặp Phật đa văn tín, giải 
hành... là Bất Hoại. Trú thứ bảy phôi VỚI Hồi 
Hướng thứ ba; chư Phật ly tướng, đã bất trú sắc, 
tức là đăng Phật. Trú thứ tám phôi với hôi hướng 
thứ tư; đã thây đại thân phi thân, là Chơn như tê, 
mới đến tât cả xứ. Trú thứ chín phối với hồi hướng 
thứ năm; chăng theo ngoại luận, thọ trì kinh này, 
tức là đặc vô tận công đức. Irú thứ mười phối với 
Hồi Hướng thứ sáu, quán phá ngũ uấn, tương ưng 
với Định, Bô-đề kiên cố. Trú thứ mười một phôi 
với Hỏi hướng thứ bảy; đã chăng thủ tướng, tức 
với chúng sanh, đẳng tùy thuận vậy. Trú mười hai 
phối với Hôi Hướng thứ tám; kinh nói; ly tất cả 
tướng, tức danh chư Phật, tức là Chơn như tướng. 
Trú thứ mười ba phôi với Hôi Hướng thứ chín. Cắt 
xẻ chăng sân, tức là vô phược Võ Trướng. Trú thứ 
mười bôn phôi với Hồi hướng thứ mười. Kinh nói: 
không có biên là công đức bất khả tư nghị, tức là 
công đức pháp gIới. 


"Trú mười lăm là Noãn...": là phôi với bốn gia 
hành vị. Mà bốn gia hành vị ị này là do tam Hiên 
Bồ-tát đã trải qua VÔ SỐ kiếp tu, tích chưa tư lương 
phước và trí, vì để nhập kiến đạo mà lại gia hành. 
Hai vị, Noãn và Đảnh dùng bốn tầm ty quán, quán 
sở thủ bỗn pháp; danh... là giả có, thật không có, 
tức là sở thủ là không. Nhẫn và Thế Đệ Nhất, dùng 
bốn trí như thật, quán chung Năng danh và sở 
danh,.. là Nhẫn có ba phẩm đó là Hạ, Trung, 
Thượng. Hạ phẩm ân sở thủ là không. Trung phẩm 
thuận Năng thủ không, Thượng phẩm â ân năng thủ 
không, Thê Đệ Nhất, Nhị không đều cùng ân, mà 
đều trệ tướng, chưa thể chứng thật, cho nên Duy 
Thức nói: "Hiện tiên lập ít vật, cho là Duy Thức 
Tính, bởi vì Hữu Sở Đắc, chắng thật trù Duy 
Thức". Nêu phôi VỚI văn kinh, tức là trú thứ mười 
lăm. Kinh nói: "Thật không có pháp phát A Nậu 
Bỏ-đề tâm. Vì Bồ-đề Tâm có thê phát Sở thủ, mà 
đã nói là Thật không có thì tức là sở thủ không, 
đúng vào hai vị, Noãn vị và Đảnh vỊ. 

Trong trú mười sáu, kinh nói: "Phật ở chỗ 
Nhiên Đăng Phật, bất đắc Bô-đề đó là â ân sở thủ 
không, đúng vào hạ phàm Nhẫn. Tiếp đó nói: "Như 
Lai tức là Nghĩa Như của chư pháp". Tức là thuận 
Năng thủ không, nhưng vẫn chưa nói thời sau bất 
đặc thì biết là chưa thê ân trì, đúng vào trung phẩm 
Nhẫn. Tiếp đó nói: “Thật không có pháp đắc A Nậu 
Bỏ-đề", đây tỏ răng thời sau rốt cuộc chăng đắc, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1195 


tức là ấn Năng thủ không, đáng là Thượng Phẩm 
Nhẫn. Tiếp đến nói: "Pháp mà Như Lai đặc, pháp 
đó không thật không hư... tức phi tất cả pháp”, tức 
là song ân hai không, đúng vào Thê Đệ Nhất VỊ. 

"TIrú mười bảy sơ Địa" như trên kia, SỞ nói: 
Nhiếp chủng Tính Trí, chứng Biến hành Chơn 
như,... cho nên ứng vào Sơ Địa. 

“Trú mười tám..." trong này, hợp lại có hai, 
nghĩa là trong trú này, phân đâu, Quốc Thổ Tịnh 
cụ túc, là đang tu Đạo vị, cho nên trên kia SỞ nói: 
giáo này nhị ĐỊa trở lên chư đại Bồ-tát, từ vô 
thượng kiến trí tịnh cụ túc trở xuống, đều là cứu 
cánh vị, cho phần trước nói rằng: "Từ đây về sau 
đêu là trú Phật quả. Trú mười lăm, mười sáu là gia 
hành. Trú mười bảy là kiến đạo. Trong trú mười 
tám, phân đầu là cụ túc tu đạo. Còn lại tức là vô 
học đạo, chia phân đã xong. Có hai phân: I. Điệp 
chương chia văn; 2. Thao chương chánh thích: có 
bốn phân: 

1. Thiện Hiệu thân thỉnh: có hai phân: 

a. Chỉnh nghi tán Phật: Sớ có hai phần: phần 
đâu là giải thích người hỏi: từ đâu... cung kính, là 
phân chỉnh nghi. Còn lại đêu là phần tán Phật. 

Kinh: chữ "Thời" tức là khi Như Lai đã ăn 
xong, trải tòa mà ngôi. "Đức Trưởng Niên lão"; 
nghĩa là Đức cao, gọi là Trưởng, tuôi nhiều, gỌI là 
Lão. Từ câu "Đường dịch..."; là chứng cho niên 


lão, từ câu Ngụy dịch..." là chứng cho Đức 
Trưởng. Trí Huệ siêu luân, tức là nghĩa của Đức 
Trưởng. Còn "Lây Huệ làm mệnh", là dựa theo Dụ 
mà tỏ pháp. Nghĩa là thân người lẤy mạng làm gốc, 
Phật pháp lây Huệ làm gốc. Mệnh tận thì sáu căn 
đêu phê, Huệ tạng thì vạn hạnh bất thành... đây là 
dựa theo nghĩa riêng mà giải thích Trưởng lão”. 
Nếu theo ý chung thì chỉ có Đức nghiệp mới gọi là 
trưởng lão, như nói: Tiên sinh, chưa ắt là tuổi đã 
ølà. 

"Tu Bồ-đề" còn gọi là Tô Bồ Đề, chỉ là âm 
phạm ở vùng sở hạ mà thôi. Từ "Thiện cát... ”: là 
nêu ngược theo ngọn, từ "Khi sanh..." là theo gốc 
mà thuận giải thích. Tây Vực Ký nói: :Tu Bỏ-đê là 
Phật Thanh Long Đà ở Đông phương, ảnh hưởng 
hội của Thích Ca, thị tích Thanh văn, phát dương 
không Lý, mười phương chư Phật pháp đều vậy. 

"Tòng tòa..." là phân trai, giải thích nghi. Có 
hai phân: Chánh thích văn kinh: "Đều chỉnh nghỉ 

, sớ tuy tỏ chung nhưng kinh thì cần giải thích 
riêng. "Tòng tòa khởi", Đạo giữa thây trò, tôn tĩ có 
khác, muôn có điều hỏi, chăng thê ngôi hỏi. Đây 
giông với tăng tử đứng lên hỏi phu tử (không tử). 
Trong Hiếu kinh, phu tử hỏi Tăng Tử răng: Tiên 
vương có chí Đức yêu Đạo dùng đề thuận thiên lạc, 
dân dùng hòa mục, trên dưới vô oán, ông có biết 
điều đó không? Tăng Tử đứng lên đáp: Sâm chăng 
minh mẫn, đâu đủ đề biết điều đó! Tuy kia đáp đây 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1197 


hỏi, mà đạt đến chữ kinh là như nhau. 

"Thiên đản hữu kiên": là nghi lễ ở phương kia 
(Ấn Độ). Ở đất này (Trung Hoa) thì chăng phải 
nghi lễ. Muôn hỏi Như Lai, cần phải thiên đản 
(trịch áo vaI). 

"Hữu tát ...": Hữu (phải) tức là thuận, đầu gối 
có thể co duôi, biểu cho tâm thuận với lý. "Trước 
địa" (dính đất, sát đất): tức là bảy tỏ tướng thập 
kém. Đầu gối biểu cho Trí. Địa (đât) biểu cho Lý. 
Chắp tay là biểu cho tâm ngâm. Chắp tay thì chăng 
cầm đô vật bên ngoài, tâm ngâm với giác, chắng 
duyên với khác. Vì muôn hỏi pháp môn thật tướng 
nên cân dụng tâm như vậy. "cung kính" là tổng kết. 
Đứng dậy, trịch vai, quỳ gÔI, châp tay, đều là vì 
cung kính mà vậy. Cũng có thê phôi với ba nghiệp, 
nghĩa là: Đứng dậy, trịch vai, chắp tay; là Thân 
nh, Cung kính tức là ý nghiệp. "bạch Phật răng 

" là khâu nghiệp. 

Hy Hữu ...": sớ chỉ nói chung, đây đủ thì có 
bốn loại: 

[. Thời Hy Hữu: Kiếp dài khó gặp, mà nay năm 
trong Hiên kiếp. Đang đúng trụ kiỆp, ngay trong 
trụ kiếp, có hai mươi kiếp tăng giảm, nay tức là 
trong kiếp p1ảm thứ chín, khi tuổi thọ con người là 
hai vạn tuổi, Ca Diếp Như Lai ra đời, cứ một trăm 
năm thì giảm một tuôi thọ, đến khi tuôi thọ con 
người là một trắm tuôi, Thích Ca Như Lai ra đời, 


cứ một trăm năm thì giảm một tuổi thọ, đến khi 
tuổi thọ con người là một trăm tuổi, Thích Ca Như 
Lai ra đời, sau khi giảm, kiếp này đã hết, đến kiếp 
thứ mười, triển chuyền kiếp tăng, đến tám vạn bốn 
ngàn tuôi, lại cứ một trăm nắm giảm một tuổi, đến 
khi tuổi thọ con người là tắm vạn tuôi, Di Lặc Phật 
ra đời. Nhìn quá khứ và vỊ lai, hai vị Phật cách nhau 
hơn một ngàn một trăm vạn năm, khoảng giữa thời 
gian đó không có một vị Phật nào khác. Cho nên 
nói là _Hy hữu hữu”. Cho nên Pháp Hoa nói: "Chư Phật 
hưng xuât thế, xa xôi thật khó gặp". 

2. Xứ Hy Hữu: trong Tam Thiên giới, chỉ có 
một Phật, trăm ức Tứ Thiên hạ, trăm ức Tu DI Sơn, 
trăm ức Nhật Nguyệt, trăm ức lục dục trăm ức 
phạm thế, trong đó, chỉ có một Phật, ở phương này 
mà hiện. 

3. Đức hy hữu: Bởi phước Huệ siêu tuyệt, thấy 
vô thượng. Cho nên Pháp Hoa nói: “Trí Huệ ta đã 
đặc, vi diệu tôi đệ nhật". Lại nói: "Như pháp sở đắc 
đó, Định Huệ lực trang nghiêm, lấy đó độ chúng 
sanh, tự chứng vô thượng Đạo". Mà công đức Phật, 
chăng thể thuyết nói, tận hết bờ mé. Cho nên Hoa 
Nghiêm nói: "Sát trân tâm niệm đến biết được, 
nghiệp trong biển lớn uống hết được, hư ,không 
lường được gió buộc được, chăng thể nói hết công 
đức Phật". 

4. Sư Hy Hữu: Dùng Đại từ bị cực xảo phương 
tiện, hiện nhiều loại thân tướng, diễn vô lượng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1199 

pháp môn, tùy theo căn của chúng sanh đều lợi ích. 
Nay đều tán thán, là ý thì tuy thông, nghĩa thì sự 
đáng tán thán, sau đó nêu răng: "Thiên hộ 
niệm.... `. 

"Như Lai": có Chơn và hóa khác nhau: 

- Chơn Phật, danh là Như Lai: khi mê, bỏ giác, 
hợp với trân, gọi là Như khứ, khi ngộ rồi, bỏ trân 
hợp giác, gọi là Như Lai. Như tức Chơn Như, Lai 
khứ tức tùy duyên. 

- Hóa Phật, danh là Như Lai từ Chơn Như khởi 
lai ( đến), thành chánh giác mà hóa chúng sanh. 
Nay đang hậu (sau), cho nên nói: từ Như mà lai. 

"Căn Thục" là những Bô-tát Tam Hiền trở lên, 
tín căn thành thục, mãi không thối chuyền. 

“Trí Huệ lực” tức là thành tựu Trí vô phân biệt. 

"Phật pháp" tức là tùy theo phân vị, khiến 
chứng Chơn Như, là ở một pháp, khiến đạt trăm, 
ngàn, vạn pháp minh môn, đây tức là hạnh tự lợi. 

"Giáo hóa lực" tức là Hậu Đắc Trí. 

"Nhiếp thọ chúng sanh" tức là tùy theo phân vị 
của họ, khiến họ giáo hóa chúng sanh ở trong trăm 
ngàn vạn ức thế giới. Đây là hạnh lợi tha. 

"Căn chưa Thục" là Bô-tát Thập Tín vị. Bởi vì 
người ở vị này, loạn tu lục độ, tâm như lông nhẹ, 
cân phó chúc trao cho người Trí, bảo họ giáo hóa, 
khiến cho chắng thối lùi. 

"Đam nhỏ...." Đem Tiểu Bô-tát phó trao cho 


Đại Bô-tát, chúc (dặn dò) Địa Bô-tát hóa tiêu Bồ- 
tát. Đây giống như cha mẹ di chúng cho con cháu. 

"Bồ-đê..." là phân hai: giải thích riêng về Bồ- 
tát. Âm phạm gọi Bỏ- tát, là chưa đây đủ, gọi cho 
đủ là Bô-đề tát Đỏa. Tiếng Hán gọi là Giác Hữu 
Tình. Vì người thời ây chẳng quý trong tiếng 
Đường cho nên vẫn lưu lại tiêng phạm, nước Tân 
thích tóm lược lại bỏ bớt hai chữ Đề. và chữ Đỏa, 
chỉ gọi là Bồ-tát. Dựa theo cảnh sở cầu là giác, sở 
độ là Hữu tình. Mà dựa theo con người (Nhơn) thì 
có bốn cú: đó là Nhị Thừa có câu, không có độ. 
Chư Phật có Độ, không có cầu. Bồ- tát vừa có cầu 
vừa có Độ. Phàm phu thì không có cầu, không có 
độ. Dựa theo tâm thì cũng có bỗn cú: chư Phật có 
giác, không có tình. Phàm phu có Tình, không có 
giác. Bô-tát có tình có giác. Nhị Thừa nhập vào vô 
y giới; không có tỉnh, không có giác. Dựa theo 
Năng và Sở thì sở câu là giác, Năng câu là Hữu 
tình. 

Từ câu "cả ba ..." đêu câu trước là giác, câu sau 
là Hữu Tình. Mà trong ba nghĩa này; nghĩa một là 
dựa theo BI và Trí. Nghĩa hai là dựa theo Chơn và 
Vọng. Nghĩa ba là dựa theo con người và pháp. 
Nghĩa của chữ Bồ-tát chẳng ngoài ba nghĩa này, 
chưa ắt đội mũ báu, mặc áo trời mới là Bô-tát. 

b. Trong phân Sở chia ra hai phân: 

l. Giải thích đương cơ: từ câu "Hoa Nghiêm 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1201 


.." là dẫn chứng, đây có hai ý: ý đầu nói rằng: có 
người trước kia đã từng phát tâm, về sau quên mắt, 
còn chăng phải là căn khí, huống nữa là những 
người hoàn toàn không có phát tâm. Vì sao lại vậy? 
Vì bị ma nhiếp trì. Y sau thì nói: Chúng sanh phát 
tâm rôi, về sau lại quên mất, là vì chắng hiểu 
(phương pháp). trú, tu, hàng phục mà thôi... cho 
nên nay hỏi là đẻ dừng bị quên mất. Phân trước là 
phân biệt cái cơ, sau là phòng ngừa sự thôi lùi. Có 
hai ý này nên mới dẫn dùng kinh kia. Do vậy, 
Thiện tài đồng tử mỗi lần gặp bạn lành đều trình 
bày răng: tôi đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bộ- đê Tâm tôi nhưng chưa biết làm thê nào học 
Bồ-tát Hạnh, tu Bô-tát đạo. Ý nói phát tâm mới là 
khí (căn khí, đồ chứa) của tu hành. 

Từ "A Nậu ..."; trước tiên là dịch tên. "nghĩa là 
chánh trí..." là giải thích chữ “chánh” ở trước. Còn 
so với chữ "Biến" để chia thành hai Trí. Chữ 
"chánh" ở sau tức là tỏ rõ sở giác của hai trí là 
chắng thiên, chăng lệch. Tức là dùng chánh trí để 
giác Chơn, dùng Biến Trí để giác tục, đều chăng 
thiên lệch, chắng tà vậy, cho nên gọi là "chánh 
giác". Vì Nhị Thừa thì giác một cách thiên lệch, 
phàm phu thì giác một cách tà vạy, nay đề tách biệt 
với hai loại đó mà nói là "chắng thiên lệch, chăng 
tà vạy". Nghĩa là như lý mà tri (biết), như sự mà 
tri. Mà Hai trí này còn gọi tên là; Như lý và Như 
Lượng, căn bản và hậu Đắc, Chơn và Tục, quyên 


và thật. Lại nữa, theo thuyết của Trí Độ Luận; Từ 
Nhân đến Quả, có năm loại Bồ-đề: 1. Phát tâm Bồ- 
đề; tức là Thập Tín; 2. Phục tâm Bồ-đề; tức là Tam 
Hiện, 3. Minh tâm Bồ- đề, tức là Sơ Địa đến Thất 
Địa; 4. Xuất Đáo Bô-đề, tức là Bát Địa, cửu Địa, 
Thập Địa; 5. Vô Thượng Bô-đề; Phật tức là Như 
Lai Địa. Nay dựa theo Năng phát tâm, tức là đúng 
vào loại Bô-đề thứ nhất. Dựa theo sở phát thì loại 
Bồ- để thứ năm. Năng và Sở hợp luận thì xuyên 
suốt từ loại một cho đến loại năm. 

Sớ phân hai Giải thích chánh vấn. Có ba phân: 
Giải thích bản dịch Đời Ngụy: trước tiên là dẫn 
căn. Từ "ý nói..." là giải thích ý. Câu "“Trú cảnh 
giới Øì?" là khi chưa phát tâm thì trú cảnh của lục 
trần. Đã phát tâm rôi, nên sửa nên nếp. Cho nên 
nói: trú cảnh giới gì?". Câu "tu hạnh nghiệp gì?” 
khi chưa phát tâm, làm mười nghiệp ác. Đã phát 
tâm rồi, chắng thể như trước, cho nên nói "Tu hạnh 
nghiệp gì?" 

Câu "Vọng tâm....": khi chưa phát tâm, vọng 
tâm khởi, liền đuôi theo vọng, đã phát tâm tôi, 
chăng thê theo VỌNg. Cho nên hỏi răng "làm sao 
hàng phục?” “cho nên Phật..." là tỏ bày ý đáp. Ỹ 
nói: Xưa kia trú cảnh của lục trần, nay trú bỗn tâm. 
Xưa kia hành mười ác, nay hành sáu độ. Thời xưa 
trước (dính mắc) tướng, nay khiến chắng trước, 
dụng tâm như vậy là Chơn thật tu hành thì phát Bồ- 
để tâm làm sao quên mất được! Từ câu "Tân 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1203 


dịch..." là hội với bản kinh này. Câu đầu là nạn 
khởi. Từ "ý nói..." là giải thích câu đâu. Câu thứ 
hai là nêu: Ý nói: Tuy bản dịch này không có đoạn 
văn nói về tu hành nhưng đã bao hàm nghĩa của tu 
hành như trong Khởi Tín nói: Lục Thức Bát thức, 

chăng nói thức thứ bảy, tuy chăng nói nhưng nghĩa 
cũng đã đây đủ.. 

Từ "nghĩa là Bến tâm..." là chỉ cho kinh, giải 
thích thành, ý nói: trong bốn tâm, cũng có nghĩa 
của Trú, tu, hàng phục. Trong Lục Độ cũng có 
nghĩa của trú, tu, hàng phục. Vì sao? Trú: nghĩa là 
phát tâm, ắt cân tu tiên. Hàng: nghĩa là chê phục, 
là nói theo trú, tu. Do vậy, ở đây chúng chắng xả 
lia nhau. Bản dịch đời Tần, Cưu ma La Thập lược 
bớt, ý là ở đó. Văn tuy chắng nói, nghĩa đã đủ vậy. 
Từ "cho nên, Võ Trướng..." là phân ba, dẫn luận 
làm chứng. Câu "Trú; nghĩa là Dục nguyên”; Dục 
nguyên (mong muốn) ý khởi, tức là phát tâm. Câu 
"tu hành...", bình đăng trì tâm gọi là Đắng trì, 
Đắng Trì tức là tương ưng, tương ưng tức là nghĩa 
của tu hành. "Hăng phục...", "tâm kia” tức là tâm 
tương ưng ở trước, chế nó khiến nó trở về với trú, 
tức là lại khiến cho tương ưng, đây tức là nghĩa của 
hàng phục nói theo trú, tu. Kinh và luận khế hợp 
nhau, ý chỉ của thánh có chỉ giống nhau, cho nên 
như trên nói, lý thật là vậy. 

Câu "Lại nữa, mười tám trú... ": đây là luận của 
ngài Vô Trướng là đáp dọc về ý của ba câu hỏi. 


Nếu theo ngài Thiên Thân giải thích kinh thì đáp 
ngang về ba câu hỏi. Nếu theo ngài Thiên Thân giải 
thích kinh thì đáp ngang về ba câu hỏi. Từ "Tu Bỏ- 
đê! Hi niên như sở giáo trú" về sau, tức là đoạn 
riêng về nghi tình. Nay tỏ về ngài Vô Trướng nên 
có thuyết này, ý nói: chăng chỉ bốn tâm, mà ngay 
cả trong Lục Độ cũng có nghĩa của trú, tu, hàng 
phục. Như bên trong mười tám trú đều có ba nghĩa 
đó. Như trong trú thứ nhất: "Độ bốn sinh nhập 
Niết-bàn" là nghĩa của trú. "Vô sinh khả độ" là 
nghĩa của tu. "Vô Ngã tướng... " Là nghĩa của 
Hàng phục. Trú thứ nhất đã vậy, những trú khác 
đêu thê. 

Từ "Mới biết..." là kết nghĩa ba. "Hành một", 
ba nghĩa đây đủ mới thành một hành. Đó là, không, 
phát tâm, Hàng phục. Chăng tu hành thì cũng 
chăng phải là Hành, chỉ phát tâm, tu hành mà 
chắng hàng phục, cũng chăng phải là Hành. 
Không., Hàng phục, tu hành, mà chăng phát tâm, 
cũng chăng phải là Hành, Như Đỉnh ba chân, như 
trời ba quang, thiếu một chắng được. Cái diệu của 
dịch kinh, chính là tại đó vậy. 

1. "Ấn tán sở tán": là ân và tán lời tán thán của 
Tu Bồ-đề. Tức là kinh nói: "Thiện tai! Thiện tai!" 
là tán, "Như Như sở thuyết" là ân. "Như Lai thiện 
hộ niệm... ", là sở tán. "Lời lặp..." là những lời tắn 
thán của Tu Bồ-đề khế hợp với tâm Phật, nếu 
không lặp lại thì sao thể biểu tỏ sự cực thiện. Như 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1205 


Nhan Hỏi chết, không Phu Tử than răng: "Trời 
chôn ta! Trời chôn ta!" chú thích: Lời nói lặp lại là 
đau thương cực kỳ. Cát và hung tuy khác, nhưng 
lòng ân cân thì giông nhau. 

2. Từ "Hộ niệm và phó chúc...": Không sinh 
(Tu Bô-đẻ) phát ngôn. lời nói đúng với sự, do đó 
Điêu ngự (Đức Phật) ân trú... 

3. "Bảo nghe hứa thuyết" Kinh nói: “ông nay 
lắng nghe” là bảo nghe. "Sẽ vì ông thuyết" là hứa 
thuyết. "Đế" là nghĩa của thấm thật, xét thật, xét 
kỹ. Ý bảo nghe thật kỹ, Chơn thật dụng tâm mà 
nghe từ câu "có dùng tâm hành sinh diệt... " đây là 
dùng văn của kinh Tịnh Danh, Kinh kia nói: 
“Không có dùng sinh diệt tâm hành mà thuyết Thật 
tướng pháp" Ở đây ý nói: đã chăng thể dùng tâm 
sinh diệt mà thuyết thì sao thể dùng tâm sinh diệt 
mà nghe. Đã là pháp thật tướng bất sinh bất diệt thì 
sao lại dùng tâm hành sanh diệt mà thuyết nó, nghe 
nó. Đừng có đặt món ăn ngon trên chiếc đĩa nhơ 
uế. Từ "trí luận..." là giải thích tướng: "Đoạn thị” 
là nhìn ngay, chắng liếc trái liếc phải. Mắt nêu nhìn 
đi chỗ khác thì tâm ắt duyên theo điều khác. Vốn 
muốn chế tâm, bèn bảo nhìn thắng, đó là phương 
tiện của dụng tâm. "Khát nước” là dụ. Như khát 
nước vậy, chỉ e nước hết, không nhìn chỗ khác. 
Người nghe pháp, cũng lại giống vậy, mong mỏi 
diệu pháp, vô tâm liễếc mặt. "Một tâm nhập lời 
nghĩa", trong ý hiện nghĩa, mới phát ra lời, trong 


lời có nghĩa, trong nghĩa có ý, bảo người nghe 
dùng nhĩ thức mà nghe lời ây. Dùng ý thức mà 
chọn lây nghĩa â ây, tìm nghĩa mà lây ý, được ý mà 
bỏ nghĩa. Nếu được ý ờ ở trong lòng, lo gì đánh mất 
lời nghĩa, tâm tâm nều vậy, như bình rót bình, nhận 
lãnh không sót, thê thì chí diệu. Cho nên nói: "Nhất 
tâm nhập vào trong trang ngữ nghĩa". "Dũng diệu” 
tức là hớn hở vui mừng, tức là khi muốn nghe 
pháp. "Bi hỷ" tức là khi đã nghe hiểu "Bi" nghĩa 
thương tâm, ngày xưa chăng gặp, như phần sau 
kinh nói: "Rơi lệ buôn khóc". Hýỷ: Nghĩa là mừng. 
Hôm nay được nghe, như Thu Tử hớn hở vui 
mừng. Thương cho ngày xưa, vui vì hôm nay, cho 
nên nói là "BI hý”. từ "như thị..." là kết về cái cơ, 
ý nói: Nêu chăng dụng tâm như vậy thì chắng thể 
vì họ mà thuyết. Lại nữa, quyền ký của ngài Chơn 
Đề nói: "Đề Thích" ba lỗi lầm, được ba công đức, 
đó là ly tán loạn, khinh mạn, điên đảo, như thứ tự 
sinh ra ba Huệ văn, tư, tu. 

"Tiêu khuyên tương trần" Tiêu: là tiêu chỉ, nêu 
chỉ, khuyên Ì: là khuyến miễn, khích lệ. Tương là 
như muôn, sắp. Trân là thuyết nói: "Thiên nam 
tử†"; là tiêu. "Ung như thị..." là khuyên. Ý của tiêu 
khuyên là ý đang muốn nói. Cho nên nói là "tương 
trần", tức là ý chỉ cho đoạn văn chánh đáp ở phân 
Sau. Do vậy, sớ nói "ta sẽ vì ông..." 

Trong Phân III: 

Từ "Duy..." như nay người ta nói "Dạ". Đều là 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 3 1207 


từ thuận theo. Lão Tử nói: Duy và A, cách nhau 
bao xa? Văn chú thích giỗng như Sớ. Nay ở đây là 
lễ phép. 

Từ "Thập Địa kinh..." giải thích tướng của 
"nguyện văn". Tức là trong Hoa Nghiêm Thập Địa 
Phẩm; chư Bồ-tát chúng thỉnh Kim Cang tạng 
thuyết bài kệ của Thập Địa pháp môn, nay ở đây 
mượn dùng nó. Bốn câu đầu, trong đó, dựa theo dụ 
để phối với Ba Huệ. Câu thứ nhất là Văn Huệ, nghe 
pháp chăng suy ngắm, như uống nước chắng mùi 
vị. Câu thứ hai là Tư Huệ, nêu muốn tìm câu mùi 
vị món ăn thì cần phải nhau. Câu thứ ba là Tu Huệ, 
tu hành thì hoặc trừ, như uông thuốc thì bệnh trừ. 
Câu thứ tư là quả của ba Huệ, ong hái trăm hoa để 
thành Mật, người tích chứa vạn hạnh để chứng 
Chơn, ong thành mật rôi, nhờ mật mà sống. Người 
chứng Chơn rôi, nương Chơn mà trú, từ câu 

"chúng con..." là hợp dụ. Câu cuối cùng là dụ 
chung cho những điều được nghe. 


KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH 
KÝ 


QUYÊN 4 


IƯ. Như Lai Chánh Thuyết: 

Có hai phân: Chánh đáp sở vẫn. Có hai phân: 
Nêu chung kê riêng đề điệp vấn: 

Kinh: "Chư Bô-tát Ma ha tát": 

Hỏi: trong phần nêu đương cơ trước, nói: 
"Thiện nam tử! Thiện nữ nhơn", đến nay là trả lời, 
sao lại nói. "Bồ-tát ma ha tát"? 

Đáp: Đại tâm chưa phát, tức là phàm phu, đã 
phát đại tâm, tức danh Bô-tát. Thiện Hiện khi nêu 
là dựa theo khi chưa phát tâm, cho nên nói “Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn". Thế Tôn trả lời là dựa theo 
sau khi đã phát tâm, mới nói chư Bồ-tát Ma Ha Tát. 

Sớ "Đây là lấy..." có bôn phân: Giải thích văn 
kinh: Vì không sinh (Tu Bồ-để) nghe có ba loại, 
Phật nay nêu lại chỉ nói hàng phục, cho nên ở đây 
mới giải thích: hai câu đầu là nêu, từ "nghĩa là 
trong trú..." là giải thích: nghĩa là vô ngã mà độ 
chúng sanh, đó là hàng phục ở trong trú. Bồ thí 
chăng trú tướng, là hàng phục trong tu. Do những 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1209 


nghĩa này, cho nên hàng phục là chung. "Y kinh tại 
đây : là ở tại nêu hàng phục mà chỉ rõ trú và tu, là 
muốn hiến rõ văn giản dị mà nghĩa phong phú, 
huyện diệu lăm thay đâu tuy trú, tu, rỗt sau hàng 
phục, được ý thâm sâu, Ki nên nói một. 

Từ “Có người chia... ": là phê phán người khác 
chia kinh lầm lẫn, tức là quyền Sớ Đại Vân, Thanh 
Long thi nói: "Nêu phân cuối bao quát cả phân đâu, 
nghĩa cũng giống nhau". Từ "Mới khiến cho..." là 
chánh phê phán Sự Sa1 lâm đó. Câu "Văn chẳng ổ ồn, 
chẳng suông” nghĩa là vốn. nên phân đâu bao quát 
phần sau, như sắc nêu sắc là để ví cho thanh, 
hương... sao bôn nhiên lại nêu sau, như nêu sắc là 
để ví cho thanh, hương.. sao bổng. nhiên lại nêu sau 
nhiếp đầu, làm cho văn chăng ổn chẳng suông. 
Chăng ô ồn chăng suông là do bởi chia phân, chắng 
phải bốn ý của văn kinh, từ ' 'Huỗng nữa xem kỹ 

.. r là định rõ ý chỉ của kinh, cầu "hàng phục năm 
trong trú và tu", hàng phục trong trú, tức là "Thật 
vô độ giả". Hàng phục trong tu, tức là "vô tướng 
bồ thí". Vô độ Vô trú tức là ly tướng. Ly tướng đã 
thông cả trú và tu. 

Từ "Chăng riêng đáp..." là phần bốn, điệp nạn 
thích thông nạn rằng: Không sanh đã hỏi có thứ tự, 
trú, tu, hàng phục rõ ràng. Vì sao trong kinh chăng 
riêng đáp mà lại gởi găm trong trú và tu? Từ câu 
"trông của kinh này ..." là chánh thông. Như trên 
đã dẫn vô độ, vô trú. Câu "Cân phải dựa theo trú, 


tu mà hiển": là nêu có phát tâm, tu hành thì mới có 

thể nói đến hàng tâm. Nếu không có trú, tu thì nói 

chi đến hàng phục. Thê thì chỉ ở trú và tu. Vì hàng 

là phân biệt vọng niệm nên nói "vốn chắng lìa 

nhau”. Từ câu "Mười tám trú của ngài Vô Trướng 
.." là dẫn chứng, có thê hiểu được. 

Trong Sớ phân đáp câu hỏi về an trú, hàng tâm: 
Đây tức là an trú bốn tâm. Di Lặc kệ nói: "Quảng 
Đại đệ nhật thường, kỳ tâm bất điên đảo, lợi ích 
thâm tâm trú, thừa này công đức mãn". Theo bài 
kệ này mà chia, cho nên kê ra bốn tâm. 

Sớ "Cú thứ nhất..." có hai phân: Giải thích nêu 
"Tam giới phô độ" là n thích nghĩa của Quảng 
đại tât cả chúng sanh chăng vượt tam giới, tam giới 
phô độ mới gọi là quảng đạo. Nếu một chúng sanh 
chăng cho độ thì chẳng phải là Quảng đại. Cho nên 
kinh nêu răng: “Toàn bộ tật cả chúng sanh", tức là 
bao quát hết. Tiếng Phạm gọi là Bậc Hộ Thiện na, 
tiếng Hán gọi là chúng sanh. Trí Độ Luận nói: Sanh 
ra trong ngũ Uân hòa hợp, cho nên gọi là chúng 
sanh. Du Già Luận nói: Tư nghiệp làm Nhân. 
Noãn, ThaI, thập. Hóa làm duyên. Ngũ uẫn mới bắt 
đầu khởi, gọi đó là sanh. "Loại" tức là dòng lOạI, 
tức là bốn loại; Thai, trứng... từ "Nhược Noãn.. 
là phân hai: giải thích liệt kê. Có ba phân: trong 
phân một, có hai phân: Giải thích văn: bắt đầu bâm 
mệnh, gọi đó là "Thọ Sanh”, tức là khi mới bắt đầu 
tha1, trứng,... bốn loại khác nhau, cho nên nói là 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1211 


"Sai Biệt". Nghĩa là Noãn (trứng) là sanh ra trong 
vỏ. Thai thì sanh ra trong tạng. Nương theo âm 
thập mà sanh, Hóa là bỗng nhiên mà sanh, cho nên 
khác nhau, mà tam giới chúng sanh chăng ra ngoài 
Ngũ đạo, dùng Bốn loại để nhiệp năm đạo cũng 
được đây đủ. Cho nên Sớ tiếp đó nói rằng: "trời, 
Địa ngục thì Hóa Sanh”, đây là nó theo từ hẹp đến 
rộng. Câu “Loài trời, l8ãi Địa Ngục la Hóa sanh"; 
loài trời, loài địa ngục chỉ là Hóa Sanh, là hẹp nhất, 
câu "Ma quỷ thông cả thai sanh và Hóa sanh”: là 
rộng vừa. Nghĩa là Địa Hành la sát và quỷ tử mẫu 
đêu là Thai Sanh. Cho nên có chuyện quỷ mẫu (quỷ 
mẹ) bạch với Mục Liên rằng: "Tôi ngày › đêm sanh 
ra năm trăm đứa con, sanh xong liên ăn, ăn hết 
chăng nó". Cho nên biết có quý thai sanh, ngoài ra 
đều là Hóa sanh. Câu "Loài người, loài súc vật, đêu 
bốn sanh" Mẹ Tỳ-xá-khư, trứng sanh ba mươi hai 
đứa con. Người thường thì thai sanh. Thấp sanh thì 
có noãn nữ từ khí ẩm thấp của cây Am-la mà sanh 
ra. Hóa sanh tức là loài người ở thời đại kiếp sơ 
(khởi đầu kiếp), cho nên Câu Xá nói: "Nhị thiên 
phước sắp hết, hạ sanh Thiên Bộ Châu". Súc vật có 
đủ cả bốn sanh: Chánh Pháp niệm kinh nói: "Chim 
Kim Sí hóa sanh, ăn được rồng bốn sanh... Thập 
sanh". Mà câm và thú tuy khác nhau, đều năm 
trong Súc sanh Đạo. Các loài thú khác đều là Thai 
Sanh, các loài chm khác đêu là Noãn sanh. Từ 

"những loài vi tế khác..." như Hoa Nghiêm nói: 


“Tận pháp giới, hư không giới, mười phương Sát 
hải, toàn bộ chúng sanh, những loài sai biệt”. 
Nghĩa là trứng sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. 
Hoặc có loài nương vào đất, nước, lửa, gió mà 
sanh, trụ, hoặc có loài nương nhờ vào không gian 
và cỏ cây mà sanh, trụ. Nhiều thứ loài sanh, nhiều 
thứ sắc thân khác nhau. Cho đến nói rằng tất cả 
Thiên Long Bát Bộ, Nhân phi nhân,... không có 
chân, bốn chân, nhiều chân, hữu sắc, vô sắc, Hữu 
tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Vì 
nay trong kinh không có chỗ nảo nói riêng, chăng 
thê hư câu mà nói, cho nên sớ hết răng: "Chắng thê 
phân chia đây đủ phâm loại". Từ câu "Noãn sanh 
là thấp kém..." là phân hai. Nạn vấn và thông nên 
nạn vân răng: 'Noãn sanh là kém nhất, sao lại đứng 
đầu? Hóa sanh là trội nhất, sao lại đứng sau? Từ 
câu "có hai giải thích... " là thông. Từ cầu "Nêu dựa 
theo cảnh... ": nghĩa là trứng sanh ắt có đủ cả thai, 
thập, hóa. vì chưa sanh là thai, trong thai ắt âm 
thập, không mà bỗng nhiên có, là Hóa. thai sanh ặt 
kiêm cả Thấp, hóa. thấp ắt kiên cả Hóa. Hóa thì 
chưa ắt kiên những thứ khác. Vì chỉ từ ở vô mà 
bỗng nhiên Hữu. Đây tức là trước trước ắt đủ cả 
sau sau. Sau sau chăng đủ cả trước trước. Cho nên 
lây đây làm thứ tự. "Nếu dựa theo tâm thì từ gốc 
đên ngọn nên lây đây làm thứ tự. "Nếu dựa theo 
tâm thì từ gốc đến ngọn...": nghĩa là chúng sanh 
bồn Nhân khởi nghiệp, nghiệp thức tức là căn gốc, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1213 


vô minh hòa hợp với Bồn tính, khi năng và Sở chưa 
tách ra thì hỗn độn như Noãn (trứng), Noãn tức là 
vỏ trứng. Cho nên Dược Sư Kinh nói: "Phá trứng 
vô minh, cạn sông phiên não, vô minh phát nghiệp, 
uấn tại tàng Thức, làm thai thọ sanh là Thập, khi 
sanh từ không mà bỗng có là Hóa, do bởi những 
nghĩa này, cho nên lây đây làm thứ tự. 

"Y chỉ sai biệt": Y chỉ tức là chúng sanh thân, 
thân đủ cả y chỉ, nghĩa ÀN chỉ khác nhau, cho nên 
nói là "sai biệt". Vì vậy mà sớ tiếp đó nói "Hữu sắc, 
vô sắc..." Hữu sắc tức là lây sắc làm thân vô sắc 
tức là lầy bốn uân làm thân. Lại nữa, "Sắc giới có 
Tứ thiên"... "Vô sắc có tứ không, vì khác nhau về 
phẩm loại như vậy cho nên nói là "Y chỉ sai biệt". 

Hỏi: Như có Kinh nói: Khi Phật Niễt-bàn, vô 
sắc giới Thiên, lệ rơi như mưa. Đã có lỆ rơi, sao 
gọi vô sắc? 

Đáp: Gọi là vô sắc là không có nghiệp quả sắc, 
chứ chăng phải không có Định quả sắc, cho nên 
chăng trái. 

"Cảnh giới Sai biệt": Tuy nói Cảnh giỚI, ý nói 
là bốn xứ; không.... "Hai xứ; không xứ và thức xứ" 
là cõi trời thứ nhất và cõi trời thứ hai của vô sắc 
giới. "Vô Sở Hữu Xứ” là cõi trời thứ ba. "Phi hữu 
thông phi vô tưởng” là cối trời thứ tư. Không có 
thô tưởng, có tế tướng, là đảnh của ba Hữu, cho 
nên gọi là "hữu đánh”. 


Hỏi: Hai giới dưới đều có sắc. Vì sao chỉ nói 
Tứ Thiên, cho đó là sắc giới. Lại nữa sắc giới cùng 
có một Thiên (cõi trời) đều là vô tưởng, sao lại chỉ 
cho vô sở Hữu xứ là vô tưởng? 

Đáp: Tam giới xét chung, chăng ngoải năm sự 
đó là Dục, Sắc, Hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu 
tưởng phi vô tưởng. Mà phi hữu vô tưởng thì cục 
hạn ở một cõi trời Hữu Đảnh, một thiện sắc giới, 
tuy danh là vô tưởng nhưng đã từ đa phần gọi 
chung là sắc giới cho nên chỉ cho vô sở hữu vi là 
vô tưởng, ba sự còn lại, từ hai xứ không và thức trở 
xuống cho đến Dục giới càng nhìn nhau, Hữu và 
vô, rộng và hẹp khác nhau, nghĩa là Dục giới có đủ 
cả ba sự, sắc giới thì không có Dục. Vô sắc giới thì 
chỉ có tưởng, không có sắc, không có Dục, cho nên 
đặt tên là Hữu tưởng, sắc giới tuy có tưởng, vì e 
lạm với tên của giới trên, nên đặt tên là Hữu sắc. 
Dục giới tuy kiêm cả sắc, tưởng, những giới trên 
đã chiêm hai tên này, vì để tách khác kia nên chỉ 
gọi là Dục giới. Dưới dưới ắt đủ cả trên trên chắng 
kiêm cả dưới dưới. Cho nên gốc đạt tên là ở tại đó 
vậy. Như có ba người; một người hiển kinh, luật, 
luận một người hiệu kinh, luật. Một người chỉ hiểu 
luật, đề phân biệt mà đặt tên... có thể biết được 
vậy. Lại nữa, ở Dục giới, ba dục năm diệu, dục 
cảnh thắng. Sắc giới thì tế diệu sắc thắng. Vô sắc 
giới thì tưởng tâm thắng. Do vậy, dục chỉ ở Dục 
giới. Sắc thì thông cả hai giới. Tưởng thì khắp cả 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1215 


ba giới. Võ tưởng thì thông hai giới trên. Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng thì chỉ ở một giới trên. Đây thì 
khác với giải thích của công Đức Thí. 

Trong phân hai: Kinh chữ "Ngã tức là Bồ-tát 
phát Bồ-đê tâm tự xưng. Nay Phật kế vị kia. "Niết- 
bàn". Bản dịch đời Tân dịch là Diệt Độ. Nay kinh 
trước là tiếng phạm, sau là tiếng đường, cho nên 
nói rằng: "Như Diệt độ ch¡". Nếu âm phạm đây đủ 
thì phải gọi là Ma ha Ba Lê Ni Phược Nam, tiếng 
Hán gọi là Đại Viên tịch. Nay trong kinh luận đa 
phân nói là Niết- bàn. Mà theo Duy Thức Luận nói: 
Có bốn loại Niễt-bàn: 

1. Tự tính thanh tịnh Niết-bàn, phàm và Thánh 
đồng có. 

2. Hữu Dư Y Niết-bàn: tức là ra khỏi phiên não 
chướng, có khổ y thân. 

3. Vô Dư y Niết-bàn: Thận xuất khỏi sinh tử 
khố, không có y, mà Tiểu Thừa cho tro thân Diệt 
trí là Vô Dư. Vô Dư có ba loại: a. Phiền não Dư; b. 
Nghiệp Dư; c. Giới Báo Dư. Đại thừa thì cho răng 
cứu cánh Bảo Sở là Vô Dư. Cho nên trí Luận nói: 
Tứ Trú Địa, phiên não tận, dịch là Hữu Dư y. Ngũ 
trú Địa, phiên não tận, danh là Vô Dư Y. 

4. Vô trú xứ Niết-bàn: Bi và trí cùng kiêm cả 
nhau, chăng trú sinh tử, Niễt-bàn. 

Sớ: "Tức là vô...": tức là trong bốn loại Vô Dư 
của Đại thừa, đó là Vô trú xứ Niết-bàn, nghĩa là bất 


trú Bồ-tát biến dị sanh tử, bất trú xứ Niết-bàn, 
nghĩa là Bắt trú Bồ- tát Biến dị sanh tử, bất trú Nhị 
thừa tro thân. Niết-bàn, tức Chơn vô trú xứ, gọi đó 
là Vô Dư. Nêu Vô Dư của Tiêu Thừa thì cũng như 
diệt giảm của hữu tình, chăng có gì khác. Nay khác 
với kia, cho nên nói là "Bật cộng Nhị Thừa". Bất 
cộng tức là chắng phải Niết-bàn loại Niết-bàn thứ 
ba trong bốn loại kia, tức là ngôn thì đồng mà ý thì 
khác. Như Pháp Hoa kinh nói: Nếu khi được làm 
Phật, có đủ ba mươi hai tướng, bấy giờ mới có thể 
gọi là vĩnh tận diệt Vô Dư. Đây là Hai chướng đều 
tận, hai tử vĩnh ly. "Đệ nhất" là kết, quy về ý chỉ 
của kệ. Còn giải thích tên của đề mục (Đệ nhất 
tâm), ý nói nếu chăng phải là Vô Du của vô trú xứ 
thì sao thể Di Dặc là chỉ cho Đệ Nhất Tâm? Từ 
"Ngài Vô Trướng...": hai câu đầu là nạn vẫn. Ý 
nói tất cả chúng sanh, năm tính sai biệt thì vì sao 
đều nhập Vô Dư Niết-bàn. Ba phân rưởi chúng 
sanh chăng đặc thành Phật, cho nên mói là "Bất 
khả đắc nghĩa". Câu "Sanh sở nhiếp" là đáp. Đây 
là ngài Vô Trướng lập lượng, thành lập đêu khả độ, 
nên lập lượng răng: Ba phân rưởi chúng sanh là 
Hữu pháp Định, đều thành Phật, cho nên làm Tông. 
Nhân vậy nói là sanh tử nhiếp, đồng với Dụ một 
phân rưởi chúng sanh, ý nói Niết- bàn kinh nói hễ 
là Hữu tâm định đều sẽ làm Phật. Viên giác kinh 
nói: Hữu Tính, vô tính đều thành Phật đạo, đây tức 
là khả đắc nghĩa, sao lại nói là bất đắc. Câu "Lại 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1217 


nói, Noãn, thâp...": Là nên nạn Xứ khó: Noãn, 
Thấp là súc sanh khó. Vô tưởng, hữu Đảnh, tức là 
Trường Thọ Thiên khó. Tuy nên ra hai xứ, ý kiêm 
cả tám nạn xứ. Tám Nạn xứ là Tam Đê, Bắc châu, 
Trường Thọ Thiên, Phật tiền, Phật hậu, Thế Trí, 
Biện thông, vô căn, ý nói Nạn xứ thì chăng thể Độ, 
sao lại đêu nhập? Từ câu "có ba nhân duyên..." là 
đáp. "Nạn xứ đợi thời". Đây cũng khiến cho thành 
cái chủng. Ý nói chúng sanh ở Nạn Xứ, chăng thê 
thường định, đến phi nạn xứ mà độ thoát họ. Nêu 
đặc thành chủng, giữa chậm hay mau, ắt cần thành 
thục. Vì phát đại tâm, cho nên hợp không có sót. 
“Phi Nạn Xứ”, tuy chưa độ nhưng lại làm cho thành 
thục. Đã thành thục rôi thì có thê biệt vậy. Đây hơi 
giông với nghĩa của Hộ niệm và phí chúc ở phần 
trên. 

Sớ trong phần ba. Phân một Tính Không: 
Chúng sanh duyên sinh, vì duyên sinh là Vô Tính 
(không có tính) cho nên tức là không. 

"Đông Thế": vì đông một tính Chơn như, cho 
nên Khởi Tín Luận nói: Biết như thật tất cả chúng 
sanh cùng với Thân mình là Chơn Như, bình đẳng 
không có sai khác, từ câu "cho nên luận nói..." là 
dẫn chứng lời này còn ngược. Nêu nói là Chúng 
sanh diệt độ, không khác tự thân mình, thà ở tự 
thân mình mà khởi tha tưởng. "Bồn Tịch”: là vì 
tướng vôn tự nó tận diệt, chắng cần đợi diệt nữa. 
Tịnh Danh nói: tất cả chúng sanh, tức tướng tịch 


diệt, chẳng còn diệt thêm nữa. 

Hỏi: Đây có khác gì với tính không? 

Đáp: Trước chỉ là Tức không. Đây thì bốn lai 
thành Phật, (vốn đã thành PhậU). Thành Phật tức là 
nhập Niết-bàn, cho nên nói là "Bốn tịch". Trước 
cạn sau sâu, có thể biết vậy. 

Pháp ĐIỚI : Nhất Chơn pháp giới, bình đăng 
không có sai khác. Trong Ấy, sao lại thấy tướng 
mình và người? Cho nên kệ nói: "Bình đắng Chơn 
pháp giới, Phật chăng độ chúng sanh". 

Năm nghĩa trên là văn của Đại Vân, mà trong 
đó. Nghĩa một và nghĩa ba là dựa theo sở. Nghĩa 
hai là dựa theo Năng Sở, nghĩa bốn chỉ dựa theo 
Năng. Nghĩa năm là bao quát cả gôc ngọn. Đại để 
ý nói: Nêu thây chúng sanh có đề độ thì sẽ sinh ra 
mệt mỏi chẳng thể thường độ: Nếu thây chúng 
sanh có để độ thì sẽ sinh ra mệt mỏi chắng thê 
thường độ, ngược lại tức là thường. Lại nữa, độ hay 
bất độ, tâm cũng không hai, gọi đó là Thường, cho 
nên Kinh Kim Cang tam Muội nói: Nêu hóa chúng 
sanh, chăng sinh có hóa, chắng sinh không có hóa 
thì Hóa kia là đại vậy. 

Phần bốn Trong kinh, cầu "Hà dĩ cô" là trưng 
hỏi. Y nói: Nếu thầy có chúng sanh để độ thì điều 
này có lỗi gì? Tiếp đó thông răng: "Nêu Bồ-tát có 
tướng Ngã,.. tức phi Bồ-tát". Đây là tỏ ngược. Ỹ 
nói: là Chơn Bồ-tát,,.. tức phi Bô-tát". Đây là tỏ 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1219 


ngược. Ý nói: Là Chơn Bô-tát ăt không có là nghĩa 
Năng độ, há lại còn thây có chúng sanh được diệt 
độ sao? 

Câu "Lìa xa y chỉ, thân thây chúng sanh? Y chỉ 
tức là tên gọi khác của Thân Kiến, còn gọi là 
Tương Tục, tiếng phạm là Tát-ca-da, tiếng Hán gọi 
là Thân kiến, cũng ngang bằng vơi Ngã, Nhơn, thọ 
giả. Ở đây gọi là Thân kiến, vì y chỉ thân mà khởi 
kiến này, cho nên nói: "Y chỉ thân, thấy tướng 
chúng sanh...". Lại nữa, thân kiến làm ĐÔc, các 
kiên khác nương vào đó mà sanh ra, nay đêu lìa xa, 
cho nên nói là "Bình đăng tướng". 

"Đã đoạn..." bên trong Vô Ngã, tức là vô tự 
tướng, vô tự tướng tức là Bình đăng. Bình đẳng tức 
là nghĩa không. "Tín giải..."; vì mình mới người. 
Do bên trong vô tự tướng, mà đắc bên ngoài vô tha 
tướng, bên trong có, cho nên tự mình là nguyên do, 
đã không có tướng mình và người thì tự và tha bình 
đăng. Chí Công nói: Vì thân ta không, nên chư 
pháp không. Ngàn phẩm vạn loại thảy đều đông 
nhau. "Hiền thị Hàng phục..." là dựa theo luận của 
Vô Trướng: "Quảng đại đệ nhất, đương trú thường 
tâm, đương tu Bắt Đảo, đương Hàng an trú". Trong 
một đoạn có đủ ba nghĩa. Nay văn đoạn này, chính 
là nghĩa hàng, cho nên nói "Hiền thị Hàng phục..." 

"Bất chuyển" chuyển tức là nghĩa của sanh 
khởi. Ý nói: Ngã kiến,... chẳng sanh khởi. Ngã 
chăng sanh khởi, chính là nghĩa của hàng tâm. Bản 


Tín có thể sinh ra Hậu Đắc trí, cho nên gọI là trí 
Mẫyu, tức là căn Bản Trí có thê sinh ra hậu Đắc Trí, 
cho nên gọi tên là Trí Mẫu. Vì Căn Bản Trí tuy Nội 
chứng Chơn Lý mà không có cái tâm năng chứng. 
Nay hậu đắc trí tuy ngoại độ chúng sanh mà không 
có xí niệm năng độ, cho nên nói là "Như Nhĩ 
Viên". Dụng tâm như vậy, gọi là Bất Điên Đảo 
tâm. Ngược lại tức là Điên Đảo. 

Phân hai là đáp về tu hành, có năm phân: 

I1. Nêu chung: Sớ "Ư pháp" nên chung. Nghĩa 
là sắc, thanh,... lục trân, gọi chung là pháp, cho 
nên bản dịch đời Ngụy nói: "Bất trú ở Sự". 

"Bồ-tát vạn Hạnh": Đó là tự lợi lợi tha, Sự hành 
lý hành hành, những hành như vậy, vô lượng vô 
biên, nay nói "Vạn" là nên con số lớn. 

"Gọi chung Bồ thí" Đó là Độ thứ nhất tức là Tư 
Sanh Thí. Độ thứ hai, thứ ba tức là vô úy Thí. Độ 
thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều gọi là pháp thí. "Kệ 
nói...": Là dẫn kệ giải thích. Trong đó hai câu đầu 
là tiêu, câu thứ ba là phối, câu thứ tư là kết. 

"Nhất nhị tam": nghĩa là một nhiếp một, hai 
nhiếp hai, ba nhiếp ba. Đây là Ba thí làm Năng 
nhiếp, sáu đô làm sở nhiếp. 

"Ngài Vô Trướng..." Là nguyên do nhiếp. Hai 
nghĩa trước thì hiển rõ, nghĩa pháp Thí thì ân, cho 
nên Sớ nói rõ vậy, mà phải lược tỏ: “Tư sinh”, tư 
tức la ngoại tài. "Vô úy" là do trì giới, Nhẫn nhục, 


SỐ 1702 —~ KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1221 


nên không có tâm hại vật, dù có oan gia, cũng 
chăng báo thù. 

"Nếu không có tinh tiến..." Khởi Tín luận nói: 
Với các Thiên Sự, tâm chăng khác nhóm chán nản 
thôi lùi, lập chí kiên cường, xa lìa khiếp nhược yếu 
đuối. 

"Nếu không có Thiền Định". Văn sau nÓI: 
"Làm theo nào vì người diễn thuyết? Bất thủ ở 
tướng, như như bất động". Bất động tức là nghĩa 
của vô nhiễm. Tâm so nghĩ liền sai lệch, đã gọi là 
Nhiễm, huông nữa là ham được tin kính, danh lợi, 
há lại chăng nhiễm. 

"Nêu không có Trí Huệ": thì nói lửa là âm thâp, 
nước là nóng, đất thì động, gió thì kiên cứng, gọi 
đó là Điên đảo. Nếu thuyết sự như sự, thuyết lý như 
lý, thì chắng phải điên đảo. Do vậy khai mở một 
thí ra làm ba thí, khai mở ba thí ra thành sáu độ, 
khai sáu độ ra thành vạn hạnh, vạn hạnh chắng ra 
ngoải sáu độ, sáu độ chắng ra ngoài ba thí, ba thí 
chắng ngoài một loại Đàn Na (Bồ thí). Do vậy 
trong đây chỉ nói Bồ thí. 

2. Giải thích riêng. Sớ chỉ: 

"Ba sự”: Sáu cảnh tuy khác nhau, gom lại chỉ 
có ba dự. "Đó là tự thân..." là liệt kê ra. 

"Kệ nói:..." là giải thích: Hai câu đầu tiên. "tư 
bất trước" chữ tư, nghĩa là này đây. Chăng để trước 
dính ba sự này. Hai câu tiếp là giải thích. 


"Tôn kỹ bất thí": là giải thích về tự thân mình 
ở trước. Vì trước chính tự thân mình, chắng hành 
Bồ Thí! 

"Câu dị sự": giải thích về báo ân và quả báo ở 
trước. Đó chăng phải là chánh hạnh mà Bồ-tát 
hành, cho nên nói là "DỊ sự” (sự việc khác). Báo ân 
là đáp trả, báo đáp ân thời quá khứ. Quả báo là 
mong ngóng quả bảo thời vị lại. Nghĩa của câu “Tự 
thân chăng thí" là đang thời hiện tại. Chữ "Hộ" là 
phòng hộ. Y bảo phải phòng hộ ở trong ba sự đời 
này thảy đều chắng trước dính, tức là Bồ thí mà 
chăng trú trước dính trú sắc, BHÒM: + 

3. Sở: Từ câu "Trước chỉ...": ý nói, ba sự trên, 
tóm thu hết quá khứ, vị lai. Chẳng phương hại Hữu, 
chăng dính tự thân, chăng dính quả báo, chăng vì 
báo ân mà hành thí. Cũng chăng phải là Vô trú. 

Từ câu "nay thì...": là hiển rõ ý kinh này. Tâm 
tức là Năng duyên, cảnh tức là sở duyên. Hữu tức 
là cả hai tâm và cảnh này "Hữu". 

"Không": tức là la những tướng của tâm và 
cảnh. 

Hỏi: Trú Cảnh thì trái với lý, ly tâm thì có gì 
saI trái? 

Đáp: Không và Hữu, hai pháp đôi đãi nhau mà 
đặt tên. Hữu và không, cả hai đêu là tướng, rơi vào 
tướng nào cũng chăng phải là Thường tâm. Do vậy, 
ở đây bảo tất cả đều khiến trừ. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1223 


"Vị tế rủ sạch": Chăng kế tâm hay cảnh, không 
hay Hữu, khởi tâm động niệm thì trái với pháp Thê. 
Do vậy mà tất cả rủ sạch, trừ sạch, mãi đên khi cần 
Thí, tâm đó bình đắng, chăng khởi phân biệt, mới 
thành Vô trú. 

Hỏi: Nếu vậy, sinh tâm động niệm thì chắng 
phải vô trú, nhưng chúng sanh tâm hành, nhậm vận 
chẳng thường, nếu đợi tương ưng, rốt cuộc vô 
phân, nếu một mực chăng thí thì lại chăng thành 
Nhân Phật, nếu hành Bồ thí thì lại rơi vào trú 
tướng, tiếng hay thối đều chắng được, thế thì sự ây 
ra sao? 

Đáp: Muốn câu Bô-đẻ, ắt cần hành thí, khi mới 
hành thí, khó mà bỗng nhiên tương ưng, cân phải 
dụng tâm, mới thành tùy thuận nhậm vận khởi 
niệm, tác ý xa đây. Dụng tâm nhiều thời, tự nhiên 
nhậm vận, đắc hợp với Lý, từ vi đến trước, tan dân 
dân lần lượt tương ưng vậy, như Khởi Tín nói: 
Chơn Như ly ngôn thuyết, danh tự, tâm duyên 
chăng đạt đến. 

Bèn hỏi thêm răng: Nếu nghĩa như vậy, thì chư 
chúng sanh, làm sao tùy thuận, mà đắc nhập được? 

Cho nên đáp rằng: Nếu biết tất cả pháp, tuy 
niệm cũng không có năng niệm để niệm, đó øọI là 
Tùy thuận. Nếu ly ở niệm, gọi là đắc nhập.... 

Từ "Kệ nói..." là dẫn kệ để chứng cho nghĩa 
trên. Cho nên biết tâm và cảnh, không và Hư, đều 


là tướng. 

Từ "Luận nói...": là nói theo ly hai chấp, dùng 
ba luân để giải thích nghĩa ly tướng trên. Vật thí là 
pháp, người thí, người nhận là Nhơn (con người), 
nay đêu chăng thây, tức là ly hai chấp, gọi đó là 
Nhị không. Hai không đêu ly, tức là Thể của ba 
luân đêu không "Luân": là dụ, như bánh xe, bên 
trong rỗng, mới có thể vận chuyền được. Lão Tử 
nói: "Nhờ ở cải Vô (không có) của nó mà có cái 
dụng của xe”. Ba sự Thể không, chiêu được Phật 
quả. Ba Thể thể thật, ăt đọa thê gian. Đây tức là lây 
bánh xe vô tướng để đập tan tướng ba Hữu, vượt 
ra ngoài Thê gian. 

Từ "Cô trước...": chỉ là chướng thành nghĩa 
trên. "Tướng" tức là cảnh. “Tưởng” tức là tâm. 

Từ "có người cho răng...": là phê phán sự phân 
chia văn đoạn sai lầm, như văn. 

4. Hiểm ích: Kinh ở văn này cũng đoạn riêng 
một nghi, nghi răng: Vô trú thì không có phước 
đức? Hai mươi bảy nghi của quyền sớ Đại Vân, từ 
đây là nghĩ thứ nhất "vô trú có phước hay không?". 
Nay sớ này chắng cho đó là số nghĩ của đoạn chính. 
Vì sao? Vì đó là nghĩ một phân trong trả lời câu 
hỏi. Cho nên luận nói: "Đắc hàng phục tâm". Là vì 
tiếp đó nói về "Bồ thí lợi ích, bất trú tướng" là 
nghĩa của Thí thành tựu tiếp sau nữa mới bắt đầu. 
Văn thế nói "từ đây về sau, tát cả Tu Đa la thị hiện 


1 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1225 


đoạn dứt tâm sanh nghĩ". 

Sớ chia hai phân: 1. Giải thích ý văn: 

Từ câu "Nếu lìa..." là giải thích ý trưng hỏi: bởi 
vì bản đời ngụy dịch nói: "Bất trú tướng tưởng". 
Bèn nghi răng: Nếu còn tôn tưởng thí tức là có 
Nhân Thí, vì nhờ có Nhân Thí, mới có quả thí. Đã 
không có tưởng thí thi không có Nhân thí, nhân còn 
chăng thành thì quả làm sao lập được? Cũng như 
cho vay TỢ thì cân phải hi nhớ, nêu quên thì aI trả. 
Nghi này đồng với hành thí trong tâm vô ký, trong 
pháp cũng vậy. 

"Bất khả tư lượng": Vì là phước của vô tướng 
Bồ thí, cho nên bất khả tư lượng. Trong Dụ Đông 
Phương là đứng đầu trong các phương. Do vậy mà 
nói trước. Nam, Bắc, Tây phương, như thứ tự mà 
ví thuyết. Pháp dụ đều đồng là Bất khả tư lượng. Ỹ 
nÓI: Chăng phải nói răng không có, rỗng không. 
Không này là tương đôi, nghĩa ở tại trong Hợp. 

"Hư không...": là phần hai, nói riêng về ý chỉ 
của Dụ. 

"Khắp tất cả xứ": nghĩa là trong sắc, phi sắc đều 
có "Không". "Nghĩa là trong trú...": là pháp hợp. 

Vì trong trú và bất trú, đều có phước. nghĩa là: 
gân thì cảm được phước trong Thập Vương Trú. 
Xa thì chiêu được phước của Bồ- đề bất trú. Lại 
nữa, gần thì được phước trong sắc thân trú, xa thì 
được phước pháp thân bất trú. Không tuy vô tướng 


nhưng chăng phải nói là rỗng không. Phước tuy bất 
trú nhưng chăng phải nghĩa là không có phước. 

"Hai là khoan quảng": Tức là ngang khắp mười 
phương, "“Cao” tức là dọc cùng ba tế. "Đại", tức là 
øôm chung cả ngang dọc, những nghĩa như trên, 
pháp dụ đều đại. "Thủ Thắng": Dụ thì ba tai chắng 
hoại. Pháp thì bốn tướng chăng dời. 

“Ba là vô tận”: Chỉ một nghĩa mà thôi đó là cứu 
cánh chăng cùng tận. Mà thế giới thì có tận, hư 
không thì vô cùng. Ba loại nghĩa thường, chính tại 
đây vậy. Đại để ý ỳ nói phước của Vô trú, đây khắp 
tất cả, phước của vô trú, cứu cánh chắng cùng. 
Giống như Hư không, lường suy chăng nồi. Xưng 
là pháp giới là vì được như thế, nghĩa lợi rõ ràng, 
còn bị gì Hoặc. 

5. Kinh "Đản ưng như sở giáo trú”: 

Hỏi: Phân trên thì bảo là bất trú, đây lại bảo trú. 
Trú và bất trú, cái nào đúng, cái nào sa1? 

Đáp: trước là bảo bất trú dụng tam. Đây là bảo 
trú ở bất trú. Bất trú mà trú, tức là trú Chơn không, 
cùng như con chim bất trú không (bâu trời) nhưng 
lại có thê trú không. Nếu trú ở không, tức là bất trú 
không. Cho nên bản ngụy dịch nói: "Chỉ nên như 
vậy hành ở Bồ thí". Theo đó trả lời ba câu hỏi xong, 
liền hợp với cuối kinh, nhập vào phân Lưu Thông. 
Duyên theo không sanh (Tu Bồ-đề) và ở chỗ Như 
Lai trả lời mà sinh khởi ra nghi tình, cho nên là 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOÁN bc, SAN ĐỊNH KÝ, Quyên 4 1227 


Đoạn. Đoạn xong rôi, lại khởi nữa, triển chuyền 
nhiêu lên, chấp hết, nghĩ trừ, cuối cùng có hai mươi 
bảy đoạn văn. Do vậy mà còn có những phân văn 
kinh tiếp theo. 

Sớ hai: Lần Lượt Đoạn Nghĩ: Văn có hai phân: 
"Lần lượt đoạn nghĩ”: Là lần theo dấu vết những 
câu văn trước để đoạn dứt nghi kinh kia. Trong 
kinh tuy chăng hiểu rõ có những từ ngữ nghĩ ngờ 
nhưng tiềm phục ở bên trong văn. Cho nên chỉ nói 
đoạn mà chăng nói khởi. Trong tụng của ngài DI 
Lặc cũng giống ở đây, cho nên kệ nói: "trong điều 
phục sự kia, lìa xa thủ tâm tướng, và đoạn nhiều 
loại nhi, vừa ngừa sinh thần tâm". 

"Thị Hiện" có hai ý: 

1. Không sanh (Tu Bồ-đề) giả bày lời nói. 

2. Chỉ bày, hiển hiện. 

Đệ Nhất: (nghi tình thứ nhất). Sớ đâu tiên là 
nêu chương mục. 

Từ câu "Vì để cầu Phật quả...": là chỉ ra chỗ 
khởi nghi. Đây là đến từ "Bồ thí bất trú tướng". Vì 
nghe phân trước nói bất trú tướng của không và 
Hữu trong ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai) mới gọi 
là Chơn Bồ thí. Bèn nghi rằng: hề hành Bồ thí, đều 
đề cầu Phật, đã có sở câu, sao lại vô trú? 

Từ câu "Lại nữa, nếu bất trú...": Đây là nạn 
vân. Giả sử Nhân thành Vô trú, đây cũng phi lý. 

Tiếp đó nói "Nhân và quả chắng cùng loại": 


Bởi vì Nhân và quả ắt phải cùng loại với nhau. Hữu 
thì phải đều Hữu, không thì phải đêu không. Nhiễm 
và Tịnh đều vậy. Nếu đã sắc tướng là quả thì sao 
lại lây Vo trú làm Nhân! Như thế là Nhân thì thuộc 
phạm trù không, quả thì thuộc phạm trù Hữu, lý e 
chắng vậy nay đem quả mà nghiệm Nhân, Nhân 
hợp với Hữu trú, Phật thuyết Vô Trú là dối lừa tôi 
sao? 

Nêu ra nhân của mối nghi. Kinh ý nói: Ở trong 
ý ông, có thê dùng thân ba mươi tướng để thấy 
pháp thân Như Lai, hay là chăng thể? Tướng này 
là Nhân của khởi nghi. Cho nên nêu ra để hỏi. 

Từ "Vốn chỉ...": Là giải thích Nhân khởi nghi. 
Vì người Nhị Thừa chỉ thủ tướng cao sáu trượng, 
cho đó là Chơn Phật. Vì đã cho tướng đó là quả, 
nên chắng tin Nhân của vô trú. Vì Nhân và quả 
chăng cùng loại với nhau. Phật nay nêu quả để hỏi, 
khiến biết biên quả là vô tướng thì tự nhiên ở Nhân, 
sẽ chăng Mê hoặc Vô trú. 

Ngăn ngừa tướng mạo trả lời: Kinh ý: Không 
sanh (Tu Bô- đề) thấy, Phật nêu tướng để hỏi, liên 
biết chăng thể câu bằng tướng. Cho nên đáp là 
"không thê". 

Từ câu "Vì ngăn ngừa..": Ý e chúng sanh đời 
sau chăng thông đạt lý này, thủ tướng cho là Chơn. 
Vì vậy mà ở đây ngăn ngừa mê kiến. Theo nghĩa 
thì chính là đang đoạn hiện hành của không sanh 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1229 


(Tu Bô- đề), ngăn ngừa chủng tử vị lai. 

Từ "Luận nói:...": là dẫn chứng. 

Hỏi: Trong kinh thì nói "Thấy". Luận giải thích 
thì nói "thành tựu”, lúc lại hợp với ý Phật hay sao? 

Đáp: Đã tác cái kiến giải này thì ắt sẽ làm ra 
chứng này, cho nên không trải nhau. 

"Khác với Hữu vi": Kinh trưng hỏi ý rằng: Vì 
nghĩa gì mà chăng dùng ba mươi hai tướng đề thây 
pháp thân Như Lai? Giải thích ý rằng: Vì Như Lai 
thuyết thân tướng ba mươi hai tướng, tức chăng 
phải tướng của pháp thân. Chữ "Tức" giống như 
chữ "Thị" (là), chữ "Phi" giống như chữ "Bất", bổn 
văn giống như đảo, chánh ngôn là "bắt, thị". 

Từ câu "Tướng là...": Nghĩa là ba mươi hai 
tướng đều là những hình ảnh hiến hiện lên trên 
sương Trí, đã rơi vào con sô Hữu vi, cho nên sẽ bị 
bốn tướng làm dời đối, hơn nữa khi đôi cơ, có lúc 
nên Hữu, có khi nên vô chắng nhất định thì sao lại 
cho đó là pháp thân. Cho nên nói "tướng là Hữu 
vi...", Đây là giải thích câu "Như Lai thuyết thân 
tướng” trong kinh. 

Câu "Phật thê khác với thứ đó": Pháp thân Phật 
thể khác với thứ hữu vi đó. Cho nên nói: "Ba mươi 
hai tướng" chắng phải là tướng pháp thân. Đây là 
giải thích câu “Tức phi thân tướng”. 

Từ "Kệ nói..." là dẫn chứng. Bài kệ đây đủ là 
"Phân biệt Hữu vi thể, phòng kia thành tựu đắc, vì 


ba tướng khác thể, lìa lìa là Như Lai". Trong kệ 
này, hai câu đâu, nghĩa đúng với đoạn văn trước. 
Câu sau cùng đúng vào phần sau. Câu thứ ba phù 
hợp với đoạn văn này. Cho nên chỉ lấy câu này đề 
làm chứng. 

Từ "Phật Thẻ...": là chuyển qua giải thích văn 
kệ. Tức là kinh nói "tức phi thân tướng”. 

Từ “Hai tướng Trụ và DỊ..." là giải thích nghĩa 
của ba tướng. Vì phân trước nêu ra bốn tướng, kệ 
này chỉ có ba tướng. Vì sinh là ở tại thời quá khứ, 
Diệt là thuộc thời vị lai, hai tướng Trụ và Dị đồng 
xử ở thời hiện tại. Lại nữa, hai tướng này chăng lìa 
khỏi nhau. Tức trụ mà DỊ, tức DỊ mà trụ. Vì đồng 
một thời, cho nên hợp lại làm một, e lạm với 
Thường trụ, nên chỉ nêu ra DỊ. 

Từ "nêu chia nhỏ ra": là dựa theo nghĩa mà chia 
nhỏ ra tức thành là bốn tướng. Đây là dẫn Duy 
Thức để giải thích về tướng. Nghĩa là từ không có 
mà có, gọi là sinh. Từ có mà không có, gọi là Diệt. 
Trước và sau biến đối, gọi đó là DỊ, tạm thời tương 
tục, gọi đó là Trụ. Mà pháp thân Như Lai chăng 
phải là tiên tế sanh, chẳng phải là Hậu tế diệt, 
không có biến dị, chắng thể phá hoại, cho nên 
"khác với đó”. 

Ấn Vô tướng: Kinh ý nói: Bởi tất cả tướng đều 
từ Vọng niệm mà sinh. Do vậy, tướng Phật cũng là 
hư vọng. Nếu phân biệt chắng khởi thì tướng tự nó 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1231 


chăng sinh, liên thấy phi tướng. Cú tướng đã vong, 
duy là giác thê, đó gọi là thây Như Lai. Do vậy thì 
biệt, Phật thân vô tướng. 

Sớ: Có hai phân: 

- Giải thích hai câu đâu: có hai phân: 

1. Chánh giải thích: "Chắng những (phi Đản)", 
là chăng riêng, chăng chỉ. "Phàm": là chúng sanh 
trong lục đạo. “Thánh”: tức là tam thừa Hiển 
Thánh. "Y": là có tịnh có uế. "Chánh": tức là phàm 
thánh. Vì để đôi y Báo, cho nên nhắc lại, chư pháp 
tuy nhiêu, chắng ra ngoài bốn pháp này, tuy nên ra 
bôn pháp nhưng bao quát tất cả. Đây là giải thích 
trong, câu kinh "phàm sở hữu tướng, giai thị hư 
VỌNg., e người ta nghe nói "thân tướng phi tướng”, 
rôi cho răng duy chỉ Phật thân. Nay nói chỗ phàm 
là để ngăn chặn cái thây cục bộ. 

Từ "Vì do từ vọng niệm...": là giải thích 
nguyên do. Phàm và Thánh, nhiễm và tịnh, hơn và 
kém tuy khác nhau, đều từ niệm sanh, đều là hư 
vọng. Niệm không có tự tướng, chăng lìa giác tính. 
Niệm còn vô tính, huống nữa là những tướng mà 
nó hiện ra lại thật có sao? Niệm là sở y, tướng là 
Năng y, Sở y còn hư, thì năng y làm sao mà có? 
Nó cũng giống như; da đã chắng còn thì lông làm 
sao nương vào được? 

2. Từ "Khởi tín...' là phân hai. Dẫn chứng: 
trong đây, thuận hiệu và phản hiện, làm rõ hêt 


nghĩa. 

- "Nhược kiến....": là phân hai, giải thích hai 
câu sau, có hai phân: Chánh giải thích: "Ngăn chặn 
lia sắc...": vì sắc tức là lầm không, không tức là 
sắc, lìa khỏi sắc đề cầu không, â ây là điêu sai lâm 
lớn. Cho nên đây là ngăn chặn vậy. 

"Chắng chỉ...": lại enghe tướng tức phi tướng 
là Như Lai". Sẽ cho răng chỉ nói theo thân tướng 
Phật, ngoại trừ Phật thân ra, những tướng khác đều 
chắng phải Như Lai, cho nên nói tất cả tướng đều 
vô. Đây là giải thích chữ "chư” trong kinh. Thí như 
trong gương hiện hình bóng của một người, kiên 
hiện cả những vật khác, chăng chỉ hình người 
không xứ là gương mà những vật khác cũng đêu là 
sương, hợp với pháp có thê hiểu được. 

"Như thị liễu": tức tri kiến cùng với kiến duyên 
tựa hiện tiên cảnh, nguyên ngã giác minh. 

"Cho nên khởi Tín nói...": là dẫn luận để giải 
thích. Có bôn phân: 

1. Dẫn Khởi tín: Đây có hai ý: a. Chứng chư 
tướng đều là nghĩa của vô tướng, vì tướng nương 
theo niệm mà sinh, giác Thể còn ly ở niệm, há 
huông là ở tướng sao? b. Chứng chư tướng vô xứ, 
đêu là nghĩa của Như Lai. Tướng thuộc ly niệm, 
gọi đó là pháp thân, pháp thân đã đăng với Hư 
không. Hư không đầu từng có tướng! Vô tướng 
bình đăng, nhiếp tất cả tướng, tức là pháp thân. Văn 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1233 


sau nói: "Ly tât cả tướng, tức danh chư Phật". Lại 
nói: "Như Lai: tức nghĩa Như của chư pháp”. Cho 
nên nói "chăng chỉ...". 

2. "Triệu nói....": là phần hai, dẫn triệu đề chú 
giải. Đây tức gọi là thấy hành tướng của pháp thân 
Phật. E người nghe “chư tướng phi tướng, tức thấy 
Như Lai", bèn mong Phật vô tướng hiện rõ ràng 
trước mắt, nêu như vậy thì có khác gì với tướng 
kia. Cho nên nói “Hành HỢP... ", Trí ngầm với Lý, 
tâm hội với Thân, cho nên nói “Hành hợp”, “Giải 
thông": là như trên kia, giải liễu tất cả tướng là phi 
tướng. Trước kia là Chơn kiến, đây là tựa kiến, cho 
nên khởi Tín Luận nói: Pháp thân không có bỉ thử, 
sắc tưởng đặp đối cùng thây nhau. 

3. "Kệ nói...": là phân ba: dẫn bốn luận, tức là 
phân trước bài kệ thiếu sót. Đây y theo giải thích 
của Luận ngài Thế Thân. 

4. Từ "Cô Tước..." là phần bốn: dẫn ngài Vô 
Trướng. "Ly Biến Kế", là chăng chấp trước hư giả 
là Thật. Duy Thức nói: Viên Thành Thật với kia, 
thường viễn ly tiên tính. "Chơn sắc thân": có hai ý ý: 
a. Cho Hư vọng là Hư vọng, chỉ như sự cả nó, bất 
tật phải thủ bất sinh bất diệt, cho đó là Chơn. Như 
cho Trăng dưới nước là trăng dưới nước, tuy tựa 
mà chăng Chơn vậy, cho nên Hoa Nghiêm nói: Với 
thật thì thấy Chơn thật, chắng thật thì thấy chăng 
thật, cứ như vậy mà giải hiểu ba pháp tướng thì đó 
tức gọi là Phật. b. Nghĩa là tướng tức vô tướng, 


đồng với pháp thân, nhiếp ngọn quy gốc, gọi đó là 
Chơn sắc thân, tức là Chơn thiện diệu sắc. Cho nên 
Niết-bàn nói: Ta nay thân này tức là Thường Thân 
Pháp Thân là Thân Kim Cang bắt hoại. 

Hỏi: Trước thì manh (trừ) tướng, đây lại tồn 
tướng, tướng nào là trái? 

Đáp: Trước là hiểu pháp thân, cho nên nói 
tướng tức phi tướng. 

Nay tỏ sắc thân, cho nên nói vô tướng tức 
tướng. Bởi vì quả Phật ắt đủ hai thân, tướng Hai 
thân thì như song và nước. Trong hai luận, mỗi 
luận hiểu một nghĩa: nói tựa tướng là phản, nói ý 
Thật tướng là phù. Bô-tát xảo tiện, diệu tại chỗ 
này! 

Từ “Cho nên luận kia...": Hai văn đều chứng 
hiển nghĩa của sắc thân mà thôi. Mà trong môi nghĩ 
của đoạn này, từ vi đến trước nói về hai Thân Chơn 
và ứng, gôm có sáu lớp: 

1. Phật tướng ph tướng. 

2. Phật tướng phi, tức Như LaI. 

3. Tất cả tướng đều phi tướng. 

4. Tất cả tướng phi tướng đều Như Lai. 

5. Duy chỉ chứng tương ưng, không có Phật để 
thây. 

6. Tướng của vô tướng là Chơn sắc thân. Mà 
sáu lớp nảy, trước trước thì cạn, sau sau chuyền 
sâu. Văn chăng nhọc viết, Lý thì đôn hiện. Người 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1235 


đạt, cái thấy ắt cần phải cùng một lúc, không có 
trước sau. 

NGHI TÌNH THỦ HAI: 

Sớ: đầu tiên là nêu chương mục. 

Từ câu "Luận nói:...": là chỉ chỗ khởi nghĩ. 

"Vô Trú...": Đây là chỉ cho chánh đáp câu hỏi 
về trú, Tu, Hàng. "Vô tướng thấy Phật" tức là câu 
"Nếu thây chư tướng phi tướng tức thấy Như Lai" 
ở phân trước. 

"Vị lai...": là kết thành nghi. Ý nói: Nhân và 
Quả đã đêu vô tướng, tức Nhân và Quả đều thâm 
sâu, như chính tôi (Tu Bồ-đề) thừa theo, mới có thể 
linh ngộ, mạt thê độn căn, làm sao tín thọ, đã chăng 
tín thọ, uỗng thuyết ích gì? Trình lên môi nghi. 
Kinh hỏi ý răng: Vị lai Mạt thể, có thể có chúng 
sanh nghe câu văn Nhân quả đều thâm sâu này mà 
sanh ra tâm Chơn thật tín hay không? Chữ "Phả" 
là Năng, có thể. ÝY muốn tách biệt với niềm tin 
chung chung, cho nên nói là "Thật Tín". 

Từ "Bản ngụy đời ngụy viết...": là dẫn bản 
Ngụy để hiểu văn. Bản Ngụy có, kinh này thiếu. 
La Thập xảo dịch, diệu tại ảnh lược mà thôi, cũng 
có thê văn này là dựa chung cả hiện tại và vị lai đê 
hỏi. Vì thời Phật còn tại thê cũng có người khó tin 
thâm pháp này, như chư Tiêu Thừa và ngoại đạo. 
Trên Hội Pháp Hoa, còn có những Thanh văn rút 
lui hỏi Hội, huỗng nữa nay là Bát-nhã. Đến phân 


sau, Phật đáp, chỉ nêu mạt thế để so với hiện tại. 
Mạt Thê còn có ( người tin) Phật thê lại không có 
(người tin sao). Cho nên nay bản Tân dịch chắng 
nói ”VỊ lai". 

"Cú thuyên sai biệt”: Dùng, danh, tên đề thuyên 
tỏ tự tính chư pháp, như nói "Sắc" tức chọn phi tâm 
(chăng phải tâm), nói tâm chọn phi sắc. Mà Sắc và 
tâm đêu có nhiêu loại, mà chưa tỏ rõ đây là sắc nào, 
tâm nào? Cú có thể phân biệt Chơn tâm, vọng tâm, 
hình sắc, hiểu săc,... cho nên nói :cú thuyên Sai 
biệt". 

"Chương là giải cú”: Dùng cú tuy thuyên sai 
biệt nhưng chưa rộng tỏ nghĩa lý, vì trong Chơn và 
vọng, hình và hiển, sắc và tâm bao hảm nhiêu 
nghĩa, chương có thê nói rõ về chúng, cho nên nói 
là giải cú, chữ "chương" giỗng như chữ "chương 
(rõ rệt)”. 

Sớ văn thuận theo nghĩa, cho nên giải thích 
trước chữ "cú 

Từ "Đại phẩm... ; lả nói về tướng của Tín. 
Nghĩa là thây có Ai pháp; sắc, tâm,... đó là tin 
tật cả pháp. Nay dùng Bát-nhã chiếu chúng. tật cả 
những tướng phù trân, những tướng Huyễn hóa, 
đương xứ xuất sinh, tùy xứ diệt tận, Huyền VỌng 
øọI1 là tướng, tính Chơn của chúng, gọi đó là Diệu 
giác minh thê. Đó là chắng tin tất cả pháp, mới gọi 
là tin Bát-nhã vậy, cũng giông như Tịnh Nhãn 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1237 


chăng thây Không Hoa, nếu chấp Hoa không, thì 
làm sao tin được Tịnh Nhãn, hợp so với pháp thì 
có thê hiểu vậy. 

Đề hiểu tỏ niềm tin. Kinh nói "Đừng nói như 
thê!": Đó là lời trách, lời khuyên. sao lại nói đời 
sau chắng có người tin như sau khi Phật được, 
trong thời Mạt Thế, người có giới, định thật có tín 
tâm với thầm nghĩa này, thì đây là thật. 

Từ "Kính Đại tập nói...": là tỏ rằng sau khi 
Phật diệt, có năm gia1 đoạn năm trắm năm, những 
năm trăm năm đâu thì vượt trội, những năm trăm 
năm sau thì kém cõi. 

"GIải thoát”: là chứng, tức là Thánh quả của 
Tam Thừa. 

"Thiên Định": là hành, tức là những Định; Lậu; 
vô lậu, Đại thừa, 

Tiểu thừa, sự, lý... 

"Đa văn": Là giải (hiểu). Tức là giải hiểu Đồn, 
Tiệm, Thiên, Viên không và Hữu... đây là giai 
đoạn năm trăm năm thứ ba, những gi1a1 đoạn trước 
thì có đủ những giai đoạn sau, sau chưa dứt ắt có 
đủ trước. 

"Tháp tự": nghĩa là chắng cân đạt đến Đạo đa 
phân thích Hữu vi, dùng tư tài tiền bạc ngoài thân, 
tu nghiệp phước có thế gian. 

"Đâu Tránh": Đây là tỏ về trong Phật pháp 
thường có tranh luận, như ở Tây Thiên, tông Đại 


thừa và tiêu thừa, chia sông uông nước. Trong Đại 
Thừa, Tính tông và tướng tây khác nhau. Trong 
Tiểu Thừa có hai mươi Bộ phái khác nhau, kết bè 
với nhau, tự cho mình đúng, bài bác người saI. 
Truyền đến phương nảy (Trung Hoa, Đông Thổ), 
chẳng khỏi như vậy, Hoặc Tướng hoặc Tính, Nam 
tông Bắc tông, Thiền Tông cho răng, Tướng Tông 
là sai. Đó đây Bè đảng, chăng chấp nhận nhau, gọi 
là "Đâu tránh". 

"Đêều như ví": Là cần có những lời như "Năm 
trăm năm và lao cô". Lao cô: là con người đa phân 
công kích nhau, quyết định chăng bỏ. Nhưng ở đây 
chỉ nói theo sự tăng thăng, chứ chăng phải là chăng 
tương thông nhau, như sau khi Phật diệt, trong 
khoản hai trăm năm. Vua A Dục xây tháp, chắng 
lẻ chỉ giới hạn ở giaI đoạn thứ sao! Lại nữa, Bồ-tát 
Tạng Kinh nói: Năm trăm năm sau, vô lượng người 
thiện, tu thiền định, g1ả1 thoát, đa văn, há chỉ là g1a1 
đoạn một, hai, ha hay sao? Nay kinh này nói: "Năm 
trăm năm sau”, tức là thời đại này, tuy đang là thời 
đại đấu tránh, nhưng cũng có người có giới Đức. 
Mới biết năm loại lao cố; chỉ đựa theo sự thăng mà 
nói. 

Từ "Vốn ngh1... `: Sở dùng phân văn đoạn nghị, 
dựa theo chỗ trình nghi trước, đó là hiển rõ ngải 
không sanh, nghi vào thời Ác Thế, không có người 
tin. Trước là dẫn kinh dịch đời Nguy để chứng cho 
nghĩa này; Ác thế còn vậy, huông nữa là những 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1239 


thời đại khác! 

Từ "Giới Định...": Là dựa theo Tam Học đề 
giải thích về Định, đó là Thể của phước, cho nên 
đối với Định. 

"Chánh giải vô đảo"; Đã có chánh giải, ắt 
không đáo Hoặc. Vì giải hiển cái đạo lý của Nhân 
quả vô tướng, gọi đó là "Thật Tín”, tức là Huệ Học. 

"Ngài Vô Trướng nói:...": là dẫn chứng. Kinh 
đời Ngụy nói: "Có người trì giới, tu phước đắc trí 
Huệ". DI Lặc tụng nói: "thuyết nhân quả thâm 
nghĩa, vào thời sau ác thê. Bất không cho co thật. 
Bô-tát ba Đức đủ". Ba Đức, tức là Tam Học. Nay 
văn chỉ lây chương cú này "sanh ra Tín tâm, cho 
đó là Thật", tức là Huệ. Nêu họ không có Huệ thì 
ai có thể cho đây là thật mà sanh Tín? 

"Thiêu dục...": là trì giới thiểu dục, tu Định 
làm tỉnh lặng những loạn động. Tập Huệ thì đoạn 
dứt mê Hoặc, cho nên nói là "Đăng". 

Nói "Tăng thượng”: vì ba Học, giới, Định, Huệ 
làm tăng hơn thâm pháp trên. Trong kinh nói là Ba 
nghĩa quyết định. 

Từ "Giới thì ra khỏi...": là nói về ba tướng ích 
lợi. Người có giới thì chẳng rơi vào ĐỊa ngục, Ngạ 
quỷ, súc sanh. Sanh ra ở cõi Tứ châu, Lục Dục 
Thiên. Giới kinh nói: Người muốn được sinh lên 
cõi trời, sanh trong cõi người, thường nên hộ giới 
đủ, đừng để bị hủy phạm. 


"Đinh xuất Lục Dục": Vì Dục giới thì không có 
Định, người được Định thì sẽ sanh ra trong hai giới 
trên. Cho nên Viên giác kinh nói: "Bỏ ái lạc xả, trả 
về gốc Ái, liên hiện Hữu vị, tăng thêm thiện giả". 

"Huệ xuất tam BIỚI: gôc của tam giới là do 
Nghiệp Hoặc, người có Trí Huệ thảy đêu trừ bỏ. 
Nghiệp Hoặc đã trừ, tự nhiên Siêu việt. Cho nên 
tâm kinh nói: "Quán tự tại Bồ-tát hành thâm Bát- 
nhã Ba-la-mật thời chiếu kiến ngũ uẫn giải không, 
độ nhất thiết khổ ách". Mà Huệ cạn còn có thê xuât 
ra khỏi tam giới, huống chi là Bát-nhã thâm sâu 
của Đại thừa. 

VỆ phần Nhân của Tín. Kinh phản hiểu và 
thuận tỏ khác nhau, có thê biết vậy. 

"Duyên thắng": Tuy làm lợi ích ta, đó là người 
bạn, đều là bạn vậy. Nhưng phàm chắng bằng 
Thánh. Tiêu chắng băng Đại. Nhân chắng băng 
Quả. Một Phật tuy là quả nhưng chăng băng nhiều 
Phật. Đã nói "vô lượng ngàn vạn”. Cho nên nói là 
"chung thắng". 

"Nhân thắng": ba Độc tức là Tham sân si, 
chúng làm hại Hữu Tình, cho nên gọi chung là 
Độc, vì sinh khởi, tức là Bất thiện, lâu ngày chế 
phục, nên gọi là Thiện Căn. Cho nên Hoa Nghiêm 
nói: Ta xưa đã tạo các ác nghiệp, đêu do vô thủy 
tham sân s1. Duy Thức nói: Thiện: đó là ba căn, tín, 
tâm quý (hỗ thẹn), vô tham. Có nghĩa sanh trưởng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1241 


" øọI là căn. Thiện và bất thiện đều do từ ba căn 

. Nếu chê phục được nó, mới gỌI là "Nhân 
thẳng" Nhân và duyên đều thăng, mới Khởi Tín 
này. Do vậy. mới biết, Thật Tín chăng để được. Một 
niệm còn vậy, huống chi là mãi mãi tin, cho đến 
trì, thuyết? 

Về phân phước Đức, kinh ý nói rằng: "Người 
tin kinh, được vô lượng phước, Như Lai thảy đều 
biết, thây người kia". 

Câu "Như thị vô lượng phước”: là chỉ cho 
phước của tin kinh. Giông VỚI phước của phân trên 
"Phước của Bồ thí bất trú, mười phương hư không, 
chăng thể tư lương". 

Từ ; Ngài Vô Trướng nói.. ": đầu tiên là giải 
thích về Phật tri kiến. "ĐỊ, Đứng... " tức là trong 
bốn oai nghi, mỗi oai nghỉ đều có những SỞ tác 
khác nhau. Cho nên chú thích nói: Bốn uân tức là 
Thọ, tưởng, hành, thức. Đó là tương ưng và bất 
tương ưng. Suy nghĩ chuyện gì, niệm nhớ chuyện 
gì, những niệm lây, bỏ, buôn, vui đều gọi là tâm. 
Chú thích về săc thân, tức là chỗ nương dựa của 
bốn uân. Nay dựa theo nghĩa mà nói, nên gọi là "y 
chỉ". tức là đi, đứng, năm, ngỘi, CO, duỗi, cúi, Tri 
sinh tâm khởi niệm, tất cả đều biết. Cử động làm 
øì, cũng đều thây hết, bởi mất Trí của Phật, rộng 
lớn vô biên, y chánh ấy tại, há chắng soi khắp! 
Pháp Hoa nói: Ta không tri chúng sanh hành đạo 
hay chắng hành đạo. Vì tâm không có hình tướng, 


cho nên chỉ nói là Tri. Thân xác vật chất, đã là hình 
tướng, cho nên có thể nói là "Đã thây người ấy". 
Đức hạnh đã sẵn đủ, thiện căn đã thành mà Phật 
chăng nhiếp trao, về lý ra sao? Cho nên nói "thử 
đăng hiển thị...". Mà Phật trí chắng thiên lệch, xem 
chúng sanh như một. Có cảm thì ứng. 

Từ "Luận nói...", hoặc hỏi: Thấy và biết, chỉ 
cần nói một thứ thì được rôi. Sao trong kinh lại 
dùng cả hai? Cho nên nói: "Nếu chăng nÓI... `, VÌ 
phảm phu cũng có biết và thây, Thây thì thông với 
Nhục Nhãn (mắt thịt). Biết thì kiên cả tỉ lượng. Vì 
vậy mà có người chăng biết chăng thây. Nay biết 
thây của Phật chăng giông như thê. Nghĩa là ở chỗ 
thây tức liền biết, chăng như cái biết tỉ lượng Ở chỗ 
biết tức liên thấy, chắng như cái thấy của mắt thịt, 
tức là không CÓ Sự việc nào chăng biết, không có 
VIỆC nào chăng thây. Kinh nói cả hai là ý tại đây 
vậy. Cho nên DI Lặc tụng nói: "Phật phi kiến quả 
tr1, nguyện trí lực hiện kiên”. 

"Đặc phước...." Là phân hai, giải thích về Đắc 
phước. Trước tiên là dẫn kinh. Từ "Luận nói:...”: 
là giải thích nghĩa. "Năng sinh Nhân" là chánh tu 
phước nghiệp, tức là người tín, giải, trì, thuyết. 

"Tự thể quả”: tức là huân thành chủng tử tự thế, 
sau đó cảm đương quả. 

"Chánh khởi": Khi làm phước, đang ở hiện 
hành. 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1243 


"Kia diệt”: nghĩa là Hiện hành diệt rụng, chủng 
tử mới thành, uân chứa ở trong Thức, dùng cảm 
quả. 

"Đây nói chữ "Đắc....": Văn này dùng một chữ 
"Đắc" để gộp cả Sanh và Thủ, nghĩa là sinh đắc và 
Thủ đắc. Cái diệu của bản dịch đời Tân là ở tại đây 
vậy. 

Trong phân hai, phần nguyên do, sớ chó hai 
phân: Ý chia phân: Từ "Do từ không có...", nghĩa 
là do không có hai chấp; Ngã, pháp đó là nguyên 
do được nhiếp thọ. 

Phân: Đã đoạn thô chấp: ý kinh như Sớ. 

"Trưng Hỏi": Văn có hai phân: phân đâu, giải 
thích văn kinh, ý hỏi có thể biết được. Trong phân 
giải thích: 

"Ngã": Nghĩa là chấp tự tổng tướng của ngũ 
uấn là Ngã. "Nhơn": là kế cho Ngã (ta) chết rôi, 
sanh lên cõi trời, chết ở cõi trời, sanh làm súc sanh. 
Tiếng phạm gọi là Bồ Đặc Già La. Tiếng Hán gọi 
là Sô Thủ Thú, tức là "Nhơn". 

"Chúng sanh”: Kê cho ngã là thọ mệnh một đời 
chẳng đoạn tuyệt. Thọ giả còn gọi là Thọ mệnh, kế 
cho Ngã một đời thọ mệnh chăng đoạn tuyệt. Mà 
Ngã là tổng chủ, còn Nhơn, chúng sanh, thọ giả là 
biệt (riêng), thu tóm biệt quy về tổng chung, cho 
nên nói là _ Ngã chấp”. Do vậy ba thứ sau đêu nói 
là "kế ngã". Mà bốn tướng trên, tuy trong kinh đều 


là Vô (không có), nhưng chắng thể chăng hiểu. 

Từ "Năng thủ...": tâm và Cảnh đêu vọng. Vì 
vạn pháp tuy nhiêu, tóm lại chỉ tâm và cảnh. Tâm 
và Cảnh, môi thứ đều có vô lượng sai biệt. cho nên 

ói: "tật cả" 

"Chơn không... ”: Tuy tức chư pháp đêu không 
nhưng chăng phải nói răng một mực là phi tướng, 
chỉ vì nhờ ly chấp mà Chơn không bất đoạn. Cho 
nên nói răng: "Diệc vô phi pháp tướng" (cũng 
không có pháp nào chăng phải là pháp tướng). 

"Ly...": là phân hai, bên ý chỉ kinh. Đây là nói 
về sự kiêm chánh mà đắc Phật tri kiến. 

"Cho nên Luận nói...": Trong dẫn chứng, có 
đặt câu hỏi, giải thích rõ mà chỉ bày. 

"Thật tướng sai biệt”: thật tướng tức vô saI biệt, 
phương tiện sanh ra thật tướng mới có sai biệt. 
"Công Đức trì giới" là chỉ cho đoạn trước. 

"Tín tâm...": Phần sau nói: Tín tâm thanh tịnh 
thì sinh ra thật tướng DI Lặc trong nói: "Người kia 
nương tín tâm, cung kính sanh thật tướng”. 

"Không chỉ...": Ý nói: Có nhiều phương tiện 
làm cho sanh ra thật tướng. Chăng phải chỉ có riêng 
thuyết Bát-nhã. Trên thì nói ly châp, đây thi nói 
Bát-nhã. Do vì Bát-nhã này có thê trừ chấp. Trên 
thì dựa theo sở đoạn, đây thì dựa theo Năng Đoạn. 
Năng và Sở tuy khác nhau, nhưng ý thì chắng khác. 

"Chưa trừ tế chấp": nghĩa là cả hai chấp cùng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1245 


sinh, nhậm vận mà khởi. Trên thì ly phân biệt thô 
chấp, đã thành tựu tịnh tín, đặc Phật tri kiên còn 
cạn. Tế chấp chưa trừ, rốt cuộc làm chướng ngại 
Thánh Đạo. Nay hiển thị khiến cho đoạn dứt 
chúng. Kinh hỏi ý nói: Vì nghĩa gì mà cân phải Vô 
pháp phi pháp tướng" giải thích ý răng: do vì thủ 
tướng, tức là trước dính ngã, nhơn... văn còn lại... 
có thê hiểu rõ. 

Sớ: Có hai phân: 

1. Giải thích, nói chung về hai tướng. 

Từ "giải thích chung...": Kinh nói: nếu tâm thủ 
tướng, trong tướng, ý xả pháp tướng, phi pháp 
tướng. Cho nên nói là "Tổng" (chung). 

"Cũng là ...": Vì văn tiếp theo là nói riêng về 
thủ pháp, phi pháp, đều trước dính tướng ngã, 
nhơn,... Đây lại là lập tông. 

2. Từ "Nếu thủ..." là phần hai, giải thích nói 
riêng về Hai tướng. Có hai phân: 

a. Chánh tỏ về hai tướng: "Vô Minh Sử": là 
pháp chấp câu sinh, là năm trong vô minh trú địa, 
cho nên gọi là "Sử". 

"Hiện hành ...": tức là ngã chấp phân biệt hiện 
hành, trước kia đã đoạn. "Thị vô ngã kiến": Kết 
thành nghĩa trên. 

"Chỉ thủ...": Tức là vô minh sử trước kla là thứ 
sở Hữu. Chữ "chuyền" giống với chữ "Khởi". 

"Ngã tưởng": là ngã châp phân biệt hiện hành. 


"Y chỉ": Phân biệt chủng tử làm chỗ y chỉ cho 
hiện hành kia, cũng có thể pháp chấp phân biệt, gọi 
là y chỉ, cùng chỗ y chỉ cho ngã châp kia. 

__b. Trong có... : Là phân hai, giải thích riêng. 
Y hỏi có thê biệt rõ. "Dùng sau giải thích trước”: 
Chăng băng nói: Dùng nghĩa tê đê giải thích nghĩa 
thô thì dể thấp hơn. 

Hỏi: Người Nhị thừa cũng có pháp chấp, vì sao 
chăng khởi Ngã kiến? 

Đáp: Vì người Nhị thừa khi mới bắt đầu tu hành 
đã nghiêng hăn về việc đoạn dứt ngã chấp, đến khi 
đạt đến Vô Học vị thì thô và tê đều trừ hết. Do vậy 
tuy có pháp chập nhưng chắng khởi Ngã chấp. Nay 
dựa theo người học Đại thừa, song đoạn hai châp, 
phân biệt cùng trừ, câu sinh lưỡng tôn, do hai châp 
này nhậm vận mà khởi. Cho nên Vô Trướng nói: 
Bởi vì trong Ngã tướng, tùy manh chăng đoạn, tức 
có Ngã Thủ. 

PHÁN HUYÊN MÔN: 

Kinh: "Thị cô": Do thủ pháp phi pháp trên đều 
là trước dính ngã... cho nên khuyên bảo "bất ưng", 
tức nhập trung Đạo. 

"Dĩ thị nghĩa cô": do vì bất thủ pháp phi pháp. 

Sớ: "kết quy trung": chắng nên thủ pháp, là ly 
hữu, chắng nên thù phi pháp, là ly vô. Đã ly Hữu 
vô, tức quy trung Đạo. 

"Mượn lời hiểu nghĩa": nghĩa là cái gọi là phi 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1247 


pháp, đó là hiển pháp Thể ly khỏi Tính kế (châp). 
Nếu không có câu nói "Phi pháp” thi làm sao biết 
nghĩa kia. Những nghĩa khác đều ví theo đây. Nên 
biết, nghĩa chăng tự nó hiển rõ, ăt phải mượn lời 
nói. Cho nên Tịnh Danh nói: Không lìa văn tự mà 
thuyết giải thoát. 

"Chắng nên...": nghĩa là tuy nghe phi pháp, 
chăng thê như lời bèn chấp vào nghĩa không. Đây 
là ngăn chặn những người chấp vảo lời nói. 

"Chăng chấp....': Nghĩa là nếu hoàn toàn vứt bỏ 
lời nói thì làm sao hiệu rõ nghĩa không của chư 
pháp. Mới biết, chỉ trừ bệnh chứ chăng trừ pháp. 
Đây là ngăn chặn những người một mực cư ly 
ngôn. Đó là toàn chấp hay toàn bỏ, cả hai đều 
chẳng. thể. Cho nên Hoa Nghiêm Sớ nói: Pháp thì 
vô ngôn tượng, chắng phải lìa ngôn tượng. Không 
có ngôn tượng mà điên đảo, mê hoặc, chấp ngôn 
tượng mà mê Chơn. 


1 


“Kệ nói... ”: Hai cầu còn lại là: "Như người bỏ 
thuyên bè, trong pháp nghĩa cũng vậy". 
“Luận giải ...": Là chuyên qua giải thích văn 


kệ. "Đắc chứng trí" , dùng lời để tỏ Trí, được trí thì 
quên lời. Quên lời tức là "Bắt trú". Như đi thuyên 
qua sông, đến bờ thì bỏ thuyên. 

"Tùy thuận": Là khi chưa đắc chứng trí thì 
chăng thể đêu quên hết lời kia. Chưa đạt bờ kia, 
chắng nên bỏ thuyền. 


"Thật tướng anh": Thật tướng gọi là pháp, Đắc 
thật tướng trí, vô tướng vô đắc. Cho nên nói là 
"Nên xả", bởi vì Thật tướng vô tướng, Duy Thức 
nói: Bấy gÌỜ. Sở duyên trí đêu vô sớ đắc. 

"Lý bất ưng": Pháp thật tướng này còn bất khả 
đặc, huống nữa là tất cả pháp lìa ngoài thật tướng. 
Ngoài thật tướng chư pháp ra, đêu là ma sự. Cho 
nên nói răng: bo pháp chăng hợp với lý, cho nên 
bất tương ưng". Dùng thị đề ví với phi, cho nên nói 
là "Hà huông" (huống nữa). 


NGHI TÌNH THỨ BA 
Sở: Đâu tiên là nêu tên HN: mục. 
“Tứ phân trên đã nói răng: ....': Là chỉ ra chỗ 


khởi nghI. Mối nghi này, là do từ mối nghi thứ nhất 
mà đến. Vì văn kia nói rằng: "Chăng thể dùng thân 
tướng mà thấy được Như Lai". 

"Phật phi hữu vi": Đây là chỉ về kệ nói: "Phân 
biệt Hữu vi thế, phòng kia thành tựu đắc, Ba tướng 
khác với Thể, ly kia là Như Lai". Cho nên nói là 
phi Hữu vi. Cũng là dựa theo những thứ định trước 
mà lập ra cái môi nghi này. 

"Sao lại ...": Là kết thành nghi. Đã rằng nếu 
Phật chăng phải Hữu vi thì chăng hợp với có đắc, 
có thuyết, sao Thích Ca lại đắc Bô-đề ở dưới cây 
Bô-đê, thuyết pháp ở những Hội trước kia mà sau 
này. Đã có đắc, có thuyết, tức là rơi vào Hữu v1. 
Sao trên kia nói chắng dùng tướng thấy, cho là vô 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1249 


vI ư? 

Nêu Nhân để hỏi Kinh: Ý nói: Ở trong tâm ông, 
cho như thê nào? cho răng ta đắc Bồ-đề hay chăng 
đặc? Cho răng ta thuyết pháp hay chẳng thuyết 
pháp? Ông vốn nghi vậy, nên nêu ra để hỏi ông! 

Từ "Phật hỏi:...": là ngài không sanh nghi có 
đặc, nghi có thuyết. Phật bèn thuận theo nghi để 
hỏi: từ ngữ tuy nói "đặc", ý tỏ vô đặc, để thử xem 
câu trả lời là hiểu hay chẳng hiểu. 

"Ngài Vô Trướng nói...": Là dẫn chứng. Kia 
nghi Hữu thủ, Phật hiểu tỏ là vô thủ, dùng vô để 
phá Hữu, cho nên nói là “Phiên” . Về thuyết pháp 
cũng giống vậy. 

Thuận lý để đáp: Ý kinh biết được. 

Chữ "Định”: Nghĩa là Thật. Nghĩa là không có 
Thật pháp, danh là Bồ-đề, không có thật pháp, 
danh là Như Lai thuyết. Đây là một mực dựa theo 
thăng nghĩa mà đáp. 

"Kệ nói... ": Hai câu kệ còn lại là: "thuyết pháp 
bất nhị thủ, vô ô thuyết ly ngôn tướng". Ý nói Thích 
Ca Như Lai là ú ứng hóa, tướng của ứng hóa, đối với 
Tục thì có, đối với Như Lai là ứng hóa, tướng của 
ứng hóa, đối với Tục thì có, đối với Chơn thì không 
có, do vậy trong đáp, đều nói không có tiêu chuẩn 
nhất định. Kim Quang Minh Kinh và Nhiếp Luận 
nói: Phật quả không có công đức sắc thanh riêng 
biệt, duy chỉ có Như Như và Như Như Trí độc tôn. 


Đây là Chơn Phật. Nay đã khác đây, sao thể nói 
Chơn! Cho nên nói " Ứng hóa phi Chơn Phật”. 

Vô Định pháp: Kinh hỏi ý răng: Vì nghĩa gì mà 
không có định pháp để có thể thuyết? Giải thích ý ; 
răng: Muôn nói cái Hữu của nó thì lại không có 
hình trạng, không có tên gọi. Muốn nói cái Võ của 
nó thì Thánh nhờ cái linh của nó. Đề lý nếu như 
vậy, thì muốn thuyết gì đây! Thuyết còn bất đắc, 
muôn thủ gì đây! Thủ tức là Đắc. Do vậy, trên nói: 
Không có định pháp để Như Lai thuyết". 

Sớ: Có hai phân: 

1. Dẫn ngài Vô Trướng: 

"Chánh văn...": Đây là nghe mà không nghe, 
thuyết mà vô thuyết, chăng phải nói là hoàn toản 
chăng nghe chắng thuyết. Như kinh Tịnh Danh nói: 
Thuyết pháp; là vô thuyết, vô thị. Nghe pháp, vô 
văn vô đắc. Đó là nghĩa này vậy. 

"Phân biệt tính": tất cả chư pháp đều nương 
theo vọng niệm mà có sai biệt. nệm còn vô niệm, 
pháp há lại là pháp. Cho nên nói! "Phi pháp". 

"Pháp Vô Ngã: Chỉ cần tính phân biệt mắt, tức 
là lý của pháp vô ngã. Lý này chăng vô, cho nên 
nói là "Phi phi pháp”. 

2. Từ "Luận nói...": Là phân hai, dẫn ngài 
Thiên Thân. Có hai phân: 

a. Giải thích văn: "Y Chơn...”: ; Đây là nêu ra 
cái gốc của sở y. mà phân trên kia đã nói là ly hữu 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1251 


^ 


VÔ. 

"Tật cả....": Pháp thuộc về Duyên sinh, vốn 
không có cái thể Chơn thật, cũng không có cái 
tướng Chơn thật. Cho nên nói là "Phi". 

"Thật tướng hữu”: Chư pháp đã vô, tức là Chơn 
thật tướng. Thật tướng chắng vô (bất vô), cho nên 
nói là "Phi phi pháp". Đây tức là phi khước luôn 
phi pháp. 

"Vì sao ...": là nạn vẫn chung, Ý nạn vẫn rằng: 
Vốn là nghi về chứng, nghi về thuyết thì hỏi đáp 
đêu dùng cả hai. Nay ở trong phần giải thích 
nguyên do, sao lại chỉ nói thuyết mà chắng nói 
chứng? 

b. "Có người nói... ": Là giải thích. Đây là dùng 
thuyết để phản nghiệm về chứng. Hơn nữa, sông 
có châu mà chắng khô, núi có ngọc mà thêm 
nhuận, bên trong không có gốc đức thì làm sao có 
thể nói ra. Cho nên chỉ nói thuyết mà tự nó đã bảy 
tỏ cái chứng vậy. Lại nữa, ở đây nói Thủ, tức là 
chứng. 

Vô thủ vô thuyết: Kinh hỏi ý rằng: nguyên do 
nói Vô thủ, vô thuyết, phi pháp, phi phi pháp là 
sao? Giải thích ý rằng: Thánh Nhân tức là vô vi, vô 
vi tức vô phân biệt. nêu có thủ, thuyết pháp, phi 
pháp ... đều thuộc phân biệt, chắng gọi là vô vi, là 
Thánh nhân, vô thủ vô thuyết. Nói "Hiền Thánh": 
Hiên tức là Thánh, giải thích theo nghĩa lân cận. 


Từ "Bản dịch đời Ngụy viết:... " 

Hỏi: Hành vị thì thông cả Hiền và Thánh, vì sao 
chỉ lầy Thánh Nhân? 

Đáp: Nếu xét chung thì bao gô cả Hiển vị, vì 
đây nói về chứng quả sậu cạn nên chỉ nói Thánh. 

"Đắc danh": tức là sai biệt. vì chư Thánh Nhân 
đều là dựa theo nghĩa chứng vô vi sai biệt mà đặt 
tên, như chứng Thiên hành Chơn Như thì đắc danh 
là Hoan Hỷ Địa Bô-tát... đây tức là đắc danh sai 
biệt. 

Bởi chỉ cùng một nghĩa mà thôi: 

"Luận ý ...": Nghĩa là đăng địa trở lên, tùy 
chứng một phần Chơn Như, đêu đoạn dứt một 
chướng, hai ngu, tức là một phân thanh tịnh, dựa 
vào nghĩa này mả đặt một tên, cho đến Phật Địa, lệ 
đều như vậy. 

“Phi biệt đắc pháp”: Là vô đắc mà đắc, tức là 
Chơn đắc Bô-đề. Nếu nói có đắc, tức là chắng Đắc. 
Mới biết (chuyện) dưới cây Bỏ- đề là sự việc không 
có thật. Cho nên kệ nói: "Ứng Hóa phi Chơn 
Phật... " 

"Vô thủ thuyết": là kết, quy về nghĩa vô phân 
biệt của văn kinh. 

"Cụ túc thanh tịnh": Là Phật, nghĩa là tất cả 
Hoặc, tập, thảy đều đoạn trừ không còn một mảy 
vọng trần, thuân nhất vô tạp. 

"Phân thanh tịnh": là Bôồ-tát. Phần đoạn các 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1253 


chướng, phân chứng Chơn Như. Câu chia hoàn 
toàn trừ, cho nên gọi nhanh là phân. Cho nên Phật 
Đảnh kinh nói: "Còn trần còn chư Học, Minh cực 
tức Như Lai". Rộng thì như đã nói trong bài tự chỗ 
"mãn Tịnh giác giả". 

"Vô Trướng...": Là dựa theo vô v1 sai biệt mà 
nói về Hiền Thánh. 

"Vô phân biệt”: Tức là nghĩa của vô vi. Không 
có tạo tác, không làm gì cả, cho nên gọi là Vô vI. 
Vô vị và Chơn Như là cùng một pháp. 

"Bồ-tát...": Vì hữu phân biệt, vì Hữu sở vi. 
nT Lai... ”: : Vì vô phân biệt, vì vô sở tác. "Sơ vô 

¡": là Bô-tát. 

"Chiết phục...": Đây là khi đang tại Quản, phân 
biệt chăng sanh, được một phân tương ưng, cho 
nên gọi là "Hiên liễu". 

"Hậu vô vi": là Như Lai. Không còn phân biệt 
nữa, là Chơn vô vi, tức là Đệ Nhật Nghĩa. Đây là 
dựa theo Phật, cho nên còn nói răng không có gì 
vượt trên nữa, cho nên gọi là Vô Thượng giác, tức 
là Phật. "Tam Thừa...": Là kết chung các Thừa. Vì 
người Nhị Thừa cũng phân chứng, Chơn lý, cho nên 
ở đây thông nhiếp. do vậy mà biết Hiển Thánh ba 
thừa đêu tu và chứng vô vi. Sở chứng tuy không có 
cạn sâu, nhưng Năng chứng thì có sai biệt. giông 
như ba con thú cùng độ qua một con sông, Năng 
độ (những con thú) thì có sai khác, sở độ (con 


sông) thì không sai khác. Đại phẩm nói: Muốn câu 
Thanh văn Thừa, phải học Bát-nhã Ba-la-mật, 
muốn cầu Duyên giác, Bôồ-tát, Vô Thượng Phật 
thừa, đêu nó phải học Bát-nhã Ba-la-mật. Do vậy, 
Kinh nói: "Tât cả Hiền Thánh". 

Phân So sánh: 

Hỏi: Vốn do ngài Thiện Cát khởi nghi, cho nên 
Thế Tôn mới đoạn trừ, đoạn nghi đã xong, sao còn 
so sánh? 

Đáp: Luận nói: Pháp tuy bất khả thủ, bất khả 
thuyết, nhưng lại bất không. (chắng không). Ý nói: 
e có người nghe là pháp bất khả thủ, thuyẾt. Bèn 
muốn đông loạt hủy bỏ, vứt bỏ hết ngôn giáo (lời 
dạy) ở đây so sánh này để tỏ rõ sự vượt trội, khiến 
cho họ diễn thuyết, thọ trì, do vậy, quyên Sớ Đại 
Vân ở đoạn này lập ra mối nghi thứ năm; phước 
đức bất không, Vì văn của Luận chăng nói Đoạn 
nghi, cho nên quyền sở này chăng lập. 

Nêu phước kém để hỏi: Kinh ý nói: bảy báu 
quý nhất, tam thiên lớn nhất, dùng đó Bồ thí, phước 
nhiêu hay không? 

Từ "Câu Xá...": là nói về Tam Thiên Thế giới. 
"Bốn Đại Châu": :là Đông Thắng Thân Châu, Nam 
Thiện Bộ Châu, tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô 
Châu. "Nhật Nguyệt": Tức là một Tứ Thiên hạ. 
Cùng một Nhật Nguyệt soi chiều. "Tô Mê", còn gọi 
là Tu Di Lô, chỉ vì tiễng phạm vùng Sở Hạ (tây 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1255 


vực) mà thôi, tiếng Hán gọi là Diệu Cao Sơn, do 
bốn bảo tạo thành, cao tám vạn do tuân. "Dục 
Thiên": là Lục Dục thiên, đó là: Tứ Thiên Vương 
Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suât 
Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên. 
"Phạm Thế": Cõi trời thứ nhất của sắc giới. Trong 
ây lại còn có ba cõi trời, đó là: Phạm chúng thiên, 
phạm phụ thiên, Đại phạm thiên. "Mỗi một 
ngàn...": Như trên mỗi đây một ngàn mới thành 
một tiêu Thiên BIỚI. "Tiểu thiên này... ": Lại một 
ngản tiêu thiên giới mới thành một trung thiên ĐIỚI. 
Ngân hàng... ": Lại với một ngàn cái Trung Tu 
ØIỚI mỚI thành một Đại Thiên giới. "“Đêu đông... 
nghĩa là Tứ Thiên trở lên thì tam tai chăng hề øÌ, 
cho nên chẳng nói thành hay Hoại. Tam thiên trở 
xuông thì đều năm trong tam tai, cho nên nói 
"Đông một thành hoại”. Trong đó, từ Sơ Thiên trở 
xuông, đồng cùng Hỏa tai, từ Nhị Thiền trở xuống, 
đồng cùng thủy tai. Tam Thiên trở xuống, đồng 
cùng phong taI. 

"Thất bảo...": Có thể biết được. 

Phước nhiêu để đáo: Kinh văn trả lời, có thể 
xem hiểu. 

Hỏi răng: Vì nghĩa gì mà nói nhiêu? Giải thích 
ý răng: chăng dựa theo Thăng Nghĩa không, cho 
nên nói nhiều, đó là dựa theo Thế Đề Hữu cho nên 
nói nhiêu. 


"Thắng Nghĩa không ' Môn này là tuyệt tướng 
VÔ VI, chăng thể nói là phước hay chắng phước. 
Phước đã chăng có thì không có gì để nói là nhiều. 

"Thế Tục Hữu": Môn này là Hữu tướng Hữu 
vi, có thê nói là phước, vì có phước, cho nên kiêm 
để có thê nói là nhiều. 

Phước của kinh. Kinh ý có thể biết được. Mà 
bốn câu phước còn nhiều vậy, huống nữa cả bộ 
kinh! 

Sớ: Có hai phân: 

1l. Giải hích văn kinh: Kệ giải thích trì và 
thuyết. Do nói về nguyên do của Thắng (vượt trội), 
nhìn về sau văn kinh thì hình như hơi gấp dùng văn 
kệ, liên hoàn nhau chăng thể chia tách ra. 

"Thọ trì và thuyết": Nêu hai pháp môn. 

"Bất không...": Nghĩa là trì, thuyết kinh này 
khác với Bồ thí tài bảo, Không đức phước đức, còn 
đặc vật gì? Là đoạn văn tiếp theo. 

"Phước bất thú Bồ-đề": Nghĩa là tài bảo bồ thí 
tuy nhiêu nhưng thành phước Hữu lậu ở thê gian, 
rôt cuộc chăng thể thành Vô thượng Bồ-đề. 

"Nhị Năng thú Bô-đê": là trì, thuyết kinh này, 
đoạn trừ phiên não, chỗ hết phiền não, tức là Bô- 
đê. 

"Tứ cú...": là phân hai. Tỏ riêng tướng của câu. 

"Thuyên nghĩa...": nghĩa là dùng một câu để 
thuyên tỏ một nghĩa. Một nghĩa là một câu, bốn 


SÓ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1257 


nghĩa mới thành một kệ. Nhất và Dị, Hữu và 
không, thường và vô thường, đều có tứ cú của nó. 
Mà này kinh "tứ cú", có nhiều thuyết khác nhau: 
Có thuyết; lây Vô Ngã, Vô Nhơn, Vô chúng sanh, 
vô thọ giả làm tứ cú, có thuyết lấy "Nếu dùng sắc 
thây ta, dùng âm thanh,.." làm tứ cú. Có thuyết nói: 

"Tật cả Hữu vi pháp..." làm bốn câu. Có thuyết 
nói: Chỉ tùy ý lây bốn câu văn trong cả cuốn kinh, 
tức là bôn câu. Có thuyết nói: băt đâu từ "như thị" 
cho đến cuối kinh ' phụng hành", mới thành bốn 
mà những thuyết trên đều chẳng phải là chánh 
nghĩa. 

"Như phàm sở...": Là về chánh nghĩa. Đây là 
dựa theo Hữu Vô làm bốn câu. Nghĩa là: Cú thứ 
nhất là Hữu, cú thứ hai là vô, cú thứ ba là Diệc Hữu 
điệc vô. Cú thứ tư là phi hữu phi vô. Văn và nghĩa 
đều kiêm đủ, cho nên nói là "tôi diệu". Vì bốn 
nghĩa này có thê thông với thật tướng, tức là bôn 
môn. 

"Nhưng mà...": mà câu một, câu hai, cầu bốn 
đều là bỗn môn. Chữ, chỉ có câu ba thành ra sáu 
chữ. Văn đã tăng, giảm thì làm sau thành kệ? Cho 
nên ở đây là giải thích. 

"Trì, thuyết...": Vì bôn nghĩa này là cánh cửa 
của vạn pháp, nếu liễu bốn nghĩa, tức thông vạn 
pháp, vạn pháp đã thông, há có Bô-đề, mà chăng 
chứng ư! 


"Văn hoặc...": Nhưng xét về nghĩa, nghĩa 
chăng tại văn, nghĩa ắt tròn đủ, văn theo tăng giảm. 

"Nghĩa nếu...": thiêu nghĩa thành báng, đủ thì 
thành Môn. "Thành báng": nghĩa là thiêu vô thì 
thành ra là Tăng ích Báng 

Thiều Hữu thì thành ra là tốn giảm báng. Thiêu 
phi hữu phi vô, thành ra là tương vi Báng, Thiếu 
diệc Hữu diệc vô thành ra là hý luận báng. Ví Hữu 
thì định Hữu, vô thì định vô, hai cú còn lại cũng lệ 
theo đó, thành bôn Báng. Vì sao? Vì pháp chăng 
Như Thị. Vì chăng Như pháp mà thây. Đây tứ là 
Bát-nhã Ba-la-mật giông như đông lửa lớn, bỗn bề 
chăng thể thủ. 

"Cụ tứ cú": đó là nghĩa chăng bị thiếu. Hữu bất 
định Hữu, là Hữu của tức vô. Vô bất định vô, đó là 
vô của Tức Hữu. Còn lại cũng lệ theo vậy, tùy theo 
ở trong một cú, thây tròn cả nghĩa của bôn cú, 
chẳng rơi vào báng tăng, giảm,... cho nên thành 
Môn. Vì sao? Vì pháp như thị. Vì Như pháp kiến. 
Đây là Bát-nhã Ba-la-mật giỗng như Hồ nước mát 
mẻ, bốn bê đều có thể nhập vào, chỉ vì Nhơn 
(người) nương vào pháp, pháp khác thì Nhơn trái, 
nếu pháp nghĩa được hoàn toàn, há lại Bô-đề chăng 
chứng ư! Cho nên nói; thọ trì kinh này thăng hơ 
phước thí. 

Chánh giải thích. Kinh hỏi ý răng: Vì nghĩa gì 
trì thuyết kinh này thắng hơn bảo thí? Giải thích ý, 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1259 


có thê biết. 

"Chư Phật Bô-đề pháp": chẳng phải là pháp 
Bô-đề của các Thừa khác nhưng Bô- đề khác cũng 
từ đây mà xuất ra, chỉ nêu ra thăng (Vượt trội) là 
để vui. 

"Thứ nhị": là trì và thuyết. 

"Liễu nhân": Vì pháp thân là lý của bốn Chơn, 
bất sinh bất diệt, chỉ bởi phiền não che lấp nó thì 
ân kín, trí Huệ liễu nó, thì hiển cả, trì thuyết pháp 
này, diệu Huệ tự tỏ, quán phá phiên não, pháp thân 
hiện vậy. 

"Sanh Nhân": Báo thân Hóa thân, vốn thì 
không có, đến do vạn hạnh, nên gọi là sanh. Cho 
nên DI- lặc tụng nói: "Ở thật, làm liễu Nhân, cũng 
làm Sanh nhân khác". Là kinh nói: tất cả chư Phật 
Bỏ-đề pháp, đều từ chỗ kinh này. 

Chuyên giải thích kinh: 

"Sở ngôn Phật pháp": là dựa theo Thế Đề, cho 
nên Hữu (có). "Tức phi Phật pháp" Theo Đệ nhất 
nghĩa thì vô. 

"Đệ Nhất...": Nghĩa là trong tướng Tục Đề có 
sự khác nhau giữa Mê và Ngộ, nhiễm và tịnh, phảm 
và thánh, cho nên nói Phật pháp từ kinh này mà ra. 
Lý của Chơn Đề thì lìa khỏi tướng của Mê ngộ, 
nhiễm tịnh, phàm Thánh, cho nên chắng thể nói ra 
nghĩa của Phật pháp. Cho nên Viên Các Kinh nói: 
Tất cả Như Lai viên giác diệu tâm, vôn không có 


Bỏ-đề và Niết-bàn, cũng không có thành Phật và 
bất thành Phật, không có vọng luân Hồi vọng và 
phi luân hôi. Nhưng bồn luận thì khác với kia, đây 
chăng thể rườm kể ra. 

NGHI TÌNH THỦ TU: 

Sớ: đầu tiên là nêu ra chương mục. 

Từ "Hướng thuyết...": chỉ về chỗ khởi nghi. 
Nghi tình này đến từ trong nghi tình thứ ba. 

"Bất khả thủ thuyết": Vì phần văn trước nói: 
"Pháp mà Như Lai thuyết, đều bât khả thủ, bât khả 
thuyêt". 

"VÌ sao...": là kết, thành nghi. Vì phần trước 
nóI: tật cả Hiền Thánh thông cả Ba thừa, mà nghĩ 
răng Thanh văn đặc quả, đó là Thủ như người Sơ 
quả, chứng tự Sơ quả, cũng tự nói rằng: đã chứng 
Sơ quả. 

Nhập Lưu quả: Kinh hỏi ý răng: Ở trong ý ông 
ra sao? Ông cho răng người Tu Đà Hoàn nghĩ răng 
Đắc Tu Đà Hoàn quả hay không? Đáp: Không: Ỹ 
hỏi rằng: Nếu như vậy thì vì nghĩa gì mà đặc danh 
Tu Đà Hoàn, giải thích ý răng: Chỉ dựa theo chăng 
nhập những cảnh giới, sắc... tức danh là Tu Đà 
Hoàn. 

Sớ có ba phân: 

1. Giải thích Văn kinh: 

"Nhập lưu”: Tứ quả gọi là Thánh nhân, trải từ 
phàm phu mới bắt đầu nhập loài Thánh lưu là loài. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1261 


Dự là xen vào. 

"Hi do...": là giải thích về nguyên do Đắc danh. 

"Nhập": Nghĩa là thủ trước, thủ dính, nếu thủ 
lục trần, tức là bị trệ ở phàm lưu. Chăng thủ lục 
trần, gọi dan là nhập Thánh Lưu. Mới biết, công 
đức ở tại con người, chăng tại cảnh giới lục trân. 
Căn cứ theo đó thì đó có riêng pháp nào mà làm sở 
nhập? 

"Luận nói...": là dẫn chứng nghĩa trên. "Hằng 
thủ một pháp": chăng chỉ là Lục trân. 

"Danh Nghịch lưu”: nghịch phàm lưu. Nghĩa là 
nếu thủ tục trân, tức là nhập vào dòng phàm, ngược 
với dòng Thánh. Đã chăng thủ trước, tức nhập vào 
dòng Thánh, ngược với dòng Thánh. Đã chăng thủ 
trước, tức nhập vào dòng Thánh, ngược dòng 
phàm. 

"Cho đến...": là nói về những quả khác. Sơ quả 
còn vậy, huông là quả khác! 

2. "Nhưng chắng...": là phân hai bàn giáo, quả 
chứng: hoặc hỏi: Đã đêu bất thủ thì cũng phải bất 
chứng? Cho nên ở đây giải thích. 

"Chỉ ngay khi cứng...": Là chuyền giải thích: ý 
nói chỉ là không có tâm thủ, chứ chăng phải nói là 
chăng chứng. 

"Nếu khởi...": Tỏ ngược rằng phảm phu trước 
Ngã là do khởi tâm. 

Thánh Nhân vô ngã, ăt chắng khởi vậy. 


3. "Cho nên biết...": là phân ba Kết. Đoạn trừ 
nghi tình. Ngài không sanh vốn cho răng chứng 
uả là Thủ, cho nên sinh ra nghi tỉnh. Nay tỏ rõ 
răng Võ Thủ mới thành nghĩa của chứng, khác với 
điều nghị, nếu theo đoạn trừ nghi thì văn này đến 
đây là hết. Nhưng vì bốn quả là hành vi của Tiểu 
Thừa Hiền thánh tu chứng, do vậy trong kinh nói 
đây đủ cả. Mà bốn quả này còn có bôn hướng. 
Nghĩa là Hướng về Quả, tức là Tu Đà Hoàn 
hướng... Trong bốn quả, quả đâu tiên là Kiến Đạo, 
hai quả tiếp theo là tu Đạo, quả sau cùng là vô Học 
Đạo. Hơn nữa, người. mới tu hành, được nhập Kiến 
Đạo, nghĩa là mười sáu tâm đoạn tam giới, dưới Tứ 
Đề tám mươi tám sử, phân biệt thọ Hoặc, đắc SƠ 
quả chứng, nghĩa là Tam giới, mỗi giới có Bốn Đề, 
dưới mỗi Đề đều có phiên não, tức là Tham, Sân, 
S1, mạn, Nghị, Thân kiến, Biên kiên, tà kiên, Kiến 
thủ, Giới câm thủ, phía dưới Bốn Đề, hoặc đủ hoặc 
thiêu, cho nên thành tám mươi tám Sử. Cuỗn tạp 
tâm Luân nói: "Dưới khổ đủ tất cả, Tập, Diệt trừ 
ba kiên, Đạo trừ bớt hai kiến, giới trên chắng hành 
Nhuế". Nghĩa là câu thứ nhất tức là Dục ĐIớI dưới 
khô đề đủ cả trừ đi ba kiến, tức là thân kiến, biên 
kiên và giới cắm thủ. Sở dĩ trừ đi ba kiến này là vì 
duyên thân là gôc khổ, quán khổ đã đoạn, thân kiến 
và biên kiến, M theo Thâm mà khởi, cho nên cũng 
tùy tho đó mà mất. Không có giới Câm Thủ là vì 
tập Đề chắng cho phi Đạo là Đạo, Diệt Đề lại 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1263 


chăng phải là Tu vị, do vậy đều không có Giới câm 
thủ. Đạo thì đúng ở Tu VỊ, nhưng lại có nó, cho 
nên chắng trừ. Vì vậy mà nói "Đạo trừ đi hai kiến, 
chăng trừ giới cầm, Do vậy, dưới khô Đề có đủ 
mười SỬ. Tập Đề và Diệt Đề, dưới mỗi Đề có bảy 
sử, công với mười sử trước là hai mươi bốn. Dưới 
Đề là tám, hợp lại là ba mươi hai. Câu sau củng nói 
" Giới trên chăng hành Nhuế:, tức là dưới Bốn Đề 
của hai giới trên đều trừ đi một sân, mỗi giới có hai 
mươi trú, cộng thành năm mươi sáu. Kiêm luôn 
Dục giới ở dưới ba mươi hai, tức là tổng cộng tất 
cả là tám mươi tắm. 

Thế nào là Mười sáu tâm? Nghĩa là dưới Bốn 
Đề củ Dục giới, mỗi Đề có một Nhẫn, một trí mà 
thành ra tám tâm, lại hợp với hai giới trên là một 
Bồn Đé, loại hạ Dục giới quán, Đoạn trừ cũng mỗi 
Đề có một Nhẫn, một trí thành ra tám tâm. Hai lần 
tám tức là mười sáu tâm. Nhẫn tức là vô gián Đạo, 
là khi đang đạo hoặc. Trí tức là Giải Thoát Đạo, là 
khi đã Đoạn xong. Đó là: khô pháp Trí Nhẫn khổ 
pháp trí, khổ Loại trí Nhẫn khổ loại trí... Đạo pháp 
trí, Nhẫn Đạo Pháp Trí, Đạo Loại Trí Nhẫn đạo 
loại trí. Đoạn đến tâm thứ mười lăm Đạo Loại Trí 
Nhẫn, gọi là Sơ quả Hướng, khi đến tâm thứ mười 
sáu Đạo Loại trí, gọi là chứng sơ quả, nhập vào 
kiên Đạo, là Tu Đà Hoàn. Phân biệt Thô hoặc cùng 
một thời đồn đoạn, giống như chẻ tre, ba đốt cùng 
tánh, tức lấy tám trí của Kiến Đề làm Thê của sơ 


quả. Hành tướng của sơ quả, lược nói như trên, ba 
quả còn lại, xem ở văn sau. 

Nhất Lai Quả: Kinh hỏi đáp và trưng ý đều giải 
thích như trên. Ý nói bậc Tu Đà Hàm, chỉ ở Nhân 
gian và trên trời, một lần vãng lai. Tuy còn vãng 
lai, thật không có chỗ vãng lai, chỉ dựa theo nghĩa 
này mà gọi là Tư Đà Hàm. 

"Đoạn hoặc": Dục Giới Tu Hoặc, có bốn: 
Tham, sân, s1, mạn. Đây là câu sanh Tế hoặc. 

"Nhậm vận khởi": Chướng cho Tu Đạo, vì khó 
đoạn, cho nên chia ra thành chín phẩm; Thượng 
thượng... hạ hạ. Chín phẩm hoặc này, người Nhị 
quả và Tam quả đoạn trừ chúng. Đoạn đến phân 
thứ năm gọi là Nhị Quả Hướng. đoạn hết phẩm thứ 
sáu gọi là đệ Nhị quả. Cho nên Câu Xá nói: "Đoạn 
chí Ngũ. Nhị Hướng, đoạn Lục Nhất Lai Quả". 

"Nhất văn...": Bởi vì chín phẩm tu Hoặc, làm 
nhuận bảy sinh thuộc Dục giới, nghĩa là thượng 
thượng, phẩm nhuận hai sinh, ba phâm tiệp theo, 
môi phẩm làm Nhuận một sinh. Hai phâm tiệp theo 
tổng cộng một sinh, ba phẩm sau tổng cộng một 
sinh, nay đoạn sáu phẩm đã tốn sáu sinh, còn sót 
lại ba phẩm hạ, làm nhuận một sinh ở Dục giới. Do 
vậy một vẫn sanh lên trời, còn cần phải thêm một 
lần hai vê Nhân ø1an thọ sanh, đoạn trừ những hoặc 
còn lại. 

"Bèn đắc...": Hỏi: Căn cứ theo thứ tự này, hợp 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1265 


lại là đệ tam quả. Vì sao lại nói "bèn đắc La Hán"? 
Đáp: Nói " bèn đắc La Hán", chắng phải nói là vượt 
qua chăng chứng quả thứ ba, chỉ nói theo Hoặc ở 
Dục giới tận hết, văn mà chẳng lại, là nói theo một 
lần đi. cho nên nói là "bèn đặc... ", nêu sửa đôi "bèn 
đặc" thành ra là "thắng đến" thì có sao lâu! Còn lại 
ba phẩm dưới, một sanh (một kiếp sống) thì đoạn 
trừ hết, bèn vãn đến la Hán, tức là chăng cân lai 
hòa hội ở trên kia. 

"Cho nên gọi là...": Là kết thành đệ nhị quả. 
Tức là lây kiến Đạo tám phẩm vô vi và Tu Đạo sáu 
phẩm vô vi làm Thể của quả này. 

"Vô Ngã...": Do vì Vô Ngã, cho nên chẳng kế 
cho là khứ và lai, chứ chẳng phải nói là chăng khứ 
chẳng lại, chỉ chắng kế cho là người khứ lai, nó 
cũng giống như người thợ đóng thuyên ở nước Lỗ, 
điêu khắc thanh gỗ thành con người, tuy lại chèo 
qua lại văn lai nhưng thật không có tình lự kế cho 
là vấn laI. 

Bất Lai quả: Kinh hỏi đáp, trưng ý, cũng giống 
với giải thoát ở phân trên, ý nói: "A Na Hàm": một 
lần vãn sanh lên trời, không còn tái lai nhân _pian 
nữa. Tuy là bất lai nhưng cũng không có cái bất lai, 
dựa theo nghĩa này mà gọi là A Na Hàm. Bất lai 
(chăng về nhân gian) bất hoàn (chăng rỏ về nhân 
gian) là cùng một nghĩa. 


"Đoạn Hoặc...": nghĩa là trong chín phẩm 


Hoặc ở trước, còn lại ba phẩm hạ, đoạn đến phẩm 
tám, gọi Lê tam quả hướng. Đoạn hết chín phẩm, 
gọi là quả thứ ba. Cho nên Câu Xá nói: "Đoạn 
Hoặc bảy tám phẩm, danh Đệ tam quả Hướng, chín 
phẩm toàn đoạn tận, tứ đặc Bất Hoàn quả". 

"Cánh bất hoàn...": Dục giới Tu Hoặc, chỉ còn 
ba phẩm ba phẩm phiên não, cùng nhuận một sinh, 
nay vì đoạn nó, chăng còn Hoặc nhuận, ngăn Huyệt 
luân quần, cho nên không còn tái lai nữa. 

"Cho nên gọi là ...": Là kết, thành đến tam quả, 
tức là lấy kiến Đạo tám phẩm vô vi và Tu Đạo chín 
phẩm vô vi làm Thể của quả này, Người Nhị quả 
Tam quả này Đoạn Hoặc cũng giông như chặt cây 
đứt ngang vậy. 

"Đồng tiền": Là hợp nói, đã ngộ vô ngã thì ai 
vãn lai. 

Bất Sanh Quả: có hai phân, phần đâu nói về 
Đắc danh. 

"Ba giải thích”: Do vì có ba nghĩa, cho nên g1ữ 
nguyên âm phạm. "Vô tặc": ý cho phiền não là 
giặc. Nghĩa là đoạn dứt Huệ mệnh của con người, 
cướp đi của cải công đức, làm cho người hành đạo 
mất đi Thánh Đạo, trôi đạt vùng hoan sinh tử, 
chẳng đạt đến chỗ báu Niết-bàn, làm hại rất sâu, 
nên gọi là giặc. 

"Kiến tu ...": Nghĩa là hai giới trên, mỗi giới 
có ba loại Tu Hoặc, đó là Tham, S1, Mạn. Hoặc này 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1267 


vi tê khó trừ, cho nên chia chúng theo tám Địa. Mỗi 
Địa chia thành chín phẩm, hợp lại là Dảy mươi hai 
phẩm, mỗi phẩm đều có một vô gián và một giải 
thoát. Đoạn đến phâm bảy mươi mốt, gọi là A La 
Hán Hướng. Đoạn hết bảy mươi hai phẩm hoặc, 
gọi là A La Hán. Quả này đoạn hoặc, như bước lên 
thang lâu, dân bước dân cao. Kiên và tu hỢp lại mà 
xét, kiêm thêm một Địa Dục giới, tông cộng dùng 
tám mươi chín phẩm vô vi, làm thê của quả này. 
Nếu dựa theo Tứ Quả Hữu vi xuất Thể thì sơ quả 
chỉ thủ Đạo Loại Trí một giải thoát Đạo làm Thể. 
Đệ Nhị quả chỉ thủ phẩm thứ sáu trong đoạn Dục 
giới chín phẩm tu Hoặc, một giải thoát Đạo làm 
Thể. Đệ tam quả chỉ thủ một giải thoát Đạo của 
phẩm thứ chín làm thể. La Hán quả chỉ thủ một giải 
thoát đạo tận trí trong phẩm thứ chín của Hữu Đảnh 
Địa làm Thể. Gọi là vô vi, tức là Ly Hệ quả, Hữu 
vi tức là Đăng Lưu quả. 

"Bắt sanh...": Đó là Ta sanh đã hết, phạm hạnh 
đã lập. Việc làm đã xong, chắng thọ Hậu Hữu. Mà 
ba câu trước, tức là Tận Trí. Câu sau cùng, tức là 
vô sanh trí, nghĩa là chắng hướng trong tam gIới, 
thọ hữu là thân khô. Vì Nhân quả của Thế gian đã 
chết, quả đã chôn. Nhân của xuất thế gian đã thành, 
quả đã chứng. 

"Ứng thọ...": Vì đã siêu thoát cõi trời, cõi 
người, thọ nhận nỗi sự cúng dường của người, rời. 
Vì nếu còn một loại trầm luân thì làm sao kham 


chịu nỗi sự cúng dường. Cho nên Câu Xá nói: 
“Cúng dường À La Hán, đặc hiện tại phước báo”. 
Bởi do đã hêt nghiệp phiên não, phước điền vượt 
trội. Nên biết người chưa xuất ra tam giới mà thọ 
nhận sự cúng dường của người khác, chủ yếu là 
cần phải tùy thuận xuất ly, há lại có thể an nhiên 
bỏ qua ư 

Nêu câu hỏi: Kinh ý theo trên có thể biết. 

Đáp và trưng ý, theo giải thích trên. 

Ý nói: A La Hán là bậc không có phiền não, 
chăng thọ sanh, ứng cúng dường. Với những nghĩa 
đó, gọi là A La Hán. Ngoài những điều trên, chắng 
còn cò một pháp nào gọi là A L a Hán. 

"Nhược A La Hán tác ...": Là phân giải thích 
răng: Nếu nghĩ rằng: tôi đắc A La Hán quả, liền 
trước dính tướng ngã, Nhơn... thì có gì khác với 
phảm phu! Do đây mà nghiệm biết không có ý nghĩ 
ây. 

Dẫn mình làm chứng, để tin: lây mình, rồi mới 
người. Cũng vì khiến cho chúng sanh mất đi ý nghĩ 
ây, nhập vào Thánh Đạo. 

Trước tiên là ấn ý kinh răng: Vào thời trước, 
Phật từng nói con đắc tam muội này, là đệ nhất 
trong cõi người. 

"Bắt não...": Nếu người ta hiểm mình đứng, thì 
mình ngồi xuống, cho đến chăng khất thực nhà 
người nghèo, đều là vì để chăng não người khác. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1269 


"Khiên cho...": Đã chắng não người thì phiền 
não đâu khởi. 

"Đệ Nhất...": Nghĩa là mười Đại đệ tử, mỗi vị 
đều có một (khả) năng, đều xưng là Đệ Nhất. Tức 
là Ca Diếp Đâu Đà, A Nan Đa văn, Xá-lợi-phât Trí 
Huệ, Mục Liên thân thông, La hầu La mật hạnh, A 
na Luật Thiên Nhãn, Phú Lâu Na thuyết pháp, Ca 
Chiên Diên luận nghĩa, Ưu Ba Ly trì luật. Tu Bồ- 
đề giải không. 

Nay nói "Vô tránh”: Chỉ do vì giải không mà 
đặc Vô tránh. Cũng như Không Phu Tử có mười 
đệ tử gọi là Thập Triết, mỗi vị đều có khả . năng 
riêng. Về Đức Hạnh thì có Nhan Uyên, Mẫn Tử 
Khiên, Nhiễm bá Ngưu, Trọng Cung, Ngôn ngữ thì 
có Tế Ngũ, Tử Công, chính sự thì có Nhiễm Hữu 
Quý Lộ. Văn Học thì Tử Du, Tử Hạ. 

"Ly Dục...": Nghĩa là Tham sử phiền não, 
thông cả ba giới, đoạn tận tham này, mới Chơn Ly 
Dục. 

Hỏi: Nếu vậy thì chỉ là La Hán đều đoạn tam 
ĐIỚI phiên não. Vì sao ngài Thiện Hiện lại xưng là 
Đệ Nhất, gọi là Đệ Nhất, là nói theo Vô tránh, chứ 
chắng nói theo ly Dục. Cho nên kinh nói: "Tôi đặc 
vô tránh, là đệ nhất trong cõi người”. Lại nữa bản 
kinh dịch đời Ngụy nói: "Tôi nếu tác niệm, Thế 
Tôn ắt chắng ký tội vô tránh Hạnh đệ Nhất". Y là: 
Vì chỉ riêng ngài không sanh đắc vô tránh Tam 


Muội, trong các la Hán ly dục, xưng là đệ nhất. 

Bất Thủ: Kinh nói: Phật tuy khen tôi, tôi vào 
thời ấy, chăng có niệm này. 

Phật ý: Kinh nói: Nếu tôi ngày khi đóm, tác 
niệm thế này "tôi đắc A la hán quả", Phật ăt chắng 
nói tôi là người vui với tịch tỉnh. Chỉ vì chăng tác 
niệm ây, nên Phật khen vậy. 

"Vô Sở Hành": Tức là chăng tác niệm, cho nên 
trong kinh phản thuyết, tức nói răng "Nếu tác niệm 
ây". Thuận giải thích thì nói: "Thật vô sở hành". 

"Ly phiền não chướng": Là mười sử tham, 
sân,... thô và tế tận trừ. 

"Ly Tam Muội chướng”: Tam Muội là Định, 
chướng tức là Hoặc. 

Chướng của tam muội, là giải thích theo Quả. 
Khác với phiền não, tức là chướng, giải thích trì 
Nghiệp. Do ly phiên não chướng mà đặc La Hán, 
ly Tam Muội chướng mà đắc Vô Tránh. 

“Tịch Tỉnh”: Tịch tỉnh tức là Vô tránh Định, ý 
nói: Tu Bồ-đê là người Lạc Tịch tỉnh. 

NGHI TÌNH THỨ NẢM. 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Thích Ca...": Kế chuyện trước kia, ý nghi tức 
là Thích Ca trong Nhân, là Tiên Nhân Thiện Huệ, 
được Nhiên Đăng Như Lai thọ ký rằng: Ông vào 
đời sau, sẽ được làm Phật, hiệu là Thích Ca Mâu 
NI, do vậy tăng tiễn nhập vào đệ bát Địa. Cho nên 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 4 1271 


nói là "thọ pháp". Về chi tiết thì có những nhân 
duyên như nói trong nghi tình thứ mười hai. 

"Sao lại...": Chỉ ra chỗ khởi nghỉ, rồi kết thành 
nghi. Mối nghỉ này cũng đến từ mối nghi thứ ba. 
Vì văn kia nói: Như Lai sở thuyết pháp đêu bất khả 
thủ, bât khả thuyết. 

Kinh hỏi ý răng: Ở trong ý ông ra sao? Cho 
răng ta xưa kia ở chỗ Nhiên Đăng Phật, ở trong thọ 
ký ngôn thuyết, có pháp sở đắc hay không có sở 
đặc? 

Đáp ý răng: Như Lai xưa kia tại chỗ Nhiên 
Đăng Phật, ở trong thọ ký ngôn thuyết, thật không 
có pháp làm sở đặc. 

"Thuyết là ngôn ngữ lời nói...: Vì đó là ngôn 
ngữ lời nó, cho nên là vô sở đắc. 

"Ngôn ngữ phi thật”: Nghĩa là ngôn ngữ là từ 
duyên, duyên thì không có tự tính, nêu ra Thể là 
toàn không, vì không, cho nên vô đắc, đầy tức là 
văn mà vô văn? Nghe, thuyết mà vô thuyết. 

"Trí chứng pháp : Giải thích vê nguyên do 
được thọ ký, ý nói dùng cái trí tự vô phân biệt, 
chứng cái lý tự vô phân biệt. trí ngâm với Lý. Cảnh 
hội với thần há lạ có Sở thuyết, sở đặc sao? 

"Luận nói...": Là dẫn chứng nghĩa trên. Vì 
chứng pháp là lìa tướng của ngôn thuyết. Chứng 
pháp là lìa tướng của tâm duyên, cho nên bất khả 
thuyết. Chứng pháp là lìa tướng của tâm duyên, 


cho nên bất khả thủ. 


KIM CANG KINH TOÁN YÊU SAN ĐỊNH 


KÝ 
QUYÊN 5 
NGHI TÌNH THỨ SÁU 


Sớ: đều tiên là nêu chung. 

"Nêu pháp... : là chỉ chỗ khởi nghi, nghi tình 
này cũng đến từ I mối nghi thứ ba trên. 

"Sao lại...": Là kết, thành nghi. Đã hưng công 
vận hành sáu ¡ độ cùng tu, hồi hướng, phát tâm 
nghiêm tịnh Phật Thổ, đó. nếu chắng phải là Thủ 
thì gì là Thủ? Nghi tình về thân Phật, ý cũng như 
thê. Bởi vì cả hai báo này chắng lia khỏi nhau. Cho 
nên trong văn của Luận, cùng nói cả hai nghi tình. 
Mà nay phân này chỉ đoạn trừ một loại nghi tình. 

Nêu hỏi: Kinh ý nói: Bô-tát thủ hình tướng 
trang nghiêm Phật thổ hay không? 

"Ý Phật...": Ngài không sanh vôn nghi có thủ, 
ý Phật muốn tỏ không có thủ, thủ và không có thủ 
là ở tại Hai Thổ: Tính Thổ và tướng Thổ, cho nên 
nêu ra tướng để hỏi ngài, thử xem ngài có giải hiểu 
hay không. 

Giải thích trả lời: Ý kinh nói: Chăng thủ tướng 


trang nghiêm Phật Thổ. Trưng hỏi ý răng: Vì sao 
lại chắng thủ trang nghiêm Phật Thô? Giải thích ý 
rằng: Chăng dùng tướng để trang nghiêm Phật 
Thô, đó là Chơn thật trang nghiêm. 

"Kệ nói...": Trong đó, ba câu đâu là giải thích 
kinh. Câu sau cùng tức là giải thích câu thứ ba của 
bài kệ. Lại nữa, hai câu đâu là giải thích câu _lrang 
nghiềm Phật Thổ" trong kinh. "Phi hình" là giải 
thích cầu “Tức phi Trang Nghiêm Phật Thổ" trong 
kinh. "Phi hình” là giải thích cầu "Tức Phi trang 
nghiêm". Đệ Nhất Thể" là giải thích "Thị Danh 
Trang nghiêm”. "Phi Nghiệm là hiển tỏ "phi hình” 
của bài kệ "trang nghiêm ý" là hiểu tỏ "đệ nhất Thể 
trong bài kệ. Đây chỉ là phối với văn kia, nghĩa ý 
thì quanh co, tiếp theo sau sẽ tỏ tỏ. 

"Luận giải thích...": Là chuyên qua giải thích 
văn của bài kệ: "Chư Phật...": Đạt đến khả thủ. 
Giải thích nữa trước bài kệ. Nghĩa là tu tập trí vô 
phân biệt, thông đạt cái tính của Duy Thức Chơn 
thật, đây tức là dùng Trí khế với Như, gọi là Trung 
Nghiêm, tức là nghĩa của vô thủ. Điều nghi vè có 
thủ, từ giải thích này mà khiến trừ nó. 

“Trang nghiêm có hai... ": Là giải thích nữa bài 
sau của kệ. Trước tiên là kê ra hai Thố: “Hình 
tướng”: Tức là pháp tướng Thổ. Nghĩa là nền đất 
toàn vàng TÒNE, hồ bằng trân bảo... Nói tóm lại, 
những gì thấy, nghe được, đều thuộc về hình 
tướng. "Đệ nhất nghĩa" tức là Pháp tính Thổ". 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1275 


Nghĩa là ly tất cả tướng, chăng có thấy, nghe, tức 
là Lý Chơn Như. 

"Phi nghiêm...": Là chánh giải thích, tức là lấy 
câu thứ ba làm nguyên do xuất ra. Do vậy mà đắc 
"phi nghiềm” và “Trang nghiêm". "Phi nghiêm” 
tức là để phân biệt với "Pháp tướng Thổ", chắng 
phải là thứ mà nay được trang nghiêm, tương 
đương với "phi trang nghiêm” ở trong kinh. “Trang 
nghiêm ý" tức là pháp Tính Thổ. Tương đương với 
Là danh trang nghiêm” ở trong kinh. Nghĩa là hiển 
phát quá khứ hẳng hà sa sô công đức mà làm trang 
nghiêm, như vậy làm ra đô vật, đồ vật chắng phải 
từ bên ngoài đên, tức là dùng đồ vật này, trở lại 
bon nghiêm cho vàng. Do vậy trên kia dẫn luận 

ó1: "Chư Phật không có sự việc trang nghiêm 
nước thổ", đó tức là ở trong các trang nghiêm, 
không còn những thứ thuộc quá khứ nữa. Nói "Đệ 
nhất trang nghiêm”, nói c tức là chỉ cho "Phi hình 
đệ nhất Thế", đó là cái ý nghiêm cái phi trang 
nghiêm, ý tức là nguyên do. 

Hỏi: Chư Phật Thân Thổ ăt cần phải có đủ cả 
Tính và Tướng mới là liễu nghĩa. Nay chỉ hiện rõ 
chúng. Nếu có thê thanh tịnh tâm đó thì Thân Thổ 
tự nhiên hiển hiện. Có chăng như chùi gương, bụi 
hết thì hình ảnh sinh ra tự nhiên như nhiên, cho nên 
chăng phải là tạo tác. Vì vậy mà Duy Thức nói: 
"Đại Viên Kính Trí, năng hiện năng sinh Thân Thổ 
trí Cảnh". So với đây là ngay ở tướng mà vong mất 


tướng, chứ chăng nói là vứt bỏ tướng mà tìm thủ 
Tính, chỉ là không có tình chấp thì đầu ngại gì ở 
Tướng. Mà Tông của kinh này là Vô Tướng, thì 
nghĩa ây hơi bị tăng. Đầu và đuôi đều vậy. Tướng 
của Dụng tâm, phân sau sẽ nói. 

Khuyên Tình tâm: Kinh ý nói: Vì những nghĩa 
đó, ông các Bô-tát nên sinh tâm thuộc vô trú thanh 
tịnh. 

"Nếu người...": Trước tiên là kế ra cái tâm cần 
phải bị ngăn chặn, Ý cho hình tướng, là Chơn Phật 
thổ, do từ cái kiến giải này mà muốn dùng hình 
tướng để trang nghiêm, vì vậy mà nói rằng "ta đã 
thành tựu". 

Người đó trú..." là tỏ rõ điều sau lầm. Ý nói: 
Vốn muôn nghiêm tịnh, sao lại sanh ra nhiễm tâm, 
vì trú sắc,.. tức là tâm sinh tử, làm sao là Tịnh 
được? 

"Vị để ngăn chặn... ”: : Lần theo. điều ngăn chặn 
trước mà dẫn khởi ý kinh: Đã cho răng bất rú sắc. 
là thanh tịnh. Nên biết trú ở sắc... thật thì bị nhiễm 
vậy. 

"Chánh trí": tâm thuộc vô trú đã là chánh trí, 
mới biết cái tâm sinh ra do có trú, đồng là vọng 
thức. Trong đây, chánh trí mà nói là sanh, đó là 
hiển phát, chứ chăng phải do sáng tạo mà sanh ra. 
Cho nên Đại Kinh nói: Chăng sanh ra tất cả pháp, 
đó là Bát-nhã Ba-la-mật sanh ra. Vì Bát-nhã này 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1271 


bất sanh bất diệt, cho nên nói là "Chơn tâm". Cái 
tâm thiên Chơn, vốn vô sanh diệt. Chỉ vì duyên 
theo với cảnh trú, tức là chăng tương ưng, cũng 
chắng phải là tâm đoạn diệt, nếu bất trú Bát-nhã thì 
TÕ Tảng cũng chắng. phải sanh khởi. E người ta mê 
cái này, cho nên hiên tỏ để : ngăn chặn nó. Đây tức 
là trước thì bảo đừng trú sắc... là ngăn chặn Hữu, 
sau thì bảo hãy sanh tâm, là ngăn chặn vô. Đã ly 
Hữu và Vô, tức là Trung Đạo. Như thế mà thể đạt, 
là Chơn trang nghiêm, có Phật Thổ nào mà chăng 
thanh tịnh. Cho nên Kinh Tịnh Danh nói: Muốn 
tịnh Phật Thổ, phải tịnh kỳ tâm. Theo với Tâm tịnh, 
tức Phật Thổ tịnh, "Tịnh kỳ tâm": tức là ly Hữu vô. 

NGHI TÌNH THỦ BẢY: 

Sớ đâu tiên tức là nêu chương mục. Về ý khởi 
nghi, phần trước đã nói. 

Hỏi: Nghi tình này có khác gì với nghe tình thứ 
ba? 

Đáp: nghi tình trước là Hóa Thân, nghi tình này 
là báo Thân, cho nên khác nhau. Vì trước kia nghe 
nó1 ứng và nó chăng phải Chơn, cho nên không có 
Thủ, bèn cho răng Báo Thân là thật, đúng phải có 
tâm thủ. Do vậy, nghi tình này là men theo nghi 
tình thứ ba mà khởi. 

Đoạn nghi: Kinh hỏi đáp: Có thê biết được. 

Trưng ý răng: Vì nghĩa gì mà gọi là Đại. giải 
thích ý rằng: chắng phải là thân Hữu lậu Hữu vị, là 


thân vô lậu vô vi. Nếu dựa theo ngài Vô Trướng 
thì hoàn toàn khác với ở đây, đại để đầu đuôi đều 
y theo Nhị Đề mà giải thích. Nay trong quyền sớ 
này có y theo ngài Thiên Thân, có y theo ngài Vô 
Trướng. Mà đoạn này thì theo ngải Thiên Thân. Sở 
có hai phân: 

1. Giải thích chung về ý chỉ của Dụ: 

"Cao Viễn...": Nghĩa là dưới nương Kim Luân, 
Cao tám vạn do tuân, sáu vạn ngọn núi làm quyên 
thuộc, nên gọi là Đại, cho Hoa Nghiêm Sở nói: Tu 
Di vắt ngang biến cao vượt cái đỉnh núi. 

"Mà bất thủ...": Núi kia tuy do bốn báu tạo 
thành, trong năm vị pháp, nó nắm trong sắc pháp, 
trong ba tính, nó thuộc vô ký Tính, há lại có phần 
biệt mà thủ cho là VƯƠNg. 

"Báo Phật...": Nói về điêu được dụ nghĩa là 
tiên tu nhiều kiếp, phước và trí tròn sáng, tuân tịnh 
vô cáu, không có gì hơn nó, cho nên nói là Vô 
Thượng. Riêng Vua pháp giới, nên gọi là pháp 
vương "Đại", có hai nghĩa: 

a. Dựa theo Thê thì thân trí bọc ngoài. 

b. Dựa theo vị thì chư thánh chắng băng. 

"Vô phân biệt": Chắng phải như sắc pháp là vô 
ký tính. Chỉ nhờ ba kỳ tu tập, vạn lự đều vong, như 
tri tịch nhiên, cho nên vô phân biệt. 

"Kệ nói....": Là dùng kệ để kết. 

2. Từ "Phi thân ..." là phân hai giải thích riêng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1279 


về phi thân. Có hai phân: 

a. Nhắc lại lời kinh, lược chỉ: "Vô lậu vô vi": 
Vô lậu thì khác với thế gian. Vô vi là biểu cho phi 
sinh diệt. 

Hỏi: Nay nói về Báo thân, tức là hợp cả Hữu vi 
vô lậu, sao đây lại nói vô v1? 

Đáp: Đây là căn cứ theo Phật giáo, chăng theo 
quyên tông, nên là vô vi. Vì vậy mà kinh tịnh Danh 
nói: Phật thân vô vi, chắng rơi vào số. Phật thân vô 
lậu, chư lậu đã tận. 

b. "Cho nên kệ nói:...": Là phân hai, dẫn luôn 
giải thích rộng: Có hai phân: 

- Dân bốn kệ: kệ này nên rõ viễn ly Hữu vi Hữu 
lậu ý nói răng chỉ có pháp thê vô lậu. 

- "Luận nói...": Là phân hai Dẫn luận văn. Có 
ba phân. 

+Nêu : "Nếu như vậy... ": Là chỉ kinh trưng hỏi 
để nêu. 

+ "Vì bởi duy chỉ...": Là phân hai Giải thích 
song đồi: Thanh Tịnh thân tức là pháp thân. Đây là 
giải thích về câu "Hữu vật", tức là câu "Thị danh 
đại thân” ở trong kinh. 

Hỏi: Đây nói về báo thân, sao lại nói pháp thân? 

Đáp: Vì pháp thần và Báo thân hợp lại mà nói, 
cả hai thân chắng khác nhau. Vì thật giáo này. Lý 
và Trí không hai, cho nên có thể nói vậy. 

"Vì bởi viễn ly...": Là giải thích câu "vô vật". 


Tức là câu "Phật thuyết phi thân" trong kinh. Pháp 
thân đã là vô vi ặt ly Hữu vi sinh diệt, Hữu vi đã 
ly, ;huồng là Hữu lậu! Cho nên văn giải thích này 
chăng nói về chư lậu. 

+ "Do vì...": là phần ba kết song đi: Nghĩa là 
vì là viễn ly và Duy Hữu, cho nên hiểu rõ được 
pháp thân Chơn ngã. Vì vô lậu vô vi chăng sinh 
diệt, trạm nhiên thanh tịnh, cho nên có thật thể, gỌI 
đó là Hữu vật, chăng như phàm phu, cái ngã biên 
kế, hữu lậu hữu vi, tức sinh tức diệt, như huyễn 
mộng kia, không có thật thê. 

"Vị chắng Ÿ-ec : là kết, không có vật, cũng là 
hiển rõ lại nguyên do. Vì chăng nương vào Ngũ 
uấn, duyên thuộc hữu vI mà trú. Duy chỉ Như Như 
và Như Như Trí độc tôn cho nên có thật ngã, phải 
biết răng phàm phu đều y theo ngũ uẫn Hữu. Vì 
duyên mà trú, ngũ uân còn là giả, huông nữa là cái 
ngã sở kế! Duyên pháp chắng phải mình, cho nên 
nói là y tha. 

Nói về cát: Ý kinh có thê rõ. 

"Hồ A nậu" : Thiêm Bộ Châu này, từ giữa, 
hướng về Bắc có cửu Hăc Sơn, tiếp đó có Đại 
Tuyết Sơn, tiếp nữa có Hương Túy Sơn. Phía Bắc 
Đại tuyết Sơn, phía Nam Hương Túy sơn, có Hồ A 
Nậu, tiếng Hán gọi là vô não nhiệt. Chu vĩ năm 
mươi do tuân. Nước tám công đức, đây tràm trong 
Hỗ. Trong đó, bôn mặt, mỗi mặt xuất ra một con 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1281 


sông lớn. Con sông phía đông tên là khắc Gia, 
nhiều quanh hồ một vòng, chảy vào biến đông, 
phía Nam là sông Tín Độ, phía Tây là sông phược 
Sô, phía Bắc là sông Đồ Đa, đều nhiễu hồ một 
vòng, như thứ tự chảy vào Nam, Tây, bắc hải. Nay 
kinh nói Hăng Hà, tức là sông khắc Già. Nói: 
"Hắng": Là dịch sai. “Châu bốn mươi dặm" là chỗ 
cửu hô mới bắt đâu xuất ra. "Phật đa phân... "là 
nêu ra nguyên do lây dụ này, nhưng khi thuyết kinh 
này là thuyết ¿ ở tại Kỷ Viên, những thời thuyết pháp 
khác đa phân gân nơi sông kia, cho nên lây nó làm 
dụ. 

Lấy nói về phước: Ý kinh có thể thấy. 

“Luận nói...": Là trưng hỏi, nghĩa là sau phân 
nghi thứ ba, trước phân thứ tư quả đã nói về dụ tài 
bảo Bồ thí, nay lại nói nữa, chăng trùng lặp sao? 

"Kệ nói...": là giải thích. Trước kia đã nói một 
tam Thiên giới bảo thí, nay nói là vô lượng tam 
thiên giới bảo thí. Đây là so sánh sự vượt trội của 
nó. "Mà sau đó...": tức là nhiều trong nhiều, vượt 
trội trong vượt trội, do vậy mà nói lặp lại. Đây tuy 
nói trùng lặp nhưng nghĩa và ý chắng trùng. "Vì 
sao..." là chuyển qua nạn vấn. Ÿ nói: Vì sao trong 
phản văn trước chăng nói luôn dụ này? "Vì để dân 
dân...": là dựa chung theo người nghĩa là cơ thì cạn 
mà pháp thì sâu. Nói liên thì khó tin, dần dân lần 
hồi dẫn dụ làm cho biết được cái đức vượt trội. 


"Lại nữa, trước..." là dựa theo pháp thông, 
nghĩa là dụ trước chưa nói tứ quả vô tâm, Thích Ca 
vô đặc, Nghiêm tịnh thổ là bất nghiêm mà nghiêm, 
tu chứng Phật thân là vô chứng mà chứng. Do vậy 
mà dụ để so sánh vẫn chưa thê vượt trội, dụ sau đã 
nói về nghĩa này, pháp và lý đêu sâu xa, do vậy dụ 
để so sánh cũng lại cảng thủ thăng hơn, hoặc có thế 
xuất sinh nghĩa của Phật pháp cũng ở tại phân sau 
của dụ trước, huôồng nữa trong phân sau giải thích 
nguyên do, có năm đoạn văn kinh, cũng thuộc về 
dụ này, hãy suy ngẫm nó. 

Hiểu thắng: ý kinh có thê thây. 

Câu "Đại ý giông trước": tức là phước chắng 
hướng đến Bô-đê. 

Trì, thọ kinh có khả năng thú hướng đến Bồ-đề. 

Xứ đáng kính: Kinh: có thể biết. 

"Đại Bát-nhã...": là dẫn sự làm chứng. Đề 
Thích mỗi lần ở trong Thiện pháp Đường, thuyết 
pháp Bát-nhã Ba-la-mật cho Thiên chúng, hoặc có 
chi chắng ở tại đó, chư thiên nêu đến đều hướng về 
phía tòa mà làm lễ, vì trọng pháp mới tôn trọng nơi 
chốn. 

"Cao hiểm": Vì tôn trọng người mà làm cho xứ 
trở nên cao và rõ để xa gân đêu thây, sinh ra hiềm 
tôn kính mà sinh ra phước. 

"Hình mạo”: Trong tháp có hình mạo của Phật, 
người thấy ắt sinh tâm kính, thây nơi thuyết pháp, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1283 


cũng như thây hình mạo của Phật, tiếng phạm là 
Chế Đa, tiếng Hán gọi là Linh Miếu, hoặc øỌI1 là 
nơi đáng cúng dường, giống với phân này. 

Gặt hái ích lợi: ý kinh nói: nơi tuyên thuyết tứ 
cú còn được người, trời cúng dường, huông nữa là 
người thọ trì hêt cả văn kinh này! Như kinh đã nói. 

“Trước kia bốn câu": Là căn cứ theo ý kinh này 
nhìn về những đoạn văn trước mà có hơn và kém. 
Vì sao? Vì trước kia là nói về nơi chôn, nay nói về 
con người, trên kia nói về bốn cậu kệ, nay thì thọ 
trì hết, do vậy trước là kém, nay là vượt hơn, phản 
phục mà nói, cho nên nói là "Hà huông". 

"Tôi thượng”: là pháp thân, vô lậu vô vi tuyệt 
thượng thượng. "Đệ nhât”: là báo thân, tôn trong 
chúng thánh chắng øì hơn. 

“Hy Hữu": là Hóa Thân, như bốn thứ sự, đã nói 
ở phân trên. Ý nói răng thọ trì đọc tụng thì có đủ 
cả ba thân, công đức viên mãn. 

Có người nói: Có thể đi đến Bô-đề, cho nên nói 
là Tôi thượng. Hơn hắn các Thừa, cho nên nói là 
Đệ nhất. Thế gian không có gì so nồi, cho nên nói 
là Hy Hữu. 

Nơi có Phật: Kinh ý nói: Văn kinh này ở đầu, ở 
chỗ đó có Phật và chư đệ tử. 

"Kinh hiểm..." là tỏ rõ răng: có Phật và nguyên 
do có Phật, nghĩa là Báo thần và Hóa thân ặt phải 
y theo pháp thân, pháp thân lại từ kinh mà hiển, đã 


có giáo Năng hiểm, ắt có Phật sở hiển. Lại nữa, 
kinh là giáo pháp, Phật là quả pháp, quả do lý mà 
hiển, lý do hành mà đạt đến. Nay thì ba Phật đều 
đủ, bốn pháp trọn đây nơi kinh sở tại, há lại hèn 
kém! 

"Lại nữa, tất cả...": Là tỏ nguyên do có để tử. 
Hiển Thánh ba thừa, Thể là vô vi, kinh kiểm vô vị, 
nên có Hiền Thánh. 

"Tôn trọng": Nghĩa là người chứng Như đều là 
Thánh nhân nhập lý, đáng tôn trọng. Nếu theo kinh 
đời ngụy thì chỉ nói có Phật, bảo người ta tôn trọng, 
chăng nói có các đệ tử khác. Cho nên văn kia nói: 
“Tức là có Phật, tôn trọng tựa Phật". 

Tên kinh: Kinh hỏi ý rằng: chưa biết kinh này 
có tên là gì? Chắng biết tên thì làm sao phụng trì? 
Đáp văn có thể biết. 

Trung ý nói: Như Lai thường thuyết chư pháp 
danh tướng đều không . nay lại đặt tên này, có 
nguyên do gì? Ý giải thích răng: ta đạt danh tên, 
danh tức vô danh, danh của vô danh, há lại trái với 
nghĩa không? Vì để thọ trì, nên trong vô danh, 
cượng đặt tên vậy. 

"Phật đặt...": là giải thích nguyên nhân đặt tên. 
(nguyên) nhân tức là nghĩa sở mà nó nương theo. 
Nghĩa là kim cang thì có cái nghĩa Năng hoại, Bát- 
nhã thì có cái công quán chiêu, pháp và dụ cả hai 
đều rõ rệt. Cho nên øọI1 là Kim Cang Bát-nhã. Thật 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1285 


ra thì cũng dựa theo nghĩa kiên cô đề đật tên. Nay 
chỉ giải thích theo tác dụng, nói đầy đủ thì như 
trong phần Đề mục và trong phân bảy nghĩa cú. 

"VỊ đoạn Hoặc, cho nên là Thăng": Chúng sanh 
lưu chuyền. Vì bị Hoặc Nghiệp, nếu đoạn trừ Hoặc 
nhiễm thì li ngg Phật, thê chắng thăng sao. 

"Đối trị...": dựa theo danh mà hiển nghĩa, 
nghĩa thì thật, danh thì giả. Nêu chấp danh giả, sao 
được nghĩa thật! E bị chấp ấy, do vậy ' đối trị. 

Dị thuyết thăng: Kinh hỏi ý răng: Ông cho răng 
Như Lai ngoài pháp đã chứng, còn có thuyết những 
pháp riêng khác hay không? Đáp ý răng: Như Lai 
ngoài pháp đã chứng không có thuyết pháp nào 
riêng khác. Đoạn văn này là lần theo đoạn văn đạt 
tên kinh ở trên mà đến. Y nói: chăng những đặt 
danh tên kinh này, danh tức vô danh, hể có sở 
thuyết thảy đều như vậy. Lại nữa, chăng chỉ ta là 
vậy, chư Phật cũng vật. 

“Không có riêng khác...”: - Nghĩa là một Phật 
Thích Ca, thuyêt đâu, giữa, cuỗi. Rốt không có 
riêng khác, không có tăng giảm, chỉ căn cứ theo 
Chơn thật không có sai khác, chắng dựa theo ngôn 
từ có sai khác. "Chỉ như chứng...": Nêu ra nguyên 
do, hề khi có thuyết, đều như 

cái chứng của mình, trong chứng vô thuyết, há 
lại có khác! 

"Tam thê...": Là kết, thông chư Phật: Vì chư 


Phật đồng chứng. Rốt không có hai nguôn, chắng 
chứng thì thôi, chứng thì chăng khác. Nếu chưa đạt 
đến cực vị, đang ở trong Nhân Địa, tùy theo sở 
thuyết của mình, mỗi mỗi sai biệt khác nhau. Vì 
sao? Vì sở chứng khác nhau, như Địa tiên, Địa 
Thương Thập Địa, giai đoạn cấp bậc khác nhau. 
Do vậy người đã đạt đến Quả thì quyết không có 
thuyết riêng khác. 

"Cho nên nói...": La kết, thành nghĩa trên, một 
Phật, nhiêu Phật, quá khứ, vị lai sở thuyết đều 
giông nhau, đêu như đã chứng. Thuyết đúng như 
chứng, chăng cũng vượt trội lăm saol 

"Cho nên ni nói..." là dẫn chứng. 

"Chỉ riêng... ": thuyết Bát-nhã năng đoạn phiên 
não, không có một vị Phật nào mà chắng thuyết 
như thế, những vị khác đêu như vậy. 

"Đệ nhất...": Vì Đề lý thì ly ngôn thuyết, tướng 
thì ly tướng danh tự, cho nên bất khả thuyết. Chứng 
này trước kia đã như cải chướng, tức là vô sở 
thuyết. Mà lời nói của Vô Trướng và Thiên Thân 
tuy tựa như khác nhau nhưng ý thì thật giống nhau 
đã như kỳ chứng, há lại chắng phải là đệ nhất nghĩa 
hay sao? 

Trân thắng: văn hỏi đáp của kinh, có thể xem 
rõ, giải thích ý răng: Cái gọi là Trần, chẳng phải 
phiên não trân, chỉ là Địa trân. Cái gọi là Thê giới, 
chăng phải Nhiễm Nhân giới, chỉ là Địa Trần Giới. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1287 


Đây là mau theo so sánh trước mà đến. Do trước 
đó nói: Hà sa bảo thí, chẳng băng trì kinh. Hoặc có 
người nghe, chưa thê thành tín, cho nên Như Lai, 
riêng thuyết nghĩa này, khiến họ thây rõ hơn kém, 
rửa sạch mỗi nghi, nói đủ ở văn sớ, hiểu được rõ 
ràng. 

"Luận nói...": là giải thích nết cái ý của nó. Ý 
nói, đất tan thê giới thành bụi trần, trên bụi trân 
chăng khởi phiền não, bảo thí được phước, tức có 
tham sân ngũ dục tự mình vuI1 sướng, không có việc 
ác nào mà chắng tạo, cho nên tướng Truyện nÓI: 
"Bồ thí là sanh oán thứ ba", cho nên Trần giới hơn 
hăn bảo thí, hơn nữa, trần giới chăng những chăng 
khởi lầm lỗi mà còn được điều tốt đẹp, huông nữa 
là thọ trì kinh này, chắc chắn sẽ dẫn đến Phật Quả, 
há lại là kém ư? Do vậy, so sánh nhau sẽ có ba lớp 
hơn kém: Nghĩa là Báo Thí chắng bằng trần giới, 
trân gIỚI chăng bằng trì kinh, trì kinh còn thăng hơn 
trần giới, há lại chẳng bằng bảo Thí! Cũng như 
trăm họ chắng bằng Tê tướng, tế tướng chẳng băng 
Thiên Tử, Thiên tử còn thắng hơn Tế tướng, há lại 
chăng bằng trăm họ! Trong Dụ thì Thiên tử là tối 
thăng. Trong pháp thì trì kinh là tối thăng. Nguyên 
do kinh thắng, há chắng rõ vậy! 

"Đại vân...": chỉ so với văn kinh để phân biệt 
giữa pháp và Dụ, chẳng có nghĩa riêng nào khác. 
Mà ý nói; vị trần là Trần, tham, sân... cũng là trần, 
vì đều có nghĩa là bụi nhơ. Nói tam Thiên là giới, 


nói Nhân nhiễm phiên não cũng là giới, vì đều có 
nghĩa là Nhân của Hữu vi cũng có thể tam Thiên là 
khí giới, phiền não là Hữu Tình gIỚI. Nay ở đây 
chăng phải là bụi trần tham, sân... và nhiễm nhân 
giới, chỉ là Địa trần và tam Thiên giới, đây là kết 
nghĩa đã giải thích trên. 

Quả thắng" Văn hỏi đáp của kinh, có thê biết: 

Trưng hỏi ý răng: Vì nghĩa gì mà chắng cho ba 
mươi hai tướng là pháp thân Như Lai? Giải thích ý 
răng: Như Lai thuyết ba mươi hai tướng, chăng 
phải là tướng của pháp thân vô vi, chỉ là tướng của 
Hóa thân hữu vI. 

"E người bố thí...": là nói về ý khởi kinh: e ý 
kia cho răng: Nếu thí chăng cầu Phật, tức là gốc 
khởi phiên não. Vì để câu Phật thì so lại phiên não? 
Cái mà người kia câu, tức là Thân ba mươi hai 
tướng, để phá cái kiến này, nên lại hỏi thế. 

"Trì và thuyết. ..": : Nêu ra sự hơn và kém. Nghĩa 
là Bảo Thí chỉ được sắc tướng, trì kinh thì đắc Bỏ- 
đề, cho nên nói là "thăng hơn phước đức kia". 

"Vì sao?... Trưng ý răng: đã đắc ba mươi hai 
tướng, sao lại chăng đắc Bồ-đê? 

"Vì tướng kia...": Là giải thích. Lý pháp thân 
là tướng Bô-đề, ba mươi hai tướng kia chắng phải 
là tướng Bôồ-đề. 

"Cho nên nói...": Vì Bồ-đê vô tướng, do pháp 
thân tức là tướng Bồ- để, chắng phải tướng Bồ-đêề 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1289 


không vậy. Lại nữa, ở trong đó; pháp thần thì 
thăng, sắc thân thì liệt. Vi sao? Vì pháp thân vô vi 
Chơn thật tính. Vì sắc thân là Hữu vi tướng hình 
ảnh. Mà do nhờ Nhân của trì và thuyết là thắng, 
cho nên trong quả gặt được pháp thân, nhân của 
Bảo Thị kém, cho nên trong quả gặt được sắc thân, 
vì vậy mà phân tâm trên nêu ra rằng: "trì thuyết 
kinh này thăng hơn phước đức kia". 

"Phước của kinh...": Là chuyển qua ngăn chặn 
giải hiểu Sal. E người thí bảo, nghe vừa nói trên, 
bèn cho răng tuy biết sắc thân kém hơn pháp thân, 
bảo thí chăng bảng trì thuyết. Tôi vì chăng thể trì 
thuyết, chăng cần pháp thân, cứ mãi bảo thí, thành 
tựu sắc thân, tướng hảo đã tròn, chăng cùng diệu 
sao! Vì ngăn chặn cái kiên này mà ở đây nói thế. 

Nghĩa là, trước kia là dựa theo nghĩa riêng mà 
chia ra Nhân và quả, mà nói Bồ thí thì cảm Thân 
tướng. Nếu căn cứ theo nghĩa thật mà nói thì chỉ 
Bồ thí một mình thôi thì chăng thành quả tướng. 
Vì sao? Là do vì không có Trí Huệ, tùy theo tướng 
mà sanh ra tình, của Bồ thí tuy nhiêu, chỉ thành ra 
Hữu Lậu, dù đắc ba mươi hai tướng cũng chỉ là Sắc 
tướng của Huyễn Luân Vương, tuy cũng giống 
nhau nhưng chăng gọi là Phật. Nếu có khả năng trì 
thuyết kinh này thì trí Huệ khởi tròn, y theo Huệ 
mà hành Thí, chắng trú Hữu và Không, dùng Nhân 
Vô lậu, gặt quả Vô Lậu, Ba mươi hai tướng như 
vậy mới có thể gọi là Phật vậy. 


"Ý nói...": Là kết, giải thích nghĩa trên, chắng 
ra ngoài thuyết trên. 

So sánh: Kinh ý: Như văn có thể biết được. Chỉ 
chữ "Thậm Đa" là tỏ răng phước vượt hắn mệnh 
thí. 

"Xả thân...": Ý e người nghe Bảo Thí chắng 
băng. thọ trì, bèn cho răng dùng tiên bạc ngoài thân 
để bô thí, cho nên kém hơn phước của kinh, nếu 
đem thần mạng Bồ thí ắt hơn thọ trì, để phá cái 
kiến đó, cho nên có đoạn văn này. Sa sô còn kém, 
huống là một thân sao? 

Khóc than: Kinh ý: nghĩa là ngài không sanh 
nghe sở thuyết trên, hỷ cực thành bị, lệ rơi liên liên, 
tự bày khúc lòng, thân là La Hán, đã là lâu ngày, 
Huệ Nhãn tuy khal, chưa nghe giáo này. 

"Xá thân...." .- Nguyên do buôn khóc, là có ba ý: 
Ù, Thương cho người kia xả mạng uống công, cho 
nên ý nói răng: Xả mạng hà sa kém hơn trì thuyết, 
chăng đạt thâm chỉ, uông phí vô công; 2. Buôn cho 
nhiêu kiếp chăng gặp. Cho nên ý nói: tại phàm 
chắng nghe, nên gánh phận này, từ khi đạt Thánh 
quả cũng chưa được nghe pháp thân diệu này; 3. 
Mừng hôm nay được nghe, vui quá thành buôn. 
Ngài Thiện Cát mới nghe thêm pháp, vốn Chơn 
từng nghe. Rơi lệ để tỏ cực kỳ vui mừng nay ở 
trong sớ này chỉ nói về ý thứ nhất. 

"Luận nói...": là dẫn chứng. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1291 


"Huệ nhãn...": Nghĩa là ngài không sanh đến 
thân gởi vị Tiểu thừa, từ khi chứng Nhơn không 
đến nay chưa nghe lý của pháp không, vì pháp 
không là cảnh sở chứng của Đại thừa, cho nên vậy. 
Vì đây là nguyên do của kinh thăng, có hai lớp ý: 
1. Giáo nêu thô thiên, nghe sẽ tâm thường. Đã cảm 
buôn khóc, mới biết thâm diệu; 2. Người thường 
khóc lóc, chưa đáng làm lạ. Thiện Cát buôn đau, 
mới biết tối thắng, nguyên do tối thăng, chắng rõ 
lắm ư! 

Chánh tỏ: Kinh ý nói: Nếu người được nghe 
kinh này, có thể sanh ra tín tâm. Tín này nếu sanh, 
chẳng tin chư pháp, cho nên nói là "Thanh tịnh”. 
Chư pháp đã mất. Thật tướng sanh vậy. Công đức 
ba thân, từ đó đây đủ, chăng thăng lãm sao! "Đệ 
nhật...": như nói ở phân trên, văn kinh lược bớt, 
cho nên chỉ nêu hai (Đệ nhất, hy hữu). "Trong này" 
tức là Bát-nhã giáo. "Dự” (ngoài ra, còn lại) tức là 
trước khi chưa thuyết Bát- nhã. Thuộc Nhị Thừa, 
Trời, người. Cái gọi là "Thật tướng” tức là tướng 
của Vô tướng. Nghĩa là tướng của vô ngã vô pháp. 
Nói tóm lại, lìa tât cả tướng, gọi là Thật tướng. Từ 
"cho nên...": Văn nói: Ly tât cả tướng, tức danh 
chư Phật. Nói “Giáo khác không có”; nghĩa là trong 
giáo của người và trời có đủ cả hai chấp, trong giáo 
của Tiểu thừa thì còn tồn tướng của pháp, chắng 
thể lấy tướng của hai chấp mà cho là thật tướng, 
cho nên nói "những giáo khác chắng phải là Chơn 


thật". Chữ "Phi" giỗng với chữ "Vô", Nói "Đây có 
nghĩa là đôn trừ hai chấp, song hiễn cả hai không, 
bệnh không cũng không. Nhị Biên đều lìa, Trung 
Đạo này tỏ, gọi là Thật tướng. Cho nên nói là 
"trong đây có". 

Hỏi: Thật tướng là Lý, còn giáo thì chỉ là Năng 
thuyên (tỏ rõ) thì vì sao tín tâm lại có thể sanh ra 
thật tướng được? 

Đáp: Nghĩa là người tin kinh này, ắt không có 
hai châp, chỗ không có hai chấp, tức là Thật tướng, 
chứ chăng phải nói là có một thật tướng kiêng sanh 
ra. 

Phật tính: Kinh: ý nói: "Thị Thật Tướng" Thể 
đương Thắng Nghĩa, duy chỉ vô tướng, danh là y 
theo Thê Đề, cho nên nói là Thật tướng. 

"Vị để ly...": E nghe cái tên của Thật tướng, 
bèn sanh ra cái tưởng thật tướng, tưởng tức là phân 
biệt. do vì thật tướng Chơn Diệu, ngôn niệm chăng 
thê đạt đến được. Tuy mượn ngôn niệm, duy chỉ 
chứng cái tương ưng (với áo). Nếu khởi tình 
thường thì chỉ duy là hình bóng, e nhận cho đó là 
thật, cho nên nói răng "Tức phi". 

Tín giải: Kinh ý nói: Tôi là A La Hán, chính 
mình vâng theo lời Phật, Tín giải thọ trì, chăng cho 
đó là việc khó. Nếu vào đời tương lai, trong thời 
đại đục xâu, cách xa thời Thánh, chăng nghe Phật 
nói, xem những lời giáo lý này mà tin hiểu pháp 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1293 


không, lãnh thọ nhậm trì, y theo giải hiểu mà khởi 
hành, những loại người như vậy, chắng cũng khó 
sao? 

"VỊ lai...": Nghĩa là, vào thời đại ngài Vô 
Trước ra đời là đúng vào Thời chánh pháp, cho nên 
dẫn những người đặc biệt khá ở thời vị lai để răn 
bảo những người kém cõi ở thời đó. Mới biết Tiểu 
nhân hay quân tử, thời đại nào cũng có, đây là chỉ 
cho những người trì giới tu phước trong thời đại 
năm trăm năm sau, đã nói trong nghi tình thứ hai. 

Ba không: Kinh trưng ý hỏi rằng: Dù có người 
tin hiểu thọ trì thì vì nghĩa gì mà được là "Hy 
Hữu”? Giải thích ý nói: Bởi vì không có những 
tướng của Ngã, Nhơn... đó tức là Ngã không. 
Trưng hỏi ý nói: Nguyên do bảo người ta không có 
những tướng ngã... là sao? Giải thích ý răng: Bởi 
vì những tướng ngã... tức là phi tướng. Thê của 
tướng ngã là pháp tâm, tâm sở, đã không có thê đó 
thì tức là pháp không. Lại nữa, trưng ý nói: Vì 
nghĩa gì mà bảo là không có tướng của Ngã và 
pháp. Phân sau giải thích ý nói: ly tất cả tướng, 
danh gọi là Phật. Cho nên các tướng tuy nhiêu 
nhưng chắng ra ngoài Ngã và pháp. Nay ở đầy tóm 
thu hết, cho nên nói là "Tất cả" . Những tướng này 
đều ly thì gọi đó là Câu không( đều cùng là không), 
cái lý của câu không, tức gọi danh là Phật. Phật từ 
đó mà thành, cho nên nói là "Thăng". Nhơn thủ và 
pháp thủ, nghĩa của chúng có thể biết vậy! 


"Hiến thị...": Vì Ngã và pháp cả hai đều không, 
Bồ-tát có được một phân. Ly tất cả tướng mới là 
Như Lai. Nay hiển thị nghĩa này là khiến cho chư 
Bồ-tát phương tiện tùy thuận theo mà học và tu tập 
nó, mau chóng thành Phật, cho nên nói "chư Phật 
Thế Tôn... như thị học". Ấn định: Kinh ý như văn, 
có thê biết được. Mà từ trước đến nay, 

ngay bây giờ Tu Bô-đề nghe thuyết kinh này 
cho đến phân Ly tất cả tướng tức danh Bô-đề, đều 
là lời nói của không sanh, trong đó quanh co có sảu 
lớp, đó là: Nghe pháp buôn khóc, tín thì sanh thật 
tướng, so về khó và dê, vô ngã vô nhơn, pháp chấp 
kiêm vong, tận thành Phật. Những lời nói như vậy 
đêu thành đề lý, cho nên Phật Thế Tôn ân răng: 
"Như thị"! Nói lặp lại hai lần "Như thị" là biểu tỏ 
Thê Tôn ấn răng: "Như thị”! Nói lặp lại hai lần 
"Như thị" là biểu tỏ lời nói rất đúng lý. 

Bất động: Kinh ý nói: Kinh này thầm diệu, khó 
hiểu khó biệt, hoặc có người nghe, thường sinh sợ 
hải. Nếu chắng sinh ra sợ hải há chắng hiểm có lăm 
ư! Người ây thật là khó có, do vậy mà kinh là 
Thăng! Nghĩa của kinh thăng đã biết rõ ràng vậy. 

Kinh, Bồ Úy: Ba hành tướng này khác nhau: 
Kinh là ngạc nhiên mà quái lạ. Bồ: là hoang mang 
không biết nên tiễn hay thối. Ủy: là một mực sợ 
hải. Như một người muốn đi đến kinh Đô, đang đi 
trên đường cái, vì trước kia chưa từng đến kinh 
thành nên bỗng nhiên mà kinh, trong lòng tự nghĩ 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1295 


có phải là đi đường này không? Hoặc tiên hoặc lùi, 
nghi đúng nghi sai, lòng không có quyết định, cho 
răng đi đường này vốn chắng đúng đường, hoặc 
muôn quay lại, hoặc sợ hải phát cuông rớt xuông 
vực sâu mà toi mạng. Trong pháp cũng vậy, ở trong 
giáo lý Tiểu thừa, trời, người, Phật nói không, nói 
Hữu. Người chắng đạt ý, theo lời mà chấp. Cho đến 
khi thuyết kinh này thì hiển tỏ cái lý của trung đạo 
phi không phi hữu, những người trước kia đã chấp, 
thảy đêu kinh sợ, lại cho đó là sai, chăng thê tiên 
thối, hoặc rơi vào phàm phu, hoặc rơi vào Tiểu 
thừa, Bồ- đề Chơn không, từ đó mất luôn. Nay ý 
kinh nói răng: Nêu người nào nghe pháp khó tin, 
bất hữu bắt không nảy mà chẳng sinh lòng kinh sợ 
thì người ây chắng xả bỏ Bô-đê, tiễn hướng vào đại 
Đạo, chỉ thú thâm diệu, hiếm có người ây, nêu có 
người đó thì thật là hy hữu hiểm có! 

Đại Nhân: Kinh trưng hỏi ý răng: Vì nghĩa gì 
nghe mà chắng kinh sợ, đắc là hy hữu? Giải thích 
ý răng: Vì pháp môn này là đệ nhất Ba- la- mật 
trong các Ba-la-mật. Mà pháp môn này, nếu dựa 
theo thắng nghĩa thì chăng thể nói ra thành lời, cho 
nên nói là "Phi đệ nhất Ba-la- mật”. Nay những điều 
nói ra đây là dựa theo Thế Đề mà nói, đó là nghĩa 
của Thăng chắng cũng vậy sao! Cho nên nói là " 
Thị danh đệ nhất Ba-la- mật". 

"2. Đều lân theo...": Là trước kia đã hai ló 
sánh, đều nói là kinh thăng, nguyên do kinh thắng, 


thì đã kê ra chín môn, trong mỗi một môn đều có 
một nghĩa, chưa biết nghĩa nào là nghĩa căn bản 
của thăng (vượt hơn), nay ở trong những nguyên 
do của sự vượt hơn mà trưng hỏi nguyên do của sự 
vượt hơn (thăng). 

"Đại nhân": là Ba-la-mật thứ sáu Bát-nhã. Vì 
Phật có ba thân, pháp thân là lớn nhất, mà Bát-nhã 
thì đắc được pháp thân, nên gọi Bát- nhã là Đại 
Nhân (Nhân lớn), nó vượt trôi nhất trong sáu độ, 
cho nên khen là "đệ nhất". 

"Hơn hắn những giáo lý khác,...": Nghĩa là 
trong giáo pháp người, thời, Nhị thừa chăng thuyên 
giảng pháp này. Nay mới thuyên giảng Bát-nhã. 
Bởi vì sở thuyên của những giáo kia là kém cõi, 
cho nên Năng thuyên của những g1áo kia cũng kém 
cõi. Còn Sở thuyết của giáo Bát- nhã này là thăng, 
là vượt trội, nên Năng thuyên cũng thấy, cũng vượt 
trội. 

"Thanh tịnh...”": Nghĩa là pháp thuộc tùy theo 
tướng thì lời nói ra ắt có sai khác, Lý thuộc ly 
tướng thì lời thuyết ra ắt không có sai khác. Vì nó 
bình đắng nhất mực, bình đăng nhất vị, tức là 
Thăng Nghĩa Đé, do những nghĩa này, cho nên đó 
là thanh tịnh vậy. 

"Do vậy, Bồ thí...": là giải thích chung về ý 
trưng hỏi. "Đàm" tức là Bồ thí. Chung cả Nội tài 
và ngoại tài, cho nên nói là "Đăng". 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1297 


"Vô như thị công đức”: Nghĩa là ở tại Nhân thì 
không có công năng phá Hoặc. Ở tại Quả thì không 
có cái Đức của DHỊP thân. 

"Phước này": Là thọ trì đọc tụng, mà những 
phân trên kia phân nào, đều nói về sự vượt trội của 
kinh, mà căn bản của sự vượt trội thì chăng ngoài 
phân này, nó có khả năng năng lực thành pháp thân 
thanh tịnh, do vậy mà gọi là "Thắng". Nội tài và 
ngoại tài Bồ thì đâu thê so với nó được. 

NGHI TÌNH THỨ TÁM: 

Sớ: Đâu tiên là nêu chương mục. 

Từ Hướng thuyết...": Là chỉ ra chỗ khởi nghi. 
Nghĩ tình nàng đến là do từ trong phân so sánh với 
Nội tài Bồ thí ở trên. Nghĩa là dùng hà sa thân 
mạng để Bồ thí thì hơn dùng tiền của bên ngoài để 
bố thí, nhưng vẫn còn cảm thọ cái thân xác khổ 
đau, cho nên gọi đó là "Liệt" (kém). 

"Nếu vậy...": Là ân định cách nói ở phân trước. 

“Theo pháp môn này.. ": Là kết thành nghĩ: 
nghĩa là y theo kinh này, thọ trì, giải thuyết chăng 
chán nản vì nhọc mệt lao khố, tức là Bô- tát Hạnh. 
Hạnh của Bỏ- tát, chắng việc gì chăng làm, khoét 
thân thắp đèn, cắt đùi cứu chim bô câu, một câu 
liên nhảy vào lửa, nữa bài kệ mà mất thân. Cúng 
Phật thiêu thân, quyên thân xác cho cọp ăn, những 
hạnh như vậy đêu gọi là Nhân khổ, hạnh đều giỗng 
nhau, quả chứng đâu khác. Nhân và quả đã giông 


nhau, sao lại có hơn kém? 

"Sao...": Ý nói trên kia xả bỏ thân mạng thì 
thành là quả khô, nay thọ trì kinh cũng là khô hạnh, 
sao lại chăng thành quả khô? 

Thể của Nhẫn: Kinh ý nói: 

"Nhẫn nhục Ba-la-mật": Trong thăng Nghĩa Đề 
thì không có tướng này, cho nên nói là "Phi Nhẫn 
nhục Ba-la-mật". Ÿ đoạn nghi là: Nếu như ông nói: 
Thọ trì kinh này và Bồ-tát hành khô hạnh thì sẽ 
giống như xả thân ở phân trên, đều sẽ thành quả 
khô. Ở đây nghĩa chăng phải vậy! Trước kia xả 
thân chăng đạt vô tướng, tức thành khô quả, trì 
thuyết pháp này và Bồ-tát khổ hạnh đạt vô ngã, vô 
nhơn, biết Nhẫn là vô nhẫn, biết bỉ Ngạn là phi 
ngạn, trực tạo bốn nguồn, há lại thành khô quả sao? 
Cho nên nói "Nhẫn DNG: phi nhẫn nhục.. 

"Nhẫn đáo bỉ 'ngạn... `: mà đây là lây Siêu Nhân 
làm Thể. Cần biết năm lớp từ gôc đến ngọn, rÔi sau 
đó xem quyền sớ phân này thì sẽ biết rõ cái lý của 
nó, năm lớp là: 

1. Là tâm bốn nguồn này chăng động chắng 
tỉnh. 

2. Bất nhẫn: nghĩa là lây oán báo oán. 

3. Nhẫn tuy chăng báo oán nhưng lại chưa thê 
vong hoài, chưa thể quên phức, tức là chưa đạt đến 
Bỉ Ngạn Nhẫn. 

4. Vọng tình tuyệt lự, tịch nhiên bất động, tức 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1299 


là đạt đến Bỉ Ngạn Nhẫn. 

5. Chăng phải động phải tỉnh, tức là siêu Bi 
Ngạn Nhẫn. Vì để trị tâm động, nên mới cư ở cảnh 
tỉnh. Động đã chăng thật, tỉnh há lại Chơn! Nếu 
theo năm môn (lớp) trên mới là rốt ráo. Cùng với 
lớp thứ nhất trên thì không có hai nguồn, Thể và 
Tướng thường vậy, rột chăng thay đôi. Nay ở đây 
nói "Nhẫn nhục Ba-la-mật", tức là môn (lớp) thứ 
tư trên, "Phi Nhẫn nhục Ba-la-mật", tức là môn thứ 
năm. 

"Ly khô tướng": Là đã siêu vượt môn thứ ba Ba 
Ngạn phi Ngạn, kiêm siêu vượt cả môn thứ tư. 
Tỉnh cảnh mà còn vượt qua, huông nữa là động 
tâm! Hai mút từ đầu đến cuôi chinh là Thể của 
Nhẫn. 

Chánh tỏ: Kinh trưng ý hỏi răng: Vì những 
nghĩa øì mà có thê hành được nhẫn này? Giải thích 
ý răng: Vì không có những tướng, Ngã, Nhơn.. 

Ca Lợi vương...": Là nói theo kinh Niết-bàn: ta 
nhớ xưa kla, sinh ra tại nhà Bà la Môn ở Thành phú 
Đơn Na. Nam Thiên Trúc, bây giờ có vua tên là Ca 
La Phú, tính tình hung bạo, kiêu mạn tự tại, ta vào 
thời đó, là vì chúng sanh, ở ngoài thành kia, tịch 
nhiên Thiên tư, bây giờ vua kia, xuân cỏ hoa bày 
cùng với quyền thuộc, cung nhân mỹ nữ, ra thành 
chơi ngắm, ở dưới rừng cây, năm dục tự vui, cái vị 
nữ đó, bỏ vua đi chơi, bèn đến chỗ ta, ta vào thời 
ây. Vì muốn đoạn trừ lòng tham vui thú của những 


người nữ kia mà thuyết pháp cho họ, khi â ây vua 
thấy: ta, bèn sinh ác tâm, mà hỏi ta răng: Ngươi nay 
đã đắc quả A La Hán chưa? Ta nói: chưa đặc! Lại 
hỏi: Đã được quả Bất Hoàn chưa? Ta nói: chưa 
đắc! Lại nói: ngươi tuôi còn trẻ, chưa đắc hai quả 
như vậy, tức là có đủ tham dục phiên não, sao lại 
mặc tỉnh ngăm nhìn nữ nhân của ta. Ta bèn đáp 
răng: Đại vương nên biết, ta nay tuy chưa đoạn trừ 
tham dục kết nhưng trong nội tâm ta thật không có 
tham trước. Vương nói: đô người sỉ ngu: Ở thê gian 

có Tiên Nhân hít không khí, ăn trái cây, thấy sắc 
còn tham, huông nữa là ngươi, thanh niên chưa 
đoạn trừ tham dục, làm sao thấy sắc mà chăng 
trước dính, ta nói: Đại Vương! Thấy sắc chăng 
tham, thật ra chắng do từ nhờ hít khí ăn quả, đều 
do nhờ buộc niệm ở vô thường, bất tịnh. Vua nói: 
như có khinh người ta mà sinh ra phí báng, thì làm 
SaO CÓ thể gọi là tu trì tịnh giới, ta nói: Đại Vương! 
Nếu có tâm đỗ ky ghen ty thì tức là phi Dáng, tôi 
không có tâm đồ ky ganh ty thì sao thể gọi là phi 
báng. Vương nói: Đại s1! Sao gỌI là GIớ1? Ta nói: 
Nhẫn, gọi đó là gIỚI, Vương nói: Nếu nhẫn là giới, 
ta sẽ cắt tai ngươi, nêu ngươi nhãn được, biết ngươi 
trì giới. Bèn cắt tai ta, khi ta bị cắt, sắc mặt chăng 
đối, bây giờ, quân thân của vua, thấy. sự này TÔI, 
bèn can vua răng: Đại sĩ như vậy, chăng nên gia 
hại! Vua nói với quân thân: Các ông làm sao biết 
đó là Đại sĩ. Chư thần nói: thây khi chịu khổ, sắc 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1301 


mặt chắng đôi. Vua lại nói rằng: ta sẽ thử thêm một 
lần nữa thì biết có đối hay không đối! Bèn xẻo lỗ 
mũi, chặt đứt tay chân. Bây giờ Bồ-tát trong vô 
lượng vô biên kiếp sống, đã tu tập Từ bĩ thương 
xót nổi khô chúng sanh, khi ấy Tứ Thiên Vương 
lòng ô ôm tức giận, làm mưa đả sỏi, Vương thấy VIỆC 
ây, tâm đại sợ hải, lại đến chỗ ta, quỳ xuông mà 
nói: chỉ mong thương xót, nghe tôi sám hối! Ta 
nói: Đại Vương! Tâm ta không sâu, cũng như 
không tham. Vua nói: Đại Đức! Làm sao biết 
được? Ta bèn lập thê: Ta nếu Chơn thật không có 
sân hận thì khiến cho thân này của ta, bình phục 
như xưa! Phát nguyện ây rôi, thân liên bình phục. 

Sớ nói "Hỏi đắc tứ quả" là theo tướng chung 
mà nói. "Luận nói:... ": Nghĩa như giải thích ở sau. 

Phân hiển: 

Kinh trưng ý hỏi răng: Vì nghĩa gì mà biết được 
không có những tướng Ngã, nhơn... ? GI1ải thích ý 
răng: Nếu có tướng ngã thì phải sinh ra sân hận! 
Đã chăng sân hận tức không có tướng Ngã, như 
xưa kia lập lời thê; Nếu thật không sân, thân liên 
bình phục. Vì vô sân nên biết là Vô Ngã. Vì vô ngã 
nên mới thành Chơn thật Nhẫn Ba-la-mật, tứ chỉ 
lìa khỏi. 

Tương tục Nhẫn: 

Kinh ý nói: e người ta sẽ cho răng chỉ là một 
lần chịu được Nhẫn này, cho nên nói răng quá khứ 


đã năm trăm kiếp sống! Hoặc e người ta nói rằng 
vô ngã chỉ có Nhẫn chịu tạm thời, nếu nhiều lân thì 
ắt chắng thê như vậy. Cho nên nói trải nhiều kiếp 
sông thảy đều như vậy. Hoặc e người nói CÓ 
nguyên nhân gì đó mới nhẫn. Vì vô ngã nên có thể 
Nhẫn. Cho nên nói nhiêu kiếp để tỏ là Nhân đã 
thành thục! Ngầm có ba ý Mã cho nên nói lời ấy! 

"Nhờ tích lũy khổ": Bồn nghi nhiêu khổ chồng 
chất thì khó mà nhẫn nỗi, nhưng lại do nhờ nhiêu 
khố chồng chất mà có thê nhẫn được. Đây là hai ý 
sau trong ba ý trên. 

"Mà Lạc": Có bỗn ý, cho nên là Lạc: 1. Vì nhẫn 
thành thục nên Lạc, như người dùng sức lâu ngày 
thì đắc được chí hướng: 2. Vì chánh Định cho nên 
lạc. Vì thường ở Đại định, tịch diệt bất động; 3. Vì 
thương người, cho nên lạc, như con nhỏ nhờ vào 
cha, cha vuI vẻ; 4. Vì tự lợi mình, cho nên lạc, đem 
huyền hình này, đối thành kiên cố. Có đủ bến J 
này, cho nên nói là "Lạc". Văn của quyên sớ chỉ có 
ba ý trước. 

"Cho nên kệ nói...": Là dẫn chứng. 

"Như thị khổ hạnh quả": là đối phá nghi tình, 
nghĩa là nhân khô thì quả lại khố, nhân lạc thì quả 
lại lạc, cho nên khác nhau, như nếu vàng làm thành 
đồ vật, đồ vật vẫn là vàng, trộm đất làm ngÓI1, ngói 
vẫn là đất. 

Trên kia trưng ý hỏi răng: Sao pháp này lại 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1303 


chăng thành quả khô? 

"Nay đây kết răng: Vì khổ hạnh như vậy nên 
chăng thành quả khổ. 

2. Khuyên ly tướng: Sớ có hai phân: 1. Dẫn 
luận tỏ ý. 

Từ "Luận nói:...”: là nêu ra nguyên do khuyên, 
nghĩa là chăng thể an nhẵn, muốn xả Bồ-đê tâm, 
do vì thấy khô. 

"Thây khô là khô": là do vì chăng lìa khỏi Ngã 
tướng, nêu ly ngã tướng, ặt chăng thây khổ, tự 
nhiên thành nhẫn, chắng xả Bồ-đề. Nay khuyên 
bảo ly tướng. 

"Bô-đề tâm": nghĩa là thượng thì câu, hạ thì 
hóa. cả hai lợi ¡ chăng ngừng nghĩ. Nếu đã thây khổ 
là khô thì chăng thê quên thân xả mạng, ra sanh 
vào tử. Do vậy mà sẽ xả bỏ Đại Bôồ-đề tâm. Cũng 
như Xá-lợi- phất vốn xưa kia phát đại tâm, hành 
Bỏ-tát hành, khi đạt đến Lục Trú Vị, bị người ta 
xin con mắt, bèn sinh tức giận, chăng thành Hạnh 
Nhẫn, bỏ Đại thừa quay về Tiểu thừa, đó là do vì 
Ngã tướng. 

"Ba loại khổ": hai loại khô trước, tức là đoạn 
văn sau, loại khố sau tức là trong mối nghi thứ 
mười, tâm trú ở pháp mà hành Bồ thí, ý nói trú 
tướng mà hành Bô thí thì sẽ rơi vào trong Hữu Lậu, 
thọ dụng dục lạc, mệt mỏi ma sanh ra khô. Cũng 
có thê là Hữu Lậu thì có hạn. Ví có giới hạn, nên 


thiếu thọ dụng, vì thiếu thọ dụng, nên sinh ra khổ. 
Mà nay ở đây là y theo sự chia kinh của ngài Thiên 
Thân, nên chăng thụ lấy vào đoạn này. Hai văn 
trước, lý tương tựa nhau, cho nên toàn dùng lấy. 

Nêu chung: 

Kinh ý nói: Vì không có ngã tướng mà đắc 
thành Nhẫn Hạnh, cho nên chưa Bồ-tát kia, cần 
phải ly tướng mà phát Bô-đề tâm. 

"Nếu ly tướng...": Trú tướng đã là xả Bỏ-đề 
tâm, bất trú tức là thành Đại Nhẫn, tâm Bô-đề, tự 
nhiên lâu bên, làm gì có chuyện xả bỏ. 

"Ngài Vô Trướng..." có thể biết! 

Lưu chuyên khô: 

K¡nh ý nói: Chăng nên trú sáu cảnh, sắc... sinh 
ra vọng tâm, nên sinh tâm Bô-đề Vô trú. Nếu tâm 
có trú cảnh giới săc,... tức là chăng phải trú Bô-đề. 
Vì những nghĩa này, Phật trong phân chánh đáp 
hỏi, nói răng Bỏ-tát tâm chẳng nên trú sắc,. . mả 
Bồ thí Hạnh của Bồ-tát, chỗ nào cũng như nhau, 
cho nên dẫn đoạn văn trước đề chứng cho đoạn văn 
sau. 

"Lưu là... ": là giai thích văn trên chia mục. Đây 
tức là trong Tứ 

Đề, hai đề trước là Nhân quả thế gian. Đại Vân 
giải thích răng: tập để là chiêu mời quả khổ, cho 
nên nói đó là "Lưu", sinh tử chăng ngừng, cho nên 
gọi đó là "chuyển". Ở đây thì theo nghĩa nói theo 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1305 


XOaAy vân. 
"Trước sắc...": Trước dính sắc... thì sẽ mệt 
ỏi, Bồ-đề tâm chắng sinh, chắng trước dính 
săc,... thì sẽ chắng mệt mỏi, Bô-đề tâm sinh vậy. 


"Dẫn lời trên...": là trong phân văn nói về tu 
hành ở trên, đã như phân trên nói. 
Tương vị khô: 


Kinh ý nói: Bô-tát hành hạnh, vốn vì lợi ích 
chúng sanh, cho nên ly tướng mà hành Bồ thí. Nếu 
có thể ly tướng thì khi chúng sanh trái nhau sẽ 
chắng sanh ra mệt mỏi. Hồng nữa ngã và pháp, cả 
hai tướng, Như Lai thuyết là phi tướng. Vì đêu là 
bốn vô (vốn không) cho nên cân phải ly vậy. Nếu 
chúng là bồn Hữu (vốn có), thì cần gì ly chúng, ý 
chỉ khuyên ly, mới chính là đầy vậy! 

Trong văn của quyên sớ, dẫn ngài Vô Trướng 
để tỏ rõ ý. 

"Đã vì...": Bởi chăng hợp vì mà vì để. Như 
người ta mời khách, vốn vì để cung ứng, cung cấp, 
mà thây khách có nhu câu, lại sanh ra lăng nhục 
khách, thì có hợp lý hay không? 

" Do vì chăng thể...": Là nguyên do nỗi cơn 
sân. 

"Hiên thị...": là nêu ra ý kinh, chỉ cần không có 
hai tâm đó thì sẽ tương ưng nhau. 

"Luận nói...": là phần hai, theo văn giải thích 
của ngài Thiên Thân. "Chúng sanh tướng” bản 


kinh đời Ngụy nói: tất cả chúng sanh tướng. 
"Trong ấm... ". Nay ở trong âm chắng thấy có Ngã, 
cho nên nói là ph1i tướng. 

"Pháp ngũ ấm": Vì những chúng sanh kia đều 
dùng sở thành của ngũ âm. 

"Âm không... : Vì không có Ngũ Âm năng 
thành, cho nên nói là pháp vô ngã. Mà hai tướng 
Nhơn và pháp này vốn tự nó không, vô chúng sanh 
chắng biệt, vọng châp là có. Nay những điêu nói 
ra, ý là muôn cho biIỆt để mà lìa chúng. Lại nữa, 
văn của kinh khi nói về Ngã và pháp này, văn và ý 
ngược nhau. Văn thì trước pháp sau nhơn. Ý thì 
trước Nhơn sau pháp, trong bản kinh đời Ngụy, câu 
văn rõ ràng, cho nên trong quyền sớ này thuận theo 
ý mà giải thích. 

NGHI TÌNH THỨ CHÍN: 

Quyền sớ đều thêm là nêu chương mục. 

"Ở chứng...": Là nói về ý nghi và chỉ ra chỗ 
khởi nghi. Nghi tình này đến từ nghỉ tình thứ ba và 
thứ bảy. So sánh kia dùng nội tài và ngoại tài để bỗ 
thí chăng bằng trì kinh, vì đây thì đắc Bô-đê, cho 
nên khởi nghi răng: Nếu vậy thì ngôn thuyết là 
Nhân, Nhân tức là lời nói, nhờ lời nói này mà 
chứng quả, lý ăt chăng thành! Vì sao? Vì quả là vô 
vi, vô vi thì có Thể, Nhân và Hữu vi, Hữu vi thì 
không có thể. Lời nói thuộc không có Thể thì 
chắng đạt đến trong quả, thì sao lại nói kinh này 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1307 


mà là làm Nhân? 

Đoạn ngh: 

Kinh ý nói: Lời nói của Như Lai, Chơn thật 
không khác, đêu như sự của nó, chăng lừa dối 
chúng sanh, trì, thuyết kinh này ặt sẽ thú hướng 
đến Bôồ-đề. Các ông sao lại chăng tin. Lại nữa, vì 
lời nói của Như Lai là ngay bằng với sự Chơn thật, 
cho nên gọi là Như Lai. "Là Chơn ngữ giả", "Là 
thật ngữ giả" chữ "giả" đều thuộc Như Lai. 

Văn sớ, đầu tiên là lược nêu ý kinh: "Phật 

ở...": Là nói chung về ý định nghi. 

"Đều như kỳ sự": Tức là những sự do bốn ngữ 
Ở phân sau SẼ nÓI. Nay nói... ": là dùng cái kia để 
so với cái này. Ý nói: Kia đã chẳng sai lâm thì đây 
há lại chăng đúng! 

"Chơn ngữ...": là phần hai, giải thích rộng về 
năm ngữ: Phật thân tức là Chơn thần, vì pháp thân 
hợp với báo thân, lý và trí không hai mà nói. Nếu 
chia ra mà nói thì Phật thân là báo thân, Đại Bô-đề 
pháp là pháp thân. 

"Là Chơn Trí": Bởi vì Bồ-đê là giác, giác tức là 
trí. Luận nói: y theo pháp Thân này, gọi danh là 
Bốn giác. Pháp thân và Báo thân hợp lại mà nói thì 
đông danh là Chơn thân. Như Lai nói pháp Chơn 
Trí này, gọi danh là "Như Lai và Chơn ngữ giả”. 
Đây là lây sở thuyết gọi danh là Nẵng thuyết, 
những ngữ khác đêu lệ theo như vậy. Nghĩa của 


chữ "Thật Đế" đã nói như trên. 

"Như Ngữ...": Tiêu Thừa tuy có cáo Lý của 
sanh không, nhưng chăng phải thật Chơn Như. Vì 
đây chỉ là Chơn lệnh, chưa triệt nguồn, cho nên 
trong Đại thừa, hiểu đủ cả ba không, bệnh không 
cũng là không, đó là cứu cánh Chơn Như pháp. 

"Bắt Dị Ngữ : ữ”: thọ ký cho đệ tử ba thừa, những 
Sự VIỆC kiếp sô lâu dài, danh hiệu Thọ Lượng quôc 
độ,... môi một Sự chẳng khác nhau. 

"Phật...": nghĩa là vốn chỉ có bốn ngữ, vào đời 
Tần Cưu Ma La Thập dịch, thêm vào một ngữ này, 
vì muốn dùng nó đề tóm thu cả bốn ngữ, làm rõ ý 
Phật dùng nó để đoạn trừ nghi. Có thê nêu ra từng 
ngữ một mà hỏi để tỏ rõ nghĩa của bất cuống". Hơn 
nữa, như khi Phật thuyết Đại Bồ-đề pháp là Chơn 
trí thì đó là Chơn hay chăng Chơn? Thì sẽ trả lời 
răng: là Chơn, Như Lai là bậc Chơn ngữ! Thê là 
nghĩa của bất cuông sẽ rõ Vậy, những điều khác đều 
theo lệ đó vậy, thuyết vê bôn sự này đã chăng lừa 
dối người, nay nói thọ trì kinh này sẽ đặc quả Bồ- 
đề, há lại thành lừa dối hay sao? Vì sao chăng tin? 
Tuy ngôn thuyết này là nhân Hữu vi vô thê, nhưng 
có thê chứng quả vô vi ly ngôn có Thể, cho nên kệ 
nói: "Quả tuy bất trú Đạo, nhưng thủ năng làm 
nhân". Vì chư Phật ngữ, trí kia có bốn loại, cũng 
như Tịnh Danh nói: văn tự ly tính, tức là giải thoát, 
không ly văn tự, mà thuyết giải thoát. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1309 


Ly chấp: 

Kinh ý: phân trước tuy dùng lời nói để trừ nghị, 
nhưng lại e theo lời mê sinh chấp. Nghe nói y theo 
lời nói mà đặc Bỏ- đề, bèn cho răng trong ngôn 
thuyết lời nói có Bồ- đê, đến khi nghe nói trong 
ngôn thuyết không có Bô-đê, bèn cho răng rốt ráo 
không có Bồ-đề. Chắng đạt ngôn thuyết là không 
mà pháp là thật, cho nên tạo ra môi nghi này. Nay 
để trừ bỏ nó mà nói rằng: "Như Lai sở đắc..." 

"Như ngôn...": ngôn thuyết là do duyên sinh, 
vốn không có tự tính. 

Bỏ-đề trong ngôn (lời nói) cũng đồng với ngôn 
thuyết. Vì sao? 

Vì có danh mà không có thật, như nói lửa thì 
chỉ có danh từ lửa. Danh và ngôn, cả hai pháp đều 
không có Thể Tính, cho nên nói là "Như ngôn..." 

"Chắng như...": chăng tựa như ngôn thuyết. 
Nghĩa là ngôn thuyết rốt ráo vô thể, pháp Bồ-đề thì 
bất vô ( không phải không có) nhưng do vì nó 
chẳng ở tại trong lời nói, nên pháp ly ngôn thì bất 
VÔ. Cũng như lửa không có trong lời nói nhưng lửa 
ly ngôn thì bất vô. Do trong lời nói tuy không có 
lửa nhưng cũng có thể nhân ở lời nói mà được lửa. 
Trong lời nói tuy không, có Bồ- đề, nhưng cũng có 
thế nhân ở lời nói mà đặc Bô-đề, bởi vì y theo lời 
nói mà tiến tu thì ăt sẽ chứng Bồ-để. Nêu vậy thì 
chăng nên trong lời mà chấp Hữu, ly ngôn mà chấp 


vô, đạt Hữu và vô này mới gọi là Ly chấp. Cho nên 
kệ nói: "Thuận kia thật trí thuyết, bất thật cũng bất 
hư, như nghe thanh thủ chứng, đối trị như thị 
thuyết". 

NGHI TÌNH THỨ MUỜI: 

Sớ đâu tiên là nêu chương. 

"Nêu Thánh Nhơn...": là chỉ chỗ khởi nghi. 
Mối nghi này đến từ trong nghi tình thứ ba. Theo 
kia thì chỉ nói vô vi, chắng nói Chơn như. Nay thứ 
được nói là để phân biệt với những vô v1 khác. Sở 
dĩ phân biệt là vì muốn hiểu mỗi nghĩ cần phải 
thành nghĩa khắp. Vì những pháp vô vi khác có 
nghĩa chăng khắp. 

“Chơn như kia...": là thành lập cái lý, như Hoa 
Nghiêm nói: pháp tính tại khắp tật cả xứ, tất cả 
chúng sanh và Quốc Thổ ba thê (ba đời, quá khứ, 
hiện tại, vị lai), thảy đều tại, không có sót. Vừa 
không có hình tướng nhưng có thê đặc, đây tức là 
XxỨ và trần, trần thời, gôm cả niệm niệm. 

"Vì sao...": là kết, thành nghĩ. Đã khắp cả thời 
gian, không gian thì hợp lại đêu đặc, vì sao lại có 
người đắc, có người chắng đắc? 

Đoạn nghi: 

Kinh ý nói: Nêu trú pháp hành thí thì chắng đặc 
Chơn như, như người trong tối, chăng thấy gì cả. 
Nếu vô trú hành thí thì đắc Chơn như, như mặt trời 
trên bâu trời, chỗ nào cũng rõ. Chơn Như tuy khắp, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1311 


đặc thất tại người, nghĩa lý rõ ràng, còn mê gì nữa. 
là on Tu: : Nghĩa là không có cái trí Bát-nhã 
quán chiếu, do vì không có trí hèn chấp trước sáu 
trần, sắc... và tât cả pháp không, hữu. Vì trú là 
nghĩa của chấp trước, cho nên nói là "trú pháp”. 

"Tâm bất tịnh": do vì chấp trước, cho nên bị 
nhiễm bởi trần, chánh trí chăng sinh chăng chứng 
Chơn lý, cho nên nói là "bất đắc". Đặc tức là 
chứng. 

"Hữu tri.. N: ngược với trên, có thê hiểu. 

"Đối trị...": vì trong kinh có đủ cả Pháp và Dụ. 
Trong sở thì phối hợp giải thích, lược bớt nên khó 
hiểu, nay cần phải nói trước mới hiểu văn của Sớ, 
nghĩa là trong Dụ có năm thứ: I. Không; 2. Sắc; 3. 
Ám (tôi); 4. Nhật (mặt trời); 5. Mắt. Trong pháp có 
bốn: 1. Chơn Như; 2. Tính Đức; 3. Phiền não; 4. 
Trí. Pháp thì bốn, dụ thì năm, con số chăng ngang 
nhau. Lây không dụ cho Chơn Như, sắc dụ cho 
Tính Đức, bóng tối dụ cho phiền não, mặt trời và 
mắt cả hai sự dụ cho một trí. Sở dĩ vậy là vi mặt 
trời và mặt, hai sự mỗi sự đều có một năng, trong 
trí Huệ thì có đủ cả hai nghĩa. Mặt trời thì năng phá 
bóng tối, như Trí thì đoạn trừ Hoặc. Mắt thì năng 
thây không, cũng như Trí thì chứng lý. Đã là mắt 
thì không có cái nghĩa của phá bóng tôi. Mặt trời 
thì không có khả năng thấy không. Dựa theo nghĩa 
mà chia thì chỉ có bốn đôi pháp và dụ. Trong Dụ, 


ý là: Ví như Hư không, có khắp mọi nơi, tất cả sắc 
pháp cũng tràn đây cả thế gian, trăm ngản vạn 
người thảy đều ở bên trong sắc pháp â ây. Mặt trời 
chưa mọc thì trời đất tối tăm, tuy ở tại không mà 
chẳng thây không, tuy đứng trước sắc mà chẳng 
thấy sắc. Nếu mặt trời mọc thì tối tăm liên hết, mắt 
mày mở tỏ, không và sắc đêu thấy. Chăng những 
không chăng có bờ mé, thân ở tại trong đó, nhớ lại 
khi đang còn ở trong bóng tôi, thân chắng từng tạm 
ra khỏi. Trong pháp cũng vậy, nghĩa là cái lý Chơn 
Như, ở khắp mười phương, c công đức trên tính, 
cũng khắp tất cả, chúng sanh vô lượng, đều tại 
trong đó, bởi vì Trí Huệ chưa sinh, nên đều chỉ là 
Si ám, tuy ở bên trong Chơn lại chưa từng thấy 
Chơn, tuy có Tính Đức, lại chăng thây tính đức. 
Nếu trí Huệ tỏ phát thì ám tôi Mê hoặc trừ sạch, 
Chơn tính bao quanh, tự nhiên thấy rõ, chăng 
những tính không có bờ mé, thân ở tại trong tính, 
nghĩ lại khi còn mê ám, chưa từng tạm lìa. Cho nên 
Triêu Công nói: Đạo xa lắm thay: Xúc sự mà 
Chơn. Thánh xa lắm thay! Xúc sự mà Chơn. Thánh 
xa lắm thay! Thê thánh ắt thân. Di Lặc tụng nÓI: 
Thời và xứ thật có, vì bất đắc Chơn Như, vô trí bởi 
trú pháp, người khác Hữu trí đắc. "Đắc đối trị 
pháp”, tức là trí Huệ, dùng mặt trời và mắt, cả hai 
thứ cùng dụ cho trí Huệ. Cho nên nói mặt trời là 
năng trị, ám tối là sở trị. Sở trị bóng tối đã hết thì 
ánh mặt trời năng trị sẽ hiện tiễn, tức là thây TỐ 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1313 


sắc... trong pháp, Hoặc và trí ví cho lời nói trên, 
cho nên kệ nói: Âm như ngu vô trí, sáng như người 
có trí, đối pháp và đối trị, đắc Diệt pháp như vậy. 

Khen Đức: Sở dĩ hiển tỏ được Chơn Như là do 
nhờ tâm tịnh, tâm tịnh là do nhờ bất trú vào pháp, 
bất trú pháp là do nhờ có trí, có trí là do nhờ nghe 
kinh, mới biết kinh này có thăng đức của nó, cho 
nên cân phải tán thân đề thị hiện cái tướng thây đức 
tương lai. "Tức...": là nêu chung mười đoạn ý 
kinh, như văn có thể biết. Nói "dùng Phật trí huệ 
biết công đức" là ý nói: ngoài Phật Thế Tôn ra, 
những hạng người khác không biết, thế mới tỏ rõ 
sự thù thắng của công đức. 

"Nhân thọ tri": là nêu. 

"Vì muốn...": là giải thích. Muôn thọ văn kinh 
thì trước tiên là đọc, muốn trừ nghĩa của kinh mà 
trước tiên là tụng. Do vậy, thọ và trì đều do độc và 
tụng, cho nên chia ra Nhân và quả. 

"Thọ trì...": nghĩa là y theo pháp tông trì mà thọ 
trì tu hành, hoặc văn hoặc nghĩa, thu tóm lãnh nạp, 
mới gọi là Thọ trì. Đây là Tư Huệ. 

"Đọc tụng...": Nghĩa là y theo nghe mà Huệ 
được mở rộng, độc tụng tu hành, nêu chẳng nghe 
thì dựa vào đâu mà đọc tụng. Đây là Văn Huệ. 
Luận nói: Rộng, nhiêu đọc tập, cũng gọi là Văn 
Huệ, nhưng đều nói là tu hành, đó là vì nói theo 
tướng chung, chứ chăng phải Tu Huệ trong ba Huệ. 


Bởi vì tu Huệ thì tương ưng với Lý, nó chỉ là Vô 
lậu xuất ra bên ngoài thành bốn pháp, đọc tụng, 
thọ, trì, cho nên chắng phối với nó, chỉ dựa theo 
hai Huệ: văn Huệ và Tư Huệ, cùng chung thành 
tựu. Sớ tiếp đó nói "Đây tức là nghe pháp từ người 
khác... " 

"Cho nên kệ nói...": là dẫn chứng. "Tòng tha" 
tức là văn Huệ. "Cập nội" tức là Tư Huệ. 

Phước của xả mệnh: ý kinh có thê biết. 

"Bởi sự và thời...": Phân trên đã thuyết về 
mệnh thí, trong phân này lại thuyết nữa là vì Thời 
và sự đều thăng. Thời, tức là thời Bồ thí. Sự tức là 
sự việc Bồ thí. Trước chỉ một lần thí Hà Sa thân 
mệnh, thời và sự đều nhỏ. Nay thì trong vô lượng 
kiếp, hàng ngày ba lần dùng Hà Sa thân mệnh Bô 
thí, đó là Thời và Sự đều lớn, là thắng phước đức 
trong phước xả mệnh. 

Phước do tinh kinh: ý cũng có thể biết. 

"Bất nghịch": nghĩa là chắng báng, bản kinh 
đời Ngụy như vậy. "Iín kinh”: nghĩa là trong so 
sánh giữa năng và Sở đều có hơn 

kém. Trong Năng thì một hà sa số là kém, ba 
thời nhiều kiếp là hơn (thấy), đây là lây thăng mà 
so với kém, trước cạn sau sau, trời đất xa xôi vậy. 

Hạng khác chắng đo lường nỗi: 

Kinh ý nói: Nếu tán thán cho đầy đủ thì chăng 
bao giờ hết, nói thật thì có vô biên công đức. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1315 


"Phi dư...": Nhị thừa, Bô-tát chăng thê biết hết 
được, cho nên n phần trước nói "dùng Phật trí tuệ mà 
thảy biết". Lại nữa, văn phần sau nói: "Nêu biết 
nghĩa của kinh này bất khả tư nghị, quả báo cũng 
bât khả tư nghị". Phật còn như vậy, huông nữa là 
những hạng khác lại biết được sao? 

"Tự giác": nghĩa là dùng tâm suy ngẫm, dùng 
miệng bàn bạc, chỉ đạt đến cảnh của danh tướng. 
Vì đây chăng phải danh tướng nên chăng thê nghĩ 
bản, duy chỉ chứng tương ưng. 

"Đắng cập thắng": là hai ý: I. Vì không có gì 
ngang bằng với thắng công đức này; VỊ không 
có công đức gì hơn nó, không có gì ngang bắng với 
nó. Cho nên tâm kinh nói: “Thị vô thượng chú, thị 
vô đẳng đăng chú". "Cập": tức là nghĩa của Đăng, 
nên chăng nêu riêng. 

Đại tâm thuyết: 

Kinh ý nói: Bởi vì những bậc khác chắng thể 
biết được. 

"Nhất Phật thừa": Trong kinh đầu tiên là nêu 
tên Đại thừa, vì e lạm, lẫn lộn với quyên giáo, cho 
nên lại tách biệt rõ nói là "Tối thượng Thừa giả". 
Nay trong sớ xuất ra Thể của tối thượng thừa, cho 
nên nói là Nhất Phật thừa. Thể vừa đúng là bồn 
giác, cho nên gọi là Phật, chăng nhị chăng tam, cho 
nên gọi là Nhất Thừa. Vì vậy mà bản kinh đời 
Ngụy nói: "thuyết cho những chúng sanh trú Đệ 


nhất Đại thừa", tức là vừa đúng với ngài Thiện Cát 
làm cơ cho những hạng bậc phát vô thượng Bồ-đề 
tầm. 

Năng truyền: 

Kinh ý nói: Nếu người năng tuyên thuyết thọ 
trì, đó tức là tu hành hai lợi, làm cho hạt giống Phật 
chăng dứt, ấy gọi là gánh vác Bồ-đề. 

"Mãn túc vô thượng giới": Mãn túc nghĩa là 
thành tựu. Giới, nghĩa là Nhân, ý nói những công 
đức chăng thể đo lường làm nhân cho vô thượng 
Bô-đề. 

"Hà đảm (gánh vác)...": Ở vai, gọi là gánh 
(đảm). Vai vác, gọi là Hà (vác)... ". Nay tỏ răng 
hành Bô-tát Hạnh, tức là gánh vác, nghĩa là dùng 
Đại bi mà giáo hóa ở dưới, dùng Đại Trí mà thượng 
cầu, dùng Đại nguyện mà song vận, an ở trên vai 
tinh tiến, xuất ra từ trong phiên não sinh tử, niệm 
niệm bất trú, thăng đến Bô-đề Chơn tính tự và tha 
cùng một thời giải thoát, rồi mới xả bỏ gánh này. 
Trong kinh pháp cự, có đủ thuyên này. Nay kinh 
này nói: thọ trì độc tụng tức là tự lợi. Rộng vì người 
thuyết, tức là lợi tha. Nêu đã là hai lợi kiêm hành 
thì ắt phải lây Đại Nguyện làm Thẻ, do vì nó có thể 
làm cho Phật chủng chăng đoạn dứt, cho nên nói là 
"Hà đảm Bằ-đề". 

Lạc Tiêu: 

Kinh trưng ý răng: Vì sao chỉ thuyết cho hàng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1317 


Đại thừa? VÌ sao trì thuyết mà gọi là gánh vác Bồ- 
đề? 

Giải thích ý nói: Vì những người vul thích với 
Tiểu pháp thì trước dính vào những kiến; ngã,. 
chăng thể trì và thuyết. Mới biết răng Năng trì 
Năng thuyết, là những người thuộc hành Tối 
thượng thừa gánh vác Bô-đê. 

Hỏi: GŒi gọi là Tiểu pháp? Ai là người vui thích 
VỚI tiên pháp? Đáp: Tứ Đê, Duyên sinh, gọi đó là 
Tiêu pháp. Thanh Văn, Duyên 

Giác, tức là người vui thích với Tiêu Pháp, tình 
bị trệ ở trong đó, gọi là Lạc. Kia thì có pháp chấp. 
Đây thì hiểm cả ba không. Đó là phi xứ, cho nên 
chăng thể trì thuyết. Vì vậy Bản kinh đời Ngụy nói: 
"Nếu người có kiến Ngã, nhơn.... Mà có thể thọ trì 
pháp môn này, không có chuyện đó". Mới biết nếu 
năng trì thuyêt, tức là bậc lạc Đại thừa, chẳng trước 
dính kiến, ngã, nhơn... 

Hỏi: Thanh Văn, Duyên Giác thông đạt ngã 
không, sao trong kinh lại nói trước ngã? 

Đáp: Vì những kiến, ngã, Chơn... là tâm, tâm 
sở pháp, trước dính chúng, tức là pháp chấp, chỉ 
cho Duyên Các, Thanh Văn, hoặc những hàng vui 
thích với Tiểu pháp. tức là Thanh văn Duyên Giác. 
Còn trước Ngã kiên, tức là tất cả phàm phu. 

Như Tháp: 

Kinh ý nói: Kinh hiển tỏ pháp thân, y theo pháp 


thân ắt có Báo Thân, Hóa thân, ba thân đã tôn, tháp 
miêu tại đó. Do vậy, khuyên nên cúng dường nơi 
ây. Theo quyền Toản Linh ký kê lại: Triều Tùy, tại 
ích châu, Huyện Tân phòng, thôn Vương giả, có 
một thư sinh, họ Cầu, chăng rõ tên gì, ở phía đông 
thôn kia, viết chữ ở trong không khí. 

Người trong thôn hỏi: Viết gì vậy? Đáp: Tôi 
viết kinh Kim Cang Bát-nhã. Hỏi: Đề làm gì? 

Đáp: Đề cho chư thiên đọc. Bây Ø1ờ người nghe 
thây, có người, nhớ, người quên. Vậy đó khi trời 
mưa, chỉ có chỗ đó hơn một trượng vuông. Y như 
trên có mái che vậy, chẳng bị mưa ướt, do vậy trẻ 
chăn trâu thường, đến chỗ đó để núp mưa, người 
thời ấy chăng biết nguyên do vì sao lại vậy, đến 
những năm đâu đời Vũ Đức, có vị tăng tây vực đến, 
thần mạo rất lạ, lễ bái chỗ đất đó. Người trong thôn 
hỏi: Trước mặt không có điện tháp, sao lại lễ bái? 
NóI: ông là người trong làng sao? Đáp: Vân ạ! 
Tăng nói: Ông thật chắng biết, ở đây có kinh Kim 
Cang Bát-nhã, chư Thiên xây mái che ở phía trên, 
cúng dường chăng dứt, sao lại dẫm đạp làm nhơ uế 
đến vậy! Người trong thôn mới hiểu ra nơi mà thứ 
sinh họ Cầu đã viết kinh, từ đó bên hàng rào chung 
quanh bảo vệ đừng để dẫm đạp nhơ uế, mỗi đến 
ngày trai thường luôn cúng dường, người chiêm lễ 
thường nghe tiêng nhạc Trời, đến nay chỗ đó mưa 
vạn chắng ướt. Viết trong không khí, không có dâu 
vết, mà còn như vậy, huống nữa là viết trên giây 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1319 


trăng rõ ràng mà chăng được vậy! 

Chuyên tội: 

Kinh ý nói: Như người quá khứ tạo cực ác, 
đúng phải kiếp sau đọa vào ba đời, nếu gặp kinh 
này, thọ trì đọc tụng, công lực đã trước dính (đã 
đạt) thì có thể tiêu tan tội cực ác, rồi hiện kiếp nàng 
gặp những sự việc khinh tiện, sẽ chắng còn bị đọa 
vào đường ác nữa, tức là chuyển đôi tội nghiệp 
nặng thành ra chịu nhẹ, trì kinh, không có những 
tướng nøã,... tức là phiền não chướng hết tận. Cực 
ác tiêu diệt, tức là nghiệp chướng hết tận. Bất đọa, 
tức là báo chướng tận. Ba chướng đã diệt, ba đức 
ăt tròn. Cho nên nói: "Sẽ đắc Bô-đê". 

_ Trong đó bao øôm. ..¡ BỊ đánh đập, chửi 
măng... đêu gọi là khinh tiện. 

"Tùy dịch...": Là dẫn chứng. 

"Vô Trướng...": Là chuyền qua giải thích. "Vô 
lượng" dùng thân, khẩu, ý làm những việc chăng 
lợi ích, đều thuộc về khinh tiện, cho nên nói là "vô 
lượng", "Tội diệt" tội chướng đã tận, dân dân tu 
hành, nhân tròn, quả đây, tự nhiên thành Phật. 

Kinh nói "Đương Đắc" š tỏ về thời gian sau 
này, chứ chăng phải nói kiếp này đắc thành Phật 
quả. Còn những nghĩa về chuyền và diệt khác, đã 
nói trong phần Huyền đàm về Năm Nhân. 

Kinh sớ có hai phần: 1. Ý chung: "Tốc 
chứng...": Ý nói trì thuyết kinh này, mau chóng 


chứng pháp Bô-đê. Cho nên nó vượt hắn phước của 
Như Lai thời quá khứ phụng sự nhiều đức Thế Tôn. 
Cho nên kệ nói: "Phước chắng đến Bôồ-đề, trì 
thuyết đạt Bồ-đê". 

Chia phần giải thích, có hai phần: 1. Phước 
hoàn toàn đủ: Kinh ý, có thê biết rõ. "Nhiên đăng 
tiên", do Thích Ca tu hành trong Nhân Địa, trải qua 
ba vô SỐ kiếp, kiếp thứ nhất mãn, gặp Bảo kê Như 
Lai. Kiếp thứ hai mãn, gặp Nhiên Đăng Như Lai. 
Kiêp thứ ba mãn, gặp Thăng Quán Như Lai. Nay 
nói: Nhiên Đăng tiền", tức là trong kiếp thứ hai. 
Na Do Tha", Sô thứ chín, con sô sẽ vạn vạn. 

Thiều Phân Phước: 

Kinh ý: So với phước trước. Có thê hiểu. Mà 
chăng băng thì có hai nghĩa: l. Kia thì đặc phước 
đức. Đây thì đặc Bô-đê; 2. Kia thì có ngã tướng. 
Đây thì không có Ngã tướng. Cho nên trước kia 
nói: Người này không có những tướng; Ngã, 
Nhơn... 

Sẽ nghĩ: 

Kinh ý nói: trước tuy so sánh, cũng chư nói đủ, 
nếu nói đủ thì người ta sẽ hô nghi, "Hô" là con hồ 
ly, vì thường đa nghi, cho nên nói là Hồ nghị, 
quyên Thuật chinh ký nói: Mùa đông khi nghiệp 
sông bắt đầu đóng băng, cân phải để con Hồ ly đi 
qua sông, vì con vật nảy tất giỏi về nghe xong 
ngóng, nó nghe dưới băng không có tiếng nước 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1321 


chảy, mới đi qua. Bản kinh đời Ngụy thì chỉ nói là: 
"Nghi Hoặc". 

U huyền: 

Kinh ý nói: Về việc so sánh chăng bằng, Phật 
chăng nói đây đủ. Bởi vì nghĩa của kinh này, cho 
đến người trì kinh này, quả bảo đều chẳng thể suy 
lường bằng tâm, chắng thể nghị bàn băng lời. 

"Phước Thể": là nghĩa của kinh, đó là chỗ 
nương của phước. "Quả thế": tức là Bồ-đề của 
Phật. 

“Đo lường”: tức là tư nghị, bởi vì phước Điền, 
Phật quả đều vô tướng. Mà phân này gọI là Tổng 
kết, u huyện, là theo phân chia của quyên Sở thì 
chỉ năm trong phân nghi tình thứ mười. Nay xét kỹ 
thì kiêm cả phân nghi tình thứ ba và thứ bảy. Vì 
bắt đầu từ nghi tình thứ ba cho đến nghi tình thứ 
mười lần lượt thứ tự năm lần so sánh, đó là: Ngoại 
tài hai lân, nội tài hai lần, Phật Nhân một lân, lần 
thứ nhất dùng Tam Thiên giới bảy báu Bồ thí, so 
sánh chăng băng trì thuyết. Lần thứ hai dùng Vô 
lượng tam thiên giới bảo thí so sánh chẳng bằng. 
Lân thứ ba dùng một Hà sa sô thân mệnh Bồ thí so 
sánh chắng bằng. Lân thứ tư dùng vô lượng hà sa 
sô thân mệnh bô thí so sánh chăng băng. Lân thứ 
năm dùng Như Lai Nhân ĐỊa cúng dường chư Phật 
công đức so sánh chăng băng. Đên đây là lần thứ 
năm so sánh cùng cực, không còn có thí dụ nào so 


nôi, cho nên nói: "Toán số thí dụ chăng thê bằng". 
Nếu nói cho đây đủ thì người ta ắt sinh nghi. Cho 
nên lại nói: "Ta nếu nói đủ, hoặc có người nghe, 
tâm sẽ cuống loạn, hồ nghi chăng tin". Từ đoạn này 
về sau, tán thán, so sánh đều tuyệt dứt, cho nên 
nhìn về mấy đoạn trước mà tông kết nói rằng: "Nên 
biết nghĩa của Kinh này bất khả tư nghị... " 

Hỏi: Từ đây cho đến cuối kinh còn có mấy chỗ 
so sánh, sao lại nói là không có so sánh? 

Đáp: Những chỉ khác so sánh, chỉ là ý riêng, 
dùng nó để đoạn trừ nghi ngờ, thật thì chăng phải 
thứ tự năm lớp nói ở phân trước. Do vậy tùy lúc 
lược nêu ra một tam thiên giới bảo, hoặc Tu DI Tụ 
bảo, hoặc A 

-tăng-kỳ giới bảo dùng để so sánh. Nêu chắng 
vậy, há lại sau khi đắc thăng nghĩa, rôi lại còn nêu 
ra phước kém đề làm thứ tự được sao? 

NGHI TÌNH MUỜI MỘT. 

Sớ: đầu tiên là nêu chương mục. "Phật 
Giáo...": là chỉ chỗ khởi nghi. 

“Trú, tu...": Là chánh đáp ba câu hỏi và mười 
đoạn trên. 

"Nếu Vô Ngã...": Là kết, thành nghi. Đã dạy 
tôi trú, tu, lìa lỗi lầm, sao lại là Vô Ngã, Vô Nhơn! 
Nếu nói vô ngã thì Ai trú, ai tu, ai lìa lỗi lâm? 

"Còn nói....": Là nói về nghĩa riêng. "Trừ tế 
chấp": tức là cái chấp chưa được trừ, năm trong 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1323 
mỗi nghi thứ hai. Nay nêu ra nó đề khiến đoạn trừ. 

Hỏi: Chấp và Nghi, khác nhau như thế nào? 

Đáp: Chấp thì dính cứng, nghi thì chăng quyết. 
Nếu theo ý của luận thì chính là trừ chấp, chăng 
nói đoạn nghi. Nay sớ nói Đoạn nghi, vì nêu nói 
trừ chấp thì văn thế sẽ bị cô khởi, huyết mạch 
chắng xuyên quán, cho nên dựa theo các quyền sớ 
để lập ra nghi này. 

“Kệ nói..." Là dẫn chứng trừ chấp, bởi Đao và 
tâm, vốn cùng một pháp, chỉ vì tâm vôn vô ngã mà 
chấp ngã. Đạo vốn bất trú mà thành trú. Cho nên 
lập chướng tâm trái đạo. Mà văn nói về nghi chấp 
nảy, nếu xét kỹ phân biệt nghĩa của kinh thì từ câu 
"Bấy giờ, Tu Bỏồ-đề..." tức phi Bôồ-tát" là Đoạn 
nghi, đoạn văn sau là trừ chấp, cho nên trong luận 
khi giải thích xong bèn chỉ rõ đoạn văn sau. 

Hỏi: Văn kinh tuy tựa như ý câu hỏi trước hoàn 
toàn riêng khác. Ý nói: Nêu người phát tâm không 
có ngã thì aI hàng phục kỳ tâm? Phản phục như đã 
nói trên, ặt là vô ngã. Kinh ý nói: Nếu người phát 
Bô-đề tâm rồi thì phải sanh ra tâm độ tận chúng 
sanh, nhưng không được khởi niệm có chúng sanh 
để độ, cũng không được khởi niêm ta độ. Niệm đã 
chắng khởi, tức là Vô ngã. Vô ngã tức gọi danh là 
Bồ-tát. 

Phi Bô-tát: 

Kinh trưng hỏi ý răng: Vì nghĩa gì, độ chúng 


sanh mà đừng khởi niệm chúng sanh? Giải thích ý 
răng: Nếu có Ngã tướng, chúng sanh tướng... Phi 
Bồ-tát. Trước là dựa theo cảnh sở độ, đây là dựa 
theo tâm Năng độ. Tâm và Cảnh hợp luận, gọi 
chung là Ngã. Đã là trước và sau hỗ tương nêu ra 
thì ắt hiểu tỏ năng và Sở đều là vô. 

Đêu tịch: 

Kinh trưng ý hỏi răng: Trước thì không có cảnh 
sở hóa, tiếp đó thì không có tâm năng hóa, nguyên 
do cần phải không có Năng và Sở là sao? Giải thích 
ý rằng: Bởi vì Năng và Sở câu, mười phương là 
Bỏ-tát. Một chữ "pháp", Năng và Sở câu nhiếp. 

NGHI TÌNH THỦ MUỜI HAI: 

Sớ: đầu tiên là nêu ý. 

"Nêu không có Bô-tát": Là chỉ chỗ khởi nghi, 
tức là đến từ đoạn văn trước. Vì đoạn văn trước 
nói: không có người phát tâm, người phát tâm, tức 
là Bồ-tát. 

"Thì sao...": Là kết thành nghi. 

"Nhiên Đăng”: tức là vị Phật mà Thích Ca đã 
gặp khi mãn kiêp thứ hai, đang còn ở Nhân ĐỊa. 
Đã ở xứ kia hành Bô-tát Hạnh thì sao nói là không 
có người phát tâm? 

Nêu chỗ nghĩ: 

Kinh ý nói: Trong ý của ông, có cho răng ta đắc 
Bỏ-đề ở chỗ Phật Nhiên Đăng hay không? Nếu đắc 
Bôồ-đê, sao thành Bô-tát? Đó là từ chỗ nghi kia mà 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1325 


nêu ra câu hỏi. 

"Hàng oán...": Là kê chuyện bốn sự. Theo 
Kinh Bốn Hạnh kể: Xưa có Đại Thành, tên là Liên 
Hoa, trong thành có vương tên là Hàng oán. Có 
một bà la môn, tên là Nhật chủ, được vương coI 
trọng, chia cho nữa trước, phong cho làm vương, 
làm vương thành riêng, tên là Duyên chủ. Phu nhân 
Nhật chủ, tên là Nguyệt Thượng Nhiên Đăng Bồ- 
tát, giáng thân nách phải, xuất gia thành đạo. Bây 
giờ vua Hàng oán sắp muôn nghĩnh thính Phật 
Nhiên Đăng, bèn ra lệnh trong ngoài thành, hai 
mươi do tuân, câm hái các hoa, không được bán 
cho người khác, vua đều tự mua, để cúng Như LaI. 
Phía nam núi Tuyết Sơn ở nước đó, có một phạm 
chí, tên là Trần Bảo, có năm trăm đệ tử, trong có 
một đệ tử, tên là Vân Đồng, còn tên là Thiện Huệ, 
làm Thượng thủ ở trong chúng đó, toàn bộ Tiên 
pháp, đều học xong rôi, cáo thây về nhà. Thây nói: 
Con nay sắp vê, cân phải dùng dù lọng thanh tịnh, 
giày dép, gây vàng và năm trăm tiền vàng để báo 
cảm ân. Linh Đông nÓI: con nay không có những 
đồ vật đó, cứ để con đi, được đồ vật rôi, tức liền 
đưa đến. Thầy bèn cho đi, Vân Đông nhân nhờ phó 
Hội Vô Giả, được năm trăm tiền vàng, bèn muốn 
đưa về chỗ thây, nhân đến bên trong Thành Liên 
Hoa, thây thành trang hoàng đẹp đẻ, bản hỏi người 

ta, mới biết Nhiên Đăng Như Lai sắp đến, bèn đem 
ba trăm tiền vàng ở nơi một cô gái, mua được năm 


cành hoa Ưu bát La. Kiêm thêm cô gái kia gởi hai 
cành hoa cùng chung cúng dường, khi Phật vào 
thành, bèn dùng số hoa này rải trên đầu Phật, do 
nhờ nguyện lực, biến thành lọng hoa, theo Phật đi 
đứng, do Phật thần lực, hóa một vũng bùn, Thiện 
Huệ thây vậy, xỏa tóc mà lấp, lại nghĩ thế này, nay 
được Như Lai, đạo trên thân ta mà đi qua, nếu 
chẳng được ký thì ta chăng đứng dậy, Như Lai liên 
đến, bước trên thân mà qua, cắm những đồ chúng 
đêu chăng được đạp. Bèn thọ ký, nói như thế này, 
Ma Na Bà này, ở đời vị lai, sẽ được làm Phật, hiệu 
Thích Ca Mâu Ni, mười hiệu đầy đủ, như Ta không 
khác! 

Nay ý Thiện Cát nghĩ răng: Nêu đã mua hoa 
cúng Phật, trải tóc lấp bùn, tức là Bô-tát, nêu người 
đó chăng phải là Bô-tát thì ai là Bô- tát? 

Đoạn nghĩ niệm: 

Kinh đáp ý rằng: Ý ta chăng cho răng Như Lai 
đặc Bô-đê, ta đã hiểu nghĩa những điêu Phật nói, ở 
chỗ Phật kia, không có một pháp nào đắc thành là 
Bồ-đề. 

“Thời đó”: là khi được thọ ký trong thành Liên 
Hoa. Trí ngầm hợp với Lý, Tâm hội với Thân, 
vong mất pháp sở đắc, không có tâm Năng Đắc. 
Cho nên nói là "Đều vô. 

"Do vô...": Tức là chỉ Về vô đặc ở trên, bởi Bồ- 
đề mà là pháp, là vì tịch nhiên Vô Sinh, bất không 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1327 


bất hữu, ly tất cả tướng. Nếu ly năng và sở thì thuận 
với Bô-đê, được Phật thọ ký. Nếu tôn Năng và Sở 
thì tâm và cảnh bất vong, ắt sẽ rất trái nghịch với 
Bỏ-đề. Làm sao được ký? Cho nên Tịnh Danh nói: 

"Tịch Diệt là Bô-đê", bởi diệt chư tướng. 

Ấn quyết định: 

Kinh ý nói: Lời của không sanh, khen là thật lý, 
cho nên nói "Như thị"! Từ "Thật vô...": Là Như 
Lai thuật thành, có thể biết rõ. 

"Ta vào thời đó”: tức là thời thọ ký và tu hành. 

"Không có một pháp nào đắc Bồ-đề": Đây là 
dựa theo ngang và dọc mà hiển nó. Ngang thì ở 
trong lục độ vạn hành, hành hành đêu vô đắc, nêu 
Bồ Thí đắc Bồ-đề thì chắng cần ĐIỚI, nhãn, dọc thì 
niệm đầu, niệm giữa, niệm sau, niệm niệm đều 
nghĩa của vô đắc. Nêu niệm đầu đắc thì cần øì nệm 
niệm tương tục, cứ như vậy ngang và dọc trong 
những tâm hành đều vô đặc Bô-đề nghĩa. 

"Công đức thí... ": Chưa rõ kinh nào! 

"Nếu thây...": Vì tướng của tự và tha, tương 
đãi nhau mà thành. Đã thấy tha thì ắt cần thấy tự. 

"Thấy thân thanh tịnh...": Phản với trước. 
Thanh tịnh tức là nghĩa không. Thấy Tha ắt đã thây 
tự, chăng thây tự thì chắng thây tha, thành đã là 
tương nhân nhau mà thành thì diệt cũng tương 
nhân nhau mà diệt. Như Tịnh Danh nói: như tự 
quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Cũng 


như Chí Công nói: Vì thân ta không, ngàn phẩm 
vạn loại tháy đều đồng. cũng giông như trong 
Trang Tử nói: Nhân có mà có đó, nhân không mà 
không đó. 

"Thây thanh tịnh trí...": Chăng những không có 
cái Sở thây tự tha, kiêm cả không có Trí dụng thuộc 
về năng thấy. Đó tức là Năng và Sở, cả hai cùng 
diệt. Viên Giác kinh nói: y theo Huyễn mà nói là 
Các thì giác đó cũng gọi danh là Huyễn, đã đêu là 
Huyễn, há lại lưu tôn được sao? Mà tuy Năng và 
Sở cả hai vOng mất nhưng chăng thành Đoạn diệt, 
bởi vì nguôn linh Chơn tâm vôn không có Năng 
Sở, vọng sinh ra Năng và Sở tức là trải với Chơn. 
Năng Sở đã trừ, tức là hợp với Bồn Thẻ, linh nhiên 
chăng muội, vật và ngã đêu Như. Cho nên Hoa 
Nghiêm nói: "Năng kiên và sở kiến, cái kiến thảy 
trừ bỏ, chăng hoại ở Chơn kiến, đó gọi là Chơn 
kiến". Lại nữa, Viên Giác nói: "Chư Huyễn diệt 
hết, tâm giác chắng động". 

"Ấy danh thây Phật": là kết, thành nghĩa của 
thây, dụng tâm như trên, mới được thây Phật. Nêu 
sinh phân biệt, chấp tướng trái Chơn thì chẳng gỌI 
là Thây. Cho nên Hoa Nghiệm nói: tất cả pháp bất 
sinh, tật cả pháp bất diệt, nêu hiểu được như vậy, 
chư Phật thường hiện tiên. 

"Đặc Vô Sanh Nhẫn...": nghĩa là vì nhờ chánh 
Trí nhẫn khả, ấn trì vô sanh pháp. Vì tất cả pháp 
vôn vô sanh diệt, chúng sanh mê đảo, vọng thây 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1329 


sanh diệt, nếu lìa VỌNg chấp, chánh trí liên sinh, 
khế hợp bốn thê, đạt tât cả pháp, bốn lai vô sanh, 
danh là vô sanh nhãn. Cứ theo lệ như vậy mà nói 
thì thây tật cả pháp vô diệt, cũng danh gọi là vô 
Diệt Nhẫn. Nay thì nêu ra thứ trước để nhiếp thứ 
sáu. 

"Nhất Thiết Trí Trí": là cái trí đạt tất cả chư 
pháp, biểu và dụng chắng cùng một mà nói lặp lại 
hai lần. Chữ "Trí" mà thôi. Có người nói: nương 
theo Tủy Giác mà hiểu được Bồn giác, Trí năm 
trong Trí, gọi danh là Trí trí. 

"Đặc thọ ký": Theo quyền Lăng Nghiêm kinh 
ký thì có bốn loại: 

1. Khi chưa phát tâm, được cho thọ ký. Hoặc 
có người lưu chuyển ngũ Đạo, sanh ra ở nhân gian, 
yêu thích Phật pháp, trải qua trăm ngàn vạn ức 
kiếp, sẽ phát tâm. Trải qua trăm ngàn vạn ức kiếp, 
hành Bồ-tát Đạo, cúng Phật hóa sanh, đều khoản 
mây kiếp sẽ đắc Bồ-đê; 2. Người vừa phát tâm liền 
được cho thọ ký: Người này lâu kiếp trông các 
thiện căn, yêu thích đại pháp, có từ bị tâm, tức là 
trú Bất Thôi Địa, phát tâm cho ký; 3- Mật ký: có 
Bồ-tát chưa được ký, nhưng hành Lục độ, công đức 
mãn túc, Thiên Long Bát Bộ đều nghĩ thê này: 
"Bồ-tát này khi não sẽ đắc Bồ-đê? Kiếp quốc đệ tử, 
chúng sô bao nhiêu? Phật vì đoạn môi nghi đó mà 
thọ ký cho. Cả chúng ai cũng đều biết, chỉ Bô-tát 
ây chăng biết. 4. Vô sanh Nhẫn ký: Ỏ trong đại 


chúng, hiển lộ rõ ràng thọ ký cho. Nay ở đây là 
đúng vào loại thọ ký thứ tư. Nghĩa là trong rải hoa 
đâu Phật, trải tóc lắp bùn, nương theo tâm Hữu lậu, 
mà đắc vô sanh trí, trong một khoản khắc, thọ ký 
rõ ràng, ở trước Đại chúng. 

"Tiêng chắng đến tai": Năng và Sở đều tịch, bởi 
vì lìa tâm phân biệt. tam đã chăng khởi, tai nghe 
được gì? 

Riêng "Những trí khác...": Chỉ vô phân biệt 
nảy, chăng phải cho rắng riêng có một trí khác biết 
được. Viên Giác nói: "Ly viễn ly, huyễn cũng lại 
viễn ly? 

"Cũng chăng hôn mê...": E nghe đêu vô phân 
biệt, cũng chắng phải trí khác, bèn cho răng đồng 
với gô đá, một mực đân độn. Cho nên viên giác 
nói: chư huyền tận diệt, giác tâm bất động, mà 
ngay cả giác tâm này cũng VÔ SỞ đặc. Cho nên tụng 
nói: "Nêu thời ở Sở Duyên Trí đều vô sở đăc,. 
Đây là ly trâm, ly trạo, liễu nhiên tịch nhiên, diệu 
thê bỗn tâm, rốt vô sở đặc. 

Thiện Huệ khi đó, tâm giống với đây. 

Phản phục giải thích: 

Kinh ý: Có thê biết vậy. 

"Nếu pháp chánh giác...": Là giải thích theo 
phản giải thích. "Bởi vì pháp chăng thê nói...": Là 
phục giải thích. Căn cứ theo đây thì Thiện Huệ 
ngày đó chỉ nghe lời nói, tính của lời nói thì bổn 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1331 


không, rỗt đâu có đắc. Chỉ dựa theo chỗ vọng Hoặc 
hết tận, Chơn trí hiện tiền, ngay lúc đó, nghĩa và 
ngôn đắc vậy. 

NGHI TÌNH MƯỜI BA 

_SỞ CÓ hai phân: Một Chia phân. Hai đoạn của 
phân một này đêu thuộc về môi nghi trước, trong 
đó chỉ men theo mà luận thuật. Nay dùng văn luận 
để nói ti cho nên lại chia nó ra thành hai phân: 
"Một Đoạn...”: là giải thích theo. Sở đâu tiên nêu 
ra chương mục: Nghĩ cho răng không có Phật”: 
Nếu liễu hiểu cái vô của hư vô thì vô tức là không 
có lỗi. Nếu chấp đó là vô thì vô đó tức là thương 
tốn, cho nên thành mỗi nghi này, pháp sau cũng 
vậy. 

"Nêu không, có Bô-đê": Là chỉ ra chỗ khởi nghi. 
Mối ngh1 này đến từ trong môi nghi mười hai. Các 
quyên Sớ khác khi nói vê mối nghĩ này, đa phân 
đêu viết chữ "Bồ-tát": rồi nói rằng mối nghi này 
đến từ môi nghĩ thứ mười một. Nhưng trong văn 
của luận chỉ nói là "Bồ-để", mới là huyết mạch 
theo thứ lớp với TIÊN: 

"Tức không có...": là kết, thành n1, Ý nói: 
Pháp quả mới gọi là Bồ- đề, chứng đắc mới gọi là 
Phật. Đã là Bô-đề bất khả đắc, há lại có người Năng 
chứng. 

"Báng": Tức là lỗi lâm tốn giảm. Nếu nói vô 
Phật, đó là Chơn báng Phật. Đại Luận nói: Thà 


khởi Hữu kiến, chăng khởi Vô kiến... 

"Đề đoạn...": Là chỉ ra trước văn đoạn nghi. 
Mà bản Ngụy, văn kia nói: "Như Lai giả, tức thật 
Chơn Như". 

Phi Vô: 

Kinh trưng ý rằng: Nếu không có Bỏ-đề thì 
không có Phật. Vì những nghĩa gì mà có Như Lai? 
Giải thích ý răng: Câu Nêu không có Chơn như thì 
không có Phật" là bởi vì Chơn Như là Phật. Nay 
Chơn Như vốn có, sao lại còn nghi gì nữa! 

"Vô Trướng...": là chèn vào giải nghĩa. Vì 
Chơn Như thông cả vn và Thánh. Chúng sanh 
cầu nhiễm, chỉ øọ1 là Như khứ. Phật vị thanh tịnh, 
gọi là Như Lai. Cũng như nghĩa Mãn Tịnh trong 
phân tự và nghĩa cụ túc thanh tịnh trong phần nghi 
tình thứ ba. 

"Giống như...": Tỏ bằng dụ. Ý nói tinh thuân, 
cho nên gọi là Chơn Kim (vàng thật). Nghĩa là 
chúng sanh thì như chất khoáng hoản toàn. Bô-tát 
như nửa vàng nửa khoảng, Phật như thuân vàng. 
Mà tính của vàng vôn có luyện nó thì mới thuần, 
cũng như Thê vốn vậy, tu nó thì tịnh. Cho nên Kinh 
Viên Giác nói: Thí như nâu chảy khoảng vàng, 
vàng chắng phải nấu chảy mà có, tuy vàng trở lại 
vôn Xưa nay vàng, nhưng rốt cuộc cũng phải nhờ 
nâu chảy mới thành tựu, vừa thành Thể vàng ròng 
thì chắng còn trở lại lần khoáng nữa. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1333 


Vô Đắc: 

Kinh ý: Hai người nghe chăng phải không có 
Như Lai, bèn cho răng đã có Như Lai tức là Bô-đê, 
lây cái gì để đặc Bô-đề, mới gọi là Như Lai? Vì để 
phá kiến này, cho nên nói: "Hữu Nhơn Ngôn", đắc 
thật vô đặc. "Vô Hữu pháp" tức là pháp. 

"Hiểu sai": Là thật chăng đắc mà cho răng đắc. 
"Bắt thật ngữ": Tức là hiểu sai. 

"Đăng Bô-tát hạnh": nghĩa là đem những Bồ- 
tát hạnh trước kia để đăng với Bồ-đề, tức là chỉ ra 
răng đồng với trong ngàn vạn hạnh trước kia đến 
nay đều là nghĩa của không có Đắc Bồ-đề. Nhưng 
ngài không sanh lại nghi là Đắc mà cho Phật là 
đăng với Bô-đề. Phật hiểu tỏ nghĩa vô đắc, cho nên 
lây Bồ-đề mà đắng (với) hạnh. 

"Ngài Vô Trướng...": Có thể hiểu được! Bởi 
Phật và Bồ-đề, nghĩa thì chia ra Nhơn và "Pháp, 
nhưng Thể thì không có hai nguồn. Do vậy mà 
tiếng Đường gọi chung là Giác. Đã là Phật tức là 
Bỏ-đề, Bồ- để tức Phật, há lại còn có nghĩa đặc. 
Nên biết rằng khi nói thành chánh giác dưới cây 
Bôồ-đê là giống với chỗ Phật Nhiên Đăng kia, cũng 
vô sở đãc. 

Sớ: 2. "Đoạn...": Có hai phân. Sớ đầu tiên là 
nêu ra chương mục c phản nghi không có Phật. Vì 
trước đó đem hạnh đăng với Bô-đè, tỏ về nghĩa Vô 
đặc. 


"Thì Như Lai...": Là kết, thành nghi, Ý nói: 
Hạnh tức là Nhân, Bồ-đề là quả. Đã không có Nhân 
Hạnh thì làm sao đắc Bô-đề, hoặc là chắng dựa 
theo Năng đắc và SỞ đặc để thành nghi, trước kia 
đoạn nghi thì lây Bồ-đề đăng hạnh, như nay khởi 
nghi lại lây Hạnh đăng (với) Bô-đề. 

"Đề đoạn ...": là chỉ ra đoạn văn năng đoạn. 

Ngăn chặn nghĩ: 

Kinh ý: Bởi ngài không sanh trước kia nghi đắc 
Bỏ-đề là chấp hữu. Nghi này là bất đắc Bô-đề, là 
chấp vô. Nay thì cả hai đều trừ bỏ, cho nên nói là 
"vô thật vô hư", cả hai chấp đã khiến trừ, lại còn 
nghI là vô nữa sao? Cho nên nói là "ngăn chặn". 

"Không có những tướng, săc...": là giải thích 
“vô thật”. Tức là tỏ rõ răng Bô-đề không có những 
tướng, sắc, thanh,... Mà đây chỉ là không có thật 
những tướng, sắc, thanh.. . chứ chăng phải không 
có tướng giả, cho nên kinh chỉ nói "vô thật", chắng 
nói hoàn toàn vô. 

"Đó tức Bồ-đề": là giải thích "Vô Hư". Đây có 
ba ý: 1. Không có xứ tướng, sắc, thanh,... tức là tỏ 
răng Chơn Lý vô tướng là tướng Bồ-đề. 

2. Tức là lây tướng, sắc, thanh,... làm tướng 
Bộ- đề. Do bởi sắc, thanh... - không có tính, tức là 
Bô-đề, như hình Đóng không có thể, chính là 
Đương sáng. Ngay ở sắc mà tỏ không, chăng cần 
đợi Diệt, cho nên nói "Kia tức Bô-đề tướng". 


SỐ 1702 - KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1335 


Tướng tức Tính; 3. Bô-đề Vô Tướng, lại lấy sắc... 
làm tướng; Vì Bỗ- đề tức Chơn Như, Chơn Như tùy 
duyên mà thành sắc,... Luận nói: Vô lậu, vô minh 
đêu đồng Chơn Như Tính tướng. 

"Ngài Vô Trướng...": là nêu. 

"Chơn Như võ nhị": Vì Hư và Thật là hai biên 
không và Hữu, Đoạn và Thường. Đã nói là hai cầu 
vô (đêu cùng là vô) tức hiệu tỏ Trung Đạo. 

"Nghĩa là ngôn thuyết": Là giải thích về "vô 
thật". Như nói Bồ- đề, nhưng mà trong lời nói 
không có Bô-đê. 

"Nghĩa là chánh giác kia...": là giải thích "Vô 
Hư”. Có hai ý: I- Không lìa văn tự mà thuyết ,giải 
thoát; 2. Tỏ răng Bồ-đê khác với ngôn thuyết vì 
ngôn thuyết hoàn toàn không có tính (vô tính). Cho 
nên bản kinh đời Ngụy nói: "Bất thật bất vọng 
ngữ”. 

Đoạn nghi: 

Kinh ý nói: Vì tất cả pháp cùng lây Chơn Như 
làm Thể, nói "tất cả" là thu hết cả phàm và thánh, 
cho nên đều là Phật pháp. Chơn Như đã là Phật 
pháp thì chăng pháp khác há lại chắng phải là Phật 
pháp hay sao? Cũng như tất cả hình ảnh lẫy gương 
làm Thể, cho nên tất ca hình ảnh đêu là ảnh gương. 
Lại nữa, cái nói là tất cả pháp là chắng định thật, 
tật cả pháp là toàn không tất cả pháp. 

"Nhất thiết pháp...": Về nghĩa, như trên đã nói. 


"Do sắc... ": Nghĩa là săc,... tức không, cho nên 
phi sắc,... như ảnh tức gương, cho nên phi ảnh. 
Đây là dựa theo chư pháp tức Chơn, hiển phi pháp. 

"Chơn Như...": Nghĩa là trong không ắt vô sắc, 
vì trong thanh tịnh tràn đây, không chứa những thứ 
khác. Đây là dựa theo trong Chơn, không có pháp 
(vô pháp), giải thích phi pháp. Có đủ hai nghĩa này, 
cho nên gọi là Tức phi. 

"Thị danh..." vì những sắc,... kia tuy chắng 
phải là tất cả khất ngại nhưng lại là tất cả Tức tính. 
Nay dựa theo nghĩa này, cho nên gọi là Chơn Như, 
để phân biệt với những sắc,... vô tính, cho nên gọi 
là Tự Tính. 

Chơn Phật: Kinh ÿ: Vì trước kia nói Phật và 
pháp cả hai đêu bất vô. Lại nữa, Phật và pháp, cả 
hai đều Bất DỊ, chưa biết cái gì là Chơn Thê của 
Phật và pháp mà nói là bất vô, bất dị? Cho nên đây 
hiển tỏ răng Chơn Như là Chơn Phật pháp để làm 
rõ nghĩa của Bất Vô, Bắt DỊ. 

"Y kia...": hai câu nêu ra. 

"Ly tất cả chướng": ly phiền não chướng, sở tri 
chướng. 

"Khắp tất cả cảnh": Như Hoa Nghiêm nói: pháp 
tính khắp tj tất cả xứ. Công đức tức tướng đại, tức 
đại trí Huệ ánh sáng chiêu khắp pháp giới. Đại Thể 
tức Thể đại, chỗ sở y của công đức. 

"Cho nên tức...": Công đức và Thể quảng đại, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÊU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 5 1337 


từ đây về trước là giải thích về Phật đại thân. 

"Phi thân... ”: là hai câu, văn luận tự giải thích. 

"Vô chư tướng": Là không có tướng hữu vị, 
như ba tướng trước, vì là khác Thê". 

"Có Chơn Như Thế": là có pháp vô vi, như 
phân trên Ly kia là Như Lai. 

"Nhiếp tất cả...": Căn cứ theo lý dung nhiẾp. 
Hoa Nghiêm nói: tất cả chúng sanh và Quốc thổ 
tam thê thảy tại, không có dư sót. Cho nên gọi là 
Đại thân. 

"An lập...": Lý Chơn Như vốn phi tự tha, phi 
bất tự tha, vì để phá chúng sanh chấp tự tha, cho 
nên nói là phi tự tha, gượng nói về hình, cho nên 
nói là an lập. Đây tức là an lập Chơn như giả danh, 
gọi là Đại Thân, đã là nhiếp tât cả thi vô tự tha, cho 
nên Khởi Tín nói: Thể Chơn như này cũng chăng 
thể lập, bởi vì tất cả pháp đêu đông với Như. 


_KIMCANGKINH _ 
TOẢN YÊU SANH ĐỊNH KÝ 


QUYÊN 6 


NGHI TÌNH MƯỜI BỒN 

Sớ đâu tiên là nêu chương. 

"Nêu không có Bô-tát": là chỉ ra chỗ khởi nghị, 
mối nghĩ này đồng với mỗi nghi mười hai đến 
trong mối nghi mười một, nhưng khởi thì đồng 
thời. Đoạn thì thứ đệ. 

“Chư Phật... ": Là thuận với tha để lập lý. Đã là 
không có Bồ- tát, tức là không có sự này, không có 
Phật thì chăng thành Bô-đê, tức là chúng sanh 
chăng nhập Niết-bàn, chỉ dựa theo phàm và Thánh 
mà chia ra Nhân và Quả, phân sau kết về chỗ của 
nghi thì hợp lại mà nói. 

"Sao Bô-tát lại...": là kết, thành nghi, ý nói: 
Nếu không có Bô-tát thì kẻ độ chúng sanh, nghiêm 
thổ là người nào? 

- Thất niệm: Có thể biết, nhưng nói "Diệc như 
thị" là men theo văn chỗ khởi nghi, chứ chăng phải 
tiếp theo đoạn văn trước. 


"Kệ nói...': là kiêm giải thích nghĩa của 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1339 


Nghiêm Thổ ở đoạn văn sau, vì văn ý dính liên 
nhau cho nên nỗi liên lại mà dẫn chúng. Câu đầu 
là nêu, hai cầu tiếp là giải thích, câu sau cùng là 
kết, ý nói: Chơn giới bình đẳng, nghĩ tâm liên sai 
lệch, đã sinh tâm đó, há chắng điên đảo! Câu "tác 
như thị ngôn" trong kinh, tức là sinh tâm. Vì đó là 
lời của ý. 

- Võ Nhơn: 

Kinh trưng ý rằng: Vì sao tác niệm ây thì chắng 
danh là Bô-tát? 

Giải thích ý răng: chỉ dựa theo vô ngã, vô nhơn, 
Chơn như thanh tịnh mà gọi là Bô-tát, chứ chắng 
có riêng một pháp khác. Cho nên đoạn văn sau nói: 
Nếu tác niệm ấy thì chăng danh là Bô-tát. Sớ văn 
có thê biết. 

- Tiên thuyết: Vì những nghĩa đó, Phật thường 
tuyên thuyết, tất cả chư pháp đều không có tướng, 
ngã, nhơn,... mà tất cả chư pháp vốn vô ngã, vô 
Chơn, chỉ cần trái với đó, tức là chúng sanh, thuận 
đó tức là Bồ-tát. 

- Thất niệm: Kinh ý: theo phân trên thì rỡ. 

- Giải thích nguyên do. 

Kinh trưng ý: giống như giải thích trên. 

"Như Lai thuyết trang nghiêm Phật Thổ": 
chăng có Năng Nghiêm và sở nghiêm thì nghiêm 
đăng với bất nghiêm, không có hai, đó là Chơn 
Nghiêm. Nay đã khác đây, cho nên là phi Bô-tát. 


- Giải thích thành Bồ-tát: Kinh ý: có thê biết. 

"Luận nói...": là giải thích chung đoạn văn 
trước, dùng văn kệ nêu chung ở trước, văn luận giải 
thích chung ở sau, trước và sau nhìn nhau lý sẽ rõ 
ràng. 

"Khởi những tâm øi...": Là dựa theo trong hỏi 
của Luận. "Cho nên kinh nói...": Là dẫn kinh giải 
thích. 

"Ngài Vô Trướng...": Có thể biết! 

Hỏi: Đây và nghi tình thứ sáu về nghĩa có khác 
øì nhau? 

Đáp: trước là đối với vô thủ mà nghi Hữu thủ. 
Đây là đối vô nhơn mà nghi hữu nhơn. Mà Nghi 
tình này và nghi tình thứ mười hai đều khởi từ 
trong nghi tình thứ mười một. Văn kia nói: Không 
có kẻ phát Bô-đề tâm. Ý Phật chỉ là quét cái tâm 
Ngã, Nhơn, chăng phải dập tắt Bộ- tát ngài không 
sanh chăng đạt ý đó, bèn cho răng Ngã, Nhơn 
chăng khác với Bôồ-tát. Do vậy, chỗ ngài không 
sanh khởi nghi thì nói "Nêu không có Bô-tát". Chỗ 
Như Lai đoạn nghi thì nói "Võ Nhơn". Cả hai bên 
ngâm ngâm, chưa từng nói rõ ra, mãi cho đến chỗ 
này mới thông suốt. Văn kinh chỉ nói kẻ thông đạt 
vô ngã pháp, Như Lai thuyết danh, Chơn là Bô-tát. 


NGHI TÌNH MUỜI LÃM 
Sở: đâu tiên là nêu chương. 
"Phân trên kia nói Bô-tát...": là chỉ chỗ nghĩ 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1341 


khởi. Đây là đến từ trong nghi tình mười bốn, vì 
phân trước nói. Ta độ chúng sanh, ta nghiêm Phật 
thổ, đều phi Bô-tát. Đây thì nghĩa của chăng thấy 
tự tha. Nếu nói chung thì cũng kiên đến từ phân 
chánh đáp câu hỏi và trong nghi tình mười một. 

"Nếu như vậy...": là kết, thành nghi. Vì nghe 
chăng thây những tướng tự tha, bèn cho rằng Như 
Lai đều không có Trí Nhãn, cho nên thành ngh1. 

Sớ: "Đoạn nghi này...": là phần hai, dẫn luận 
tỏ ý. 

"Kệ nói...": là bày tỏ ý đoạn nghi. Câu đâu là 
túng cân tiếp là đoạt. Câu thứ ba là tỏ Ngũ nhãn 
năng kiến, thể Thường, cho nên nói là Thật. Câu 
sau cùng là tỏ về Chư tâm sở kiến, thể Vọng, cho 
nên nói là Điên Đảo. Mà mấy loại tâm này là Trí 
SỞ tr1 cảnh, nay phối thành sở kiên cảnh. Bởi vì 
Như Lai Tri kiên không có hai thê. Theo Nhãn gọi 
là thây, tại tâm gọi là tri, cho nên trong trú mười 
tám, hợp lại thành một trú xứ. 

Ý đoạn nghi nói: Bồ-tát chỉ ly phân biệt năng 
và sở. Cho nên nói là chăng thây, chư Phật há lại 
không có Trí Nhãn Chơn thật! Đây là tỏ rõ chánh 
đoạn nghi tình đó, phần sau chỉ theo văn chia phân 
giải thích. 

Văn Sớ có năm phân: ba phân sau là theo kinh 
mà đoạn ngh1. 

- Nhục Nhãn: 


Kinh hỏi đá, văn ý có thê biết. 

"Cục thịt..." nghĩa là bỗn trân øọI là thịt, Nhãn 
căn thanh tịnh, nương theo thịt mà trú, gọi đó là 
Nhục Nhãn, chư Lăng Nghiêm nói: mắt như trái 
nho, tai như lá mới cuốn, mũi như trái dưa song 
thùy, lưỡi như trăng đâu tháng, thân như trán eo 
trồng, ý như thấy trong phòng tôi, Nhãn căn thanh 
tịnh nương theo đây mà phát. 

"Chướng nội...": Dựa theo Sở kiến phân tê để 
kết danh. Con mắt nương vào thịt, gọi đó là Nhục 
Nhãn. 

"Phật đủ...": hoặc có người hỏi rằng: Phật là 
Chí tôn sao lại đồng với phàm có mắt thịt? Cho nên 
ở đây đã thông, mà chỉ dựa theo chỗ đủ chư các mê 
nói có nhục nhãn, chứ chắng nói Như Lai là thân 
xác máu thịt. Cho nên kinh nói: Xả vô thường săc, 
được thường sắc... 

"Nhục nhãn biên...": Nghĩa là khi tác quản 
hành, nương theo Nhục nhãn xứ, tưởng cảnh giới 
ngoải, quán tưởng thành mà thây những sự việc ở 
bên ngoài, gọi đó là Thiên nhãn, như ngài A-na- 
Luật... 

"Đại Bát-nhã..." trước câu "Phật thuyết" là chỉ 
dựa theo danh mà giải thích chung, cho nên nói là 
"Chướng ngại". Nay là dựa theo Phật vị mà nói, 
cho nên nói là "vô số thế giới trong cõi người... " 

"Ngoại trừ cõi Trời ra...": là kết thành phân tê, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1343 


cũng tỏ rõ răng thê của cả hai nhãn đều là giống 
nhau, vì Thê của Phật nhãn là một mà có năm tác 
dụng, "Căn bản trí có thể sinh ra hậu Đắc Trí, còn 
gọi là chánh Thê trí, Chơn Trí, Như Lý Trí, vì nó 
có thê chiếu Chơn, cho nên øọI là Huệ Nhãn. Hậu 
Đắc Trí là từ sau căn bản trí, mới có thể khởi được, 
còn gọi là Biến Trí, tục trí, như Lượng trí, do vì nó 
có thẻ đạt tục, cho nên gọi danh là pháp nhãn. 

Hỏi: Theo nhãn một và nhãn hai, thì trước cạn 
sau sâu, vì sao nhãn ba và nhãn bốn lại trước sâu 
sau cạn? 

Đáp: Trước là dựa theo thứ đệ của Nhãn. Đây 
là dựa theo thứ đệ của chứng. Bởi vì đạt tục do nhờ 
chứng Chon, gọi là Hậu Đắc. 

Trong phân này, sớ có hai phân: đâu tiên là giải 
thích cục bộ ngay nơi văn. 

"Bốn nhãn trên...": là Phật có những nhãn này, 
cho nên gọi là Phật nhăn. Hai nhãn trước là thông 
cả phảm phu. Nhị Thừa không có pháp nhãn. Bồ- 
tát tuy có nhưng lại kém. Nếu ở tại Phật thì cả bốn 
nhãn đêu thù thắng, gọi chung là Phật nhãn. Thế 
thì ngoài Phật nhãn ra, không còn có riêng bốn 
nhãn nữa, nó cũng như bốn con sông quy vê Biên 
thì mắt đi tên của chúng. "Cả bỗn đều thắng": nghĩa 
là phảm phu nhục nhãn thây chướng nội, Thiên 
Nhãn thấy chướng ngoại, Phật nhãn thây vô số Thế 
giới, Nhị Thừa Thiên Nhãn chỉ thây một tam thiên 


giới, Phật Thiên Nhãn thấy hà Sa Phật Thổ, Nhị 
Thừa Huệ Nhãn chỉ chiếu sinh không. Địa Thượng 
Bồ-tát củng đều phân chứng, Huệ Nhãn của Phật, 
viên chiếu ba không, triệt suốt Chơn Tính, pháp 
Nhãn của Bô-tát, sở tri chướng chưa tận hết, trong 
từng địa một, mỗi địa đều có phân hạn, pháp nhãn 
của Phật, sở tri chướng đã tận, không có pháp mà 
mà chăng biết, không có chúng sanh nào mà chắng 
độ. Cho nên cả bốn nhãn đêu thắng. 

"Lại nữa thây Phật tính...": Bởi vì sở kiến là 
Phật tính (cái được thấy là Phật tính), nhãn này là 
Năng kiến, như kinh Niết-bàn nói: Thanh Văn thì 
Định Huệ, Huệ ít, chắng thây Phật tính. Bô-tát thì 
Huệ nhiều, định ít, tuy thấy Phật tính nhưng chưa 
rõ ràng, chư Phật Như Lai thì Định Huệ ngang 
băng, cho nên thây rõ Phật tính, như xem trái Am- 
ma-lặc năm trong bàn tay. Đó chăng phải là nghĩa 
của Viên cực sao! 

Hỏi: Bô-tát, Thanh Văn, Định và Huệ đều hồ 
tương thiêu SÓT. Về mặt Phật tính, vì sai Thanh văn 
chăng thấy, Bô-tát chỉ thấy một phân? 

Đáp: Vì Định và Huệ, nhìn về Phật tính, thi Huệ 
là Nhân, Định là Duyên, Nhân thân, duyên sơ, cho 
nên khiến vậy! Lại nữa, vì Thanh Văn chỉ có Thiên 
không Huệ, không có trung Đạo Huệ, cho nên nói 
là Huệ ít, Bồ-tát có Trung Đạo Huệ, cho nên thây 
Phật Tính. Lại nữa, trong năm nhãn này, chỉ có 
nhãn thứ ba là Trì Nghiệp Thích, ngoài ra đều là y 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1345 


chú thích. 

"Ngài Vô Trướng..." phần hai là: thông trước 
biển chung. Có hai phân: 1. Dẫn nghĩa của ngài Vô 
Trướng đê giải thích chung. 

"Tịnh Thắng": Là phi điên đảo, chăng điên đảo 
vì siều vượt các Thánh. 

"Bốn loại": Nêu ra nguyên do nhiếp, có thê tỏ 
rõ về phân tê, như dùng lục cảnh nhiếp lục Thức. 
Sắc nhiẾp, tức là Nhục Nhãn, và Thiên Nhãn. Luận 
nói: Sắc nhiếp có hai: 1. Pháp quả; 2. Tu quả”: 
pháp quả tức là Nhục Nhãn, vì nó được cảm bởi 
nghiệp pháp từ quá khứ. Tu quả tức là Thiên Nhãn, 
nghĩa là Định quả, do tu mà đắc, cả hai nhãn cùng 
thây sắc pháp. Vì sắc pháp là thô nhật, cho nên nói 
trước. Đệ nhất nghĩa, tức là Chơn Đề Cảnh, nhiếp 
Huệ Nhãn. Thế Đề tức là Tục Đề cảnh, nhiệp pháp 
nhãn. "Nhất Thiết nhiếp" là nhiếp Phật Nhãn, tức 
là hiểu rõ tật cả, đó là Nhất Thiết chủng trí. Luận 
nói: "Nhất thiết chủng vô công dụng trí, danh là 
Phật Nhãn". 

"Cô Đức..." là phần hai: dựa theo Cổ Đức mà 
kết, có thê biết được. Năm đoạn văn trong, phân trí 
Tịnh, từ hẹp đến rộng, triển chuyên mà sô. Nghĩa 
là số cát, số sông, số giới, số sanh, số tâm. Vì muốn 
nói rõ Trí của Như Lai, vi diệu năng tri, cho nên 
dựa theo cảnh sở tri rộng lớn, đề hiên rõ. Kinh đều 
có thê thấy, thảy biết, văn kinh có thê biết. 


"Công dục tâm": là nhiễm. Dục, nghĩa là ngũ 
dục, tức là năm trân, Sắc,... Tâm hợp với Dục, cho 
nên gọi đó là "Cộng". Lại nữa, Dục là tham dục, là 
tâm sở nhiếp, nêu đâu đề nhiệp sau, y là kiêm luôn 
cả sân,... tâm tương ưng với tham, sân.... Cho nên 
nói là "Cộng". Trước là dựa theo tương ưng với 
cảnh, đây là dựa theo tương ưng với phiền não, đêu 
là nhiễm. 

Ly Dục”: là tịnh, tức là chắng tương ưng với 
cảnh sáu trần phiên não, gọi đó là Tịnh, tâm của 
nhiễm và tịnh, môi thứ đều có vô lượng, cho nên 
nói là "Nhược can". 

- Giải thích về "thấy biết": 

Kinh trưng ý răng: Vì nghĩa gì mà có thê "thảy 
biết"? 

Giải thích ý răng: những tâm đó đêu là vọng 
thức, vọng thức tức không, cho nên nói là "phi 
tâm". Bởi vì tức không, thì Chơn tâm bất diệt, cho 
nên nói là "Thị danh Chơn tâm". Vì Thể là đồng 
như nhau, cho nên có thể "thảy biết". 

"Đại Vâần...": Là giải thích nguyên do của năng 
tri ( nguyên do biết được). Bởi vì chư tâm là pháp 
được hiền hiện một ít phần trong chơn tâm, nay đã 
chứng Chơn thể thì sao lại chăng biết ư! 

"Chư tâm... ": là giải thích lại, có thể biết được. 

"Khác với ở đây": Vì thuyết của Đại Vân là 
kiêm luôn cả Chơn mà nói rằng là "duy vọng", cho 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1347 


nên là khác. Giải thích của luận là chánh, nêu xét 
theo phân chia đoạn văn thì giải thích của Đại vân 
là chánh. Xin xem kỹ. 

Câu "chủng chủng điên đảo thức”: là giải thích 
chữ "chư tâm" ở trong kinh. Bản Ngụy nói: "Như 
Lai thuyết chư tâm trú đều là phi tâm trú, đó gọi là 
tâm trú". Luận giải thích ý răng: chữ "chư" tức là 
chủng chủng trú (trú nhiêu thứ khác nhau), nghĩ là 
điên đảo, bởi vì cả tám thức đều có thể duyên với 
cảnh, đều có thủ trước, hoặc là dựa theo sáu thức 
trước, gọi đó là "chủng chúng”, duyên theo những 
cảnh thô thiển rõ ràng, tương tục nhau chăng dứt, 
gọi đó là Trú. 

Hai câu từ "dĩ ly...": Là giải thích, đều là phi 
âm trú. Chữ "Ly" và chữ "bất trú" đều có cùng một 
nghĩa. "Trí" và "Thật niệm" cũng không có Thể 
riêng, ý nói: vì chăng trú vào Tứ niệm xứ của Đại 
thừa, nêu trú vào đó, tức là thật niệm, thật trí. Đã 
là trú sáu trần, tức là Thức Điên Đảo. Do vậy mà 
nói "Điên đảo" là để giải thích câu "thị danh vi 
tâm", đây chỉ là kết, quy về Thức Điên Đảo. 

- Giải thích "phi tâm”: 

Kinh trưng ý rằng: Sở dĩ nói chư tâm là điên 
đảo thức, là không có thể, nguyên nhân vì sao? 

Giải thích ý rằng: là vì quá khứ, hiện tại, vị lai 
câu bất đắc. 

"Đã diệt...": là giải thích nguyên do tam thế bất 


khả đắc. Luận văn, kinh Tịnh Danh, kinh Hoa 
Nghiêm đều giống nhau, chỉ giải thích về hiện tại 
có hơi khác mà thôi. Luận nói: Hiện tại là hư vọng 
phân biệt. kinh Tịnh Danh nói: hiện tại là bất trú. 
Kinh Hoa Nghiêm nói: Hiện tại là không, tịch 
nhiên. Văn khác nhưng l chắng khác. Mà sớ này 
chỉ riêng trong hiện tại, nói là đệ nhất nghĩa, vì ngài 
Vô Trướng gIảI thích kinh, đều dựa theo hai Đê. 
Trong văn nói về Năm Nhãn, chăng nói "Nhãn tức 
phi nhãn”, lại dùng hai loại kiên và trí, thể của 
chúng sanh chăng khác, rồi cuỗi cùng an lập Đệ 
Nhất Nghĩa. Đệ Nhất Nghĩa tức là . Không tịch, 
không tịch tức là nghĩa của bất khả đắc, ý đêu như 
nhau vậy. 

NGHI TÌNH MƯỜI SÁU. 

Sớ đâu tiên là nêu chương. 

"Luận nói: Phân trên nói...": Là chỉ chỗ khởi 
nghi, mỗi nghi này đến từ trong mối nghi mười 
lãm. 

"Tâm trú": là chỉ bản kinh Ngụy, như phân trên 
đã dẫn. "Điên đảo": là chỉ cho văn của kệ... 

"Đêu bất khả đặc": là chỉ cho văn của kinh. 

"Nếu như vậy...": là kết thành nghi, ý nói: 
chúng sanh tâm là điên đảo, phước đức y theo tâm 
mà thành, há chăng điên đảo? Điên đảo đã đông 
nhau, sao lại gọi là Thiện pháp? Đã chắng phải 
thiện pháp thì tu phước ích gì? 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1349 


- Hỏi đáp về phước: 

Kinh: có thể biết. 

"VỊ đây là...": Là giải thích nguyên do phước 
nhiêu. Vì Như Lai nêu ra nhân duyên để hỏi, ngài 
không sanh nhắc lại Nhân duyên để đáp. Nhân 
duyên vô tính, phước cũng vô tính, mới thành vô 
lậu, vì thê mới nhiều. Văn này chỉ nêu, văn sau g1ải 
thích. 

- Phản giải thích, thuận giải thích. 

Kinh ý nói: Nếu đó là phước (thuộc về) Trú 
tướng thì ta chắng nói là nhiêu, vì đó là phước vô 
trú, do vậy mà nói là nhiêu. 

Sớ: đầu tiên là dẫn luận chánh giải thích. "Kệ 
nói... `: là nêu. "Luận nói...": là giải thích. 

Ý nói: vì tâm Thức trú, cho nên thân là điên đỏ. 
Vì điên đảo, cho nên phước đều là hư vọng, Phật 
Trí vô trú, y theo đó mà làm phước, tức là chắng 
điên đảo, chắng phải điên đảo, cho nên đêu là Chơn 
thật. 

"Thủ tướng": là phước Hữu lậu, cho nên chắng 
nói là nhiêu. "Ly tướng": là phước vô lậu, cho nên 
nói là nhiêu. 

"Hỏi: Bởi tính của phước...": là phần hai, dùng 
hỏi và đáp để giải thích ý hỏi có thê biết được. 

“Trái và thuận... ": nghĩa là, cùng một pháp giới 
tâm, vốn xưa nay vô trú, vôn không tịch. Phật trí 
không mà vô trú, cho nên nói là "thuận”. Vọng thức 


trú mà bất không, cho nên nói là "trái". Cái gọi là 
Bất không là chỉ cho vọng thức bất không, chứ 
chắng phải là Chơn Thật bất không. Nếu vọng hoài 
mà đạt điều đó, thì không có chỗ nào mà chăng 
phải Dụ. 

NGHI TÌNH MƯỜI BẢY 

Sớ: Đâu tiên là nêu chương 

"Nêu chư Phật...": là chỉ chỗ khởi nghi, nghi 
tình này đến từ trong nghi tình thứ ba. 

" Làm sao...": là kết. Thành nghi. 

"Đây là vì...": là xuất ra chỗ nương của Nghi, 
ý nói: Đã nói pháp thân vô tướng là Phật thì sao lại 
thành tựu tướng hảo cũng gọi là Phật. Đây là dựa 
theo pháp thân mà nghi sắc thân. 

- Hiện thân: 

Kinh: hỏi đáp, có thê biết được. Trưng ý hỏi: 
Vì nghĩa gì mà chắng dùng sắc thân thây Phật. Giải 
thích ý nói: Vì dựa theo Thắng. nghĩa, chứ chắng 
phải là dựa theo Thê Đề. Do vậy chăng nên định 
chắc dùng sắc thân để thây Phật. 

“Tùy hình hảo": Là tám mươi loại. Pháp SỐ như 
thường tức là Tiêu tướng, tùy theo thân hình, mỗi 
mỗi đêu hảo, cho nên tám mươi hảo tức là sắc thân. 

"Trong gương...": là dùng dụ để nói. Mới biết 
răng trong gương có vật thì lại chắng thể hiện vật, 
như phàm phu tuy có pháp thân nhưng chăng thể 
hiện (ra) tướng hảo là vì có vật. Cái gọi là vì có vật, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1351 


là dựa theo Tính và Tướng đề phân biệt, thu tóm. 

"Tất cánh rốt ráo...": Là dựa theo thể mà phân 
biệt. "Mà tướng hảo... ": Là theo tướng mà thu tóm. 

“VÌ hai thứ này...": Là giải thích tướng Hảo là 
nguyên do ở Phật, như vang rốt ráo chắng phải là 
sư tử, cũng chăng phải không có vàng vì sư tử 
chắng lìa khỏi vàng. 

"VỊ vậy...": là dựa theo tồn và diệt mà giải 
thích văn kinh. 

"Bói vô": là dựa theo Thê mà nói, giải thích cân 
"tức phi sắc thân". 

“Nói Hữu': là tùy theo tướng mà nói. Giải 
thích câu "Thị danh sắc thân”. 

"Thành tựu”: bản kinh đời Ngụy tức là nghĩa cụ 
túc của văn này. 

- Hiện tướng: 

Kinh: Như phân trên. 

"Ba mươi hai tướng”: là pháp số như thường, 
tức là đại sô. 

"Mỗi. một...": Phân trước, từ trong gương vô 
vật trở về sau, nghĩa cà ý đều giống nhau, đã nói ở 
phân văn trên, nay chắng giải thích thêm. 

NGHI TÌNH MUỜI TÁM: 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Nêu Như Lai...": Là chỉ chỗ khởi nghĩ, nghi 
tình này và nghi tình trước là đông một thời, khởi 
ở trong nghi tình thứ ba. Khởi thì đông thời, đoạn 


thì thành trước, sau, chăng phải đến từ văn của nghi 
tình kế trước. Nếu nói đến từ đó thì đã ngộ thân của 
phi thân thì còn nghĩ gì về thuyết của vô thuyết, 
suy ngầm thì sẽ rõ. Vì sao chắng kết, thành nghĩ? 
Ý nói: thanh chẳng tự thanh, y theo sắc mà phát, 
đã là không có sắc sở y thì làm sao có Thanh năng 
y, cho nên thành nghi vậy. 

Ngăn chặn hiểu sai: 

Kinh: Văn có thê biết vậy. 

"Trong thung lũng...": là dùng dụ để nói, ý nói: 
Vì có tiếng ở bên ngoài mới có tiếng vang đáp trả 
lại, trong thung lũng thật không có kẻ làm ra tiếng 
vang. Thuyết pháp cũng vậy, pháp thân thật không 
có kẻ năng thuyết, vì cơ cảm mới thấy Như Lai có 
phép sở thuyết. Lại nữa, thung lũng tuy có ứng 
tiếng nhưng lại không có niệm ứng tiếng. Phật tuy 
thuyết pháp nhưng không có tâm thuyết pháp, căn 
cứ theo đây, lại do vi vô niệm mới có thể nh 
pháp, do vậy mà HÖợ: công răng: "Vật vỊ.. 

"Đừng cho rằng... 

- Giải thích nguyên do: 

Kinh trưng ý hỏi răng: Vì nghĩa gì khiến ta 
chăng tác niệm ây? Giải thích ý: có thể biết được. 

"Thế Tôn...": Sớ: như văn có thê hiền. 

- Bày chánh kiến: Kinh ý: Như Sớ. 

Câu "Như Phật pháp cũng vậy": Phật đã là vô 
thân (không có thân), cho nên hiện thân, pháp cũng 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1353 


vô thuyết, cho nên gượng thuyết. Lây Phật đề lệ 
cho pháp, cho nên nói là "cũng vậy". 

"Hai SaI1 biệt”: Luận nói: 1. Năng thuyên: danh, 
cú, văn; 2. Sở thuyên nghĩa. Năng thuyên và sở 
thuyên này nếu nhìn về Phật thì đêu là sở thuyên, 
gọi chung là pháp. 

"Chắng lìa...": Luận nói: là giải thích câu "Thị 
danh thuyêt pháp". 

Ciới của pháp tướng. Cho nên gọi là "pháp 
ĐIỚI"”. 

Câu "thuyết pháp vô tự tướng”: Luận nói: là 
giải thích câu "vô pháp khả thuyết", nghĩa là tướng 
tức tính. Vì ngôn thuyết là do duyên mà sinh ra, 
cho nên ngôn thuyết không có tự tính. 

Lại có giải thích: Hai câu từ "chẳng lia khỏi 
pháp gIỚI, thuyết pháp vô tự tướng” đêu là giải 
thích cầu "vô pháp khả thuyết”. Nghĩa là hai loại 
nảy chăng lìa pháp ĐIỚI, ngoài, pháp giới, không có 
tự tướng của hai pháp để có thê đắc, bởi vì tự tướng 
của hai pháp này vôn không, bất khả đắc. Đây tức 
là lầy cầu sau đê giải thích câu trước. 

"Chơn thuyết...": Vì thuyết pháp thì thuyết 
đúng như pháp, gọi là Chơn thuyết pháp, pháp la 
tật cả danh phân biệt, gọi thuyết này là Như pháp 
thuyết. Văn phân sau nói: "Làm sao vì người diễn 
thuyết? Bất thủ ở tướng, như như bất động". Mà 
nghi tình thứ ba, thứ năm, thứ bảy, và nghị tình 


này, cả bốn chỗ trên đều tỏ về không có kẻ thuyết. 
Ý mỗi chỗ đều khác nhau. Vì nghi tình thứ ba là 
Hóa Thân có thuyết, nghi tình thứ năm là chứng trí 
có thuyết, nghĩ tỉnh thứ bảy thì tỏ răng Phật không 
có dị thuyết. Văn này thì nghi là không có thân làm 
sao thuyết. Khác nhau ở đó. Mà các sớ, giữa nghi 
mười tám và mười chín, đưa theo văn kinh bản 
ngụy đêu xuất một nghi. Long, ngoại đều nói: 
"Người nào năng tín nghĩ”. Vân nói: Năng Tín 
thâm phép nghĩ". Nay kinh Tân đã không có câu 
văn đó. Sớ cũng chăng nêu ra giải thích. 

Nay thấy những bản gần đây, văn Tần đều có 
đoạn này, mới chép ra gọi đó là mối nghi sở thuyết 
đã là thâm, vô tín. 

Luận nói: Nếu nói chư Phật là người thuyết 
pháp, thì đó là vô sở thuyết vô thuyết bất ly pháp 
thân, pháp thân vô tướng, có hạng người nào có thể 
tin được pháp giới thậm thâm như vậy? Đoạn trừ 
môi nghĩ này. Kinh nói: "Bây giờ, Huệ mệnh Tu 
Bô-đề bạch Phật Tăng: Thê Tôn! Có chúng sanh 
nảo vào vị lai thể, nghe thuyết pháp này, sinh tín 
tâm hay không? Đây là nghi thậm thâm vô tín để 
hỏi. Giải không đệ nhất, trí huệ viên thông, lây Huệ 
làm Mệnh, nên gọi là Huệ mệnh. 

"Sanh tín tâm”: là sinh ra tâm chánh tín của Đại 
thừa. Chắng tin tất cả pháp, mới là chánh tín, tín 
này tương ứng với Thánh tính, cho nên Khởi Tín 
nói: "Như vậy tín tâm thành tựu". 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1355 


"Đặc phát tâm": Là nhập chánh định tụ, rốt ráo 
bất thối, gọi là trú trong Như Lai chủng, tương ưng 
với Chánh Nhân. 

Tiếp đó là phân biệt về Thánh tính có người để 
đáp: "Phật nói: Tu Bô-đê! Kia phi chúng sanh, phi 
bất chúng sanh". 

"Tu Bô-đê!...": là hợp nói răng Thật có chúng 
sanh năng tín pháp này. 

"Kia năng tín": chăng phải là phàm phu chúng 
sanh, chăng phải là không phải Thánh tính chúng 
sanh. Luận nói: "phi chúng sanh" là chăng thê 
phàm phu. "Phi bất chúng sanh" là vì có Thể 
Thánh, cho nên chăng không phải chúng sanh Thế 
Thánh. Kệ nói: "Phi chúng sanh chúng sanh, phi 
Thánh phi bất Thánh, cái Thể Thánh trong này, là 
tri kiến của Phật". Vì đây là căn gốc của Tín. 

Tiếp đó là trưng ý bỏ đúng sai, sanh tín để giải 
thích. Kinh nói: Hà đĩ cỗ? Tu Bô-để! Chúng sanh 
chúng sanh giả, Như Lai thuyết phi chúng sanh, thị 
danh chúng sanh”. 

Câu "hà dĩ cố": là trưng. Vì nghĩa gì mà nói phi 
chúng sanh, lại danh chúng sanh? 

Câu "Tu Bô-đề! Chúng sanh chúng sanh giả": 
Đây là điệp lại, ở trong phi chúng sanh, nói đó là 
chúng sanh. 

Câu "Như Lai thuyết phi chúng sanh, thị danh 
chúng sanh”: 


"Phi chúng sanh", là chăng phải ngu tiêu, dị 

sanh. ”“Phị Danh chúng sanh": là kết thành người 

Năng Tín có Thánh Thê. Kệ HỘI: "Sở thuyết, thuyết 
già, thâm, phi vô năng tín giả". 

Văn kinh trên đây, Ngụy dịch thì có, bản Tân 
thì không. Đã là cả hai quyên luận đều giải thích 
đoạn văn này, người đời sau thêm vào cũng chắng 
có øì sai lâm, hơn nữa lại có cái duyên minh báo 
(minh báo, là cõi âm báo) nên cũng đáng tin! 

NGHI TÌNH MƯỜI CHÍN 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Bắt đác nhất pháp": là chỉ chỗ khởi nghi. Nghi 
tình này đến từ trong nghi tình thứ ba, nghi tình 
mười hai, mười ba. Vì trong những văn kia đều nói 
vô pháp bắc Bô-đề. 

"Thì làm sao...": Là kết thành nghi. 

"Ly thượng thượng”: là như Sơ ĐỊa so với Địa 
tiền thì gọi là Thượng, chưa ly. Nhị Địa trở lên, cho 
đến Đăng Giác, cũng chưa miễn ở trên Diệu Giác. 
Duy chỉ có Phật là cực chứng, không có ngôi vị 
nào ở trên ngôi vị Phật. Cho nên nói là Ly Thượng 
Thượng. Thê thi phàm phu là ly hạ hạ, chư Phật là 
ly Thượng Thượng. Còn lại Trung lưu, chăng ly 
thượng hạ. 

"Chuyển chuyên... ": Nghĩa là chuyên xả hai 
chướng, chuyền đắc hai quả. Chuyên xả, chuyên 
đặc, cho nên nói là chuyển chuyên. Ý nói: đã nêu 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1357 


chuyên đắc Bôồ-đề thì sao lại chăng đắc một pháp? 
Cho nên thành ngh1. 

"Vị để đoạn...": Là dự sẵn chỉ ra ý Đoạn nghĩ, 
chỉ bày hiền hiện, cho nên nói là "thị hiện" 

- Vô pháp làm chánh giác: 

Kinh túng hỏi: Vô Đắc là Đắc. Đêu có thê biết 
vậy. 

"Chỗ kia...": Đây là tỏ rằng không có một pháp 
nào để danh là Thượng. Như Tu Di cực lớn, vi trần 
cực nhỏ, đều cũng chưa được ở trên (thượng) bởi 
vì chúng đêu là Hữu (có), như Hư không là vô, cho 
nên được gọi là Vô Thượng. 

"Nơi Bô-đề": Bồ-đề tức là nơi sở chướng. 

Không có một pháp nào...": Chỉ cần vọng hết 
tận, giác đây mãn, gọi danh là Bồ- đề. Lìa khỏi điều 
đó thì đều có Bô-đê để đắc. 

- Bình Đăng làm chánh giác: Kinh: cũng có thể 
biết. 

"Chăng tăng giảm”: Tức là giải thích câu 
"Không có cao hạ” ở trong kính, nghĩa là: tại 
Thánh chẳng tăng, cho nên "vô cao", ở phàm chăng 
giảm, cho nên "vô hạ”. Đây tức là nghĩa của bình 
đăng. 

"Bình đăng gọi là vô thượng": Bởi vì Thượng 
là nhờ so với hạ mà đắc danh. Hạ đã chắng đứng 
vững thì thượng chắng lẻ lại còn tôn tại được sao! 

"Không có gì trên nữa": Là chuyền giải thích 


nghĩa của vô thượng. 

Mà trong hỏi đáp này có ba loại nghĩa của vô 
thượng: l1. Trong phân hỏi, nói Vô Thượng là trên 
đầu mút, là nói theo tu chứng; 2. Vô pháp là 
thượng, cho nên danh là vô thượng, là nói theo 
không tịch; 3. Không có cái Thượng so với Hạ, cho 
nên gọi là Vô Thượng, là nói theo Phàm và Thánh 
là đông Thể. Hai nghĩa sau là ý ở trong phần đáp. 

- Pu Chánh gIáC: 

Kinh: Y nói răng: Mà tuy vô pháp, mả tuy bình 
đăng, nhưng chắng phải cho răng chăng tu mà đặc 
thành chánh giác, phải dùng tâm vô ngã,... mà tu 
Chư Thiện pháp, rồi sau đó mới đắc thành, mà 
những Thiện pháp này theo Thăng nghĩa thì vô 
(không có), theo Thế Đề thì Hữu. Ngài Thiên Thân 
thì giải thích khác với đây, xin xem quyên luận trả 
ngài. 

"Liễu Nhân": chữ Liễu có hai nghĩa: 1. Liễu 
đoạn: Bởi vì Bát-nhã là năng liễu phiền não không; 
2. Hiểu liễu: Vì Bát-nhã là năng hiển pháp thân. 
Nay Viên mãn.... tức là nghĩa này, Còn gọi là 
Chánh nhân, chánh do nhờ Huệ này mà trừ vọng, 
đặc pháp thân cho nên nay nói là "chánh đạo". Chữ 
đạo tức là nghĩa của Nhân. 

"Duyên Nhân": là năm Độ, Thí, giới,... làm tư 
duyên cho Bát-nhã kia (tư duyên, duyên giúp đỡ). 

“Trợ”: tức là Tư (giúp đỡ), giúp sức cho Chánh 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1359 


Nhân kia đề đoạn trừ phiền não, đặc Bô-đè. Giống 
như ảnh đèn phá ta bóng tối. Muôn hiển tỏ không, 
ăt phải nhờ dâu tâm làm trợ duyên. 

"Là chánh giác": Tiếng phạm là Tam Bô-đê, 
tiếng Hán là chánh giác, tức là quả sở chứng, vô 
lậu Thiện. 

Hỏi: Trong Hữu lậu cũng có Thiện pháp, vì sao 
chỉ cục hạn ở Vô Lậu? Đáp: Vì tu bởi những tướng 
vô ngã, nhơn,... nên duy chỉ là vô lậu. lại nữa, vì 
thiện thuộc hữu lậu chắng phải là nhân của Bỏ-đề. 
Nay là Bô-đề nên cân vô lậu. 

Hỏi: Trong ba đoạn trên, hai đoạn trước là vô 
đắc, đoạn sau là hữu chứng, nghĩa đã mâu thuẫn 
nhau, sao cả hai lại tôn tại? 

Đáp: Cái gọi là Tu, chỉ là Đoạn trừ ngã, pháp, 
hiển tự Chơn lý, rốt không có một pháp đề đắc. Do 
hai nghĩa này phủ thuận với nhau. 

Hỏi: Nghi tình thứ ba, mười hai, mười ba, kiêm 
luôn một đoạn này, trước sau bốn chỗ đều nói bất 
đắc Bô-đề, làm sao phân biện rõ chỗ khác nhau? 

Đáp: Trước và sau, văn tuy tương tựa, nghĩa Ý 
bất đông, bởi nghi tình thứ ba là nghi Thích Ca đắc 
quả, thứ mười hai là nghi Thiện Huệ thành Nhân. 
Nghi thứ mười ba là vô pháp vô Phật, nghi thứ 
mười chín là Hữu tu hữu chứng, những nghĩa ấy rõ 
ràng, xin đừng lẫn lộn. 

NGHI TÌNH HAI MUOI. 


Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Nếu tu...": Là chỉ chỗ khởi nghi. Nghi này đến 
từ trong nghi thứ mười chín. 

"Thì pháp sở thuyết... ” so sánh mây đoạn 
trước, kết thành ngh1. Ý nói: Đã nói tu tất cả Thiện 
pháp đắc Bồ-đê, sao trước nay vẫn nói là trì thuyết 
đặc Bô-đê? 

Vì đó...”: Là thành lập cái lẻ trì thuyết chẳng 
đặc Bô-đê. Vì danh, cú, văn, cả ba đêu thuộc vê 
Tính Vô Ký, trong pháp thuộc tính vô ký không có 
nhân quả. Chăng lẻ lại cảm Bô-đề được sao? 

Kinh: So sánh, như văn có thể biết. 

"Tuy lời...": Là chấp nhận ngôn thuyết là vô 
ký. 

"Mà thuyết....": Là không chấp nhận là phi 
nhân (chắng phải Nhân) 


"Do vậy....": Là xuất ra ÿ kinh, có thê làm 
Nhân Phật, cho nên thăng hơn tài Bảo Bồ Thí. 
"Luận nói... ": Là chuyên qua giải thích nguyên 


đo làm Nhân. Vì kinh thuyên giảng Chơn lý, nhân 
đó mà ngộ giải, y theo giải hiểu mà khởi hành, mới 
đặc Bồ-đề. Nếu không có giáo môn thì làm sao biết 
chỗ nhập vào. Cho nên Pháp Hoa nói: Nhờ Phật 
ø1áo môn, xuất tam ĐIỚI khô. 

“Lại nói:...": Là biệt ý riêng của luận. "Pháp 
ông là Vô ký nghĩa là Tiêu Thừa Tát Bà Đa Tông 
thuyết nói âm thanh thông cả Thiện và ác, danh, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1361 


cú, văn thân, đều chỉ là vô ký. "Pháp ta là Ký": 
Nghĩa la Đại Thừa Tông Địa Thượng Bồ-tát ở 
trong hậu Đác Trí biên ra danh cú văn thân, duy 
chỉ là Thiện Tính, chăng vô ký Tính. 

"Do vậy...": Ngay vô ký còn có thể làm nhân, 
huống nữa là thuộc về Tính thiện vô lậu mà chắng 
đặc Bô-đêề sao? 

Hỏi: nghi này có gì khác với nghĩ thứ chín? 
Nghĩ kia là nạn vân theo Hữu vĩ vô thể. Nghi này 
là nạn vân theo vô ký phi Nhân. Lại nữa, nghi kia 
chỉ nạn vấn theo trí thuyết, nghi này nạn vạn kiêm 
luân Thiện pháp. Rõ ràng khác nhau. 

NGHI TÌNH HAI MUƠI MÔT. 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Nếu pháp...": Là chỉ ra chỗ khởi nghi, nghi 
này đến từ trong nghi thứ mười chín. 

"Thì làm sao...": Là kết thành nghi. Đã độ 
chúng sanh, tức là có cao thâp, có cao thấp tức là 
chăng bình đăng, cho nên thành nghi. 

- Hiểu Sai: 

Kinh văn: I. Chánh ngăn chặn; 2. Răn bảo lại 
lần nữa. Có thế biết. 

- Chánh kiến: 

Kinh Trung ý răng: Vì nghĩa gì mà đừng tác 
niệm ây? 

Giải thích ý răng: Vì thật không có chúng sanh 
được Như Lai độ. "Bình đăng...": hai câu là lập 


tông nghĩa. 

"Bởi Danh... ": Hai câu là giải thích nguyên do. 
"Luận nói...": Là chuyên giải thích hai câu sau. 

"Cả danh”: Là chỉ có cải Danh chúng sanh, 
không có cái thể chúng sanh. Cho nên nói là giả. 

"Cùng chung với Ngũ â âm": Nghĩa là ở chỗ Ngũ 
âm hòa hợp, thuyết ngôn là chúng sanh, vì bất tức 
bất ly, cho nên gọi là cùng chung (cộng). 

"Chắng lìa pháp giới": Phật là người cực 
chứng, đã toàn là pháp gIỚI, chúng sanh tuy chưa 
thế chứng duyên sinh vô thể, nhưng cũng đông là 
pháp giới, chăng lẻ đem pháp giới mà độ cho pháp 
giới sao? Cho nên kệ nói: "Bình đẳng... ". 

- Nguyên do: 

Kinh: Văn nói ngược, nếu nói thuận thì phải 
nói: "Vì Phật không có tướng, Ngã, Nhơn,... nên 
chăng thấy có chúng sanh được độ". 

"Lỗi thủ tướng... ": VỊ vô ( không có) mà cho 
là Hữu (có), nên chẳng như pháp giới, vì chăng 
hiểu rõ Duyên Sinh, bèn thành Hữu Niệm (Niệm 
có, hoặc là niệm trong phạm trù Hữu). 

"Nhĩ Viêm... ": : Đây có hai nghĩa: 1. Là Trí Mẫu 
(mẹ của trí) như nói ở phân trên; 2. Là cảnh giới: 
mà là cảnh giới ở trong Định nay ở đây lây nghĩa 
này. Ý nói: Phật trí xứng với Cảnh mà tri. Chơn 
Như là Hữu tác Hữu tri, chúng sanh là vô tác vô 
tri. Nêu giải thích theo nghĩa Trí mẫu thì tức là căn 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1363 


bản trí chứng Bình đăng Lý. Không có phân biệt, 
nay quán chúng sanh lại như vậy. 

- Phủi tích: 

Kinh: ý nói: Phật tuy nói Ngã, nguyên vốn vô 
ngã, người chấp có ngã, đều là phàm phu. Tuy nói 
phảm phu, cũng vô phàm: phu, cũng như năm mơ 
thây cọp, cọp và người năm mơ đêu bất khả đắc. 
Trong pháp cũng vậy. Vì người phàm phu chấp 
Ngã, cho nên nói răng "Phi ngã". Vì e chấp phàm 
phu lại nói là "Phi phảm phu". Bởi quanh co trừ bỏ 
chấp tình, cho nên nói răng "triển chuyên phúi 
tích". Mà trong phân chánh đáp câu hỏi ở trên và 
trong nghĩ tình mười một, mười bốn, cùng với nghĩ 
tình này, trước sau bốn chỗ đêu nói răng Độ sanh 
vô độ, tuy văn thì đồng nhưng ý thì khác: nghĩa là 
đâu tiên là ly ngã mà độ sanh, nghi tình mười một 
là cái Năng độ là ngã, nghi tỉnh mười bốn là vô ngã 
thì ai độ. Nghi tình hai mươi mốt là Chơn giới bình 
đăng, bất hợp chúng sanh. Chỗ giống nhau và chỗ 
khác nhau rõ ràng. 

NGHI TÌNH HAI MUƠI HAI. 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Luận nói...": chỉ chỗ khởi nghi. Nghi này đến 
từ trong ngh1 mười bảy. 

"Tuy tướng...": Vì văn ở phân trước nói răng: 
"Tức phi cụ túc sắc thân", "tức phi chư tướng cụ 
túc”, cụ tức tức là nghĩa của thành tựu. Kinh Tần, 


kinh Ngụy khác nhau. 

"Nhưng vì...": Là vì văn trước nói rằng: "Đó là 
danh cụ túc sắc thân", "Đó là danh chư tướng cụ 
túc”. Trong đó ý nói: pháp thân rốt ráo chắng phải 
là tướng hảo, tướng hảo cũng chắng phải là không 
phải Phật. Do vì Vô tướng mà hiện tướng, tướng 
đó chăng lìa pháp thân. Cho nên nghi răng: Đã là 
vô tướng mới có thê hiện tướng thì chỉ câu thấy 
tướng liên biết là vô tướng. Như ở xa xa thấy khói 
thì biết chắc rằng là có lửa. Bởi vì lìa khỏi lửa ắt 
chẳng có khói. 

- Biểu cho Phật: 

Kinh: hỏi ý rằng: Có thể dùng tướng để so sánh 
quán vô tướng pháp thân Như Lai hay không? 

- Thức căn: 

Kinh: đáp ý răng: Thật có thê dùng tướng để tỉ 
quán pháp thân Như LaI. 

"Ngộ sắc thân": Nghĩa là biết ứng thân và Hóa 
thân chăng phải là Chơn. 

"Mê pháp thân": là chắng biết pháp thân rốt 
cuộc chăng phải là sắc tướng. 

"Ý cho răng...": Là xuất ra ý đáp. Ý nói: Chỉ 
cân thấy tướng hảo của pháp thân thì biết pháp thân 
tướng hảo, cũng như thây mâm non của cây cỏ thì 
ăt biết gốc rễ của nó. Do vậy chia đoạn văn nảy là 
dựa theo dụ mà cha. 

- Phàm và thánh bất phân: 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1365 


Kinh: Ý nói: Luân vương cũng có tướng này thì 
đúng phải là Như Lai. 

"Kệ nói..." Ý nói: chỉ cần dựa theo sốc mà nhìn 
ngọn thì định, nếu dựa theo ngọn mà nhìn sốc thì 
bât định. Hơn nữa, như Luân vương và Phật, sắc 
tướng tuy đồng nhưng chỗ nương của tướng thì 
khác nhau, tướng của Phật là do pháp thân hiện ra, 
tướng của luân vương là nương theo Nhần của 
nghiệp mà sinh ra. Phàm và Thánh khác nhau, còn 
có gì làm chuẩn đích, huồng nữa nhờ pháp Thân 
mà có tự tha thọ dụng, lại còn có lớn nhỏ tùy loài 
mà hóa, mỗi mỗi khác nhau. Cũng như cây non và 
TẾ, SỰ cũng bất định, cây mới gico thì có mâm 
không có rê, cây ghép thì mầm và rễ mỗi khác. 

- Ngộ Phật chăng thây bằng tướng. 

K¡nh ý nói: Vì nghe, nhờ Chơn mà hiện giả, giả 
chăng lia Chơn. Rôi thì dựa quả cầu Chơn, Chơn 
chăng do giả, thật đức chẳng tại tướng khiến cho 
sắc tươi vậy, lây dáng dập bên ngoài để đánh giá 
đức độ thì sai lầm lắm vậy. Mà từ nay về sau đâu 
dám chăng biết. 

- Thây, nghe chăng đạt đến: (kiến văn bất cập). 

Kinh: Văn có thể xem, e ngài không sanh còn 
dựa theo thuyết pháp. mà so biệt Như Lai, cho nên 
nói rằng âm thanh cầu chăng được. Nghi này thì 
đến từ trong nghi thứ mười tám. Nay ngăn chặn 
phòng ngừa trước. 


“Kệ của bản dịch đời Ngụy”: là nói về nguyên 
do thấy và nghe chăng đạt đên, còn kinh Tân thì 
chỉ nói thây nghe chăng đạt. 

"Kệ răng... ": Là kệ của ngài DI Lặc. Trong đó, 
nữa bài là giải thích Kinh Tân, nữa bài là giải thích 
kinh Ngụy. Ý nói: Thây và nghe là Thức, chỉ có 
thể duyên với sắc, thanh, Phật chẳng phải săc, 
thanh, cho nên chẳng thể biết. 

"Pháp kia... ": là pháp thân. 

"Chơn Như tướng": Tức ly tất cả tướng, là 
Chơn Như tướng. 

"Phi như ngôn thuyết tri", bởi vì Chơn Như 
pháp lìa ngôn thuyết, Chơn Như chỉ là cảnh của 
Chơn Trí, chỉ tương ưng với chứng, cho nên nói là 
tự chứng. 

Nghi thứ nhất, nghĩ thứ bảy, nghĩ mười bảy và 
đoạn văn này đều nói răng chăng dùng tướng thấy 
Như Lai, nghĩa và ý đêu khác: đâu tiên là vì đôi 
quả mà nghi nhân. Tiếp đó là cảm quả ly tướng, 
tiếp nữa là y theo Chơn mà hiện giả, sau cùng là 
dựa theo giả mà cầu Chơn. Cho nên khác nhau. 

NGHI TÌNH HAI MUƠI BA 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Do từ phân trên...": Là chỉ chỗ khởi nghị, 
nghi này đến từ trong nghi hai mươi hai. 

"Bèn nghĩ răng...": Cho răng một mực là ly 
tướng, tức là chỉ ra tông của khởi ngh1. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 6 1367 


"Nếu vậy...": là kết thành nghi, Ý nói: phước 
chỉ thành quả tướng, tướng đã là chăng phải Phật 
thì tu phước có ích øl. 

"Thê thì quả Phật... ": là kết thành tên của nghĩ. 
"Luận nói...": là dẫn chứng. 

"Mất phước”: Là chắng phải nhân Bô-đề. "Mắt 
quả": là chăng phải quả Bô-đề. 

- Ngăn chặn Niệm: 

Kinh: Ý nói: Ông nếu cho răng Như Lai chăng 
nhờ cụ túc tướng mà đặc Bô-đê. Dừng tác niệm 

ây". Văn thế tựa như trùng lắp, nhưng ý thì chắng 
trùng lặp. Chỉ là trước là nói ra sau là ngăn chặn. 
Trong kệ của kinh Hoa Nghiêm, nữa bài kệ trước 
thuộc đoạn văn trên, nữa bài kệ sau thuộc đoạn văn 
này. Vì ý của văn liên hoàn với nhau, cho nên ở 
cùng một chỗ mà dẫn. Đã nói chắng lìa sắc, thanh, 
há lại một mực hủy tướng sao! Hủy tướng là phi 
lý, cho nên ở đây ngăn chặn điều đó. 


"Triệu nói...": Cũng là trước và sau đều một 
nữa mà thôi. "Chắng riêng chỉ...": là vì tướng bất 
định, như Luân vương chăng 

phải Phật. 


"Chẳng phải chăng (phi bất)...": Vì ứng với cỏ 
thi hiện, chăng lìa pháp thần, như Thích Ca là Phật. 

"Đoạn Diệt Kiến": nghĩa ở tại đoạn văn tiếp 
theo. 

- Xuất ra lỗi lầm: Kinh: Văn có thê biết. 


"Tốn giảm...": Nghĩa là chấp Hữu là lỗi tăng 
ích, chấp Vô là lỗi tốn giảm. Nay đã là một mực ly 
tướng, tức là đúng vào câu này (châp vô là lỗi tốn 
giảm). Đây tức là với quả thì tôn hại phước đức 
trang nghiêm, với nhân thì tôn hại hành năm Độ, 
làm hủy hoại Tục Đề. 

"Đoạn kiến": Trung Luận nói: Định Hữu thì 
trước dính thường, định Vô thì trước dính Đoạn. 
Nay đã một mực cho là vô tướng thì chính là đúng 
vào Đoạn kiến. 

"Biên kiến": Không và Hữu, đoạn và thường 
đêu lá trước dính cái kiến biên tà, đều chăng phải 
là chánh kiến, cho nên nói là "quá" "lỗi lâm". 

- Phước tướng chắng thất: 

Kinh Trưng ý răng: Vì nghĩa gì mà chắng tác 
niệm ấy? 

Giải thích ý răng: Bởi vì những người phát Bồ- 
để tâm đều chẳng tác niệm ây, cho nên biết răng 
người tác niệm ây là điêu sai lầm. 

"Như sở trú pháp": Pháp sở trú tức là đại Bồ-đề 
tâm, Bô-đê tâm tức là Bi trí nguyện. 


_KINHKIMCANG _ 
TOẢN YÊU SANH ĐỊNH KÝ 


QUYÊN 7 


Tất cả Bồ-tát đều an trú tâm này, vì có Đại trí, 
nên chắng trú sinh tử. Vì có Đại BI, nên chẳng trú 
Niết-bàn, nay bảo lìa khỏi hai kiên Đoạn, Thường, 
tức là bất trú sinh tử, Niết-bàn, cho nên nói là "Như 
Sở trú pháp", tức là y chỉ tối thăng trong bảy tối 
thăng. 

_"Chăng đoạn...": Ý nói: Sinh tử vốn không, 
giông như bình bóng. Hình bóng chăng có, còn 
đoạn gì nữa! Nay nói bắt đoạn, chăng phải cho răng 
cứ cô lưu giữ lại, chỉ cần hiểu răng Tính nó chăn 
CÓ, tướng nó chăng không, tủy thuận theo Tục Đê, 
cho nên nói là "Bất đoạn". Đây tức là nghĩa của 
thông đạt. 

"Ở Niết-bàn...": Nếu bị tịch tỉnh vắng lặng trói 
buộc thì chắng tự tại, nay tịch mà thường dụng, 
dụng mà thường tịch, đó là nghĩa của tự tại. 

"Trong đây...": Đây là thiên về Niết-bàn. 
Nhưng nêu căn cứ theo bất đoạn sinh tử, lợi ích 
chúng sanh, chỉ cân thành Đại Bi, bất trú Niết- bàn. 


Nhưng nêu xét cho đây đủ thù cũng cần phải bất 
trú sinh tử mới thành "như sở trú pháp". 

"Một mực...": Tức là xuất ra ý thiên về Niết- 
bàn. 

"Ngăn chặn tịch tỉnh”: Tức là người Nhị Thừa, 
thân tro diệt trí, bác táng vô dư, bị Niết-bàn trói 
buộc, đó là bất tự tại. Nay dùng bất cụ túc tướng 
mà phát tâm, chính là bị rơi vào điêu này, vì để đối 
trị nên chỉ nói riêng một môn, đoạn văn sau "Bỗ- 
tát bất thọ phước đức", tức là bất trú sinh tử, thì 
nghĩa sẽ viên tròn vậy! 

"Kệ nói...": Là dẫn chứng. "Luận nói...": là 
giải thích kệ. 

"Tuy chăng nương...": Là tung, pháp thân 
Chơn Phật là Chơn Bỏ- đê, chính là do nhờ Trí liễu 
làm Nhân, cho nên chắng nương theo phước đức 
kia. 

Báo "Nhưng chắng mất...": là đoạt, phước Đức 
là Nhân, tức là quả báo của năm Độ, quả này tức là 
ba mươi hai tướng, tướng thì chắng phải không 
phải Phật, cho nên nói là "chăng mắt". Đã là chăng 
mất quả, tức là chăng mất Nhân. 

"Bởi chúng có thê...": Là nói về nguyên do 
chăng mất, nghĩa là: hơn Bô-đê thì ăt cần phải có 
đủ cả hai thứ trang nghiêm, trí Huệ tức là Chơn 
thân, phước đức tức là ứng thân. Cho nên luân nói: 
pháp thân là trí tướng thân, phước tướng là dị 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1371 


tướng thân. Vì chư Như Lai đều hợp đủ hai loại 
tướng này. Cho nên Pháp Hoa nói: "Như những 
Đức pháp kia, lực định Huệ trang nghiêm, dùng 
chúng độ chúng sanh, tự chứng vô thượng đạo". 

- Đặc Nhẫn: 

Kinh: Ý nói: Bồ-tát trong tâm vô ngã mà tu 
phước Đức thì hơn hăn trong tâm có ngã mà tu 
phước đức. Bởi vì những thứ đó sẽ trang nghiêm 
pháp thân, rốt cuộc chăng mắt. 

"Luận nói...": Là nêu ra ý niệm bị khiến trừ. 
Nghĩ răng: Nếu Trí xuất Thê vô phân biệt chính là 
Nhân thành Phật thì những phước đức mình đã tu 
đêu sẽ bị mất hết. Vì sao? Vì phước đức chẳng phải 
là Nhân. Vì để ngăn chặn ý niệm này mà dẫn khởi 
đoạn văn khiến trì này. 

"Đặc Thăng nhẫn bất thật": Là chánh tỏ về 
nghĩa của bất thất, nghĩa là nêu tâm trú tướng, tu 
chủ phước đức, rơi vào Hữu lậu, phước này ăt thât. 
Nếu tâm ly tướng, tu chủ phước đức, thành ở vô 
lậu, phước. này chăng mất. 

"Bởi đắc...": Là xuất ra nguyên do chắng mắt. 
Đây là dùng quả để nghiệm nhân, thành nghĩa 
chắng mất. "Vô câu" tức là thanh tịnh, vô lậu, là 
Phật thần vậy. 

“Hai vô ngã”: là Nhơn vô ngã, pháp vô ngã, đặc 
cái trí của hai không này, gọi đó là Nhẫn. 

- Chánh tỏ rõ: 


Kinh ý nói: Nhưng trước kia nói những phước 
đã tu do Vô ngã, cho đó là vượt trội, chỉ do vì Bồ- 
tát chăng thọ nhận phước. 

"Đáng trách...": Là nói về nguyên do chắng thọ 
nhận, đây cũng là dùng quả để nghiệm Nhân, thành 
quả của Bất thọ. Ý nói: Quả nêu Hữu lậu thì biết 
thọ hướng phước, đó là điều đáng chê trách. Quả 
đã vô lậu thì biết chắng thọ, làm sao đúng trách! 

"Ngài Vô Trướng...": Là nói đối lại với văn 
trước bát trú Niết-bàn, trước và sau so nhau mà 
cùng thành nghĩa của BI và Trí. 

"Nếu trú...": Là nói ngược. 

- Trưng hỏi, giải thích: 

Kinh ý nói: Bô-tát làm phước, nêu sinh tham 
trước, ăt thành Hữu Lậu. nhân đã Hữu lậu, quả 
cũng Hữu lậu. Đắc ba mươi hai tướng, chỉ đồng 
với luân vương, chẳng gọi là Phật, đây thi Nhân, 
quả đều thất, thành ra chỗ Nghi. Nay đã làm phước, 
chẳng sinh tham trước thì Nhân thành vô lậu, Nhân 
đã vô lậu, quả cũng lại vậy. Đắc ba mươi hai tướng 
trang nghiêm pháp thân, gọi đó là Phật, sao lại nghĩ 
răng mât Nhân và quả? 

NGHI TÌNH HAI MUƠI BÓN 

Sớ: đầu tiên là nêu chương. 

"Nếu chư Bô-tát...": Là chỉ chỗ khởi nghị, tức 
là đến từ đoạn văn trên, tức là bày luận nói: "Nếu 
chư Bô-tát chắng thọ quả báu kia.. 


SỐ 1702 — KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1373 


"Thì làm sao....": Là kết thành nghi. 

"Chúng sanh dụng”: căn cứ theo Phật thọ 
lượng, hợp mãn một trăm tuổi, đến tắm mươi tuôi 
bèn nhập Bát-nhã, ý lưu lại hai mươi năm phước 
cho đệ tử đời sau thọ dụng. Lại nữa, cúng dường 
thừa sự Phật, có thê khiến cho chúng sanh được 
phước vô lượng, đây cũng là phước của Phật mà 
chúng sanh thọ dụng. 

Hỏi: Trước nói Bô-tát chăng thọ dụng, nay sao 
lại hỏi về Phật thọ dụng? Lại nữa, trước nói Thọ 
nghĩa là thủ, ấy nghi thọ nghĩa là Dụng. Văn nghĩa 
đã khác, sao thê thành nghi? 

Đáp: Đây đề là lầy quả mà nghiệm Nhân. Trong 
Nhân nêu chăng thọ thủ thì trong quả sao hợp thọ 
dụng. Trong quả còn tự thọ dụng, trong Nhân hoặc 
lại không có thọ thủ sao? 

- Hiểu sai: 

Kinh ý nói: Nêu người nào nói: Như Lai xuất 
hiện "Lai", Như Lai nhập diệt "khứ", Trú thế gian, 
đêu chắng hiểu hà ta đã thuyết. 

"Phước đức...": là ứng báo của phước vô lậu 
kia, tức là vô câu ¡ quả. Vì trong quả không có sắc 
tướng. Luận nói: Phật quả không có sắc tướng để 
thây. Lại nữa, Luận nói: Phật quả không có sắc 
thanh riêng biệt, chỉ là Như Như, luận nói: Phật 
quả không có sắc thanh riêng biệt, chỉ là Như Như, 
lại vừa là Như Như Trí độc tốc, cho nên không có 


lai khứ... 

"Là để hóa...": Hoặc hỏi rằng: Đã là Phật quả 
không có săc thanh không biệt lai khứ thì sao lại 
xuất hiện thọ phước, vì đề chúng sanh thọ dụng 
sao? Vì vậy, ở đây giải thích ý nói: Chúng sanh căn 
thành thục thì có thể cảm duyên, bởi vì Phật vô 
duyên đại bi từ vô lượng kiếp đến nay, lợi tha thiện 
căn, huân tịnh pháp giới để thành thuận tập, có cảm 
liên ứng, nhậm vận vô tâm, cũng như một mặt 
trăng chăng hạ gián xuống trăm dòng sông, trăm 
dòng sông cũng chăng thăng lên mặt trăng. Do từ 
Thiện căn lực, pháp nhĩ như thị. Đó chính là ý đề 
đoạn nghi. Nếu trong quả có tâm thọ dụng thì trong 
Nhân cũng có tâm thọ thủ. Trong quả đã là tự 
nhiên, trong Nhân đủ tỏ có trước dính. 

- Chánh kiến: 

K¡nh trưng M răng: vì nghĩa gì mà gọi danh là 
Như Lai, đã gọi là Lai thì cũng biểu tỏ khứ, sao lại 
nói là hiểu sai. 

Giải thích ý rằng: Vì Chơn Phật vốn không có 
lai, khứ. 

"Kệ nói: Là nêu ra sự khác nhau giữa Chơn 
Phật và Hóa Phật. Như Lai tức là pháp thân, vốn 
bất động, giống như hư không, cho nên khác với 
Hóa thân, tùy theo cơ mà lai và khứ, nó chăng khác 
nhau mà khác nhau. 

"Đại Vân..."”: Là giải thích. Đầy là dựa theo cơ, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YÉU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1375 


tâm nhiễm tịnh bèn thấy Phật có lai, khứ, gọi n : 
Hóa thân, "chăng từ đâu đến, chăng đi về đâu" 

là bất động, gọi đó là pháp thân, đây là cơ đc có 
Phật lai, khứ, Phật thật bât động... từ kia với Ngã 
là sao? Trong này lược nêu ra Dụ về Nước: chúng 
sanh tâm tức tri, mặt trăng dụ cho pháp thân, ảnh 
dụ cho Hóa thân, Thể trong đục là dụ cho nhiễm và 
tịnh. Nước trong, mặt trăng hiện, mặt trăng cũng 
chăng đến. Nước đục, mặt trăng ấn, mặt trăng cũng 
chẳng đi, chỉ là nước có trong có đục, chắng cho 
răng mặt trăng có tráng có trầm. Trong pháp cũng 
vậy, tâm sạch thì thây Phật, chăng phải Phật đến, 
tâm nhơ thì chăng thấy, cũng chăng phải Phật đi. 
chỉ là chúng sanh Nhơ sạch, chẵng nói răng chư 
Phật ân, hiển. 

"GIải cực...": Nghĩa là giải cực thì tâm tuyệt, 
tâm tuyệt thì hội với Như, thể của Như thì châu 
khắp, cho nên không có phương chốn, đây là tỏ về 
Chơn của tức ứng. 

"Duyên đến...": Nói về ứng của tức Chơn. Ý 
giông với Đại Vân, dùng ấn và hiển để đoạn trừ 
ngh1. Ý là: Có chuyện Phật xuất hiện, huống nữa 
lại có chuyện thọ phước ư! 

NGHI TÌNH THỨ HAI MUƠI LÀM 

Văn của luận về nghi tình này chắng nói riêng 
về nghi, nhưng nghĩa và ý hợp lại thì có. Đâu Sớ 
đâu thân là nêu chương. 


"Theo phân trên...": Là chỉ chỗ khởi nghi. Nghi 
này đến từ ba chỗ: "Chẳng : thể dùng hóa..." là môi 
nghi thứ hai mươi hai. Vì lẫn lộn với Luân Vương. 
"Pháp thân không có lai khứ...": Là nghi tình thứ 
hai mươi bốn, tránh là hiểu sai. "Căn cứ tho phân 
ngăn chặn...": là nghĩ tình thứ hai mươi ba. 
"Chắng mất...": Là Di Lặc tụng nói: Đắc thắng 
Nhẫn bất thất. Nhất và DỊ tương phản nhau, khó 
mà tôn giữ hay bỏ đi, cho nên thành nghi vậy. "Đây 
là dựa theo...": là ý ý của đoạn nghi, Kia thì dựa theo 
Nhất và Dị song tôn mà nạn vân. Đây thì dựa theo 
Nhất và Dị đêu phi mà thông. 

- Phá thô sắc: 

Kinh: Hỏi đáp về nhiều hay ít. Như văn có thể 
biết. 

Sớ: Có ba phân: 1. Dẫn ngài Thiên Thân, theo 
Đoạn nghi: 

"Kệ nói..." là nêu. "Luận nói..." là giải thích. 
Nhật Chơn pháp giới, số lượng tiêu diệt, phi nhất 
phi DỊ. Chư Phật chứng đây, cũng phi nhât dị, mà 
nói "trú xứ" là bởi vì chăng phải hai nghĩa này để 
có thể trú trước. 

"Để tỏ rõ...": Là chánh hiển về ý trú, ý lẫy giới 
dụ cho Chơn Thân, Trần dụ cho Hóa Thân, trần 
nhân ở giới bị tan vụn, cho nên là phi dị, dụ cho từ 
Chơn thân mà khởi ứng thân. Trần thì tế, giới thì 
thô, cho nên là phi nhât. Dụ cho Chơn thì Thật, 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1377 


Ứng là Giả. 

"Ngài Vô Trướng... ": phân 2. Phá pháp chấp, 
là một nghĩa riêng, chăng phải là đoạn nghị. "Danh 
Thân", tức là bốn uẫn, Thọ, tưởng... . "Sắc thân”, 
tức là bài đại, Địa, thủy... Trong đó: dùng tế 
mạc phá sắc thân. Dùng vô sở kiến để phá Danh 
Thân. Vô sở kiến tức là bất niệm. Đoạn này thuyết 
Trần rất nhiêu, PHI là sơ phương tiện. 

"Đại Vân...": phần 3. Tỏ về phá tướng. Nói về 
tướng của phương tiện. Vì năng phá là Tế Mạc. Sở 
phá là Thô sắc, Năng và Sở hợp lại mà thành ra tên 
của phần này. "Vị trần ở đây... " là phần biệt sự 
khác nhau giữa Đại thừa và Tiểu thừa: Đại thừa 
dùng quán, giả tưởng phân biệt mà khởi Huệ số của 
nó. Phá tách chiết sắc kia phân tách đến mức cực 
vi, Thiên Nhãn của Nhị Thừa chắng thế thây được. 
Đó tức là tê mạc đến mức cùng cực, chắng thế phá 
tách chiết ra được nữa, Bọ tên là cực Lược sắc. 
"Chắng phải Tiểu Thừa...": Bởi vì Tông Tiểu 
Thừa mê với Lý của Duy Thức, chăng thông đạt 
chư pháp tức không. Kế chấp cho vi trần nảy là 
Thật có mà nói răng tích chứa các vi trần để thành 
thê giới. Câu Xá Luận nói: “Cực vị vị kim thủy, 
Thô Dương Ngưu liêu thành, xoa Tâm Mạch chỉ 
tiết, bi hậu tăng thật bội". Nay ở đây phải bác bỏ, 
cho nên nói răng: Chắăng phải là thật trần. 

- Phá vi trần: 


Kinh: Ý nói: Vì nghĩa gì mà thuyết vi trần? Giải 
thích ý răng: Bởi vì không có thật thể. 

Lại trưng ý rằng: Nguyên do gì mả thuyết vi 
trần là không? Lại nữa, thuyết vi trân là gì? 

Giải thích ý răng: Thứ mà Phật nói, chắng phải 
là Thật vi trần, là không vi trần. Sớ: có hai phân: 1. 
Giải thích theo sài nghĩ: 

"Trân Vụn...": là dùng dụ để nói. Trần là đập 
vụn thế giới thành ra là bột mạc. Cho nên giới thì 
thô, mà Trân thì tế, đó là phì Nhất. 

"Trân chúng tụ": vì thế giới là do chúng Trân 
mà thành. Cho nên Trân và giới là Phi Dị (chắng 
khác nhau). 

"Cũng như vậy...": là pháp hợp. Nghĩa là Phật 
ứng thân hiện ở mười ¡ phương, cho nên là phi nhất. 
Cùng giông nhau nương vào cùng một Thê, cho 
nên là phi dị. Lại nữa, y theo pháp mà khởi Hóa, 
cho nên là phi nhất. Lìa pháp thì không có Hóa, 
cho nên là Phi DỊ. 

"Lại nữa, nếu...": là phân hai, dựa theo pháp 
mà giải thích, cũng là dựa theo Dụ. 

"Pháp thuyết": Nếu Hóa là Thật, cũng chắng 
cần Phật thuyết, chỉ vì đó là hư giả, người khác 
chăng biết, cho nên Phật thuyết vậy. 

"Ngài Vô Trướng...": là dẫn chứng. Giống với 
đây. 

- Phú Thế giới: 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1379 


Kinh: Ý nói: chăng những sở khởi vi trần là 
không vi trần, ngay cả năng khởi thế giới cũng là 
không thế giới. 

"Bồn luận...": Như đoạn văn tiếp theo sẽ nói. 

Chúng sanh Thế ĐIỚI : là thê gian Hữu tình. 
Bởi vì tâm pháp vô chất, chăng thê chia tách, chỉ 
cần dùng phương tiện bất niệm để phá nó. Niệm nó 
thì có, bất niệm thì không có. Cho nên khởi tín nói: 
tâm sinh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. 

- Phá Hòa Hợp: 

Kinh: Trưng ý nói: Vì nghĩa gì mà thuyết Thê 
ĐIớI? 

Giải thích ý rằng: Thế ĐIỚI nếu thật thì đó là 
Nhất Hợp Phật thuyết Nhất Hợp là Nhất Hợp 
chăng thật có, đó là nhất Hợp (thuộc) không, vô. 

Sớ: Trong văn, dẫn giải thích của ngài Thiên 
Thân: "Luận nói....": Là nêu. 

"Đại Vân...": Là giải thích. Ngâm hợp, ngắm 
ngâm hợp làm mội. 

Một (Nhất) tức là Hòa hợp, cho nên nói là Nhất 
Hợp vậy. 

"Tam Thiên phá Nhất": Đã nói ba ngàn thì 
chăng phải là nghĩa của một. Đây là nói thông cả 
Ngũ uẫn không có nghĩa của Nhất Hợp. 

"Ngài Vô Trướng...": Là phần hai. Dẫn giải 
thích của ngài Vô Trướng. 

"Ghép nói...." nói về cả hai, tình và khí. 


"Cho nên có haI...": Là nêu ra hai loại Đoàn 
Thủ. 

“Đại Vân...": Là tỏ rõ răng tình và khí đều gọi 
là Thế giới. Là: Trần chúng tức là thế giới. Chúng 
sanh thì Hữu Tình Thế giới. 

"Đoàn Thủ là nhất...": : Nghĩa là Tình và khí 
chắng phân chia, đó là một thê gIỚI. Nhất Hợp này 
có hai Đàm Thủ: Ở trong Ngũ uấn chia ra sắc và 
tâm. Vốn thì hợp hai thành một, nay thì tách một 
thành hai, nhưng Hòa hợp và Đoàn Thủ vân là 
nghĩa của một, chỉ vì bản tân và bản ngụy dịch 
khác nhau mà thôi. 

"Nhất Đoàn Thủ": là Danh thân. Chúng sanh và 
Thế giới, nghĩa chăng thê phân chia, chỉ có nghĩa 
của một. 

"Sai Biệt Đàm Thủ": là khí thế giới tụ nhiêu vi 
trần thành một thế giới. Cho nên luận của ngài Vô 
Trướng nói: Chúng sanh Thê giới Hữu, đó là Nhất 
Đoàn Thủ. Vi trân Hữu (có). Đó là sai biệt Đoàn 
Thủ. Vì hai giới Đoàn Thủ. VI hai giới Đoàn thủ 
này không có thật. Cho nên tâm kinh nói: "Thị cô 
không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức, vô 
Nhãn Nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc 
pháp". 

Câu "thị Danh Nhất Hợp Tướng" của kinh, là 
dựa theo Tục Đề mà nói là có, sẽ nói ở đoạn văn 
sau. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1381 


- Vọng chấp có: 

Kinh: Ý nói: Nhất Hợp Tướng này không có 
Thể đề có thê nói, chỉ vì phàm phu vọng sinh tham 
trước. 

"Bởi tụ tập kia...": là giải thích "bất khả thuyết" 
ở trong kinh. Ngũ u uấn hòa hợp, không có thật thể, 
đây tức là giới quy về trần, tức là không có giới để 
có thể thủ. Trần quy về Duy Thức, tức là không có 
Trần để có thể thủ. Bốn uấn ly niệm thì không có 
tâm đề thủ. Chúng sanh thủ trước đêu do hư vỌng 
phân biệt. khởi Tín Luận nói: Tất cả cảnh giới duy 
y theo vọng niệm mà có sai biệt. đây là tỏ về từ câu 
"chi" vì phàm phu..." Trở về sau. 

"Nếu có... : là nói ngược lại, bởi vì Thể của thế 
giới nếu là Thật có thì chăng gọi là hư vọng phân 
biệt, hợp là chánh kiến. 

"Thế Đề thì nói...": tức là "thị danh" ở trên. 
Giống với Luận nói: "Tụ tập kia". Đệ nhất nghĩ thì 
chăng thê nói, tức là "Tức phi" ở trên. Giỗng với 
"vô vật khả thủ" trên. 

"Trẻ con...": Thê Để tuy nói, chỉ là giả có, 
phàm phu chăng mẫn tuệ, chấp đó là thật, giỗng 
như trẻ con kia, như lời mà chấp vật. 

"Thây ngũ uấn": chắng liễu (hiểu) pháp không, 
đó là châp pháp. "Thủ hòa hợp"; chăng thông đạt 
các pháp, tức là Ngã chấp. Hai chấp chăng vọng, 
cho nên nói là "tham trước kỳ sự”. Mê ở sự pháp, 


Sở tri chướng. 

- "Phá ngã pháp”: trên kia là phá cảnh sở duyên 
của ngã pháp, khiên biết là chăng thật. Nay thì phá 
chúng khiến vong mắt phân biệt, nhập vào Thánh 
Đạo. Cho nên kệ nói: "Phi vô nhị đắc đạo. Viễn ly 
ư ngã pháp". 

- Bắc Hiểu sai: 

Kinh: Văn hỏi đáp, đều có thê biết vậy! Chỉ bất 
giải, (chăng hiểu), ắt chăng hiểu sai. 

- Khiễn trừ chấp lời: 

Kinh: Tương ý rằng: Vì nghĩa gì mà thuyết là 
bất giải? 

Giải thích ý rằng: Phật thuyết kiến, ngã, 
nhơn... chăng phải thật kiến, ngã, nhơn... là giả 
danh Ngã kiên, nhơn kiến,... chúng sanh chăng 
hiểu cho đó là thật. Cho nên phân chia trước gọi là 
Hiểu sai vậy. 

“Hư vọng... ": : Thấy có ngã, cho nên gọi là Ngã 
kiên. Thê thật không có, cho nên nói là Hư vọng. 
Hư vọng không có thật, nguyên là chắng thây. Như 
nơi đây thấy răn, há lại là thật thấy. 

"Như Sở bắt phân biệt": có hai ý: l. Lây Chơn 
Như làm sở, bất phân biệt giỗng như Chơn Như 
kia; 2. Lấy ngã pháp làm sở, ngã pháp vốn không 
có sở tri của Như. 

"VỊ sao...": Là trưng. 

"Như ngọa đạo...": Là giải thích. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1383 


"Nhơn vô ngã...": Trong một pháp giới, vô 
ngã, vô vô ngã. Nay đối lại Hữu ngã mà nói Vô 
Ngã, giả mượn ngôn thuyết, cho nên nói là đặt ta 
(an trí). 

“Pháp Vô ngã.. ": Vị kiến (thây) là tâm, tâm sở 
pháp châp có cái kiến (cái thây) này, gọi đó là pháp 
chấp. Tâm pháp chăng thật, cho nên nói là an trí 
(đặt ra) đoạn văn này phá pháp vô ngã. Liên đời 
mà dẫn, chắng cho đó là ý chính. 

"Tương ưng...": Nhập Địa thì chứng Như. "Bất 
Phân Biệt": Là lìa phân biệt chướng. 

"Tức ngang...": Nếu còn tôn ngã và Pháp, tức 
là phân biệt vô cùng. Chỉ cần liễu cả hai không thì 
tự vô phân biệt, tức là nhị không quán này làm 
phương tiện đề nhập vào Lý. 

- Trừ phân biệt: 

Kinh: ý nói: Người, phát Bồ-đề tâm, nên như 
vậy tri kiến, tín giải, chăng sinh ra pháp tướng. 

Sớ: Có hai phân: 1. Chỗ nương của vô phân 
biệt. có hai phân: 1. 

Tổng trưng ba pháp: 

"Ngài Vô Trướng...": Mỗi tiết mỗi đoạn dùng 
giải thích để trung khởi, dùng kinh đề đáp. 

"Người nào": tức là câu "người phát Bồ-đề 
tâm” trong kinh. 

"Ở pháp nào": Tức là câu "Nhất thiết pháp" ở 
trong kinh. "Phương tiện gì”: Tức là cầu "nên như 


vậy tri kiên tín giải" trong kinh. 

Đoạn trừ "Đây là hiển thị...": là phân hai, giải 
thích riêng phân thứ ba. Có hai phân: 1. Nêu chung. 
"Đây là hiến...": tâm tăng thượng tức là Định, Trí 
tăng thượng tức là huệ. Dang là tăng thăng những 
pháp trên, cho nên nói là lăng Thượng. "tri kiến 
thăng giải": là những ngôi vị sau của Định Huệ 
đoạn từ ” ở trong ây...”: là phân hai. Giải thích 
riêng. Có hai phân: l Nói chung về ba nghĩa: 
"trong ấy" là ở trong ba sự kia. 

"Nêu Trí...": Là tỏ về Thê của ba loại này, tức 
là Trí y chỉ vào ba phương tiện khác nhau mà đặt 
ra ba tên gọi. Xa-ma-Tha, tiếng Hán gọi là Chỉ. Chỉ 
tức là Định. Trí y vào Định này thì dập tắt vạn 
duyên, duy chỉ có tâm, cho nên gỌI là Tri (biết). 

"Tỳ Bát...": Tỳ Bát Xá Na: tiếng Hán gọi là 
Quán, Quán tức là Huệ, y vào Huệ này, cho nên 
nói là Quán sát tất cả, ủy tế suy cầu, lịch lịnh phân 
minh rõ ràng, cho nên gọi đó là kiến (thây). 

"Hai thứ này": là tri và Kiến. 

"Tam Ma Đề: tiếng Hán gọi là Đăng trì, chỉ do 
vì Định và Huệ đắng xứ (chỗ Định và Huệ ngang 
bằng), gọi là Tam Ma Đề, dựa vào nghĩa này nên 
gọi là "Thắng Giải." 

"Nói y chỉ": Là danh y theo nghĩa mà đặt. 

"Vì Tam Ma Đê...": Là phân hai. Chuyên giải 
thích nghĩa sau. “Tự tại”: là Định Huệ vô ngại. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1385 


"Nội Duyên”: đã chưa chứng Chơn, chỉ duyên 
hình ảnh. Vì pháp Chơn như thì lìa tâm duyên, nay 
thì đã biên ảnh, duyên với Như, gọi là Thăng giải, 
từ đó có thể dân căn bản chánh Trí, làm phương 
tiện gần trong vô phân biệt. 

"Thê nảo là...": là phân hai. Chánh hiển lý vô 
phân biệt: tức là luận giải thích câu "bất sinh pháp 
tướng” trong kinh. Câu đâu là trưng khởi, câu sau 
là chánh hiển. 

"Đại vân nói...": là dựa theo vị mà giải thích 
luận. 

Tiên phương tiện": tức là tri, kiến, thắng giải. 
Đây là đang ở giai vị Tứ Gia Hạnh thuộc Địa Tiên. 

"Nay bất phân biệt": tức là bất sinh pháp tướng, 
thông tại thập Địa và Phật địa, tuy mãn và phân 
khác nhau nhưng đều dùng căn bản vô phân biệt 
trí, chính mình chứng đề lý, như bài tụng vê kiên 
Đạo của Duy thức nói: Khi ấy ở Sở Duyên, Trí đêu 
vô sở đắc, bấy giờ trú Duy Thức, lìa khỏi nhị thủ 
tướng. 

- Hiến Bồn tịch: 

Kinh: Y nói: Cái gọi là pháp tướng là pháp 
tướng chắng thật có, đó là pháp tướng bồn vô (vốn 
không có). 

"Bất cộng". Là phi pháp tướng trong thắng 
nghĩa Đề chăng chứa chấp nó, ly tính, ly tướng, phi 
hòa hợp. 


“Tương ưng”: Là “Thị danh pháp tướng”, tính 
khởi thì thành ra là tướng, tướng chắng lia Tính, 
cũng như dụ về vàng trong phân trước. Đô vật 
chăng lìa vàng. 

NGHI TÌNH THỨ HAI MUƠI SÁU 

Văn của luận đến đây chắng nói rõ là đoạn trừ 
nghi tình nào, cho nên hai quyên Sớ Vân và ngoại 
đêu thu vào trong đoạn văn trên, hợp những quyên 
sớ và xem văn của luận thì có, cho nên tách ra phần 
này. "Nhân vì nghi...": Là chỉ chỗ khởi nghi, nghĩ 
này đến từ trong nghĩ 

hai mươi lăm. 

"Ý cho rằng...": Là lập lý. 

"Tức hóa thân...": Là chỉ không có thể của Hóa 
thân. 

"Nêu vậy... : là kết thành nghi. Y nói: Phật 
năng thuyết đã là hư giả thì giáo sở thuyết chắng lẻ 
lại thật! Trì thuyết giáo chăng thật, lại có phước 
sao? 

- Công Đức: 

Kinh văn so sánh. Có thể hiểu được. "A Tăng 
Kỳ": Tiếng Hán gọi là vô sô. "Phát Bồ-đề tâm giả": 
là phân biệt với những người khác. 

"Kệ nói:....": Là nêu. 

"Luận nói..." Là giải thích. Trước là nhắc lại 
nghi để túng nó. "Nhưng mà chư Phật kia...": là 
căn cứ theo lý mà đoạt nó. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1387 


"Vô lượng... ": là phân biệt với Hữu lượng. Đây 
tức là ba lớp để tỏ rõ sự vượt trội của trì thuyết. 

- Bất nhiễm: 

Kinh: Trưng ý nói: thuyết pháp như thê nào để 
gặt hái được công đức như vậy? Văn giải thích có 
thế hiểu, trước đó nói: Phát Bỏ-đề tâm giả là ý ở tại 
đây. Nêu phi Bô-tát thì sao được như vậy. 

“Ngài Vô Trướng....": Là dẫn giải thứ nhất. Có 
hai phân: 1. Nói về ý kinh. Đã là tâm thuyêt pháp, 
cũng giông như Chơn Như kia không có phân biệt, 
chẳng thủ tướng của năng thuyết, sở thuyết thì sẽ 
gặt hái công đức lợi ích cực kỳ vậy, cho nên quyết 
định thuyết. 

"Vô sở nhiễm": tức là vô phân biệt, bất thủ, bất 
động. Đây chính là ý của Đoạn Nghĩ. Nghĩa là toàn 
bộ những điều Phật thuyết đêu Như Chơn thật, 
người truyện thụ phải đều như vậy. Đã như pháp 
thì phước mới vô biên, sao lại còn nghĩ trì thuyêt 
chẳng có phước đức? Lại nữa, như kệ nói: Khi chư 
Phật thuyết pháp, chăng nói là Hóa than, vì chăng 
nói như vậy nên thuyết kia là chánh. Ý nói: Nếu 
nói là Hóa nhơn thì người ta không có kính tâm, 
thì làm sao chịu tin thọ pháp sở thuyết, do chẳng 
nói nên người ta đều tông phụng, giáo được thuyết, 
thảy đều thọ trì, phước vô lậu tự nhiên sẽ vô lượng 
vậy. 

"Vân hà...": là phân hai: tiêu văn kinh. 


"Chẳng thể...": Đây là tỏ rằng lia khỏi tướng 
thuyêt, chăng phải hoàn toản chắng thuyết. Phân 
trên nói: "Võ pháp khả thuyết”. Kinh Tịnh Danh 

nói: "Vô thuyết vô thị", đó gọi là thuyết pháp. Cho 
nà bản kinh ngụy nói: "Như bất diễn thuyết". 

"Nếu khác với đó...": Nói ngược lại; vì thủ 
tướng mà có phân biệt, chẳng Như Như. Đã là 
chắng Như Như, tức thành điên đảo. 

"Lại nữa, khi thuyết...": Là dựa theo sự mà nói 
về Vô nhiễm. Trước là dựa theo chăng xứng lý, nay 
là dựa theo chăng xứng sự. Bởi thuyết pháp vôn là 
để lợi ích chúng sanh, nay lại vì danh lợi, há lại 
chăng nhiễm thuyết! 

"Đại Vân...": là phân hai, dẫn giải thích của 
Đại Vân: tâm hành sinh diệt tức là Hữu sở đắc, 
phân biệt thủ tướng, nay đã chăng thể, Dùng Tức 
hợp vời Như, cho nên nói là "Như Như”. Chữ Như 
trước, tức là nghĩa tựa như. Chữ Như sau, tức là 
Chơn Như. tựa như Chơn Như. cho nên nói là Như 
Như. 

"Tâm, cảnh Như": Tức là cả hai đều là Chơn 
Như, không có nghĩa tựa như. 

"Tức Vô Nhiễm": Nghĩa là tâm nghĩ liền sai, 
bèn gọi là Nhiễm. Cho nên Luận nói: Động tức hữu 
khố, quả bất ly Nhân: Đây tức là niệm lự vi tế đều 
gỌI là Nhiễm, bắt tất phải là tham dục. 


NGHI TÌNH HAI MUƠI BẢY 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1389 


Sớ: Đâu tiên là nêu chướng. 

"Nêu chư...": Là chỉ chỗ khởi nghi. Nghi này 
đến từ trong nghi hai mươi sáu. Vì hóa thân Như 
Lai thường thuyết pháp, phân trước tuy không có 
văn nhưng có ý này. 

"Thì sao lại....": Là kết thành nghi. "Niết-bàn" 
tức là nghĩa của Bắt động, vô vi, như văn trước nói: 
"Nêu người nói Như Lai đến, đi, ngôi, năm, tức 
chẳng hiểu nghĩa mà Như Lai đã thuyết, Như Lai 
là chắng từ đâu đến, chăng đi về đầu, cho nên gọi 
là Như Lai". Đây là Phật Nhập Niết-bàn. Ý nói: 
Niết-bàn thì tịch tỉnh, thuyết pháp thì huyên động. 
Đây và tịch tương phản nhau, sao cả hai đều tồn 
tại. 

Kinh: Trưng ý răng: Vì nghĩa gì mà Phật 
thường thuyết nhưng chăng ngại Niễt-bàn? Như 
Luận đã nói. 

Giải thích ý răng: Thường Phật có diệu trí, quán 
chư pháp không, như mộng huyển... Tuy hiện 
thuyêt pháp, tựa như là tướng Hữu vi nhưng 
thường trú Niết-bàn, lý của vô tác, còn nghi gì nữa! 
Nếu ở ngoài luận thì chẳng giải thích đoạn nghĩ, 
Văn này chỉ trách thuyết pháp. bất nhiễm. Trưng ý 
nói: Vì nghĩa gì mà khi thuyết pháp chăng thủ ở 
tướng, đặc hợp Chơn Như, bất động bất nhiễm? 
Giải thích ý nói: Chỉ quán các tướng Hữu vi giông 
như mộng huyền... thì tự nhiên thuyết sẽ bât thủ, 


bất trước, khế hợp Chơn Như, không có lay động, 
phân biệt,... 

Sớ: Văn có hai phân: 1. Chia phân, nêu văn. 

"Trong bản đời Ngụy...": Hai bản kinh đều 
thuyết thí Dụ, bản kinh kia thì rộng, bản kinh này 
thì lược, nay thì nêu rộng để giải thích. 

"Trong phân...": Là phân hai. Theo phân giải 
thích, có ba phân: 

1. Dựa theo giải thích hai luận: trong bản Ngụy 
có chín dụ; 2. Văn thứ nhất: "Kệ nói...": là nêu. " 
Luận nói....": Là giải thích: Đầu tiên là giải thích 
hai câu trước của kệ: Chơn thân và hóa thân chắng 
cùng một, cho nên là phi Hữu v1. Chơn thân và Hóa 
thân chắng khác nhau (Bắt dị), cho nên là bất ly 
Hữu vi. Nói "Chư Phật" là để phân biệt với Niết- 
bàn của Tiểu Thừa chỉ một mực là tịch diệt, còn 
Niết-bàn của Như Lai là Bi và trí kiêm vận, gọi là 
Vô trú xứ. 

"Vì sao... ": là men theo phân trên mà trưng hỏi, 
giải thích hai câu sau của kệ. Ý trưng hỏi có thể 
biết! 

"Do diệu trí...": Diệu trí là để phân biệt với Thô 
trí của Nhị Thừa. Chánh quán, là để phân biệt với 
đảo kiến của phàm phu. Đã dùng Diệu trí, chăng 
quán Hữu vi các pháp như mộng huyễn... cho nên 
thiệp Hữu mà chắng trú Hữu, quán không mà 
chăng trú không, dụng mà thường tịch, tịch mà 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1391 


thường dụng. Suốt ngày thuyết pháp, suốt ngày 
Niết-bàn, như sớ của Hoa Nghiêm nói: "Tịch liêu 
ở vực vạn hóa, động dụng ở trong nhất hư". Mới 
biết răng nếu chẳng thiệp hữu, há lại gọi là Đại thừa 
Niết-bản. Nêu chắng chứng Như thì sao gọi là Vô 
nhiễm thuyết pháp. Lời tuy tựa như ngược, nhưng 
ý lại phù hợp nhau. Ngài Thiện Hiệu dựa theo cực 
trái đề trình bày mỗi nghi, Như Lai căn cứ theo cực 
thuận để giải thích thông nghi. Lý thật thâm diệu, 
sáng cả thiện cuối. 

2. "Kiêm Vô Trướng...", đầu tiên là chia văn. 
"Bài kệ này”: là văn của bản kinh đời Ngụy. 

"Bốn tướng Hữu vi": Tức là bốn tướng. tự 
tính... ở phân sau. 

1. Tự tính tướng...": Theo văn mà giải thích bôn 
tướng. Hai câu đều là giải thích ý chương. 

"Kiến và tướng này... ": : Nghĩa là hai phân kiến 
và tướng, dùng tự chứng phân làm Thể. Mà ba 
pháp nảy là tự tính của sinh tử, tất cả sinh tử từ đó 
mà sinh ra, cho nên gọi ba pháp này là căn bản vậy, 
chúng thông cả tám Thức. 

1. “Tĩnh (sao đêm)... ": Là giải thích riêng. 

"Kiến phân": Đại Vân nói: Đó là Đệ-lục-thức. 
Đo lường tính toàn phân biệt, duyên với cảnh 
mộng tướng, các trí ở thế gian đều ở trong này. Cho 
nên dùng tính toán ánh sáng sao đêm để so với thức 
này. Đây là dựa theo chập dính toán quá cường 


thịnh, cho nên riêng chỉ cho thức thứ sáu, chắng 
phải là chắng thông với tám thức. 

"Vô trí... ": trong này, pháp và Dụ kiêm nhau, 
văn còn bị thiêu sót, tóm lược. Nếu phôi cho đây 
đủ thì pháp và Dụ kiêm nhau, văn còn bị thiếu sót, 
tóm lược. Nếu phối cho đây đủ thì pháp và dụ có 
bốn đôi: Đó là, lây mặt trời dụ cho Trí. Lây ánh 
sáng dụ cho ngộ, lây bóng tối dụ cho Mê, và như 
trong dụ, ý nói: Trong bóng tối không có mặt trời, 
có ánh sao. Trong ánh sáng mặt trời, có Thức dụng. 
Trong ngộ, có Trí không có phân biệt, chúng cũng 
giông như đêm tôi, ngày sáng. Đêm tối thì chỉ có 
ánh sáng mà biết “hướng nam Bắc, mặt trời vừa 
hiện, ánh sao tự tôn. Trong pháp cũng vậy, trong 
mê sinh tử, bôn Trí chưa hiển rõ, Ý thức phân biệt 
tựa như có soi biết. Nếu Trí hiển rõ, ánh sáng soi 
khắp thì niệm lự phân biệt chăng còn tí nào. 

"Không có ánh sáng kia": Đây là dựa theo một 
phân dụ. Trong dụ đều không có ánh sao nhưng có 
thể của sao, trong pháp thì đồng cùng một trí, 
không có riêng tâm thức. 

2. "É (mắt màng)": Ý nói: màng nếu ở tại mắt 
thì mắt chất thấy vòng tơ. Nếu tại ý thì thây thật 
ngã pháp. Nếu dụ phối với pháp thì Màng mắt dụ 
cho Thức Thứ bảy, vòng tơ dụ cho Sở kiến phân. 
Nay nêu ra rằng: mảng mắt là dụ cho Sở kiến phần 
là vì có ba ý: 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1393 


a. Mật phối với Đệ Thất Thức: nghĩa là nếu chỉ 
thủ vòng tơ thì chỉ dụ cho sở kiến. Đệ Thất Thức 
không có Nhân để thủ, cho nên đây là mật phôi 
không bị sót; 

b. Cũng giao ảnh lược: Vì trên dụ thì nêu ra 
Năng, trong pháp thì nói Sở, tự nhiên ảnh lược, 
thuyết thu những thứ khác; 

c. Hiển thị vòng tơ có Thê Tính, ý tuy tại sở 
nhưng lại nêu năng, để hiểu rõ, Sở từ năng mà sinh 
ra, đủ biết là nó không có thê. 

"Vì kiến điên đảo": là chỉ ra nguyên do vô thẻ, 
không có mà thấy có, cho nên nói là Điên Đảo. 

"Thủ vô nghĩa": Về tính thì có, về lý thì không 
có. 

Trong phân ba: Đêu là dụ cho Thức. Về mặt lý 
thì tuy thông cả tám thức, nhưng về mặt nghĩa thì 
chỉ năm thức trước. Vì thức thứ sáu thứ bảy, thứ 
tám đêu có Điên Đảo. 

"Thủ vô nghĩa": Về tình thì có, về lý thì không 
có. 

Trong phân ba: Đêu là dụ cho Thức. Về mặt lý 
thì tuy thông cả tám thức, nhưng về mặt nghĩa thì 
chỉ năm thức trước. Vì thức thứ sáu thứ bảy, thứ 
tám đều có phối riêng. 

"Đèn dựa theo cao dâu...": Lấẫy dâu cao dụ cho 
Tham ái, lây ánh đèn dụ cho Thức. Nếu không có 
dầu cao thì ánh đèn chắng khởi, nếu không có tham 


ái thì thức niệm bất sinh. Cho nên luận nói: "Y chỉ 
tham ái pháp trú”. 

Ba dụ trên đều là Năng Huân, là căn bản của 
Nhiễm ô. Cho nên gọi chung là Tự Tính tướng. Sở 
huân của chúng là Thức thứ tám trì giữ hạt giỗng 
mà dẫn khởi tâm, phôi thuộc dụ mây, sẽ nói ở phân 
sau. Hoặc có thể sao là dụ cho kiến phân. Mắt 
màng thấy vòng tơ, vòng tơ là dụ cho Tướng phân. 
Đèn dụ cho tự chứng phân. Tự chứng phân tức là 
thứ tám. Sau đó dụ mây, mây chỉ dụ cho những 
chủng tử (hạt giống) trong Thức, những hạt giống 
này sẽ cho ra những pháp vỊ lại. 

2."Trước Sở trú vị": Tức là dính mắc. Đắm dính 
vào chỗ trú ở. "Huyền. là dụ...": Tức là nói theo 
Cảnh Sở Huyền, như kết khăn - 

tay biến ra thành con thỏ, kết có biến ra thành 
con ngựa, cho đến biên hiện ra nhiều thứ cảnh ĐIỚI 
khác nhau. 

"Vì những đồ vật...": Là Pháp sở dụ. Cảnh giới 
của sáu trần chăng cùng một, cho nên nói là "chung 
thủy". 

"Ngài Vô Trướng... ": là giải thích đề mục phân 
này. Còn về ý giải thích của Đại Vân thì dễ có thê 
biệt. Thức Năng biến còn chăng thật, thì cảnh sở 
biến há lại có Thể, cho nên Khởi Tín nói: Tất cả 
cảnh giới chỉ nương vọng niệm mà có sai biệt. nêu 
lia tâm niệm thì sẽ không có tướng của tất cả cảnh 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1395 


GIỚI. 

3. Tùy Thuận (quá thất tướng): có hai phân: 

a. Cải thích ý của chương. 

"Tự thân...": là tỏ răng Thân và thọ đương thể 
là quá thất (lỗi lầm). 

"Quán chúng ...": Tùy thuận xuất ly. 

"Lại có giải thích...": Chấp trước tự thân và thọ 
là tùy thuận quá thất. Đó là chấp thân xác này là 
thường hằng, chấp thụ hưởng là lạc, tức là Điện 
Đảo. Điên đảo tức là quả thất. 

- Lộ (giọt sương)... là phân hai. Chánh giải 
thích văn, có hai phân: 

1. Thời g1an ngăn ngủi: "“Trú” như giọt sương ở 
trên ngọn cỏ, mặt trời mọc liên bốc hơi, vọng thân 
của chúng sanh cũng giống như vậy. Có ba ý: l1, 
Mệnh ngăn ngủi: Hữu vừa sinh ra liên chết; 2. SO 
với những cõi giới trên thì thời gian cực kỳ ngắn 
ngủIi; 3. Niệm niệm dời đôi rơi rụng, tức sinh tức 
diệt. Có ba ý này cho nên gọi là thời gian ngắn 
ngủ. 

- Bào (bọt nước): 

"Thọ dụng sự”: Thọ là năng lãnh nạp, ngay ở 
lãnh nạp này là dụng của Thọ, ngay ở thọ dụng này 
thì gọi là Sự. 

“Thọ, Tưởng, Nhân”: Nhân tức là Nhân củ Xúc 
thọ. Tưởng trợ giúp cho Thọ. Câu Xá nói: Thọ 
giông như món ăn âm thực, tưởng giống như gia vị 


trợ giúp. 

"Ba pháp bất định": có ba giải thích: 1. Khô, 
Lạc, xả ba thọ bất định; 2. Thọ, tưởng, Nhân với 
ba pháp mà bất định, ba pháp tức là ba cảnh; trái, 
thuận... 3. Thọ, tưởng, xúc là ba, cả ba đều bất 
định. Vì một thứ bất định thì những thứ còn lại 
cũng đều bất định. Mà đây tuy nói tưởng, xúc, ý tỏ 
vê Thọ. Như gió và nước kích nhau thì có bọt nước 
khởi. Xúc và tường hòa hợp thì có Thọ Sinh ra. Vì 
vậy mà lấy bọt nước dụ cho Thọ. Cho nên Đại vân 
nói: bọt ở trên nước, ân hiện bất định. Thọ ở trong 
tâm, khổ lạc bất thường. 

"Khổ Thê": Thọ là thê của khổ, khổ là ba khô. 
Trong thân khô kia có khô sinh, cho nên là khổ 
khổ. Phá diệt là Hoại khố. Chắng lìa nhau là Hành 
khổ. Đuôi theo cảnh, trú ở tình, vọng sinh ra Lạc 
tưởng, cho nên gọi là Tùy thuận. 

"Công đức thí...": Ý nói thọ mệnh, khác với 
nghĩa trên. Dụ thì có thể biết rõ! Trong pháp thì 
"Bắt đầu sinh", gửi chứa trong bụng, gọi là sinh (có 
người) hình thê chưa thành liền chết. "Hoặc mới 
vừa sinh" nghĩa là (có người) vừa mới sinh ra liên 
chất. "hoặc tạm định trú. Cõi trời thứ nhất thây 
nhân gian năm mươi năm giông như một ngày 
đêm, huỗng nữa là trí của bậc Thánh! Cho nên kinh 
chánh pháp niệm nói: Có người chết trong thai, có 
người vừa mới sinh ra mà đã mệnh chung. Có 
người vừa biết đi thì chết, có người vừa biết chạy 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOÁN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1397 


thì mất, tuy ngăn ngủi khác nhau, đều về chỗ chết. 
Cho nên kinh Tịnh Danh nói: "Thân này hư giả, 
ø1ả mượn dùng tăm rửa ăn mặc, ặt sẽ quy về môn 
diệt. 

4. Tùy thuận xuất ly tướng: Có ba phân: a. Giải 
thích ý chương: “Tùy Thuận Nhơn Pháp... ": Chơn 
Trí của Nhơn không và pháp 

không, có thể xuất ra hai tử. Phương tiện quán 
sát, gọ1 là tùy thuận; b. Chánh giải thích: Văn có 
ba phân: 

I1. Như Mộng: Là Thân du của con người, Vì 
những việc làm, những. việc nghe thấy thời quá khứ 
đêu là xứ xứ của sở niệm, không có sai biệt gì với 
những giác mơ về đêm, nhớ lại thì có thể kế ra 
nhưng. chăng thấy. Như Kinh nói: Như khi ngũ 
dậy, kế chuyện trong mộng, tâm buông thả cho tinh 
minh vì nhân duyên mà thủ lẫy vật trong mộng. 

"Chỉ là tính nhớ niệm": Vì niệm nhớ là Thể 
tính, nhớ lại thì tựa như là có, chắng nhớ thì hoàn 
toàn không có. 

"Quán sát... ": Nghĩa là ban ngày bị những cảnh 
ĐIỚI, thây, nghe, hun huân, trong mộng thây lại rõ 
ràng, tuy không có người tạo tác nhưng cảnh giới 
vẫn hiện tiên rõ ràng. 

"Cũng giông như vậy...": Là hợp với pháp, bị 
huân bởi những nghiệp nhân thời quá khứ; cảm 
chiêu quả báo hiện tại, tuy không có người tạo tác, 


chăng khỏi sinh tử luân hôi. Cho nên Tịnh Danh 
nói: "Vô Ngã, Vô tạo, Vô Thọ giả, Nghiệp của 
thiện ác cũng chắng mất:. Khi tỉnh mộng, nhưng 
việc thây rong mộng đều chẳng có, khi mê, đã giác 
thì sinh tử luân hôi, tuyệt hắn dấu vết. Cho nên 
Khởi Tín nói: Nên quản các pháp quá khứ mà mình 
nhớ, mơ màng như mông. 

2. Như Điện: "Bắt trú sinh diệt": Văn thì khác 
mà nghĩa thì đông. Hề là Hữu vi, tức sinh tức diệt, 
không có khác thời. Bởi vì không có Tính, cho nên 
Thể là hư vọng, kinh nói: "Nhân duyên hòa hợp, 
hư vọng Hữu sinh, Nhân duyên biệt ly, Hư vọng 
danh diệt". Kinh Lăng Già nói: "Vừa sinh liên có 
diệt, chăng thuyết cho người ngu". Khởi Tín nói: 
Nên quán hiện tại, những pháp sở niệm, giống như 
Điện chớp. 

3. Mây: "Tý thời": Là tại thời vị chủng tử (hạt 
giông). Giai vị chủng tử, làm chủng tử căn bản cho 
tt cả pháp". Bởi vì tật cả chư pháp từ chủng tử mà 
sinh ra. 

“Thô ác chủng”: là Hữu Lậu Chúng. Bởi vì vô 
lậu chủng tử là tê diệu. 

"Tựa không”: là dụ cho nhiêu. Hoa Nghiêm 
nói: Nếu Ác nghiệp này có thể tướng thì cả Hư 
không giới chăng thể chứa đựng nồi. 

"Như vậy”: Hư không là dụ cho chủng tử. Mây 
là dụ cho những pháp sẽ khởi sẽ hiện hành thời vị 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1399 


lai. Bởi vì mây nương theo hư không bầu trời, hốt 
nhiên mà khởi. Cho nên Khởi Tín Luận nói: Nêu 
quán chư pháp sở hiện ở thời vị lại giỗng như mây 
bỗng nhiên mà khởi. 

"Ngài Vô Trướng ...": Là nói chung về ba sự, 
kết giải thích đề mục của phân. 

"Đại Vân...": Tỏ về ý chia văn của ngài Vô 
Trướng. Ba Đời đã không, dựa vào đầu mà có Ngã 
chấp. Có Ngã thì đã chăng thê xuất ly, người Đạt 
Vô Ngã ắt sẽ xuất ly. Cho nên kệ nói: Quán căn và 
Thọ Dụng, quan ở tam thê sự, ở trong Hữu vi pháp, 
đặc vô câu tự tại. 

Trong phân hai, Chư kinh.. .: Nghĩa là Như Lai 
thuyết pháp, đa phân dùng sự huyển mộng, hư giả 
để so với nghĩa không của chư pháp, hoặc chi tiết 
hoặc tóm lược ở trong chư kinh và chư luận, tùy 
theo kinh luận nảo, tông thú tuy khác nhưng đại ý › 
đều phá Biến kê tình chấp của chúng sanh, người 
tình chấp nhiêu, người chăng đạt pháp, theo dụ mà 
sinh nghi, bệnh đa liên miên, được vẫn chăng 
ngừng, cho đến khi ngộ thì thôi. Pháp dụ trùng 
trùng, nay dựa theo văn sớ chú thích Thập Nhẫn 
phẩm của kinh Hoa Nghiêm, kiêm cả thê của các 
luận Đại thừa đề nói về ý của các Dụ, khiên đừng 
bị lẫn lộn. 

"Tất cả pháp không": Đây là tông nghĩa, nếu là 
người thượng căn, vừa nghe câu nảy liên hiểu. 


Người loại trung căn, vừa dụ liên rõ. Người hạ căn, 
triển chuyên sinh ra mê hoặc, lại càng phải dùng 
thêm các dụ, như phân sau sẽ nói. 

"Hiện thây...": chất vấn răng: Chư pháp nếu 
chăng thấy thì còn có thể nói là chư pháp đều 
không, nay hiện thấy rõ ràng tôn tại, sao lại là 
không? 

"Vì vậy mà thuyết là Như Huyễn...": Dùng dụ 
để giải thích dụ. 

Phần sau đều theo vậy. 

"Ái trước...": Chất vấn răng: Chúng sanh 
chẳng ái trước thì còn có thê nói là chư pháp như 
huyền, đã sinh ra tâm ái trước thì làm sao có thể 
nói là Như huyễn? 

"Vi vậy mà thuyết như Dương diễm...": là giải 
thích, đó là người khát nước chăng được nước. Nạn 
vân răng: Tham cầu nếu chắng được thì còn có thể 
nói là Như Dương diễm, người cầu đều toại lòng 
thì làm sao có hề nói là như Dương diễm, (niệm 
tưởng ảo ảnh trong sa mạc,... ) 

"Cho nên nói là như HỊ HE v9 k: : Là giải thích. 

"Mộng tạo thiện ác...": Nạn vẫn răng: Mộng 
tạo thiện ác, không có quả báo, thì làm sao lại nói 
là chư pháp như mộng. Sự việc nhân quả rõ ràng 
thì sao thê nói là như mộng? 

"Cho nên nói là như ảnh...': “nghiêm” là đẹp 
đẻ. "Suy" là xấu xí, đây là nói về sắc đối với gương. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1401 


"Cao thấp" đây là nói về Thanh đối với thung 
lủng, hang động. "Mỗi mỗi đều ứng": không có 
một hình ảnh nào mà chắng ứng 

với săc, không có âm hưởng, âm vang nào mà 
chăng ứng với thanh." Không có tạp loạn....": Ắt 
chăng đối với đẹp mà hiện ra hình ảnh xâu, đối với 
âm thanh cao mà ứng ra âm thanh thấp. 

"Lợi lạc...": nạn vẫn răng: Bô-tát chắng Hóa 
sanh thì còn có thể nói là như ảnh, như hưởng 
(tiếng vang), Bô-tát đã hóa sanh thì sao lại như ảnh, 
như hưởng? 

"Cho nên nói là như hóa... ": là giải thích. 

"Tác hóa sự": Đừng cho răng tác hóa sự bèn nói 
đó là thật, đừng cho rằng độ chúng sanh bèn nói là 
chúng sanh thật có. Do vi chúng sanh Tức không. 
Vì (chúng sanh) mê, chăng giác, mà thuyết cho 
(chúng sanh) nay giác. Nếu (chúng sanh) thật có 
thê thì Hóa (chúng sanh) có ích gì? Cho nên Tịnh 
Danh nói: Quán chúng sanh như Huyễn hóa, như 
trăng dưới nghiệp, như ảnh trong gương, như lông 
rùa, sừng thỏ. Văn Thù hỏi rằng: Nêu vậy thì Bô- 
tát sao lại hành từ? Duy Ma Cật nói: Thuyết như 
thị pháp cho chúng sanh, đó là Chơn Thật từ. 

Phân trên, năm lớp trưng hỏi và giải thích đều 
là hiểu tỏ pháp không. Vì nhân ở dụ mà sinh ra mê, 
bèn triển chuyển dạy dỗ cho hiểu rõ. Lấy dụ này để 
giải thích cho dụ sau, hết dụ rồi thì pháp được tỏ 


rõ, môi nghi kết sẽ tự cởi mở. Trong chư Kinh, 
hoặc có khi thuyết dụ làm thành, trăng nước, chê 
ma, dây rắn, mảng mắt, không hoa, lông rùa, sừng 
thỏ,... đều là tùy cơ tùy thuyết, dẫn khiến được 
xuất, ắt chắng theo thứ tự của năm lớp trên. 

- Bản kinh dịch đời Tân: 

"Mộng, Huyễn, Bào,...": Vì bốn sự, mộng, 
huyễn, bảo, ảnh, đều không có thể tính. Nêu quán 
các pháp hữu vi như mộng, huyền.. .. thì lý không 
sẽ đê tỏ rõ. Hai sự, sương mai và chớp, tạm có liên 
không, nếu quán chư pháp như lọt sương mai, như 
tia sâm chớp thì vô thường tự hiển TỐ. 

"Ngộ Chơn không....": là nói về sự ích lợi. "Bất 
trú tướng”: Phàm phu mê Chơn không, tức là đã 
trú tướng, mới biết răng ngộ Chơn không tức là bất 
trú tướng. Trú tức là nghĩa của châp thủ nhiễm 
trước. Lại nữa, phảm phu điên đảo, chăng liễu hiểu 
vô thường. Cho nên mê 'luyễn nam thích Thê Ø1an, 
chẳng để ý gì đến tu tiến. Nên biết đạt tất cả thảy 
đều vô thường niệm niệm dời đôi trú chăng lâu dài 
kia, do vậy mà kinh sợ sinh tử, vui hướng đến Niết- 
bàn, tranh thủ thời gian, như cứu lửa cháy trên đâu. 
Cho nên ở trong hội Niết-bàn, Phật chỉ khen ngợi 
quán vô thường đó là đệ nhất. Trong hai câu này, 
mỗi câu đều có giải và hành, phối hợp nhau mà giải 
thích, có thể biết vậy! 

"Phù hợp một cách kỳ diệu...": Là kết, khen 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1403 


ngợi. "Phù hợp với tông phá tướng”: là khen ngợi 
bôn dụ kê trên, mà giáo môn một đời của Phật, 
trong Đại Thừa, có ba tông đồ: 1. Pháp tướng 
Tông: là những kinh giải thần mật,... những luận 
như, Du G1à, Duy Thức...; 2. Phá tướng tông: là 
những kinh Bát-nhã những luận, trung Luận, Bách 
Môn; 3. Pháp Tính Tông: là những kinh pháp Hoa, 
Niết-bàn,... Khởi Tín luận, Bảo Tính Luận. Bát- 
nhã Tông đã là phá tướng tông, nay thuyết dụ Hữu 
Vi, dùng Huyễn, Mộng, Bào, ảnh, thì rất phù hợp 
với Tông chỉ. 

-Bày tỏ VOng tình": Là khen ngợi hai dụ sau. 
Nếu quán các pháp ở thế gian như tia chớp, như 
giọt sương thì tự mình sẽ chắng buộc tình ở thân 
xác thọ mệnh, tiền bạc mà sinh ra hiển giải 
Thường. Lại nữa, do nhờ bốn dụ trước mà Huệ giải 
vong tình, do từ hai dụ sau mà tập Định vong tình. 
Lại nữa, dụ trước là vong mất cái tình châp vào 
Hữu (có), dụ sau là vong mất tình cho là Thường. 
Nếu chăng giác không. Vô thường thì sẽ buộc trói 
tình ở thân mệnh, tiền của, nay đã ngộ cái lý không 
vô thường này thì tình niệm sẽ tan rả, Chơn trí hiện 
tiên, thê ất trên thì sẽ hợp với Tông của kinh, cho 
nên nói là "Diệu", dưới thì khế với vật tình, cho 
nên nói là "Xảo”. 

"Bán đời Ngụy dịch....": là điệp vấn hỏi lại. 
Hoặc hỏi răng: bản đời Ngụy dịch chín dụ, bản đời 
Tân dịch lược bớt ba dụ, là vì sao? Nay ở đây điệp 


lại. "Vì sao...": Là giải thích. "Hữu Thế": Tuy sao 
đêm chăng băng mặt trời. Đèn thì nhờ mượt dầu 
" chưa hoàn toàn là không. Cho nên nó! là "Hữu 

hế" (có thê, thể thuộc Hữu. "Vân chủng": là nêu 
ra cả hai; pháp và dụ" Mây thì ngậm mưa, chủng 
tử (hạt giỗng) thì sinh ra mân non, cho nên nói nói 
là "hàm sanh”. 

"Khó khế với...": Vốn bị chấp tình, kiên cố 
chăng hiểu liễu "tức không, do vậy bày ra dụ để 
quét sạch phân biệt. Nếu quán vật có thể chất thì sẽ 
giông như cách phân tách sắc ra thành cực nhỏ, khó 
mà ngộ “Tức không”, không quản chăng thành, 
cho nên nói là "Khó khế với". "Tiên tư (ngầm 
thêm, ngâm làm nhuận ướt thêm)": Đã chẳng liễu 
hiểu vô thường, ở nơi cảnh tướng mà sinh ra tưởng 
thường, chăng thể xả bỏ lìa khỏi, dù chăng cô ý 
nhưng vẫn nhậm vận sinh ra tình, bất giác mà khởi, 
cho nên nói ø "Tiêm". 

"Lây ý.. : Tiên đức đến nói: So ngang bản 
tiếng phạm và à bản tiếng, Hán thì Huyện Trang là có 
khả năng. Còn lây ý để dịch kinh thì Ưu Ma La 
Thập là nhất. Mà ba dụ, Mây,... thì cắt bỏ bớt. 
Trong sáu dụ còn lại, thay đối một dụ, đó là dùng 
dụ ảnh để thay cho dụ màng mắt. Nguyên do đối là 
vì ảnh so với màng mắt thì nghĩa không sẽ rõ ràng 
hơn. 

- Lưu Thông phân: Văn kinh có thể xem. 


SỐ 1702 —- KIM CANG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ, Quyền 7 1405 


Câu "Phật thuyết kinh này xong": Vốn vì ngài 
không sanh hỏi, nên Phật trả lời về hàng phục, trú, 
tu hành. Đáp câu hỏi đã xong, bèn tổng hợp kinh. 
Luôn dùng cách lần theo vết tính mà khởi nghị, liên 
hoàn hai mươi bảy đoạn, đến đoạn văn này, nghi 
niệm được giải tỏa. Nêu Thiện Cát (Tu Bô-đề) 
chăng hỏi thì Năng Nhân (Phật) chăng tuyên 
(thuyết). Trong cả quyên kinh, tuy kiêm có cả thây 
và trò, nhưng vì để tỏ sự vượt trội của kinh này nên 
chỉ nói là "Phật thuyết", những nghĩa của chữ 
Trưởng Lão,... như phân trước đã giải thích. 

Sớ: Có hai kHHẩni 1. Theo văn kinh mà giải thích 
riêng (từng chữ). 

"Cận sự nam, nữ”: Là nên và giải thích, có thể 
biết! Còn øọI là cận trú nam, Thanh Tín Nam.... 
Cũng có thê biết! 

“Phi thiên”: Còn gọi là Phi Nhơn, nghĩa là loài 
chẳng năm trong loài Trời, loài người, còn gọi là 
Vô Tử (không có rượu). 

"Như thật": Là thuyết lý như lý, thuyết sự như 
sự. "Quả tịnh": là y theo giải mà khởi hành, đắc vô 
lậu. 

"Ngài Vô thường...": Là phân hai, dẫn những 
lời khen và giải thích của luận, sớ. 

"Vá giác”: Là chăng phát Trí nhị không. Hai 
chấp cứng răn kiên cô như đá, đá còn có thê mài, 
có thể giữa, nghe kinh mà chắng thê vô ngã mà giải 


thì chăng chỉ so với đá. Cho nên nói là "cứng hơn", 
"quá hơn”, "nặng hơn”. Thơ nói: "Tâm ta giặc đá 
chăng thể chuyên". Chữ "chuyền" giống với động, 
mài, giũa đều là nghĩa của động. Lại nữa, luận nói: 
Con người chăng thê giác và tin thâm pháp, người 
đời đa phân là như vậy. Vì vậy mà pháp bị hoang 
phế. 

"Vô Nhân”: vì không có chánh nhân của Đại 
thừa, chắng đắc Bô-đề. 

"Tổng trì pháp": là Bát-nhã Bí Mật. 

"Thâm cú nghĩa": là Bát-nhã Hiểu liễu. Hoặc 
là: Tổng trì pháp là thâm kinh, thâm cú nghĩa là 
bồn kệ. 

"Từ tôn giả": Tức là DI Lặc, Vô Trướng. 
"Quảng thuyết": Tức là tự chỉ cho văn luận. 

"Mẹ Phật": vì có thê sinh ra chư Phật và Bồ-đề 
pháp, những văn còn lại đêu dê hiểu. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


- KIM CANG ¬ 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 


SỐ 1703 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1703 


KIM CANG BÁT NHÃ LA MẠẬT 
KINH CHỦ GIẢI 


Diệu Tân Tam Tạng Pháp Sư Cưu 
Ma La Thập phụng chiếu dịch 


Đại Minh Thiên Giới Thiện Thê Thiện Từ Trú 
Trì "Thân" Tăng: Tông Phòng 

Diễm Phước Ciảng Tự Trú Trì "Thân" Tăng: 
Như Kỹ Phụng Chiếu Đông Chú Kinh này lây dụ 
và Pháp làm Danh. Thật Tướng làm Thê. Vô trú 
làm Tông. Đoạn nghi làm Dụng. Đại Thừa làm 
Ø1áo tướng. 

1. Giải thích về dụ và pháp làm danh: Kim 
Cang là dụ, Bát-nhã là pháp. Tĩnh cang trong kim, 
cực cứng cực bén, có thể phá nát vạn vật. Kinh này 
có thê đoạn dứt nghi chấp của chúng sanh. Lấy đó 
làm dụ, cho nên trong phân mười sáu kinh Đại 
Phẩm Bát-nhã, lấy tên kinh này là Năng Đoạn 
Phân. Ba-la-mật là tiếng Phạm, Trung Hoa dịch là 
Đáo Bỉ Ngạn. Chúng sanh ở trong biên sanh tử 
không có cái cùng cực, tu Bát-nhã này đến Niết- 
bàn bỉ ngạn. Bởi Bồ-tát Đại Thừa đạt sanh tử tức 
Niết-bàn, thì chăng độ mà độ, chăng đến mà đến. 
Kinh là dạy pháp dạy thường, tiếng Phạm gọi là 


Tu-đa-la, Trung Hoa dịch là Khế kinh, là bởi khế 
lý khế cơ. 

2. Biện giải về Thật tướng Thẻ: Tức là nhất lý 
Thật tướng. Kinh nói: "Nêu người nghe được kinh 
nảy, liên sanh Thật tướng. 

3. Nói rõ về Vô trú làm Tông: Tông là cái chính 
yếu. Kinh nói: "Ưng VÔ SỞ trú”. Trong kinh đa phần 
lây vô trú đề phá chấp trước, cho nên lây vô trú làm 
Tông. 

4. Luận về Đoạn nghi làm dụng: Do lực dụng 
của kinh này có thể đoạn dứt vọng chấp, cho nên 
lây đoạn nghi làm Dụng. 

5. Phán quyết Đại thừa làm Giáo tướng, Kinh 
nói: "vì những người phát tâm Tối thượng thừa mà 
thuyết", cho nên lấy Đại Thừa làm giáo tướng. 

Kính này do Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la- 
thập đời Diêu Tân dịch, chia làm ba mươi hai phân, 
tương truyền do Thái Tử Lương Chiêu Minh phân 
đoạn, bản Nguyên dịch không có. Lại xét răng, 
chia đoạn khác nhau sẽ phá nát ý kinh, cho nên 
không lấy theo cách ây. Nay chú thích theo bản kệ 
luận của ngài Thế Thân, chỉ lây ý chứ không dùng 
hết lời, vì lời thâm sâu không tiện cho người mới 
học. 

Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở nước Xá Vệ, 
vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc, cùng chúng đại Tỳ- 
Khưu đủ một ngàn hai trắm năm mươi người 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1411 


"Như vậy" là chỉ cho Pháp Thể kinh đã nghe 
được. 

"Tôi nghe" là lời A Nan nói: Pháp như vậy tôi 
nghe từ Phật. "Một thời"; tức là Như Lai thuyết 
pháp. cơ ứng với thời hòa hợp. 

"Phật" là Giác. Phật là giáo chủ cực tôn, gọi là 
Phật. "Xá Vệ" là tên nước, tiếng Trung Hoa gọi là 
Phong Đức. "Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc”; Thái tử 
Kỳ Đà hiến cúng rừng cây, trưởng giả Cấp Cô Độc 
mua vườn, dâng tặng Phật đề kiến lập tịnh xá, thỉnh 
đức Phật đến ở. Đó là nơi thuyết pháp. "Cùng 
chúng đại Tỳ-khưu”" là những người nghe pháp. 
"Tỳ-khưu" là tiếng Phạm, tiêng Hoa là Khất sĩ. 
Trên thì xin thí ăn pháp để nuôi tuệ mệnh, dưới thì 
xin ăn để nuôi sắc thân. "Đủ một ngàn hai trăm 
năm mươi người, hễ Phật thuyết pháp ở đâu, các 
vị đệ tử này thường theo hậu. Sự việc như trên 
thường bô trí ở phân ‹ đầu các kinh, gọi đó là Thông 
Tự. Khi Như Lai sắp diệt độ, ÀA Nan hỏi Phật: 
"Khởi đầu các kinh nên nội lời gì?" Phật nói: "Nên 
nói, "Tôi nghe như vậy". Chăng phải chỉ pháp Ta 
như vậy, mà pháp chư Phật ba đời mười phương 
đêu như vậy". 

"Bây giờ khi đên giờ ã ăn, Thế Tôn mặc áo cầm 
bát, vào đại thành Xá vệ, khất thực ở trong đó, thứ 
tự khât thực xong, về lại bản xử, ăn cơm rôi thu 
bát, rửa chân và trải chỗ mà ngôi". 


Đấy là Biệt tự (tựa riêng), cũng gọi là bài tựa 
phát khởi, lây khât thực làm phát khởi. Vì Phật 
muôn thuyết bồ thí không trú tướng, cho nên trước 
tiên là lây sự khất thực để biêu phát. Phật lây thiên 
duyệt pháp hỷ làm món ăn, Phật hành khất thực là 
thị hiện đông với để phạm tăng phảm tăng lấy đó 
để bẽ gãy kiêu mạn của mình mà sanh phước đức 
kia vậy. 

"Bấy giò" là đang lúc ấy. "Thế Tôn" là một 
trong mười danh hiệu thế gian tôn xưng ngài. "Giờ 
ăn” là giờ Thìn, (7 - 9 giờ sáng) "Mặc áo” là mặc y 
Tăng-già-lê. "Câm bát" là cầm đồ đựng. "thứ đệ 
khât" là lần lượt khất. Phật tâm bình đăng, không 
chọn người giàu nghèo. “Bản xứ” là vườn Cấp Cô. 
"Rửa chân": Ăn xong tôi, thì rửa chân. "Trải chỗ 
mà ngôi": là trải tọa cụ, ngôi kiết-già. 

"Thời, _]rưỡng lão Tu-bô-đề ở trong đại chúng, 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vạch áo, bày vai phải, 
gối phải quỳ đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 
Bạch Thế Tôn! Thật hiểm có! Như Lai khéo hộ 
niệm chư Bô-tát, khéo phó chúc chư Bô-tát!" 

Trưởng lão Tu-bô-đề là người phát khởi kinh 
này. Xưng trưởng lão là vì đức cao tuổi lớn. Tiếng 
Phạm là Tu Bồ-đề, tiếng Trung Hoa gọi là Không 
Sinh, cũng gọi là Thiện Hiện. "Từ chỗ ngôi đứng 
dậy" là tỏ sự cung kính, là nghi thức tôn kính khi 
xin pháp. "Hiếm có!" là lời ca ngợi đức Phật. 
"Khéo hộ niệm" là hộ niệm các Bô-tát hiện tại các 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1413 


căn đã thành thục, cho họ lực trí tuệ để thành tựu 
công hạnh của ho, cho họ lực Giáo Hóa đề họ nhiếp 
thọ chúng sanh. "Khéo phó chúc” là phó thác, dặn 
dò những Bỏ-tát thời vị lai chưa thành thục, với 
những người đã đắc được đạo Đại thừa thì khiến 
họ không xả bỏ Đại thừa, với những người chưa 
đặc Đại thừa thì khiến họ thắng tiễn trên đường Đại 
thừa. Hộ niệm, phó chúc, là một việc hiếm có. Đức 
lớn của Phật là độ sanh. Phật muốn lây Bát-nhã để 
độ chúng sanh, nhưng cũng phải đợi có sự chú ý 
thỉnh hỏi, cho nên Thiện Hiện nhìn tướng biết ý, 
trước tiên là tán thán "hiếm có!" rôi sau mới thỉnh 
hỏi. 

"Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề, nên trú 
như thế nào, làm thế nào để hàng phục Tâm đó?" 

Đây là câu hỏi thứ nhất. 

"A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề": tiếng 
Trung Hoa gọi là Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác. Y hỏi, Như Lai hộ niệm, phó chúc các hàng 
Bỏ-tát hiện tại và vị lai khiến họ thành Phật quả. 
Bồ-tát ây, tuy phát đạo tâm, thề độ chúng sanh, cầu 
thành Phật đạo, nhưng chưa biết Tâm đó làm thế 
nào đề an trú Đại thừa, làm thê nào để hàng phục 
vọng tâm, khiến đến Phật quả, không thôi thất. 

Phật nói: "Thiện tai! Thiện tai! Tu-bô-đề! Như 
ông đã nói, Như Lai khéo hộ niệm chư Bô-tát, khéo 


phó chúc chư Bôỏ-tát. Ông nay lắng nghe, Ta sẽ vì 
ông mà thuyết. Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bô-đề tâm, nên như 
vây trú, như vây hàng phục Tâm đó!" 

"Dạ vâng! Nguyện vuI1 được nghe!" 

Thiện Hiện đã tán thán, thỉnh hỏi, vừa ý tâm 
Phật, cho nên ân khả rằng: Lành thay! Lành thay! 
Ta sẽ vi ông mà thuyết, nhưng lại răn dạy chung 
chung là, nên như vây mà trú, như vây mà hàng 
phục Tâm đó. Bởi Thiện Hiện hiệu ngay ý Phật cho 
nên đáp: "Dạ vâng! Mong được nghe pháp ấy. Mà 
cái chính của cả cuốn kinh này, là Thiện Hiện hỏi 
cách an trú Đại Thừa, hàng phục vọng tâm. Pháp 
tu hành mà Như Lai trả lời, cũng không ngoài hai 
hạnh Lý và Sự, phá chấp dứt nghi mà thôi. Xem 
đoạn sau sẽ rõ. 

"Phật bảo Tu-bô-đề: Các Bô-tát Ma-ha-tát nên 
như vây mà hàng phục tâm đó". 

Như Lai chỉ đáp hàng phục tâm đó, bởi hàng 
phục vọng tâm tất an trú Đại thừa. Nêu hàng phục 
tức gồm thâu cả an trú vậy. 

"Toàn bộ những loài chúng sanh, như trứng 
sanh, như thai sanh, như âm thập sanh, như hóa 
sanh". 

Người và bàng sanh đêu có đủ Tứ Sanh. Chư 
thiên, địa ngục, thân trung âm, chỉ là hóa sanh. Ma 
quỷ thì thông cả thai sanh và hóa sanh; tất cả đều 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1415 


thuộc Dục giới. 

"Hoặc hữu sắc": Trời cõi sắc. "Hoặc vô sắc": 
cõi Trời vô sắc. "Hoặc hữu tưởng": Trời thức xứ. 

"Hoặc vô tưởng”: Trời vô sở Hữu xứ. 

"Hoặc phi hữu tưởng phi vô tưởng”: Trời phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

"Ta đều khiến nhập Vô Dư Niết-bàn mà diệt 
độ. Cứ như vậy mà diệt độ vô lượng vô số vô biên 
chúng sanh, thật ra không có chúng sanh nào được 
diệt độ. Vì sao? Tu-bô-để! Nếu Bồ-tát có Ngã 
tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả 
tướng, tức phi Bô-tát!" 

Cả đoạn này là Lý Quán mà Bô-tát tu nó đủ cả 
bốn tâm: là Quảng đại Tâm, Thăng Tâm, Thường 
Tâm, Bất Điên Đảo Tâm. 

Tụng của ngài Từ Thị VIỆT: "Quảng đại đệ nhất, 
thường kỳ tâm bất điên đảo Đệ Nhất tức là Thắng 
Tâm". Kinh nói: "Toàn bộ các loài chúng sinh, 

cảnh được nói, đó là Quảng Đại Tâm”. "Ta đều 
khiến nhập vào Vô Dư Niết-bàn", đó là Thăng 
Tâm. Vô dư Niết-bàn tức là cứu cánh bi ngạn của 
Như Lai. "Thật không có chúng sanh đặc diệt độ" 
liễu sanh Phật nhất như, đó là Thường Tâm. 
"Không có Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả", đó 
là Tâm Không điên đảo. Nếu có bốn tướng, gọi đó 
là bôn điên đảo. Nếu còn một chúng sanh không 
khiến được diệt độ và thật thấy chúng sanh được 


diệt độ tức chưa thể liễu đạt được cội nguôn; còn 
có bôn tướng, Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả thì 
chăng gọI là Bô-tát. "Ngã", ở trong năm uấn vọng 
chấp có Ngã, Ngã sở! "Nhân" „ VỌNg cho rằng ta 
sanh ra trong loài người thì khác với các cõi khác. 
"Chúng sanh”, vọng cho răng năm uấn hòa hợp mà 
sanh. “Thọ giả", vọng cho răng Ta thọ nhận một 
quả bảo có thời hạn. Một quả báo có thời hạn tức 
là thọ mạng hoặc dài hoặc ngắn khác nhau. Đó đều 
là điên đảo vọng tưởng, cũng gọi đó là bốn kiến, 
Bồ- tát dùng diệu trí Bát- nhã chiếu rõ Tánh Không, 
vốn không có bốn tướng, gọi là hàng phục kỳ Tâm 
Nếu không thê thì chăng phải là Bô-tát! 

"Lại nữa Tu-bô-để! Bô-tát với pháp nên vô sở 
trú mà hành bô thí; nghĩa là không trú sắc đề bố 
thí, không trú thanh, hương, vị, xúc, pháp mà bố 
thí. Tu-bô-đề! Bô-tát nên như vậy mà bồ thí, không 
trú ở tướng”. 

Cả đoạn này là Lý quán kiêm luôn Sự hảnh. 
Không Trú là Lý quán, Bồ thí là Sự hành. "Với 
pháp" là các pháp của sáu trân. "Bồ" là phô khắp. 
"Thí" là xả bỏ. Vạn hạnh lục độ mà Bồ-tát tu hành 
thì lây bó thí làm Độ đầu tiên, gồm thâu cả năm Độ 
sau. Bởi Thí có ba loại: Tư sanh thí, Vô ú ủy thí „ pháp 
thí. Tư sanh thí là lấy tiền của nuôi sông người 
khác. Vô úy thí là Trì giới, không não hại những 
người không có oán thù với mình. Nhẫn nhục 
không báo thù những người có oán thù với mình. 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1417 


Pháp thí là: Tinh tiên thuyết pháp không mệt mỏi; 
thiền định thuyết pháp không sai cơ, trí huệ thuyết 
pháp không điên đảo. Thế nhưng tất cả bố thí cũng 
chỉ là lục trần. Lục trân là như chăn giường, đô 
năm, thức ăn, thức uống, thuốc men.. - Người đời 
thực hành bồ thí với Tâm mong quả bảo, ây là còn 
dính mắc vào tướng. Bô-tát thực hành bố thí vì liễu 
đạt Thể của Ba Luân đêu là Không (Tam Luân 
Không Tịch), có khả năng không trú ở tướng. Tam 
luân là: Người cho, người nhận, vật cho. Phật bảo 
Thiện Hiện: Nên không trú tướng như vậy mà hành 
bồ thí, là muốn cho Bô-tát hàng phục vọng tâm. 

"Vì sao? Nếu Bô-tát bô thí không trú tướng, thì 
phước đức đó không thể đo lường. Tu-bồ-đê! Ý 
ông thế nào? Bâu trời ở phương Đông có thể đo 
lường được không?" 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! 

Tu-bô-đê! Bầu trời ở phương Nam, Tây, Bắc 
bốn bê trên dưới có thê đo lường được không? 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! 

"Bôồ-tát bố thí không trú tướng, thì phước đức 
cũng lại như vậy, không thể đo lường! Tu-bô-đê! 
Bỏ-tát chỉ nên trú như đã dạy". 

Đoạn này e có người nghi: cho là đã ly tướng 
thí thì không phước báo, cho nên Phật bảo bỗ thí 
mà Ïy tướng thì phước đức chuyển nhiêu, nguyên 
do là không trú tướng mà bồ thí thì Thí khế hợp 


với Tánh Không mà tánh không vô biên, thì Phước 
Thí cũng vô biên, cho nên nêu ra bâu trời mười 
phương đề làm dụ. Luận nói: "Nghĩa đó có ba: 1. 
Khắp mọi nơi; 2. Cao to rộng lớn; 3. Cứu cánh 
không cùng. Ở trên là lời đáp câu hỏi về hàng phục, 
an trú. 

1. Đoạn dứt môi nghi, câu Phật đạo mà hành thí 
trú tướng: 

Mối nghi này từ đoạn văn không trú tướng bô 
thí" ở trên mà ra. "Tu-bô-đê! Ý ông thê nào? Có 
thể lây thân tướng đề thây Như Lai không?" 

"Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không thể lấy thân 
tướng thây được Như Lai. Vì sao? 

Vì thần tướng mà Như Lai nói, tức phi thân 
tướng”. 

Phật bảo Tu-bô-đề! "Toàn bộ các tướng đều là 
hư vọng, nêu thấy các tướng phi tướng tức thây 
Như LaI". 

Đoạn trước nói Vô trú tướng Thí để hàng phục 
Tâm đó, là nguyên nhân để thành Phật, nhưng lại e 
Thiện Hiện nghĩ quả Phật là thân tướng hữu vi, cho 
nên Phật hỏi, có thể lấy thân tướng để thấy Như 
Lai không? Thiện Hiện hiểu ý hỏi của Phật nên mới 
đáp: Không thể lây thân tướng để thấy Như Lai. 
Hữu tướng” là ứng thân. "Vô tướng là Pháp thân. 
Pháp thân là Thể, Ứng thân là Dụng, nêu biết dụng 
khởi từ thể, thì ứng thân tức là Pháp thân, cho nên 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1419 


là vô tướng. Vì vậy mà luận nói: Tướng mà Như 
Lai thuyết tức là phi tướng: nếu biết rõ ý đó, thì tất 
cả các tướng ở thế gian đều là Phật Thể Chân Như 
Vô Vi, cho nên Phật ân khả cho lời của Thiện Hiện: 
Nếu thấy các tướng phi tướng, tức thây Như Lai. 

2. Đoạn dứt mỗi nghi, nhân quả đều thâm sâu, 
vô tín: 

Mối nghi này có từ hai đoạn văn "Vô trụ hành 
thí" và "phi tướng kiến Phật" ở trên mà ra. 

Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! "Như có 
chúng sanh nghe được những lời nói chương cú 
như vậy, có sanh Thật Tín không?" 

Luận nói, vô trú hành thí thì nhân sâu, vô tướng 
kiến Phật thì quả sâu, pháp của Nhân Quả đã sâu. 
Nghĩ ở đời mạt pháp chúng sanh căn cơ mê độn, 
không như vậy mà sanh Tín tâm. 

Phật bảo Tu-bô-đề: "Đừng nói như vậy! Năm 
trăm năm sau, sau khi Như Lai diệt độ, có người trì 
giới tu phước, sanh tín tâm ở chương cú này, cho 
đây là thật". 

Phật đáp: Mạt thế, tự có người đủ phước đức 
nghe Bát-nhã này, mà sanh lòng tin chân thật. 
"Năm trăm năm sau” thì trong kinh Đại Tập nói: 
Có năm thời năm trăm năm. Năm trăm năm ở đây 
là thời cuối cùng, trì giới là Giới, tu phước là Định 
sẽ sanh tuệ tín, tam học có đủ thì sanh thật tín vậy. 

"Nên biết, người ấy không ở một Phật, hai Phật, 


ba bốn năm Phật Ø1©€O trồng thiện căn, mà đã ở vô 
lượng ngàn vạn chỗ Phật gieo trồng các thiện căn, 
nghe chương cú ấy, chỉ trong một niệm là sanh tịnh 
tín". 

Đó là luận về nguyên do của thật tín. Tức là đã 
trông thiện căn ở nhiều chỗ Phật, nên khi nghe 
pháp Đại Thừa này, thì sẽ sanh ra Tín tâm; cho đến 
dù chỉ trong một niệm nhỏ cũng sanh tín là bởi đã 
trông nhiêu thiện căn ở chỗ Phật mới được thê. 

"Tu-bô-đề! Như Lai đều biết đều thấy hết thảy 
những chúng sanh ấy đắc vô lượng phước đức như 
vậy". 

Tín tâm sanh một niệm, cả chư Phật đều hay. 
Hễ có chúng sanh nghe chương cú này, cho đến chỉ 
là một niệm tịnh tín, thì Phật trí Phật nhãn đêu biết 
thây, vì vậy mà đắc được phước vô lượng. 

"Vị sao? Vì chúng sanh ấy không còn Ngã 
tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả 
tướng, Vô pháp tướng cũng vô phi pháp tướng”. 

Đây là cách giải thích thuận theo nguyên nhân 
của sanh tín đắc phước; bởi sanh và pháp cả hai 
đêu không. Luận nói: Với người có trí tuệ biết rõ 
sanh và pháp cả hai đều Vô ngã. Lại nói, sanh và 
pháp mỗi thứ đều có bốn loại tưởng. Tưởng tức là 
Tướng. Nói "Không còn Ngã tướng, Nhân tướng, 
Chúng sanh tướng, Thọ giả tướng”, đó là sanh 
không. Nói "Vô pháp tướng cũng vô phi pháp 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1421 


tướng”, có người dịch là "có vô tướng cũng phi vô 
tướng", đó là pháp không. Đâu tiên nói sanh không 
có bôn tướng, sau nói pháp không chỉ có hai câu 
pháp và phi pháp là bởi người dịch lược bớt vậy. 

"Vì sao vậy? Những chúng sanh ây nêu tâm ôm 
giữ lây tướng, thê thì dính mắc vào Ngã, Nhân, 
Chúng sanh, Thọ giả. Nếu ôm giữ pháp tướng, tức 
cũng dính mắc vào Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ 
giả. Vì sao? Nếu thủ phi pháp tướng thì dính mắc 
Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả". 

Đây là cách nói ngược; nếu trái với kinh thì 
chăng phải là phước. Nói "Nếu tâm thủ tướng..." 
đó là sanh châp. "Nêu thủ pháp tướng..." đó là 
pháp chấp. 

"Vì vậy, không nên thủ pháp, không nên thủ 
phì pháp, vì nghĩa Ấy, Như Lai thường nói: Tỳ- 
khưu các ông phải biết Ta thuyết pháp, Dụ như 
chiếc bè! Pháp còn nên bỏ, huồng là phi pháp!" 

Đây là kết đoạn văn trên mà khuyên chứng. 
"Không nên thủ pháp", là trí năng quản không 
"Không nên thủ phi pháp” là cảnh sở quán không. 
Luận nói: Pháp có tánh tướng còn chăng nên thủ, 
huống nữa là phi pháp vốn không có tánh tướng. 
Lại nói, pháp là Thiện còn không thủ, huông chì 
phi pháp là Bất thiện. Sớ nói: Pháp nói ở đây là 
Ngũ âm không, là pháp. Tướng ngũ âm là phi pháp. 
Tức lây âm rỗng không làm thuốc, gọi là pháp âm. 


Lấy Hữu làm bệnh, gọi là phi pháp. Bệnh "âm" đã 
lành thì thuốc "Không" cũng phải bỏ. Phi đi đã 
rụng, thì tại pháp cũng phải mất. "Dụ cho chiếc 
bè": Luận nói: Như muôn qua sông, trước phải 
dùng bè, đến bờ kia rôi, thì hãy bỏ nó mà đi. Lại 
nữa, Trí Luận dẫn từ kinh Dụ chiếc bè nói; "Các 
ông nêu hiểu pháp Dụ chiếc bè của Ta, thì khi ây 
Thiện pháp còn nên vứt bỏ, huống nữa là Bắt thiện 
pháp! Đây là yếu thuật của vô sở đắc, khiên không 
ngưng trệ ở vật. 

3. Đoạn mối nghi, Vô tướng làm sao thuyết 
được? 

Mối nghi này từ trong mối nghi thứ nhất, "có 
thê lầy thân tướng đề thây Như Lai không?" mà ra. 

"Tu-bô-để! Ý ông thế nào? Như Lai đắc A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Tam-bô-đề sao? Như Lai có 
thuyết pháp chăng? 

Vẫn một mực nói là, không thể lây tướng để 
thấy Phật. Phật chăng phải là hữu vi, e có người 
nghĩ răng: Vậy sao Như Lai lại có đặc đạo dưới cây 
Bô-đề? Thuyết pháp ở các hội kinh? 

Tu-bô-đề đáp: "Như con hiểu nghĩa của những 
lời Phật dạy không có pháp nhất định nào gọi là A- 
nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bô-đê, cũng không có 
pháp nhất định nào để Như Lai thuyết. Vì sao? 
Pháp mà Như Lai thuyết đều không thể nắm bắt, 
không thể thuyết, chăng phải pháp, chắng phải phi 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1423 


pháp. Nguyên do là sao? Tất cả Hiền Thánh đều 
lây vô vi pháp mà có sai biệt". 

Pháp thế Chân như, lìa tướng Hữu Vô. Lìa lời 
nói và tướng, chăng lẽ có thể lây tai nghe, tâm đắc 
được sao? Nên biết, đắc đạo dưới cây Bồ-đê, các 
hội thuyết pháp, chỉ là việc của Ứng thân mà thôi, 
còn Báo thân và Pháp thân thì vô đặc vô thuyết. 
Mà Ứng thân tức là Pháp thân, Báo thân. Thuyết 
tức Vô thuyết. Vì vậy mà không thể dây Hữu thủ, 
không thể lây Vô thủ. Thiện Hiện hiểu ý Phật hỏi, 
liền đáp: Lấy Vô Đạo để chứng, lây Vô Pháp để 
thuyết. Sau câu "Vì sao?" Lại tự giải thích, do 
không thể thủ, không thể thuyết, chắng phải pháp, 
chẳng phải phì pháp. Nói "phi pháp” là không thế 
lây Hữu thủ, nói "phi phi pháp" là không thê lây 
Vô thủ. Bởi bất khả thủ, cho nên bất khả thuyết. 
Thế nhưng, Như Lai lại có chứng, có thuyết, bởi 
đặc cái Thể của Phi Hữu Phi Vô. "Tất cả Hiền 
Thánh" là Phật, Bồ-tát mười phương ba đời. "Lây" 
là dùng. "Vô vi" là lý để tự chứng, thuộc về Chân 
đề. "Sai biệt" là dùng để giáo hóa người khác thuộc 
Tục để. Chư Phật thuyết pháp không lìa Hai Đề, 
Phật Ta cũng vậy. 

"Tu-bô-đểề! Ý ông thế nào? Nêu có người lây 
bảy báu đây cả tam thiên đại thiên thê giới dùng để 
bồ thí, thì phước người ấy đắc được có nhiều hay 
không?” 

Tu-bô-đề đáp: "Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! Vì 


sao? Phước đức ây tức phi phước đức tánh. Vì vậy 
mà Như Lai thuyệt là phước đức nhiêu". 

"Nếu lại có người, ở trong kinh này thọ trì đọc 
tụng, cho đến chỉ một bài kệ bốn câu... vì người 
khác mà thuyết, phước đó hơn kia. Vì sao? Tu-bô- 
đê! Tất cả chư Phật và pháp A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam- bô-đề của chư Phật đều từ kinh này mà 
ra. Tu-bô-đê! Cải được gọi là Phật pháp tức phi 
Phật pháp vậy". 

4. Đoạn dứt mỗi nghi, Thanh văn đắc quả là 
thủ. 

Mối nghi này từ câu nói ở trên là Pháp vô vi 
Không thể thủ mà ra. 

"Tu-bô-để! Ý ô ông thế nào? Tu-đà-hoàn có thể 
nghĩ thế này: Ta đắc quả Tu-đả-hoàn không? 

Tu-bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Tại 
sao? Tu-đà-hoàn là Nhập lưu, nhưng, vô sở nhập, 
không nhập săc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó 
gọI là Tu-đà-hoàn”. 

Tiếng Phạm là Tu-đà-hoàn, tiếng Trung Hoa là 
Nhập Lưu. Đây là quả chứng đâu tiên của Thanh 
Văn, đã đoạn dứt kiến hoặc, không còn sanh lại 
trong bôn nẻo, chờ để nhập vào dòng Thánh nhân. 
Lại nữa, nhập lưu nói là vô sở nhập nghĩa là không 
dính mắc vào lưu đã nhập, lại không trước dính 
mắc cảnh giới lục trần, cho nên øọI là Bắt Nhập. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Tư-đà-hàm có thể 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1425 


suy nghĩ như thế này: Ta đắc quả Tư-đà-hàm 
không? 

Tu-bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Tư-đà-hàm tên gọi là Nhất vãn lai; nhưng thật 
ra không có vãn lai, đó là danh Tư- đà-hàm”. 

Tiếng Phạm là Tư-đả-hàm, tiếng Trung Hoa là 
Nhất Lai. Đây là quả chứng thứ hai của Thanh văn. 
Bởi Dục giới có chín phẩm tư hoặc; sáu phẩm 
trước đã đoạn dứt, còn lại ba phẩm sau chưa đoạn 
dứt, còn phải thêm một lần nữa thọ sanh nơi Dục 
giới, cho nên bảo là Nhất Lại. Nói “Thật không vấn 
lai" nghĩa là không dính mắc với tướng của sự vãn 
lai. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thê nào? A-na-hàm có thê 
suy nghĩ như thế này: Ta đắc quả A-na-hàm 
không? 

Tu-bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? A-na-hàm gọi là Bắt lai, mà thật không bất lai, 
vì vậy mới có danh A-na-hàm”. 

Tiếng Phạm là A-na-hàm, tiếng Trung Hoa là 
Bất lai. Đây là quả thứ ba của Thanh Văn, đoạn dứt 
các tư hoặc ở Dục giới, không đến thọ sanh ở Dục 
giới, cho nên gọi là Bất lai. Nói “Thật không bất 
lai" nghĩa. là không dính mắc với tướng của Bất lai. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thể nào? A-la-hán có thể 
nghĩ như thê này không? Ta đắc đạo A-la-hán!" 

Tu-bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 


sao? Thật ra không có pháp nào có tên gọi là A-la- 
hán. Bạch Thê Tôn! Nếu A-la-hán tạo ra suy nghĩ 
này: Ta đắc đạo A-la-hán, tức là đã dính mắc vào 
Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả". 

Tiếng Phạm là A-la-hán, tiếng Trung Hoa là Vô 
Học. Đây là quả thứ tư của Thanh Văn, ngôi VỊ này 
đã đoạn dứt hết phiên não của tam giới, đạt cứu 
cánh chân lý, không còn pháp để học, cho nên gọi 
Vô Học. Nói: "Thật không có pháp tên là A-la- 
hán”, nghĩa là không dính mắc với quả vị Vô Học, 
không có tướng đã chứng được của Vô Học. 

Nếu nói có chứng tức là còn mắc dính bốn 
tướng. Cả đoạn này được gọi là Tứ Quả Ly Trước. 
Luận nói: Vẫn một mực nói: là không có quả Phật 
để thành, không có pháp để Phật thuyết, sao nay lại 
nói về những thủ chứng của bốn quả? Vì e có khởi 
nghỉ này, cho nên Phật lấy đó mà hỏi. Thiện Hiện 
đêu đáp: Nhờ ở Ly Trước, tức đã hiêu một cách sâu 
xa ý của Phật vậy. 

"Bạch Thế Tôn! Phật nói con đắc Vô Tránh 
Tam Muội là bậc Đệ Nhất trong cõi người; là A- 
la-hán ly dục Đệ Nhất. Con không tạo ra suy nghĩ 
này: Ta là ly dục A-la-hán, Thê tôn nếu coi tác 
niệm này, Ta đặc A-la-hán đạo thì Thê Tôn, không 
nói: Tu-bô-đề là người vui thích với hạnh A-lan- 
na. Tu-bô-đề thật vô sở hành, ấy mới gọi là Tu-bô- 
đề vui thích hạnh A-lan-na." 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1427 


Đây là lời Tu-bô-đề dẫn chuyện của chính mình 
làm chứng cho ly trước vì, để người khác sanh 
niềm tin. Quả chứng của Thiện Hiện chỉ là Vô Học, 
nhưng Thê Tôn đặc biệt khen ô ông là Đệ Nhật, là 
nhờ ở Vô Tránh. Tiếng Phạm gọi là A La Na, tiếng 
Trung Hoa gọi là Vô Tránh. "Võ Tránh” nghĩa là 
lia hai chướng: Một là Hoặc chướng, hai là Trí 
chướng. Ly Hoặc thì không dính mặc vào Hữu 
tướng, Ly Trí thì không dính mặc vào Vô tướng, 
cho nên gọi là Vô Tránh. Nói “Thật Vô Sở Hành" 
nghĩa là không dính mắc với những công hạnh mà 
mình đã hành. 

5. Đoạn dứt mối nghi: "Thích Ca thủ thuyết ở 
chỗ Phật Nhiên Đăng. 

Mối nghi này từ mỗi nghi thứ ba về bất khả thủ, 
bất khả thuyết mà ra. 

Phật bảo Tu-bô-đê: "Y ông thế nào? Như Lai 
xưa tại chỗ Phật Nhiên Đăng với pháp hữu sở đắc 
không?” 

Tu-bô-đề đáp: Bạch Thê Tôn! Không ạ! Như 
Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng với pháp thật vô sở đắc. 

Đây là đoạn nghi Phật Thích Ca có lãnh nhận 
Sự truyền thụ từ Phật Nhiên Đăng. Bởi vì Thiện 
Hiện còn mù mờ không chắc về hạnh ly trước mà 
mình đã đạt. Như Lai e Thiện Hiện nghi Phật xưa 
kia đã có sự lãnh nhận thọ ký từ Phật Nhiên Đăng 
với Pháp thật hữu sở đặc. Cho nên mới đặt câu hỏi 


và Thiện Hiện đã trả lời: Thật vô sở đắc; tức không 
có nghi! Phật Nhiên Đăng, theo như đại Luận nói 
khiên đăng khi sinh mới ra thân sáng như đèn đến 
khi thành Phật cũng có tên gọi là nhiên đăng. 

6. Đoạn dứt mối nghi: Trang nghiêm Tịnh Độ 
là trái với nguyên tắc bất thủ. 

Mối nghi này cũng từ trong mối nghi thứ ba mà 
Ta. 

"Tu-bô-để! Ý ông thế nào? Bô-tát trang nghiêm 
cõi Phật không? 

Bạch Thể Tôn! Không ạ! Vì sao? Trang 
nghiêm cõi Phật tức phi trang nghiêm ấy mới gọi 
là trang nghiêm". 

"Do vậy, Tu-bô-đề! Chư Bô-tát ma-ha-tát nên 
như vậy mà sanh tâm thanh tịnh; không nên trú sắc, 
mà sanh tâm; không nên trú thanh, hương, vỊ, xúc, 
pháp mà sanh Tâm. Nên vô sở trú mà sanh Tâm 
ây." 

Ý hỏi: Bồ-tát tu lục độ vạn hạnh, trang nghiêm 
Tịnh Độ, hiện thân thuyết pháp, ây là hữu sở thủ, 
sao nói là bất thủ? 

Đáp: Bô-tát tuy tu hạnh trang nghiêm Tình Độ, 
mà hạnh lại là Vô Tác. Độ cũng là phi nghiêm, Phi 
nghiêm mà nghiêm, cho nên bảo là phi trang 
nghiêm. Ấy mới gọi là trang nghiêm. Đã vậy, mà 
Như Lai bảo Thiện Hiện, người làm Bồ-tát nên như 
vậy mà sanh thanh tịnh tâm mới là phi thủ mà thủ. 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1429 


Như kinh Duy Ma nói: "Tùy tâm ây thanh tịnh thì 
cõi Phật thanh tịnh là ý đó vậy. Nếu sinh dính mặc 
với lục trân thì thì chắng gọI là thanh tịnh cho nên 
lại nói tiếp, nên vÕ sở trú mà sanh Tâm â ây. 

7. Đoạn dứt môi nghị, thọ nhận được Báo thân 
là Hữu thủ. 

Mối nghi này cũng từ mỗi nghi thứ ba "Bất khả 
thủ” mà ra. 

"Tu-bô-đề! Thí như có người, thân như núi 
chúa Tu-di, ý ông thế nào? Thân ấy lớn không?" 

Tu-bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Rất lớn! Vì 
sao? Phật nói phi thân, ây danh đại thân". 

Tu-dI sơn, tiếng Phạm là Tu-di-lô, tiếng Trung 
Hoa là Diệu Cao, núi nảy do bốn báu tạo thành, cao 
hơn tất cả núi, nên được gọi là vua núi. Báo thân 
của Phật, lìa xa các lậu, cho nên gọi đó là phi. Tôn 
sùng sự đặc biệt kỳ lạ, gọi đó là Đại. Ý của Phật 
muôn hỏi, vì pháp của thánh nhân đã vô vi vô thủ, 
báo thân đắc được há chắng hữu thủ? Có mối nghi 
này, cho nên bày dụ để hỏi. Thiện Hiện liên biết, 
núi Tu-di tự nó không có phân biệt Ta là Vua Núi, 
cho nên đặc thành là Đại. Báo thân ly trước cũng 
lại như vậy, cho nên bảo: "Phật thuyêt phi thần ây 
danh Đại thân". 

"Tu-bô-để! Toàn bộ số các có trong sông Hắng, 
sô cát như vậy băng với sô những con sông Hãng, 
ý ông thế nào? Số cát của những sông Hăng ấy có 


nhiêu hay ít? 

Tu-bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu! Chỉ 
những sông Hăng đã nhiêu vô số, huống nữa là 
toàn bộ số cát của chúng. 

"Tu-bô-để! Ta nay nói thật cho ông biết, nêu có 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân; lây bảy báu nhiều 
như số cát sông Hăng trong tam thiên đại thiên thế 
giới, dùng đề bô thí, đắc phước đức nhiều không? 

Tu-bô-đề đáp: Bạch Thê Tôn! Rất nhiêu! 

Phật bảo Tu-bô-đê: "Nếu thiện nam tử thiện nữ 
nhân nào, ở trong kinh này, cho đến chỉ thọ trì bải 
kệ bốn câu... vì người khác mà thuyết; thì phước 
đức đó hơn cả phước đức nói ở trước”. 

Sông Hẳng là một con sông ở Thiên Trúc, chu 
VI bốn mươi dặm. Phật phân nhiêu thuyết pháp lÙ 
sân đó, cho nên lấy nó làm thí dụ. Trước nói bô thí 
bảy báu trong một tam thiên đại thiên thế ĐIỚI để 
dụ phước về trì thuyết kinh nhiêu hơn. Nay lây bảy 
báu trong vô lượng đại thiên thế ĐIỚI để bô thí để 
dụ phước, không băng trì thuyết bốn câu kệ của 
kinh này, phước đức trì kinh kệ vẫn nhiều hơn 
phước đức bô thí kia. Đó là trước ít sau nhiêu, bởi 
giáo hóa lần lần chúng sanh, khiến khởi tín tâm. 
Đó là so sánh công đức của trì và thuyết. 

Lại nữa Tu-bô-đê! Việc thuyết kinh này dẫu chỉ 
một bài kệ bốn câu, nên biết là ở nơi đó, tất cả thế 
gian Thiên, Nhân, A-tu-la, đều phải cúng dường 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1431 


như tháp, chùa Phật, huống nữa là có người thọ trì 
đọc tụng cả cuỗn kinh! Tu- bô-đề! Nên biết người 
ấy, sẽ thành tựu pháp tối thượng Đệ Nhất hy hữu. 
Nếu kinh điển này ở chỗ nảo thì chỗ đó có Phật, 
hoặc có đệ tử tôn trọng của Phật. 

Nơi cất giữ xá-lợi của Phật gọi là Tháp. Nơi 
phụng thờ hình tượng của Phật gọi là chùa. Nơi 
thuyết kinh này, bài kệ bốn câu, Trời Người còn 
phải kính chỗ ây như Tháp, Chùa. Huông nữa là 
người thọ trì đọc tụng đây đủ, người ấy sẽ thành 
tựu pháp Tối thượng Đệ Nhất hy hữu, sẽ thành Bô- 
đề quả Phật vô thượng. "Nếu kinh điễn này... ở đâu 
thì Phật ở đó. Người trì, thuyết, là đệ tử của Phật, 
có thê không sùng kính sao? 

Khi ây Tu- bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nên đặt tên kinh này là gì? Chúng con làm thế nào 
để phụng trì?" 

Phật bảo Tu-bô-đê: "Kinh này tên là Kim Cang 
Bát-nhã Ba-la- mật. Ông lây tên ấy mà phụng trì. 
Nguyên do vì sao? Tu-bô-đê! Phật thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật tức phi Bát-nhã Ba-la-mật. Tu-bô-đề! Ý 
ông thê nào? Như Lai hữu sở thuyết pháp phải 
không? 

Tu-bô-đề trả lời: "Bạch Thể Tôn! Như Lai vô 
sở thuyết". 

Thiện Hiện nghĩ, thọ trì kinh mà thành tựu pháp 
hy hữu, nên mới hỏi kinh này tên gì? Thọ trì như 


thế nào? Phật đáp: "Kinh này tên Kim Cang Bát- 
nhã, có thể đoạn dứt tất cả nghi chấp, nên phụng trì 
việc đoạn chấp tuy dùng trí Bát-nhã, nhưng pháp 
tánh vốn không, không thê thủ trước, cho nên nói 
tức phi Bát-nhã Ba-la-mật. Như Lai lại Thiện Hiện 
chưa đạt Bảt-nhã Tánh Không, cho là có thuyết 
nói, cho nên lại hỏi tiếp: Như Lai có thuyết pháp 
không? Thiện Hiện đã biết rõ, thuyết tức vô thuyết, 
bèn đáp là Như Lai vô sở thuyết. 

Tu-bô-đê! Ý ông thế nào? Toàn bộ vi trân của 
tam thiên đại thiên thế giới, có nhiều không? 

Tu-bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều! 

Tu- bồ- đê! Những vi trân mà Như Lai thuyết 
phi vi trần, ây, mới gọI là vi trân. Như Lai thuyết 
thê gIỚI phi thế giới, ấy gọi là thế giới. 

Ý văn này do trước nói "Thí báu đắc phước" 
mà có. Trước lấy bảy báu của vô lượng tam thiên 
đại thiên thể giới để bố thí, đắc phước đức tuy 
nhiêu nhưng chăng ly tánh, bởi là nhân của các 
tham nhiễm phiên não, vì là phước báo hữu vi. Đây 
lấy thế giới, vi trần làm Dụ, vi trần thê giới là vật 
vô tình, không sanh các tham; nhân nhiễm phiền 
não, ấy là hữu vi. Phước báo không băng trì thuyết 
kinh này, vì đó là Nhân tố của sự xa lìa phiên não, 
có thể giữ lây Bô-đê. "Phi vi trần, phi thê giới là 
phì phiên não nhiễm nhân vi trần thế giỚI, đó gọi 
là vi trần, đó gọi là thế giới; đó mới là vô ký vi trần 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1433 


thế giới. Vô ký giống như vô tình nghĩa là không 
khởi thiện ác. 

"Tu-bô-để! Ý ông thê nào? Có thê lấy ba mươi 
hai tướng để thấy Như Lai không? 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không thê lây ba 
mươi hai tướng để thấy Như Lai. Vì sao? Như Lai 
thuyết ba mươi hai tướng tức là phi tướng, ấy danh 
ba mươi hai tướng”. 

"Ba mươi hai tướng” là tướng của ứng thân. 
"Phi tướng” là tướng của Pháp thân. “Thị danh ba 
mươi hai tướng” nghĩa là ứng thân tức là đã Pháp 
thân, thì cả Pháp thân là ứng thân. Nói ba mươi hai 
tướng cũng không trái vật. Nói phước đức của việc 
thí báu, dù thành tướng thân Phật cũng chỉ là ứng 
thân, không băng công đức thọ trì thuyết pháp vì 
có thể thành Pháp thân. 

"Tu-bô-để! Nếu có Thiện nam tử thiện nữ nhân 
lây số thân mạng băng số cát sông Hăng để bồ thí. 
Nếu lại có người ở trong kinh này, cho dẫu chỉ thọ 
trì những bài kệ bốn câu, vì người khác mà thuyết, 
thì phước đức đó vô cùng nhiêu. 

Bảy báu bồ thí là ngoại tài, thân mạng bồ thí là 
nội tài. Thân thí như chuyện vua Thị Tỳ thay cho 
chim bô câu. Mạng thí như chuyện Tát Đỏa nuôi 
CỌp. So sánh sự nặng nhẹ; thì ngoại tài nhẹ mà dễ, 
nỘi tài nặng mà khó, nhưng hai thí đó đều là nhân 
quả hữu vi hữu lậu, đều không băng trì thuyết bôn 


câu kinh, vì trì thuyết kinh có thê thủ lây diệu quả 
Bồ-đề. 

Bây giờ, Tu-bô-để! nghe thuyết kinh này, thâm 
hiểu nghĩa thú, rơi lệ khóc ròng bạch Phật: Thế 
Tôn! Thật là hiếm có! Phật thuyết kinh điển sâu 
dày như vậy, con từ khi đắc được Huệ nhãn đến 
nay, chưa từng được nghe kinh điển như vậy. Bạch 
Thế Tôn! Nếu lại có người nghe được kinh này, tín 
tâm thanh tịnh thì phát sanh Thật Tướng, nên biết 
người ây thành tựu công đức Đệ Nhất hy hữu. Bạch 
Thế Tôn! Thật tướng ây tức là phi tướng, vì vậy 
mà Như Lai thuyết danh Thật tướng. Bạch Thế 
Tôn! Con nay được nghe kinh điển như vậy, tin 
hiểu thọ trì cũng chắng là khó. Nêu đời sau nảy, 
sau năm trăm năm, nêu có chúng sinh nghe được 
kinh này tin hiểu thọ trì, người ây sẽ là Đệ Nhất 
hiểm có. Vì sao? Vì người đó không có Ngã tướng, 
Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ giả tướng. 
Nguyên do là sao? Ngã tướng tức là phi tướng, 
Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức 
là phi tướng. Vì sao? 

Vì lìa tất cả các tướng, tức danh chư Phật”. 

Thiện Hiện biết rõ phước chiêu cảm do xả thân 
mạng, không băng trì thuyết kinh, cảm ơn sâu của 
Phật bèn rơi lệ thương khóc, ca ngợi là hiểm có. 
Tự nói răng, từ xưa đên nay chưa từng nghe kinh 
điển này, nếu có người nghe kinh, tín tâm thanh 
tịnh, thì có thể phát sanh Thật tướng, rôi lại cho 


SỐ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1435 


rằng, ta nay được nghe kinh này do Phật nói trực 
tiếp, thì chăng khó mây, nhưng sau này, chúng 
sanh nghe được pháp này, thì thật là hiễm có! Cho 
nên mới bảo là hy hữu. Vì nương theo kinh này mà 
tu hành, không khởi bỗn tướng ngã-nhân-chúng 
sanh-thọ giả, tức là phi tướng. Phi tướng tức Thật 
tướng, ly những tướng này tức thành Chánh Giác, 
cho nên bảo "Tức danh chư Phật". 

Phật bảo Tu-bô-đê: "Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu 
lại có người nghe được kinh nảy, không kinh 
không ngạc, không sợ, thì nên biết người ây rất là 
hiểm có! Vì sao? Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết Đệ 
Nhất Ba-la-mật phi Đệ Nhất Ba-la-mật, ấy gọi là 
Đệ Nhất Ba-la-mật". 

“Đúng vậy, đúng vậy” là đúng như thế, đúng 
như thê. Pháp Đại Thừa vốn khó tin khó hiểu. Tuy 
nhiên nếu chắng phải là căn khí Đại thừa mà vừa 
nghe pháp này, sẽ kinh ngạc, nghi ngại, sợ hãi! 
Nghe pháp này mà không kinh sợ, mới thật là hiếm 
có! Pháp hiếm có này không có pháp gì bằng nó, 
cho nên gọi là Đệ Nhât. Pháp vốn vô thuyết, lo toan 
đối với pháp mà thủ trước, cho nên bảo là phi Đệ 
Nhất Ba-la-mật. Bởi có nhân duyên thì cũng có thể 
thuyết, cho nên lại bảo â ây danh Đệ Nhất Ba-la-mật. 

§. Đoạn dứt mối nghi: Trì, thuyết, chưa thoát 
quả khô. 

Mối nghi này, từ đoạn xả thân bố thí ở trên ma 


sanh ra. 

"Tu-bô-đề! Nhẫn nhục Ba-la-mật, Như Lai 
thuyết phi nhẫn nhục Ba-la-mật. Vì sao? Tu-bô-đê! 
Như xưa, Ta bị vua Ca Lợi chặt đứt thân thể. Ta 
lúc bấy giờ, vô Ngã tướng, vô Nhân tướng, vô 
Chúng sanh tướng, vô Thọ giả tướng, nên không 
sanh sân hận. Tu-bô-đê! Lại nhớ thời quá khứ, năm 
trăm đời làm tiên nhân đã nhẫn nhục với bây nhiêu 
đời ấy, nên vô Ngã tướng, vô Nhân tướng, vô 
Chúng sanh tướng, vô Thọ giả tướng". 

Nhẫn nhục là một trong Lục độ Ba-la-mật. An 
thọ gọi là nhẫn. Huỷ hại gọi là nhục. Trước nói 
phước báo bởi xả thân mệnh là nhân của nỗi khô 
trong sanh tử, không bằng phước đức của thọ trì và 
thuyết kinh. Thực hành nhẫn nhục ở đây, cũng xả 
thân mệnh mà không thành nhân khổ, là vì sao? 
Bởi đạt pháp »o Ngã, đến ở bờ kia. Nói "phi nhẫn 
nhục Ba-la-mật”, tức vứt bỏ những dính mặc. Bởi 
hạnh nhẫn như vậy xưa kia Phật đã từng thực hành. 
Dẫn chuyện vua Ca Lợi để làm chứng. Tiếng Phạn 
là Ca Lợi, tiêng Trung Hoa là Cực ác, kiếp trước 
Phật từng làm Tiên Nhân, tu hành ở trong núi, nhân 
lúc vua đi săn bắn, mà không được vuI, bèn cắt tai 
mũi, chặt đứt tay chân của tiên nhân. Lúc đó tiên 
nhân không một mảy may sân hận, nhờ lực từ 
Nhẫn, thân liên lại như cũ. Bởi liễu đạt bỗn tướng, 
Ngã, Nhân, chúng sanh, Thọ giả đều là không, 
chăng những không khổ mà lại có lạc. chuyện quá 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1437 


khứ trong năm trăm đời làm tiên nhẫn nhục để 
chứng minh, nói lên sự thực hành nhẫn nhục chắng 
chỉ một đời mà thôi. 

Do vậy, Tu-bô-đê! Bồ-tát nên ly tất cả tướng 
mà phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Không nên trú sắc sinh tâm, không nên trú thanh, 
hương, vị, xúc, pháp mà sanh tâm; nên sanh tâm 
vô sở trú, nêu tâm hữu trú tức là phi trú, vì vậy mà 
Phật nói: Tâm Bồ-tát không nên trú sắc mà bồ thí. 
Tu-bô-đề! Bô-tát vì lợi ích tật cả chúng sanh, nên 
như vậy mà bồ thí. Như Lai thuyết tật cả các tướng 
tức là phi tướng. Lại thuyết, tật cả chúng sinh tức 
phi chúng sanh.” 

Phật nhiều đời nhiêu kiếp thực hành nhẫn nhục, 
nhờ vô ngã nên đặc thành Bô-đề, cho nên phát tâm 
Bỏ-đề nên lìa tất cả tướng. Lìa tướng tức là không 
trú sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nên 
sanh tâm vô sở trú. Tâm vô sở trú tức có thể trú 
Bỏ-đề, nếu Tâm hữu trú thì chẳng thể trú Phật đạo. 
Lục độ mà Bô-tát thực hành đều phải ly tướng. Sắc 
là đứng đầu sáu trân. Bồ thí là xêp đầu sáu độ. Cho 
nên bảo không nên trú sắc bô thí. Hành thí như vậy 
mới là làm lợi ích quân sanh, nêu còn có tâm thí và 
nhận, thì phi vô trú phân. Sau lại trừ bỏ dính mắc, 
cho nên bảo là phi tướng, phi chúng sanh. 

9. Đoạn dứt mối nghi có thể chứng được vô thê 
mà chẳng cần có nhân: 


Mối nghi nây có từ phần Vì lợi ích chúng sanh 
mà hành bồ thí ở trên. 

"Tu-bô-đê! Như Lai là chân ngữ, là thật ngữ, là 
như ngữ, là bât cuông ngữ, bât dị ngữ. Tu-bô-đê! 
Pháp mà Như Lai đặc được, pháp đó không thật 
không hư." 

Diệu quả Bô-đề mà Như Lai đắc được, như lý 
mà chứng, lìa ở ngôn thuyết. Tại sao lại nhắc nhở 
nhiêu lần công đức thọ trì và thuyết kinh luôn hơn 
hăn các phước đức bô thí khác. Bởi Phật vô sở 
chứng mà chứng, vô sở thuyết mà thuyết, cái đã 
chứng và đã thuyết đều đúng VỚI Lý thường hăng. 
E Thiện Hiện chưa đạt ý đó, cho nên lại bảo, đó là 
những lời nói chân, thật... "Chân ngữ, là thuyết 
về Phật Bô-đề. "Thật ngữ" là thuyết về pháp Tiểu 
thừa. "Như ngữ" là thuyết về pháp Đại thừa. "Bất 
dị ngữ" là thuyết về các chuyện thọ ký. "Bất cuống 
ngữ" là không lừa dối chúng sanh. (Người xưa dịch 
thiêu câu này). "Vô thật vô hư” là pháp mà Như 
Lai đã chứng, vốn lìa sự nói năng, cho nên bảo là 
không thật, đôi cơ có thuyết, cho nên bảo là không 
hư. 

10. Đoạn dứt mối nghi, Chân như hữu đặc, Vô 
đặc: 

Mối nghi này từ phần không trú tướng ở trước 
mà có. 

"Tu-bô-để! Nêu Bô-tát tâm trú ở pháp mà hành 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1439 


bồ thí, thì như người vào nhà tối không thấy gì cả! 
Nếu Bô-tát tâm không trú ở pháp mà thực hành bố 
thí, thì như người có mắt, dưới ánh sáng mặt trời 
sẽ thấy được các loại sắc. 

Thánh nhân nhờ vô vi chân như mà đắc danh: 
Nhưng Thể của chân như có khắp Cả mỌI nƠI, khắp 
cả mọi lúc. Sao chúng sanh có người đắc, có người 
lại không đặc? Bởi khác nhau là ở chỗ, Tâm có trú 
pháp và tâm không có trú pháp. "Trú” là trú vào 
dính mắc. Như thực hành bồ thí mà không đạt được 
tam luân thể không, gọi đó là trú pháp. Tâm đã trú 
pháp, thì không thành bố thí ba-la-mật, như vào 
trong bóng tối thì không thấy được gì! Nếu đạt tam 
luân thê không thì tâm vô sở trú, liên thành bồ thí 
ba-la-mật, như người có mắt, trong ánh sáng mặt 
trời thấy đủ các sắc tướng. 

Tu-bô-đề! Đời tương lai, nêu có Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng kinh này, thì Như 
Lai nhờ trí tuệ Phật đều thây biết người ấy, và 
người ây sẽ thành tựu được công đức vô lượng vô 
biên. 

Nói trong đời vị lai, nếu có người thọ trì đọc 
tụng, thì Phật nhãn, Phật trí đã biết và thây. Đã thực 
hành nhân thăng thì sẽ gặt quả Diệu, cho nên mới 
bảo là thành tựu công đức vô lượng vô biên. 

"Tu-bô-đề! Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, khoảng buổi sáng lấy Hăng hà sa số thân 


mạng để bô thí, khoảng buôi trưa lại lây Hăng hà 
sa sô thân mạng để bồ thí, khoảng buổi tôi cũng lấy 
Hắng hà sa số thân mạng đề bố thí. Cứ như vậy mà 
lây thân mạng bồ thí trong vô lượng trăm ngàn vạn 
ức kiếp. Nêu lại có người nghe kinh điền này, tín 
tâm không nghịch, thì phước đức này hơn kia, 
huống hồ là viết chép, thọ trì, đọc tụng, vì người 
khác mà giải thích thuyết giảng!" 

Khoảng buôi sáng là giờ Dân, giờ Mão, gIỜ 
Thìn (3 giờ đến 1 giò), "khoảng buổi trưa" là ĐIỜ 
Ty Ngọ Mùi (từ 9 giờ. đến 15 gIỜ), "khoảng buổi 
tối" giờ Thân Dậu Tuất (15 giờ đến 23 giờ). Cứ 
như vậy, một ngày ba thời, xả bỏ vô lượng thân vô 
lượng kiếp mà hành bồ thí. Thế gian chắc chắn 
không có chuyện đó, nhưng Phật giả bày để làm thí 
dụ, đê làm sáng tỏ sự đặc biệt của phước đức nghe 
kinh sanh tín, huông gì là viết chép trì tụng, nói 
giảng. Tín lực là thọ, niệm lực là trì. Xem văn gọi 
là đọc, thuộc văn gọi là tụng. Viết chép, thọ trì, đọc 
tụng, gọi là tự hạnh, vì người khác mà giải thuyết 
øọI1 là hóa tha. 

"Tu-bô-đề! Tóm lại, kinh này có công đức vô 
biên, bất khả tư nghị, bất khả xưng lượng. Như Lai 
đã vì những người phát tâm Đại thừa mà thuyết, vì 
những người phát nguyện Tối thượng thừa mà 
thuyết. Nếu có người thọ trì đọc tụng, rộng vì 
người khác mà thuyết, thì Như Lai đã biết người 
ây, đã thây người ây, và đều thành tựu công đức 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1441 


không thể đo lường, không thê xưng gọi, không có 
bờ bến, không thê suy xét. Hạng người như vậy sẽ 
gánh vác đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
của Như Lai. Vì sao? Tu- bô- đê! Nêu người VuI 
thích tiêu pháp, thì dính mặc vào Ngã kiên, Nhân 
kiến, Chúng sanh kiến, Thọ giả kiến và như vậy, 
với kinh này sẽ không thể nghe, thọ, đọc tụng, vì 
người khác mà giải thuyết! 

Thể của Bát-nhã này vốn dứt tuyệt sự suy. nghĩ 
và lời nói, công đức của nó rộng lớn không thế nÓI, 
không thể đo lường. Những người vui thích Tiểu 
thừa không thể nghe được, cho nên bảo là vì những 
người phát tâm Đại Thừa mà thuyết, vì những 
người phát nguyện tối thượng thừa mà thuyết. 
Người phát tâm Đại thừa là chỉ cho người thuộc 
diễn môn tam giáo. "Người phát nguyện tối thượng 
thừa” thường chỉ cho những người thuộc viên đồn, 
năng sanh tín giải. Những người như vậy tu hành 
pháp này thì thành tựu công đức bất khả tư nghị, 
gánh vác đạo vô thượng Bô-đề của Như Lai, những 
người tiểu thừa kia thì không thể nghe, thọ nhận, 
thọ trì, đọc tụng, vì người khác mà thuyết, v1 Dị 
dính mặc vào bôn tướng. 

"Tu-bô-đê! Ở nơi nào, nếu có kinh này, thì đó 
là nơi mà tất cả thế gian Thiên, Nhân, A-tu-la phải 
cúng dường. Nên biệt nơi đó cũng là bảo tháp, nên 
cung kính làm lễ, nhiễu quanh, lây các hương hoa 
mà rải chỗ đó. 


"Tháp" là nơi lưu giữ Xá-lợi. Trời, Người, A- 
tu-la phải cung kính phụng sự. Kinh quyền Bát-nhã 
này có ở chỗ nào, thì chỗ ây như là bảo tháp thờ xá 
lợi chân Pháp thân, không cung kính sao được. 

"Lại nữa, Tu-bô-đề! Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nào, thọ trì đọc tụng kinh này; nếu có người 
bị khinh bỉ, là do tội nghiệp kiếp trước của người 
ây, đáng phải đọa ác đạo, nhưng vì kiếp này bị 
người đời khinh nghiệp tội của kiếp trước cũng nhờ 
đó mà tiêu diệt, và sẽ đắc Vô thượng Chánh tiện 
đăng Chánh giác". Người trì tụng kinh này đáng 
được người khác tôn kính; ngược lại bị người khác 
khinh tiện là vì nghiệp tội kiếp trước hợp lại chiêu 
cảm ác báo; nhờ năng lực của kinh này, nên chỉ bị 
khinh bởi bị khinh tiện cho nên tội đó tiêu diệt, sẽ 
đặc Vô thượng Phật quả. Công đức trì kinh có thể 
nói là vô cùng lớn lao. 

"Tu-bô-đểề! Ta nhớ quá khứ trải vô lượng A- 
tăng-kỳ kiếp về trước, thuở Phật Nhiên Đăng, Ta 
được gấp, tám trăm bốn ngàn vạn ức na do tha chư 
Phật và đều đã cúng dường phụng sự, không luỗng 
qua. Nếu lại có người sau này ở thời mạt pháp mà 
thọ trì, đọc tụng kinh này, thì công đức đạt được so 
với công đức cúng dường chư Phật của ta không 
bằng một phân trăm, một phân ngàn vạn ức cho 
đến toán số thí dụ cũng không. diễn tả nồi" 

"A-tăng-kỳ" dịch là Vô số thời. "Na đũ tha”: 
Mười ức là một Lạc xoa, mười Lạc xoa là một Câu 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1443 


kỳ, mười câu kỳ là một na do tha. Như Lai ở thời 
quá khứ, trước Phật Nhiên Đăng, đã cúng dường 
vô sô chư Phật, công đức có thê nói không những 
sâu mà lại còn rộng lớn. Thế mà nói, không băng 
công đức người thọ trì kinh thời mạt pháp! Bởi trì 
kinh có thê sanh ra lý giải, đắc chứng Bô-đề. Cúng 
Phật tuy chiêu cảm được phước báo, nhưng chỉ là 
sự tướng, cho nên không bằng một phân trăm ngản 
vạn ức công đức thọ trì kinh. Nói "toán số, thí dụ 
không diễn tả nổi" là bởi phước của sự tướng là 
pháp xét nghĩ được, những diệu trí Bát-nhã thì 
quên năng và sở, dứt tuyệt sự đối đãi, không thể 
suy xét được. 

"Tu-bô-đề! Nếu Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nảo, ở thời mạt thể sau này, mà thọ trì đọc tụng 
kinh này, công đức đạt được nêu Ta nói đủ, hoặc 
có người nghe, thì tâm sẽ cuông loạn hỗ nghĩ 
không tin. Tu-bô- đề! Nên biết nghĩa của kinh này 
không thể suy xét được. Quả báo cũng không thể 
suy xét được". 

Với kinh này, nêu chăng phải là người có căn 
khí Đại Thưa, thì không thê trì tụng mà công đức 
cảm được là do trì tụng, người thường chăng nghe 
được, nêu nghe được tất sẽ hô nghi không tin, cho 
nên không nói đủ hết, bởi nghĩa thú của kinh này 
và quả báo của nó là không thể suy xét nồi! 

11. Đoạn dứt mối nghi, an trú hàng phục tồn 


~ 


Ngã: 


Mối nghi này, từ các đoạn văn không có các 
tướng Ngã, Nhân..." mà ra. 

Bấy giờ, Tu-bô-đê! Bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, nên 
trú như thế nào? Làm sao hàng phục tâm đó?" 

Thiện Hiện đầu tiên đã hỏi câu này, đến đây lại 
hỏi nữa, là vì sao? Lời hỏi tuy giống nhau, nhưng 
ý hỏi lại khác nhau. Trước đây, ý hỏi là chỉ hỏi cách 
trú, cách hàng phục. Còn ý hỏi ở đây, nêu cho răng 
ta trú được, ta hàng phục được, tức còn tôn Ø1Ữ SỰ 
phân biệt đó, làm chướng ngại sự chân chứng đạo 
Võ Trú, cho nên lại hỏi câu đó. 

Phật bảo Tu-bô-đề: "Nếu Thiện nam tử, thiện 
nữ nhân, phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác, thì nên sanh tâm như vây: Ta sẽ phải diệt độ 
tật cả chúng sanh, diệt độ tất cả chúng sanh tôi, 
nhưng không có một chúng sanh nào thật sự được 
mình diệt độ. Vì sao? Tu-bô- đề! Nếu Bôồ-tát có 
Ngã tướng, Nhân tướng, Chúng sanh tướng, Thọ 
ø1ả tướng thì chẳng phải là Bồ-tát! Nguyên đo là vì 
sao? Tu-bô-đê! Thật không có pháp nảo là phát tâm 
vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Ý của đoạn văn này cũng giông với trên. Trước 
chỉ là phá tỉnh để hiển trí. Cái tình bị phá là bốn 
tướng thô chấp về Ngã, Nhân... cái trí được hiển 
tức chân trí Bát-nhã. Từ đoạn này về sau là quên 


SỐ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1445 


trí để hiển lý, phá tế chấp, bốn tướng Ngã, Nhân... 
do ngôi vị này lần lần nhập vào hàng thánh. 

12. Đoạn dứt mỗi nghi, nhần của Phật là có Bỏ- 
tát. 

Mối nghi này từ đoạn "Thật không có pháp phát 
Bồ-đề tâm" mà ra. 

"Tu-bô-đê! Ý ông thế nào? Như Lai ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng, có pháp đắc Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác không? 

Do trước đã nói: "Thật không có pháp trải tóc 
che bùn để phát Bồ- đề tâm". Ý cho rằng, không 
phát tâm thì không có Bô-tát. Nêu không có Bồ- 
tát, thì tại sao Thích Ca ở chỗ Phật Nhiên Đăng, 
tên là Thiện Tuệ, lại hành Bô-tát hạnh, được thọ 
ký? 

Phật e Thiện Hiện ngâm có nghi này, cho nên 
lên câu hỏi đó. 

Bạch Thế Tôn! Không có ạ! Như con hiểu 
nghĩa Phật thuyết, Phật ở chỗ Phật Nhiên Đăng 
không có pháp nào đặc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Ý đáp của Thiện Hiện là: Thiện tuệ trú Phật 
thích ca thời quá khứ khi đó đều vô sở đắc, ly các 
phân biệt, do ngộ Vô pháp, cho nên đắc thọ ký. 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu-bô-đẻ! Thật 
không có pháp Như Lai đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Nếu có thì Phật Nhiên Đăng đã 


không thọ ký cho Ta: Ông ở đời tương lai sẽ được 
làm Phật danh hiệu là Thích Ca Mâu NI. Vì thật 
không có pháp đặc Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác; do đó Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Ta" 
nói lời thế này. 

Lời nói: Ông ở đời tương lai sẽ được làm Phật, 
hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thiện Hiện đã hiểu pháp 
vô sở đắc, Phật chấp nhận lời nói đó, mới nói: 
“Đúng vậy! Đúng vậy!" Đã vậy, còn nhắc lại nhiều 
lần lời dạy bảo, là để cho Thiện Hiện biết pháp Vô 
sở đặc là rất thâm sâu và rất chí lý, cho nên mới 
được thọ ký. Diệu quả mà Như Lai đã chứng là 
pháp môn đều vốn là Tâm Địa, Ly Các Danh 
Tướng, trong sự Không có truyên trao và thọ nhận 
mà nói là truyền trao, thọ nhận. 

13. Đoạn dứt mỗi nghi: không có Nhân thì 
không có Phật pháp: Mối nghi này, từ giải thích 
trên "Thích Ca thực hành nhân ở chỗ 

Phật Nhiên Đăng, thật không có đắc" mà có. 

Vì sao? Vì Như Lai, tức nghĩa Như của các 
pháp. Nếu có người nói: Như Lai đặc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Tu-bô-đê! Thật không có 
pháp để Phật đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác." 

"VỊ sao?” Vì là lời trưng khởi, do trước đã nói, 
không có pháp đắc quá Bô-đê, cho nên được Phật 
Nhiên Đăng thọ ký, bèn nghĩ, đã không có quả 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1447 


Phật, sao lại có pháp Phật? Giải thích: "Như La" 
là nghĩa Như của các pháp, Như là Chân Như, 
không giả ngụy gọi là chân. Không khác gọi là 
Như. Thể chân như này xuyên suốt cả ba đời, khắp 
cả mười phương, chăng không, chắng có, không 
đối, không thay, gọi là Như Lai Tánh, nếu có cái 
đắc tức chăng phải là Bồ-đề của Phật. 

Tu-bô-đề! Đạo Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác mà như lai đắc, trong ây, vô thật vô hư. Vì vậy 
mà Như Lai nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. 
Tu- bô-đê! Cái gọi là tật cả pháp tức phi tất cả pháp, 
ây gọi là tật cả pháp." 

"Cái đắc được" là quên tình mà chứng. "Vô 
thật" là chắng phải Tướng Hữu Vi. "Vô hư" là thể 
chơn như. Nhưng chơn như này chăng phải là riêng 
cho một pháp nào khác, mà chính là tất cả các 
pháp, thuộc sắc thanh.... Ly tính ly tướng gọi là thể 
của chơn như. Chỉ có Phật với Phật mới có thể 
chứng, cho nên tất cả pháp đêu là Phật pháp. Thê 
của Chân như tuy không lìa các pháp, nhưng cũng 
không thế giữ lây sự dính mặc; cho nên bảo "tức 
phi Nhất thiết pháp, ấy gọi là Nhất thiết pháp". 

"Tu-bô-để! Thí như thân người trường đại! 

Tu-bô-đề nói: "Bạch Thế Tôn! Như Lai nói 
thân người trường đại, tức phi đại thân, ấy gọi là 
đại thân"! 

Như trên đã nói: Thể của chân như mà Như Lai 


chứng, luôn có mặt khắp mọi nơi, có thê øỌI là fO 
lớn vậy. Lại e Thiện Hiện khởi kiến giải về sự to 
lớn, cho nên Phật lại Dụ răng: Thí như thân người 
trường đại! Thiện Hiện nhờ dụ mà ngộ, liên nói: 
Phi đại thân, â ây mới gọi là đại thân. 

Luận nói: Đại Thân có hai nghĩa: 1. Khắp mọi 
nơi, tức Pháp thân; 

2. Công đức lớn, tức báo thân. Hai thân đó đều 
ly các tướng cho nên gọi là Phi. 

14. Đoạn dứt mỗi nghi: không có người độ 
chúng sanh, trang nghiêm Tình Độ. 

Nghi này giống như nghi thứ mười hai, đều từ 
trong nghi thứ mười một: "Thật không có pháp để 
phát tâm” mà ra. 

"Tu-bô-đề! Bô-tát cũng vậy. Nêu nói lời này: 
Ta sẽ diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh, thì 
không gọi là Bô- tát! Vì sao? Tu- bô-đề! Thật không 
có pháp gọi là Bồ-tát. Vì vậy mà Phật thuyết: Vô 
ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Tu-bô-đê! 
Nếu Bô-tát nói lời này: Ta sẽ trang nghiêm cõi Phật 
thì không thể gọi đó là Bôồ-tát. Vì sao? Như Lai 
thuyết trang nghiêm cõi Phật tức phi trang nghiêm, 
ầy mới gọi là trang nghiêm. Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát 
thông đạt vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ 
giả, thì Như Lai sẽ nói đó là Bôồ-tát chân thật. 

Pháp và Giới dung hợp lẫn nhau. Thân và Độ 
binh đăng. Đã không có Phật đạo đề thành, sao còn 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1449 


có chúng sanh để độ?! Thế cho nên, khởi tâm để 
độ chúng sanh, tu hành trang nghiêm Tịnh Độ tức 
là kiến giải của hàng phảm phu, không thế gọi là 
Bỏ-tát. Rốt cùng thì nên khởi Tâm gì, mới gọi là 
Bồ-tát? Cho nên lại bảo là Thông đạt pháp Vô ngã 
mới là Bồ-tát chân thật. 

15. Đoạn dứt mối nghi: Chư Phật không thấy 
chư pháp. 

Mối nghi này từ đoạn "Bô-tát không thây có 
chúng sanh để có thê độ, và đề có thể nghiêm tịnh 
cõi Phật mà ra” 

"Tu-bô-đê! Ý ông thê nào"? Như Lai có nhục 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có nhục 
nhãn. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thế nào"? Như Lai có thiên 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có thiên 
nhãn. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thế nào"? Như Lai có tuệ 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có tuệ 
nhãn. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thê nào"? Như Lai có pháp 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có pháp 
nhãn. 


"Tu-bô-đề! Ý ông thế nào"? Như Lai có Phật 
nhãn không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai có Phật 
nhãn. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thê nào"? Toàn bộ số cát ở 
trong sông Hăng, Phật có nói là cát không? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như Lai nói là cát. 

Tu-bô- đê! Ýô ông thê nào? Toàn bộ sô cát trong 
một sông Hắng, có số sông Hắng bằng VỚI SÔ Cát 
đó, toàn bộ sô cát trong những sông Hăng â Ấy, băng 
sô thê giới của chư Phật, như vậy thì có nhiều 
không? 

- Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu! 

Phật bảo Tu-bô- đề: "Các loại tâm của chúng 
sanh, trong những quốc độ ấy, Như Lai đều biết. 
Vì sao? Vì Như Lai nói các Tâm â ấy đều là phi tâm, 
ây mới gọi là Tâm. Nguyên do vì sao? Tu- bô-đê! 
Tâm quá khứ không thể năm bắt, tâm hiện tại 
không thể năm bắt, tâm vị lai không thể năm bắt 

Trước nói: chẳng thấy kia là chúng sanh, chăng 
thây Ta là Bô-tát, chăng thây nghiêm tịnh cõi Phật, 
như vậy thì không thấy chư pháp, gọi là chư Phật 
Như Lai. Nhưng mà Như Lai lại đây đủ ngũ nhãn, 
há chăng thây øì sao? Ngũ nhãn là: Nhục nhãn, 
thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Cổ đức 
có kệ răng: 

Thiên nhãn thông chẳng ngại 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1451 


Nhục nhãn ngại chăng thông 
Pháp nhãn chỉ quán tục 

Huệ nhãn liêu trì không 
Phát nhãn như ngàn trời 
Chiếu thể khác vẫn đồng. 

Ngũ nhãn đó thông cả mười giới, nhưng hơn 
kém khác nhau. Như kinh đã dạy, Như Lai có đủ 
cả Năm Nhãn, đều là Phật nhãn, cho nên tâm của 
tật cả chúng sanh nhiều như Hăng hà sa số thế giới 
khắp mười phương, thì Như Lai đều thấy biết. 
Nhưng Tâm của chúng sanh với nhiêu loại điên 
đảo, mà nói là phi tâm, vì vọng thức vốn không, y 
mới gọi là Tâm. Bởi chân như bất diệt. Nguyên do 
Vì sao? Sau sẽ giải thích nguyên do phi Tâm. Bởi 
tâm của ba đời quá khứ thì đã diệt, vị lai thì chưa 
đến, hiện tại thì không dừng trụ, đều là hư vọng 
sanh diệt, cầu nó thì không thể đắc! 

16. Đoạn dứt mỗi nghi: phước đức ví với, Tâm 
điên đảo. 

Mối nghi này từ "Tâm trú điên đảo" ở trên mà 
ra. 

"Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Nếu có người lây 
bảy báu đây cả tam thiên đại thiên thê giới, để bỗ 
thí, thì người ấy nhờ nhân duyên ây được phước 
nhiêu không? 

Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Người đó nhờ nhân 
duyên ây đắc phước rất nhiêu! 


Tu-bô-đê! Nêu phước đức có thật, thì Như Lai 
không nói được nhiều phước đức; vì phước đức là 
Vô, nên Như Lai mới nói là được nhiều phước 
đức". 

Trước nói tâm chúng sanh trú trước hữu, thành 
ra là điên đảo, mà phước do tâm tạo ra, chắng lẽ 
cũng là điên đảo chăng? Cho nên Phật đoạn dứt nó. 
Nói "phước đức có thật" nghĩa là trú tướng bố thí 
thành nhân hữu lậu, phước đức đó thì ít. "Phước 
đức Vô" nghĩa là ly tướng bồ thí thành nhân vô lậu, 
phước đó lại nhiều. Thế thì không trú ở tướng, tâm 
ly điên đảo, phước mà mình làm đều là thiện pháp. 

17. Đoạn dứt mối nghi: Vô vi sao có Tướng 
hảo? 

Mối nghi này từ ý "Như Lai, tức là nghĩa Như 
của các pháp” mà ra. 

"Tu-bô-đề ! Ý ông thế nào? Phật có thể lây cụ 
túc sắc thân đề thấy không? 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không nên thấy Như 
Lai bằng săc thân cụ túc. Vì sao? Vì Như Lai nói 
cụ túc sắc thân tức phi cụ túc sắc thân, ây gọi là cụ 
túc sắc thân. 

Tu-bô-đề! Ý ông thế nào? Như Lai có thê lây 
cụ túc các tướng đề thây Như Lai không? 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! Không nên thấy Như 
Lai bằng cụ túc các tướng. Vì sao? Như Lai nói các 
tướng cụ túc, tức phi cụ túc, ây mới gọi là các 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1453 


tướng cụ túc. 

Trên đã nói: Cái mà chư Phật đã chứng là pháp 
thuộc vô vi, vì sao Phật Thân lại có tám mươi vẻ 
đẹp và ba mươi hai tướng tốt để có thể thây được? 

Vì để đoạn dứt mỗi nghi đó, cho nên có câu hỏi 
này. Thiện Hiện đã biết Pháp thân Như Lai chắc 
chăn chăng phải là sắc tướng để có thể thấy được, 
nhưng cũng chưa từng lia sắc tướng để không thể 
thấy. Cho nên mới bảo: "Tức phi cụ túc sắc thân, 
ầy danh cụ túc sắc thân, tức ph1 cụ túc các tướng, 
ây danh cụ túc các tướng", do vì toàn thê pháp thân 
vô v1 Khởi dụng là ứng thân tướng hảo. Vì vậy mà 
ứng thân tức là Pháp thân; cho đến vô tướng mà 
tướng, tướng mà vô tướng. Vô kiến mà kiến, kiến 
mà vô kiến là vậy. 

18. Đoạn dứt mối nghi: Không có thân làm sao 
thuyết pháp? 

Mối nghi này từ phân “Thân tướng không thế 
thây được" mà ra. "Tu-bô-đề! Ông đừng cho rằng, 
Như Lai tác niên này: Ta đang 

hữu sở thuyết pháp Đừng nghĩ như vậy. Vì sao? 
Nếu có người nói: Như Lai đang hữu sở thuyết ây 
là báng Phật: bởi không hiểu những điều Ta thuyết. 
Tu-bô-đê! Thuyết pháp, là vô pháp để thuyết, ấy 
mới gọi là thuyết pháp." 

Đã bảo, tướng tốt của sắc thân Như Lai không 
thê thây được, thì làm sao vì người khác mà rộng 


nói pháp? Bởi BI và Nguyện của Như Lai sâu nặng, 
theo cảm mà ứng. Vô thuyết mà thuyết, thuyết tức 
vô thuyết. Không đạt ý đó, thành ra là báng Phật! 
Bảo: "Vô pháp để thuyết, ấy mới gọi là thuyết 
pháp” là đã lìa tảnh châp rôi, không phương ngại 
việc xưng tánh mà thuyêt. 

Bấy giờ, Huệ mệnh Tu-bô-đề bạch Phật: "Bạch 
Thê Tôn! Như có chúng sanh ở đời vị lai, nghe 
được pháp này, có sanh tín tâm không?" 

Thiện Hiện Đệ Nhất hiểu Không, tương ưng 
với tuệ Không của Bát-nhã; lây Huệ làm Mệnh, 
cho nên gọi là Huệ Mệnh. Trước đã nói, Thân là 
thân của phi thân, pháp mới là phi thuyết mà 
thuyết. Thân và pháp đều vi diệu, khó tin khó hiểu, 
do nguyên nhân đó mà có nghi vấn này. 

Phật nói: "Kia phi chúng sanh, phi bất chúng 
sanh. Chúng sanh có thánh có phàm, mà chúng 
sanh phàm phu với Bát-nhã này, không thể sanh 
tín, nhưng chúng sanh thánh thể lại có thê tin hiểu 
được. 

Nói: "Kia phi chúng sanh” nghĩa là phi chúng 
sanh phàm phu. "Phi bất chúng sanh" chính là 
chúng sanh thánh thể. Chúng sanh thánh thê tức 
những người căn khí Đại Thừa, há lại có thể xem 
là chúng sanh phàm phu để không thê sanh tín?! 
Còn e Thiện Hiện chưa ngộ hiểu, nên đoạn văn sau 
lại giải thích thêm điều ấy. 


SỐ 1703 - KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1455 


Vì sao? Tu Bô-đề! Chúng sanh ấy là chúng 
sanh, Như Lai thuyết phi chúng sanh, ây danh 
chúng sanh”. 

Nói chúng sanh ấy là chúng sanh, cũng đoạn 
văn trên nói phi chúng sanh phi bất chúng sanh. 
"Như Lai thuyết phi chúng sanh, ây danh chúng 
sanh", ý nói: Chăng phải là chúng sanh phàm phu 
mà là chúng sanh Thánh thể, có thê sanh tín giải. 

19. Đoạn dứt mối nghi: Vô pháp thì làm sao tu 
chứng? 

Mối nghi này, từ trong mối nghi mười hai và 
mười ba, về "Vô pháp đắc Vô thượng Bồ-đề mà 
Ta". 

Tu-bô-đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Phật 
đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác là vô sở 
đặc sao? 

Phật nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tu-bô-để! Ta 
với Vô thượng Chánh đắng Chánh giác cho đến 
không có một chút pháp nào có thê đắc, ây mới gọi 
là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác". 

Trước đã nói, thật không có pháp để đắc Vô 
thượng Chánh đắng Chánh giác, thì làm sao lại có 
tu chứng? Cho nên nghi mà hỏi. Phật đáp có ba 
điều: 1. Đáp: vô pháp khả đắc là chánh giác; 2. 
Đáp: Bình đăng là chánh giác; 3. Đáp: Chánh Trợ 
tu thiện thành chánh giác. Lời đáp thứ nhất là như 
trên. 


"Lại nữa, Tu-bô-đề! Pháp ây bình đăng, không 
có cao thấp, ây mới gọi là Vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác". 

Lời đáp thứ hai, bình đăng là chánh giác. 

"Lây vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ 
g1ả, tu tất cả thiện pháp; thì đặc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Tu- bô-để! Cái gọi là thiện pháp, 
Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, ây mới gọi là 
thiện pháp. 

Lời đáp thứ ba: Chánh trợ tu thiện thành chánh 
giác. 

"Chánh Trợ”: chánh là chánh quán, không có 
bốn tướng Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả. Trợ là 
Trợ Duyên, tu tất cả thiện pháp. 1. Lời đáp thứ nhất 
là không có pháp để đắc thành chánh giác, đạt vọng 
tức chân; 2. Lấy bình đăng làm chánh giác, nghĩa 
là pháp không có cao thấp: 3 Lây chánh trợ thành 
chánh giác, nghĩa là lìa tướng tu thiện. Do ly tướng, 
nên gọi là thiện pháp. 

20. Đoạn dứt mỗi nghi: Những điều được 
thuyết đêu vô ký, chăng phải nhân: 

Nghi này từ đoạn "tu thiện pháp” ở trên mà ra. 

Tu-bô-đề! Toà bộ núi chúa Tu-di có trong tam 
thiên đại thiên thê giới; bảy báu tụ hợp lại to lớn 
cũng giông như vậy. Nếu có người dùng để bồ thí 
cho tât cả chúng sanh lại có người tin hiểu kinh 
Bát-nhã Ba-la- mật này, cho đến chỉ một bài kệ bôn 


SỐ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1457 

câu, mà thọ trì, đọc tụng, vì người khác diễn thuyết, 
thì phước đức trước không băng một phân trăm, 
một phân trăm ngàn vạn ức, dùng toán số thí dụ 
cũng tính không nỗi, so với phước đức trì tụng 
kinh. 

Trước đã nói, do tu thiện pháp mà đắc được Bỏ- 
đê, thì pháp mà Phật thuyết là pháp vô ký, không 
đặc Bô-đề được sao? E có nghi này, cho nên Phật 
mới nêu bồ thí bảy báu tụ nhiêu như những núi Tu- 
đi sơn vương trong tam thiên đại thiên thê gIỚI. Lại 
còn so sánh với công đức trì thuyết bốn câu kệ 
trong kinh, chăng bằng một phân trăm ngàn vạn 

ức! Pháp mà Phật thuyết lia tướng ngôn ngữ. Bởi 
lia Tướng cho nên có thê làm Nhân cho Bô-đê, cho 
nên Kệ của ngài Từ Thị nói: “Tuy nói pháp vô ký 
nhưng thuyết là nhân kia". Kia tức là Bô-đê vậy. 

21. Đoạn dứt mối nghi: Bình đăng thì làm sao 
độ sanh? 

Nghi này từ trong nghi thứ mười chín, nói về 
"Pháp ây bình đăng" mà ra. 

"Tu-Bô-đê! Ý ô ông thế nào? Các ông đừng cho 
răng Như Lai tác niệm thế này: Ta sẽ độ chúng 
sanh. Tu-bô-đê! Chớ nên tác niệm ây. Vì sao? Vì 
thật không có chúng sanh để Như Lai độ. Nêu có 
chúng sanh đề Như Lai độ, thì Như Lai có Ngã, 
Nhân. Chúng sanh, Thọ giả sao? Tu- bô-để! Như 
Lai thuyết Hữu Ngã tức là Phi Hữu Ngã, mà những 


người phàm phu cho là Hữu Ngã. Tu-bô-để! Phàm 
phu ây, Như Lai thuyết tức phi phàm phu". 

Đã nói là pháp bình đẳng không có cao thấp, vì 
sao Như Lai lại độ chúng sanh? Cho nên có bài kệ 
nói: “Chân pháp giới bỉnh đẳng, Phật không độ 
chúng sanh, lây danh cùng âm kia, không lìa với 
pháp giới." 

Danh, tức là giả danh của chúng sanh. Âm tức 
là Thật pháp của năm âm. Giả danh và Thật pháp 
đó đều tức là pháp giới, cho nên mới nói là "không 
hìa với pháp giới". Đã tức là pháp giới, thì phàm và 
thánh cũng cùng một như, chăng lẽ lại còn có 
chúng sanh để độ hay sao? Cho nên nói: Phật 
không độ chúng sanh. Nếu Như Lai tự cho răng, 
Ta là Năng Độ, chúng sanh là Sở Độ, thì đó là dính 
mặc ở bốn tướng Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả. 
Do lìa bốn tướng thì chẳng phải độ mà là độ, độ 
mà chẳng phải là độ. Ấy là "Như Lai thuyết hữu 
ngã" nghĩa là chân ngã, "tức phi hữu ngã", chăng 
phải là vọng ngã. Ngã của phàm phu là Ngã chấp. 
"Phi phàm phu”, luận nói phi sanh, là không sanh 
pháp Thánh nhân, tức cõi phàm phu. 

22. Đoạn dứt mỗi nghi: lẫy tướng so biết chân 
Phật. 

Nghĩ này từ trong nghĩ thứ mười bảy, nói: 
"Không nên lấy các tướng của sắc thân để thấy 
Như Lai" mà ra. 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1459 


"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Có thể lây ba mươi 
hai tướng để quán Như Lai không? 

Tu-bô-để nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Lây ba 
mươi hai tướng để quán Như Lai. 

Phật nói: Tu-bô-đê! Nếu lấy ba mươi hai tướng 
để quán Như Lai, thì Chuyển luân thánh vương là 
Như Lai chăng? 

Tu-bô-đề bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Như con hiểu nghĩa Phật 
thuyết, thì không nên lấy ba mươi hai tướng để 
quán Như Lai. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói bài kệ: 

Nếu lấy sắc thấy Ta, Lây âm thanh câu Ta, 
Người ấy hành tà đạo, Không thể thấy Như Lai! 

"Ba mươi hai tướng. là tướng của Ứng thân: 
“Quán Như Lai" là quán Pháp thân Như Lai. Ý hỏi: 
Có thê ở trong tướng đẹp của ứng thân, mà quán 
thây Pháp thân không? Thiện Hiện vừa biết tướng 
đẹp của ứng thân từ Pháp thân mà lưu xuất, nếu 
thây tướng đẹp tức là thây Pháp thân. Cho nên mới 
đáp vậy: Đúng vậy! Đúng vậy! Phật lại e Thiện 
Hiện dính mắc ở ứng thân, vì vậy mà lây "Luân 
vương tức Như Lai" để hỏi vặn lại, nhưng Thiện 
Hiện hiểu l hỏi của Phật, cho nên nói: Không thể 
lấy ba mươi hai tướng đẹp để quán Như Lai". Và 
rôi Phật lại thuyết kệ đề chứng minh điều đó. Thế 
của Pháp thân chắc chăn không lìa ở Sắc, Thanh.. 


nhưng phàm phu lại rơi vào Nghe Thấy, ấy là hành 
tà đạo, thì không thế thây Như Lai. 

23. Đoạn dứt môi nghi: Phật quả chăng liên 
quan đến phước tướng. 

Nghi này từ ý kinh: "Không nên lây tướng quán 
Phật" ở trên mà ra. 

Tu Bồ-đề! Nếu ông tác niệm thế này: Như Lai 
không dùng tướng cụ túc nên đặc Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Tu Bồ-đề! Đừng tác niệm 
thê này: Như Lai không dùng tướng cụ túc nên đặc 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tu-bô-đê! 
Nếu ông tác niệm thê này: Người phát tâm Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, thuyết các pháp 
đoạn diệt. Đừng tác niệm ây. Vì sao? Vì Người 
phát tâm Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, đôi 
với pháp, không thuyết tướng đoạn diệt. 

Trên đã nói, Bồỏ-đểề mà Như Lai chứng thì 
không do phước đức, thê thì những phước đức mà 
Bỏ-tát tu tập, không thành Nhân của Bồ-đề hay 
sao? Cũng không được quả báo hay sao? Vì để 
đoạn dứt môi nghi đó, cho nên mới bảo: Đừng tác 
niệm này, Như Lai không nhờ tướng cụ túc mà đặc 
Bỏ-đề". Cụ túc tướng tức là phước đức tướng, bởi 
nhân của phước đức mà Đại Thừa tu hành, mà Quả 
của phước đức đắc được, chỉ là lìa tướng của thủ 
trước, chứ không giông với kiến đoạn diệt của Tiểu 
thừa. Cho nên mới bảo: "Đối với pháp, không 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1461 


thuyết đoạn diệt tướng”, vỀ sau còn bày dụ đề dạy 
bảo. 

Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát lấy bảy báu đây cả tam 
thiên đại thiên thế giới, ngang băng VỚI SÔ cát sông 
Hăng để bồ thí, lại có người biết tất cả pháp Vô 
Ngã, đắc thành ở Nhẫn, thì phước đức đặc được 
của Bồ- tát này nhiêu hơn Bô-tát trước. Tu-bô-đê! 
Vì các Bô-tát không thọ nhận phước đức". 

"Tu-Bô-đề bạch Phật: Bạch Thể Tôn! Vì sao 
Bồ-tát không nhận phước đức?" 

Tu-bô-đê! Tu Bồ-đề dính mặc những phước 
đức mà mình đã làm Bô-tát chăng nên tham đắm, 
vì vậy mà nói là không nhận phước đức". 

Giả sử có người lẫy Dảy báu của vô lượng thế 
ĐIỚI để thực hành bồ thí, mà tâm còn có chỗ dính 
mặc, thì phước đức cảm được sẽ thành Hữu Lậu. 
Còn nếu tâm lìa sự dính mắc thì thành Vô Lậu. Cho 
nên bảo: "Nếu có người biết tật cả pháp Vô Ngã, 
đặc thành ở Nhẫn". Vô Ngã là không có hai chấp 
Nhân và Pháp. Nhẫn, tức là Vô Sanh Pháp Nhẫn, 
là sở chứng của Sơ Địa Bôồ-tát. Đã đặc Vô Sanh 
Pháp Nhẫn thì khác với người hành bố thí mà trú 
tướng kia. Nói không thọ phước đức nghĩa là 
không thọ nhận phước báo Hữu Lậu. Thiện Hiện 
lại nghi, đã không thọ nhận phước báo thì làm sao 
có thê chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn? Phải biết 
quả báo hữu lậu thì không nên thọ nhận, còn quả 


báo vô lậu thì nên thọ nhận, nhưng không nắm gIỮ. 
Thủ là thủ trước. Cho nên mới bảo: "Bồ-tát không 
nên tham trước phước đức mà mình đã tạo ra". 

24. Đoạn dứt mỗi nghĩ: Hóa thần xuất hiện thọ 
phước. 

Mối nghi này từ phân trên "Không thọ nhận 
phước đức" mà ra. "Tu-bô-đề! Nếu có người nói: 
Như Lai lúc đến, lúc đi, lúc ngôi, 

lúc năm, thì người đó không hiểu nghĩa Ta đã 
thuyết. Vì sao? Vì Như Lai là không từ đâu đến và 
cũng không đi về đâu, cho nên mới gọi là Như 
Lai”. 

Có đến, đi, ngồi, năm, đó là Ứng thân Như LuaI. 
Không đến, không đi, không ngôi, không năm, đó 
là Pháp thân. Như Lai kiếp trước, khi thực hành 
Bỏ-tát đạo, không thọ nhận phước báo, sao lại có 
quả tướng của đến, đi, ngôi, nằm...? Đề các chúng 
sanh cúng dường đắc được phước báo, e có nghi 
này, cho nên bảo cho biết để giải thích nghi ây, 
nghĩa là dụng ứng Như Lai thị hiện thì có động tác; 
mà Thể của Pháp thân thì Như Như bất động. 

25. Đoạn dứt mối nghi: Pháp thân và Hóa thân 
là Một, là Khác. 

Nghi này từ "Ứng thân có đến đi..." ở trên mà 
ra. 

"Tu-bô-đề! Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, lấy tam thiên đại thiên thế giới đập nát thành 


SÓ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1463 


vi trân. Ý ông thế nào? Số vi trần ấy có nhiều 
không? 

Tu-bô-đề đáp: "Bạch Thê Tôn! Rất nhiêu"! 

Trên đã nói, ứng thân đến đi là khác (dị), Pháp 
thân không có đến đi, nên Pháp thân chỉ Một. Phật 
e Thiện Hiện có kiến cùng Một và Khác nhau( nhất 
và dị), cho nên bảy dụ để giải thích. Trong giải 
thích đó, phân đầu là đoạn dứt nghĩ ngờ vê thê gIỚI 
và vi trần là Một là Khác. Phân tiếp là ngôn thuyết 
Ngã Pháp Ly Tướng. Trong phân đầu văn chia làm 
ba phân: 1. Nêu thế giới là Một, vi trần là Khác, để 
hiển Dày vô tánh. Nói "thế giới" là dụ cho Pháp 
thân, nói vi trần là dụ cho ứng thân. Thế ĐIỚI là 
Một, vi trần là Khác. Đập nát thế giới thành vi trần, 
vi trần cũng không có tảnh khác. Hợp cả vi trần 
thành thế giới, thế giới cũng không có tánh Một. 
Dụ cho toàn bộ cả Pháp thân khởi Ứng thân, ứng 
thân cũng không có khác tánh, toàn cả ứng thân tức 
là Pháp thân, mà Pháp thân không có Một tánh. 
Cho nên có bài kệ: "Đến, đi, Hóa thân Phật, Pháp 
thân thường bất động, ở nơi thế giới ấy, chăng Một 
cũng chăng khác". Thê và Dụng của Như Lai dung 
hòa với nhau, cho nên có thê là Một, có thể Khác, 
chẳng Một chắng Khác, tự tại vô ngại. 

"Vì sao? Nếu những vi trần ây thật có, thì Phật 
không thuyết là những vi trần. Nguyên do VÌ Sao? 
Phật thuyêt chúng vi trần tức phi những vi trân, ây 
mới gọi là những vi trần" 


Đây là giải thích về vi trần. Vi trân dụ cho ứng 
thân không có khác tánh. Nếu biết đập nát thế ĐIỚI 
tạo thành vi trần, thì vi trần toàn là thế gIỚI, tật 
nhiên là vi trần không có thật tánh, cho nên mới 
nói 'tức phi vi trần" . Nhờ Ly tảnh chập mả thuyết 
là vi trần, cho nên bảo "ây mới gọi là vi trần". Dụ 
này cả Pháp thân khởi ứng, thì ứng thân tức là Pháp 
thân, sao lại có tánh khác thay! 

"Thế Tôn! Tam thiên đại thiên thế giới mà Như 
Lai thuyết, tức phi thê gIỚI, ây gọi là thế giới. Vì 
sao? Nêu thế giới thật có, tức là nhất hợp tướng. 
Như Lai thuyết nhất hợp tướng tức phi nhất hợp 
tướng, ấy gọi là nhất hợp tướng hợp". 

"Tu-bô-đề! Nhất hợp tướng tức là bất khả 
thuyết, chỉ những người phàm phu tham đắm dính 
mặc vào chuyện đó." 

Đây là giải thích thế giới dụ cho Pháp thân 
không có Một tánh. Nếu biết hợp vi trần là thế giới, 
thì thê giới toàn là vi trần, như vậy thê ĐIỚI, không 
có thật tánh, Cho nên bảo tiếp: "Tức phi thế giới, 
dùng Ly tánh kế mà thuyết thê giới, do đó lại nói: 

"ây gọi là thế giới". "Tướng hợp Một" nghĩa là 
chúng trần hòa hợp làm thành một thế giới. "Phi 
tướng hợp Một" là chăng phải sự hợp Một của tánh 
chấp. "Ấy gọi là tướng hợp Một" nghĩa là sự hợp 
một của Ly tánh. Tướng hợp Một này bất khả tư 
nghị, nhưng phàm phù không hiểu, nên tự mình 
sanh ra tham trước mà thôi. Dụ này cho ta thấy 


SỐ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1465 


răng, toàn cả ứng thân là Pháp thân, Pháp thân 
không ly ứng thân, đều có một tánh mà thôi. 

"Tu-bô-để! Nêu có người nói: Phật thuyết: Ngã 
kiến, Nhân kiến, chúng sanh kiên, thọ giả kiên. Tu- 
bô-đề! Ý ông thê nào? Người ấy hiệu nghĩa Ta 
thuyết chăng? 

Bạch Thế Tôn! Không ạ! Người ây không hiểu 
nghĩa Như Lai thuyết. Vì sao? Bạch Thế Tôn! Nói 
ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến; 
tức phi ngã kiến, nhân kiên, chúng sanh kiến, thọ 
giả kiên; Ấy mới là ngã kiến, nhân kiến, chúng 
sanh kiến, thọ giả kiến!" 

Từ đây là, nói về lìa hai kiên và Kiến, Ngã kiến 
và ,Pháp. Đây là phần một nói về lìa Ngã kiên. Ngã 
kiên gồm: chân ngã, vọng ngã kiên. Vọng ngã kiên 
là hư vọng phân biệt. Chân ngã kiến là Như Lai 
kiến. viễn ly châp trước Đã lìa chấp trước, mà thị 
hiện có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ 
giả kiến. đây là bât kiên mà kiến vậy. Chúng sanh 
mê muội cho Như Lai thật có bốn kiến. Cho nên 
mới nói là, "không hiểu nghĩa Như Lai thuyết". 
Thiện Hiện đã hiệu nghĩa Như Lai thuyết, biết bôn 
kiên đều chăng phải là hư vọng phân biệt mà là 
kiến của Chân Ngã, cho nên lại nói tiếp: "Ây mới 
gọi là ngã kiên, nhân kiến, chúng sanh kiên, thọ giả 
kiến!" 

"Tu-bô-đề! Người phát tâm Vô thượng Chánh 


đăng Chánh giác, đối với tất cả pháp nên như vậy 
mà hiểu biết, nên như vậy mà kiến, nên như vậy 
mà tín giải, không sanh ra pháp tướng. Tu-bô-đê! 
Cái gọi là pháp tướng, Như Lai thuyết tức pháp 
tướng, ấy gọi là pháp tướng". 

Phân 2: ở Pháp Kiến. Phàm Như Lai thuyết 
pháp là muôn khiến cho chúng sanh phát tâm Bồ- 
đề, tu hành khế hợp với Lý. Nghe Như Lai thuyết 
pháp; phải nên như vậy mà tri-kiến-tín-giải; không 
sanh pháp tướng. Nói "Không sanh ra pháp tướng” 
nghĩa là không thủ trước đôi với pháp. Pháp vôn 
Ly Tướng. Như Lai đứng về mặt tánh mà thuyết, 
cho nên mới nói: "Tức phi pháp tướng, ấy gọi là 
pháp tướng”. 

Đoạn văn nảy tuy chỉ giải thích Ly ở pháp chấp, 
nhưng cũng là đoạn văn tông kết chánh hạnh của 
hàng phục và trú. Do khởi đâu kinh, Thiện Hiện có 
thỉnh hỏi: "Nêu người phát tâm Vô thượng Bô-đê, 
thì nên trú như thê nào? Làm sao để hàng phục tâm 
đó?” Như Lai đáp: "Nên như vậy mà trú, như vậy 
mà hàng phục tâm ấy". 

Vì vậy mà nay kết: "Người phát tâm Bô-đẻ, đối 
với tât cả các pháp, cứ như vậy mà tri-kiên-tín-giải. 
Đó là lời kết cứ "Như vậy mà trú". Còn "Không 
sanh pháp tướng" là lời kết cho "hàng phục vọng 
tâm". 

26. Đoạn dứt mỗi nghi: Hóa thân thuyết pháp 


SÓ 1703 —- KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1467 


không có phước Nghi này từ "vi trần dụ cho hóa 
thân là Khác” mà ra: 

"Tu-bô-để! Nếu có người lây bảy báu đây cả vô 
lượng a tăng kỳ thế giới để bô thí. Nếu có Thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, phát Bồ-tát tâm, thọ trì kinh 
này cho đến chỉ một bài kệ bốn câu, mà thọ trì, đọc 
tụng và vì người khác diễn thuyết; thì phước đức 
của người này hơn người kia. Vì người mà diễn 
thuyết như thê nào? Không thủ ở tướng, như như 
bất động. 

Đoạn văn này có ba phân: Phân đầu lây bảy báu 
của vô lượng A-tăng-kỳ thế giới để bố thí, là giả 
dụ để so sánh. Từ câu "Nếu có Thiện nam tử.. 
là nói về phước thăng của trì thuyết. Từ câu: "Vì 
người mà diễn thuyết như thế nào?" Là giải thích 
nguyên do phước thăng. Kinh văn chỉ nói vê công 
đức trì thuyết, nhưng luận lại cho răng: Hóa Phật 
thuyết pháp có công đức vô lượng, bởi Hóa Phật là 
Giáo Chủ thuyết kinh. Trì, thuyết, là người hoằng 
kinh, kinh mà mình hoằng. là do Phật thuyết. 
Những điều Phật thuyết đều Ly Tướng ngôn 
thuyết, cho nên công đức vô lượng. Người hoăng 
kinh, nếu có thể Ly trước thì phước đó hơn phước 
kia. "Như như” là Lý của Pháp thân. Hoá thân đã 
tức là Pháp thân, thì không đến, không đi, cho nên 
bất động! 

27. Đoạn dứt môi nghi: Nhập vào tịch lặng làm 
sao thuyết pháp? 


Nghi này từ "diễn thuyết với bất động" ở trên 
mà ra. Vì sao? 

Phần trên nói, như như bất động, tức Phật 
thường trú thế gian, vì chúng sanh mà thuyết pháp, 
sao lại nói Như Lai nhập Niết-bàn? E có nghi này, 
cho nên thuyết kệ đề giải thích: 

Tát cả ¡ pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bọt, ảnh 
Như sương, cũng như chớp 
Nền tác như thị quán. 

"Tật cả pháp hữu vi" là tất cả các pháp sanh diệt 
ở thế gian. Phật sanh trong loài người, cũng biểu 
thị cùng sanh diệt, cũng thuộc pháp hữu vi vô 
thường. Pháp thuộc vô thường thì hư giả không 
thật. Vì vậy mà lấy sáu thứ mộng, ảo, bọt, ảnh, 
sương, chớp làm dụ. "Nên như vậy mà quán”: 
Quán tức diệu trí của Bát-nhã, lấy diệu trí đó mà 
quán các pháp hữu vi. Năng quán đã là diệu trí thì 
Sở quán đều là diệu cảnh. "Diệu cảnh" là một cảnh 
mà ba đề. "Diệu trí" là một tâm mà ba quán. "Ba 
quán” (Tam Quản) là Không, Giả, và Trung. "Ba 
đế" là Chân, Tục, và Trung. Tức quán các pháp 
thuộc hữu vi. Ly táảnh ly tướng, gọi là Không. 
Không có pháp nảo là không có đủ, gọi đó là Giả. 
Chắng không chăng giả, gọi đó là Trung. "Đế" là 
xét thật không giả, gọi là Đế. Toàn đề đề phát quán, 
lây quán mà chiếu sáng Đề. Đề là tức Một mà Ba, 
thì quán chăng lẽ trước sau mà chiếu sao? Cho nên 


SỐ 1703 - KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI 1469 


mới bảo: "Như vậy mả quán". Nếu quán được như 
vậy, mới hiểu rõ Hoá thân tức Pháp thân, Vô 
Thường tức thường. Tuy tức Pháp thân nhưng 
không ngại Niết-bàn, bởi thường tức vô thường 
vậy! Hơn nữa, pháp Như Lai rôt cùng là chắng 
thường chăng vô thường (phi thường phi vô 
thường), vì vậy mà cũng có thê thường cũng có thể 
vô thường, vậy thì suốt ngày Niết-bản, suốt ngày 
thuyết pháp, không trú hữu v, không trú vô vi, bât 
khả đắc mà tư nghị. Cả cuốn kinh trước sau đều nói 
"Như vậy. Đầu tiên thì nói: "Như vậy mà trú, như 
vậy mà hàng phục tâm”, các đoạn giữa kinh cũng 
nói "như vậy". Đến đây lại nói "như vậy mà quán". 
Luận giải thích là diệu trí chánh quán. Vì vậy mà 
biết được diệu trí chính thật là tông của cả cuốn 
kinh. 
(Phân chánh tông đến đây là hết) 


Phật thuyết kinh này rồi, trưởng lão Tu- bô-đề 
và các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nị, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
tật cả thê gian trời, người, A Tu La, đã được nghe 
đêu rất hoan hý, tin nhận mà phụng hành. 


KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA-MẬT 
KINH CHỦ GIẢI: 

Hồng vũ năm thứ mười, tháng mười một, ngày 
hai mươi hai Hoàng đề có chiếu: lệnh cho tăng đô 


trong thiên hạ, tu tập thông đạt ba kinh tâm 

Kinh kim cang Lăng già. Ngày thì diễn thuyết, 
đêm thì thiên định lại còn chiêu răng: lây những 
thuyên giáo tăng ở các quận. Hội ở thiên giới thiện 
thế thiền 

Tự hiệu đính những chú thích thời cô về ba 
kinh, nhất định thuyết đó ban hành thiên hạ để rộng 
truyền tài hông duy. 

Hoảng thượng dùng kim luân thông ngự, thừa 
tức nguyên lực, thâm cho linh sơn phó chúc, lưu 
thông giáo pháp, may mắn khôn xiết, thế rồi nhóm 
Tăng thâm Tông phòng tài ngu độn, dám hết tâm 
trung. Đem những điều mình đã nghe học xưa kia 
viết ra chú thích hoàn thành. Vào năm mười một 
tháng giêng, ngày hai mươi tám, đem trình lên 
Thượng ngự. Hoa cái diện xem xong, đã châp nhận 
thuyết này. Sắc lệnh cho ï In bản phát hành ở đời. 
Mà ba kinh này đêu là yếu chỉ để cứu xét tâm. 
Công dụng của ba kính là phá tỉnh, hiển tính, mà 
công lao lưu thông căng chăng nhỏ trên thì nhờ âm 
phò vua độ, dưới thì giúp ít quần sanh. Chắng chỉ 
may mắn của một thời chúng tôi, mà thật thì cuộc 
may cho vạn thời thiên hạ. 

(Thân) Tăng. Tông phòng. Lân thức Hồng vũ 
năm mười một tháng giêng. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 115 


LƯỢC SỞ KINH _ 
KIM CANG BÁT NHÀ 
BA LA MẬT ĐA 


SỐ 1704 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1704 


LUỢC SỞ KINH KIM CANG 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 


Đời đường: Trí Nghiễm thuật 


QUYÊN THƯỢNG 

Đề giải thích kinh, trước tiên chia toàn văn ra 
làm năm phân: 

1. Nguyên do hưng giáo. 

2. Tạng nhiếp phân hạn. 

3. Sở thuyên tông thú và năng thuyên giáo thê. 

4. Giải thích tên kinh. 

5. Giải thích kinh văn. 

L Nguyên do hưng giáo: 

Kinh Kim cang Bát-nhã Ba-la-mật là tên gọi 
đẹp để của Thật trí, là cách gọi chung cho chơn 
đức. Tông vốn xung tịch, Thần ngưng chỉ riêng 
chiếu sảng cải nguyên sơ tĩnh mạch, mà viên minh 
đăng giác. Hàm chứa ánh sảng, trong sáng tột bực 
và dứt hết mọi phân biệt. Cái sảng sủa bao là huyện 
diệu thâm nhuân sâu xa đó chứa đựng quy luật 
Nhân duyên. Thế mới đáng gọi là bôn Tế của 
chúng sanh, là viên chỉ của Niết-bàn. Thật tính của 


Nhân duyên, thuyết phủ của pháp giới là biết chơn 
tính hư dung. Những thứ â ây đều ở một lời mà nhiệp 
thâu tất cả hoàn toàn, không có nói riêng khác, chỉ 
vì Thánh hóa tùy cơ, mà nói giáo môn chăng nhất. 
Đề thúc đây Bô-tát mới phát tâm, và để dẫn dắt 
Thanh văn căn cơ đã chín mùi, bèn chia mở ra phân 
khác biệt thành giáo lý vững chắc về không. 

II. Tạng nhiếp phân hạn: 

Gồm ba phân: 1. Nhất thừa; 2. Tam thừa; 3. Tự 
Bộ chủng loại. 

1. Theo Nhất thừa mà nói thì kinh này tên gọi 
giông Tiểu thừa pháp môn, chính và phụ không 
đây đủ, văn nghĩa trong kinh chỉ hạn hẹp một pháp. 
Chỉ thuyết về lý môn bẻn giải hạnh. Lấy đó mà 
nghiệm thì chắng phải Nhất thừa. Nếu như theo 
dòng, thì đều nương vào nhất mà khởi. 

2. Theo Tam thừa mà nói thì có hai; thứ nhất 
Sở thuyên là ba cho nên tạng tức là ba, thứ hai Sở 
v1 là hai, cho nên tạng tức là haI. 

Ba sở thuyên là: 

- Định Học tức là Tu-đa-la-tạng Sở thuyền. 

- Giới học: là Tỳ na da tạng Sở duyên. 

- Tuệ học tức là A-ty-đạt.ma Tạng Sở thuyên 
kinh này thuộc về Tu-đa-la-tạng. 

Hai môn là: 

- Tiêu thừa tạng 

- Đại thừa tạng. 


SỐ 1704-— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1475 


Cũng gọi là nhị thừa và Tam thừa. Nói Tam 
thừa là có hai nghĩa: thứ nhất, theo căn mà nói bởi 
ba hàng người đồng nương một pháp thứ hai: Theo 
pháp mà nói, là phép tắc của cả ba hạng người. 
Kinh này thuộc về tâm tạng Đại thừa. 

3. Cùng nhiếp với Tự bộ chủng loại: Kinh Bát- 
nhã, theo bản tiêng Phạm có ba trăm ngàn bài kệ, 
dịch thành sáu trăm quyên, gôm mười sáu Hội, 
thuyết bốn nơi. Sáu hội trước đều thuyết ở núi 
Thứu phong, thành Xá vệ, hội thứ bảy tám, chín 
thuyết ở vườn Cập Cô Độc, rừng Thệ Đa thành 
Thât la phiệt. Hội thứ mười thuyết tại trời Tha Hóa 
Tự Tại. Hội thứ mười một mười hai mười ba mười 
bốn, lại thuyết ở rừng Thệ-đa. Hội thứ mười lăm 
giông như trước, thuyết ở núi Thứu phong. Hội thứ 
mười sáu thuyết ở bên bờ hỗ Bạch Lộ vườn Trục 
Lâm, thành Xá vệ. Thuyết. kinh Km cang Bát-nhã 
này ở Hội thứ chín. Bản tiếng, Phạm có ba trăm kệ 
nay gom lại thành một quyên. Không có phẩm 
riêng biệt. Nếu theo nghĩa; của yxỨ thuyết kinh thì 
về Lý cũng khác nhau. Nơi chôn thứ nhất thuyết ở 
thành Vương xá, là nêu giáo tự tại chống lại sự sai 
trái, hiển bày. thắng tướng tịnh nghĩa đức. Nơi chôn 
thứ hai là hiển bày phân hạn hóa sinh, tướng của 
gặp cơ cứu nguy vớt khổ. Nơi chốn thứ ba là hiển 
bày xứ so sánh chứng minh giáo tôn thăng quyết 
định là bóng cây che chở. Nơi chốn thứ tư là hiển 
bày giáo tự tại phòng ngừa sự sai trái, hiển bày kiến 


lập nghĩa của chúng Đức. Nơi chỗn của Thân 
lượng, là tướng trạng của sự thắm nhuân. 

kHI. Sở thuyên tông thú và Năng Thuyên Giáo 
Thê ở trong giáo: 

- Về Sở thuyên tông thú gồm có hai phân: 

Phân 1: Nói chung về tông thú: Kinh này dùng 
ba loại Bát-nhã: 

1. Thật tướng Bát-nhã. 

2. Quán chiêu Bát-nhã 

3. Văn tự Bát-nhã. 

Sở dĩ biết được như vậy là vì phân văn kinh 
dưới đây đều nói về ba nghĩa: Lý, Hạnh và Giáo. 

Phân 2: Nói riêng về tông thú, thì có năm nghĩa: 

1. Giáo và nghĩa đi đôi với nhau dùng giáo làm 
tông, lây nghĩa làm Thú. 

2. Nhân và quả đi đôi với nhau, lấy nhân làm 
tông, dùng quả làm thú. Vì trong văn sau đây, chỗ 
trụ và tu hành cùng điêu phục, cùng theo thành 
nhân mà hành nghĩa. 

3. Nhân và pháp cùng đi đôi với nhau; dùng 
pháp làm Tông, lây nhân làm thú. Vì nương theo 
pháp mà thành Phật. 

4. Lý và sự đi đôi với nhau, lây lý làm tông, 
dùng sự làm thú. 

5. Cảnh và hạnh đi đôi với nhau: lây cảnh làm 
tông, lây hạnh làm thú, lập cảnh và giáo, bởi vì 
muôn thành hạnh đó. 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1477 


- Về Năng thuyên giáo thể: nếu theo Nhất thừa, 
thì chỉ lây cái biết của Chơn như làm thê mà không 
thể dùng cái biết của trí phân biệt. Nếu theo Tam 
thừa, thì có hai nghĩa: 1. Đông với giáo của Tiểu 
thừa; 2. Đồng với giáo của Nhất Thừa, đều cùng 
như kinh luận. 

TY. Giải thích tên kinh: 

Phật thuyết Kim cang Bát-nhã Ba-la-mật Đa 
kinh đời Nguyên Ngụy, Tam Tạng Lưu Chị dịch. 

- "Phật": Bởi đây là giáo của Tam thừa, cho nên 
Phật ở đây là hóa thân Phật. 

- "Thuyết": dùng lời nói đề giáo, cho nên gọi là 
thuyết hơn nữa, hóa Phật thì không thuyết, pháp 
thân thì truyên trao và thuyết. 

- "Kim cang”: theo dụ đặt tên Trí khó hư hoại, 
nên dụ cho Kim cang. 

- "Bát-nhã" là tiếng Tây vực. Trung Hoa gọi là 
thật Trí Bát-nhã tức là Trí. 

- "Ba la" là Bỉ ngạn, là bờ kia. "Mật”: là đến. 

Nhờ Huệ chơn chiếu, tận cùng nguồn thật 
tướng. Tính xuất vô nhiễm nghĩa hiển Dày chung 
cực, dâu tích dứt tuyệt ở biển Hữu. Cho nên bảo là 
Trí đến bờ kia. 

- "Kính" là lời dạy của bậc chơn tịnh. Văn 
giảng giải Lý, gọi là "vĩ" tâm sáp dụng để tu hành, 
dạy nghi thức phép tặc thường hăng, gọi đó là kinh. 

V. Giải thích kinh văn: 


Văn kinh có ba phân: I. Tự phân; 2. Chánh 
Tông; 3. Lưu thông. Tự gồm có hai loại: 1. Chứng 
tín tự; 2. Phát khởi tự. Nguyên do khởi Chứng tín 
tự, là A Tê Lâu Đạt bảo A Nan hỏi bốn pháp ở vị 
lai: a. Hỏi đầu kinh nói chữ gì? b. Vị lai sau này 
lây gì làm Thầy? Lây giới làm Thây; c. Hỏi Đệ tử 
vỊ lai nương vào đâu mà trụ? Nương vào Tứ Niệm 
Xứ mà trụ; d. làm thế nào khi ở chung với những 
người có tính xấu? Dùng Phạm đàn đề trị họ. Lại 
còn lấy theo Phật tự, Đệ tử tự, Hiện tại và VỊ lai tự. 

Tôi nghe như vậy: Một thời, Bà-già-bà tại 
thành Xá bà đề, vườn Kỳ thọ cấp cô độc, cùng 
chúng đại Tỳ-khưu một ngàn hai trăm năm mươi 
nØƯỜI. 

- Tựa kinh văn có sáu câu: 1. Như thị: Như Đại 
luận nói: Tín thuận là dụ cho tín thật pháp, thuận 
là kính hết thảy mọi người; 2. Tôi nghe; 3. Một 
thời: ở đây có ba nghĩa: Một là Bình đăng thời, là 
không có điên đảo, chìm nối. Hai là Tương ưng 
thời, tức Nay nghe, đã nghe được, chính mình 
nghe. Ba là Chuyển pháp luân thời; nghĩa là chánh 
thuyết, chánh thọ nhận; 4. Phật: tức là Bà-già-bà, ở 
đây có nhiều nghĩa, tức nói thân, khâu, ý viễn mãn 
ngang nhau; Š. Trụ xứ; 6ó. Chúng cùng nghe, nhận 
rõ chúng đương chúng cùng nghe chúng ảnh 
hưởng. 

- Lại còn giải thích: Hai câu trước là giới hạn 
trong phạm vi chứng tín tự; nghĩa của bốn về sau 


SÓ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1479 


là thông cả phát khởi tự. 

Hỏi: Vì sao ở đây không có chúng Bồ-tát? 

Đáp: Bát-nhã kiên có, thậm thâm, khó biết. Nếu 
đồ chúng ảnh hưởng đồ và chúng đương cơ gôm 
cả Bô-tát thì các Thanh văn hôi tâm, và phàm phu 
chắng có phân ở đây. Vì muốn dẫn ở phân sau, cho 
nên ở đây lược bớt không nói. 

Phân thứ hai, phát khởi tự cũng chia làm hai 
phân: Phân đầu, Phật Thế Tôn khất thực Xong, 
duyên làm phương tiện trước. Phần sau: Từ "Bây 
giờ, chư Tỳ-khưu" trở đi là chánh thời tập chúng 
để hiển bày sự phát khởi. 

Bấy giờ, đến giờ ăn, Thế Tôn mặc áo, cầm bát. 
Vào đại thành Xá bà đề khất thực. Ở trong thành 
ây, thứ đệ khât thực xong, trở về bốn xứ. Ăn cơm 
Xong, thu y bát và rửa chân, như thường lệ trải chỗ 
ngôi kiết già, thân ngay ngắn và trụ, chánh niệm 
bât động. 

- Đoạn văn gôm bốn phân: 1. Nghiêm nghĩ khât 
thực: tức là bắt đâu đi; 2. Từ : "Ở trong thành ấy" 
đến "trở về bồn XỬ - Là hiển bày đi và kết thúc; 3. 
Từ "ăn cơm xong ' trở xuống, là phương tiện hiển 
pháp: 4. Từ câu "Ngôi kết già" trở xuống là hiển 
Định y chỉ. 

Bây giờ, chư Tỳ-khưu đến chỗ Phật. Đến rÔI, 
đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu phải ba vòng, lùi ngôi 
một bên. Bây giờ, Huệ mệnh Tu Bồ- đề ở trong đại 


chúng, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trệch áo vai phải, 
gối phải quỳ trên đất, chắp tay hướng về Phật, cung 
kính bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Hiếm có! Như Lai ứng cúng, 
chánh biến tri, khéo hộ niệm các Bô-tát; khéo phó 
chúc các Bôồ-tát! Thế Tôn! Làm thế nào Bồ-tát 
trong Đại thừa phát tâm Vô thượng Chánh đăng 
chánh giác? Tâm đó nên trụ như thế nào? Tu hành 
như thê nào? Và làm sao hàng phục?” 

- Trong đoạn văn này có bốn phân: 1. Chánh 
thời tập chúng; 2. Từ "Bấy giờ, Huệ mệnh" trở 
xuống là phương tiện tình pháp; 3. Từ "Bạch 
Phật, hiểm có! Trở xuống" là tán thán đức của 
Phật; 4. Từ "Thế Tôn! Làm thế nào,..." là phần 
chánh, thỉnh hỏi, để hiển bày phát khởi. Câu hỏi 
này có bốn ý: Một. Hiên chung về tướng của phát 
tâm; Hai. Hỏi về lý của sở trụ tức hỏi về Thật tướng 
Bát-nhã; Ba. Hỏi về năng tu hành tức hỏi về Quán 
chiếu Bát-nhã; Bốn. Hỏi hàng phục Tâm tức 
phương tiện để điều phục, là hỏi về văn Tự Bát- 
nhã: Phân sau đáp đúng. 

- Phần thứ hai, Chánh tông. Chia làm ba phân: 
l. Khen ngợi câu hỏi; “Thiện tai!"; lược nói dạy 
chúng; tức là Lập nghĩa phân; 2. Từ “Phật bảo Tu 
Bô-đê: "chư Bô-tát, ... trở xuông” là nói chi tiệt về 
Thể tướng của Bát- nhã tức là giải thoát phân; 3. 
Từ: "Chư Bô-tát phát A-nậu Đa-la, ..." là phân kết, 
là cứu cánh phân. 


SỐ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1481 


Bây giờ! Phật bảo Tu Bồ-đề: "Lành thay! Lành 
thay: Tu Bô-đề! Như ông đã nói, Như Lai khéo hộ 
niệm chư Bô-tát, Như Lai khéo phó chúc chư Bồ- 
tát. Ông nay hãy lăng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. 
Như Bồ- tát trong Đại thừa, phát tâm Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác. Nên như vậy mà trụ, như 
vậy mà tu hành, như vậy mà hàng phục tâm đó." 

Tu Bô-đề bạch Phật: "Đúng vậy! Thế Tôn! Con 
vui nguyện muôn nghe!" 

- Đây là phân thứ nhất: Lập nghĩa, lại chia làm 
năm phân: I. Khen ngợi câu hỏi; "Lành thay!”; 2. 
Tức người nói lời tán thán kia có đủ đức. Ngài Thê 
Thân luận rằng: "Khéo hộ niệm” nghĩa là với 
những Bô-tát căn đã chín mùi, thì Như Lai hộ giúp 
thành đức cho mình và người. "Khéo phó chúc” là 
với những Bồ- tát căn chưa chín mùi, nếu chưa 
thành thì thành rốt ráo, do năng lực đặc biệt của 
"khéo phó chúc”; 3. Bảo lắng nghe, hứa sẽ nói; 4. 
Lược nêu bốn nghĩa để đáp câu hỏi trên; 5. Từ câu 
"Tu Bồ-đề bạch Phật"... hiển Dày Thiện ý muốn 
nghe, làm khởi phát cho sự giải thích chỉ tiết ở 
đoạn sau. 

Nay giải thích: "Trong Đại thừa phát tâm Bồ- 
đệ" lược nói mười nghĩa: ]. Câu Phật quả tận; 2. 
Hiền pháp giới tận; 3. Rõ tu hành tận; 4. Đoạn ở ba 
loại chướng tận; 5. Độ chúng sanh tận; ó. Câu thiện 
tri thức tận; 7. Thành tận thiện nguyện đó; 8. Đôn 
phát vị tận; 9. Thiện ứng Nhân quả tận; 10. Tự tại 


nhiếp thành các công tướng, nhập... tận 

"Nên như vậy mà trụ” tức đó là Thực tướng 
Bát-nhã, tỏ rõ chơn như pháp giới; bốn giác tịch 
tĩnh, Ly niệm tỏ tuệ đó là sự hiển hiện của Trí vô 
phân biệt. Vừa đắc bất thôi, gọi đó là Trụ. 

"Như vậy mà tu hành" là hiển tu thành chánh 
Trí, chánh trợ cho viên mãn, ứng với nghiệp mà 
hành tâm, gọi là tu hành. 

- "Như vậy mà hàng phục tâm ây" nghĩa là tâm 
thức của phảm phu thì hư vọng phóng đảng, Luân 
chuyển lâu dài nay nương vào phương tiện điều 
phục, khiến cho tâm ấy ứng với pháp cho nên gọi 
là "hàng phục". 

Ở phân thứ hai, Giải thích, chia làm hai phân: 
Phân đầu dựa theo giải tâm đề hiện rõ ba loại Bát- 
nhã. Phân thứ hai, từ câu "Bấy giờ, Tu Bồ-đề bạch 
Phật" cho đến câu "Tu hành như thê nào?" Dựa 
theo thực hành sự để nói ba loại Bát-nhã. Lại có 
người giải thích: phân trước là dựa theo chánh 
thuyết pháp Thân phân sau là chứng Hạnh tức 
chánh chứng pháp thân. Ở phân văn giải thích thứ 
nhất, đại ý chia làm hai phân: 1. Hiển giải phân 
lượng Thê đức của ba loại Bát-nhã; 2. Từ câu “Tu 
Bồ-đê bạch Phật, Thế Tôn! Pháp môn này tên gì?" 
là nêu hạnh để hiển giải, nói giải là chăng phải 
VỌNE. Ở trong văn của phân một; lại chia làm hai 
phân: a. Hiển hiện rõ việc hiểu Bát-nhã lìa được 


SỐ 1704 -— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1483 


vọng kiên cô; b. Từ câu Lại nữa, Phật bảo Tu Bỏ- 
đê", giải thích những mối nghi còn lại, biện giải và 
quyết định. Trong văn phần (a). Lại chia làm hai 
phân: 

a 1. Lấy các giới chúng sanh để đáp câu hỏi 
trên, tức quyết về bỗn mối nghi, đó là các câu hỏi 
Bồ-đề tâm, sở trụ, tu hành, hàng phục- tức là ba thể 
của Bát-nhã. 

a 2. Từ câu "Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Hư 
không ở phương đông có thể suy lường không?" là 
nói về Đức dụng của Bát-nhã. 

Trong phân al lại chia làm bốn phân, phân một 
nương vào Phát tâm của chúng sanh mà có bốn 
nghĩa: 

- Nghĩa thứ nhất: Quảng Đại. 

- Nghĩa thứ hai: Đệ nhất câu "Ta đều khiến 
nhập...." 

- Thường Từ câu "Như vậy mà diệt độ vô 
lượng,... " trở đi Tâm. 

- Nghĩa thứ tư: Tâm đó chăng điên đảo từ câu 
"Vị sao vậy? Tu Bỏ-đề! Nếu Bô-tát có chúng sanh 
tướng,..." trở đi. Sở dĩ nói bốn nghĩa của phát bôn 
tâm đó, là để hiển bày công đức thâm tâm được đây 
đủ. Nói chung là phát Bồ-đê Tâm đã nói ở trên. 

Hỏi: Vì sao chỉ riêng căn cứ vào chúng sanh? 

Đáp: Để hiển bày việc xả bỏ tâm tự thương yêu 
mình, sinh ra tâm thương yêu chúng sanh, Từ bị 


Đại thuận, lật đồ sự tiện lợi của các kiến theo phàảm 
phu và nhị thừa. 

Phật bảo Tu Bô-đê: "Bô-tát sanh tâm như vậy 
thì bất kỳ chúng sinh nào có được đều là chúng 
sanh sở nhiếp. Các chúng sanh hoặc trứng sanh, 
thai sanh, âm thập sanh, hóa sanh, hoặc hữu sắc, 
vô sắc, hoặc hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng, có bất kỳ chúng sanh cõi nảo 
đều là chúng sanh sở nhiếp". 

- Phân này rộng lớn, văn chia làm sáu phân: IỆ 
Một câu chung; 2. Lây bốn loài để nói nhiệp pháp, 
phân hạn; 3. Lây sắc và vô sắc đề nói về giới trùm 
hết cả; 4. Lấy hữu tưởng, vô tưởng để quyết mối 
nghi của ngoại đạo; 5. Sau câu ph Hữu tưởng", 
để trừ kiến Mạn tăng thượng của ngoại đạo, vì 
ngoại đạo cho răng phi tưởng là chẳng còn bị sinh 
tử; ó. Hợp các vọng kiến kia nhiếp theo chánh trí 
cảnh, gọi là "Sở hữu chúng sanh giới chúng sanh 
sở nhiêp tức vô chúng sanh và Tựa như chúng sanh 
sở nhiếp. 

Hỏi: Vì sao lại nói là Tựa như? 

Đáp: Kinh nói: Không thể dùng Tựa mà tựa cho 
nên gọi là Tựa; vì vậy mà Tựa không trở ngại Vô. 

Hỏi: Nêu như vậy chúng sanh tức rỗng không 
thì làm sao bị nhiễp? 

Đáp: chỉ là các niệm phân biệt có có không 
không, tức các niệm phân biệt là chúng sanh sở 


SỐ 1704-— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1485 


nhiếp; cho nên nói về nhiếp, nếu không tỏ nhiếp thì 
cái hiệu không minh Tịnh. 

"Ta đều khiến cho nhập Vô dư Niết-bàn mà diệt 
độ đây." 

- Đây là nghĩa thứ hai của bôn nghĩa: Đệ nhất. 
Vô dư Niễt-bàn: nghĩa là không có niệm phân biệt 
nảo còn dư sót, tức Niễt-bàn Tịnh Tính. Nếu theo 
Nhất Thừa thì ba đời Thường Niết-bàn, cũng là ba 
đời thường giác. Nêu theo Tam thừa thì một đời 
Trí, đắc ba đời thường Niết- bàn, Ứng Thân và Hóa 
thân là hữu dư, pháp Thân là Vô dư. Lại nữa, ở Báu 
Thân phiên não diệt là mà báo thân còn Hữu Dư. 
Phiên não đoạn dút, mà báo thân diệt là Võ dư. Nêu 
theo Tiểu thừa, chỉ lây căn cứ báo thân thì không 
là Vô dư; phiên não diệt trước là Hữu dư. Ở trong 
nghĩa đệ nhất này, căn cứ Trí số đoạn Hoặc, thì các 
Tông phái có quan điểm khác nhau; tương ưng VỚI 
sự phân biệt, chăng diệt Tâm Kiến, có sự sai biệt 
đó. Ở đây, tông của kinh này, chỉ chọn Tiểu thừa, 
nghĩa thì hạn hẹp ở Đại thừa và nghĩa của Nhất 
thừa. 

"Diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh như vậy, 
nhưng thật không có chúng sanh được diệt độ!" 

Đây là nghĩa thứ ba trong bốn nghĩa của phát 
tâm: Thường Tâm. 

"Vị sao? Tu Bô-đề! Nếu Bô-tát còn có chúng 
sanh tướng tức phi Bô-tát. Vì sao mà phi? Tu Bỏ- 


đê! Nếu Bôồ-tát khởi chúng sanh tướng, nhân 
tướng, thọ giả tướng thì không gọi là Bô-tát." 

- Đây là nghĩa thứ tư: Chắng điên đảo. Văn có 
bốn câu: 1. Vì sao là hỏi vặn nguyên do chúng sanh 
đêu được độ: 2. Đáp văn, nói răng Tri là chánh; 3. 
Lại Trách, nêu người mà không biết vô chúng 
sanh, thì không thuận với pháp tướng, nói răng bất 
tri là lỗi; 4. Đáp ý: với pháp tướng là khả tri thuận. 

"Lại nữa, Tu Bô-đề! Bô-tát không trụ ở sự mà 
thực hành Bồ thí. Vô sở trụ mà hành Bồ thí. Không 
trụ sắc Bồ thí, không trụ Thanh, Hương, vị, xúc, 
pháp mà Bồ thí! 

- Phân thứ hai, nói chỉ tiết về "Như vậy mà Trụ" 
ở trên: gồm có hai ý: l. Do pháp Tính vô trụ, dứt 
tuyệt ở Tưởng về tự tướng tha tướng, bình đăng rốt 
ráo; 2. Do thể của tự tính là văng lặng, dứt tuyệt 
Vi, Phi. Ở giữa đoạn văn cũng có hai câu: 1. Đối 
trước với Sự thì hiển Tri trụ pháp, tức Trân cảnh 
giả, 2. Từ câu “Không trụ sắc,..." trở đi là dựa theo 
cái thật của các trần để hiển bảy nghĩa của trụ. 

"Tu Bồ-đề! Bồ-tát nên như vậy mà Bồ thí, 
không trụ ở tướng và tưởng." 

- Đây là phân ba, nói chỉ tiết về câu "Như vậy 
mà tu hành” ở trên. 

Văn có ba câu nên khả tr1. 

Hỏi: Không trụ tướng và tưởng: hai nghĩa khác 
nhau như thế nào? 


SỐ 1704— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1487 


Đáp: Phân hạn Sở tri, không nương vào phân 
biệt mà trụ, gọi là "Không trụ tướng”. Tâm năng 
tri, không nương vào phân biệt mà thủ, gọi là 
Không Trụ Tưởng. 

"Vị sao? Nếu Bô-tát không trụ tướng mà Bồ thí, 
thì Phước đức tụ không thể suy lường." 

- Phần bốn, nói chi tiết về "Hàng phục kỳ tâm" 
ở trên. Tức là dùng đoạn văn từ câu: "Bất trụ ở sự 
... trở xuống, để nói rằng hễ lìa phân biệt thủ tâm 
bất sinh, tức gọi là Hàng phục." 

Hỏi: Vì sao chỉ lây Bồ thí độ đề biếu thị cho tu 
hành....? 

Đáp: Đàn (Bồ thí) là sự bắt đầu khởi hạnh Bồ- 
tát. Nêu độ này Tịnh, thì các độ khác cũng dê. Lại 
nữa, ở trong Bồ thí độ øôm thâu cả sáu độ. Vì vậy 
mà Thế Thân Luận răng: Đàn độ nhiếp cả sáu độ, 
nuôi dưỡng pháp vô úy. Ở trong đây phân một, hai, 
ba đó, gọi là Tu hành và trụ được giải thích chì tiết 
như trong Luận, là nghĩa đó. 

a 2. đức dụng của Bát-nhã chia ra bốn phân: 1. 
"Ý ông thế nào? Hư không ở phương Đông có thê 
suy lường được không?" là nói về phân lượng Đức 
dụng của ba loại Bát-nhã; 2. Từ câu: ”Fu Bồ-đề! 
Có thể dùng tướng để thành tựu"... là nói về Ly 
tướng Đức dụng; 3. Từ câu: "Tu Bồ-đê! Các Bồ- 
tát đó sinh vô lượng phước Đức như vậy." Trở 
xuống là nói về sự thậm thâm của ba loại Bát-nhã. 


Làm sao có thê biết Bát-nhã có ba loại? Đáp: 
Như Luận giải thích răng: Đàn đệ, ... là sự tỏ hiện 
rõ nhất của pháp tính, và từ pháp mà các thứ khác 
lưu xuất thì biết đó là thật tướng Bát-nhã. Trong 
các Đàn độ, ... có tu thì được Trí vô phân biệt, tức 
là Quán chiếu Bát-nhã. Vì đoạn văn sau nói Bồ- tát 
thì Luận chủ rằng: "Bô-tát trước là Thánh Bỏ-tát, 
Bỏ-tát đệ Nhị địa là phàm phu Bồ-tát" tức biết 
trong phàm phu Bỏ-tát có hai nghĩa: 1. Bậc Thánh 
phảm phu Bô-tát mà dạy chính là giáo trí; 2. Phàm 
phu Bô-tát do chưa chứng pháp Thân, chỉ nương 
vào giáo mà sinh Trí. Lợi sinh thọ ký cũng nương 
vào giáo Trí, cho nên là văn tự Bát-nhã. Ba tướng 
đó không hai, không riêng khác, vì tự tính ly. Nói 
"Thật Tính" là vì tính vôn không tịch, có Phật hay 
không có Phật, thể tướng vẫn thường trụ, không 
dời không đối, không tác không khởi, không đến 
không đi, không động không chuyển, do nhân 
duyên mà có, giông như hư không. Vì vậy mà kinh 
bảo: “Ba cõi hư vọng, duy một tâm tạo tác, "Mười 
hai nhân duyên đều là một tâm không có tác giả, 
không có tri giả. Bởi tất cả các pháp đều chuyền 
theo tâm. Theo đó mà nói, tuy siêng năng cân cù tu 
tập, tích đức như mây nổi nhưng nó cũng không 
tăng, dập tặt lụy Trân cảnh; âm thâm trâm lặng lẽ 
nhưng vân không giảm, tuy nhiên nương Ở Bốn lai 
vô thủy, thế giới huân tu cái hạnh, đối trị nhân 
duyên . Nói ly phiền não vọng tưởng, thâm tâm 


SỐ 1704— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1489 


thanh tịnh chuyển thăng . Thánh nếu hiện tiền. Tích 
chứa những duyên vô vi, Niết-bàn Bô-đề, Diệu quả 
viên cực, công hiển ở đó! Vì vậy mà kinh nói: 

"Quán tất cả pháp, bất sinh bắt diệt, nhân duyên mà 
có." Người có thê thuận theo như vậy, khéo đạt 
được ý thú đó, thi lụy trân sinh tử không cần vứt 
mà nó vẫn tự mất, chứng Niết-bàn chân thật, chăng 
cần tô điểm mà tự tròn đủ. "Công" là nguồn øôc tự 
nhiên, không có tác giả. Phiên não chăng phải do 
ta có trừ bỏ! Tịnh cũng chăng phải do ta làm, Đức 
là cực kỳ, thường lạc, không đôi không thay. Quán 
chiếu, Văn tự, nghĩa cũng như vậy. Vì sao? Bởi 
không hai không khác. Có thê lây đó mà suy xét 
vậy. 

"Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? Hư không ở phương 
Đông có thê suy lường được không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! 

Phật bảo: Đúng vậy! Tu Bồ-đề! Hư không ở 
phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới có thể 
suy lường không?" 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu Bô-đê ! Bồ- 
tát không trụ tướng Bồ thí; phước đức tụ cũng lại 
như vậy; không thê suy lường. 

Phật lại bảo Tu Bồ-đề: Bôồ-tát chỉ nên như vậy 
mà hành Bồ thí". 

- Đây là phân đâu nói về Đức dụng phân lượng, 


đại ý chia làm hai phân: 1. Dụ; 2. Hợp. Đoạn văn 
Dụ lân lượt có bốn câu, đoạn văn Hợp có ba câu 
khả tri. Hỏi: Pháp này có nghĩa và tướng gì hợp với 
hư không nói trong đoạn kinh trên? 

Đáp: Ở đây nêu ba loại Bát-nhã, bởi vô phân 
biệt cho chấp vào tướng thì không đến được, bởi vì 
còn phân biệt còn bị giới hạn nên hợp với phân hư 
không nói ở đoạn kinh trên. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Có thê dùng tướng 
thành tựu đề thấy Như Lai không? 

Tu Bô-đê đáp: Bạch Thê Tôn! Không ạ! Không 
thể dùng tướng thành tựu để thấy được Như Lai. 
Vì sao? Vì Như Lai thuyết tướng chăng phải tướng. 

Phật bảo Tu Bồ-đề! Phàm những gì có tướng 
thì đều là vọng ngữ. Nếu thây các tướng là phi 
tướng, thì chắng phải là vọng ngữ. Như vậy nếu 
thây, các tướng là phi tướng thì thây Như Lai." 

Đây là phần thứ hai về Đức dụng Ly tướng. 
Trong văn có bảy ý: 

1. Thâm định xem có chắc hay không; 2. Đáp: 
Thành Ly tướng; 3. Vì sao là hỏi vặn nguyên do ly 
tướng: 4. Thuật chơn pháp thể; 5. Hiển bày tướng 
vọng; 6. Ngược vọng thì thành chơn; 7. Ấn thành 
đại thuận, "là khiên Ly vọng tướng", nghĩa là Sinh, 
Trụ, diệt nhiếp hết tất cả pháp. Luận giải thích như 
vậy. 

Hỏi: "Vì sao” nghĩa này lại nhắm vào Phật đã 


SỐ 1704— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1491 


đề nói? 

Đáp: Đây nói về nghĩa của Quả Đức Tịnh. Nói 
sơ tín tâm là phương tiện; vả lại phiên não và tập 
khí ở trong Nhân chưa hết, nên hiển bày ly tướng 
thì khó làm cho rõ! 

"Tu Bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có thể có 
Chúng sanh nào ở Mạt Thê đời vị lai, nghe được 
chương cú Tu-đa-la như vậy, mà sinh thật tướng 
không? 

Phật bảo: Tu Bô-đề! Đừng nói rằng: Có thể có 
chúng sanh nào ở Mạt thế đời vị lai nghe được 
chương cú Tu-đa-la như vậy, mà sinh thật tướng 
chăng? 

Phật lại bảo: Tu Bô-để! Mạt thê đời vị lai có 
các Bô-tát Ma-ha- tát khi pháp sắp diệt, đôi với 
việc trì giới, tu phước đức, trí tuệ đôi với chương 
cú Tu-đa-la này, có thể sinh tín tâm. Việc đó là 
thật. 

Phật lại bảo Tu Bồ-đề: Nên biết các Bô-tát Ma- 
ha-tát kia chẳng phải chỉ ở chỗ một đức Phật, hai 
đức Phật, ba, bôn, năm đức Phật mà tu hành cúng 
dường, cũng chăng phải chỉ ở nơi một vị Phật, hai 
vị Phật, ba, bỗn, năm vị Phật mà trồng thiện căn! 

Phật lại bảo Tu Bô-đề: Các vị ây đã ở nơi vô 
lượng trăm ngàn vạn vị Phật đã ở nơi vô lượng 
trăm ngàn vị Phật mà trồng thiện căn, cho nên nghe 
Tu-đa-la này, chí đến một niệm là có thê sinh tịnh 


tín. Tu Bồ- đê! Như Lai đều biết những chúng sanh 
ây, Như Lai đêu thây những chúng sanh ấy." 

- Đây là phần ba nói về Đức dụng công năng. 
Trong văn chia làm năm phân: 1. Nghi hỏi; 2. Phật 
quở không nhận; 3. "Từ Phật lại bảo Tu Bồ-đề 
có...": nói về chính đức đó. 4. Từ câu "Phật lại bảo 
Tu Bỏ-đê,...": Khen thắng đức đó; 5. Từ câu "Tu 
Bô-đê! Như Lai biết rõ,..." là hiển Dày thành tựu 
của dụng. Trong phần thứ ba øôm hai câu: 1. Lược 
chung; 2. Chi tiết. Trong thứ tư có năm câu. Nay 
nói về ”Tịnh Tín” Tín tâm có ba loại: I. Trực tâm, 
là chánh niệm pháp giới Chơn Như; 2. Thâm tâm 
là vui thích tích chứa tất cả các thiện hạnh; 3. Đại 
bi tâm là muôn cứu khổ cho tất cả chúng sanh. 
Chơn Như Tín là Thành thông Tam muội. Không 
trụ tướng thây, không trụ tướng của Đắc; cho đến 
xuất định cũng không trễ nải coi thường. Có phiên 
não, thì biết và xâu hồ phiên não cảm thấy mỏng 
dân, còn các nghĩa khác có thể tự rõ vậy. Trong 
đoạn thứ năm, "Như Lai" biết rõ" là đang ở bên 
trong quán đó, tương, ưng với lực Tri thức của hành 
giả, chăng phải có vị Phật nào khác là người biết. 
Như lai biết rõ nghĩa là ở trong tâm chứng biết, 
hiện tướng Trí của lực Tri thức. 

Hỏi: vì sao từ đầu cho đến đây, mấy lần nhắc 
đến danh từ "Như Lai", còn bảo Tu Bô-đê thì nói 
là Phật nào? 

- Đáp: Phật bảo Tu Bô-đê, thì hiển bày Phật là 


SỐ 1704-— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1493 


Hóa chủ, bởi đắc giác pháp thắng. Trong lập nghĩa 
thì nói "Như Lai", là muốn hiển bày các pháp lý và 
sự, không có gì là không Như, đều từ thật đạo mà 
hiện thành tướng như, cho nên nói như thê đó! 

Ở trong phân thứ tư, nói về pháp thậm thâm của 
ba loại Bát-nhã, thì có ba phân: 1. Nêu thể của Đức 
dụng; 2. Từ câu: "Vì sao?" Trở đi là giải thích 
thành tướng Thâm sâu; 3. Từ câu: "Tu Bô-đề! Nếu 
Bồ-tát ấy có pháp tướng" trở đi là hiển Tỉ quán Đức 
dụng phân hạn. 

"Tu Bồ-đề! Chư Bồ-tát ấy, sinh vô lượng 
phước Đức tụ như vậy được vô lượng phước đức 
như vậy ." 

- Đầu tiên nói: sinh vô lượng phước đức tụ như 
vậy, được vô lượng phước như vậy Đức." Nghĩa là 
phước đức tụ thâm sâu vô lượng là như vậy. Một 
là vì Nhân thâm sâu, bởi Bồ thí... vô phân biệt; Hai 
là Quả thâm sâu, bởi Như Lai ly tướng. 

"Vị sao? Tu Bô-đề! Chư Bô-tát ấy không còn 
Ngã tướng, chúng sanh tướng, Nhân tướng, Thọ 
g1ả tướng. Tu Bô-đề! Các Bô-tát ấy vô pháp tướng 
cũng chăng phải vô pháp tướng, vô tướng cũng 
chẳng phải vô tướng. Vì sao? Tu Bồ- đê! Các Bỏ- 
tát ây, nêu có pháp tướng tức là dính mặc giải thích 
thành tướng thâm sâu Ngã, Nhân, chúng sanh, Thọ 
giả!" 

- Đây là phân hai, trong văn chia làm bốn đoạn: 


[. Vì sao? Là hỏi vặn nguyên đo ly tướng: 2. Đáp: 
thành nghĩa ly tướng. "Ly tướng” có tám lớp: Lớp 
thứ nhất là Ngã tướng, thứ hai là chúng sanh tướng, 
thứ ba là Nhân tướng, thứ tư là Thọ giả tướng, bôn 
lớp đó có hai nghĩa, nếu theo kết sơ chính tức là 
Thanh Văn Chướng. Trong hai chướng đó đều 
thông cả Ngã và Ngã Sở. Nêu xét theo tập khí, thì 
là Bô-tát chướng. Đên đoạn văn sau, cũng có sự 
giông nhau và khác nhau. Lớp thứ năm là có pháp 
tướng, thứ sáu là vô pháp vô tướng, lớp thứ bảy là 
có tướng thứ tám là tướng thuộc vô. Bốn lớp đó 
đều là Bô-tát chướng. Nghĩa đó là sao? Giải tâm 
bắt đầu khởi, thây pháp tướng thuộc Hữu, thành ra 
bị quy tặc, nên phân biệt là vọng, Đề lìa tướng đó, 
cho nên bảo là "vô pháp tướng”, Người học không 
hiểu, bèn cho răng vô pháp để làm quy tặc. Luận 
nÓI: "Măng đó là không thuyết, bởi đề lìa vọng đó. 
Thời ác thê kia, Bồ-tát trì giới đây đủ bởi nhờ trí 
tuệ, năng sinh Tín Tâm, gọi là "bất không thuyết." 
Cho nên văn cũng nói: Chăng phải vô pháp tướng. 
Người học không hiểu, cho răng lìa bỏ những cái 
thây của pháp tướng thuộc Hữu và vô, riêng có Ba- 
la-mật làm Thật tướng. Đề lìa vọng đó, cho nên bảo 
là "vô tướng". Người học không hiểu, bèn cho 
răng, lìa ngoài tướng Hữu và tướng Vô, thì không 
có Thật tướng nào cả! Đề lìa kiên giải đó, cho nên 
bảo cũng phi vô tướng. Ba lần hỏi vì sao Tu Bồ- 
đề!; chủ yêu là hỏi nguyên do Ly tám tướng. Bốn 


SỐ 1704— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1495 


nội dung đi sau câu "chư Bô-tát ấy,..." là đáp về 
nguyên do cân phải lìa. 

"Tu Bồ-đểề! Nêu Bô-tát ấy có pháp tướng tức 
dính mắc vào Ngã tướng, Nhân tướng, chúng sanh 
tướng, Thọ giả tướng. Vì sao? Tu Bồ- đê! Không 
nên thủ pháp, không nên là bất thủ pháp. Bởi vì 
nghĩa ây, Như Lai thường thuyết: Pháp môn dụ 
chiếc bè, pháp thị nên xả phi pháp cũng nên xả đó 
mới là pháp." 

- Đoạn văn trên là phân thứ ba: Tỉ quán đức 
dụng phân hạn, có năm cú: 1. Nói chung. vê phương 
tiện ly vọng; 2. "Vì sao” là hỏi vặn nguyên do thành 
phương tiện Ly tướng: 3. Hiển tướng hai nghĩ, đặc 
thành phương tiện; 4. Nêu dụ để so sánh; 5. Thuật 
thành phương tiện pháp. 

Phàm luận về Dụ chiếc bè thì thủ và xả có hai 
nghĩa: 1. Khi nương vào bè là Thủ. Đã đến bờ, lìa 
bỏ Bè là xả. 2. Nương vào Bè mà chưa hiển rõ 
Dụng, cho nên xả. Nếu đã đến Bờ kia, Dụng đã 
hiển rõ, gọi là Thủ. Pháp hợp thì lấy đó làm tiêu 
chuẩn vậy! 

Giải thích Tứ tướng gồm Ngã tướng,... trong 
các đoạn văn trên: ]. Ngã tướng: Thấy năm âm 
khác nhau, trong mỗi một ấm vọng chấp đó là Ngã; 
2. Chúng sinh tướng: Thây tướng của Thân kế tục 
nhau không dứt; 3. Mệnh tướng cũng gọi là Nhân 
tướng; bởi chỉ một báo thân mà mệnh căn không 


đoạn trụ; 4. Thọ g1ả tướng nghĩa là: mệnh căn đoạn 
diệt, lại sinh trở lại, bởi thọ nhận thân trong sáu 
Đạo. 

Ở trong phân hai: Giải thích các mối nghi còn 
lại, chia làm bốn phân: 1. Giải thích đúng đắn các 
mỗi nghi khác; 2. Từ câu "Tu Bô-để! Ý ông thế 
nào? Tu-đà-hoàn... " trở đi, tiêu tan tướng thì nhập 
thật; 3. Từ câu: "Phật nÓI: "Tụ Bỏ-đê! Như trong 
sông Hãng..." trở xuông là so sánh đức đó. 4. Từ 
câu: “Lại nữa, Tu Bỏ- đệ! Tùy theo những nơi 
chốn..." trở xuống nói về Đức thù thăng. Trong 
văn phần đâu; có hai phân: 1. Giải thích chính xác 
các nghi khác; 2. Từ câu "Tu Bô-đê! Y ông thê 
nào?..." là so sánh công đức đề hiện đề trừ bỏ môi 
nghĩ trước . 

Lại nữa, Phật bảo Huệ Mệnh Tu Bỏ-đê: Tu Bô- 
đề "Ý ông thê nào? Như Lai đắc Vô Thượng Chánh 
đăng Chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp 
chăng?" 

Tu Bô-đề đáp: "Như con hiểu nghĩa Phật nói, 
không có pháp nhất định nào để Như Lai đắc Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác, cũng không có 
pháp nhất định nào để Như Lai thuyết. Vì sao? 
Pháp mà Như Lai thuyết, đều không thể thủ, không 
thể thuyết, phi pháp, phi phí pháp. Vì sao? Tất cả 
Thánh nhân đều nhờ pháp vô vi mà đắc Danh." 

Trong đoạn văn, chia ra năm phân: I Bảo 


SỐ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1497 


chung: Tu Bồ-đề thâm định tướng ây. Có hai điều 
có thê hiển; 2. Từ câu: Tu Bồ- đề đáp... trở xuông 
là phân đáp, hiển rõ nghĩa ây, có hai điều khả trị; 
3. Từ câu: "vì sao?" là hỏi, đáp về hiện thực, có hai 
điều khả tri; 4. Năm chữ: phi pháp, phi phi pháp 
hiển bày đúng tướng của nó; 5. Từ câu: vì sao?... 
trở xuống là nhờ pháp mà thành người vào vứt bỏ 
nghĩ tình, có hai điều khả tri. Trong văn kinh có 
nói: phi pháp, phi phi pháp tức là nương theo nghĩa 
chơn như mà nói. Phi pháp là bởi tất cả pháp không 
có Thế tướng, Phi phì pháp nghĩa là chơn như kia 
không có Ngã tướng, vì thật Hữu. Sở dĩ văn kinh 
nói: không có pháp nhật định nào để Như Lai 
thuyết, bởi chỉ có thuyết tức năng thuyên vậy. Cho 
nên Luận răng: bài kệ sau đây "Ứng, Hóa phi chơn 
Phật, cũng chắng phải người thuyết pháp, thuyết 
pháp bất nhị thủ, vô thuyết ly ngôn tướng." Đã tỏ 
rõ Hóa Thân không chứng vô thượng Bồ-đề. Trong 
kinh văn nói: Không có pháp nhật định": là căn 
cứ theo Hóa thân mà nói. "Thuyết pháp bắt khả 
thủ” tức nương theo chơn như mà nói Sở dĩ trong 
kinh nói: "Tất cả Thánh Nhân đều lấy pháp vô vi 
làm Danh", chăng phải chỉ riêng một mình Phật, vì 
muốn tỏ rõ tất cả đêu có Như, khiên cho thanh tịnh. 
"Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Nêu đem bảy thứ 
châu báu đây cả Tam thiên đại thiên thế giới dùng 
làm Bồ thí, thì phước đức mà Thiện nam tử, thiện 
nữ nhân đắc được do việc ấy có nhiêu hay không? 


Tu Bồ-đề đáp: Bạch Bả-già-bà! Rất nhiều! 
Bạch Tu Già Đà! Rất nhiêu! Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân kia được phước rât nhiêu. Vì sao? Bạch 
Thế Tôn! Vì | phước đức tụ â ấy tức chăng phải phước 
đức tụ, vì vậy Như Lai mới nói là phước Đức tụ, 
phước đức tụ." 

- Đây là phân hai: so sánh công đức, trừ nghi, 
trong đó có hai: 1. Xét theo nghĩa thi nói phước 
đức vô lượng, và hiểu (tức là trừ) được mội nghĩ 
đầu tiên. 2. Từ câu: Phật bảo: "Tu Bồ-đê! Nếu 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân..." trở đi, là nói giáo 
ây thù thắng công đức vô lượng. Và hiểu (tức là 
trừ) được môi nghĩ thứ hai nêu ở trước. Pháp tuy 
bất khả thủ, bất khả thuyết, nhưng đức thì chăng 
không; cho nên Luận nói: "Thọ trì pháp và thuyết, 
bất không Ở phước đức; phước bất thú Bô-đê; nhị 
năng thú Bô-đê." Kệ này có ý nghĩa gì? Thọ trị và 
diễn thuyết, có đủ cả hai mới có thể đến Bô-đề:; 
thiêu một thứ thì không thành. 

Nói "phước Đức Tụ” thì có hai nghĩa: l. Nghĩa 
Tích tụ: tức tự phần Đức; 2. nghĩa Tiên thú: tức tha 
phân Đức. Bởi nghĩa của Tích tụ là tự phân, cho 
nên không chỉ riêng mình đặc Bô-đề. "Phước Đức 

ụ" là gì? Theo Tiên thú là nghĩa thứ hai, bao øôm 
cả kế tích tụ trước, có thê đến Đại Bô-đê. "Như 
Lai thuyết phước Đức tụ, phước Đức tụ"; thì phước 
đức tụ tích tụ trước là Phước Đức tụ; phước đức tụ 
sau là tiên thú phước đức tụ. Trước nói: "Thê Tôn! 


SỐ 1704 -— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1499 


Phước đức tụ ấy.": thì chỉ riêng một phước Đức tụ. 

Ở đoạn văn thứ nhất có hai phân: 1. Nêu sự Bồ 
thí để so sánh; Văn có ba ý có thê biết. 2. Từ câu: 
"Thiện nam tử, Thiện nữ nhân kia." Trở đi là so 
sánh chính đề hiển thăng. Đoạn này có bốn điều 
khả tri. Nói: "Được phước rất nhiêu": , nghĩa là đủ 
cả hai phước đức tụ, cho nên nói là rất nhiêu. Nói: 
"Vì sao?": nghĩa là hỏi vặn lý do cần phải đây đủ. 

Hỏi: Trong đây là Giải, vì sao phải nêu Hạnh 
đề hiển đức? 

Đáp: Vì muốn hiểu rõ Hạnh cho nên nêu Hạnh; 
làm cho người khác hiểu đề thực hành. 

"Phật nói: Tu Bô-đê! Nếu Thiện nam tử, Thiện 
nữ nhân lây bảy báu đông cả Tam Thiên đại thiên 
thê giới dùng để Bồ thí. Nếu lại có người đối với 
kinh này thọ trì; dù chỉ trì chừng bốn câu kệ, rôi vì 
người khác mà thuyết; thì phước này hơn kia vô 
lượng không thể đếm. Vì sao? Tu Bỏ-đê! Vì pháp 
vô thượng Chánh đăng Chánh giác của tất cả chư 
Phật, đều từ kinh này mà ra! Tât cả chư Phật Như 
Lai, đêu từ kinh này mà sinh. Tu Bô-đê! Cái gọi là 
Phật pháp Phật pháp ấy tức phi Phật pháp, đó mới 
gọi là Phật pháp." 

- Trong phân thứ hai nây, nói về công đức hiển 
giáo; gôm có bốn phân: 1. Lược nêu việc Bồ thí; 
để so sánh; 2. Từ câu: "Nếu lại có người ở trong 
kinh này ..." là chánh thức so sánh. Hai ý nây khả 


tri; 3. Từ câu: "Vì sao? Trở xuống ... là trừ nghi 
hiện Đức đoạn này có bốn ý khả tri. 4. Từ câu: "Fu 
Bỏ-đề! Cái gọi là Phật pháp... trở xuống là Thuật 
thành nghĩa â ây. 

Nói: "Đều từ kinh này Ta”: nghĩa là pháp thân 
Bô-đề xuất ra ở kinh này, ở đây gọi là Liễu nhân; 
còn Báo thân Bô-đê và Hóa Thân Bồ- đề thì ở đây 
gọi là sinh nhân; Cho nên bảo : "Đêều từ kinh này 
ra" là vận: 

Nói: "cái gọi là Phật pháp” nghĩa là Phật pháp 
chơn chánh. Phân biệt thì không đặc cho nên mới 
bảo là "phi Phật pháp” tức chăng phải là Phật pháp 
bị phân biệt bởi những người kia mà chỉ riêng pháp 
của chư Phật. Nghĩa Đệ Nhất bất cộng vì cùng Đệ 
nhất pháp làm Nhân, cho nên phước đức nhiêu 
không thê so sánh. 

Ở trong đoạn văn dài thứ hai, tiêu hết tướng thì 
nhập thật, gồm có hai phân: 1. Diệt hết Tiêu thừa 
hạnh vị, nhờ theo Thật pháp; 2. Từ câu: "Phật bảo 
Tu Bô-đề: Ý ông thế nào? Như Lai xưa ở..." hội 
với Đại thừa hạnh vị, nhờ theo Thật pháp. Trong 
văn phần một hai ý: 1. Hội với Tiểu vị đó; 2. Từ 
câu: "Tu Bồ-đê! Thật và sở Hạnh..." Hội với Hạnh 
tướng đó đề hiển Thật. 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Một vị Tu-đà-hoàn 
có thê nghĩ rằng? 

Ta đặc quả Tu-đà-hoàn không! 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1501 


Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Thật không có pháp nào gọi là Tu-đà-hoàn. 
Không nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ấy gọi 
là Tu-đà-hoàn. 

Phật nói: Tu Bồ-đề! Ý ông thế nào một vị? Tư- 
đà-hàm có thể suy nghĩ thê này không? 

- Ta đắc quả Tư-đả-hàm! 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Vì thật không có pháp nào gọi là Tư-đà-hàm, 
øọI là Tư-đà-hàm! 

Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? A-na-hàm có thê suy 
nghĩ thế này không? 

- Ta đắc quả A-na-hàm! 

Tu Bỏ-đề đáp: Bạch Thê Tôn! Vì sao? Thật 
không có pháp nào danh A-na-hàm, gọi là A-na- 
hàm! 

- Ở trong đoạn văn trên, ba ngôi vị là Tu-đà- 
hoàn... chia làm ba đoạn. Ba quả nây, mỗi quả đều 
øôm năm phân, có thê tự biết. 

"Tu Bỏ-đề! Ý ông thế nào? A-la-hán có thể 
nghĩ rằng? 

- Ta đắc quả A-la-hán không ? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Thật không có pháp nào gọi là A-la-hán. Bạch 
Thế Tôn! Nêu A-la- hán nghĩ răng: Ta đặc A-la- 
hán, tức là đã dính mắc vào Ngã, Nhân, Chúng 
sanh, thọ giả. Bạch Thế Tôn! Phật nói con đắc vô 


tránh Tam muội, hơn cả các vị Đệ Nhất. Thế Tôn 
nói con là A-la-hán Ly dục. Bạch Thế Tôn! Con 
không nghĩ răng con là A -la-hán Ly dục. Bạch Thế 
Tôn! Nếu con nghĩ rằng con Đắc A-la-hán, thì Thế 
Tôn chắng nói con là Vô tránh hạnh đệ nhất! 

- Ở đoạn văn A-la-hán nây, gồm có bảy phân: 
1. Thâm định pháp đó; 2. Đáp; 3. Vì sao hỏi văn 
nguyên do; 4. Tỏ rõ Thật pháp đó; 5. Nói ngược lại 
đê cho rõ lỗi lầm; 6. Thuận thành đức đó, đây có 
ba ý có thê tự biết; 7. Gồm một câu kế về mình để 
kết luận nguyên do. Những ngôi vị đó sự thật là 
đêu đặc, bởi Phật thuyết đêu lấy pháp vô vi làm 
danh bởi Thánh nhân thì vô vĩ, không thủ lây cảnh 
ĐIỚI Sáu trần làm Ngã sở. Cho nên nói: "Không 
nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp" là vậy! 
"Nhập" là đắc. 

Tu-đà-hoàn: Trung Hoa gọi là Nghịch Lưu, bởi 
phải ngược dòng phân chia đoạn sinh tử. 

Tư-đà-hàm: Trung Hoa gọi là Trụ bạc, bởi trụ 
phiên não mỏng manh. 

A-na-hàm: Trung Hoa gọi là Bất hoàn, vì 
không trở lại Dục giới. 

A-la-hán: Trung Hoa gọi là Bất Thọ, vì không 
còn thọ nhận ba cõi. Nếu tác niệm: Ta đặc A-la- 
hán tức là đã dính mắc vào Ngã, Nhân, chúng sanh, 
thọ giả. Ở đây có hai nghĩa: 1. Chánh sử; 2. Tập 
khí. Nếu ở trong Quán thì Tập khí cũng không sinh. 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1503 


Nếu ở ngoài Quán thì tâm Chánh sử tật không 
khởi; cho nên bảo: Thật không có pháp nào danh 
Tu-đà-hoàn!... 

Xét văn tướng đó, thì ý chánh ít ân. Muôn xét 
pháp, Ngã, Danh mà dẫn người Thanh văn, để 
người và Ta cùng từ một Đại thừa chơn thật đó, 
nhiệp pháp chấp kia, phân biệt người và tập khí, 
ngã và Nhân! Ý trong văn nảy: Nêu nhiếp tập khí 
người thuộc chập pháp Quán tục thì dẫn được 
Thanh văn cùng đông Nhất Thừa, tương ứng ít 
được làm sao biết được? Vì với những chứng cứ 
kia xác định việc lìa các phiên não như là thủ, 
Ngã... vì vậy mà không có tâm là: "Ta đặc được 
Quả"! Nếu là chánh sử thì ngoài Quán cũng không 
khởi, cân gì nói trong quán, nhờ đó mà biết Hạnh 
Vô Tránh, nói chung cũng dựa theo hai Môn chánh 
Sử và Tập khí mà giữ lây. Lại nữa, những người tứ 
Quả, môi hạng đêu tự phân lìa phiền não thô, tự 
cảnh giới ây không còn phân biệt, tức là Thật Tính 
của ba loại Bát-nhã. Nếu còn phân biệt tức chăng 
phải Thánh ý, gọi là tăng giảm chấp. 

"Vì Tu Bồ-đề thật vô sở Hạnh, mà gọi là Tu 
Bồ-đề vô Tránh vô Tránh Hạnh". 

- Đây là phân hai, Hội trong Đại thừa Hạnh VỊ, 
øôm hai phân: 1. Hội với ngôi vị đâu tiên Đắc pháp 
Đại thừa; 2. Từ câu: "Phật bảo Tu Bô-đê: Nếu Bồ- 
tát nói lời này..." là Hội với Hạnh pháp đó. 


Phật bảo Tu Bô-đề: "Y ô ông thê nào? Như Lai 
xưa ở chỗ Phật Nhiên Đăng, có đắc pháp vô thượng 
Chánh đắng Chánh Giác không?" 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Như 
Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng; đôi với pháp Thật 
không có chô đắc vô thượng Chánh đăng Chánh 
Giác." 

- Ở phân đầu đoạn văn nây, có thể biết ba ý tựu 
trong là: 

- Vì ở chỗ Phật Nhiên Đăng, ngôn ngữ dùng đề 
thuyết là pháp không thủ chứng; - Tay nhờ chứng 
biết là bất khả thuyết, bất khả thủ, vì cái nghĩa chơn 
thật mà thành vô sở thuyt. 

Ở phân văn thứ hai tiếp theo sau, gôm hai ý: l. 
Hội Nương báo độ Nhận hạnh; 2. Từ câu: ”u Bồ- 
đê! Thí như có người..." là hội chánh báo Hạnh. 

Phật bảo Tu Bồ-đề: "Nêu Bỏ-tát nói lời này: Ta 
trang nghiêm cối Phật thì Bồ-tát ây không thật ngữ. 
Vì sao? Tu Bôồ-đê! Như Lai đã thuyết trang nghiêm 
Phật độ ấy thực chắng phải trang nghiêm, ầy mới 
gọi là trang nghiêm cõi Phật. Vì vậy, Tu Bô-đê! 
Các đại Bô-tát nên như vậy mà sinh Tâm Thanh 
Tịnh, nhưng Vô Sở Trụ! Không trụ sắc sinh tâm, 
không trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm; 
nên vô sở trụ mà sinh tâm đó." 

- Trong phân y báo gồm bốn ý: 1. Nêu tổng quát 
những lỗi hiền hiện; 2. Câu: "vì sao" là hỏi nguyên 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1505 


do tạo thành lỗi; 3. "Tu Bô-đê! Việc trang nghiêm 
cõi Phật mà Như Lai thuyết", đáp tức đối lỗi hiển 
chơn; 

4. Từ câu: "vì vậy, Tu Bồ-để! Các Bô-tát..." là 
Quán thành Thật tướng: đoạn văn này lại có bốn ý 
nhỏ: I. Thành thật tướng tâm; 2. "Nhưng vô sở trụ” 
đề hiên rõ tâm tướng; 3. "Không trụ sắc sinh tâm", 
đối lỗi hiển chơn; 4. "Nên vô sở trụ" thuật thành 
nghĩa chánh. Những cõi Tịnh Độ đó do trí chơn 
thật mà thành, cho nên không thể thủ. Nếu nói có 
thê thủ là nói không thật. Văn nói "Tức chăng phải 
trang nghiêm, ấy mới gọi là trang nghiêm cõi 
Phật." Đệ Nhất nghĩa tướng độ, chăng phải là hình 
tướng, cùng với Đệ nhất mà thành trang nghiêm 
ây, chăng phải hình tướng của Hữu vi. 

"Tu Bô-đê! Ví như có người, thân như Tu Di 
Sơn Vương. Tu Bồ- đề! Ý ông thê nào? Thân ấy to 
lớn không?" 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất to! Vì sao? 
Phật nói phi Thân, ấy danh thân to. Thân kia chắng 
phải Thân, đó mới gọi là Thân to." 

- Trong phân hai về chánh báo Hạnh, có năm 
đoạn kinh: 1. Nêu sự để so sánh; 2. Thâm định 
được hay không? 3. Tu Bồ-đề đáp; 4. Hỏi đáp để 
tỏ nghĩa chính; 5. Kết luận. 

Nói: "Tu Di Sơn Vương đại: nghĩa là thê cao 
xa, nên gọi là to lớn. Nhưng không chỗ nắm giữ 


không tự cho ta là vua núi, vì không phân biệt! Phật 
cũng như vậy! Vua pháp là vô thượng, bởi không 
phân biệt. 

Phật nói: "Thân kia phi thân, ây danh thân to, 
bởi không có tướng phân biệt. Thân kia phi thân, 
chăng phải thân của các lậu, ấy mới gọi là thân lớn 
vậy, bởi nhờ có thân thanh tịnh. 

Trong phân thứ ba sau, so sánh đề hiên rõ Đức, 
gôm có hai phân: 

1. Nêu công đức nhiều để làm chủ thê so sánh; 
2. Từ câu "Phật bảo Tu Bô-đề..." phần chánh so 
sánh đề hiên Đức. Trong phân I1, lại có hai phân 
nhỏ: 

a. Nhân duyên thành công đức nhiêu. 

b. Từ câu: "Phật bảo Tu Bỗ-đề: nay ta nói thật 
bảo ngươi..." hiển bày công đức nhiêu. 

“Phật nói: Tu Bỏ-đê! Toàn bộ số cát sông Hăng 
và số sông Hãng ngang với SỐ cát như vậy, ý ông 
thê nào? Số cát của những sông Hăng ấy có nhiêu 
hay không? 

Tu Bô-đê đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu! Riêng 
những sông Hãng đã nhiêu vô sô, huông nữa là sô 
cát của chúng!" 

Phật nói: "Tu Bô-đê! Ta nay nói thật cho ông 
biết, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, lây bảy 
báu đây cả Hãng hà sa số Thế ĐIỚI để Bồ thí cho 
chư Phật, Như Lai. Tu Bồ-đề! Ý ông thế nào? 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1507 


Thiện nam tử, thiện nữ nhân kia đắc phước nhiều 
không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Rất nhiêu! Thiện 
nam tử, Thiện nữ nhân kia đặc phước rất nhiêu! 

Phật bảo Tu Bồ-đề: Lây bảy báu đây cả Hăng 
sa Thế giới dùng để Bồ thí. Nếu lại có Thiện nam 
tử, thiện nữ nhân đôi với pháp môn này, mà thọ trì 
hoặc chỉ trì tụng những bài kệ bốn câu, rÔi vì người 
khác mà thuyết thì phước đức nây hơn phước đức 
trước vô lượng A Tăng Kỹ." 

- Đoạn văn trước có bốn trường hợp đoạn văn 
sau có năm trường hợp; có thê tự biết. Hỏi: Môn so 
sánh này, có khác gì với trừ nghi ở trước và so sảnh 
sau không? Luận tự phân chia răng: Trước nói Tam 
Thiên Đại Thiên là để tí dụ phước đức nhiêu. Nay 
lại nói vô lượng Tam thiên đại thiên thê giới là 
nhiêu gấp mây lần trước. Lý do nói nhiều gâp mây 
lần trước, là để lần lần giáo hóa chúng sanh, khiến 
sinh niêm tin thâm sâu. Lại nữa, giải thích mỗi nghi 
trước, chưa diệt hết các tướng, cho nên so sánh Ít, 
nay ở đây đã hết tướng, đắc đại Bô-đê, công đức 
thăng. Cho nên so sánh nhiêu. 

"Lại nữa, Tu Bô-đề! Những nơi thuyết cả pháp 
môn này, hoặc chỉ những bài kệ bốn câu; phải biệt 
nơi đó tất cả Thế gian trời, người, A tu la đều phải 
cúng dường Như tháp Phật vậy. Huống nữa có 
người cô gắng hết sức thọ trì đọc tụng kinh này. Tu 


Bô-đê! Nên biết người ấy thành tựu pháp Tối 
Thượng đệ nhật hy hữu. Nếu chỗ nào có đặt để 
kinh điền này, tức nơi đó có Phật, phải tôn trọng 
như Phật." 

- Trong văn phân bốn này, là nói về Hiên Đức 
thù thăng, gồm ‹ có hai phân: 1. Có ba câu, lấy ít mà 
ảnh thì nhiêu để hiển Đức thù thắng: 

2. Từ câu: "Tu Bô-đê! Phải biết..." tập trung 
công đức nhiều để nói lên sự thù thăng. Trong 
Thăng đó, có hai loại thắng: 1. Nơi thuyết thắng, 
tức chỗ nào thuyết kinh này, dễ khiến sinh tưởng 
sự tôn trọng đặc biệt; 

SÃ Người thuyết Thắng, tức Người thọ trì và 
thuyết, nên là Nhân thăng. Lại nữa, lý do cả hai đều 
thắng, vì sự Bồ thí châu báu kia là Nhân nhiễm 
phiên não, sẽ sinh chuyện phiên não. Nay hai thứ 
thăng này đêu lìa Nhân của phiên não, cho nên bảo 
là Thăng. 

Ở đoạn lớn thứ hai là dựa theo hạnh, sự của nó 
đề hiển bày ba loại Bát-nhã, chứng minh cho đoạn 
văn giải Thật ở trước. Đại ý gôm có hai: 

1. Nói chỉ tiết về Hạnh; 2. Từ câu: "Tu Bô-đê! 
Nói tóm lại..." lây sơ lược mà hiển bày rộng. Phần 
một có hai phần nhỏ: 

- Nêu tông quát Thể của Hạnh là đệ nhất, Hiển 
giả! là thật, đê phát tín tâm. 

- Từ câu: "Bấy giờ, Tu Bô-đề nghe thuyết kinh 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1509 


này, rơi lệ thương khóc..." là nói rõ về tướng Tín 
Hạnh. 

Văn phân một. Lại có hai phân: a. Hỏi; b. Nghi 
hai tướng. Từ câu: "Phật bảo Tu Bô-đê..." là đáp 
về hai tướng đó. 

Văn đáp có hai phân: 1. Nêu tên pháp môn, để 
đáp câu hỏi thứ nhât. 2. Từ câu: "Lấy tên Ấy... "là 
trả lời cầu hỏi thứ hai ở trên. Trong văn này gồm 
có bốn phân: (a). Có ba cú, nêu tông quát Hạnh 
Thể; (b). Từ câu: "Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? Tam 
thiên đại thiên..." là hiển bảy phân lượng của đức; 
(c). Từ câu "Phật bảo Tu Bô-đề: ý ông thế nào?. X 
là hiển Hạnh và Đức Ly tướng: (d). Từ câu: "Phật 
bảo Tu Bôồ-đề! Nếu có Thiện nam tử..." là so sánh 
để Hiến Đức. 

"Bầy ø1ờ, Tu Bồ-đề bạch Phật: Bạch Thê Tôn! 
Nên đặt tên pháp môn này là gì? Chúng con làm 
thế nào để phụng trì? Phật bảo Tu Bồ- đê: "pháp 
môn này tên là Kim cang Bát-nhã Ba-la-mật. Lây 
đó làm tên gọi; con nên phụng trì. Vì sao? Tu Bỗ- 
đê! Phật thuyết Bát-nhã Ba-la- mật tức chắng phải 
Bát-nhã Ba-la-mật. " 

1. Ba câu đâu là nêu chung tên pháp môn để 
khuyên trì; 2. Hỏi vì sao; 3. Từ câu: "Phật thuyết 
Bát-nhã Ba-la-mật"... là đáp về thành tựu Hạnh, 
tướng. 

Đoạn văn này có ba phân, có thể tự biết được. 


Trong đó "Tức chăng phải Bát-nhã Ba-la-mật”" là 
vì chăng phải Bồ thí, trì giới,... thuộc Hữu vị. Đây 
là Ba-la-mật vô vi, có thể thành Đại Bô-đề. 

"Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Như lai có pháp để 
thuyết không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Như Lai không 
có pháp để thuyết. 

Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? Toàn bộ vi trân của 
Tam thiên đại thiên thế giới có nhiêu không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Những vi trần 
kia là rất nhiều! Tu Bồ-đê! Những vi trần ấy, Như 
lai thuyết là chăng phải vi trần, 

ây mới gọi là vi trần. Như lai thuyết Thế giới, 
phi Thế gIỚI thị danh Thê GIỚI. , 

-Ở phân hai nây, nói về Hiên Đức phân lượng, 
có bốn câu CÓ thể tự biết. Nguyên do nói "vi trân 
lại phi vi trần. Thế giới phi Thê giới" là bởi chăng 
phải những phiên não: mà vì phân biệt là vi trân 
cho nên bảo là phi vi trần... thị danh vi trân. Những 
địa vị vô phân biệt, đã không có tâm phân lượng, 
thì vô phân biệt về phân lượng cũng như vậy! 

"Phật nói: Tu Bồ-đề! Ý ông thế nào? Có thê 
thây Như lai bằng ba mươi hai tướng Đại Nhân 
không?” 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Như lai thuyết ba mươi hai tướng Đại Nhân, 
tức là phi tướng, ây danh ba mươi hai tướng đại 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1511 


nhân! 

Phật nói: Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
lây thân mạng nhiêu bằng số cát sông Hãng để Bồ 
thí. Nêu lại có người đối với pháp môn này mà thọ 
trì, cho đến thọ trì những bài kệ bốn câu, rôi vì 
người khác thuyết, thì phước nây nhiêu đến vô 
lượng A Tăng kỳ! 

- Ở phân thứ ba nây, nói về Ly tướng, văn gồm 
có bốn, có thê tự biết. Văn nói: "Ba mươi hai tướng 
tức là phi tướng", bởi đối với Đại Bồ- đề, chắng 
phải là pháp Thân. Vì Nhân và quả của các pháp 
chăng phải là thăng. Các nghĩa khác có thê tự biết. 

Ở phân bốn là so sánh Hiển Đức, văn có hai, CÓ 
thê tự biết. Đoạn văn thứ hai, trong Tín tướng, gồm 
có ba phân: 1. Tín tướng 

Thể; 2. Từ câu: "Tu Bồ-đề! Như Lai thuyết 
Nhẫn Nhục Ba-la-mật ... " là dẫn sự để chứng minh 
thành tựu; 3. Từ câu: "Lại nữa, Tu Bồ-đê! Nếu 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể ở pháp Môn 
này,..." là so sánh để tín Đức. 

"Bầy giờ, Tu Bô-đề nghe thuyết kinh này, hiểu 
được nghĩa lý sâu xa, rơi lệ thương khóc, gạt nước 
mắt bạch Phật: Bạch Bà-già-bà! Hiếm có! Bạch Tu 
Già Đà! Hiệm có! Phật thuyết pháp môn thậm thâm 
như vậy, con từ lúc đắc Huệ Nhãn đến nay, chưa 
từng được nghe pháp Môn như vậy!" 

Vì sao Tu Bô-để? Phật thuyết Bát-nhã Ba-la- 


mật, tức phi Bát- nhã Ba-la-mật. 

Bạch Thê Tôn! Nếu lại có người nghe được 
kinh này, tín tâm thanh tịnh, thi sinh Thật tướng. 
Nên biết người ây thành tựu công đức hiểm có đệ 
nhất. Bạch Thê Tôn! Thật tướng này tức phi tướng, 
vì vậy mà Như Lai thuyết danh Thật tướng. Bạch 
Thế Tôn! Con nay nghe được pháp môn như vậy, 
tin hiểu thọ trì, chăng phải là khó. Nếu đời tương 
lai, có chúng sanh được nghe pháp môn này, cũng 
tin giải thọ trì, thì người này là hiêm có đệ nhất! Vì 
sao? Người ấy sẽ không có Ngã tướng, Nhân 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Vì sao? 
Ngã tướng tức là phi tướng. Nhân tướng, chúng 
sanh tướng, tức thọ giả tướng, tức là phi tướng! Vì 
sao? Ly tất cả các tướng, tức danh chư Phật! 

Phật bảo Tu Bồ-đề: Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu 
lại có người nghe được kinh này, không kinh, 
không ngại, không sợ, thì nên biết người ấy rất là 
hiểm có! Vì sao? Tu Bỏ-đề! Như Lai thuyết đệ 
Nhất Ba-la-mật, tức phi đệ Nhất 'Ba-la-mật. Như 
Lai đã thuyết Đệ Nhất Ba-la-mật, ấy gọi là đệ Nhất 
Ba-la-mật. " 

- Trong văn phân thứ nhất, chia ra bốn phân: 
phần một Có ba câu hiện bảy chung về tướng Của 
Tín. Phân hai: Từ câu "vì sao? Tu Bỏ- đê!..." có 
hai câu, phát xuất Ta Thể của Tín đó. Phần ba: Từ 
câu "Thê Tôn! Nếu lại có người..." có bốn câu, 
Hiển bày Đức của Tín đó. Phân bốn: Từ câu: "Thế 


SỐ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1513 


Tôn! Con nay được nghe như vậY.. " hiển bày rõ 
Đức của Tín là thù thắng, đoạn này gồm có bôn ý: 
I. Nêu đề để hiển bày cái khó mà lập Tông; 2. Từ 
câu: "Nếu Đời tương lai..." là hiển Si Tổ ràng sự 
thủ thắng ‹ của Tín; 3. Từ câu: "vì sao?...” có ba câu 
hỏi đáp về hiễn tín Ly tướng; 4. Từ câu: "Phật bảo 
Tu Bô-đề: Đúng vậy! Đúng vậy!..." là kết luận về 
sự hiểm có. Nói về nghĩa của Tín, trong đó có năm 
ý có thê tự biết. 

Hỏi: Do Nhân gì, mà Tu Bồ-đề từ lúc đắc Trí 
Nhãn đến nay chưa được nghe kinh này? 

Đáp: Vì dùng nghĩa Tu Bồ-đề đang đúng cơ để 
thọ nhận pháp tuy đã đắc Trí Nhãn thuộc Tiểu thừa, 
nhưng chưa nghe đại pháp, mà hôi tâm thì đắc Đại, 
cho nên bảo là hiểm có! 

"Bát nhã Ba-lamật tức phi Bát-nhã Ba-la- 
mật", đó là pháp Môn thuộc Trí, chăc chắn chân 
thật sâu xa, kỳ diệu, chắng phải kẻ khác não cũng 
phân biệt được Ba-la-mật! 

Văn nói: "Thật tướng tức thị phi Thật tướng”, 
tức là Tín tâm Thanh Tịnh vô tướng. Lại nữa, "Thật 
tướng, Thật tướng" chính là cái chơn Thật của vô 
tướng. 

Văn nói: "Người đó không có các tướng: 
Ngã...", tức biểu thị cho các cảnh sở thủ không 
tướng. 

Lại nói: "Ngã tướng tức thị phi tướng", là biểu 


thị cho các cảnh giới Năng Thủ không có Đảo 
tướng. Cả hai tướng Ngã không và pháp không đó 
nhờ ở Trí vô ngã. 

- "Không kinh”: nghĩa là không sinh sợ hãi với 
phi xứ. 

- "Không hãi”: vì không khởi, không khả năng 
dứt được tâm nghi. 

- "Không sợ”: bởi một mực không ngán ngại. 

Văn nói: "Như Lai thuyết Đệ Nhất Ba-la-mật 
tức phi Đệ Nhất", bởi kinh này là pháp môn hơn 
các Tu-đa-la khác. Pháp Môn này gọi là Nhân Lớn, 
vì vậy mà Như Lai nói là Đệ Nhất Ba-la-mật. Lại 
nữa, pháp môn này gọi là Thanh Tịnh, chư Phật 
đều cùng thuyết. 

Trong phân thứ hai dẫn sự chứng thành, chia 
làm bốn phân: 1. Có bốn câu chính dẫn trụ sự, 
chứng thành tướng của Tín; 2. Từ câu: "vì vậy, Tu 
Bô-đê!...” là khuyên thành tín Thẻ, trong đó có 
bốn cú: Cú thứ nhất. Khuyên chung, câu thứ hai là 
trách hỏi, cú thứ ba là đáp, cú thứ tư là Ly phi hiển 
thị; 3. Từ câu: "vì vậy, Phật thuyết Bô-tát... là dẫn 
Thánh giáo để chứng thành Tín Thật, đoạn này có 
hai phân: Phân thứ nhất là dẫn chung về Thánh 
giáo. Phân thứ hai là từ câu: "Tu Bồ-đê! Bô-tát vì 
lợi ích tất cả chúng sanh..." là nêu pháp, thuật về 
Thành, trong văn thuật đó lại có hai phân: phần một 
là thuyết pháp đề hiện Tín Thật. Phân hai là từ câu: 


SỐ 1704-— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1515 


"Tu Bô-đê! Thí như có người..." là dụ hợp song 
thành, nói về nghĩa của Tín; 4. Từ câu: "Lại nữa, 
Tu Bô-đê!..." là hiển bày thật tín đó, chư Phật 
chứng Thành. 

"Tu Bồ-đê! Như Lai thuyết Nhẫn Nhục Ba-la- 
mật Tức phi Nhẫn Nhục Ba-la-mật. Vì sao? Này 
Tu Bồ-đê! Như Ta thuở xưa, bị vua Ca Lợi chặt 
đức thân thể. Ta ở vào thời điểm đó là vô ngã 
tướng, vô chúng sanh tướng, vô Nhân tướng, vô 
Thọ giả tướng. Vô tướng cũng phi vô tướng! Vì 
sao? Này Tu Bô-đê! Ta thuở trước, khi tay chân bị 
tách rời, nếu có Ngã tướng, có chúng sanh tướng, 
có Nhân tướng, có Thọ giả tướng, thì đúng ra phải 
sinh sân hận. Này Tu Bô-đê! Lại nhớ quá khứ năm 
trăm đời trước làm Tiên Nhân Nhẫn Nhục, ở những 
đời ây, ta đều vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng 
Vô Nhân tướng, vô Thọ giả tướng. Vì vậy, này Tu 
Bỏ-đê! Bô-tát nên lìa tất cả tướng mà phát Tâm vô 
thượng chánh đắng Bồ-đề. Vì sao? Vì nêu Tâm 
Hữu Trụ tức là phi trụ, không nên trụ Sắc Sinh 
Tâm, không nên trụ, Thanh, hương, VỊ, XÚC, pháp 
sinh tâm; mà nên sinh tâm vô sở trụ. Vì vậy mà 
Phật thuyết Bỏ- tát Tâm không trụ sắc Bồ thí. Tu 
Bô-đê! Bô-tát vì lợi ích tất cả chúng sanh, phải nên 
như vậy mà Bồ thí. 

Tu Bôồ-đề nói: Bạch Thế Tôn! Tất cả tướng của 
chúng sanh tức là phi tướng. Vì sao? Vì như Lai 
thuyết tất cả chúng sanh tức phi chúng sanh! 


Này Tu Bôồ-đề! Lời Như Lai là chơn ngữ, là 
Thật Ngữ, là Như Ngữ; là bất DỊ Ngữ. Tu Bồ-đê! 
Pháp mà Như Lai đặc, pháp mà như lai thuyết là 
vô thật, vô vọng ngữ! Tu Bô-đê! Thí như có người 
vào chỗ tối thì không thây gì cả. Nêu Bồ-tát Tâm 
trụ ở sự mà hành Bồ thí, thì cũng như vậy! Tu Bỏ- 
đê! Như người có mắt, bóng đêm đã hết, mặt trời 
chiếu sáng, thì thây nhiều loại sắc. Nếu Bồ-tát 
không trụ ở sự mà hành Bồ thí, cũng lại như vậy!" 

Hỏi: vì sao lại dẫn chuyện Nhẫn Nhục Ba-la- 
mật thuở xưa để làm chứng? 

Đáp: Bởi Nhẫn Nhục thuận với Lý của Thật 
tướng. 

Lại hỏi: Lại nữa, trong nghĩa thứ hai của tướng, 
vì sao lại dẫn Bồ thí Ba-la-mật để làm chứng? 

Đáp: vì Bồ thí là hạnh đâu tiên, xét theo đó thì 
biết những điều khác. Lại nữa, sơ Địa thì đắc Nhẫn 
Ba-la-mật, thuận với Lý pháp. Lại nữa, Bồ thí Ba- 
la-mật gồm thâu cả năm Ba-la-mật kia, cho nên chỉ 
lây riêng nó mà nói cũng đủ. 

- Văn nói: "Như Lai là chơn ngữ”, bởi không 
Vọng thuyết Bô-đề Phật. Là “Thật ngữ", bởi không 
vọng thuyết khổ đề... thuộc Tiêu thừa. Là "Như 
ngữ”, bởi không vọng thuyết về việc Thọ ký ba đời. 

- Văn nói: "vô thật", nghĩa là pháp mà chư Phật 
thuyết, pháp đó không thể đặc được. Pháp kia tự 
chứng, bởi như đã nghe, nhưng không có nghĩa 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1517 


như vậy, vì vậy mà bảo là vô thật! 

- Văn nói: "thuyết" bởi tùy thuận với nghĩa, nhờ 
pháp được thuyết đó, tùy thuận theo mà chứng 
pháp. 

- Văn nói: "Như người vào chỗ tối, ...", có 
người nghi rằng: Nếu chơn như phố khắp, vì sao 
lại không thấy? Nhập vào chỗ tôi, không có Minh 
Trí, cho nên không thấy; nhưng chắng phải là 
không có Thật pháp! 

- Văn nói: "Bóng đêm đã hết", là Dụ có minh 
trí. Tức không bị che chướng. 

"Lại nữa, Tu Bồ-đề! Nếu có Thiện nam tử, 
Thiện nữ nhân, đôi với pháp môn này có thể thọ trì 
đọc tụng tu hành, thì Như Lai với trí tuệ Phật đã 
biết người ây, đã thấy người Ấy, đã biết người ấy 
sẽ thành tựu vô lượng vô biên công đức tụ. Tu Bỏ- 
đê! Nếu có Thiện nam tử, thiện nữ nhân, khoảng 
đầu ngày lây số thân ngang bằng. sỐ cát sông. Hắn 
để Bồ thí, khoảng giữa ngày lại lây SỐ thân băng sô 
cát sông Hãng đê Bồ thí, khoảng cuối ngày lại lấy 
số thân bằng số cát sông Hăng để Bồ thí. Cứ như 
vậy mả xả bỏ Hằng hà Thân, cứ như vậy mà trăm 
ngản vạn ức na do tha kiếp lấy thân Bồ thí. Nếu lại 
có người nghe pháp môn này, Tín tâm, không chê 
bai, thì phước đạt được sẽ hơn phước kia cả vô 
lượng A Tăng kỳ, huống nữa là ghi chép thọ trì đọc 
tụng tu hành, vì người rộng thuyết." 


- Trong phân ba nây là so sánh Tín Môn hành 
Đức. Văn nói: "Thọ trì đọc tụng”, nghĩa là trong 
văn Tuệ có ba pháp: 1. Thọ; 2. Trì; 3. Đọc tụng. 
"Tu Hành” nghĩa là suy tư ở bên trong và vì người 
mà thuyết nghĩa là sự thù thắng ở trong phước. 

Hỏi: vì sao trong đó lại so sánh chi tiết? 

Đáp: Bởi trong sự dẫn chứng là để thắng quyết 
ngh1. 

- Ở trong phân hai, lấy sơ lược để hiển bày chi 
tiết, Hành Tín trong môn. Gồm có bốn phân: L. 
Nêu tông quát vê tướng của Tín; 2. Từ câu: "Tu 
Bô-đê! Ta nhớ quá khứ...", là dẫn chuyện xưa để 
chứng thành; 3. Từ câu: "Nếu lại có người, về sau 
ở đời Mạt Thê..." là nêu so sánh đặc biệt để 
khuyến học; 4. Từ câu: "Tu Bồ-đề! Nếu có Thiện 
nam tử, thiện nữ nhân,..." là nêu chi tiết để kết 
lược. 

"Tu Bồ-để! Nói tóm lại, kinh này có công đức 
vô biên, không thể suy xét, không thể xưng lường. 
Pháp Môn này, Như lai vì những người phát tâm 
Đại thừa mà thuyết; vì những người phát Tôi 
thượng thừa mà thuyết. Nếu có người, có thể thọ 
trì đọc tụng tu hành kinh này, vì người mà rộng 
thuyết, Như Lai tất biết người ấy, tất thây người 
ây, và biết chắc người ây thành tựu công đức tụ vô 
lượng vô biên, không thê nói ra, không thể suy xét. 
Người như vậy sẽ gánh vác đạo vô thượng Chánh 


SỐ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.thg 1519 


đăng Chánh giác của Như Lai. Vì sao? Này Tu Bồ- 
đê! Nếu người vui thích với Tiểu pháp thì với kinh 
này không thể thọ trì, đọc tụng, tu hành, vì người 
giải thuyết. Nếu người có Ngã kiến, chúng sanh 
kiến, Nhân kiến, Thọ giả kiến, mà với pháp Môn 
này, lại có thể thọ trì, đọc tụng, tu hành, vì người 
giải thuyết, thì hoàn toàn không có chuyện đó! 

- Này Tu Bồ-đê! Ở tại mọi nơi, nêu có kinh này. 
Tất cả Thế gian Trời, người, À tu la đều nên cúng 
dường, nên biết nơi đó tức là Tháp, phải nên cung 
kính tác lễ nhiễu quanh, lây các Hoa, hương mà rải 
nơi đó. Lại nữa, Tu Bô-đê! Nếu có Thiện nam tử, 
thiện nữ nhân, thọ trí đọc tụng kinh này, mà làm 
người nghèo, hèn. Vì sao? Vì nghiệp tội ở kiếp 
trước, người ây lẽ ra phải đọa ác đạo, nhưng ở kiếp 
này phải chịu nghèo hèn, là nhờ trì tụng kinh nây 
và như vậy thi cũng sẽ tiêu diệt và sẽ đắc vô thượng 
chánh đắng chánh giác." 

- Trong phân tổng chung thứ nhất, gồm có 
mười hai việc: I. Nêu Đức vô biên; 2. Nêu nguyên 
do chăng Tiểu; 3. Trí kiên của Thượng Thánh gia 
trì; 4. Thành công đức vô biên; 5. Thành Nhân của 
Đại quả; 

6. Chăng phải cảnh giới nhỏ; 7. Phàm phu 
chăng biết; 8. cảm chúng cúng dường: 9. Thành xứ 
thị thăng; 10. cung kính cúng dường có phước; 

11. giảm tội ba đời; 12. Sẽ đắc Bồ-đề. 


"Tu Bô-đê! Ta nhớ quá khứ vô lượng A Tăng 
kỳ A Tăng kỳ kiếp, trước thời Phật Nhiên Đăng, đã 
gặp tám mươi bốn Na Do Tha trăm ngàn vạn chư 
Phật, Ta đều chính mình phụng sự cúng dường đây 
đủ chắng bỏ sót. Tu Bồ-đề! Vô lượng Chư Phật 
như vậy. Ta đều phụng sự cúng dường đây đủ 
chẳng bỏ sót. 

- Là Đoạn thứ hai dẫn chuyện đề chứng thành. 
Có hai điều có thể tự biết. 

"Nếu lại có người ở Mạt Thê Đời sau, có thê 
thọ trì đọc tụng tu hành kinh này: thì công đức đắc 
được so với công đức cúng dường chư Phật của Ta 
ở thời xa xưa kia chỉ băng một phân trăm ngàn vạn 
ức ức, cho đến toán số thí dụ cũng không so sánh 
kịp! 

- Phần ba, nêu so sánh thù thăng. 

Tu Bồ-để! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
ở đời sau vào thời Mạt Pháp mà thọ trì đọc tụng tu 
hành kinh này, thì công đức đắc được, nếu ta nói 
cho đủ thì người nghe, tâm sẽ cuông loạn nghi 
hoặc, không tin. Tu Bồ-đề! Nên biết pháp môn này 
là bất khả tư nghị; quả báo cũng bất khả tư nghị." 

- Trong phân bốn. Nêu tổng kết sơ lược môn; 
có ba phần đã biết. 

- Văn nói: "Tâm sẽ cuông loạn" nghĩa là không 
trụ được chỗ thanh tịnh, vì lìa Tịnh pháp. 

- "Nghi": là do dự, vì không có được Tâm nhất 


SỐ 1704— LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qthg 1521 


định. Hoặc nghĩa là không thành Minh Trí. "Không 
Tin”, vì không thây thăng đức. 


LƯỢC SỞ KINH KIM CANG 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 


QUYÊN HẠ 

Ở đoạn lớn thứ hai, theo Hạnh tướng kia đề 
hiển bày ba loại Bát-nhã. 

Hỏi: phân sau đây nói về Hạnh giáo, có gì khác 
với Hạnh giáo trước? 

Đáp: văn trước theo kiến văn đã qua mà thuyết, 
còn dưới đây là dựa theo thành quán đã qua mà 
thuyết. 

Trong văn dưới đây gôm ba phân: 

1. Trình bày bốn mối nghi, hỏi về thể tướng ba 
loại Bát-nhã. 

2. Từ câu: "Phật bảo Tu Bỏ-đề: Bôồ-tát phát 
tâm..." là rộng đáp để hiển bảy tướng. 

3, Từ câu: "Tu Bô-đề! Phát A Nậu..." là kết 
thành nghĩa trước. 

"Bấy giờ, Tu Bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bồ-tát làm thê nào để phát tâm vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác? Nên trụ như thế nào? Làm sao 
tu hành? Làm sao hàng phục tâm đó?” 

Hỏi: vì sao lại dựa theo hạnh mà thuyết? 


SÓ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qhạ 1523 


Đáp: người học đối với văn và tư, tuy đã hiểu 
rõ ràng nhưng đôi với Tu thì không tiến, không 
phát, còn có mê; cho nên cần phải nói lại vậy. 

Ở đoạn thứ hai, trong phân văn rộng đáp để 
hiển tướng; gồm hai phân: I. Dựa theo Hạnh đề 
giải thích Thê tướng của ba loại Bát-nhã. 2. Từ câu: 
"Phật bảo Tu Bồ-đê: Như Lai đắc A Nậu Bằ-đề...." 
là dựa theo Hạnh để ø1ải thích các mỗi nghi còn lại. 
Ở trong phân một gôm năm phân: 1. Lấy chúng 
sanh giới để giải thích ba loại Bát-nhã. 2. Từ câu: 
"Tu Bồ-để! Y ông thế nào? Như Lai ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng ..." là dẫn những chuyện thực hành 
xưa kia để chứng thành. 3. Từ câu: "Tu Bồ-đê! Nếu 
có người nói... ` là xét Hạnh chân hay ngụy. 4. Từ 
câu: "Tu Bồ-đề! Thí như có người..." là hiển bày 
phân lượng hạnh. 5. Từ câu: "Tu Bô-đê! 

Nếu Bô-tát nói lời này; Ta trang nghiêm Tịnh 
Độ..." là Hội tướng nhập thật. 

Nguyên do ở đây đôi trước Hạnh mà nói về ba 
loại tu hành, vì trước đã khởi giải: "Ta có thể tu ba 
Hạnh như vậy", khó tránh được huyện tập phân 
biệt. Đề trừ Hoặc đó, nên cân phải dựa theo Hạnh 
đề xét ba loại đó. 

"Phật bảo Tu Bô-đề! Bô-tát phát tâm vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác; nên sinh Tâm như vây: 
Ta phải diệt độ tất cả chúng sanh, khiến cho họ 
nhập Vô dư Niết-bàn giới. Diệt độ tất cả chúng 


sanh như vậy rồi, nhưng không một chúng sanh 
nào thật sự được diệt độ! Vì sao? Này Tu Bô-đê! 
Nếu Bồ-tát có chúng sanh tướng, Nhân tướng, Thọ 
giả tướng, tức chăng phải Bô-tát. Vì sao? Này Tu 
Bỏ-đê! Vì thật ra không có pháp nào gọi là Bô-tát 
phát tâm vô thượng Chánh đắng Chánh giác." 

- Ở phân thứ nhất, trong Hạnh Thể tướng môn, 
có năm phân: 1. Xét chung về sinh khởi Bồ-đề 
Tâm; 2. Từ câu: ”Fa phải diệt độ... " nói rõ về Tâm 
Sở thú; 3. Từ câu: "Như vậy diệt độ ..." là hiển bày 
thật tướng của nó; 4. Từ câu: "vì sao?"...; hỏi đá 
tỏ rõ lỗi; 5. Từ câu: "vì sao?..." là nêu thật đề kết 
thành. 

Hỏi: Trong đoạn văn này, xét ba loại tu hành và 
phát tâm, tại sao cùng giải thích mà không nói 
riêng? 

Đáp: trước là giải về pháp, cần phải chia riêng 
để luận; còn ở đây là Hạnh Môn, không thể chia 
riêng. Do chúng sanh tức vô; với Phật không khác; 
hiểu được pháp này; tức gọi là Bô-đề Tâm. Do biết 
chúng sanh tức vô, bởi Ngã không, tức gọi là "Như 
thị trự (Như vậy trụ). Thành chứng trí vô phân biệt, 
tức gọi là "Như thật tu hành". Xưa nay vốn không 
có phiên não, tức gọi là "Hàng phục tâm đó". 

"Tu Bô-đê! Ý ông thê nào? Như Lai ở chỗ Phật 
Nhiên Đăng đã có pháp đắc vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác không? 


SỐ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qhạ 1525 


Tu Bô-đề trả lời: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Như 

con hiểu nghĩa Phật nói; Phật ở chỗ Phật Nhiên 

Đăng không có pháp đắc vô thượng Chánh đắng 
Chánh giác " 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Này Tu Bô-đề! 
Thật không. có pháp Như Lai ở chỗ Phật Nhiên 
Đăng. đặc vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Này 
Tu Bồ-đề! Nếu có pháp Như Lai đắc vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác; thì Phật Nhiên Đăng đã 
không thọ ký cho Ta: Ở đời vị lai ông được làm 
Phật, hiệu là Thích ca Mâu Ni! Vì thật ra không có 
pháp đắc vô thượng Chánh đắng Chánh giác, đo đó 
Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Ta và nói lời như 
vây: Này Ma Na Bài! Ông ở đời sau sẽ làm Phật, 
hiệu là Thích ca Mâu Ni. Vì sao? Này Tu Bôồ-đê! 
Cái gọi là Như Lai, tức Thật chơn Như.” 

- Ở phần thứ hai này, dẫn chuyện xưa làm 
chứng, trong đó sáu phân: 1. Thấm định được hay 
không: 2. Từ câu: ”u Bồ-đề bạch Phật..." có hai 
cú, đáp để hiển bày Thật tướng; 3. Từ câu: "Phật 
nÓI: Đúng vậy!...” lời thuật thành chành nghĩa, 4. 
Từ câu: "Tu Bồ-đê! Nếu có pháp... " là nói ngược 
lại để chứng minh cái sai; 5. Từ câu: "vì thật không 
có pháp... " là lấy lý để thành sự, có hai cú; 6. Từ 
câu: "vì sao?..." là hỏi, đáp, lấy Phật để hiển thành 
Hạnh tướng, tức cũng ngâm giải thích. Nghĩ rằng: 
Nêu không có Bồ- đề tức không có chứ Phật Như 
Lai? Đề giải quyết mối nghi này, cho nên bảo "Tức 


Thật Chơn Như”. 

"Tu Bô-để! Nếu có người nói: Như Lai đắc vô 
Thượng Chánh đăng Chánh giác thì người ấy 
không thật ngữ. Này Tu Bỏ-đê! Thiệt không, có 
pháp Phật đắc vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Này Tu Bô-đê! Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
mà Như Lai đắc; trong đó không thật, không vọng 
ngữ; vì vậy mà Như Lai thuyết tất cả pháp đều là 
Phật pháp. Tu Bồ-đề! Cái gọi là tật cả pháp, thì tất 
cả pháp ây tức chăng phải tất cả pháp, cho nên gọi 
là tất cả pháp" 

- Trong thứ ba, xét Hạnh chơn, g1ả, có năm cú: 
1. Lời nói không xứng với sự thật; 2. Nêu nghĩa đề 
chứng lời. 3. Từ câu: "Tu Bồ-đề! Pháp Như Lai đắc 

..", là nói về sự giống nhau và khác nhau của 
pháp. Khác nhau vì là tướng năm âm Hữu vi. Văn 
nói: "không thật" là bởi các tướng vô sắc tức tướng 
của Bồ-đê; văn nói là không vọng ngữ; 4. "vì vậy 
mà Như Lai thuyết tật cả pháp”, loại thành chánh 
nghĩa; 5. "Tu Bồ-để! Cái gọi là tật cả pháp": là kết 
thành chính nghĩa. Văn nói: "Tật cả pháp"; tức Thể 
của chơn như. Vả lại, "Tất cả pháp tức Như Lai 
chứng: tức phi tật cả pháp”, bởi tướng của sắc. Là 
không trụ. "Cho nên gọi là tật cả pháp; tức các pháp 
phi pháp, là pháp của các pháp. 

Ở trong phân thứ tư; Hiển Hạnh phân lượng, 
trong đó chia làm hai phân: 1. Nêu sự để hiển thành 
phân lượng: 2. Từ câu: "Phật bảo Tu Bồ- đề: Bồ- 


SÓ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1527 


tát cũng như vậy..." là kết thành phân lượng rộng 
lớn. 

"Tu Bỏ-để! Ví như có Người, Thân họ lớn đẹp. 
Tu Bồ-đê nói: Bạch Thế Tôn! Như Lai thuyết Thân 
người Diệu Đại, tức chăng phải Đại Thân; vì vậy 
mà Như Lai thuyết danh là Đại Thân. 

Phật bảo Tu Bô-đề: Bô-tát cũng như vậy. Nêu 
nói lời này: Ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, tức 
phi Bô-tát! 

Phật nói: Này Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? Thật 
có pháp gọi là Bồ-tát không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Thật không có 
pháp gọi là Bô- tát; vì vậy mà Phật thuyết tât cả 
pháp vô chúng sanh, vô nhân, vô thọ giả." 

Đoạn văn trước có ba cú đã biết. Nguyên do để 
thành pháp phân lượng là bởi Hạnh Thê của nó ly 
phiên não chướng và trí chướng: rốt ráo cụ túc 
pháp thân. Trong chữ "Diệu Đại" đó, có hai loại: 
1. là khắp tất cả xứ. 2. là công đức to lớn; do đó gọi 
là Đại Thân. "Đại biến khắp tất cả" là bởi chơn như 
tt cả pháp không sai biệt. 

Văn nói "Tức phi Đại Thân”: là Ly các tướng 
của Thân, gọi là Đại Thân. Đó là Thể của chơn 
như. 

Trong phân hai kết thành Đại Thân, có bôn 
phân: 1. Kêt thành nghĩa của Đại; 2. Từ câu: "Phật 
nói..." là thấm định được hay không: 3. Từ câu: 


"Thê Tôn!..." là hiển thành nghĩa chính. 4. Từ câu: 
"v] vậy Phật thuyết..." là nêu Thánh giáo để kết 
thành chính nghĩa. 

Trong phân thứ năm Hội tướng nhập Thật, gøôm 
có bôn phân: 1. phân chính nói về Hội y chánh Nhị 
tướng; 2. Từ cầu "Phật nói: Tu Bỏ- đê! Ý ông thế 
nào? Như trong Hăng Hà ..." là nói TỐ về Hạnh 
Đức phân lượng, 3. Từ câu: "Tụ Bồ-đê! Ý ông thế 
nào? Phật có thể lấy cụ Lúc tướng..." là xét hạnh 
Ly tướng. 4. Từ câu: "Bây giờ, Huệ Mệnh Tu Bỏ- 
đê bạch Phật..." là Hiền Hạnh thủ thắng. Ở phân 
l. có hai phần: 1. Hội y báo tướng để theo Thật 
Hạnh; 2. Từ câu: "Tu Bô-đề! Ý ông thế nào? Như 
Lai có Nhục Nhãn..." là Hội chánh báo của nó đề 
theo Hạnh Thật. "Tụ Bỏ-để! Nếu Bồ-tát nói lời 
này: Ta trang nghiêm cõi Phật Quốc, thì không gọi 
đó là Bồ-tát! Vì sao? Như Lai thuyết trang nghiêm 
cõi Phật, thì trang nghiêm cối Phật ây, tức chăng 
phải trang nghiêm; đó mới gọi là trang nghiêm cối 
Phật Quôc. Này Tu Bôồ-đề! Nếu Bồ-tát thông đạt 
vô ngã, vô ngã pháp; Như Lai thuyết danh Bô-tát, 
đó là Bô-tát chơn thật." 

- Ở đoạn văn thứ nhất, øôm có bốn phân: Ì. 
Hiền bày chung về lỗi lầm; 2. tránh hỏi về nguyên 
do; 3, Đáp để hiển bày lẽ phải; 4. Nêu quán thông 
đạt để kết thành Hạnh tướng. 

- Văn nói: "Trang nghiêm cõi Phật ấy, thì 
không gọi là Bô-tát", kệ ở Luận có nói: Không đạt 


SÓ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1529 


chơn pháp giới, khởi ý độ chúng sanh, và thanh 
tịnh quốc độ, sinh tâm tức là Đảo! Cho nên không 
gọi là Bồ-tát. 

- Văn lại nói: ”Irang nghiêm cõi nước Phật tức 
chăng phải trang nghiêm": Nếu Bồ-tát thông đạt 
pháp vô ngã, khởi tự trí tín tâm, thì Tín và Trí đó, 
thông nhiếp cả Thế Đề Bô-tát khởi và xuất Thế Bồ- 
tát khởi. 

Vì vậy mà văn kinh mới lặp lại: "Bồ-tát! Bồ- 
tát!" 

"Tu Bô-để! Ý ông thế nào? Như Lai có Nhục 
Nhãn không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai có Nhục Nhãn! 

Phật nói: Này Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Như 
Lai có Thiên Nhãn không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai có Thiên Nhãn! 

Phật nói: Này Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Như 
Lai có Huệ Nhãn không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai có Huệ Nhãn! 

Phật nói: Này Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Như 
Lai có pháp Nhãn không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai có pháp Nhãn! 

Phật nói: Này Tu Bô-để! Ý ông thê nào? Như 


Lai có Phật Nhãn không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai có Phật Nhãn! 

- Trong văn Hội chánh báo; năm nhãn chia 
thành năm đoạn, trong mỗi một đoạn đều có hai cú 
có thê tự biết. Nguyên do có hưng giáo này, cho 
nên văn bảo: Như Lai có năm nhãn, có thể hiểu rõ 
các pháp; thây được những tướng điên đảo kia, rốt 
ráo vô vi, cho nên gọi là Ngũ Nhãn. 

"Tu Bồ-đề! Ý ông thế nào? Toàn bộ cát của 
sông Hằng, Phật có thuyết là cát không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy! Như 
Lai thuyết là cát. Phật nói: Này Tu Bô-đề! Ý ông 
thê nào? Toàn bộ cát một sông 

Hăng, có số sông Hằng bằng số cát như vậy. 
Toàn bộ số cát của những sông Hăng đó, là số thế 
giới của chư Phật, thì số thế giới như vậy có nhiêu 
hay không? 

Tu Bồ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Những thế giới 
kia rất nhiều! 

Phật nói: Này Tu Bô-đê! Toàn bộ những loại 
tâm trụ của chúng sanh trong những thê giới đó, 
Như Lai đều biết hết. Vì sao? Vì Như Lai thuyết 
các tâm trụ đều là phi tâm trụ, ây mới gọi là tâm 
trụ. Vì sao? Này Tu Bồ-để! Tâm quá khứ không 
thê năm bắt, tâm hiện tại không thê năm bắt; tâm 
vị lai không thê nắm bắt! 


SÓ 1704 —- LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1531 


Này Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Nếu có người 
lây bảy báu đây cả Tam thiên đại thiên thế giới để 
Bồ thí; thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nhờ nhân 
duyên ây, đắc phước nhiêu không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Người đó nhờ 
nhân duyên ây, đắc được rất nhiêu! 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu Bồ-đê! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, nhờ nhân duyên 
ây, được nhiêu phước đức tụ. Này Tu Bồ- đề! Nếu 
phước đức tụ có thật; thì Như Lai tất nhiên không 
nói phước đức tụ! Phước đức tụ!" 

- Trong văn phân hai: Hạnh Đức phân lượng có 
năm phân: 1. Hỏi đáp để định pháp số; 2. Từ câu: 
"Phật nói: Tu Bô-đê!..." Hỏi đáp đời này nhiều ít; 
3. Từ câu: "Phật bảo Tu Bồ-đẻ..." là loại thành tâm 
sỐ phân đều; có ba cú đã biết; 4. Từ câu: "Tu Bỗ- 
đê! Ý ông thế nào?..." là đối cảnh thành Hạnh; có 
bốn cú có thể tự biết; 5. Từ câu: "Tu Bô-đề! Nếu 
phước tụ có thật..." là thành Hạnh phần lượng. 

- Văn nói: "Như Lai thuyết các tâm trụ đều là 
phi tâm trụ." Câu này thị hiện việc viễn ly Tứ Niệm 
xứ. Bởi tâm trụ là trụ ở những niệm xứ kia. 

- Văn nói: "Nếu phước đức tụ có thật; thì Như 
Lai không nói". Phước đức tụ có thật, thì đó là Hữu 
Lậu, đó là điên đảo; cho nên không nói. "phước 
đức tụ! Phước đức tụ!"”: thì đó là phước đức tụ 
thuộc vô lậu; làm gốc rễ cho trí tuệ mới là phước 


đức tụ vậy. 

"Tu Bồ-đê! Ý ông thể nào? Phật có thê thấy 
được bằng sắc thân cụ túc không? 

Tu Bô-đê đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Như 
Lai không hề dùng sắc thân để thây. Vì sao? Vì như 
Lai thuyêt cụ túc sắc thân tức chăng phải là cụ túc 
sắc thân; do đó Như Lai mới thuyết là cụ túc sắc 
thân! 

Phật nói: Này Tu Bồ-để! Ý ông thê nào? Như 
Lai có thể dùng cụ túc các tướng để thấy không? 

Tu Bỏ-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Như 
Lai không hề dùng cụ túc các tướng để thây. Vì 
sao? Vì Như Lai thuyết các tướng cụ túc tức chăng 
phải cụ túc, vì vậy mà Như Lai mới thuyết là các 
tướng tụ túc! 

Phật nói: Này Tu Bỏ-đê! Ý ông thê nào? Ông 
cho răng, Như Lai tác niệm là Ta đang có pháp đê 
thuyết sao? Này Tu Bô-đê! Đừng tai nệm ây. Vì 
sao? Nếu có người nói Như Lai có pháp để thuyết 
thành ra là chê bai Phật; bởi không thê hiểu được 
những điều Phật đã thuyết. Vì sao? Này Tu Bô-đê! 
Như Lai thuyết pháp, thì thuyết pháp ây là không 
có pháp để thuyết, đó mới gọi là thuyết pháp! 

- Trong phân: ba về Hạnh Đức ly tướng, gồm có 
ba phân: 1. Có bỗn cú, lây sắc thân đề xét ly tướng. 
Có sáu cú đã biết: 2. Từ câu: "Phật bảo Tu Bồ- 
đề..." có bốn cú; lây công đức của ý nghiệp đề xét 


SỐ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qhạ 1533 


ly tướng. 3. Từ câu: "Phật bảo Tu Bô-đê: Ý ông thê 
nào?..." là lây sự thuyết pháp của khẩu nghiệp để 
xét ly tướng: trong đó có bảy cú. 

- Văn nói: "Thuyết các tướng cụ túc tức phi cụ 
túc": là săc thân cụ túc thì chắng phải pháp thân cụ 
túc. Sắc thân và tướng thân không lìa ở pháp thân; 
cho nên văn mới nói: "Thuyết danh chư tướng cụ 
túc." 

Lại nữa, văn nói: "Thuyết pháp thuyết pháp": 
là có hai loại: Ï pháp được thuyêt; 2. Toàn bộ nghĩa 
của nó; cho nên bảo là "thuyết pháp thuyết pháp". 

Văn lại nói: "vô pháp khả thuyết, ấy danh 
thuyết pháp": nghĩa là thuyết pháp không lìa ở 
pháp giới; thuyết pháp là vô tự lướng; cho nên bảo: 
"võ thuyết thành ra là thuyết pháp. ` 

"Bấy giờ, Huệ Mệnh Tu Bồ-đề bạch Phật: Bạch 
Thế Tôn! Có chúng sanh ở đời vị lai nghe thuyết 
pháp này, sinh tín tâm không? 

Phật bảo: Này Tu Bồ-để! Chăng phải chúng 
sanh kia, là chúng sanh. Vì sao? Này Tu Bồ-đê! 
Chúng sanh! Chúng sanh mà Như Lai thuyết chăng 
phải chúng sanh; ây gọi là chúng sanh." 

- Trong văn phần thứ tư, hiển pháp thù thắng, 
øôm bốn phân có thể tự biết. 

Văn nói: phi chúng sanh, phi bất chúng sanh”, 
nghĩa là: Nếu có người tin kinh này; người kia tức 
phi chúng sanh, bởi phi bất Thánh Thê. "phi bất 


chúng sanh": bởi nhờ có Thánh Thẻ; người kia phi 
phàm phu chúng sanh. Phi không phải là chúng 
sanh Thánh Thẻ. 

Văn Nói: "Chúng sanh chúng sanh”; là bởi Như 
Lai thuyết phi chúng sanh, ây danh chúng sanh. 

- Trong đoạn lớn thứ hai, giải thích mối nghi về 
các hạnh khác; gôm có hai phân: 1. giải thích các 
mỗi nghĩ khác; 2. Từ câu: "Tu Bỏ- để! Ý ông thế 
nào? Ong cho răng Như Lai...", là Hội tướng nhập 
thật. Ở trong văn thứ nhất, có hai phân: 1. Giải 
thích đúng các Sử" khác. 2. Từ câu: "Tam thiên 
đại thiên thế giới..." là so sánh để hiên bày cái hơn 
hết. 

"Phật nói: Này Tu Bô-đê! Ý ông thế nào? Như 
Lai đặc vô thượng Chánh đăng Chánh giác sao? 

Tu Bô-đề đáp: Thế Tôn! Không ạt Không có 
một tí pháp nào để Như Lai đắc vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Tu Bô-đê! Ta 
đối với vô thượng Chánh đăng Chánh giác không 
hề có một tí pháp nào để đắc; ây mới gọi là vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. Lại nữa, này Tu 
Bỏ-để! Pháp ấy bình đẳng, không cao thấp, ñ ây gọI 
là vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhờ vô 
chúng sanh, vô nhân, vô thọ giả mà đắc bình đăng 
vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nhờ tất cả các 
thiện pháp mà đắc vô thượng Chánh đăng Chánh 


SỐ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1535 


giác. Tu Bô-để! Cái gọi là thiện pháp thì thiện pháp 
ây Như Lai thuyêt chăng phải thiện pháp, đó mới 
gọi là thiện pháp." 

- Đoạn văn thứ nhất có năm phân: 1. Thâm định 
được hay không. 

2. Từ câu: "Tu Bôồ-đê!...", là đáp hiển thành 
chính nghĩa. Gồm hai cú. 3. Từ câu: "Phật nói.. 
là Như Lai thuật thành nghĩa chính; 4. Từ câu: "Lại 
nữa, Tu Bồ-đê!...", là hiển bảy tướng của chính 
nghĩa, có ba đoạn văn, thành ba nghĩa, 5. Từ câu: 
"Tu Bô-đê! Cái gọi là thiện pháp..."; là chọn lọc 
sự sai trái để hiển bày lẽ phải. Nghĩa đó là gì? Vì 
pháp giới không tăng giảm; pháp ây bình đăng, cho 
nên không chứng đắc Bô-đê. 

- Văn nói: "Thiện pháp Thiện pháp”; nghĩa là: 
Thiện pháp trước là Thiện pháp thuộc Hữu lậu, 
chẳng phải là Thiện pháp tịnh thuộc vô lậu. Thiện 
pháp sau là thiện pháp thuộc vô lậu, chắng phải là 
Thiện pháp Hữu lậu; cho nên gọi là Thiện pháp. 

"Tu Bồ-để! Toàn bộ Tu Di Sơn Vương trong 
Tam thiên đại thiên thế giới, có bảy báu tụ ngang 
bằng như vậy; có người dùng nó để Bồ thí. Nêu lại 
có người lây kinh Bát-nhã Ba-la-mật này, thậm chí 
chỉ những bài kệ bốn câu, mà thọ trì, đọc tụng, vì 
người khác giảng thuyết, thì phước đức Bồ thí bảy 
báu ở trước không bằng một phân trăm, không 
băng một phân ngàn, không bằng một phân trăm 


ngàn vạn, không băng một phần Ưu Ba Ni Sa Đà, 
cho đến toán số thí dụ cũng không bằng được!” 

- Trong văn phân thứ hai là so sánh, gồm có ba 
phân. Nguyên do hưng giáo là có người nghĩ rằng: 
Nếu tất cả thiện pháp đặc Bồ-đẻ, thì pháp được 
thuyết không thể thành Phật; vì là pháp vô ký. Đề 
đoạn dứt môi nghi đó, cho nên nay hưng giáo. Tuy 
pháp được thuyết là vô ký, nhưng có thể thành 
Phật; bởi xa rời pháp đã được thuyết thì không thể 
đặc Phật. Hơn nữa, lời nói vô ký đó, giông với cách 
nói của Tiểu thừa. Ở đây là Đại thừa, thì thiện ấy 
chăng phải là vô ký! 

Nói rộng ra so sánh về thù thăng, có bốn cách: 
1. Số Thăng; 2. Lực Thắng; 3. Không tương tựa 
Thắng. 4. Nguyên nhân Thăng. Sô Thăng như văn 
nói: "Không băng một phân. trắm ngàn...”. Lực 
Thăng: là như kinh: “Không bằng một phân Ca ba 
không tương tựa Thắng: là số không giống trong 
phước đức này. Nhân thắng; là nhân quả không 
giông nhau, như kinh: “cho đến không băng một 
phân Ưu Ba Ni Sa Đà". 

- Trong đoạn lớn thứ hai là Hội tướng nhập 
Thật Môn; gôm bốn phân: 1. Hội ba tướng để theo 
Thật; 2. Từ cầu. "Tu Bồ-đê! Nếu thiện nam tử, 
thiện nữ nhân...", so sánh đức của nó; 3. Từ câu: 
"Tu Bô-đê! Nếu có người.. "là hiện bày sự thâm 
sâu Thể của Hạnh; 4. Từ cầu: : "Tụ Bỏ-để! Nếu thiên 
nam tử, thiện nữ nhân, ...", là hiển bày Hạnh đức 


SÓ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1537 


phân lượng. 

Nguyên do có giáo này hưng khởi; vì có người 
nghi răng: Ngoài Quán Hạnh, giải tướng không 
nhập vào Lý của Hạnh. 

Trong phân thứ nhất; Hội ba tướng; gồm ba 
phân: 1. Lây tướng độ chúng sanh hội theo với Lý 
của Hạnh; 2. Từ câu: "Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? 
Có thể lây tướng thành tựu...", là lây tướng của 
Thân đó hội theo với Thể của Hạnh; 3. Từ câu: "Tu 
Bỏ-đê! Ý ông thế nào?...", là lây tướng thành quả 
do Nhân hội theo với Lý của Hạnh. 

"Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Ông có cho rằng 
Như Lai tác niệm thê này: Ta độ chúng sanh? Này 
Tu Bồ-đề! Đừng tác niệm ấy! Vì sao? Thật không 
có chúng sanh nào đề Như Lai đội! 

Phật nói: Này Tu Bồ-đê! Nếu có thật chúng 
sanh để Như Lai độ, thì Như Lai có tướng của Ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả. Này Tu Bồ- đê! Như Lai 
thuyết có Ngã tức phi có Ngã; nhưng Mao Đạo 
phàm phu sinh cho là có Ngã. Tu Bô-đê! Mao Đạo 
phàm phu sinh, Như Lai thuyết là là phi sinh; vì 
vậy mà bảo là Mao Đạo phàm phu sinh." 

- Trong văn thứ nhất, chia làm năm phân: 1. Có 
bốn cú hiện thành Thật nghĩa; 2. Từ câu: "Phật nói: 
Tu Bô-đè!..." nói ngược để tỏ rõ lỗi; 

3. Từ câu: "Tu Bồ-đểề! Như Lai thuyết..." là 
Hội Thánh ý đó; 4. Từ câu: "Nhưng Mao đạo... " 


là minh vọng bất thức chơn; 5. Từ câu: "Tu Bồ-đê! 
Mao Đạo..." là hội những điều đã nói theo với 
chánh. Vì vậy, kệ của Luận nói: Chơn pháp giới 
bình đắng: Phật không độ chúng sanh; vì danh 
chung âm kia; không lìa ở pháp giới. Bởi giả danh 
với pháp giới, không sai biệt không riêng khác. 
Như Lai không độ một chúng sanh nào, bởi nếu độ 
chúng sanh, tức là ôm giữ tướng năm âm. 

Văn nói: "thuyết phi sinh": nghĩa là không sinh 
Thánh pháp, cho nên bảo là "phi sinh”. 

- Trong đoạn văn lớn thứ hai là Hội tướng của 
Thân; gôm hai phân: 1. Hiển bày chung về Hạnh 
lớn mạnh. 2. Từ câu: "Bây giờ, Thế Tôn..." thuyết 
kệ tỏ riêng. 

"Tu Bồ-để! Ý ông thế nào? Có thê lấy tướng 
thành tựu đề thấy được Như Lai không? 

Tu Bô-đề đáp: Như con hiểu nghĩa Như Lai đã 
thuyết; thì không thê lây tướng thành tựu để thây 
được Như LaI. 

Phật nói: Đúng vậy! Đúng vậy! Không lây 
tướng thành tựu thây được Như Lai! 

Phật nói: Này Tu Bô-đê! Nếu lây tướng thành 
tựu mà Quán Như Lai, thì chuyển Luân Thánh 
Vương lẽ ra cũng là Như Lai. Vì vậy, không thể 
lây tướng thành tựu thây được Như Lai." 

- Đoạn văn thứ nhất có năm phân: 1. Thâm định 
được hay không; 


SÓ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1539 


2. Từ câu: "Tu Bô-đề..." đáp để hiển bày thật 
nghĩa; 3. Từ câu: "Phật nói: Đúng vậy... ”; thuật 
thành nghĩa chính; 4. Từ câu: "Phật nói: Tu Bỏ- 
đê!...", phản thành để hiển PäY lỗi; 5. Từ câu: "vì 
vậy, không thê lấy tướng..." là thuận kết. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết kệ: 

Nếu lấy sắc thấy Ta Lây âm thanh cầu Ta 
Người ấy hành tà Đạo 

Không thể thấy Như Lai! Diệu Thể Như Lai kia 
Tức pháp thân chư Phật Pháp thể không thể thấy. 
Thức kia không thê biết! 

- Văn kệ có bốn phân; nữa bài kệ thứ nhất: Nêu 
lỗi Thể. Nữa bài còn lại: Hiến bày lỗi nghĩa. Nữa 
bài thứ hai: Nêu pháp thể; nữa bài còn lại là hiển 
pháp Đức nghĩa. 

Nói: "Thức kia không thê biết.": là Thức của 
phàm phu kia. 

"Tu Bô-đề! Ý ông thế nào? Như Lai có thê lấy 
tướng thành tựu để đắc vô thượng chánh đăng 
chánh giác sao? Này Tu Bỏ-đề! Đừng tác niệm 
răng: Như Lai nhờ tướng thành tựu mà đặc vô 
thượng chánh đăng chánh giác! Tu Bồ- đê! Đừng 
tác niệm; như vậy. Vì sao? Vì các đại Bồ-tát phát 
tâm vô thượng chánh đắng chánh gác đôi với pháp 
không thuyết đoạn diệt tướng." 

Trong đoạn văn thứ ba. Hội nhân thành tướng 
quả, øồm năm phân: 


1. Thâm định được hay không; 2. Từ câu: "Tu 
Bỏ-để! Đường tác niệm này... ", ức kiến tướng Bồ- 
đề thành thục; 3.Từ câu: "Tu Bồ-đề! Nếu ông tác 
niệm này... ", thành năng cảm đó, phát tâm mắc lôi 
ở tướng: 4. Từ câu: "Tu Bô-đề! Đường tác niệm 
ây. .. ", trách cái tính đó; 5. Từ câu: "vì sao?..."; hỏi 
đáp hiển đức. 

Có ngoại đạo nghi răng: Nếu Bồ-đề tâm không 
cảm với quả, là không nương vào phước đức đặc 
chơn Bỏ-đề. Đề trừ môi nghĩ đó, cho nên kinh nói: 
Bỏ-tát phát tâm Bôồ-đê, đôi với pháp không thuyết 
đoạn diệt tướng. Vì để thành tựu trí tuệ trang 
nghiêm. Công đức trang nghiêm. 

"Tu Bồ-đê! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
lấy bảy báu đây Hăng hà sa thế ĐIỚI để Bồ thí. Nếu 
có Bồ-tát biết tất cả pháp vô ngã, đặc vô sinh pháp 
nhãn; thì công đức nây hơn phước đức Bồ thí ở 
trước. Tu Bồ-đê! Bởi các Bô-tát không thủ phước 
đức. 

Tu Bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bô-tát 
không thủ phước đức. 

Phật nói: Này Tu Bô-đê! Bô-tát thọ nhận phước 
đức, không thủ phước đức, vì vậy mà Bô-tát thủ 
phước đức!" 

- Trong phân thứ hai nây là so sánh đức của 
chúng, gôm năm phân: 1. Nêu cái có thể so sánh 
với pháp; 2. Từ câu: "Nếu có Bô-tát..." đôi tượng 


SÓ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1541 


so sánh, hiển bày thắng: 3. Từ câu: "Tu Bô-đề..." 
Hiển Ly, thủ đức; 4. Từ câu: "Tu Bồ-đề bạch 
Phật..." thuật thành nghĩa trước; 5. Từ câu: "Phật 
nóI; Tu Bô-đê!..." hiên bày pháp đông và dị; kêt 
thành nghĩa chính. 

- Văn nói: "Đặc vô sinh pháp nhẫn" nghĩa là có 
hai loại vô ngã; không sinh hai loại tướng của vô 
ngã; vì vậy mà văn nói: Thọ nhưng không thủ! Bởi 
phước đức kia đắc là quả báo thuộc Hữu Lậu; 
phước đức kia có thể trách mắng. Còn phước đức 
này không có quả bảo Hữu Lậu. Do đó phước đức 
này thọ nhưng không thủ. 

"Tu Bồ-đề! Nếu có người nói: Như Lai hoặc 
đến, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc nằm; tức 
người ấy không hiểu nghĩa Ta đã thuyết. Vì sao? 
Vì Như Lai là không đi về đâu, không từ đâu đến; 
nên mới gọi là Như LaI." 

- Văn ở phân thứ ba; hiển bảy Hạnh thể thâm 
sâu, gôm ba phân đã biết: 1. Ứng - Báo - Hóa Thân 
thì có dụng. Pháp thân kia của chư Phật thì không 
đến, không đi; cho nên phàm phu không hiểu; 2. 
"vị sao?" là vặn hỏi; 3. Hiến bày tướng của pháp 
thân thường trụ như vậy; không đối không khác; 
cho nên là thâm sâu. Vì vậy mà kệ của luận có nói: 
Hóa Thân Phật đến đi, Như Lai thường bất động, 
ở xứ pháp giới ấy. Chắng một cũng không khác. 

"Tu Bồ-đê! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 


lấy vi trần của Tam thiên đại thiên thê giới, lại lây 
sô thế giới bằng SỐ vi trần ấy đập nát thành vi trần 
A , Tăng Kỳ. Tu Bồ-đê! Ý ông thế nào? Những vi 
trần ây có nhiêu hay không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Những vi trần 
kia rất nhiêu! Vì sao? Nếu những vI trân ây thật có, 
thì Phật không. nói là những vi trần. Vì sao? Phật 
nói những vi trần tức chăng phải những vi trần, do 
đó mà Phật nói là những vì trân. Bạch Thế Tôn! 
Tam thiên đại thiên thế giới mà Như Lai nói, tức 
chăng phải thế giới, vì vậy mà Phật thuyết là Tam 
thiên đại thiên thế giới. Vì sao? Nêu thê giới là thật 
có tức là một hợp tướng; Như Lai thuyêt một hợp 
tướng tức chăng phải một hợp tướng: vì vậy mà 
Phật thuyết là một hợp tướng. 

Phật nói: Này Tu Bồ-đê! Cái tướng thành một, 
tức bất khả thuyết, chỉ có những người phàm phu 
tham lam dính mặc chuyện đó! Vì sao? Này Tu Bỏ- 
đê! Nêu có người nói như VẬY: Phật thuyết Ngã 
kiên, Nhân kiên, chúng sanh kiến, Thọ giả kiến. Tu 
Bỏ-đề! Ý ông thế nào? Lời Người đã nói đó là 
chánh ngữ không? 

Tu Bô-đề đáp: Bạch Thế Tôn! Không ạ! Vì 
sao? Bạch Thế Tôn! Như Lai thuyết Ngã kiến, 
Nhân kiến, chúng sanh kiến, Thọ giả kiến, tức 
chẳng phải Ngã kiến, Nhân kiến, chúng sanh kiến, 
Thọ giả kiến; ây mới gọi là Ngã kiến, Nhân kiến, 
chúng sanh kiên, Thọ giả kiến." 


SỐ 1704 - LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qhạ 1543 


- Văn phân thứ tư nây là hiễn hạnh đức phàm 
lượng, gồm năm phân: 

1. có bốn cú, nếu số vi trần đập vụn; hiển nhiễm 
tận tịnh, bởi ở trong pháp giới, không có một trụ 
tướng nào! "Những vị trần", là thị hiện dụ cho 
chăng một. 

2. "Vì sao?" hỏi đáp để giải thích ý của giáo 
hưng. 

3. Từ câu: Lại vì sao; nói về thú hướng của 
thánh giáo. Trong đó lần lượt, có năm cú đã biết. 

4. Từ câu: "Phật nói: Tu Bô-đê!...", hiển nghĩa 
chính của chúng. 

5. Từ câu: "chỉ có những người phảm phu... 
Hội với thánh ý, trong đó có tắm cú tương sinh, có 
thê tự biết. 

- Văn nói: "Nếu thê giới và một hợp tướng là 
thật có"; thì Như Lai tức không thuyết. Vì sao? Bởi 
phảm phu lại đúng, mà thánh nhân lại sai. Ngoài ra 
các điêu khác xét theo đó thì biết. 

- Văn nói: " Nhất hợp tướng", như là phân biệt 
thây một thật tướng. 

Nếu muốn biết ý nghĩa của những câu văn đó, 
trước tiên phải dựa theo lời văn, dựa theo hai ngôi 
vị phàm và thánh để khai mở hai tướng: 

1. Dựa theo chúng sanh: Thấy tướng hợp một, 
tức tướng hợp một, tức chăng phải tướng hợp một; 
2. Dựa theo bậc thánh: thuyêt tướng hợp một, tức 


chắng phải tướng hợp một, ấy gọi là tướng hợp 
một. Nương vào hai môn này, thủ giải tức dễ, mà 
nghĩa của nó là gì? Chúng sinh thây tướng hợp 
một; là do nương theo sự tương tợ mà tác giải thật 
trần; tức không thây sự tương tợ trần là nhờ ở 
chúng duyên. Bởi khi tác mà không trụ, không 
thành tướng hợp, bởi mê thấy thật trân. Chỉ thây 
một hữu; ây là tướng một hợp. Vì thây thật trân 
mang tính chất có là chắc chắn cô định, cho nên ây 
là hợp. "Tức phi tướng hợp một” nghĩa là do thây 
trần thật, tức không có thật lý; bởi không khác với 
vô, tức là phi hợp. "Phật thuyết nhất hợp tướng” 

tức là Phật biết tợ trần giả hợp mà thành, chẳng có 
mà tợ như có, cho nên thuyết là tướng hợp. Câu 
"tức phi tướng hợp một” này có hai nghĩa phi tướng 
hợp một: (1) - Chăng phải là tướng hợp một mà 
những phàm phu kia đã cho đó là thật trần. (2) - Do 
các duyên kia khi tác, không trụ, không tác cho nên 
chăng phải là tợ như hợp. Thị danh nhất hợp tướng 
nghĩa là do các duyên kia tợ như hợp mà thành 
trân. Cho nên ấy chăng phải là vô; mà danh là nhất 
hợp tướng. Nay ý của thánh nói tướng hợp một, có 
ý nói: Hễ phân biệt là mất sáng suôt. Cái tướng hợp 
một mà thánh nhân thây, là lia phần biệt, thuận với 
chánh lý của nó. Cho nên có hai cách nói này làm 
phương tiện thú nhập. Nghĩa đó là gì? Là có hai 
loại phương tiện: (1) - Do tợ như tác, lia phần biệt 
VÔ, VÌ thây tợ như hữu, nên không thể cho là vô. 


SÓ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,Qhạ 1545 


Nếu thấy là vô, tức là phân biệt. Do tợ như không 
tác, lia phân biệt hữu; vì thây tợ như vô, nên không 
thể cho là hữu. Nếu thây là hữu tức là phân biệt. 
(2) - Do tợ như tác, lìa phân biệt vô, nhờ thấy tợ 
như hữu, không thê cho là vô. Nếu thây là vô, tức 
là phân biệt. Do tợ như tác, lìa phân biệt hữu, nay 
thây tợ như hữu, mà chẳng phải là thật hữu. Nếu 
thây thật hữu, tức là phân biệt. Do tợ như không 
tác, lìa phân biệt hữu, nhờ thây tợ như vô, nên 
không là thật hữu. Nếu thấy thật hữu, tức là phân 
biệt. Do tợ như không tác, lìa phân biệt vô, nhờ 
thấy tợ như vô, không thể là thật vô. Nếu thấy thật 
vô, tức là phân biệt. Từ những điều đó, có thể suy 
ra. Vì sao vậy? Bởi nghĩa trong đó có khác với tắm 
dụ sau. 

Đoạn lớn thứ ba là kết văn, gôm năm phân: I. 
chính kết phân trước; 2. "vì sao?” là vặn hỏi; 3. Đáp 
là hiển bày chánh nghĩa; 4. Từ câu: "Tu Bô-đê! 
Nếu có Bô-tát...", so sánh công đức đó, 5. Từ câu: 
"làm thê nào vì người diễn thuyết... ": ": phước đức 
lợi tha, nói về thắng dụng của hạnh. 

"Tu Bồ-để! Bồ-tát phát tâm vô thượng chánh 
đăng chánh giác, nghĩa là, đối với tật cả pháp: nên 
như vậy mà biết; nên như vậy mà kiến; nên như 
vậy mà tín; nên như vậy không trụ tướng. Vì sao? 
Này Tu Bỏ-để! Cái gọi là pháp tướng; thì pháp 
tướng mà Như Lai thuyết tức chăng phải pháp 
tướng, ấy gọi là pháp tướng. Tu Bô-để! Nếu có Bô- 


tát Ma Ha Tát lẫy bảy báu đây cả vô lượng A Tăng 
Kỳ thê giới để Bồ thí. Nếu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhân phát tâm Bô-tát; đối với kinh Bát- nhã Ba- 
la-mật này, cho đến chỉ những bài kệ bốn câu, mà 
thọ trì, đọc tụng, vì người khác diễn thuyết, thì 
phước đức nây hơn phước đức trước vô lượng A 
Tăng kỳ!" 

- Đoạn văn trước nói: "Nên như vậy mà biết": 
nghĩa là cứ như vậy mà biết pháp không sinh; tức 
là kết sự phát tâm của hạnh trước. "Nên như vậy 
mà thấy": tức thây thật tướng, tức kết "như vậy mà 
trụ" trong hạnh trước. "Nên như vậy mà tín”; là tin 
hạnh có thể thành; tức kết "như vậy mà tu hành" 
trong hạnh trước. "Nên như vậy bất trụ pháp 
tướng": tức là ly phân biệt; tức kết sự "hàng phục 
tâm đó” trong hạnh trước. 

"Làm thế nào vì người diễn thuyết mà không 
gọi thuyết đó mới là thuyết". Bây giờ, Thê Tôn 
thuyết kệ: 

Tất cả pháp hữu vi. Như sao, nhòa, đèn, ảo 

Sương, bọt, mộng, chớp, mây. Nên tác như đã 
quán. 

Ở trong phân thứ năm này. là thăng dụng thuyết 
pháp lợi người. Gồm hai phân: 1. Nói chung về 
sinh khởi. 2. Kệ tụng thích thành. Trong văn kệ có 
ba đoạn kinh: 1. Một câu nêu pháp đó; 2. hai câu 
tiếp có chín nghĩa, hiển bày tướng của Quán đó; 3. 


SÓ 1704 — LƯỢC SỚ KINH KIM CANG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA,Q.hạ 1547 


có một câu, kết để thành Quán. 

Nói chín nghĩa: 

1. ánh sao không thấy, dụ cho tâm pháp năng 
kiến có mà không thây. 

2. Nhòa là màng mắt, chỉ thấy săc lông nhòa 
chuyền động, pháp hữu vi cũng vậy, bởi điên đảo 
kiến. 

3. Đèn: dụ thức cũng như vậy, bởi y chỉ dính 
mặc ở các pháp tham, ái. 

4. Áo: dụ sở y trụ xứ cũng như vậy, bởi những 
đồ vật thê gian nhiêu loại sai biệt, không có một 
cái nào là thật thê. 

5. Sương dụ thân cũng như vậy, bởi chỉ trụ 
trong một thời gian ngăn ngủi! 

6. Bọt dụ những những sự việc mà mình yêu 
thích cũng như vậy, bởi ba pháp: Thọ, tưởng, hành 
là bất định. 

7. Mộng dụ pháp quá khứ cũng như vậy, bởi 
duy chỉ có niệm. 

S. Điện chớp dụ pháp hiện tại cũng như vậy, 
bởi khi còn chủng tử A Lại Da Thức, thì tất cả pháp 
làm căn bản chủng tử, không có tướng nhân trước, 
cho nên như vậy. Các văn khác thì đã biết. 

Những cái khác hiện như sao; không thật như 
nhòa, sát na chóng điệt như đèn; duyên thành như 
ảo; vô thường dụ sương thể không như bọt; thấy 
thật như mộng; có dụng như chớp; không sốc như 


mây. Trong hai pháp đều có chín nghĩa, bất thành 
thật là vậy! 

"Phật thuyết kinh này XONg, trưởng lão Tu Bỏ- 
đề và các Tỳ khưu Tỳ khưu ni, Ưu Bà Tắc , Ưu bà 
di, Bồ-tát Ma Ha Tát, tất cả thể Ø1an trỜI, người, A 
tu la, Càn Thát Bà, đã nghe Phật thuyết đều vô 
cùng hoan hỷ, tín thọ phụng hành 

Ở phân thứ ba, là phân lưu thông, văn gồm hai 
phân: 1. Nêu mười chúng; đó là người thọ nhận sự 
ích lợi; 2. Từ câu: "đã nghe Phật thuyết..." nói về 
tướng của sự ích lợi đó. 


